THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME VII (S) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


3728 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
electronic or mechanical, I1ncluding photocopying and recording, or by any 
Information síorage or retrieval system without the prlor written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


3729 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictionary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, in Vietnamese and English, in a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching In northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and I1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happIness and serIous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
defimtions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I belleve, 1n all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material confent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened One”s 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further detalls to exemplhfy or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place In Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


3730 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader findˆs herself/himself Iimmersed In the profound descriptons of the Buddha”s 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting details of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


3/31 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ông Thiện Phúc Trân Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 


3732 


và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


3733 


COMMENDATION OE THE 
AUTHOR'ˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from ScIence, Technology, the Economy, and Soclal 
ScIences, and so on. 

It also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese populatlon In the United 
Sfates was only 202, including the Republic of Vietnam Embassy officlals. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledse, talenfs 
and experIence, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21” century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrty, both 1n 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was1n Vietnam. 

----Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vanmity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despiIte his continued commitment to communIty 
activitles, he has been spending most of his precious spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentiIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—-English-Vienamese Buddhist 
Dictlonary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 1Š years to devote himse]lf in research, study and overcoming a 

lot of difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


3/34 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November nhã 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


3735 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Từ ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


3736 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November 7? , 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức—Việt Nam 


3737 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumrty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictlonary from the author Thiện Phúc, I was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that trne he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tipht work schedule and despite his continued commitment to 
commumrify and temple activities, he has been spending most of his precious spare time to 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary In a sclentific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written in Vietnamese, tifled “Buddhism 1n 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

Thịs merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to commend and praise the author`s merits for his accomplishment of 
this rare religious and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you wIll possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November V3 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


3738 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tính thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã 
hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử 
trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


3739 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitions from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to pratise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easier for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


3740 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


3741 


PREEFACE 


Thịs book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. This 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen in Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays written in 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t's 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and SanskrIt words. I's 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallacious Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese soclIety for at leasf 
20 centuries, and the maJority of Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddhaˆs 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more about the 
truth of all nature and universe. As IÏ mentioned above, this 1s not a completely perfect work, 
so [ would very much appreciate and open for any comments and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the Triratna, 
and secondly to demit the good produced by composing this book to all other sentient beings, 
universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real benefit of the 
Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being will be able to enter the 
Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


3742 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


3743 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sit down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside their precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my special grattude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportumty to thank the proof-reading committee for theIr 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, [ would respectfully like to dedicate all merifs and virtues derived from 
this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma Realms to rebirth in the 
Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


3744 


Cảm Ta 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến khích 
tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp Anh 
Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí 
báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân 
thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude Ware, 
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác 
Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng Thích Minh 
Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó khăn, 
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích 
Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, Thích 
Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu 
Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn Liên đã 
khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu 
duyệt đọc phân Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư 
Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh 
Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Chính, 
Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí Thầy Cô Cựu 
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô Võ Thị Ngọc 
Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yếm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nây không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh trong 
sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


3745 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that are 
often seen In Buddhist texts, wriften in both Vietnamese and English. Like I said In 
the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist DIictionary; however, with a 
wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghỉ chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


3746 


Thịs work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work ¡s also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường 
lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê 
Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà 
Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các 
con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


3747 


Note on Languasøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : Noun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutra (skt)=Sutfta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


3748 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thich Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


Viên G SÊg cứ" 


Proofreading Committee 


IL. English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


H. Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
. Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
18. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
19. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
20. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 


c6 16G 6n tk 909 


Ká = 
— C© 


¬ —¬ — —= — 
¬1 AC: +® C2 


3749 


21.Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 
22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 

27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 

28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 

30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 

33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


IH Sanskrit/Pali— Phạn & Ba L¡ 


1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she resft In peace 1n the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


3750 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


A Popular Dictlonary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


._ The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 
. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lew1Is M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


kế: 


18. 


19. 


20. 


2L„ 


22: 


Điền 


24. 


PB. 


26. 


TH 


28. 


29. 


30. 


BI 


. 


S5 


3751 
The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


39; 


36. 


2) 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


3752 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiền Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu NÑanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyền Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


si: 


"2 


ĐĐ: 


54. 


ĐỘ: 


56. 


Si, 


58. 


S9: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G1. 


68. 


3753 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, Lewis M. Hopfe: 1983. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro SuzukI, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


⁄1; 


72. 


: 


74. 


" 


76. 


J ha 


78. 


79. 


80. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


3754 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


ĐI, 


J2. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


3755 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


11ó. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


3756 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry §. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z⁄1nn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129: 


130. 


131. 


152; 


lỗ: 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


3757 
Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 
Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


3758 
Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 
1950. 
Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 
Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 
The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 
The Buddhaˆs Ancient Path, PIyadassi Thera, 1964. 
The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 
Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 
Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 
Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular ULumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


3759 
157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 
158. Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 
160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 
lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


3760 
174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyễn Dung, 
1949. 
175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
181. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


3/61 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. _ Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207. Pagodas, Gods and Spirts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


214. 


2 ba 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222: 


2010 


224. 


PP In 


3762 


Buddhism A to ⁄, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


2: 


228. 


S48) P 


230. 


231; 


232: 


SA 


234. 


945/5 


236. 


237. 


238. 


230. 


240. 


3763 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 19843. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultles: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


3764 


241. Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 1961. 


3765 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August khái 1949 to 
Mr. Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 
136 kilometers southwest of Satigon, South Vietnam. He grew up in Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was bom to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho University. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparenfs and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Californa State Department of Rehabilitation as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbility 1s fO supervise a unIt of 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Iimpressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
sfarted to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” in 1986. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” 1n 2005. He 1s also the author of a serles of books 
written in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published in a 
near future: I. The Buddhaˆs Basic Teachings in Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


3766 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A Di Đà Tiểu Bổn Kinh: Smaller text of Sukhavati-vyuha 

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận: Sastra of “Ireasure Chamber of the Abhidharma” 
Ái Biệt Ly Khổ: Suffering due to separation from loved ones (parting with what we 
love) 

Ám Khảo: Silent, Hidden Testing Conditions 

An Cư Kiết Hạ: Summer retreat 

Ảnh Hộ: Shadow-guardian 

Ảnh Sự: Shadow things 

Âm thanh của tiếng chuông: Sound of the bell 

Ấn Chứng: Seal of approval 

Ấn chứng giác ngộ: Seal of authenfication 


B 

Bách Hội: Sahasrara-chakra 

Bách Luận: Sata-Sastra 

Bách Pháp Minh Môn Luận: Sastra on the one hundred divisions of all mental 
qualities 

Bạch nguyệt: Suklapaksa 

Bạch Phạn Vương: Suklodana-raJa 

Bại Căn: Spoiled root 

Bại Hoại Bồ Tát: Spoiled Bodhisattva 

Bán Nguyệt Kỳ Tụng Giới: Semi-monthly service for recitatlon of precepts 

Bản ngã: Self 

Báo thông: Supernatural power 

Bảo Tích Trưởng Giả Tử: Son of the elders of Vaisali 

Bảo Xứ Tam Muội: Samadhi of precious place 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tiểu Phẩm Kinh: Summarized version of Prajna-paramita- 
sutra 

Bảy báu: Seven treasures 

Bảy Bộ Tạng Luận: Seven Books of the Abhidhamma Pitaka 

Bảy cảnh giới hữu phúc: Seven happy states (The Buddha and His Teachings) 

Bảy diệu pháp: Seven øood qualities 

Bảy điều đưa một quốc gia đến chỗ phú cường: Seven teachings which lead a country 
{O prOSD€TIty 


3767 


Bảy điều khó tránh: Seven unavoidables 

Bảy điều lợi ích cho những ai lễ bái tôn tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát: Seven benefits 
for those who bow to the Iimage of Earth Store Bodhisattva 

Bảy Khuynh Hướng Ngủ Ngầm: Seven defilements 

Bảy Loại Cúng Dường Cho Tăng Chúng: Seven kinds of offerings 

Bảy loại mệnh phụ: Seven types of wives 

Bảy Loại Người Đáng Kính Trọng: Seven persons worthy of offerings 

Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông: Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa 
Bảy ngày trong tuần: Seven Days in a Week 

Bảy nơi Đức Phật thiền định trong khi và sau khi đại giác: Seven places of the 
Buddhaˆs meditation during and after HIs Enlightenment 

Bảy pháp bất thối của chúng Tỳ Kheo: Seven factors of non-decline of the Bhiksus 
Bảy pháp quán thân bất tịnh: Seven types of contemplation on the impure body 
Bảy thức: Seven consciousnesses 

Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật: Seven circumstances that are difficult to practice 
Buddha Recifation 

Bảy Tư thế của Đức Tỳ Lô Giá Na: Seven Postures of Vairocana 

Bảy yếu tố giác ngộ: Seven Factors of Enlightenment 

Bẩm sinh: Sahaja 

Bất đắc kỳ tử: Sudden death 

Bất Thọ Tam Muội: Samadhi free from receptivity of things 

Bệnh Khổ: Suffering of Disease (sickness) 

Bệnh tử: Sick child 

Bi Đề: Sunita 

Bí mật: Secret 

Bí Tạng: Secret store 

Bì Đại: Skin bag 

Biện Tài: Skilled in speech 

Biệt giáo: Separated doctrine 

Biệt Giáo Nhất Thừa: Single Vehicle teaching 

Biệt Nghiệp Vọng Kiến: Specific karma and delusional views 

Biệt Thỉnh: Special invitation 

Biệt truyền: Separately handed down 

Biệt Tướng: SpecIfic characterIstIcs 

Bình Đẳng Giáo: School of impartial teachings 

Bình đẳng tam muội: Samadhi of impartial mind 

Bình Đẳng Tánh Trí: Samata-jnana 

Bồn xẻn: Stinginess 

Bố Ma: Scare-demon 

Bồ Đề Phần: Sambhojjhanga 


3768 


Bồ Đoàn: Sitting mat 

Bốn sự tỉnh thức: Sati-patthana 
Bốn thứ cần thiết: Saindhava 
Bổn thệ: Samaya 

Bổn Tôn: Satyadevata 

Bùa chú: Spells 


C 

Cà Sa: Sanghat 

Cam lộ: Sudha 

Cam Mỹ: Sweetness 

Cảnh giới lực trì: Support by the power of the environment 
Cao tóc: Shave (v) oneˆs ha1r 

Cất giữ tiền bạc và nữ trang cho ai: Store money or jewelry for someone else 
Câu Hữu Nhân: Sahabhuhetu 

Câu Sinh Khởi Thừa: Sahajayana 

Cấu: Samkilesa 

Cầu báo thí: Seeking-reward giving or anticipating gifts in return 
Cầu bất đắc khổ: Suffering of frustrated desire 
Cầu Danh Bồ Tát: Seek-fame Bodhisattva 
Cầu danh cầu lợi: Seek for fame and benefit 
Cầu Pháp: Seek to learn and practice Dharma 
Cầu Phật: Seek (v) Buddha 

Chánh Đẳng Chánh Giác: Samyak Sambodhi 
Chánh Định Lực: Samadhibhala 

Chánh Giác: Samyak-sambuddha 

Chánh Kiến: Samyagdrsti 

Chánh Lượng Bộ: Sammatiya 

Chánh Nghiệp: Samyak-karmanta 

Chánh Ngữ: Samyagvak 

Chánh Niệm: Samyak smrtI 

Chánh Tinh Tấn: Samyagvyayama 

Chánh Trí: SamyagJnana 

Chánh Tư Duy: Samyak-samkalpa 

Chân lý cứu cánh: Supreme truth 

Chân ngôn: Shingon 

Chân Ngôn Thừa: Supernatural vehicle 

Chân Sắc: Subtle form of the bhutatathata 
Chân Tử: Son of the True One 


3769 


Chấp Kim Cang Thần: Spirits—Thunderbolt-bearing Spirits 

Chấp Sư Tử Quốc: Simhala 

Chết khổ: Suffering of death 

Chỉ Quán: Samatha-Vipasyana 

Chỉ Trì: Self-control in keeping the commandments 

Chỉ Tức: Stay breathing steadily and softly 

Chia lợi: Share 1n opportunitIles for profIt 

Chỗ ngồi của chư Đại Bồ Tát: Siting of Great Enlightening Beings 

Chỗ ngồi đại từ: Sitting of great benevolence 

Chỗ ngồi Đế Thích: Sitting of Indra 

Chỗ ngồi Phạm vương: Sitting of Brahma 

Chỗ ngồi Tứ Thiên vương: Sitting of guardian deities 

Chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát: Spheres of actions of Great Enlightening Beings 
Chủ Dạ Thần: Spirits—Night Spirits 

Chủ Dược Thần: Spirits—Herb Spirits 

Chủ Đạo Tràng Thần: Spirits—Sanctuary Spirits 

Chủ Địa Thần: Spirits—Earth Spirits 

Chủ Giá Thần: Spirits—Crop Spirits 

Chủ Hà Thần: Spirits—River Spirits 

Chủ Hải Thần: Spirits—Ocean Spirits 

Chủ Hỏa Thần: Spirits—Fire Spirits 

Chủ Không Thần: Spirits—Space Spirits 

Chủ Lâm Thần: Spirits—Forest Spirits 

Chủ Phong Thần: Spirits—Wind Spirits 

Chủ Phương Thần: Spirits—Direction Spirits 

Chủ Sơn Thần: Spirits—=Mountain Spirits (The Flower Adornment Sutra—Chapter 1) 
Chủ Thành Thần: Spirits—City Spirits 

Chủ Thủy Thần: Spirits—Water SpiritsSpirits—Water Spirits 

Chủ Trú Thần: SpiritsDay Spirits 

Chủ Túc Hành Thần: Spirits—Footstep-following Spirits 

Chúng Hợp Địa Ngục: Samghata 

Chúng Khải: Sanghavarman 

Chúng sanh: Sentient beings 

Chúng Sanh Bệnh Nên Bổ Tát Bệnh: Sentient beings are subject to illness, 
Bodhisattvas are 1lI as well 

Chúng sanh chìm đắm trong vũng bùn ái dục: Sentient beings are sunk in the mire of 
craving 

Chúng Sanh Độc: Sattvakasaya 


3770 


Chúng sanh có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm: Sentient 
beings In the Saha World have great affimtles with Amitabha Buddha and the 
Bodhisattva AvalokItesvara 

Chúng sanh cõi Ta Bà mong cầu vãng sanh Cực Lạc: Sentient beings ¡in the Saha 
World want to seek rebirth 1n the Land of Ultmate Bliss 

Chúng sanh kiến: Skandhas are not the constituents of the living 

Chúng sanh lực trì: Support by the power of sentient beIngs 

Chúng tử: Seed 

Chúng Tử Phật: Seed of Buddhahood 

Chúng Tử Phật Pháp: Seed of Buddha-teaching 

Chứng Ngộ: Sakshatkara-sambhodhana 

Cõi chúng sanh hưởng thụ hỷ lạc: States in which sentient beings enjoy to dwell 

Công Minh Luận: Silpasthana-Vidya-sastra 

Công Xảo Minh: Silpasthana-vidya 

Cộng Bất Định: Sadharana 

Cộng Tướng: Samanyalakshana 

Cốt Tỏa Thiên: Sankara 

Cuồng Loạn Vãng Sanh: Saved out of terror into the next life 

Cư Sĩ: Secular people 

Cực hỷ địa: Stage of utmost joy 

Cực Lạc: SukhavatI 

Cực Lược Sắc: Smallest perceptible particle 

Cứu Cánh Tức: Stage of complete comprehension of truth 

Cứu độ bằng niềm tin: Salvation by faith 

Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng: Save all sentient 
beIngs without any menfal Image of sentIent beings 

Cứu Thế: Save the world 


D 

Danh ngôn chủng tử: Seed which causes moral action 

Danh Tự Bình Đẳng: Sameness in letters 

Dâm Dục: Sexual Iimmorality or bestiality 

DI Bộ Tông Luân Luận Kinh: Samayabhedo Sutra 

Di Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm: Self-nature Amitabha, Mind-Only Pure Land 
Dĩ biện địa: Stage of completion of discriminatlon oŸ wrong views and thoughts 
Dị Khẩu Đồng Âm: Same response from different mouths 

Dịch sử quỷ: Servant Ghost 

Diệm Huệ Địa: Stage of flaming wIsdom 

Diệt Thọ Tưởng Định: Samadhi of complete extinction of sensation and thought 


3771 


Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Saddharma Pundarika Sutra 

Diệu Trang Nghiêm Vương: Subhavyuha 

Dục Hữu: Sense-sphere exIstence 

Dục Lưu: Stream of passions 

Dùng hết thời giờ và công sức vào công việc làm mà quên việc tu tập: Spend all 
one”s time and energy 1n work and forget about cultivation (practice) 
Dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chơn thật: See truth with the eye of wisdom 
Duy Na: Supervisor of monks 

Duy Thức Học: Study of the eight conscIounesses 

Duyên: Secondary cause 

Duyên Lực: Secondary force 

Dự Lưu Quả: Stream-winner 

Dự Lưu Thánh Đệ Tử: Stream-entry noble disciple 

Dừng: Stop 

Đại Bát Niết Bàn Kinh: Sutra of the Great Demise 

Đại BI Tam Muội: Samadhi of great compassion 

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh: Sutra of Great Assembly 

Đại Sư: Sayadaw 

Đại Thừa Tông: School of Mahayana 

Đại Trang Nghiêm Kinh Luận: Sutralankara-sastra 

Đan Điển: Svadhishthana-Chakra 

Đạn Chỉ: Snap the fingers 

Đào thải Tà kiến: Sweeping away false ideas 

Đạo tràng: Site of enlightenment 

Đắc thất: Success or failure 

Đẳng Dẫn: Samadhita 

Đầu Cơ: Showing that he still has a doubt as to his attainment and expresses his 
desire for confirmation 

Đế Thích: Shakra Devanam Indra 

Đề Bà Tông: School of Nagarjuna 

Đệ Nhị Năng Biến: Second power of change 

Đệ nhị thân: Second body 

Địa Luận Tông: School of treatise on the bhumIs 

Điểm Thạch: Stones nodded in approval 

Định: Samadhi 

Định căn: Sense of meditation 

Định Giác Chị: Samadhi-bodhyanga 

Định lực kiên cố: Solid samadhi 

Định Sanh Hỷ Lạc Địa: Stage of the Happiness of Producing Samadhi 
Định Tâm Tán Tâm: Settled mind-Wandering mind 


3772 


Định Tự Tại Vương: Samadhi-Isvara Bodhisattva 
Đơn Ma: Single hempseed 

Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não: Sarvaloka-dhatu-padravodvega-pratyuttirna 
Độ Thoát Chúng Sanh: Save sentient beIngs 

Đốn giáo: Sudden Doctrine 

Đốn ngộ: Sudden enlightenment 

Đốn Tiệm giáo: Sudden and gradual teachings 

Đốn Tiệm Tu Hành: Sudden and gradual realizations 
Đồng Loại Nhân: Sabhaga-hetu 

Đông nhất của mọi thực thể: Sattvasamata 

Đồng Sự Nhiếp: Samana-arthata 


G 

Gặp bạo bịnh: Stricken by fatal 1llness 

Già GIới: Secondary commandmenfs 

Già Khổ: Suffering of old age 

Già Tội: Secondary kind of sin 

Giả Danh: Samketa 

Giả Môn: Sect which relies on the externals 
Giác ngộ tối thượng: Supreme enlightenment 
Giác quan: Sense-organs 

Giai đoạn viên mãn: Sampanna-krama 

Giải Thâm Mật Kinh: Samdhinirmocana-Sutra 
Giao hợp: Sexual Intercourse 

Giáo: Sasana 

Giáo Ngoại Biệt Truyền: Special transmission outside the teachings 
Giới Ba La Mật: Sila-paramita 

Giới Cấm Thủ Kiến: Silavrataparamarsa 

Giới Chúng Học: Sekhiyadhamma 

Giới hạnh tinh nghiêm: Strictly keep the precepts 
Giới Hiển: Silabhadra 

Giới Luật: Sila and Vinaya 

Giới Nhật: Siladitya 

Giới Tử: Sarsapa 

Giới tự hữu: Self-Immanent discipline 


H 
Hạ Chủng: Sow (v) the seeds 
Hạ lạp: Sacerdotal age 


3773 


Hàm hải: Sagara 

Hàn Lâm: Sitavana 

Hàng Dục Giới: Subdue the worlds of desire 

Hàng Ma: Subdue demons 

Hàng Phục Phiển Não: Subdue afflictions 

Hàng Tam Thế: Subdue the three worlds 

Hành Bịnh Quỷ Vương: Sick-Spreading Ghost King 

Hành Khổ Tánh: Samkhara-dukkha 

Hành uẩn: Samskara 

Hạnh lực trì: Support by the power 0Ÿ practices 

Hạnh phúc của sự tịch nh: Samathasukha 

Hạnh phúc tối thượng: Supreme happiness 

Hạt giống-Hoàn cảnh-Điều kiện: Seed-Circumstances-Conditions 
Hằng trú: Stable states 

Hiền Thánh: Sages 

Hình Ngay Bóng Thẳng: Straight mirror image requires a straight object 
Hoa Khai Kiến Phật: See the Buddha when the lotus blooms 
Hòa Hưu Kinh: Subahu-pariprccha-sutra 

Hoài Lnh: Spirit-enfolders 

Hoại Khổ: Suffering of decay 

Hoại khổ tánh: Suffering due to change 

Hoại kiếp: Samvarta 

Hoại Sắc: Secondary color 

Hoại Tướng: State of decay 

Hoan hỷ địa: State of joy 

Học hỏi giáo pháp: Study the teachings 

Học môn học của thế tục: Study a worldly subject 

Học môn học của thế tục và lãng quên tu tập: Study worldly subjects and neglect to 
cultivate 

Hộ Niệm: Supportive Recitation 

Hộ trì Tăng Già: Support monks 

Hộ trợ của chư Phật: Support of the Buddhas 

Hội Giá Trị Sáng Tạo: Soka Gakkal 

Hôn trầm: Sloth 

Hủy báng kinh điển Phật giáo: Slander the Buddhist Sutras 
Hư Không Hoa: Spots In space 

Hư Không Thiên: Space devas 

Hương Xứ: Smell-sense-sphere 

Hữu Dư Y Niết Bàn: Saupadisesa-nibbana 

Hữu Đức Nữ: Srimati-brahmani-pariprccha 


3774 


Hữu Học: Salksa 

Hữu Lưu: SamsarIc exIstence 
Hữu thân kiến: Satkaya-darsana 
Hữu tình: Sattva 

Hữu Tình Chúng: Sattva-sacetana 
Hữu vi: Samskrita 

Hỷ lạc: Sukha 


1 
Ích kỷ: Selfishness 
Im lặng của Đức Phật: Silence of the Buddha 


K 

Kế Ngã Thực Hữu Tông: Sect that reckons the reality of personality 
Kết buộc: Samyojana 

Kham Nhẫn Địa: Stage of patience 

Kham nhẫn thế giới: Saha world 

Khẩu Hòa Vô Tranh: Speech concord 

Khế Ngộ: Spiritual connection 

Khinh mạn thiện tri thức: Slipghting the wise 

Khoa học: ScIence 

Khởi tâm Như Lai: Spirit of being in the presence of enlightenment 
Khổ đế: Suffering 

Khổ hạnh: Self-mortification 

Khổ Khổ Tánh: Suffering due to pain 

Không gian: Space 

Không luận giả: Sunyavadin 

Không môn: School of unreality 

Không Môn Phái: Shentong 

Không tam muội: Samadhi of emptIness 

Không tính: Sunyata 

Kiên cố lực: Stable power 

Kiên Tuệ: Sthiramati 

Kiến Đạo: See the way 

Kiến Điên Đảo: See things upside down 

Kiến Lập: Samaropa 

Kiến Phật: See (v) the Buddha 

Kiến Tánh: See ones own nature 

Kiến Tánh Thành Phật: Seeing one”s own nature and becoming a Buddha 


3775 


Kiến Vương Trai: Services on the day of seeing Yama King 
Kiết Già: Sit (v) cross-legged 

Kiết Giới Thập Tam Tăng Tàn: Sanghadisesa 

Kiết tường: Swastika 

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh: Sutra of the Diamond-Cutter of Supreme 
Wisdom 

Kim Cang Phật Tử: Son of Vajra-buddha 

Kim Quang Minh Kinh: Suvarnaprabhasa-Sutra 

Kinh Giới: Sutras and commandments 

Kinh Lượng Bộ: Sautrantika 

Kinh tông: Sutra school 

Kinh Y: Sutras written 1n garments 

Kỷ luật tâm linh: Spiritual discipline 

Ky Lư Tầm Lư: Search for your ass while riding it 


L 

Lạc Biến Hóa Thiên: Sunirmita or nirmanarati 

Lạc Tam Muội: Samadhisukha 

Lầm chảy máu thân Phật: Shed the Buddha°s blood 

Lầm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề: Set sentient beings” minds on enlightenment 
Làm cho Địa Thần thỏa nguyện: Satisfy the wishes of the spirits of the earth 
Lăng Nghiêm Kinh: Surangama Sutra 

Lậu tận thông: Supernatural Iinsight 

Linh Hồn: Soul 

Linh tháp: Sacred stupa 

Lồng bàn chân sanh Địa ngục: Soles of the feet-Hells 

Lòng từ bi của Thái Tử Sĩ Đạt Đa: Siddhartha”s compassion 

Lời nói: Speech 

Lời nói của Đức Như Lai: Speech of Tathagata 

Lợi Biện: Sharp and keen discrimination 

Lợi Căn: Sharpness 

Lợi Hành Nhiếp: Sangraha-vastu 

Lợi Kiếm: Sharp sword 

Lộc Uyển: Sarnath 

Luân Hồi Là Niết Bàn: Samsara is Nirvana, Nirvana ¡is Samsara 

Luận chứng của Diệu Âm: Shosa°s argument from the difference of mark 
Luận tạng: Sastra 

Luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa: Samantapasadika-Vinaya 

Lục A La Hán: Six Arhats 


3776 


Lục Ba La Mật-Tứ Nhiếp Pháp-Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo: Six ways of 
transcendence, four means of Integration, and thirty-seven aids to enliphtenment 
Lục Báo: S1x retributlons 

Lục Bộ Đại Thừa Kinh: Six works chosen by Tzu-En as authoriftatve in the 
Dharmalaksana school 

Lục Cảnh: Six objects 

Lục căn: S1x roofs 

Lục Căn Nhân: S1x chief causes In the Theory of Causal Relation 

Lục Căn Nhân Tứ Trợ Duyên: S1x Chief Causes (hetu) and four Sub-causes 

Lục Căn Thanh Tịnh: S1x organs and their purificatlon 

Lục cấu: Six defiled things 

Lục chúng sanh: S1x organs oŸ sense 

Lục Chúng Câu Sinh Hoặc: Six deceivers 

Lục Chủng Chánh Hành: Six kinds oŸ proper practice 

Lục Chủng Chấn Động: Six earthquakes 

Lục Chúng Khảo: Six types of testing condition 

Lục Chủng Quyết Định: Six kinds of certainty 

Lục Chủng Thiện Xảo Phương Tiện: Six able devices of Bodhisattvas 

Lục Chúng Tính: Six gem-natures of Bodhisattva development 

Lục Chúng Trụ: Six Bodhisattva-stages 

Lục chủng vô vi pháp: Six non-created elements 

Lục Cốc: Six cereals 

Lục Cúng Cụ: S1x articles for worship 

Lục Diệu Môn: Six wonderful doors 

Lục Dục và Ngũ Trần: Six desires and the five gunas (dusts) 

Lục Dục Thiên: S1x Desire Heavens 

Lục đại thần: Spirits of the six elements 

Lục Đại Vô Ngại: S1x elements unimpeded, or InteractIve 

Lục đạo: S1x paths 

Lục Đạo Tứ Thánh: Six ways of rebirth and the four holy ways 

Lục Đế: Six logical categories 

Lục Địa Tạng: Six TI-Tsang 

Lục Điểm Tái Sanh: Six places in the body that represent the six paths of rebirth 
Lục độ Ba La Mật: Six Paramitas 

Lục Độ Vạn Hạnh: Š1x paramitas (perfections) and ten thousand conducfs 

Lục Đức: S1x charateristics of a Bhagavat 

Lục Giới: S1x fundamental elements 

Lục Hạnh Quán: S1x subJects in meditation 

Lục Hằng Trú: Six stable states 

Lục Hòa Hợp: SIx unions of the sIx sense organs 


377! 


Lục Hòa Kính Pháp: Six poInts of reverent harmony or unIty In a monastery 
Lục Huệ: S1x kinds of wIsdom 

Lục Kết: Six cords 

Lục Khổ Hạnh: Six austerities 

Lục Luân: Six kinds of cakravartI 

Lục Luận: S1x vedangas 

Lục ly hợp thích: Š1x Interpretatlons of compound terms 

Lục Ngoại Xứ: Six external sense-spheres 

Lục Nhân: Six kinds of causes 

Lục Nhẫn: Six kinds of enduance 

Lục nhập: SIx entrances 

Lục Nhiễm Tâm: Six mental taints 

Lục Niệm Pháp: S¡x thoughts to dwell upon 

Lục phàm: S¡x planes of exIstence 

Lục Phàm Tứ Thánh: Six realms of the samsara (existence) and four realms of the 
SaInfs 

Lục Phương: S1x directlons 

Lục Quán Pháp: Six kinds of contemplation 

Lục Quần Tỳ Kheo: Six common-herd Bhiksus 

Lục Quyết Trạch Phần Tưởng: Six perceptions conducive to penetration 
Lục Sanh Loại: Six specles 

Lục Sự Thành Tựu: Six things which enable a bodhisattva to keep perfectly the six 
paramitas 

Lục Tặc: S1x robbers 

Lục Tâm: S1x poinfs to develop a true Bodhi Mind 

Lục Tế: Six sins that smother the six paramitas or the pure mind 

Lục Thành Tựu: S1x perfections (paramitas) 

Lục Thập Nhị Kiến: Sixty-two views 

Lục Thoại: Six auspIcIous Indications 

Lục Thời: ŠIx periods In a day and night 

Lục Thô Tướng: SŠ1x coarser staøges 

Lục Thông: ŠIx miraculous or transcendental powers 

Lục Thú: SŠix gatIs 

Lục tiễn: Six arrows 

Lục tín: SIx elements of faith 

Lục Tình: Six emotions arIsing from the six organs of sense 

Lục Tổ Đàn Kinh: Sixth Patriarchs Platform Sutra 

Lục Tổ Thiền Trung Hoa: Six Chinese Patriarchs 

Lục Tông Đại Thừa Nhật Bản: Six Mahayana schools in Japan 

Lục Tông Trung Hoa: S1x Mahayana schools in China 


3778 


Lục Trai Nhựt: Six monthly posadhas or fast days 

Lục Tránh Căn: Š1x roofts of contention 

Lục Trần: Six external base-spheres 

Lục Trước Tâm: S1x bonds of the mind 

Lục Tụ: SIx kinds of wrong-doIing 

Lục Túc Luận: S1x Legs In the commentary on the Source of Knowledge 
Lục Tức Phật: Six stages of Bodhisattva developments 

Lục Tướng: SIx characterIstics of everything 

Lục Vật: Šix things which a monk must have 

Lục Vô Thượng: S1x unsurpassed things 

Lục Xuất Ly Giới: Six elements making for deliverance 

Lục Xúc Thân: Six groups of contacts 

Lực trì của chư Đại Bồ Tát: Support of power of Great Enlightening Beings 
Lược Giáo: Summar1zed teaching 

Ly Hỷ Diệu Lạc Địa: Stage ofthe Wonderful Bliss of Leaving Happiness 
Ly Sanh Hỷ Lạc Địa: Stage of Happiness Leaving Birth 


M 

Mạt La Vương Kinh: Sutra of the king of Malla 

Mặc Chiếu Thiền: Silent illumination Zen 

Mặc Truyền: Silent teaching 

Mắt thấy sắc: Seeing an object with the eye 

Mật Lâm Sơn Bộ: Sannagarika 

Mật Tích Kim Cang: Secret Vajra of Vairocana 

Mật Tông: Secret teaching 

Mậu Thời: Sarada 

Mê tín dị đoan: Superstition 

Minh Cự: Shining torch 

Minh Mẫn: Sighrabodhi 

Minh túc: Sufficiency of insight 

Mộc Hoạn Tử: Soap-berry shrubs 

Mộng Kiến: See in a deam 

Một người chiến đấu với vạn người: Single person who fights against ten thousand 
Mua sắm: Shopping 

Mũi ngửi hương: Smelling a smell-object with the nose 
Mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế trong Kim cang Thừa: Sixteen aspects of the 
Four Noble 'Truths 

Mười Sáu Căn Đế: Sixteen roots 

Mỹ Âm: Sweet sound 


3779 


N 

Nam Đốn Bắc Tiệm: Southern immediate, Northern gradual 

Nam Phương Phật Giáo: Southern Buddhism 

Nam Phương Vô Cấu Thế Giới: Southern Pure Land 

Nam Sơn Giáo: Southern hill Sect 

Nam Tạng: Southern collection of Buddhist canon 

Nam Tông (của Ngài Huệ Năng): Southern school 

Ngã: Self or personal 

Ngã Ái: Self-love 

Ngã Kiến: Satkaya-drsti 

Ngã mạn: Self-superlority, or self-sufficiency 

Ngân Luân: Silver-wheel king 

Ngập ngừng khi nói đến cái tốt của người khác: Speaking of others` wholesome 
deeds incompletely and Iincoherently 

Nghiệp Chướng: Screen of past karma 

Nghiệp lực trì: Support by the power acts 

Nghiệp Trợ Duyên: Supportive karma 

Nghiệp Xứng: Scale of karma 

Ngọa Phật: Sleeping Buddha 

Ngoại Khất: Seeks self-control by external means 

Ngoại khổ: Sufferings from outside circumstances such as calamities, wars, etc 
Ngoan Thạch Điểm Đầu: Stupid stones nodded their heads 

Ngộ: Satori 

Ngồi đúng chỗ thích nghĩ: Sit in an appropriate place 

Ngồi nơi thanh vắng với người thế tục: Sit in a solitary place with a layperson 
Ngôn Giáo: Spoken teaching 

Ngôn Từ Bình Đẳng: Sameness in words 

Ngủ: Sleep 

Ngủ qua đêm trong nhà cư sĩ: Sleep overnight in a layperson”s house 

Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ: Suffering due to the raging agsregates (all the ills of the 
five skandhas) 

Ngũ Đại Hình: Symbols of the five elements 

Nguyện lực trì: Support by the power of vows 

Nguyện Lực Vãng Sanh: Seeking rebrrth through the power of vows 

Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh: Samadhi-raJa-candrapradipa-Sutra 

Ngữ Đẳng: Same language (Sanskrit) 

Người chinh phục cõi Diễm Vương: Subduer of Yama 

Người đàn bà của những rặng núi: Sabari 


3780 


Người Ngay Thẳng và Chánh Trực: Saccanama 

Ngưu Phẩn Chủng: Seed of cow-dung 

Nhãn Thức: Sense of vision 

Nhân Quả Đồng Thời: Simultaneity of cause and effect 

Nhân Quả Giai Không Tông: Sect that denies the law of cause and effect 
Nhân Tự Tính: Svahetulakshana 

Nhập Thất: Shut oneself in a room 

Nhất hạnh tam muội: Single Conduct Samadhi 

Nhất Lai: Sakadagamin 

Nhất Nhãn Chi Qui: Sea turtle which has only one eye 

Nhất Tâm Bao Trùm Bốn Cõi: Single mind encompasses four kinds of lands 
Nhất Tâm Thấy Phật: See the Buddha with undivided mind 

Nhất Thiết Hữu Bộ: Sarvastivada 

Nhất Thiết Khẩu Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành: Speech is accordant with wisdom 
Nhất thiết pháp bất khả thuyết không: Sarvadharma-nirabhilapya 

Nhất Thiết Pháp Không Vô Sinh Vô Nhị Vô Tự Tính Tướng: Sarvadharmanam- 
sunyata-anutpada-advaya-nihsvabhava-lakshana 

Nhất Thiết Phật Tâm Ẩn: Sign of omniscience 

Nhất thiết trí: Sarvajna 

Nhất Thiết Vô Chướng Pháp Ấn Minh: SIgn for overcoming all hindrances 
Nhất Thủy Tứ Kiến: Same water may be viewed in four ways 

Nhất Tướng Tam Muội: Samadhi of one mark 

Nhật Chúng: Surya-Vamsa 

Nhật Diệu: Sun 

Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật: Sun-Moon-LIght Buddha 

Nhật Quang Bồ Tát: Sunlight Bodhisattva 

Nhật Thiên Tử: Supra 

Nhĩ Thức: Srotravijnana 

Nhị Đế: Satya-dvaya 

Nhị Quả: Second fruit 

Nhị Thiển Thiên: Second Dhyana Heaven 

Nhiễm Giới: Sphere of pollution 

Nhiếp Luận Tông: Samparigraha 

Nhìn chủ quan hay khách quan theo Phật giáo: Subjective or Objective View ïn 
Buddhism 

Nhổ nước miếng lên trời: Spit up in the sky 

Nhuyễn Ngữ: Soft or gentle words 

Như lý tác ý: Systematic attention 

Như Thực Ấn: Seal of suchness 

Những giai đoạn Thiễển định: Stages of Meditative Practice 


37/81 


Niêm Hoa Vi Tiếu: Smiling at a flower 

Niềm tin: Saddha 

Niệm: Smrti 

Niệm căn: Sense of memory 

Niệm Lực: Smrtibala 

Niệm Xứ: Smrtyupasthana 

Niết Bàn Tĩnh Ấn: Seal of nirvana 

Nói đúng thời: Speak at the right time, not at the wrong time 

Nói lời đâm thọc: Slandering 

Nói lời đường mật hoặc tỉ tê than khóc để được lòng ai: Speak in a sweet and 
©xaggerating way to win someone”s heart 

Nói lời có lòng từ: Speak with love In the heart, not with enmity 

Nói lời lợi ích: Speak for the good, not for the harm 

Nói lời thô tục để mắng nhiếc người khác: Speak vulgar words to insult others 
Nói một cách từ tốn: Speak gently, not roughly 

Nói sao cho thí chủ nghe động lòng thương xót: Speak in way that arouses pity in a 
donor 

Nói sự thật: Speak (state) (v) the truth 

Nội Khất: Seek control from within 

Nội Ngoại Không: Space Inside and outside 

Nội phàm phu địa: Stage of observing the five methods of meditation 

Nữ Nhân Huyết Bồn Kinh: Sutra describing the blood bath for women in Hades 
Nữ Nhân Lục Dục: S1x feminine attractions 

Nữ Tu: Sikkhamat 


O 

Oan ức: SubJect to inJustice and wrong 

Oán tắng hội khổ: Suffering of contact with those whom we dislike or those who 
dislike us 

Oảán Đăng: Scoop out one”s body and turn it into a lamp 

Ở lại nhà cư sĩ lâu hơn một tuần: Stay in a laypersonˆs house longer than one week 

Ở trong một chung cư với a1: Stay In an apartment or a room 1n a hotel with someone 


P 

Phá hòa hợp Tăng: Sanghabheda 

Phá vỡ và chế ngự: Shakubuku 

Phan Giác: Se1zIng and perceiving shallow 1ssues 

Phạn Tự: Sanskrit 

Phao tin thất thiệt: Spread news that one does not know to be certain 


3782 


Pháp Ấn: Seal of Buddha-truth 

Pháp Bình Đẳng: Sameness of truth 

Pháp Đẳng: Same truth (thirty-seven aids to enlightenment) 

Pháp Hoa Tam Muội: Saddharma-pundarika-samadhi 

Pháp lực trì: Support by the power of truth 

Pháp Nhãn Tịnh: See the truth purely 

Pháp Nhập: Sense-data of direct mental perception 

Pháp nhiếp trì của chư Bồ Tát: Support by truth of Great Enlightening Beings 
Pháp thân của Đức Như Lai: Spiritual body of Tathagata 

Pháp Thân Tháp: Stupa of dharmakaya 

Pháp Thân Xá Lợi: Spiritual relics 

Pháp Vân Đẳng Giác: Stage of universal knaowledge 

Phát Khởi Chúng: Stirring Assembly 

Phát triển tâm linh: Spiritual development 

Phấn tấn của chư Đại Bồ Tát: Springing of Great Enlightening Beings 
Phật Giáo Nhập Thế: Sivaraksa, Sulak 

Phật Giáo Tích Lan: Sri Lankan Buddhism 

Phật lực trì: Support by the power of Buddhas 

Phật Tâm Ấn: Symbol on a Buddhaˆs breast 

Phật Tâm Tông: Sect of the Buddha-heart 

Phật vị: State of Buddhahood 

Phép Rửa Tội: Sacrament of Baptism 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội: Sphere of Neither-Perception-Nor- 
Non-Perception 

Phiển Não: Samklesa 

Phiển não phụ: Secondary afflictions 

Phiền trược trong tâm: Shackles in the heart 

Phó Hỏa Ngoại Đạo: Self-immolation 

Phong Luân Tam Muội: Samadhi of the wInd-circle 

Phóng Quang Tam Muội: Samadhi of emitting lights 

Phổ Hiển Bồ Tát: Samantabhadra 

Phổ Hiển Hạnh Nguyện: Samantabhadras ten vows 

Phổ Minh Như Lai: Samantaprabhasa 

Phụng sự Đại sư: Service of all Buddhas 

Phương tiện tam nghiệp: Skillful expedient actions of physical, verbal, and mental 
aCfIVIfIes 

Phương tiện thiện xảo: Skill-in-means 

Phương Tiện Trí: Skillful knowledge 


3783 


Q 

Quả Dự Lưu: Sotapanna 

Quan hệ tình dục: Sexual relation 

Quán Vô Lượng Thọ Kinh: Sutra of Contemplation of Infinite Life 
Quang Minh Sơn: Shining HIII 

Quang Minh Vương: Shining heart HodhIsattva 

Quân Nhân Tăng Sĩ: Sobei 

Quần áo ướt: Soaking clothes 


S 

Sa Di: Sramanera 

Sa Di Giới: Sramanera Precepts 

Sa DI Ni: Samaneri 

Bà Môn: Sramana 

Sa Môn bất kính vương giả: Sramanas (Ordained Buddhists) Do Not Have to Honor 
Royalty 

Sam Rông Ek: Sam Rong Ek Temple 

Sàng tọa thí: Seat offering 

Sanh khổ: Suffering of birth 

Sanh Kinh: Stories of previous Incarnations of the Buddha and his discIples 

Sanh tử luân hồi: Samsara 

Sanh Tử Niết Bàn Bình Đẳng: Samsaranirvanasamata 

Sanh Về Cõi Nào: Signs of next destinies before death 

Sát: Sustained application 

Sáu cách phạm tội buôn bán rượu và những chất cay độc khác dẫn đến trọng tội Ba- 
La-DI: Six ways of selling alcoholic beverages and other Intoxicants which lead to a 
ParaJika offense (major offense for a Bodhisattva) 

Sáu cách phạm tội dâm dục dẫn đến trọng tội Ba-La-Di: Six ways of sexual 
misconduct which lead to a ParaJika offense (maJor offense for a Bodhisattva) 

Sáu cách phạm tội giết dẫn tới trọng tội Ba La Di: Six ways of killing which lead to a 
ParajJika offense (major offense for a Bodhisattva) 

Sáu cách phạm tội nói dối dẫn đến trọng tội Ba-La-Di: Six ways of lying which lead 
to a ParajJika offense (major offense for a Bodhisattva) 

Sáu cách phạm tội trộm cắp dẫn đến trọng tội Ba-La-Di: Six ways of stealing which 
lead to a ParaJaka offense (maJor offense for a Bodhisattva) 

Sáu cách phung phí tài sản: Six ways of wasting one”s property 

Sáu Cung Kính Pháp: ŠSix kinds of respect 

Sáu điều khó gặp: Six difficult things 


3784 


Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục: Six conditions tend to the 
eradication of sense-desires (The Buddha and HiIs Teachings) 

Sáu điều kiện sinh hoạt của một vị Sa Môn: Six conditions of living activities for a 
Sramanera (Sufra In Forty-Two Sections) 

Sáu đường sanh tử: Six stages of rebirth for ordinary people and four saints 

Sáu giới pháp của Thức Xoa Ma Na: Six prohibition rules for a female devotee 

Sáu Không Cung Kính Pháp: Six kinds of disrespect 

Sáu Loại Tâm Tánh: ŠSix kinds of temperament 

Sáu Luận Chứng Về Duy Tâm: Six proofs for the “Mind-Only” 

Sáu mươi ba pháp: Sixty-three kinds of entities 

Sáu năm tu hành khổ hạnh của Đức Phật: Six Years of Ascetic praticing of the 
Buddha (Ascetic period of the Buddha) 

Sáu ngôi vị trong tiến trình phát triển Bồ Tát đạo trong Thiên Thai Biệt Giáo: Six 
ordinary developments 

Sáu nguy hiểm khi du hành trên đường phố phi thời: Six dangers when one wanders 
the streets at unfitting time 

Sáu nguy hiểm khi đam mê cờ bạc: Six dangers when one attaches to gambling 

Sáu nguy hiểm khi đam mê các loại rượu và thuốc: Six dangers when one attaches to 
addiction of alcoholic drinks and drugs 

Sáu nguy hiểm khi la cà đình đám hý viện: Six dangers when one frequents fairs and 
parfIes 

Sáu nguy hiểm thân cận ác hữu: Six dangers when one keeps bad company 

Sáu nguy hiểm của thói quen lười biếng: Six dangers when one attaches to idleness 
Sáu Nguyên Lý: Š1x general princIples 

Sáu pháp đưa đến chánh quán định nh: Six things that lead to right reflection on 
tranquility 

Sáu pháp mật hành của Naropa: Six dharmas of Naropa order 

Sáu Pháp Vô Vi Trong Duy Thức Học: Six unconditioned dharmas 

Sáu Suy Tư Đến Hỷ: Six pleasurable investigations 

Sáu Suy Tư Đến Ưu: Six unpleasurable investigations 

Sáu tà kiến về tự ngã: Six wrong views on the “self” 

Sáu Thức: ŠSix ConscIousnesses 

Sáu vị sư chính trong một tự viện: SIx main officers In a temple 

Sáu Ý Nghĩa Của Chữ Thế Tôn: Six meanings of the Honoured One 

Sắc Xứ: Sight-object 

SI Định: Samadhi of ignorance 

Sĩ Dụng Quả: Simultaneous effect 

Siêu Việt: Sense of the Beyond 

Sở Biệt: Subject of the thesis of a syllogism 

Sở y thanh: Samnidhanartha 


3785 


Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương: Sagara-varadhara-buddhi-vikridita-bhidjna 
Sơn Ngoại Tông: Shan-Wai Tsung 

Số Luận: Samkhya 

Sùng Phạm: Sung Pham Zen Master 

Sùng Sơn Hạnh Nguyện: Seung Sahn Sunin 
Sư tử: Simha 

Sư Tử Âm: Simhaghosa 

Sư Tử Giáp Vương: Simhahanu 

Sư Tử Hống: Simhanada 

Sư Tử Quang: Simharasmi 

Sư Tử Tòa: Simhasana 

Sư Tử Tướng: Simhadhvaja 


T 

Ta Bà: Saha 

Tà dâm: Sexual misconduct 

Tà kiến vi tế: Sharp wrong views 

Tài sản của Tăng Già: Sangha property 

Tam Bồ Đề: Sambodhi 

Tam Luận: San Lun 

Tam Luận Tông Nhật Bản: Sanron 

Tam Ma Da Mạn Đà La: Symbol Circle 

Tam Ma Địa: SamapattI 

Tam Ma Địa Bồ Đề: State of inner serenity 

Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm: Samadhi-bodhi mind 

Tam Muội Mạn Đà La: Samaya-mandala 

Tam Tam Muội: Samadhi on the three subJects 

Tam Thế Tông: San-Chieh 

Tam Tự Tính Tướng: Svabhavalakshana-traya 

Tàm quí: Shame for self and shame for others 

Tán Địa: Stage of distraction 

Tán Định: Scattered meditation 

Tán Loạn Tâm: Scattered mind 

Tán Tuệ: Scattering wIsdom 

Tàng trữ số lượng lớn dầu gội đầu, bột giặt đồ, kem đánh răng và bàn chảy đánh 
răng: Store a largee amount of shampoo, laundry soap, toothpaste, towels, and 
toothbrushes 

Tàng trữ thức ăn thức uống trong rương tủ cá nhân: Store a large amount of food and 
drink In personal storage 


3786 


Tạng Kinh: Sutra Pitaka 

Tạng Thức: Storehouse conscIousness 

Tánh Địa: Spiritual nature 

Tánh Không Giáo: Sect of Immateriality 

Tánh Tội: Sins which are committed according to natural law 
Tào Động Tông: Soto 

Tảo Địa: Sweep the floor 

Tạp A Hàm: Samyuktagama 

Tạp Hạnh: Sundry practices 

Tạp Tạng: Samyuktapitaka 

Tát Bà Ha: Svaha 

Tăng Diệt Kiếp: Samvartathahi 

Tăng già: Sangha 

Tăng Già Bà Thị Sa: Sin of an ordained person 

Tăng Già Bạt Đà La: Sanghabhadra 

Tăng Già Bổ La: Simhapura 

Tăng Già Nan Đề: Samghanandi 

Tăng Già Thị: Sankasya 

Tăng Kỳ Bộ: Sanghikah 

Tăng Kỳ Luật: Sanghika-vinaya 

Tăng Tàn: Sanghavasesa 

Tăng Thống: Sangharaja 

Tăng Thượng Mạn: Self-conceIt 

Tăng vụ: Sangha tasks 

Tăng Xán: Seng-Ts°an 

Tâm An Lạc: Sukha-citta 

Tâm Dục Giới: Sense-sphere conscIousness 

Tâm đẹp cõi dục giới: Sense-Sphere Beautiful Consciousnesses 
Tâm Hành: Seeking method on how to go on with one”s study of Zen 
Tâm lực: Spiritual power 

Tâm nghiệm: Spiritual Experlence 

Tâm Siêu Thế: Supermundane consciousness 

Tâm Tập Trung: Sesshin 

Tâm tỉnh thức: Sati-patthana 

Tầm Cầu: Search 

Tân Tông Phái: Sarma 

Tấn căn: Sense of endeavor 

Tận Mạt Pháp: Sutra of the Ultimate Extinction of the Dharma 
Tập Đế: Samudhaya-satya 

Tập sở thành chúng tính: Seed productive according to its øround 


3787 


Tất Đạt Đa Cổ Đàm: Siddhartha, Gautama 

Tế Độ: Save 

Tế Hoạt Dục: Sexual attraction through softness and smoothness 
Thạch Bát: Stone begging bowl 

Thạch Bích Kinh: Sutras carved 1n stone 

Thạch Cựu: Shih-Chu 

Thạch Đầu Hy Thiên: Shih-Tou-Hsi-T?ien 

Thạch Sương: Shih-Shuang Zen Master 

Thai tạng: Stages of the human foetus 

Tham Thiền: Sanzen 

Thanh Liễu Chơn Yết: Shingetsu-Shoryo 

Thanh Minh: Shing-Ming festival 

Thanh Tịnh Giải Thoát Tam Muội: Samadhi of complete ffeedom 
Thanh Trượng: Sounding staff 

Thanh văn: Sravaka 

Thanh văn thừa: Sravakayana 

Thanh Xứ: Sound-sense-sphere 

Thánh: Saint 

Thánh Chúng: Sacred assembly 

Thánh Chúng Lai Nghênh: Saintly host come to welcome the death 
Thánh Chúng: Saintly seed 

Thánh Chúng Tánh: Saint germ-nature 

Thánh đế: Saccani 

Thánh Tính: Saintivity 

Thánh Trí: Supreme knowledge 

Thánh tượng: Sacred statue 

Thành Phật ngay trong thân này: Sokushin Jobutsu 

Thành Thực Luận: Satyasiddhi sastra 

Thành Thực Tông: Satyasiddhi school 

Thành tựu: Siddhi 

Thành Tựu Khoa Học và Hạnh Phúc Con Người: ScIentific achievements and human 
happIness 

Thảo mộc tâm: Somoku-Shin 

Tháp: Stupa 

Thắng Man Phu Nhân: Srimala 

Thắng Man Kinh: Srimala-devi-sutra 

Thắng Nghĩa Đế: Superior truth 

Thắng Quả: Surpassing fruit 

Thắng Tiến Đạo: Surpassing progress in dhyana-wisdom 

Thắng Ứng Thân: Superior incarnational Buddha-body 


3788 


Thắng xứ: Stages of mastery 

Thân Bình Đẳng: Sameness in body 

Thân Chúng Sanh Thân Phật: Sentient beings” bodies-Buddhaˆs body 
Thân chúng Thần: Spirits—Multiple-body Spirits 

Thân Đẳng: Same threefold body or trikaya 

Thân Loan: Shinran 

Thần Hội Hà Trạch: Shen-Hui-He-Ze 

Thần lực: Spirit 

Thần Ngã: Spiritual ego 

Thần Tán: Shen-Tsan 

Thần trí: Spiritual wisdom 

Thần Tú: Shen-Hsiu 

Thấp sanh: Samsvedaja 

Thập Lục Quán: ŠSixteen kinds of contemplation In the Pure Land 
Thập Lục Tâm: Sixteen minds 

Thập Thất Giới Tăng Tàn: Seventeen Sanghadisesas 

Thập Tụng Luật: Sarvastivada Vinaya 

Thất Ác: Seven sins 

Thất bổ để phần: Seven Bodhyangas 

Thất Chi Nguyện Sám Hối: Seven-Limbed Prayer-Tibetan tradiion (composed by 
the First Tibetan Panchen Lama) 

Thất Chủng Bất Tịnh: Seven kinds of impurity 

Thất Chủng Hữu: Seven stages of existence 

Thất Chủng Không: Seven kinds of emptiness 

Thất Chủng Tự Tánh: Seven types of self-nature 

Thất Chủng Xả: Seven riddances 

Thất Diệp Thụ: Seven-leaf-tree 

Thất Diệt Tranh Pháp: Seven rules given ¡n the Vinaya for settling đisputes among 
monks and nuns 

Thất Diệu Pháp: Seven right practices 

Thất Đại: Seven elements 

Thất Điên Đảo: Seven upside-down views 

Thất Định Cụ: Seven requisites of concentration 

Thất giác phần: Seven limbs of enlightenment 

Thất Hoa: Seven flowers of enlightenment 

Thất Hữu Y Phúc Nghiệp: Seven grounds for a happy karma through benevolence to 
the needy 

Thất Kiết Sử: Seven fetters 

Thất Kim Sơn: Seven concentric ranges around Sumeru 

Thất Lực: Seven powers 


3789 


Thất Mạn: Seven arrogances 

Thất Nạn: Seven calamities 

Thất Nghịch: Seven deadly sins 

Thất Pháp Bất Tịnh Quán: Seven types of meditation on impurity 
Thất Pháp Tài: Seven riches 

Thất Phật: Seven ancient Buddhas 

Thất Phi Diệu Pháp: Seven wrong practices 

Thất Sắc Thiên: Seven heavens in the form realm 

Thất Sứ Giả: Seven messengers 

Thất Sự Tùy Thân: Seven appurtenances of a monk 

Thất Tăng: Seven monks 

Thất Tâm Giới: Seven-realms perception 

Thất Thánh: Seven sacred graces 

Thất Thánh Tài: Seven treasures of Enlightened Beings 

Thất Thắng Sự: Seven surpassing qualities of a Buddha 

Thất Thập Ngũ Giới Chúng Học: Seventy-five rules of conduct 
Thất Thiên Tụ: Seven kinds of wrong-doing of monks and nuns 
Thất Thiện: Seven excellences claimed for the Buddhaˆs teaching 
Thất Thú: Seven states of sentient beings 

Thất Thù Diệu Sự: Seven grounds for commendations 

Thất Thức Trú: Seven stations of consciousness 

Thất Thượng Nhân Pháp: Seven qualities of the true man 

Thất Tinh: Seven brilliant ones 

Thất Tối Thắng: Seven perfections 

Thất Tông Nhật Bản: Seven Sects in Japan 

Thất Tri: Seven knowings 

Thất Tùy Miên: Seven tendencies 

Thất Tử: Seven kinds of son 

Thất Tưởng: Seven perceptions 

Thật Tướng Niệm Phật: “Self-Nature” Buddha Recitation 

Thấy có chúng sanh ngu sỉ cuồng loạn: Seeing that there are sentient beings who are 
foolish and deluded 

Thế Gian: Secular world 

Thể nguyễn: Swear 

Thể Dụng: Substance and function 

Thể đại: Substance 

Thể Tướng: Substance and phenomena 

Thể Tướng Dụng: Substance, characteristics, function 

Thị Ca La Việt: Sigalaka 

Thị Khí: Sikhin 


3790 


Thích Ca: Sakya 

Thích Ca Mâu Ni: Sakya Muni 

Thích Chúng: Sakya-seed 

Thích Cung: Sakya palace 

Thích Đề Hoàn Nhơn: Sakra 

Thích Nữ: Sakyadhita 

Thích Tử: Sakyaputriya 

Thiên Trúc Lục Thời: Six seasons of a year In India 
Thiền Chỉ: Samatha 

Thiền định quán không tướng: Sunyata samadhi 
Thiền Đốn Ngộ: Sudden-enlightened meditation 
Thiền vắng lặng: Samatha bhavana 

Thiển Thiết Bát: Small almsbowl 

Thiện Đạo: Shan Tao 

Thiện Đạo Niệm Phật Giáo Chỉ: Shan-Tao”s method of Buddha Recitation 
Thiện Hiện: Sudrsas 

Thiện Hội: Shan-Hui Zen Master 

Thiện huệ địa: Stage of the finest discriminatory wisdomStage of the finest 
discriminatory wIsdom 

Thiện hữu trị thức: Spiritual friends 

Thiện lực trì: Support by the power of good 
Thiện sanh: SuJata 

Thiện Thiện quốc: Shen-shen 

Thiện Vô Úy: Subhakarasimha 

Thiệt Hiền Đại Sư: Sua-Sen Great Master 
Thiếu Khang Đại Sư: Shao-K”ang 

Thiếu Lâm Tự: Shao Lin Monastery 

Thiếu Lâm Võ Nghệ: Shao-Lin Wu-] 

Thiệu Tu Long Tế: Shao-Xiu-Lung-]i 

Thình hình bị hại: Suddenly inJured 

Thịnh Hàn Thời: Sisira 

Thọ giả: Sensations are unreal 

Thọ Tam Quy địa: Stage of Initiation as a disciple by taking (receiving) the three refuges In 
the Buddha, Dharma and Sangha 

Thọ uẩn: Sensation 

Thoát tục: Seclusion 

Thời lực trì: Support by the power of time 

Thời Tông: Shih School 

Thu thúc lục căn: Sense restraint 

Thù Diệu Thân: Surpassingly wonderful body 

Thù Thắng Trì: Surpassing lake of Indra 


379] 


Thủ đà la: Sudra 

Thủ Đoan Bạch Vân: Shou Tuan Bai Yun 

Thụ ấm ma: State of feeling skandha 

Thụ Kinh: Scriptures written on tree-leaves 
Thủy Luân Tam Muội: Samadhi of the water wheel 
Thủy Mạt, Bào Diệm: Spume, bubbles and flame 
Thủy Ngọc: Sphatika 

Thừa Viễn Đại Sư: Sheng-Yuan Great Master 
Thức ấm ma: State of consciousness 

Thức Thực: Spiritual food 

Thức trú: Stations of consciousness 

Thức Xoa Luận: Siksa Sastra 

Thức xoa Ma na: Siksamana 

Thực Xoa Nan Đà: Saksananda 

Thương Na Hòa Tu: Sanakavasa 

Thường Đề Phật: Sadapralapa 

Thượng Tọa Bộ: Sthaviravadin 

Tịch Hộ: Santaraksita 

Tịch Thiên: Santideva 

Tịch Tình: Secluded 

Tiểu Ấn Sĩ: Small hermit 

Tiểu Giáo: Smaller teaching 

Tiểu Kiếp: Small kalpa 

Tiểu pháp phát tâm Bồ Đề: Small way of developing the Bodhi Mind 
Tiểu Tham: Small group for instruction 

Tiểu Thảo: Small herbs 

Tiểu Thiên Thế Giới: Small chiliocosm 

Tiểu Thụ: Small tree 

Tiểu Xà: Small snake 

Tín (lòng tin): Sraddha 

Tín căn: Sense of belief 

Tính Tự Tính: Self-nature 

Tỉnh thức: Sampajanna 

Tỉnh Thường: Sun Shang Master 

Tĩnh lặng: Solitude 

Tĩnh lự: Stilling the thought 

Tịnh Phạn Vương: Suddhodana 

Tòa nhất thiết pháp không: Seat of emptiness of all existent things 
Tọa Thiền: Sit (v) in meditation 

Tốc độ: Speed 

Tối thượng lực: Supreme power of the Buddha 
Tối thượng Thiển: Supreme Zen 

Tối Thượng Thừa: Supreme vehicle 


3792 


Tối Trừng: Saicho 

Tội lỗi: Sin 

Tôn Chủ trường phái Đất Xám: Sakya Trindzin 
Tôn Đà Lợi: Sundari 

Tôn thờ thần linh: Spirit worship 

Tông Khách Ba: Sumatikirti 

Tông phái: Sects of Buddhism 

Tống Nguyên Nhập Tạng Chư Đại Tiểu Thừa Kinh: Sung-Yuan Hinayana and Mahayana 
Canon 

Tổng Tnì Tự: Soji-ji 

Trạch: Select 

Trai Thất: Seven periods of masses for the dead 
Trang Nghiêm Môn: School of adornment 

Trang nghiêm tối thượng: Supreme adornment 
Trạng thái tâm: State of mind 

Tránh xa dục lạc: Stay away from desires 

Trảo Tháp: Stupa of Buddha's haïr and nail relics 
Trầm Không: Sink (v) into emptiness 

Trị Túc: Satisfy with what we have at this very moment 
Trí lực trì: Support by the power of knowledge 
Trí thiện xảo: Skillful analytic knowledge 

Trí tuệ của Xá Lợi Phất: Sariputra's wisdom 
Trình Giải: Seeking for the master`s judgment 
Trọng Chướng: Serious hindrance 

Trọng Nghiệp: Serious action 

Trộm Cấp: Stealing 

Trụ Tướng: State of exIstence 

Trung Quán Tự Quản Tông: Svatantrika-madhyamaka 
Truyền thống Siyam: Siyam Nikaya 

Truyền Thống Thiền: Sonjong 

Trường phái Đất Xám: Sakyapa 

Trưởng lão: Senior monk 

Tu Bồ Đề: Subhuti 

Tu Di: Sumeru Mounftain 

Tu Diệm Ma Thiên: Suyama-heavens 

Tu Đa La: Sutra 

Tu Đà Hoàn: Srotaapanna 

Tu Đà Tu Ma: Sudhaman 

Tu Đạt: Sudatta 

Tu Ma Đề: Sumati 

Tu Ma Đề Trưởng Giả Kinh: Sumati-sutra 

Tu Tập Vô Tướng Tâm Giải Thoát: Signless emancipation of the heart 
Tu Viện Sê Ra: Sera Monastery 


3793 


Tục đế: Samvr()ti-Satya 

Tuệ căn: Sense of wisdom 

Tuệ xả: Sankharupekkhanana 

Tùng Địa Dõng Xuất: Springing out of the earth 

Tùng Địa Dõng Xuất Bồ Tát: Springing out of the Earth Bodhisattva 
Tùy Miễn: Sleepiness 

Tùy Phiển Não: Sequent or associated afflictions 

Tư duy trí: Sammasana-nana 

Tư Đà Hàm: Sakrdagamin 

Tư Lương: Sambhara 

Tứ Chánh Cần: Samyak-prahana 

Tứ Niệm Xứ Kinh: Satipathanasutta 

Tứ Sự Kinh: Sutra of the Four Methods of a bodhisattva”s preparation 
Tứ thập Nhị Chương Kinh: Sutra in Forty-two Sections 

Từ Thiện Kinh: Sutra of Kindness 

Tử Thần: Spirit of death 

Tự chế: Self-control 

Tự chủ: Self-mastery 

Tự Chứng: Svasakshatkara 

Tự Chứng Và Giáo Pháp: Self-realization and philosophy 

Tự Đẳng: Same title or tifles 

Tự Điều Tự Tịnh Tự Độ: Self-discipline—Self-purification—Self-release 
Tự Giác Ngộ: Svabodhi 

Tự Hiện Lượng: Syllog1sm assuming that all things are real 

Tự hiểu mình: Self-realization 

Tự Lợi: Self-profit 

Tự lợi lợi tha: Self-profit and Profit others 

Tự lực: Self-power 

Tự Ngã Ngoại Đạo: Self-starvation 

Tự nguyện cái tốt của mình: Speaking of one°s own wholesome deeds voluntarily when not 
asked 

Tự nguyện nói cái xấu của người: Speaking of others` unwholesome deeds voluntarily when 
not asked 

Tự nguyện thọ giới: Self-vow discipline 

Tự Ngữ Tương VI: Svartha-viruddha 

Tự sanh: Self-produced 

Tự Tại Thiên Ngoại Đạo: SivaItes 

Tự Tánh: Svabhava 

Tự tánh thọ giới: Self-nature discipline 

Tự tánh trống không: Svabhava-sunyata 

Tự Thệ Thọ Giới: Self-ordination 

Tự thiêu: Self-emmolation 

Tự Thuận: Sammukha-vinaya 


3794 


Tự Tmm: Self-Faith 

Tự tịnh: Self-purification or practice of meditation 

Tự Trí: Svabuddhi 

Tự trì: Self-discipline 

Tự Tướng: Svalaksana 

Tự vận: Suicide 

Tương Tự Tức Phật: Semblance stage 

Tương Ưng Bộ Kinh: Samyutta Nikaya 

Tương Ứng Nhân: Samprayukta-hetu 

Tương Ứng Tông: Sect of mutual response between the man and his object of worship 
Tướng giống như làn khói: Smoke-like appearance 

Tướng suy thoái: Signs of decay which refer to symptoms of Iimminent death or approaching 
death and rebirth in the lower realms 

Tượng Pháp: Saddharma-pratirupaka 


U 

Uẩn: Skandha 

Uế Thân: Sinful body 

Uy nghi đứng: Standing 

Uy nghi ngồi: Sitting 

Uy nghi nói: Speaking 

Ức Chỉ Nhiếp Thủ: Suppression or universal reception of evil beings 
Ức Niệm: Smrti-vinaya 

Ứng thân: Sambhoga-kaya 


V 

Vạn vật đồng thời hiện khởi: Simultaneous rise of all things 
Vấn Nhị Bách Ức: Sronakotivimsa 

VỊ tha: Self-forgetfulness 

Viên Giác Kinh: Sutra of Perfect Enlightenment 

Vĩnh cửu: Sasvat 

Vợ chăm sóc chồng như một đứa em gái: Sisterly wife 

Vô Học Quả: State of Arhatship 

Vô Lượng Nghĩa Kinh: Scriptures of measureless meaning 
Vô Lượng Thọ Kinh: Sukhavati-vyuha Sutra 

Vô minh: Stupidity 

Vô Ngã: Selflessness 

Vô Sanh Môn: School of immorfality 

Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội: Sphere of No-Thingness 
Vô sư giác: Self-attained enlightenment 

Vô tàm: Shamelessness 

Vô Tự Tính: Sunyatanutpadanishsvabhavadvaya 


3795 


Vô Tướng Tam Muội: Samadhi of no-mark 
Vô Vấn Tự Thuyết: Scriptures spoken voluntarily 
Vũng Liêm: Sanghamangala 


X 

Xá Lợi: Sari 

Xá Lợi Phất: Sariputra 

Xá Vệ Quốc: Sravasti 

Xà Dược: Snake-medicine 

Xà Thằng Ma: Seeming snake 

Xà Túc: Snake-legs 

Xả Niệm Thanh Tịnh Địa: Stage of the Purity of Renouncing ThoughtStage of the Purity of 
Renouncing Thought 

Xả Thân: Sacrifice ones life 

Xả Thọ: State of renunciation 

Xuất thế gian Ba La Mật: Super-worldly paramita for Sravakas and Pratyekabuddhas 
Xuất Thế Gian Chánh Kiến: Supramundane right understanding 

Xuất Thế Gian Thừa: Supramundane vehicle 

Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật: Super-worldly paramita ¡n the highest sense for 
Bodhisattvas 

Xuất Thế Gian Thượng Thượng Trí: Supreme supra-worldly knowledge 

Xuất thế gian trí: Supra-mundane wisdom 

Xuất Thế Nghiệp: Supra-mundane karma 

Xuất Thế Phục: Supra-mundane garment 

Xuất Thế Quả: Supra-mundane fruit 

Xúc: Sparsa 

Xúc phạm Thánh vật: Sacrilege 

Xưng Ý Hoa: Soma plant 


VOLUME ONE 
VOLUME TWO 
VOLUME THREE 
VOLUME FOUR 
VOLUME FIVE 
VOLUME SIX 
VOLUME SEVEN 
VOLUME EIGHT 
VOLUME NINE 
VOLUME TEN 


3796 


TABLE OF CONTENT 


(A-B) 
(C-D) 
(E-F) 
(G-K) 
(L-N) 
(0-R) 
(5) 
(TA-TE) 
(TH-TZ) 
(U-Z) 


1-610 
611-1146 
1147-1876 
1677-2512 
2513-3142 
3143-3726 
3727-4336 
4337-4768 
4769-5224 
5225-5626 


3797 


Nó 


Sabala (p): Strong (a)—Mạnh mẽ. 

Sabari (skt): Người đàn bà của những rặng núi— 
A Sanskrit term for “Woman of the Mountain 
Ranges.” Wrathful tantric deity who 1s particularly 
associated with healing. In Tibet, she 1s generally 
depicted wearing a skirt made of leaves and 
shows a wrathful expression on her face—Từ Bắc 
Phạn chỉ “Người đàn bà của những rặng núi.” Một 
vị thần Mật tông có vẻ mặt giận dữ, đặc biệt liên 
hệ tới sự cứu chữa. Ở Tây Tạng thì bà thường 
được họa mặc váy làm bằng những lá cây kết lại 
với nét phẫn nộ trên mặt. 

Sabba (p): Entire (a)—Toàn thể. 

Sabbada (p): Everyday (adv)—Mỗi ngày. 


Sabbaso (p): Altogether (adv)—ln every 
respect—Toàn thể. 
Sabbato (p): From every side—ln every 


respect—Từ mọi phía. 

Sabbatha (p): Everyway (adv)—Bằng mọi cách. 
Sabbattha (p): Everywhere (adv)—Khắp mọi 
nơi. 

Sabda (sk): Thanh—-Âm thanh—Sound— 
Volce—Tone, one of the five physical senses or 
sensatons—Một trong ngũ căn—See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Sabdavidya-sastra (skt: Thanh Minh Luận—A 
treatise on the words and meanings—Bộ luận về 
chữ và nghĩa. 

Sabha (p): An assembly—Hội chúng. 

Sabhaøa (p): 

1) Being in the same division—Bỉ đồng phận. 

2) Common—Chung. 

Sabhaga-hetu (skt): Đồng Loại Nhân—See 
Similar-species cause and Six chief causes In the 
Theory of Causal Relation. 
Sabhaga-nimitta (p): 
Contemplation. 


Tư duy—See 


Sabhagata (skt): Communionship—Đồng phần— 
See Sevenfy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Sabhava (p): Nature—Bản chất. 

Sabrahmacari (p): A fellow monk—Tăng lữ. 
Sacca (p): Tri kiến —Truth. 

Saccanama (p): Người Ngay Thẳng và Chánh 
Trực —According to the Metta Sutta, Saccanam 1s 
a person who 1s straipht. He Is sincere, upright and 
dependable. He does not stray from the truth to 
win fame, or to please another. He may seem 
strict, but truth is one, for there is no second. The 
Buddha did not say one thing one day and the 
contfrary the next. According to the Digha- 
NÑikayatthakatha, the Buddha speaks as he acts 
and acts as he speaks, he 1s called Tathagata.” The 
Master is also known as Saccanama, he whose 
names 1s Truth—Theo Kinh Từ Bi, người ngay 
thẳng và chánh trực là người sống chân thật, liêm 
khiết và đáng tin cậy. Người ấy không vì danh, vì 
lợi hoặc vì muốn làm vui lòng người khác mà chối 
bỏ sự thật. Có thể người ấy bị xem là nghiêm 
khắc, nhưng sự thật chỉ có một chứ không có hai. 
Đức Phật chưa bao giờ tuyên bố một điều gì hôm 
nay, rồi ngày mai lại nói ngược lại. Theo Chú 
Giải Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói như thế nào thì 
Ngài làm như thế ấy, và Ngài làm như thế nào thì 
Ngài nói như thế ấy, nên Ngài được gọi là Như 
Lai. Bậc Đạo Sư cũng được gọi là Saccanama hay 
người mệnh danh là chân lý. 

Sacca nana (p): Tri kiến về Tứ Đế—Knowledge 
of the Truth: 


l) Anubodha-nana: Knowledge consisting In 
understanding. 
2) Pativedha-nana: Knowledge consisting ¡1n 


penetration (realization). 

Saccani (p): Thánh đế—The sacred principles or 
dogmas, or those of the sainfs, or saøes; especially 
the Four Noble Truths—Đế lý mà các bậc Thánh 
thấy được; đặc biệt là Tứ Thánh Đế (Thánh đế 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo, chân thực không hư vọng, 
không điên đảo)—See Four noble truths. 
Saccavibhangacitta-sutta (p): Phân Biệt Thánh 
Đế Kinh—See Four noble truths. 





3798 


Sacchikatabba (p): Thấu triệ—-Must be 
realized—Phải được chứng ngộ—Bằng nhãn quan 
tinh thân. 

Sacchikatam (p): Already realized—Đã được 
chứng ngộ. 

Sacerdotal age: Age of monks and nuns—Age 
in the order—Monastic age—Precept Age—Hạ 
lạp— Tăng Lạp (tuổi đạo) —The precedence of 
monks and nuns In the Order 1s determined by the 
number of raIn retreats they have attended—See 
Summer retfreat. 

Sacerdotalism (n): Chủ nghĩa xem trọng chức vụ 
trong giáo đoàn. 

Sacipati (sk): Xá Chi Bát Đê_- Thiên Đế 
Thích —Sakra, king of the devaloka—Trời Đế 
Thích, vị chúa tẾ của cung trời Đao Lợi cùng họ 
với Phật Thích Ca. 

Sacrament of Bapfism: Phép Rửa Tội— 
Externalists believe that the Sacrament of Baptism 
or Christianity case wash away all theIr sins. 
Sacred (a): Arya or Sadhu (skÙ—Holy— 
Saintly—Thánh—Thuộc về thần thánh. 

Sacred assembly: Thánh Chúng —Tất cả các 
bậc Thánh—The holy multitude—AIl the saints— 
To all the saints, or the wise, what 1s to be 
ordinarily regarded as an error, that Is, this world 
of particulars, appears neither perverted nor 
unperverted. In Buddhism, assembly 
1mplies the Bodhisatfva saints who have overcome 
1llusion, from the first stage upwards. The special 
communrity established by the Buddha was called 
“[he Assembly of the Noble” (Arya-sangha), 
1ntended to be the cradle of noble persons. Since 
the Brahmanical tradiion had been firmly 
esfablished, the race distinction was strictly felt. 
On that account the Buddha often asserted that In 
his own communmity there would be no distinction 
between Brahmans (priests) and wWarrlors Or 
between masfers and slaves. Anyone who joined 
the Brotherhood would have an equal opporftunity 
for leading and training. The Buddha often argued 
that the word Arya meant “noble” and we ought 
not call a race noble or ignoble for there wIll be 
some ignoble persons among the so-called Aray 
and at the same time there will be some noble 
persons among the so-called Anarya. When we 


sacred 


say noble or Ignoble we should be speaking of an 
individual and not of a race as a whole. Ít 1s a 
question of knowledge or wisdom but not of birth 
or caste. Thus the obJect of the Buddha was to 
create a noble personage (arya-pudgala) in the 
sense of a noble life. The noble community (Arya- 
sangha) was founded for that very purpose. The 
Ideal (Arya-dharma) and the noble 
discipline (Arya-vinaya) were set forth for the 
aspiring candidates. The path to be pursued by the 
noble asprrant 1s the Noble Eightfold Path (Arya- 
astangika-marga) and the truth to be believed by 
the the Noble Fourfold Truth 
(Catvariarya-satyami). The perfections attained by 
the noble were the four noble fruitlons (Arya- 
phala) and the wealth to be possessed by the noble 
was the noble sevenfold wealth (sapta-arya- 
dhana), all being spirtual qualificatons. The 
careful application of the word Arya to each of the 


noble 


noble 1s 


Imporfant points of his Instifution must not be 
overlooked by a student of Buddhism. The Buddha 
thus seemed to have endeavored to revive the 
original meaning of Arya In personality and the 
daily life of his religious community—Đối với 
Thánh chúng hay bậc trí, những gì thường phải 
được xem là một sự lầm lẫn, tức là cái thế giới 
của các đặc thù nầy, vẫn không biểu hiện là điên 
đảo hay phi điên đảo. Trong đạo Phật, từ Thánh 
chúng được dùng để chỉ những vị Bồ Tát Thánh 
đã vượt thoát phiển não từ sơ địa trở lên. Đoàn 
thể do Đức Phật lập nên gọi là “Thánh Chúng” 
(Aryan sangha), đó là môi trường tu tập của những 
người cao quý. Vì truyền thống Bà La Môn đã 
được thiết lập kiên cố nên giai cấp bấy giờ đã 
được phân chia thật là rõ rệt. Bởi lẽ đó, Đức Phật 
luôn xác nhận rằng trong hàng Tăng chúng của 
Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn và Võ 
tướng, hay giữa chủ và tớ. Ai đã được nhìn nhận 
vào hàng Tăng chúng đều được quyền học tập 
như nhau. Đức Phật dạy rằng không thể gọi một 
giai cấp nào là cao quý hay không cao quý được 
bởi vì vẫn có những người đê tiện trong cái giai 
cấp gọi là cao quý và đồng thời cũng có những 
người cao quý trong giai cấp đê tiện. Khi chúng ta 
gọi cao quý hay đê tiện là chúng ta nói về một 
người nào đó chứ không thể cả toàn thể một giai 
cấp. Đây là vấn để của tri thức hay trí tuệ chứ 
không phải là vấn để sinh ra ở trong dòng họ hay 


3799 


giai cấp nào. Do đó, vấn đề của Đức Phật là tạo 

nên một người cao quý hay Thánh giả (Arya 

pudgala) trong ý nghĩa một cuộc sống cao quý. 

Thánh chúng đã được thiết lập theo nghĩa đó. 

Theo đó thì Thánh Pháp (Arya dharma) và Thánh 

luật (Arya vinaya) được hình thành để cho Thánh 

chúng tu tập. Con đường mà Thánh giả phải theo 

là con đường Bát Thánh Đạo (Arya-astangika- 

marga) và cái sự thật mà Thánh giả tin theo là Tứ 

Diệu Đế. Sự viên mãn mà Thánh giả phải đạt tới 

là Tứ Thánh quả (Arya-phala) và cái toàn bị mà 

Thánh giả phải có là Thất Thánh Giác Chi (sapta- 

arya-dharma). Đó là những đức tính tinh thần cả. 

Người học Phật không nên đánh mất ý nghĩa của 

từ ngữ “Thánh” nầy vốn được áp dụng cẩn thận 

vào mỗi điểm quan trọng trong giáo pháp của Đức 

Phật. Đức Phật, như vậy, đã cố gắng làm sống lại 

ý nghĩa nguyên thủy của chữ “Thánh” nơi cá tính 

con người trong cuộc sống thường nhật. **See 

Four kinds of holy men. 

Sacred body: Linh thể. 

Sacred books: Thánh thư. 

Sacred books of a religion: Giáo điển. 

Sacred image: Tượng Thánh. 

Sacred canon: Holy canon—Holy scriptures— 

Thánh Điển. 

I1) The holy canon, or holy classics: Điển tịch 
của Thánh nhân. 

2) The Tripitaka: Thánh điển Phật Giáo hay 
Tam tạng Kinh Điển. 

Sacred dogma: Thánh Đế—See Saccani. 

Sacred formulae: True words—Words of 

Truh—Words of  Tathagata—Buddha-truth— 

Buddha mantra—Dharan——Spells—Esoteric 

words—Chân ngôn. 

Sacred øraces: See Seven sacred graces. 

Sacred Thánh Tượng—See Sacred 

sfatue. 

Sacred history: Thánh sử. 

Sacred land: Holy land—Thánh địa. 

Sacred lion: Con đế thính— Sư tử thiêng. 

Sacred  principles: 

Đế—See Saccani. 

Sacred  Scriptures: 

canon—Thánh Điển. 


image: 


Holy principles—Thánh 


Holy canon—Sacred 


1) The sacred canon, or holy classics: Điển tịch 
của Thánh nhân. 
2) The Tripitaka: Thánh điển Phật Giáo hay 


Tam tạng Kinh Điển. 

Sacred speech: Aryabhasa (skt—Holy speech— 

Thánh Ngữ Sacred language, words, 

sayings—Thánh ngôn hay những lời nói của các 

bậc Thánh. 

Sacred statue: Thánh tượng. 

l) According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, none of the 
earlier sculptures of sanchi and Barhut 
represent the Buddha In human figure. Ït is 
remarkable to us that the principle events of 
the Buddhaˆs life have been fully given in 
sculture without a figure of the hero. How was 
that possible? The Buddha at bíth 1s 
represented by a full blooming lotus; the 
Buddha in Enlightenment by the Bodhi tree 
with a rail around it; the Buddha in his first 
preaching by a wheel, above which a tri-ratna 
mark ¡is sometines added; the Buddha in his 
begging round, or mendicancy, by a bowl; and 
the like. If suggestion be a means of true art, 
the cearly Buddhist 
perfectly and utilized the idea skilfully for 
practcal purposes: Theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, tất cả những điêu khắc đầu tiên tại 
Sanci và Barhut không trình bày Phật trong 
diện mạo con người. Điều đáng lưu ý chúng 
ta là, những biến cố chính trong đời sống của 
Đức Phật đã được đưa ra đầy đủ trong điêu 
khắc mà không mang diện mạo một anh 
hùng. Lầm sao có thể được? Phật khi giáng 
sinh được tượng trưng bằng đóa hoa sen nở 
trọn; khi thành đạo tượng trưng bằng cây Bồ 
Đề có tường rào chung quanh; lúc Ngài 
thuyết pháp đầu tiên (chuyển Pháp Luân) 
tượng trưng bằng một bánh xe trên đó đôi khi 
có thêm dấu hiệu Tam Bảo (Tri-ratna); lúc 
khất thực tượng trưng bằng một cái bình bát, 
vân vân. Nếu sự gợi hứng là một phương tiện 
của nghệ thuật đích thực, các nghệ sĩ Phật tử 
đầu tiên đã hiểu điều đó khá trọn vẹn và đã 
dùng ý niệm đó một cách khéo léo cho những 
mục đích thực tiễn. 


Or 





artists understood It 


2) 


3) 


3800 


However, all this does not necessarily mean 
that the elders did not represent the Buddha at 
all during his lifetime, for there 1s a legend 
which tells of their making an image for the 
purpose of offering veneratlon during the 
Buddhaˆs absence. They were formalistic and 
realistic, and so 1f the Buddha was actually before 
them, they had a right to depict him 1n painting or 
sculpture. Now_ that he had passed Into 
Nữưvana, however, If wWas Improper tfo 
represent the one who no longer really lived. 
lt was after a considerable development of 
the Gandhara art that the southern school of 
Buddhism began to have Iimages of Buddha. 
This was believed at about the same time 
when the Buddha”s teachings were committed 
to writing, i.e., 80 B.C.: Tuy nhiên, tất cả 
những điểu nầy không nhất thiết có nghĩa 
rằng các trưởng lão đã tuyệt nhiên không 
trình bày Đức Phật suốt thời gian Ngài còn tại 
thế, vì có truyện kể về việc họ đã tạo một 
bức tượng để cúng dường trong suốt thời gian 
Ngài vắng mặt. Họ là những người chủ trương 
hình thức và duy thực, và như thế nếu Phật 
đang ở ngay trước mặt, họ có quyền miêu tả 
Ngài bằng hội họa hay điêu khắc. Nhưng bây 
giờ Ngài đã đi vào Niết Bàn, mà trình bày 
một người không còn hiện hữu trong thực tại 
nữa, đó là điều bất xác. Chính do sau nầy, 
một phát triển khả quan của các nên nghệ 
thuật Gandhara mà Nam phương Phật giáo 
bắt đầu có những tượng Phật. Việc nầy có thể 
xãy ra cùng lúc với việc ghi chép các giáo 
thuyết của Phật thành văn tự, tức khoảng năm 
80 trước Tây Lịch. 

The elders of idealistic and free-thinking 
tendencies, whom we might regard as the 
forerunners of the Mahayana, would not hold 
any meetngs for the rehearsal of the 
Buddha”s sermons, nor would they enlarge 
upon therr Vinaya rules beyond what was laid 
down by the Buddha himself. They would 
commit those sacred words to memory or to 
writing as they pleased. They did not hesitate 
1n using therr talenfs In painting or sculpture fo 
depict the Buddha”s Image according to theIr 
own ideal of beauty and perfection, as they 
đid in the Gandhara art: Các trưởng lão có 


4) 


khuynh hướng duy tâm và tự do tư tưởng, mà 
chúng ta có thể coi như là những nhà tiên 
phong của Đại Thừa, hình như không có cuộc 
hội họp để đọc lại các bài pháp của Phật, 
cũng không mở rộng các luật nghi của họ 
vượt ngoài những gì Phật đã thiết định. Họ 
thường ghi lại những Thánh ngôn bằng ký ức 
hay bằng văn tự tùy theo sở thích. Họ không 
ngần ngại xử dụng các tài năng của mình 
trong hội họa hay điêu khắc để miêu tả hình 
ảnh Phật theo lý tưởng riêng của mình về cái 
đẹp và cái toàn như họ đã làm ở nghệ thuật 
Gandhara. 

The trend of the free-thinking mind can also 
be seen ¡in the metaphysical treatises of the 
Optionalists (Vaibhasikas), in which several 
opIinons about dharmas or hipher dharmas 
(abhidharmas) are gathered together and 
some optional ones have been selected and 
study. Thougph the 
Vaishasika School belonged to the Hinayana, 
1t already betrayed a tendency toward the 
free-thnking school. Such free-thinking 
people would be bold In exegesis, erudition, 
annotation, or In forming and expressing 
opinion. This, however, does not mean that 
they departed from the original teachings of 
the Buddha: Ngành tự do tư tưởng cũng có thể 
được thấy trong các luận giải siêu hình của 
các nhà Phân Biệt Thuyết (Vaibhasika) hay 
Tý Bà Sa, trong đó nhiều quan niệm về pháp 
(dharma) hay thắng pháp (abhidharma) được 
sưu tập và một số quan niệm tự do đã được 
tuyển và được khuyến cáo học tập. Mặc dù 
phái Tỳ Bà Sa thuộc hệ Tiểu Thừa, nhưng đã 
mở ra một khuynh hướng nhắm tới trường 
phái tự do tư tưởng. Hạng người tự do tư tưởng 
như thế cố nhiên can đảm trong việc thích 
nghĩa, bác học, chú giải, hay hình thành và 
diễn tả bất cứ quan niệm nào. Tuy nhiên, 
điều nây không có nghĩa rằng họ đi xa ngoài 
các giáo pháp nguyên thủy của Phật. 


recommended for 


Sacred stupa: Linh tháp—There are eight Great 
Spmritual or Sacred Stupas of Buddhism—Có tám 
ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo—See Eight 
Øreat spIritual or sacred stupas. 

Sacredness (n): Sự thiêng liêng. 


3801 


Sacrifice (n): Sự hy sinh—Vật cúng tế—Vật tế 
thần—Killing—Immolation. 

Sacrifice (v): Hy sinh. 

Sacrifice to ghosts or spirits: Tế lễ quỷ thần. 
Sacrifice one”s life: Xả Thân—Bodily sacrifice, 
e.ø. by burning or cutting off a limb, etc——Hoặc 
như báo ân mà đốt cánh tay, đốt thân thể, hoặc vì 
bố thí mà cắt thịt xả thân. 

Sacrifice one”s life to uphold righteousness: 
Hy sinh cả thân mạng để giữ gìn nghĩa cả (xả thân 
thủ nghĩa). 

Sacrificial grain-vessel: Hô Liên—Described 
as made from a precious stone—Bình đựng hạt để 
tế lễ, bình được làm bằng một loại đá quý. 
Sacrilege: Xúc phạm Thánh vật—Such as 
destroying temples, burning sutras or Images of 
Buddhas, stealing a Buddha”s or monk”s things, 
inducing others to do so, or taking pleasure 
therein—Phá hại chùa tháp, thiêu hủy kinh tượng, 
lấy vật của Phật hay chư Tăng, hoặc khuyến khích 
người làm, hoặc thấy người làm mà sanh tâm 
hoan hỷ—See Five betrayals (II). 

Sad (a): Buồn. 

Sada (p): Eternal (a)—Vĩnh hằng. 

Sadana (p): A house—Căn nhà. 

Sadaparibhuta (skt): Thường Bất Khinh Bồ 
Tát—See Never-Despite Bodhisattva. 
Sadapralapa (sk): Tát Đà Ba Luân—Thường 
Đề Phật. 

l) Ever chattering or bewalling, name of a 
Bodhisattva, say who wept while 
searching for truth: Tên của một vị Bồ Tát mà 
người ta nói rằng đã khóc suốt trong thời gian 
tìm cầu chơn lý. 

Ever-walling Buddha, name of the final 
Buddha of the present kalpa: Thường Để 
Phật: Tên của vị Phật cuối cùng trong Hiển 
Kiếp. 


SoO”ïmne 


2) 


Sadara (p): Troublesome (a)—Gây rắc rối. 
Sadasat (skt: Hữu Vô—Being and non-being. 
Sadattha (p): One ”s own welfare—Lợi ích của 
chính mình. 

Sadayatana (skt): Lục nhập—Six entrances—Six 
external objects—SiIx facultiles—SIx 
organs—The fifth in the twelve links of dependent 


Sense 


originaion—Mắc xích thứ năm trong 12 mắc xích 
nhân duyên (sáu cơ sở của nhận thức và đối tượng 
của nó)—See Twelve conditons of cause and 
effect. 

Sadayatana mỉnd: The immediate influence of 
the six senses—Khởi sự tâm—See Three minds 
(Bì). 

Sadda (p): Noise—Tiếng động. 

Saddahana (p): One who believes—Người tin 
tưởng. 

Saddahati (p): To believe—Tin tưởng. 
Saddavidu (p): One who knows the meaning of 
various sounds—Người biết ý nghĩa của nhiều 
loại âm thanh. 

Saddayati (p): To make a noise—Lầm ra tiếng 
động. 

Saddha (sk) Saddha (p): Niềm tin—Faith— 
Confidence——Buddhism faith 1s not the acceptance 
of doctrinal beliefs, but confidence 1n the Buddha 
and his Teaching as a Way tO 
Enliphtenmenmt. Faith should be reasoned and 
rooted 1n understanding. There 1s no reliance on 
the authorty of anothers spiritual powers. 
Through wisdom understanding,  faith 
becomes an Inner certainty and firm conviction 
based on one”s own experience. The Inner attitude 
of faith and devotion toward the Buddha and his 
teaching. Shraddha 1s the basis of the first two 
elements of the eightfold noble path which are 
ripht views and right thought. However, belief or 
faith in Buddhism 1s totally different from that of a 
pure faith from some other religions—Trong đạo 
Phật, niềm tin không phải là sự chấp nhận tín 
ngưỡng giáo pháp, mà là tin tưởng nơi Đức Phật 
như một vị Thầy và giáo pháp của Ngài như là 
con đường dẫn tới sự giác ngộ. Niềm tin phải được 
lý luận bằng sự hiểu biết. Không có sự ỷ lại vào 
quyền lực linh thiêng nào cả. Qua trí tuệ và sự 
hiểu biết niềm tin trở thành sự khẳng quyết từ bên 
trong nội tâm và là sự xác đoán chắc chắn qua 
kinh nghiệm của chính mình. Thái độ bên trong 
thể hiện niềm tin và sự sùng kính đối với Phật và 
học thuyết của Ngài, bắt đầu là hai bước đầu 
trong Bát chánh đạo là chánh kiến và chánh tư 
duy. Tuy nhiên, niễm tin Phật giáo khác hẳn niềm 
tin của những tôn giáo thần quyển khác —See 
Fifty-two mental states. 


as a Teacher 


and 


3802 


Saddhanusarin (skt: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 
Saddharma (sk0: The correct doctrine of the 
Buddha— Chánh Pháp —See Correct dharma. 

Saddharma-prafirupaka (skÐ: Tượng Pháp— 
The period of semblance Dharma—Dharma 
Semblance Age—The Semblance of Law period, 
or the formal period of Buddhism which lasted 
1000 years after the real period. In this period, 
Monks, Nuns and Lay Buddhists still continue to 
practice properly the Dharma as the Buddha 
taught and are still able to penetrate the spiritual 
realm of samadhi even though fewer will attain 
enlightenment. However, 1n this age, the Buddha”s 
Dharma and preceptfs left behind are destroyed by 
and Non-Buddhiss who disguise 
themselves as Buddhist monks and nuns to destroy 
the teaching by falsely explaining and teaching 
the Buddha Dharma. Thus, the Dharma still exists 
and there are still cultivators, but very few aftfain 
enlightenment. (Only seven or eight out of one 
hundred cultivators wIll attain enlightenment. 
According to the Mahamaya Sutra, about eight 
hundred years after the Buddha”s Maha-NIrvana, 
the majority of ordained Buddhists will be greedy 
for fame and fortune, will be lazy and not control 
ther minds and consciences, lacking of self- 
mastery. About nine hundred years after the 
Buddhaˆs Maha-Nirvana, in the order of Bhikshus 
and Bhikshunis, the maJjorifty will be servants who 
abandon the secular life to become ordained 
Buddhists. One thousand years after the Buddha”s 
Maha-Nivana, when Bhikshus hear of the 
practice of “Envisioning Impuritfy,` and the dharma 
of “Breathing Meditation,” they will get depressed 
and disenchanted having little desire to cultivate. 
Therefore, in one hundred thousand cultivators, 
only few wIll penetrate the proper Meditation 
State. From that time, gradually those of religious 
ranks will destroy the precepts, whether by 
drinnking alcohol, killing, selling possessions and 
belongings of the Triple Jewels, or practicing 
Impure conducfs. If they have a son, they will let 
hm become a Bhikshu, and If they have a 
daughter they will let her become a Bhikshuni, so 
they can continue to s(eal from and destroy 
Buddhism as well as using the good name of the 
Triple Jewels to reap self-benefits. These are 


Evil-monks 


siens of warning that the Buddha Dharma 1s 
nearing extinction. However, there are still some 
people who know how to uphold the proper 
precepts and conducts by diligently trying to 
mainftain and propagate the proper doctrine— Thời 
Tượng Pháp kéo dài 1000 năm sau thời Chánh 
Pháp. Trong thời kỳ nầy, chư Tăng Ni và Phật tử 
vẫn tiếp tục tu tập đúng theo chánh pháp mà Đức 
Phật đã dạy, và vẫn có thể vào định giới mặc dù 
rất ít người giác ngộ. Tuy nhiên, trong thời gian 
nầy, pháp nghi giới luật của Phật để lại bị các ma 
Tăng và ngoại đạo giảng giải sai lầm một cách cố 
ý. Tuy có giáo lý, có người hành trì, song rất ít có 
người chứng đạo. Một trăm người tu thì có chừng 
bảy tám người giác ngộ. Theo Kinh Ma Ha Ma 
Gia, vào khoảng tám trăm năm sau ngày Đức Phật 
nhập diệt, hàng xuất gia phần nhiều tham trước 
danh lợi, giải đãi, buông lung tâm tánh. Đến 
khoảng chín trăm năm sau ngày Phật nhập diệt, 
trong giới Tăng Ni, phần nhiều là hạng nô tỳ bỏ 
tục xuất gia. Một ngàn năm sau khi Phật nhập 
điệt, các Tỳ Kheo nghe nói “Bất Tịnh Quán' hay 
phép quán thân thể mình và chúng sanh đều 
không sạch, pháp “Sổ Tức Quán hay pháp quán 
bằng cách đếm hơi thở, buôn chán không thích tu 
tập. Vì thế, trong trăm ngàn người tu chỉ có một ít 
người được vào trong chánh định. Từ đó về sau 
lần lần hàng xuất gia hủy phá giới luật, hoặc 
uống rượu, hoặc sát sanh, hoặc đem bán đổ vật 
của ngôi Tam Bảo, hoặc làm hạnh bất tịnh. Nếu 
họ có con trai thì cho làm Tăng, con gái thì cho 
làm Ni, để tiếp tục mượn danh của Tam Bảo mà 
ăn xài phung phí và thủ lợi cho riêng mình. Đây là 
những dấu hiệu báo trước về thời kỳ Mạt Pháp. 
Tuy vậy, vẫn còn một ít người biết giữ giới hạnh, 
gắng lo duy trì và hoằng dương chánh giáo. 
Saddharma-pundarika-samadhi (skt: Pháp 
Hoa Tam Muội—The contemplation of the Lotus, 
the samadhi which sees Into the three dogmas—— 
Pháp nhất thực của lý tam đế viên dung, ví như 
một bông sen (thâu hết các phép mà quy về thực 
tướng). 

l) The dogma of unreality or the noumenal: 
Không Đế—Lý “Không tướng”. 

The dogma of dependent reality 
phenomenal: Giả Đế—Lý “Giả tướng”. 


2) Or 


3) 


+ 


3803 


The dogma of transcendence or the absolute 
which unites both noumenal and phenomenal: 
Trung Đế—Lý “Thực tướng”. 

See Three prongs of “Sunyata-Reality- 
Middle”. 


Saddharma Pundarika Sutra: Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh—The Lotus Sutra—The wonderful law 
of truth. 

(A) One of the most widely popular of Indian 


Buddhist Mahayana texts, which was 
particularly important in East Asia. It contains 
a discourse delivered by Sakyamuni Buddha 
on Vulture Peak (Grdhrakuta) to a huge 
audience. A central focus 1s the notion that 
the many docfrines and practices taught by the 
Buddha are all really part of a single path 
(ekayana), which embraces both Hinayana 
and Mahayana Paths. It further states that 
when the Buddha teaches different doctrines 
to many different audiences, he 1s not being 
deceptive; rather, this is a skillful method 
(upaya-kausalya) that adapts the 
message to the proclivities (tendencies) and 
1ndividual needs of each person and group. In 
reality, although the Buddha teaches the three 
vehicles (triyana) of the Sravakas, Pratyeka- 
buddhas, and Bodhisattvas, in the end, all are 
contained  withn the “buddha-vehicle” 
(buddhayana), and all lead sentient beings to 
awakening (Bodhn). This Iidea 1s emphasized 
by the “parable of the burning house,” In 
which a father, seeing that his three young 
sons are playing Inside a burning house and 
are too distracted to notice the danger, lures 
them out by promising each the sort of cart he 
most desires. When they come out, they are 
all given only one type of cart. This 1s said to 
be skillful rather than deceiful since the 
subferfuge 1s used to save their lives. The 
sura became the doctrimal basis of the 
Chinese T”ien Tai tradiion and Japanese 
schools that trace themselves back to 
Nichien—Một trong những kinh điển Đại 
Thừa phổ thông nhất của Phật giáo Ấn Độ, 
đặc biệt quan trọng trong vùng Đông Á. Nó 
chứa đựng bài pháp của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni trên núi Linh Thứu cho một số thính 


basic 


(B 


` 


giả khổng lồ. Điểm tập trung chủ yếu của 
kinh là khái niệm về giáo lý và thực hành đã 
được Đức Phật giảng dạy tất cả thật sự là một 
phần của một con đường duy nhất (nhất thừa), 
ôm trọn cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Kinh ấy 
còn nói thêm rằng khi Đức Phật giảng dạy 
những giáo pháp khác nhau cho nhiều thính 
chúng khác nhau, không phải ngài dối gạt ai, 
kỳ thật đây chỉ là phương tiện thiện xảo điều 
chỉnh bức thông điệp căn bản đến nhiều 
khuynh hướng và nhu cầu cá nhân khác nhau 
cho từng người hay từng nhóm. Trên thực tế, 
mặc dù Đức Phật dạy có ba thừa Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát, cuối cùng chỉ gom lại 
trong Phật thừa, và tất cả đều đưa chúng sanh 
đền chỗ giác ngộ Bồ Đề. Tư tưởng này được 
nhấn mạnh bằng “thí dụ ngôi nhà lửa,” trong 
đó người cha, thấy rằng ba đứa con nhỏ của 
mình không đếm xỉa gì đến sự hiểm nguy nên 
dụ dỗ đem họ ra bằng cách hứa cho mỗi 
người một cỗ xe mà họ thích. Khi họ ra ngoài 
rồi thì người cha ấy chỉ cho họ một loại xe mà 
thôi. Điều này phải được nói là thiện xảo chứ 
không phải là dối gạt, vì luận cứ như vậy 
được Đức Phật dùng để cứu cuộc đời của họ. 
Kinh trở thành giáo thuyết căn bản của trường 
phái Thiên Thai Trung Quốc và các trường 
phái ở Nhật có nguồn gốc từ ngài Nhật Liên. 

Lierally, the Lotus of the True Law. This 
scripture has a great vogue 1n China, Vietnam 
and Japan, especially In the T”ien-T”ai and 
NÑichiren sects. It was first translated Into 
Chinese as far back as about 250 A.D. A later 
translaton by Kumarajiva Is used all over 
China, Vietnam and Japan. The Lotus Sutra 
teaches that the truth can be indicated by 
means other than words, such as øestures and 
exclamations and even, by silences—Bản 
kinh này rất thịnh hành ở các xứ Trung Hoa, 
Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là các tông 
phái Thiên Thai và Nhật Liên. Kinh được 
dịch sang Hoa ngữ lần đầu tiên vào khoảng 
năm 250 sau Tây lịch. Bản dịch sau này (cựu 
dịch) của Cưu Ma La Thập được dùng khắp 
nơi trong các xứ Trung Hoa, Việt Nam và 
Nhật Bản. Kinh Pháp Hoa dạy chơn lý có thể 
được chỉ dạy bằng những phương cách khác 


3804 


ngoài văn tự ngôn ngữ như cử chỉ hay ngay cả 
bằng sự im lặng. 
Saddharma-vipralopa (sk): Mạt pháp —The 
age of annthilation of the right dharma. 
Sad-dhatavah (skt): Lục Đại—See Six great 
elements. 


Saddho (p): Religious devotion—Đạo tâm nhiệt 
thành. 


Sadhana (skt): Thành tựu—A Sanskrit term for 
“accomplishment.” According to Tantric rituals 
“sadhanas” are central to Vajrayana Buddhism 1n 
Tibet. A “Sadhana” 1s a ritual cycle which 1s 
meant to be performed by Initiates. In order to 
beginn the practice of a “sadhana,” a ritual 
empowerment by a qualified preceptor 1s 
considered necessary. A typical “sadhana” begins 
with recifation of a refuge prayer, followed by 
verses aimed at generatlon of Bodhicitta, and 
then, it continues with visualization of the focal 
deities specIfc to the riual cycle. There Is 
generally a central buddha and the “sadhana” 
commonly also includes a retinue. Ideally, the 
visualization should be combined with meditation 
on emptness (sunyata) which the 
practitioner to generate the visualizations from the 
wIisdom — conscIousness — realizing — empfiness, 
simultaneously perceiving both the deity and 
himself as being empty of inherent existence. The 
core of the ritual Iinvolves imagining that the deity 
merges with the meditator and that the two 
become ¡nseparable, hence, the mediftator 1s 
manifesting all the qualities of a buddha. After the 
the  Images 
emptiness, and at the conclusion of the “sadhana”, 
there Is a prayer dedicating the merit of the 
practice to the enlightenment of all sentient 
beinsgs. The practice of “sadhana” has Important 
sociological dimensions 1n Tibet, for this 1s one of 
the prmary religious practices and the 
Identficaion of differen( orders 1s largely 
determined by the “sadhanas” performed by 
them—Từ Bắc Phạn để chỉ “sự thành tựu.” Theo 
nghi thức Mật giáo, sadhana là chủ yếu trong Phật 
giáo Kim Cang Thừa ở Tây Tạng. “Sadhana” là 
vòng nghi lễ có nghĩa là thực hành bằng cách khởi 
đầu. Để bắt đầu thực tập “sadhana” nghi thức cho 
phép bởi một vị đạo sư đủ phẩm chất được xem 


allows 


visualization are dissolved Into 


như cần thiết. Lễ “Sadhana” tiêu biểu bắt đầu lễ 
tụng kinh cầu nguyện quy-y, theo sau là những lời 
kệ hướng về phát Bồ Để Tâm, rồi tiếp tục với 
quán tưởng với các vị tiêu điểm thần đặc biệt cho 
vòng nghi thức này. Thường là có một vị Phật 
trung tâm, và sadhana cũng thường bao gồm các 
quyến thuộc của vị Phật ấy. Lý tưởng là sự quán 
tưởng nên được phối hợp với thiển định về tánh 
không, cho phép hành giả phát ra quán tưởng từ trí 
tuệ mà thức chứng nghiệm được từ không tánh, 
đồng thời nhận thức cả vị tiêu điểm thần và mình 
đều không thật sự hiện hữu. Cốt lõi của nghi thức 
này liên hệ đến việc quán tưởng rằng vị tiêu điểm 
thần hòa nhập vào hành giả và cả hai trở nên 
không tách rời được, lúc ấy hành giả hiển hiện tất 
cả những phẩm chất cao đẹp của một vị Phật. Sau 
khi quán tưởng thì những hình ảnh tan biến trong 
hư không, và vào cuối lễ “Sadhana” có buổi cầu 
nguyện hồi hướng công đức tu tập này đến tất cả 
chúng sanh. Sự tu tập “Sadhana” có những tầm cỡ 
xã hội quan trọng ở Tây Tạng vì đây là một trong 
những pháp tu tập tôn giáo quan trọng chính yếu 
và người ta nhận ra các giáo phái khác nhau bằng 
cách xem coi họ tu tập “Sadhana” như thế nào. 
Sadharana (skQ: Cộng Bất Định—Both 
1ndetermined, I.e. one of the six indeterminates In 
Logic, when a thesis and Ifs contradiction are both 
supported by equally valid reasons, “that sound 1s 
not eternal, because 1t Is a product, that It 1S 
eternal, because 1t is audible.” —Một trong sáu 
điều bất định trong Lý Luận (Lục Bất Định), tức 
là sai lầm về pháp có quan hệ toàn phần. Nói 
rằng “thanh” là không trường cửu, vì thanh là một 
sản phẩm; rằng “thanh” là thường hằng vì thanh 
đồng phẩm với hư không. Thanh vừa thường lại 
vừa vô thường tạo nên “bất định.” 

Sadhu (@kÐ: Sa Độ Thiện lành—Good— 
Perfect—A sage—A saInt. 

Sadhu! Sadhu!: Lành thay! Lành thay! —Good 
Indeed! Good Indeed! 

Sadhumati (skt): Ground of good wisdom——Land 
of good thoughts—Thiện Tuệ Địa—See Ten 
ørounds (1). 

Sadisa (p): Equal (a)—Bằng nhau. 

Sadness (n): Mournfulness—Ai thán (sự buồn 
thảm). 

Sadness and joy: Buồn vui. 


Virtuous 





3805 


Sadvahana (skt): Satavahana (skÐ)—Sa Đa Bà 
NÑa—Name of a royal patron of Nagarjuna—Tên 
của một vị thí chủ hoàng tộc của ngài Long Thọ. 
Saecular (a): See Secular. 

Safe and sound: Bình an vô sự. 
Safeguard (v): Bảo hộ— To 
safeguard one”s exclusive possessions—Bảo vệ 
tài sản đặc biệt của mình. 

Saøa (jap): Vùng Ta Nga (Nhật Bản). 

Sagabbha (p): Pregnant (a}—Có bầu (có thai). 
Saøgalavada Sutra (skt): Kinh Thi Ca La Việt— 
See SIgalaka. 

Sagara (skÐ: Hàm hải. 

1) Sa Kiệt La—Ocean—Ocean of nagas—Biển 
(hàm hải) —According to the Lotus sutra, the 
Naga king of the ocean palace, north of 
Mount Meru, possessed of priceless pearls; 
the dragon-king of rain; his eight-year-old 
daughter ¡nstantly attained Buddhahood— 
Theo Kinh Pháp Hoa, đây là biển nơi có cung 
điện của vua rồng, ở về phương bắc núi Tu 
Di, nơi có nhiều ngọc quý, có long vương vũ; 
nơi đây nàng Long Nữ (con của Long Vương) 
mới tám tuổi đã thành Phật. 

Sa cắt Long vương—See Twenty devas. 


protectF—To 


2) 
Sagarava (p): Respectful (a}—Tôn kính. 
Sagara-varadhara-buddhi-vikridita-bhidjna 
(skÐ: Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương— 
According to the Lotus Suữa (n Anavanamita- 
valjayanta), durng the kalpa Manojna- 
sabdabhigarjita, this is the name under which 
Anada ¡s to reappear as Buddha—Sơn Hải Như 
Lai—Theo Kinh Pháp Hoa, sau nây A Nan Đà sẽ 
thành Phật hiệu là Sơn Hải Như Lai. 

Saøe (a): Khôn ngoan. 

Sages (n): Các bậc Hiển Thánh. 

I1) Both Hsien (hiển) and Shêng (Thánh) are 
those who are noted for goodness, and those 
who are also noted for wisdom, or Insipght— 
Hiển và Thánh là những bậc thiện lành trí 
tuệ. 

a) The “Hslen” are still of the ordinary human 

standard. They are still in the moral plane and 

have not eliminated i1llusion, have not attained 
the upward attainments, have not yet have 
insight into absolute reality: Hiển là bậc còn 


trong hàng phàm phu, chưa đoạn hoặc, chưa 
chứng lý, cũng như chưa kiến đạo. 
The “Shêng” are no longer of ordinary human 
standard because they transcend in wisdom 
character and cut off illusion and have Insight 
into absolute reality. They have attained the 
upward attainments: Thánh là các bậc không 
còn ở địa vị phàm phu nữa, mà các ngài đã 
vượt qua mọi phiền não (đoạn hoặc), phát vô 
lậu trí, và chứng toàn lý. Các ngài đã đạt 
được trên địa vị thấy đạo. 
2) Muni (skt): Mâu Ni—Bậc thông thái. 
Sages have (esfified to Buddhism: Bậc Hiền 
triết thuyết hay tiên nhân thuyết—See Eive kinds 
of people who have testified to Buddhism (A). 
Saøe-truth: Supreme truth-The reality, 
confrast with the seeming; also called Veritable 
truth, surpassing truth, nirvana; bhutatathata, 
madhya, sunyata etc.——Đệ nhất nghĩa đế. 
Sage-Virtue-Top Buddha: Hiền Thượng Thủ 
Phật. 
Sagely Way: Thánh Đạo. 
Sagga (p): 
I1) Heaven: Cảnh trời —Deva—Heavenly beings. 
2) Place of happiness: Hỷ Lạc địa—See Ten 
grounds (B)(1). 
Saggakaya (p): The heavenly assembly—Thiên 
chúng. 


b) 


1n 


Sagøaloka (p): The heavenly region—Thiên 
giới. 

Sapzsamaøøa (p): The way to heaven—Đường 
lên trời (cõi của chư Thiên). 

Sagguna (p): Good quality—Phẩm chất tốt. 
Sagotfa (p): Of the same lineage (a kinsman)— 
Cùng dòng họ. 

Saha (sk): Sa Bà_— Thế Giới Ta Bà —Saha 
World—Universal Monarch—That which bears, 
the earth, interpreted as bearing, enduring; the 
place of good and evil; a unIverse, or øreaft 
chiliocosm, where all are subJect to transmisration 
and which a Buddha transforms; 1t is divided Info 
three regions and Mahabrahma SahampatI 1s Ifs 
lord. World of endurance refers to our world 
which ¡s filled with sufferings and affections, yet 
gladly enjoyed and endured by Its Iinhabitants— 
Còn gọi là Sa Ha Lâu Đà, hay Sách Ha, nghĩa là 


3806 


chịu đựng hay nhẫn độ; nơi có đầy đủ thiện ác, 
cũng là nơi mà chúng sanh luôn chịu cảnh luân 
hồi sanh tử, được chia làm tam giới. Thế giới Ta 
Bà, thế giới chịu đựng để chỉ thế giới của chúng 
ta, nơi có đầy những khổ đau phiền não; tuy thế 
chúng sanh trong đó vẫn hân hoan hưởng thụ và 
chịu đựng. 

Sahabhuhetu (skQ: Simultaneous causes—Câu 
Hữu Nhân—Mutual causation, one of the six 
causes. Sahabhu-hetus or the co-operafIve causes 
produce simultaneous effect, as the four elemenfs 
in nature, not one of which can be omitted (the 
sinultaneous causal Interaction of a number of 
things, e.ø. earth, water, fire, and air)—Một trong 
lục nhân. Câu hữu nhân sanh ra quả đồng thời, có 
nghĩa là tứ đại đều là nhân câu hữu với nhau, 
không có cái gì bị loại bỏ (tứ đại cùng thay phiên 
nhau làm nhân duyên)—See Co-existent cause 
and Six chief causes In the Theory of Causal 
Relation. 

Sahadeva (skt): Ta ha để bà (một vị quan dưới 
thời vua Tịnh Phạn). 

Sahagata (p): Đi kèm với—Phối hợp với. 

Sahaja (ub): Bẩm sinh—A Tibetan term for 
“Innate.” 
whose main exponents (sự giải thích) were 
1conoclastic (bài trừ hay đập phá Thánh tượng) lay 
adepts (siddha) who functioned outside the 
monastic establishment, and whose lifestyles and 
practices challenged it. Although the movement 
clamed great antiquity for the tradition, 1s 
lierature Indicates that 1t was In fact a relatively 
late phenomenon, which probably originated some 
tme between the eiphth and tenth centuries. 
Many of Its central texts were wWrifen 
Apabhramsa, for example the Dokakosa, or in 
other northern Indian languages, such as Bengali. 
The emphass of Sahaja on sponfaneous 
understanding and manifestaton of awakening, 
which 1s said to be innate (sahaJja) In all beings. 
The structures and rules of the monastic life are 
thoupht to be hindrances, rather than aids, to 
meditative progress—Từ ngữ Tây Tạng có nghĩa 
là “bẩm sinh.” Đây là một phong trào Mật giáo 
Ấn Độ với những luận điểm chính là những Phật 
tử tại gia sống và hoạt động bên ngoài khuôn khổ 
các tự viện phát khởi thách thức trong chuyện bài 


This ¡is an Indian tantric movement 


1n 


trừ hay đập phá Thánh tượng. Mặc dù phong trào 
tự cho rằng truyền thống của mình đã có từ xa 
xưa, nhưng giáo điển của họ cho thấy thật sự đây 
là hiện tượng mới nảy sanh ra về sau này mà thôi, 
có lẽ phát sanh vào giữa những thế kỷ từ thứ tám 
đến thứ mười. Nhiều giáo điển chính được viết 
bằng tiếng Apabhramsa, thí dụ như tiếng 
Dokakosa, hay những ngôn ngữ khác của vùng 
Bắc Ấn, chẳng hạn như ngôn ngữ Bengali. Sự 
nhấn mạnh của phong trào “Sahaja” về cái hiểu 
đồng thời với sự hiển hiện của sự giác ngộ Bồ Đề 
là bẩm sanh trong mọi loài. Cấu trúc luật lệ và 
đời sống tự viện được coi như là những chướng 
ngại hơn là trợ giúp trong việc tiến tu thiển định. 

Sahajayana (skt): Câu Sinh Khởi Thừa. 

()D An overview of Sahajayana: Tổng quan về 
Câu Sinh Khởi Thừa—Sahajayana ¡s closely 
related to Mantrayana. These two yanas have 
had the greatest 
Buddhism. According to Prof. Bapat in the 
Twenty-FIve Hundred Years of Buddhism, 
there 1s sufficient evidence to show that If 1S 
also the basis of Zen Buddhism. Therr 
Iinfuence has been all the more marked, 
because they refer to the whole of human 
nature. Man Is not only an ¡ntellectual being, 
but also an emotional one, and 1t 1s well 
known that the emotive meaning of anything 
whafsoever is Of øreater Importance for 
shaping the life of an individual than the mere 
intellectual connotation. Thus, while all the 
briliant systems of Buddhist thoupht, the 
systematized works of the Madhyamikas, 
ViJnanavadins, Vaibhasikas, Sautrantikas, and 
SO On, are more or less of academic Interest 
only, Mantrayana and Sahajayana have 
remained a living force to this day. The living 
Buddhism of Tibet, the Himalayan countries, 
China, and Japan has been deeply influenced 
by the pracices of Mantrayana and 
SahajJayana, and cannot be conceived without 
them. The very fact that what SahaJayana 
teaches 1s no Intellectual system but a sfrict 
discipline that has to be practiced In order to 
be known makes 1t difficult to comprehend 
and define. Moreover, Sahajayana 
emphasizes the Intuitive approach to Reality, 


inluence on Tibetan 


{O 


qI) 


3807 


and it Is a fact that the function of Infuition 1s 
not the same as that of the ¡intellect and that 
ther modes of operation are completely 
different. This the fact that 
SahaJayana and Mantrayana successfully evaded 


accounts for 
the fate of turning into dead systems: Câu Sinh 
Khởi Thừa liên hệ mật thiết với Chân Ngôn 
Thừa. Hai thừa này đã có ảnh hưởng rất lớn 
trên Phật Giáo Tây Tạng. Theo Giáo Sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, thì chúng ta có đủ bằng chứng để chứng 
minh rằng đó cũng là nền tảng của Phật giáo 
Thiền tông. Ảnh hưởng này rất dễ thấy vì nó 
liên quan đến toàn bộ bản chất con người. 
Con người không phải chỉ là một thực thể trí 
huệ mà còn là một thực thể tình cảm nữa, và 
chúng ta biết rõ rằng trong bất cứ việc gì, ý 
nghĩa tình cảm luôn có một tầm quan trọng 
lớn hơn ý nghĩa trí tuệ thuần túy. Do đó, trong 
khi tất cả các hệ tư tưởng Phật giáo nổi bật, 
các tác phẩm được hệ thống hóa của Trung 
Quán tông, Duy Thức tông, Hậu Hữu Bộ tông 
(Vaibhasika), Kinh Lượng bộ, vân vân đều 
chỉ còn ít nhiều giá trị học thuật mà thôi thì 
Chân Ngôn Thừa và Câu Sinh Khởi Thừa vẫn 
còn được sức sống cho đến ngày nay. Phật 
giáo đang tổn tại ở Tây Tạng, các nước vùng 
Hy Mã Lạp Sơn, Trung Hoa và Nhật Bản đã 
chịu ảnh hưởng sâu xa các phép hành trì của 
Chân Ngôn thừa và Câu Sinh Khởi thừa, và ta 
không thể hình dung ra Phật giáo ở các nước 
trên mà không có được phép hành trì này. 
Chính vì những điều mà Câu Sinh Khởi Thừa 
dạy không phải là một hệ thống thuộc về trí 
tuệ, mà là một sự rèn luyện khắt khe chỉ có 
thực hành thì mới biết được, cho nên giáo lý 
này trở nên khó hiểu và khó định nghĩa (see 
Câu Sinh Khởi). Hơn thế nữa, Câu Sinh Khởi 
Thừa chú trọng vào việc tiếp cận thực tế bằng 
trực giác, mà ta cần biết là chức năng của 
trực giác không giống với chức năng của trí 
tuệ, và cách hoạt động của hai thứ nầy hoàn 
toàn khác nhau. Điều nây giải thích cho sự 
kiện là Câu Sinh Khởi Thừa và Chân Ngôn 
Thừa đã thoát khỏi số phận phải trở thành 
những tông phái chết. 

Characteristics of Sahajayana: Những điểm 
đặc biệt của Câu Sinh Khởi Thừa——Although 


Mantrayana and SahaJayana are not schools 
clinging to rigidly defined doctrines, as do, for 
Instance, the Vaibhasikas and Vinanavadins, 
they are of the greatest importance for the 
living force of Buddhism. Mantrayana with Ifs 


emotionally movinng and aesthetically 
appealing ritual, and Sahajayana with 1s 
profoundd mediatve practices  Both 


Mantrayana and Sahajayana are concerned 
with the practical aspect of Buddhism which 
culminates In the four peaks of view—Dù 
rằng Chân Ngôn thừa và Câu Sinh Khởi Thừa 
không phải là những trường phái bám víu vào 
những giáo lý được xác định một cách chặt 
chẽ như các giáo phái khác, như Vaibhasika, 
Duy Thức, nhưng các trường phái trên có tầm 
quan trọng đối với sức sống của Phật giáo. 
Chân Ngôn Thừa với những nghi thức kích 
động tình cảm và lạ mắt, Câu Sinh Khởi Thừa 
với phép hành thiển sâu lắng. Cả Chân Ngôn 
Thừa và Câu Sinh Khởi Thừa đều quan tâm 
tới khía cạnh thực hành của Phật giáo mà bốn 
đỉnh cao là: 


I) View based on experience: Kiến—Cái nhìn 
dựa trên kinh nghiệm thực tế. 

2) Cultivation: Tu—Khai triển những gì mà cái 
nhìn đó cho thấy——Development of what this 
VIeW Off€rs. 

3) Practice: Hành—Sống và làm phù hợp theo 
đó——To live and act accordingly. 

4 The mmtegralion of the  ¡ndividual 
(enliphtenment, Buddhahood, or spiritual 


maturity): Quả—Sự hợp nhất của cá thể (giác 
ngộ, Phật quả, hay sự thành thục về tâm linh). 
Sahaloka (skt): See Sahlokadhatu. 
Saha-loka-dhatu (skt): Ta Bà thế giới (thế giới 
của sự kham nhẫn hay thế giới nầy)—The human 
world—The world of endurance—This world, the 
world of human beings—See Saha world. 
Sahana (p): Endurance—Sự kham nhẫn (chịu 
đựng). 
Sahasa (p): Suddenly (adv)—Bỗng nhiên. 
Sahasra (skÐ: Nhất Thiên—One thousand—Một 
ngàn. 
Sahasrara (skt): Vô kiến đỉnh tướng. 
Sahasrara-chakra (skt: Bách Hội —lt 
above the crown of the head, above the upper end 


lies 


3808 


of the sushumna nadi. This is the abode of god 
Shiva. One who concentrates on this experlences 
supreme bliss, superconsciousness and supreme 
knowledge—Điểm nằm ngay trên đỉnh đầu. Đây 
là nơi trú ngụ của chư Thiên. Hành giả nào tập 
trung được ở đây sẽ chứng được cực lạc, siêu thức 
và siêu trí —See Chakra. 

Sahassa (p): One thousand—Một ngàn. 

Sahati (p): To bear—To endure—Chịu đựng hay 
kham nhẫn. 

Sahattha (p): One”'s own hand—Chính tay của 
mình. 

Saha world: Saha-loka-dhatu (skĐ— 
Jambudvida—Kham nhẫn thế giớ—The world of 
human beings which 1s subJect to suffering, 
afflicion and transmigraion—The world of 
world full of sufferings— 
Endurance world—The world around us or the 
present world. People In this world endure many 
sufferings stemming from three poisons of greed, 
anger and ignorance as well as earthly desires— 
Thế giới chung quanh chúng ta hay thế giới hiện 
tại. Thế giới của chúng sanh loài người, nơi chịu 
nhiều khổ đau phiển não và luân hồi sanh tử— 
See Saha. 

Saha world of endurance: Kham nhẫn thế giới. 
Sahneti (p): To grind—To powder—Nghiễn nát. 
Saicho (767-822): Thiền Sư Tối Trừng (Tối 
Trường) —Founder of the T”ien T”ai tradition of 
Japanese Buddhism, who traveled to China in 804 
by Imperial order. While there, he studied T”ien 
T”ai, as well as Ch'an and Mi-Tsung. Ủpon his 
return to Japan, he founded a small monastery on 
Mount Hiel, which grew (to be the 
headquarters of the school. He also tried to obtain 
gøovernment recogniton of the Tendai Sect. In 
806, he was given the honorary tile Dengyò 
Daishi by the emperor. This was the first Instance 
of the use of the tile “Daishi” or “Great Teacher” 
in Japan. His version of the tradition was more 
electic than Chinese T”ien T”ai, and he combined 
elements from a number of Buddhist traditions. 
Like Tien Tai, the Tendai tradition In Japan 
sresses (the centrality of the Lotus Sutra 
(Saddharma-Pundarika-Sutra), but Saicho also 
promoted the performance of trantric rituals and 
the practice of meditation. He played a significant 


endurance—The 


later 


role 1n the history of Japanese Buddhism when he 
I1nstituted the practice of conferring “bodhisattva 
vows” fo novices, which he said superseded the 
Hinayana vows of the Pratmoksa that had 
traditionally been the primary ordinaton for 
monks and nuns. 
potential for novices to lapse (nhớ lầm, rơi vào) 
into Immorality, he also required a twelve-year 
training regimen on Mount Hiel. Saichô was the 
founder of the T”ien-T”ai School in Japan. He was 
a pupil of Tao-SuI (Tao-Sui was a pupil of Chan- 
Jan. See Trạm Nhiên, and Thiên Thai Cửu Tổ). 
When he was twenty, Saichô went to Nara and 
studled the Tlen-T”ai 
scholars who came to Japan with the vinaya 
master Kanjin, and read the three great works of 
Chih-I. When he was halfway through in his 
second perusal of those works, he received an 
Imperial order to go to China for Buddhist study. 
He received the T”ien-T”ai doctrine and the 
Bodhisattva ordinaton from Tao-Suli, the mystic 
doctrine (mantra) from Shun-Chiao, and the Zen 
medifation from Hsiu-]an. On his return after one 
year”s soJourn In China, he founded the T”ien-T”a1 
School and taught the Lotus doctrine, the Shingon 
mysticism, the Zen meditaion and Vinaya 
practices. The educational headquarters on the 
Mount Hiei was established by Saicho and 
became the greatest center of Buddhist learning in 
Japan. Once there were some 3,000 monasteries 
to house the studen(s thronging there from all 
branches of Buddhism, exoteric and esoteric. At 
present there are three branches of the 'T”Ien-T”ai 
School; namely, Sammon, Jimon and Shinsel, the 
last being an Amitfa-pettsm. The monasferies 
belonging to the three branches number more than 
4,000 at the present time——Người sáng lập ra tông 
phái Thiên Thai của Nhật Bản, sang Trung Hoa 
vào khoảng năm 804 theo lệnh của Hoàng gia 
Nhật Bản. Trong thời gian lưu lại Trung Hoa ông 
đã học đạo với tông Thiên Thai, Thiển tông và 
Mật tông. Khi trở về Nhật Bản, ông đã thành lập 
một tự viện trên núi Hiei, sau này trở thành trung 
tâm điều hành của tông phái Thiên Thai. Ông 
củng cố gắng xin chánh quyền Nhật công nhận 
tông Thiên Thai Nhật Bản. Năm 806, ông được 
Hoàng gia ban cho danh hiệu Truyền Giáo Đại Sư 
(Dengyò Daishi). Đây là lần đầu tiên danh hiệu 


In order to counteract the 


doctine under some 


3809 


“Đại Sư” được sử dụng tại Nhật Bản. Kinh điển 
theo truyền thống Thiên Thai Nhật Bản được lựa 
chọn nhiều hơn là Thiên Thai bên Trung Hoa, vì 
ông đã phối hợp nhiều yếu tố khác nhau của các 
tông phái khác. Cũng như Thiên Thai Trung Hoa, 
Thiên Thai Nhật Bản nhấn mạnh điểm chủ yếu 
trong Kinh Pháp Hoa, nhưng Saicho cũng đưa vào 
những nghi thức Mật giáo và một số thực tập theo 
Thiển Tông. Ông giữ một vai trò rất quan trọng 
trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản khi ông thiết lập 
sự tu tập “Bồ Tát Nguyện” cho các Tăng sĩ mới, 
như vậy là tông phái của ông vượt hẳn “Nguyện 
Nguyên Thủy” trong Ba La Đề Mộc Xoa, theo 
truyền thống chỉ dành cho chư Tăng Ni mà thôi. 
Để tránh cho Tăng sinh mới không bị rơi vào “phá 
giới” ông còn bắt buộc Tăng sinh phái Thiên Thai 
phải trải qua qui chế tu tập 12 năm trên núi Hiei. 
Ngài là Sơ Tổ của tông Thiên Thai ở Nhật Bản, là 
đệ tử của Đạo Toại (Đạo Toại là đệ tử của Trạm 
Nhiên. Tối Trừng còn được gọi là Truyền Giáo 
Đại Sư. Vào tuổi 20, Tối Trừng đến Nara để học 
về giáo lý Thiên Thai với một vài học giả cùng 
đến Nhật với luật sư Chân Giám và học tập ba tác 
phẩm của Trí Khải. Khi ông đang đọc nửa chừng 
những tác phẩm nầy lần thứ hai, ông nhận được 
lệnh của Nhật Hoàng sang Trung Quốc để học 
Phật. Tại Trung Quốc, ông được Đạo Toại truyền 
thọ học thuyết Thiên Thai và Bổ Tát giới, được 
Thuận Giáo truyền thọ học thuyết Chân Ngôn, và 
Tu Nhiên truyền cho Thiền Tông. Sau một năm 
lưu trú ở Trung Hoa, ông về nước thiết lập tông 
Thiên Thai Nhật Bản và giảng Kinh Pháp Hoa, 
lập Chân Ngôn Mật Giáo, Thiền Tông và Luật 
Tông. Trung tâm giảng huấn trên núi Tỉ Duệ do 
Tối Trừng thiết lập và trở thành trung tâm lớn của 
ngành giáo học Phật giáo Nhật Bản. Một thời đã 
có đến 3.000 tự viện làm túc xá cho học chúng, 
quy tụ tất cả mọi ngành Phật học Hiển và Mật. 
Hiện tại có ba chi phái của Tông Thiên Thai. Đó 
là Sơn Môn, Tự Môn, và Chân Thạnh. Chi phái 
sau cùng là Tịnh Độ. Những tự viện thuộc ba chi 
phái nầy hiện thời tính khoảng trên 4.000. 

Saïl across the sea: Dong buồm vượt biển (ý nói 
hành giả Phật Giáo). 

Saidaiji (jap): Phái Tây Đại Tự (Nhật Bản). 
Saihoji (jap): Chùa Tây Phương (Nhật Bản). 


Saihya (skt): Eraudulenee—Cuống—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
SaÏji (jap): Chùa Tây (Nhật Bản). 

Salksa (skt): Hữu Học. 

l) One who Is still learninng: Học—One who 1s 

sữll studying religlon In order to get rid of 

illusion—Nghiên cứu chân lý để dứt được 
vọng hoặc. 

Learning refers to the staøge in which one must 

sữll undergo religIous exercises to reach the 

level of Arhat: Hữu học chỉ giai đoạn mà 
hành giả vẫn còn phải học hỏi và thực tập để 
tiến đến Thánh quả A La Hán. 

3) In Hinayana those In the first three stages of 
trainng as Arhats, the fourth and last staøe 
being those beyond the need of further 
teaching or study: Trong Tứ Thánh Tiểu 
Thừa, ba quả đầu là hữu học (nghĩa là những 
ai đắc ba quả Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm, và A 
Na Hàm vẫn còn phải học đạo tu hành), còn 
quả thứ tư là A La Hán, vượt ra ngoài hữu 
học—See Four kinds of holy men. 

a) Stream-entry: Srofa-apanna (skÙ—Dự Lưu— 

Tu Đà Hoàn. 

Once-Return: Sakradagamin 

Lai—Tư Đà Hàm. 

©)_ Non-return: Anagamin (skt—Bất Lai—A Na 

Hàm. 

The ten stages of Bodhisatva ¡ín the 

Mahayana: Thập Trụ Bồ Tát trong Đại 

Thừa—See Ten grounds. 

Saïl across the sea: Dong buồm vượt biển. 

Saimei (jap): Hoàng đế Tế Minh (Nhật Bản). 

Saindhava (skt: Tứ Đạt—Tiên Đà Bà—Bốn thứ 

cần thiết —The four neccesaries: 

1) Tiên Đà Bà—A term used for four meanings 
(a minister of state In personal attendance on 
the king)—Từ dùng cho bốn nghĩa (chỉ một 
kẻ bề tôi hiểu được mật ngữ của đại thần; khi 
vua tắm mà đòi lấy tiên-đà-bà thì liền dâng 
nước; khi vua ăn mà đồi tiên-đà-bà thì liền 
dâng muối; khi vua ăn xong mà đồi tiên-đà- 
bà thì liền dâng tách để uống trà, khi vua 
muốn đi du ngoạn mà đòi tiên-đà-bà liền 
dâng ngựa): 

1 Saltforfood: Muối cho thức ăn. 

1i) Water for washing: Nước để rửa rái. 


2) 


b) (sk)—Nhất 


4) 


3810 


11) A utensil or a vessel to contain water: Bình 
đựng nước. 

1V) A horse for progress In spreading the Buddha- 
truth: Ngựa để làm phương tiện hoằng hóa. 

2) Product of the Indus valley: Sản phẩm của 
thung lũng Ấn Hà. 

Sainika (skt: Senika (sk)—Tiên Ni—Tây Nhĩ 

Ca—Tên gọi của một phái ngoại đạo—A class of 

non-Buddhists. 

Saint (n): Arhat (sktArahat (p)—Worthy 

One——Thánh. 

I1) The holy multitude: All the saints, or sacred 
assembly——Tất cả các bậc Thánh. 

2) The Bodhisattva saints who have overcome 
1llusion, from the first staøe upwards: Những 
vị Bồ Tát Thánh đã vượt thoát phiển não từ 
sơ địa trở lên. 

3) To all the saints, or the wise, what Is to be 
ordinarily regarded as an error, that 1s, this 
world — of partculars, appears 
perverted nor unperverted: Đối với Thánh 
chúng hay bậc trí, những gì thường phải được 
xem là một sự lầm lẫn, tức là cái thế giới của 
các đặc thù nầy, vẫn không biểu hiện là điên 
đảo hay phi điên đảo. 

4) The speclal community established by the 
Buddha was called “I[he Assembly of the 
Noble” (Arya-sangha), ¡intended to be the 
cradle of noble persons  Since the 
Brahmanical tradtion had been firmly 
established, the race distinction was sfrictly 
felt. (On that account the Buddha often 
asserted that In his own community there 
would be no distinction between Brahmans 
(priesfs) and warriors or between masters and 
slaves. Anyone who joined the Brotherhood 
would have an equal opportunity for leading 
and training. The Buddha often argued that 
the word Arya meant “noble” and we ought 
not call a race noble or ipgnoble for there wIll 
be some 1gnoble persons among the so-called 
Aray and at the same time there will be some 
noble persons among the so-called Anarya. 
When we say noble or ignoble we should be 
speaking of an Individual and not of a race as 
a whole. Ït is a question of knowledge or 
wisdom but not of birth or caste. Thus the 


neither 


obJect of the Buddha was to create a noble 
personage (arya-pudgala) in the sense of a 
noble le. The noble communty (Arya- 
sangha) was founded for that very purpose. 
The noble ideal (Arya-dharma) and the noble 
discipline (Arya-vinaya) were set forth for the 
aspiring candidates. The path to be pursued 
by the noble asprrant 1s the Noble Eightfold 
Path (Arya-astangika-marga) and the truth to 
be believed by the noble 1s the Noble 
Fourfold Truth (Catvarlarya-satyam). The 
perfections attained by the noble were the 
four noble fruilons (Arya-phala) and the 
wealth to be possessed by the noble was the 
noble sevenfold wealth (sapta-arya-dhana), 
all being spiritual qualifications. The careful 
application of the word Arya to each of the 
1mporfant points of his Institution must not be 
overlooked by a student of Buddhism. The 
Buddha thus seemed to have endeavored to 
revive the oripinnal meaning of Arya In 
personality and the dally life of his religious 
community: Đoàn thể do Đức Phật lập nên 
gọi là “Thánh Chúng” (Aryan sangha), đó là 
môi trường tu tập của những người cao quý. 
Vì truyền thống Bà La Môn đã được thiết lập 
kiên cố nên giai cấp bấy giờ đã được phân 
chia thật là rõ rệt. Bởi lẽ đó, Đức Phật luôn 
xác nhận rằng trong hàng Tăng chúng của 
Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn và 
Võ tướng, hay giữa chủ và tớ. Ai đã được 
nhìn nhận vào hàng Tăng Chúng đều được 
quyền học tập như nhau. Đức Phật dạy rằng 
không thể gọi một giai cấp nào là cao quý 
hay không cao quý được bởi vì vẫn có những 
người đê tiện trong giai cấp gọi là cao quý và 
đồng thời cũng có những người cao quý trong 
giai cấp đê tiện. Khi chúng ta gọi cao quý hay 
đê tiện là chúng ta nói về một người nào đó 
chứ không thể cả toàn thể một giai cấp. Đây 
là vấn đề của tri thức hay trí tuệ chứ không 
phải là vấn để sinh ra ở trong dòng họ hay 
giai cấp nào. Do đó, vấn đề của Đức Phật là 
tạo nên một người cao quý hay Thánh Giả 
(Arya pudgala) trong ý nghĩa một cuộc sống 
cao quý. Thánh Chúng đã được thiết lập theo 
nghĩa đó. Theo đó thì Thánh Pháp (Arya 
dharma) và Thánh Luật (Arya vinaya) được 


3811 


hình thành để cho Thánh Chúng tu tập. Con 
đường mà Thánh Giả phải theo là con đường 
Bát Thánh Đạo (Arya-astangika-marga) và 
cái sự thật mà Thánh Giả tin theo là Tứ Diệu 
Đế. Sự viên mãn mà Thánh Giả phải đạt tới 
là Tứ Thánh Quả (Arya-phala) và cái toàn bị 
mà Thánh Giả phải có là Thất Thánh Giác 
Chi (sapta-arya-dharma). Đó là những đức 
tính tinh thần cả. Người học Phật không nên 
đánh mất ý nghĩa của từ ngữ “Thánh” nầy 
vốn được áp dụng cẩn thận vào mỗi điểm 
quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. 
Đức Phật, như vậy, đã cố gắng làm sống lại ý 
nghĩa nguyên thủy của chữ “Thánh” nơi cá 
tính con người trong cuộc sống thường nhật. 
Saint øerm-nature: Thánh Chủng Tánh—The 
nature which produces holiness by destroying 
Ignorance. The ten grounds ¡in whiích the 
bodhisattva leaves the ranks of the sages and 
becomes the saints—Ngôi vị thập địa, Bồ Tát phá 
bỏ vô minh để đi từ Hiển giả đến Thánh —See 
FIive germ-natures of Bodhisattva development, 
and Five natures (HH). 
Saint and øods: Thánh thần. 


Saint precepfors: Sages—Thánh sư—See Two 

sages (B). 

Saints and sages: Thánh hiển. 

Sain(t of the Sakya tribe: Sakyamuni—Thích 

Ca Văn—Thích Ca Văn NÑi—See SakyamunI. 

Saint of second degree: Á Thánh. 

(Four) Saints: Tứ Thánh (Sotapanna: Tu Đà 

Hườn/Dự Lưu, Sakadagami: Tư Đà Hàm/Nhứt 

Lai, Anagami: A Na Hàm/Bất Lai, Arahant: A La 

Hán). 

Sainf”s virtue: Thánh đức. 

Sainthood: Arahatta (p)—Quả vị A La Hán. 

Saintliness (n): Thánh Nhân hay Thần Thánh 

Tính. 

Sainfivity (n): Thánh Tính. 

1) Holy nature: Tánh của bậc Thánh. 

2) The holy nature, according the 
Abhidharma-kosa of the passionless life: Câu 
Xá Luận gọi Thánh Tính là Chính Tính hay 
một đời sống Thánh thiện không còn bị dục 
vọng lôi cuốn. 


{O 


According to the Vijnanamatrasiddhi of 
enliphtenment and wisdom, the holy nature 1s 
the nature that produces the passionless or 
pure wisdom: Duy Thức Luận gọi Thánh Tính 
là cái tính sanh ra trí vô lậu mà đoạn trừ 
phiền não. 

Saintfly: Arya or Sadhu (skt——Holy—Sacred 
Thánh—Thuộc về Thần Thánh. 

Sainfly appearance: Holy appearance—Thánh 
nghi. 

Sainftly host come to welcome the death: 
Thánh Chúng Lai Nghênh—Amitabha”s saintly 
host come to welcome at death those who call 
upon him—Những ai tinh chuyên tu hành niệm 
Phật, lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà 
cùng chư Thánh Chúng ở cõi Tịnh Độ đến đón về 
cõi Tịnh Độ. 
Sainfly one: 
Giả—See Saint. 
Saintly seed: Holy seed—Thánh Chủng. 

l1) The holy seed, 1.e. the community of monks: 
Chúng tử của bậc Thánh Hiển—Tăng chúng 
(sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử lần 
lượt nối pháp, như hạt giống cây truyển đi 
mãi mãi). 

One of the six germ-natures or roots Of 
Bodhisatva development: Một trong lục 
chủng tính. **See Six germ-natures or roots 
of Bodhisattva development. 

Sainfly spirit of the dead: Thánh Linh—Linh 
hồn hay tâm thức của người quá cố. 

Saintrasita (skt): Sợ hãi——Terrified. 

Saiten (jap): India—Thiên Trúc (Tây Thiên). 
Sajatika (p): Of the same race or nation (a)— 
Cùng chủng loại. 





Arya (skÐ—Holy one—Thánh 


2) 


Saj-jana (p): A virtuous man——Người có đạo đức. 
Sajjana (p): Attachment—Sự bám víu. 

Sajjati (p): To cling to—To be attached to—Bám 
víu vào cái gì. 

Sajjeti (p): To prepare—Chuẩn bị. 

Sajjhaya (p): Study (n)—Sự nghiên cứu. 
Sajjhayana (p): Recitation—Sự tụng đọc (thuộc 
lòng). 

Sajjhu (p): Silver—Bạc. 


3812 


Sajju (p): Instantly——At the same moment—Ngay 
lúc ấy. 

Saka (p): Vegetable—Thảo mộc. 

Sakabala (p): One”s own strength (a)—Tự lực. 
Sakadagamii (p): Nhất Lai—Tư Đà Hàm—Tham 
ái và sân hận của vị có quả thánh thứ hai đã yếu 
kém nên chỉ còn tái sinh một lần—See 
Sakadagamin. 

Sakadagamin (p): Sakrdagami (sk—Tư Đà 
Hàm—Nhất Lai—Once-Returner—One who has 
affained the second stage of the Path to be reborn 
on the earth only once. The state of returning only 
Once again, or once more to arrive, or be born. 
One who 1s still subjJect to “One-return.” The 
position of the way of cultivation. He still has to 
undergeo “one bírth” in the heavens or “once 
return” among people. The second grade of 
arahatship involving only one rebirth—Tư đà hàm, 
người đã đạt nhị quả trong Tứ Thánh Quả, chỉ còn 
trở lại tái sanh thêm một lần nữa mà thôi. Hành 
giả đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy vẫn còn 
phải sanh thiên một lần hay một lần nữa trở lại 
trong cõi người —See Four kinds of holy men (II). 
Sakala (skQ: Xa Yết La—The ancient capital of 
Takka and under Mihirakula of the whole Punjab; 
the Sagala of Ptolemy. According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Sakala may be the place of the present village of 
Sanøa, a few miles south-west of Amrifsar, but 
this is doubtful—Kinh đô cổ của Takka của toàn 
vùng Punjab. Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, thì Xa Yết La là vùng bây giờ gọi 
là làng Sanga, vài dậm về phía tây nam Amritsar, 
nhưng điều nầy không chắc. 

(For the) sake of: Vì lợi ích 

Sakalya (p): Totality—Toàn bộ. 

Sakamma (p): One °s own duty (a)—Bổn phận 
của mình. 

Sakankha (p): Doubtful (a)—Nghi hoặc. 
Sakantaka (p): Thorny (a)—ĐẦy gai. 
Sakaraniya (p): One who still has something to 
do—Người vẫn còn công việc để làm (vướng bận 
trần thế). 

Sakasa (p): Neighborhood—Láng giểng. 

Sakha (p): A friend—Bạn. 


Sakhila (p): Kindly in speech—Lời nói tử tế. 
Sakhita (p): Friendship—Tình bạn. 

Sakhya (p): Friendship—Tình bạn. 

Sakicca (p): One”s own business—Công việc của 
riêng mình. 

Sakincana (p): Having worldly attachment (a)— 
Hãy còn luyến ái trần tục. 

Sakiya (p): One”s own (a)—Của riêng mình. 
Sakka: Lord of the Four Great Kings— Trời Đế 
Thích, vua của cõi trời Tứ Thiên Vương. 

Sakkara (p): Honor—Vinh dự. 

Sakkatta (p): The posiion as the ruler of 
devas—Chức vị cai quản chư Thiên. 

Sakkaya (p): The existing body——Thân hiện hữu. 
Sakkaya anto (p): Personality—Hữu thân biên— 
See Three dharmas (XX]). 

Sakkaya-ditthi (p): The fetter of personality 
beliefF Thân kiến kiết sử—§ee Three dharmas 
(XV). 

Sakkaya-noridho anto (p): 
personality—Hữu thân diệt biên—See Three 
dharmas (XX]). 
Sakkaya-samudayo anto (p): 
personality—Hữu thân tập biên—See Three 
dharmas (XX]). 

Sakkhara (p): Crystal (a)—Trong như thủy tỉnh. 
Sakkhi (p): Face to face—Before one”s eyes— 
Mặt đối mặt. 

Sakkoti (p): To be able—Có khả năng. 
Sakkunati (p): To be able—Có khả năng. 
Sakkuneyyatta (p): AbilityKhả năng. 

Sakra (skt): Sakro-devanamindra or Indra (skt)— 
Thích Ca Bà _— Thích Đế- Thích Để Hoàn 
Nhơn—Lord of the thrity three Heavens. Sakra 
the Indra of the devas, the sky-god. The god of the 
nafure-gods, ruler of the thirty-three heavens, 
considered by Buddhists the 
Buddhist saint, but as a deva-protector of 
Buddhism—Thiên vương. Đế vương của ba mươi 
ba tầng trời. Trời Đế Thích, cai trị cõi trời ba mươi 
ba tầng, được Phật tử coi như thấp hơn Phật, 
nhưng lại là một vị thiên long hộ pháp. 

Sakra Brahma: Phạm Thiên Vương. 


Cessation of 


Arising of 


AS InÍ€TIOr tO 


3813 


Sakradagamin (sk0: Sakadagamin (p)—Nhất 
Lai—See Sakrdagamin. 
Sakradagamiphala (sk0: Nhất Lai Quả—See 
Sakrdagamin. 
Sakra Deva Indra: Thích đề hoàn nhân. 
Sakra-devanam-indra (skt): God Indra—Thiên 
Đế Thích— Trời Đế Thích—He or she sometimes 
was Incorporated Into Buddhism as a guardian of 
Buddhist teachings—Thỉnh thoảng trời Đế Thích 
cũng là những người hộ pháp trong Phật giáo— 
See Twenty devas. 
Sakra-Devendra  (p):  Sakro-devanamindra 
(sk)—Thích Đề Hoàn Nhơn—God of the sky who 
fights the demons with his vajra, or thunderbolt— 
Thích Ca Đề Bà Nhơn Đà La— Thích Đề Hoàn 
Nhơn—Thích Đế (Indra). 
Sakraditya (skt: Thước Ca La—Chước Ca Bà 
La—Chước Ca La—Chước Yết La. 
l1) Cakra (skt—Luân: Vòng bánh xe—A wheel. 
2) Meru Mount: Núi Tu DI. 
3) A king of Magadha, 
Sakyamuns death, to whom he bullt a 
temple: Một vị vua của xứ Ma Kiệt Đà sau 
thời Phật Thích Ca. Vị vua nầy đã xây một 
tháp thờ Phật tại đây. 
Sakra?s wheel: Thích Luân—The discuss of 
Indra, symbol of the earth—Một biểu hiện của đất 
hay địa luân. 
Sakrdagamin (skt): Sakadagamin (p)—Tần Lai 
Quả—Tư Đà Hàm—Tức Ky Già Di. 
I)_ Stage ofonly one more rebirth—Nhất Lai (chỉ 
còn tái sanh một lần nữa mà thôi). 
A_ SanskrI “Once 
returner.” This 1s a person, who has attained 
the second of the supramundane paths (Arya- 
marga). person the 
unwholesome roots of desire, hatred and 
Ignorance are almost eliminated. Such a 
person wIll only be reborn once more within 
cyclic existence, and ¡in the Iimmediately 
following life will be fully enlightened, or 
become an Arhat or enter Nirvana—Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “Trở lại một lần nữa.” Đây 
là người đã đắc quả vị thứ nhì trong bốn quả 
Thánh. Trong con người ấy mọi gốc rễ của 
ham muốn, sân hận và si mê hầu như đã bị 


some time after 


2) tem which means 


In such a three 


biến mất. Người ấy chỉ còn tái sanh trở lại 
trong vòng luân hồi sanh tử một lần nữa mà 
thôi, và trong kiếp tới sẽ tiến tới giác ngộ 
hoàn toàn, hay đắc quả A La Hán hay nhập 
vào Niết bàn—See Two kinds of fruit or 
karma, Four kinds of holy men, and Ten 
ørounds (THỊ). 

According to the Sutra In Forty-Two Sectlons, 
Chapter 1, the Buddha said: “Prior to the 
Anagammn 1s the Sakridagamin. Sakridagamin 
ascends to the heaven once, refurns (to be 


3) 


reborn as a human being) once more and 
thereafter, atfains Arahantship.”—Theo Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương, Chương I, Đức Phật 
dạy: “Trước khi chứng quả A-Na-Hàm là quả 
Tư-Đà-Hàm. Người chứng quả Tư-Đà-Hàm 
còn phải sanh lên cõi trời một lần, rồi trở lại 
tái sanh cõi người một lần nữa, sau đó chứng 
quả A-La-Hán.” 
Sakrodevanamindra (skt): Indra (skt)——Thích 
Đề Hoàn Nhơn—See Sakra. 
Saksananda (skÐ: Siksananda (sk)—Thí Khất 
Xoa Nan Đà —Thực Xoa Nan Đà——A sramana of 
Kustana (Khotan) who 1n 695 A.D. introduced a 
new alphabet into China and translated nineteen 
works; the Empress Wu Invited him to bring a 
complete copy of the Hua-Yen sutra to Lo-Yang; 
sixteen works 1n the present collection are 
assigned to him——Một vị Sa Môn người nước Vu 
Điền đã giới thiệu một mẫu tự mới vào Trung 
Quốc khoảng năm 695 sau Tây Lịch; ông được Vũ 
Hậu mời đến Lạc Dương (? cùng ngài Bồ Đề Lưu 
Ch¡) dịch 19 bộ kinh, tức là 107 quyển Kinh Hoa 
Nghiêm, sau nầy 16 dịch phẩm khác cũng được 
người ta xem là của ông (ông thị tịch lúc 59 tuổi, 
hỏa táng xong cái lưỡi vẫn không cháy). 


Sakshatkara-sambhodhana (sk0: Chứng 
Ngộ ——Attainment—The ©Xperience of 
enliphtenment. Mystc ¡insipht, convicion by 


thinking, realization, to prove and ponder—Dùng 
chánh trí để chứng thực hiểu biết chân lý (sự 
chứng ngộ không do trao truyền mà hành giả phải 
tự chứng lấy). 

Sakshatkari-bhaga (sk0: Self-witness or the 
self-assuring portion—Tự Chứng Phần—See Four 
functional divisions of consciousness. 


3814 


Sakti (sk): Xá Chi —The wife or female energy 
of a deity, maybe of Indra—Vợ của một chư 
Thiên, có lẽ là của vua Trời Đế Thích. 

Sakuna (p): A bird—Chim. 

Sakunagshi (p): A hawk—Loài diều hâu (ó). 
Sakya (skt): Sakka (p)—Xá Di (Thích Ca)—Có 
lẽ đây là một trong năm họ của Đức Phật— 
Probably one of the five surnames of the Buddha. 
Name of the tribe or clan to which Gautama the 
Buddha belonged. Sakyamuni means “Sage of the 
Sakyas.” Their capital was Kapilavastu, and king 
dunng the Buddhas  lie hs father, 
Suddhodana—Tên của một bộ tộc thuộc dòng họ 
của Đức Phật Cô Đàm. Sakyamuni có nghĩa là 
“nhà thông thái của bộ tộc Thích Ca.” Kinh đô 
của bộ tộc này là thành Ca Tỳ La Vệ, và vị vua 
trong thời Đức Phật chính là cha của Ngài, vua 
Tịnh Phạn—See SakyamunI. 

Sakya-bodhisattva (sk): Thích Ca Bồ Tát— 
One of the previous Incarnation of the Buddha—— 
Một trong những tiền kiếp của Phật Thích Ca. 
Sakyadhita (skt): Thích Nữ—A Sanskrit term for 
“Daughters of the Buddha” This 1s 
1nternational organization founded in 1987, which 
has been at the forefront of efforts to Improve the 
lot of Buddhist women. Ïlt sponsors a bi-annual 


WaS 


an 


conference in which Issues relating to women”s 
roles in Buddhism are discussed. It proclaims Ifself 
to be “the world's only internationally active 
Buddhist women”s organ1zation.” It also claims 
that Ifs conferences are “the only serles of 
1nternational gatherinss for Buddhist ordained and 
lay women 1n the 2,500 year history of 
Buddhism.” Its conferences and seminars bring 
together Buddhist women from all over the world 
and from all Buddhist traditions to discuss maffers 
of common concern. It has been at the forefront of 
efforts to Iintroduce and form the full monastic 
ordination for women to countries in which 1t has 
đied out or never existed—Từ Bắc Phạn để chỉ 
“Những Thích Nữ của Đức Phật.” Đây là một tổ 
chức quốc tế được sáng lập năm 1987, mà những 
nỗ lực hàng đầu nhằm cải thiện số phận của người 
nữ Phật tử. Tổ chức này bảo trợ cho cuộc họp 
hàng năm bàn luận về những vấn để liên quan 
đến vai trò của phụ nữ. Tổ chức này tuyên bố 
rằng đây là tổ chức nữ Phật tử tích cực trên bình 


diện quốc tế duy nhất trên thế giới. Tổ chức này 
cũng cho rằng các cuộc hội thảo của họ chỉ là một 
chuỗi những cuộc gặp gỡ của những người nữ đã 
thọ giới cũng như những người nữ Phật tử tại gia 
trên khắp thế giới trong suốt lịch sử 2.500 Phật 
giáo. Những buổi hội thảo hay những hội nghị 
chuyên để Phật giáo của tổ chức này đem những 
nữ Phật tử trên khắp thế giới từ các truyền thống 
khác nhau lại gần nhau để thảo luận những vấn 
để quan ngại chung. Đây là những nỗ lực hàng 
đầu nhằm giới thiệu và đưa đến thành lập Giới 
Đàn Ni cho phụ nữ tại các quốc gia mà truyển 
thống ấy đã tàn lụi hay chưa bao giờ có. 
Sakya-family: Expounders of Buddhist sutras 
and scriptures—Thích gia (những vị thuyết giảng 
kinh điển Phật giáo). 
Sakya-Mahanama-Kulika (sk): Thích Ma 
Nam—One of the first five of the Buddha”s 
disciples, prince Kulika—Thái tử Kulika, một 
trong năm vị đệ tử đầu tiên của Phật—See Eirst 
Five Buddha”s Converts. 

Sakya Muni (skt): Thích Ca Mâu Ni 

(Œ) An overview of Sakyamuni and the Sakya 
tribe—Tổng quan về Đức Thích Ca Mâu Ni 
và bộ tộc Thích Ca: 

Sakyamuni 1s a tile applied to the Buddha—— 
Thích Ca Mâu Ni là danh hiệu của Đức Phật: 
The Buddha Sakyamunl, historical founder of 
Buddhism. Hs lay family name was Gautama 
and his name was Siddhartha. He was born In 
about (624-58IBC) to King Suddhodana and 
Queen Maya in L[nmbini Park. He was the 
first son of King Suddhodana, whose capital 
city of Kapilavastu was located In what 1s now 
Nepal. At the age of twenty nine, he left his 
fathers palace and his wife and child ¡in 
search of the meaning of existence. One 
morning at the age of thirty five, he reached 
(realized) enlightenment while practicing 
meditaion seated beneath the Bodhi tree. 
Thereafter, he spent the remaining 49 years, 
death at the age of eiphty, 
expounding his teachings to help others 
realize the same enliphtenment—Phật Thích 
Ca Mâu NỊ, người khai sáng Đạo Phật. Ngài 
Họ Kiều Đáp Ma và tên là Tất Đạt Đa. Ngài 
sanh năm vào khoảng năm 624 trước Tây 


l) 


untl  his 


2) 


3815 


lịch, là con trưởng của Vua Tịnh Phạn của xứ 
Ca Tỳ La Vệ mà bây giờ là Népal, và mẹ là 
Hoàng Hậu Ma Gia. Vào năm 29 tuổi, Ngài 
xuất gia, la bổ vua cha và vợ con những 
mong tìm ra chân lý của sự hiện hữu. Vào 
một buổi sáng năm Ngài được 35 tuổi, Ngài 
đạt đến trạng thái Đại Ngộ trong khi đang 
tọa thiển dưới cội cây Bồ Đề. Trong suốt 49 
năm sau đó, Ngài đã vân du đây đó giảng 
thuyết những mong giúp đở người khác cũng 
đạt được giác ngộ như Ngài. 

According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms composed by Professor 
Soothill, Sakyamumi, the saint of the sakya 
tribe. Muni 1s saint, holy man, saøe, ascetic, 
monk; 1í 1s Interpreted as 
charitable, kind, also as one who dwells in 
Afer 500 or 550 previous 
1ncarnatons, Sakyamuni finally attained to 
the state of Bodhisattva, was born in the 


benevolent, 


seclusion. 


Tusita heaven, and descended as a white 
elephant, through her right side, Into the 
womb of the immaculate Maya, the purest 
woman on earth; this was on the 8” day of the 
4” month; the following year on the 8” day of 
the 2" month he was born from her right side 
paInlessly as she stood under a tree In the 
Lumbimi garden. He was born the son of King 
Suddhodana, of the Ksatriya caste, ruler of 
Kapilavastu, and Maya his wife; that Maya 
died seven days later, leaving him to be 
broupht up by her sister PraJapati; that in due 
course he was married to Yasodhara who bore 
him a son, Rahula; that in search of truth he 
lef( home, became an ascetic, severely 
disciplined himself, and finally at 35 years of 


age, under a (ree, realized that the way of (II) 


release from the chaIn of rebirth and death 
lay not in asceticism but in moral purity; this 
he explained first In his four dogmas, and 
eiphfold noble way. He founded his 
community on the basis of poverty, chastIty, 
and Insight or meditation, and it became 
known as Buddhism, as he became known as 
Buddha, The Enlightened. His death was 
probably in or near 487 B.C., a few years 
before that of Confucius 1n 479. The 
sacerdotal name of his family 1s Gautama, 


said to be the original name of the whole clan, 
Sakya being that of his branch; his personal 
name was Siddhartha, or Sarvarthasiddha: 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Thích Ca Mâu Ni là vị Thánh của dòng 
họ Thích Ca. Chữ Thích Ca có nghĩa là nhân 
từ hay tịnh mặc, là một vị sống độc cư, hay 
bậc tịch tĩnh trong dòng họ Thích Ca. Sau 500 
hay 550 kiếp, cuối cùng Đức Thích Ca Mâu 
Ni đạt được quả vị Bồ tát, sanh vào cung trời 
Đâu Suất, và vào ngày 8 tháng tư giáng trần 
bằng bạch tượng, vào hông phải của Hoàng 
Hậu Ma Da vợ vua Tịnh Phạn. Năm sau vào 
ngày 8 tháng hai Hoàng Hậu hạ sanh ngài 
trong vườn Lâm Tỳ Ni, ở phía đông thành Ca 
Tỳ La Vệ, nay thuộc Népal. Ngài là con vua 
Tịnh Phạn, dòng dõi Sát Đế Lợi, cai trị thành 
Ca Tỳ La Vệ. Hạ sanh ngài được bảy ngày thì 
Hoàng Hậu Ma Da qua đời, ngài được bà dì 
tên Ba Xà Ba Đề nuôi nấng dạy dỗ. Ngài 
vâng lệnh vua cha kết hôn cùng công chúa 
Da Du Đà La, được một con trai tên La Hầu 
La. Sau đó Ngài la bỏ gia đình ra đi tìm chân 
lý, trở thành một nhà tu khổ hạnh, cuối cùng 
vào năm 35 tuổi Ngài chứng ngộ và nhận 
thức rằng giải thoát khỏi vòng sanh tử không 
phải do khổ hạnh, mà do nơi giới đức thanh 
tịnh; những điều nầy ngài giải thích trong Tứ 
Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Cộng đồng Tăng 
Sĩ của ngài dựa trên đức hạnh và trí tuệ, được 
biết đến như là Đạo Phật, và Ngài cũng được 
biết đến như là vị Phật. Ngài nhập diệt 
khoảng năm 487 trước Tây Lịch, khoảng 8 
năm trước Khổng Tử. Tên tộc (gia đình) của 
ngài là Cổ Đàm, người ta nói Cổ Đàm là tên 
của toàn bộ tộc. 

Lines of the Sakya tribe—Dòng dõi của bộ 
tộc Thích Ca: According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, the 
clan or family of the Buddha, said to be 
derved from Saka, vegetables, but 
1nterpreted in Chinese as powerful, strong, 
and explained by “Neng.” The clan, which 1s 
said to have wandered hither from the delta of 
the Indus, occupied a district 
thousand square miles lying on the slopes of 
the Nepalese hills and on the plains to the 
south. Its capital was Kapilavastu. At the time 


of a few 


l) 


2) 


3) 


SỐ) 


5) 
6) 
?) 
8) 
9) 
10) 


II 


~ 


3816 


of the Buddha, the clan was under the 
sovereign of Kosala, an adjoining kingdom. 
Buddhists, SUTpASS 
Brahmans, invented a fabulous line of five 
kings—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, bộ tộc hay gia đình Thích Ca, người ta nói từ 
Thích Ca lấy từ danh từ “Saka” có nghĩa là thực 
vật, nhưng theo Hoa ngữ có nghĩa là mạnh, có 
sức lực, và được giải thích bằng chữ “Năng.” 
Dòng họ Thích Ca đã rày đây mai đó (dân du 
mục) dọc theo thung lũng đồng bằng Ấn 
Hà,sau đó chiếm cứ một khu vực vài ngàn 
dặm vuông nằm theo triển đổi xứ Népal và 
những vùng thảo nguyên về phía nam. Kinh 
đô là thành Ca Tỳ La Vệ. Vào thời Đức Phật 
còn tại thế, bộ tộc được đặt dưới sự quyển cai 
trị của Kosala, một vương quốc lân cận. Về 
sau nầy, muốn cho vượt trội hơn Bà La Môn, 
những Phật tử đã dựng nên một dòng họ 
huyền thoại: 

A fabulous line of five kings of the 
Vivartaklapa headed by Mahasammata: Một 
dòng họ huyển thoại Vivartakalpa khởi đầu 
bởi Thiên Tam Muội Đa. 

Followed by ñve Cakravarti, the first being 
Murdhaja: Theo sau đó là năm vị Luân 
Vương, và vị vua đầu tiên là Đảnh Sanh 
Vương. 

Then came nineteen kings, the first being 
Catiya, the last Mahadeva: Theo sau đó là 
mười chín (19) vua khác, bắt đầu với vua Xả 
Đế và cuối cùng là vua Đại Thiên. 

These were succeeded by dynasties of 5,000 
kings: Sau đó được kế vị bởi các triều đại của 
5.000 vị vua. 

7,000 kings: 7.000 vị vua. 

8,000 kings: 8.000 vị vua. 

9,000 kings: 9.000 vị vua. 

10,000 kings: 10.000 vị vua. 

15,000 kings: 15.000 vị vua. 

After which king Gautama opens a line of 
1,100 kings, the last, Iksvaku, reipning at 
Potala: Sau đó vua Cổ Đàm mở đầu 1.100 vị 
vua, cuối cùng bởi vua Iksvaku, ngự trị vùng 
Potala. 

With Iksvaku, the sakyas are said to have 
begun. His four sons reigned at Kapilavastu. 
Sakyamuni was one of his descendants in the 


Later In order tfO 


seven generations. Later, after the destruction 
of Kapilavastu by Virudhaka, four survIVors 
of the family founded the kingdoms of 
Udyana, Bamyam, Himatala, and Sambi: Với 
dòng vua cuối cùng Iksvaku, người ta nói 
dòng Thích Ca khởi đầu. Bốn người con của 
Iksvaku ngự trị vùng Ca Tỳ La Vệ. Thích Ca 
Mâu Ni là dòng dõi bẩy đời của Iksvaku. Về 
sau thành Ca Tỳ La Vệ bị Trì Quốc tiêu diệt, 
bốn người sống sót của dòng họ lập nên 
những vương quốc Udyana, Bamyam, 
Himatala, và Sambi. 
Sakyamuni Buddha: Thích Ca Mâu Ni Phật— 
See Sakya. 
Sakyamuni Buddha?s Disciples: Sakyamuni 
Buddhas Disciples, ¡Including the 
diseiples of the Buddha Sakyamuni and other 
followers of his day who heard, believed, and 
made real in their own bodies the Unified Three 
Treasures that he taught——Những môn đệ trực tiếp 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bao gồm luôn cả 
những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã nghe, 
tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất Thể Tam 
Bảo mà Ngài đã chỉ dạy —See Triratna (IV)(B). 
Sakyamuni Buddha on the 30” day: Thích Ca 
Mâu Ni Phật ngày 30—See Ten Buddhas or 
Bodhisattvas connected with the ten fast days. 
Sakyamuni Buddha preaches the Dharma: 
See Phật Thích Ca Mâu Ni Nói Pháp. 
Sakyamuni Tathagata (sk0): Sakyamuni Thus 
Come One—The seventh of the seven ancienf 
Buddhas—Thích Ca Mâu Ni Như Lai—VỊ Phật 
thứ bảy trong bảy vị cổ Phật—See Sakya. 
Sakyapa (tib): Trường phái Đất Xám—A Tibetan 
term for “Grey Earth Order.” This is one of the 
three “new orders” of Tibetan Buddhism. Ít traces 
1fself back to the Indian Mahasiddha Vrrupa, 
whom 1t considers to be the first human to transmit 
(path result) 
teachings. The school takes Ifs name from the 
place where Ifs first monastery was established, an 
area called Sakya In the province of Tsang. It was 
founded In 1073 by Gonchok Gyelpo (1034-1102), 
and In later cenfuries erew to be one of the maJor 
monastc complexes (buildings) in Tibet. The 
cenfral meditative practice of the tradition 1s “lam 
bras,” which 1s a comprehensive, hierarchically 


Immediate 





1s đistinctive “Lamrim” and 


3817 


ordered path to buddhahood, progressing through 
sfages, cach of which requires previous successful 
completion of its predecessor. Its philosophy and 
pracice 1s based on the Hevajra-Tantra, 
particularly 1ts doctrine of the Inseparability of 
cyclic existence and nirvana. The head of the 
order 1s the Sakya Trinzin or “T[horne Holder” of 
Sakya, who 1s always a member of the “Khon 
family.”—Từ ngữ Tây Tạng có nghĩa là “Trường 
phái Đất Xám.” Đây là một trong ba trường phái 
mới của Phật giáo Tây Tạng. Trường phái này có 
từ thời của Mahasiddha Virupa, người mà trường 
phái xem như là người đầu tiên đã truyễển giáo 
pháp đặc sắc về “Lamdre” hay giáo pháp dạy về 
“Con đường và Kết quả.” Trường phái mang tên 
từ nơi mà tu viện đầu tiên của nó được thiết lập, 
vùng gọi là “Sakya” trong tỉnh Tsang. Tu viện ấy 
do ngài Gonchok Gyelpo đã sáng lập năm 1073, 
và nhiều thế kỷ về sau này nó phát triển thành ra 
cơ sở tự viện chính ở Tây Tạng. Sự tu tập thiển 
định chính của trường phái là “Lam Bras,” tức là 
một hệ thống toàn diện có thứ tự về con đường đi 
đến Phật quả, tiến triển qua những giai đoạn, mỗi 
giai đoạn đòi hỏi phải hoàn tất thành công giai 
đoạn trước. Giáo thuyết và tu tập của trường phái 
này dựa vào Hevajra-Tantra, đặc biệt giáo thuyết 
ấy nhấn mạnh đến việc không thể tách rời sanh tử 
ra khỏi niết bàn. Giáo chủ của giáo phái này là 
Sakya Trinzin hay “Người giữ Ngai” của truyền 
thống Sakya, phải là thành viên của gia đình 
“Khon.” 

Sakya palace: Thích Cung —The palace, from 
which prince Siddhartha went forth to become 
Buddha—Cung điện Thích Ca, chính từ nơi đó 
Thái Tử Sĩ Đạt Đa đã ra đi tìm đạo và đã thành 
Phật. 

Sakya Pandita Gunga Gyeltsen Bel Sangpo 
(1182-1251): One of the major figures of the 
Sakyapa order of Tibetan Buddhism, renowned 
both for his scholarship and his political acumen. 
He ¡s viewed by the tradition as an Iincarnation of 
Manjusri. His most influential philosophical work 
1S his “lreasury of the Knowledge of Valid 
Cogniton,” which systematizes the thought of 
Dignaga and Dharmakrrti. He 1s also the author of 
two widely popular works, the “Ireasury of Well- 
Spoken Advice” and “Differentiation of the Three 


Vows. The first 1s a collection of 457 verses 
confaining poetic, religious and moral Instructfions. 
And, the second 1s a discussion of the three main 
types of Buddhist vows 1n the Tibetan tradition: l) 
the Pratimoksa (Pratimoksha) vows of monks and 
nuns; 2) Bodhisattva vows; and 3) the vows of 
tantric practitioners (Vajrayana vows). He played 
a decisive role in Tibetan history when In 1244 he 
accepted an Invitation to travel to Mongolia to the 
court of Godan Khan. The mission was intended 
as a formal surrender of Tibet to the Mongols, but 
according to traditional Tibetan Buddhism, the 
Khan was so Iimpressed by Sakya-Pandita that he 
converted to Buddhism and made him his relipgIous 
preceptor. They Iniiated what was called a 
“patron-priesf” relationship, under which the Khan 
would protect Tibet and Buddhism and the Sakya 
lamas would serve as chaplains to the Mongol 
court. His successor, Pakpa Lodro (1235-1289), 
inherited the role of preceptor to the Mongol court 
and ruler of Tibet, but Sakya hegemony later 
waned along with Mongol power in the 14” 
century—Một trong những nhân vật chính của 
trường phái Sakyapa của Phật giáo Tây Tạng, nổi 
tiếng về cả tài bác học và sự hiểu biết nhanh 
chóng về chánh trị. Trường phái Sakyapa xem ông 
như là hiện thân của ngài Văn Thù. Tác phẩm nổi 
tiếng nhất của ông là “Tạng Tri Thức của Sự 
Nhận Biết Có Giá Trị,” trong đó ông hệ thống hóa 
tư tưởng của Trần Na (Dignaga) và Pháp Xứng 
(Dharmakirti). Ông cũng là tác giả của một số tác 
phẩm rất phổ biến như “Kho Tàng Về Những lời 
Khuyên Hay,” và “Sự Phân Biệt Giữa Tam 
Nguyện.” Tác phẩm đầu tiên là một sưu tập 457 
câu kệ gồm những lời thơ giáo huấn về tôn giáo, 
và tác phẩm thứ nhì bàn về ba loại nguyện của 
Phật tử: 1) Ba La Đề Mộc Xoa nguyện cho chư Tăng 
Ni; 2) Bồ Tát nguyện; và 3) nguyện của hành giả Mật 
giáo. Ông đóng một vai trò quyết định trong lịch 
sử Phật giáo Tây Tạng vào năm 1244 khi ông 
chấp nhận lời thỉnh cầu sang triều đình Godan 
Khan ở Mông Cổ. Sứ mạng của ông này được 
xem như là một sự hàng phục của Tây Tạng đối 
với Mông Cổ, nhưng theo truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng, Kha Hãn Godan rất cảm kích Sakya 
Pandita đến nỗi Kha Hãn này đã cải sang đạo 
Phật, và phong cho Sakya Pandita làm giáo thọ 
cho nhà vua. Họ bắt đầu cái gọi là quan hệ 


3818 


giữa “Người Bảo Trợ và Tăng già,” theo đó Kha 
Hãn sẽ bảo vệ Phật giáo Tây Tạng và dòng 
truyền thừa của các vị Lạt Ma Sakyapa sẽ là 
những vị tuyên úy cho triều đình Mông Cổ. Người 
kế thừa ông là Pakpa Lodro, kế thừa vai trò giáo 
thọ sư cho Kha Hãn Mông Cổ trong triều, và cũng 
là người trị vì xứ Tây Tạng, nhưng quyển lãnh đạo 
của dòng truyền thừa Sakyapa bị sút giảm khi thế 
lực Mông Cổ suy tàn vào thế kỷ thứ 14. 
Sakyaputriya (sk0: Thích Tử. 


1) Buddhist disciples in general: Phật tử nói 
chung. 

2) Sons of Sakyamuni Buddha—Thích tử 
(monks$). 

3) Buddhas son: Monk—A  person who 
undersands and practice deeply the 


philiosophy (teaching) of Buddhism—Con 

Phật, chỉ một vị Tăng, học và thực hành giáo 

lý nhà Phật. 
Sakya-seed: Chủng tử Phật—Thích Chủng— 
Chủng tử Thích Ca—The Sakya clan—The 
disciples of Sakyamumi, especially monks and 
nuns—Bộ tộc Thích Ca hay những đệ tử của 
Thích Ca, đặc biệt là chư Tăng N¡. 
Sakyasimha (skt: The lion of the Sakyas, ¡.e. the 
Buddha—Thích Ca Sư Tử—Sư tử Thích Ca, ý nói 
Đức Phật. 
Sakya Teacher: Thích Sư—Đạo Sư Thích Ca— 
Phật—The Buddha. 
Sakya tribe: Bộ tộc Sakya—Name of a tribe 
dwelling in Northern India in which Gotama, or 
Sakyamun Buddha, was born 
Siddhartha—Tên của một bộ tộc tại Bắc Ấn trong 
đó Cổ Đàm hay Phật Thích Ca Mâu Ni được sanh 
ra dưới tên Thái tử Sĩ Đạt Đa. 
Sakya Trindzin (tb): Tôn Chủ trường phái Đất 
Xám—A Tibetan term for “Throne Holder of 
Sakyapa.” This 1s the head or the highest spiritual 
leader of the Sakyapa order of Tibetan Buddhism. 
It is also a hereditary position (vị trí thừ tự hay 
thây truyền lại cho đệ tử của mình), which ¡s held 
by a male member of the “Khon family.” The 
Holder,” Ngawang Gunga 
Tekchen Belbar Sampel Wanggi Gyelpo, was 
born In 1945 in southern Tibet and at the age of 
seven, following the death of his father, became 
the forty-first person to assume the position. At the 


aS_ prince 


current ““Throne 


age of fourteen, he fled Tibet following the 
Chinese ¡invasion and setfled in India, where he 
studied with Chogye Trichen Rinpoche (1920 - ). 
After completing his studies, he established Sakya 
College In India, which has become the cultivating 
and training center for the order—Từ Bắc Phạn 
dùng để chỉ “Vị Giữ Ngai của trường phái Đất 
Xám.” Đây là vị lãnh đạo tỉnh thần tối cao của 
trường phái Sakyapa của Phật giáo Tây Tạng. 
Đây cũng là vị trí thứ tự truyền từ đời này sang 
đời khác hay cha truyễn con nối, hay thầy truyền 
lại cho đệ tử của mình, chỉ được giữ bởi những 
người trong gia đình giòng họ “Khon” mà thôi. VỊ 
truyền thừa hiện tại là Ngawang Gunga Tekchen 
Belbar Sampel Wanggi Gyelpo, sanh năm 1945 
tại miền Nam Tây Tạng, và vào lúc 7 tuổi sau khi 
cha ông qua đời, đã trở thành vị thủ lãnh đời thứ 
4I. Vào lúc 14 tuổi đạo ty khỏi xứ Tây Tạng sau 
vụ Trung Hoa xâm lăng và sáp nhập Tây Tạng. 
Ông định cư tại Ấn Độ, tại đây ông theo học với 
Chogye Trichen Rinpoche. Sau khi học xong ông 
thành lập trường Đại Học Sakya tại Ấn Độ, sau 
này trở thành trung tâm giáo huấn và tu tập cho 
trường phái. 

Sal ørove: Salavana (skt}—Sa La Lâm (rừng cây 
Ta La). 

Sal tree: Fan-palm tree—See Sala Tree. 

Sala (skÐ: Sa La—Sala tree—Cây Ta La—The 
teak tree—See Sala tree, and Kusinagara. 
Saladraradja (skQ: Ta La Thọ Vương—See 
Kusinagara. 

Sala-King Buddha: Phật Ta La Thọ Vương. 
Salaraja (skÐ: Sa La Vương—A_ tifle of the 
Buddha—Danh hiệu của Phật. 

Salaribhu (skt: Sa La Lê Phất—An ancient 
kinegdom or province In India, exact position 1s 
unknown——Tên của một vương quốc hay một tỉnh 
cổ của Ấn Độ, mà vị trí chính xác không ai rõ. 
Sala tree: Cây Ta la—Buddha Sakyamuni passed 
away In a grove of sala trees on the outskirts of 
Kushinagar—Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta 
La bên ngoài thành Câu Thi Na—See Kusinagara. 
Salatu (p): Unripe (a)—DJ thục (chưa chín). 
Salavana (skt: Sa La Lâm—The forest of sala 
trees, or the grove of Sala trees near Kusinagara, 
the reputed place of the Buddha's death—Rừng 





3819 


cây Ta La Song Thọ gần thành Câu Thi Na, nơi 
mà Đức Phật ngồi vào giữa hai hàng cây tổi thị 
tịch (thành Câu Thị Na còn có tên là Giác thành. 
Thành có ba góc nên gọi là giác, cũng gọi là ngưu 
giác vì có những cây Ta La mọc song đôi. Sau khi 
Đức Phật thị tịch thì có 4 cây khô héo, còn lại 4 
cây còn tươi)—See Kusinagara. 

Salayatana (p): Lục căn—Six of the Ayatana or 
sense-bases (eye, ear, nose, fongue, body, and 
mind). 

Salendra-raja (skt): Sa La Thọ Vương—A tifle 
of Salendra-raja Buddha, or Subhavyuha, father of 
Kuan-Yin—-Danh hiệu của ngài Diệu Trang 
Nghiêm Vương vị lai thành Phật có danh hiệu là 
Sa La Thụ Vương Như Lai, ngài cũng là cha của 
ngài Quán Âm. 

Salient (a): Nổi bậc. 
Salient characteristic: 
quality—Đặc tính nổi bậc. 
Salila (p): Water—Nước. 
Saliva improving the taste of all food: Nước 
miếng đủ chất thơm ngon—See Thirty-two 
auspIcious marks. 

Salla (p): A dart—Cây lao. 

Sallahuka (p): Light (a)—Nhe nhàng. 
Sallakkheti (p): To observe—Quan sát. 

Sallapa (p): A friendly talk——Cuộc nói chuyện 
thân hữu. 

Sallikkhati (p): To cut into slices—Cắt thành 
từng lát mỏng. 

Salty and flavourless: Mặn lạt. 

Saluka (sktÐ: Xá Lâu Già—A kind of cooked 
liquad food made of lotus roots—Một loại thực 
phẩm lỏng làm bằng rễ sen. 

Salutation (n): Tiếng chào. 

Salutation with joined hands: Anjali (skÙ— 
Hợp Chưởng—See Anjali. 

Salutation to the Triple Gem: Đảnh lễ Tam 
Bảo. 

Salutation to the universal Triratna: Tác 
Lễ—See Nine sfages religIous 
S€TVIC€S. 

Salute to Patriarchs: Lễ Tổ. 

Salute (v) respectfully: Khâm bái. 

Salufe someone: Chào ai. 


Salent featue or 


suitable in 


Salute someone with joined hands: Chấp tay 
xá chào aI. 

Salute by placing 
palms together: Chấp tay cung kính chào ai. 
Salute to the three Triratna: Lễ bái Tam Bảo. 
(By) saluting: Đảnh lễ. 

Saluting by asking about welfare (speaking 
softly): Phát Ngôn Úy Vấn: Tỏ lời chào hỏi (hỏi 
thăm sức khỏe và ăn nói nhỏ nhẹ)—See Nine 
ways of showing respect In India at the Buddha”s 
time. 

Saluting by bending the knee: Khuất Tất 
(nhún cong đầu gối chào) —See Nine ways of 
showing respect in India at the Buddha”s time. 
Saluting by bowing the head: Phủ Thủ Thị 
Kính (cúi đầu kính chào)—See Nine ways of 
showing respect in India at the Buddha”s time. 
Salufing by bowing head with folded hands: 
Hợp Chưởng Bình Củng (chấp tay cúi đầu chào)— 
See NÑine ways of showing respect 1n India at the 
Buddha's time. 

Saluting by holding high hands: Cử Thủ Cao 
Ấp (đưa tay lên cao để chào)—See Nine ways of 
showing respect in India at the Buddha”s time. 
Saluting by humbly and submissively 
prostrafing the whole body on the ground: 
Ngũ Thể Đầu Địa (chào bằng cách phủ phục cả 
thân người sát đất—See Nine ways of showing 
respect in India at the Buddha”s time. 

Saluting by kneeling: Trường Quỳ (quỳ gối để 
chào)—See Nine ways of showing respect In India 
at the Buddha's time. 

Saluting by placing two elbows and knees on 
the øround: Ngũ Luân Câu Khất (chào bằng 
cách cho hai cùi chỏ và hai đầu gối xuống đất)— 
See Nine ways of showing respect 1n India at the 
Buddha's time. 

Saluting by placing two hands and knees on 
the ground: Thủ tất Cứ Địa (chào bằng cách để 
hai bàn tay và hai đầu gối xuống đất)—See Nine 
ways of showing respect in India at the Buddha”s 
time. 

Salva (skÐ: Tát La. 

I) A country named Salva: Tên của xứ Salva. 


someone respecffully 


3820 


2) A tribe inhabiting Bharatavarsha: Bộ tộc cư 
ngụ tại Bharatavarsha. 
Salvafion (n): Cứu độ — Độ sinh—Saving— 
Rescuing—Taking across—See Three equal and 
universal characteristics of the one Tathagata (B). 
Salvation Army: Quân đội Cứu Tế (do William 
Booth thành lập năm 1865 tại Anh). 
Salvation by faith: Cứu độ bằng niềm tin—Tha 
Lực Tông—Those who trust to salvation by faith, 
confrasted with those who seek salvaton by 
works, or by their own streneth—Tông chỉ của 
những người tin vào tha lực mà vãng sanh, đối lại 
với những người tự cứu độ bằng sức của chính 
mình (Tự Lực Tông)—See Pure Land and Pure 
Land Sect. 
Salvation by observing the five precepfs and 
doing good deeds: Sự độ—Cứu độ bằng cách 
hành trì ngũ giới hay thập thiện (sự tu phước là 
việc thiện). 
Salvation obtained from another”s strength: 
Tha lực—The saving power of Amitabha—Được 
cứu độ bằng tha lực hay lực cứu độ của Đức Phật 
A Di Đà—See Dual powers (]). 
Salvation by personal discipline: Tự Điều Tự 
Tịnh Tự Độ——The Sravaka and Pratyeka-buddha 
method of salvaton by personal discipline or 
work—Pháp tu hành của hai thừa Thanh Văn và 
Duyên Giác—See Self-discipline—Self- 
purificatlon—Self-release. 
Salvafion of self by culfivating morality, 
meditafion and wisdom: Tự lực—Dùng tự lực 
để tu hành giới định tuệ mà cứu độ lấy mình— 
One's own strenegth or endeavours—See Dual 
powers (). 
Salvafion through the complete removal of 
the obstruction of ïllusion: Chướng tận giải 
thoát. 
Salvation by one°s own strength: Cứu độ bằng 
tự lực (Thiển Tông)—See Zen Sect. 
Salyationism (n): Giáo lý nói về sự cứu rỗi. 
Salvationist (n): Người giảng về cứu rỗi. 
Sama (skt): Xá Ma. 
1) Calm: Quiet—Yên tịnh. 
2) Another name for the Bodhi-tree: Một tên 
khác của cây Bồ Đề. 


3) Samata (skt)—Equal——Everywhere the 
same—Universal—Without_ partiality—Bình 
đẳng. 

Samacarana (p): Conduct—Cách cư xử (hạnh 

kiểm). 

Samacarati (p): To ac—To behave—Cư xử. 

Samadapetfi (p): To instigate—Xúi dục ai làm 

việc gì. 

Samadati (p): To accept—Chấp nhận. 

Samadhana (p): Concentration—Sự tập trung (tư 

tưởng). 

Samadhi (skt & p): Đẳng Trì (tập trung tư 

tưởng)—Định—Concentration—Concentration of 

thought—Putting together—]oining or combining 
with —The balanced state—Trang thái của tâm trụ 
trên một đối tượng duy nhất. Có ba loại Định: 

Chuẩn bị (Parikamma), cận định (upacara) và định 

(hana hay appana). Đây là chi thứ sáu trong Thất 

Giác Chi. 

(D The meanings of “Samadhi Nghĩa của 
“Định”: 

l) Concentraton: Tam muội (dừng mọi vọng 
tưởng)—Contemplation on realiy—A deep 
medifative stafte—A state of mind in which 
the mind is free from distraction and absorbed 
1n intense, purposeless concentration, thereby, 
enftering a sfate of inner serenity—Trạng thái 
tâm không bị loạn động—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

One-pointedness of the mind: Tam muội— 

One-pointedness of mind, obtained from the 

practices of meditation or the combination of 

(Dhyana) Prajna 

(Transcendenfal wisdom). The sfate of mental 

concenfration resulting from the practice of 

meditation and contemplation on Reality (the 
state of even-mindedness). Samadhi 1s the 
key tool that leads to enlightenment. Samadhi 
1s a non-dualistic state of consciousness In 
which the consciousness of the experIlencing 

“subJecf” becomes one with the experlenced 

“object” Samadhi Is neiher a straining 

concenfration on one point, nor the mind 1s 

directed from here (subJecf) to there (obJect), 
which would be dualistic mode of experience. 

To enfer samadhi means to attain the state of 

absorption of dhyana—Định, tập trung tính 


2) 


meditation and 


qI) 


3821 


thần vào một đối tượng duy nhất, đạt được do 
thực tập thiển định hay sự phối hợp giữa thiển 
định và trí tuệ Bát nhã. Định là trạng thái tập 
trung tinh thần, kết quả trực tiếp của thiền và 
quán tưởng. Định là công cụ chính dẫn tới 
đại giác. Định là trạng thái ý thức phi nhị 
nguyên, kết hợp cả chủ thể và đối tượng. 
Định chẳng phải là kểm giữ tâm tại một 
điểm, mà cũng không là dời tâm từ chỗ nầy 
đến chỗ khác, vì làm như vậy là theo tiến 
trình của nhị nguyên. Bước vào định là bước 
vào trạng thái fĩnh tâm. Có ba loại định siêu 
nhiên. 

In Mahayana Buddhism, samadhi designates 
equilibrium, tranquility, and collectedness of 
mind. It also designates a completely wakeful 
total absorption of the mind ¡n Ifself. Ït Is a 
nondualistic state of mind in which there 1s no 
distinction between subject and object, either 
inner and outer. There 1s no mind of the 
meditator (subJect) that 1s directed toward an 
object of meditation or concenfrated on a 
point (so-called one-pointedness of mind). In 
Zen, the subJect and obJect are one——TTrong 
Phật giáo Đại Thừa, “samadhi” chỉ sự thăng 
bằng bên trong, sự yên tĩnh và tập trung tỉnh 
thần, hay trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn của 
tỉnh thần, nhưng không mất đi ý thức về hiện 
thực. Đây là một trạng thái phi nhị nguyên, 
mà đặc trưng của nó là mọi sự phân biệt giữa 
chủ thể và đối tượng, bên trong và bên ngoài, 
đều biến mất. Chủ thể và đối tượng chỉ là 
một. 


(IDCategoles of “Samadh—Phân loại 
Samadhi: 
l) Three Samadhis: Tam Định -Tam Giải 


2) 


3) 


Lo 


Thoát—See Three objects of meditation that 
lead toward liberation. 

See Four kinds of samadhi (Tứ Chủng Tam 
Muội). 

There are five kinds of samadhi: Ngũ Chủng 
Tam Muội—Có năm loại Tam muội—See 
Five kinds of samadhi. 

See Eight factors of Yoga concentration, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 


Samadhi atfained by quietly repeating the 
name of Buddha: Khẩu xưng tam muội (đạt 
được bằng cách thầm niệm hồng danh của một vị 
Phật). 

Samadhi-bala (p): The power of concentration— 
Định lực. 

Samadhibhala (skt: Chánh Định Lực —Nhiếp 
Tâm—The power of samadhi—The power of 
meditaton—Powers of mind-control—The power 
of concenfration of mind or meditaton which 
helps destroying confused or wandering thoughts. 
The power of abstract or estatic medifation, ability 
to overcome all disturbing thoughts, the fourth of 
the five powers (bala)—Định lực của tâm hay 
định lực thiển giúp ta không lầm lẫn cũng như 
dong ruỗi. Định lực thiển quán có thể phá vở mọi 
loạn tưởng, một trong ngũ lực. 
Samadhi-bhavana (p): Cultivation 
concentration—Thực tập tập trung tư tưởng. 
Samadhi-bodhi miỉnd: Samadhi-bodhi (skt— 


of 


Tam Ma Địa Bổ Để Tâm—A state of 
enlightenment in which the mind 1s free from 
distaction, free from unclean hindrances, 


absorbed ¡In intense, purposeless concentration, 
thereby entering a state of Iinner serenity—Trạng 
thái giác ngộ trong đó tâm hành giả thoát khỏi 
mọi loạn động, thoát mọi cấu chướng, tập trung 
vào “không định,” vì thế mà nội tâm đi vào một 
trạng thái yên tĩnh hoàn toàn. 
Samadhi-bodhyanga (sk): Định Giác Chi— 
Định giáế phẩn-The enlightenment of 
medifation, one of the seven bodhyanga, or the 
balanced state 1s one of the most Important to the 
øreat enliphtenment; for with 1t, we recogn1ze that 
all dharmas are in equilibrium—Định giác phần, 
một trong thất giác chi, là một trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta nhận biết được sự cân bằng của vạn 
pháp—See Seven bodhyanga. 

Samadhi bringing every kind of merit for 
one?s adornment: Nhất Thiết Chủng Diệu Tam 
Muội—Tam muội mang lại mọi công đức trang 
nghiêm. 

Samadhi Buddha on the 1” day of the 
month: Lễ Định Quang Phật vào ngày mông 


3822 


một—Sec Ten Buddhas Bodhisattvas 
connected with the ten fast days. 

Samadhi of complete extincfion of sensafion 
and thought: Diệt Thọ Tưởng Định—Diệt Tận 
Định—A  samadhi in which there 1s complete 
extinction of sensation and thought, one of the 
hipghest form of meditaton (kenosis), resulting 


from concentration—Định Tam muội, làm cho 


Or 


tâm và tâm sở của Lục Thức dập tắt hoàn toàn 
những cảm thọ và suy tưởng. Đây là một trong 
những phương thức thiển cao nhất dẫn tới định 
tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào một 
cảnh nào, không tương ứng với một pháp nào. 
Đây là phép định của bậc Thánh. Khi vào phép 
nầy thì tâm trí vượt tới cõi vô sắc giới, truớc khi đi 
vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định, rồi đắc 
quả Phật và nhập Niết Bàn)—See Four formless 
Jhanas. 

Samadhi of complete freedom: Thanh Tịnh 
Giải Thoát Tam Muội—A samadhi free from all 
Iimpurty and ¡in which complete freedom 1s 
obtained——Tam muội sở không có ô nhiễm, thoát 
ly mọi hệ lụy ràng buộc, và hoàn toàn thanh thản 
tự tại. 

Samadhi as the Dharma-nature: Pháp tánh 
tam muội. 

Samadhi of emitfing lights: Phóng Quang Tam 
Muội—A samadhi in which all kinds and colours 
of light are emifted, one of the one hundred eight 
kinds of samadhi—Một trong 108 loại tam muội, 
tam muội phóng ra ánh hào quang nhiều màu sắc. 
Samadhi of emptiness: Không tam muội—To 
empty the mind of the ideas of me and mine and 
suffering, which are unreal—Thẩm định về lẽ 
không—See Three samadhis. 

Samadhi which enables to manifest in all 
forms of physical body: Hiện nhứt thiết sắc 
thân tam muội. 

Samadhi entered into by the Buddha: In 
which he emitted flames to overcome a poIsonous 
dragon—Hỏa diệm tam muội. 
Samadhi-equilibrium: Tam Đẳng Tnì. 
Samadhi free from all doubt: Tán nghi tam 
muội. 

Samadhi free from receptivity of things: Bất 
Thọ Tam Muội——In the Lotus Sutra, Chapter 25, 


the Infinte Resolve Bodhisatva obeying the 
Buddha”s commands, offered Kuan-Yin a Jewel- 
garland, which the latter refused saying he had not 
received the Buddha”s command to accept 1t. This 
attitude 1s attributed to his free from receptIvIty of 
samadhi, the samadhi of utter “voidness” or 
spirituality—Trong phẩm 25 Kinh Pháp Hoa, Ngài 
Vô Tận Ý Bồ Tát thừa mệnh Phật trao cho Ngài 
Quán Âm một tràng bửu hoa, nhưng Ngài Quán 
Âm không dám nhận, nói rằng chưa có mệnh 
Phật. Thái độ nầy góp phần cho việc “Bất Thọ 
Tam Muội” hay “Tất Cánh Không” của Ngài. 
Samadhi of great compassion: Đại Bi Tam 
Muội—The samadhi of great pifty, in which 
Buddhas and bodhisattvas developed their great 
pIty. The samadhi in which Vairocana evolves the 
gøroup and 1t is described as the "mother of all 
Buddha-sons.”—Tam muội của lòng đại bi, qua 
đó chư Phật và chư Bồ Tát phát triển lòng đại bi 
của họ. 

Samadhi of great pity: Đại Bi Tam Muội—See 
Samadhi of great compassion. 

Samadhi of ignoranece: S¡ Định—The samadhi 
Of Iipnorance, I.e. without mystic insipht—Phép 
thiển định ám muội, chẳng những không giúp trí 
huệ phát triển, mà còn làm cho tâm trí thêm mờ 
tối không tỏ ngộ. 

Samadhi of impartial mỉnd: Bình đẳng tam 
muộ—A  meditaton to develop the Impartial 
mind—Thiền định phát triển tâm bình đẳng. 
Samadhi-Isvara Bodhisattva: Định Tự Tại 





Vương—See Iwenty five Bodhisatvas who 
protect all who call Amitabha. 
Samadhi-karma: Chánh Định Nghiệp— 


Concentrailon upon the of 
Amitabha and the Western Paradise, in repeating 
the name of Amitabha——Thuận theo 18 lời nguyện 
của Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc mà 
nhất tâm chuyên niệm hồng danh của Ngài. 
Samadhikkhanda (p): Nâng cao tâm định. 
Samadhi-King Bodhisattva: Tam Muội 
Vương—See TIwenty five Bodhisattvas 
protect all who call Amitabha. 

Samadhi Light Buddha: Phật Định Quang. 
Samadhi of the light of truth: Pháp Quang 
Định—Đèn chân lý—Samadhi the light of Truth, 


eiphteen vows 


who 


3823 


that of the bodhisattva ¡n the first stage—Bồ Tát 
sơ địa chứng đắc phép nầy thì có thể phóng ra tuệ 
quang (pháp quang định). 

Samadhi of limi(less percepfion: Thức Vô 
Biên Xứ Định—See Samadhi of the nine degrees. 
Samadhi of the Lotus: Saddharma-pundarika- 
(sk)—Pháp Hoa Tam Muội—The 
contemplation of the Lotus, the samadhi which 
sees ¡in(o the three dogmas—Pháp nhất thực của 
lý tam đế viên dung, ví như một bông sen (thâu 
hết các phép mà quy về thực tướng). 


samadhi 


l) The dogma of unreality or the noumenal: 
Không Đế—Lý “Không tướng”. 

2) The dogma of dependent realty or 
phenomenal: Giả Đế—Lý “Giả tướng”. 

3) The dogma of transcendence or the absolute 


which unites both noumenal and phenomenal: 

Trung Đế—Lý “Thực tướng”. 
Samadhimada (skt): Rượu tam muội (tam muội 
tửu)—Liquor of samadhi. 
Samadhi mara: Tam Muội Ma—Samadhi mara, 
one of the ten maras who lurks in the heart and 
hinders progress In medifation, obstructs the truth 
and destroys wisdom——Một trong thập ma ẩn núp 
trong tâm làm chướng ngại tiến bộ trong thiển 
định, làm cản trở chân lý và phá nát trí tuệ. 
Samadhi of manifestation of physical body 
in all forms: Hiện nhất thiết sắc thân tam muội. 
Samadhi of the nỉine degrees: Cửu Thứ Đệ 
Định. 
1-4)Four dhyanas: Tứ Thiển Định—Tứ Thiển 

Thiên—See Four dhyana heavens. 
5-8)Four formless: Four realms beyond form——Tứ 
Vô Biên Xứ —Tứ Vô Biên Xứ Định —Tứ Vô 
Sắc Định—See Four formless heavens. 
The samadhi beyond sensation and thoupht: 
Vô Thọ Tưởng Định—Chỉ tức nhứt thiết thọ 
tưởng định. 
Samadhi of no-mark: Vô Tướng Tam Muội— 
To get rid of the idea of form, or externals—Thẩm 
định về lẽ không có tướng—See Three samadhis. 
Samadhi on no-thought: The samadhi in which 
active thought has ceased——Vô tâm tam muội. 
Samadhindriya (skt): Mediatation as the root of 
all virtue—Faculty of concentration—ĐỊnh căn— 
See TWenty two Toofs. 


9) 


Samadhi of one mark: Nhất Tướng Tam 
Muội The Samadhi of One Mark and the 
Samadhi of One Conduct—The Master added, 
“All of you Good Knowing Advisors should purIfy 
your minds and listen to my explanation of the 
Dharma. If you wish to realize all knowledge, you 
must understand the Samadhi of One Mark and 
the Samadhi of One Conduct. lf you do not dwell 
in marks anywhere and do not gIve rise to hate 
and love, do not grasp or reject and do not 
calculate advanfage or disadvanfage, production 
and destruction while in the midst of marks, but 
instead, remain tranquil, calm and yielding, then 
you will have achieved the Samadhi of One Mark. 
In all places, whether walking, standing, sitting or 
lying down, to maintain a straight 
mind, to attain the unmoving Bodhimandala and 
the true realizaton of the Pure Land. That 1s 
called the Samadhi of One Conduct. One who 
perfects the two samadhis is like earth in which 
seeds are planted; buried In the ground, they are 
nourished and grow, ripening and bearing fruit. 
The One Mark and One Conduct are Just like that. 
Now, I speak the Dharma, which 1s like the falling 
of the timely rain, moistening the great earth. 
Your Buddha-nature 1s like the seeds, which 
receiving moisture, will sprout and grow. Those 
who receive my teaching wIill surely obtain Bodhi 
and those who practice my conduct certainly 
certIfy to the wonderful fruit. Listen to my verse” 

The mind-ground confains every seeds; 

Under the universal rain they all sprout 

Flower and feeling-Sudden 

Enlightenment 

The Bodhi-fruit accomplishes 1fself.” 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Mười, Lục 
Tổ nhắn với tứ chúng rằng —According to the 
Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter Tenth, the 
Sixth Patriarch told the assembly: “Các thiện tri 
thức! Các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe 
tôi nói pháp, nếu muốn thành tựu chủng trí phải 
đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam 
muội. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở 
trong tướng kia, không sanh yêu ghét, cũng không 
thủ xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích, thành hoại, 
vân vân, an nhàn điểm tịnh, hư dung đạm bạc, đây 
gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi, 


and uniform 


3824 


đứng, nằm, ngồi thuần một trực tâm, không động 
đạo tràng, chơn thành Tịnh độ, đây gọi là nhất 
hạnh tam muội. Nếu người đủ hai tam muội nầy 
như đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, 
thành thục được hạt kia, nhất tướng, nhất hạnh 
cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như khi mưa 
ướt khắp cả quả đất, Phật tánh của các ông ví như 
hạt giống gặp được sự thấm ướt nầy thảy đều phát 
sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, quyết định được 
Bồ Đề, y theo hạnh của tôi, quyết định chứng 
được diệu quả, hãy nghe tôi nói kệ: 
“Đất tâm chứa hạt giống, 

Mưa rưới thảy nẩy mầm, 

Đốn ngộ hoa tình rồi, 

Quả Bồ Đề tự thành.” 
Samadhi of One Mark and the Samadhi of 
One Conduct: Nhất Tướng Tam Muội Nhất 
Hạnh Tam Muội—See Samadhi of One Mark. 
Samadhi (by which) the origin and end of 
all things are seen: Bảo Tích Tam Muội. 
Samadhi out of balance brings much 
reverie: Trong định hay nhớ—See Ten states of 
Feeling Skandha. 
Samadhi-Parikkhara: 
mindfulness. 
Samadhi of precious place: Bảo Xứ Tam 
Muội—The samadhi of the preclous place, the 
ecstatc trance of sakyamuni by which he 
dispensed powers and riches to all beings—Phật 
Thích Ca Mâu Ni trụ vào tam muội nầy và từ đó 
Ngài bố thí tiền tài công đức cho chúng sanh. 
Samadhi of purity and freedom: Thanh Tịnh 
Giải Thoát Tam Muội—A samadhi free from all 
Iimpurity and in whiích complete freedom 1s 
obfained—Tam muội sở không có ô nhiễm, thoát 
ly mọi hệ lụy ràng buộc, và hoàn toàn thanh thản 
tự tại. 
Samadhi-raja-candrapradipa-Sutra: Nguyệt 
Đăng Tam Muội Kinh —The sutra mentioned a 
dialopgue between a young person named 
Candragupta and the Buddha SakyamunI. In which 
the Buddha taught about “Emptiness or Sunyafa” 
in all things. The sutra also emphasized on the 
essentfial Identity of all things, everything exists 
without Ifs own reality, 1t Is like a dream or 
1llusion. To realize this means to reach the realm 


Foundations of 


of enliphtenment. The sutra was translated Into 
Chinese by Narendrayasas—Kinh ghi lại một 
cuộc đối thoại giữa một người trẻ tuổi tên là 
Nguyệt Đăng và Đức Phật Thích Ca, trong đó 
Đức Phật chỉ bày cách quán tánh “Bình Đẳng” 
cho tất cả mọi vật. Kinh cũng nhấn mạnh về bản 
chất đồng nhất của mọi sự vật, mọi vật tổn hữu 
đều không có thực thể, giống như giấc chiêm bao 
hoặc như ảo tưởng. Nhận chân được như vậy là 
đạt tới cảnh giới giác ngộ vậy. Kinh được Ngài Na 
Liên Để Da Xá dịch sang Hán tự. 
Samadhi-raja-Sutra (skt): Sutra of the King of 
Concentraion—Kïnh Nguyệt Đăng Tam Muội 
(Tam Muội Vương kinh)—A Mahayana Sutra, of 
which teaching 1s related that of the 
Prajnaparamita-Sutra, and deals with the essential 
identity of all things—Kinh điển Đại thừa, nội 
dung của nó gần như Bát Nhã Ba La Mật Đa, bàn 
về bản chất đồng nhất của vạn hữu. 

Samadhi of reality: Thực Tướng Tam Muội—In 
which the unrealty of the phenomenal 1s 
realized—Thiển định về lý không để đạt được 
tính không thực của hiện tượng. 

Samadhi for realizing that the nature of all 
Buddhas ïs the same: Nhứt Tướng Tam Muội— 
A_ sfate of samadhi in which hate and love, 
accepting and rejecting are repressed, and in 
which the mind reaches an undivided state, being 
anchored In calm and quiet—Nhứt Hạnh Tam 
Muội hay Chân Như Tam Muội. 
Samadhi-Samapatfi-Kusalata: Skilfullness ¡n 
enftering into concentration, In remaining ïn it, and 


{O 


in arising from it—Thiện xảo nhập và ra khỏi Tam 
Muội. 

Samadhi-sambodhi: Định —Power to keep the 
mind in a given realm undiverted—Khả năng giữ 


tâm tập trung chuyên chú_—See Seven 
Bodhyangas. 
Samadhi-Sambojjhanga: Concentraion as 


Factor of Enlightenmen——Bồ Đề Phẩần—See 
Seven Bodhyangas. 

Samadhisati (p): To command—Ra lệnh. 
Samadhisukha (skt): Lạc Tam Muội—The bliss 
arising from a concenfrated state of mind. Those 
who have not yet been able to rise to the rank of 
Bodhisattvahood are too deeply drunk with the 


3825 


beatitude of a samadhi, forgetful of the outside 
world where so many unenlightened ones are 
walting for emancipation. This class of self- 
complacent Buddhists 1s severely indicted by the 
Buddha—Hạnh phúc khởi sinh từ trạng thái tập 
trung của tâm. Những vị chưa có thể lên đến hàng 
Bồ Tát thì quá mê đắm vào hạnh phúc của Tam 
Muội và quên mất thế giới bên ngoài mà tại đấy 
có rất nhiều chúng sanh chưa giác ngộ đang mong 
chờ sự giải thoát. Loại người theo Phật giáo tự 
mãn nầy thường bị Đức Phật lên án nghiêm khắc. 
Samadhi of the summit of contemplation: 
Quán Đảnh Tam Muội—The peak whence all the 
samadhis may be surveyed—Tam muội đạt được 
trong thiển quán. 

Samadhita (skt): Đẳng Dẫn—Tam Ma Hê Đa— 
Body and mind both fixed or concenfrated in 
samadhi—Tên của một loại định, mà khi nhập 
vào thì cả thân lẫn tâm đều chuyên chú tạo nên 
sự an hòa, bình đẳng của thân tâm. 

Samadhi on the three subjecfs: Tam Tam 
Muội. 

l) To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal: Không 
Tam Muội—Thẩm định về lẽ không. 

To get rid of the idea of form, or externals: 
Vô Tướng Tam Muội—Thẩm định về lẽ 
không có tướng. 

To get rid of all wish or desire: Nguyện Tam 
Muội—Thẩm định về lẽ không nguyện cầu. 
Samadhi on the unreality: The samadhi which 
regards the ego and things as unreal—Không Tam 
Muội, loại tam muội xem cái ngã và vạn hữu 
không có thật tánh. 
Samadhi-Vipphara-Iddhi: The 
penefrating Concentration—ĐịỊnh Lực. 
Samadhi of vow: To get rid of all wish or 
desire—Nguyện Tam Muội—Thẩm định về lẽ 
không nguyện cầu —See Three samadhis. 
Samadhi of the water wheel: Thủy Luân Tam 
Muội—One of the five samadhi wheels. Water 1s 
fertilizing and soft, In like manner the effect of 
this samadhi 1s the fertilizing of good roots, and 
the soffening or reduction of ambition and prIide— 
Thủy Luân Tam Muội là một trong Ngũ Luân 
Tam Muội. Thứ nước công đức định thủy làm cho 
tâm được rưới nhuần, thiện căn tăng trưởng. Cùng 


2) 


3) 


pOWer Of 


cách ấy (do đắc tam muội nầy) mà thân tâm nhu 
nhuyễn, chế phục được tham vọng và cao mạn mà 
thuận theo thiện pháp—See Five wheels. 
Samadhi of the wind-circle: Phong Luân Tam 
Muội—One of the five kinds of contemplation of 
the five elemens, the contemplation of the wind or 
ar—Một trong Ngũ Luân Tam Muội hay Ngũ 
Luân Quán, quán về trí tuệ như sự chuyển động 
của gió làm di chuyển và phá sạch sự vật, cũng 
như vậy trí tuệ thổi đến đâu phiên não tức thời bị 
phá sạch đến đó. 

Samadhi wisdom: Đại Liên Hoa Trí Huệ Tam 
Ma Địa Trí — The wisdom of the great lotus, the 
penetrating wisdom of Amitabha Buddha—Diệu 
Quán Sát Trí của Đức Phật A Di Đà. 

Samadhi of without debate: Vô Tranh Tam 
Muội—The samadhi in which there is an absence 
of debate or disputation or distinction of self and 
other—Tam muội trong đó không có sự tranh luận 
giữa ta và người. 

Samadhi of all wonderful merits: Nhất Thiết 
Chủng Diệu Tam Muội—-The samadhi, which 
brings every kind of merit for one”s adornment— 
Tam muội mang lại mọi công đức trang nghiêm. 
Samadiyati (p): To take upon oneself “Đảm 
nhận làm việc gì. 

Samagama (p): Assembly or Association. 
Samaøriya (skt): Totality—Hòa hợp tính—See 
'Twenty-four non-interactive activity dharmas. 
Samahanatfi (p): To hít (to sound a musical 
instrument)—Chạm (khải đàn). 

Samahita (skQ: Collected state of mind—See 
SamadhI. 

Samajatika (p): Of the same caste (a)—Có cùng 
một giai cấp. 

Samakaddhati (p): To abstract—To pull along— 
Rút lấy (không có phép). 

Samakhya (skt): Kiến Giải—Comprehension— 
Understanding. 

Samala (p): Impure (a)—Contaminated—Nhiễm 
trược. 

Samana (p): Monk—Sa môn —Ẩn sĩ. 
Samana-acalo (p): The unshakeable ascetic— 
Bất Động Sa Môn—See Four types of persons 


Œ). 


3826 


Samana-arthata (sk): Đồng Sự— Đồng Sự 
Nhiếp —Sharing the same aim—Having the object 
or aim-Holding the middle between tfwo 
extemes—Working together—Engaging 1n the 
same work—Cooperation, or comaradeship and 
accommodation—LIke work—Sharing a common 
aim—Cooperation with and adaptation of oneself 
to others, to lead them Into the truth—Tùy sự ưa 
thích của chúng sanh mà cùng hợp tác làm việc 
với nhau để giúp dẫn dắt họ đi vào chân lý—See 
Four elementfs of popularity. 

Samanantara (skt): immediate (a)—lust after— 
Nearest—Theo liễn sau—Immediately continuous 
to or following——Immediately behind or after. 
Samananftara-hetu (skt: Thứ Đệ Duyên—Đệ 
Vô Gián Duyên—-Condiion governng the 
succession of events—Điễểu kiện điều động sự 
diễn tiến của các sự kiện—See Four causations. 
Samanantara-pratyaya (sk0: Đẳng Vô Gián 
Duyên—Immediately contipuous circumstances— 
An immediate circumstance. 

Samana-phala (skÐ: Fruits of Monkhood—Four 
supermundane fruitions: Stream-entrance, Once- 
returner, Non-returner, and Perfect Holiness— 
Quả vị của người xuất gia. Tứ Thánh Quả: Dự 
Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, và A La Hán (Toàn 
Thánh). 

Samana-sukhumalo (p): The 
asceic—Diệu Thiện Sa Môn—See Four types of 
persons (E). 

Samanera (p): Thất La Ma Ña Lạc Ca—Thất Ma 
Na Y Lạc Ca—Thất La Ma Ni La—Sa Di. 

l) A novice who keeps the precepts but who has 
not yet achieved full ordination to the rank of 
Bhikkhu by the ceremony of Ủpasampada: VỊ 
mới tu, giữ giới nhưng chưa được cho thọ giới 
cụ túc của Tỳ Kheo. 

A male observer of the minor commandments 


subly-perfect 


2) 
(các giới khinh). Sramanera 1s the lowest rank 
Of a person cultivating the way. He must keep 
properly ten precepts: Người nam mới tu, còn 
đang tập giữ những giới khinh và mười giới sa 
DI. 

A Zealous Man who zealously listen to the 
instructions of great monks: Cần Sách Nam 
Người nam cần cù chăm gắng tuân theo lời 
chỉ dạy của các bậc đại Tăng. 


3) 





One who seek rest: Người tu hành cầu tịch 
tịnh viên mãn. 

One who seeks the peace of nirvana: Cầu 
Niết Bàn Tịch. 

Samaneri (p): A female apprentice of a nun—Sa 
DI N_—A female observer of 
commandments (các giới khinh). 
religIous novice who has taken a vow to obey the 
ten commandmenfs—Nữ tu mới gia nhập giáo 
đoàn Phật giáo, người trì giữ mười giới khinh. 
Samanefi (p): To bring together—Nhóm lại (họp 
lại với nhau). 

Samanna (p): Designation (n)—Sự bổ nhiệm. 
Samanta (p): 

I1) Entire (a): Toàn thể. 

2) Everywhere: Nhất Thiết Xứ. 
Samantabhadra (skQ: Phổ Hiền Bồ Tát— 
Universal Virtue—One of the five Dhyani- 
Bodhisatvas—The All-Compassionate One of 
Perfect Activity. “He Who Is All-pervadingly 
Good” or “He Whose Beneficence Ïls 
Everywhere.” (One of the most Important 
bodhisattvas of Mahayana Buddhism. He also 
embodies calm action, compassion, and deep- 
seated wisdom. He 1s venerated as the protector of 
all those who teach the dharma and 1s regarded as 
an embodiment of the wisdom of essential 
sameness and difference. He often appears riding 
a white six-tusked elephant (the elephant being 
noted for its tranquility and wisdom) with ManJusri 
(Manjushri) on the right side of SakyamunI. He 1s 
also called Ủniversal sagaclty, or lord of the 
fundamental law, the dhyana, and the practice of 
all Buddhas. He represents the fundamental law, 
and 1s the patron of the Lotus Sutra and 1s 
devotees, and has close connection with the Hua- 
Yen Sutra. His region 1s In the easf. An important 
figue of the Mahayana Buddhism. As a 
Bodhisattva in early Mahayana texts, he 1s said to 
be the protector of those who propagate the 
Dharma, and he often portrayed with Vairocana. 
lconographically, he is often shown riding on a 
white elephant with six tusks, and he commonly 
holds a lotus, a wish-fulfilling Jewel, or a scroll. In 
Vajrayana he 1s offen said to be the “primordial 
buddha” (Adi-Buddha) and the embodiment of the 
“truth body” (Dharma-kaya). In tantric depictions, 


a) 


b) 


the minor 
A  female 





3827 


he has dark blue skin (symbolic of emptiness) and 
1s commonly shown In sexual embrace with his 
consort Samantabhadr—Bồ Tát Toàn Thiện hay 
Toàn Phúc. Một trong những bổ tát chính của 
trường phái Phật giáo Đại thừa. Ngài còn là hiện 
thân của đức trầm tnh, lòng thương xót và trí huệ 
sâu xa. Ngài được sùng kính như người bảo hộ cho 
tất cả những ai truyền bá Phật pháp và được coi 
như là hiện thân của trí năng đồng nhất, tức là 
hiểu được sự đồng nhất giữa cái giống nhau và cái 
khác nhau. Ngài thường cỡi voi trắng sáu ngà (voi 
tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ), xuất hiện 
cùng lúc với Bồ tát Văn Thù bên cạnh (phải) Phật 
Thích Ca. Ngài cũng còn được gọi là Tam Mạn 
Bạt Đà La, tiêu biểu cho “Lý,” ngài cũng là vị 
bảo hộ Kinh Pháp Hoa và những người hành trì 
kinh nầy; đồng thời ngài cũng có liên hệ mật thiết 
với Kinh Hoa Nghiêm. Ngài ngự tại phía đông vũ 
trụ. Một hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Đại 
Thừa, một vị Bồ Tát trong các kinh điển Đại 
Thừa, người nói ngài là vị Bồ tát bảo vệ những ai 
hoằng trì Phật pháp, và người ta thường vẽ ngài 
cùng với Đức Đại Nhật Như Lai. Về Tiếu Tượng 
Học thì ngài thường được vẽ cỡi voi trắng có sáu 
ngà, và tay ngài thường cầm một bông sen, một 
viên ngọc bảo châu mani (ngọc ước toại nguyện), 
và một cuộn giấy. Trong Kim Cang Thừa, người ta 
thường coi ngài như một vị “A Đề Phật” và hóa 
thân của “Chân Thân Phật.” Trong những bức họa 
Mật giáo, ngài có nước da xanh đậm (dấu hiệu 
của tánh không) và thường được họa trong tư thế 
ôm vị phối ngẫu Phổ Hiền Nữ (Samantabhadri)— 
See TWwo attendanfs (C), Fifteen bodhisattvas who 
represent the Buddha's dharmakaya, or spiritual 
body; wisdom In gracilousness and a plerce or 
angry form against evil (HI). 

Samantabhadra?s Admonition: Kệ Phổ Hiền 
Kính Chúng. 

Samantabhadra Bodhisattva (skt): Universal 
Sage Bodhisattva, the symbol of virtue—Phổ Hiền 
Bồ Tát (biểu tượng của đức hạnh, hiện làm Bộ 
Trịch Kim Cương Minh Vương). Đây là một trong 
tám Kim Cang Vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát 
cho Phật Tỳ Lô Giá Na——This is one of the eight 
diamond-kings, or Bodhisattvas as guardians of 
(Đại Nhựt Như Lai)—See 
Samantabhadra, Eight diamond-kings, and Twenty 


Vairocana 


five Bodhisatvas who protect all who call 
Amitabha. 
Samantabhadra Bodhisattva on 14” day: Lễ 
Phổ Hiền Bồ Tát vào ngày 14 —See Ten Buddhas 
or Bodhisattvas connected with the ten fast days. 
Samantabhadra Buddha (skQ: Phổ Quang 
Phật. 
Samantabhadra?s ten vows: Phổ Hiển Hạnh 
Nguyện—Phổ Hiển Thập Nguyện (mười hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiển)—Bodhisattva 
Samantabhadra's ten vows—Phổ Hiển Thập Giả 
Kính: 
l1) First is to worship and respect all Buddhas— 
Nhứt giả lễ kính chư Phật: By the vow to pay 
reverence to all the Buddhas 1s meant that a 
Bodhisattva pAy 
1nconceivable number of Buddhas In the past, 


will reverence (oan 
present and future with his pure body, speech 
and mind. He will salute every one of them 
without feeling fatigue until the end of the 
universe—Lời nguyện đảnh lễ hết thấy chư 
Phật có nghĩa là đảnh lễ vô số chư Phật trong 
ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là 
niềm tin sâu xa của vị Bồ Tát và ngài cảm 
thấy như lúc nào ngài cũng đang ở trước mặt 
chư Phật và đảnh lễ bằng cả thân, khẩu và ý 
của ngài. Ngài sẽ đảnh lễ từng Đức Phật 
không mệt mỗi cho đến khi tận cùng vũ trụ. 

Second 1s to make praise to The Thus Come 
Ones—NHi giả xưng tán Như Lai: By the vow 
to praise all the Tathagatas Is meant that a 
Bodhisattva always  pralse an 
innumerable number of Tathagatas In the 
past, present and future. A Bodhisattva will 
present himself before each one of these 
Buddhas with a deep understanding and a 
clear perception. The ocean of merits of the 
Tathagata will then be praised with an 
exquisite and eloquent tongue, each tongue 


2) 


wil 


©expressing a sea of inexhaustible voices, and 
each voice articulating a sea of words In 
every form possible. A Bodhisattva will go on 
to praise the Buddhas without feeling fatigue 
and without cessatlon until the end of the 
world—Lời nguyện tán thán chư Như Lai có 
nghĩa là một vị Bổ Tát sẽ luôn luôn tán thán 
chư Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại và 


3) 


3828 


vị lai. Ngài sẽ trình diện trước mặt từng Đức 
Như Lai với sự hiểu biết thâm sâu và một 
nhận thức sáng suốt. Bấy giờ cái biển công đức 
của Như Lai sẽ được tán thán bằng giọng điệu 
nhuần nhuyễn và hùng biện; mỗi giọng điệu 
biểu hiện một tiếng nói vô tận và mỗi tiếng 
nói phát ra một biển ngôn từ trong mọi hình 
thức có thể có được. Vị Bồ Tát sẽ tiếp tục sự 
tán thán nầy sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho 
đến khi thế giới tận cùng mà không cảm thấy 
mệt mỏi. 

Third 1s to practice profoundly (vastly) the 
giving offerings. To cultivate the giving of 
offerings—Tam giả quảng tu cúng dường: By 
the vow to make all kinds of offerings to the 
Buddhas 1s meant that a Bodhisattva wIll 
always make offerings to an Inconceivable 
number of. Buddhas in the past, present, and 
future. The offering consists of flowers, 
wreaths, music, umbrellas, garments, and all 
kinds of Incense and ointment, and many 
other thinøs, and all these offerings In such a 
largee quanfify as is equal to clouds or to a 
mountain. A Bodhisattva will also burn before 
every one of the innumerable Buddhas all 
Sorfs Of oil in such a measure as compares fo 
an ocean. But of all the offerings one could 
thus make to a Buddha the best 1s that of the 
Dharma, which 1s to say, disciplining oneself 
according to the teaching, benefiting all 
beings, accepting all beings, suffering pains 
for all beings, maturing ©very root of 
øoodness, carrying out all the works of a 
Bodhisattva, and at the same time not keepiIng 
away the  thougpht of 
enliphtenment. The material offerings, no 
matter how bịg, are not equal even to an 
infinitesimal fraction of the moral offerings 
(dharmapuJa), because all Buddhas are born 
of moral offerings, because these are the true 
offerinøs, the practicing of the 
Dharma means the perfection of an offering 
one could make to a Buddha. A Bodhisattva 
wIll continuously make offerings to every one 
of the innumerable Buddhas without feeling 
fatigue—Lời nguyện quảng tu cúng dường 
cho chư Phật, có nghĩa là một vị Bồ Tát sẽ 
luôn quảng tu cúng dường đến từng Đức Phật 


himself from 


because 


4) 


trong vô số Đức Phật ba đời, quá khứ, hiện tại 
và vị lai. Sự cúng dường bao gồm những thứ 
hoa, tràng hoa, âm nhạc, lọng, y, áo và tất cả 
những loại hương liệu, dầu thơm và nhiều thứ 
khác, và cúng dường bằng một số lượng lớn 
như mây hay núi. Vị Bồ Tát sẽ đốt lên mọi 
thứ dầu với một số lượng sánh như biển trước 
mỗi Đức Phật trong vô số các Đức Phật nầy. 
Nhưng trong tất cả những thứ cúng dường mà 
người ta có thể thực hiện như thế đối với một 
Đức Phật thì sự cúng dường tốt nhất là cúng 
dường Pháp, tức là tự mình tu tập theo giáo 
lý, gây lợi lạc cho chúng sanh, chịu khổ đau 
cho chúng sanh mọi loài, nuôi dưỡng thiện 
căn, thực hiện mọi công việc của một vị Bồ 
Tát, và đồng thời không xa rời lý tưởng chứng 
ngộ. Cúng dường vật chất không bằng một 
lượng vô cùng nhỏ của cúng dường Pháp, vì 
hết thảy chư Phật đều được sinh ra do sự cúng 
dường Pháp, vì đây là sự cúng dường thật sự, 
vì thực hành Pháp là thành tựu cao tột mà 
người ta có thể dâng lên một Đức Phật. Một 
vị Bổ Tát sẽ thực hiện liên tục những cúng 
dường nầy đối với từng Đức Phật, không mệt 
mỏi, không ngừng nghỉ cho đến khi tận cùng 
thế giới. 

Fourth ¡1s to repent and reform all karmic 
hindrances (faults)—Tứ giả sám hối nghiệp 
chướng: The vow to repent all one”s own sins 
(commifted by oneself) and thereby to get rid 
Of one”s n€C€SSary 
because whatever sins commiffed by us are 
due to our greed, anger, and Iignorance done 
by the body, speech, and mind. Now we make 
full confession and repent. According to the 
Buddha, all these If they were really 
subsfantial, are thought to have filled the universe 


karma-hindrance Is 


Sins, 


to i{s utmost ends and even over-flowing. Ñow a 
Bodhisattva vows fo repent without reserve 
from the depth of his heart, vowing that such 
sins WIll never be committed again by him, for 
from now on, he will always abide in the pure 
precepts amass every sort of merit. And of 
this he wIll never get tired even to the end of 
the world—Lời nguyện sám hối mọi tội lỗi 
mà chính mình đã phạm từ vô thỉ và từ đó 
loại trừ mọi nghiệp chướng của mình là cần 
thiết trong tu tập vì mọi tội lỗi đều do 


5) 


3829 


bởi tham, sân, si từ thân, khẩu, ý của chính 
mình. Nay thú nhận và sám hối những tội lỗi 
nầy. Theo Đức Phật, nếu thực sự những tội lỗi nầy 
là vật chất thì chúng có thể trải đầy khắp đến tận 
cùng bờ mé vũ trụ mà vẫn chưa hết. Bây giờ 
một vị Bồ Tát sám hối sạch tận đáy lòng mà 
nguyện rằng sẽ không bao giờ tái phạm như 
thế nữa, vì từ đây ngài sẽ luôn an trụ trong 
giới luật thanh tịnh mà tích tập đủ mọi thứ 
công đức. Và ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi 
với điều nầy cho đến khi nào thế giới cùng 
tận. 

Flfth 1s to rejoice and follow in merit and 
virue. Compliantly rejolce 1n merit and 
virtue—Ngũ giả tùy hỷ công đức: By the vow 
to reJoice and follow the merit and virtue 1s 
meant that a Bodhisattva should always be In 
sympathy with all beings for whatever good 
things they think, or feel, or do. AlI the 
Buddhas had gone through untold hardships 
before they attained full enlightenment. Since 
ther fñirst awakening of the thoupht of 
enliphtenment, they never hesiated to 
accumulate all the merit that tended towards 
the atfainment of the goal of their life, they 
never raised a thought of egotism even when 
they had to sacrifice therr life and all that 
belonged to them. NÑow a Bodhisattva vows to 
feel a sympathetic Joy for all these doIngs of 
the Buddhas. He does this not only with the 
Buddhas, but for every possible deed of merit, 
however sipnificant, executed by any being In 
the path of existence, of any class of truth- 
seekers. A Bodhisatva with this vow will 
never be tired of putting 1t Into practice till the 
end of the world—Về lời nguyện tùy hỷ công 
đức, có nghĩa là một vị Bồ Tát phải luôn 
thống thiết với mọi chúng sanh về bất cứ mọi 
điều thiện mà họ suy nghĩ, cảm nhận và thực 
hành. Tất cả chư Phật đều đã trải qua những 
khó khăn vô cùng trước khi các ngài đạt được 
toàn giác. Từ sự phát khởi đầu tiên về ý 
tưởng chứng ngộ, chư Phật không bao giờ 
ngần ngại tích tập mọi công đức hướng đến sự 
đạt thành quả vị Phật, các ngài không bao giờ 
khởi lên một ý nghĩ về vị kỷ ngay cả phải hy 
sinh thân mạng và những gì thuộc về thân 
mạng ấy. Giờ đây một vị Bồ Tát cảm thấy 


6) 


7) 


8) 


một niềm hỷ lạc thâm thiết đối với những 
hạnh nguyện của chư Phật, không những các 
ngài chỉ cảm thấy như thế đối với chư Phật 
mà thôi, mà đối với bất cứ hành động công 
đức nào của chúng sanh, dù không quan 
trọng, các ngài thảy đều hoan hỷ. Với lời 
nguyện nầy vị Bồ Tát sẽ không bao giờ mệt 
mỏi khi đem chúng ra thực hành cho đến khi 
thế giới cùng tận. 

Sixth 1s fo request that the Dharma wheel be 
turned. Request the turning of the Dharma 
Wheel—Lục giả thỉnh chuyển pháp luân: By 
the vow that a Bodhisattva will ask every one 
of the Inconceivable number of Buddhas to 
revolve the Wheel of the Dharma, without 
feeling tired and without cease until the end 
of the world—Lời nguyện thỉnh cầu của một 
vị Bồ Tát đến từng Đức Phật trong vô số Đức 
Phật chuyển bánh xe Pháp, không mệt mỏi, 
không ngừng nghỉ đến tận cùng thế giới. 
Seventh 1s to request that the Buddha remain 
in the world. Request the Buddhas dwell in 
the world—Thất giả thỉnh Phật trụ thế: A 
Bodhisattva vows to ask every one of the 
1nconceivable number of Buddhas not to enter 
1nto Nirvana If any 1s so disposed. He will ask 
ths ceven of any Bodhisattvas, Arhats, 
Sravakas, or Pratyekabuddhas; for he wishes 
these superior beings to confinue to live 1n the 
world and keep on benefitting all beings. He 
will keep requesting this until the end of the 
world—Lời nguyện của một vị Bồ Tát đến 
từng Đức Phật trong vô số các Đức Phật đừng 
nhập Niết Bàn. Ngài sẽ thỉnh cầu điều nây ngay 
cả với các vị Bồ Tát, A La Hán, Thanh Văn hay 
Bích Chi, vì ngài muốn chư vị thượng đẳng 
nầy tiếp tục sống đời và tiếp tục gây lợi lạc 
cho tất cả chúng sanh. Ngài sẽ tiếp tục thỉnh 
cầu không mệt mỏi cho đến tận cùng thế giới. 
Eighth ¡1s to follow the Buddha”s teaching 
always. Follow the Buddhas ¡n study—Bát giả 
thường tùy học Phật: A Bodhisattva vows to 
learn from the life of a Buddha who 1m this 
Saha World ever since his awakening of the 
thougpht of enliphtenment have never ceased 
fom exercising himself ungrudgingly, not 
even sparing his own life, for the sake of 
universal salvatlon. His reverential attitude 


3830 


towards the Dharma had been such as to make 
paper of his skin, a brush of his bones, and 1nk 
of his blood wherewith he copied the Buddhist 
sutras to the amount of Mount Sumeru. He 
cared not even for his life, how much less 
much less for the throne, for the palaces, 
gardens, villages, and other external things! 
By practicing every form of mortification he 
finally attained supreme enlipghtenment under 
the Bodhi-tree. After this, he manifested all 
kinds of psychical powers, all kinds of 
transformations, all aspecfs of the Buddha- 
body, and placed himself sometimes among 
Bodhisattvas, sometimes among Sravakas, 
and Pratyekabuddhas, among 
Kshatriyas, among Brahmans, householders, 
lay-disciples, and sometimes among Devas, 
Nagas, human beings, and non-human-beIngs. 
Whenever he has found, he preached with 
perfect eloquence, with a voIce like thunder, 
in order to bring all beings Into maturity 
according to their aspiratlons. Finally, he 
showed himself as entering Into Nirvana. All 
these phases of the life of a Buddha, the 
Bodhisattva 1s determined to learn as models 
for his own life. A Bodhisattva should always 
follow the Buddha”s teaching without feeling 
tired, until the end of the world—Vị Bồ Tát 
nguyện học hỏi từ một đời của một Đức Phật 
ở trong cõi Ta Bà nây ngay chính lúc ngài 
phát khởi ý tưởng về giác ngộ, đã sẵn lòng 
không bao giờ ngưng việc thực hành, dù cho 
phải hy sinh thân mạng của chính mình vì 
việc phổ độ chúng sanh. Thái độ cung kính 
đối với pháp đã thể hiện qua cách như lấy da 
mình làm giấy, lấy xương mình làm bút, lấy 
máu mình làm mực mà chép nên kinh điển 
Phật chất cao bằng núi Tu Di, ngay cả đến 
thân mạng mà các ngài cũng không màng, 
huống là cung vàng điện ngọc, vườn cây, làng 
mạc và các thứ bên ngoài. Do tu tập mọi hình 
thức nhẫn nhục, cuối cùng ngài đạt được giác 
ngộ tối thượng dưới cội Bồ Đề. Sau đó ngài 
thể hiện mọi loại thần thông hay khả năng 
tâm linh, mọi loại biến hóa, mọi khía cạnh 
của Phật thân, và đôi khi đặt mình trong Bồ 
Tát, Thanh Văn, Bích Chi; đôi khi trong hàng 
Sát Đế Lợi, Bà La Môn, gia chủ, cư sĩ; đôi 


sometimes 


9) 


khi trong hàng Thiên, Long, và phi nhân. Hễ 
chỗ nào ngài xuất hiện, ngài đều thuyết giảng 
hết sức biện tài bằng một giọng nói như sấm 
để đưa tất cả chúng sanh đến chỗ thành thục 
theo sự ước muốn của họ. Cuối cùng ngài tự 
tổ ra là nhập Niết Bàn. Tất cả các giai đoạn 
nầy trong cuộc sống của một Đức Phật, vị Bồ 
Tát quyết phải học tập như là những mẫu mực 
cho chính cuộc đời mình. Vị Bồ Tát phải luôn 
thường tùy học Phật, không mệt mỏi, cho đến 
khi tận cùng thế giới. 

Ninh Is to constantly accord with all living 
beings. living 
beings—Cửu giả hàm thuận chúng sanh: In 
ths universe, lIÍe Iself in 
innumerable forms, each one differing from 
another In the way of 1ts birth, in form, In the 
líe, ¡in name, ¡in mental 
disposition, 1n ¡ntelligence, In aspiration, In 
1nclination, in demeanor, In øgarment, in food, 
in social life, in the mode of dwelling, etc. 
However, no matter how different they are, 
the Bodhisattva vows to live In accordance 
with the laws that govern everyone of these 
beings In order to serve them, to minister to 
their needs, to revere them as his parents, as 
his teachers, or Arahts, or as Tathagatas, 
making no distinction among them 1n this 
Tespec(t. If they are sick, he will be a good 
physiclan for them; 1f they go astray, he wIll show 
them the right path; If they are sunk In poverty, he 


To forever accord with 


manIfests 


duraton of 


will supply them with a treasure; thus uniformly 
gIving benefits to all beings according to theIr 
needs, because a Bodhisattva Is convinced 
that by serving all beings, he 1s serving all the 
Buddhas, that by revering all beings, by 
making them glad, he 1s revering and 
gladdenng all the Buddhas. A great 
compasson heart 1s the substance of 
Tathagatahood and 1t 1s because of all beings 
that this compassionate heart Is awakened, 
and because of this compassionate heart the 
thought of enlightenment ¡1s awakened, and 
of this awakening 
enlightenment ¡1s atfained. A Bodhisattva 
Vows fo forever accord with all beings without 
feeling tired until the end of the world——Trong 
vũ trụ nầy, đời sống thể hiện ra trong vô số hình 


because Supreme 


10) 


3831 


thức, người nầy khác với người kia trong cách sinh 
ra, hình tướng, thọ mạng, xưng danh, khuynh 
hướng tâm linh, trí tuệ, ước vọng, xu hướng, 
cách cư xử, y phục, thức ăn, đời sống xã hội, 
thể cách cư trú, vân vân. Tuy người ta khác 
nhau như thế, vị Bồ Tát vẫn nguyện sống phù 
hợp với từng chúng sanh để giúp đở họ, để 
chăm lo đến các nhu cầu của họ, cung kính họ 
như cha mẹ mình, hay như chư A La hán, chư 
Như Lai mà không phân biệt ai là ai trong sự 
kính trọng nây. Nếu họ bị bệnh, ngài sẽ là 
một thầy thuốc đối với họ. Nếu họ đi lạc 
đường, ngài sẽ chỉ cho họ con đường đúng. 
Nếu họ bị rơi vào cảnh nghèo khó, ngài sẽ 
cấp cho họ một kho tàng. Ngài cứ như thế mà 
cung cấp lợi lạc cho chúng sanh, tùy theo các 
nhu cầu của họ, vì vị Bổ Tát tin rằng bằng 
cách phục vụ tất cả chúng sanh, ngài phục vụ 
tất cả chư Phật; bằng cách cung kính tất cả 
chúng sanh, làm cho họ hoan hỷ, ngài đã cung 
kính và làm cho chư Phật hoan hỷ. Một trái 
tim đại từ bi là bản thể của Như Lai, chính do 
bởi các chúng sanh mà trái tim từ bi nầy phát 
khởi, và do bởi trái tim từ bi nây mà ý tưởng 
về sự chứng ngộ được phát khởi, và do bởi sự 
phát khởi nầy mà sự chứng ngộ tối thượng 
được đạt thành. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hàm 
thuận chúng sanh, không mệt mỏi, cho đến 
khi tận cùng thế giới. 

Tenth 1s to transfer all merit and virtue 
universally—Thập giả phổ giai hồi hướng: To 
universally transfer all merit and virtue. 
Whatever merits the Bodhisattva acquires by 
paying sincere respect to all the Buddhas and 
also by practicing all kinds of meriforIous 
deeds as above mentioned, they wIll all be 
turned over to the benefits of all beings 1n the 
enfire universe. He wIll thus turn all his merits 
towards making beinss feel at ease, free from 
diseases, turn away from evil doings, practice 
all deeds of goodness, so that every possible 
evil may be suppressed and the ripht road to 
Nrrvana be opened for the gods and men. If 
there be any beings who are suffering the 
results of their evil karma committed in the 
past, the Bodhisattva will be ready to sacrIfice 
himself and bear the pains for the miserable 
creatures 1n order to release them from karma 


and finally make 
enlightenmernt. 
transfer all merit and virue universally 
without feeling tired until the end of the 
world—Bất cứ công đức nào mà vị Bồ Tát 
thu thập được bằng cách chân thành đảnh lễ 
chư Phật và bằng cách thực hành mọi thứ 
công hạnh trên, các công hạnh nầy sẽ được 
chuyển giáo cho lợi lạc của hết thảy chúng 
sanh đầy khắp trong vũ trụ nầy. Ngài sẽ hồi 
hướng tất cả mọi công đức của ngài như thế 
vào việc làm cho chúng sanh cảm thấy an ổn, 
không bị bệnh tật, tránh xa các hành động 
xấu ác, thực hành mọi hành động tốt, sao cho 
nếu có sự ác nào thì đều bị ngăn chận và con 
đường đúng dẫn đến Niết Bàn được mở ra 
cho Trời và Người. Nếu có chúng sanh nào 
đang chịu khổ vì các kết quả của ác nghiệp 
mà họ đã phạm trong quá khứ thì vị Bồ Tát sẽ 
sẵn sàng hy sinh gánh lấy mọi đau thương 
cho họ để họ được giải thoát khỏi nghiệp và 
cuối cùng làm cho họ thể chứng sự giác ngộ 
tối thượng. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hồi hướng 
mọi công đức nầy cho kẻ khác, không mệt 
mỏi cho đến tận cùng thế giới. 
**. See Samanfabhadra. 
Samantadharma (skt): All things—Universal 
dharma—Phổ Pháp. 
Samantagandha  (sk: Universal-Fragrance 
Bodhisattva—Phổ Hương Bồ Tát. 
Samanta-mukuha (skt): The opening ¡into all 
things—Universal door—Phổ Môn. 
Samanfantato (p): Everywhere (adv)—Khắp 
nơi. 
Samantapasadika-Vinaya (skU0: Luật Thiện 
Kiến Tỳ Bà Sa— The Vinaya-Pitaka stressed on 
moral codes for the monks and nuns in the 
Theravada. It was translated Iinto Chinese by 
Samghabhadra—Bộ Luật nói về những giới luật 
cho các Tăng sĩ thuộc phái Thượng Tọa Bộ, được 
Ngài Tăng Già Bạt Đà La dịch ra Hán tự. 
Samantaprabhasa (skt: Pervading ligh—Phổ 
Minh Như Lai—Liễu Giáo—A famous disciple 
named Ajnata-Kaundinya, a prince of Magadha, a 
maternal uncle of Sakyamuni. He 1s to be reborn 
as Buddha under the name of Samanta- 
Prabhasa—Tên của một đệ tử Phật nổi tiếng là A 


them realize supreme 


A Bodhisatva vows to 


3832 


Nhã Kiều Trần Như, là thái tử của xứ Ma Kiệt 
Đà, và là cậu của Phật Thích Ca Mau Ni. Ông 
cũng tái sanh thành Phật dưới tên Phổ Minh Như 
Lai—See Ajnata-Kaundinya. 

Samantaprabhasa Buddha (skt: Phổ Minh 
Phật. 

Samantapuspaka (p): Phổ Hoa Thiên Tử. 
Samantavimala Buddha (skt): Phổ Tịnh Phật. 
Samanugahati (p): To ask for reasons—Hỏi cho 
ra lẽ. 

Samanupassati (p): To perceive—To see— 
Nhận biết. 

Samanussaratfi (p): To recollect—Nhớ lại. 


Samanyalakshana (skt): Cộng Tướng. 
l) Marks that are common to all things 
conditioned, such aS 1mpermanence, 


suffering, emptiness, and egolessness, ©fc.: 
Tính phổ quát hay những tướng trạng chung 
cho tất cả các sự vật hữu vi, như vô thường, 
khổ, không, và vô ngã, vân vân. 


2) Generality: Tướng chung hay tổng thể, đối lại 
với tự tướng —Totalty—The whole—lIn 
common, as confrasted with individuality, or 
CompOonent parts. 

3) For more Information, please see Two forms 


(characteristics) of the bhutatathata (Nhị 

Tướng). 
Samapajjati (p): To enter upon—Bước vào. 
Samapatti (skt & p): Attainment (an enjoying 
stage of meditatlon)—Tam Ma ĐỊa—This term 1s 
used as a synonym with “samadhi” in all Buddhist 
(exts. Atfanments, referiny to the four 
absorptions (dhyana), four stages of formlessness, 
Or sfate Of extinction. Samapatt also means a 
concenfrated state of mind in which the subJect 1s 
completely Identfied wih the obJect of 
meditaton. Psychologically, If Is a sfate of 
COnScIousness perfect  equillibrium, 
tranquillized—Từ nầy được dùng đồng nghĩa với 
“Samadhi” trong tất cả các kinh điển Phật giáo. 
Tam Muội, chỉ về bốn trạng thái định tâm, bốn 
lãnh vực vô sắc, hay trạng thái loại trừ. Samapatti 
còn chỉ cái trạng thái tập trung của tâm trong đó 
chủ thể được hoàn toàn đồng nhất với đối tượng 
trong sự cân bằng toàn hảo. 


1n 1.©., 


Samapattisukha (sk): Tam Muội Lạc—See 
Samadhisukha. 

Samapeti (p): To complete—To conclude—To 
finish—Kết thúc. 


Samappcfd  (p)›: To hand over—To pass 
something from hand to hand—Chuyển giao. 
Samarabhati (p): To begin—Bắt đầu. 
Samarambha (p) Undertakng (a)—Đảm 


nhiệm. 

Samaropa (skÐ: Kiến Lập. 

I1) To build: Xây dựng—Thành lập—Sáng lập— 
To establish—To errec—To set up—To 
found a school, sect, thought or practice. 
Assertion, or theory-making. Samaropa stands 
against refutation (apavada): Sự khẳng định 
hay sự thiết lập lý trí, trái lại với đối lập. 


2) 


Samaruhafi (p): To climb up—Trèo lên. 

Samasefi (p): To combine—Phối hợp. 

Sama-Sisi: One 

simultaneously (extinction of cankers and the end 

of life cycle)—Vị đồng thời triệt tiêu được uế 

trược và chấm dứt luân hồi. 

Samata (skt): Sama (skt——Equal—Everywhere 

the same——Sameness—Universal—W¡thout 

partiality—Bình đẳng. 

Samafa-jnana (skQ: Even handedness—Bình 

Đẳng Tánh Trí. 

l) The wisdom of rising above such distinction 
as Iand Thou, thus being rid of the ego 1dea: 
Cái trí vượt ra ngoài sự phân biệt Tôi Anh, do 
đó mà dứt bỏ được cái ý niệm về ngã. 


who aftains two ends 


2) Wisdom in regard to all things equally and 
universally: Cái trí xem mọi sự mọi vật đều 
bình đẳng như nhau. 

3) Wisdom of universality or sameness: Trí hiểu 


biết sự vật hay trí nhìn sự vật một cách bình 
đẳng như nhau—Common knowledge, which 
only knows phenomena. 


4) The knowledge that grasps the principle of 
sameness: Trí nắm lấy nguyên lý của sự bình 
đẳng. 

53 The esoteric school cals 1t the 


Ratnasambhava wisdom: Quán Đảnh Trí: Mật 
Giáo thì gọi là Quán Đảnh Trí hay trí của Bảo 
Sanh Phật ở phương Nam. 


6) 


3833 


One of the five wisdoms menfioned 1n the 
Shingon texts. The wisdom which derived 
fom manovijnana or mano consciIousness, 
wisdom ¡n regard to all things equally and 
universally, corresponds and 1s 
assoclaed with Ratnasambhava and the 
South—Một trong năm trí được nói đến trong 
kinh điển của tông Chân Ngôn. Trí chuyển từ 
Mạt Na Thức mà được, là trí tạo thành tác 
dụng bình đẳng của các pháp, tương ứng với 
lửa và Nam Phật ở Nam Độ —See Five 
wisdoms. 


to fire 


Samatha (skt & p): Tranquility of mind—Sa Ma 
Tha—Thiển Chỉ. 
Œ) An overview of “Samatha”—Tổng quan về 


“Chỉ”: Samatha is a method of training the 
mind to develop concenfration. Samatha 
medifation 1s concerned with producing a one- 
pointed mind. Samatha 1s one of the two main 
methods of meditation, which ¡is defined as 
silencing, or putfing to rest the active mind, or 
let the mind fixed on one place, or in one 
position. It  differs “contemplation” 
which observes, examines, etc. Samatha deals 
with getting rid of distractions, rather than 
contemplation. When our physical body 1s at 
resf, It is called “samatha”; when the mind 1s 
seeing clearly, 1t ¡is called “contemplation.” 


from 


One of the seven names for meditation. 
Samatha also means quieting, ceasing, 
tranguilty or serenity comes from the 


literature of Yogachara school and were put 
into practice 1n Tibet as a unified system of 
meditation. One-pointedness of mind, one of 
the 
conscIousness; however, samatha (tranquility 
of mind) rather in the negative sense of 
withdrawal. Vipassana Is a more pOSItIVe 
achievement (the quietude achieved) through 
the practice of dhyana, to cause subjugation 
or cessaton of troubles. 
obstacles that encounter the development of 
shamatha are overcome throuph nine sfages 
of mind, six powers and four mental 
activities—Tiếng Phạn Tam Ma Địa có nghĩa 
là trạng thái tâm vắng lặng, là một phương 
pháp huấn luyện tâm tập trung tư tưởng. 


mental factors in wholesome 


The various 


qI) 


]) 


2) 


Thiển Tam Ma Địa liên quan tới việc gom 
tâm vào một điểm (see Nhất Điểm Trụ). 
Thiển Chỉ là một trong hai phương pháp chính 
của Thiền, nó được định nghĩa bằng lắng dịu 
hay làm cho cái tâm sinh động nghỉ ngơi, hay 
làm cho tâm gắn vào một chỗ, một vị trí nào 
đó. Thiển chỉ lo việc dẹp bỏ vọng, hơn là 
quán chiếu. Khi thân thể chúng ta nghỉ ngơi 
thì chúng ta gọi đó là “chỉ”; khi tâm chúng ta 
quán chiếu để thấy rõ vấn đề thì chúng ta gọi 
đó là “quán.” Một trong bảy tên gọi của thiển 
định (thu nhiếp tâm vào một duyên, xa ha 
mọi tán loạn; trong các cảnh nhiễm tịnh mà 
tâm không vọng duyên). Tam Ma Địa còn là 
sự yên tỉnh lâu dài của tinh thần được thực 
tập trong trường phái Yogachara và bây giờ 
được các sư Tây Tạng thực tập như một hệ 
thống thiển định tổng thể. Sự nhất tâm, một 
trong yếu tố tinh thần trong thiện thức. Tuy 
nhiên, Samatha hàm nghĩa rút lui thụ động 
trong khi Vipassana (minh sát) hàm nghĩa 
thực hiện tích cực qua thiển tập, làm ngưng 
bặt những trở ngại. Những trở ngại trong khi 
phát triển Samatha được vượt qua trong 9 giai 
đoạn tinh thần, sáu sức mạnh và bốn hoạt 
động tâm thần. 

The meanings of “Samatha—Nghĩa của 
“ChŸ: 

Physical organism 1s at rest, In contrast with 
contemplation is when the mind 1s seeing 
clearly: Khi các cơ quan trong người nghỉ ngơi 
là chỉ, đối lại với “quán” là tâm trí nhìn thấu 
suốt rõ ràng. 

Quiet:  Tranqguility—Calm—Absence of 
passion—Cessaton—Yên lặng hay yên 
tỉnh —One of the seven definitions of đhyana 
described as samatha or samadhi; ¡t is defined 
as silencing, or putting to rest the active mind, 
or auto-hypnosis. The mind 1s centered or the 
mind steadily fixed on one place, or In one 
position. It  differs from “contemplation” 
which observes, examines, sifts evidence. 
Samadhi or samatha has to do with getting rid 
Of đistraction for moral ends; 1t 1s abstraction, 
rather than contemplation—Một trong bảy 
định nghĩa của Thiển Định, được diễn tả như 
là Xa-Ma-Tha hay Tam Ma Địa, có nghĩa là 
dẹp yên tâm loạn động, hay là để cho tâm 


3834 


yên định, dừng ở một chỗ. Tâm định chỉ ư 
nhứt xứ, khác với “quán” là xác nghiệm bằng 
chứng cứ. Chỉ là dẹp bỏ các vọng niệm, còn 
quán dùng để chứng nghiệm chân lý. 

(IDNïne stages of mind—Chín giai đoạn tính 
thần The concepts of these nine stages 
come from the literature of the Yogacara 
school and were put Into practice In Tibet as a 
uniied system of meditation. These nine 
sfaøes are—Những khái niệm của chín giai 
đoạn tinh thần này đến từ các văn bản của 
trường phái Du Già và được thực hành tại Tây 
Tạng như một hệ thống thiền định hợp nhất. 
Chín giai đoạn này là: 


l) Directedness of mind toward the object of 
meditation: Hướng tinh thần vào một đối 
tượng thiển định. 

2) Stabilization ofthe mind: Củng cố tinh thần. 

3) Continuous renewal of attention: Luôn luôn 
thay đổi sự chú tâm. 

4)_ Confinement to the object of meditation: Giới hạn 
sự chú tâm vào đối tượng thiền định. 

5) Taming of the mind: Làm cho tỉnh thần thuần thục. 

6) Calming the mind: Làm cho tỉnh thần yên 
nh. 

7) Refined calm: Hoàn thiện sự yên tĩnh. 

8) The mind collected Into oneness: Tập trung 
tinh thần vào một điểm. 

9) Samadhi: Tam Ma Địa. 


(V)S1x powers—Sáu sức mạnh: 


1) Hearing the teaching: Nghe học thuyết. 

2) Reflection: Suy nghĩ. 

3) Power ofattention: Sức chú tâm. 

4)_ Clear comprehension: Hiểu rõ. 

53) Concenrated energy: Tập trung năng lượng. 
6) Natural confidence: Tự tin tự nhiên. 


(V) Four mental activities—Bốn hoạt động tâm 
thần: 


l) Connecting the mind to the object: Đặt liên 
hệ giữa tinh thần và đối tượng. 

2) Re-establishment of attention: Phục hồi sự 
chú tâm. 

3) Uninterrupted attention: Chú tâm liên tục. 

4) Dwelling effortlessly: Thanh thản không cố 


gắng. 
Samatha-bala (skÐ: Power of Tranquility—Tĩnh 
Lực. 


Samatha bhavana (p): Thiền vắng lặng— 
Meditation tranquliy, a method of 
contemplation on forty obJects fo acquire the mind 
of tranquility—Hành thiển theo bốn mươi để mục 
nhằm mục đích đạt được tâm vắng lặng. Sự bình 
an do chế ngự được một số phiển não và chướng 
ngại. 

Samatha jhana (p): Nhập Định—Tâm hoàn toàn 
an trú trong một để mục duy nhất. Ở trong tình 
trạng hoàn toàn an tịnh, tĩnh lặng, tâm thấm nhập 
vào đề mục. 

Samathasukha (skQ: Sa Ma Đa Lạc Hạnh 
phúc sự tịch tnh-The bliss of 
tranquillizaton. Samatha 1s the practical art of 
keeping the mind serene and undisturbed by evIil 
thouphts and passions; Vipasyana 1s 
meditaton fixing one?s mind upon a definite 
subJect or propositlon. When the mind 1s 
tranguilized by Samatha, I( 1s ready for 
Iintellectual activity of the hipher sor Tam Ma 
Địa (chỉ quán) là kỹ thuật thực hành giữ cho tâm 
thanh tịnh và không bị rối loạn bởi những tư tưởng 
và phiền não xấu; trong khi Vipasyana hay quán 
là sự thiền định gắn tâm mình vào một chủ đề hay 
mệnh để cụ thể. Khi tâm được tịch lặng bằng 
samatha (chỉ quán), nó sẵn sàng cho một loại hoạt 
động cao hơn của trí. 

Samatha-Vipasyana (skÐ: Xa Ma Tha Bì Bát 


on 


2 
cua 


while 


(Bà) Xá Na-Chỉ Quán—-Ceasing and 
reflectine—-Quletng and reflecting—QuItet, 
tranguiliy and absence of passion—A 


meditational technique to calm the mind to a state 
of tranguility and concentration. When the 
physical organism 1s at rest It 1s called samadhi; 
when the mind 1s seeing clearly 1t is called 
contemplation—Chỉ có nghĩa là đình chỉ, quán là 
quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm 
để quán đạt chân lý. Khi tâm yên tnh thì gọi là 
chỉ; khi tâm thấy rõ cái gì đó thì gọi là quán—See 
Three modes of entering dhyana. 


1) When the physical organism 1s at rest It 1S 
called “Stop” or “Halt: Khi cơ thể ngừng 
nghỉ là “Chỉ”. 

2) When the mind Is seeing clearly it ¡s called 


“Contemplation”: Khi tâm đang nhìn thấy một 
cách rõ ràng là “Quán”. 


3835 


Samathi-Katha (p): Meditation on tranquility— 
Thiển định giúp tâm an trụ trong tịch tịnh. 


Samafikkamafdi“ (p)›: To pass over—To 
transcend——Vượt qua (siêu việt). 
Samatikram (skt: To cross over—To go 


beyond——To transgress—Siêu quá. 

Samativattati (p): To overcome——Vượt qua (trở 

nøa!). 

Samatta (p): Entire (a)—Toàn thể. 

Samatthiya (p): Ability—Khả năng. 

Samavahati (p): To bring about (an accident)— 

Gây ra (một tai nạn). 

Samaveda (skt): Sa Ma—Ca Vịnh Vệ Đà—Tam 

Ma Bì Đề—Ta Ma Vệ Đà ——The third of four 

books of Veda, containing the hymns—Quyển 

kinh thứ ba trong bốn quyển kinh Vệ Đà, gồm 
những bài ca trong khi hành lễ_—See Four Vedas. 

Samavekkhati (p): To consider—To examine— 

Cứu xét. 

Samaya (skÐ: The original convenant or vow 

made by every Buddha and Bodhisatva—Bổn 

thệ. 

I1) A Sanskrit term for “vow.” Thĩs 1s the original 
convenant or vow made by every Buddha and 
Bodhisattva. This 1s also a formal commitment 
to undertake a particular or set of practices. In 
tantric tradiions, takineg these vVows Is 
generally requred before any higher 
Intiaions may be conferred. These vows 
commonly ¡nvolve undertaking certain 
practices, dally of 
“Sadhana” or a promise to observe certain 
behaviors—Phạn ngữ có nghĩa là “nguyện.” 
Đây là bổn nguyện của một vị Phật hay một 
vị Bồ Tát. Đây cũng là một lời hứa cam đoan 
tu tập. Trong truyền thống mật giáo, hành giả 
phẩi phát nguyện trước khi được ban cho lễ 
quán đảnh cao hơn. Những phép tu tập này có 
thể là tụng kinh hay trì giới. 


such as recitatlon 


2) The second meaning of “Samaya” 1s “Time” 
or “season”—Ngphĩa thứ nhì của Samaya là 
thời gian hay thời tiết. 

3) Tam Muội Da Thời—lrregular or unfixed 


hours or times—Nhất thời hay thời gian 
không cố định—See Two times or periods. 


Samayabhedo Sutra (skt: Di Bộ Tông Luân 
Luận Kinh —The composed by 
Vasumitra about 100 years after the death of the 
Buddha, later was translated Iinto Chinese by 
Hsuan-Tsang. The sutra mentioned about the first 
division of Buddhism In(o tfwo divisions: The 
Theravada (elder monks or Intimate disciples) and 
Mahasanghika (general body of disciples)—Kinh 
được soạn bởi Ngài Thế Hữu vào khoảng 100 năm 
sau khi Phật nhập diệt, sau được Ngài Huyền 
Trang dịch ra Hoa ngữ, nói về thời kỳ phân rẽ 
thành hai phái của Phật giáo là Thượng Tọa Bộ 
và Đại Chúng Bộ. 

Samaya commandmenfs: Giới Tam Muội— 
The rules to be strictly observed before full 
ordination in the esoteric sects—GIới tam muội 
được chư Tăng Ni thọ trì nghiêm nhặt trước khi 
được cho làm lễ thọ giới cụ túc. 
Samaya-mandala (sk: Tam Muội Mạn Đà 
La—Tam Ma Da Mạn Đà La—One of the four 
kinds of mandala, according to the Shingon Sect. 
This 1s a kind of magic circles in which the saints 
are represented by the symbols of theIr power. 
The Symbol Circle 1s the circle of the same 
assembly represented by symbols or an article 
possessed by each. Samaya 1n Sanskrit means the 
“original vows,” but here It is represented by an 
article borne by each—Một trong bốn loại Mạn 
Đà La của tông Chân Ngôn. Đây là loại vòng ảo 
thuật trong đó Thánh chúng dùng để làm biểu 
tượng cho sức mạnh. Vòng tròn của cùng hội 
chúng nây được biểu thị bằng những dụng cụ 
tượng trưng cho mỗi vị. Tam Ma Da trong Phạn 
ngữ có nghĩa là “bản thệ,” nhưng được trình bày 
bằng vật tiêu biểu cho mỗi vị cầm tay—See Four 
kinds of Mandala. 

Samayati (p): To come together—To be united— 
Hợp quần. 

Samaya wisdom: Trí Tam Muội—Buddhas” or 
Bodhisattvas” wisdom. 


Sufra  Was 


Samaya world: Tam Muội Giới —Samaya world, 
a general name for esoteric sec Tam Muội Giới 
là một danh từ phổ thông trong Mật Giáo. 
Samayoøa (p): Combination—Sự phối hợp. 
Sambadha (p): Pressure— Áp lực. 

Sambadheti (p): To be crowded—Đông đảo. 


3836 


Sambahana (p): Massaging (rubbing)—Sự xoa 
bóp. 

Sambahati (p): To massage——To rub—Xoa bóp. 
Sambahula (p): Many (a)— Nhiều. 

Sambala (p): Provision—Sự phân phối. 
Sambandha (p): Connection—Sự nối kết. 
Sambandhana (p): 
together—Sự nối kết. 
Sambandhavikalpa (skt): Discrimination as to 
dependence—Tương Tục Phân Biệt (phân biệt về 
sự tùy thuộc). 

Sambhala (skt: Name of a mythical kingdom 
described in the Hevajra-Tantra, which 1s said to 
be a hidden valley protected from outsiders. Ïfs 
location 1s cited differently in various sources, but 
1s øenerally thougpht by Tibetan Buddhists to be 
somewhere In the north of the country. Sambhala 
has been ruled by a succession of wise Buddhist 
kings, and the current one 1s said to be the twenty- 
first In the lineage and to have ascended the 
throne in 1927. The twenty-fifth and last, who will 
be named “Rudra” will begin his rule in 2327. He 
will reign for I00 years, as does every king of 
Sambhala. In the ninety-eighth year of his reign 
(2425), which according to the calendar of the 
Kalacakra-tantra 1s 2304 years after the passing of 
Sakyamumi Buddha, the enemies of the dharma 
will attack Sambhala and will be defeated, after 
which, Buddhism wIll flourish for 1,000 years. In 
the 5140” year after Sakyamunis passing his 
period of the teaching will end—Tên của một 
vương quốc huyền thoại được diễn tả trong Mật 
Chú Hevajra, mà người ta nói là một thung lũng 
được che dấu với sự bảo vệ của những người bên 
ngoài. Vị trí của nó được nói đến một cách khác 
nhau trong những nguồn tài liệu khác nhau, nhưng 
Phật tử Tây Tạng thường nghĩ thung lũng ấy nằm 
ở đâu đó trên miền Bắc Tây Tạng. Sambhala 
được những vì vua Phật tử khôn ngoan trị vì, và 
hiện tại người ta nói người trị vì thuộc dòng 
Sakyamuni đời thứ 2l đã lên ngôi vào năm 1927. 
Đời thứ 25 và cũng là đời chót sẽ có tên là 
“Rudra” sẽ bắt đầu trị vì vào năm 2327. Vị này sẽ 
trị vì trong 100 năm, cũng như các vì vua khác của 
vương quốc Sambhala. Trong năm thứ 98 của ông 
tức là năm 2425, theo lịch Mật Giáo Kalacakra là 


Connectilon—Binding 


năm thứ 2304 sau khi Đức Phật nhập diệt, kẻ thù 
của Phật pháp sẽ tấn công Sambhala và sẽ bị 
đánh bại, sau đó Phật giáo còn hưng thịnh thêm 
1.000 năm nữa. Đến năm thứ 5140” sau khi Đức 
Phật nhập diệt thì pháp của Ngài sẽ chấm dứt. 
Sambhamati (p): To revolve—Suy đi xét lại 
(suy nghĩ thật kỹ). 
Sambhanjati (p): To break—Phá vỡ. 
Sambhara (skt: Tư Lương. 
() The meanings of Sambhara—Nghĩa của “Tư 
Lương”: 


1) Preparatory material: Chất liệu chuẩn bị. 

2) To desire food: Muốn thực phẩm. 

3) Thought-food, or menfal food, meditation as a 
kind of mental food: Thiển định được xem 
như món ăn tinh thần cho tâm linh. 

4) Supples for body or soul, e.g. food, 
almsgiving, wisdom, etc.: Thực phẩm cho 
thân và tâm như đồ ăn, bố thí và trí tuệ, vân 
vân. 

5) Moral provisions: Thực phẩm thuộc tinh thần. 

(I Categories of Sambhara—Phân Loại “Tư 


Lương”: Two kinds of spiritual provender: Nhị 
Chủng Tư Lương—See Two kinds spiritual 
provender. 

Sambhatta (p): 

l1) A friend: Người bạn. 

2) A devoted person: Một người tận tụy. 

Sambhavana (p): Coming into existence—Hiện 

hữu. 

Sambhavafi (p): To arise—Khởi sanh. 

Sambhavesi (p): One who ¡s seeking rebirth— 

Người đi tìm sự tái sanh. 

Sambhavetfi (p): To honor—Vinh danh ai. 

Sambindafi (p): To mix—Pha trộn. 

Sambhoga-kaya (skÐ: Báo thân—Như thực sắc 

thân—Thọ dụng thân—Ứng thân— 

Niưrmanakaya—The Bliss Body of the Buddha— 

See Two rupakaya. 

(Œ)Q The meaning of “Sambhoga-kaya”—Nghĩa 
của Báo Thân”: A Sanskrit 
“EnJoyment Body.” One of the three bodies 
of a Buddha, according to Mahayana 
Buddhology (Buddhist Literature). Body of 
Delight, the body of buddhas who 1m a 
“Buddha-Paradise” enJoy the truth that they 


tem for 


qI) 


3837 


embody. This is also the result of previous good 
actions. The Sambhoga-kaya 1s said to reside in a 
“pure land” and 1s only perceivable by 
advanced practitioners—Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Báo Thân.” Một trong ba thân của 
đức Phật, theo Phật giáo Đại Thừa. Báo Thân 
là sự hưởng thụ chân lý nơi “Thiên đường 
Phật.” Đây cũng chính là kết quả của những 
hành động thiện lành trước kia. Báo Thân 
thường trụ nơi “Tịnh Độ” và chỉ có những 
hành giả thâm áo mới nhận biết được Báo 
Thân này mà thôi. 


Sambhoga-kaya according to Tantric 
Buddhism—Báo Thân theo Mật Giáo: 
According tO Tantric Buddhism, 


sambhogakaya 1s the level of emotional 
manifestation, which literally means “Body of 
Joy.” While the dharmakaya 1s completely 
open and completely free, at the level of 
sambhogakaya, looking the 
emotons that are manufacfured or manifested 


W€Ẵ ar€ at 
out of that. The emotions that manifest out of 
this state of openness transcend the samsaric 
emotions, including agsression, passion, and 
Ignorance. In the sambhogakaya, emotlons 
manmifest transcendent completely 
enlightened. When they manifest the 
emotions provide tremendous capability and 
enormous scope for relating with the universe. 
There ¡is an accommodation for dualism, for 
relaing with this and that If necessary, 


aS Or 


because from this point of view duality 1s not 
partcularly regarded as a threat. This 
accommodation provides tremendous 


freedom. There 1s a sense of celebration 1n 
which emotlons are no longer a hassle 
(strugele)—Theo Phật giáo Mật Tông, Báo 
Thân có nghĩa là thân hiện thực của cảm xúc, 
nghĩa đen là “Thân An Lạc.” Trong khi Pháp 
Thân là thân hoàn toàn cởi mở và tự do, thì 
trên bình diện của Báo Thân chúng ta nhìn về 
phương diện tình cảm, những cảm xúc được từ 
Báo Thân tạo ra. Những cảm xúc được tạo ra 
từ trạng thái rộng mở này vượt lên trên cảm 
xúc của thế gian, hơn cả sự giận hờn, tham 
dục hay u mê. Trong Báo Thân, cảm xúc hiển 
hiện giác ngộ hoàn toàn và 
cảm xúc hiển hiện, nó có khả 


siêu việt. Khi 
năng to lớn và 


linh động mạnh mẽ để tiếp cận với vũ trụ, vì 
từ quan điểm này nhị nguyên không còn là 
mối đe dọa nữa. Cái không gian này cho 
chúng ta sự tự do không kể xiết. Một cảm 
nhận như ngày mở hội được hình thành không 
còn rắc rối nữa. 

Sambhogakaya or dharmakaya: Báo Thân— 

See TWwo forms of body (A). 

Sambhojjhanga (p & sk0): Bồ Để Phẩần— 

Bojjhanga—Thất giác ch —Bảy yếu tố giác ngộ. 

Bảy nhân sinh quả bổ để gồm: Chánh niệm (sati), 

Trạch pháp (dhamma vicaya), Tỉnh tấn (viriya), Hỉ 

(piti), Thư thái (passaddhi), Định (samadhi) và Xả 

(upekkha). 

Sambodheti (p): To make understanding—To 

teach—Giáo huấn. 

Sambodhaya (p): Giác ngộ. 

Sambodhi (skt): Tam Bồ Đề. 

I1) Bodhi: Tâm Bồ Đề. 

2) Tam Bồ Để (Chánh giác) —The ¡nsight, 

wisdom and assimilation of Truth essential to 

the hipher attainment of arhatship, or the 

wWisdom or omniscience of a Buddha—Thực 

trí của Như Lai hay giác trí chân chánh về chư 

pháp —See Bodhicitta. 

Enlightenment (the highest wisdom): Sự giác 

ngộ—The Insight, wisdom, and assimilatlon 

of Truth essential to the attainment of the 

three higher stages of Arahtship. 

Sambhoøga (skt: Enjoyment—Thụ hưởng. 

Sambodhi (sk): Wisdom of a Buddha— 

Omniscience of a Buddha—Chánh Giác. 

Sambuddha (p): The Omniscient One—Đấng 

Toàn Trí (Siêu Việt). 

Sambujjhatfi (p): To understand clearly—To 

know perfectly—Thông hiểu. 

Samcodana (skt): 

I) Inspiring: Gây cảm hứng. 

2) Awakening: Làm cho thức tỉnh. 

Samdha (skt): Mật Ngữ—Ngôn ngữ bí mật của 

tông Chân Ngôn——Occulf or esof€rIc eXpreSSIOn—— 

Secret language——Secret meaning. 

Samdhaya (skt): Tập—Kết hợp lại—Đế thứ nhì 

trong Tứ Diệu Đế—Accumulation—To put or join 

together—The second of the four Noble Truths. 


3) 


3838 


Samdhiartha (sk0: Ý nghĩa thâm mật của hiện 
hữu—The secret meaning of existence. 
Samdhinirmocana-Sutra (skt): Giải Thâm Mật 
Kímh-Ths ¡1s the the 
Dharmalaksana sect. The sutra based on the 
cenfral noton of the Yogachara, everything 
experienceable 1s mind only. Things exist only as 
processes of knowing, not as obJects. The sutra 
was translated into Chinese by Hsuan-Tsang— 
Đây là kinh điển căn bản của Pháp Tướng Tông, 
nội dung nói về tư tưởng của trường phái Duy 
Thức. Mọi hiện tượng đều là trạng thái của tâm 
thức. Các đối tượng chỉ tổn tại qua quá trình trí 
tuệ, chứ không tổn tại như vốn có. Kinh được 
Ngài Huyền Trang dịch sanh Hán tự. 

Same ỉn body: Thân Bình Đẳng—The Buddha 
said: “All Tathagatas and I are the same as 
regards to the body.”—Đức Phật nói: “la và chư 
Như Lai đều cũng như nhau về thân thể.” 

Same flavour: One flavour—Nhất VỊ. 
Samekkhati (p): To look for—Tìm kiếm. 

Same language (Sanskrit): Ngữ Đẳng—AII the 
Buddhas speak the same language (SanskrI)—— 
Chư Phật ba đời đều dùng một thứ ngôn ngữ mà 
giảng thuyết (Phạn Ngữ)—See Four virtues which 
a Buddha out of his Infinite heart manifest equally 
to all (). 

Same response from different mouths: Dị 
Khẩu Đồng Âm—Unanimous—Many mouths, but 
the same response—Nhiều ý kiến khác nhau, 
nhưng lại đồng tâm nhứt trí. 

Same threefold body or trikaya: Thân 
Đẳng —AlI Buddhas have each the threefold body 
or trikaya—Chư Phật ba đời đều có ba thân (Pháp, 
Báo, Hóa) như nhau—See Four virtues which a 
Buddha out of his infinite heart manifest equally 
to all (). 

Samefi (p): To come together—Họp nhau lại. 
Same title or titles: Tự Đẳng—All Buddhas 
have the same tifle or titles, one of the four virtues 


basic sua for 





which a Buddha out of his imnfinite heart manifest 
equally to all—Chư Phật ba đời đều có một danh 
hiệu như nhau (đều được gọi là Phật), một trong 
bốn thứ vô lượng bình đẳng của một vị Phật—See 
Four virtues which a Buddha out of his Infinite 
heart manifest equally to all (). 


Same truth (fhirfty-seven aids to 
enlightenmenf): Pháp Đẳng —AlI Buddhas 
proclam the same truth (thirty-seven aids to 
enlightenment)—Chư Phật ba đời đều được ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo như nhau—See Four 
virtues which a Buddha out of his Infinie heart 
manifest equally to all (I). 

Same watfer may be viewed in four ways: 
Nhất Thủy Tứ Kiến—Chúng sanh nhìn nước qua 4 
cách: 


1) Devas see It as beJewelled land: Cõi trời nhìn 
nước như đất bảo thạch. 

2) Men see It as water: Người nhìn nước như 
nước. 

3) Hungry ghosts see it as pus and blood: Ngạ 
quỷ nhìn nước như máu mủ. 

4) Fish sees water as a place to live In: Cá nhìn 


nước như một nơi để sống. 
Sameness (n) of birth, death and nirvana: 


Sanh Tử Niết Bàn Bình Đẳng—See 
Samsaranirvanasamata. 


Sameness in body: Thân Bình Đẳng—By 
in body” Is meant that all the 
Tathagatas show no distinction as far as therr 
Dharmakaya, therr corporal features 
(rupalakshana) and their secondary marks of 
excellence are concerned. They differ, however, 
when they are seen by a varlety of beings whom 
they have the speclal design to confrol and 
discipline—Bình đẳng về thân nghĩa là tất cả các 
Đức Như Lai đều không khác biệt khi được xét về 
Pháp Thân (Dharmakaya), về đặc trưng thuộc về 
thân thể hay sắc tướng (rupalakshana), và các nét 
cao đẹp phụ hay hảo tướng. Tuy vậy, chư Như Lai 
khác nhau khi được nhìn bởi chúng sanh khác 
nhau mà chư vị đang điều ngự dạy bảo—See 
Fourfold sameness. 

Sameness in letters: Danh Tự Bình Đẳng—By 
“sameness 1n letters” 1s meant that the tile Budha 
1s equally given to all Tathagatas, no distinction 
being made among them as far as these letter 
BUDDHA go—Bình đẳng về chữ nghĩa là danh 
hiệu Phật được nêu như nhau cho hết thấy chư 
Như Lai, không có sự phân biệt nào trong chư vị 
trong phạm vi của chữ PHẬT—See Fourfold 
Sameness. 


“sameness 


3839 


Samenes in nature: Nhất Thể_—Though 
externally differing, in nature the same—Dù 
tướng có khác, tánh vẫn đồng. 

Sameness of truth: Dharmasamata (skt)—Pháp 

Bình Đẳắng—By “sameness in the truth” is meant 

that all Tathagatas attain to the same realization 

by means of the thirty-seven divisions of 
enlightenment. By “sameness 1n the truth” 1s 
meant that all Tathagatas attain to the same 
realization by means of the thirty-seven divisions 
of enlightenment. The sameness of truth as taught 
by all the Buddhas, one of the fourfold sameness. 

According to The Vimalakrti Sutra, Chapter 

Three, the Disciples, when the Buddha asked 

Subhuti to go to visit Vimalakirti on his behalf, 

Subhuti said to the Buddha as follows—Bình đẳng 

về chân lý có nghĩa là tất cả chư Như Lai đều đạt 

cùng một sự thể chứng nhờ vào ba mươi bẩy phần 
chứng ngộ. Sự bình đẳng về chân lý đã được chư 

Phật dạy, một trong Tứ Bình Đẳng (see Four 

virtues which a Buddha out of his Infinite heart 

mamifest equally to all () (4)). Theo Kinh Duy Ma 

Cật, Phẩm Đệ Tử, khi Đức Phật bảo Tu Bồ Đề đi 

đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm Ngài. Tu Bồ 

Đề bèn bạch Phật như sau: 

1) Subhuti said: “World Honoured One, Ï am not 
qualified to call on him and enquire after his 
health. The reason 1s that once when Ï went 
to his house begging for food, he took my 
bowl and filled it with rice, saying: “Subhut, 
1Ý your mind set on eafing 1s in the same state 
as when confronting all (other) things, and 1f 
this uniformify as regards all things equally 
applies to (the act of) eating, you can then beg 
for food and eat it. Subhuti, 1ƒ without cutting 
off carnality, anger and stupidiy you can 
keep from these (three) evils: If you do not 
waIt for the death of your body to achieve the 
oneness of all things; 1Ý you do not wipe out 
stupidty and love ¡in your quest of 
enlightenment and liberation; 1ƒ you can look 
1nto (the underlying nature of) the five deadly 
sins to win liberation, with at the same time 
no idea of either bondage or freedom; If you 
ØIve rise to neither the four noble truths nor 
their opposites; 1ƒ you do not hold both the 
concept of winning and not winning the holy 


frut; IÝ you do not regard yourself as a 
worldly or unworldly man, as a saint or not as 
a saint; If you perfect all Dharmas while 
keeping away from the concept of Dharmas, 
then can you receive and eat the food. 
Subhuti, If you neither see the Buddha nor 
hear the Dharma; If the six heterodox 


teachers, Purana-kasyapa, Maskari- 
øosaliputra, Yanjaya-vairatputra, Ajita- 
kesakambala, Kakuda-katyayana and 


Nữrgrantha-jnatiputra are regarded Impartially 
as your own teachers and rf, when they Iinduce 
leavers of home 1nto heterodoxy, you also fall 
with the latter; then you can take away the 
food and eat it. Ilf you are (unprejudiced 
about) falling Iinto heresy and regard yourself 
as no( reaching the other shore (of 
enlightenment); IŸ you (are unprejudiced 
about) the eipht sad conditions and regard 
yourself as not free from them; I!f you (are 
unprejudiced  about) 
relinquish the concept of pure living; 1Ÿ when 
you realize samadhi in which there 1s absence 
of debate or dispuftation, all living beings also 
achieve 1f; IÝ your donors of food are not 
regarded (with partiality) as (cultivating) the 
field of blessedness; 1f those making offerings 
to you (are partially looked on as also) falling 
1nto the three evil realms of existence; If you 
(mpartally regard demons as your 
companions without differentiating between 
them as well as between other forms of 
defilement; I1f you are discontented with all 
living beings, defame the Buddha, break the 
law (Dharma), do not attain the holy rank, and 
fail to win liberation; then you can take away 
the food and eat it: Tu Bồ Để bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, 
con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng 
giả Duy Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy 
cơm rồi nói với con rằng “Thưa ngài Tu Bồ 
Đề! Đối với cơm bình đẳng, thì các Pháp 
cũng bình đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm 
cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên 
lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, 
cũng không chung cùng với nó, không hoại thân 


defilements and 


mà theo một hình tướng, không dứt sĩ ái sanh ra 


2) 


3840 


giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải 
thoát, không mở cũng không buộc, không 
thấy Tứ Đế cũng không phải không đắc quả, 
không phải phàm phu cũng không phải rời 
phàm phu, không phải Thánh nhơn, không 
phải không Thánh nhơn, tuy làm nên tất cả 
các Pháp mà rời tướng các Pháp, thế mới nên 
lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, 
không nghe Pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia 
như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Dà Lê Câu Xa 
Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa 
Xý Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Chiên 
Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử là thầy của 
ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư 
kia đọa, ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món 
ăn. Tu Bồ Để! Nếu ngài vào nơi tà kiến, 
không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, đồng với 
phiền não, ha Pháp thanh tịnh, ngài được vô 
tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được 
tam muội ấy, những người thí cho ngài chẳng 
gọi phước điển, những kẻ cúng dường cho 
ngài đọa vào ba đường ác, ngài cùng với ma 
nắm tay nhau làm bạn lữ, ngài cùng với các 
ma và các trần lao như nhau không khác, đối 
với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, 
khinh báng Phật, chê bai Pháp, không vào số 
chúng Tăng, hoàn toàn không được diệt độ, 
nếu ngài được như thế mới nên lấy món ăn. 

“World Honoured One, I was dumbfounded 
when I heard his words which were beyond 
my reach and to which I found no answer. 
Then I left the bowl of rice and intended to 
leave his house but Vimalakrri said: “Hey, 
Subhuti, take the bowl of rice without fear. 
Are you frightened when the Tathagata 
makes an Illusory man ask you questions? ] 
replied: “No.` He then continued: “All things 
are 1llusory and you should not fear anything. 
Why? and speech are 
1llusory. So all wise men do not cling to 
words and speech, and this is why they fear 
nothing. Why? Because words and speech 
have no independent nature of their own, 
and when they are no more, you are 
liberated. This liberation will free you rom 
all bondage.': Bạch Thế Tôn! Lúc đó con 
nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là 


Because words 


nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp, con 
liền để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông 
Duy Ma Cật nói “Thưa ngài Tu Bồ Đề! Ngài 
lấy bát chớ sợ! Ý ngài nghĩ sao? Như Phật 
biến ra một ngàn người huyễn hóa và nếu 
người huyễn hóa đó đem việc nầy hỏi Ngài, 
chừng ấy Ngài có sợ chăng?” Con đáp: 
“Không sợ!” Trưởng giả Duy Ma Cật lại nói: 
“Tất cả các Pháp như tướng huyễn hóa, ngài 
không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời 
nói năng không lìa tướng huyễn hóa, chí như 
người trí không chấp vào văn tự, nên không 
sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không 
có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát 
đó là các Pháp vậy. 
** See Fourfold sameness. 
Sameness in words: Ngôn Từ Bình Đắng—By 
“sameness 
Tathagatas speak in sixty-four different nofes or 
sounds with the language of Brahma 1s 
pronounced, and that their language sounding like 
the notes of Kalavinka bird 1s common to all the 
Tathagatas—Bình đẳng về ngôn từ nghĩa là tất cả 
chư Như Lai đều nói sáu mươi bốn âm giai hay 
âm thanh khác nhau mà ngôn ngữ của Phạm 
Thiên phát âm, và nghĩa là ngôn ngữ của chư Như 
Lai nghe ra giống như âm giai của loài chim Ca 
Lăng Tần Già—See Fourfold sameness. 
Samgayashas (skt): Gayasata (skÙ—Tăng Già 
Da Xá—Dà Da Xá Đa—The eighteenth patriarch 
of the Indian Ch'an Sec—Vị tổ thứ 18 của dòng 
Thiển Ấn Độ_—Seec Twenty eigh( Indian 
Patriarchs. 
Sampha: (skt): Sangha (p)—Tăng già—Chúng— 
The multitude—A number of people living 
together for a certain purpose—Congregatlon—A 
clerical community—See Sangha. 
Samphadisesa (skt: Tăng tàn. 
Samghamitra (skt): Tăng già mật đa. 
Samphamittfa (p): Tăng già mật đa. 
Samghanandi (sk): Tăng Già Nan Đề —A 
native of the city of Sravasti, the capital of the 
ancIent state of Kosala. He was the seventeenth 
patriarch of the Indian Ch?an Sec—Vốn là cư dân 
của thành Vương Xá, kinh đô của vương quốc cổ 


In words” 1s meant that all the 


3841 


Kosala. Ông là vị tổ thứ mười bẩy của dòng Thiển 
Ấn Độ—See Twenty eight Indian Patriarchs. 
Samgharama (skt): Chúng Liêu —Phòng của chư 
Tăng Ni trong tự viện Monks” 
Dormitorles—A nunnery—Common Quarters. 
Samphata (skt): Chúng Hợp Địa Ngục—The 
third of the eight hot hells, where two ranges of 
mountains meet to crush the sinners—ĐJa ngục 
thứ ba trong Bát Nhiệt Địa Ngục, nơi mà hai dãy 
núi gặp nhau và nghiền nát tội phạm—See Hells. 
Samphati (skÐ: Dai-e (jap)—Large robe—Đại y. 
Samghavarman (skt): Khang tăng Khải. 
Samghayacas (skU): Tổ Tăng Già Da Xá—S§ee 
Twenty eight Indian Patriarchs. 

Samgifi (sk: Council of Buddhist Clergy—Kết 
Tập Kinh Điển—Kết tập pháp (tổng hợp và ghi 
lại những lời Phật dạy)—See Buddhist CouncIls. 
Samgraha (sk): Cùng nắm giữ—Holding 
(graspIing—se1zine——obtainment—bringing) 
together. 

Sampraha-vastu (sk0Q: Sangaha-vatthu (p)— 
Method for 
gathering studenfs used by teachers: l) giving 
(dana), which Involves giving away teachings of 
goods; 2) speaking 
pleasantly (priya-vadita), or Interesting them in 
ones teachings of doctrine throuph pleasant 
words; 3) beneficial activities (artha-carya), which 
includes activitles that accord with what trainees 
want; and 4) concordant function (samanarthata), 
which involves making one”s actions In accord 
with one”s words—Phương pháp được dùng bởi 
các vị thầy nhằm nhóm tụ đệ tử: 1) bố thí, bao 
gồm cả bố thí pháp và bố thí vật chất; 2) ái ngữ, 
hoặc làm cho đệ tử hứng thú với giáo pháp bằng 
lời nói dịu dàng; 3) lợi hành, bao gồm những hành 
động thích hợp với nhu cầu của các đệ tử; và 4) 
ngôn hành tương ứng, quan hệ tới việc lời nói và 
việc làm phải đi đôi với nhau. 


Nuns' 





Or 


social relatons or methods of 


doctine and material 


Sami (skt): Xa Di—A leguminous tree associated 
with Siva—Tên của cây Câu Kỷ. 

Samiddha (p): Successful (a)——Thành công. 
Samiddhi (p): Success (n)—Sự thành công. 
Samijjhana (p): Success (n)—Sự thành công. 
Samijjhati (p): To succeed—Thành công. 
Samipa (p): Close—Near (a)—Gần. 


Samirana (p): Wind—Gió. 

Samirati (p): To blow——Thổi. 

Samireti (p): To speak——To utter—Nói. 

Samita (p): Calmed——Tĩnh lặng. 

Samifi (p): An assembly—Hội chúng. 

Samjiiv (skt: Đẳng Hoạt—Phục hoạt lại hay sống 
lại—Revive—Re-animate——Resurrectfion. 
Samjna (skÐ: Tưởng——Idea—Thought— 
Concepton—See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Samjnanirodha (skÐ: Tưởng diệt—Cessation of 
thought. 

Samkalpa (skt): Tư duy—Conception, idea or 
notion formed ïn the mind or heart. 

Samketa (skt): Vitatha-naman (skt)—Giả Danh. 


1) Provisionary symbol or sign: Dấu hiệu hay cái 
tượng trưng tạm thời. 
2) All dharmas are empirical combinations 


without permanent reality: Các pháp do nhân 
duyên giả hợp tạm bợ mà có chứ không có 
thực thể. 
False and fictiious: Các pháp vô danh, do 
người ta giả trao cho cái tên, chứ đều là hư 
giả không thực—Unreal names, i.e. nothing 
has a name of itself, for all names are mere 
human appellations. 
In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Mahamatil As they are 
attached to names, Images, and signs, the 
1gnorant allow their minds to wander away.”: 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc ngài 
Mahamati: “Này Mahamati! Vì bị ràng buộc 
vào các tên gọi, các hình ảnh và dấu hiệu, 
nên phàm phu để mặc cho tâm thức của họ 
lang bạt.” 
Samkhara-dukkha (sk): Hành Khổ Tánh— 
Dukkha as condiioned states—Suffering due to 
formatons—Suffeing by the passing 
1mpermanency of all things, body and mind are 
impermanent—Khổ vì chư pháp vô thường, thân 
tâm nầy vô thường See Three kinds of 
sufferinøs. 
Samkhya (skÐ): Số Luận. 
()_ Name of a non-Buddhist sec—Số Luận (Tiến 
Hóa Nhị Nguyên Luận), tên của một trường 
phái ngoại đạo. 


3) 


4) 


OT 


3842 


đI) The sastras of the Sarvastivadins: Các bộ luận 


l) 


a) 


của phái Tát Bà Đa Bộ (bàn về bản pháp số 
của Phật giáo). 

The Sankhya Philosophy (Dualism), which the 
Kusa School based on for its main philosophy, one 
of the oldest philosophies of India, which has 
several tenets in common with Buddhism. 
According to Prof. Junjiro Takakusu in “The 
Essentials Buddhist Philosophy,” this school 
maintains that all things exist eternally though 
they are constantly changing; nothing new 
appears and nothing disappears. Buddhism, 
however, holds that everything exists only 
1nstantaneously; there 1s no abiding substance 
at all Both Buddhism and the Sankhya 
Philosophy deny the theory of inherence. 
Buddhism may be said to hold, therefore, the 
theory of momenfariness or Instanftaneous 
being. All reality may be split Into separate 
elements which are Instantaneous. The Kusa 
School maintains the atomic theory and 
asser(s the existence of three atoms—Triết 
học Số Luận (Nhị Nguyên), mà Câu Xá Tông 
lấy làm nên tắng triết học chính, là một trong 
những nên triết học tối cổ ở Ấn Độ, có nhiều 
điểm tương đồng với Phật Giáo. Theo “Những 
Nền Tảng Triết Học Chính Yếu Của Phật 
Giáo” của Giáo Sư Junjiro Takakusu, thì phái 
nầy chủ trương rằng vạn hữu thường tổn dù 
chúng biến chuyển liên tục không ngừng 
nghỉ; không có cái gì mới xuất hiện, mà cũng 
không có cái gì biến mất. Tuy nhiên, Phật 
giáo chủ trương vạn hữu chỉ hiện hữu trong 
từng sát na, chứ hoàn toàn không có bản thể 
lưu tôn. Cả Số Luận và Phật Giáo đều phủ 
nhận lý thuyết về suy luận (tỷ lường). Do đó 
ta có thể nói Phật giáo chủ trương lý thuyết 
về thể tính tạm thời hay tức khắc (thuyết sát 
na diệt), nghĩa là mọi phân chia mọi thực tại 
thành những pháp “sát na sinh diệt.” Trong 
khi học phái Số Luận chủ trương thuyết “cực 
vi” và thừa nhận có ba thứ cực vi: 

The finest atom: Parama-anu (skt—Vi Tế 
Cực Vi—Seven of 
consfitute the form atom which 1s the finest 
subsfance. lt 1s of cubic form. The finest atom 
1s the finest divisable atom of all and cannot 
be further analyzed. It ¡is conceived only by 


these Ínest atoms 


b) 


2) 


+ 


meditation—Bảy vi tế cực vi tạo thành hữu 
hình cực vi, là bản thể vật chất nhỏ nhất, có 
hình lập phương. Vi tế cực vi bất khả phân, vô 
cùng vi tế và không thể phân tích được nữa, 
nó chỉ có thể nhận ra được bằng thiền định. 
The form atom: Anu (skt—Hữu Hình Cực 
Vị —Seven of these form atoms constitute the 
fine dust atom which can be perceived by the 
eyes of a Bodhisattva, a future Buddha—Bảy 
hữu hình cực vi tạo thành vi trần cực vi mà 
mắt của một vị Bồ Tát , một vị Phật tương lai, 
có thể nhận thấy được. 

The fine dust atom: Rajas (skÙ)——Vi Trần Cực 
VỊ. 

According to the Sankhya, all elements 
dharmas which constitute momenfary sense- 
data and thought-data were enumerated by 
the Realistic School, perhaps for the first time 
1n the history of Indian philosophy. The idea 
that a thing has no ^“sub-stance” goes along 
with the theory of change or Impermanence, 
everything has no duration. According to this 
theory, only the present exists. The past does 
nof exIst, because If is no more, and the future 
1S not real, because 1t has not yet come I1nto 
existence. This theory has been faithfully held 
by such other Buddhist schools as the 
Mahasanghika, the Mahisasaka, the 
Sautrantika: Theo Số Luận, mỗi yếu tố hay 
pháp tạo thành những dữ kiện giác quan và 
những dữ kiện tư tưởng trong từng sát na, 
được phái Duy Thực nói đến lần đầu tiên 
trong lịch sử triết học Ấn Độ. Ý niệm một sự 
thể không có bản thể thường trụ đi đôi với 
thuyết sinh diệt hay vô thường, mọi vật không 
thường tổn. Theo thuyết nầy thì chỉ có hiện 
tại là hiện hữu. Quá khứ không hiện hữu vì 
nó không còn nữa, và vị lai thì bất thực vì nó 
chưa xuất hiện. Thuyết nây được các bộ phái 
Phật giáo khác trung thành chủ trương như: 
Đại Chúng Bộ, Pháp Tạng Bộ, và Kinh 
Lượng Bộ. 

See  TWwenty-four 
dharmas. 


Or 


and 


nOn-InferacfIVe  acfIVIty 


Samkilesa (p): Asubham (p)—Mala or Samklesa 
(sk)——Impurity—Cấu. 


3843 


() The meanings of “lmpurity.”—Nghĩa của 
“Cấu”: 
1) Dust: Bụi bặm. 


2) Defilement: Uncleanness—Nhiễm trược—Sự 
bất tịnh (không thuần tịnh hay không trong 
sạch). 

3) Impurty (moral and mental). Whatever 


misleads or deludes the minds; 1llusions, 
defilement: Bất tịnh (tinh thần và đạo đức). 
Vọng hoặc hay bất cứ thứ gì làm cho tâm bị ô 
uế như phiền não uế trược. 

(II) Categories of “Impurity—Phân Loại “Cấu”: 

1) See FIive kinds of turbidity. 

2) Six forms ofimpurity—Lục Cấu: 

1 Vexation: Não Cấu. 


1)  Malevolence: Hại Cấu. 

11) Hatred: Hận Cấu. 

iv) Flattery: Xiểm Cấu. 

v)_ Wild talk: Cuống Cấu. 

vi) Pride: Kiêu Mạn Cấu. 

3) Seven forms of impurity—Thất Cấu: 


1) Desire: Dục Cấu —Lòng ham muốn hay khao 
khát muốn người khác biết được công đức của 
mình. 
False views: Kiến Cấu —Từ nơi công đức mà 
sanh lòng chấp trước phân biệt, từ đó sanh ra 
tà kiến. 
Doubt: Nghi Cấu —Đối với công đức của 
mình lại sanh lòng nghi hoặc. 
Presumption: Mạn Cấu —Lấy công đức của 
mình so sánh với công đức của người. 
Arrogance: Kiêu Cấu —Đối với công đức của 
mình sanh lòng kênh kiệu. 
Inertia in cultivation, yielding to sleep: Tùy 
Miên Cấu —Tu Hành chậm chạp, ham thích 
ngủ nghỉ. 
vii) Meanness: Sân Cấu —Đối với công đức của 
mình mà sanh lòng nhỏ nhen ganh ghét. 
Samklesa (skt): Klesa or Samkilesa (skt)—Phiển 
NÑão—Affliction—Delusion——DIstress 
fauls—PaIn—Passions—Suffering——Wrong 
belief The way of tempfation or passion which 
produces bad karma (life”s distress and delusion), 
cause one to wander In the samsara and hinder 
one from reaching enliphtenment. There are fwo 
kinds of delusions—Con đường của cám dỗ và 
dục vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau 


ii) 





1V) 


v) 


vì) 


or moral 


và ảo tưởng của cuộc sống), là nhân cho chúng 
sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn 
trở giác ngộ: 
l) Delusions arising from the six senses: Căn 
bổn phiền não. 
2) Consequent delusions: Tùy phiền não. 
Samkrta (skt): Formed—Conditioned—Cấu tạo. 
Samkusumitaraja (p): Khai Phu Hoa Vương. 
Samma-ajiva (p): Samyag-ajiva (skÙ—Right 
means of livelihood—Chánh mạng (mưu sinh 
đúng)—See Eight Noble Paths. 
Sammaddati (p): To trample down—Dẫm đạp 
lên vật gì. 
Samma-ditthi (skÐ: Samyag-drsti (skt——Right 
belief—Chánh kiến (kiến thức chân chánh, hiểu 
đúng)—See Eight Noble Paths. 
Sammagøatfa (p): One who has come to the right 
path—Người đi đến với chánh đạo. 
Sammajani (p): Broom—Cây chổi. 
Sammajjati (p): To sweep—Quét dọn. 
Samma-Kammanfa (skU: Samyag-karmanta 
(skÐ—Right conduct—Chánh nghiệp (hành động 
chân chánh: không sát sanh, không trộm cấp, 
không tà hạnh)—See Eight Noble Paths. 
Sammakkheti (p): To smear—Làm dơ bẩn. 
Sammana (p): Honor—Respect—Tôn kính. 
Sammannati (p): To authorize(apree to—to 
assent)—Cho phép. 
Sammantefi (p): To consult together—Hỏi ý 
kiến lẫn nhau. 
Sammappanna (p): Right knowledge—Chánh 
tri kiến. 
Samma-Samadhi (p): Samyag-samadhi (skt— 
Right concentration—Chánh định (tập trung tư 
tưởng đúng)—See Eight Noble Paths. 
Samma-Sambodhi (skt: Sự giác ngộ toàn 
hảo—Perfect Enlightenment——Universal 
Buddhahood attained by a Universal Buddha. 
Samma Sambuddha (skt: Phật toàn giác— 
Chánh đẳng chánh giác, tự mình ngộ lấy không 
thầy chỉ dạy. 
Sammasana (skt): Comprehension—Thấu triệt. 
Sammasana-nana (p): Tư duy trí— Tuệ thấy rõ: 
vô thường, khổ não, vô ngã. Đạt tuệ này, thiển 
sinh thấy rõ sự tan rã, sự biến mất một cách nhanh 


3844 


chóng của đối tượng. Với sự thấy rõ này, thiển 
sinh kinh nghiệm trực tiếp rằng tất cả mọi vật đều 
vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã. 
Được gọi là "liễu tri" vì thiển sinh tự mình thấy rõ 
chân lý căn bản. 
Samma-Sankappa (skt): Samm-sakappa (p)— 
Samyag-samkalpa (skÐ—Right Intention—Chánh 
tư duy (nghĩ đúng)—See Eight Noble Paths. 
Samma-safi (skt: Samyag-smrti (sk)—Chánh 
Niệm (chú tâm đúng). 
1) (n): Ripht thought or memory—Chánh niệm. 
2) (v): To know thoroughly—Hiểu biết thông 
suốt. 
Sammatiya (skt): Sammitiya (skU—Sa Ma Đế— 
Chánh Lượng Bộ—Name of one of the eighteen 
Hinayana sects after the Buddha's NÑirvana. One 
of the 18 secfs of early Hinayana. The school of 
COrrec(t measures, or correct evaluation. Three 
hundred years after the Buddhaˆs nirvana 1t 1s said 
that from the Vatsiputriyah school four divisions 
were formed, of which this was the third—Tên 
của một trong 18 bộ phái Tiểu Thừa sau khi Đức 
Phật nhập diệt. Một trong 18 bộ của trường phái 
Tiểu Thừa. Pháp của phái bộ nầy là chánh lượng 
hay đúng y với Phật pháp nguyên thủy không sai 
lệch. Ba trăm năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn 
thì bốn phái Độc Tử Bộ được thành lập, trong đó 
Chánh Lượng Bộ là bộ thứ ba. 
Sammatfa (sk0: The state of rightness—Eight 
right factors—Bát Chánh Đạo —See Eight Noble 
Paths. 
Sammatfa-niyato rasỉ (p): Good accumulation 
with fixed result Chánh định tụ—See Three 
dharmas (XXIV). 
Samma-vaca (p): Samyag-vac (skt—Correct 
Speech—Perfect Speech—Right speech—Chánh 
ngữ (nói đúng, lời nói thành thật, lời nói đem lại 
sự đoàn kết, lời nói dịu dàng, lời nói hữu ích)— 
See Eigh(t Noble Paths, and Fifty-two mental 
sfaf©s. 








Samma-vayama (p): Samyag-vyayama (skÙ— 
Right effor—Chánh tinh tấn (nỗ lực đúng)—See 
Eight Noble Paths. 

Samminjati (p): To bend back—Uốn ngược 
người lại. 

Sammodati (p): To rejoice (delight——Hoan hỷ. 


Sammon (jap): Phái Sơn Môn (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Sammon Tendai (jap): Phái Sơn Môn Thiên 
Thai (Phật giáo Nhật Bản). 

Sammucchati (p): To infatuate—Lầm cho ai rối 
trí. 

Sammukha (p): Face to face with (a)—Mặt đối 
mặt với al. 

Sammukha-vinaya (sk0: Tự Thuận—Face to 
face evidence, or appeal to the law——To place the 
two quarrelling monks face to face In order to 
clarify and solve the problem——Cho hai tu sĩ tranh 
chấp đối diện nhau để thanh minh và giải quyết 
vấn để—See Seven rules given ¡n the Vinaya for 
setfling dispuftes among monks and nuns. 
Sammunjani (p): Broom——Cây chối. 
Sammussatfi (p): To forgeet—Quên lãng. 
Sammuti (p): General opinion—Ý kiến chung. 
Sammuti-Sacca (skt): Conventional Truth. 
Sammuti-thero (p): An elder by convention— 
Nhập định trưởng lão—See Three dharmas 
(XXXI). 

Sammuyhati (p): To forget—Quên lãng. 
Samnaha (skt): Áo giáp—Suit of armor. 
Samnidhanartha (skt): Sở y thanh —This is one 
of the eight cases of nouns ¡n Sanskrit—Từ biểu 
thị chỗ sở y của vật. Đây là một trong tám trường 
hợp chuyển thanh trong Phạn ngữ (subanta)—See 
Eight cases of nouns In Sanskrit. 

Samodhanefti (p): To connect—Nối kết lại. 
Samosarati (p): To come together—Họp lại với 
nhau. 

Samotarafi (p): To descend (into water)—Đi 
xuống (nước). 
Sampada 
affainment. 
Sampadaleti (p): To tear—Xé ra. 

Sampadeti (p): To try to accomplish—Cố gắng 
hoàn thành. 

Sampadosa (p): Wickedness—Tánh xấu ác. 
Sampadussana  (p): 
trược. 

Sampadussati (p): To be corrupted—BỊ nhiễm 
trược. 





Atfainment desirable 


(p): 


aS§ 


Corrupion—Sự nhiễm 


3845 


Sampajana (p): Thoughtful (a)—Trầm tư mặc 
tưởng. 

Sampajanna: Clarity of Consciousness—Clear 
Comprehension—Tỉnh thức—Một Phật tử phải 
luôn tỉnh thức trong khi ra đi, đến, cúi xuống, duỗi 
thân, ăn, uống, nhai, nếm, đi tiêu, đi tiểu, cũng 
như khi đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức giấc, khi 
nói, và cả khi nín—A Buddhist must be clearly 
conscious (tỉnh thức) in going and coming, in 
bending and stretching his body, In eating, In 
drinkng, chewing, tasting, discharging 
excrement and urine, in walking, standing, sitting, 
falling asleep, awakening, In speaking, and 1n 
keeping silent. 

Sampajjanna (p): Giác tỉnh (hiểu biết sáng 
suốt). 

Sampajjati (p): To succeed—Thành công. 
Sampakampatf (p): To 
shaken——Run lập cập. 
Sampamna (p): Successful (a)—Thành công. 
Sampanna-krama (skt: Giai đoạn viên mãn— 
A Sanskrit term for “completion stage.” Second 
sdaøe of a tantric practice that begins the 
“øeneraton stage” (upatti-krama). In the first 
sfaøe, one visualizes a vivid image of a buddha 
(and often complex retinue) In front of one, and 
mentally Imagines It to be possessed of all the 
Ideal qualiles of a buddha. After one gains 
mastery over this, one moves on fo “sampanna- 
krama,” in which one invites the buddha to merge 
with oneself, and Imagines that this occurs, with 
the result that one”s body, speech, and mind are 
transformed ¡into those of a buddha, and one Is 
engaged performing the compassionate 
activiles of a buddha. The transformatlon 1s 
connected with the mystical physioloøy of hiphest 
yoga (anuttara-yoga-tantra),  which 
conceives of the meditator in terms of subtle 
energles (called winds and drops) that move 
through subtle energy channels. The visualization 
DIOC€SS IS bring 
transformation, which only occurs at the level of 
the subtle body—Từ Phạn ngữ chỉ “giai đoạn viên 
mãn.” Giai đoạn thứ nhì trong tu tập theo Mật 
giáo bắt đầu bằng giai đoạn “phát sinh.” Trong 
giai đoạn đầu, hành giả quán tưởng về một hình 
ảnh sống động của một vị Phật đang hiện ra ngay 


1n 


temble—To be 


1n 


tantra 


believed to about  real 


trước mặt mình, và tâm thần tưởng tượng đến 
những phẩm chất lý tưởng của một vị Phật. Sau 
khi đã chế ngự được giai đoạn này, hành giả tiến 
đến gia đoạn “viên mãn,” trong đó hành giả thỉnh 
một vị Phật hòa nhập với mình, và tưởng tượng 
rằng việc này xảy ra, với kết quả là từ thân, khẩu, 
đến ý của hành giả đều được chuyển hóa thành 
thân, khẩu và ý của Phật, và hành giả bắt đầu 
thực hành những sinh hoạt từ bi. Sự chuyển hóa 
này liên hệ với sinh lý thần bí cao cấp nhất trong 
du già, trong đó nhận thức về hành giả chỉ còn là 
những năng lượng vi tế (gọi là gió và những giọt) 
chạy trong những đường rãnh năng lượng vi tế mà 
thôi. Tiến trình quán tưởng được tin rằng sẽ mang 
lại sự chuyển hóa thật sự, chỉ xảy ra ở mức độ của 
thân vi tế. 

Sampapunati (p): To attain—To reach—Đạt 

đến. 

Samparaya (p): Future state—Tương lai. 

Samparaya-yika (p): Belonging to the next 

world (a)—Thuộc về thế giới vị lai. 

Samparigraha (skt): Nhiếp Luận Tông—The 

school of the collected sastras, doctrine of the 

Mere Ideation. According to Prof Junjiro 

Takakusu The of Buddhist 

Philosophy, the She-Lun (Samparigraha) School 

was the forerunner of the Fa-Hsiang (Dharma- 

laksana) School——Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Nhiếp 

Luận Tông là tiền thân của Pháp Tướng Tông. 

(Œ) In studying the Samparigraha School, we 
should know first the contents of the text, 
Acceptance of the Great Vehicle (Mahayana 
Saparipraha), was written by Asanga In the 
fifth century. This text, with the commenfary 
on 1t by Vasubandhu, is the first and the 
foremost comprehensive work which sets 
forth the represenfative compendium of the 
Idealistc School. The text dwells chiefly on 
the ten special characteristics of Mahayana. 
Later this sastra was translated Into Chinese 
by the following monks: 1n 531 by 
Buddhasanta, in 563 by Paramartha, and agaIn 
by Hsuan-Tsang during 648-649. Of these, the 
second translaion of Paramartha, laid the 
foundation of the Shê-Lun School in China—Khi 
khảo cứu về Nhiếp Luận Tông, trước hết 


in Essentials 


l) 


3846 


chúng ta nên biết về nội dung của bộ Nhiếp 
Đại Thừa Luận do ngài Vô Trước viết vào 
thế kỷ thứ năm. Bộ luận nầy, cùng với bản 
chú giải của ngài Thế Thân, là bộ luận đầu 
tiên và hàm súc nhất trong công cuộc phát 
biểu học thuyết của Duy Thức và là sách 
cương yếu đại biểu của Duy Thức Tông sau 
nầy. Luận đặt trọng tâm nơi mười đặc điểm 
của Phật Giáo Đại Thừa. Sau nầy được dịch 
ra Hán văn bởi các ngài Phật Thủ vào năm 
531, Chân Đế vào năm 563, và Huyền Trang 
vào khoảng những năm 648-649. Trong các 
bản dịch nầy thì bản dịch thứ hai của ngài 
Chân Đế được lấy làm căn bản cho Nhiếp 
Luận tông ở Trung Hoa. 

Alaya-vijinana (skt: A Lại Da Thức—The 
store-conscIousness, from which all elements 
According the 
Samparigraha School, when all things are 
reflected on our mind, our discriminating or 
1Imaginating power 1s already at work. This 1s 
called our consciousness (Vijnana). Since the 
consclousness co-ordinatng all reflected 
elements stores them, ¡t is called the store- 


are manifested. tO 


Consciousness or Ideation-store. The I1deaflon- 
SíOr€ IíSself 1s an existence of causal 
combination, and in 1t the pure and tainted 
elements causally 
intermingled. When the 1deation-store begIns 
to move and descend to the everyday world, 
then we have the manifold existence that 1s 
only an imagined world. The Ideation-store, 
the seed-consciousness, 1s the 
conscious cenfer and the world manifested by 
1deation 1s Ifs environment. Ït is only from the 
Buddha's Perfect Enliphtenment that pure 
1deaton flashed out Thức mà từ đó các 
pháp khởi lên. Theo Nhiếp Luận Tông, khi 
vạn vật phần chiếu trong tâm trí ta, thì thế lực 
phân biệt hay tưởng tượng của tâm ta sẽ sẵn 
sàng hoạt động ngay. Đây gọi là thức 
(vijnana). Chính vì thức kết hợp với tất cả 
yếu tố phản chiếu, tàng chứa chúng, nên được 
gọi là A Lại Da thức hay Tạng Thức. Tạng 
Thức chính nó là sự hiện hữu của tập hợp 
nhân quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc 
nhiễm ô, được tập hợp hay lẫn lộn với chúng 
theo tương quan nhân quả. Khi tạng thức bắt 


are combined or 


which 1s 


2) 


3) 
S, 


5) 


6) 
7) 
8) 
9) 


10 


`=< 


qI) 


5 
) 


đầu hoạt động và bước xuống thế giới thường 
nhật nầy, thì chúng ta có hiện hữu đa dạng 
vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tạng thức 
vốn là chủng tử thức, là trung tâm ý thức; và 
thế giới do thức biểu hiện là môi trường của 
nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên mãn của 
Phật, thức thanh tịnh mới bừng chiếu lên 
được—See Alaya conscIousness. 

The theory of mere Ideation, all elements 
have either the nature or interdependence, or 
that of Imagination, or that of real truth: Học 
thuyết về Duy Thức, tất cả các pháp không có 
tương hệ tánh, phân biệt tánh, cũng không có 
cả chân thực tánh. 

The attainment of the ¡insipht of mere 
ideation: Sự đắc ngộ trí tuệ Duy Thức. 
Paramita (skÐ: Lục Độ Ba La Mật The six 
perfections—See S1x Paramitas. 

Bhumi (skQ: Thập Địa Bổ Tát—The ten 
stages of the holy personages—See Ten 


ørounds. 
Sila (skÐ: Giớ—Moral precepts—See 
Precepts. 
Samadhi (skt: Định—Meditation—Thiển 


Định—See Meditation. 
Prajna (skÐ: 
W¡isdom. 

The hipgher knowledge without discrimination: 
Vô Phân Biệt Trí —See Nirvikalpa-jnana. 

The threefold body of the Buddha: Tam Thân 
Phật —See Trikaya. 

The Samparigraha School regards the Alaya- 
s(ore that has become pure and taintless as 
Thusness (Tathata) and gives it a speclal 
name Amala-vijnana (Taintless 
Consciousness). It is designated as the Ninth 
Consciousness. Accordinpgly the conscious 
Organs recognized ĩn this school founded by 
Paramartha are as follows—Nhiếp Luận Tông 
quan niệm A Lại Da Thức lúc đã trở nên 
thanh tịnh và không còn ô nhiễm nữa là Chân 
Như. Nó được coi như là thức thứ chín. Theo 
đó các quan năng của thức được tông phái 
nầy, do ngài Chân Đế sáng lập gồm: 

The first five consciousness—Tiển ngũ thức: 
Visual Consciousness: Nhãn Thức—See Eye 
CONSCIOUSness. 


Tuệ ——Perfect wisdom—See 





3847 


1) Auditory Consciousness: Nhĩ Thức—See 
SrofravIjnana. 

ii) Odor Consciousness: Tỷ Thức—See Olfactory 
COnSC1Ousness. 

IV) Taste (Consclousness: Thiệt Thức —See 
Tongue perception. 

v) Touch Consciousness Thân Thức —See 
Kaya-vijnana. 

2) The four central consciousness—Bốn thức 


trung tâm: 
1 Sense-center Conscilousness: Y Thức—See 
Mind and conscIousness. 


1) Thoughtcenter Consclousness: Mạt Na 
Thức —See Manas. 

11) ldeation-store (Consciousness: A Lại Da 
Thức—See Alaya-vijnana. 

iv) Taintless Consciousness: Vô Cấu Thức —See 


Amala. 
Samparikaddhati (p): To drag this way and that 
way—Kéo lê hết đường này tới đường kia (trong 
vòng luân hồi sanh tử). 
Samparivajjeti (p): To avoid—Tránh. 
Samparivaretfi (p): To surround—Bao quanh. 
Samparivattati (p): To turn—Quẹo (rế sang 
hướng khác trong vòng luân hồi sanh tử). 
Sampasareti (p): To spread—Trải rộng ra. 
Sampassati (p): To behold—To see—Ngắm 
nhìn. 
Sampati (p): Just now——Mới vừa rồi. 
Sampaticchana (p): Acceptance—Sự chấp nhận. 
Sampaticchati (p): To accept—Chấp nhận. 
Sampatfi (p): Happiness—Hạnh phúc. 
Sampavayati (p): To blow—Thổi. 
Sampayoga (p): Connection—Sự liên kết. 
SampayojetÏ (p): To associate—To join—Liên 
kết với nhau. 
Sampha (p): Frivolity (useless talk) Nhàn đàm 
hý luận. 
Samphappalapa (p): Frivolous talk—Nói lời 
nhằm nhí vô ích —See Frivolous talk. 
Samphusana (p): Contact—Touch—Sự tiếp xúc. 
Samphusatfi (p): To touch—Tiếp xúc. 
Samphassa (p): Contact—Touch—Xúc. 
Sampileti (p): To worry—Lo lắng. 


Sampindeti (p): To combine—To unite—Kết 
hợp lại với nhau. 

Sampineti (p): 

l1) Toplease: Hài lòng. 

2) To gladden: Hoan hỷ. 

3) To satisfy: Thỏa mãn. 

Sampiyayana (p): Fondness—Sự luyến ái. 
Sampiyayati (p): To treat kindly—Đối xử tử tế 
VỚI a1. 

Sampradana (skt): Sở vi thanh —This ¡is one of 
the eight cases of nouns in Sanskrit—Từ biểu thị 
sở đối với cái năng tác. Đây là một trong tám 
trường hợp chuyển thanh trong Phạn ngữ 
(subanta)—See Eight cases of nouns In SanskrIt. 
Samprayukta-hetu (skt: Tương Ứng Nhân— 
Samprayukta-hefus are mutual responsive or 
associated causes, I.e. mind and menta]l conditions, 
subJect with obJect. This is one of the six causes. 
Corresponding or mutual causafion, 1.e. mind, or 
mental conditions causing mentation—Tương Ứng 
Nhân, là sự tương ứng giữa những điều kiện tâm 
và tinh thần, chủ quan và khách quan. Đây là một 
trong lục nhân. Tâm vương là nhân mà khởi lên 
tâm sở, coi tâm sở là nhân mà khởi lên tâm vương 
(ví bỉ thử tương ứng nên gọi là tương ứng nhân). 
Sampucchati (p): To ask for permission (to take 
permission)—Xin phép. 

Sampujeti (p): To honor—To respect—Tôn kính 
(tôn trọng—Tôn vinh). 

Sampuretfi (p): To accomplish—Hoàn thành. 
Sam Rong Ek Temple: Chùa Sam Rông Ek— 
Name of one of the most famous ancient temples 
of Theravada Buddhism in Trà Vinh, located in 
Don Hoa hamlet, Nguyet Hoa village, Châu 
Thành district, Trà Vĩnh province, South Vietnam. 
It 1s said that the temple was first buIilt in 642, may 
be by Fu Nan people. In 1373, it was rebullt by 
Khmer people and later has been rebuilt many 
tmes. In 1850 and 1944, the temple had major 
reconstruction. The temple has conserved an 
ancilent statie made of precious stone, called 
Noria—Tên của một trong những ngôi chùa cổ nổi 
tiếng nhất của Phật Giáo Nguyên Thủy trong tỉnh 
Trà Vinh, chùa tọa lạc trong ấp Đôn Hóa, xã 
Nguyệt Hóa, quận Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 
Nam Việt Nam. Chùa được xây lần đầu tiên vào 


3848 


năm 642, có lẽ do người Phù Nam xây dựng. Đến 
năm 1373 được người Khmer xây dựng lại, và sau 
đó được trùng tu nhiều lần. Vào những năm 1850 
và 1944 chùa được đại trùng tu. Trong chùa hiện 
còn giữ được một bức tượng cổ bằng đá quý, gọi 
là tượng Noria. 

Samsakta (skÐ): Bị ràng buộc—Tied. 


Samsara (skt & p): Luân hổi—Constant 
change—Round of rebirth—Transmigratlon— 


Wandering—Luân chuyển hay sanh tử luân hỗổi— 
Thay đổi không ngừng (vòng tham ái và đau khổ 
do không hiểu biết chân lý). 

(D The meanings of “Samsara—Nghĩa của 
“§Samsara”: A Sanskrit term for “Cyclic 
exiIstence.” This 1s the beginningless cycle of 
birth, death, rebirth and death again and again 
without ending, in which ordinary beings 
(prthag-jana) are trapped. The cycle of births 
and deaths, the cycle of existence. The ocean 
of births and deaths, the wheel of becoming In 
the phenomenal universe. Ïlmprisonment in 

conditioned by the 

“unwholesome roots” of greed, hatred and 


SamSaTA 1S three 
Ignorance. Only human beings have the 
ability to depart from samsara and enfer Into 
nirvana because they can recognize and 
eliminate the three poisons of greed, hatred 
and ignorance. According to Buddhism, the 
universe Is beginningless and endless, and the 
beings who dwell within it transmigate going 
up and down from life to life in dependence 
upon their volitional actions (karma). Due to 
Ignorance (avidya) of the true nature of 
reality, they are generally predisposed toward 
actions and attitudes that lead to negative 
consequences. This process Inevifably results 
repeated suffering (duhkha), 
disappointment, and death, and so the main 
goal of Buddhism 1s to extricate oneself (tự 
giải thoát) from the cycle of existence, which 


1n 


can only be done through cultivation 
(relipglous practice) that enables one to 
transform oneìs negatve attitudes and 


procliviies (xu hướng) and develop direct 
inuiive understanding of the nature of 
reality. This serves to break the cycle and 
leads to full liberation (Nữvana)—Từ Bắc 


qI) 


Phạn dùng để chỉ “Vòng luân hồi sanh tử.” 
Đây là cái vòng từ vô thỉ của sanh, tử, tái 
sanh, rồi lại tử nữa nữa và nữa mà không có 
sự chấm dứt, trong đó chúng sanh bị trói buộc 
mãi. Chu kỳ sanh tử, chu kỳ tổn tại. Chuỗi 
(biển) tái sanh, bánh xe ái thủ của thế giới 
hiện tượng bên trong những điều kiện khác 
nhau, mà một cá nhân chưa giải thoát không 
thể nào thoát được. Sự ràng buộc vào luân 
hồi là hậu quả của tam độc tham, sân, si. Chỉ 
có chúng sanh con người mới có khả năng 
vượt thoát khỏi luân hồi vì họ có khả năng 
nhận biết và tận diệt tam độc tham sân si. 
Theo Phật giáo, thì vũ trụ không cùng không 
tận, và những chúng sanh trú ngụ trong vòng 
sanh tử tùy theo nghiệp lực mà lăn lên lộn 
xuống từ đời này qua đời khác. Do bởi vô 
minh mê mờ về chân tánh của vạn hữu mà họ 
thường tạo tác những hành động và thái độ 
đưa đến hậu quả tiêu cực. Tiến trình này là 
hậu quả không tránh được trong vô vàn khổ 
đau, bất toại, và chết chóc, và vì vậy mà mục 
đích chánh của đạo Phật là tự giải thoát lấy 
mình, chỉ có thể đạt được qua tu tập nhằm 
giúp con người có khả năng chuyển hóa 
những tâm thái và xu hướng xấu ác và phát 
triển sự hiểu biết bằng trực giác bán chất của 
thực tánh. Sự tu tập này cũng giúp hành giả 
phá vỡ vòng sanh tử và đi đến sự giải thoát 
toàn diện của Niết Bàn. 

The wheel of life—Vòng luân hồi sanh tử: 
Samsara means a cycle of births and deaths or 
the round of births and deaths (the wheel of 
life). We are living in a realm of desire. From the 
time we wake up untill the time we øo to sleep at 
night, and even throughout our dreams, we are 
driven by desire. Each of our senses 1s hungry 
for 1{s own particular food. Our eyes craves fo 
see Interesting shapes and colors; Our €ars 
want to hear pleasing sounds; our nose 
actively agreeable odors 
dislikes smells that offend 1t; our tongue seeks 
©xcifting new fastes; and our sense of touch 1s 
cravng smooth  contac. Meanwhie, 
our mind 1tself runs after Ideas as greedily as 


OUT ©y©S, ©ars, nose, fongue and body. Then, 
we cannot obtan what we wish which causes 


suffering (due to unfulfilled wishes). In addition, 


snffS out and 


3849 


there are other sufferings such as the 
sufferings of bírth, of aging, of Illnesses, of 
death, the suffering of being separated from 
the loved ones, or facing with what we hate, 
or the suffering caused by the Ills of the five 
aggregates. Although we wish to have nothing 
but happiness, our life 1s full of pain and 
dissatisfaction. We wish to have a job to work 
but that very Job occupies all our time and 
energy. We wish to live a noble life but our 
reputafion 1s smeared, etc. It seems that the 
more we try to cling to happiness, the more 
miserable we become. Our efforts to fnd 
happiness lead us around ¡n circles until we 
end up frustrated and exhausted. The Buddha 


refered to this condilon of repeated 
dissatisfacion as “Samsara”. Then, He 
prescribed many diferent methods for 
liberaing ourselves from 1t. He said: 


“lgnorance 1s the main source that causes all 
of our problems and disappointments. The 
best way to liberate ourselves 1s to eliminate 
Ipnorance and to uproot all such craving 
desire from our heart—Vòng luân hôi sanh tử 
(vòng đời). Chúng ta đang sống trong cõi dục, 
nghĩa là thế giới của những ham muốn. Từ 
khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, và cả trong 
những giấc mơ, chúng ta đều bị dục vọng lôi 
kéo. Mỗi giác quan của chúng ta khao khát 
món ăn riêng của nó. Mắt chúng ta ham nhìn 
những dáng và màu hấp dẫn; tai chúng ta ham 
nghe những âm thanh dễ chịu; mũi chúng ta 
hăng hái đánh hơi những mùi thơm và ghét 
những mùi hôi; lưỡi chúng ta tìm kiếm những 
vị ngon mới lạ; và xúc giác chúng ta luôn ưa 
thích những xúc chạm êm ả. Trong khi đó thì 
tâm chúng ta chạy theo tư tưởng một cách sốt 
sắng không khác gì mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân. Rồi không được thỏa mãn bởi những 
ham muốn trên chúng ta đâm ra khổ. Ngoài 
ra, còn có nhiều nỗi khổ khác như sanh khổ, 
già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa 
ha khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm thạnh suy 
khổ. Dù chúng ta luôn ao ước hạnh phúc, 
nhưng cuộc đời lại đầy dẫy khổ đau và bất 
mãn. Chúng ta mơ ước có một việc để làm, 
nhưng chính cái việc ấy nó chiếm mất hết 
thời giờ và năng lực của mình. Chúng ta ao 


ước có một đời sống cao thượng, nhưng danh 
tiếng chúng ta bị bôi nhọ, vân vân và vân 
vân. Dường như khi chúng ta càng cố bám víu 
lấy hạnh phúc bao nhiêu, chúng ta càng đâm 
ra khổ đau phiển não bấy nhiêu. Những nỗ 
lực của ta để tìm hạnh phúc chỉ đưa chúng ta 
đi lòng vòng để rồi cuối cùng chúng ta phải 
kiệt sức và tuyệt vọng. Đức Phật gọi tình 
trạng bất mãn triển miên này là “Luân hồi 
sanh tử.” Rồi Ngài đưa ra nhiều phương pháp 
giải thoát cho chúng ta. Ngài nói: “Si mê là 
nguồn cội chính gây ra những rắc rối và thất 
vọng ở trên đời. Phương cách hay nhất để tự 
giải thoát chúng ta là chúng ta phải tu tập 
nhằm xóa bỏ si mê và nhổ tận gốc rễ tất cả 
những ham muốn như vậy từ trong lòng 
mình.” 


Samsara honey: Mật ngọt của vòng luân hỗồi— 
Pleasures In the rounds of births and deaths are 
sweet and sticky—Những dục lạc của vòng luân 
hồi ngọt ngào và dính chặt. 

Samsara is Nirvana, Nirvana is Samsara: 
Luân Hồi Là Niết Bàn. 


l) 


2) 


3) 


Reincarnaton means going around as the 
wheel turns around: Luân là bánh xe hay cái 
vòng, hổi là trở lại; luân hổi là cái vòng 
quanh quẩn cứ xoay vần. 

Whether the world 1s Samsara or Nirvana 
depends entirely on our state of mind. If our 
mind ¡is enliphtened, then this world 1s 
Nrrvana; If our mind ¡s unenliphtened, then 
this world is Samsara: Thế giới nầy là Ta bà 
hay Niết Bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào 
trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới 
nầy là Niết Bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức 
thế giới nầy biến thành Ta Bà. 

For those who strive to cultivate, samsara 1s 
Nrrvana, Nirvana 1s samsara: Với những ai 
biết tu thì Ta Bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là 
Ta Bà. 


Samsaranirvanasamafa (skÐ: Sanh Tử Niết 
Bàn Bình Đẳng— The sameness of birth-and- 
death and Nirvana, one of the spiritual attainmenfs 
of the Bodhisattva, who, however, practices 
“effortless” deeds and “skillful means” born of a 
great compassionate hear—Sự bình đẳng của 
sanh tử và Niết Bàn, một trong những chứng đắc 


3850 


của vị Bồ Tát, và tuy vậy vị Bồ Tát thực hành các 
hành động “không dụng công” và các “phương 
tiện thiện xảo” phát xuất từ lòng đại bi. 

Samsaric existence: Hữu Lưu—Samsaric 
exIstence, or thinking of existence or life—Suy 
tưởng về sự có của đời sống hay quả báo sinh tử 
chẳng mất—S§ee Four currents that carry thinking 
along. 

Samskara (skÐ: Sankhara (p)—Action— 
Activity—ConceptIon—Dispositlon——Ïlmpulse—— 
Karma 
actions—Tăng Tắc Ca La—Hành uẩn, tức là uẩn 
thứ tư trong ngũ uẩn—Impressions resulting from 
action, the fourth skandha. 

l1) Formations include all volitional impulses or 
Intentions that precede an acton. Mental 
formation forces or Impulses, referring to both 
the activity of the forming and the passive 
state of being formed. Samskara, the fourth 
skandha of the five skandhas, the second link 
in the chain of Nidanas—Hành, bao gồm tất 
cả những thúc bách của ý chí hay những ý 
định có trước hành động. Hành động nhào 
nặn, cũng như trạng thái thụ động của những 
gì đã được nhào nặn. Samskara là uẩn thứ tư 
trong ngũ uẩn, là móc xích thứ hai trong thập 
nhị nhân duyên. 

This 1s the fourth of the five agpregates 
(skandha) and second link (nidana) ¡in the 
process of dependent arising (pratitya- 
samutpada). The term refers to volitional 
activitiles: øood, bad, and neutral that produce 
condiions ¡nfluencing one”s  future. 
general, samskara are the conditioning 
1mpulses that precede a volitional action, and 
they tend toward the formation of habits, 
which according to Buddhism, are said to 
carry over from one lifetime to the next—Đây 
là uẩn thứ tư trong ngũ uẩn, và là mắc xích 
thứ nhì trong 12 nhân duyên. Từ này dùng để 
chỉ những hoạt động tự ý: tốt, xấu, trung tính 
(không tốt, không xấu) tạo ra những duyên 
ảnh hưởng đến tương lai của một người. Nói 
chung, “Hành” là sức đẩy của duyên đi trước 
một hành động tự ý, và có khuynh hướng làm 
thành thói quen, mà theo nhà Phật sẽ được 
mang từ kiếp này sang kiếp khác. 


formation—Moral  conduct—Volitional 


2) 


In 


** See Five Aggregations, and Twelve 


condifions of cause and effect. 

Samskara-dukkhata (skÐ: Suffering inherent in 

the formations—Hành khổ. 

Samskara skandha: Mental formation group— 

Hành Kiện Đo_-Hành uẩn—-Aggregate of 

volition, the fourth of the fñive skandhas. Action 

which inevitably passes on its effects—Hành uẩn, 
uẩn thứ tư trong ngũ uẩn. Hành động dẫn đến hậu 
quả một cách tất yếu —See Five aggregations and 

Samskara. 

Samskrita (skt): Sankhata (p)—Hữu vi—Doing 

something. 

() An overview of “S§amskrita”: Tổng quan về 
Hữu VI—A Sanskrit term for “Conditioned.” 
Samskrita refers to phenomena that arise and 
p4ss away In dependence upon causes and 
conditions. It literally means “put together” or 
“made”, and Ifs opposite term, unconditioned 
(asamskrita), 
produced 1n dependence upon causes and 


refers to whatever is not 


condiions. Everything that 1s subJect to 
arising (utpada) and abiding, change 
(sthityan-yathatva), and then, extinction 


(vyaya) 1s conditioned. Ít Is not easy fo give 
English equivalent Samskrita. 
Samskrfta means presence of becoming 
(Formed, conditioned); all interdependent and 
mutually condiioning phenomena, the 
essenfial characteristic of which 1s that they 
arise, subsist, chanøe and pass away (anything 
that does something and 1s productive of some 
effect that come under the law of causation 
and mutual dependence). Samskrita also 
means anything that does something and 
productive of some effect, anything that can 
be brought under the law of causation and 
mutual dependence. Dharmas are grouped 
under the two heads, and those belonging to 
the samskrifa are sevenfy-two and those of 
according the 
Abhidharmakosa; whereas the Vijnaptimatra 
or Yogacara school has ninety-four samskrita- 
dharmas and six asamskria-dharmas—Từ 
Bắc Phạn có nghĩa là “Hữu Lậu.” Samskrita 
chỉ tất cả mọi hiện tượng sinh diệt tùy thuộc 
vào nhân duyên. Samskrita theo nghĩa đen là 


one for 


asamkrfta are three tO 


3851 


“kết hợp với nhau,” và phản nghĩa của từ này 
là “vô lậu,” để chỉ cái gì không sanh ra bởi 
nhân duyên. Mọi vật đều phải chịu sanh, trụ 
lại một lúc, thay đổi, rồi diệt, là hữu lậu. 
Không dễ gì cho ra một nghĩa Anh ngữ tương 
đương với “Samskrita.” Hữu vi (có tạo tác). 
Toàn bộ những hiện tượng có liên quan với 
nhau, qui định lẫn nhau và tuân theo luật sanh 
trụ đị diệt. “Samskrita` còn có nghĩa là bất cứ 
cái gì làm một điều gì tạo ra một kết quả nào 
đó; bất cứ cái gì có thể được tạo ra do ảnh 
hưởng của luật nhân quả và tùy thuộc hay 
duyên lẫn nhau. Chư pháp được chia làm hai 
nhóm chính, theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 
có 72 hữu vị pháp và ba vô vi pháp, nhưng 
theo trường phái Duy Thức hay Du Già thì có 
94 pháp hữu vi và sáu pháp vô vi. 

The main meaning of Conditioned Dharma: Ý 
nghĩa chính của Hữu Vi—Active, conditioned, 
produced functioning dharmas—All 
phenomena which are ¡nfluenced by the 
production or bírth, duration or existence, 
change, and annihilaton—Pháp được thành 
lập bởi nhân duyên hay điều kiện. Tất cả các 
hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh, 
trụ, dị và diệt. 

(HD Categories of Conditioned Dharma: Phân loại 
Hữu Vi—According to The Compendium of 
Philosophy, the 
elements are divided Into four classes—Theo 
Thắng Pháp Yếu Luận, pháp hữu vi được chia 
làm bốn loại. 

Form: Sắc Pháp—Form has II dharmas 
consisting of the five sense-organs, five 
sense-obJects, 
manifestations—Sắc pháp có I1, gồm 5 căn 
hay năm giác quan, 5 cảnh hay những đối 
tượng tri giác, và vô biểu sắc. 

Consciousness: Tâm Pháp ——Consclousness 
has one dharma, sometines subdivided into 
five dharmas corresponding to the sense- 
organs—Tâm pháp có một, đôi khi được chia 
thành 5 pháp tương ứng với 5 căn. 

The Concomitant Mental Functions: Tâm Sở 
Pháp—The Concomitant Mental Functions 
with 46 dharmas, are subdivided ¡nto six 
grades, I.e., general, øgoodsfoul, evil, minor 
foul and ¡indeterminate functions—Tâm sở 


qI) 


Or 


created or conditioned 


l) 


and form-with-no 


2) 


3) 


pháp được chia thành 6 cấp, tức là những 
nhiệm vụ tổng quát, thiện, bất thiện, phiển 
não, tiểu phiền não và bất định. 

The Elements Independent of Consciousness: 
Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp —Elements 
independent of with 14 
dharmas, are form nOF 
consciousness—Tâm bất tương ưng hành 
pháp không thuộc sắc cũng không thuộc tâm, 
có l4 pháp. 

Samskrita-dharmas (skÐ: Hữu vi pháp—See 
Samskrifta. 

Samskrita-sunyata (skt: Emptiness of things 
created—Hữu Vi Không—Không của các pháp 
hữu vi—See Emptiness of things created. 
Samskrtan (skt: Brahma IlettersPhạn Tự 


4) 


CONnSCIOuSness, 
neither 


(Phạm Tự). 

1l) Brahma letters: samskrtam—Sanskrit—Chữ 
Phạn. 

a) Sanskrit: Bắc Phạn—See Sanskrit. 

b) Pall, considered more anclent by some 
Chinesểe wriers than Sanskrit both as a 
written and spoken language: Nam Phạn— 
Tiếng Phạn Pali được vài học giả Trung Hoa 
cho rằng cổ hơn tiếng Phạn Sanskrit về cả 
tiếng nói lẫn chữ viết—§ee Pali. 

2) The classical Aryan language of India, in 


confradistinction to Prakrit, representing the 
language as ordinarily spoken. With the 
exception of a few anclent translatons 
probably from Pali versions, most of the 
Ooriginal texts used in China were SanskrIt: 
Phạm Thư—Văn Tự cổ của Ấn Độ, phân biệt 
với tiếng nói bình dân Prakrit. Chỉ vài ngoại 
lệ kinh điển Trung Quốc được dịch từ tiếng 
Phạn Pali (Nam Phạn), còn thì đa phần được 
dịch sang từ tiếng Phạn Sanskrit (Bắc Phạn). 

Samsthana (skt): 

1) Form: Hình. 

2) Position: Xứ. 

Samsthanarupa (skt): Characteristics of form 

(long, short, square, round, hiph, low, heavy, lipht, 

straight, crooked, etc) Hình sắc (dài, ngắn, 

vuông, tròn, cao, thấp, nặng, nhẹ, thẳng, cong, vân 

vân). 

Samsvedaja (skU: Thấp sanh—Moist and Wet 

Conditons Born or, spawn-born, or bith from 





3852 


moisture (wetness). Moisture or water-born, as 1s 
the case with worms, fishes, shrimps, etc——Hàn 
nhiệt hòa hợp sinh—Loài sanh từ nơi ẩm thấp, 
như côn trùng dựa vào chỗ ẩm thấp mà sanh ra; 
loài nầy do sức nóng lạnh hòa hiệp mà sanh ra, ở 
chỗ ẩm thấp, nương theo chất ướt mà thọ hình 
sanh thể như các loài côn trùng, bướm, sâu bọ, cá, 
tôm, vân vân—See Chatur-Yon1. 

Samtfa (skt: Sameness. 

Samtfatfi (skt): Tương Tục—Sự nối tiếp không 
ngừng nghỉ—Continuity, especially of cause and 
effec—Nhân quả lần lượt nối tiếp nhau không 
dứt. 

Samtrasamapfa (skt): Gây sợ hãi —Terror- 
1nSpIring. 

Samtustah (skt): Tri tứác—Complete satisfaction 
or confentment with. 

Samubbhahati (p): To cary——Mang. 
Samubbhavati (p): To arise—Khởi sanh. 
Samuccaya (p): Collection—Kết tập. 
Samucchindana (p): Destruction—Sự hủy diệt. 
Samudacarana (p): 
(cách cư xử). 
Samudacarati (p): To behave towards—Cư xử. 
Samudaharana (p): Coversation—Utterance— 
Sự thuyết giảng. 

Samudaya (skt): Tụ Đế——Nhân khổ—Tập Đế— 
The second of the four dogmas, the truth of the 
cause of suffering, that the cause of suffering lies 
1n passions and therr resultant karma (the dogmas, 
that of “accumulation,” 1.e. that suffering 1s caused 
by the passions)—Chân đế thứ hai trong Tứ Diệu 
Đế, sự thật về nguyên nhân gây ra đau khổ là do 
nơi dục vọng và nghiệp quả của nó—See Four 
Noble Truths. 

Samudaya-arya-safya (skUQ: Causes of the 
dukkha—Tập đế—§ee Four Noble Truths. 
Samudaya đhamma (p): Pháp duyên sinh. 
Samuddharati (p): To lift up—To save from—— 
Cứu độ. 

Samudeti (p): To arise—Khởi sanh. 
Samudhaya-satya (skt: Tập Đế—Truth of the 
causes of suffering or the truth of accumulation. 
According to Buddhist tenets, craving or desire 1s 
the cause of suffering. It creates dissension In the 


Behavior—-Hạnh kiểm 


family and sociIety that degenerafes Into wWar 
between races, nafions, and øroups of nafions In 
the world. The truth of the origin of suffering or 
causes of suffering, or 1fs location—All sufferings 
are caused by Ignorance, which øIves rise tO 
craving and i1llusions (craving or grasping the 
wrong thinøs), I.e. craving for life, for pleasure, for 
power, for wealth; the more he earns, the more he 
wants—Sự thật về căn nguyên của cái khổ. Tập 
Đế là sự thật rõ ràng về nguồn gốc của những nỗi 
khổ. Theo giáo lý nhà Phật, tham ái là nguyên 
nhân của đau khổ. Những dục vọng xấu xa nảy nở 
từ những việc vụn vặt trong gia đình, lan ra ngoài 
xã hội, và nổ lớn thành chiến tranh giữa các 
chủng tộc, giữa các quốc gia, hay giữa những phe 
nhóm của các quốc gia trên thế giới. Ngu si là 
nguyên nhân của mọi cái khổ (sự ham sống làm 
cho chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, hễ ham 
sống tất ham vui sướng, ham quyền thế, ham tài 
sản, càng được càng ham)—See Four Noble 
Truths. 

Samudireti (p): To utter—Thuyết giảng. 
Samudya (skt): Tập Thánh Đế——The aggregation 
of suffering by reason of the passions. The 
accumulation of misery 1s caused by the passions 
(customs and habits that lead to sufferings)— 
Nguyên nhân chánh gây ra đau khổ chất chồng là 
dục vọng—See Four Noble (Holy) Truths. 
Samugshacchati (p): To arise (to come to 
existence)—Khởi sinh. 

Samugghama (p): Origin—Nguyên thủy. 
Samugshanhatfi (p): To learn well—Học một 
cách thuần thục. 

Samugghateti (p): To abolish—To uproot—Nhổ 
tận gốc rễ. 

Samugzirana (p): Utterance—Lời thuyết giẳng. 
Samugzirati (p): To utter—Thuyết giảng. 
Samullapana (p): 
thoại. 


Conversaton—-Cuộc đối 
Samullapati (p): To converse friendly—Đối 
thoại một cách thân thiện. 

Samupagacchafi (p): To approach Tiến gần 
đến. 

Samupagamana (p): Approach (n)—Sự tiến gần 
đến. 

Samupajjati (p): To arise—Khởi sanh. 


3853 


Samupasobhita Adorned 
nghiêm. 


Samussaheti (p): To instigate—Xúi dục. 


(p): (a)—Trang 


SamussapetÏ (p): To raise—To hois—Kéo lên 
(cứu độ). 

Samussaya (p): Body—Thân. 

Samutthana (p): Origination (cause)—Sự bắt 
nguồn. 

Samutthapeti (p): To originate—To produce— 
To raise—Khởi sanh. 

Samutfi sacca (p): Samvrt-satya (skU—Thế 
đế—Tục đế—Sự thật thế tình—See Samvr()ti- 
Satya. 

Samvaji (skD: Phất Lật Đặc Tam Phạt Thị 
(Vrji)—An anclent kingdom north of the Ganges, 
southeast of Nepal, the inhabitants called Samvaj, 
were no(ed for their heretical proclivitiles—Một 
vương quốc cổ nằm về phía Bắc sông Hằng, phía 
Đông Nam xứ Nê Pan, dân chúng ở đó nổi tiếng 
về những khuynh hướng ngoại đạo cha truyền con 
nối của họ. 

Samvarta (skÐ: Kalpa of destruction or decay—— 
Hoại Kiếp—See Four kalpas. 

Samvarta-siddha (skÐ: Final annihilation—Diệt 
Kiếp—See Four kalpas. 

Samvarta (sk): Hoại kiếp -The kalpa of 
destructon—The periodical gradual destruction of 
a universe, one of 1s four kalpas—Một trong tứ 
kiếp, khi vũ trụ hay tam thiên đại thiên thế giới bị 
hủy diệt—See Four kalpas. 

Samvarta-kalpa (sk0Q: Cosmic period of the 
world destruction—Diệt kiếp. 

Samvartathahi (sk): Tăng Diệt Kiếp—Total 
destruction gradually reaching the void. A great 
kalpa 1s calculated as eiphty small kalpas and to 
last 1,347,000,000 years. According to some other 
sources, a mahakalpa is represented as 
1,334,000,000 years, a kalpa 1s 336,000,000 years, 
and a small kalpa 1s 16,800,000 years. The great 
kalpa, from a beginning of a universe tilÏ It 1s 
destroyed and another begins 1n 1s place. lt has 
four kalpas or periods (the complete period of 
kalpas of formation, existence, destruction, and 
non-existence). Each great kalpa 1s subdivided 
I1nto four assankhyeya-kalpas, each assankhyeya- 
kalpa 1s divided into twenty antara-kalpas or small 


kalpas, so that a mahakalpa consists of eighty 
small kalpas. Each small kalpa 1s divided Into a 
period of “increase” and “decrease.” The Increase 
period 1s ruled over by the four cakravartis In 
SUCC€ssion, I.e. the fÍour ages of 1ron, copper, 
silver, gold, during which the length of human life 
1ncreases by one year every century to 84,000 
years, and the length of the human body to 84,000 
feet. Then comes the kalpa of “decrease” divided 
into perlods of the three woes, pestilence, war, 
and famine, during which the length of human life 
1S pradually decreased (reduced) to ten years and 
the human body to one foot in heigth—Hoàn toàn 
hoại diệt. Một đại kiếp được tính bằng 80 tiểu 
kiếp với 1.347.000.000 ( một tỷ ba trăm bốn mươi 
bẩy triệu) năm. Có sách cho rằng một đại kiếp là 
1.334.000.000 năm, một kiếp là 336.000.000 năm, 
một tiểu kiếp là 16.800.000 năm. Một vòng thành, 
trụ, hoại, không của vũ trụ, mỗi thời kiếp được 
chia ra làm 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp lại được 
chia ra làm hai thời “tăng” và “giẩm,” mỗi thời 
“tăng” được cai trị bởi “tứ thiên vương” (thiết, 
đồng, bạc, vàng), trong thời đó tuổi thọ của con 
người tăng một tuổi mỗi trăm năm cho đến 84.000 
năm, và thân người cũng tăng tới 84.000 bộ. Kế 
đó là “giảm” thời lại được chia làm ba giai đoạn 
chướng ngại là nạn dịch, chiến tranh và đói khát, 
lúc mà tuổi thọ của con người giảm từ từ đến lúc 
chỉ còn 10 tuổi thọ và chiều cao chỉ còn một bộ: 

I) Vivarta (skÐ: Thành Kiếp The creation 
perlod—The kalpa of formation. 
Vivartasiddha (kÙ: Trụ Kiếp—The 
appearance of sun and moon, light, human life 
and other lives—The kalpa of existence. 
Samvarta (sk): Hoại Kiếp—Decay—The 
kalpa of destruction. 

The kalpa of utter annihilation, or empty 
kalpa: Không Kiếp (Diệt Kiếp)—Destruction 
first by fire, then water, then fire, then delige, 
then a great wind. 

Samvasena (p): Sự thân cận. 

Samveda (skt): Collection of verses of songs of 
Veda—Ca Vịnh Vệ Đà (gồm những bài ca trong 
khi hành lễ). 

Samvoharena (p): Cuộc đàm thoại. 

Samvriti (sk0: 

I)_ Relative Truth: Chân lý tương đối. 


2) 


3) 


Á) 


2) 


3854 


Relative, worldly knowledge, or truth: Thế 
tục—Thế đế hay Tục đế. 


Samvrf()ti-Satya (skt): Sammuti-sacca (p)—Tục 


Đế. 


() 


qI) 


(A) 


(B) 


An overview of “Samvr(j)ti-Satya”—Tổng 
quan về “Tục Đế”: Ordinary categories in 
contrast with categories of reality (chân đế). 
Common or ordinary statement, 1Ý 
phenomena were real—Ngược với chân đế: 
sự thật tuyệt đối (Tục đế dính mắc quan 
niệm, vào danh từ như cho rằng có tôi, anh, 
chị, ghế, bàn, sông, núi ... Chân đế nhìn đúng 
bản chất của sự vật nên không có tôi, anh, 
chị, ghế, bàn, sông, núi ... mà chỉ có vật chất 
và tinh thần thuần túy hay danh và sắc hoặc 
thân và tâm). 

The meanings of “Samvr()ti-Satya”—Nghĩa 
của “Tục Đế”: 

A Sanskrit term for “Conventional truth.” This 
1S one of the two truths (satya-dvaya), the 
other being ulimate truth (param-artha- 
satya). Conventional truths refer to things that 
are true on the level of ordinary perceptions 
and phenomenal reality. Thus, a table may be 
said to be a conventional truth, because 
conventionally 1t 1s able to perform the 
table. This perception 
superseded, however, at the level of ultimate 
truth, in which the table 1s seen as a collection 
Of parts brought together due to causes and 
conditions, and thus empty of. inherent 
existence (svabhava)—Từ Bắc Phạn dùng để 
chỉ “Tục Đế.” Đây là một trong hai sự thật, 
cái kia là “chân đế.” Tục đế chỉ sự vật chỉ 
đúng trên mức độ hiểu biết bình thường và 
thực tại của các hiện tượng. Vì vậy một cái 
bàn có thể được nói là sự thật ước lệ, vì theo 
ước lệ nhân gian mà nói, thì nó có thể làm 
nhiệm vụ của cái bàn. Tuy nhiên, sự nhận 
biết này có thể được thay thế, bằng mức độ 
của chân đế, trong đó cái bàn chỉ là một tập 
hợp của nhiều phần được mang đến với nhau 
do nhân và duyên, và do đó không có tự tánh. 
Conventional truth, the relative truth of the 
phenomenal world as opposed to the ultimate 
truth (paramarth-satya)—Chân lý tương đối 


aS 


funcion of a 1S 





về thế giới hiện tượng, trái với chân lý tuyệt 
đối hay cuối cùng. 


Samvritya-desana (skt: Relative teaching— 
Tùy tục thuyết —Giáo lý tương đối. 
Samvrifikaya (skt): Ứng thân, cái thân mà Đức 
Phật mang nhằm vì lợi ích của chúng sanh—The 
body assumed by the Buddha for the benefit of all 
beings. 

Samyagdrsti (skt): Chánh Kiến. 


() 


qI) 


l) 


2) 


The meanings of Righ( Understanding— 
Nghĩa của Chánh Kiến: Right understanding, 
ripht views, or knowledge of the four noble 


truth. This understanding 1s the highest 
wisdom which sees the Ultimate Reality. That 
IS {O Say fO see things as they are. 


Understanding the four noble truths, the ñrst 
of the eightfold noble path—Hiểu được bốn 
sự thật cao quí. Sự hiểu biết nầy là trí tuệ cao 
cả nhất nhìn thấy sự thật tối hậu, nghĩa là 
thấy sự vật đúng là như thế. Đây là giai đoạn 
đầu tiên trong Bát Thánh đạo. 

Categories of Right DỦnderstanding—Phân 
loại Chánh Kiến: According to Dr. K. Sữi. 
Dhammananda in the Gems of Buddhism 
Wisdom, SOrfs Of 
understanding——Theo Sĩ K. S§m. 
Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí 
Tuệ Phật Giáo, có hai loại Chánh Kiến: 

An accumulated of memory, an Intellectual 
ørasping of a subject according to certain 
given data: Phàm Kiến—Kiến thức về một sự 
tích lũy của trí nhớ. 

Real deep understanding, a penetration or an 


there are fWO 


Tiến 


I1ntellectual seeing a thing In Ifs true nature, 
This 
penetration 1s possible only when the mind 1s 


without name and external label. 


free from all impurifies and 1s fully developed 
through meditation: Thánh Kiến—Hiểu biết 
thật và sâu xa, hay thâm nhập, nghĩa là nhìn 
sự vật đúng bản chất của nó, chứ không theo 
tên hay nhãn hiệu bể ngoài. Sự thâm nhập 
nầy chỉ xãy ra khi tâm ta đã gột rữa hết 
những bất tịnh và đã hoàn toàn phát triển qua 
thiền định. 


(HI)Eor more Information, please see Eipht Noble 


Paths. 


Samyagjna (skQ: Chánh Trí —See Samyagjnana. 


3855 


Samyagjnana (sk): Chánh  Trí—Right 
knowledge—Correct knowledge, sage-like or 
saint-like knowledge, one of the five Dharmas— 
Trí của các bậc Hiển Thánh, một trong ngũ 
pháp—See Five laws or categorles (J(4) and 
Corrective wisdom. 

Samyagvak (sk0: Chánh Ngữ —Right speech, 

the third of the eightfold noble path—Nói đúng là 

giai đoạn thứ ba trong Bát Thánh đạo. 

l) Abstaimning from backbiting slander and talk 
that may bring about hatred, enmity, disunity 
and disharmony among Individuals or øroups 
of people: Nói đúng là không nói xấu phỉ 
báng vu khống và nói năng có thể mang lại 
sân hận, thù oán, chia rẽ và bất hòa giữa cá 
nhân và các đoàn thể. 


2) Don”t speak the followine—Không nói: 
a) _ Absfaining from lying: Không nói dối. 
b) Abstaining from abuse and idle talk: Không 


lạm dụng nhàn đàm hý luận. 

c© Abstaning from harsh, rude, Impolite, 
malicious language: Không nói lời cộc cần 
thô lỗ, thiếu lễ độ, hiểm độc và những lời sỉ 
nhục. 


dđ) Abstaining from careless words: Không nói 
lời bừa bãi. 

3) Do speak the following—NóI: 

a) _ To speak the truth: Nói điều chân thật. 

b) Uulize words that are soft, friendly and 


benevolent: Nói bằng lời dịu dàng thân hữu 
và nhân đức. 
c€ Utillize words that are pleasant, gentle, 
meaningful and useful: Dùng lời vui vẻ lịch 
sự, có ý nghĩa và có lợi ích. 
Speak at the right time and place: Nói đúng 
lúc đúng chỗ. 
lf not necessary, or IÝ one cannot say 
something useful, the Buddha advised people 
to keep silent. This ¡is a noble silence: Nếu 
không cần nói, hay không nói được điều lợi 
ích, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ Im 
lặng, vì đây là sự im lặng cao thượng. 
For more Information, please see Eight Noble 
Paths. 
Samyagvyayama (skt): Chánh Tinh Tấn—Right 
effort, DrOBðress,  unintermifting 
perseverance, the sixth of the eighffold noble 


đ) 


4) 


5) 


zeal or 


path—Cố gắng đúng là giai đoạn thứ sáu trong 
Bát Thánh đạo. 

l) To prevent the arlsing of 
unwholesome thoughts that have not yet 
arisen: Ngăn chận các tư tưởng tội lỗi và bất 
thiện chưa sanh. 

To supress the rising of evil states: Trấn áp tất 
cả những trạng thái xấu xa. 

To eradicate (discard) those which have 
arisen: Loại bỏ khi chúng vừa chớm khởi dậy. 
To produce and develop wholesome thoughfs 
not yet arisen: Làm cho phát sanh và phát 
triển những tư tưởng thiện chưa sanh. 

To stimulate øgood sfates, and to perfect those 
which have come Into being (to promofe and 
maintain the good thoughts already present): 
Nuôi dưỡng và làm tăng trưởng những trạng 
thái tốt. 

For more Information, please see Eight Noble 
Paths. 

Samyak (skÐ: Chánh đáng—Đúng—Correct 
Right. 

Samyak-ajiva (skU: Right life— Chánh Mạng— 
See Eight Noble Paths and Right Livelihood. 
Samyak-droti (sk): Chánh kiến—See Eight 
Noble Paths. 

Samyak-drsti (skt: Samma-dithi (p)—Right 
view—Chánh Kiến (hiểu đúng). **See Eight 
Noble Paths. 

Samyak-jnana (sk): Correct knowledge— 
Chánh trí—See Five laws or categories (I) (4). 
Samyak-karmanta  (skt): Samm-kammanta 
(p)—Right acion—Chánh Nghiệp (làm đúng)— 
Right action, avoiding all wrong, purity of body, 
the fourth of the eiphtfold noble path—Hành động 
đúng, tránh làm việc ác, thanh tịnh thân là giai 
đoạn thứ tư trong Bát Thánh Đạo. 

l) Not to do or avoid—Không nên làm (Nên 
tránh): 

Abstaining from taking life: Không sát sanh. 
Abstaining from taking what Is not gIv€n: 
Không trộm cắp. 

c€) Abstaining from carnal indulgence or 1lliciIt 
sexual indulgence: Không tà dâm. 

Should do—Nên làm: 

Cultivate compassion: Nên trau dồi từ bi. 


evil and 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 





a) 
b) 


2) 
a) 


3856 


b)  Take only things that are given: Chỉ lấy khi 
được cho. 
Living pure and chaste: Sống thanh tịnh và 


trong sạch. 


Samyak-prahana (skÐ: Catvari- 
Samyakprahanan (skt)—Sammappadhana (p)— 
Tứ Chánh Cần—Tứ Ý Đoạn —Tứ Chánh Đoạn— 
Four right (great) efforts (exertions)—A SanskrIt 
term for “Effort.” Right Effort of four kinds of 
restraint, or four essentials to be practiced 
vigilantly, or four factors that are developed 
through meditation and moral trainng—Từ Bắc 
Phạn có nghĩa là “nỗ lực.” Có bốn phép siêng 
năng diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện, hay 
bốn phép phát triển xuyên qua tu tập thiển định 
và giới luật: 

l) Effort to Iniiate virftles not yet arilsen— 
Bringing forth goodness not yet broupht forth 
(bring good ¡mo existence)—To produce 
merif—To induce the doïng of good deeds, or 
øeneratlon of virtuous phenomena not yet 
øenerated (anutpanna-kusala-dharma- 
ropana). Here a monk rouses his will, makes 
an effOort, stirs up energy, exerts his mind and 
Sfrives to produce unarisen wholesome mental 
states—Tinh tấn phát triển những điều thiện 
lành chưa phát sanh—Endeavor to start 
performing good deeds: Điều thiện chưa sanh, 
phải tinh cần làm cho sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo 
khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, 
trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp 
từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi. 

Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện 
lành đã phát sanh—Endeavor to perform 
more good deeds—Effort to consolidate, 
Increase, and not deteriorate virtues already 
arisen—Developng goodness that 
already arisen (develop existing good)—To 
Increase already 
produced—To encourage the growth and 
confinuance of good deeds that have already 
sfarfed, or Increasing of virtuous phenomena 
already generated (utpanna-kusala-dharma- 
vrddhi). Here a monk rouses his will, makes 
an effOort, stirs up energy, exerts his mind and 
strives to maintain wholesome mentfal sfates 
that have arisen, not to let them fade away, to 


C) 


2) 


has 


mert when It was 


bring them to greater growth, to the full 
perfection of developmen—Điểu thiện đã 
sanh, phải tinh cần khiến cho ngày càng phát 
triển. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố 
gắng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích 
khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể được 
tăng trưởng, được quảng đại viên mãn. 

Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát 
sanh—Endeavor prevent 
forminge—FEffort not to Initiafte sins not yet 
arisen—Preventing evil that hasnt arisen 
from arising (to prevent any evil from starting 
Or arising)—To prevent demerit from arising. 
Here a monk rouses his will, makes an effort, 
SfrS up energy, exerts his mind and sfrives to 
prevent the arising of unarisen 
unwholesome mental  states, 
Øeneration of non-virtuous phenomena not yet 
øenerated (anutpannakusala-dharma- 
ropana)—Điều dữ chưa sanh, phải tinh cần 
làm cho đừng sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi 
lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì 
tâm với mục đích khiến cho các ác pháp từ 
trước chưa sanh không cho sanh. 

Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh— 
Endeavor to eliminate already-formed evil— 
Effort to eliminate sins already arlsen— 
Putting an end to existing evil—To abandon 
demerit when 1t arises—To remove any evil 
as SOon as 1t starts. Here a monk rouses his 
will, makes an effort, stirs up energy, ©Xerfs 


3) 


tO evil from 


evil 


Or non- 


4) 


fO overcome evil 
unwholesome mental sfates that have arisen, 
or abandoning of non-virtious phenomena 
already generated (utpannakusala-dharma- 
prahana)—Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt 
trừ đi. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố 
gắng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích 
khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt trừ. 
** See Thirty-seven Aids to Enlightenment. 
Samyak-Prahanani  (skU: 
Chánh Cần—See 


hs mind and strives 


Four perfect 


exertions—Tứ Samyak- 
Prahanan. 

Samvyak-samadhi (skU: Right concentration— 
Chánh Định. 

1) The mind fixed and undisturbed. The last link 


of the Eightfold Path: Tâm cố định và không 


3857 


bị khuấy rối. Giai đoạn cuối cùng trong Bát 
Thánh Đạo: Right concentration or abstraction 
so that becomes vacant and receptIve. 
Right Concentraton 1s the last 
discipline that leads to the four stages of 
jhana: Chánh Định là yếu tố kỷ luật tinh thần 
cuối cùng dẫn đến Tứ Thiền hay bốn giai 
đoạn của Thiển—§ee Four dhyana heavens. 
For more Information, please see Eight Noble 
Paths. 
Samyak-samadhi (skt): Chánh định—See Right 
concenfrafion. 
Samyak Sambodhi (skÐ: 
Buddhas—Buddha knowledge 
Complee perfect knowledge—Chánh Đẳng 
Chánh Giác—Tam Miệu Tam Bồ Đề—Tam Miệu 
Tam Phật Đà. 
I) Complete perfect knowledge: Chánh Biến 
T1. 
Buddha-knowledge: Phật Trí. 
Omnisclence; the bodhi of all Buddhas: 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
One of the ten titles of the Buddha: Một trong 
mười danh hiệu của Phật —See Ten epithets 
ofa Buddha and Samyak-sambuddha. 
Absolute enliphtenment, 
Oomniscience, a quality of a term for a Buddha: 
Sự giác ngộ của chư Phật bình đẳng nhất như. 
The balanced state of truth: Quả vị thứ 51 
trong 52 quả vị mà Bồ Tát phải trải qua trên 
đường đi đến quả vị Phật —The fifty-first of 
the fity-two stages throuph which a 
bodhisattva 1s supposed to pass on the road to 
Buddhahood. 
The attainment of the Buddha-enlightenment 
which precedes the final stage of truth: Đẳng 
Giác đi trước Diệu Giác hay Phật Quả Giác 
Ngộ. 
Samyak-sambuddha (skt): Samma-sambuddha 
(p)—Correct equal or universal enlightenment— 
Completely enlightened—Omniscience—The 
universal knowledge of a Buddha—Chánh Biến 
Tri—Chánh Biến Giác—Chánh Tận Giác—Tam 
Miệu Tam Phật Đà—Phổ giác nhứt thiết pháp 
(biết rộng và biết đúng về tất cả chư pháp). 
(A) A Sanskrit term for “Completely, perfectly 
awakened.” This is an epithet of Buddhas, 


2) mental 


3) 


Bodhi of all 
OmnIscience—— 





2) 
3) 
Sở) 
5) 


unIversal 


6) 


7) 


which distinguishes them from other beings 
who have attained release from cyclic 
existence, I1.e., Arhats and Pratyekabuddhas. 
Buddhas train for no longer that arhats and 
pratyekabuddhas, and so they reach the 
highest level of perfecton of good qualities 
and deeper wisdom. In Mahayana, Buddhas 
are said to be distinguished by having attained 
Omniscience (sarvajnata) and the ten powers 
(bala), both of which are exclusive to samyak- 
sambuddhas—Từ Bắc Phạn có nghĩa là 
“Toàn Giác.” Đây là một danh hiệu của Đức 
Phật, phân biệt các ngài với những chúng 
sanh khác, rằng các ngài đã thành tựu giải 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, như các vị A 
La Hán và Độc Giác Phật, và các ngài cũng 
đã đạt đến trình độ toàn thiện cao nhất về 
phẩm chất và trí tuệ thâm sâu. Trong Phật 
giáo Đại Thừa, chư Phật được phân biệt vì 
các ngài đã đạt tới mức độ siêu phàm và đã 
có thập lực Như Lai. 

Fully awakened one, a being who has attained 
perfect complete enlightenmernt. It also refers 
(to one of the ten epithets of the Buddha— 
Hoàn toàn thức tỉnh, một người đã đạt tới đại 
giác, một trong mười danh hiệu của Phật: 
Chánh Biến Tri. 

Samyak-samkalpa (skÐQ: Right thought—Chánh 
Tư Duy——RiIght Thought and intent, the second of 
the eightfold noble path. Right aspiration towards 
renunciation, benvolence and kindness—Suy nghĩ 
đúng là giai đoạn thứ nhì trong Bát Thánh đạo. 
Suy nghĩ đúng về cuộc sống xuất gia, từ bi lợi 
chúng—See Right Thought. 

Samyak smrti (sk): Sammasat (p)—Chánh 
Niệm—Right mindfulness—Right remembrance, 
the seventh of the eighffold noble path, means 
remembering correctly and thinking correctly. The 
looking or contemplating on the body and the 
SpIrit In such a way as fo remain ardent, self- 
possessed and mindful. Right remembrance means 
looking on the body and spirit in such a Wway as to 
remain ardent, self-possessed and mindful, having 
overcome both hankerng and deJection. 
According to the eighftfold noble path, right 
mindfulness means the one-pointedness of the 
mind—Chánh niệm là nhớ đúng, nghĩ đúng là giai 


(B 


` 


3858 


đoạn thứ bảy trong Bát Thánh đạo. Nhìn vào hay 
quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức. Chánh niệm 
có nghĩa là ha mọi phân biệt mà niệm thực tính 
của chư pháp. Theo Bát Chánh Đạo, chánh niệm 
là “Nhất Tâm.”. 
l1) Be atftentive to the activities of the body with 
the practice of concentration on breathing: 
Nơi thân tỉnh thức bằng cách thực tập tập 
trung vào hơi thở. 
2) Be aware of all forms of feelings and 
sensations, pleasant, unpleasant, and neutral, 
by ther appearance 
disappearance within oneself: Nơi cảm thọ 


contemplating and 
tỉnh thức bằng cách quán sát sự đến đi trong 
ta của tất cả mọi hình thức của cảm thọ, vui, 
buồn, trung tính. 

Be aware whether one's mind is lustful, 
hatred, deluded, distracted or concentrated: 
Nơi những hoạt động của tâm tỉnh thức bằng 
cách xem coi tâm ta có chứa chấp dục vọng, 


3) 


sân hận, lừa dối, xao lãng, hay tập trung. 
4) Contemplate the Impermanence of all things 
fom arise, stay, change and decay 
eliminate attachment: Nơi vạn pháp tỉnh thức 
bằng cách quán sát bản chất vô thường của 
chúng từ sanh trụ dị diệt để tận diệt chấp 
trước và luyến ái. 
5) See Right Mindfulness. 
Samyak vac (skÐ: Chánh Ngữ. 
Samyak-vaca (sk: Right 
Ngữ —See Right speech. 
Samyak-vyayama (skt: Correct effort—Chánh 
Tinh Tấn—See Right effort. 


{O 


speech—Chánh 


Samyama (skt): Tự kiểm soát—Kiểm soát giác .. 


quan—Self-control—Confrol of the senses. 
Samyoøa (skt): Tam Kết—See Three ties. 
Samyojana (skt): Kết buộc—Phiển não, những 
dây trói gồm có 10 thứ —Fetters—There are ten 
fetters binding beings to the Wheel of Becoming: 
(Œ)_ According to the Theravadan Sect, there are 
ten fetters—Theo phái Theravada, có mười 


loại kiết sử: 

l) Drisht (skÐ: Belief in permanent self or 
individuality—Chấp thường ngã. 

2) Vichkisa (skÐ: Skeptical doubt or 


skepticism—Nghi hoặc. 


3) 
Số, 


5) 
6) 


7) 
8) 
9) 


10) 
qI) 


ii) 


ii) 


Clinging to Rules and Ritual: Chấp nghi lễ 
cúng kiến. 

Trishna (skÐ: Sensuous Craving or desIire— 
Tham dục. 

II-wi1, hatred: Sân hận. 

Craving for the world of form or refined 
corporeality: Tham sắc giới. 
Cravng for the formless 
incorporeality: Tham muốn vô sắc giới. 
Conceit: Khoe khoang lừa dối. 

Restlessness: Sôi nổi bất an. 

Avidya (skÐ: Ignorance—Ngu dốt. 

According to the Dharma Master Thịch Thien 
Tam in the Unisha VijaJa Dharani Sutra, there 
are another ten fetters that keep sentienf 
beings in bondage controlling them much like 
the master-slave relatonship—Theo Pháp Sư 
Thích Thiển Tâm trong Kinh Phật Đảnh Tôn 
Thắng Đà La Ni, lại có mười thứ kiết sử hằng 
trói buộc và sai khiến chúng sanh tựa như 
quan hệ chủ tớ: 

Greed: Tham. 

Hatred: Sân. 

lgnorance: S1. 

Egotsm: Ngã Mạn. 

Skepticism: Nghi Hoặc. 

Body Consciousness—Thân Kiến: 

To love oneˆs body: Tríu mến thân thể. 

To decorate it: Trang hoàng thân thể. 

To feed it: Nuôi nấng thân thể quá đáng. 
Distorted Views—Biên Kiến (sự thấy biết 
nghiêng lệch méo mó): 

Unable to see the truth clearly: Không thể 
thấy được chân lý một cách rõ ràng. 

Seeing only half-truth: Chỉ thấy được một nửa 
sự thật. 

False Views—Tà Kiến: 

To assume evil for good: Lấy xấu ác làm 
thiện lành. 

To assume bondage for liberation—Lấy trói 
buộc làm giải thoát: 

Close-minded Views—Kiến thủ Kiến: 
Assuming to be a know-it-all: Tự cho là biết 
tất cả. 

Stubbornly holding to one view: Khư khư giữ 
lấy nhất kiến của mình. 

Refusing to listen and to change: Không chịu 
lắng nghe và cải sữa. 


world Or 


3859 


10) Follow False Precepts: Giới Kiến Thủ. 

1 Stubbornly taking a small precept: Khư khư 

giữ lấy giới cấm nhỏ hẹp. 

Refusing to let go and learn more about ways 

toward enlightenment: Không cầu học để biết 

thêm các điều cao diệu lợi lạc cho việc giải 
thoát. 

Samyojanani (p): Three fetters—Tam Kiết Sử— 

See Three dharmas (XV). 

Samyuktagama (skt): Tạp A Hàm (Tương Ứng 

A Cấp Ma)—50 quyển, hổn hợp của các kinh A 

Hàm khác—Miscellaneous Agamas, general on 

dhyana, trance, etc, 50 books—See Agama, Four 

Agamas, and Five Agamas. 

Samyuktapitaka  (skÐ: Tạng —The 

miscellaneous canon, at first said to relate to 

Bodhisattvas, but 1t contains miscellaneous works 

of Indian and Chinese authors, collection made 

under the Ming dynasty and supplements of the 
northern Chinese canon with their case marks 
from the southern canon—Tất cả những kinh điển 
linh tinh, ban đâu người ta nói nó thu nhiếp hết 
thảy giáo hành của chư vị Bồ Tát, nhưng kỳ thật 
nó chứa đựng những tác phẩm của người Thiên 

Trúc và Trung Hoa, được kết tập lại vào thời nhà 

Minh có sự bổ túc của Bắc và Nam Tạng Trung 

Hoa (Tạp tạng không phải là ngôn thuyết của một 

người, có khi là Đức Phật giảng thuyết, có khi đệ 

tử của ngài giảng thuyết, có khi tán tụng chư 
thiên). 

Samyutta Nikaya (p): The Collecion of 

Kindred Sayings—Tương Ưng Bộ Kinh. 

1l) A Sanskrit term for “Connected Discourses.” 
This is the thưrd of the five collections of 
discourses In the sutra-pifaka (sutta-pitaka) of 
the Pali Canon, which corresponds to the 
Samyuktagama of the Sanskrit Tripitaka. lt 
confains fiffy-six øroups of sutras, which are 


ñ) 


Tạp 


arranged according to subject matter—Từ Bắc 
Phạn dùng để chỉ “Tương Ưng Bộ Kinh.” Đây 
là bộ thứ ba trong năm bộ sưu tập trong Kinh 
Tạng Pali, gồm 56 nhóm kinh, sắp xếp theo 
để mục. 

The third of five main divisions of the Sutta 
Pitaka. It consists of numerous short texfs 
dealing with incidents connected with the life 
and work of the Buddha—Kinh Tạp A 


2) 


Hàm(Tương Ưng Bộ Kinh), sưu tập thứ ba. 

Kinh gồm những bài nhỏ liên quan tới những 

chỉ tiết về cuộc đời và hành động của Phật. 
Sanah (skt): Name of a Buddhist place in west 
India, south of Talaja and about I6 miles north of 
Una. More than 62 caves were found on both sides 
of the hill in Sanah. They are of a plain type and 
well supplied with tanks for water—Tên của một 
địa danh Phật giáo, nằm về phía tây nam của 
Talaja và cách Una khoảng 16 dặm về phía bắc. 
Hai bên sườn đổi người ta tìm thấy lổ chổ hơn 62 
hang. Các hang nầy thuộc loại đơn giản và đều có 
bể chứa nước. 
Sanaiscara (skt): Saturn—Thổ tinh—See Seven 
brilliant ones, and Nine luminarlies. 
Sanakavasa (skt): Sanavasa (skt)— Thương Na 
Hòa Tu—A younger brother and disciple of 
Ananda. An arhat, whom Eitel, in The Dictionary 
of Chinese-English Buddhist Terms, gives as the 
third patriarch, a native of Mathura, and says: “A 
Tibetan tradition i1dentifies him with yasas, the 
leader of the II Synod. Because of his name he 1s 
assoclated with a hemp or linen øarment, or a 
covering with which he was born—Còn gọi là Na 
Hòa Tu, Thương Nặc Ca, Thương Nặc Ca Phược 
Sa, Xá Na Ba Tư, người em trai và cũng là đệ tử 
của ngài A Nan. Một vị A La Hán, mà theo Eitel, 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, cho là vị tổ 
thứ ba ở Ấn Độ, gốc Ma Thâu Đà, người đã chủ 
trì cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai. Theo truyền 
thống Tây Tạng, ông được gọi là “Thiết Nặc Ca” 
vì khi sanh ra ông đã được trùm bởi áo Thiết Nặc 
Ca (có thuyết nói Thương Nặc Ca là tên một loại 
áo. Khi ngài đổi đời mặc áo “thiết nặc ca” nên 
nhân đó mà gọi áo “thiết nặc ca” là áo gai. Theo 
Tây Vực Ký, Thương Na Hòa Tu khi còn ở kiếp 
trước đã lấy cỏ “thiết nặc ca” làm áo, và bố thí 
cho chúng Tăng vào ngày giải an cư kiết hạ. Ngài 
thường mặc chiếc áo nầy trong năm trăm thân. Ở 
đời hậu thân, ngài và chiếc áo cũng theo thai ra 
đời. Thân thể lớn dần, chiếc áo cũng rộng theo. 
Khi ngài được A Nan độ cho xuất gia, thì chiếc áo 
trở thành pháp phục. Khi ngài thọ cụ túc giới thì 
chiếc áo trở thành chiếc Cà sa 9 mảnh. Khi tịch 
diệt ngài phát nguyện sẽ để lại chiếc áo cho hết 
thầy di pháp của Đức Thích Ca, nguyện lưu cái áo 
lại cho đến khi đạo pháp của Đức Thích Ca truyền 


3860 


tận áo mới bị mục nát).**See Hai Mươi Tám Tổ 
Ấn Độ. 

Sanatanadharma_ (skÒ: Hinduism——Ấn Độ 
giáo—See Hinduism. 

Sanati (p): To make a loud noise—Làm nên 
tiếng động lớn. 

Sanavasa (skU: Sanakavasa (skt—Thương Na 
Hòa Tu—See Sanakavasa. 

Sancarana (p): Wandering about—Đi lang thang. 
Sancarati (p): To wander—To go about—Đi lang 
thang. 

Sancaya (p): Accumulation—Sự tích tụ. 
Sancetana (p): Intention—Purpose—Thought— 
Volition—Ý định—Ý muốn——Ý nghĩ. 

Sancetefi (p): To think—Suy nghĩ. 

Sanchadeti (p): To cover—Che đậy. 

Sanchi (skÐ: See Sanci. 

San-Chieh: Tam Thế Tông —An ¡important 
school of Buddhism ¡in China during the 7” 
century. Followers of this school stressed the 
Importance of observance the rules, altruistic 
deeds, and ascetic practice; they also believe that 
everybody will become a Buddha in the future, 
thus they often prostrated before strangers on the 
street and even before animals—Phái Tam Thế, 
một trường phái Phật giáo đã phát triển tại Trung 
quốc vào giữa thế kỷ thứ VII. Tín đồ của phái nầy 
rất coi trọng giới luật, thực hành từ thiện và tu 
hành khổ hạnh; họ thường xem người đối diện như 
một vị Phật tương lai, chính vì thế mà họ thường 
lạy trước người lạ và ngay cả thú vật. 
Sanchindati (p): To destroy—Phá hủy. 

Sanci (Sanchi-skt): City in central India where the 
first monuments of Buddhist art originated around 
the 3'” century BC. Sanchi was about 549 miles 
from Bombay, 1s the site of the most extensive 
Buddhist remains now known ïn India. Sancl 1s in 
Central India that still contains some of the most 
sipnificant examples of early Indian Buddhist art 
and architecture, dated between the third and first 
centuries B.C. The most Important of these 1s the 
“Great Stupa of Sancil” The site Is scarcely 
mentoned 1n Buddhist lierature. Even the 
1ũneraries of the Chinese pilgrims, which are a 
mine of Informaton about the other anclent 
centers of Buddhism, do not refer to this site at all. 


l(t is surprising therefore that the monumenfs at 
Sanchi should show from the most magnificent 
and perfect examples of early Buddhist art in 
India. Sanchi 1s connected with the story of 
Asoka”s marriage with a merchant”s daughter and 
the erection of a monastery on the hill where 
Mahendra, Asoka”s son by that marrlage, 1s said to 
have halted on the way to Ceylon. Whether the 
SfOry IS frue or not, the fact remains that the 
earliest monuments at Sanchi date from the time 
of Asoka and 1t Is not impossible that 1t was the 
patronage of this dedicated Buddhist king, which 
made the place an active center of the religion of 
Gautama Buddha and was responsible for the 
splendor of the site in days gone by. Among the 
stupas, there are many dating from the third 
century B.C. They vary In size ranging from the 
Great Stupa that measures 100 feet in diameter at 
the base and has a vast, Iimposing dome nearly 50 
feet high to miniature ones no more than a foot 
híph. The gateway of the Great Stupa, richly 
carved with bas-reliefs, illustrating the visit of 
Asoka to the Bodhi tree at Bodh-Gaya—Thành 
phố miễn trung Ấn Độ, nơi xuất hiện những bằng 
chứng đầu tiên của nghệ thuật Phật giáo từ thế kỷ 
thứ ba trước Tây lịch. Sanchi cách thành phố Bom 
Bay khoảng 549 dặm, là nơi có những di tích lịch 
sử Phật giáo to lớn nhất được biết đến ngày nay 
tại Ấn Độ. Sanci nằm trong vùng Trung Ấn, là nơi 
còn sót lại nhiều dấu tích lịch sử mỹ thuật và kiến 
trúc của Phật giáo Ấn Độ trong buổi sơ khai, giữa 
thế kỷ thứ ba và thứ nhất trước Tây lịch. Quan 
trọng nhất là “Đại tháp Sanci.” Địa điểm nầy ít 
khi được nhắc đến trong văn học Phật giáo. Thậm 
chí, trong ký sự của các nhà hành hương Trung 
Quốc, vốn chứa rất nhiều thông tin về các trung 
tâm Phật giáo ngày xưa, cũng chẳng nói gì đến 
địa điểm nầy. Do đó, thật là ngạc nhiên khi các 
công trình kiến trúc tại Sanchi lại tạo nên những 
kiến trúc huy hoàng và hoàn hảo nhất của nghệ 
thuật Phật giáo trước đây tại Ấn Độ. Sanchi có 
liên quan đến việc vua A Dục kết hôn với con gái 
của một thương gia ở thị trấn Vidisa, cách Sanchi 
chừng vài dặm, và việc dựng một tu viện trên đồi. 
Ma Thẩn Đà, con trai vua A Dục và bà hoàng 
nầy, đã lưu nghỉ tại đây trong chuyến đi truyền 
giáo Tích Lan. Dù chuyện nầy có thực hay không, 
nhưng những công trình kiến trúc đầu tiên tại 


3861 


Sanchi đã có niên đại từ thời vua A Dục và rất có 
thể nói rằng chính sự bảo trợ của vì vua nầy đã 
làm cho Sanchi trở thành một trung tâm Phật giáo 
nhộn nhịp cũng như tạo cho nơi đây một sắc thái 
huy hoàng trước đây. Trong số các tháp, có nhiều 
tháp có niên đại từ thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch. 
Có cái đường kính 30 mét, cao 15 mét; có những 
cái rất nhỏ, cao không quá 0,3 mét. Trên khuôn 
cửa một cổng vào Đại Tháp, có một bản chạm nổi 
hiếm thấy, mô tả sự chiêm bái của vua A Dục 
trước cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng. 
Sancinana (p): Accumulation—Sự tích tụ. 
Sancinatfi (p): To accumulate—Tích tụ. 
Sanctification (n): Sự thánh hóa. 

Sanctify (v): Thần Thánh hóa. 

Sanctifying (a): Có tính cách thần thánh hóa. 
Sancfimonious (a): Thánh thiện giả tạo (đạo đức 
giả). 

Sanctimonious hypocrite: Ngụy quân tử (đạo 
đức giả). 

Sancftimoniousness (n): Sự đạo đức giả. 
Sanctfion (n): Sự chế tài. 

Sanctity (n): Sự thánh thiện. 

Sanctivity (n): Thánh tích. 

Sanctuary (n): Đền Thánh—Nơi ẩn náo. 
Sancunneti (p): To crush—To powder—Nghiền 
nát. 

Sand: Baluka (skt)—Cát —In Buddhism, it is used 
to Imply “countless number.”—Trong đạo Phật, nó 
được dùng để ám chỉ “Vô số.” 

Sanda (p): Thick—Dense (a)—Dây đặc. 
Sandahati (p): To connect—Nối kết lại. 

Sandal wood: Aguru or Tagara (skt)—Aloes 
wood—Eagle 
hương. 
Sandaleti (p): To break—Phá vỡ. 

Sandana (p): A chain—Mắc xích. 

Sandassaka (p): One who shows or instructs— 
Người chỉ bày hay dạy dỗ. 

Sandati (p): To flow—Chảy. 

Sandeha (p): Doubt—Nghi ngờ. 

Sandesa (p): A message—Thông điệp. 
Sandhamaii (p): To blow——To fan—Gió thổi. 


wood—Fragrant  shrub—Trầm 


Sandhana (p): One”s own property—Tài sản của 
chính mình. 

Sandharceti (p): To bear—Chịu cưu mang. 
Sandhila: Đề La—One with abnormal sexual 
organs—Tên gọi tắt của Phiến Để La, tên gọi của 
một người không đầy đủ nam căn nữ căn (Xưa có 
5 vị Tỳ Kheo muốn được lợi lộc, nên ăn bận trá 
hình là bậc Thánh giả. Có một người đàn bà tin 
tưởng bèn cúng dường. Vì thế người đàn bà được 
phước lớn, còn 5 vị Tỳ Kheo kia khi chết bị đọa 
xuống địa ngục. Sau đó tái sanh làm người bán 
nam bán nữ). 

Sandhi-Nirmocana-Sutra (skt:  Scripture 
Unlocking the Mysteries—Giải Thâm Mật Kinh— 
The chief text of the Dharmalaksana school, 
translated into Chinese by Hsuan-Tsang around 
the fifth century A.D.—Giáo điển chính của Pháp 
Tướng Tông, được ngài Huyễển Trang dịch sang 
Hoa ngữ vào khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây 
Lịch. 

Sandhupayatfi (p): To emit smoke—Phun khói. 
Sandhupeti (p): To fumigate—Xông khói. 
Sandila (sk): San Để La Đại Tướng —See 
Twelve spirifs connected with the Master of 
Healing. 

Sandilya (sk): San Để Lam—Described as a 
fabulous world of the past whose name Is øIven as 
Sandilya, and who has 1,000 children, but this 1s 
doubtful—Được diễn tả như một thế giới xa xăm. 
Vào thời đó có vị Luân Vương tên là Vô Tránh 
Niệm có 1000 người con, (nhưng điều nầy hãy 
còn nghi ngờ). 

Sandipeti (p): To make clear—Lầm sáng tỏ. 
Sanditthika (p): Visible (a)—Có thể thấy được. 
Sandoha (p): Multitude (a)—Nhiễu. 

Sane (a): Bình thường. 

A sane man: Thường dân. 

San Francisco Zen Cenfer: Soto Zen center 
founded by Shungyu Suzuki Roshi in 1961. It 1s 
one of the oldest and most influential Zen cenfters 
in North America—Trung tâm Thiền Tào Động 
được Shungyu Suzuki Roshi sáng lập vào năm 
1961. Đây là một trong những trung tâm được 
sáng lập sớm và có ảnh hưởng nhất ở vùng Bắc 


Vụ. 








3862 


Sanza (p): Attachment—Clinging—Luyến chấp. 
Sangacchatfi (p): To meet with -—To come 
together—Họp mặt với aI. 
Sangaha (p): 
1) Collection: Sự thu góp. 
2) Treatment—Sự trị liệu. 
Sangaku (jap) Tisrah-siksah (skU-—Three 
studies (three kinds of learning)—Three practices 
of precepts, medifaton and wisdom—Tam học 
(Giới, Định, Tuệ) —See Three studies. 
Sangama (p): A fight—Cuộc chiến đấu. 
Sangamefi (p): To fight—To fight a battle—To 
come into conflic—Chiến đấu. 
Sanganhati (p): To treat kindly—Đối xử tử tế. 
Sanganika (p): Society—Xã hội. 
Sangati (p): Association with—Sự quan hệ với ai. 
Sangayati (p): To chant—Ca hát (ở đây có nghĩa 
là tụng kinh). 
Sange (jap): (sk——Confession 
reform—Sám Hối—See Repentance. 
Sangha (p): Tăng già—An assembly of monks— 
Order of the Monks—A company of at least three 
monks—Một chúng phải có ít nhất là ba vị Tăng. 
() An overview of “Sangha”—Tổng quan về 
“Tăng già”: A sanskrit term for “commumity.” 
The community of Buddhists. In a narrow 
sense, the term can be used just to refer to 
(Bhiksu) (Bhiksuni); 
however, In a wider sense, Sanpha means 
four classes of disciples (monks, 
upasaka and upasika). Lay men (Upasaka) 
and lay women (Ũpasika) who have taken the 
five vows of the Panca-sila (fivefold ethics). 
All four groups are required formally to adopt 
a set of rules and regulations. Monastics are 
bound to two hundred-fifty and three hundred 
forty-eight vows, however, the actual number 
varles between different Vinaya traditions. 
An Iimporfant prerequisite for entry Into any of 
the four cafergorles 1s an Initial commitment 
fo practice of the Dharma, which 1s generally 
expressed by “taking refuge” In the “three 
Jewels”: Buddha, Dharma, Samgha—Từ Bắc 
Phạn dùng để chỉ cho “Cộng đồng Phật tử.” 
Theo nghĩa hẹp, từ này có thể được dùng cho 
chư Tăng Ni; tuy nhiên, theo nghĩa rộng, theo 


Ksama and 


monks and nuns 


nuns, 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


nghĩa rộng, Sangha ám chỉ cả tứ chúng (Tăng, 
Ñ¡i, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di). Phật tử tại gia 
gồm những Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, những 
người đã thọ ngũ giới. Tất cả tứ chúng này 
đều đòi hỏi phải chính thức thọ giới luật; giới 
luật tự viện giới hạn giữa 250 và 348 giới; tuy 
nhiên, con số giới luật thay đổi giữa luật lệ 
khác nhau của các truyền thống. Một điều bắt 
buộc tiên khởi cho cả tứ chúng là lễ quán 
đảnh hay quy-y Tam Bảo: Phật, Pháp, 
Tăng —See Sangha, Take refuge In the Triple 
Gem, and Triratna. 

Other characteristics of “Sangha”—Những 
đặc tính khác của “Tăng già”: 

Buddhist monks and nuns have left the family 
life to practice the Buddha”s teachinss. They 
usually own only a few thinøgs, such as robes, 
an alms bowl and a razor to shave their heads. 
They aim to give up the need for materlal 
pOSsesslons. They concentrate on their inner 
development and gain much understanding 
1nto the nature of things by leading a pure and 
simple life—Tăng Ni là các vị đã rời bỏ nếp 
sống gia đình để tu tập Phật Pháp. Thường 
thường họ chỉ giữ lại vài món cần dùng như y 
áo, bát khất thực, và lưỡi lam cạo râu tóc. Họ 
hướng đến việc từ bỏ những nhu cầu tư hữu 
vật chất. Họ tập trung tư tưởng vào việc phát 
triển nội tâm để đạt đến sự thông hiểu bản 
chất của vạn hữu bằng cách sống thanh tịnh 
và đơn giản. 

Community (congregation) of monks, nuns, 
and lay Buddhists who cultivate the Way—— 
The Buddhist Brotherhood or an assembly of 
brotherhood of monks. Sangha also means an 
assembly, collection, company, or SOCIefy. 
The corporate assembly of at least three or 
four monks under a chairperson—Cộng đồng 
Tăng Ni và Phật tử cùng nhau tu hành chánh 
đạo. Tăng già còn có nghĩa là một hội đồng, 
một tập hợp, hội chúng Tăng với ít nhất từ ba 
đến bốn vị Tăng, dưới một vị Tăng chủ. 
Sangha 1s a Sanskrit term means the monastic 
community as a whole. Sangha also means a 
harmonious association. This harmony at the 
level of Inner truth means sharing the 
understanding of the truth of transcendenfal 
liberation. At the phenomenal level, harmony 





3863 


means dwelling together 1n harmony; 
harmony in speech means no argeuments; 
harmony in perceptions; harmony in wealth or 
sharing material øoods equally, and harmony 
1n precepts or sharing the same precepts— 
Sangha, nguyên là tiếng Phạn nghĩa là đoàn 
thể Tăng Ni, dịch ra chữ Hán là hòa hợp 
chúng. Lý hòa là cùng chứng được lý vô vi 
giải thoát. Thân hòa cùng ở, khẩu hòa vô 
tranh, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, 
và giới hòa đồng tu. 

The congregation of monks and nuns or 
genuine Dharma followers. Sangha consists of 
contemporary disciples who practice and 
realize the saving truth of the Unified Three 
Treasutes that was first revealed by 
Sakyamuni Buddha—Tăng bảo, bao gồm các 
môn đệ đương thời tu tập và thể hiện chân lý 
cứu độ của Nhất Thể Tam Bảo đầu tiên được 
Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị: The Sangha—— 
See Triratna (HI) and (TV)(C). 

Sangha authority: Uy quyền của Tăng đoàn. 
Sanghabhadra (sk0: Tăng Già Bạt Đà La—A 
learned priest of Cashmere, a follower of the 
Sarvastivadah school, the author of many 
philosophical works—Sư Chúng Hiển, một danh 
Tăng của tông Tát Bà Đa, là tác giả của những bộ 
luận nổi tiếng của Phật giáo (Thuận Chính Lý 
Luận và Hiển Tông Luận). 

Sanghabheda(skt: Phá hòa hợp Tăng —Phá Yết 
Ma Tăng— To disrupt the harmony of the 
commumty of monks and cause schism by 
heretical opinions, e.g. by heretical opinions. 
According to the Buddha, causing a split in the 
Sangha was one of the six heinous crimes. This 
demonstrates the Buddha's concerns of the 
Sangha and the future of Buddhism. However, If 1s 
not necessarily the case that all such splits were 
intentional or adversarial In origin, and It seems 
lkely that geographical Isolaton, possibly 
resulting from the missionary acfivities may have 
played Its part in generating differences In the 
moraliies recited by varlous gatherings. After 
several Buddhist Councils, differences appeared 
and different sects also appeared. The differences 
were usually Insignificant, but they were the main 
causes that gave rise to the orIgination of different 


4) 





sects. IÝ we take a close look on these differences, 
we will see that they are only differences in 
Vinaya concerning the Bhiksus and Bhiksunis and 
had no relevance for the laitty—Phá hòa hợp 
Tăng, cùng trong một giới mà đưa ra ý kiến ngoại 
đạo hay lập ra loại yết ma khác để phá vở sự hòa 
hợp của yết ma Tăng. Theo Đức Phật, tạo sự phá 
hòa hợp trong Tăng già là một trong sáu trọng tỘI. 
Điều này nói lên mối quan tâm rất lớn cuả Đức 
Phật đối với Tăng già và tương lai Phật giáo về 
sau này. Tuy nhiên, không nhất thiết các cuộc ly 
khai trong Tăng già đều là cố ý phát sinh từ sự thù 
nghịch, và có vẻ như sự xa cách về địa lý do các 
hoạt động truyền giáo, có lẽ đã đóng một vai trò 
quan trọng trong việc phát sinh các khác biệt về 
giới luật trong những cuộc hội họp tụng giới cuả 
Tăng già. Sau năm bảy lần kết tập kinh điển, 
những khác biệt xuất hiện và các tông phái khác 
nhau cũng xuất hiện. Những khác biệt thường 
xoay quanh những vấn đề không mấy quan trọng, 
nhưng chúng chính là nguồn gốc phát sinh ra các 
trường phái khác nhau. Nếu chúng ta nhìn kỹ 
chúng ta sẽ thấy rằng những khác biệt chỉ liên hệ 
đến vấn để giới luật của chư Tăng Ni chứ không 
liên quan øì tới những Phật tử tại gia. 

Sangha of Bhiksunis: Buddhist Sisterhood— 

The Order of Buddhist Nuns—Ni Chúng (Giáo 

Hội Tỳ Kheo Ni). 

Sangha Convener: Vị sư thủ chúng trong 

chùa—The monk who takes care of the affalrs of 

the whole communIty. 

Sangha Council: Hội Đồng Tăng Già (Viện 

Tăng Thống). 

Sanghadeva (skt: Tăng Già Để Bà (Chúng 

Thiên). 

Sanghadisesa (skt): Kiết Giới Thập Tam Tăng 

Tàn. 

Œ@) Thirteen offences which entail upon a monk 
temporary expulsion from the Order——Mười 
ba giới Tổn Hại Tăng Tàn khiến cho Tăng Ni 
phạm phải bị tạm thời trục xuất khỏi giáo 
đoàn—According to Rules for Mendicants 
composed by Most Honorable Master Minh 
Đăng Quang in accordance with The Sacred 
Books of the Buddhists, book of the discipline, 
thirteen offences which entail monks or nuns 


temporary expulsion from the Order. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


3864 


Indulging in any one of these offences, monks 
Or nuns are required to leave the Order for a 
period of time fixed by the assembly of 
monks. After that time, offenders present 
themselves before the Order to beg for a 
reinstatement. Without the permission from 
the assembly of monks, offenders cannot 
return to the Order—Theo Luật Nghi Khất Sĩ 
được Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn theo 
Luật Tạng, mười ba giới tổn hại Tăng Tàn 
khiến chư Tăng Ni phạm phải sẽ bị tạm thời 
trục xuất khỏi giáo đoàn. Tăng Ni phạm phải 
sẽ bị Tăng chúng quy định thời gian bị tạm 
trục xuất. Đến khi mãn hạn trục xuất, người 
phạm tội phải ra trước Tăng chúng xin được 
tái gia nhập vào giáo đoàn. Không có sự chấp 
thuận của Tăng chúng, người phạm tội không 
thể trở lại giáo đoàn. 

Not to  Intentionally discharge of semen, 
except during a dream: Cấm cố ý lấy tay tự 
làm sự dâm, ngoại trừ trong giấc mộng. 

Not to come ¡nto physical contact with a 
woman, such as holding her hand, or holding a 
braid of her haïr, or rubbing against any one 
of her limbs: Cấm rờ mình đàn bà, như nắm 
tay, rờ búi tóc, rờ rẫm tay chân, vân vân. 

Not to offend a woman with lewd words 
concerned with unchastity: Cấm chọc ghẹo dụ 
dỗ đàn bà. 

NÑot to act as a go-between for a woman with 
a man In mind or for a man with a woman In 
mind, whether as a wIfe or as a mIS(r€SS, OT 
acting as an agent for arranging the meeting 
Of two persons for sexual indulgence: Cấm 
làm mai, cưới gã hay môi giới cho sự hẹn hò. 
Not to speak 1n pralse of ministering to 
sensure pleasure for self in the present of 
women, saying: “Ladies, this Is the highest 
kind of ministration, that a woman should 
minister to one like me, virfuous, of øood 
conduct, leading the Brahma-life” with the 
meaning to connect with sexual Infercourse: 
Cấm khoe phép tinh tấn với đàn bà, nói rằng 
“Các bà phải phụ trợ một người như tôi, đức 
hạnh vẹn toàn, sống đời phạm hạnh' với ý 
muốn quan hệ tới việc dâm dục. 

Not to build a hut in an unlawful manner (not 
1n accordance with measure of twelve spans 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11) 


12 


` 


13) 


qI) 


in leneth and seven spans In width, and not 
bring the assembly of monks for marking out 
a site, for a monk should beg himself for a site 
which Involves destruction and which has not 
an open space round it): Cấm tự ý cất phòng 
sái luật (12 sấy bể dài và 7 sấy bể ngang, và 
không trình với Tăng chúng chỗ cất, bởi vì vị 
ấy có thể cất phòng ở chỗ không có khoảng 
trống bao quanh sẽ dẫn đến sự bại hoại). 

Fail to bring for marking out a site, even 
thouph there is a benefactor who 1s willing to 
build and donate a vihara: Không trình chỗ 
cất phòng, mặc dù tự ý thí chủ cất cho. 

NÑot to accuse falsely (unjustly or wrongly) a 
monk with an unfounded charge: Cấm cáo 
gian một vị Tỳ Kheo khác một tội gì mà 
không có thật. 

NÑot to do things to destroy the harmony of the 
Order: Cấm dùng cách nầy thế kia để phá sự 
hòa hiệp của giáo hội. 

Not to suspect a monk with a groundless 
charge: Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo khác 
một điều gì không có thật. 

Ñot to side with someone who creates schism 
to destroy the harmony of the Order: Cấm 
binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở giáo hội. 
Not to lead a solemnly brahma life, to be a 
bad example for others to imitate: Cấm không 
trang nghiêm, làm quấy ác cho kẻ khác bắt 
chước. 

lí a monk who commits evil conduct or 
misbehavior, and his evil conduct is seen or 
heard, that monk should be admonished up to 
three times by the assembly of monks to 
allow him to gIve up his course. If after being 
admonished, he gives up that course, 1( 1S 
good. If he does not gIve up, 1t 1s an offence 
entailing a formal meting of the Order: Nếu vị 
Tăng cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe 
lời khuyên giải. Nếu Tăng chúng hỏi ba lần 
mà vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội 
Tăng Tàn. 

According to Rules for Mendicanfts composed 
by Most Honorable Master Minh Đăng Quang 
1n accordance with The Sacred Books of the 
Buddhists, book of the discipline, seventeen 
which temporary 
expulsion from the Order. Indulging in any 


offences enfail  nuns 


Ù 


2) 


3) 


Sở, 


5) 


6) 


7) 


3865 


one of these offences, nuns are required to 
leave the Order for a period of time fixed by 
the assembly of monks and nuns. After that 
time, offenders present themselves before the 
Order to beg for a reinstatement. Without the 
permission from the assembly of monks and 
nuns, ofenders cannot return to the Order— 
Theo Luật Nghi Khất Sĩ được Tôn Sư Minh 
Đăng Quang soạn theo Luật Tạng, mười bảy 
giới tổn hại Tăng Tàn khiến chư Ni phạm 
phải sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo đoàn. 
Ni chúng phạm phải sẽ bị Giáo Đoàn Tăng Ni 
chúng quy định thời gian bị tạm trục xuất. 
Đến khi mãn hạn trục xuất, người phạm tội 
phải ra trước Tăng Ni chúng xin được tái gia 
nhập vào giáo đoàn. Không có sự chấp thuận 
của Tăng Ni chúng, người phạm tội không thể 
trở lại giáo đoàn. 

A nun should not to act as a go-between for a 
woman with a man in mind or for a man with 
a woman in mind, whether as a wIfe Or as a 
miSfress, Or acfing as an agent for arranging 
the meeting of two persons for sexual 
indulgence: Cấm làm mai, cưới gã hay môi 
giới cho sự hẹn hò. 

A nun should not accuse falsely (unjustly or 
wronely) another nun with an unfounded 
charge: Cấm cáo gian một vị Tỳ Kheo Ni 
khác một tội gì mà không có thật. 

A nun should not suspect another nun with a 
groundless charge: Cấm nghi quấy một vị Tỳ 
Kheo Ni khác một gì mà không có thật. 

A nun should not bring any law suits or any 
legal questions to the government officials for 
Jjudgment: Cấm kiện thưa đến quan chức. 

A nun should not ordain a woman who has 
committed a capital offense (a woman with 
death penalty): Cấm cho nhập đạo một người 
phạm tội đáng chết. 

A nun should not speak In support for a nun 
who has committed one of the eight Parajikas: 
Cấm binh vực một cô phạm đại giới. 

A nun should not øo alone to a remofe regIon. 
Going alone to a remote village or other side 
Of a river, remaining away for a night alone or 
staying behind a group alone by a nun are 
regarded undesirable. A nun doing so 
committed the offense called Sanghadisesa: 


Cấm đi xa một mình: Cấm vị Ni đi một mình 
đến một làng xa hay qua bên kia bờ sông, ở 
cách đêm. 

8) A nun should not accept necessities from a 
man: Cấm vì ý riêng lãnh của đàn ông những 
thức cần dùng. 

9) A nun should not ask other people to accept 

necessifies from a man: Cấm vì ý riêng mượn 

kẻ khác lãnh thế của đàn ông những thức cần 
dùng. 

A nun should not do things to destroy the 

harmony of the Order: Cấm dùng cách nầy 

thế kia để phá sự hòa hiệp của giáo hội. 

1l) A nun should not speak In support for a 

person who does things to destroy the 

harmony of the Order: Cấm binh vực kẻ phá 
sự hòa hiệp ở Giáo Hội. 

A nun should not lead a solemnly brahma life, 

to be a bad example for others fo Imitafe: 

Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác cho 

kẻ khác bắt chước. 

l a nun who commits evil conduct or 


10 


`=< 


12 


` 


13 


` 


misbehavior, and her evil conduct 1s seen or 
heard, that nun should be admonished up to 
three times by the assembly of nuns to allow 
her to give up her course. lf affter being 
admonished, she gives up that course, It 1s 
good. If she does not gIve up, 1f 1s an offence 
entailing a formal meeting of the Order: Nếu 
vị Ni cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe 
lời khuyên giải. Nếu Ni chúng hỏi ba lần mà 
vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội 

Tăng Tàn. 

A nun should not conceal other nun”s faults 

due to personal affection: Cấm giấu lỗi một 

cô khác vì tình thân. 

15 A nun should not provoke other nuns to 
disobey the laws of the Order: Cấm đốc xúi 
những cô khác, bảo đừng nghe Giáo Hội. 

16) A nun should not direct (superintend) other 
nuns fo give up precepts: Cấm đốc xúi những 
cô khác hoàn giới. 

17) A nun should not quarrel and reproach or 
condemn the Order: Cấm gây gỗ và phiền 
trách Giáo Hội. 

(ID Thirteen ofences which enfail upon a nun 
temporary expulsion from the Order——Mười 
ba giới Tổn Hại Tăng Tàn khiến cho một vị 


14 


` 


Ù 


2) 


3) 


3866 


Ni phạm phải bị tạm thời trục xuất khỏi giáo 
đoàn—According to the Vinaya Pitaka (Book 
of Discipline), Part I, translated into English 
by L.B. Horner, thirteen offences which entail 
nuns temporary expulsion from the Order. 
Indulging in any one of these offences, nuns 
are required to leave the Order for a period of 
time fixed by the assembly of monks and 
nuns. After that time, offenders present 
themselves before the Order to beg for a 
reinstatement. Without the permission from 
the assembly of monks and nuns, offenders 
cannot return to the Order—Theo Luật Tạng, 
mười ba giới tổn hại Tăng Tàn khiến chư 
Tăng phạm phải sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi 
giáo đoàn. Vị Ni nào phạm phải sẽ bị Giáo 
Đoàn quy định thời gian bị tạm trục xuất. Đến 
khi mãn hạn trục xuất, người phạm tội phải ra 
trước Giáo Đoàn xin được tái gia nhập vào 
giáo đoàn. Không có sự chấp thuận của Giáo 
Đoàn, người phạm tội không thể trở lại giáo 
đoàn. 

Whatever nun should be one who speaks In 
envy concerning anyone (a householder or a 
householder”s sons or brothers or a slave or a 
workman and even concerning a wanderer 
who 1s a recluse, that nun has fallen Into a 
matter that 1s an offence at once, enfailing a 
formal meeting of the Order Involving being 
sent away): Cấm một Ni cô nói lời ganh ghét 
về bất cứ ai. 

Whatever nun should knowingly recelve a 
woman thief found to merit death, without 
having obtained permission from a king or an 
Order or a group or a guild or a company, 
unless she 1s allowable, that nun has fallen 
Into a matter that is an offence at once, 
entaling a formal meeting of the Order 
involving being sent away: Cấm một Ni cô 
che chở cho một người bị tội chết mà không 
có phép của Giáo Hội. 

Whatever nun should go among village alone, 
or should øo to the other side of a river alone, 
or should be away for a night alone, or should 
stay behind a group alone, that nun has fallen 
Into a matfer that is an offence at once, 
enfaling a formal meeting of the Order 
involving being sent away: Cấm một Ni cô đi 


4) 


5) 


6) 


7) 


vào làng một mình (hay đi bên kia bờ sông 
một mình, hay đi trong đêm tối một mình). 
Whatever nun, having  obtained 
permission from the Order which carried out 
the proceedings 1n accordance with the rule, 
the discipline, the teacher”s Instruction, not 
having learnt the groups desire, should 
restore a nun suspended by a complete Order, 
that nun has fallen Into a matter that 1s an 
offence at once, entailing a formal meeting of 
the Order ¡nvolving being sent away: Nếu 
không có phép của Giáo Hội, cấm phục giới 
cho một vị Tỳ Kheo Ni khác đã bị giáo hội 
phạt. 

Whatever nun, filled with desire, having 
accepted with her own hand from the hand of 
a man who 1s filled with desire, solid food or 
soft food, should eat 1t or partake of 1t, that 
nun has fallen into an offense entailing a 
formal meeting of the Order: Cấm nhận đồ thí 
từ tay một người nam đầy dục vọng. 
Whatever nun should speak thus: “What can 
this man, whether he ¡s filled with desire or 
not filled with desire, do to you, lady, since 
you are not filled with desire? Please, lady, 
eat or partake of the solid food or the soft 
food which this man 1s giving to you, you 
having accepted 1t with your own hand.” That 
nun has fallen In an offense entailing a formal 
meeting of the Order: Cấm một Ni cô xúi một 
vị Ni cô khác thọ dụng đồ ăn của một tín thí 
nam đầy dục vọng. 

Whatever nun, angry, displeased, should 
speak thus: “[ repudiate the enliphtened 
one... Ï repudiate the training. What indeed 
are recluses, 
daughters of the Sakyans? For there are other 
recluses, conscientious, scrupulous, desirous 
of training; I wIll lead the Brahma-life among 
these.” That nun should be spoken to thus by 
the nuns: “Do not, lady, angry, displeased, 
speak thus: “[ repudiate the enliphtened 
one...Í wIll lead the Brahma-life among 
these.” Be satisfiied, lady, dhamma ¡is well 
preached, lead the Brahma-life for the utter 
ending of IlI. And If that nun, being spoken to 
thus by the nuns, persists as before, that nun 
should be admonished by the nuns up to a 


without 


these recluses who are 


8) 


9) 


3867 


third time for giving up that course. If being 
admonished up to a third time, she should 
gIve If up, that 1s øood. If she should not give 
1t up, that nun has fallen Into an offense 
enfailing a formal meeting of the Order: VỊ 
nào phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Ni đoàn nên 
hỏi ba lần xem coi vị ấy có sám hối hay 
không. Nếu sám hối thì không tội. Nếu không 
sám hối là phạm tội Tăng Tàn. 

Whatever nun, overthrown in some legal 
question, anegry, displeased, should speak 
thus: “he nuns are following a wrong course 
through desire... and the nuns are following a 
wrong course through fear.” That nun should 
be spoken to thus by the nuns: “Do not, lady, 
overthrown In some legal question, angry, 
displeased, speak thus, “the 
following a wrong course through desire... 
and the nuns are following a wrong course 
throuph fear.` The lady herself may øo wrong 
from desire, and she may øo wrong from 
hatred and she may go wrong from stupidity 
and she may øo wrong from fear.” And If this 
nun, being spoken to thus by the nuns, persIsts 
as before, that nun should be admonished by 
the nuns up to a third time for giving up that 
course. If being admonished up to a third 
time, she should give 1t up, that 1s øood. If she 
should not give 1t up, that nun has fallen into 
an offense entailing a formal meeting of the 
Order: Cấm một Ni cô nói rằng người khác 
làm sai vì ham muốn hay vì sợ sệt.” Nếu vị Ñi 
nào nói như vậy, Ni chúng sẽ hỏi ba lần. Sau 
ba lần mà vị nây cũng chưa chịu sám hối là 
phạm tội Tăng Tàn. 

l a nun who commits evil conduct or 


nuủn§S ar© 


misbehavior, and her evil conduct 1s seen or 
heard, that nun should be admonished up to 
three times by the assembly of nuns to allow 
her to give up her course. lf after being 
admonished, she gives up that cOUrse€, 1t 1s 
good. If she does not øIve up, 1t is an offense 
enfailing a formal meeting of the Order (n 
case nuns live In company, of evil habits, of 
evil repute, of evil ways of living, vexing the 
Order of nuns, concealing one another”s sins, 
those nuns should be spoken to thus by the 
“§1sters living 1n 


nuns: are 


company...concealing one another”s sins. Let 
the ladles desist the (Order praises this 
detachment In sisters, But If these nuns. And 
1f this nun, being spoken to thus by the nuns, 
should persists as before, that nun should be 
admonished by the nuns up to a third time for 
gIving up that course. If being admonished up 
to a third time, she should give 1t up, that 1s 
good. If she should not give 1t up, that nun has 
fallen Into an offense entailing a formal 
meeting of the Order): Nếu vị Ni cưỡng lý khi 
làm quấy, chẳng chịu nghe lời khuyên giải. 

Nếu Ni chúng hỏi ba lần mà vẫn không chịu 

nghe lời, vị nầy phạm tội Tăng Tàn (Cấm một 

Ni cô sống theo tập khí, ác danh, ác đạo, hay 

che dấu tội lỗi của người khác). 

Ñot to suspect a nun with a groundless 

charge: Cấm nghi quấy một vị Tỳ Kheo Ni 

khác một gì mà không có thật. 

11) Not to side with someone who creates schism 
to destroy the harmony of the Order: Cấm 
binh vực kẻ phá hoại sự hòa hiệp ở giáo hội. 

12) Not to lead a solemnly brahma life, to be a 
bad example for others to imitate: Cấm không 
trang nghiêm, làm quấy ác cho kẻ khác bắt 
chước. 

13) Not to do things to destroy the harmony of the 
Order: Cấm dùng cách nầy thế kia để phá sự 
hòa hiệp của giáo hội. 

Sanghagara (skÐ: Sangharama (sk)—Già Lam. 

I) The park of a monastery: Chúng viên hay 
vườn sân tự viện nơi Tăng chúng Ở. 

2) Pagoda: Chùa hay tự viện—A monastery—— 
Convent——Temple. 

Sanghakamma (p): The collective voice of the 

Sangha. A kind of democratic counciÏ to preserve 

discipline and regulate the Sangha”s collective 

affairs. 

Sanghakarma (sk): Tăng Già Yết Ma—A 

meetng of the monks for the purpose of 

ordination, or for the confession of sins and 
absolution, or for expulsion of the unrepentant— 

Một buổi họp hay nghi thức tuyên cáo thụ giới, 

sám hối, hay trục xuất ra khỏi giáo đoàn những 

người phạm tội “bất khả hối.” 

Sanghakarman Masters (skt): Yết Ma Tăng. 


10 


`=< 


3868 


l) A monastery assembly, usually composed of 
four or more monks: Một chúng gồm bốn vị 
Tỳ Kheo trở lên. 
A monk on duty in a meditation: Vị Tăng Yết 
Ma Thiền tập hay vị Tăng hướng dẫn buổi tọa 
thiển. 
**. See Sanghakarma. 
Sangha law: Luật Tăng đoàn. 
Sanghamangala: Chùa Vũng Liêm—Name of a 
temple of the Theravada Buddhism in Vũng Liêm 
district, Vinh Long Province, South Vietnam. The 
temple also called Sanghamangala. It 1s said that 
the temple was built in 1339, one of the oldest 
temples in Vinh Long Province—Tên của một 
ngôi chùa thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy trong 
quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Nam Việt Nam. 
Người ta nói chùa được xây dựng vào năm 1339, 
đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong 
tỉnh Vĩnh Long. 
Sanghanandi (sk): Tăng Già Nan Để—See 
Samghanandi. 
Sanghanussatfi (p): Niệm Tăng—Suy niệm về 
Tăng—The recollection of the Sangha—See Ten 
recollections. 
Sangha Order: Tăng đoàn—See Sangha. 
Sanghapala (sk0): Tăng Già Bà La—Tăng Già 
Bà Thi Sa—A monk of Champa, who translated 
ten or eleven works around 506-520 A.D.—Một vị 
Tăng người Phù Nam, người đã dịch mười hay 
mười một bộ kinh khoảng những năm 502 đến 520 
sau Tây Lịch. 
Sangha  President: 
SangharaJa. 
Sangha properfy: Tài sản của Tăng Già— 
Properties of the Sangha ¡include money, land, 
pagoda, homes for monks and nuns, tools, and 
other Items used by the whole Sangha 
của Tăng già bao gồm tiền bạc cúng dường, đất 
đai, chùa chiển, nhà cửa cho chư Tăng Ni, dụng cụ 
và những vật dụng khác được giáo hội xử dụng. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni, who keeps Items which 
belong to the whole Sangha for his or her 
personal use or gøIves them to someone else 
without asking the permission of the Sangha, 
commifs an offense that involves Release and 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 


2) 


Tăng Thống—See 


Tài sẵn 





Kheo Ni nào cất giữ tài sản của Tăng Già để 
làm của riêng cho mình, hoặc cho người khác 
mà không có sự đồng thuận của Tăng Già, là 
phạm giới xả đọa (phải buông bỏ và phát lồ 
sám hối ngay). 

A Bhiksu or Bhiksuni, who uses what belongs 
to the Sangha In a way that 1s contrary to the 
Sangha's wishes, causing discontent or 
disharmony in the Sangha, 
offense that involves Release and Expression 
of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
sử dụng tài sản của Tăng Già ngược lại với ý 
nguyện của giáo hội, làm cho mất hòa hợp 
Tăng, là phạm giới xả đọa (phải buông bỏ và 
phát lồ sám hối ngay). 

A Bhiksu or Bhiksuni, who uses Sangha 
resources In a wastefUul manner, ¡ncluding 
money, fools, and other Items commits an 
offense that involves Release and Expression 
of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
sử dụng tài nguyên của Tăng Già một cách 
phung phí, kể cả tiền bạc, dụng cụ và những 
đồ vật khác, là phạm giới xả đọa (phải buông 
bỏ và phát lồ sám hối ngay). 

Sangharaja (skt): Pháp chủ—Tăng Quan—Tăng 
Chính—Tăng Thống. 

1) Dharma-lord: Buddha—Đức Phật. 

2) Chief of the Buddhist clergy or order: Pháp 
Chủ của một giáo hội. 

Supreme Patrlarch of the Sangha Order: VỊ 
Tăng Thống trong giáo hội. 

Director of monks, an official first appointed 
by Chinese government in the fourth century 
A.D.; later the term ¡s used to call a monk 
who has the most seniority in the Order: Tăng 
Thống, tên một chức vị đầu tiên được triểu 
đình Trung Quốc bổ nhiệm vào thế kỷ thứ tư 
sau Tây Lịch, về sau dùng để gọi những vị có 
chức vị cao nhất trong Tăng đoàn. 
Sangharakshita (1925 - ): Người sáng lập Hội 
Thân Hữu Phật Tử Tây Phương—A British-born 
monk who founded the “Friends of the Western 
Buddhist Order” (FWBO), a 
worldwide organization. He served In the British 
army In India during World War II and deserted 
his unit when he was about to send home. After a 
perlod of several years as a wandering mendicant, 


2) 


CcOmmIts an 





3) 





3) 


4) 


non-secfarian 


3869 


he met some Buddhist monks and was ordained In 
1950 by a Theravada preceptor. For the next 
decade he studied with a varlety of teachers, both 
Theravada monks and Lamas from varlous 
Tibetan tradiions. In 1976, he founded the 
FWBO, which was particularly dedicated to a non- 
in which all 
Buddhist traditions would be equally respected— 
Một Tăng sĩ sanh tại Anh, người sáng lập ra “Hội 
Thân Hữu Phật Tử Tây Phương,” một tổ chức Phật 
giáo quốc tế không môn phái. Ông phục vụ trong 
quân đội Hoàng Gia Anh trong thời đệ nhị thế 
chiến và đào ngũ trước khi đơn vị của ông rút về 


sectarian vision of Buddhism, 


nước. Sau một thời gian vài năm làm du Tăng 
khất sĩ ông gặp một vài Tăng sĩ Phật giáo và được 
một vị sư Theravada cho thọ giới Tỳ Kheo năm 
1950. Trong suốt thập niên kế đó ông theo học với 
nhiều vị thầy khác nhau, với các vị sư theo 
Theravada và những vị Lạt Ma từ các trường phái 
khác nhau của Phật giáo Tây Tạng. Năm 1976 
ông sáng lập Liên Hữu Phật Tử Thế Giới, riêng 
dành cho cái nhìn về Phật giáo không phân biệt 
bởi môn phái trong đó tất cả các truyền thống 
Phật giáo phải được tôn trọng như nhau. 
Sangharama (skt): Vihara (sk —Tăng Già Lam 
(Tự)—Chùa—Pagoda—Temple—A  monastery 
with Its garden or ørove—Tự viên và chúng viên 
hay nhà Tăng cho chúng ở. 

Sangha sfructures: Cơ cấu Tăng đoàn— Thể 
chế Tăng đoàn. 

Sanghatfa (skt: Tăng Già Đà. 


l1) An assemblage: Chúng hội. 

2) The fñnal hurricane ¡in the kalpa of 
destruction: Cơn lốc cuối cùng của hoại kiếp. 

3) The hellin which all are squeezed Into a mass 


between two mountains falling together: 
Chúng hợp địa ngục Phạm nhân cấu xé lẫn 
nhau thành một khối giữa hai núi rồi cùng rớt 
xuống vực với nhau—§ee Eight great hot 
hells. 

Sangha tasks: Tăng vụ (công chuyện mà giáo 

hội giao phó). 

1) To a Bhiksu or Bhiksuni, whose own worldly 
lie has been renounced except some dally 
personal tasks, there are no tasks more 
1mportant than Sangha tasks—Với vị Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni, là người đã chối bổ cuộc 


đời thế tục, vì vậy ngoại trừ một vài công 
việc cá nhân hằng ngày, không có việc gì 
quan trọng hơn là việc mà giáo hội đã giao 
cho mình. 
If a Bhiksu or a Bhiksuni, who gives his or her 
own daily personal tasks more priority than 
those of the Sangha tasks, he or she violates 
the fine manner offense ¡n the temple—Nếu 
vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào đặt những 
công việc hằng ngày của mình ưu tiên hơn 
công việc của giáo hội, vị ấy phạm giới 
chúng học trong tự viện. 
A Bhiksu or Bhiksuni, who 1s given a special 
task In the Sangha, he or she should do 1t with 
ease and freedom, should not take 
advanfase of It to unnecessarily excuse 
himself or herself from dally activitiles of the 
temple—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào đã 
được giáo hội giao phó một công việc, dù đặc 
biệt, vị ấy nên làm thong thả từ từ, chứ không 
được nhân đó mà xin miễn thứ cho những sinh 
hoạt hằng ngày khác trong tự viện. 

A Bhiksu or Bhiksuni, should not, out of the 

self-pride being of the 

1nconvenience of others, accept Sangha tasks 
that are beyond his or her capabilitles——VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni, không nên vì tự hào 

cá nhân hay sợ người khác phiền lòng mà 

nhận việc quá khả năng của mình. 

Sanghateti (p): To joïn together—Cùng hợp nhau 

lại. 

Sanghati (skt): The patched robe—Cà Sa—Tăng 

Già Lê—The sanghati or coat of patches varying 

from 9 to 25 (patched of seven pieces and 

upwards), one of the three garments of a monk—— 

Còn gọi là Nạp Già Lê, là loại áo Tăng Già Lê 

trong bộ Nạp Y, từ 9 đến 25 mảnh vá lại với nhau, 

một trong ba y của một vị Tăng. **See Kasaya. 

Sanghatthera (p): A 

congregation—Một vị sư cao tuổi hạ trong giáo 

đoàn. 

Sanghavarman (skt): Sanghapala (skt)—Khương 

Tăng Hội—Tăng Già Bạt Ma (Chúng Khải). 

l) An Indian monk supposed to be of Tibetan 
descent; but Sanghapala 1s described as the 
eldest son of the prime minister of Soghdiana, 

porbably a diferent 


2) 


3) 


and 





4) 


OFr afraid 


senor monk of a 


and 1s person. 


3870 


Sanghavarman was the one who conducted 
translation of The Indefinite Life Sutra In Lo- 
Yang ¡in 252 A.D.: Khương Tăng Hội là tên 
của một nhà sư người Thiên Trúc, dòng dõi 
Tây Tạng, nhưng lại có một vị sư khác cũng 
tên Khương Tăng Hội, người đã dịch bộ Kinh 
Vô Lượng Thọ tại thành Lạc Dương vào năm 
252 sau Tây Lịch. 

Sanghapala, a natve of. Sogdiane, 
belongs to China. His parenfs came to North 
Vietnam to do business to earn a living. His 
father passed away when he was only ten 
years old. After that he lef( home and 
became a very famous monk at that time. He 
thoroughly understood the Tripitaka. He went 
to Tung-Wu (now Central China) to expand 
the Buddha Dharma. He also translated many 
sutras from Sanskrit into Chinese such as the 
Infinite Life Sutra, the Anapanasati Sutra, efc. 
He passed away in around 280 A.D.: Khương 
Tăng Hội, người nước Khương Cư, cha mẹ 
sang đất Giao Châu làm ăn buôn bán kiếm 
sống. Ngài mổ côi cha từ lúc mới lên mười. 
Sau đó ngài xuất gia và trở thành một nhà sư 
nổi tiếng thời bấy giờ. Ngài thông hiểu Tam 
Tạng kinh điển. Ngài sang Đông Ngô (bây 
giờ là miền Trung nước Tàu) để hoằng dương 
Phật Pháp. Ngài dịch nhiều kinh điển từ chữ 
Phạn ra chữ Hán như Kinh Vô Lượng Thọ và 
Kinh An Ban Thủ Ý, vân vân. Ngài thị tịch 
khoảng năm 280 sau Tây Lịch 

An Indian monk who arrived in Nanking In 
around 433 A.D., translated five works in 434 
A.D., went west in 442—Sư Chúng Khải, một 
nhà sư Ấn Độ đến Nam Kinh khoảng năm 
433 sau Tây Lịch, đến năm 434 thì dịch được 
năm bộ kinh; về sau đi hoằng hóa về phía 
Tây của Trung Quốc. 

Sanghavarti (skt): Tăng Già Bạt Trừng (Chúng 
Hiện). 

Sanghavasesa (skt: Sanghadisesa (p)—Tăng 
Già Bà Thi Sa (Tăng Tàn)—Tăng Tàn—Tăng Già 
Bà Thi Sa—A sin of an ordained person requiring 
open the assembly for 
absolution or riddance. Failing confession means 
dismissal from the order. Thirteen of these sins are 
of sexual thoughts, or their verbal expression, also 


2) IOW 


3) 


confession before 


greed, even for the sake of the order—Tăng Sơ 
Tàn hay Tăng Tàn (tội này xếp dưới trọng tội Ba 
La Di). Tội của một vị Tăng cần phải được bộc 
bạch hay phát lồ sám hối trước hội đồng để giải 
quyết. Nếu không phát lổ sám hối sẽ bị coi như 
trọng tội Ba La Di và bị loại khỏi giáo đoàn. Mười 
ba tội Tăng Tàn đa phần là phạm phải những tư 
tưởng hay lời nói dâm ô tham lam. **See 
Sanghapala, Six kinds of wrong-doing, and Seven 
kinds of wrong-doing of monks and nuns. 
Sanghayathata (skt): Gayasata (skt)—Tăng Già 
Da Xá (Chúng Xưng The I8" Indian 
patriarch—Vị tổ thứ 1§ trong dòng Thiển Ấn Độ. 
**See Twenty eight Indian Patriarchs. 

Sanghika (skÐ: Tăng Kỳ. 

I) Relating to a Sangha: Liên hệ đến Tăng Già. 


2) A complete set of land and buildings for a 
monastery: Toàn bộ đất và nhà cửa của một 
tự viện. 

3) An abbreviaion for Asamkhya, means 


innumerable: Tên tắt của A Tăng Kỳ có 

nghĩa là vô số vô lượng, không thể đếm được. 
Sanghikah (sk) Tăng Kỳ Bộ — The 
Mahasanghikah school——Tên tắt của Ma Ha Tăng 
Kỳ Bộ hay Đại Chúng Bộ (một trong 20 bộ phái 
Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật nhập diệt, trong lần 
kết tập kinh điển đầu tiên; phái trong hang gọi là 
Thượng Tọa Bộ, phái ngoài hang gọi là Đại 
Chúng Bộ). 
Sanghika-vinaya (sk0: Tăng Kỳ Luật—An 
abbreviation for Mahasanghika-vinaya, the rules 
for monks and nuns—Tên gọi tắt của Ma Ha Tăng 
Kỳ Luật, luật của Đại Chúng Bộ dành cho chư 
Tăng NI. 
Sangifiparyaya (skt: One of the books of the 
Sarvastivadn Abhidharma Pitaka, writen by 
Mahakausthila or Sariputra. This is the way of 
putting things in the rehearsal, a commenfary on 
the Sangiti Sutra—Một trong các bộ sách của Bộ 
Luận Tạng của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu 
Bộ, được viết bởi ngài Ma Ha Câu Thi La hay Xá 
Lợi Phất, trình bày cách thức sắp đặt các sự vật để 
nhớ lại. Đây là bản chú giải về Kinh Sangiti—See 
Sarvastivada (TI). 
Sangifi-paryayapada (sk0: Rehearsal-reading, 
writen by Mahakausthila—Tập DỊ Môn Túc 
Luận, được viết bởi ngài Đại Câu Thi La—See 


38/71 


SIx Legs In the commentary on the Source of 
Knowledge. 

Sangifi Sutfa (p): Kinh Chúng Tập. 

San-øo (jap): Behavior of body, speech, and 
mind—Tam nghiệp thân khẩu ý—See Three 
karmas. 

Sangopeti (p): To protect well_—Bảo vệ tốt. 
Sangraha-vastu (sk): Lợi Hành Nhiếp —The 
drawing of all beings to Buddhism through 
blessing them by deeds, words and w1ll; one of the 
ways of leading human beings 
emancipation or four means of integration——Nhiếp 
phục thân khẩu ý của chúng sanh, một trong tứ 
nhiếp pháp ** See Four elements of popularity. 
Sangwai Rangnam (6b): A Tibetan term for 
“Secret autobiography.” This 1s a kind of Tibetan 
Buddhist literature that focuses on events that are 
particularly religiously Important to the wrIter, 
such as visions, 
experiences, and memories of past lives—Từ ngữ 
Tây Tạng dùng để chỉ “Tự Truyện Bí Mật.” Một 
loại văn chương Phật giáo Tây Tạng tập trung vào 
những biến cố đặc biệt quan trọng về tôn giáo với 
người viết, như quan điểm, những chứng đắc thiển 
định, những kinh nghiệm, và hồi ký về những kiếp 
trong quá khứ. 

Sangyogisho (ap): Tam Kinh Nghĩa Sớ. 
Sanidas-sana-sappafpgham  rupam  (p): 
Visible and resising matter—Hữu kiến hữu đối 
sắc —See Three dharmas (XXIX). 

Sanivara (skt): Thứ Bảy—Saturday—See Seven 
days in a week. 

Sanjagghati (p): To laugh—Cười. 

Sanjanana (p): Production—Sản phẩm. 


four tO 


meditative attainments and 


Sanjanati (p): To recognize—Thừa nhận. 
Sanjaneti (p): To produce—Sản xuất. 

Sanjati (p): Birth —Sanh. 

Sanjaya (sk0): Sán Nhã——Entirely Vanquishing 
(hoàn toàn bị đánh bại)—Name of the founder of 
one of the ten heretical sects—Tên của một vị 
sáng lập ra một trong mười phái ngoại đạo. 
Sanjaya Belatthiputta: A contemporary of the 
Buddha. AJjatasatru called him the most foolish 
and the most Iignorant of all the teachers he had 
met. His doctrine 1s known as Viksepavada, or a 


doctrine which diverts the mind from the ripht 
track. According to the Samannaphala sutta, he 
always declined to give categorlcal answers to 
problems facing the human mind. There are ten 
unexplained and unanswered questions, that have 
always exercised the mind of man and have 
frequently been mentioned in Buddhist literature, 
which SanjJaya never even attempted to answer—— 
Một người đương thời với Đức Phật. Vua A Xà 
Thế gọi ông là giáo chủ ngông cuồng và ngu xuẫn 
nhất trong số các giáo chủ mà ông đã gặp. Thuyết 
của ông này có tên là “Thuyết làm cho tâm trí 
hoang mang lạc hướng” (Viksepavada). Theo kinh 
Sa Môn Quả thì ông này luôn né tránh việc đưa ra 
những câu trả lời minh bạch cho những vấn đề mà 
tâm trí con người phải đối diện. Có mười vấn để 
không được giải đáp vẫn luôn ám ảnh tâm trí con 
người và thường xuyên được nhắc đến trong kinh 
thư Phật giáo mà Sanjaya chẳng bao giờ muốn trả 
lờI. 
Sanjayati (p): To be born or produced—Được 
sanh ra. 
Sanjaya-Vairati (skt): San Xà Tà Tỳ La Để. 
1) A king ofyaksas: Vua của một loài Dạ Xoa. 
2) Name of the teacher of Maudgalyayana and 
Sariputra before their conversion: Thầy của 
Mục Kiển Liên và Xá Lợi Phất trước khi các 
vị nầy quy-y theo Phật. 
Sanjaya-Vairatiputra (skÐ: Samjayin 
Vairadiputra (sk—San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử— 
San Xà Da Tì La Hiền Tử—San Thệ Di Tỳ Lạt 
Tri Tử—One of the six founders of heretical or 
non-Buddhist schools, whose doctrine was that 
paIn and suffering would end in due course, like 
unwinding a ball of silk, hence there was no need 
of seeking the “Way.”—Một trong lục sư ngoại 
đạo (sáu vị sư ngoại đạo). Vị nầy cho rằng ở lâu 
trong cõi sanh tử, trải hết số kiếp, sau đó sẽ tự hết 
vòng khổ đau phiền não, giống như cuốn cuộn chỉ, 
sợi hết thì thôi, không cần phải tìm đạo—See Six 
heretical masters. 
Sanjaya-Vairatitra (skt: Sanjaya-balatthiputta 
(p): Tỳ La Hiên Tử, trong lục sư ngoại đạo. 
Sanjha (p): Evening—Buổi tối. 
Sanjha-ghana (p): Evening cloud—Mây hoàng 
hôn. 


3872 


Sanjha-tapa (p): Evening sun—Mặt trời lặn (vào 
lúc hoàng hôn). 

Sanjiva (skD: Tưởng Địa Ngục—The hell of 
rebith—The resurrecting hell—Tên khác của 
Đẳng Hoạt Địa Ngục, nơi tội nhân bị khổ sở bức 
bách sinh ra có ý tưởng đã chết, nhưng nhờ gió 
lạnh thổi lên nên sống lại. **See Eight great hot 
hells. 

Sanjna (skÐ: Samjna (skt). 

I1) Tăng Nhã (Tưởng Uẩn): The third of the five 
skandhas, thoupht, 1deation, 
consciousness—Tưởng Uẩn là uẩn thứ ba 
trong ngũ uẩn. ** See Five aggregates. 

San Nhã: A particularly high number, 1,000 
septillions—Một con số thật lớn, 10,000 tỷ 
(1,000,000)). 

Sanjo (jap): Triyana (skt)——Three vehicles—Tam 
Thừa—See Three vehicles. 

Sanjoshabefsu (jap): Tam chủng tánh (Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ Tát)—See Three vehicles. 
Sankaddhati (p): To collec—Thâu góp. 
Sankaksika (skt: Uttarasanghati (skÐ—Kiệt 
Ch —Tăng Ca—Tăng Kiệt Chi Tăng Cước 
Kỳ Tăng Cước Kỳ Ca-Tăng Kỳ Chi— 
Described as a kind of toga passed over the left 
shoulder and under the right armpit—Áo che vai 
hay áo che nách (mảnh vải hình chữ nhật), mặc 
bên trong lớp áo cà sa hay mặc trực tiếp vào thân 
(áo lót trong). Mặc giống như áo cà sa, choàng lên 
vai trái bọc qua bên dưới nách phải (dưới nách 
phẩi vòng vắt lên vai trái). 

Sankamafi (p): To pass over—To shif—To 
transmigrate—Chuyển sang một kiếp sống khác 
(luân hổi) 

Sankampati (p): To tremble—To shake—Run 
rẨy. 

Sankati (p): To doubt—Nghi ngờ. 

Sankanfika (p): Moving from one place to 
another (a)—Di chuyển từ nơi này sang nơi khác. 
Sankappa (p): Intention—Chánh 
Mindedness free from sensuous desire, 1Ïl-will and 
other such taints—The second step on the Noble 
Eightfold Path. 

Sankappeti (p): To think about—Suy nghĩ về cái 
gì. 

Sankara (skÐ: Cốt Tỏa Thiên——Thương Yết La. 


1©. 


2) 


niệm— 


l) Bone-chain Deva. Also name for “Siva,” 
interpreted as “Bone-chains.”: Cốt Tỏa Thiên 
là hóa thân của Tự Tại Thiên. Cũng là tên 
của Thần Siva. 
Auspicious: Kiết tường. 
Sankaracarya, the 
philosopher of the eighth century A.D. who 1s 
known as a great opponent of Buddhism: Tên 
của vị ngoại đạo, một triết gia nổi tiếng vào 
thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch, người nổi tiếng 
chống lại đạo Phật. 

Sankasya (skt)—Tăng Ca Xá—Tăng Già Thị — 
Tăng Kha Gia—Tăng Kha Luật Đa NHI. 


2) 
3) 


celebrated Indian 


l) Composite, or compounded: Samskrtam 
(skÐ——Hợp lại. 

2) Active, phenomenal, causally produced, 
characterized by birth, existence, change, and 
death: Pháp hữu vi do nhân tạo ra được biểu 
thị bởi sanh, trụ, dị, diệt. 

3) An ancilent kingdom and city in Northern 


Indiaa (Kapitha). The modern Samkassam, 
now a village 45 miles northwest of Kanaul. 
A sacred place connected with the life of the 
Buddha. It 1s said that this 1s where the 
Buddha have descended to earth from the 
Trayastimsa heaven. This 1s 
preached the Abhidharma to his mother and 
other Gods. Owing to this sacred association, 
Sankasya became an Important place of 
plgrimage. Important shrines, stupas and 
monasteriles were built on the site In the 
heyday of Buddhism. Both Fa-Hsilen and 
Hsuan-Tsang visted the place and lef 
I1nferesting of the Important 
monuments. However, through long neglect, 
all 1s now 1n crumbling ruins. Furthermore, the 
accounts of the Chinese pilgrims are not 
sufficient to help us identify the locations of 
the ruins. According to Fa-Hsien ím the 
Records of the Buddhist Kingdoms: “This 
country is fertile, the Iinhabitants are populous, 
prosperous and extremely happy. People from 
other countriles who come here, 
warmly welcome and provided with what they 
necd for therr trip.” At Sankasya, the Buddha 
1s believed to have descended to the earth 
from the Trayastrimsa Heaven (Heaven of the 


where he 


accounfs 


all are 


3873 


Thirty-three Gods) after preaching to His 
mother and other Gods. This event 1s said to 
have occurred affter the great miracle 
performed by the Buddha at Sravast. 
According to tradiion, the Buddha came 
down by a triple ladder, accompanied by the 
Gods Brahma and Sakra (Indra). The story of 
the Buddhas descent from heaven at 
Sankasya has been a popular theme In early 
Buddhist art. In the Bharhut 1llustration, the 
triple ladder 1s at the center of the scene with 
a Bodhi Tree and Vajrasana at Ifs foot. There 
1S one footprint of the Buddha on the top step 
and a second footprint on the bottom step of 
the middle ladder. Around the ladder on all 
sides are a number of spectators, kinss, 
ministers and people awaiting anxiously the 
return of the Buddha. Somewhat similar scene 
1s depicted at Sanchi. Because of 1s sacred 
assoclaion with the Buddha, Sankasya 
became one of the most important Buddhist 
holy places with a number of Stupas and 
monasteries were erect(ed there In ancienf 
times. Fa-Hsien, who visited the site 1n the 
first decade of A.D. 5” century, says, “When 
the Buddha was about to come down from 
heaven to earth, he produced by a miracle 
three flights of jeweled steps and he himself 
came down the middle flipht which was made 
of the seven preclositles. Brahma also 
produced a flipht of silver steps to the right, 
where he was in atfendance with a fly-brush 
in his hand. The God of Heaven, Indra, 
produced a flight of copper steps to the left, 
where he was In attendance with an umbrella 
of the seven preciosiles ¡1n his hand. 
Countless hosts of Devas followed Buddha 
down; and when He reached the earth, the 
three fliphts disappeared Into ground except 
seven steps which remained.” Continuing, 
Fa-Hsien says: “Asoka built a shrine over the 
s(ep, placing on the middle flight a full length 
Iimage of Buddha. Behind the shrine he raised 
a stone column sixty feet In height; upon the 
top he placed a lion, and within the column, at 
the four sides, Images of Buddha.” Fa-Hsilen 
also notices other stupas and monasteries and 
says that “there are here about 1,000 monks 


and nung, all of whom obtfain their food from a 
common stock and belong, some to the 
øreater vehicle and some to the lesser one.” 
When Hsuan-Tsang visied Sankasya In A.D. 
636, a number of shrines were still standing. 
Hsuan-Tsang says: “lo the east of the city 20 
lÍ or so 1s preat Sangharama with the sacred 
Image of the holy form (of Buddha) 1s most 
wonderfully magnificent. There are about 100 
monks here, who study the doctrines of the 
Sammatiya school. Several myriads of “Pure 
men” (religious laymen) live by the side of 
this Sangharama or Convent. Within the great 
enclosure of the Sangharama there are three 
precious ladders, which are arranged side by 
side from north to south, with their faces for 
descent to the east. This is where Tathagata 
came down on his return from the 
Trayastrimsas heaven. In old days Tathagata, 
going up from the “wood of the conqueror” 
ascended the heavenly mansions, and dwelt in 
the Saddharma Hall, preaching the law for the 
sake of his mother. Three months having 
elapsed, being desirous to descend to earth 
Sakra, King of the Devas, exercising his 
spiritual power, cerected these precious 
ladders. The middle one was yellow gold, the 
left-hand one of pure crystal, the ripht-hand 
one of white silver. Tathagata rising from the 
Saddharma hall, accompanmied by a multitude 
of Devas, descended by the middle ladder. 
Maha Brahma-raja holding the white 
charmara, came down by the white ladder on 
the rght, while Sakra, King of Deva 
(Devendra) holding a preclous canopy 
(parasol), descended by the crystal ladder on 
the left. Meanwhile, the companies of Devas 
1n the air scatfered flowers and chanted therr 
pralses in his honor. Some centuries ago the 
ladders still existed in thelr original position, 
but now they have sunk into the earth and 
have disappeared. The neiphboring princes, 
grieved at not having seen them, built up of 
bricks and stones ornamented with jewels, on 
the ancient foundatons (three ladders) 
resembling the old ones. They are about 70 
feet hiph. Above them, they have built a 
Vihara in which a stone image of Buddha, and 


3874 


on either side of this is a ladder with the 
figures of Brahman and Sakra, Jjust as they 
appeared when first rising to accompany 
Buddha ¡in his descent. On the outside of the 
Vihara, but close by 1ts side, there Is a stone 
column about 70 feet high which was erected 
by Asoka-raJa. It is of the purple color, and 
shining as 1Ÿ with moisture. The substance 1s 
hard and finely grain. There are carved 
figures inland, of wonderful execution, on the 
four side of the pillar around it” Hsuan- 
Tsang further says: “Besides the precilous 
ladder (temple) and not far from 1t, there 1s a 
Stupa, where Tathagata when ¡in the world, 
bathed himself. By the side of this Is Vihara 
on the spo(t where Tathagata entered 
Samadhi. By the side of Vihara there 1s a long 
foundation wall 50 paces In length and 7 feet 
hiph; this is the place where Tathagata took 
existence; this ¡is a place where Tathagata 
took exercise. On the spot where his feet trod 
are figures of the lotus flower. On the right 
and left of the wall are (two) litles Stupas, 
erected by Sakra and Brahma. After cenfuries 
of oblivion, the anclent Sankasya wWas 
1dentified by General Cunningham 1n 1842 
with the modern village of Sankisa In the 
district of Farrukhabad of Uttar Pradesh. The 
village of Sakisa 1s situated on a high plateau 
near the Kali river where the borders of the 
districts of Farrukhabad, Etah and Mainpuri 
meet. From Delhi, Sankisa is 315 kilometers 
by road via Ghaziabad-Aligarth-Etah-Bewar 
on National Highway number 2 and from 
Bewar via Mohammadabad-Pakhna. From 
Agra Sanksa 1s lI75 kiometers via 
Firozabad-Shikohabad-Mainpuri-Bewar- 

Mohammadabad-Pakhna. The nearest rallway 
sadon 1s Pakhna on the Shikohabad- 
Farrukhabad line. An important relic of the 
past at Sankasya 1s the stump of the broken 
Asoka pillar surmounted by the elephant 
captfal. It has beautiful carvings of lotus and 
leaves of Bodhi tree. Nearby Is a smaill 
modern Buddhist temple under the Bodhi 
tree. lt was constructed In 1957 by Venerable 
Vijlaya Soma, a Buddhist monk from Sri 
Lanka. The modern shrine has a standing 


Iimage of the Buddha flanked by Brahma and 
Sakra who are believed to have accompanied 
the Buddha on His descent from heaven to 
carth. About 20 yards to the south of the 
Asokan Pillar, there 1s a high mound of solid 
brick work which was once a Buddhist 
structure. But It is now surmounted by a 
t(emple dedicaed to Hindu Goddess 
Visharidevi. It is believed that the Buddha 
had descended from heaven at this place. 
Buddhists visit Sankasya In large numbers 
every year on the Ashvina (Sharad) Purnma 
án October) when a religious congregation 
takes place. About the people of Sankasya 
(Kapttha), Hsuan-Tsang had said that, “the 
manner of the people are soft and agreeable. 
The men are much given to learning.” But the 
modern Sankasya had no school til 1960 
when the late Venerable Vijaya Soma of SrI 
Lanka established a school there. This school 
now named as “Bhadant Vijaya Soma Vidya 
Mandir Higher Secondary School” 1s playIing 
a very useful role on spreading education in 
and around Sankasya—Một vương quốc cổ 
tọa lạc về phía bắc Ấn Độ. Bây giờ là 
Samkassam, một làng khoảng 45 dậm về phía 
tây bắc của Kanauj. Một Thánh tích có liên 
quan đến cuộc đời của Đức Phật. Theo truyền 
thuyết, đây là nơi mà Đức Phật đã đến trần 
gian từ cung trời Đao Lợi. Chính tại nơi nầy, 
Ngài đã giảng Vi Diệu Pháp cho thân mẫu 
của Ngài cũng như chư Thánh khác. Do có 
liên quan với câu chuyện thiêng liêng nây 
nên Sankasya đã trở thành một điểm hành 
hương quan trọng và nhiều đền tháp, tu viện 
lớn đã được xây dựng tại đây trong thời cực 
thịnh của Phật giáo. Cả Pháp Hiển và Huyền 
Trang đều đã đến chiêm bái nơi nầy, và đã 
để lại những mô tả kỹ càng về các công trình 
kiến trúc quan trọng. Tuy nhiên, do bị bỏ phế 
lâu ngày, cho nên tất cả các công trình nây 
đều đang sụp đổ, mục nát. Hơn nữa, các chỉ 
tiết từ các nhà hành hương Trung Quốc không 
đủ giúp xác định được vị trí của các phế tích. 
Theo Pháp Hiển trong Tây Vực Ký: “Xứ này 
phì nhiêu, dân cư đông đúc thịnh vượng và vô 
cùng hạnh phúc. Khách từ phương xa đến đều 
được đón tiếp nồng hậu, và được cung cấp 


3875 


đầy đủ những thứ cần dùng cho cuộc hành 
trình.” Tại Sankasya, người ta tin rằng Đức 
Phật đã trở về từ cung trời Đao Lợi (cõi trời 
33 tầng) sau khi Ngài đã thuyết pháp cho mẹ 
và chư Thiên tại đây. Theo truyền thuyết, 
Đức Phật trở về bằng một chiếc thang có ba 
đường, Ngài đi đường giữa, trời Phạm Thiên 
và Đế Thích đi hai bên. Câu chuyện Đức Phật 
trở về từ cung trời Đao Lợi ở Sankasya đã là 
một đề tài nghệ thuật Phật giáo từ xa xưa tại 
đây. Trong một bức họa ở Bharhut, chiếc 
thang ba đường nằm giữa, dưới chân thang là 
cây Bồ Đề và Kim Cang Tòa. Có dấu chân 
thứ nhất của Đức Phật trên bậc trên cùng và 
dấu chân thứ nhì trên bậc thứ ba của đường 
thang chính giữa. Bốn phía chung quanh thang 
là một số khách quan gồm vua chúa, các quan 
đại thần và thường dân đang mong đợi Đức 
Phật trở về. Cũng giống như cảnh phác họa ở 
Sanchi. Vì sự liên hệ thiêng liêng của nó với 
Đức Phật mà Sankasya trở thành một trong 
những thánh địa thiêng liêng nhất của Phật 
giáo với một số tháp và tự viện được dựng lên 
từ thời xa xưa. Pháp Hiển, nhà hành hương 
Trung quốc vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch nói: 
“Khi Đức Phật sắp sữa trở về từ cung trời Đao 
Lợi, Ngài đã làm một cái thang tam cấp bằng 
bảo châu và chính Ngài đã bước xuống bằng 
đường giữa làm bằng thất bảo. Phạm Thiên 
cũng làm một cái thang bằng bạc theo hầu 
bên phải với tay cầm phất trần. Vua trời Đế 
Thích làm một cái thang bằng bạc cầm dù 
thất bảo theo hầu bên trái. Vô số chư Thiên 
theo Đức Phật từ cung trời trở về. Khi Ngài 
về đến thế gian thì các bậc tam cấp biến mất, 
chỉ còn lại bảy bậc thang phía dưới. Pháp 
Hiển nói tiếp: “A Dục Vương đã xây điện thờ 
ngay trên bực thang, đặt ngay bực giữa tượng 
nguyên hình Đức Phật. Phía sau bệ thờ nhà 
vua cho dựng lên một cột đá cao 20 mét, bên 
trên cột là tượng sư tử, bốn phía xung quanh 
cột là những tượng Phật.” Pháp Hiển cũng ghi 
nhận những ngôi tháp và tự viện và nói rằng 
“có khoảng 1.000 chư Tăng Ni, một số thuộc 
Đại Thừa, số khác thuộc Tiểu Thừa.” Khi 
Huyền Trang viếng Sankasya vào năm 636 
sau Tây lịch, một số điện thờ vẫn còn. Huyễn 
Trang nói: “Về phía đông thành phố chừng 20 


dặm có một ngôi già lam với tôn tượng Đức 
Bổn Sư thật tuyệt vĩ. Tại đây có chừng 100 
chư Tăng đang tu tập theo giáo pháp của 
trường phái Chính Lượng Bộ. Vài ngôi tháp 
của các vị Phật tử tại gia có cuộc sống tịnh 
hạnh sống gần ngôi tự viện. Bên trong vòng 
rào lớn của ngôi tự viện là bậc tam cấp làm 
bằng bảo châu theo hướng Bắc Nam, và mặt 
thang để xuống xoay về hướng Đông. Đây 
chính là nơi Đức Như Lai trở về từ cung trời 
Đao Lợi. Ngày trước Đức Như Lai đã lên trời 
qua ngả cung điện của “khu rừng Chế Ngự” 
và ngự tại Điện Pháp Hoa để giảng giáo pháp 
cho thân mẫu. Ba tháng trôi qua, Ngài muốn 
trở về địa giới nên vua Trời Đế Thích cùng 
chư Thiên dùng thần thông dựng lên chiếc 
thang quý báu. Chính giữa bằng vàng, bên 
trái bằng lưu ly và bên phải bằng bạc. Đức 
Như Lai khởi lên từ Pháp Hoa điện, được chư 
Thánh chúng tháp tùng, Ngài đi xuống thang 
giữa. Vua Trời Đại Phạm Thiên, tay cầm phất 
trần màu trắng, đi xuống thang bạc bên phải, 
trong khi cua Trời Đế Thích, tay cầm bảo cái, 
đi xuống bằng thang lưu ly bên tay trái. Trong 
lúc ấy, chư Thiên tháp tùng vừa tung hoa trời 
trên không trung vừa tán thán vinh danh Ngài. 
Vài thế kỷ trước đây những chiếc thang này 
vẫn còn tại vị trí nguyên thủy, nhưng bây giờ 
đã bị lún sâu xuống đất nên không còn thấy 
nữa. Những vị thái tử vùng lân cận, buôn vì 
không còn thấy những chiếc thang ấy nữa nên 
đã cho xây dựng những bậc thang bằng gạch 
và đá được trang trí với bảo châu ngay trên 
nên của bậc tam cấp nguyên thủy này, gần 
giống như những bậc thang thời xa xưa. 
Những bậc thang này cao khoảng 70 bộ Anh 
(khoảng 23 mét). Trên đó họ cho xây một 
ngôi tịnh xá có tượng Phật bằng đá hai bên 
bậc thang có hình Phạm Thiên và Đế Thích, 
giống hệt như khi họ tháp tùng Đức Phật khi 
Ngài trở về từ cung trời Đao Lợi. Gần bên 
ngoài ngôi tịnh xá có một trụ đá do vua A 
Dục dựng lên, cao khoảng 23 mét (70 bộ 
Anh). Trụ đá có màu tím, chiếu sáng như là 
có hơi nước. Chung quanh trụ có những hình 
chạm trỗ tuyệt mỹ. Ngài Huyền Trang đã nói 
thêm: “Ngoài ra, không xa những bậc thang 
quý báu này mấy, có một ngôi tháp, nơi Đức 


3876 


Như Lai tắm khi Ngài vừa trở lại thế gian. 
Bên cạnh ngôi tịnh xá là địa điểm nơi Đức 
Như Lai vào định. Bên cạnh ngôi tịnh xá có 
50 bước chân, cao khoảng 2 mét (7 bộ Anh); 
nơi Đức Như Lai thường đi bộ. Ngay trên địa 
điểm này nơi mà những bước chân của Ngài 
đã dẫm lên là những hình tượng hoa sen. Về 
phía bên phải và bên trái là hai ngôi thấp 
nhỏ, được dựng lên bởi vua Trời Đế Thích và 
Phạm Thiên. Sau nhiều thế kỷ bị lãng quên, 
Sankasya cổ xưa đã được Tướng Cunningham 
nhận ra vào năm 1842 tại khu làng mà bây 
gHỜờ có tên là Sankisa, thuộc quận 
Farrukhabad của bang Uttar Pradesh. Làng 
Sankisa tọa lạc trên cao nguyên gần sông 
Kali nằm giữa biên giới các quận 
Farrukhabad, Etah và Mainpuri. Từ Tân Đề 
Lï đi Kankisa khoảng 315 cây số bằng đường 
bộ qua ngã quốc lộ số 2 Ghaziabad-Aligarth- 
EtahBewar và đi từ Bewar qua 
Mohammadabad-Pakhna. Từ, Sankisa cách 
Agra 175 cây số qua ngã 
Shikohabad-Mainpuri-Bewar- 

Mohammadabad-Pakhna. Trạm xe lửa gần 
nhất là trạm Pakhna trên tuyến đường 
Shikohabad- Farrukhabad. Phế tích quan 
trọng của Sankasya là phế tích trụ đá vua A 
Dục, trên đó có chạm khắc hình sen và lá Bồ 
Đề. Gần đó có một ngôi tự viện nằm ngay 
dưới gốc cây Bồ Đề. Ngôi tự viện được Hòa 
Thượng Vijaya Soma, một vị Tăng đến từ 
Tích Lan, xây dựng vào năm 1957. Ngôi đền 
thờ mới với bức tượng đứng của Đức Phật hai 
bên được Phạm Thiên và Đế Thích tháp tùng 
khi Ngài trở về từ cung trời Đao Lợi. Cách trụ 
đá vua A Dục khoảng 6 mét, có một đổi bằng 
gạch đặc mà ngày trước là nền của khu kiến 
trúc Phật giáo. Nhưng bây giờ là ngôi đền Ấn 
Giáo thờ nữ thần Visharidevi. Người ta tin 
rằng Đức Phật đã từ cung trời Đao Lợi đi 
xuống tại chỗ này. Có một số đông Phật tử 
thăm viếng Sankasya hằng năm vào khoảng 
tháng 10 khi có lễ hội tôn giáo. Nói về dân 
chúng tại Sankasya thì Ngài Huyền Trang đã 
nói: “Cư dân tại Sankasya rất nhu hòa và hiếu 
học.” Nhưng ngày nay cho đến năm 1960 khi 
cố Hòa Thượng Vijaya Soma, gốc người Tích 
Lan thăm viếng Sankasya thì cả vùng này 


Firozabad- 


không có lấy một ngôi trường nên Ngài đã 
xây dựng tại đây một ngôi trường. Ngôi 
trường này ngày nay có tên là trường Trung 
Học cao cấp “Bhadant Vijaya Soma Vidya 
Mandir,” trường đóng một vai trò rất hữu ích 
trong việc phát triển giáo dục trong và quanh 
vùng Sankasya. 

Sankha (skÐ: Bối. 

1) A shell: Vỏ sò——A conch. 

2) Valuables: Có giá trị —Riches. 

3) A large trumpet sounded to call the assembly 

together: Loa pháp—Cái loa bằng vỏ ốc dùng 

trong pháp sự, thổi báo hiệu thời gian tiến 
hành pháp sự hay tập họp đại chúng. 

Back: Lưng—Behind—To turn the back on— 

To go contrary to——To carry on the back. 

Sankhadati (p): To masticate—Nhai ra thật nhỏ. 

Sankhalika (p): Fetter—Kết (Ngũ Hạ Phần Kết 

và Ngũ Thượng Phần Kết)—See Five bonds in the 

lower desire-realms and Five higher bonds of 
desire. 

Sankhana (p): To calculate—Tính toán. 

Sankhara (p): 

1) Essential condition: Điều kiện thiết yếu. 

2) Hành uẩn: Hành—Trong thập nhị nhân duyên 
thì hành có nghĩa là tác ý. Trong ngũ uẩn thì 
hành chỉ cho năm mươi tâm sở. Hành còn có 
nghĩa là danh sắc hay các pháp có điều kiện, 
chẳng hạn như câu: Các pháp hành đều vô 
thường, hãy tính tấn, chớ phóng dật. Chữ 
hành ở đây có nghĩa là các pháp có điều kiện 
hay danh sắc —See Samskara. 

Sankhara-dukkhata (p): Suffering as inherent 

in formations—Hành khổ—See Three dharmas 

(XXII). 

Sankharana (p): Restoration—Sự phục hồi. 

Sankhara paramattha dhamma (p): Chân lý 

tuyệt đối về các pháp có điều kiện. Hiện tượng 

danh sắc hay thân tâm được trực tiếp thấy rõ, 
không xuyên qua tư duy hay khái niệm. 

Sankharoti (p): To restore—Phục hồi. 

Sankharupekkhanana (p): Tuệ xả—Có tâm xả 

thọ đối với tất cả mọi pháp (duyên sinh). Một 

trong những tuệ giác cao nhất trong thiển minh 
sát. Một trạng thái quân bình nội tâm tinh tế 
không bị ảnh hưởng bởi các cảm thọ vui khổ. 


ä) 


3877 


Sankhata (p): Conditioned (a)—Hữu vi. 
Sankhaya (p): Destruction—Sự hủy diệt. 
Sankheyya (p): Calculable (a)—Có thể tính toán 
được. 

Sankhipati (p): To contrac—Hợp đồng. 
Sankhobha (p): Disturbance—Sự quấy rầy. 
Sankhobheti (p): To disturb—Quấy rầy. 
Sankhubhatfi (p): To stir——Khuấy trộn lên. 
Sankhya (skÐ: Tăng Xí Da—Tăng Khư. 


1) Number: Số—Reckon—Calculate. 
2) One of the great divisions of Hindu 


philosophy ascribed to the sage Kapila, and so 
called as “reckoning up” or “enumerating” 
twenty-five Tattvas or true princIples, Ifs 
obJects being to effect the final liberation of 
the twenfy-fifth from the fetters of the 
phenomenal creation by conveying the correct 
knowledge of the twenty-four other Tattvas, 
and rightly discriminating the soul from them: 
Một trong năm bộ luận nổi tiếng của Ấn Độ 
Giáo của ngài Ca Tỳ La. Bộ luận lấy 25 căn 
làm tông. 
Sankhya philosophy: Số Luận—Các bộ luận 
của phái Tát Bà Đa Bộ (bàn về bản pháp số của 
Phật giáo) —The sastras of the Sarvastivadins— 
See Samkhya. 
Sanki (jap): Sarana-gamana (skt—Take refuge 
in Triratna—Take refuge In the three Precious 
Ones—The Three Refuges—See Take refuge In 
the Triple Gem. 
Sankopa (p): Disturbance—Sự quấy rầy. 
Sankrantivadin (skt): Sautrantika (skt)——Thuyết 
Độ Bộ—Thuyết Chuyển Bộ—See Sautrantika. 
Sankula (p): Crowded (a)—Đông đảo. 
San Lun: Tam Luận—School of Three Treatises, 
a Chinese form of Indian Madhyamika. Tradition 
founded by Kumarajiva (344-413), a Kushan monk 
who traveled to Ch*ang An In 401 and set up a 
translaton group. The San-Lun school 1s derived 
the Indian Madhyamaka tradiion, the 
fundamental doctrine of the school based on the 


from 


three works: Fundamenfal Verses on the Middle 
Way (Mula-Madhyamaka-Karika) and the Twelve 
Gate Treatise (Dvadashadvara-Shastra) written by 
Nagarjuna and Treatise in One Hundred Verses 
(Shata-Shastra) written by Aryadeva. These were 


translated ¡no Chinesểe and provided with 
commentary by Kumarajiva ¡in the 5” century. 
Thịs school postulates that the Buddha taught two 
different paths: that of the Shravakas, and that of 
the bodhisattvas and their doctrine 1s part of the 
The during 
Kumarajiva”s le and enJoyed renewed popularity 
after being revived by Chi-Tsang (549-623), but 
dịd not survive for long as a separate school after 
his death. The school also distinguishes three 
phases of doctrine—Trường phái Tam Luận Trung 
Quốc hay là Madhyamika bên Ấn độ. Truyền 
thống này được sáng lập bởi Ngài Cưu Ma La 
Thập (344-413), một vị Tăng gốc người Kushan, 
du hành đến Trường An vào năm 401 và thành lập 
nhóm dịch kinh tại đây. Giáo lý căn bản của 
trường phái nầy dựa vào ba quyển, thứ nhất và 
thứ nhì là Trung Luận (Mula-Madhyamaka- 
Karita) và Thập Nhị Môn Luận (Dvadashadvara) 
được viết bởi Ngài Long Thọ và quyển thứ ba là 
Bách Luận (Shasa-Shastra) được bởi 
Aryadeva. Những quyển nầy được Ngài Tam 
Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ 
vào thế kỷ thứ V sau Tây lịch. Phái nầy cho rằng 
Phật thuyết giảng hai con đường khác nhau: 
Thanh văn và Bồ Tát, phái nầy thuộc vào con 
đường Bồ tát. Trường phái này có ảnh hưởng lớn 
trong thời của Ngài Cưu Ma La Thập và về sau 
này được ngài Trí Tạng (549-623) phục hưng, 
nhưng về sau này không tổn tại lâu dài như một 
trường phái biệt lập. Ngoài ra, phái còn phân biệt 
sự tiến hóa của học thuyết Phật ra làm ba giai 
đoạn: 

I1) Thời kỳ Hoa Nghiêm: Thời kỳ khởi đầu cho 
những thuyết giảng của Phật. Những ý tưởng 
trong kinh điển thời nầy dành cho các bậc Bồ 
Tát; tuy nhiên, môn đồ thời nầy chưa đủ sức 
thông hiểu những gì Phật 
Buddhavatamsaka-sutra, which represents the 
beginning of the Buddha”s teaching career. 
The teaching was meant for bodhisattvas; 
however, disciples at that time were not yet 
ripe for this kind of instruction. 

Thời kỳ chuyển tiếp từ Hoa Nghiêm sang 
Pháp Hoa (Giai đoạn Tam thừa): bao gồm 
toàn bộ lý thuyết của Đại và Tiểu thừa. Đây 
là giai đoạn dành cho cả Thanh văn, Độc giác 
và Bồ Tát —The second phase extends from 


latter. school  was influential 


viết 


nói— 


2) 


3878 


the Buddhavatamsaka-sutra to Lotus sutra, 
which ¡ncludes all the teachings of the 
Hinayana and Mahayana, and ¡is directed 
toward Shravakas, Pratyekabuddhas, and 
Bodhisattvas. 

Thời kỳ Pháp Hoa: Giai đoạn mà mọi người 
sẵn sàng chấp nhận một thừa duy nhất, Phật 
thừa—The Lotus-Sutra 1s the period where 
everyone 1s ready to accept the single 
buddha-vehicle (ekayana). 

Sanmyo  (jap): Tisro-vidyah (skÐ—Three 
1nsights—Three kinds of knowledge—See Three 
1nsights. 


3) 


Samna (p): Concept—Perception—Tưởng uẩn— 
Tri giác, ý niệm, quan kiến, trí nhớ. 

Sannagarika (sk0: Sa Na Lợi Ca—Lục Thành 
Bộ—Mật Lâm Sơn Bộ—Name of one of the 18 
Hinayana sects, formed affer the tine of the 
Buddhaˆs Nirvana. One of the Hinayana sects that 
connected with Vatsiputtiyah-Tên của một 
trong 18 phái Tiểu Thừa được thành lập sau ngày 
Đức Phật nhập Niết Bàn. Một trong các tông phái 
Tiểu Thừa, có quan hệ với Độc Tử Bộ. 
Sannaha-sannaddha (skt): Tăng Na—Girding 
armour, ¡inferpreted Buddha's 
Bodhisattva”s great vows, or the four øreat Vvows 
of Buddhas or Bodhisattvas—Lấy áo giáp để ví 
với những đại nguyện hay tứ hoằng thệ nguyện 
của chư Phật và chư Bồ Tát. **See Four 
universal vows of a Buddha or Bodhisattva. 
Sanna-kkhandha (p) The aggregate 
perception—Tưởng uẩn. 

Sannapetfi (p): To convince— Thuyết phục. 
Sannayhati (p): To fasten—Cột chặt. 
Sannefi (p): To mix—Pha trộn. 
Sannibha(p): Resemblins—Tương tự. 
Sannicaya (p): Accumulation—Sự tích tụ. 


On aS a Or 


of 


Sannihita (p): To put dòồwn—Đặt xuống. 
Sannipatatdi (p): To 
together—Hội họp. 
Sannirumbheti (p): To restrain—Ngăn cản. 
Samnita (p): So-called—Named—Được gọi là. 
Sannitthana (p): Conclusion—Sự kết luận. 
Sannivareti (p): To check—Kiểm soát. 


assemble—To come 


Sannivasati (p): To live together—Cùng nhau 
chung sống. 

Sanran (jap): Viksepa (skÐ——Distraction—Tán 
loạn. 

Sanron: Tam Luận Tông Nhật Bản—A Japanese 
tem for “San-Lun,” or the “Three Treatises 
School,” which brought to Japan In 625 by Ekwan, 
a Korean student of Chi-Tsang. It became one of 
the six main Buddhist schools of the Nara period 
(710-784); the other were Hosso, JoJitsu, Kegon, 
Kusha and Ritsu—Từ Nhật Bản chỉ “Tam Luận,” 
hay “Tam Luận Tông,” được Ekwan, là một đệ tử 
người Triều Tiên của Trí Tạng truyền sang Nhật 
Bản vào năm 625. Trường phái này trở thành một 
trong sáu trường phái Phật giáo chính dưới triều 
đại Nara, những trường phái khác là Pháp Tướng, 
Thành Thật, Hoa Nghiêm, Câu Xá và Luật 
Tông—See San-Lun, Seven Sects In Japan, and 
Eight of the early Japanese Buddhist sects. 
Sanronshu (jap): The Madhyamika School— 
Tam Luận Tông—See San-Lun, Madhyamika 
School in China, and Seven Secfs in Japan. 
Sansara: See Samsara. 

Sansho-Yenen  (jap): San-Sheng-Hui-J]en— 
Thiền sư Tam Thanh Huệ Nhiên. 
Sanshu-no-jingi (jap): Tam chủng thần khí của 
Thần Đạo (kính, gươm, và dây chuyền báu). 
Sanskrit (skt: Chữ Phạn—Phạm tự —Phạn tự— 
Brahma letters—samskrtam——Sanskrit. 

() The meanings of “Sanskrt Nghĩa của 


Sanskri: The classical Aryan language of 
India ¡in contradisinction to  Prakrit, 
representng the language as ordinarily 


spoken. With the exception of a few ancient 
translations probably from Pali versions, most 
of the original texts used in China were 
Sanskrit Sanskrit means “perfect, complete 
and final.” Over the course of centuries, the 
languages of the people who emigrated from 
northwestern reglons toward India, 
refined and perfected, in order to lend 
expression to the mystical truth that were 
revealed to the transcendental beings In theIr 
Most of these SanskriIt terms 
have no equivalent in European languages. 
Today, Sanskrit 1s a dead language as 1s Latn, 


WaS 


meditations. 


3879 


but 1t remains the sacred 
Hinduism for all of 1s religilous texts are 
composed In Sanskri—Phạm Thư hay văn Tự 
cổ của Ấn Độ, phân biệt với tiếng nói bình 
dân Prakrit. Chỉ vài ngoại lệ kinh điển Trung 
Quốc được dịch từ tiếng Phạn Pali (Nam 
Phạn), còn thì đa phần được dịch sang từ tiếng 
Phạn Sanskrit (Bắc Phạn). Sanksrit có nghĩa 
là “đầy đủ, hoàn chỉnh và xác định” hay Phạn 
Ngữ, ngôn ngữ của các sắc dân xâm chiếm 
Ấn Độ từ phía Bắc. Nó được trau dổi và hoàn 
thiện trong nhiều thế kỷ để có thể chuyên chở 
những chân lý siêu việt thần bí do các bậc 
siêu nhân phát hiện trong thiển định. Phần lớn 
những thuật ngữ Phạn không có danh từ tương 
đương trong các ngôn ngữ Âu Châu. Ngày 
nay Phạn ngữ đã trở thành một tử ngữ giống 
như tiếng La tinh, nhưng vẫn còn là thứ tiếng 
thiêng liêng đối với người Ấn vì tất cả các 
văn bản tôn giáo đều được viết bằng ngôn 
ngữ nây. 


I) There are two kinds—Có hai loại Phạn ngữ: 
(A) Bắc Phạn: Sanskrit. 


c, 


“Perfect, complete and final.” Over the course 
Of centuries, the languages of the people who 
emigrated from northwestern reglons ftoward 
India, was refined and perfected, in order to 
lend expression to the mystical truth that were 
revealed to the transcendental beings In theIr 
meditations. Most of these Sanskrit terms 
have no equivalent in European languages. 
Today Sanskrit is a dead language as Is Latin, 
but 1 language of 
Hinduism for all of 1s religlous texts are 
composed in Sanskri—“Đầy đủ, hoàn chỉnh 
và xác định” hay Phạn Ngữ, ngôn ngữ của 
các sắc dân xâm chiếm Ấn Độ từ phía Bắc. 


remains the sacred 


Nó được trau dồi và hoàn thiện trong nhiều 
thế kỷ để có thể chuyên chở những chân lý 
siêu việt thần bí do các bậc siêu nhân phát 
hiện trong thiền định. Phần lớn những thuật 
ngữ Phạn không có danh từ tương đương trong 
các ngôn ngữ Âu Châu. Ngày nay Phạn ngữ 
đã trở thành một tử ngữ giống như tiếng La 
tỉnh, nhưng vẫn còn là thứ tiếng thiêng liêng 


đối với người Ân vì tất cả các văn bản tôn (B) 


giáo đều được viết bằng ngôn ngữ nầy. 


language of 2) Sanskrit 1s the anclent sacred language of 


India, which for millenia served as the 
language of scholars and authors of literary 
and religilous works. Sanskrit means “Perfect, 
complete and final” Over the course of 
centuries, the languages of the people who 
emigrated from northwestern reglons foward 
India, was refined and perfected, in order to 
lend expression to the mystical truth that were 
revealed to the transcendental beings In theIr 
meditatons. Sanskrit 1s a classical language 
which was codified in the sixth century B.C. 
by the great prammarian Panini, author of the 
monumental gerammatical treatis© 
“Astadhyayl.” Most of these SanskrIt terms 
have no equivalent in European languages. 
Today Sanskrit is a dead language as Is Latin, 
but 1 sacred language of 
Hinduism for all of 1s religlous texts are 
composed in Sanskri—Chữ Bắc Phạn, ngôn 
ngữ cổ thiêng liêng của người Ấn Độ mà 
trong nhiều ngàn năm đã được dùng như ngôn 
ngữ của các học giả và tác giả của những tác 
phẩm văn chương và tôn giáo. Sanskrit là một 
ngôn ngữ cổ thiêng liêng của Ấn Đọ, đã được 
các học giả và tác giả của những tác phẩm 
văn chương và tôn giáo dùng trong nhiều 
ngàn năm. Sanskrit có nghĩa là “đây đủ, hoàn 
chỉnh và xác định” hay Phạn Ngữ, là ngôn 
ngữ của các sắc dân xâm chiếm Ấn Độ từ 


remains the 


phía Bắc. Nó được trau dồi và hoàn thiện 
trong nhiều thế kỷ để có thể chuyên chở 
những chân lý siêu việt thần bí do các bậc 
siêu nhân phát hiện trong thiển định. Phạn 
ngữ “SanskriU là một cổ ngữ đã được nhà đại 
văn phạm tên Panini, tác giả của bộ Luận về 
văn phạm nổi tiếng “Astadhyayi” lập thành 
luật lệ vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch. 
Phần lớn những thuật ngữ Phạn không có 
danh từ tương đương trong các ngôn ngữ Âu 
Châu. Ngày nay Phạn ngữ đã trở thành một tử 
ngữ giống như tiếng La tinh, nhưng vẫn còn là 
thứ tiếng thiêng liêng đối với người Ấn vì tất 
cả các văn bản tôn giáo đều được viết bằng 
ngôn ngữ nây. 

Pall, considered more ancient by 
Chinese writers than Sanskrit both as a 
written and spoken language: Nam Phạn— 


SØïmne 


3880 


Tiếng Phạn Pali được vài học giả Trung Hoa 
cho rằng cổ hơn tiếng Phạn Sanskrit về cả 
tiếng nói lẫn chữ viết. 
Sanskrit form: Dưới hình thức chữ Phạn. 
Sanskrit language: Phạn ngữ (Bắc Phạn). 
Sanskrit original language technical terms: 
Thuật ngữ tiếng Phạn nguyên thủy. 
Sanskrit original language terms: Từ ngữ 
Phạn nguyên thủy. 
Santa (sk): Xa Đa—Pacified—At 
Ceased—Dead—Liberated—Giải thoát. 
Santajjetỉ (p): To frighten—To menace—ÐĐe dọa 
(làm cho sợ). 
Santaka (p): One”s own—Của chính mình. 
Santana (p): Continuity—The ¡ndividual stream 
OÝ consciousness. 
Santapa (p): Heat—Sức nóng. 
Santapeti (p): To heat—Lầm cho nóng. 
Santappetfi (p): To satisfy—To please—Thỏa 
mãn (hài lòng). 
Santara-bahira (p): Within and without—Bên 
trong và bên ngoài. 
Santaraksita (680-740): Tịch Hộ —An Indian 
Buddhist philosopher, whose best-known work 1s 
the “Compendium of Truth” (Tattva-samgraha). 
He ¡s credited ¡in Tibetan tradiion with having 
been one of the three people who helped to 
establish Buddhism in the Land of the Snows. 
Together with Trisong Detsen and Padma 
Sambhava, he established the first monasftery In 
Tibet, named Samye. lt may be said In passing 
that Santaraksita and Kamalasila represent a 





€ase©—— 


syncreismn of the Madhamaka system and 
Vijnanavada and cannot be stricfly called 
Madhyamikas. Santaraksita flourished ¡in the 


eighth century. His great work was Compendium 
of Reality (Tattvasamgraha), while his celebrated 
disciple,  Kamalasila, 
Commentary on the Comppendium of Reality 
(Tattvasamgraha-Panjika—Một nhà triết học 
Phật giáo người Ấn Độ, được nổi tiếng nhờ tác 
phẩm “Toát Yếu về Chân Lý.” Ngài được truyền 
thống Phật giáo Tây Tạng xem như là một trong 
ba người đã giúp thiết lập Phật giáo trên xứ tuyết 
này. Cùng với Trisong Detsen và 
Sambhava, ngài đã thành lập tự viện đầu tiên ở 


wrote a “Learned 


Padma 


Tây Tạng tên là Samye. Có thể nói rằng Tịch Hộ 
và Liên Hoa Giới tiêu biểu cho sự dung hợp của 
học thuyết Trung Quán và Duy Thức Luận, và vì 
thế không thể gọi họ thuộc phái Trung Quán chân 
chính. Ông viết bộ Chân Lý Khái Yếu, trong khi 
một đệ tử nổi tiếng của ông là Liên Hoa Giới đã 
viết bộ “Minh Giải Chân Lý Khái Yếu” để chú 
giải một cách tinh tường về chân lý khái yếu của 
ông. 

Santasa (p): Fear—Nỗi sợ hãi—Nỗi kinh hoàng. 
Santasana (p): Terror—Nỗi sợ hãi. 

Santasati (p): To fear—To be terriied or 
disturbed—Sợ hãi. 

Sanfafi (p): Continuity—Lineage—Sự nối tiếp 
(dòng truyền thừa). 

Santhana (p): Form—Shape—Hình thể. 
Santhagara (p): A council hall—Phòng họp của 
hội đồng. 

Santhapana (p): Adjustment—Sự điều chỉnh. 
Santhapeti (p): To adjus—Điều chỉnh. 
Santhara (p): 

1) A mat—Cái chiếu. 

2) Covering: Sự che đậy. 

Santharati (p): To spread— Trải rộng ra. 
Santhatfi (p): To remain—Còn lại (dư thừa). 
Santhava (p): Intimacy—Sự thân mật. 

Santhiti (p): Stability—Sự ổn định. 

Sanfi (skt & p): Tranquillity—Calmness—Tịch 
diệt (sự trầm lặng và tỉnh giác của tâm thức). 
Sanfi Asoke: Thai Buddhist reform movement 
1nitiated by a monk named Bodhiraksa. In 1974, 
he officially resigned from the state monastic 
hierarchy because he believed the Thai Samgha to 
be corrupted and lax in 1s observance of monastic 
discipline. He and his followers eat only one 
vegetarian meal per day, do not wear shoes, and 
do not have buddha statues In their temples. 
because of their uncompromising ascetic lifestyle 
and criticism of the mainstream samgha and the 
gøovernment, they have encountered significant 
Opposition from civil and monasftic authorities. In 
1989, the group”s leader were defained by police 
and accused of falsely claiming to be Buddhists, 
and, they were subsequently banned from 
preaching. In 1995, some of Ifs members were 


3881 


given a suspended sentence of two years 
following a trial by opponents who wanted to have 
their activities and teachings declared illegal— 
Phong trào cải cách Phật giáo Thái Lan được phát 
khởi bởi một nhà sư tên là Bodhiraksa. Vào năm 
1974 ông chính thức từ chức chức sắc trong tự 
viện vì ông tin rằng Tăng già Thái Lan đã quá suy 
đổi và lỏng lẻo trong vân để giữ giới. Ông và các 
đồ đệ chỉ ăn chay ngày một lần, không mang 
giày, và không có tượng Phật trong chùa của họ, 
vì họ không tương nhượng với đời sống hạnh và 
chỉ trích dòng chính của Tăng già và chánh phủ, 
nên họ gặp phải nhiều đối thủ đáng kể trong chính 
phủ cũng như trong các tự viện. Vào năm 1989, 
người chỉ huy của nhóm này bị cảnh sát bắt giữ và 
tố cáo rằng họ giả danh Phật tử, và sau đó bị cấm 
thuyết pháp. Năm 1995 vài hội viên bị án treo 2 
năm sau cuộc xử của những đối thủ của họ, những 
người muốn tuyên bố rằng thực hành và giáo 
thuyết của họ là bất hợp pháp. 
Sanfideva (skt) Shantideva (p): Tịch Thiên. 
Œ)_ An overview of “Santideva”—Tổng quan về 
Tịch Thiên: A Sanskrit term for “Lord of 
An Indian Buddhist philosopher 
associated with the Madhyamaka school, best 
known for two works, Entering the Path to 
Awakening (Bodhicaryavatara) 
Compendium of Studies (Siksa-samuccaya). 
A representatve of Madhyamika school of 
the Mahayana, a monk at the monastic 
university Nalanda during the 7” or 8° 
centunies AD. He was the author of two 
surviving works, the Shikshamuchchaya 
(Collection of Rules) and Bodhicharyavatara 
(Entering the Path of Enlightenment). In 
Shikshamuchchaya, Santideva described the 
path of development of a bodhisattva from 
first arising of the thought of enlightenment 
(bodhicitta) the of the 
transcendenrtal knowledge (prajna), 
practitioners must cultivate the six perfections 
(paramitas). In Bodhicharyavatara, 1t 1S 
conceived primarily as an Introduction for lay 
persons and beginners—Từ Phạn ngữ có 
nghĩa là “Chúa tế hòa bình” Đại diện 
Mahayana của phái Madhyamika, một nhà sư 
tại trường Đại học Phật giáo Nalanda vào thế 


Peace.” 


and 


tO atfainment 





qI) 


kỷ thứ VII hay VIII sau Tây Lịch. Những tác 
phẩm của Ngài còn lưu lại là 
Shikshamuchchaya (Sưu Tập Các Thuyết 
Giảng) và Bodhicharyavatara (Đại Giác Nhập 
Môn). Trong Sư tập thuyết giảng, Santideva 
đã mô tả sự tiến triển của một Bổ Tát từ đạt 
được tinh thần đại giác đến khi đạt được trí 
năng phải tuân thủ “sáu hoàn thiện” (six 
paramitas). Đây là một sách chỉ nam cho giới 
xuất gia. Quyển Đại giác nhập môn, giáo 
khoa nhập môn cho những Phật tử tại gia và 
những người mới tu tập. 

Santdeva and the Prasangika School: Tịch 
Thiên Bà và trường phái Qui Mậu Luận 
Chứng Santideva was one of the great 
pHlas of the Prasangika School. He 
flourished in the seventh century. According 
to Taranathaas, Santideva was the son of King 
Kalyanavarman of Saurastra and was the 
rightful successor to the throne. As a prince he 
was known as Santivarman. He was so deeply 
1nspired by Mahayanic ideal that he fled away 
from his kingdom and took orders with 
Jaideva 1n Nalanda after which he was known 
as Santdeva. He was the author of Siksa- 
samuccaya and Bodhicaryava-tara. In the 
former, he has referred to many Important 
Mahayana works, nearly 97, which are now 
completely lost. In the Bodhicaryavatara he 
has emphasized the cultivation of Bodhicttta. 
He was the greatest poet of the Madhyamaka 
school and his work evokes a beautiful fusion 
of poetry and philosophy. He was the follower 
of the Prasangika method and has crificized 
Vijnanavada vehemently—Tịch Thiên là một 
trong những cột trụ vĩ đại của trường phái Qui 
Mậu Luận Chứng. Ngài đã xuất hiện và nổi 
tiếng vào thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch. Theo 
Taranathaas thì Tịch Thiên là con của vua 
Đức Khải trị vì xứ Saurastra, và là người thừa 
kế chánh thống ngai vàng. Khi còn là một 
Thái tử, tên ngài là Tịch Khải. Vì chấp nhận 
một cách sâu sắc tư tưởng Đại Thừa nên ngài 
đã phát tâm để lìa bỏ vương quốc và đã đến 
xuất gia với Tu Viện Na Lan Đà và sau đó 
ngài được biết với tên Tịch Thiên. Những tác 
phẩm của ngài gồm có “Học Xứ Yếu Tập 
(Siksa-samuccaya) và “Nhập Bồ Để Hành 


3882 


Luận” (Bodhicaryava-tara). Trong bộ Học Xứ 
Yếu Tập, ngài đã để cập đến rất nhiều kinh 
điển Đại Thừa vô cùng quan trọng, tất cả 
gồm 97 loại, những loại sách này hiện nay đã 
hoàn toàn bị thất truyền. Trong Nhập Bồ Đề 
Hành Luận, ngài đã nhấn mạnh đến việc tu 
tập Bồ Đề Tâm. Ngài là một thi hào vĩ đại 
nhất trong học phái Trung Quán. Hầu hết 
những tác phẩm của ngài đều biểu hiện sự 
kết hợp đẹp đẽ giữa thi ca và triết học. Ngài 
là tín đồ của phái Qui Mậu Luận Chứng và đã 
phê bình phái Duy Thức một cách mạnh mẻ. 
Santfika (sk0: Phiến Để Ca—Tức Tai hay Tịch 
Tai có nghĩa là dập tắt tai họa—One of several 
different kinds of homa, propitiatory, or producing 
©€ase or quief; a ceremony for causing calamities 
{O cease. Santika 1s a round brazIler meaning to 
end calamities—Còn gọi là Sán Để, một trong 
những phép Hộ Ma của Mật giáo, dịch là Tức Tái 
Pháp, một nghi thức cầu nguyện tiêu tai của Mật 
giáo. Phiếm Để Ca là một loại lò hình trăng tròn 
tượng trưng cho “Tức Tai Pháp” hay trừ tai ưởng— 
See Five kinds of esof€rIc ceremonIes. 
Sanfirakshita: See Madhyamika. 
Santi sukha (p): Tịnh lạc (hạnh phúc tịch tịnh). 
Một từ để chỉ kinh nghiệm Niết bàn. 
Sanfitthati (p): To remain—Còn dư lại. 
Santosa (p): Joy——Pleasure—Hỷ lạc. 
Santthi Katha (p): Tri túc giúp ta biết tiết độ. 
Sanfussati (p): To be contented or pleased—Hài 
lòng (vừa lòng). 
Santusska (p): Content (a)—Hài lòng. 
Santuttha (p): Pleased (a)—Hài lòng (vừa lòng). 
Santutthi (p): Satisfaction—Sự hài lòng. 
Sanze (jap): Three times: past, present, and 
future—Tam thế (quá khứ, hiện tại và vị lai). 
Sanzen (jap): Tham Thiển—A Japanese term for 
“goIng Sanzen Teceiving 
Instruction from a Zen master (Roshi). In Rinzal, 
this 1s private 
meetings between students and teachers, and in 
Sofo 1t means the correct practice of Zen—Từ ngữ 
Nhật Bản có nghĩa là “Tham Thiển.” Sanzen có 
nghĩa là thọ nhận chỉ giáo từ vị Thiển sư. Trong 
tông Lâm Tế, “tham thiển” có quan hệ với 
“Dokusan,” nghĩa là cuộc gặp gỡ riêng giữa học 


(O  ZZen.” means 


associated with “Dokusan,” 


trò và vị thầy, và trong Tào Động nó có nghĩa là 
giáo pháp đúng về Thiền. 

Sanzen?in (jap): Meditaating Hall—Tam Thiên 
Viện (Thiền đường). 

Sanzo (jap): Tripitaka (skÙ—Three Baskets— 
Three storehouses—Tam Tạng—See Tripitaka. 
San-Zu (ap): Tam Đồ —Three courses of hells, 
hungry ghosts, and animals—See Three unhappy 
gafI Or Ways. 

Sapatha (p): An oath—Lời thệ nguyện. 

Sapati (p): To curse—Chửi rủa. 

Sapid object: Rasarammana (p)—Vị trần—See 
S1x sense obJecfs. 

Sapienfial (a): Khôn ngoan. 

Sapless: Anutpatti (p)—Anutpada (skÙ——Ajata 
(skÙ—Non-bith—Not to be reborn—Exempt 
from rebirth—Unproductive—Bất sinh. 

Sappa (p): A snake—Con rắn. 

Sappamna (p): Wise (a)—Khôn ngoan. 

Sappati (p): To crawl—Bò. 

Sappatibhaya (p): Dangerous (a)—Nguy hiểm. 
Sappatigha (p): Contactable (a)—Có thể tiếp 
xúc được. 

Sappurisa (p): A virtuous man—Người có đạo 
đức. 

Saprayukta-hetu (skt): Tương Ưng Nhân—See 
Concomifant cause and Six chief causes 1n the 
Theory of Causal Relation. 

Sapfabodhyanga  (sk):  Sapta-bodhyangani 
(skÐ—Sambojjhanga (p)—Seven 
(divisions) of the state of truth—Seven branches 
(divisions) of the balanced truth—Seven degrees 
(factors) of enlightenment or intelligence—Thất 
bổ để phần— Thất đẳng giác ch —Bảy yếu tố 
giác ngộ—See Seven Bodhyangas, and Thirty- 
seven Aids to Enlightenment. 
Saptadhikarana-samatha (ki): Thất Diệt 
Tranh Pháp—Seven rules for the participation and 
settlement of disputed questions that have been 
raised 

Saptakotibuddha-matr (skt: Thất Câu Chỉ 
Phật Mẫu Tôn— The fabulous mother of seven 
kotis of Buddhas. 


branches 


3883 


Saptamatr (skt): Thất Ma Đát Lý—The seven 
divne mothers, or personified of the principal 
deities—Bảy vị mẫu thần. 

Saptaparna (sk0: Thất bảo—Seven-leaved— 

The cave near RaJagriha where the Buddha taught 

and in which the first Council was held after his 

death. 

Sapfaratna realm of every Buddha: The 

Buddhaˆs Pure Land—Bảo giới. 

Saptatrimsad-bodhipaksa-dharma (skt: Ba 

mươi bẩy phẩm trợ đạo—Thirty-seven kinds of 

aids to the Way——Thirty-seven kinds of dharmas 
that aid the truth. 

Sara (p): An arrow——Mõi tên. 

Sarada (p): Autumn—Mùa thu. 

Saraga (p): Lusfful (a)—Đầy dục vọng (về xác 

thịÐ. 

Saraja (p): Impure (a)—Dusty—Bất tịnh. 

Saramana (skt): Sa Môn—See Sramana. 

Sarana (skt) Saranam (p): 

1)  Protection: Sự bảo vệ. 

2) The refuge or ¡island of Refuge ¡in the taking 
of Pansil: Returning to and depending upon— 
Qui-y. 

Saranganatha (skt): Mrgadava or Rsivadana 

(skÐ)—Deer park—Lộc uyển (vườn nai)—Lộc Dã 

Viên, Lộc Uyển—See Mrgadava. 

Sarasa (p): Tasteful (a)—Có vị ngon. 

Sarasa (skt): Sa La Sa—The Indian crane—Một 

loài chim sếu bên Ấn Độ. 

Sarasi-ruha (p): A lotus—Bông sen. 

Sarasvatfi (skt): 


l) The goddess of speech and learning: Tát La 
Tát Phạt Để—Diệu Âm Nhạc Thiên Nữ hay 
Biện Tài Thiên Nữ. **See Goddess of music 
and poetry. 

2) Đại biện tài thiên—See Twenty devas. 

3) Sarasvati River: Sông Tát La—This 1s one of 


the eight big rivers of India at the time of the 
Buddha—Đây là một trong tám con sông lớn 
ở Ấn Độ vào thời Đức Phật—See Eight big 
rivers of India at the time of the Buddha. 
Sarat Chandra Das: One of the great Indian 
explorers 1n the nineteenth century. He returned 
from his travels into the 1nterior of Tibet, where he 


had collected a great deal of material from the 
anclent libraies of the Sakya and Samye 
monasteries of Lhasa. The thrilling accounts of his 
Journey have been published in “he Journal of 
the Buddhist Text Society.” He gave a serles of 
lectures on the Indian pandifs in Tibet, in which he 
brought to ligh( the work of Santaraksita, 
Kamalasila, Dipankara Srljnana or Atisa (Atisha). 
These lectures were later published In his “Indian 
Pandits in the Land of Snow.” His editlons of the 
“Avadana-Kalpalata of Ksemendra” in 1888 and 
the “Suvarnaprabhasa” in 1898 were substantial 
contributions to the study of Buddhist Sanskrit 
literature. He also prepared a Tibetan-English 
dictionary. Sarat Chandra Das was indeed a 
pioneer In Tibetan studies. The Buddhist Text 
Socicty, which he served for many years, 
publshed many unknown texts such as the 
“Bodhicaryavatara” (1894) and the first few 
chapters of the “Visuddhimagga” (1893). It 1s 
nofable that the Society had embarked upon a 
novel and ingenious scheme of publishing a 
Sanskrit version of the Pali “Visuddhimagga.” lt 
also published the “Svayambhu-purana” and a 
translation of the “Astasahasrika-praJna-paramita” 
by Hara Prasad Shastri. Harimohan Vidyabhusan”s 
translaton of some portons of. Chandrakirti”s 
Madhyamika-vrtti was also published. Moreover, 
the Society arranged for the teaching of Buddhists 
from abroad in the Sanskrit College of Calcutta 
and thus, opened a new department of Buddhist 
studies in India—Một trong những nhà thám hiểm 
lừng danh người Ấn Độ vào thế kỷ thứ 19. Ông trở 
về nước từ cuộc thám hiểm đi sâu vào nội địa của 
nước Tây Tạng, tại đây ông đã thu thập được một 
số tài liệu từ các thư viện cổ về Đức Phật Thích 
Ca và từ các tu viện Samye ở Lhasa. Những câu 
chuyện rùng rợn về chuyến đi của ông đã được 
đăng trong Tạp chí của Hội Kinh Thư Phật Giáo. 
Ông đã có nhiều bài nói chuyện về các học giả 
Ấn Độ tại Tây Tạng, trong đó ông nêu rõ các hoạt 
động của ngài Tịch Hộ, Liên Hoa Giới, A Để Sa. 
Những bài nói chuyện này sau đó được đưa vào 
cuốn “Các Học Giả Ấn Độ trên Miễn Đất Tuyết” 
của ông . Việc ông cho xuất bản cuốn Avadana- 
Kalpalata 1888 
“Suvarnaprabhasa” năm I898 là những đóng góp 
lớn lao cho việc nghiên cứu văn hệ Phật giáo 


vào năm và cuốn 


3884 


tiếng Phạn. Ông cũng đã soạn một cuốn Từ Điển 
Tây Tạng-Anh. Sarat Chandra Das quả thật là 
một nhà tiên phong trong các công cuộc nghiên 
cứu về Tây Tạng. Hội Kinh Thư Phật Giáo, nơi 
ông làm việc trong nhiều năm dài, đã cho xuất 
bản nhiều kinh sách chưa được ai biết đến như 
“Nhập Bồ Đề Hành Kinh” năm 1894, và một vài 
chương đầu của bộ Thanh Tịnh Đạo năm 1893. 
Điều đáng nói là hội này đã bắt tay vào một dự 
án mới mẻ và khôn ngoan là cho xuất bẩn ra một 
bản dịch ra tiếng Phạn bộ Thanh Tịnh Đạo bằng 
tiếng Pali. Hội cũng đã cho ¡n cuốn “Svayambhu- 
purana” và một bản dịch của cuốn Astasahasrika- 
prajna-paramita” do Hara Prasad Shastri. Bản dịch 
của Harimohan Vidyabhusan về một vài đoạn 
trong cuốn Trung Quán Luận Thích” của Nguyệt 
Xứng cũng được xuất bản. Hơn thế nữa, Hội còn 
sắp xếp để dạy cho các Phật tử nước ngoài đến 
học tại Học Viện Tiếng Phạn ở Calcutta và qua 
đó đã mở ra một phân khoa mới về nghiên cứu 
Phật giáo tại Ấn Độ. 

Sarathi (sk): Người lái xe—A charioteer—A 
driver of a car—Coachman—Leader—Guide. 
Saratfi (p): To remember——Nhớ lại. 
Sarava (skÙ: Xả La Phạn—A 
earthernware vessel—Bình sứ. 

Sari (skQ: Xá Lợi -Relics or remains—The 
Buddha*s or his disciples” physical remains or 
relics—ObJects left behind by Buddha or other 
enlipghtened beings. It comes from their merits and 
virfues in Cultivation of the Way. The sutra states 
(the Buddha left behind 84,000 relics) when the 
Budha was cremated, his body turned into 84,000 
sarIs (relics). These are like gems and depending 
on each individual”s karma, everyone can look at 
the same Sari but see completely different things. 
According to the sutras, other enliphtened hiph 
ranking monks of the past also left behind relics. 
After the Buddha's nirvana, 
divided Into eight parts and distributed to eight 
kingdoms—Những tỉnh túy của các bậc chân tu. 
Theo kinh điển, sau khi hỏa thiêu, Phật đã để lại 
84.000 viên xá lợi. Chúng trông giống như những 
viên ngọc thạch. Tùy theo nghiệp của mỗi người 
mà họ nhìn thấy xá lợi một cách khác nhau. Theo 
kinh điển thì trong quá khứ có rất nhiều vị giác 
ngộ đã để lại xá lợi. Sau khi Đức Phật nhập Niết 


shard—An 


his rellcs were 


Bàn, xá lợi của Ngài được chia làm tám phần và 
giao cho tám vương quốc xây tháp thờ (Sau khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn, Đại Đức Ma Ha Ca 
Diếp từ núi Kỳ Xà Quật đến thành Câu Thi Na 
làm lễ trà tỳ tức là lễ hỏa táng cho Đức Phật. Sau 
khi hỏa táng xong, xá lợi của Phật được dòng Mạt 
La trong thành Câu Thi Na quản thủ phụng thờ, 
tuy nhiên, các vương quốc kế cận đem binh mã 
đến tranh giành, do đó mọi người đồng ý chia xá 
lợi của Ngài ra làm § phần). 


I1)  Kusinaga: Thành Câu Thi Na. 

2) Pravari: Thành Ba bà. 

3) Carya: Thành Giá La. 

4) Ramaya: Thành La Ma Gà. 

53) Kapllavastu: Thành Ca Tỳ La Vệ. 
6)_ Virupaksa: Thành Tỳ Lưu Đề. 

7) Vaisali: Thành Tỳ Xá Ly. 

8) Magadha: Xứ Ma Kiệt Đà. 


Sariputra (skU: Sariputta (p)—Xá Lợi Phất— 
One of the ten major disciples of the Buddha, 
foremost in wisdom among all of Buddha°s Arhat 
disciples. He atfained the Stream-Enterer and 
Joined the Buddhist order along with his friend 
Maudgalyayana shortly after hearing a discourse 
by the monk AssajI, one of the first five disciples 
of the Buddha. He attained Arhathood fifteen days 
afer heanng the Buddha expound the 
Dighanakha-sutra. According to Buddhist tradition, 
Saripura was a disciple of Sanjaya, but 
dissatisfed with his teaching, he left him and 
wandered In search of Deathlessness from a new 
master. At that time, the Buddha sent forth the 
fñirst sixty Arahants to preach the Dharma to the 
world. The Arahant Assaji went on his round for 
alms In Rajagaha, where he met Sariputra, who 
was atfracted by Assaji's calm appearance. After 
offering Assaji a seat and water, Sariputra asked 
AssajI: “Venerable Sir, calm and serene are your 
sense-organs, clean and clear Is the hue of your 
ski. For whose sake have you renounced the 
world? Whose doctrine do you profess?” AssajI 
replied: “There 1s, o friend, the Great Recluse, the 
son of the Sakyas, under that Blessed One I have 
gone forth. It is his Dharma that I profess. I am but 
new to the training. I cannot explain the Dharma 
1n detail to you.” Sariputra kept on requesting the 
Venerable to say much or little according to his 


3885 


abilty. Assaji uttered four-line stanza “Of all 
thngs that proceed a cause, their cause the 
Tathagata has explained. And also their cessation, 
thus teach the Great Recluse.” After hearing the 
stanza, Saripura Immediately the 
Stream-Entrance (the first of the four stages of 
Sainthood). He was declared by the Buddha to be 
the foremost of his disciples In atfainment of 
wisdom. He was also highly regarded because 
there are a number of discourses In the Pali Canon 
spoken by him, and a declaration by the Buddha 
that Sariputra's words fully accord with his own 
doctrine. He was regarded as second only to the 
Buddha ¡in turning the Wheel of the Law—Một 
trong mười đại đệ tử của Phật, là một đệ tử A-La- 
Hán có trí huệ vào bậc nhất của Phật. Ngài gia 
nhập giáo đoàn đồng thời với người bạn là Mục 
Kiền Liên. Ngay sau khi nghe một trong năm đệ 
tử đầu tiên của Đức Phật là Tỳ Kheo Assaji giảng 
pháp, ngài đắc quả Tu Đà Hoàn và đắc quả A La 
Hán chỉ sau 15 ngày nghe Đức Phật giảng Trường 
Bộ Kinh. Theo truyền thuyết Phật giáo, Xá Lợi 
Phất thuộc dòng dõi Bà La Môn, đệ tử của đạo sư 
Sanjaya. Không hài lòng với lời dạy của đạo sư 
này, hai vị đã từ giã thầy và đi tìm chân lý bất tử 
ở một vị thầy mới. Lúc đó Đức Phật đã phái sáu 
mươi vị A La Hán đầu tiên đi truyền bá giáo 
pháp. Vị A La Hán Assaji đang đi khất thực trong 
thành Vương Xá. Nơi đó ngài gặp Xá Lợi Phất, 
Xá Lợi Phất bị lôi cuốn bởi diện mạo trầm tĩnh 
của Assaji. Sau khi sửa soạn chỗ ngồi và dâng 
nước như bổn phận của đệ tử đối với một vị thầy. 
Xá Lợi Phất thưa: “Kính bạch Đai Đức, ngũ quan 
của ngài thật là thanh tịnh, màu da của ngài thật 
là trong sáng. Vì sao ngài thoát ly thế tục? Ngài 
tin theo giáo pháp của vị nào?” Trưởng lão Assaji 
khiêm tốn trả lời: “Này hiền hữu, đó là bậc Đại 
Sa Môn Thích Tử, theo Đức Thế Tôn ấy tôi đã 
xuất gia. Tôi tin theo giáo pháp của chính Ngài. 
Tôi chỉ là một người mới học đạo, tôi không thể 
giảng giáo pháp một cách cặn kẽ cho hiển hữu 
được.” Tuy nhiên, Xá Lợi Phất vẫn thỉnh cầu ngài 
nói ít nhiều tuỳ khả năng của ngài. Trưởng lão 
Assaji đã nói bốn dòng kệ “Tất cả các pháp phát 
sinh từ một nhân, nhân ấy Đức Như Lai đã giảng 
rõ. Và tất cả cách đoạn diệt của chúng, bậc Đại 
Sa Môn giáo huấn như vậy.” Ngay sau khi nghe 
hai câu kệ đầu, Xá Lợi Phất đắc quả Tu Đà Hoàn 


atfained 


(quả vị đầu tiên của Tứ Thánh Quả). Chính Đức 
Phật đã tuyên bố rằng Xá Lợi Phất đã đạt được trí 
tuệ. Người ta cũng xem Ngài như là vị đã thuyết 
nhiều bài kinh trong bộ kinh tạng Pali, và Đức 
Phật đã tuyên bố là những lời thuyết của Xá Lợi 
Phất không sai khác với giáo thuyết của chính 
Ngài. Ông được xem như là người thứ nhì sau Phật 
đã chuyển bánh xe pháp—See Ten chief disciples 
of the Buddha. 

Sariputra”s wisdom: Trí tuệ của Xá Lợi Phất— 
According to the Pavarana Sutra In the Samyutta 
NÑikaya, at the Pavarana Ceremony, the Buddha 
said to Venerable Sariputra: “Wise are you, 
Sariputra, comprehensive and manifold 1s your 
wisdom, sharp 1s your wisdom. Just as the eldest 
son of a Wheel Turning King rightly turns the 
wheel as his father has turned it, even so, 
Sariputra, you do rightly turn the Supreme 
Dharma Wheel as I have turned 1t.”——Theo Kinh 
Lễ Tự Tứ trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật bảo 
tôn giả Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! Ông thật 
là hiển trí, trí tuệ của ông thật là quảng bác, đa 
diện, nhanh chóng và tinh xảo. Ví như trưởng tử 
của Chuyển Luân Thánh Vương chân chính 
chuyển vận bánh xe vua cha đã chuyển vận, cũng 
vậy Xá Lợi Phất, ông đang chân chính vận chuyển 
Pháp Luân tối thượng Như Lai đã chuyển vận.” 
Sariputta (p): Xá Lợi Phấtc—Mộit trong hai đại 
đệ tử của Phật, có trí tuệ bậc nhất —See Sariputra. 
Sarira (sktÐ): Thất Lợi La—Xá lợi —Relics. 
Sarira (p & skÐ: Sharira (skt & p)—A hard and 
indestructible substance. Relics of the Buddha 
Sakyamuni or of a saint, usually preserved and 
venerated in stupas or pagodas—Xá lợi, một chất 
rắn không thể bị hủy hoại. Xá lợi của Phật và 
Thánh chúng, thường được bảo trì và thờ cúng tại 
các tháp hay các chùa. 

Sarira-dhatu (p): A body relic of the Buddha— 
Xá lợi của Đức Phật. 

Sarira-stupa (skÐ: Xá Lợi Tháp —A reliquary, 
or pagoda for a relic of Buddha—Tháp đặt xá lợi 
của Đức Phật. 

Sarita (p): A river—Dòng sông. 

Saritu (p): One who remembers—Người nhớ. 


3886 


Sarjarasa (skt): Tát Đồ La Bà—Resin of the Sal- 
tree, resin used as scent or incense—Nhựa của 
cây Ta La, dùng làm dầu thơm hoặc nhang thơm. 
Sarma (tib): Tân Tông Phái —A Tibetan term for 
“New schools.” This term refers to three mosf 
recently formed orders of Tibetan Buddhism. All 
other traditions collectively called these three new 
traditions as the “new schools” because they favor 
the translatlons of Tantras prepared according to 
the rules of the “new translaton” styles, in 
“Old Translaion School” or 
Nyingmapa, which totally relies on the translations 
prepared during the “first of 
Buddhism to Tibet. They are: Kagyupa, Sakyapa, 
and Gelukpa—Từ ngữ Tây Tạng dùng để chỉ 
“Tân Phái.” Từ này chỉ ba tông phái mới được 
thành lập gần đây nhất của Phật giáo Tây Tạng, 
Các trường phái khác đồng loạt gọi ba tông phái 
mới này là “Tân tông” bởi vì họ thích dùng kinh 
và chú theo tân dịch, đối ngược với “Trường phái 
cựu dịch” hay Nyingmapa, hoàn toàn dựa vào 
những bản dịch của thời kỳ “truyền bá Phật giáo 
đến Tây Tạng lần thứ nhất.” Các trường phái này 
là: Kagyupa, Sakyapa, và Gelukpa. 

Sarnath (skt): Deer Park—Lộc Uyển—The place 
whiích ¡is located ¡in the Deer Park, where, 
according to Buddhist tradition, the Buddha gave 
his first teaching to his first five disciples ripht 
afer he attained cenlightenment (became 
awakened) and where foundation of Buddhist 
Order was laid, located outside of Benares. The 
spot 1s marked with the Dhamek Stupa, said to 
have been built sometime around the fourth to 
sixth centuries around a smailler Stupa erected 
during the time of Asoka. Nearby is a modern 
sculpture depicting the Buddha surrounded by the 
five ascetics who constituted the audience of the 
first teaching—Một nơi trong Vườn Lộc Uyển, 
theo truyền thống Phật giáo là nơi mà Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni giảng pháp đầu tiên cho năm đệ 
tử đầu tiên của Ngài (năm anh em Kiểu Trần 
Như) ngay sau khi Ngài đạt được đại giác, nơi nền 
tảng của Tăng đoàn Phật giáo được đặt lên, nằm 
bên ngoài thành Ba La Nại. Địa điểm được ghi 
nhận với Tháp Dhamek, được xây dựng vào 
khoảng từ những thế kỷ thứ tư đến thứ sáu xung 
quanh một ngôi Tháp nhỏ được dựng lên từ thời 


confrast to the 


dissemination” 





vua A Dục. Gần đó là một ngôi Tháp theo kiểu 
điêu khắc mới, diễn tả lại cảnh thính giả của bài 
pháp đầu tiên là năm vị khổ tu ngồi vây quanh 
Đức Phật—See Mrgadava. 

Sarpausadhi (skÐ: Tát Bầu Sát Địa. 

l1) Serpent-medicine, said to have been provided 
by the Buddha when he was Indra, as a 
python, In giving his flesh to feed the starving: 
Dược Xà—Người ta nói Dược Xà là tiền thân 
của Đức Phật khi ngài còn là một vị trời Đế 
Thích, đã bố thí thân mình cho những người 
đang bị đói. 

A monastery In Udyana built on a reputed 
spot: Tự viện được xây lên ở một nơi nổi 
tiếng tại Udyana. 

Sarsapa (skÐ: Giới TửỬ—Xá Lợi Sa Bà ——Tát Lợi 
Sát Bả—Hạt cải—Musfard-seed. 

l) A measure of length 10,816,000 part of a 
vojana: Lấy hạt cải để ví với khoảng thời 
gian một phần mười triệu tám trăm mười sáu 
ngàn do tuần (một do tuần tương đương với 10 
dậm Anh). 

A weigh of the 32" part of a raktika, 2 3/16 
grains: Lấy hạt cải để ví với sức nặng một 
phần ba mươi hai “thảo tử” hay “gram” của 
Trung Quốc. 

On account of 1ts hardness and bifter tas(© 1t 1s 
used as a symbol for overcoming 1llusions and 
demons by the esoteric sects: Vì tính hạt cải 
cứng và cay nên Mật Giáo lấy nó làm biểu 
tượng khắc phục phiền não và ma quân. 
According to The Sutra, the 
appearance of a Buddha is as rare as the 
hitting of a needle”s point with a mustard-seed 
thrown from afar: Theo Kinh Niết Bàn, lấy 
hạt cải ném vào đầu mũi kim từ xa đã là khó, 
Phật ra đời còn khó hơn thế ấy. 

A_ mustard-seed kalpa, 1.e. as long as the time 
1t would take to empty a city 100 yojanas 
square, by extracting a seed once every 
century: Giới Tử Kiếp —Lấy Giới Tử Kiếp để 
ví với một thời gian thật dài như việc làm 
trống một thành phố vuông vức mỗi cạnh là 
100 do tuần, bằng cách mỗi thế kỷ lấy ra một 
hạt cải. 

Sarvabhava (skQ: Nhất thiết hữu —Tất cả vạn 
hữu——AIl things or beings. **See Sarvadharma. 


2) 


2) 


3) 


4) Nirvana 


5) 


3887 


Sarvabhogavigata (skt): Xả Nhất Thiết Công 
Dụng Hành—Discarding all effortful works—Xả 
bỏ hết mọi công việc có tính cách dụng công. 
Sarvabouddhasamdarcana (skt): Thế giới 
Hiện Nhứt thiết. 

Sarvada (skÐ): Tát Phược Đạt. 


l1) The all-giving, or all-abandoning: Toàn Thí 
Toàn Xả—Nhất Thiết Thí Toàn thí—AII- 
bestowing—One who who gives hs all. 

2) A name of the Buddha ¡in a former 


incarnation: Tên của Đức Phật trong một tiền 
kiếp. 
Sarva-dahapra-sami(a (p): Trừ Nhứt Thiết 
Nhiệt Lão. 
Sarvadharma (skt): Nhứt thiết pháp. 


l) AI things: AII things, laws, existence, or 
beings—Every dharma, law, thing, method , 
etc—Chư pháp —Tất cả hiện hữu hay sự vật 
hiện tượng thuộc tâm lý và vật lý. 

2) Existence: Sự hiện hữu. 

3) The world: Thế giới. 


Sarvadharmanam-anutpada (skt): Nhất Thiết 
Pháp Bất Sinh——AlI things are unborn—Mọi vật 
đều không sanh. 

Sarvadharma-nirabhilapya (skt): Nhất thiết 
pháp bất khả thuyết không —Emptiness as the 
unnamability of existence, one of the seven 
Emptinesses—Cái không của tất cả chư pháp 
không thể được gọi tên của sự hiện hữu hay 
không thể thuyết được bằng lời, một trong bẩy 
loại “không.”—See Seven kinds of emptiness (Š). 
Sarvadharma-niratmanah (sk0: Nhất thiết 
pháp vô ngã—AlI things are egoless—Tất cả các 
sự vật đều không có tự ngã. 
Sarvadharma-sunyafa (sk): Emptiness of 
things—The unreality of all things—Nhứt Thiết 
Pháp Không Không của vạn hữu—See 
Emptiness of things. 
Sarvadharmanam-sunyafa-anutpada- 
advaya-nihsvabhava-lakshana (skt: Nhất 
Thiết Pháp Không Vô Sinh Vô Nhị Vô Tự Tính 
Tướng—The aspect of existence in which all 
things are to be regarded as empty, unborn, non- 
dual, and without self-substance—Khía cạnh hiện 
hữu trong đó tất cả các sự vật được xem là không, 


không được sinh ra, không phải hai, và không có 
tự tính. 

Sarvadharma-tathata (skt: Chư pháp như— 
Nhất thiết pháp chân như (sự như như của tất cả 
các sự vật)—The thusness of all things. 

Sarvajna (skU: Sarvajnata (skt) Sarvajnana (p): 
Nhất thiết trí (biết mọi sự)—All-knowing— 
Buddha-wisdom—OmniscIent—Perfect 
knowledge——Sarvajnafa 
pervaded by the prajna-paramita, 
Sarvajnata issues the body of Tathagata—Nhất 
thiết trí do trí Bát Nhã Ba La Mật mà có, và từ 
nhất thiết trí mà thân Như Lai được sanh ra. 
Sarvajnadeva (skQ: The deva of universal 
wisdom——Nhất Thiết Trí Thiên. 
Sarvakalpanavirahitam (skÐ: Being free from 
all discrimination—Viễn Ly Nhất Thiết Chư Phân 
Biệt (tách khỏi mọi phân biệt). 

Sarvakama (skt): Tát Bà Ca Ma——AII kinds of 
desires—Fulfiling all wishes—Thành Tựu Nhất 
Thiết Nguyện—Hết thầy các nguyện. 
Sarvaloka-dhatu-padravodvega- 
pratyuttirna (sk): Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ 
NÑNão—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, this one who 
redeems men from the misery of all worlds. A 
fictitlous 


OFE OImHiSClence Is 


and from 





Buddha who dwelled west of our 
Uuniverse, an ¡incarnation of the tenth son of 
Mahabhijnajnana-bhibhu—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, thì đây là vị cứu vớt tất cả 
con người từ thế giới khổ não. Đây là một vị Phật 
giả tưởng cư ngụ về phương Tây của vũ trụ chúng 
ta, là tiền thân của người con thứ mười của Phật 
Đại Thông Trí Thắng. 

Sarvanata (skt): Toàn thứcOmniscience or the 
knowledge of the Buddha. The knowledge of all 
dharmas and therr truc nature, which 1s empty 
(shunyata), and 1s offten equated with wisdom 
(prajna)——Ám chỉ tri thức của Phật. Hiểu biết thật 
tánh của chư pháp là hư không, nghĩa là trí tuệ 
Bát Nhã. 
Sarva-nirvana-viskambhin-samadhi (p): Bạt 
nhứt thiết cái chướng Tam muội—Đồng đẳng với 
chư Phật. 

Sarvapayajaha (p): Trừ Nhứt Thiết Ác Thú. 





3888 


Sarvapramana (skt: Vượt khỏi tất cả các giác 
quan và các độ lượng luận lý—Beyond all senses 
and logical measurements. 

Sarvarthadaria Buddha (sk): Kiến Nhứt Thiết 

Nghĩa Phật. 

Sarvarthasiddha (skt): Siddhartha (skÙ—Nhất 

Thiết Nghĩa Thành—All wishes realized—Name 

of Sakyamuni at birth—Tên đặt cho Phật Thích 

Ca lúc Ngài mới đản sanh. 

Sarva-ruta-kausalya (skt): Supernatural power 

of Interpreting all the languages of all beings— 

Giải nhứt thiết chúng sinh ngôn ngữ. 

Sarvasattva-papa-prahana (sk): Nhất thiết 

chúng sanh ly chư ác thú—A samadhi on a world 

free from all the evil destinies—Một loại tam 
muội đưa chúng sanh xa rời ác đạo. 

Sarvasattva-priya-darsana (skQ: Nhất thiết 

chúng sanh hoan hỷ kiến Phật—The Buddha at 

whose appearance all beings reJolce—VỊ Phật mà 
khi thấy mặt Ngài chúng sanh cảm thấy hoan hỷ. 

Sarvasattvaujohari (skt): Nhất thiết chúng sanh 

tĩnh khí—Vitality of all beings (the quintessence 

or energy of all living beings)—Tinh chất của tất 
cả chúng sanh—See Ten raksasi mentioned in the 

Lotus sutra. 

Sarvastivada (skt: Tát Bà Đa Bộ (Nhất Thiết 

Hữu Bộ)—Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ—See Five 

volumes of Vinaya of Hinayana sectfs. 

(D_ An overview of the Sarvastivada—Tổng quan 
về Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ: Realistic 
school, Prajnaptivadinah, a branch of the 
Mahasanghikah (Đại Chúng Bộ), one of the 
twenty Hinayana sects, the School which 
preaches the Existence of All Things which 
held that dharmas have a real exIstence 1n the 
past, present and future. This school took the 
view of phenomenality and reality, founded 
on the PraJnapti-sastra. This school flourished 
in India for many centuries and was widely 
studied in China and Japan. Sarvastivada 1s 
the name of a school with the doctrine that all 
things are real. Sarvastivada 1s a Sanskrit term 
for “Everything exists.” This 1s a school of 
Hinayana that split off from the Sthaviras or 
Sthaviravada under the reign of king Asoka, 
sometIme around the mid-third century B.C. 


At that time, the Sthaviravadin School split 
ItO two branches, the fÍirst was the 
Sarvastivadn and the second was the 
Vibhajyavadin. Until now 1t 1s not clear about 
the precIse origins for 1(s formation. What Is 
clear 1s that 1t became firmly established In 
north and north-west India at an early date. At 
the Fourth Council, sponsored by king 
Kaniska, five hundred Sarvastivadin monks 
gathered, established a canon for their own, 
and compiled several commentarlal works 
called Vibhasas. From this time on 1t was fO 
dominate north and north-western India for at 
least ten cenfuries. And later it also spread 
through to Kashmir and Central Asia, and 
then found its way to China. This school 
believes that “Everything Is” or “Everything 
exIsts.” That 1s to say everything, past, 
present and future exists simultaneously. The 
name of the school derives from 1s realistic 
and pluralistic doctrines, according to which 
the basic building blocks of the universe are 
simple truths called Dharmas, which exist 
during the three times: past, presen(t and 
future. The phenomena of experience are 
composed of these dharmas, and are regarded 
as momentary (ksanika) by Sarvastivada, 
each combinaton of dharmas coming Into 
beng ¡in dependence upon causes and 
conditions, enduring for only a moment, and 
then passing away. In the Sarvastivada 
system, there are seventy-five dharmas, 
sevenfy-two of whíịch are condiioned 
(samskrta), and three of whích are 
uncondifioned (asamskrta). The Sarvastivadin 
School 1s to be noted for 1s teachings 
concerning the Buddha Jewel. It was not 
satisfied with the explanation that the Buddha 
was to be Identified with the Dharmakaya, In 
the sense of the body of the doctrine, because 
this then made the Buddha Jewel much the 
same as the Dharma Jewel. It maintained that 
the Buddha Jewel consisted of all the pure 
dharmas that made up the Buddha as an 
Enlightened being. The Sarvastivadin School 
developed a number of distinctive doctrines. 
Like the Mahasanghika School 1t questioned 
the absolute status of the Arhat, even 


3889 


maintaining the possibility of his regression. 
But its distinctive doctrine of “all exists.” This 
doctrine emphasized that, while dharmas, the 
1rreducible elements of existence, might be 
momentary, they also exist in the past and the 
future. In fact, the three time: past, present 
and future are to be seen as “modes”, and the 
passing of time as the moving of individual 
dharma between these three modes, under the 
stimulus of appropriate conditions. This was 
both consistent with the 
Impermanence and explained how a past 
action could have some fruit In the future 
because the dharmas consttuting that past 
action still existed and capable of exerting an 
infuence at a later time. Memory foo was 
explained by this doctrine, for 1t is nothing 
more than the conscIousness of an object, and 
since 1t is axiomatic in Buddhism that one 
cannot have consciousness without an object, 
to say that past dharmas still existed allowed 
memory 1s necessary obJect The 
Sarvastivadin School established an Important 
precedent for the later Mahayana doctrines 
concerning the Buddha. It also developed a 
fundamental doctrine of the path which 
involved the practice of six perfections 
(generosty, morality, patlence, 
medifation, and wisdom), a doctrine that was 
to have profound repercussions ¡in the 
Mahayana concept of the Bodhisattva. The 
Sarvastivadin School was also the originator 
of the famous “Wheel of Life,” depicting the 
SIX realms of existence and the twelve 
nidanas, or links, of the Pratiya-samutpada or 
the twelve links of “Cause and Effect” or 
“Karmic Causality” which 1ts followers often 
pamted ¡nside the gateway to ther 
monasteries. Ïl(s most famous offshoots were 
the Vaibhasika and the Sautrantika Schools. 
Most important works of this school are the 
Abhidharmakosha by Vasubandhu (Treasury 
of Higher Doctrine) and the Mahavibhasha 
(the Great Book of Alternatives) which was 
composed under the leading of Vasumitra. 
Their teachings represented in Chinese by the 
words ““[he self is empty, the Dharma exisfs,” 
“The three times are real existence,” and 


doctine of 


energy, 


“The universe is eternal existence.”—Gọi tắt 
là Hữu Bộ, một trong 20 bộ phái Tiểu Thừa, 
là trường phái dạy về sự hiện hữu hay thực 
hữu của chư pháp hữu vi và vô vi, trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Trường phái nầy đã 
phát triển bên Ấn Độ trong nhiều thế kỷ, sau 
lan truyền rộng rãi qua Trung Hoa và Nhật 
Bản. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ với chủ 
thuyết cho rằng vạn hữu đều có thật. Đại 
Chúng Bộ (Nhất Thiết Hữu Bộ), một trường 
phái thuộc Tiểu thừa, tách khỏi Thượng Tọa 
Bộ nguyên thủy (Sthavira) dưới triều vua A 
Dục, vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba trước Tây 
Lịch. Thời đó trường phái Thượng Tọa Bộ 
nguyên thủy bị tách ra làm hai, thứ nhất là 
Nhất Thiết Hữu Bộ và thứ hai là Phân Biệt 
Thuyết Bộ. Mãi cho đến bây giờ người ta vẫn 
chưa rõ về nguồn gốc chính xác của trường 
phái. Có lẽ là do kết quả của Đai Hội Kết 
Tập lần thứ ba hay do kết quả của những phái 
đoàn truyền giáo do vua A Dục phái tới vùng 
Gandhara. Tuy nhiên, điều người ta biết rõ là 
nó được thiết lập vững chắc ở vùng Tây Bắc 
Ấn Độ từ rất sớm. Trong Đại Hội Kết Tập lần 
thứ tư, dưới sự bảo trợ cuả vua Ca Nị Sắc Ca, 
500 Tỳ Kheo Nhất Thiết Hữu Bộ đã quy tụ 
lại, kết tập kinh điển và soạn bộ Tỳ Bà Sa 
Luận. Và rồi từ đó về sau, trường phái này đã 
làm chủ cả vùng Bắc và Tây Bắc Ấn Độ 
trong ít nhất là 10 thế kỷ. Sau đó nó lan sang 
vùng Kashmir và Trung Á, rồi đi vào đất 
Trung Hoa. Phái nầy chủ trương mọi thứ từ 
quá khứ, hiện tại đến vị lai đều tồn tại. Nhất 
Thiết Hữu Bộ nổi tiếng về học thuyết liên 
quan đến Phật Bảo, nó lập luận rằng thể xác 
vật lý của Đức Phật không thể là đối tượng 
của việc đi am Tam Bảo. Nó không bằng 
lòng với lối cắt nghĩa rằng phải đồng hóa 
Phật với Pháp thân theo nghĩa là một hệ 
thống giáo pháp, vì như thế sẽ là đồng hóa 
Phật Bảo với Pháp Bảo. Học thuyết này dạy 
rằng Phật Bảo bao gồm tất cả những tịnh 
pháp làm nên Đức Phật như một con người 
Giác Ngộ. Trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ 
đã khai triển một số học thuyết đặc trưng của 
mình. Giống như Đại Chúng Bộ, trường phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ chất vấn thân phận tuyệt 
đối của A La Hán, thậm chí nó cho rằng một 


3890 


vị A La Hán vẫn còn có thể bị thối chuyển. 
Nhưng cái làm cho trường phái này nổi bật là 
học thuyết “mọi sự hiện hữu.” Học thuyết này 
nhấn mạnh rằng, trong khi các pháp, tức là 
các yếu tố không thể giản lược của hiện hữu, 
có thể là tạm thời, nhưng chúng cũng hiện 
hữu trong quá khứ và tương lai. Thật vậy, ba 
thời quá khứ, hiện tại và tương lai phải được 
xem như là những cách, và sự trôi qua của 
thời gian phải được xem như là sự trôi qua 
của những pháp cá nhân của ba cách này, 
dưới sự kích thích của những điều kiện thích 
hợp. Học thuyết này vừa phù hợp với học 
thuyết vô thường, vưà cắt nghĩa được làm sao 
một hành vi quá khứ có hậu quả trong tương 
lai: đó là vì những pháp cấu tạo nên hành vi 
quá khứ vẫn còn tổn tại, mặc dù theo cách 
quá khứ, và do đó có thể tạo được ảnh hưởng 
ở một thời điểm sau đó. Học thuyết này cũng 
cắt nghĩa về trí nhớ, vì trí nhớ không là gì 
khác hơn sự nhận thức về một đối tượng, và 
vì theo một tiên để cuả Phật giáo, người ta 
không thể có nhận thức mà không có đối 
tượng, nên nói rằng các pháp trong quá khứ 
vẫn còn tổn tại sẽ cho phép trí nhớ có đối 
tượng cần thiết của nó. Với học thuyết này, 
trường phái đã thiết lập một khuôn mẫu quan 
trọng cho những lý thuyết Đại Thừa sau này 
về Đức Phật. Trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ 
cũng đã khai triển một học thuyết căn bản 
của con đường với việc thực hành sáu Ba La 
Mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển 
định và trí tuệ), học thuyết này cũng sẽ có 
ảnh hưởng sâu xa tới quan niệm Đại Thừa về 
Bồ Tát. Trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ cũng 
là nguồn gốc phát sinh ra “Bánh xe Đời sống” 
rất nổi tiếng, bánh xe ấy vẽ lại lục đạo và 
thập nhị nhân duyên mà các đệ tử của trường 
phái này thường vẻ trong các cổng tu viện sau 
này. Những trường phái khác phát sinh từ 
trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ là Phân Biệt 
Thuyết Bộ và Kinh Lượng Bộ. Những tác 
phẩm lớn của trường phái nây là A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá (Abhidharmakosha) của Ngài 
Thế Thân và Đại Tỳ Bà Sa (Mahavibhasha) 
được soạn dưới sự hướng dẫn của Vasumitra 
(Thế Hữu Bà Tu Mật Đa). Giáo thuyết của 
trường phái nây tiêu biểu ở Trung Hoa qua 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


những câu “Ngã không Pháp hữu,” “Tam thế 
thực hữu,” và “Pháp bổn hằng hữu.” 

Books of the Sarvastvadn Abhidharma 
Pitaka—Các bộ sách của Bộ Luận Tạng của 
Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ: 

Jnanaprasthana (skt): Khởi Đầu Trí Tuệ—The 
“Setting forth of Wisdom”, by 
Katyayaniputra, concerned with definition of 
terms—Được viết bởi Ca Chiên Diên Ni Tử, 
liên quan tới việc định nghĩa các từ. 

Prakaranapada (skt: Trình Bày Cơ Sở—The 
basis of exposition, by Vasumitra, discusses 
elements under the skandha analysis and a 
revision of that analysis under the heading of 
rupa, cifa, and Caitasika dharmas; 
inroduces a list of ten posiive menfal 
events— Được soạn bởi Bà Tu Mật Đa, thảo 
luận về những yếu tố nằm trong lãnh vực 
phân tách các uẩn và bộ duyệt lại sự phân 
tích này dưới các tiêu để Sắc, Tâm, Sở Hữu; 
còn một danh sách mười sự kiện tích cực của 


also 


tâm linh. 

Vijnanakaya (skÐ: Sưu Tập VỀ Thức—The 
collection on consclousnesses, writen by 
Devasarman, concerned with substantiating 
the Sarvastivadin doctrines on the past and 
future existence of dharmas, and anatman—— 
Được ngài Devasarman biên soạn, liên quan 
tới việc xác nhận các học thuyết của Thuyết 
Nhứt Thiết Hữu Bộ về hiện hữu quá khứ và 
tương lai của chư pháp và vô ngã. 
Dharmaskandha (skt): Đại Tập (các yếu tố 
chất đống với nhau)—Writen by 
Sariputra, discussion of the klesas, ayatanas, 
and skandhas, and the practices required to 
gain Arahantship—được viết bởi ngài Xá Lợi 
Phất, trình bày các yếu tố chất đống lai với 
nhau, như phiền não, gIới, uẩn và các việc 
thực hành cần thiết để đạt tới quả vị A La 
Hán. 

Prajnaptisastra (skt: The 
desipnations, written by Maudgalyayana, the 
arising of mental evenfs, and cosmology—— 
Được viết bởi Ngài Mục Kiền Liên, thảo luận 
về các cách gọi tên, trình bày sự phát sinh các 
sự kiện tâm thức và vũ trụ luận. 

Dhatukaya (skÐ: The collection of elements, 
written by Purna, discussion of ever-present 


lại 


treafilse on 


389] 


and negative menfal events—Sưu Tập các 
yếu Tố, được ngài Phú Lâu Na biên soạn, 
trình bày các sự kiện tâm thức tiêu cực và 
thường hằng. 

Sangitiparyaya (skÐ: Written by 
Mahakausthila or Sariputra. This 1s the way of 
putting things In the rehearsal, a commentary 
on the Sangiti Sutra—Được viết bởi ngài Ma 
Ha Câu Thi La hay Xá Lợi Phất, trình bày 
cách thức sắp đặt các sự vật để nhớ lại. Đây 
là bản chú giải về Kinh Sangiti. 
Sarvastivada Vinaya: Thập Tụng Luật—Bộ 
Thập Tụng Luật được Ngài Phật Nhược Đà La đời 
Hậu Tần dịch ra Hoa Ngữ gồm 61 quyển— 
Sarvasftivada-version, translated into Chinese ¡in 61 
books by Punyatara. **See Four vinayas and five 
sastras (A). 

Sarvasfivadah (skQ: Thuyết Nhứt Thiết Hữu 
Bộ ——Realistic school, Prajnaptivadinah, a branch 
of the Mahasanghikah (Đại Chúng Bộ), one of the 
twenty Hinayana sects, the School which preaches 
the Existence of All Things which held that 
dharmas have a real existence In the pasf, presenf 
and future. This took 
phenomenality and reality, 
PrajnaptI-sastra. 
for many centuriles and was widely studied in 
China and Japan—Gọi tắt là Hữu Bộ, một trong 
20 bộ phái Tiểu Thừa, là trường phái dạy về sự 
hiện hữu hay thực hữu của chư pháp hữu vi và vô 
vi, trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Trường phái 
nầy đã phát triển bên Ấn Độ trong nhiễu thế kỷ, 
sau lan truyển rộng rãi qua Trung Hoa và Nhật 
Bản. 

Sarvastivadin: Abhidharma—Kosa—Câu Xá 
Tông—See Sarvastivada, and Ten schools of 
Chinese Buddhism. 

Sarvatathagata (sk\: Nhất thiết Như Lai—Tất 
cả Đức Phật—AII the Buddhas—All 
Tathagatas. 

Sarva-tathagatatattva-samgraha- 
mahayana-bhisamayamahakaparaya  (sk0: 
Kinh Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân 
Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo 
Vương Kinh—This 1s the basic sutra of the Tantric 
Buddhism, stressed on special tantric rituals. The 
sura was translated by amoghavajra—Kinh điển 


7) 


the view of 
the 
This school flourished In India 


school 
founded on 


các 


căn bản của Mật giáo, nói về các nghi thức đặc 
thù Mật giáo. Kinh được Ngài Bất Không dịch 
sang Hán tự. 

Sarvatgrata-hetu (skÐ: Biến Hành Nhân—See 
Universally prevalent cause and Six chief causes 
1n the Theory of Causal Relation. 

Sarvatraga (skU0: General mental functions— 
Universally interactive—Tâm sở biến hành —§ee 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Sarva-vada (skt: Bặt Đường Ngôn Ngữ— 
Stoppng of all speech—No longer saying 
anythinge—No longer thinking anything. 
Sarva-Vajradharas (p): Nhứt Thiết Chấp Kim 
cang. 

Sarvayogavasavarfin (skÐ: Quán Tự Tại—One 
who contemplates at ease—Reality Observant 
Bodhisattva—Sovereign Regarder (beholder), not 
associlated with sounds or cries. The Buddha 1s 
regarded as Sarvayogavasavartin Ở cảnh sự lý 
vô ngại, đạt quán tự tại (không có quan hệ với 
tầm thanh cứu khổ). Đức Phật được xem như là 
bậc “Quán Tự Tại.” **See Avalokitesvara. 
Sarvodaya Shramadana: Movement founded 
by the Sri Lankan lay Buddhist Social activist A. 
T. Ariyaratne in 1958. From modest begInninøs, 1t 
has øgrown Into one of the world”s largest and mostf 
celebrated “Engaged Buddhist” movements. It 
represents a Buddhist response to the often- 
repeated criicism that Buddhism 1s 
worldly” and not concerned with social problems. 
Sarvodaya Shramadana Incorporates Buddhist 
pñnciples info 1ts philosophy, but also 1s connected 
with Mahatma Gandhi's Sarvodaya movemert. lt 
1s a lay organization that emphasizes the notions 
that laypeople can and should attain liberation and 
that this 1s best achieved not through quliet 
withdrawal from the world, but rather by working 
actively for the benefit of others. The movement 
mainly focuses on Iimproving conditions 1n SrI 
Lanka*s villages, and 1s currently active In over 
eipht thousand locations throughout the country. 
Ïl(s main activity 1s referred to as Shramadana 
(donation of work), in which volunteers work 
together with villagers on projects desipned to 
Iimprove the lives of local people. These may 
include digøing wells, building roads, establishing 
vocatlonal training cen(ers, Improving farming, 





“other- 


3892 


founding preschools, etc. Each day of work begins 
with a “family gathering,” during which Buddhist 
concepts are discussed and the day°s work 1s 
planned. During the project, all participants are 
expected to adhere to the four “bases of kindness” 
(sangaha vatthumi): l) generosity (dana); 2) kind 
speech (peyyavaJja), 3) useful work (attha-carIya); 
4) cquality (samamatfata). Ariyaratne contends 
that these are in fact the basic principles of 
traditonal Sri Lankan village life and that they are 
The 
movement Idealizes these traditional values and 
considers modern society fo be corrupt and 
materialistic—Phong trào được một Phật tử tại gia 
tên A. T. Ariyaratne sáng lập. Từ khuynh hướng 
ôn hòa lúc ban đầu, phong trào đã lớn mạnh và 
trở thành một trong những phong trào Phật Giáo 
Nhập Thế lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới. 
Phong trào này được thành lập để trả lời cho sự 
chỉ trích lặp đi lặp lại rằng Phật giáo là tín ngưỡng 
của thế giới khác và Phật giáo không quan tâm tới 
những vấn để xã hội. Sarvodaya Shramadana phối 
hợp những nguyên tắc Phật giáo vào triết lý của 
phong trào, nhưng cũng nối liền phong trào với 
triết lý của Mahatma Gandhi. Đây là tổ chức của 
Phật tử tại gia nhấn mạnh đến khái niệm những gì 
người tại gia có thể làm được để có thể đạt được 
giải thoát, và cách hay nhất để đạt được không 
tìm sự tĩnh lặng phải bằng cách rút lui khỏi thế 
giới, mà bằng cách làm lợi lạc cho người khác. 
Phong trào chủ yếu tập trung vào việc cải thiện 
điều kiện tại các thôn làng ở Sri Lanka, và hiện 
tại có trên 8.000 hội viên ở khắp nơi trên thế giới. 
Mục đích chính của phong trào là tập trung vào 
việc hiến tặng, trong đó những hội viên tự nguyện 
cùng nhau làm việc với dân làng trong những kế 
hoạch được đặt ra nhằm cải thiện đời sống của 
dân chúng địa phương. Những kế hoạch này bao 
gồm việc đào giếng, xây đường, thiết lập những 
trung tâm huấn nghệ, cải thiện nông trại, sáng lập 
trường cho trẻ ở lứa tuổi sắp bắt đầu vào trường, 
vân vân. Công việc mỗi ngày bắt đầu với việc 
'gia đình hội họp lại' để bàn thảo về những khái 
niệm Phật giáo và sắp xếp công việc làm cho 
ngày hôm đó. Trong kế hoạch, tất cả những người 
tham dự đều phải gắn liền với bốn điều từ ái: 1) 
bố thí; 2) ái ngữ; 3) làm việc có ích lợi; và 4) bình 
đẳng. Ariyaratne tranh luận rằng những điểu này 


the antithesis of modern urban societies. 


là những nguyên tắc căn bản của truyền thống đời 
sống thôn làng tại Sri Lanka, và những thứ này đi 
ngược lại với xã hội đô thị thời hiện đại. Phong 
trào lý tưởng hóa những giá trị truyền thống và 
xem xã hội hiện đại như là thứ xã hội vật chất 
băng hoại. 

Sasa (skt: Sasi, Sasin, Sakti (skt)—Thiết Th—Xá 
Chỉ —According to Professor Soothill in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
sasa 1s a hare, which threw himself itself into the 
fire to save sfarving people. It was transferred by 
Indra to the center of the moon—Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Thiết 
Thi (Sasa) là tên của một loài thỏ rừng (tiễn thân 
của Đức Phật), đã quăng mình vào lửa, để làm 
thức ăn cứu vớt những người đang đói. Thỏ được 
Vua Trời Đế Thích đưa vào trung tâm của mặt 
trăng. 

Sasa-dhara (skt: Hoài Thố—The hare-bearer, 
or in Chinese the hare-embracer—Người luôn ôm 
ấp bóng nguyệt (suy nghĩ vẩn vơ). 

Sasaka (skt): Xá Chi —Xá Xá Ca—A hare—A 
rabbIt. 

1) Sasi (skÐ: Thiết Thi. 


a) See Sasa. 

b) The power of speech and action: Lực của 
khẩu và hành. 

2) Sakti 1s the wife or female energy of a deIty, 


maybe of Indra: Xá Chi là vợ của một chư 
Thiên, có lẽ là của vua Trời Đế Thích. 

The female organ: Xá Chi là bộ phận sinh 
dục của nữ phái. 

Sasana (skt & p): Teachins—Giáo—A Sanskrit 
term for “Teaching.” This is the most common 
tem by which Buddhism 1s referred to ïn 
contemporary Theravada countries. It desipnaftes 
Buddhism in general, including 1ts doctrines and 
meditatonal techniques, as well as rules of 
conduct and rituals, all of which are thought to 
derive from Sakyamumi Buddha. Its textual basis 
1s the Pali Canon, which Theravada tradition 
asserts is the only authentic collection of the 
Buddhaˆs teachings—Thuật ngữ Bắc Phạn dùng 
để chỉ “Giáo pháp.” Đây là thuật ngữ thông dụng 
nhất mà các xứ hiện đang theo phái Nguyên Thủy 
dùng để chỉ Phật giáo. Từ này được dùng để chỉ 
chung cho cả giáo thuyết lẫn những pháp thiển 


3) 


3893 


hành, cũng như phạm hạnh và nghỉ lễ, tất cả 
những thứ này người ta nghĩ là được truyền lại từ 
thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Căn bản của kinh 
văn của hệ phái này là Kinh Tạng Pali, loại văn 
kinh mà truyền thống Theravada cả quyết là đích 
thực sưu tập từ những lời Phật dạy. 

Sasanka (skU: Thiết Thưởng Ca—According to 
Eiel in The DicHonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Sasanka, a king of Karnasuvarna, 
who tried to destroy the sacred Bodhidruma. Later 
he was destroyed by Siladitya—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Thiết Thưởng Ca, 
Quốc Vương của xứ Karnasuvarna, người đã cố 
tình hủy hoại Bồ Đề Thọ thiêng liêng. VỀ sau ông 
bị Siladitya sát hại. 

Sasati (p): To breath—Thở. 

Sasa-visana (skt): Sasa-srnga (skt)}—Sasavishana 
(sk)—Sừng thổỏ—Thốế Giác—Hare's 
Rabbits horns, I.e. non-existent; all phenomena 


horn— 


are as unreal as rabbits horns. This term generally 

gøoes In pair with the tortoise”s hair (kurmaropa). 

One of the favorIte comparisons used by Buddhist 

scholars who by this attempt to 1llustrate the nafure 

Of existence as both real and unreal—Sừng thỏ 

(người ngu nhận lầm đôi tai thỏ là sừng, kỳ thật 

thỏ không có sừng). Từ nầy dùng để chỉ những cái 

không thể có được (mọi hiện tượng đều không 

thực). Thuật ngữ nầy thường đi cặp với “lông rùa.” 

Một trong những so sánh hay được các học giả 

Phật giáo dùng để cố gắng minh họa bản chất hiện 

hữu như là vừa thực vừa không. 

Sasỉ (skt): 

l1) The spirit with marks or form like a hare: Dã 
Thố Hình Thần. 

2) The moon—Mặt trăng. 

Sasrava (skt): Hữu lậu—With leakage. 

Sassa (p): Corn—Bắp. 

Sassafa (p): Eternal (a)—Trường tổn. 

Sassatadhitthi  (p): of 

Eternalism—Thường Kiến—View of Eternalism 

means desire for confinuing to e©xXIst Íorever— 

Thường kiến có nghĩa là ước muốn được tiếp tục 

tồn tại mãi mãi (chủ nghĩa tin tưởng rằng vạn vật 

trường tồn). 

Sassafi (p): Eternity—Sự vĩnh cửu. 





Eternalism——View 


Sassavadi (p): Eternalis—Người theo chủ nghĩa 
thường kiến. 
Sassu (p): Mother-in-law—Mẹ vợ hay mẹ chồng. 
Sassudeva (p): Những vị trời trong nhà (ý nói các 
bậc cha mẹ). 


Sastadeva-manusyanam (skt: Xá Đa Đề Ba 
Ma Mâu Xá Nam—Xá Đa Đề Bà Ma Thế Xá 


Nam—Xá Đa Đề Bà Ma Mâu Nam—An 
Unequaled teacher of Humans and Heavenly 
beings. He reveals øgoodness and morality, and he 
1s able to save (teacher of gods and men), one of 
the ten tiles of a Buddha—Thiên Nhân Sư (bậc 
thây của cõi trời và người). Bậc có khả năng dạy 
dỗ những luân lý thiện lành, một trong mười danh 
hiệu của Phật. 

Sasra (skÙ: Shastra (p)—Luận tạng— 
Abhidharma—Commerntaries—ln Buddhism, this 
Sanskrit term generally refers to treafises or 
commentariles on dogmatic and philosophical 
points of Buddhist doctrine composed by Buddhist 
thnkers or authors that the systematically 
Iinterpret philosophical statements In the sutras, 
and not the lectures of the Buddha—Trong Phật 
giáo, từ Phạn ngữ này thường để chỉ những luận 
văn bàn về vấn để giáo lý và triết học do học 
thuyết Phật nêu lên. Luận tạng được các nhà tư 
tưởng hay tác giả Phật giáo soạn, một hệ thống 
triết học của các kinh điển có tính cách giáo huấn, 
chứ không phải là những bài thuyết giảng của 
Đức Phật. 

Sastras with commentary: Luận Sớ—Phần 
giảng giải và phê bình Luận Tạng. 

Sasftra on the one hundred divisions of all 
mental qualities: Bách Pháp Minh Môn Luận— 
The door the knowledge of  universal 
phenomena, translated Into Chinese by Hsuan- 
Tsang (I1 book)—Bộ luận về Bách Pháp Minh 
Môn, được Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ 
(1 quyển)—See One hundred divisions of all 
mental qualities and their agents. 

Sastra of the Sarvastivadins: Số Luận—The 
sastras of the Sarvastivadins—Các bộ luận của 
phái Tát Bà Đa Bộ (bàn về bản pháp số của Phật 
giáo)—See Samkhya. 


{O 


3894 


Sastra school: Luận Tông — Tông phái Tam 
Luận — The Abhidharma school —The 
Madhyamaka school of the San-Lun (Sanron). 


Sastra of “Treasure Chamber of the 


Abhidharma”: Abhidharmakosa-Bhasya-Sastra 
(skÙ—A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận —The sastra of 
“Treasure Chamber of the Abhidharma” 
composed by Vasubandhu ¡n the fifth century AD. 
This 1s the most important compilaton of the 
Sarvastivada (Hinayana) teaching. lIt was 
translated ¡into Chinese by Hsuan-Tsang—Bộ 
Luận “Kho Tàng Pháp Bảo” được Ngài Thế Thân 
soạn vào thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch. Đây là bộ 
luận quan trọng nhất, giải thích đầy đủ về tông 
phái Nhất Thiết Hữu Bộ của Phật giáo Tiểu Thừa, 
được Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. 
Sastra-writer: Philosopher—Sutra-interpreter— 
Luận sư. 

Sasvat (p): Sanata (skÙ)—Bất diệt—Vĩnh cửu— 
Vĩnh hằng—Thường còn (cái không bao giờ kết 
thúc hay mất đi)—FEternal——Forever— 
Perpetual—Bất Diệt —lIn the Lankavatara Sutra, 
the Buddha told Mahamati: “Oh Mahamati! The 
doctrine of immortality advocated by the Blessed 
One 1s not the same as that of other philosophers, 
not only as regards Immortfality, but as regards 
bíĩth and Iimpermanence. Why? According to 
them, there 1s a self-substance about which they 
assert Immortalty and unchangeabilty. My 
position 1s not that, for 1t does not fall into the 
categories of being and non-being. It goes beyond 
the categories of being and non-being, of birth and 
disappearance; If Is no( existence nor is If non- 
existence. How 1s 1t not non-existent? Because 1t 
1s like unto a diversity of forms appearing In a 
dream or maya. How 1s it not existent? Because 
the self-substance of forms 1s not to be asserted as 
exiIstent. We see them as appearances which are 
not realities, we ørasp (grahana) them as before us 
yet they are not really graspable. For this reason, 
all existences are to be regarded neither 
©exis(ent nor as non-existent. If we know that we 


aS 


see before us 1s no more than the manifestation of 
our own mind and abide within ourselves where 
no dualistic discrimination takes place, we see that 
there ¡is nothing astir in the world. The Ignorant 
assert themselves In their doings, discriminate 


therein, but the wise do not. Oh Mahamati! This is 
due to the discrimination of unrealitles whereby 
the Ignorant get altogether confused In therr 
Jjudgmen(s. The Ignorant are confused in the 
Judgment of birth and no-birth, and of the created 
and of the uncreated; really no 
appearance, no disappearance of the magical 
figures, of which we can assert either as born or as 
passed. Oh Mahamatill By being untruthful 1t 1s 
meant that the self-naturte of things 1s not 
truthflly discerned as it 1s in i1fself When 
however an untrue view prevails, there Is an 
attachment to the self-substance of things, failing 
to see them 1n therr solitary quietude, and as long 
as this quietude fails to be seen, there will be no 
disappearance of  wrongful  discrimination. 
Therefore, Mahamatl, a 
formlessness of thinøs 1s superior to that based on 
form, because form ¡s the cause of birth. When 
there 1s formlessness, 1t pufs a sfop to the rise of 
discrimination, and there 1s a state of Immortality, 
which Oh Mahamatil One finds 
NÑữrvana where one sees the abode of reality In 1s 
truthf4l  signification the 
discrimminatlon of all that is mind and all that 
belongs to mind.”—Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật bảo Mahamati: “Này Mahamati! Bất diệt mà 
Thế Tôn nói không giống với học thuyết của các 
triết gia khác. Tại sao? Vì theo họ, có một cái tự 
tính mà họ khẳng định là sự bất tử và sự bất khả 
biến. Lập trường của ta không phải thế, vì sự bất 
diệt mà Ta nói không rơi vào các phạm trù hữu và 
phi hữu, nó vượt khỏi các phạm trù hữu và phi hữu 
của sinh và diệt; nó không phải hiện hữu cũng 
không phải phi hiện hữu. Nó không hiện hữu thế 
nào? Vì tự tính của các hình tướng không thể được 
khẳng định là hiện hữu. Chúng ta nhìn thấy chúng 
như là các hình tướng vốn không phải là những 
thức tính, chúng ta chấp chúng mà cho là chúng 
đang ở trước chúng ta, tuy thế chúng thực sự 
không thể bị chấp. Vì lý do nầy nên mọi hiện hữu 
cần phải được xem là không hiện hữu cũng không 
phi hiện hửu. Nếu chúng ta biết rằng những gì 
chúng ta nhìn thấy ở trước chỉ là sự biểu hiện của 
chính cái tâm của chúng ta và nếu chúng ta trú ở 
bên trong chúng ta, trong đó không có sự phân 
biệt có tính cách nhị biên xãy ra, thì chúng ta thấy 
rằng không có gì loạn động trên thế giới. Phàm 


there 1s 


view based on 


1S nIrVana. 


and abandons 


3895 


phu tin chắc vào những hành động của họ và phân 
biệt trong đó chứ người trí thì không như thế. Này 
Mahamati! Chính nơi phân biệt những cái không 
thực mà theo đó phàm phu bị lẫn lộn hoàn toàn 
trong những phán đoán của họ. Họ lầm lẫn trong 
sự phán đoán về sinh và bất sinh, về cái được tạo 
ra và cái không được tạo ra; thực ra không có sự 
xuất hiện, cũng không có sự biến mất của những 
hình tượng, do ảo thuật mà chúng ta khẳng định là 
được sinh ra hay biến diệt. Này Mahamati! Sự 
không đúng thực có nghĩa rằng tính của các sự vật 
không được nhìn ra một cách đúng thực như nó 
trong tự nó. Tuy nhiên, một khi ta có kiến giải 
không đúng thì ta sẽ có sự chấp vào tự tính của 
các sự vật mà không nhìn thấy chúng nó trong sự 
tịch tịnh của chúng; và hễ chừng nào không nhìn 
thấy sự tịch tịnh nầy, thì sự phân biệt sai lầm sẽ 
không bị mất đi. Do đó Mahamati! Một kiến giải 
được đặt trên căn bản phi sắc tướng thì cao hơn 
kiến giải đặt trên căn bản sắc tướng, vì sắc tướng 
là nguyên nhân của sự sinh. Khi có sự phi sắc 
tướng thì sự sinh khởi của phân biệt bị chấm dứt, 
và có một trạng thái bất tử tức Niết Bàn. Này 
Mahamati! Người ta tìm thấy Niết Bàn tại chỗ ở 
của thực tính trong ý nghĩa chân thực của nó và từ 
bỏ sự phân biệt tất cả những gì là tâm và tất cả 
những gì thuộc về tâm.” 

Sasvata (sk): Always—Constant—Eternal— 
Perpetual—Thường—Vĩnh hằng (không bao giờ 
mất đi). 

Sasvafa-drsti (skt): Thường kiến—The eternity 
view——ldealism. 

Sasvatavada (skt): Trường phái triết học chủ 
trương sự thường hằng của hiện hữu đúng như 
hiện hữu—The philosophical school that upholds 
the eternify of existence as it Is. 

Sat (skÐ: Sad (skÐ. 

1) Being: Be-ness—Non-duality. 

2) Six: Lục—Sáu. 

Safa (skÐ: 

1) Conscious: Mindful—Chánh niệm (tỉnh thức). 
2) One hundred: Nhất Bách —Một trăm. 
Satabhisa (skt: Nguy—Name of one of the 
twenty eight constellatons—See Twenty eigh( 
constellations. 


Satadru (skt): Thiết Đa Đồ Lư. 


I) The River SudejJ im northern India: Sông 
Sutlej thuộc vùng bắc Ấn Độ. 

According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Safadru 1s 
an ancIent kingdom ¡n northern India, noted 
for 1s mineral wealth. Exact posilon 1s 
unknown: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Thiết Đa Đồ Lư là một vương 
quốc cổ về phía bắc Ấn Độ, nổi tiếng giàu 
khoáng sản. Vị trí chính xác của vương quốc 
nầy cho tới hiện nay vẫn chưa ai biết. 

Sataka (skÐ): Xá Lặc—Xá Tra Ca—An inner 
garment, or a skir—Quần áo mặc bên trong. 
Satakkaku (p): Having a hundred projects—Có 
cả trăm kế hoạch. 

Satakri (skÐ: Sa Đa Cát Lý—Name of one of the 
vaksa generals—Tên của một trong những vị 
tướng của loài Dạ Xoa. 

Sataksara-sastra (skt): Bách tự luận. 

Satan (n): Quỷ vương—Ác quỷ. 

Safanical (a): Quỷ quyệt như Sa Tăng. 


2) 


Satanism (n): Chủ nghĩa sùng bái quỷ vương. 
Sataparibhuta (skt: Thường Bất Khinh Bồ Tát. 
Sataparna (skr): Xa Đế——Name of a cave, said 
to be Sataparna, or Saptaparnaguha during the 
Buddha°s lifetime—Tên của một hang động tại 
Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại thế. 

Safapatfa (p): A lotus—Hoa sen. 
Satasamitabhiyukta (skt): Thường Tinh Tấn Bồ 
Tát. 

Sata-Sastra (skt): Bách Luận One of the three 
sastras of the Madhyamika school, so called 
because of 1s 100 verses, each or 32 words; 
attributed to Deva Bodhisatva (a pupil of 
Nagarjuna). This treafise 1s mainly a refufation of 
the heretical views of Brahmanism. Ït was written 
in Sanskrit and explained by Vasubandhu and 
translated Iinto Chinese by Kumarajiva, but the 
versions differ. The 1s also the Catuhsataka- 
sastrakarita  (skÐ, expension of the 
satasastra—Một trong ba bộ luận của trường phái 
Trung Luận, được gọi là Bách Luận vì gồm một 
trăm bài kệ, mỗi kệ 32 chữ, được Ngài Đề Bà Bồ 
Tát soạn (Đề Bà là đệ tử của Ngài Long Thọ). 
Mục đích của bộ luận nầy là nhằm bác bỏ những 
tà kiến của Bà La Môn Giáo. Ngài Thiên Thân 


and 


3896 


Bồ Tát giải thích, và được Ngài Cưu Ma La Thập 
dịch sang Hoa ngữ, nhưng bản phiên dịch có số 
câu tăng giảm khác nhau. Cũng có “Quảng Bách 
Luận Bổn,” là bản triển khai rộng ra của Bách 
Luận. 

Safasastravaipulya (skÐ0: Quảng Bách Luận 
Bổn. 

Saf-Asatf (skÐ): To be or not to be—Hữu hay phi 
hữu (có hay là không, hiện hữu hay không hiện 
hữu). 

Satekiccha(p): Pardonable (a)—Có thể tha thứ 
được. 

Satha (p): Fraudulent (a)—Gian lận. 

Sathya (k0: Sự dối gạt—Decei—Gulle 
Wickedness—Roguery—Dishonesty—One of the 
Upaklesa, or secondary hindrances. 

Sati (p): Smriti (skt)—Memory—Mindfulness— 
Niệm—Chánh Niệm——Attentiveness—The 
seventh step on the Noble Eightfold Path—Ghi 
nhớ đúng đắn. Chi thứ nhất trong thất giác chi— 
See SmrItI. 

Safimantanam (p): Retentive memory—Trí nhớ 
VÔ SOnE. 

Sati-mantu (p): Thoughful—CarefulL—Cẩn thận 
(suy nghĩ kỹ càng). 

Sati-nepakke (p): Quán sát tự niệm—See 
Develops mindfulness and discriminaton and 
Seven grounds for commendations. 
Safi-patthana (skt&p) The applicaion of 
mindfulnesse—Tâm tỉnh thức -Awareness of 
Attentiveness—Four awakening foundations of 
mindfulness, one of the fundamental medifation 
practices of the Hinayana, which consists of 
confinuous mindfulness of body, feeling, mind and 
mental objects. Satipathana 1s very much 
practiced by Buddhists and externalists today—— 
Bốn cơ sở thức tỉnh của tâm. Đây là một trong 
những bài tập thiền định căn bản của trường phái 
Tiểu Thừa, gồm chú tâm liên tục trên thân thể, 
cảm giác, tinh thần và những đối tượng tinh thần. 
Phương pháp thiển định chú tâm tỉnh thức hiện 
được thực hành rộng rãi bởi Phật giáo đồ và ngay 
cả những người ngoại giáo (bốn căn bản hay bốn 
lãnh vực của chánh niệm: niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm và niệm pháp). 





1)  Mindfulness of the body includes mindfulness 
of Iinhalaton and exhalaton as well as of 
bodily posture during walking, standing, lying 
and sitting. Practitioners must be well aware 
of his or her activities: Chú tâm vào thân gồm 
tập trung theo dõi hơi thở, thở vào, thở ra; tập 
trung theo dõi bốn thái độ tâm thần trong lúc 
đi, đứng, nằm, ngồi. Hành giả lúc nào cũng 
biết rõ về tất cả những hoạt động của mình. 
Mindfullnes of  feeling the 
practitioners to be able to recognize pleasant, 
unpleasant, and ¡indiferent, worldly or 
supramundane: Chú tâm vào cảm giác cho 
phép hành giả phân biệt được những cảm giác 
dễ chịu, khó chịu, hay dửng dưng, tự nhiên 
hay siêu nhiên. 

Mindfulness of mind allows the practitioners 
{O r€COgnIZ€ ©very state of conscIousness that 
âTISCS, T€COPHIZ€ paSSlonate or passlonless, 
apgressive or free from agsression, deluded 
undeluded. addition, the 
practiioner Is mindful of mind, he or she 
would know whether or not the five 
hindrances are present: Chú tâm vào tâm hay 
tỉnh thần cho phép hành giả có khả năng phân 
tích mọi trạng thái mới của ý thức và biết rõ 
mình đang tham hay không, đang bàng quang 
hay không, oán ghét hay không, mù quáng 
hay không, v.v. 

Contemplation of mind-objJects: Quán Pháp—— 
See Contemplation of mental obJects. 
Safipathanasutfa (p): Kinh Tứ Niệm Xứ —Một 
bài kinh trong đó Đức Phật chỉ dạy cách thực hành 
chánh niệm—A Pali term for the “Discourse on 
the Foundatons of Mindfulness.” 
attributed to Sakyamuni Buddha, which exists In 
two versions in the Pali Canon (one in the 
Maljihima-Nikaya and another ¡in the Digha- 
NÑikaya). It focuses on one of the most Importanf 
meditational practices of Theravada Buddhism, 
cultivatng mindfulness of the body, feelings, 
mind, and mental objects. 
technique 1s said to be conducive fo aftainment of 
calming (samatha), and eventually to nirvana— 
Thuật ngữ Nam Phạn dùng để chỉ “Kinh Niệm 
Xứ.” Kinh văn do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thuyết giảng, hiện còn lưu truyền lại hai bản trong 


2) allows 


3) 


Or In when 


xài 


Discourse 


This  meditational 


3897 


ngôn ngữ Nam Phạn (một bản trong Kinh Trung 
Bộ và một trong Kinh Trường Bộ). Bản kinh này 
tập trung vào một trong những pháp thực tập thiển 
quán quan trọng nhất của truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy, tu tập chánh niệm trên thân, chánh 
niệm trên thọ, chánh niệm trên tâm, và chánh 
niệm trên pháp. Phương pháp tu tập thiển quán 
này được dùng để đạt được tịnh trụ, và cuối cùng 
dẫn đến Niết Bàn. 

Safi-sammosa (p): Forgetfulness—Sự lãng trí. 
Safi-sampajanna (p): Memory and wisdom— 
Chánh niệm và trí huệ. 

Satisfaction (n): Contentment—Sự hài lòng—Sự 
thỏa mãn. 

Safisfaction with a little practice: Nơi công 
hạnh chút ít lại cho là đủ —See Ten kinds of 
possession by demons of Great Enlightening 
Beings. 

Safisfactory (a): Hài lòng——Mãn nguyện. 
Satisfied: Đắc ý—Content. 

Safisfy (v): Thỏa mãn—To pander—To indulge. 
Safisfy sentient beings according to theỉr 
wishes, definitely, without duality: Tất cả chư 
Phật đều hay tùy thuận tâm niệm của chúng sanh, 
làm cho ý họ được thỏa mãn, quyết định không 
ha—AII Buddhas can satisfy sentient beings 
according to their wishes, definitely, without 
duality, one of the ten kinds of mastery of nondual 
action of all Buddhas—See Ten kinds of mastery 
of nondual action of all Buddhas. 

Safisfy the wishes of the spiri(s of the earth: 
Làm cho Địa Thần thỏa nguyện—To satisfy the 
wishes of the spirits of the earth, one of the ten 
reasons Great Enlightening Beings show the act of 
walking seven steps. For these ten reasons they 
show the act of walking seven steps after birth; 
they manifest this to pacIfy sentient beings—Thị 
hiện đi bảy bước, một trong mười lý do khiến chư 
đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy bước mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì 
muốn điều phục cho chúng sanh được an lạc nên 
thị hiện đi bảy bước như vậy —See Ten reasons 
Great Enlightenng Beings show the act of 
walking seven steps. 

Satisfy with one”s lot: An phận (tri túc)—Be 
content with what we have at this very momernt. 


Safisfy with what we have at this very 
momentf: Tri Túc—Satisfaction or contentment 1s 
a characteristic of the really happy individual. The 
ordinary people seem to think that 1 1s difficult to 
cultivate and develop contentment. However, with 
courase and determination to confrol one”s evil 
1nclination, the 
consequences of these evil thoughts, one can keep 
the mind from being soiled and experience 
happiness through contentment. For those who 
have wisdom, know how to apply themselves and 
are able to endure life, and are able to think 
cleverly, will find peace 1n his fate under 
whatever circumstances. With the conditions of 
wealth, one satisfies and Is at peace with being 
wecalthy; with the condiions of poverty, one 
Safisfies and 1s at peace with being Impoverished. 
In fact, in our lifetime, we engage 1n all kinds of 
activities, think and calculate every imaginable 
method without abandoning any plot, so long as If 
1s beneficial, but whether or not our actions affect 
others  we never care. We have been doing all 
these for what? For a better life, clothes, house, 
and for storing more money. lf we think carefully, 
we will see that the sun rises, reaches 1(s stand 
sữll, and then it will set and disappears in the 
evening; a full moon will soon become haÏlf, 
quarter, then lose brightness; 
become deep canyons; oceans become hills of 
berries, etc. The way of life has always been rise 
and fall, success and failure, victory and defeat, 
lost and found, together and apart, le and death, 
eftc., øoes on consfantly and there ¡1s absolutely 
nothng that remain unchanged and eternal. 
People with wisdom should always satisfy with 
their current circumstances. The Buddha extols 
simple living as being more conducive to the 
development of one”s mind. Thus, the Buddha 
always preaches the self-contentment for the 
benefit of the Bhikkhus as follow: The robes or 
clothes they receive, whether coarse or fine; alms 
or food they receive, whether unpalatable or 
delicious; the abodes or houses they receIve, 
whether simple or luxurious. Those who satisfy 
with these three conditions can reduce the desires, 
and at the same time develop the habifs and 
values of simple living—Biết đủ và thỏa mãn với 


as well as to understand 


1S mOounfains 


3898 


những gì mình có ngay trong lúc nầy. Tri túc là 
đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm phu 
thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau dôi và phát 
triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên trì dũng mãnh, 
và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng bất thiện 
cũng như hậu quả gây ra do bởi không biết tri túc, 
thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với 
những gì mình đang có. Đối với những người có trí 
tuệ, biết quyên biến, tháo vát, khéo an nhẫn với 
cảnh đời, biết suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh 
ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình thản. Với hoàn 
cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, 
với cảnh nghèo hèn thì biết đủ theo nghèo hèn. 
Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta làm 
đủ cả mọi việc, suy tính đủ mọi phương cách, 
chước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ 
thủ đoạn nào, miễn sao cho mình được lợi thì thôi, 
còn thì tổn hại cho ai cũng không cần nghĩ đến. 
Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng qua 
là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn mặc, nhà cửa, 
cất chứa tiền bạc nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ 
chúng ta sẽ thấy mặt trời mọc, đứng bóng, rồi lặn 
và biến mất về đêm; trăng đây rồi khuyết, rồi mất 
hẳn ánh sáng; gò cao đổi thành vực thẳm, biển cả 
hóa nương dâu, vân vân. Cuộc đời xưa nay thịnh 
suy, đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, hợp 
tan, chỉ là lẽ thường chớ đâu có gì được tổn tại 
mãi, tất cả rồi cũng về với hư không. Thế nên 
người trí phải luôn biết tri túc với hoàn cảnh hiện 
tại. Đức Phật tán dương cuộc sống đơn giản, cuộc 
sống đơn giản dẫn đến việc mở mang tâm trí con 
người. Chính vì thế mà Đức Phật luôn thuyết 
giảng sự lợi ích cho các thầy Tỳ Kheo về tri túc 
trên những món như sau: Y áo mà các thầy nhận 
được, dù thô hay dù mịn; đồ cúng dường hay thực 
phẩm các thầy nhận được, dù ngon hay không 
ngon; nơi ở mà các thầy nhận được, dù đơn sơ hay 
sang trọng. Ai mà mãn ý với ba điểu trên đây có 
thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in sâu 
vào tâm khẩm những thói quen của một cuộc sống 
đơn giản. 

Satfish Chandra Vidhyabhusan: An eminent 
Indian Buddhist scholar. He was a student and 
colleague of S.C. Das. Dr. Vidyabhusan was a 
great Sanskriist and had specialized In Indian 
logic. In 1893, his services were lent by the 
Government of Bengal to the Buddhist Text 


Society, under whose auspice he edited a number 
of Buddhist Sanskrit texts. He came Into confact 
with S.C. Das and assisted him 1n the preparation 
of a Tibetan-English dictionary (1879-1900). He 
was the first Indian to obtain an MA Degree in 
Pali at Calcutta University (1901). In 1910 he went 
to Ceylon and studied for six months with the 
Venerable High Priest Sumangala, the Principal of 
the Vidyodaya College, Colombo. Upon his 
retumn, he was appointed Principal of the famous 
Government Sanskrit College at Calcutta, where 
he carried on ¡ntensive research 1n India, 
particularly Buddhist logic and philosophy. His 
earlier works Include editions of the 
kalpalata” In cooperatlon with S.C. Das, part of 
the Lankavatara-sutra “Kaccayanas Pali 
Grammar” with an English translation (1907), the 
“Buddha-Stotra-Sangraha” (1908), the 
“Nyayabindu” (1917). His greatest contributions 
were in the field of logic. He wrote several 
learned articles dealing with the works of Dinnaga 
and Nagarjuna. His editions of the Madhyamika- 
aphorisms,” about I50 essays on various aspects 
of Buddhist philosophy, and the monumental 
“History of Indian Logic” (1922) are well known. 
lt will not be an exaggeration to say that he 
revolutionized research in Buddhism by laying 
proper emphasIs Mahayana logic 
philosophy—Một học giả Phật giáo nổi danh 
người Ấn Độ. Ông là đồ đệ và cũng là đồng sự 
của S.C. Das. Tiến Sĩ Vidyabhusan là một nhà 
nghiên cứu Phạn ngữ xuất sắc và ông chuyên về 
luận lý học Ấn Độ. Vào năm 1893, ông được 
chính phủ Bengal mời làm việc cho Hội Kinh Thư 
Phật Giáo; dưới sư bảo trợ của Hội này, ông đã 
cho xuất bản một số kinh sách Phật giáo bằng 
tiếng Phạn. Ông có dịp tiếp xúc với S.C. Das và 
giúp ông này soạn ra cuốn Từ Điển Tây Tạng- 
Anh từ năm 1879 đến năm 1900. Ông là người Ấn 
Độ đầu tiên tốt nghiệp Cử nhân văn chương về 
tiếng Pali tại Đại Học Calcutta vào năm 1901. 
Năm 1910, ông đi Tích Lan và theo học 6 tháng 
với Hòa Thượng Sumangala, Viện Trưởng Viện 
Đại học Vidyodaya ở Colombo, Tích Lan. Khi trở 
về nước, ông được bổ nhiệm là Viện Trưởng Viện 
Quốc Gia Phạn Ngữ nổi tiếng tại Calcutta, tại đây 
ông xúc tiến việc nghiên cứu sâu rộng luận lý học 
và triết học Ấn Độ, đặc biệt là của Phật giáo. Các 


“Avadana- 


and 


on and 


3899 


hoạt động ban đầu của ông gồm việc xuất bản bộ 
“Avadana-kalpalata” với sự hợp tác của S.C. Das, 
nhiều phần của bộ Nhập Lăng Già Kinh, cuốn 
Văn Phạm Pali của Kaccayana với một bản dịch 
ra tiếng Anh vào năm 1907, Tuyển Tập Các bài 
Kệ Các Bài Kệ Tán Dương Đức Phật vào năm 
1908, và Tinh Yếu Lý Luận vào năm 1917. Sự 
đóng góp lớn nhất của ông thuộc lãnh vực luận lý 
học. Ông viết nhiều bài báo uyên bác nói về các 
công trình của Trần Na và Long Thọ. Các tác 
phẩm ông đã xuất bản như “Châm Ngôn Trung 
Quán.” Khoảng 150 tiểu luận về các khía cạnh 
khác nhau của triết học Phật giáo và bộ sách lớn 
“Lịch Sử Luận Lý Học Ấn Độ” năm 1922 được 
nhiều người biết đến. Thật không quá đáng khi 
nói rằng ông đã cách mạng hóa công việc nghiên 
cứu Phật giáo qua sự chú trọng nhiều hơn vào 
luận lý học và triết học của phái Đại Thừa. 
Satkaya (sk): Existing body (the body with its 
five senses)—Hữu thân (thân với năm giác quan). 
Satkaya-darsana (sk): Tát Ca Da Kiến— Tát 
Ca Da Đạt Lợi Sắc Trí -Hữu thân kiến— 
Believing 1n the existence of a permanent ego (the 
view of the reality of personality)—Tìn có một cái 
ngã trường tổn. Thân kiến trong ngũ kiến, chấp 
trước vào cái thân ngũ uẩn giả hợp, cho cái ta là 
có thật mà khởi lên kiến, hoặc về ta hoặc của ta 
(ngã và ngã sở). ** See Eive great đisturbers and 
FIve sharp servants. 

Satkaya-drsti (skt: Illusion of the body—Ngã 
Kiến— Thân Kiến—False view that every man 
has a permanent lord within. Wrong view on the 
©xistence of a permanent ego—The erroneous 
doctrinne that the ego or self composed of the 
temporary five skandhas, Is a realty and 
permanent—Tà kiến cho rằng thân tứ đại do ngũ 
uẩn hợp thành mà cho là thực, là thường trụ cố 
định. 

l1) The illusion of the body or self, one of the 
five Wrong VIeWS: Ảo tưởng cho rằng thân 
mình là có thật, một trong ngũ kiến. 

Thought of an ego, one of the three knots. 
There are two ways in which one comes to 
conceive the real existence of an ego, the one 
1S subjecfive Iimagination and the other the 
objective conception of reality: Ý tưởng về 
một cái ngã, một trong tam kết. Có hai cách 


2) 


mà người ta có thể đi đến cái quan niệm cho 
rằng có sự hiện hữu thực sự của một cái ngã, 
một là sự tưởng tượng chủ quan, hai là quan 
niệm khách quan về thực tính. 

Believe that our self is our greatest and most 
Dr€cious possession 1n a nix In our eyes. We 
try by all means to satisfy to our self, 
Irespective of others” Imterest of riph(s: 
Tưởng rằng cái ngã cuả chính mình là lớn 
nhất và là tái sản quí báu nhất:Tin rằng cái ta 
là lớn nhất và vị đại nhất, nên mục hạ vô 
nhân. Chỉ có cái ta là quý báu nhứt mà thôi, 
người khác không đáng kể. Mình tìm đủ cách 
để chà đạp hay mưu hại người khác. 

Satori (jap): 
Enlightenment. 
(A) The meanings of Sator—Nghĩa của “Satori”: 
A_ Japanese “Awakening.” 
Japanese, 1t literally means “to know.” In 
Zen, this refers to non-conceptual, direct 
apprehension of the nature of reality, because 
1 1s sald to transcend words and concepfs. Ït 1s 
often equated with another term “Chien- 
Hsing” in Chinese, both of which signify the 
experlence of awakening to truth, but which 
are not considered to be the end of the path; 
rather, the experilence must be deepened by 
further meditation training. In Zen, the stafe 
Of saftorI means the sfate of the Buddha-mind 
OT CONSCIOUS€SS Of pUr€ CONSCIOUSn€SS 
itself Từ Nhật Bản dùng để chỉ sự “Giác 
Ngộ.” Trong tiếng Nhật, nghĩa đen của nó là 
“biết.” Trong Thiển từ này dùng để chỉ sự 
hiểu biết bản chất thật sự của vạn hữu một 
cách trực tiếp chứ không bằng khái niệm, vì 
nó vượt lên trên ngôn từ và khái niệm. Nó 
tương đương với từ “Kiến Tánh” của Hoa ngữ, 
cả hai đều có nghĩa là chứng nghiệm chân lý, 
nhưng không được xem như là cứu cánh của 
con đường, mà sự chứng ngộ này phải được 
đào sâu hơn nữa bằng thiền tập. Trong Thiển 
trạng thái ngộ là trạng thái của Phật tâm hay 
tự nó là tịnh thức. 

Special characteristics of Satori—Những đặc 
tính của “Satori”: 

It is quie clear that “Satori” Is the true 
fulfilliment of the state of a perfect normal 


3) 


Ngộ —lllumination or 


tem for In 


(B) 


]) 


2) 


3900 


state of mind in which you will be more 
satisfied, more peaceful, more full of Joy than 
anything you ever experlenced before. So, 
“Satorï” Is a state In which the person 1s 
completely tuned to the reality outside and 
inside of him, a state in which he 1s fully 
aware of it and fully grasped it. He 1s aware 
of It, that 1s, not in his brain nor any part of his 
Organism, but as the whole man. He 1s aware 
Of If; not as of an object over there which he 
ørasps with his thoupht, but it, the flower, the 
dog, or the man in 1s or his full reality. He 
who awakes 1s open and responsive to the 
world, and he can be open and responsive 
because he has given up holding on to himself 
as a thing, and thus has become empty and 
ready to receive. To be enliphtened means 
“the full awakening of the total personality to 
reality.”—Thật rõ rệt rằng ngộ là sự thành 
tựu chân thực, trạng thái viên mãn của cái 
tâm bình thường trong đó mình sẽ cảm thấy 
thỏa mãn hơn, bình thản hơn, đầy niềm vui 
hơn bất cứ thứ gì mình từng thể nghiệm trước 
đây. Vì vậy ngộ là một trạng thái trong ấy 
con người hoàn toàn hòa hợp với thực tại bên 
ngoài và bên trong, một trạng thái trong ấy 
hành giả hoàn toàn ý thức được nó và nắm 
được nó một cách trọn vẹn. Hành giả nhận 
thức được nó, nghĩa là không phải bằng óc 
não hay bất cứ thành phần nào của cơ thể của 
hành giả, mà là con người toàn diện. Hành 
giả nhận thức được nó; không như một đối 
tượng đằng kia mà hành giả nắm giữ nó bằng 
tư tưởng, mà nó, bông hoa, con chó, hay con 
người trong thực tại trọn vẹn của nó hay của 
hành giả. Kẻ thức tỉnh thì cởi mở và mẫn cảm 
đối với thế giới, và hành giả có thể cởi mở và 
mẫn cảm vì anh ta không còn chấp trước vào 
mình như một vật, do đó đã trở thành trống 
không và sẵn sàng tiếp nhận. Ngộ có nghĩa là 
“sự thức tỉnh trọn vẹn của toàn thể cá tính đối 
với thực tại.” 

The final aim of Zen 1s the experlence of 
enlightenment, called “Satori.” Saforl 1s not 
an abnormal state of mind; it is not a trance in 
which reality disappears. Ít is not a narcIssiStIC 
state of mind, as 1t can be seen In some 
religIlous manifestations. If anything, It 1s a 


3) 


perfect normal sfat€ of mind. As Joshu 
declared, “Zen 1s your everyday thoupht,” It 
all depends on the adjustment of the hinge, 
whether the door opens In or opens out. Safor1 
has a peculiar effect on the person who 
experiences 1f. All your menfal activities wIll 
now be working In a different key, which wIll 
be more safisfying, more peaceful, more full 
of Joy than anything you ever experienced 
before. The tone of life will be altered. There 
1S something reJuvenating In the possession of 
Zen. The spring flowers will look pretfier, and 
the mounfain stream runs cooler and more 
transparen—Mục tiêu tối hậu của thiền là 
thể nghiệm “ngộ.” Ngộ không phải là một 
trạng thái tâm bất thường; nó không phải là 
một cơn ngây ngất trong đó thực tại biến mất. 
Nó không phải là một tâm trạng ngã ái như 
chúng ta thấy trong vài biểu hiện tôn giáo. 
Nếu nó là một cái gì, thì nó là một tâm trạng 
hoàn toàn bình thường. Như Triệu Châu tuyên 
bố: “Bình thường tâm là Thiền,” chỉ tùy nơi 
mình điều chỉnh bản lề sao cho cánh cửa có 
thể mở ra đóng vào được. Ngộ có một ảnh 
hưởng đặc biệt đối với người thể nghiệm nó. 
“Tất cả những hoạt động tinh thần của chúng 
ta từ bây giờ sẽ hoạt động trên một căn bản 
khác, mà hẳn sẽ thỏa đáng hơn, thanh bình 
hơn, đây niềm vui hơn bất cứ thứ gì mình từng 
thể nghiệm trước đây. Xu hướng của đời sống 
sẽ thay đổi. Sở hữu dược thiền mình thấy có 
một cái øì tươi trẻ lại. Hoa xuân trông sẽ đẹp 
hơn, trong suối nước chảy sẽ mát hơn và trong 
hơn. 

Ít is very Important to understand that the 
séate of enlightenment Is not a sfate of 
dissociaton or of a trance in which one 
believes oneself to be awakened, when one 1s 
actualy deeply asleep. The 
psychologist, of course, will be prone to 
believe that “satori” 1s Just a subJective sfate, 
an aufo-induced sort oŸ trance. A satori 1s the 
acquIsifion of a new viewpoint—Thật là quan 
trọng phải hiểu rằng trạng thái ngộ không 
phải là một trạng thái phân ly hay một cơn 
ngây ngất trong đó mình tin là mình tỉnh thức, 
trong khi thực ra mình đang say ngủ. Dĩ nhiên, 
nhà tâm lý học Tây Phương hẳn có khuynh 


Western 


4) 


3901 


hướng tin rằng ngộ chỉ là một trạng thái chủ 
quan, một thứ mê man tự gây. 

The full awakening to reality means to have 
attained fully “productive orlentation.” That 
means not to relate oneself to the world 
receptively, exploitatively, hoardingly, or 1n a 
marketing fashion, but creatively 
actively. In the state of full productiveness, 
there are no veils which separate me from 
“not me.” The objJect ¡1s not an obJect 
anymore; It does not stand agaInst me, but 1s 
with me. The rose Ï see 1s not an object for 
my thoupht, in the manner that when I say “l 
see a rose” I only state that the obJect, a rose, 
falls under the category “rose,” but In the 
manner that “a rose 1s a rose.” The state of 
productiveness Is at the same time the state of 
hiphest activity; I see the object without 
distortions by my greed and fear. Ï see It as 1t 
or he Is, not as Í wish it or him to be or not to 
be. In this mode of perception there are no 
paraftaxic  disfortions. complete 
aliveness, and the synthesis 1s of subJectivIfy- 
objectivity. Ï experience Intensely yet the 
object 1s left to be what 1t 1s. I bring It to liíe, 
and 1t brings me to life. Saforl appears 
mysterious only to the person who 1s not 
aware to what degree his perception of the 
world is purely mental, or parataxical. If one 
IS aware of this, one Is also aware of a 
different awareness, that which one can also 
call a fully realistc one. One may have only 
experienced glimpses of it, yet one can 
imagine what ¡it is—Sự tỉnh thức trọn vẹn 
trước thực tại có nghĩa là đạt được một định 
hướng có ích lợi viên mãn. Có nghĩa là không 
liên kết mình với thế giới để thụ nhận, bóc 
lột, vơ vét, hay theo kiểu mua bán , nhưng 
một cách sáng tạo, hoạt động. Trong tình 
trạng phong phú viên mãn không có những 
tấm màn ngăn cách “cái tôi” Đối tượng 
không còn là đối tượng nữa; nó không chống 
lại cái tôi, mà theo tôi. Đóa hồng tôi thấy 
không phải là đối tượng cho tư tưởng tôi, theo 
cái lối khi tôi nói “tôi thấy đoá hồng” tôi chỉ 
phát biểu rằng cái đối tượng đóa hồng, nằm 
dưới phạm trù “hồng”, nhưng theo cái lối rằng 
“một đóa hồng là một đóa hồng.” Tình trạng 


and 


There 1s 


phong phú viên mãn đồng thời cũng là tình 
trạng khách thể tính cao nhất; tôi thấy đối 
tượng mà không hề bị mối tham lam hay sợ 
hãi của mình bóp méo. Tôi thấy nó như chính 
nó, chứ không phải như tôi muốn nó là hay 
không là như vậy. Trong lối tri giác này 
không có những bóp méo thiếu mạch lạc. Có 
sự sống động hoàn toàn, và sự tổng hợp là 
của chủ thể tính khách thể tính. Tôi thể 
nghiệm mãnh liệt, thế nhưng đối tượng được 
để yên là cái nó là. Tôi làm nó sống động, và 
nó làm tôi sống động. Ngộ chỉ có vẻ thần bí 
đối với những ai không ý thức được rằng tri 
giác của người ấy về thế giới thuần túy có 
tính cách tỉnh thần, hay thiếu mạch lạc tới 
mức độ nào. Nếu người ta nhận thức được 
điều này, người ta cũng nhận thức được một 
nhận thức khác, một nhận thức mà chúng ta 
có thể gọi là một nhận thức hoàn toàn thiết 
thực. Có thể người ta chỉ mới thoáng thấy nó, 
nhưng người ta có thể tưởng tượng nó là cái 
gì. 
Satru (skt): Thước Đổ Lư—Name of a demon, 
enemy— Tên của một loài quỷ (kẻ thà). 
Saft-samasa (skÐ: Lục ly hợp thích The six 
1nferpretations of compound terms, considered in 
their component parts or together—Sáu cách giải 
thích những chữ kép—See Six Interpretatlons of 
compound terms. 
Sattfa (sk: Hữu Tướng —To have form—EXxist 
mark—Realness—Beinge—The fact of being— 
Whatever has form, whether ideal or real—Có 
hình tướng hay bất cứ thứ gì có hình tướng (trong 
Kinh Kim Cang có nói: “Phàm các loại hữu tướng 
đều là hư vọng). 
Sattama (p): Seventh—Thứ bảy. 
Satffanam-cufupapate-nanam-vijja (p): 
Knowledge of the decease and rebirth of belngs— 
Hữu tình sanh tử minh—See Three dharmas (LI). 
Saftati (p): Seventy—Bảy mươi. 
Sattha (p): A science—Một môn khoa học. 
Satthu (p): Teacher— Thầy. 
Satfi (p): AbilityKhả năng. 
Saftipamni (skÐ: Sattipanni cave, the place were 
the first Buddhist Council was held. According to 
the canonical texts, the cave was situated on the 


3902 


northern fringe of the Vaibhara hill and Stein, an 
archaeologist, may be accurate when he 1dentifles 
the site with the large terrace with a øroup of 
cells at the back of a semi-circular bend of rock on 
the northern scarp. A remarkable structure, known 
as Jarassandha ki Baithak, on the eastern sÏope of 
the Vaibhara hill, with Irregular cells at the sides 
has been Identified by some the residence of 
Pippala. Some of the Pali texts describe the 
Pippala cave as the residence of Mahakasyapa, 
the organzer of the First Council——Hang 
Sattipanni, nơi tổ chức Nghị Hội Kết Tập Kinh 
Điển đầu tiên của Phật giáo. Theo kinh sách thì 
hang nầy nằm ở ven bìa phía bắc của đổi 
Vaibhara. Nhà khảo cổ Stein có thể đã nói đúng 
khi ông xác định vị trí của hang nầy tại một thêm 
đất rộng với một nhóm phòng phía sau một dãy đá 
hình bán nguyệt ở triển phía bắc. Một công trình 
kiến trúc đáng chú ý, có tên là Jarasandha ki 
Baithak trên sườn phía đông của đôi Vaibhara, với 
những ngăn không đều nhau tại bốn phía đã được 
một số người cho là hang Pippala. Một số kinh 
sách tiếng Pali mô tả hang Pippala là nơi ở của 
Đại Ca Diếp, người đã triệu tập hội nghị lần thứ 
nhất. 
Satfu (p): 
1) Enemy: Kẻ thù. 
2) Bột rang khô (người Ấn thời Đức Phật thường 
mang theo Sattu và mật ong Madhu khi đi xa). 
Sattva (skÐ: Tát đỏa—Hữu tình—Chúng sanh— 
Being—Creature—ExIstence——Entity—LIving 
beIng——True essence—Sentient being—Hàm lĩnh. 
(D_ The meanings of Sentient beings—Nghĩa của 
Chúng Sanh: 
AII the living: Living beings—MỌI người cùng 
sinh ra. 
Combinations of elements without permanenf 
reality: Các pháp giả hợp mà sinh hay là sự 
phối hợp của các đại chứ không có thực thể 
trường tồn. 
Many lives, or many transmigrations: Sự sống 
chết trải qua nhiều lần. 
Conscious beings: Animate—LIving beings— 
Sentent beings—Sentlent beings which 
pOSSess magical and spiritual powers. All the 
living, which includes the vegetable kingdom; 
however, the term “sattva” limits the meaning 


Ù 


2) 


3) 


Bộ, 


to those endowed with reason, consciousness, 
and feeling. Those who are sentient, sensible, 
animate, ratonal—Chúng 
chung, kể cả vương quốc thảo mộc (những 
chúng sanh vô tình); tuy nhiên, từ “sattva” 
giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý 
lẽ, tâm thức, cảm thọ. Những chúng sanh có 
tri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý trí. 


and sanh nói 


I) Categorles of Sentient beings—Phân loại 
Chúng Sanh: 

l) There are two kinds of sentient beings In 
general—Có hai loại chúng sanh nói chung: 

a) Sentient beings or those with emotions (the 
living): Consclous beings—Many lives— 
Many transmigrations—Hữu Tình Chúng 
Sanh. 

b) Insentient things or those without emofions: 
Vô Tình (phi tình) Chúng Sanh. 

2) Sentient beings In the three realms and six 
paths—Chúng sanh trong ba nẻo sáu đường: 

a)  Three realms—Ba Nẻo: 


1 The realm of desire: Dục Giới. 

The realm of form: Sắc Giới. 

The realm of formlessness: Vô Sắc Giới. 
SIx paths—Sáu Đường: 

1) Heaven: Thiên. 


1) Human: Nhân. 
11) Asura: A-Tu-La. 
1V) Animals: Súc Sanh. 


v)  Hungry ghosts: Ngạ Quỷ. 

vi) Hells: Địa Ngục. 

Sattvadhatu (skÐ: Realm of all the living ¡n 
contrast with the Buddha realm—World of 
beings—Thế giới của các chúng sanh—See Ten 
Inexhaustible Vows. 

Satftvakasaya (sk): Chúng Sanh Độc—The 
fourth of the five periods of decay, when all 
creafures are stupid and unclean—Gial đoạn thứ 
tư trong năm giai đoạn hủy diệt nơi mà mọi sinh 
vật đều đần độn và bất tịnh. 

Satfva-sacefana (skt): satta-sacetano (p)—Hữu 
Tình Chúng— Tát đỏa—Sentient beings which 
pOSSess magical and spiritual powers—Animate— 
Conscious beings—LIving beings—Sentient 
beings—AIHI the living, which the 
vegetable kingdom; however, the term “sattva” 
limits the meaning to those endowed with reason, 


1ncludes 


3903 


conscIousness, and feeling. Those who are 
senfient, sensible, animate, and rational—Chúng 
sanh nói chung, kể cả vương quốc thảo mộc 
(những chúng sanh vô tình); tuy nhiên, từ “sattva” 
giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, 
tâm thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, 
nhạy cẩm, sức sống, và lý trí. 

Sattvasamata (skt: Sự đồng nhất của mọi thực 
thể —sameness of all beings. In Mahayana 
Buddhism, Bodhisattvas behave compassionately 
because they firmly believe that there is no 
distinction between all sentient beings—Sự đồng 
nhất của mọi thực thể. Trong Phật giáo Đại Thừa, 
chư Bồ tát ứng xử đồng cảm vì có một niềm tin 
chắc chắn rằng mọi vật đồng thể, nghĩa là không 
có sự khác biệt nào giữa chúng sanh mọi loài. 
Satfva-vajra: Kim Cương Tát Đỏa—See Fifteen 
bodhisattvas represent the Buddha”s 
dharmakaya, spiritual body; wisdom 
Øraclousness and a pierce or angry form against 
evil (HI). 

Saturn: Sanaiscara (skt—Thổ tinh—See Seven 
brilliant ones. 

Satya (skt: Tát Đá Dã—Truth—Đế (chân lý hay 
nghĩa chân thật)—True—Genuine——Virtuous— 
The eipht truths (postulates or judgments)—Bát 
Đế——Tám sự thật—See Eight truths. 
Satyadevata (sk0: Bổn Tôn—Sa Dã Địa Đề Phạ 
Đa. 

I)_ Original Honoured One: Vị tối tôn tối thắng 
trong cõi xuất thế gian—The Most Honoured 
of all Buddhas. 

Chief object of worship in a group, the 
specific Buddha being served: Trong chư tôn 
lấy Bổn Tôn làm căn bản để tôn sùng. 
Satya-dvaya (sk0: Nhị Đế—A Sanskrit term for 
“Two truths.” These are two levels of reality, or 
two ways In which phenomena may be perceiIved: 
l) conventional truths (samvrti-satya); and 2) 
ultimate truths (paramartha-satya). The first refers 
to the way In which phenomena are viewed by 
ordinary beings, and are said to be true on the 
conventional level. A car, for example, 1s a 
conventional truth, because 1t 1s able to perform 
the functions of a car, even though from the poinf 
Of view of ultimate analysis, It 1s perceived as a 
collection of parts, and constructed as a result of 


who 


OFr 1n 


2) 


causes and conditions, and consfantly changing. 
When one searches to find a truly existent car, 
what one finds Instead is Just this collection of 
separate parfs, none of which can function as a 
car. Thus from the point of view of ultimate truth, 
the car Is empty of inherent existence. The 
ultimate truth 1s emptiness (sunyata), which 1s only 
clearly perceived by sages (arya)—Từ Bắc Phạn 
có nghĩa là “Nhị Đế.” Đây là hai mức độ của chân 
lý, hoặc là hai cách trong đó mọi hiện tượng được 
nhận biết: 1) tục đế; và 2) chân đế. Tục đế chỉ 
cách mà mọi hiện tượng được nhìn qua cái nhìn 
của phàm phu, và được coi như là sự thật ước lệ. 
Một chiếc xe hơi, chẳng hạn, là một sự thật ước 
lệ, bởi vì nó có thể vận hành nhiệm vụ của một 
cái xe, mặc dù nếu phân tích từ cái nhìn chân đế 
thì nó chỉ là một tập hợp của những phần, và được 
chế tạo do kết quả của những, và luôn thay đối. 
Khi người ta tìm một cái xe thật sự hiện hữu, thì 
người ta chỉ tìm thấy một tập họp của những phần 
riêng lẽ, và không có cái nào có thể làm nhiệm 
vụ của cái xe cả. Vì vậy từ quan điểm chân đế, 
chiếc xe không có tự tánh. Chân đế là “không” 
hay “vạn hữu không có tự tánh,” chân lý này chỉ 
có các bậc Thánh mới nhận biết rõ ràng được. 
Safyasiddhi (skÐ: Thành Thật 
Satyasiddhi school. 

Satyasiddhi sastra (skt: Thành Thực Luận— 
Thành Thực Luận The Satyasiddhi sastra of 
Harivarman ¡1n l6 books. The Satyasiddhi 1s 
defined as perfectly establishing the real meaning 
of the sutra. 
Chinese by Kumarajiva. He often ordered some of 
his pupils to lecture on this sastra. One of his 
puplls, Sêng-]JuI, điscoursing 
discovered that the author, Harivarman, had 
refuted the tenets of the Abhidharma School on 
several occasions, more than seven tines. Hence 
we can assume that the two schools (Realistic and 
Nihilistic) used to hold antagonistic positions at or 
before the author's time. According to Prof. 
Junjro Takakusu in the Essentials of Buddhist 
Philosophy, the text was taken by some authorities 
to be Mahayanistic, as by the three noted savants 
of the Liang dynasty (502-557), namely Fa-Yun, 
Ch¡ih-Tsang, and Sêng-Min. By other authorities 
such as Chih-I, Chi-Tsang and Ching-Ying 1t was 


Tông—See 


1nto 


The sastra was translated 


while 0n 1t 


3904 


taken to be Hinayanistic. lt was Tao-Hsuan, a 

famous pupil of Hsuan-Tsang, who finally settled 

the question by pronouncng that It was 

Himnayanstc and Sautrantc, because the 

Satyasiddhi School had not gone beyond the level 

and inñuence of the Vaibhasika School. However, 

he recognized that It had a certain tendency 
toward the Mahayana doctrine—Thành Thực 

Luận gồm 16 quyển do Ha Lê Bạt Ma biên soạn. 

Thành Thực có nghĩa là thành lập ra cái nghĩa 

chân thật trong các kinh. Bộ luận được ngài Cưu 

Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ. Cưu Ma La Thập 

từng dạy một số đệ tử phải giảng thuyết về luận 

nây. Một trong những đồ đệ của Cưu Ma La Thập 
là Tăng Duệ, khi thảo luận về luận nầy, đã khám 
phá ra rằng, tác giả Ha Lê Bạt Man đã bác bỏ 
những chủ điểm của phái A Tỳ Đàm trong nhiều 
trường hợp, trên bảy lần như vậy. Từ đó, chúng ta 
có thể xác nhận rằng cả hai tông phái, Hữu Luận 
và Không Luận, thường giũ vị trí chống chọi nhau, 
vào trước hay ngay trong thời của tác giả. Theo 

Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 

Học Phật Giáo, một số người có thẩm quyển cho 

rằng bộ luận nầy thuộc Đại Thừa, như ba nhà Phật 

học danh tiếng thời nhà Lương (502-557) là Pháp 

Vân, Trí Tạng, và Tăng Mẫn; những học giả khác 

lại cho rằng bộ luận thuộc Tiểu Thừa. Phải đợi 

đến thời Đạo Tuyên, một môn đệ nởi tiếng của 

Huyền Trang, cuối cùng đã giải quyết vấn để, 

bằng cách tuyên bố rằng đây là tác phẩm thuộc 

Tiểu Thừa và Kinh Bộ, bởi vì Thành Thật Tông 

không vượt ngoài trình độ và uy thế của học phái 

Tỳ Bà Sa. Tuy nhiên, Đạo Tuyên thừa nhận bộ 

luận nầy là một khuynh hướng nhắm đến giáo lý 

Đại Thừa. 

**See Satyasiddhi. 

Safyasiddhi school: Thành Thực Tông—The 

philosophy of the Satyasiddhi Sect 1s based on the 

Satyasiddhi Sastra- Giáo thuyết Thành Thật 

Tông dựa trên bộ Thành Thật Luận. 

()_ Preliminary—Cương Yếu: 

l) Satyasiddh 1s a Sanskrit term for 
“Establshment of Truth” Ths 1s a 
philosophical tradition imported to East Asia, 
based on Harivarman”s Satyasiddhi-sastra. lt 
1s penerally classified as a Mahayana school 
because 1t held that all phenomena, both 





2) 


a) 


b) 


3) 


person and dharmas, are empty. Ủnlike mostf 
Mahayana schools, however, this negation 1s 
reached by breaking objects down 
smaller and smaller parts, until all that 
remains ¡is emptiness (sunyata)—Từ ngữ Bắc 
Phạn dùng để chỉ “Cơ sở của Chân lý.” Đây 
là truyền thống triết lý được du nhập tới các 
xứ Đông Á, dựa trên bộ Thành Thật Luận của 
Harivarman. Nó thường được phân loại như là 
một trường phái Đại Thừa vì nó cho rằng vạn 
hữu, cả người lẫn pháp, đều không có thực 
tánh. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các 
trường phái Đại Thừa khác, việc phủ nhận 
này được đưa ra bằng cách chặt chẽ vật thể ra 
làm nhiều phần nhỏ hơn và nhỏ hơn, cho đến 
khi vật thể không còn gì nữa. 

Satyasiddhi sect, based upon the Sautranika”s 
satyasiddhI sastra of Harivarman. This school 
believes that the consclousness as no more 
than the bearer of the cycle of existence. 
This school also believes that Nirvana 1s a 
purely negative spiritual event; 1t is nonbeIng. 
He who has attained liberation 1s annihilated: 
Phái Hoàn Thiện Chân Lý, dựa vào học 
thuyết của Sautrantika, văn bản chính của 
trường phái nây là satyasiddhi của Ha Lê Bạt 
Ma (Harivarman) vào thế kỷ thứ tư, được dịch 
sang Hoa Ngữ vào thế kỷ thứ năm. Trường 
phái nây tin rằng tâm thức chỉ là người vác 
gánh luân hồi sinh tử. Phái nầy cũng cho rằng 
Niết Bàn chỉ là một sự kiện tâm linh tiêu cực 
và giải thoát chỉ là hủy diệt. 

In China 1t was a branch of the San-Lun Sect: 
Bên Trung Quốc Thành Thật Tông là một 
nhánh của Tam Luận Tông. 

The Sunya Doctrine Sect or the last Hinayana 
Sect formed In India—Không Tông hay tông 
phái Tiểu Thừa được thành lập sau cùng bên 
Ấn Độ. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
of Buddhist Phiosophy, the 
Satyasiddhi School 1s opposed to the Kosa 
School In that 1t asserts that nothing, matter or 
mind, exiss at all. It 1s a Hinayanistic 
NÑegativism or Nihilism and 1s called after the 
tre of the work by Harivarman who lived In 
India (250-350 A.D.), about a century before 
Vasubandhu. The says 1n his 


1nto 


Essentials 


author 


qI) 


]) 


3905 


1ntroductory note that he Iintended to elucidate 
the true purport of the sacred literature. From 
this we can Infer that the title “Completion of 
Truth,” means the complete establishment of 
the truth propounded in the discourses of the 
Buddha himself: Theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Thành Thật Tông, đối lập với Câu Xá 
Tông, chủ trương không có gì hiện hữu, kể cả 
tâm và vật. Đây là một Tiểu Thừa Không 
Luận hay Hư Vô Luận, và được gọi tên theo 
một nhan để sách của Ha Lê Bạt Man 
(Harivarman) sống ở Ấn Độ khoảng 250 đến 
350 sau Tây Lịch, khoảng một thế kỷ trước 
Thế Thân. Trong bài tụng mở đầu, tác giả nói 
rằng ông muốn làm sáng tỏ ý nghĩa chân thật 
của kinh. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng, 
nhan sách “Thành Thật Luận” có nghĩa là sự 
thiết lập toàn vẹn chân lý được phát biểu qua 
những bài thuyết pháp của Phật. 

The history of the Satyasiddhi School—Lịch 
sử của Thành Thực Tông: 

Vô ngã, vô thường, khổ và Niết Bàn tịch diệt: 
Of the eighteen schools of Buddhism In India, 
the Satyasiddhi School belongs to the 
Sautrantika School which adheres to the 
Oripinal sacred scripture against the realistic 
Sarvastivada School, some tenets of which 
are regarded by Vasubandhu as innocations of 
the Vaibhasikas or those who adhere to the 
Abhidharma doctrine. If the realistic doctrine 
can be called a deviation from original 
Buddhism, this Nihilistic doctrine should be 
This 
can be 


considered as a reversion to 1t. 
Satyasiddhi School, 
considered to be an orthodox school of 
Buddhism, especially because 1t Is much 
nearer than the Realisic School to the 
oripinal teaching of the Buddha: “No 
substance (anatma), no duration (anitya), and 
no bliss (dukkha) except Nirvana”: Trong I8 
bộ phái ở Ấn Độ, Thành Thực Tông thuộc 
Kinh Lượng Bộ (Sautrantika), bộ phái nầy 
theo Kinh Tạng nguyên thủy, chống lại chủ 
trương thực hữu luận của Hữu Bộ 
(Sarvastivada) mà một vài chủ điểm của nó 
được Thế Thân xem như là những cải cách 
của các luận sư Tỳ Bà Sa hay của những vị 


1n a Way, 


2) 


chấp trước vào giáo lý A Tỳ Đàm. Nếu chủ 
trương thực hữu luận có thể được coi là một 
sự tách rời khỏi Phật Giáo Nguyên Thủy, thì 
chủ trương không luận nầy đáng được như là 
đối lập lại với nó. Thành Thật Tông, trên 
một phương diện, có thể coi như là một tông 
phái chính thống của Phật giáo, đặc biệt là vì 
nó gần gủi với giáo lý nguyên thủy của Phật 
hơn Hữu Bộ. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, we know 
litle or nothing of the history of this school 
from the Indian side. Perhaps there never was 
a separate school called Satyasiddhi in India. 
lf there was a mother school to which 
Satyasiddhi belonged it must have been one 
which adhered to the original discourse of the 
sufras. The Sutravadin, or Sautrantikavadin 
School, ¡is mentioned as the latest offshot 
among the eiphteen schools of Buddhism. 
Though Harivarman's connection with that 
school 1s not known, several points of the 
doctrine set forth by him can be traced to that 
school. It seems to have had an influential 
position 1n India, for 1t 1s referred to directly 
or indirectly by Vasubandhu, who adopted, in 
fact, the tenets of the school in some of the 
Imporftant points of contention, e.g., the 
problem of time: Theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, chúng ta biết rất ít, hay không biết gì cả 
về lịch sử của tông phái nầy ở Ấn Độ. Có lẽ 
chưa từng có một tông phái nào biệt lập mệnh 
danh là Satyasiddhi ở Ấn. Nếu có một tông 
phái mẹ đẻ của Satyasiddhi, thì đấy phải là 
một tông phái bám chặt vào giáo thuyết 
nguyên thủy của kinh tạng. Kinh Bộ 
(Sutravada) hay Kinh Lượng Bộ 
(Sautrantikavada) được để cập như là hậu 
duệ cuối cùng trong 18 bộ phái của Phật 
Giáo. Dù mối liên hệ của Ha Lê Bạt Man với 
tông phái nầy không được rõ ràng, rất nhiều 
điểm về giáo lý do Ha Lê Bạt Man đề ra đều 
mang dấu vết của bộ phái nầy. Hình như nó 
chiếm một địa vị có ảnh hưởng lớn ở Ấn Độ, 
bởi vì nó được Thế Thân nhắc đến một cách 
trực tiếp hay gián tiếp; thực sự Thế Thân 
chấp nhận chủ điểm của phái nầy trong một 


qI)Philosophy of Satyasiddhi 


l) 
2) 


3) 


3906 


vài điểm quan trọng cốt yếu, thí dụ như vấn 
để thời gian. 

School—Giáo 
thuyết Thành Thật Tông: 

See SatyasiddhI sastra. 

The doctrine of the Satyasiddhi School 1s 
generally understood to be the void of self 
(Pudgala-sunyata) and of elements (sarva- 
dharma-sunyata). It 1s, therefore, the twofold 
VoId In contrast to the doctrine of the Realistic 
School (Kosa) which ¡is the void of self 
(pudgala-sunyata) but the reality of elemenfs 
(dharma-ta). Personality which 1s made up of 
five groups (Form, Perception, Conception, 
Volition Consciousness) 
substratuim and no ¡individual self, Jjust as an 
empty Jar has no wafer Or Inner essence. 
Again, the universe consists of eiphty-four 
elements, but all of them have no abiding 
realiy at all, Just as a Jar Ifself has no 
permanent reality. Each of the five groups or 
the four great elements (earth, water, fire and 
air) of which the universe 1s composed has no 
permanent, changeless substance. They are 
only temporary names: Học thuyết của Thành 
Thực Tông được hiểu như là chủ trương Nhân 
Không (Pudgala-sunyata) và Pháp Không 
(Sarva-dharma-sunyata). Do đó, nó là một 
chủ trương Nhị Không, trái ngược với thuyết 
của Hữu Bô chủ trương Ngã Không nhưng 
Pháp Hữu. Nhân cách được tạo thành do năm 
ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) không có bản 
thể và không có tự ngã, cũng như cái vại 
trống rỗng không có nước hay tinh thể nội tại. 
Thêm nữa, vũ trụ gốm có 84 pháp, nhưng tất 
cả hoàn toàn không có thực tại lưu tổn, cũng 
như cái vại tự nó khong có thực tại thường 
hằng. Mỗi một pháp trong ngũ uẩn hay tứ đại 
kết hợp lại thành vũ trụ, không có bản thể 
thường hằng và bất biến, chúng chỉ là giả 
danh. 

According to Harivarman, all beings should 
ulimately come to the truth of extinction 
(nrodha-satya), I1.e., Nrvana, which 1s the 
final extinction. Thus voidness alone 1s the 


and has no 


ultimate truth. This does not mean that the 
denes the 
temporary existence of all 


school 
phenomenal 


COTñmimmon-sense OT 


4) 


beinøs, for It admifs the five categorles of all 
elements which are subdivided Into eighty- 
four dharmas, Instead of the seventy-five 
dharmas of the Kosa School: Theo Ha Lê Bạt 
Man, tất cả vạn hữu cuối cùng phải đi đến 
chân lý của sự tịch diệt tức diệt đế hay Niết 
Bàn (nrrodha satya); do đó sự tịch diệt cứu 
cánh. Như thế chỉ có tánh không là chân lý 
cứu cánh. Điều nây không có nghĩa là tông 
phái nầy phủ nhận ý thức hay hiện tượng giả 
hữu của vạn hữu, bởi vì nó thừa nhận 5 bộ 
loại chia thành 84 pháp, thay vì 75 pháp như 
Câu Xá Tông. 

Analyzing those five objJects the school 
and further 
reduces them to even finer atoms, and by thus 


reduces them to molecules, 
repeating the process the school finally attains 
the finest element which has an entirely 
different nature from the first objects. Going 
one step further, the school attains the Void. 
Thus the mihlism of ths school 1s a 
“destructed` or abstracted Void. In other 
words, the non-entity asserted In this school 1s 
sinply and abstraction from entity, or merely 
an antithetic Void as against existence. And 
this is not the synthetic Void or transcendenfal 
Void advanced by the San-Lun School. We 
may call it the doctrine of nothingness or non- 
ens, for it denies the existence of individual 
self and of all elements, matter and mind. To 
speak more clearly, mind (citta) 
abiding, and mental functions (caitasika) have 
no independence; those dharmas or elemenfs 
which are neither matter nor mind (citta- 
viprayukta) are all temporary; the uncreated 
elements (asamskrita) are also unreal. The 
doctrine of Void 1s here complete and 1t can 


1S Of 


be taken as total nihilism (sarva-sunyafa) If 
we follow the supreme truth. It is only from 
the point of view of worldly truth that they 
admit the existence of all things—Khi phân 
tách năm cảnh, Thành Thật Tông giản lược 
chúng vào vi trần, và rồi giản lược thêm nữa 
cho chúng vào cực vi, và bằng cách lập lại 
tiến trình như thế, sau cùng tông nầy đạt đến 
một yếu tế nhỏ nhiệm nhất có một bản chất 
hoàn toàn khác với những đối tượng ban đầu. 
Tiến thêm bước nữa, tông nây đạt đến 


3907 


Không. Như thế Hư Vô Luận của tông nầy là 
“Chiết Pháp Không” hay cái không trừu 
tượng. Nói cách khác, bản tính phi hữu được 
thừa nhận theo tông phái nầy là một thứ phân 
tích về sự hữu, hay chỉ là một thứ thiên không 
hay không một chiều, đối nghịch với hiện 
hữu. Và đây không phải là cái Không siêu 
việt (bất đẩn không hay không phải chỉ có 
không) mà Tam Luận tông đã xiển dương. 
Chúng ta có thể nói đây là học thuyết về vô 
thể, hay vô ngã, bởi vì nó phủ nhận hiện hữu 
của tự ngã và của tất cả các pháp, tâm và sắc. 
Nói rõ hơn, tâm (citta) không thường tổn, và 
những tâm sở (caitasika) không tự hữu; tất cả 
các pháp tâm bất tương ưng (cittaviprayukta) 
thảy đều giả hữu; pháp vô vi (asamskrita) 
cũng phi thực. Học thuyết Không ở đây toàn 
triệt và có thể được coi như là Hư Vô toàn 
điện (sarva-sunyata), nếu chúng ta nói theo 
chân lý tuyệt đối. Chỉ ở quan điểm tục đế, 
chúng ta mới thừa nhận hiện hữu của vạn 
hữu. 
Safyasiddhi Sect: Thành Thật Tông—See 
Satyasiddhi school, Six schools in China, and Ten 
schools of Chinese Buddhism. 
Satyata (skU: Satya (sk)—Sa Để Dã—Dịch là 
“Đế” có nghĩa là chắc chắn hay đúng sự thật— 
True——Truth—A truth. 
Saumanasyendriya (skQ: loy—Hỷ căn—See 
Twenty fwo roofs. 
Saupadisesa-nibbana (p): Kilesa-parinibbana 
(p—-Hữu Dư Niết Bàn—Hữu Dư Y Niết Bàn— 
Incomplete Nirvana—The cause of reincarnation 
1s ended. There are two different views on the 
Ineomplete Ñirvana—Không còn sanh tử luân hồi, 
nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả báo của kiếp 
nầy. Có hai quan niệm khác nhau về Hữu Dư Niết 
Bàn: 
l1) The view of the Hinayana—Theo quan niệm 
của Tiểu Thừa: Hinayana holds that the arhat, 
with the full extinction of afflictions, after his 
last term of mortal existence enters into 
nirvana, while alive here he 1s In the state of 
limted or modified nirvana (sopadhisesa- 
nirvan), in contrasted with complete nirvana 
(nrupadhisesa-nrvana)—Theo quan niệm 
của Tiểu Thừa thì một vị A La Hán đã dứt bỏ 


hết mọi phiển não và tuyệt diệt nhân sanh tử 
vị lai, đi vào Hữu Dư Niết Bàn, trong lúc vẫn 
còn sống, nhưng vẫn còn dư lại thân thể quả 
báo của kiếp này. Khi quả báo hết và người 
ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư Niết Bàn (Vô 
nhân Hữu quả sinh tử). 

The view of the Mahayana—Quan niệm theo 
Đại Thừa: 

The Mahayana holds that when the cause of 
reincarnation 1s ended the sfate is that of 
1ncomplete nirvana; when the effect 1s ended, 
and the eternal Buddha-body has been 
obfained, then there 1s a complete nirvana. 
The Mahayana says that in the Hinayana 
“Remainderless Nirvana” for the arhat, there 
are still remains of i1llusion, karma, 
suffering, therefore only an 
“Incomplete in Mahayana. 
Mahayana, complete nirvana, these remains 
of illusion, karma, etc., are ended: Theo 
thuyết Đại Thừa thì nhân sanh tử biến dịch 
hết sạch gọi là “Hữu Dư Niết Bàn,” trong khi 
quả sanh tử biến dịch hết tận và được thường 
thân của Phật thì gọi là “Vô Dư Niết Bàn.” 
(Vô Nhân Vô quả, đắc Thường Thân Phật). 
As a technical term the extinction of human 
passion 1s called the “Nrvana with the 
condition of being still remaining” or, “the 
Nưrvana with the upadhi remnant,” upadhi 
being the material and immaterial condition 
of being: Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của 
phiển não gọi là “Hữu Dư Y Niết Bàn,” Niết 
Bàn với điều kiện của hữu vẫn còn, hay sát 
nghĩa hơn, Niết Bàn hãy còn tụ hay uẩn, là 
những điều kiện vật chất và phi vật chất của 
sự hữu. 

Sautrantfika (skt): Sankrantivadin (skt)—Tăng ca 
lan đa bộ—Kinh Lượng Bộ—Thuyết Độ Bộ— 
Thuyết Chuyển Bộ—A Sanskrit term for “Sutra 
Only School.” The name “Sautrantika” Itself 
means “Ending with the Sutra,” so to them 
“Canonical Texts” are extremely Imporfant In 
Buddhist cultivaton. The Sautranika School 
ReJected the claim that the Abhidharma was 
ultimately authoritative. Its name means “Ending 
with the Sutras,” implying that 1ts concept of what 
Wwas canonical ended with the Sutra Pitaka, which 


2) 


a) 


and 
and 1t 1s 


nirvana” In 


b) 


3908 


preached by the Buddha, and nothing else but the 
Satras can be considered as sutras. This 1s an 
Indian Buddhist school that developed from the 
Sarvastivada, probably sometime around 150 B.C. 
As the name suggests, this tradition bases itself on 
the Sutras, rather than on Abhidharma texts. The 
teaching of the sutras, an Important Hinayana 
school, which based 1ts doctrinne on the sutras 
alone, the founder of this division 1s Kumara- 
labha. This school believed In the transmigration 
of a substance (sankranti) from one life to another. 
According to 1fs followers, of the five skandhas of 
an Individual, there is only one subtle skandha 
which transmigrates, as against the whole of the 
pudgala of the Sammitiyas. It also believed that 
every man had in him the potentiality of becoming 
a Buddha, a doctrine of the Mahayanists. On 
account of such views, this school 1s considered to 
be a bridge between the Sravakayana (offten 
called the Hinayana) and the Mahayana. The 
Sautrantka School arose as a reactlon to the 
commentarial and Abhidharmc trend of the 
Vaibhasikas, denying the authority of the complex 
manuals and treatises that it produced. Although 
developed from the Sarvastivada, but is believed 
that this 1s an Iimportant Hinayana school, which 
based 1s doctrine on the sutras alone. There were 
a number of views on which the Sautrantika 
School differed from the Sarvastivadi. 
particular 1t opposed the Sarvasfivadin concept of 
dharmas existing in the three modes of time, 
asserting that all dharmas had only a momentary, 
or “ksanika,` existence. In order to deal with the 
problems of karman that the Sarvastivada had 
sought to resolve through the idea of dharmas 
persisting through all three times. According to the 
Sarvastivadin, karma and effect relate in three 
mode of time: past, present and future. However, 
Sautrantka School proposed actions perfumed 
one*s mental continuum ¡1n such a way as tO 
determine particular results. Difficulties with this 
model led them to develop the idea of “seed” 
which were planted by an action with a particular 
ethical character, only to “sprouf” at a later point, 
when conditions allowed, and øIve rise to a “fruIt” 
appropriate to the original action. The Sautrantika 
School did not regard other commentarles Or 
treatises as the word of the Buddha. They rejected 


In 


the clamm that the Abhidharma was ultimately 
authoritative. In fact, the origin of the Sautrantika 
School lay in the reJecton of the ever ørowing 


Vibhasas or scholastic summaries, of the 
Vaibhasika-Sarvastivada. In the fourth century 
A.D., Vasubandhu WTOf© his famous 


Abhidharmakosa from a Sautrantika viewpoinf 
and he was so successful that the Vaibhasika 
School died out. Thereafter Abhidharmakosa was 
regarded defintve Abhidharma text, 
expounding both the Sarvastivada and Sautrantika 
philosophies— Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ 
“Kinh Lượng Bộ.” Tên Sautrantika có nghĩa là 
“Kinh là tối hậu,” vì thế trường phái này chủ 
trương rằng kinh điển là cực kỳ quan trọng trong 
việc tu tập chứ không phải những luận giải, những 
thứ không phải là lời Phật dạy. Trường phái này 
bác bỏ lời tuyên bố cho rằng A Tỳ Đạt Ma có 
thẩm quyền tối thượng. Tên của trường phái là 
“Kinh Điển là Tối Hậu,” ngụ ý không có gì có thể 
được gọi là kinh điển sau Tạng Kinh do chính Đức 
Phật tuyên thuyết. Đây là một tông phái Phật 
Giáo Ấn Độ phát xuất từ trường phái Nhất Thiết 
Hữu Bộ, có lẽ vào khoảng năm I50 trước Tây 
Lịch. Như tên gọi của nó, truyền thống này dựa 
trên kinh điển, hơn là dựa trên những văn bản của 
bộ luận A Tỳ Đạt Ma. Giáo thuyết trong kinh điển 
(một trong 18 bộ của Tiểu Thừa. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt 400 năm, nó được tách ra từ Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ. Trong số Tam Tạng trường 
phái này chỉ dùng kinh làm chính lượng nên gọi là 
Kinh Lượng Bộ, người khai sáng ra bộ nầy là Cưu 
Ma La Đà (bộ phái nầy chỉ lấy Kinh làm chính 
lượng, chỉ dùng kinh điển để chứng minh). Bộ nầy 
cho rằng có sự chuyển thực thể từ kiếp nầy sang 
kiếp khác. Theo các Phật tử của phái nầy thì 
trong ngũ uẩn của con người, chỉ có một uẩn vi tế 
nhất chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác, trái với 
Chánh Lượng Bộ cho rằng toàn bộ 'pudgala` đều 
được chuyển đi. Phái nầy cũng tin rằng mỗi người 
đều có một khả năng tiềm ẩn trở thành Phật, đây 
vốn là chủ thuyết của giáo phái Đại Thừa. Do 
những quan điểm đó nên bộ phái nầy được xem là 
một cầu nối giữa Thanh Văn Thừa (thường được 
gọi là Tiểu Thừa) và Đại Thừa. Trường phái Kinh 
Lượng Bộ phát khởi như một phản ứng đối với 
những trào lưu chú giải và để cao Vi Diệu Pháp 
của trường phái Tỳ Bà Sa, phủ nhận giá trị của 


aS a 


3909 


những sách chỉ nam và khảo luận phức tạp mà 
trường phái Tỳ Ba Sa biên soạn. Mặc dù được 
phát triển từ truyền thống Nhất Thiết Hữu Bộ, 
nhưng người ta tin rằng đây là một trường phái 
Tiểu Thừa quan trọng, mà học thuyết chỉ dựa vào 
kinh điển. Có một số quan điểm khác mà trường 
phái Kinh Lượng Bộ tương phản với Nhất Thiết 
Hữu Bộ. Đặc biệt Kinh Lượng Bộ bác bỏ khái 
niệm về “Pháp” của Nhất Thiết Hữu Bộ về ba 
cách của thơì gian. Để giải quyết các vấn đề về 
nghiệp quả, trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ đã 
tìm cách giải quyết nhờ ý tưởng các pháp tổn tại 
qua cả ba thời. Theo Nhất Thiết Hữu Bộ, nghiệp 
và quả liên hệ nhau trong ba thời, quá khứ, hiện 
tại và vị lai. Tuy nhiên, Kinh Lượng Bộ chủ 
trương rằng các hành động cuả một người toả ra 
hương thơm khắp môi trường tâm linh của người 
đó để tạo ra những kết quả nhất định. Lý thuyết 
này khiến Kinh Lượng Bộ gặp khó khăn và họ đã 
phải khai triển ý tưởng về “hạt giống” được trồng 
bởi một hành vi với một đặc tính đạo đức nhất 
định, để sau này mới đâm chồi khi điều kiện cho 
phép, và phát sanh ra cái quả phù hợp với hành vi 
ban đầu. Trường phái Kinh Lượng Bộ không thừa 
nhận những luận giải không phải là lời Phật dạy. 
Họ bác bỏ lời tuyên bố rằng Vi Diệu Pháp (A Tỳ 
Đạt Ma) có thẩm quyên tối thượng. Thật ra, nguồn 
gốc của trường phái Kinh Lượng Bộ xuất phát bởi 
việc phủ nhận sự mở rộng không ngừng của Tỳ 
Bà Sa luận, tức những tác phẩm tóm lược kinh của 
trường phái Tỳ Bà Sa trong Nhất Thiết Hữu Bộ. 
Vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch, ngài Thế Thân đã 
viết bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận dưới quan 
điểm của một người theo Kinh Lượng Bộ, và ngài 
thành công đến độ trường phái Tỳ Bà Sa phải tàn 
rụi. Từ đó về sau tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá 
Luận được xem như là Vi Diệu Pháp chính thức 
của Nhất Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ. 
Sauvastika (skQ: Srivatsa-laksana (skt—Chữ 
Vạn (trước ngực của Đức Phật) —See Swastika. 
Savanti (p): A river—Dòng sông. 
Savati (p): To flow—Trôi chảy. 
Save (v): Tế Độ. 
I1) Cứu độ—To rescue all beings—Tế Độ. 
a) To aid: To help—To relieve—Giúp đỡ. 
b) To fery the livings across the 
reincarnation to the shore of nirvana: Đưa 


sea Of 


chúng sanh qua biển luân hồi sanh tử để sang 
bờ Niết Bàn bên kia. 


2) Chuyển hóa—To transform other human 
beings— Chuyển Hóa. 

a) To be transformed into: Parinam (skt—To 
alter—Chuyển hóa. 

b) Transforming: Parinamin (skt)—Altering— 
Changing—Đang chuyển hóa. 

e)  Transformation: Parinama (skt——Alteration— 
Change—Sự chuyển hóa. 

3) Mukti (skÐ—Cứu —Khai phóng—Giải 
thoát—To deliver—To emancipate—To 
tree—To liberate—To Tescue—See 
Deliverance. 


Save all beings: Phổ Độ Chúng Sanh—To 
deliver all beings—Rescue all beings—Độ sanh— 
Cứu độ tất cả chúng sanh. 





Save from danger: To assist someone ¡n 
misfortune and danger—Cứu khốn phò nguy. 
Save one”s face by saying something: Chữa 
thẹn. 

Save and help people who are victims of 

disasters: Giúp đở người lâm nạn tai ương—Đây 

là một trong tám ruộng phước điền theo Kinh 

Phạm Võng—This 1s one of the eight fields for 

cultivating blessings, according to the Brahma Net 

Suftra—See Eight fields for cultivating blessedness 

qD. 

Save mankind and protect the world: Cứu 

nhân độ thế. 

Save others: Rescue others—Độ tha—Hóa tha. 

Save senfienf beings: Độ Thoát Chúng Sanh— 

According to the Vimalakirti Sutra, when ManJusr1 

Bodhisattva called to enquire after Vimalakirti”s 

health, Vimalakirti told Manjusri about “saving 

senftient beings” as follows—Theo Kinh Duy Ma 

Cật, khi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, Duy 

Ma Cật có nói với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

về “Độ Thoát Chúng Sanh” như sau. 

* Manjusri asked: “What should a Bodhisattva 
wIpe out In order to liberate living beings?”—— 
Văn Thù lại hỏi Duy Ma Cật: “Muốn độ 
chúng sanh, Bồ Tát phải trừ những gì?” 

* Vimalakiri replied: “When liberating living 
beings, a Bodhisattva should first wipe out 
their (roubles and of 


klesa Causes 


3910 


troubles)??>—Duy Ma Cật đáp: “Muốn độ 
thoát chúng sanh trước nhất phải trừ phiền 
não của họ.” 

ManJusri asked: “What should he do to wipe 
out klesa?”—Văn Thù hỏi: “Muốn trừ phiển 
não, phải thực hành những øì?” 

Vimalakrrti replied: “He should uphold right 
mindfulness.”—Duy Ma Cật đáp: “Phải thực 
hành chánh niệm.” 

ManJusri asked: “What should he do to uphold 
right mindfulness?”—Văn Thù hỏi: “Thế nào 
là thực hành chánh niệm?” 

Vimalakrrti replied: “He should advocate the 
unborn and the undying.”—Duy Ma Cật đáp: 
Phải thực hành pháp không sanh không diệt. 
“Manjusri asked: “What ¡1s the unborn and 
what is the undying?”—Văn Thù hỏi: “Pháp 
gì không sanh, pháp gì không diệt? 
Vimalakrrti replied: “The unborn 1s evil that 
does not arise and the undying 1s good that 
does not end.”—Duy Ma Cật đáp: “Pháp bất 
thiện không sanh, pháp thiện không diệt.” 
ManJusri asked: “What is the root of good and 
evil”—Văn Thù hỏi: “Pháp thiện và pháp 
bất thiện lấy gì làm gốc?” 

Vimalakrrti replied: “The body is the root of 
good and evil.”—Duy Ma Cật đáp: “Lấy thân 





làm gốc.” 

Manjusri asked: “What 1s the root of the 
body?—Văn Thù hỏi: “Thân lấy gì làm 
gốc?” 

Vimalakirti replied: “Craving 1s the root of the 
body.—Duy Ma Cật đáp: “Lấy tham dục 
làm gốc.” 

Manjusti asked: “What 1s the root of 
craving?”—Văn Thù hỏi: “Tham dục lấy gì 
làm gốc?” 

Vimalakirti replied: “Baseless discrimination 
1s the root of craving.”—Duy Ma Cật đáp: 
“Lấy hư vọng phân biệt làm gốc.” 

Manjusri asked: “What 1s the root of baseless 
discriminaton?”—Văn Thù hỏi: “Hư vọng 
phân biệt lấy gì làm gốc?” 

Vimalakrrti replied: “Inverted thinking 1s the 
root of discrimination.”—Duy Ma Cật đáp: 


“Lấy tưởng điên đảo làm gốc.” 
ManJusri asked: “What 1s the root of inverted 
thinking?””—Văn Thù hỏi: “Tưởng điên đảo 


lấy gì làm gốc?” 

* Vimalakrrti replied: “Non-abiding 1s the root 
of Inverted thinking.”—Duy Ma Cật đáp: 
“Lấy không trụ làm gốc.” 

* Manjusri asked: “What ¡1s the root of non- 
abiding?”—Văn Thù hỏi: “Không trụ lấy gì 
làm gốc?” 

* Vimalakrrti replied: “Non-abiding 1s rootless. 
Manjusri, from this non-abiding root all things 
arise.—Duy Ma Cật đáp: “Không trụ thì 
không gốc. Thưa ngài Văn Thù, ở nơi gốc 
không trụ mà lập tất cả pháp.” 

Save all sentient beỉings without any mental 

image of sentient beings: Cứu Hộ Nhứt Thiết 

Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng— 

First Dedication in the ten dedications—To save 

all sentient beings without any menfal Image of 

sentient beings. According to the Buddha in The 

Flower Adornment Sutra, chapter 25, Ten 

Dedicatons, Enliphtenng Beings save other 

sentent beings without any mental Iimage of 

sentient beings, Enliphtening Beings think that— 

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa 

Nghiêm, phẩm 25—Thập Hồi Hướng, chư Bồ Tát 

cứu hộ chúng sanh giải thoát khỏi chúng sanh 

tướng, chư Bồ Tát nghĩ rằng. 

l) May these roots of goodness universally 

beneft all sentient beings—Nguyện đem 

những thiện căn nầy làm lợi ích khắp chúng 
sanh: 

Causing them to be purified: Làm cho họ 

thanh tịnh đến nơi rốt ráo. 


a) 
b) To reach the ultimate shore: Đến bến bờ rốt 
ráo. 

To forever leave the Iinnumerable pains and 
afflicions of the realms of hells, hungry 
ghosts, animals and asuras (titans): Lìa hẳn vô 
lượng khổ não của địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và A-tu-la. 

When the great Enlightening Beings plant 
these roots of goodness, they dedicate theIr 
won roots of goodness thus—Đại Bồ Tát lúc 
trồng thiện căn, nguyện đem thiện căn của 
mình hồi hướng như vầy: 

I should be a hostel for all sentient beinss, to 
let them escape from all painful things: Tôi sẽ 


c) 


2) 


a) 


b) 


C) 


) 


©) 


8) 


h) 


) 


}) 


3) 


3911 


làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ thoát 
khỏi tất cả sự khổ. 

I should be a protector for all sentient beIngs, 
to let them all be liberated from all afflictions: 
Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng sanh, 
khiến họ đều được giải thoát phiển não. 

I should be a refuge for all sentient beIngs, to 
free them from all fears: Tôi sẽ làm chỗ quy- 
y của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được 
xa lìa sự bố úy. 

I should be a goal for all sentient beings, to 
cause them to reach universal knowledge: Tôi 
sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng sanh, 
khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí. 

I should make a resting place for all sentient 
beings, to enable them to find a place of 
peace and security: Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho 
tất cả chúng sanh, khiến họ được an ổn rốt 
ráo. 

I should be a light for all sentlent beings, to 
enable them to attain the light of knowledge 
to annihilate the darkness of ignorance: Tôi 
sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh, khiến 
họ được trí quang diệt sĩ ám. 

I should be a torch for all sentient beings, to 
destroy all darkness of nesclence: Tôi sẽ làm 
đèn để phá tối vô minh cho họ. 

I should be a lamp for all sentient beings, to 
cause them to abide In the realm of ultimate 
purity: Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, 
khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh. 

I should be a guide for all sentlent beings, to 
lead them ¡mfo the truth: Tôi sẽ làm Đạo Sư 
cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp 
chơn thiệt. 

I should be a great leader for all sentient 
beinss, to øgive them great knowledge: Tôi sẽ 
làm Đại Đạo Sư cho tất cả chúng sanh, ban 
cho họ trí huệ lớn vô ngại. 

Great Enlightenng Beings all 
foundatons of goodness In this way, to 
equally benefit all beings 
ultimately cause them all to attain universal 
knowledge—Đại Bồ Tát đem những thiện 
căn hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất 
cả chúng sanh, rốt ráo đều khiến họ được 
nhứt thiết trí: 


dedicate 


sentient and 





a) 


b) 


C) 


4) 
a) 


b) 


5) 


a) 


b) 


Enlightenng Beings” protecion of and 
dedication to those who are not their relafIves 
or friends are equal to those for their relafIves 
and friends: Đại Bồ Tát lợi ích hồi hướng cho 
hàng chẳng phải thân hữu đồng như đối với 
hàng thân hữu của mình. 

Enlightening Beings enter the equal nature of 
all things, they do not conceIve a single 
thought of not being relatives or friends: Bồ 
Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, 
với tất cả chúng sanh không có một quan 
niệm là chẳng phải thân hữu. 

Even If there be sentient beings, who have 
maliclous or hostile Intentlons toward the 
Enlipghtenng Beings, still the Enlightening 
BeIngs also regard them with the eye of 
compassion and are never angered: Giả sử có 
chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ 
Tát nầy cũng vẫn thương mến họ với tâm bi 
mẫn, trọn không hờn giận. 


They are good friends to all sentient beinss: 
Bồ Tát luôn làm thiện tri thức cho khắp cả 
chúng sanh. 

Explain the right teaching for sentient beIngs, 
so that they may learn and practice it: Đem 
Chánh Pháp giảng thuyết cho chúng sanh, 
khiến họ tu tập. 

Enlightening beings dedicate because—Bồ 
Tát hồi hướng vì: 

They are Just as the ocean which cannot be 
changed or destroyed by all poisons—The 
varlous oppressive afflictions of all the 
Ignorant, the unwise, the unsrateful, the 
wrathful, those poisoned by covetousness, the 
arrosant and conceited, the mentally blind 
and deaf, those who do not know what Is 
good, and other such evil sentlent beinss, 
cannot disturb the Enlightening Beings—Chư 
Bồ Tát như biển cả, không thể biến hoại bởi 
chất độc. Tất cả những kẻ ngu mông, vô trí, 
vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết 
pháp lành, cũng không làm bức hại hay loạn 
động tâm Bồ Tát được. 

Just as the sun, appearing In the world: Ví như 
mặt nhựt hiện ra nơi thế gian. 


C) 


q) 


6) 


7) 


8) 


3912 


Not concealed because those who are born 9) 


blind do not see it: Chẳng do vì kể sanh manh 
mà lại ẩn đi không sáng. 

Not hidden by the obstruction of such things 
as mirages, eclipses, trees, high mountains, 
deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds: Lại 
cũng chẳng vì sương mù hay a-tu-la, cây diêm 
phù để, gộp cao, hang sâu, bụi khói hay mây 
mù che chướng. 

Not concealed by the change of seasons: Lại 
cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi 
không sáng. 

Enliphtenng Beings dedicate with great 
virtues, with deep and broad minds: Chư Bồ 
Tát hồi hướng với phước đức lớn, với tâm sâu 
rộng. 

They dedicate because they want ultimate 
virtue and knowledge, their minds aspire to 
the supreme truth; the light of truth 1llumines 
everywhere and they perceive the meanings 
of cverythng. Ther knowledge freely 
commands all avenues of teaching, and in 
order to benefit all sentient beings they 
always  practice 
misfakenly conceiving the idea of abandoning 
sentient beings: Hồi hướng vì muốn rốt ráo 
công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng 
thượng lập chí nguyện pháp quang chiếu khắp 
thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự 
tại, thường vì lợi ích chúng sanh mà tu pháp 
lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng tổn hại 
chúng sanh. 

They do not reJect sentient beings and fail to 
cultivate dedication because of the meanness 
of character of sentlent beings, or because 
their eroneous wIll, ¡ll-will and confusion are 
hard to quell: Chẳng vì chúng sanh tệ ác mà 
rời bỏ chẳng tu hồi hướng. 

They Just array themselves with the armor of 
gøreat vows of Enliphtening Beings, saving 
sentent beings without ever retreating: Chỉ 
dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, 
luôn cứu hộ chúng sanh không thối chuyển. 
They do not withdraw from enlightening 
acivty and abandon the path of 
enliphtenment Just because sentient beings 
are ungrateful: Chẳng vì chúng sanh vô ân mà 
thối Bồ Tát hạnh, bỏ Bồ Đề đạo. 


VIrfUOUS WayS, n€VeT 


10 


11 


12 


`=< 


~ 


` 


They do not get sick of sentient beings Just 
because Ignoramuses altogether give up all 
the foundations of goodness which accord 
with reality: Chẳng vì ở chung với kẻ phàm 
ngu mà lìa bỏ tất cả thiện căn như thật. 

They do not retreat because sentient beings 
repeatedly commitf excesses and evils which 
are hard to bear: Chẳng vì chúng sanh thường 
sanh lỗi ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng 
nhàm mi. 

Great Enlightenng Beings do not cultivate 
roofs of goodness and dedicate them to 
complete perfect enlightenment Jjust for the 
sake of one sentient being; It Is In order to 
save and safeguard all beings 
everywhere that they cultvate roots of 
goodness and dedicate them to unexcelled 
complete perfect enlightenment: Đại Bồ Tát 
chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà 
tu các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, 
mà chính vì cứu hộ khắp tất cả chúng sanh 
vậy. 

Ít 1s not 


senftient 


punfy just one Buddha-land, not 
because of belief in Just one Buddha, not Just 
to see one Buddha, not Just to comprehend 
that they the 
determimaton for great knowledge and 
dedicate 1t to unexcelled complete perfect 
enlightenment. It 1s to purify all Buddha- 
lands, out of faith in all Buddhas, to serve all 
Buddhas, to understand all Buddha-teachinss, 
that they Initiate great vows, cultivate the 
foundations of goodness, and dedicate them to 
unexcelled complete perfect enlightenment: 
Chẳng phải vì thanh tịnh một Phật độ, tin một 
Đức Phật, thấy một Đức Phật, rõ một pháp, 
nhưng chính vì thanh tịnh khắp tất cả Phật độ, 
tin khắp tất cả chư Phật, thấy khắp tất cả chư 
Phật, hiểu tất cả Phật pháp mà phát khởi đại 
nguyện tu các thiện căn hồi hướng vô thượng 
Bồ Đề. 


one doctrine Initiate 


13) Enlightening Beings vow that: “By my roofs 


of goodness, may all creatures, all sentient 
beings, be purified, may they be filled with 
vitues which cannot be ruined and are 
inexhaustible. May they always gaIn respect. 
May they have ripht 
unfailing recollection. May they atftain sure 


mindfulness and 


14 


` 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


) 


3913 


discernment. May they be replete with 
1mmeasurable knowledge. May all virtues of 
physical, verbal and mental action fully adorn 
them.”—Chư Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện 
căn của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả 
chúng sanh đều được thanh tịnh, công đức 
viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không 
cùng tận, thường được tôn trọng, chánh niệm 
chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô 
lượng trí, ba nghiệp thân khẩu ý tất cả công 
đức viên mãn trang nghiêm.” 

By these roots of goodness—Do những căn 
lành nầy: 

They will cause all sentient beings to serve all 
Buddhas, to their unfailing benefit: Khiến tất 
cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả chư 
Phật không bỏ qua. 

They will cause all sentient beings” pure faith 
to be indestructble: Khiến chúng sanh khởi 
lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại. 
They will cause all sentient beings to hear the 
true teaching, cut off all doubt and confusion, 
remember the teaching without forgetting 1t: 
Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp dứt 
các sự nghi hoặc và nhớ không quên. 
They will cause all sentlent beings 
culdvate in accord with the teaching: Khiến 
chúng sanh tu hành đúng pháp. 

They will cause sentient beings to develop 
respect for the enlightened: Khiến chúng sanh 
cung kính chư Phật. 

They will cause sentlent beings to act with 
purIfy, to rest securely on Iinnumerable great 
foundations of goodness: Khiến thân nghiệp 
chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô lượng 
thiện căn rộng lớn. 

They cause all sentient beings to be forever 
free from poverty: Khiến chúng sanh lìa hẳn 
sự nghèo cùng. 

They cause all sentient beings to be fully 
equipped with the seven kinds of wealth 
(faith, vigor, shame, learning, øenerosify, 
concentration and wisdom): Khiến chúng sanh 
đầy đủ thất thánh tài (see Thất Thánh Tài). 
They cause all sentient beings to always learn 
from the Buddha, to perfect innumerable roots 
of goodness: Khiến chúng sanh thường theo 


tO 


15 


16 


a) 


` 


` 


chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn 
thắng diệu. 

They cause sentient beinss to attain impartial 
understanding: Tổ ngộ bình đẳng. 

To abide in omniscience: Trụ nhứt thiết trí. 

To look upon all sentient beinss equally with 
unobstructed eyes: Dùng vô ngại nhãn bình 
đẳng nhìn chúng sanh. 

To adorn their bodies with all marks of 
greatness, without any flaws: Các tướng hảo 
trang nghiêm thân không tỳ vết. 

Beautiful voices: Lời nói tính diệu. 

Replete with all fine qualities: Công đức viên 
mãn. 

To have control over their senses: Các căn 
điều phục. 

To accomplish the ten powers (see Thập 
Lực): Thành tựu thập lực. 

To be ñilled with good will: Tâm lành đầy đủ. 
To dwell or depend on nothing: Không chổ y 
trụ. 

To cause all sentient beings to attain the 
enJoyments of Buddhahood and abide ¡n the 
abode of Buddhas: Khiến tất cả chúng sanh 
đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an 
trụ. 

Seeing sentlent beings doing all sorts of bad 
things and suffering all sorts of misery and 
pain, and being hindered by this from seeing 
the Buddha, hearing the teaching and 
recognizing the commumity, the enlightening 
beings vow to enter those states of woe, take 
on the varlous miseries In place of the 
senfient beings, to cause them to be free: 
Thấy chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu 
nhiều sự khổ, vì thế mà không thấy được 
Phật, chẳng nghe được pháp, nên chư Bồ Tát 
quyết đi vào ác đạo, thay thế các chúng sanh 
chịu các sự khổ, khiến họ được giải thoát. 
Enlightening Beings suffer pain In this way, 
but they are not discouraged. In the contrary, 
they vigorously cultivate without ceasing 
because—Chư Bồ Tát chịu khổ như vậy, 
nhưng lại chẳng kinh sợ mà còn tinh tấn tu 
hành chẳng nhàm mỏi vì muốn: 

They are determined to carry all sentient 
beings to liberation: Quyết muốn đảm nhiệm 
chúng sanh khiến họ được giải thoát. 


b) 


C) 


đ) 


17) 


a) 


b) 


3914 


They are determined to save all sentient 
beings 
emancipation, so that they can be free from 
the realm of pain and troubles of bírth, old 
age, sickness, and death: Quyết muốn cứu vớt 
chúng sanh xuất ly khổ nạn và những chỗ 
sanh già bệnh chết. 

They are determined to save all sentient 
beings from revolving In erroneous views, 
bereft of qualities of goodness: Quyết muốn 
cứu hộ chúng sanh thoát khỏi cảnh lưu 
chuyển tà kiến vô trí cũng như mất các pháp 
lành. 

They are determined to save all sentient 
beings: Quyết muốn cứu hộ các chúng sanh. 
Sentient beIngs are wrapped up in the web of 
attachments: BỊ lưới ái vấn. 

Covered by the shroud of ignorance: BỊ 
màn si mê che lấp. 

Clinging to all existents, pursuing them 
unceasingly: Nhiễm cõi hữu lậu theo mãi 
không rời. 

Entering the cage of suffering: Vào trong lồng 
củi khổ não. 

Acting like maniacs: Thực hành nghiệp ma. 
Totally void of virtue or knowledge: Phước 
trí đều hết. 

AlIways doubtful and confused: Thường ôm 
lòng nghi hoặc. 

Chẳng thấy chỗ an ổn: They do not perceive 
the place of peace. 

They do not know the path of emancipatIon: 
Chẳng biết đạo xuất ly. 

They revolve In birth and death without rest: 
Ở trong sanh tử luân hồi mãi. 

Always submerged In the mire of suffering: 
Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy. 
They are not seeking liberation 
themselves, but they want to use what they 
practice to cause all sentient beings—Bồ tát 
chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, nhưng lại 
muốn đem chỗ tu hành của mình làm cho 
chúng sanh: 

Become supreme sovereign of knowledge: 
Được thành bực trí huệ vô thượng. 

To attain the omnicient mind: Được nhứt thiết 
trí. 


and to enable them to attain 


for 


18) 


19) 


20) 


21) 


25)) 


a) 


b) 


To cross over the flow of birth and death: Qua 
khỏi vòng sanh tử. 

To be free from all suffering: Được thoát tất 
cả khổ. 

They vow to accept all sufferings for the sake 
of all sentient beings, and enable them to 
escape from the abyss of Immeasurable woes 
of birth and death: Bồ Tát nguyện vì khắp tất 
cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, khiến họ đều 
ra khỏi hố sanh tử khổ. 

They always vow to accept all sufferings for 
the sake of all sentient beinøs in all worlds, in 
all states of misery forever, but still always 
cultivate foundations of goodness for the sake 
of all beings: Bồ Tát luôn nguyện vì khắp tất 
cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả 
khổ trong các ác đạo nơi tất cả thế giới, 
nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện 
căn. 

They vow that they would rather take all this 
sufferings on themselves than allow sentient 
beings to fall into hell, animal, hungry ghost, 
and asura realms: Bồ Tát thà riêng mình chịu 
mọi sự khổ, đem thân chuộc tất cả ác đạo 
chúng sanh, khiến họ được giải thoát, chớ 
chẳắng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ, hay a-tu-la. 

They vow to protect all sentlent beings and 
never abandon them. This 1S a sincere vow 
because they set their mind on enliphtenment 
in order to liberate all sentient beings, not 
seeking the unexcelled way for their own 
sake: Bồ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng 
sanh trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện 
thành thực vì cứu hộ chúng sanh mà phát tâm 
Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo 
vô thượng. 

They do not cultivate enlightening practice In 
search of pleasure or enjoyment. Why? 
Because—Bồ Tát chẳng phải vì cầu phước 
hưởng lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Tại 
Sao vậy?: 

Mundane pleasures are all sufferings: Phước 
lạc thế gian chẳng øì chẳng khổ. 

Mundane pleasures are the of 
maniacs: Phước lạc thế gian là cảnh giới ma. 
Only craved by Ignorant people, but scorned 
by Buddhas because all misery arises from 


realms 


) 


©) 


23 


` 


q) 


3915 


them: Chỉ có kẻ ngu mới tham trước phước 
lạc thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở 
trách vì tất cả khổ nạn đều nhơn đó mà sanh. 
The anger, fiphting, mutual defamation and 
sụch evils of the realms of hells, ghosts, 
animals and asuras are all caused by greedy 
attachment to objects of desire: Tất cả ác đạo 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, đến giận 
hờn, kiện cáo, hủy nhục đều do tham trước 
ngũ dục mà ra. 

By addicion to desires, one become 
estranged from the Buddhas and hindered 
from bírnth In heaven, fo say nothing of 
unexcelled complete perfect enliphtenment: 
Kẻ tham ngã dục thời xa lìa chư Phật, chướng 
ngại sanh thiên, huống là được vô thượng Bồ 
Đề. 

Enliphtening Beings vow to dedicafte roofts of 
goodness to enable all sentient beings to 
attain—Bổ Tát nguyện đem căn lành hồi 
hướng như vậy khiến tất cả chúng sanh đều 
được: 

Ultimate bliss: Vui rốt ráo. 

Beneficial bliss: Vui lợi ích. 

The bliss of nonreception: Vui bất thọ. 

The bliss of dispassionate tranquility: Vui tịch 
tịnh. 

The bliss of Iimperturbability: Vui vô động. 
Immeasurable bliss: Vui vô lượng. 

The bliss of not reJecting birth and death yet 
not regressing from nirvana: Vui bất xả ly 
sanh tử bất thối chuyển niết bàn. 

Undying bliss: Vui bất diệt. 

The bliss of universal knowledge: Vui nhứt 
thiết trí. 

Eor all sentient beings, they vow—Bồổ. Tát 
nguyện vì chúng sanh mà làm: 

To be a charioteer: Làm điều ngự sư. 

To be a leader: Làm chủ binh thần. 

To be holding the torch of great knowledge 
and showing the way to safety and peace, 
freeing them from danger: Cầm đuốc đại trí 
chỉ đường an ổn khiến chúng sanh ha hiểm 
nạn. 

To use appropriate means to Inform sentient 
beings of the truth: Dùng phương tiện khiến 
chúng sanh biết chơn thiệt nghĩa. 


©) 


25) 


a) 


26 


` 


a) 
b) 
c) 
q) 


©) 


In the ocean of bíth and death, they are 
skilful captains of the ship, who know how to 
deliver sentient beings to the other shore: Nơi 
biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyền trưởng 
khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh đến bờ 
kia. 

Enlightening Beings dedicate all theIr roots of 
øoodnes and save sentent beines by 
employing means appropriate to the situation 
to cause them—Chư Bồ Tát đem thiện căn 
hồi hướng như vậy, tùy nghi cứu hộ khiến 
chúng sanh: 

To emerge from birth and death: Thoát khỏi 
sanh tử. 

Serve and provide for all the Buddhas: Thờ 
cúng tất cả chư Phật. 

To attain unhindered, omniclent knowledge: 
Được trí vô ngại. 

To abandon all maniacs and bad assoclates: 
Lầa các ma, xa bạn ác. 

Approach all Enlightening Beings and good 
associates: Gần bạn lành Bồ Tát. 

To annihilate all error and wrongdoing: Dứt 
trừ tội lỗi. 

To perfect pure behavior: Thành tựu tịnh 
nghiệp. 

To fulfill the great practical vows and 
innumerable virtues of Enlightening Beings: 
Đây đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát và 
vô lượng thiện căn. 

Sentient beings cannot save themselves, how 
can they save others? Only Enlightening 
BeiIngs have this unique determinaton of 
culfivating amass roots of goodness and 
dedicate them In this way——Vì các chúng sanh 
không thể tự cứu, huống là cứu người? Thế 
nên một mình Bồ Tát lập chí nguyện tu tập 
thiện căn hổi hướng như vậy, vì muốn: 
To liberate all sentient beings: Vì 
quảng độ tất cả chúng sanh. 

To illumine all sentient beings: Vì muốn 
chiếu khắp tất cả chúng sanh. 

To guide all sentient beings: Vì muốn dẫn dắt 
tất cả chúng sanh. 

To enlighten all sentient beings: Vì muốn khai 
ngộ tất cả chúng sanh. 

To waích over and attend to all sentient 
beings: Vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh. 


muốn 


3916 


0_ To take care of all sentient beings: Vì muốn 

nhiếp thọ tất cả chúng sanh. 

To perfect all sentient beings: Vì muốn thành 

tựu tất cả chúng sanh. 

To gladden all sentient beings: Vì muốn khiến 

tất cả chúng sanh hoan hỷ. 

1 To bring happiness to all sentient beings: Vì 
muốn khiến tất cả chúng sanh vui đẹp. 

J_— To cause all sentient beings to become freed 
from doubt: Vì muốn khiến tất cả chúng sanh 
dứt nghI. 

27) Enlightening Beings” dedications should be 
like the sun—Bồ Tát hồi hướng như ánh mặt 
nhựt: 

a) Shining universally on all without seeking 

thanks or reward: Chiếu khắp tất cả mà chẳng 

cầu báo ân. 

Not abandoning all sentient beings because 

one sentien(t being is evil, just diligently 

practicing the dedications of roots oŸ øoodness 
to cause all sentient beings to atfain peace 
and ease: Chẳng vì một chúng sanh ác hại 
mình mà bỏ tất cả chúng sanh khác, nên Bồ 

Tát chỉ siêng tu tập thiện căn hổi hướng, 

khiến khắp chúng sanh đều được an lạc. 

c) They are able to take care of all sentient 

beings even 1f they are bad, never giving up 

their vows on this account: Chúng sanh dầu có 
kẻ ác muốn hại mình, Bồ Tát đều dung thứ, 
trọn chẳng do đây mà bỏ thệ nguyện. 

Even 1f thelr roots of goodness be few, but 

because they want to embrace all sentient 

beinss, they  always a Øreat 
dedication with a joyful heart: Thiện căn dầu 
ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, nên Bồ 

Tát luôn dùng tâm hoan hỷ hôi hướng quảng 

đại. 

lf one has roots of goodness but does not 

desire to benefit all sentient beiInøs, that 1s not 

called dedication: Nếu có thiện căn mà chẳng 
muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi 
là hồi hướng. 

f? When every sinple root of goodness 1s 
directed toward all sentient beings, that 1s 
called dedication: Tùy một thiện căn dùng 
khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi 
là hồi hướng. 


b) 


q) 


SO make 


©) 


28) Enlightening Beings cultivate dedication to 
place sentient beings in the true nature of 
things where there is no attachment: Bồ Tát tu 
tập hồi hướng đặt để chúng sanh nơi pháp 
tánh vô trước. 
Enliphtening Beings cultivate dedication to 
see that the Intrinsic nafure of sentient beings 
doesn” move or change: Bồ Tát tu tập hồi 
hướng thấy chúng sanh bất động bất chuyển. 
Enliphtenng Beings 
without depending on or grasping dedication: 
Bồ Tát tu tập hôi hướng vô y vô thủ đối với 
sự hồi hướng. 
Enliphtenng Beings 
without attachment to the appearances of 
roofs of goodness: Bổ Tát tu tập hồi hướng 
chẳng lấy tướng thiện căn. 
Enliphtenng Beings 
without false ideas about essential nature of 
consequences of actions: Bồ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh. 
33) Enlightenng Beings 
without attachment to the characteristics of 


29) 


30) cultivate dedication 


31) cultivate dedication 


32) cultivate dedication 


culivate dedication 
the five clusters of material and mental 
existence: Bổ Tát tu tập hồi hướng chẳng 
tham trước tướng ngũ uẩn. 

34) Enlightenng Beings cultivate 
without destroying the charateristics of the 
five clusters: Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng 
phá hoại tướng ngũ uẩn. 

35) Enlightenng Beings 
without grasping action: Bồ Tát tu tập hồi 
hướng mà chẳng chấp trước. 

36) Enlightenng Beings cultivate 
without seeking reward: Bổ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng cầu quả báo. 

37) Enlightenng Beings 
without attachment to causality: Bổ Tát tu tập 
hồi hướng chẳng nhiễm trước nhơn duyên. 

38) Enlightenng Beings 
without Imaginng what Is producing by 
causality: Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân 
biệt nhơn duyên khởi. 

39) Enlightenng Beings 
without attachment to reputation: Bổ Tát tu 
tập hồi hướng chẳng chấp danh tiếng. 


dedication 


culivate dedication 
dedication 
dedication 


cultivate 


culivate dedication 


culivate dedication 


3917 


40) Enlightening beings culúvate dedication 
without attachment to location: Bồ Tát tu tập 
hồi hướng chẳng chấp xứ sở. 

4I) Enlightenng Beings  cultivate 


without attachment to unreal things: Bồ Tát tu 


dedication 


tập hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng. 
42) Enlightenng Beings cultivate dedication 


without atfachment to Images of sentient 
beings, the world, or mind: Bồ Tát tu tập hồi 
hướng chẳng chấp chúng sanh tướng, thế giới 
tướng hay tâm ý tướng. 
Enlipghtenng Beings 
without creating delusions of mind, delusions 
of concepts, or delusions of views: Bồ Tát tu 
tập chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, 
kiến điên đảo. 
Enliphtenng Beings 
without attachment to verbal expression: Bồ 
Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp đường ngôn 
ngữ. 
Enlipghtenng Beings 
observing the true nature of all things: Bồ Tát 
quán tánh chơn thật của chư pháp mà tu tập 
hồi hướng. 
Enliphtenng beings 
observing the aspects in which all sentient 
beings are equal: Bồ Tát quán tánh bình đẳng 
của tất cả chúng sanh mà tu tập hồi hướng. 
Enlipghtenng Beings 
stamping all roots of goodness with the seal 
of the realm of truth: Bồ Tát dùng ấn pháp 
giới mà ấn các thiện căn mà tu tập hồi hướng. 
Enlipghtenng Beings 
observinng all things dispassionately; they 
understand that all things have no propagation 
and that roots of goodness are also thus: Bồ 
Tát quán các pháp la tham dục, hiểu các 
pháp không gieo trồng thì thiện căn lại cũng 
như vậy mà tu tập hồi hướng. 
Enlipghtenng Beings 
observing that thinøs are nondual, unborn, and 
unperishing: Bồ Tát quán các pháp không hai, 
không sanh, không diệt mà tu tập hồi hướng. 
50) Enlightenng Beings of 
øoodness fo cultivate and practice pure 
methods of curing spiritual ïls: Bồ Tát dùng 
những thiện căn hồi hướng như vậy mà tu 
hành pháp đối trị thanh tịnh. 


43 culivate dedication 


` 


44 culivate dedication 


` 


45 culivate dedication 


` 


46 culivate dedication 


` 


47 culivate dedication 


~ 


48 culivate dedication 


` 


49 culivate dedication 


` 


use such roofs 


51) 


32 


` 


33 


` 


a) 


b) 


C) 


34 


` 


a) 
b) 


c) 


q) 


AlI of theIr roots of goodness are In accord 
with transcendenrfal principles, but they do not 
conceive of them dualistically: Bao nhiêu 
thiện căn thảy đều tùy thuận pháp xuất thế, 
chẳng làm hai tướng. 

lt( is not in ther deeds that they cultivate 
omniscience: Chẳng phải túc nghiệp mà Bồ 
Tát tu tập nhứt thiết trí. 

Enliphtening Beings cultivate omnisclence—— 
Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí: 

lt is not apart from deeds that they cultivate 
omniscience: Chẳng phải ha nghiệp mà tu tập 
nhứt thiết trí. 

Omniscience ¡s not identical to action, but 
Omniscience 1s not affained apart from action 
either. Because their action is pure as lipht, 
the consequences are also pure as lipht; 
because the consequences are pure as light, 
omniscienee is also pure as light: Nhứt thiết 
trí chẳng phải túc nghiệp, cũng chẳng la 
nghiệp mà được; bởi thanh tịnh nghiệp như 
bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như 
bóng sáng; báo như bóng sáng thanh tịnh nên 
nhứt thiết trí cũng thanh tịnh như bóng sáng. 
Detached from all confusions and thoughts of 
self and possession, Enliphtenng Beings 
skilfully cultivate dedication of all roots of 
goodness: Lầa ngã, ngã sở và tất cả loạn động 
tư duy phân biệt mà đem các thiện căn tu tập 
hồi hướng. 

Enliphtening Beings cultivate dedication in 
this way—Bồ Tát tu tập hồi hướng như vậy: 
Liberating sentient beings ceaselessly: Luôn 
độ thoát chúng sanh không thôi. 

They do not dwell on appearances: Chẳng trụ 
pháp tướng. 

Though they know that in all things there 1s no 
action and no consequences, yet they can 
skilfully produce all deeds and consequences 
without opposition or contention: Dầu biết các 
pháp không nghiệp không báo mà khéo hay 
xuất sanh tất cả nghiệp báo không trái nghịch. 
Enlightening Beings cultivate dedication, free 
from all faults and are praised by all Buddhas: 
Bồ Tát tu tập hồi hướng xa la các lỗi và được 
chư Phật khen ngợi. 


3918 


Save senfient beỉngs: Cứu độ chúng sanh—See 
Save all sentient beings without any mental Image 
of sentient beings, and Three collections of pure 
Dreceptfs. 

Save and set free: To be saved and freed—Cứu 
thoát. 

Save the sinners from the sea of misery: 
Ferry the living across the sea of reincarnatlon— 
Tế độ. 

Save someone from a danger: To rescue 
someone from a danger——Giải nạn cho ai. 

Save someone from unhappiness and 
sufferings: To rescue from misery—Cứu khổ. 
Save from suffering: Rescue from misery—Cứu 
khổ. 

Save the world: To relieve human sufferings— 
Cứu Thế—Độ thế (tế thế} _—A saviour of the 
world, Buddhas and Bodhisatvas as world- 
saviours, especlally Kuan-Yinn Bodhisattva— 
Những bậc cứu độ thế gian như chư Phật và chư 
Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
(tầm thanh cứu khổ). 

Saved out of terror into the next life: Cuồng 
Loạn Vãng Sanh—Saved out of terror Into the 
next life; however, distressed by thoughts of hell 
as the result of past evil life, ten repetiftion or even 
one, of the name of Amitabha ensures entry Into 
his Paradise—Người gây tội tạo nghiệp ngay lúc 
lâm chung, tâm thần tán loạn sợ hãi, thấy ngọn 
lửa trong địa ngục, giơ tay lên nắm bắt giữa không 
trung. Đang lúc ấy mà có cơ duyên có người 
khuyên niệm được hồng danh chư Phật mười lần 
hay ngay cả một lần cũng được vãng sanh Tịnh 
Độ. 

Saving (a): Cứu độ. 

Saving of all creatures: Hóa độ chúng sanh— 
See Ten charateristics of the Diamond Heart as 
developed by a Bodhisattva. 

Saving and Iiberafing all senfient beings: 
Enabling them to get out of birth and death—Khắp 
đều tế độ cho họ ra khỏi sanh tử—See Ten kinds 
of Buddha-work in all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (1). 

Saving by moral exhortation: Giáo giải thị 
đạo (dùng lời nói mà dẫn dắt chúng sanh), một 
trong Tam Chúng Thị Đạo—See Three ways in 


which bodhisattvas manifest themselves for saving 
those suffering the pain of hell. 

Saving by physically appearing: By using 
supernatural powers, change of form, etc——Thần 
biến thị đạo (hiện thân hoặc dùng thần thông mà 
dẫn dắt chúng sanh), một trong Tam Chủng Thị 
Đạo—See Three ways in which bodhisaftvas 
manifest themselves for saving those suffering the 
pann of hell. 

Saving power of Amitabha: Tha lực— 
Salvatlon obtained from another”s strength—Được 
cứu độ bằng tha lực hay lực cứu độ của Đức Phật 
A Di Đà —See Dual powers (J). 

Saving through power of memory and 
enlightenment: Ký thuyết thị đạo (dùng đủ mọi 
cách giảng giải bằng ý nghiệp mà dẫn dắt chúng 
sanh), một trong Tam Chủng Thị Đạo—See Three 
ways In which bodhisattvas manifest themselves 
for saving those suffering the pain of hell. 

Savior and refuge for all living creatures: 
Lầm nơi cứu, làm chỗ về nương cho các chúng 
sanh—See Ten kinds of Buddha-work in all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (10). 
Saviour of the world: Cứu Thế—To save the 
world—A saviour of the world, Buddhas and 
Bodhisattvas as world-saviours, especially Kuan- 
Yin Bodhisattva—Những bậc cứu độ thế gian như 
chư Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát (tầm thanh cứu khổ). 
Savofakko-savicaro samadhi (p): The 
concentraton of thinking and ponderinge—Hữu 
tầm hữu tứ định—See Three dharmas (XLIV) (A). 
Savours: Vị —There are eight savours (pleasures) 
Bát Vị Niết Bàn—Có 
tám pháp vị trong Niết Bàn của Phật —See Eight 
flavors of nirvana. 

Say (v): Nói—Phát biểu. 

Say one?s prayers: Cầu kinh. 
Saya (sk): Thụy —Ngủ—To 
asleep. 

Sayadaw: Đại Sư—Burmese term for Buddhist 
monk. Technically, 1t 1s used for the abbot of a 
monastery, but in current usaøge may designate 
other highly revered teachers—Một danh từ của 
người Miến Điện để tôn xưng một thiển sư hay 
một vị trụ trì. 





of the Buddha”s nirvana: 


sleep—ETo be 


3919 


Sayana (p): A bed——Giường ngủ. 

Sayapeti (p): To make to sleep—Làầm cho ngủ. 
SayatÏ (p): To sleep—Ngủ. 

Sayings of a Buddha: Words of a Buddha— 
Phật ngữ. 

Saying there is one Buddha, sometimes 
saying there are many Buddhas: Nói một 
Phật hoặc nói nhiều Phật mà làm Phật sự—See 
Ten kinds of Buddha-work in all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (8). 

Saying pracfces and all vows of 
Enlightening Beings are one pracfice and 
vow: Nói chư Bồ Tát tất cả hạnh tất cả nguyện 
làm một hạnh nguyện mà làm Phật sự—See Ten 
kinds of Buddha-work In all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (8). 

Saying the realm of Buddhahood ïs not the 
world: Nói cảnh giới Phật chẳng phải là cảnh 
giới mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work in all worlds in all times of the Buddhas (B) 
(8). 

Saying the realm of Buddhahood is the 
world: Nói cảnh giới Phật là cảnh giới thế gian 
mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds In all tmes of the Buddhas (B) (8). 
Saying the world is the realm of 
Buddhahood: Nói cảnh giới thế gian là cảnh 
giới Phật mà làm Phật sự—See Ten kinds of 
Buddha-work in all worlds in all tmes of the 
Buddhas (B) (8). 

Scale of karma: Nghiệp Xứng—The scales of 
karma, In which good and evil are weighed by the 
rules of causes and effects or the rulers of 
Hades—Cái cân để cân nghiệp nặng nhẹ của 
Minh Quan nơi địa ngục. 

Scandal: Việc ô nhục—Việc xấu xa. 

Scanty (a): Mong manh 

Scapegoat (n): Vật tế thần. 

Scare-demon: Bố Ma——To terrorize the demons, 
a term used to call Bhiksu—Làm cho ma quỷ sợ 
hãi, một từ dùng để gọi Tỳ Kheo. 

Scatter (v): Viprakri (skt}—Tán (rải khắp ra)— 
To disseminate——To spread abroad. 


Scatter flowers in honoring of a Buddha: 
Tán hoa (rải hoa tán Phật, hay rắc hoa cúng dường 
chư Phật, vừa đi vừa rắc hoa khi hành lễ) 
Scattered: Disturbed——Restless—Tán loạn. 
Scaffered or general meditation: Tán Định— 
See Two kinds of samadh. 

Scaftered medi(aton: Tán Định —General 
meditation in the world of desire—Thiển định 
tổng quát hay tản mạn của Dục Giới—See Two 
kinds of samadhI. 

Scattered mỉnd: Viksipta-citta (sk)——Tán Loạn 
Tâm—Confused thoughts—lnattentive mind— 
Mental  wandering—Wandering mind—The 
scaftered, Inattentive mind. A distracted or 
unsetfled mind. Mind only good at Intervals, in 
contrast with the setfled mind—Tán tâm (tâm 
dong ruổi lang thang). Tâm tán loạn hay tâm 
phóng dật, tâm đuổi theo lục trần không ngừng 
nghỉ, đối lại với định tâm —See Two minds (B), 
and S1x sins that smother the six paramitas or the 
pure mind. 

Scatfered paper money as offerings: Tán 
Cúng—Tán Tiền—Rãi tiền để cúng (đây là nghi 
thức của Trung Quốc chứ không có trong đạo 
Phật). 

Scatteredness: Wikshepa (skt)—Bất Định (Tán 
loạn) hay làm cho tâm rối loạn—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Scaftering wisdom: Tán Tuệ—Wisdom 
obtained from the scattering mind—Trí tuệ có 
được từ tán tâm——See Four kinds of wisdom. 
Scenfs: Nhang—There are three kinds of scents 
or incense—Tam Chủng Hương (có ba loại 
nhang)—See Three kinds of Incense. 





Scent consciousness Tỷ thức—See Six 
COnsciousnesses, Seven consciousnesses, and 
Eight conscIousnesses. 

Scented dragon?s brains Kiết Bố La— 


Camphor—Hương Long Não. 
Scented ocean: Hương Hải 
surrounding Sumeru—Biển ước thơm quanh núi 
Tu Di (đây là biển nước thơm trong thế giới Liên 
Hoa tạng). 

Sceptic (a): Hoài nghi. 

Scepfter (n): Cây trượng. 





The scented ocean 


3920 


Schema (n): Lược đồ. 

Schism (n): Sự ly gián. 

Scholar (n): Học giả. 

Scholastic (a): Thuộc về kinh viện— Thuộc về 

trường học. 

Schools (n): Tông phái. 

(A) See Tông, Tông Phái. 

(B) Hai cửa, hai trường phá —Two doors 
(entrances——schools). 

(C) Four teachinss, doctrines or schools: Tứ 
Giáo—See Four teachings. 

(D) See Ten schools of Chinese Buddhism. 

School of adornment: Trang Nghiêm Môn— 

The gate or school of the adornment of the spirit, 

In contrast with external pracfices, ceremonIes, 

asceticism, etc.——Cổng trang nghiêm tâm linh, đối 

lại với hình tướng tu hành bên ngoài, như lễ lạc 

hay khổ hạnh. 

School of Buddhism: Family of Buddhism— 

Phật gia. 

School of the collected sastras: Samparigraha 

(sk)—Doctrine of the mere ideation—Nhiếp 

Luận Tông —See Samparigraha. 

School of the community: Mahasanghika (skt) 

The school of the majority; one of the chief early 

divisions—Đại Chúng Bộ—See Mahasanghika. 

School of the Elders: The Theravada—Thượng 

Tọa Bộ. 

School of immortality: Vô Sanh Môn—The 

doctrine of reality as beyond birth or creaftion, I.e. 

that of the bhutatathata; the gate or school of 

immortaliqyGiáo thuyết chân lý vượt trên sanh 

tử tạo tác, như chân như; bất tử môn. 

School of impartial teachings: Bình Đẳng 

Giáo —One of the two schools founded by Yin-Fa- 

Shih early in the Tang dynasty—Một trong hai 

trường phái được Ngài Ấn Pháp Sư sáng lập vào 

đầu đời nhà Đường (chỉ Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết 

Kinh Hoa nghiêm thuyết về Nhất Phật Thừa, một 

cách bình đẳng cho chúng sanh mọi loài, chứ 

không thuyết vì căn cơ sai biệt). 

School of Mahayana: Đại Thừa Tông —After 

the Buddha”s death, Buddhism was divided into 

many schools. The two main branches were 

Himnayana and Mahayana. Whoever seeks to 

become an arhat belongs to the Hinayana; while 


whoever seeks to become a Buddha belongs to the 
Mahayana. Right after the Buddha” death, the 
school of Mahayana, attributed to the rise In India 
of the Madhyamika (the school ascribed to 
Nagarjuna) and the Yoga; the rest of the sects 
belonged to the Hinayana. The Madhyamika and 
Yoga were called Tsan-Luan and Dharmalaksana 
in China. In Japan, only Kosa and Satyasiddhi 
belong to the Hinayana; the rest of other schools 
belong to the Mahayana—Sau khi Đức Phật diệt 
độ, Phật giáo chia ra làm nhiều tông phái; hai loại 
chính là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Những ai cầu 
chứng ngộ A-La-Hán thì gọi là Tiểu Thừa, những 
ai cầu thành Phật thì gọi là Đại Thừa. Lúc đầu 
ngay khi Phật nhập diệt, chỉ có hai tông Trung 
Quán và Du Già gọi là Đại Thừa, số còn lại là 
Tiểu Thừa. Trung Quán tức là Tam Luận Tông và 
Du Già tức là Pháp Tướng Tông bên Trung Quốc. 
Tại Nhật thì Câu Xá và Thành Thực Tông là Tiểu 
Thừa, số còn lại là Đại Thừa—See Mahayana 
Buddhism and Mahayana doctrine. 

School of Nagarjuna: Đề Bà Tông—§o called 
after Aryadeva. Also called Madhyamika—Còn 
gọi là Long Thọ Tông (do hai vị đại sĩ Long Thọ 
và Đề Bà sáng lập). Còn gọi là Tam Luận Tông. 
School of original existence: Bổn Hữu Gia—A 
division of Dharmalaksana school —Phái Bổn 
Hữu, một hệ phái của Pháp Tướng Tông. 

School of the real: Chân Tông—The school of 
the real, in contrast with the seeming. 

School of realty of all phenomena: 
Sarvastivada (skQ—Nhứt Thiết Hữu Bộ —The 
school of reality of all phenomena, one of the 
early Hinayana sects, formed around three 
hundred years after the Nirvana. TheIr teachings 
represented in Chinese by the words “The self 1s 
empty, the Dharma exists,” “The three times are 
real existence,” and “he universe Is eternal 
existence.”—Nhứt Thiết Hữu Bộ, trường phái 
hiện tượng, một trong những trường phái sớm nhất 
của phái Tiểu thừa, được thành lập bằng cách tách 
ra từ Thượng Tọa Bộ, khoảng 300 năm sau ngày 
Phật nhập diệt. Giáo thuyết của trường phái nây 
tiêu biểu ở Trung Hoa qua những câu “Ngã không 
Pháp hữu,” “Tam thế thực hữu,” và “Pháp bổn 
hằng hữu.”—See Sarvastivada. 

School of Sakyamuni: Buddhism—Thích môn. 


3921 


School of treatise on the bhumis: Địa Luận 
Tông—School of treatise on the Bhumis, an early 
Chinese Buddhist school based on a commentary 
by Vasubandhu on the Dashabhumika which 
translated Into Chinese in 508. A branch of this 
school became the predecessor of the Avatamsaka 
school (Hua-Yen). According to ProfF. ]unjiro 
Takakusu the of Buddhist 
Philosophy, prior to the Avatamsaka School there 
was In China a school named Ti-Lun which was 
founded on Vasubandhu's commentary on the 
Dasa-bhumi-Sutra. The text was translated Into 
Chinese in 508-512 A.D. by Bodhiruci, Ratnamati, 
and Buddhasanta, all from India. There appeared 
1n time a split in the Ti-Lun School. Tao-Ch?ung, a 
pupIl of Bodhiruci, lived in the north district of Lo- 
Yang and exercised a great infiuence on the 
people, while Hui-Kuang, a pupil of Ratnamatl, 
lived In the south district of the capital and was 
equally influential in his religious activities. The 
line of tehthermer was called “the Branch of the 


1n Essentials 


Northern Path. The line of the former was called 
“The Branch of Northern Path,” and that of the 
latter “The Branch of the Southern Path.”—“Phái 
Địa Luận Trung Quốc bàn về các xứ sở.” Một 
trường phái sớm của Trung Quốc dựa trên căn bản 
luận cứ của Ngài Thế Thân về Dashabhumika, 
được dịch ra tiếng Hoa năm 508. Một trong những 
chi nhánh của phái nầy về sau là trường phái Hoa 
Nghiêm. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, trước Hoa 
Nghiêm Tông, ở Trung Hoa đã có một phái mang 
tên là Địa Luận Tông, y cứ trên bản luận giải của 
ngài Thế Thân về Thập Địa Kinh (Dasa-bhumi 
Sutra). Tác phẩm nầy được phiên dịch sang Hán 
văn trong những năm 508-512 sau Tây Lịch do 
công trình của ngài Bồ Đề Lưu Chi, Bửu Huệ, và 
Phật Đà Phiến Đa, tất cả đều từ Ấn Độ. Về sau 
một cuộc phân chia trong Địa Luận Tông xãy ra. 
Đạo Súng, một môn đệ của Bồ Đề Lưu Chi, trú ở 
phía bắc thành Lạc Dương và gây được ảnh hưởng 
lớn trong quân chúng, trong khi Tuệ Quang, đồ đệ 
của Bửu Huệ, trú ở phía nam hoàng thành và cũng 
có ảnh hưởng không kém trong những hoạt động 
tôn giáo của ông. Dòng thứ nhất được gọi là “Bắc 
Đạo Phái” và dòng thứ hai là “Nam Đạo Phái.”— 
See Ti-Lun School. 


School of unreality: Không môn—The teaching 
which regards everything as unreal, or Immaterial, 
one of the four divisions made by T”len-T”ai— 
Giáo pháp xem vạn hữu không có thực chất, một 
trong bốn phái của tông Thiên Thai—See Four 
modes of teaching. 

Schwezigon Pagoda: The most revered pagoda 
1n Burma, the construction of which was begun by 
King Anawratha (Anurudha, 1040-1077) and 
probably completed by his successor Kyazittha 
(1084-1113) to house three relics of the Buddha: a 
collarbone, a frontlet bone, and a tooth. 

Science (n): Pancavidya (skt)—Khoa học—There 
are five sclences or studies of India which help 
people Improve their knowledge or wisdom——Có 
năm thứ minh hay năm môn học xưa của Ấn Độ 
giúp con người phát triển trí huệ—See Five 
SCl€ences. 

Science of cause: Hetuvidya (skt—Nhân 
minh—Logical reasoning with syllogIstic 
method of proposition, reason and example—Lý 
luận theo pháp “Tôn Nhân Dụ.” 

Scienfific (a): Thuộc về khoa học. 

Scienffic achievements and human 


happiness: Thành Tựu Khoa Học và Hạnh Phúc 
Con Ngườ——Modern man 
happiness outside Instead of seeking 1t within. 
However, happiness does not depend on the 
external world. Science and technology seem to 
promise that they can turn this world into a 
paradise. Therefore, there 1s ceaseless work øgoing 
on In all directions to Improve the world. Sclienfists 
are pursuing their methods and experimenfs with 
undiminished vigour and determination. Man”s 
quest to unravel the hidden secrets of nature 
contnued unbated. Modern discoverles and 
of produced 
sfartling results. All these improvements, thought 
they have their advantages and rewards, are 
entirely material and external. In spite of all this, 
man cannot yet control his own mind, he 1s not 
better for all his scilentific progress. Within this 
conflux of mind and body of man, however, there 
are unexplored marvels to keep men of sclence 
Occupied for many years—Con người trong thời 
cận đại hình như đang tìm kiếm hạnh phúc từ bên 
ngoài thay vì từ bên trong mình. Tuy nhiên, hạnh 





1S 


seems to seek 


methods communication  have 


3922 


phúc không tùy thuộc nơi thế giới bên ngoài. 
Khoa học và kỹ thuật hiện đại hình như hứa hẹn 
sẽ biến thế giới này thành một thiên đường. Chính 
vì thế mà người ta không ngừng làm việc mong 
biến cho thế gian này trở thành một nơi tốt đẹp 
hơn. Các nhà khoa học theo đuổi những phương 
thức cũng như thí nghiệm với nỗ lực và quyết tâm 
không ngừng nghỉ. Sự cố gắng của con người 
nhằm vén lên bức màn bí mật bao trùm thiên 
nhiên vẫn còn tiếp tục không khoan nhượng với 
thiên nhiên. Những khám phá và những phương 
tiện truyền thông hiện đại đã tạo nên những thành 
quả ly kỳ. Tất cả những cải thiện trên dù có mang 
lại thành quả lợi ích, đều hoàn toàn mang tính vật 
chất và thuộc về ngoại cảnh. Cho dù có những 
thành quả khoa học như vậy, con người vẫn chưa 
kiểm soát được tâm mình. Bên trong dòng chẩy 
của thân và tâm, có những kỳ diệu mà có lẽ các 
nhà khoa học còn phải cần đến nhiều năm nữa để 
khảo sát. 

Scientism: Chủ nghĩa khoa học. 

Scold and curse: Mắng chửi. 

Scoop out one?s body and turn i( in(o a 
lamp: Oản Đăng —Attributed to Sakyamuni in a 
former incarnation—Xẻ thân móc mở làm đầu đốt 
đèn, đó là nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
trong một tiền kiếp, vì muốn bố thí ánh sáng nên 
đã móc thân làm đèn. 

Scorching hell: Where sinners are burnt up— 
Hỏa phần địa ngục. 

Screen: (sk)—Avarana  (skt)— 
Barricade—Hindrance; a term for the passlons or 
any delusion whiích hinders enliphtenment— 
Chướng. 

Screen and obsírucfion: Avarana 
Hindrance—Chướng ngại. 

Screen of past karma: Karmavarana (skt— 
Hindrances of past karma——Nghiệp Chướng——The 
screen or hindrance of past karma which hinders 
of Bodhi (hindrance the 
attainment of Bodhi, which rises from the past 
karma)—Những chướng ngại và ngăn trở do ác 
nghiệp gây ra làm ngăn cản bồ để (ác nghiệp 
ngăn cản chánh đạo). 

Screw up one”s eyes: Nheo Mắt. 


Varana 


(skÙ— 


the  attainment tO 


Scriptural authority: Thẩm quyển về kinh 
điển. 

Scriptural text: Desanapatha (skt—Spoken 
teaching—Ngôn Giáo. 

l1) The original teaching of the Buddha, which 
was not recorded in wriing until the IŸ 
century B.C., when Pali canon was wriften on 
palm leaves In the monasteries In SrI Lanka: 
Giáo thuyết nguyên thủy của Phật Tổ Thích 
Ca, chưa được ghi lại bằng chữ viết cho đến 
đầu thế kỷ thứ nhứt Tây Lịch, khi mà Tạng 
Kinh Pali được ghi lại trên những lá kè, trong 
các tự viện ở Tích Lan. 

The teachinng of Buddha as embodied in 
words: Giáo Thuyết của Đức Phật biểu hiện 
bằng ngôn ngữ. 

Scripture (n): Bài kinh. 

Scriptures of Buddhism: Giáo Điển—Pháp 
Điển— Thích Điển (kinh điển Phật giáo)—Kinh 
điển hay điển tịch của một tôn giáo. 

Scripftures of the Mahayana: Đại Thừa 
Phương Đẳng Kinh Điển—- The sutras of the 
Mahayana, ther doctrines being square and 
correct for all equally or universal Kinh Đại 
Thừa nói về bình đẳng tính của vũ trụ. 


2) 


Scripfures of measureless meaning: Vô 
Lượng Nghĩa Kinh—Phương Quảng. 
l) FEuller explanaion of the doctrine: 


Extension—Enlargeement——Broad—— 
Spaclous—The whole of the Mahayana 
sutras—Scriptures of measureless meaning 
(universalistic or infinite). Vaipulya sutra Is 
used to indicate all Mahayana sutras—Tên 
chỉ chung cho các kinh Đại Thừa—See 
Mahayana sutras. 

Name of the tenth of the twelve Buddhist 
sutras: Tên của bộ kinh thứ mười trong 12 bộ 
Kinh Phật. 

Scriptures spoken voluntarily: Udana (skt— 
Vô Vấn Tự Thuyết —Impromptu—Unsolicited— 
One part of the scriptures spoken voluntarily and 
not In reply to quesflons or appeals, one of the 
twelve parts of the Buddhist scriptures—Một trong 
mười hai bộ Kinh. Tiếng Phạn gọi là Ưu Đà Na, 
tức là “Vô Vấn Tự Thuyết” nghĩa là Phật tự 
thuyết để răn chúng chứ không phải trả lời cho 
câu hỏi nào. 


2) 


3923 


Scripture Unlocking the Mysteries: Sandhi- 
Nirmocana-Sutra (skt—Giải Thâm Mật Kinh— 
The chief text of the Dharmalaksana school, 
translated Iinto Chinese by Hsuan-Tsang around 
the fifth century A.D.—Giáo điển chính của Pháp 
Tướng Tông, được ngài Huyền Trang dịch sang 
Hoa ngữ vào khoảng thế kỷ thứ năm sau Tây 
Lịch. 

Scriptures writfen on tree-leaves: Thụ Kinh— 
Scriptures written on tree-leaves or bark, chiefly 
on palm-leaves—Các loại kinh điển tiếng Phạn 
được khắc trên lá hay vỏ cây, chủ yếu là trên lá 
bối đa la (như lá kè). 

Scripturist (n): Chuyên viên nghiên cứu kinh 
điển. 





Seroll (n): Cuồn, cuộn (chỉ hay giấy). 

Seruple (n): Sự bối rối. 

Serupulous (a): Bối rối. 

Scrufinize (v): Xem xét kỹ lưỡng. 

Scrufiny (n): Cuộc sát hạch. 

Sculptural (a): Thuộc về điêu khắc. 

Sculptfure of stone: See Hỏa Thạch. 

Sculpfure on stone: Hoạch Thạch —Sculpture in 
stone, which remains—Điêu khắc trên đá, nghĩa 
là để lại dấu vết cụ thể. 

Sea (n): Biển. 

Sea of blood: Huyết Hải — The hells and lower 
incarnations—Biển máu, ví như địa ngục và 
những tái sanh hạ thú. 

Sea of Dharma: Biển Pháp. 

Sea of cxisdence: Hữu Hải—The 
mortality or births and deaths—Biển sanh tử luân 
hồi. 

Sea of graee: Ân hải (biển ân đức)—The sea of 
grace which 
transmigration—Biển ái ân cứ tiếp tục nhận chìm 
chúng sanh trong biển đời sanh tử. 

Sea of karma: Biển nghiệp. 

Sea of spirit: Thần biển. 

Sea turtle which has only one eye: Nhất Nhãn 
Chi Qui—A sea turtle which has only one eye, 
and that underneath, entered a hollow In a floating 
log; the log, tossed by the waves, happen to roll 
over, whereupon the turtle momenfarily saw the 
sun and moon. This refers to the rareness of the 


sea Of 


snks men ¡in the ocean of 


appearance of a Buddha, also of the difficulty of 

being born as a man—Rùa biển một mắt, từ đáy 

biển trồi lên trong một bọng cây, thấy được vâng 

nhựt nguyệt, rỗi theo lượn sóng mà tấp vào bờ. Ý 

nói sự hiếm quý của sự thị hiện của Phật, cũng 

như được sanh làm người vậy. 

Sea-Vast Virtue?s Radiance Buddha: Phật 

Hải Đức Quang Minh. 

Sea-Virtue-Bright Buddha: Hải Đức Quang 

Minh Phật. 

Seal: 

l) (n): Mudda (p)—Mudra (sk)——Ấn—Dấu 
ấn—Signet—Stamp——Approval—Seal— 
Assurance—Emblem——Proof—SIgn— 
Symbol—Manual signs Indicative of various 
1deas—See Mudra. 





2) (v): Đóng dấu. 
Seal of  approval: Inka-shomèi (p—Ấn 


Chứng——In Buddhism, this 1s a stamp of approval 
of sufficient enlightenment to be allowed to teach. 
Thịs 1s considered as a formal acknowledgment on 
the part of the master that his disciple has fully 
completed his training under him, in other words, 
graduated, or attained enlightenment in Buddhism. 
With masters who use the koan system 1t implies 
that the disciple has passed all the koans 
prescribed by that master. The bestowal of the 
seal of approval by masters who do_ not use koans 
sipnfles their satisfaction with their discIple”s 
level of understanding. One who receives the seal 
of approval may or may not be gøIven permission 
by his master to begin teaching, for muụch depends 
on the depth of the student's enlightenment, the 
strensth of his character, and the maturify of his 
personality. Obviously, much also depends on the 
personal qualitles of the master himself. If he 1s 
Wise, virfIous, and accomplished, with hiph 
standards, his permission to teach will not be 
liphtly given. But 1f he 1s a mediocre, very likely 
his disciple, sealed or not-yet-sealed, will be “a 
poor stamp of a poor stamp.” In zen 1t 1s often 
said, “The fruit can be no better than the tree that 
produced it.”——Trong đạo Phật, đây là ấn chứng 
của sự giác ngộ đây đủ để được phép dạy đệ tử. 
Đây là sự xác nhận chính thức về phần của một vị 
thầy rằng một đệ tử của ông đã hoàn tất đây đủ 
việc tu luyện với sự hướng dẫn của chính ông, nói 


3924 


cách khác là đã tốt nghiệp, hay đã đạt đạo trong 
Phật giáo. Với các thiển sư dùng hệ thống công 
án, thì nó ám chỉ rằng người học trò đã xong mọi 
công án do ông thầy chỉ định. Các thiển sư không 
dùng công án thì ban ấn chứng bằng sự thỏa mãn 
của các vị nầy về mức độ giác ngộ hay thấu triệt 
giáo pháp của người học trò. Một đệ tử khi đã 
được ấn chứng, có thể hoặc không có thể được 
phép bắt đầu dạy người khác, điều nầy tùy thuộc 
vào mức độ giác ngộ nông sâu, sức mạnh cá tính 
và sự trưởng thành của người đệ tử. Dĩ nhiên điều 
nầy cũng tùy thuộc rất nhiều vào phẩm cách cá 
nhân của vị thầy. Nếu vị thầy tài ba đức độ và 
tiêu chuẩn cao, ông sẽ không dễ dàng khinh suất 
mà để cho đệ tử bắt đầu dạy cho người khác một 
cách hời hợt. Nhưng nếu là một vị thầy tầm 
thường, thì rất có thể môn đệ của ông, ấn chứng 
hay không ấn chứng, cũng sẽ là “một cái dấu 
vụng về của một con dấu vụng về.” Trong nhà 
thiển người ta thường hay nói: “Cây đắng không 
sanh trái ngọt.” 

Seal of authentication: Ấn chứng giác ngộ— 
The certification of awakening (Kensho or Satorl) 
given by a Zen Master to a student, which 
indicates that the master Is satisfied with the 
studenfs progress. It also confers authority to 
teach, but does not Indicate that the student has 
reached the highest level of understanding. This 
system 1s Imporfant in Zen, which claims to be a 
mind-to-mind transmission of non-conceptual 
direct understandinp, whích began 
Sakyamunil Buddha passed the dharma to his 
student Kasyapa. The seal of authentication 
serves as a qualify-control device by which Zen 
masters can ensure that a particular person's 
teachngs and practices accord with those 
accepted In the tradiion—Sự chứng nhận giác ngộ 
được vị Thiền Sư trao cho đệ tử, nhằm chỉ rằng vị 
Thiển Sư hài lòng với sự tiến bộ của người học 
trò. Sự chứng nhận giác ngộ này cũng ban cho vị 
đệ tử quyền được dạy đệ tử, nhưng không cho biết 
rằng vị Thiển Sư đã đạt đến mức thông pháp cao 
nhất. Hệ thống này quan trọng trong nhà Thiển, 
trong đó nhằm tuyên bố sự nhận biết trực tiếp qua 
lối tâm truyền tâm chứ không bằng khái niệm tư 
tưởng, có từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
truyền pháp cho đệ tử là ngài Ca Diếp. Ấn thực 


when 


chứng được dùng như là phương cách kiểm soát 

phẩm chất mà các Thiển Sư có thể đoan chắc 

rằng giáo pháp và phương pháp tu tập đặc biệt 
của một người theo đúng với những gì đã được 
truyền thống chấp nhận. 

Seal of Buddha heart: Phật tâm ấn. 

Seal of Buddha-truth: Mudra (sk)—Pháp Ấn. 

l) The seal of Buddha-truth, expressing 1fs 

reality and immutability: Dấu ấn của diệu 

pháp, diệu pháp chân thực, không chuyển 
động hay biến đổi nên gọi là “Ấn.” 

lts universalify and 1(s authentic transmission 

from one Buddha or patriarch to another: Dấu 

hiệu chứng ngộ mà chư Phật hay chư Tổ trao 
truyền tâm pháp cho nhau. 

Seal of the Dharmas: The seal or impression of 

the four doømas—Tứ Pháp Ấn. 

I1) Suffering: Khổ. 

2) Impermanence: Vô Thường. 

3) Non-ego: Vô Ngã. 

4)_ Nrrvana: Niết Bàn. 

Seal of knowledge: Trí ấn. 

Seal of nirvana: Niết Bàn Tĩnh Ấn. 

l) The seal or teaching of nirvana (one of the 
three proofs that the sutra was uttered by the 
Buddha, 1s teaching of Impermanence, non- 
ego, and nirvana): Pháp ấn Niết Bàn tịch tnh, 
một trong ba pháp ấn là vô thường, vô ngã và 
niết bàn. 


2) 


2) The winess withn to the affainment of 
nirvana: Ấn khế bảo chứng để được chứng 
quả niết bàn. 

Seal of reality: Witness of reality—Thực tướng 
ấn—An abstract seal which passed on from one 
Buddha to the next Buddha—Một cái ấn trừu 
tượng được truyền từ vị Phật này qua vị Phật kế 
tiếp. 

Sealed with the sign of manhood: Đại Nhân 
Tướng Ấn. 

Seal of suchness: Yathatathyamudra (skt)——Như 
Thực Ấn - Dấu ấn của như nhườIn the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “Let all 
beings realize the triple emancipation (see Tam 
Giải Thoát), be well stamped with the seal of 
suchness, abide In the Intuitive understanding of 
the self-nature of things, which 1s to be gained by 


3925 


the Inner faculty of realization, and cease from 
viewing things in their relative aspect.”——Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Hãy để cho tất cả 
chúng sanh thể chứng ba sự giải thoát, hãy được in 
dấu hẳn hòi bằng dấu ấn của như như. Hãy trú 
trong sự hiểu biết trực giác về tự tính của các sự 
vật là cái phải được đạt bằng khả năng tự nội của 
sự thể chứng và hãy ngưng dứt cái nhìn các sự vật 
trong khía cạnh tương đối của chúng.” 

Seal of the tempIle: Ấn—Seal. 

Search: Tầm Cầu—According to the Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo 
(Searches), there are three kinds of searches— 
Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba 
loại tầm cầu—See Three kinds of searches. 
Search for: To look for—Look for someone or 
something——Tìm kiếm. 

Search for existence: Tầm Câu Về Hữu—See 
Three kinds of searches. 

Search for a holy life: Tầm Cầu Về Phạm 
Hạnh—See Three kinds of searches. 

Search for sensual pleasure: Tầm Cầu Về 
Dục—See Three kinds of searches. 

Search for your ass while riding it: Ky Lư 
Tầm Lư—Not to recognize the mind of Buddha in 
one”s selfF —Cỡi lừa mà lại đi tìm lừa, ý nói tự 
mình có Phật tánh mà mình không nhận biết được. 
Season (n): Mùa. 

Seasonable: Right timing—Hợp thời —See Seven 
excellences claimed for the Buddhaˆs teaching. 
Seasonable occasion: Suited to the occasion— 
Seasonable or suited to the occasion, one of the 
eight characteristics of a Buddhas speaking——Ứng 
thì phân biệt (biện luận đúng lúc đúng thời), một 
trong tám tài hùng biện của Đức Như Lai hay tám 
đặc tính của Phật trong lúc nói—See Eipht 
characteristics of a Buddha”s speaking. 

Seasoned pracfictioner: Người tu lâu năm. 
Seat: Vastu (skÙ—Chỗ ngồi (tòa) —Place—Đạo 
Tràng—See Bodh-Gaya and Bodhimanda. 

Seat of empfiness of all existent thỉngs: Tòa 
nhất thiết pháp không—The Buddha sits on the 
seat of emptiness of all existent things to expound 
His ulimate truth—Tòa nhất thiết pháp không 
(chỗ trống không của tất cả vạn hữu)—Đức Phật 


ngồi tòa nhứt thiết pháp không để giảng chân lý 
tối thượng của Ngài. 

Seat offering: Offer one”s seat to others—Sàng 
tọa thí (bố thí chỗ ngồi)—Nhường chỗ cho 
người —See Seven kinds of offering (B). 

Seccho (jap): Zen master Xue-T'ou (Hsueh- 
Tou)—Trùng Hiển Tuyết Đậu Thiền Sư—See 
Zhong-Hsian-Xue-Tou. 

Seclude (v) oneself from society: Ấn dật— 
Hide from the world——Living In 1solation. 
Secluded: Vivikta (skt)——Solitary—Tịch Tịnh. 

() An overview of “§ecluded”—Tổng quan về 
“lịch Tĩnh”: Calm and quiet; free from 
tempftaton and distress; nivana—Xa rời 
phiền não là tịch, dứt hết mọi khổ đau là tĩnh. 
Tịch tĩnh là cái lý của Niết Bàn. 

The Buddha”s teachings on “Eternal peace” In 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Tịch Tịnh” trong Kinh Pháp Cú: 

l) A man who 1s dull and ipnorant, by silence 
alone, does not become a sage (Dharmapada 
268): Kẻ ngu muội vô trí, dù làm thỉnh cũng 
không gọi được là tịch tịnh. 

A wise man 1s the one who weiphs what 1s 
thought worthy to be weighed. One who 
understands both worlds, Is called a sage 
(Dharmapada 269): Kẻ trí tuệ sáng suốt như 
bàn cân, biết cân nhắc điều thiện lẽ ác mà 
chọn lành bỏ đữ, mới gọi là người tịch tịnh. 
Biết được cả nội giới và ngoại giới nên gọi là 
người tịch tịnh. 

Secluded area: Khu vực yên tĩnh. 

Seclusion: Thoát tục There are two kinds of 
seclusion—Nhị Chủng Thoát Tục—Có hai loại 
thoát tục—See Two kinds of seclusion or 
retirement from the world. 

Second (a): Thứ hai. 

Second body: Đệ nhị thân—A Bhiksu or 
Bhiksuni should have another monk or nun as a 
second body to look after and support, Just as he 
himself or she herself is the second body of 
another monk and nun who supports and looks 
after other monk or nun—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nên có một đệ nhị thân để chăm sóc và 
nâng đỡ, cũng như chính vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 


qI) 


2) 


3926 


Ni ấy cũng là một đệ nhị thân cho người khác để 

được người này chăm sóc và giúp đỡ. 

Second cause: Nguyên nhân thứ hai. 

Second ỉn command ỉn a monasfery: The 

director—Đô Giám Tự —Còn gọi là Đô Tổng, tên 

gọi khác của chức Đô Tổng. 

Second dhyana: Đệ nhị thiển—A degree of 

contemplation in which reasoning gives way tfo 

The second dhyana, a degree of 

contemplaton where reasoning gives way tfo 

1ntuition. The second three rupa heavens—Còn 
gọi là đệ nhị tĩnh lự hay cõi thiển thứ hai trong tứ 
thiển thiên của cõi Sắc Giới (cuộc đại thủy tai 
thời kiếp mạt, nước chỉ dâng được đến cõi trời nầy 
mà thôi)—See Four jhana, and Second Dhyana 

Heaven. 

Second Dhyana Heaven: Dutiyajjhanabhumi 

(sk)—Nhị Thiền Thiên. 

Œ) The meanings of Dutiyajjhanabhumi—Nphĩa 
của Nhị Thiển Thiên: The second region, 
equal The 
inhabifants in this region have ceased to 
require the five physical organs, possessing 
only the organ of mind. This 1s the ground of 
Joy of production of samadhi. The second 
dhyana has one thousand times the worlds of 
the first. In the Surangama Sutra, book Nine, 
the Buddha told  Ananda about the 
Dutiyajjhanabhumi “Ananda! 
Those who flow to these three superior levels 
1n the second dhyana will not be oppressed by 
WOTrIes Or vaxatlons. Although they have not 
developed proper samadhi, their minds are 
pure fo the point that they have subdued therr 
coarser outflows.”—Cõi trời thứ nhì tương 
đương với tiểu thiên thế giới. Chư thiên trên 
cõi trời nầy hoàn toàn ngưng bặt năm giác 
quan đầu, chỉ còn lại “ý.” Đây là cõi hỷ lạc 

Tam Ma Địa. Nhị Thiển Thiên gấp một ngàn 

lần thế giới của Sơ Thiển Thiên. Trong Kinh 

Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã 

nói với ngài A Nan về Nhị Thiển Thiên như 

sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong cõi 

Nhị Thiền, tất cả lo âu không thể bức bách 

họ. Dù chẳng phải chính tu tam ma địa, trong 

tâm thanh tịnh đã dẹp tất cả hoặc lậu thô 
thiển.” 


1ntuition. 


to a small chilio cosmos. 


as follows: 


T) Sublevels of the Second Dhyana Heaven— 
Những cõi trời thuộc cõi Nhị Thiền Thiên: 
Parittabha (skt): Thiểu Quang Thiên—Minor 
Light Heaven——In the Surangama Suftra, book 
NÑine, beyond the 
Heavensgather ¡in and govern the Brahma 
beinøs, for their Brahma conduct 1s perfect 
and fulfiled. Unmoving and with settled 
minds, they produce liph( in profound 
stllness, and they are among those in the 
Heaven of Lesser Lipht—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ Phạm Thiên 
tăng tiến lên, phạm hạnh viên mãn, tâm 
không động, phát sáng. Gọi là trời Thiểu 
Quang. 
Apramanabha 
Thiên——Infinite 


l) 


those Brahma 





2) Vô 


Heaven—lIn 


(skÐ: Lượng Quang 
Light the 
Surangama Sutra, book Nine, those whose 
lights illumine each other In an endless 
dazzling blaze shine throughout the realms of 
the ten directions so that everything becomes 
like crystal. They are among those in the 
Heaven of Limitless Lipght—Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà 
ánh hào quang sáng chói rực rỡ vô cùng, 
chiếu cả mười phương cõi, thành như ngọc lưu 
ly. Gọi là trời Vô Lượng Quang. 
Abhasvara (skÐ: Cực Quang Tịnh Thiên— 
Quang Âm Thiên —-Utmost Light Purity 
Heaven——lIn the Surangama Sutra, book Nine, 
those who take ¡in and hold the lipht to 
perfection accomplish the substance of the 
teaching. Crating and transforming the purity 
1nto endless responses and functions, they are 
among those in the Light-Sound Heaven or 
the Utmost Light Purity Heaven——Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người 
hấp thụ và giữ gìn cái ánh sáng hoàn toàn, 
thành tựu được giáo thể, phát ra sự hóa đạo 
thanh tịnh, ứng dụng vô cùng. Gọi là trời 
Quang Âm hay Cực Quang Tịnh Thiên. 
** See Seven Heavens ¡n the Form Realm (B). 
Second Dhyana as a Nirvana: Nhị Thiền làm 
Niết Bàn—See Five kinds of immediate nirvana. 
Second fortniph( of a lunar month: 
Krsnakarma (skÐ——Darkening of the month— 


3) 


3927 


Latter half of the month—Period of the waning 
moon—Hắc nguyệt. 

Second fruit: Sakrdagamin (skÙ—Nhị Quả— 
Quả vị thứ nhì —The second fruit of the four kinds 
of Hinayana arhats, who has only once more to 
return to mortality—Quả thứ hai trong Tứ Thánh 
Tiểu Thừa, chỉ còn trở lại một lần nữa mà thôi 
(Nhất Lai Quả). 

Second fruit of the four kinds of Hinayana 


Buddhism: Who has only once more to return to 
mortali(y Quả thứ hai trong Tứ Thánh Tiểu 
Thừa, chỉ còn trở lại một lần nữa mà thôi (Nhất 
Lai quả}—See Two kinds of fruit or karma. 
Seccond — fruit of  “Once-Returner”: 
Sakrdagamin (skt)——Nhứt Lai—Tư Đà Hàm—Quả 
vị thứ nhì “Nhất Lai”—The state of returning only 
Once again, or once more to arrive, or be born— 
One who 1s still subJject to “One-return.” The 
position of the way of cultivation. He still has to 
undergo “one bírth” in the heavens or “once 
retun” among people. The second grade of 
arahatship involving only one rebirth Hành giả 
đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy vẫn còn phải 
sanh thiên một lần hay một lần nữa trở lại trong 
cõi người —See Four kinds of holy men (I]). 
Second ground Bodhisattva: Đệ Nhị Địa Bồ 
Tát. 

Second jhana functional consciousness: Tâm 
Hành nhị thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm—§econd Jhana functional 
conscIousness together with ¡initial application, 
sustained application, zest, happiness, and one- 
poIntedness—See Fifteen types of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 

Second jhana heaven: Nhị Thiền Thiên—See 
Ñine successive abidings. 
Second jhana moral 
consciousness: Tâm Thiện Nhị Thiển cùng với 
Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm—Second Jhana 
moral or wholesome consciousness together with 
immtial applicaton, sustained application, zest, 
happiness, and one-poitedness—See Fifteen 
types of Fine-Material-Sphere Minds (A). 

Second jhana path consciousness 0Ý stream- 
entry: Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiểền—See Five 
kinds of path of conscIousness (A). 


or wholesome 


Second jhana resultant consciousness: Tâm 
Quả Nhị Thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và 
Nhất Điểm—§econd Jhana resultant 
consciousness together with Initial application, 
sustaned application, zest, happiness, and one- 
pointedness—See Fifteen types of Fine-Material- 
Sphere Minds (A). 

Second power of change: Đệ Nhị Năng Biến— 
The klistamano-vijnana, 
consciousness, or self-consciousness which ø1Ives 
form to the universe—Đệ nhị năng biến hay tên 
gọi khác của Mạt Na Thức, hay tâm thức biến 
động vì những cảnh giới bên ngoài —See 
Manovijnana. 

Secondary afflictions: Những phiền não phụ— 
The consequent or secondary afflictions resulting 
or arising from the fundamental afflictions. 
According to Vasubandhu's Trimsika, there are 
twenty-four secondary afflictions—Tùy phiền não 
(khởi lên từ căn bổn phiền não). Các phiền não 
nầy lấy căn bản phiền não làm thể mà sinh ra. 
Theo Tam Thập Tụng của Ngài Thế Thân, có hai 
mươi bốn tùy phiển não—See Two kinds of 
(A) and Twenty-four secondary 


disturbed-mind, 


affliction 
afflictlons. 
Secondary cause: Hetupratyaya (skt—Duyên— 
Accessory conditions—Environmenfal cause. 

l) The condition of perception arising from the 
Nội  duyên—Immediate, 
environmental 1n 


five SenSe€S: 


conditonal or causes, 
contrast with the more remote——Ý thức trong 
tâm phân biệt các pháp khởi lên từ năm thức. 
Alambana (skÐ: Sở duyên—Upon which 
something rests or depends, hence objects of 
perception; that which is the environmentfal or 
contributory cause; attendant circumstances—— 
Cảnh đối đãi với tâm thức (pháp tâm và sở 
tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên). 


2) 


Secondary color: Hoại Sắc. 


1) Broken colour (not a bright colour): Màu tối. 

2) A secondary color (not the five prImary 
colours): Màu phụ (không phải là năm màu 
chính). 

3) Itis described as a neutral colour through the 


dyeing out of the other colours: Màu trung 
tính, hay là màu được nhuộm từ các màu 
khác. 


3928 


4) A fundamental rule in Buddhism 1s to dye the 
kasaya with a secondary color: Luật nhà Phật 
là nhuộm sao cho áo cà sa có màu hoại sắc. 

Secondary commandments: Già Chế_— Già 

GIới—A 

from the mandate of Buddha, 1.e. against drinking 


secondary commandments, deriving 


wine, as opposed to a commandment based on the 
pñmary laws of human nature, I.e. against 
murder—Những luật phụ hay thứ luật mà Phật 
chế ra như cấm uống rượu, đối lại với “tánh giới” 
là những giới luật căn bản của con người như cấm 
giết người. 

Secondary elemenfs: Dhatu (skt—Elements— 
Sphere—Region—Realm—Cảnh giới. 

bản trí. 

Secondary force: Pratyaya-bala (skt—Duyên 
Lực —As confrasted with environmental or causal 





force (nhân lực). The environmenftal or secondary 
force (the power of the conditioning cause, 
circumstance)—Đối lại với nhân lực hay nguyên 
nhân chính. Đây là nguyên nhân phụ sinh ra sự 
vật. Sức trợ duyên từ những điều kiện hay hoàn 
cảnh bên ngoài. 

Secondary kind of sỉn: Già Tội—The second 
kmds of sin when culivators commit the 
secondary commandments, commiting 
drinkng wine, as opposed to commiting the 


1©. 


primary sin, I.e. murdering—Loạ! tội phụ khi hành 
giả phạm những giới phụ như uống rượu (theo nhà 
Phật hay tỳ kheo thì đây là tội, nhưng không phải 
là cái tội từ tự tính), để đối lại với những tính tội 
(tội chính) như giết người. 

Secondary  klesas: 
Secondary afflictions. 
Secondary sons: Thứ Tử -Hinayanists—Người 
theo Tiểu Thừa—See Three kinds of Buddhist 
followers. 

Secondary stafes of all things: Tùy Tướng— 
The secondary state, I.e. birth, stay, change, and 


Tùy phiển não—See 


death, ¡n all phenomena—Tiểu tướng sanh, trụ, dỊ, 

diệt của vạn hữu. 

Secrecy (n): Sự bí mật. 

Secret (a & n): Esoteric 

mật—Minh. 

1) Secret, 
manifest: Che mờ, đối lại với hiển. 


Bí 





Hidden—Occult 


invisible, 1n contrast with open, 


2) True word which can destroy the obscurity of 
illusion: Chân Ngôn hay Minh do khẩu phát 
ra (nếu do thân phát ra như hào quang thì gọi 
là minh): Chân ngôn có khả năng phá trừ hôn 
ám. 

Secreft apreement: Mật ước. 

Secret discipline: Tín điều bí mật. 

Secret documentf: Bí Văn (Mật giáo). 

Secret and important: Bí yếu —Essence— 
Profoundly Important. 

Secret languaøe: Samdha (sk—Mật Ngữ— 
Esoteric expression—Occult expression—Secret 
meanine—Ngôn ngữ bí mật của tông Chân Ngôn. 
Secref meaning: Ấn mật nghĩa—Esoteric or 
Occult meaning, In contrast with exofteric or plain 
meaning. 

Secret method: Bí Quyết Khẩu quyết bí mật— 
Magical ¡incantations—Bí pháp (bí quyết hay 
phương pháp bí mật). 

Secret order: Ám lệnh. 

Secret presfige: Bí Tích. 

Secret rules whispered in the ear: Nhĩ Ngữ 
Giới—Mật giới được truyền bằng cách nói thầm 
vào tai, một lối thực hành của Mật Giáo—An 
€SOf€rIc practice. 
Secret school: 
Buddhist schools. 
Secret seal from Tathagafa: Mật Ấn Như Lai. 
Secret signal: Ám hiệu. 

Secret society: Mật hội. 

Secret s(ore Bí Tạng Teachings that 
unenlightened people cannot easily understand. In 
the Esoteric Teaching, that which 1s explained by 
the dharma-body of Mahavairocana Buddha—Kho 
tạng bí mật hay những giáo pháp mà phàm phu 
khó bể hiểu nỗi. Trong Mật giáo, bí mật tạng 
được giải thích bằng pháp thân của Đức Đại Tỳ 
Lô Giá Na—See Secret teaching 
Tathagatagarbha. 

Secret talk: Mật đàm. 

Secret teaching: Secret mantra—Mật Tông (Bí 
Mật Giáo)—The term “Secret teaching” 1s always 
referred to the esoteric Buddhism or Vajrayana as 
practiced in China. Its teachings and practices are 
derived from Indian Tanfras, texts that emphas1ze 


Mật Tông—See Flve great 


and 


3929 


ritual and visualization, along with extensive use 
of symbolism and Imagery. lt was brought to 
China in the eighth century by three Indian 
masters: Vajrabodhi (Chin-Kang-Chih 663-723), 
Amoghavajra (P°u-Kung Chin Kang 705-774) and 
Subhakarasmha (ShanWu Wei 637-735). 
Subhakarasimha translated the main text of the 
tradition, the Mahavairocana-sutra (Kinh Đại Nhật 
Như Lai ¡mo Chinese, and Amoghavajra 
translated the “dharani” or magical formulas that 
accompany 1t. The tradiion was brought to Japan 
by Saicho (767-822) and Kukai (774-835). The 
former made tantric practice a part of Tendai 
school, the 
Buddhism as a separate tradiion known as 
Shingon—Từ “Mật Giáo” thường được dùng để 
chỉ Phật Giáo Mật Tông hay Kim Cang Thừa được 
tu tập bên Trung Hoa. Giáo pháp tu tập này được 
lấy từ những mật chú Ấn Độ, những văn kinh 
nhấn mạnh đến nghi lễ và sự quán tưởng, cùng 
với việc sử dụng rộng rãi một số những biểu tượng 
và hình ảnh. Mật giáo được truyền đến Trung 
Quốc vào thế kỷ thứ 8 bởi ba vị sư Ấn Độ: Kim 
Cang Bồ Đề, Bất Không Kim Cang, và Sơn Vô 
Vi. Sơn Vô Vi dịch bản kinh văn chính cho truyền 
thống từ tiếng Phạn sang tiếng Hoa, đó là bản 
kinh Đại Nhật Như Lai, Bất Không Kim Cang dịch 
bản kinh “Đà La Nï hay những phương thức 
huyễn thuật. Truyền thống này được Saicho và 
Kukai truyền sang Nhật Bản. Saicho đã làm cho 
việc tu tập mật chú trở thành một phần của Tông 
Thiên Thai, trong khi Kukai thiết lập Phật Giáo 
Mật Tông thành một tông phái biệt lập được biết 
dưới tên Chân Ngôn—See Esoteric Doctrine. 
Secret thought: Ấn ý. 

Secret tracks: Mật Tích—Dấu tích bí mật— 
Invisible tracks. 

Secret Vajra of Vairocana: Kim Cang Mật 
Tích —Mật Tích Kim Cang—Mật Tích Lực ST— 
Kim Cang Lực Sĩ—Kim Cang Thủ—Chấp Kim 
Cang The deva-guardians of the secrets of 
Vairocana, his Inner or personal sroup of 
guardians In contrast with the outer or major øroup 
of Pu-Hsien, ManJusri, etc. Similarly, Sariputra, 
or Maudgalyayana, the sravakas, etc., are the 
inner guardians of Sakyamuni, the Bodhisattvas 
being the major group—Những vị tay cầm chày 


and later esfablished esoteric 


kim cang thể hiện đại uy ủng hộ Phật pháp. Đức 
Đại Nhật Như Lai lấy các vị Kim Cang Mật Tích 
nầy làm nội quyến; lấy các vị Phổ Hiển, Văn Thù 
làm đại quyến hay ngoại quyến. Cũng như Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni lấy các vị Thanh Văn như 
Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên..., làm nội quyến, 
lấy các vị Bồ Tát làm đại quyến. 
Secrets of Yogacara: Bí mật Du Già—The 
Yoga rules of the esoteric sect—Luật Du Già của 
Mật Tông. 
Secret words: Esoteric words—Ngữ mật. 
Secretly (adv): Một cách bí mật. 
Secretly transmitted 
transmission—Bí truyền. 
Sectf (n): Vada (skt——Giáo phái —See Lineage. 
Sect of the Buddha-heart: Phật Tâm Tông— 
The sect of the Buddha-heart, 1.e. the Ch”an (Zen) 
or Intuitive sect of Bodhidharma, holding that each 
individual has direct access to Buddha through 
meditaion—Tông phái Phật Tâm, thí dụ như 
Thiền Tông của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho rằng mỗi 
cá nhân có thể trực tiếp đi vào cõi Phật qua thiển 
định. **See Zen school. 
Secfs of Buddhism: Tông phái. 
() An overview of “Secf” in Buddhism—Tổng 
quan về “Tông phái” trong Phật giáo: 
Secfs arise from an Individual interpretation 
of the general teaching of Buddhism: Tông 
phái phát xuất từ một người theo kiến giải 
của mình mà giảng giải về giáo thuyết Phật 
giáo. 
Sects base on a peculiar interprefation of one 
of the recognized sects, as the Jodo-Shinshu 
founded by Shiran-shonin: Tông phái căn cứ 
theo giáo thuyết đặc biệt của mình hay của 
các tông phái đã được thừa nhận mà phán 
định, như Ngài Hoằng Pháp ở Nhật Bản. 
(I) Eighteen sects of Hinayana—Tiểu Thừa Thập 
Bát Bộ—Mười tám phái Tiểu Thừa. 
(A) Mahasanghikah—Đại Chúng Bộ: 
1) Ekavya-vaharikah: Nhứt Thuyết Bộ. 


Esoteric 


(a): 


l) 


2) 


2) Lokottaravadinah: Thuyết Xuất Thế Bộ. 

3) Bahusrutiyah: Đa Văn Bộ. 

4) Prajanptivadinah: Thuyết Giả Bộ. 

5) Jetavaniyah (Caityasailah): Chế Đa Sơn Bộ. 
6) Aparasailah: Tây Sơn Trụ Bộ (Bắc Sơn Trụ 


Bộ: Uttarasailah). 


7) 


3930 


Gokulika: Kaukkutkah—Kê L1 Bộ. 


(B) Aryasthavirah— Thượng Tọa Bộ: 


8) 
9) 


Haimavatah: Tuyết Sơn Bộ. 
Sarvastivadah: Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. 


10) Vatsiputriyah: Độc Tử Bộ. 

11) Dharmottariyah: Pháp Thượng Bộ. 

12) Bhadrayaniyah: Hiền Vị Bộ. 

13) Sammatiyah: Chính Lượng Bộ. 

14) Sannagarikah: Mật Lâm Sơn Bộ. 

15) Mahisasakah: Hóa ĐỊa Bộ. 

16) Dharmaguptah: Pháp Tạng Bộ. 

17) KasyahpIya: Ẩm Quang Bộ. 

18) Sautrantikah: Kinh Lượng Bộ. 

qI)Sects In China: Các tông phái tại Trung 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Hoa—There are at least fourteen sects of 
China—Phật Giáo Trung Hoa có ít nhất là 14 
tông phái. 

Kosa sect Câu Xá Tông —Abhidharma or 
Kosa sect based on the Abhidharma-kosa- 
sastra Câu Xá Luận)—Giáo điển Vi Diệu hay 
Câu Xá Tông dựa trên Vi Diệu Câu Xá 
Luận—See Kosa Sect. 

Saftyasiddhi sect: Thành Thật Tông— 
Satyasiddhi sect, based on the Satyasiddhi- 
sastra (Thành Thật Luận): Giáo điển dựa trên 
Thành Thật Luận—See Satyasiddhi School. 
Vinaya or Discipline sect, based on the 
Vinaya-pitakaLuật Tông—Giáo điển dựa trên 
Luật Tạng—See Vinaya school. 

The Three-Sastra Sect: Tam Luận Tông——The 
Three-Sastra Sect, based on the Madhyamika- 
sastra (Trung Quán Luận) and Dvadasa- 
nikaya-sastra of NÑagarJuna, and Sata-sastra of 
Aryadeva—Giáo điển dựa trên Trung Quán 
Luận và Thập Nhị Môn Luận của Ngài Long 
Thọ, cũng như Bách Luận của Ngài 
Aryadeva. 

Nirvana sect: Niết Bàn Tông— Thiên Thai— 
Nrrvana sect, based on the Mahaparinirvana- 
sastra (Đại Bát Niết Bàn), 
translated Into Chinese by Dharmaraksa In 
423 A.D.; later Incorporated 1n T”ien-T”al, 
with which it had in common—Giáo điển dựa 
Kinh Đại Bát Niết Bàn được 
Dharmaraksa dịch sang Hoa ngữ năm 423 sau 
Tây Lịch, sau nầy sáp nhập với Tông Thiên 
Thai vì hai tông phái nầy có nhiều chỗ tương 
đồng. 


whíich was 


vào 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


II 


`=< 


`~ 


Dasabhumka sect: Địa Tông— 
Dasabhumika sect, based on Vasubandhu”s 
work (ten stages of the bodhisattva”s path to 
Buddhahood), which was translated ¡nto 
Chinese by Bodhiruci in 508 A.D., absorbed 
by the Avatamsaka School —Giáo điển dựa 
vào Thập Địa Luận của Ngài Thế Thân Bồ 
Tát, được Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hoa 
ngữ năm 508 sau Tây Lịch, được Tông Hoa 
Nghiêm hấp thụ và biến thành giáo điển của 
mình. 

Sukhavati sect: Tịnh Độ Tông—Pure Land or 
Sukhavati sect (salvaton through faith In 
Amitabha ¡mo Western Paradise)—Giáo 
thuyết dựa trên niềm tin Đức Phật A Di Đà 
trong cõi Tây Phương Cực Lạc—See Pure 
Land. 
Intuitive 


Luận 





sec: Thiền Tông—Dhyana, 
Meditative or Intuitive sect. Its first patriarch 
in China was Bodhidharma, but it existed 
before he came to China—S§ơ Tổ Trung Hoa 
là Ngài Bồ Để Đạt Ma, nhưng Thiển Tông 
Trung Quốc đã có từ trước khi Ngài đến 
Trung Quốc. 

Mahayan-samparigraha sect: Nhiếp Luận 
Tông—Mahayan-samparigraha sect, 
absorbed by Avatamsaka sect (Hoa Nghiêm), 
based on the Mahayana-samparigraha sastra 
by Asanga, translated by Paramartha in 563 
A.D., subsequently absorbed by the 
Avatamsaka sec—Giáo điển dựa vào bộ 
Nhiếp Đại Thừa Luận của Ngài Vô Trước Bồ 
Tát, được Paramartha dịch sang Hoa ngữ năm 
563 sau Tây Lịch, sau được hấp bởi Tông Hoa 
Nghiêm. 

Saddharma-pundarika Thiên Thai 
Tông—Saddharma-pundarika sect, based on 
the Saddharma-pundarika sastra or the Lotus 
of the Good Law. Ït 1s a consummation of the 
Madhyamika tradition (Trung Quán Luận)— 
Giáo điển dựa trên bộ Kinh Pháp Hoa. Đây là 
sự hoàn thành của trường phái Trung Quán. 
Avatamsaka Hoa Nghiêm Tông— 
Avatamsaka sect, based on the Buddha- 
Avatamsaka  suftra, Gandha-vyuha, 
translated into Chinese in 418§—Giáo điển 
dựa vào Kinh Hoa Nghiêm, được dịch sang 
Hoa ngữ năm 418. 


later 


Ssect: 


Sect: 


Or 


3931 


12) Dharmalaksana sect: Pháp Tướng Tông— 
Dharmalaksana sect, established affer the 
return of Hsuan-Tsang from India and his 
translaion of the ¡Important Yogacarya 
works—Giáo điển Du Già Sư Địa Luận, sau 
khi Ngài Huyền Trang trở về từ Ấn Độ với 
bản dịch bộ luận nầy. 
Esoteric school: Mantrayana (skÐ—Secret 
teachings—Mật Tông—See Mantrayana. 
Secret Sect: Chân Ngôn Tông—The doctrine 
and practices of this sect of Buddhism based 
on three meditational devices: the mandala, 
the mantra, and the mudra—Các giáo lý và 
phương pháp tu tập của tông phái Phật giáo 
nầy dựa trên ba phương thức quán tưởng: mạn 
đà la, mật chú, và thủ ấn—See Mantrayana. 
V)Are we benefiing from the division of the 
totality of Buddhism Into sects or schools?—— 
Chúng ta có được lợi lạc gì không khi đem cái 
toàn phần của Phật giáo ra chia thành nhiều 
mảnh nhỏ như tông phái hay trường phái?: At 
the time of the Buddha, the Buddha said 
noting about Himmayana, Mahayana 
Mantrayana, Pure Land, He never 
divided Buddhism into any schools. There are 
several sectfs in Buddhism. However, after the 
Buddha, because of the locally religlous 
needs, Buddhist sects have been formed. 
'When you divide the totality of Buddhism 1nto 
secfs or schools, that means you split that 
totality Into fragments. There Is no wWays 
students of a certain sect can understand the 
totality of Buddhism. Thus, In order for us to 
undersfand the totality of Buddhism, we must 
eliminate the ideas of secfs and schools and 
only focus on the main teachings of the 
Buddha—Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài 
không nói gì đến Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim 
Cang Thừa, hay Tịnh Độ, vân vân. Đức Phật 
chưa từng phân chia Phật giáo ra làm bất cứ 
trường phái nào. Tuy nhiên, về sau thời của 
Đức Phật, vì nhu cầu tôn giáo của từng địa 
phương mà các tông phái được thành hình. 
Khi bạn phân chia toàn phần của Phật giáo ra 
thành nhiều tông phái hay trường phái, có 
nghĩa là bạn chẻ nhỏ cái toàn phần ấy ra làm 
nhiều mảnh nhỏ không trọn vẹn. Không có 
cách chi Phật tử của một tông phái nào đó có 


13 


` 


14 


` 


etc. 





thể thông hiểu được cái toàn phần của Phật 
giáo được. Vì vậy, để hiểu được cái toàn 
phần của Phật giáo, chúng ta phải loại bỏ 
những ý tưởng về tông phái hay trường phái 
và chỉ nên tập trung vào giáo lý chính của 
Đức Phật mà thôi. 
Sect of the complete or final Budha-truth: 
Viên Tông (tông phái của viên giáo, chỉ tông 
Thiên Thai). 
Sect that denies the law of cause and effect: 
Nhân Quả Giai Không Tông—A sect of “heretics” 
who denied cause and effect both in regard to 
creation and morals—Tông phái tà giáo chủ 
trương nhân quả đều không (còn gọi là Không 
Kiến Luận, đặt ra chủ thuyết không nhân không 
quả). 
Sect held the unreality of all things: Phá 
Tướng Tông——Tông phái phá bỏ sự chấp tướng. 
l1) The first sect founded by Yung Ming (Vĩnh 
Minh) which held the unreality of all things: 
Tông phái Phá Tướng đầu tiên sáng lập bởi 
ngài Vĩnh Minh, phá bỏ sự chấp tướng. 
2) The second sect founded by Ching-Ying: 
Tông Phá Tướng thứ hai do ngài Tịnh Ảnh 
sáng lập. 
The third sect founded by Hui-Yuan: Tông 
Phá Tướng thứ ba do ngài Huệ Viễn sáng lập. 
Sect of immateriality: Tánh Không Giáo—One 
of the three Nan-Shan sects which regarded the 
nature of things as unreal or mmaterial, but held 
that the things were temporally entities—Một 
trong ba phái Nam Sơn (Tiểu Thừa), xem tánh của 
vạn hữu là không thật, nhưng lại cho rằng vạn hữu 
là những vật thể tạm thời hiện hữu. 
Sect of limestone: Hôi Sơn Chủ Bộ—Sect of 
Limestone hill dwellers, twenty 
Hinayana schools—Tông phái Hôi Sơn, một trong 
hai mươi tông phái Tiểu Thừa. 
Sec( of mutual response between the man 
and his object of worship: Tương Ứng Tông— 
Du Già, tên khác của tông Chân Ngôn. Tông nây 
dùng ý chỉ tam mật tương ứng của thân khẩu ý 
(giữa Thầy trò, Phật và đệ tử)—Yoga, the sect of 
mutual response between the man and his object 
of worship, resulting in correspondence In body, 
mouth, and mind, 1.e. deed, word, and thought; 1t Is 
a term for the Shingon school. **See Yogacara. 


3) 


one of the 


3932 


Sect that reckons the reality of personality: 
Kế Ngã Thực Hữu Tông—Kế Ngã Luận— The 
sect that advocates the realifty of personality, one 
of the sixteen heterodox sects—Một trong 16 tông 
phái ngoại đạo. Tông nây vọng chấp vào ngã ly 
uẩn và phi ngã phi ly uẩn (cho rằng cái ta là có 
thực, là thường nhất; do chấp có ta nên chấp có 
cuộc sống, từ đó mà sanh ra 5 cơ quan cẩm giác). 
Sect which relies on the externals: Giả Môn— 
The sect which relies on the externals or external 
works for salvation, in contrast with faith in 
Amitabha—Tông phái mà giáo thuyết dựa vào 
những công đức cứu độ từ những hình thức hay 
nghi lễ bên ngoài, chứ không phải tín tâm bên 
trong như niềm tin vào Đức Phật A Di Đà. 
Sectarian differences: Những khác biệt giữa 
các tông phái. 
Secfarianism (n): Chủ nghĩa phân môn hệ 
phái —Chủ nghĩa tông phái. 
Secfion of a book: Varga (skt—Division of a 
book—Phẩm (hay chương của một cuốn sách). 
Secular (a): Thuộc về trần tục——Worldly—Not 
spiritual——Not religious. 
Secular education: Thế học. 
Secular involyement: Sự quan hệ với thế sự. 
Secular music: Nhạc đời. 
Secular people: Grhin (skt)—Cận trụ—Lay 
people—Cư Š—Phàm Phu. 
l) A person of good family or a respectable 
person: Người của gia đình tốt hay người 
đáng tôn kính. 


2) A householder who practises Buddhism at 
home without becoming a monk: Người chủ 
gia đình tu tại gia hay Phật tử tại gia—See 
Upasaka. 

3) See Ordinary people. 


Secular power: Thế quyền. 

Secular responsibilities: Việc đời 

Secular work: Trần lao—Worldly toïl, or dusty 
toil, another name for illusion, the trouble of the 
world, the passions—Làm việc vất vả mệt nhọc, 
tên khác của phiền não. 

Secular world: Thế Gian—The world—ln the 
world—The finite Iimpermanent world—Secular 
world—Mundane world. 


()_ The meanings of “Secular world”—Nghĩa của 
“Thế gian” hay “Chúng sanh thế giới”: The 
world of the living beings, who are receiving 
ther correct recompense (chánh báo) or 
karma—Thế giới của chúng sanh, những 
nguời đang nhận lấy chánh báo của chính họ. 

The Buddha”s teachinsgs in the Dharmapada 

Sutra—Những lời Phật dạy về Thế Gian trong 

Kinh Pháp Cú: 

l)  Look upon the world as one would look upon 
a bubble, Just as one would look upon a 
mirage. lf a man thus looks down upon the 
world, the king of death does not see him 
(Dharmapada 170): Người nào xem thế gian 
nầy như bọt nước, như ảo ảnh thì sẽ chấm dứt 
mọi đau khổ và chẳng còn sợ thần chết kéo 


qI) 


lôi. 

Supposed this world 1s like a brilliantly 
ornamented royal charlot; the foolish are 
1Immersed In it, but the wise do not attach to 1t 
(Dharmapada 171): Giả sử thế gian nầy có 
được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của 
vua đi nữa, thì trong số người đến xem, chỉ 
người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí nào hể 
bận tâm. 


2) 


3) Whoever was formerly heedless and 
afterwards overcomes his sloth; such a person 
1lluminates this world just like the moon when 
freed from clouds (Dharmapada 172): Người 
nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người 
đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng 
trăng ra khỏi mây mù. 

Whoever formerly heedless 
afterwards does good deeds; such a person 
1lluminates this world just like the moon when 
freed from clouds (Dharmapada 173): Người 
nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó là 
ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra 
khỏi mây mù. 

Thịs world 1s so dark that only a few can see 1t 
clearly, like birds escape from a net but very 
few of them fly up straight (Dharmapada 
174): Như chim thoát khỏi lưới, chẳng mấy 
con bay thẳng lên trời cao, trong thế gian nầy 
mù mịt chẳng mấy người sáng suốt trông thấy 
Cao Xa. 


Secularism (n): Tinh thần tục hóa. 


4) WaS and 


5) 


3933 


Secularistic (a): Có tinh thần tục hóa. 
Secularity (n): Sự thế tục hóa—Tư tưởng, thái độ 
và tâm thức tục hóa. 

Secularization (n): Sự thế tục hóa. 

Secularize (v): Tục hóa. 

Secularized: Bị thế tục hóa. 

Security (n): An ốn—Tranquility—Peace. 

Seđa (p): Perspiration—Sweat—Mồ hôi. 

Sedate: Điểm đạm——Calm—Quiet. 

Sedeti (p): To cause to transpire—To steam— 
Lầm cho toát mồ hôi. 

Seduece (v): Cám dỗ—To tempt—To allure. 

See (v): Nhìn thấy. 

See (v) the Buddha: To behold the Buddha— 
Kiến Phật (thấy Phật)—lf someone sees some 
excellent features of Buddha and then thinks they 
sees Buddha, that person Is mistaken by his 
1pnorant eye, for the Buddha cannot be embodied 
in a form or seen by human eyes—Nếu có ai đó 
thấy được một vài hình dung tuyệt hảo của Phật 
mà bảo rằng thấy Phật thì người ấy đã bị lầm lẫn 
bởi con mắt vô minh, vì Phật không thể thấy bằng 
hình hay bằng mắt phàm phu được. 

l) Due to clinging to discrimination, ordinary 
people and Hinayana only the 
nirmanakaya or body of Iincarnation of the 
Buddha: Hàng phàm phu và nhị thừa, do cái 
biết phân biệt nên chỉ thấy được ứng thân của 
Phật. 

Bodhisattvas and Mahayana, without clinging 
(oG discriminaton, see both the body of 
Incarnation (nirmanakaya) and the spiriual 
body or body 1n bliss (sambhogakaya) of the 
Buddha: Bổ Tát và Đại Thừa, không còn 
phân biệt nên thấy cả ứng thân và báo thân 
Phật. 

Those who did not cultivate good roofs In 
their past lives, see neither nirmanakaya nor 
sambhogakaya of the Buddha: Những người 
không có duyên lành (không trồng căn lành) 
ở kiếp trước không thấy cả hai thứ ứng thân 
và báo thân. 

See Buddhas and are inspired with faith: 
Thấy được Phật mà sanh lòng kính tin—See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (7). 


see 


2) 


3) 


Sec the Buddha when the lotus blooms: Hoa 
Khai Kiến Phật —According to the Pure Land 
Doctrine, those who decisively recite the name of 
Amitabha Buddha will be reborn In the Western 
Pure Land after passing away——Hoa sen nở thấy 
Phật. Theo thuyết Tịnh Độ, những ai chuyên tâm 
trì nệm hồng danh Phật A Di Đà, sau khi chết sẽ 
vãng sanh Cực Lạc. 

See the Buddha with undivided mỉnd: Nhất 
Tâm Thấy Phật —Cultivators should first eliminate 
or put all distractions aside such as WOITY, 
pOSS€sslons, properties, children, family, etc— 
Muốn thấy Phật, hành giả phải trước tiên loại trừ 
hay bỏ những lôi cuốn qua một bên như lo âu, sở 
hữu, tài sản, con cái, gia đình, vân vân. 

See in a dream: Mộng Kiến 
sees, or has seen——Tưởng tượng cái mình thấy hay 
đã thấy trong mộng, hay những cái thấy không có 
thực. 

See everywhere turn into Buddha-lands: 
Nhìn thấy mọi nơi đều thành nước Phật —See Ten 
sfates of the form-skandha. 

See face to face: Sacchikaroti (p)—Sakshatkaroti 
(sk)——Thấy tận mặt. 

See øood advisors: Thấy thiện trí thức—See 
'Ten sfates of the form-skandha. 

See and hear distant things: Nghe được xa— 
See Ten states of the form-skandha. 

See that all living beings are alone and 
forlorn with nothing to rely on: Thấy chúng 
sanh cô độc không chỗ nương tựa mà sanh lòng 
thương xót—See Ten kinds of mind of sympathy 
and compassion (pIty). 

See all living beings are consfanfly covered 
and hemmed in by the dense forest of 
afflictions: Thấy chúng sanh bị rừng rậm phiền 
não luôn che chướng mà sanh lòng thương xót— 
See Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pIty). 

See all living beings do not 
wholesome Dharmas: Thấy chúng sanh không 
thích muốn pháp lành mà đem lòng thương xót— 
See Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pIty). 


To Iimagine one 





desire 


3934 


See all living beings follow along with the 
cycle of birth and death: Thấy chúng sanh lăn 
trôi trong vòng sanh tử mà đem lòng thương xót— 
See Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pIty). 

See all living beings are imprisoned (shut 
up) in the prison of the existence: Thấy chúng 
sanh bị tù trong lục đạo mà sanh lòng thương 
xót—See Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pIty). 

Se all  livng beings lose all 
Buddhadharmas: Thấy chúng sanh bỏ mất Phật 
pháp mà đem lòng thương xót—See Ten kinds of 
mind of sympathy and compassion (pIty). 

See all living beings lose expedients for 
liberation: Thấy chúng sanh đánh mất phương 
tiện giải thoát mà sanh lòng thương xót—See Ten 
kinds of mind of sympathy and compassion (pIty). 
See all living beỉings are no( good at 
contemplating: Thấy chúng sanh không khéo 
quán chiếu mà đem lòng thương xót —§ee Ten 
kinds of mind of sympathy and compassion (pIty). 
See that all living beings are poor and 
destitude: Thấy chúng sanh nghèo cùng túng 
thiếu mà sanh lòng thương xót—See Ten kinds of 
mind of sympathy and compassion (pIty). 

See all living beings scorched by the fire of 
the three poisons: Thấy chúng sanh bị lửa tam 
độc đốt cháy mà sanh lòng thương xót—See Ten 
kinds of mind of sympathy and compassion (pIty). 
See no man under one”?s eyes: Mục hạ vô 
nhân——Very proud. 

See with one”s own eyes: Mục kiến. 

See one?s own nature: Kiến Tánh—To behold 
the Buddha-nature within oneself or to see Into 
one”s own nature. Semantically “Beholding the 
Buddha-nature” “Enlightenmentf” 
virtually the same meaning and are offen used 
1nterchangeably. In describing the enlightenment 
of the Buddha and the patrlarchs, however, It Is 
often used the word “Enlightenmenf” rather than 
“Beholdng the Buddha-nature.” The 
“enlightenmenf” implies a deeper experlence. 
This 1s a common saying of the Ch'an (Zen) or 
Intuiive School —Nhìn thấy được Phật tánh hay 


and have 


term 


nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ 
nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng một ý nghĩa 
và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy 
nhiên khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, 
người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến 
tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. 
Đây là một câu nói thông dụng trong nhà Thiễn. 
See one”s nature is to achieve Buddhahood: 
Thấy tánh thành Phật. 

Sec ones own nafure and become a 
Buddha: Kiến Tánh Thành Phật—To behold the 
Buddha-nature to reach the Buddhahood or to 
attain enlightenment—Thấy được tự tánh và thành 
Phật—See Eight fundamental principles. 

See thinøgs upside down: Kiến Điên Đảo —To 
regard illusion as reality, one of the three 
subversions (subverters)—Mắt nhận biết ngoại 
cảnh điên đảo hư ảo mà cho là thực, một trong ba 
điên đảo—See Three subversions. 

See a true and singleminded devofion 
towards the Buddha: Nhất tâm tu Phật. 

See the truth purely: Pháp Nhãn Tịnh—Thấy 
được chân đế một cách rõ ràng—To see clearly 
the truth. 

l) In Hinayana, to see the truth of the four 
dogmas or four Noble Truths: Pháp Nhãn 
Tịnh Tiểu Thừa—Sơ quả kiến “Tứ Đế” pháp 
(thấy được chân lý Tứ Diệu Đế). 

In Mahayana, to see the truth which releases 
from reincarnation: Pháp Nhãn Tịnh Đại 
Thừa—Sơ địa đắc chân vô sanh pháp (thấy 
chân lý giải thoát luân hồi sanh tử). 

See truth with the eye of wisdom: Dùng mắt 
trí huệ thấy nghĩa chơn thật—See Ten kinds of 
Buddha-work 1n all worlds In all times of the 
Buddhas (B) (4). 

See the way: Kiến Đạo——Người thấy được Đạo. 
l) The path of Insigh(t: Darsanamarga (skÐ— 
Ditthimagga (p)—Con đường của sự thấy biết 
chân lý. 

Ditthapada (p): Theory, the way or staøe of 
beholding the truth, 1.e. that of the Sravakas 
and the first stage of Bodhisattva (one who 
has seen the Truth—Thấy được chân lý 
chấm dứt luân hồi sanh tử, như các bậc Thanh 





2) 


2) 


3) 


3935 


Văn và Sơ Địa Bồ Tát (bậc đã thấy được 
chân lý). 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 17, the Buddha said: “Ihose who see 
the Way are like someone holding a torch 
when entering a dark room, dispelling the 
darkness, so that only brightness remains. 
When you study the Way and see the Truth, 
Ipgnorance 1s dispelled and brightness 1s 
always present”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương I7, Đức Phật dạy: “Người 
thấy được Đạo cũng như cầm đuốc vào trong 
nhà tối, bóng tối liền mất, còn lại ánh sáng. 
Người học Đạo mà thấy được chân lý thì vô 
minh liền diệt, chỉ cồn lại trí tuệ.” 


Seed (n): Chủng tử—Hạt giống. 


Ù 


2) 
) 


¡) 


3) 


4) 


Various kinds of seeds—Nhiều loại chủng tử 
khác nhau: Medicinal seed—Hạt giống dược 
thảo. 

Germ—Chủng Tử: 

Germ: The content of alayavijnana as the 
seed of all phenomena—A Lại Da Thức là 
nơi chứa đựng chủng tử của tất cả mọi hiện 
tượng. 

The esoterics also have certain SanskrI 
letters, especially the first letter “a” as a seed 
Or germ containing supernatural power: Mật 
giáo cũng coi một vài mẫu tự Phạn, đặc biệt 
là chữ “a,” được coi như là chủng tử chứa 
đựng lực siêu nhiên. 

There are two kinds of seeds: Nhị Chúng 
Tử—Có hai loại chủng tử—See Two kinds of 
seeds. 

See Secd of Buddhahood. 


(Poisonous) seed: Hạt giống độc. 

Seed bond: Tử Phược—Delusion of the mind, 
which keeps men in bondage——Nhân trói buộc hay 
phiền não trong tâm khiến cho con người chẳng 
được tự tại. 

Seed of Buddhahood: Chúng Tử Phật. 


l) 


2) 


The seed of Buddhahood—Bodhisattva seeds 
which sown 1n the heart of man, produce the 
Buddha fruit or enlightenment: Chủng tử Phật 
hay Bồ Tát, nếu đem gieo vào tâm thức con 
người, sẽ nẩy mầm Phật hay giác ngộ. 

According to the Vimalakiri Sutra, chapter 
eiphth, the Buddha Path, Upasaka Vimalakirti 


3) 


4) 


asked ManJusri Bodhisattva about the seed of 
Tathagata as follows: Theo Kinh Duy Ma Cật, 
chương tám, phẩm Phật Đạo, cư sĩ Duy Ma 
Cật có hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi về hạt 
giống Như Lai như sau. 

Vimalakirti then asked ManJusri: “What are 
the seeds of the Tathagata?”—Bấy giờ ông 
Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: 
“Thế nào là hạt giống Như Lai?” 

Manjusri replied: Ngài Văn Thù đáp. 

“Body 1s (a) seed of the Tathagata: Có thân là 
hạt giống. 

lgnorance and craving are is (two) seeds: Vô 
minh có ái là hai hạt giống. 

Desire, hate and stupidity Its (three) seeds: 
Tham sân sĩ là ba hạt giống. 

The four inverted views 1s (four) seeds (see 
Tứ Điên Đảo): Tứ điên đảo là bốn hạt giống. 
The five covers (or screens) is (five) seeds 
(see Ngũ Triển Cái): Năm món ngăn che là 
năm hạt giống. 

The six organs of sense 1s (six) seeds: Lục 
nhập là sáu hạt giống—See Si¡x entrances. 
The seven abodes of consciousness ifs (seven) 
seeds: Thất thức là bảy hạt giống. 

The eight heterodox views Ifs (eipht) seeds: 
Tám tà pháp là tám hạt giống. 

The nine causes of klesa (troubles and their 
causes) 1ts (nine) seeds: Chín món não là chín 
hạt giống. 

The ten evils Ifs (ten) seeds: To sum tp, all 
the sixty-two heterodox views and all sorts of 
klesa are the seeds of Buddhahood—Thập ác 
là mười hạt giống. 

Vimalakirti asked ManJusrI: “Why 1s It so?”—— 
Ông Duy Ma Cật hỏi: “Tại sao thế?” 
Manjusri replied: “Because he who perceIves 
the Inacfive (wu wel) s(ate and enters 1s right 
(nirvanic) position, is Incapable of advancing 
further to achieve supreme enliphtenment 
(anutftara-samyak-sambodhi). For instance, 
high ground does not produce the lotus which 
ørows only In marshy land. Likewise, those 
perceiving nivana and entering 1ts right 
position, will not develop into Buddhahood, 
whereas living beings In the mire of klesa can 
eventually develop the Buddha Dharma. This 
1S also like seeds scattered in the void which 





3936 


do not grow, but If they are planted In 
manured fields they wIll yield good harvests. 
Thus, those entering the ripht position (of 
nirvana) do not develop the Buddha Dharma, 
whereas those whose view of the ego 1s aS 
great as (Mount) Sumeru may (because of the 
misery of life) eventually set their minds on 
the quest of supreme enliphtenment, thereby 
developing the Buddha Dharma: Văn Thù 
đáp: “Nếu người thấy vô vi mà vào chánh vị 
(Niết Bàn) thời không thể còn phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác nữa. Ví như 
chỗ gò cao không thể sinh hoa sen, mà nơi 
bùn lầy thấp ướt mới có hoa sen. Như thế, 
người thấy vô vi, vào chánh vị không còn 
sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn 
lầy phiển não mới có chúng sanh nghĩ đến 
Phật pháp mà thôi. Lại như gieo hạt giống 
trên hư không thì không sinh được, ở đất phân 
bùn mới tốt tươi được. Như thế, người đã vào 
vô vi chánh vị không sanh được trong Phật 
pháp, kẻ khởi ngã kiến như núi Tu Di còn có 
thể phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác mà sinh trong Phật pháp. Cho nên phải 
biết tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví 
như không xuống bể cả, không thể đặng bảo 
châu vô giá, cũng như không vào biển cả 
phiền não thời làm sao mà có ngọc báu nhứt 
thiết trí.” 

*  “Therefore, we should know that all sorts of 
klesa are the seeds of the Tathagata. This 1s 
like one who does not plunge Into the ocean 
and will never fnd the priceless pearl. 
Likewise, a man who does not enter the 
ocean of klesa will never win the gem of all- 
knowledge (sarvajna).” 

Seed of Buddha-teaching: Chủng Tử Phật 

Pháp —When the seed of Buddha teaching 1s sown 

1n the heart, It will be ripen sooner or later—Một 

khi chủng tử Phật pháp đã được gieo trồng trong 
tâm thì không sớm thời muộn nó sẽ trổ quả. 

Seed which causes moral action: Danh ngôn 

chủng tử (Bổn hữu chủng tử)—Good or evil seeds 

produce good or evil deeds—Chủng tử là nhân tạo 
ra tất cả mọi pháp thiện ác—See Two kinds of 

seeds (A). 





Seed-Cireumstances-Conditions: Hạt giống- 
Hoàn cảnh-Điều kiện —These are three most 
1mportant Buddhist 
According to Buddhist theories, without a seed 
nothing would happen. However, even though 
there Is a seed, If 1t 1s lacking of surrounding 
circumstances and conditions, there will not be 
any effect on that seed—Đây là ba yếu tố rất 
quan trọng trong giáo lý Phật giáo. Theo Phật 
giáo, không có nhân ắt không có quả. Tuy nhiên, 
dù có nhân mà thiếu hoàn cảnh và điều kiện cho 
quả phát sanh, lại cũng không có quả. 

Seed of cow-dung: Ngưu Phẩn Chủng—The first 
Gotama ancestors of sakyamuni, who 1s reputed to 
have sprung from cow-dung In the Sugar-cane 
garden, probably a mere tradition that the family 
sprung from herdsmen——Vị thủy tổ của dòng họ 
Thích Ca sanh ra trong bãi phân trâu trong vườn 
mía. 

Seed of desire: Ái chủng —With its harvest of 
pain Hạt giống dục vọng sẽ gặt lấy khổ đau. 

Seed of faith: Tín Chủng (hạt giống của lòng 
tin). 

Seed or latent undivided moral force 
immanen( in the hiphest of the Alaya 
consciousness: Bổn hữu chủng tử—See Two 
kinds of seeds (B). 

Seed-nature: Derivative nature—Germ-nafture— 
Inherited nature—Chủng tính —There are tfwo 
kinds of seed-nature (the character of the alaya 
seed and its development—See Two kinds of 
seed-nature. 

Seed-nature in the foolish and ignorant: 
Phàm phu chủng tính—See Two kinds of seed- 
nature (€). 

Seed-nature in practice or development: Tập 
chủng tử—Chủúng tính thiện do tu tập mà phát 
triển—See Two kinds of seed-nature (A). 
Seed-nature of the saints: Thánh chủng tính— 
The seed-nature of the saints, by which they attain 
nirvana—Hạt giống chứng quả Niết Bàn của bậc 
Thánh tam thừa—See Two kinds of seed-nature 
(). 

Seed of all phenomena: Hrich (skt)—The 
content of the alaya-vijnana as the seed of all 
phenomena—Chủng tử. 


elements ¡In theorles. 


3937 


Seed producfive according to i(s ground: 
Tập sở thành chủng tính—Chủng tính mới được 
huân tập—See Two kinds of seed-nature (B). 
Seed-sfore 0Ÿ consciousness: Alaya-vijnana 
(skt—Abode of consciousness—From which all 
phenomena spring, producing and reproducing 
momentarily—Chủng tử thức. 

Seedlinøs of Buddha-truth: Sprout of Buddha- 
truth—Đạo nha (mầm chân lý Phật pháp). 
Seedling spirit: Thân Mạ. 

Seeing: Darsana or Disti (skQ—Discerning— 
Intuiion—J]udgement—Opinions—SIght— 
Views—Kiến. 

Seeing Buddhas: Kiến Phật (thấy Phật)— 
According Sutra, 
Chapter 38, there are ten ways of seeing Buddhas 
of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beinngs who abide by these always see the 
supreme Buddha— Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mưới cách “Kiến Phật”. Chư Bồ Tát 
an trụ trong mười môn kiến Phật nầy thời thường 
được thấy Đức Như Lai vô thượng—See Ten ways 
of seeing Buddhas of Great Enlightening Beings. 
Seeing the Buddha according to natural 
endowment: Cơ kiến—Vision according to the 
natural capacity—Tùy theo căn tánh mà thấy 
Phật. 

Seeing correctly: Chánh Kiến— Thấy đúng theo 
Chánh Pháp—See Right understanding. 

Seeing the essenfial puri(y of all sentient 
beings: Thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả 
chúng sanh—See Ten kinds of pure wisdom of 
Great Enlightening Beings (8). 

Seeing and hearing: Kiến văn—Beholding the 
Buddha with the eyes and hearing his truth with 
the ears—Thấy Phật (thấy hình tượng của Ngài) 
bằng hai mắt và nghe chân lý của Ngài bằng hai 
tai. 

Seeing that all lands are the same as space: 
Thấy tất cả cõi đồng như hư không—See Ten 
kimds of pure wisdom of Great Enlightening 
Beings (8). 

Seeing (beholding) the Mind, beholding the 
Nature: Kiến tâm kiến tánh. 


to the Flower Adornment 


Seeing an object with the eye: Mắt thấy sắc— 
Ở đây vị Tỳ Kheo, mắt thấy sắc, không có hoan 
hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, chánh niệm, 
giác tỉnh. Đây là một trong sáu pháp hằng trú mà 
Đức Phật dạy trong Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh —-Here a monk, on seeing an 
obJect with the eye, Is neither pleased (sumano) 
displeased (dummano), but 
equanmous (upekhako), mindful and clearly 
aware. This 1s one of the six stable states which 
the Buddha taught in the Sangiti Sutfa in the Long 
Discourses—See S1x stable states. 

Seeing one?s own nature: Drist-svabhava 
(sk)—Kiến tánh (thấy tánh). 

Seeing one?s øown nature and becoming a 


Buddha: To behold the Buddha-nature within 
oneself or 
Semantically “Beholding the Buddha-nature” and 
“Enlightenmentf” have virtually the same meaning 
and are often used interchangeably. In describing 
the enliphtenment of the Buddha and the 
patrlarchs, however, it Is offen used the word 
“Enlipghtenmenf” rather than “Beholding the 
Buddha-nature.” "The term “enlightenmenf” 
Iimplies a deeper experlence. This Is a common 
saying of the Chan (Zen) or Intuiive School. 
Through It one sees oneÌs own nature and 
becomes a Buddha. This ¡1s one of the eipht 
fundamenfal principles, intuitional or relating to 
direct mental vision of the Zen School —Kiến 
Tánh Thành Phật có nghĩa là nhìn thấy được Phật 
tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. 
Về mặt từ nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng 
một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn lộn 
với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ của 
Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ” 
hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm 
sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà 
Thiền. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, 
của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh 
trường phái Thiền Tông See Eight 
fundamental principles. 


nOT remains 


{fO see In(o ones own nature. 


2 
cua 


Seeing the 0x: First glympse of the ox—Thấy 
trâu —See Ten Ox-herding pictures. 

Seeing that all phenomena are quiescent: 
Thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt—See Ten 


3938 


kinds of pure wisdom of Great Enlightening 
Beings (8). 

Seeing that there are senfient beings who 
are foolish and deluded: Thấy có chúng sanh 
ngu si cuồng loạn—The second definitive mark, 
seeing that there are senfien(t beings who are 
foolish and deluded to the point of madness, 
reviling, attacking, and ¡injuring one another by 
words and weapons, do not abandon the attitude of 
an enlightening being because of these scenes; 
then, jJust forbear with tolerance and gentility, 
concentate on culivating the way of 
enlightenment, abide in the supreme Path, and 
enter the state of detachment—Bồ Tát thấy có 
chúng sanh ngu si cuồng loạn, hoặc dùng lời ác 
thô tệ để hủy nhục, hoặc dùng dao gậy ngói đá để 
làm tổn hại, trọn không vì việc nầy mà bỏ tâm Bồ 
Tát, chỉ nhẫn nhục nhu hòa chuyên tu Phật pháp, 
trụ đạo tối thắng, nhập ngôi ly sanh. 

Seeing a sight-object with the eye: Khi mắt 
thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư— 
When, on seeing a sighf-object with the eye, one 
1nvesfigates a corresponding obJect productive of 
pleasure—See Six pleasurable investigations, SIx 
unpleasurable Investigations, and Six Indifferent 
1nvesfigations. 

Seeing the subfle realify body of all 
Buddhas: Thấy pháp thân vi diệu của chư Phật — 
See Ten kinds of pure wisdom of. Great 
Enlightening Beings (8). 

Seeing thỉngs as they seem, not as they are: 
The delusions arising from seeing things as they 
seem, not as they are—Kiến nhứt thiết trụ địa— 
Mọi kiến hoặc trong tam giới—§ee Four abidings. 
Seeing the tracks of the 0x: Einding the 
tracks—Thấy dấu—See Ten Ox-herding pictures. 

Seeing all worlds in one”s own body: Trong 
thân mình thấy tất cả thế giới, một trong mười 
môn giải thoát—One of the ten doors of 
liberation—See Ten kinds of doors of liberation of 
Great Enlightening Beings. 

Seeing all worlds through one thoughf: Trong 
một niệm qua tất cả thế giới, một trong mười môn 
giải thoát—One of the ten doors of liberation— 
See Ten kinds of doors of liberation of Great 
Enlightening Beings. 


Seek (v) advice from an ignorant person: Hỏi 
đường người mù (Vấn đạo ư manh)—To ask a 
blind man the Way. 

Seek an Auspieious Response: Cầu Sự Ứng 
Nghiệm—See Three things that practiloners 
would bitterly reproach themselves. 

Seek (v) bodhi: Cầu Bồ đề. 

Seek (v) Buddha: Cầu Phật—Do not seek a 
Buddha by his form or his sound because neither 
the form nor the sound 1s the real Buddha. Those 
who seek Buddha by form and sound are on the 
wrong path. The true Buddha 1s Enlightenment 
and the true way to know Buddha 1s to realize 
Enlightenment—Đừng cầu Phật bằng sắc tướng 
hay âm thanh, vì những thứ nầy không phải là 
Phật. Những ai mong cầu Phật bằng sắc tướng âm 
thanh là đang theo tà đạo. Phật chính là sự giác 
ngộ Bồ Đề và con đường tầm Phật phải là sự 
chứng ngộ đạo quả Bồ Đề. 

Seek contentment ỉn ordinariness: An phận 
thủ thường —To have no fighting spiri—To know 
one”s place. 

Seek control from within: Nội Khất—The 
bhiksu monk who seeks control from within 
himself (menfal process, as compared with Ngoại 
Khất the one who aims at control by physical 
discipline such as observing moral disciplines, 
fasting, etc)—VỊ khất sĩ nội khất là vị tìm sự kiểm 
soát từ bên trong của chính mình, đối lại với ngoại 
khất là vị cố gắng giữ dáng vẻ uy nghi hay trai 
giới bể ngoài. 

Seek đdharma: Cầu Pháp—See Seek to learn and 
practice Dharma. 

Seek carthly happiness, and fail to 
apprehend Nirvana: Phá Niết Bàn đạo tà 
kiến—See Two false views (II). 

Seek escape from death: Trốn chạy tử thần— 
The four wise men who sought escape from death, 
all in vain—Bốn vị trốn chạy tử thần một cách vô 
vọng—See Four wise men who sought escape 
from death, all in vain. 

Seek fame: Kiếm danh. 

Seek for fame and benefit: Cầu danh cầu lợi— 
Buddhists cultivate without thougphts of seeking 
fame and beneft, for they have already 
eradicated the five roots of the hell: wealth, sex, 


3939 


fame, food, and sleep in all circumstances. We 
should cultivate the Way with our own effort. Do 
not crave fame and profits. We should follow the 
SpITIf of the Bodhisattvas Manjusrl, 
Samantabhadra, Avalokitesvara, Ksitigarbha, and 
other Bodhisattvas for they feel that living beings” 
accomplishments are the same as their own 
accomplishment. They do not make dictinctions 
between self and others. Bodhisattvas jJoyfully 
support the merit and virtue they see and hear 
others doinge—Người Phật tử tu tập mà không có 
cái tâm cầu danh cầu lợi, đã diệt trừ được năm 
gốc rễ của địa ngục, tức là tiền tài, sắc dục, danh 
tiếng, ăn và ngủ, không có tâm luyến ái vào 
những thứ ấy trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, 
ấy đích thực là hành giả tu theo Phật. Chúng ta 
phải cố gắng tu tập bằng công phu của chính 
mình. Chớ ham danh tiếng, lợi lộc, vân vân. Phải 
tu tập theo tinh thần của chư Bồ Tát Văn Thù, Phổ 
Hiển, Quán Âm, Địa Tạng, cùng các Bồ Tát khác 
vì các vị Bồ Tát thường lấy sự thành tựu của 
chúng sanh làm sự thành tựu của chính mình. Các 
ngài không phân biệt người với ta. Bồ Tát thường 
nghe thấy rồi tùy hỷ tán thán công đức của mọi 
người. 

Seek-fame Bodhisattva: Cầu Danh Bồ Tát— 
According to the Lotus Sutra, Ch”iu-Ming 1s the 
name of Maitreya in a previous life, a bodhisattva, 
a disciple of Varaprabha, noted for his boundless 
ambition and utter want of memory—Theo Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, đây là vị Bồ Tát tiền thân 
của Phật Di Lặc, đệ tử của Ngài Diệu Quang Bồ 
Tát, nổi tiếng về tham vọng và ham muốn về trí 
nhớ. 

Seek forgiveness: Ksamayati (skt)——Sám hối. 
Seek to get something: Đắc cầu —See Two 
kinds of seeking. 

Seek to get the truth: Tìm cầu chơn lý. 

Seek information: Dò hỏi. 

Seek instruction: Tham vấn—Generally as a 
class—Xin lời hướng dẫn. 

Seek to learn and practice Dharma: Cầu 
Pháp—According to the Vimalakirti Sutra, when 
Saripura accompanied Manjusri Bodhisattva to 
call on Vimalakiriti to enquire affer his health— 
Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc ngài Xá Lợi Phất 





tháp tùng ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh cư 

sĩ Duy Ma Cật: 

* Saripura saw no seats in the room and 
thoupht: “Where do the Bodhisattvas and 
chief disciples si?”—Lúc bấy giờ ngài Xá 
Lợi Phất thấy trong nhà ông Duy Ma Cật 
không có giường ngồi chỉ hết, mới nghĩ rằng: 
“Các Bồ Tát và hàng đệ tử đây sẽ ngôi nơi 
đâu?” 

* Vimalakirti knew of Sariputra”s thought and 
asked him: “Virtuous One, do you come here 
for a seat or for the Dharma?”——Trưởng giả 
Duy Ma Cật biết được ý đó, liền nói với ngài 
Xá Lợi Phất rằng: “Thế nào, nhân giả vì pháp 
mà đến hay vì giường ngồi mà đến?” 

* Sarputra repled: “I come here for the 
Dharma and not for a seat”—Xá Lợi Phất 
đáp: “Tôi vì Pháp mà đến, chớ không phải vì 
giường ngồi.” 

* Vimalakrti said: “Hey Saripura, he who 
searches for the Dharma does not even cling 
to his body and life, still less to a seat, for the 
quest of Dharma is not related to (the five 
aggregaftes): form (rupa), sensation (vedana), 
conception (sanjna), 
(samskara) and consciousness (vijnana); to the 
eiphteen fields of sense (dhatu: the six organs, 
their objects and their perceptions); to the 
twelve entrances (ayatana: the six organs and 


discrimination 


SIX sense dafa that enter for or lead to 
discrimination); and to the worlds of desire, 
form and beyond form. Sariputra, a seeker of 
the Dharma does not cling to the Buddha, the 
Dharma and the Sangha. A seeker of the 
Dharma does not hold the view of suffering, 
of cutting off all the accumulated causes 
thereof to put an end to 1t by treading the path 
to nirvana (¡.e. the four noble truths). Why 1s 
1t so? Because the Dharma 1s beyond all 
sophistry. or If one says: “Because I see 
suffering, I cut off Ifs accumulated causes to 
WIpe 1t out by treading the path thereto', this 
1s mere sophistry and ¡is not the quest of the 
Dharma. “Sariputra, the Dharma ¡is called 
nirvana (the condition of complete serenity 
and ultmate extinction of reincarnation); 1Ÿ 
you øIve rise to (the concept of) birth and 
death, this 1s a search for birth and death and 


3940 


1s not the quest of Dharma. The Dharma 1s 
(absolute and) immaculate, but If you are 
defiled by the (thought of) Dharma and even 
that of nirvana, this is pollution which runs 
counter to the quest of Dharma. Dharma 
cannot be practiced and If It 1s put into 
practice, this Implies something (I.e. 
object) to be practiced and is not the quest of 
Dharma. Dharma ¡1s beyond grasping and 
reJecfing, and !f you grasp or reJect 1t, this 1S 
ørasping or rejecting (something else) but not 
the quest of Dharma. Dharma ¡Is beyond 
positlon but If you give 1t a place, this 1S 
clinging to space but not the quest of Dharma. 
Dharma 1s formless but If you rely on form to 
conceive the Dharma, this 1s search for form 
but not the quest of Dharma. Dharma 1s not an 
abode but If you want to sfay 1m 1t this 1s 
dwelling in (an obJective) Dharma, but not the 
quest of (absolute) Dharma. Dharma can be 
neither seen, nor heard nor felt nor known but 
1Ý you want to see, hear, feel and know 1t, this 
1s the functioning of your (discriminatory) 
seeing, hearing, feeling and knowing but not 
the  quest 
(transcendentally) inactive (wu weI) but IÝ you 
are set on worldly activifties, this Is a search 
for the worldly way of life but not the quest of 
Dharma. Therefore, Sariputra, the quest of 
Dharma does not imply seeking anything 
whatsoever.”—Ông Duy Ma Cật nói: “Ngài 
Xá Lợi Phất! Vả chăng người cầu Pháp, thân 
mạng còn không tham tiếc, huống chi là 
giường ngồi. Vả người cầu Pháp không phải 
có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu; không 
phải có giới (18 giới), nhập (12 nhập) mà câu; 
không phải có dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
(tam giới) mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất! Vả 
chăng người cầu Pháp không đắm trước nơi 
Phật mà cầu, không đắm trước nơi Pháp mà 
cầu, không đắm trước nơi chúng Tăng mà 
câu. Vả người cầu Pháp không thấy khổ mà 
cầu, không đoạn tập mà cầu, không đến 
chứng diệt, tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp 
không hý luận. Nếu nói “ta phải thấy khổ, 
đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, đó là hý luận 
chứ không phải cầu pháp.` Ngài Xá Lợi Phất! 
Pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sanh 


an 


of Dharma. Dharma 1s 


diệt là cầu pháp sanh diệt, chứ không phải 
cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm 
nơi pháp cho đến Niết Bàn, đó là đắm 
nhiễm, chứ không phải cầu pháp. Pháp không 
chỗ làm, nếu làm nơi pháp, đó là chỗ làm chứ 
không phải cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu 
thủ xả pháp, đó là thủ xả, chứ không phải cầu 
pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở 
, đó là chấp trước nơi xứ sở chứ không phải 
cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân 
tướng mà biết, đó là cầu tướng chứ không 
phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ 
nơi pháp, đó là trụ nơi pháp chứ không phải 
cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe, hay, 
biết, nếu làm theo thấy, nghe, hay, biết, đó là 
thấy nghe hay biết chứ không phải cầu pháp. 
Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi 
chứ không phải cầu pháp. Vì thế, ngài Xá Lợi 
Phất! Nếu người cầu pháp, đối với tất cả 
pháp. không có cầu đến. 

Seek long life: Cầu thọ—Mệnh cầu —S§ee Two 

kinds of seeking. 

Seek money: Kiếm tiền. 

Seek nirvana: Cầu Tịch—Sa Di—Thất La Mạt 

Ñi La—To seek nirvana (any disciple who accepfs 

the ten commandments)—Người mong cầu đạt 

được cảnh giới niết bàn (người xuất gia thọ thập 

giới Sa DJ). 

Seek only for one?s own ends: Người làm vì 

mưu lợi cho mình—See Four types of people who 

can be seen as foes In disguise. 

Seek (v) peace: Đi tìm sự an lạc. 

Seek for peace: Cầu hòa. 

Seek pleasure and luxury: Kiếm lạc thú và xa 

hoa. 

Seek power: Kiếm quyển uy. 

Seek the presence of the Buddha to rid one 

of sinful thoughts and passions: Thủ tướng 

sám hối—See Three modes of repentance. 

Seek rebirth in the Pure Land: Cầu Vãng 

Sanh. 

Seek refuge: Quy-Y—Về nương (Quy-Y Tam 

Bảo) —Take refuge ¡in the Triple Gem——Go to the 

Trple Gem for refuge—Iake the Three 

Refuges—See Take refuge In the Triple Gem. 


3941 


Seek refuge in the Buddha, the Dharma and 
the Sangha: Xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. 

Seek the refuge in the Buddha who taught 
us the way to end all suffering: Quy y Phật 
Đấng đã dạy chúng ta cách chấm dứt khổ đau. 
Seek refuge in the Dharma, the only way 
(path) to end all suffering: Quy y Pháp là con 
đường duy nhứt giúp ta chấm dứt đau khổ 

Seek the refuge in the Sangha, the holy 
disciples who understand the Dharma: Quy y 
Tăng, những đệ tử Thánh thiện của Phật, những 
người hiểu rành về Phật pháp. 

Seek for a reputafion: Cầu danh. 

Seeks self-control by external means: Ngoại 
Khất The Mendicant monk who seeks self- 
confrol by external means, such as abstinence 
from food, as contrasted with the mendicant monk 
who seeks self-control by Internal means or 
spiritual methods—Vị Tăng khất sĩ tìm cầu tự 
kiểm bằng những phương thức bên ngoài như ăn 
chay, đối lại với Nội Khất là vị Tăng khất sĩ tìm 
cầu tự kiểm bằng những phương thức từ trong nội 
tâm. 

Seek a shelter (refuge): Tìm nơi nương náo. 
Seek solutions: Tìm giải pháp. 

Seek to turn within: Tìm cách quay vào bên 
trong nội tâm. 

Seek wealth: To aim after gain—Cầu tài. 
Seeker (n): Kẻ tầm đạo. 

Seeker of enlightenmenf: One who has entered 
the way—One who enlightenment, a 
general name for early Buddhists and also for 
Taoists—Đaạo nhân. 


seeks 


Seeking: Mong cầu —There are two kinds of 
seeking—Có hai loại mong cầu—See Two kinds 
of seeking. 

Seeking an Auspicious Response: Cầu Sự Ứng 
Nghiệm—See Three things that practitloners 
would bitterly reproach themselves. 

Seeking to get something of enjoyment and 
happiness: Đắc cầu _—Cầu được những điều 
khoái lạc sung sướng——See Two kinds of seeking. 
Seeking øood fortune for self and others: 
Tăng Ích Pháp hay tu pháp để tăng thêm phúc đức 


trí tuệ cho mình và người —See Four kinds of 
altar-worshIp. 

Seeking long life: Mệnh cầu—Cầu được sống 
lâu mãi mãi—See Two kinds of seeking. 

Seeking the love and profecfion of Buddhas 
and Bodhisattvas for self and others: Kính Ái 
Pháp hay tu pháp cầu đảo cho mình và người được 
chư Phật và Bồ Tát ái hộ —See Four kinds of 
altar-worshIp. 

Seeking for the master”s judgmen(: Trình 
Giải—Trong nhà Thiền, có loại câu hỏi trong đó 
người hỏi cầu xin thây ấn chứng bằng cách bày tỏ 
điều kiện tinh thần của riêng mình. Một Thầy 
Tăng hỏi Triệu Châu: “Thầy nói gì với một người 
không mang cái gì hết?” Y đang phân tích tâm 
trạng của riêng mình. Triệu Châu đáp: “Thì cứ 
mang theo.”——In Zen, there 1s a kind of question in 
which 
Judgment by describing his own mental condition. 
When a monk said to Chao-Chou, “What do you 
say to one who has nothing to carry about?” He 
was analyzing his own state of mind. To this 
Chao-Chou replied, “Cary 1t along.—See 
Eighteen Kinds of Question. 

Seeking method on how to øo on with one”s 
study of Zen: Tâm Hành —The question asked 
by one who 1s at a loss as to how to go on with his 
study of Zen. A monk asked Hsing-Hua: “IÏ am 
unable to distinguish black from white. Pray 
enliphten me somehow.” The question was hardly 
out when the master gave him a good slashing— 
Người hỏi vì không biết tiếp tục học Thiển như 
thế nào. Một nhà sư hỏi Hưng Hóa: “Kẻ học nầy 
không phân biệt nổi đen với trắng, xin sư soi sáng 
cho.” Câu hỏi vừa xong thì sư cho một tát bên 
thân—See Eighteen kinds of question. 

Seeking the mỉnd of Buddha by means of 
Mahayana: Heart of the Mahayana—Mind of 
the Mahayana—Tâm Đại Thừa. 

Seeking omniscience ỉn the form of celestial 


the questoner asks for the master”s 


beings: Dùng thân Trời cầu nhứt thiết trí mà làm 
Phật sự—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 
worlds in all tmes of the Buddhas (B) (8). 

Seeking omniscience the form of 
Listeners, Solitary Iluminates, 
Enlightening Beings: Dùng thân Thanh Văn, 


in 
0F 


3942 


Duyên Giác, thân Bổ Tát cầu nhứt thiết trí mà 
làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha-work In 
all worlds In all tmes of the Buddhas (B) (8). 
Seeking omniscience in the form of water 
spiris, goblins, cherubim, titans, birds, 
serpents, humans, subhumans, and so on: 
Dùng thân rồng, dạ-xoa, a-tu-la, ca-lâu-la, xà 
vương, nhẫn đến thân người mà làm Phật sự— 
See Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (8). 

Seeking ommniscience s(eadfastly: Seeking 
Oomniscience síeadfastly, not retreating, ultimately 
attainng unexcelled, complete perfected 
enlightenment—Kiên cố, bất thối, rốt ráo vô 
thượng Bồ Đề. 

Seeking rebirth through the power 0Ÿ vows: 
Nguyện Lực Vãng Sanh —The “Sundry Practices” 
1s the method in which the cultivator engages in 
many practices seeking rebirth in the Pure Land. 
Thus, in the Avatamsaka Sutra, the Bodhisattva 
Samantabhadra advises and urges the youth 
Sudhana (Good Wealth) and the Ocean-Wide 
Great Assembly to seek rebirth throught the Ten 
Great Vows (see Thập Hạnh Phổ Hiển). Each 
Vow contains the clause: “When the realm of 
empty space Is exhausted, my Vows will be 
exhausted. But because the realm of empty space 
1s Inexhaustible, my Vows will never end. In the 
same way, when the realm of living beings, the 
karma of living beings, and the afflictions of living 
beings are exhausted, my Vows will be exhausted. 
But the realms of living beings, the karma of 
living beings, and the afflictions of living beings 
are Therefore, my Vows 
inexhaustible. They continue In thought after 
thought without cease. My body, mouth and mind 
never tire of doing these deeds. At the time of 
death, when all family and possessions are left 
behind and all faculties disintegrate, only these 
great vows will follow close behind, and in an 
1nstant, the practitioner will be reborn 1n the Pure 
Land. Besides, practitioners should be filial 
toward theIr parents and support them; serve and 
respect ther teachers and elders be of 
compassionate heart and abstain from doing harm; 
and cultivate the ten virtuous actions. They should 
accept and hold on to their refuge 1n the Three 


Inexhaustible. are 


Jewels; perfectly observe all moral precepts and 
not lower their dignity nor neglect ceremonial 
observances. They should awaken In their Minds a 
longing for Bodhi, deeply believe in the principle 
of cause and effect, recite Mahayan sutras, 
persuade and encourase other practioners. 
Furthermore, those who perform good deeds, 
carrying them out to perfection and transferring 
the merits with a Mind of faith and vows, can all 
achieve rebirth as well. These meriforlous acts 
include erecting temples, stupas and sfatues of the 
Buddhas, worshipping the Buddhas, burning 
Incense, offering flowers, donating pennan(s and 
other decoratlons to Buddhist temples, making 
offerings of food to the clergy, practicing charity, 
etc——Pháp Môn Chúng Hạnh là môn nói về hành 
giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về Cực Lạc. 
Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiển Bồ Tát 
khuyến tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng nơi 
hải hội dùng mười đại nguyện cầu sanh Tịnh Độ 
(see Thập Hạnh Phổ Hiền). Trong mỗi nguyện ấy 
đều có nói khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, 
nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, 
thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba 
nghiệp thân, khẩu, ý, thực hành nguyện đó không 
gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, 
tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các 
căn đều tan rã, duy những đại nguyện ấy hằng 
theo bên mình trong khoảng sát na hành giả liền 
được sanh về Cực Lạc. Ngoài ra, hành giả còn 
phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm 
từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Thọ trì 
tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oali nghi. 
Phát lòng Bồ Đề, tin lý nhân quả, đọc tụng kinh 
điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành. Ngoài 
ra, những kẻ cất chùa xây tháp, tạo tượng, lễ bái 
tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương, rải hoa, cúng 
dường tràng phan bảo cái, trai Tăng bố thí, nếu 
hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi 
hướng, đều có thể vãng sanh. 

Seeking-reward giving or anficipating gifts 
in return: Cầu báo thí —One gives, thinking: “I 
give him something now, he wIll give me back 
something ¡n the future.” This 1s one of the eight 
causes of dana or giving according to the Kosa 
Sastra—Cầu báo thí hay bố thí với ý mong cầu 
được báo đáp về sau nầy. Đây là một trong tám 








3943 


loại bố thí theo Câu Xá Luận—See Eight causes 
of dana. 

Seeming conceals realifty: The concealing or 
misleading character of the visible—Sắc cái (hình 
tướng bên ngoài che mất cái chân thực). Bản chất 
che dấu và dẫn đến hiểu lầm của những thứ thấy 
được (sắc). 

Seeming snake: Xà Thằng Ma—The seeming 
snake, which 1s only a rope, and in reality hemp— 
Cái mà ta tưởng là rắn chỉ là một sợi dây thừng, 
kỳ thật khi đã biết ra thì mới biết thực tướng của 
dây thừng chỉ là những sợi dây mà thôi. 
Seemingly evidenfial: Th¡is ¡s one of the eight 
kinds of syllogisms In Buddhist logic—Tự hiện 
lượng môn. Đây là một trong tám pháp môn hay 
tám lý luận khôn ngoan trong lý luận Phật giáo—— 
See Eight kinds of syllogisms in Buddhist logic. 
Seemingly inferenfial: This ¡s one of the eight 
kinds of syllogisms in Buddhist logic—Tự tỷ lượng 
môn. Đây là một trong tám pháp môn hay tám lý 
luận khôn ngoan trong lý luận Phật giáo —See 
Eight kinds of syllogisms in Buddhist logic. 
Seemingly invalid, and assailable: This ¡s one 
of the eipht kinds of syllogisms in Buddhist 
logIc—Tự năng phá môn (tựa như phá được). Đây 
là một trong tấm pháp môn hay tám lý luận khôn 
ngoan trong lý luận Phật giáo—See Eight kinds of 
syllogIsms in Buddhist logic. 

Seen the animal killed: Mắt thấy giết—See 
Three kinds of unclean flesh to a monk. 

Seer (n): Người thấy trước—Người nhìn thấu 
suốt. 

Seer of All: The All-Seeing One, an epithet of 
the Buddha—Bậc Chánh Biến Tri, một danh hiệu 
của Đức Phật. 

Seeth and bubble: Sôi sùng sục. 

Seiganji (jap): Chùa Triết Nguyên (Nhật Bản). 
Seipgen-Gyoshi (jap): Zen master Xing-Si-Qing- 
Yuan (Ching-Yuan-Hsing-Szu)—Hành Tư Thanh 
Nguyên Thiền Sư—S§ee Xing-Si-Qing-Yuan. 
Seipgen-Ishin (jap): Ching-Yuan-Wei-Hsin—Sư 
Thanh Nguyên Duy Tín. 

Seikyo (jap): Thanh Cư. 

Seimeio (jap): Thánh Minh Vương (Thần Đạo 
Nhật Bản). 


Seiryuji (jap): Chùa Thanh Quy (Nhật Bản). 
Seison (jap): Sư Thành Tôn (Nhật Bản). 

Seiwa (jap): Hoàng đế Thanh Hòa (Nhật Bản). 
Seizan (jap): Vùng Tây Sơn (Nhật Bản). 
Seizan-ha (jap): Phái Tây Sơn (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Seizan-ryu (jap): Phái Tây Sơn (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Seïze (v): Grabh (skt)—Graha (skt)—Grau (skt)— 
To snatch—To take by force Grasp—Hold on— 
Maintain—Obstinate—Chụp lấy—Đoạt lấy—Thủ 
Trước. 

Seizing: Grahaka or Grahana (skÙ—Năng Thủ— 
Seizing or perceiving: Sự nắm lấy hay sự nhận 
thức. 

Seizing and perceiving shallow issues: Phan 
Giác—Seizing and perceiving, like a monkey 
Jumping from branch to branch, I1.e. attracted by 
external unstable—Nắm lấy và hiểu biết những 
cái cạn cợt bên ngoài, như con vượn chuyển hết 
cành nầy qua cành khác. 

Sekha (p): A learner of the Dharma (one who is 
in the course of perfection)—Người học Pháp 
(người đang đi trên đường đi đến toàn hảo). 
Sekhiyadhamma (p): Sikkka-karaniya (skÙ— 
Giới Chúng Học. 

(@)_ Seventy-five rules of conduct for both monks 
and nuns—Thất Thập Ngũ Giới Chúng Học— 
Bảy mươi lăm giới Chúng Học cho chư Tăng 
Ñi: According to the Vinaya Pitaka, Sikkka- 
karaniya includes rules of conduct which are 
connected with daily activiies—Tiếng Phạn 
gọi là Thức Xoa Ca La ÑI—Theo Luật Tạng, 
Thức Xoa Ca La Ni là một trăm giới cần học 
trong sinh hoạt hằng ngày—S§ee Seventy-five 
rules of conduct (J)ŒI]). 

One hundred rules of conduct for monks, 
according to the Mendicant Sect—Bách giới 
chúng học theo hệ phái Khất Sĩ: Tiếng Phạn 
gọi là Thức Xoa Ca La NiI—According to 
Most Honorable Master Minh Đăng Quang in 
the Rules for Mendicant Bhiksus, Sikkka- 
karaniya ¡Includes one hundred rules of 
conduct which are connected with daily 
activiles—Theo Đức Tôn Sư Minh Đăng 
Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, Thức Xoa Ca 


qI) 


3944 


La Ni là một trăm giới cần học trong sinh 
hoạt hằng ngày—See One hundred rules of 
conduct for monks. 

Sekho puggalo (p): The learner—Hữu học 

nhân—See Three dharmas (XXX]). 

Sekiso-Keisho (jap): Shih-Shuang-Ching-Chu— 

Thạch Sương Khánh Chư—See Shih-Shuang Zen 

Master. 

Sela (p): Stone—Rock—Đá. 

Seldom: Ít khi—Rarely. 

Selectf (v): Trạch. 

l1) To pick: To choose—Chọn Lựa. 

2) Discrimination: Pravicara (skt——Trạch Pháp 
Giác Phần—The faculty of discerning the true 
from the false—The second of the seven 
bodhyanga or dharmapravicara—Phần thứ nhì 
của Thất Bồ Đề Phần, giác phân hay sự phân 
biệt đúng sa—See Seven Bodhyanga. 

Selecfions: 

Twelve sutras. 

Selecfion of the proper dharma: Dharma- 

pravicaya-sambodhyanga  (skt)—Dhammavicaya 

(p Trạch Pháp Giác Chi—See Seven 

Bodhyangas. 

Self: Pudgala (sk)—Bản ngã—Bổ đặc ca la— 

Non-self: Vô ngã—Without a selfF—Ngả—Atta 

(p—Atman (skt—Ego—l—lIndividual—Me— 

Myself—Person—Self. 

1) Tôi —Của tôi—Cái của tôi—Cá nhân—Chủ tể 
của thân so với vị vua trị vì trong một xứ—], 
My, Mine—Personality—The master of the 
body, compared to the ruler of the country. 

2) Ngoại đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo 
Phật thì cho rằng Giả Ngã là sự hòa hợp của 
ngũ uẩn, chứ không có thực thể (vô thường, 
và vô ngã) —lhe erroneous Ideas of a 
permanent self continued in reincarnation 1s 
the sources of all illusion. But the Nirvana 
sutra definitely asserts a permanent ego 1n the 
transcendental world, above the ranse of 
reincarnation; and the trend of Mahayana 
Supports such permanence. Ego composed of 
the five skandhas and hence not a permanent 
entty. It 1s used for Atman, the self, 
personality. Buddhism take as a fundamental 
dogma, I.e. Impermanence, no permanen( 


Quota tions—Tuyể n Lục—See 








3) 


4) 


ego, only a temporal or functional ego. The 
erroneous Idea of a permanent self continued 
1n reincarnation 1s the souce of all illusion. 
The Insertion of a fictitlous self Iinto the 
actuality of our experience can be recognized 
whenever I assume that anything 1s mine, or 
that I am anything, or that anything 1s myself. 
Normally, one simply says, “ I have a 
toothache.” To the Buddha, this would have 
appeared as a very unreasonable way of 
speaking. Neither I, nor have, nor toothache 
are counted among the ulimate facfts of 
existence or dharmas. In the Abhidharma, 
personal expressions replaced by 
Impersonal ones. Impersonally, In terms of 
ultimate evenís, this experience 1s divided up 
into: I) the tooth as a matter; 2) there 1s a 
paInful feeling; 3) there 1s a sight, touch, and 
paimn perception of the tooth; 4) there 1s by 
way of volitional reactions: resentment at 
pann, fear of possible consequences for future 
well-being, øreed for physical well-being, efc; 
5) There 1s consciousness, an awareness of 
this all —Sự xen vào của một cái ngã giả 
tưởng trong thực tại của kinh nghiệm chúng ta 
có thể nhận thấy bất cứ nơi nào tôi thiết định 
rằng một vật nào đó là của tôi, hay tôi là một 
cái gì đó, hay cái gì đó là chính tôi. Bình 
thường người ta nói, :Tôi bị đau răng. Theo 
Đức Phật, đó là một cách nói vô lý nhất. 
Không có Tôi, không có bị, cũng không có 
đau răng được kể giữa những sự kiện tối hậu 
của hiện hữu. Trong A Tỳ Đạt Ma, những sự 
diễn tả cá nhân được thay thế bằng sự diễn tả 
vô ngã. Về phương diện vô ngã, theo danh từ 
của những tối thắng pháp, kinh nghiệm này 
được chia ra: I) đây là sắc (cái răng chính là 
vật chất); 2) có thọ khổ; 3) có một thứ nhãn, 
xúc, và khổ tưởng về cái răng: 4) có những 
phản ứng về ý chí: oán hận, đau đớn, sợ hãi 
những hậu quả có thể xảy ra cho sự an ổn 
trong tương lai, thèm khát sự an ổn về thể 
chất, vân vân; 5) có thức, một ý thức về tất cả 
những điều này. 

The “ÏI” or common sense parlance has 
disappeared: It forms no part of the actual 
experlence. In that case, 1t would be booked 
either under the skandha of consciousness, 


are 


3945 


corresponding to the “Self' as the subject, or 
as one of the fifty-four items included among 
the skandha of volitional reactons which 1s 
called wrong belief in self Cái “tôi” của 
ngôn ngữ thông thường biến mất: hình thức 
của nó không đóng vai trò gì trong kinh 
nghiệm thực này. Trong trường hợp này, nó 
sẽ được ghi nhận hoặc dưới uẩn của thức 
(tương đương với Ngã như chủ thể) hoặc như 
một trong 54 chủ để gồm những uẩn của 
những phản ứng của ý chí được gọi là một sự 
tin tưởng sai lầm vào cái ngã. 
Selfacquired wisdom: No master needed—Tự 
đạt trí—See Three kinds of maJor wisdom. 
Self-analysis: Tự phân tích. 
Self-attained assurance of truth: Kỷ Chứng— 
Tự Chứng—Such as that of the Buddha—Tự mình 
chứng ngộ chân lý, như trường hợp của Phật Thích 
Ca. 
Self-attained enlightenment: Buddha's 
wisdom—Vô sư giác—Vô Sư Trí —Self-attained 
enliphtenment—WIsdom attained without a 
teacher—Giác ngộ tự đạt, không thầy chỉ dạy. 
Đây là trí huệ Phật. 
Self-awareness: Svabuddhi (sk)—Tự biế—Tự 
giác. 
Self-cause characterisfics: See Nhân Tự Tính. 
Self-centered (a): Ích kỷ—Vị kỷ. 
Self-cherishing: Ích kỷ Yêu mến tự thân— 
Selfish. 
Self-communication: Truyền thông với chính 
mình. 
Self-compatible: Bản ngã tương hợp. 
Self-conceiït: (skÙ Tăng Thượng 
Mạn—Hiph opinion of one”s self—Haughtiness . 
l) One of the seven arrogances. pride (of 
superior knowledge), haughtiness, self- 
conceit, high opinion of one”s self. A monk 
who thinks to have atfained more than is the 
fact—A Supremely (lofty——haughty) arrogant 
monk who has high opinion of one”s self (self- 
conceIt—self pride—haughtiness) and refuses 
to hear the Buddha's Teachings—MỘt vị 
Tăng nghĩ rằng mình đã chứng đắc, hoặc một 
vị Tăng cao ngạo, tự cho mình là hay giỏi, 
không chụu tu trì Phật pháp. 


Bhimana 


2) When the Buddha preached about the Lotus 
Sutra, there were 5,000 disciples who, In theIr 
Hinayana superiority, thoupht they had gained 
all wisdom and refused to hear the Lotus 
sutra: Trong Pháp Hội Pháp Hoa, trong khi 
Đức Phật đang giảng Kinh Pháp Hoa, thì năm 
ngàn vị Tỳ Kheo Tiểu Thừa, tưởng rằng mình 
đã chứng đắc, nên bỏ ra về, từ chối không 
nghe Phật giảng kinh. 

Self-confident: Tự tin. 

Self-conquest: Tự thắng lấy mình. 

Self-conscious (a): Tự thức —Tự tri. 

Self-consciousness (n): Sự tự thức—Sự tự tri. 

Self-control: Svavasa or Vasita (skt). 


I1) Tự chế—Tự chủ hay tự kiểm soát, đặc biệt là 
kiểm soát các giác quan—Self-mastery, 
especially control of the senses—See Three 
selves (). 

2) Trì giới —Self-conrol 1s one of the ten 


weapons of enliphtening beings, for 1t helps 
getting rid of all crimme. Enlightening Beings 
who abide by these can annihilate the 
afflictions,  bondage, compulsion 
accumulated by all sentient beings In the long 
nipht of Ipnorance—Trì giới là một trong 
mười khí giới của Bồ Tát, vì vứt bỏ tất cả sự 
hủy phạm. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy 
thời có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử 
đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh— 
See Ten weapons of Great Enlightening 
Beings. 
Self-control in keeping the commandmenfs: 
Chỉ Trì —Prohibitions relating to deeds and words, 
or ceasing to do wrong—Tự kiểm bằng cách giữ 
giới hay ngừng làm những việc tà vạy. 
Self-control toleranee: Phục nhẫn hay điều 
phục nhẫn—See Five kinds of paramita tolerance. 
Self-control or wisdom: Tự chế—See Three 
self-moderations (3). 


and 


I)_ Right view: Chánh kiến—See Right view. 

2) Right thinking: Chánh tư duy—See Right 
thought. 

3) Right effort Chánh tính tấn—See Right 


effort. 
Self-deception (n): Sự tự dối gạt mình. 
Self-dedication: Xả thân vì tha nhân. 


3946 


Self-denial: Tự chối bỏ mình. 
Self-development ỉn the religious life and ïn 
wisdom: Tự độ—See Three selves (]). 
Self-discipline: Keeping of precepts—Kỷ luật tự 
giác— Tự trì (giới —See Three self-moderations 


(1). 


1) Right speech: Chánh ngữ—See Right speech. 

2) Right action: Chánh nghiệp—See Right 
action. 

3) Right livelhood: Chánh mạng —See Right 
livelihood. 


Self-discipline— Self-purification— Self- 
release: Tự Điều Tự Tịnh Tự Độ—The Sravaka 
and Pratyeka-buddha method of salvaton by 
personal discipline or work—Pháp tu hành của hai 
thừa Thanh Văn và Duyên Giác: 

1l) Self-discipline—Tự Điều: Self-progress by 
keeping the commandments (ripht speech, 
right action, right livelihood)—Tự tiến tu bằng 
cách trì giới (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mệnh). 

Self-purificaton—Tự Tịnh: Self-purification 
by emptying the mind (ripht mindfulness)— 
Tự thanh tịnh bằng cách thiển tâm tịnh lự 
(chánh niệm). 

Selfrelease—Tự Độ: Self-release by 
affainment of gnosis or wisdom (right view, 
right thoupht, ripht skillful means)—Tự độ 
bằng cách thành tựu trí tuệ (chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh phương tiện thiện xảo). 
Self-discovery: Tự khám phá. 

Selfeducated:  Self-learned—Self-taught—Tự 
học. 

Self or ego and things: Ngã Pháp (ngã và 
pháp). 

Self-emancipation (liberation): Tự giải thoát 
chính mình. 

Self-emmolafion: Tự thiêu —Self-emmolation, 
1n sSome cases, not to escape personal suffering, 
but rather for a good cause. Most Venerable Thích 
Quảng Đức ¡is a well-known recent example of 
self-emmolation in 1963—Tự thiêu hay tự đốt 
thân mình, trong vài trường hợp, không phải để 
trốn chạy khổ đau, mà vì một lý tưởng. Hòa 
Thượng Thích Quảng Đức là một thí dụ điển hình 
về tự thiêu vào năm 1963. 


2) 


3) 





Self-enlightenment: Tự giác ngộ. 
Self-enlightenment to cnliphten others: 
Wonderful enlightenment of Mahayana—Diệu 
giác. 

Self-esteem: Ngã Mạn Phiển Não hay kiêu căng 


ngạo mạn—Egoism—See Four delusions 1n 
reference to the ego. 
Self-examination: Self-examinaton without 


contending with others. Thus, he should achieve 
sinpleness of mind bent on achieving all merIts; 
these are the eight Dharmas—Thường xét lỗi 
mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu 
các công đức—See Eight perfections. 
Self-existence: Tôn tại độc lập. 

Self-existence pure mỉnd: Tự tánh thanh tịnh. 
Self-Faith: Tự Tin—What is self-faith or faith in 
one”s self ? This 1s to have faith that everything 1s 
created withn ones mind; therefore, If a 
practitioner recites Buddha, then, absolutely, 
Buddha will receive him or her—Sao gọi là tự tin 
hay tin nơi chính mình? Tìn nơi chính mình tức là 
tin tất cả đều do nơi Tâm của mình tạo ra. Vì thế 
nếu mình niệm Phật, ắt sẽ được Phật tiếp dẫn 
không sai—See S1x elements of faith. 
SelfFforgetfulness: Vị tha—AItruisic (a)— 
Altruism (n)—Cherish other (v)—AItuism or 
working for the sake of others 1s one of the mostf 
1mporfant entrances to the great enlightenment; 
for with it, we do not blame others—VỊ tha hay 
làm vì người khác là một trong những cửa ngõ 
quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta 
không đổ thừa đổ lỗi cho người —See Altruism. 
Self-generafing: Tự sinh sản. 

Self-grasping: Chấp thủ bản ngã—Self-grasping 
is the root of all harmful minds—Chấp thủ bản 
ngã là cội rễ của mọi tâm tai hại. 

Self-hood: Tự ngã trung tâm—Tính tự ngã. 
Self-immanent discipline: Giới tự hữu—A self- 
1mmanent discipline 1s a special kind of ordination 
which 1s proposed by a master. According to Lotus 
doctrine, all the morals of discipline are oripinally 
1mmanent In one”s own mind and not the producfs 
of a speclal effort. In Tlen-T”ai School, self- 
1mmanent discipline. Also according to T”1en-T”ai 
School, self-immanent discipline, an ideal 
ordination, was proposed by Dengyo Daishi. He 


3947 


called ¡it the “Round and Abrupf” ordination. It 1s 
purely for Bodhisattvas only—Giới tự hữu là một 
loại truyền giới đặc biệt được vị thầy để nghị. 
Theo giáo thuyết Pháp Hoa thì tất cả các giới luật 
đều có sẵn trong tâm chứ không phải là sản phẩm 
của một nỗ lực đặc biệt naò đó. Cũng theo tông 
Thiên Thai, Truyền Giáo Đại Sư để nghị một lối 
thọ giới lý tưởng. Ngài gọi đó là lễ thọ giới “Viên 
Đốn.” Lễ thọ giới này chỉ dành riêng cho các vị 
Bồ Tát mà thôi. 

Self-immolation: Phó Hỏa Ngoại Đạo—Self- 
1mmolation, or self-torturing by fire, one of the six 
austerites which are referred to as outsiders— 
Thường dùng năm thứ lửa nóng để thiêu nướng 
thân mình, hay tự dùng lửa để hành xác, một trong 
sáu lối tu khổ hạnh của ngoại giáo —See Six 
auSf€rItIes. 

Self-important: Ngã mạn—Tự cho mình là quan 
trọng hơn hết—§ee Three Hinderers (C). 
Self-indulgenee: Indulgence 
pleasures—Tham đắm dục lạc. 
Self-injuries: Tự làm tổn hại — The four self- 
injuries (self-raidings—Bốn điều tự làm tổn 
hại—See Four self-inJjuries (self-raidings). 
Self-introduction: Sự tự giới thiệu. 
Self-knowledge: Svajnana (skt)—Tự tri. 
Self-love: Atmasukha (sk)—Ngã Ái— Tự yêu 
thương mình —Love or attachment to the ego—— 
The love of or attachment to the ego, arising with 
the eighth vijnana. Cause of all pursuit or seeking, 
which in turn causes all sufferinsgs. All Buddhas 
put away self-love and all pursuit, or seeking, such 
elimination being nirvana—Yêu cái ta, yêu hay 
chấp vào thực ngã, khởi lên với thức thứ tám. Tự 
thương chỉ có mình, do đó mà gây ra khổ đau 
phiền não. Chư Phật đoạn diệt “tự ái” nên chứng 


1n sense 


đắc niết bàn—See Four fundamental evil 
pASSlons. 
SelfP manifestaion of Buddha and 


Bodhisattva: Miraculous response—Diệu ứng. 
Self-manifolding: Năng thị hiện một thân làm 
nhiều thân. Đây là một trong tám cái ngã tự tại 
lớn—This Is one of the eight great powers of 
personalty or sovereign ¡ndependence—See 
Eight great powers of personality. 


Selfmastery: Svavasa or Vasita (sk)——Tự chủ— 
Self-control——According Buddhism,  self- 
mastery means mastering our minds, emotions, 
likes and dislikes, and so on. These are extremely 
dificult to achieve. Thus, the Buddha says: 
““Though one may congquer ¡In battle a million men, 
yet he indeed 1s the noblest victor who conquers 
himself.” Selfmastery of the mind 1s the key to 
happIness. I( 1s the force behind all true 
achievement. Actions without self-mastery are 
purposeless and eventually failed. It is due to lack 
of self-mastery that conflicts of diverse kinds arise 
in our mind. Thus, self-mastery is extremely 
Iimportant and essental for any Buddhist 
practitioners. According to the Buddha, meditation 
or mind training 1s the best way to self-mastery. 
According to the Buddhist point of view, the mind 
OT COnSCIOUusness 1s the core of our existence. All 
our psychological experiences, such as pain and 
pleasure, sorrow and happiness, øood and evIl, life 
and death... are not caused by any external 
agency. They are the result of our own thoughts 
and their resultant actions—Theo Phật giáo, làm 
chủ lấy mình có nghĩa là tự chủ, tự làm chủ lấy 
mình, làm chủ những cảm kích, những xúc động, 
những ưa thích và ghét bỏ. Những điều này thật là 
khó thực hiện vô cùng. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy: “Dù có thể chinh phục cả triệu người ở chiến 
trường, tuy nhiên, chiến thắng vẻ vang nhất là tự 
chinh phục lấy mình.” Thật vậy, tự chiến thắng 
lấy mình là chìa khóa để mở cửa vào hạnh phúc. 
Đó là năng lực của mọi thành tựu. Hành động mà 
thiếu tự chủ ắt không đưa đến mục tiêu nhất định 
nào mà cuối cùng là thất bại. Chỉ vì con người 
không tự chủ được tâm mình nên bị đủ thứ xung 
đột phát sanh trong tâm. Vì vậy mà tự chủ là tối 
quan trọng và thiết yếu cho bất cứ người tu Phật 
nào. Theo Đức Phật, hành thiển là con đường hay 
nhất dẫn đến tự chủ. Theo quan điểm Phật giáo, 
tâm hay thức là phần nòng cốt của sự hiện hữu 
của con người. Tất cả những kinh tâm lý như đau 
khổ và thích thú, buồn vui, thiện ác, sống chết... 
đều không đến với ta bằng tác nhân ngoại lai. 
Chúng chỉ là hậu quả của những tư tưởng và hành 
động của chúng ta. Chính hành động cũng xuất 
phát từ tư tưởng. Do đó trong guông máy phức tạp 


{O 


3948 


của con người, tâm là yếu tố quan trọng vô 

cùng—See Confrol of the mind. 

Self-Mastery Power Like A Jwelled Canopy 

Shinning in Space Buddha: Phật Bảo Cái 

Chiếu Không Tự Tại Lực Vương. 

Self-mind: Tự tâm. 

Self-mortification: Duskara-carya (skt—Sự 

hành xác——Tu hành khổ hạnh——Ascetic practices. 

() The meanings of Duskara-carya—Nghĩa của 
Khổ Hạnh: Duskara-carya means undergoing 
dificulties, hardships, or sufferings, I.e. 
burning, tormenting; hence relipIous ausferIty, 
mortification. At the time of the Buddha and 
until now, there has been a belief in India 
among many ascetics that purificaton and 
final deliverance can be achieved by rigorous 
self-mortification, and prince Siddhartha 
decided to test the truth of it. And, at Uruvela 
he began a determined struggle to subdue his 
body ¡n the hope that his mind, set free from 
shackles of the body, might be able to soar to 
the heigths of liberation. He tried his best In 
the practice of self-mortification. He lived on 
leaves and roots, on a steadily reduced 
pIfance of food; he wore rags from dust 
heaps; he slept among corpses of beds of 
thorns. The utter paucify of nourishment left 
hìm a physical wreck. Says the Master: 
“Rigorous have I been ¡in my ascetic 
discipline. Rigorous have I been beyond all 
others. Like wasted, withered reeds became 
all my limbs...” In such words as these, in 
laer years having atfained to full 
enlipghtenment, did the Buddha give His 
disciples an awe-inspiring description of his 
early penances. Affter six long years of 
practicing of self-mortification, he came to the 
very door of death, but he found himself no 
nearer to his goal. The practilce of self- 
mortification became abundantly clear to him 
by his own experlence. He realized that the 
Path ¡in search of Truth lay in the direction of 
a search Iimmward Imno his own mind. 
Undiscouraged, his still active mind searched 
for new paths. However, he felt that with a 
body too weak as his, he could not follow that 
path with any chance of success. Thus, he 


abandoned self-mortification (self-tortured) 
and turned back to normal practices. At that 
time, the five brothers of Ajnata Kaundinya 
left him in their disappointment, for they 
thought that he had given up the effort and 
had resumed a life of abundance. However, 
with his firm determination and complete faith 
in his own purif(y and strength, without the 
help from any teacher, and without any 
companions, he resolved to make his final 
effort in complete solitude. On the morning 
before the day of his Enlightenment while he 
was seated in meditation under a Bodhi tree, 
Sujata, the daughter of a rich householder, not 
knowing whether he was divine or human, 
offered mIlk rice to him saying: “Lord, may 
your aspiraton be crowned with success!” 
Ths was his last meal prlor to his 
Enlightenment. He sat cross-legsed under the 
Bodhi-tree, which later became known as the 
“Iree of Enlightenmentf” or the “Tree of 
Wisdom” on the bank of the river NeranJara, 
at Gaya, making the final effort with the 
inflexible resolution: “Though only my skin 
and bones remain, and my blood and flesh dry 
up and wither away, yet Ï will never rise from 
ths seat unil I have attained full 
enlightenment. So indefatigable In effort, so 
unflagsing In his devotion was he, and so 
resolute to realize truth and attain full 
enlightenmen—Khổ Hạnh có nghĩa là chịu 
đựng những khổ hạnh hay hành xác (ngoại 
đạo tu khổ hạnh để cầu sanh Thiên, đạo Phật 
gọi khổ hạnh là “Đầu Đà”). Từ thời Đức Phật 
còn tại thế và mãi cho đến bây giờ, tại Ấn 
Độ, có nhiều đạo sĩ tin tưởng mãnh liệt rằng 
lối tu ép xác khổ hạnh có thể thanh lọc thân 
tâm và đưa đến giải thoát cùng tột, nên thoạt 
đầu Thái tử Sĩ Đạt Đa cũng quyết định trắc 
nghiệm pháp tu này. Tại Uruvela, Ngài bắt 
đầu cuộc đấu tranh quyết liệt để khắc phục 
thân xác, với hy vọng một khi đã thoát ra khỏi 
mọi khuấy động của thân, thì tâm có thể vượt 
đến mức độ giải thoát cao siêu. Ngài đã cố 
gắng đến mức cùng tột của pháp tu khổ hạnh. 
Ngài chỉ ăn lá cây để sống và thu gọn vật 
thực đến mức tối thiểu. Ngài đắp y bằng 
những mảnh giẻ rách lượm được từ các đống 


3949 


rác, ngủ trên giường gai hay giữa đám tử thi. 
Trạng thái này sớm biến Ngài thành một thân 


thối chuyển, Ngài nhất quyết chứng ngộ chân 
lý và thành tựu trạng thái Toàn Giác. 


hình chỉ còn da bọc xương. Ngài nói: “Như (II) The Buddhaˆs teachings on Ascetic practices 


Lai đã sống khắc khổ trong kỷ cương của 
người tu khổ hạnh. Khắc khổ, Như Lai đã 
sống khắc khổ hơn tất cả những vị khác, đến 
độ tay chân chỉ còn như cọng sậy úa tàn, 
không dùng được nữa...” Về sau, khi đã chứng 
ngộ Toàn Giác Ngài mô tả như thế ấy cho các 
đệ tử, mức độ khổ hạnh kinh hoàng của 
những năm đầu tiên tu tập của Ngài. Sau sáu 
năm trời chiến đấu cam go như thế Ngài đã 
đến tận ngưỡng cửa của thần chết, nhưng vẫn 
chưa thấy mục tiêu mà mình muốn đạt tới. 
Lối tu khổ hạnh rõ ràng vô ích, kinh nghiệm 
của chính bản thân Ngài đã rõ ràng như vậy. 
Ngài nhận định rằng con đường đưa đến đạo 
quả mà Ngài hằng mong thành phải hướng về 
nội tâm. Không hề nản chí, tâm Ngài vẫn tích 
cực hoạt động nhằm tìm một hướng đi mới. 
Tuy nhiên, Ngài cảm thấy cơ thể hao mòn và 
tiểu tụy như thế ấy ắt không thể hy vọng 
thành công. Do đó Ngài đã từ bỏ lối tu khổ 
hạnh và trở lại ăn uống bình thường. Lúc bấy 
giờ năm anh em Kiểu Trần Như ngỡ là Ngài 
đã thối chuyển mà trở lại đời sống hưởng thụ 
nên không theo Ngài nữa. Sau đó với tâm 
kiên định và niềm tin vững chắc, không có sự 
hỗ trợ của đạo sư nào, không cùng tu với bất 
luận ai, Ngài đã thành tựu mục tiêu cuối 
cùng. Vào buổi sáng, trước giờ ngọ ngày 
thành đạo, trong khi Ngài đang ngồi thiển 
dưới cội Bồ Đề, người con gái của một trưởng 
giả trong vùng, không biết Ngài là người hay 
thần thánh, đến dâng cơm nấu với sữa và 
bạch: “Bạch Ngài, con xin ngưỡng nguyện 
Ngài sẽ thành công!” Đó là buổi cơm trước 
khi Ngài thành đạo. Ngài ngồi tréo chân dưới 
cội cây Bồ Để, mà sau này được gọi là cây 
“Giác Ngộ” hay “Cây Trí Tuệ,” bên bờ sông 
Ni Liên Thiền, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài 
nhất quyết nỗ lực cùng tột với lời chú nguyện 
bất thối chuyển: “Dù chỉ còn da bọc xương, 
dù máu thịt khô cạn và tan biến, ta vẫn không 
đời khỏi chỗ này cho đến khi nào ta chứng 
ngộ Giác.” 
Cố gắng không biết mệt, nhiệt thành không 


Toàn 


in the Dharmapada Sutra—Lời Phật dạy về 
Khổ Hạnh trong Kinh Pháp Cú: Chẳng phải đi 
chân không, chẳng phải để tóc xù (bờm), 
chẳng phải xoa tro đất vào mình, chẳng phải 
tuyệt thực, chẳng nằm trên đất, chẳng phải để 
thân mình nhớp nhúa, cũng chẳng phải ngôi 
xổm mà người ta có thể trở nên thanh tịnh, 
nếu không dứt trừ nghi hoặc —Neither 
walking bare footed, nor matted locks, nor 
dirt, nor fasting, nor lying on the bare ground, 
nor dusf, nor squatting on the heels, can pur1fy 
a mortal who has not overcome his doubts 
(Dharmapada 141). 


Self-nature: Bhavasvabhava (skt or Svabhava 
(skÐ—Tính Tự Tính —Tự Tánh—Buddha nature— 
Self-entty—One”s own original nature—One”s 
own  Buddha-nature—Self-nature, that which 
consfitutes the essenfial nature of a thing. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: 
“Oh Mahamati, the nature of existence 1s not as 1f 
1s discriminated by the ignorant.” Things in the 
phenomenal world are transient, momentary, and 
without duration; hence they have no self-nature. 
AIso according to The Lankavatara Sutra, there 
are seven types of self-nature—Bản chất của hiện 
hữu hay cái gồm nên bản thể của sự vật. Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo Mahamati: “Này 
Mahamati, bản chất của hiện hữu không phải như 
người ngu phân biệt nó.” Vạn hữu trong thế giới 
hiện tượng đều không thường bền, chỉ hiện hữu 
tạm thời, chứ không có tự tánh. Cũng theo Kinh 
Lăng Già, có bảy loại tự tánh. **See Seven types 
Of self-nature. 
l1) Self-nature 1s self-knowledge; 1t 1s not mere 
being but knowing. We can say that because 
of knowing Ifself, 1t is; knowing as being, and 
being 1s knowing. This 1s the meaning of the 


satement made by HuiNeng that: “In 
original nature 1fself, there 1s Prajna 
knowledge, and because of this self- 


knowledge. Nature reflects itself In Itself, 
which 1s self-illumination not to be expressed 
in words. When Hui-Neng speaks of Prajna 
knowledge as If It is born of self-nature, this IS 


2) 


3950 


due to the way of thinking which then 
prevailed, 
complicated situation, resulting in the dualism 
of self-nature and Prajna, which 1s altogether 
against the spirit of Hui -Neng's Zen 
thought—Có thể nói tự tánh là cái biết của 
chính mình, nó không chỉ là hiện hữu mà còn 
là thông hiểu nữaChúng ta có thể nói nó hiện 
hữu vì nó biết, biết là hiện hữu và hiện hữu là 
biết. Đó là điều Huệ Năng muốn nói khi Ngài 
tuyên bố: “Chính trong bổn tánh có cái trí Bát 
Nhã và do đó là cái trí của mình. Bản tánh tự 
phần chiếu trong chính nó và sự tự chiếu này 
không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Khi Huệ 
Năng nói về trí Bát Nhã đến độ như là nó 
sinh ra từ tự tánh, điều này do cách suy nghĩ 
chiếm ưu thế, tình trạng này quan hệ và ảnh 
hưởng với chúng ta, chúng ta thấy xuất hiện 
một chủ thuyết nhị nguyên giữa tự tánh và 
Bát Nhã, điểu này hoàn toàn đối nghịch với 
tinh thần tư tưởng của Thiền Huệ Năng. 

However this may be, we have now come fo 
Prajna, which must be explained ¡in the light 
of Dhyana, In accordance with Mahayanist 
sipgnification. In Mahayana philosophy, there 
are three concepts which have been resorted 
to by scholars to explain between substance 
and 1s function. They are body, form, and 
use, which first appeared In “The Awakening 
of Faith” in the Mahayana, usually ascribed to 
Asvaghosa. Body corresponds to substance, 
Form to appearance, and Use to function. The 
apple 1s a reddish, round-shaped obJect: this 1s 
1ts Form, 1n which 1t appeals to our senses. 
Form belongs to the world of senses, I.e. 
appearance. Its Use includes all that it does 
and stands for, its values, 1S utiHfy, IfS 
function, and so on. Lastly, the Body of the 
apple 1s what constitutes Its appleship, without 
which it loses its being, and no apple, even 
wih all the appearances 
ascribed to 1t, is an apple without it. To be a 
real obJect these three concepts, Body, Form, 
and Use, must be accounted for—Dù sao đi 
nữa, chúng ta cũng phải đến với trí Bát Nhã, 
và trí Bát Nhã phải được giải thích dưới ánh 
sáng của thiển định theo ý nghĩa của Đại 
Thừa. Trong triết học Đại Thừa, có 3 khái 


and offen ¡involves us 1n a 


and functions 


3) 


niệm về hiện hữu mà các triết gia cần phải 
giải thích mối quan hệ giữa bản thể và công 
năng. Đó là thể, tướng và dụng, lần đầu tiên 
xuất hiện trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, mà 
người ta thường cho rằng Bồ Tát Mã Minh là 
tác giả. Thể tương ứng với bản chất, Tướng 
với hình dạng và Dụng với công năng. Quả 
táo là một vật màu hơi đỏ và có hình cầu: đó 
là tướng của nó, nó xuất hiện với các giác 
quan của chúng ta như vậy. Tướng thuộc về 
thế giới của các giác quan, tức là ngoại hình. 
Cái dụng của nó bao gồm toàn bộ những gì 
nó tạo tác, nó có ý nghĩa, giá trị, và sự sử 
dụng chức năng của nó. Cuối cùng, Thể của 
quả táo là cái tạo thành bản tánh của quả táo, 
không có cái gọi là Thể ấy, quả táo mất đi sự 
hiện hữu của nó, cũng như Tướng và Dụng 
của nó, nó không còn là quả táo nữa. Một sự 
vật để có thực hữu, nó phải đáp ứng ba khái 
niệm này: Thể, Tướng và Dụng. 

To apply these concepts to our objJect of 
discourse here, self-nature 1s the Body and 
PrajJna 1ts se, whereas there 1s nothing here 
corresponding to Form because the subJect 
does not belong to the world of form. There 1s 
the Buddha-nature, Hui-Neng would argue, 
which makes up the reason of Buddhahood; 
and this 1s present ¡n all beings, constituting 
their self-nature. The obJect of Zen discipline 
1S fO TecOgnize If, and to be released from 
error, which are the passions. How 1s the 
recognition possible, one may inquire? Ít 1s 
possible self- 
knowledge. The Body is nobody without Its 
Use, and the Body 1s the se. To be 1tself 1s to 
know Itself. By using Ifself, 1s being 1s 
demonstrated, and this using 1s, in Hui-Neng”s 
terminology “seeing Into one”s own Nature.” 
Hands are no hands, have no existence, until 
they pick up flowers and offer them to the 
Buddha; so with legs, they are no legs, non- 
entiies, unless their se ¡1s set to work, and 
they walk over the bridge, ford the stream, 
and climb the mountain. Hence the history of 
Zen after HuiNeng developed this 
philosophy of Use to 1s fullest extenf: the 
poor questioner was slapped, kicked, beaten, 
or called names tfo his utter bewilderment, and 


because self-nature 1s 


4) 


3951 


also to that of the Iinnocent spectators. The 
I1nitiative to this 'rough” treatment of the Zen 
students was given by Hui-Neng, though he 
seems to have refrained from making any 
practical applicaton of his philosophy of 
Use—Để áp dụng tất cả các điều này vào để 
tài thực tế của chúng ta, tự tánh là Thể và Bát 
Nhã là Dụng, trong khi ở đây không có cái gì 
tương ứng với Tướng bởi vì để tài không 
thuộc về thế giới hình tướng. Đây là tánh 
Phật, nó hiện diện nơi tất cả vạn hữu và tạo 
thành tự tánh của chúng ta. Ngài Huệ Năng 
đã biện luận về mục đích tu thiển của chúng 
ta là nhận ra Phật tánh ấy và giải thoát khỏi 
những sai lầm, nghĩa là thoát ra khỏi mọi 
tham dục. Người ta có thể hỏi, vậy thì làm 
cách nào để có được sự nhận ra ấy? Điều này 
có thể được bởi vì tự tánh là cái tánh biết của 
mình. Thể là vô thể nếu không có cái Dụng, 
và Thể là Dụng. Tự hữu là tự biết. Tự thể của 
chúng ta được trình bày bởi cái Dụng của 
chính chúng ta, và với cái Dụng này theo 
thuật ngữ của Huệ Năng là “thấy trong tự 
tánh. Bàn tay chẳng phải là bàn tay, nó 
không hiện hữu cho tới lúc nó hái hoa cúng 
Phật; cũng vậy, bàn chân không phải là bàn 
chân cho đến khi nào cái Dụng của nó được 
sắp đặt, và khi nó được đặt trong cái Dụng 
qua câu, lội suối hay leo núi. Sau thời Huệ 
Năng, lịch sử nhà Thiền được phát triển tối đa 
về cái Dụng : những kẻ tham vấn đáng tội 
nghiệp chỉ nhận được cái tát tai, cái đá, cái 
đấm, hay lời mắng chưởi đến độ kinh hoàng 
tựa như một khán giả ngây ngô. Cách đối xử 
thô bạo ban đầu này với những thiển sinh 
được Huệ Năng mở đâu, dù dường như Ngài 
kiêng ky thực hiện một áp dụng thực tiễn về 
triết lý của Dụng. 

When we say, “see Into your self-nature”, the 
seeing Is apt to be regarded as mere 
perceiving, mere knowing, mere sfatically 
reflecting on self-nature, which is pure and 
undefiled, and which retains this quality ¡n all 
beings as well as in all the Buddhas. Shen- 
Hsiu and his followers undoubtedly took this 
View of seeing. But as a matter of fact, the 
seeing 1s an act, a revolutionary deed on the 


part of the human understanding whose 


5) 


function have been supposed all the time to 
be logically analyzing Ideas, Ideas sensed 
from their dynamic signification. The “seeing, 
especially in Hui-Neng”s sense, was far more 
than a passive deed of looking at, a mere 
knowledge obtained from contemplating the 
pur1ty of self-nature; the seeing with him was 
self-nature Ifself, which exposes 1tself before 
him In all nakedness, and functions without 
any reservation. Herein we observe the great 
gap between the Northern School of Dhyana 
and the Southern School of Prajna.—Khi 
chúng ta nói: “Ông hãy thấy tự tánh mình,” 
cái thấy này có thể xem như một nhận thức 
đơn giản, một cái biết đơn giản, một phản ảnh 
tự tánh đơn giản, thanh tịnh không ô nhiễm, 
nó giữ gìn phẩm tính này nơi tất cả chúng 
sanh cũng như nơi tất cả chư Phật. Thần Tú 
và những người theo Ngài hiển nhiên đã chấp 
nhận cái thấy như vậy. Nhưng kỳ thật thấy là 
một hành động, một hành động cách mạng 
của phần tri thức của con người mà sự vận 
hành theo quan niệm ngự trị từ bao đời , bám 
vào sự phân tích các ý niệm, những ý niệm 
xác định bằng ý nghĩa năng động của chúng. 
Cái thấy, đắc biệt theo ý nghĩa của Huệ 
Năng, còn hơn một cái nhìn thụ động, một cái 
biết đơn giản thành tựu trong chiêm nghiệm 
cái tính thanh tịnh của tự tánh rất nhiều, với 
Huệ Năng, cái thấy là tự tánh, thị hiện trước 
mặt ngài không che dấu, cái Dụng không cần 
phải bảo tôn. Ở đây chúng ta thấy rõ cái hố 
ngăn cách lớn lao giữa hai tông phái Bắc tông 
thiển định và Nam tông Bát Nhã. 

In the Platform Sutra, the Sixth Patriarch, Hui- 
Neng opens his sermon with the seeing Into 
one”s self-nature by means of Prajna, with 
which everyone of us, whether wise or 
IgnOranf, 1S He adopts the 
convenfional way of expressing himself, as he 
1s no oripinal philosopher. 
reasoning, self-nature finds 1s own being 
when If sees 1(self, and this seeing takes place 
by Prajna. But as Prajna Is another name 
given to self-nature when the latter sees 
1(self, there 1s no Prajna outside self-nature. 
The seeing 1s also called recognizing or 
understanding, better, 


endowed. 


Ín our own 


or, ©Xperiencing— 


6) 


3952 


Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng 
bắt đầu bài thuyết giảng thấy tánh bằng cách 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Bát Nhã, 
mà mỗi người trong chúng ta, ngu cũng như 
trí, đều được phú cho. Ngài chấp nhận cách 
thông thường để tự diễn đạt vì ngài không 
phải là một triết gia. Theo luận cứ của chính 
chúng ta, tự tánh nhìn thấy thể của nó khi nó 
tự nhìn thấy chính nó, vì cái thấy này là hành 
động của Bát Nhã. Nhưng vì Bát Nhã là tên 
khác của tự tánh khi nó tự thấy chính nó, 
không có Bát Nhã nào ngoài tự tánh. Cái thấy 
cũng được gọi là nhận biết hay lãnh hội, hoặc 
hơn nữa, là kinh nghiệm. 

Self-nature 1s PraJna, and also Dhyana when 
I( IS VIewecd, as I{ were, statcally or 
ontologically. Prajna 1S of 
epIstemological sipnificance. Now Hui-Neng 
declares the oneness of Prajna and Dhyana. 
“Oh good friends, in my teaching what is mosf 
fundamental ¡1s Dhyana and Prajna. And 
friends, do not be deceived and led to thinking 
that Dhyana and Prajna are separable. They 
are one, and not two. Dhyana 1s the Body of 
Prajna, and Prajna 1s the se of Dhyana. 
'When Prajna 1s taken up, Dhyana 1s 1n Prajna; 
when Dhyana 1s taken up, Prajna 1s In 1. 
When this understood, Dhyana and Prajna go 
hand In hand In the practice of meditation. Oh, 
followers of the truth, do not say that Dhyana 
1S first attained and then Prajna 1s awakened; 
for they are separate. Those who advocate 
this view make a duality of the Dharma; they 
are those who affirm with the mouth and 
negate In the heart. They regard Dhyana as 
distinct from Prajna. But with those whose 
mouth and heart are in agreement, the inner 
and outer are one, and Dhyana and PraJna are 
regarded as equal—Khi hiểu tự tánh là Bát 
Nhã, và cũng là Thiển định, 
tĩnh hay bản thể học. Bát Nhã còn có ý nghĩa 
nhiều hơn là nhận thức luận. Bây giờ Huệ 
Năng tuyên bố tính đồng nhất của Bát Nhã và 
Thiển định. “Này các thiện tri thức, cái căn 
bản nhất trong pháp của tôi là Định và Huệ. 
Các ông chớ để bị mê hoặc mà tin rằng có 
thể tách rời Định với Huệ. Chúng chỉ là một, 
không phải hai. Định là Thể của Huệ, và Huệ 


TOT€ 


là nói về mặt 


7) 


là Dụng của Định. Khi các ông quán Huệ thì 
thấy Định ở trong Huệ, khi các ông quán Định 
thì thấy Huệ ở trong Định. Nếu hiểu được như 
thế, thì Định và Huệ luôn đi đôi trong tu tập. 
Này những người học đạo, chớ nói trước phải 
có Định rồi Huệ mới phát, vì nói như thế là 
tách đôi nó rồi. Những người có kiến giải như 
thế khiến chư pháp thành nhị nguyên (có hai 
tướng), những người này miệng nói mà tâm 
không làm. Họ xem Định phân biệt với Huệ. 
Nhưng những người mà miệng và tâm hòa 
hợp với nhau, trong ngoài như một, thì Định 
và Huệ đồng nhau như một. 

What comes first in Iimportance 1n the 
phiosophy of Hui-Neng 1s the idea of self- 
nature. But self-nature 1s not to be conceived 
as something of substance. It 1s not the last 
residue left behind after all things relative and 
conditional have been extracted from the 
nofIon of an individual being. It is not the self, 
or the soul, or the spirt, as ordinarily 
regarded. It is not something belonging to any 
caftegorles of the understanding. It does not 
belong to this world of relativitles. Nor 1s 1t 
the highest reality which 1s generally ascribed 
to God or to Atman or to Brahma. It cannot be 
described or defined In any possible way, but 
without 1t the world even as we see 1t and use 
1t In our everyday life collapses. To say 1f IS 1S 
to deny 1. Ït 1s a strange thing—Cái quan 
trọng đầu tiên trong triết học của Ngài Huệ 
Năng là khái nệm về tự tánh. Nhưng tự tánh 
không phải là thứ được nhận biết là cái gì đó 
thuộc về bản chất. Nó không phải là cái mà 
nó tổn tại khi tất cả các sự vật tương đối và 
có điều kiện đã bị giới hạn trong khái niệm 
của một hữu thể cá nhân. Đây không phải là 
cái “ngã”, cái linh hồn, hay tinh thần như 
người ta nghĩ nó theo cách bình thường. Nó 
không thuộc về phạm trù của thế giới tương 
đối. Nó cũng không phải là thực tại tối thượng 
mà người ta thường định danh như là thượng 
đế, tiểu ngã hay đại ngã (phạm thiên). Nó 
không thể được định nghĩa theo bất cứ cách 
nào, tuy nhiên, nếu không có nó, chính cái 
thế giới như thế giới mà chúng ta thấy và 
dùng nó trong cuộc sống hằng ngày sẽ biến 


8) 


9) 


3953 


mất. Nói rằng nó có tức là phủ nhận nó. Đây 
là một sự vật kỳ lạ. 

In the traditional terminology of Buddhism, 
selfnature ¡1s Buddha-nature, that which 
makes up Buddhahood; it ¡1s  absolute 
Emptiness, Sunyafta, It 1s absolute Suchness, 
Tathata. May 1t be called Pure Being, the 
term used in Western philosophy? While 1t 
has nothing to do yet with a dualistic world of 
subJect and object, 1t is called “Mind” (with 
the capial Iniial letter) and also the 
Unconscious  A Buddhist phraseology 1s 
saturated with psychological terms, and as 
religion 1s principally concerned with the 
philosophy of life. These terms, Mind and 
Unconscious, are here used as synonymous 
with Self-nature, but the utmost care 1s to be 
taken not to confuse them with those of 
empirical psychology; for we have not yet 
come to this; we are speakng of a 
transcendenfal world where no such shadows 
are yet traceable—Trong thuật ngữ truyển 
thống của Phật giáo, tự tánh có nghĩa là Phật 
tánh, nó tạo nên Phật quả; nó là Tánh Không 
tuyệt đối, nó là Chơn Như tuyệt đối. Người ta 
có thể gọi nó là tự thể thanh tịnh, từ mà triết 
học Tây Phương hay dùng hay không? Trong 
khi nó chẳng có quan hệ gì đến thế giới nhị 
nguyên giữa chủ thể và khách thể, mà nó 
được gọi một cách đơn giản là “Tâm” (với 
chữ đầu viết hoa), và cũng là Vô Thức. Ngôn 
từ Phật giáo có quá nhiều với những thuật 
ngữ tâm lý học và bởi vì tôn giáo này đặc 
biệt quan tâm đến triết lý về sự sống, những 
thuật ngữ như Tâm, Vô Thức, được dùng như 
đồng nghĩa với Tự Tánh, nhưng phải thận 
trọng để không lầm lẫn chúng với những 
thuật ngữ tâm lý học thực nghiệm hay dùng, 
vì chúng ta không nói đến tâm lý học thực 
nghiệm mà nói đến một thế giới siêu việt nơi 
đó không còn phân biệt về các ngoại hiện 
như vậy nữa. 

In this self-nature there is a movement, an 
awakening and the Unconscious of 1tself. This 
1s not the regIlon where the question “Why” or 
“How” can be asked. The awakening or 
movement or whatever 1t may be called 1s to 
be taken as a fact which goes beyond 


refutation. The bell rings, and I hear Its 
vibrations as transmifted through the aIr. This 
1s a plain fact of perception. In the same way, 
the rise of consciousness 1n the Ủnconscious 
IS a maff€f OŸ ©Xp€ri€ence; no mysfery 1s 
connected with it, but, logically stated, there 
IS an apparent confradiction, which once 
sfarted goes on confradicting 1tself eternally. 
Whatever this is, we have now a self- 
consclous nconscious or a self-reflecting 
Mind. Thus, transformed, Self-nature 1s 
known as PraJna—Trong tự tánh này, có một 
sự vận hành, một sự giác ngộ và Vô Thức trở 
nên ý thức về chính nó. Ở đây không đặt ra 
những câu hỏi “Tại sao?” hay “Thế nào?” Sự 
phát khởi hay sự vận hành này hay là bất cứ 
thứ gì phải được xem như là một sự kiện vượt 
lên trên tất cả chứng cứ biện luận. Cái 
chuông ngân nga và tôi nghe sự rung động 
của nó truyền qua không khí. Đây là một sự 
kiện đơn giản của nhận thức. Theo cùng cách 
thức, sự phóng rọi của ý thức vào Vô Thức là 
một vấn để của kinh nghiệm, chẳng có sự 
huyền bí nào cả, nhưng theo quan điểm lý 
luận học, một sự mâu thuẫn bể ngoài, một sự 
mâu thuẫn mà nó phát khởi, tiếp tục sự mâu 
thuẫn vĩnh viễn. Dầu gì đi nữa, hiện giờ 
chúng ta vẫn có một cái Vô thức tự ý thức 
chính nó, hay một cái tâm tự phản chiếu chính 
nó. Sự chuyển hóa như vậy, tự tánh được biết 
là Bát Nhã. 

Self-nature Amitabha: Tự tánh Di Đà—Mind- 

Only Pure Land—Mind 1s pure, the land, the 

environmernt Is pure as well. 

SelEnature Ami(abha, Mind-Only Pure 

Land: Di Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm. 

l) According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, the 
gathering power of the Pure Land method 1s 
trully all-embracing and unconceivable. 
However, we always hear such expression as 
“SelfNatre Amitabha, Mind-Only Pure 
Land” What ¡is the meanng of. this 
expression? The Pure Land is the land of 
Ultuimate Bliss, ten billion Buddha lands from 
here, and Amitabha Buddha is the teacher of 
that land. It means that the True Mind of 


2) 


3954 


sentent beings 1s all-extensive and all- 
illuminating: Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, sự nhiếp cơ của Tịnh Độ quả là rộng 
lớn, không thể nghĩ bàn, nhưng chúng ta 
thường nghe nói “Di Đà Bổn Tánh Tịnh Độ 
Duy Tâm.” Nghĩa lý của câu nầy thế nào? 
Tịnh Độ là miền Cực Lạc ngoài mười muôn 
ức cõi Phật, Di Đà là vị giáo chủ của Tây 
Phương Cực Lạc. Ý nói chân tâm của chúng 
sanh rộng rãi và sáng suốt vô cùng. 

The Surangama Sutra sfates: “he various 
mOunftains, rivers and continents, even the 
empty space outside our physical body, are all 
realms and phenomena within the wonderful, 
bright True Mind. Phenomena which are born, 
they are all manifestations of Mind-Only.” 
Therefore, where can you find a Buddha land 
outside the Mind? Thus, the concept of Mind- 
Only Pure Land refers to the Pure Land within 
our True Mind. This is no different from the 
ocean, from which springs an untold number 
of bubbles, none of which 1s outside the wide 
ocean. It is also like the specks of dust in the 
soil, none of which 1s not soil. Likewise, there 
1s no Buddha land which 1s not Mind. 
Therefore, ancient sages and saInts have said: 
““This single mind encompasses the four kinds 
of lands In therr tofality: the Land of Common 
Residence of beinsgs and saints, the Land of 
Expediency, the Land of True Reward, and 
the Land of Eternally Tranquil Light: Kinh 
Lăng Nghiêm nói: “Những non sông, đất liền 
cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta, đều là 
cảnh vật trong chân tâm mầu sáng. Các pháp 
sanh hóa, đều là hiện cảnh của duy tâm.” 
Như thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta. 
Cho nên ý nghĩa của Tịnh Độ duy tâm là nói 
cõi Tịnh Độ ở trong chân tâm của ta, như biển 
cả nổi lên vô lượng bóng bọt, mà không có 
bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại như những 
hạt bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào 
chẳng phải là đất; cũng như không có cõi 
Phật nào chẳng phải là tâm. Thế nên Cổ Đức 
có nói: “Chỉ một tâm nầy có đủ bốn cõi: 
Phàm Thánh đồng cư, Phương tiện hữu dư, 
Thật báo vô chướng ngại, và Thường tịch 
quang. 


SelEnature discipline: Tự tánh thọ giới— 
According to the Zen Sect, the idea of moral 
discipline 1s originally innate in human nature. 
The formal side of discipline 1s now also carefully 
atended by the Zen Sect, but in Zen the 
Infrospective nafure Is exftremely Important for 
cultivating discipline. that by 
1nfrospecfIve meditation one can draw 1t out and 
put it to practice—Theo Thiển Tông, ý niệm về 
giới luật nguyên lai có sẵn trong bản tánh của con 
người. Khía cạnh hình thức của luật học ngày nay 
cũng được Thiền Tông tuân hành cẩn thận, nhưng 
bản chất nội quán của thiền rất quan trọng trong 
việc tu tập giới luật. Thiển Tông tin rằng nếu chịu 
hổi quang phản chiếu, người ta có thể kéo giới 
luật ra mà thực hành một cách dễ dàng. 

“SelfNature? Buddha Recitation: Thật Tướng 
Niệm Phật “Real Mark” Buddha Recitation. This 
enftails penetrating the Mind”s foremost meaning, 
reciting our own original Buddha Nature. Ït 1s to 
contemplate the Real Mark Dharma Body of the 
Buddhas, resulting in attainment of True Thusness 
Samadhi. This method 1s really a Zen practice; 
however, the realm revealed by the 
meditatonal mind 1s the Pure Land, it also 
qualifies as a Pure Land practice. This method 1s 
not for those of limited or moderate capacities. If 
the practitioner 1s not of the hiphest capacity, he 
cannot become enliphtened and enter Into 1t. For 
this reason, few Pure Land teachers promote 1t 
and the proponents of the method are found 
chiefly within the Zen tradition. Incidentally, Ï 
would venture to say here that while we are still 
treading the path of practice, not having reached 
the sage of Perfect Enliphtenment, all Dharma 
methods are expedients. Buddha Recitation 1s an 
expedient and so is Zen. According to the three 
Pure Land sutras, Buddha Sakyamumi provided the 
expedIlent teaching of the Western Pure Land, and 
urged sentient beings to recite Amitabha Buddhaˆs 
name seeking rebirth there. Within this method, 
they can escape Birth and Death, avail themselves 


Zen believes 


since 


of that wonderfUl, lofty realm to pursue 
cultivation, and swifly attain Buddhahood. 
Diigent Buddha Recftaton also leads to 


Awakening, as in Zen; however, the principal goal 
of the Pure Land School 1s rebirth in the Land of 


3955 


Ultimate Bliss, while the degree of Awakening 
achieved 1s a secondary consideration. Thus, the 
goal of Real Mark Buddha Recitation falls within 
Land teachings However, from the 
standpoint of an expedient leading to rebirth in the 
Land of Ulimate Bliss, 1t does not trully qualIfy as 
a Pure Land method within the meaning of the 
Three Pure Land taught by Buddha 
SakyamumI. This 1s, perhaps, the reason why Pure 
Land Patriarchs merely referred to 1t to broaden 
the meaning of Buddha Recttation, but did not 
expound it widely—Thật tướng niệm Phật là nhập 
vào đệ nhất nghĩa tâm, niệm tánh Phật bản lai của 
chính mình. Đây chính là quán pháp thân thật 
tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được “Chân Như 
Tam Muội.` Phương pháp nầy thuộc về thiển định, 
nhưng cảnh giới do tâm thiển hiển lộ lại là “Tịnh 
Độ.' Pháp nầy không gồm thâu những bậc trung 
hay hạ căn, nếu không phải là bậc thượng thượng 
căn, tất không thể ngộ nhập. Vì thế trong Tịnh Độ 
Tông ít có người để xướng, mà phần hoằng hóa 
lại thuộc về các vị bên Thiển Tông. Theo thiển ý, 
khi còn đi trên đoạn đường hành trì chưa đạt đến 
địa vị viên giác, thì tất cả các pháp môn đều là 
phương tiện, niệm Phật cũng là phương tiện, mà 
tham thiển cũng là phương tiện. Theo tam kinh 
Tịnh Độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày 
cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng 
hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để 
không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng 
diệu để tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. 
Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên Thiển 
Tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật 
là cầu vãng sanh, còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng 
thuộc về thứ yếu. Cho nên pháp Thật Tướng 
Niệm Phật luận về chỗ cứu cánh mà vẫn nhiếp 
thuộc Tịnh Độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện 
vãng sanh thì pháp nầy vẫn chưa chính thức thuộc 
về Tịnh Độ, như ý nghĩa trong tam kinh Tịnh Độ 
mà Đức Phật đã để xướng. Có lẽ vì vậy mà chư tổ 
bên Tịnh Độ Tông chỉ để cập để cho rộng thêm 
về nghĩa lý Tịnh Độ, mà không rộng tuyên hóa để 
khuyên người tu chăng?—See Four methods of 
Buddha Recitation. 

Self-nature of the Vijnana ï(self: Tự tính của 
chính cái thức—See Four causes that cause the 
eye-sense to be awakened. 


Pure 


Sufras 


Self-opinionated: Stubborn—Chấp nhất. 
Self-ordination: Tự Thệ Thọ Giới——To make the 
vows and undertake the commandments oneself 
before the Iimage of a Buddha (self ordination 
when unable to obtain ordinaion from the 
Ordained); however, the person must 
auspicIous marks, usually in deams——Tự mình thệ 
nguyện thọ giới trước bàn thờ Phật khi không thể 
thọ Giới Đàn (Bồ Tát giới của Đại Thừa khi 
không có giới sư, cho phép tự thệ nguyện trước 
Đức Phật mà thọ giới, song phải được diệu tướng, 
thường là nằm mộng thấy)—See Three kinds of 
obfaining the commandmenfs. 

Self and others: Mình và người. 

Self or personal: Ngã—Vô ngã mà cho là ngã; 
hữu ngã mà cho là vô ngã—Self or personal (AlI 
1S non-self or without a soul. This 1s one of the 
four ways of upside-down thinking that cause one 
to resolve in the birth and death—MIstaking what 
1s not self for self—See Four upside-downs. 
Selfpossessed: Calm and confident—Bình thản 
và tự tin. 

SelFpower: Jiriki (skt)—Tự lực—-One's own 
power, merit, Intelligence, discrimination. The 
atfempt to attain enlightenment through one”s own 
efforts rather than by relying upon the compassion 
of the Buddhas and Bodhisattvas. According to 
Masters Chih-I and T”ien-Ju In the Pure Land 
Buddhism, this is one of the two kinds of power 
for ordinary people. As far as self-power Is 
concerned, while the ordinary beings of this world, 
totally bound by therr attachments and afflictions, 
may have some level of cultivation, In reality, 
they still cannot be reborn in the Pure Land nor 
deserve to reside there. The Peace and Bliss 
Collections states: “Those who first develop the 
Bodhi Mind, starting from the level of completely 
fettered ordinary people Iignorant of the Three 
Treasures and the Law of cause and Effect, should 
base themselves Initially on faith. Next, when they 
have embarked upon the Bodhi path, the precepts 
should serve as their foundation. If these ordinary 
people accept the Bodhisatva precepts and 
confinue to uphold them unfailingly and without 
Iinterruption for three kalpas, they wIll reach the 
Frrst Abode of Bodhisattvahood. If they pursue 
therr cultivation in this manner through the Ten 


see 


3956 


Paramitas as well as countless vows and practices, 
one after another without Interruption, at the end 
of ten thousand kalpas they wIll reach the Sixth 
Abode of Bodhisattvahood. Should they continue 
sull further, they will reach the Seventh Abode or 
Non-Retrogression. They will then have entered 
the stage of the “Seed of Buddhahood,` 1.e., they 
are assured of eventual Buddhahood. However, 
even then, they still cannot achieve rebirth in the 
Pure Land—Cố gắng đạt tới giác ngộ bằng chính 
khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào 
lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát. Theo Trí 
Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, đây là một trong hai loại 
lực cho hàng phàm phu. Về tự lực, hàng cụ phược 
phàm phu ở thế giới nầy tuy có đôi chút tu hành, 
thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và chưa xứng 
đáng được ở Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa 
vị cụ phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và nhân 
quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm Bồ Đề phải 
lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy giới 
làm nền tắng. Hạng phàm phu nầy khi mới thọ Bồ 
Tát giới, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế 
không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp mới đến 
địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập 
tín, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện, 
nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới 
đến ngôi đệ lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ 
thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, 
nhưng địa vị nây cũng chưa được sanh về Tịnh 
Độ——See Two kinds of power. 

Selfpower path: Difficult path to practice 


Selfproduced: Tự sanh. 

Il) Self-produced, or naturally existing: Tự sanh 

hay tự nhiên hiện hữu. 

Demons born by transformation In contrast to 

the Yaksa who are born from parents: Chúng 

ma tự sanh hay hóa sanh, đối lại với Dạ Xoa 

được sanh ra bởi cha mẹ. 

SelEprofit: Atmahiam (sk)—Tự Lợi—Self- 

benefiting—Personal advantage or profit—Self- 

proft  (benefit—Beneficial 

Preoccupaton with egoistic needs—Tlo have 

©xcessIve regard for one”s own I1nteresfs. 

Self-profit and Profit others: Tự lợi lợi tha. 

l) To ¡improve oneself for the purpose of 
improving or benefiting others: Tự cải thiện 


2) 


tO oneself— 


(tu hành) lấy mình với mục đích làm lợi ích 
cho người khác. 
Self-benefiing for the benefit of others, 
unlimited altruism and pity being the theory 
of Mahayana: Tự lợi lợi tha và từ bi không 
ngần mé là giáo thuyết chính của trường phái 
Đại Thừa. 
“§Self profit profit others,” the essential nature 
and work of a Bodhisattva, to benefit himself 
and benefit others, or himself press forward In 
the Buddhist le in order to carry others 
forward. Hinayana 1s considered to be self- 
advancement, self-salvaton by works or 
discipline; Bodhisattva Buddhism as saving 
oneself in order to save others, or making 
progress and helping others to prOgress, 
Bodhisattvism being essentially altruistic: “Tự 
lợi lợi tha” là tính chất thiết yếu trong tu tập 
của một vị Bổ Tát, làm lợi mình, làm lợi 
người, hay tự mình tu tập trong khuôn khổ nhà 
Phật để cứu độ người khác. Tiểu Thừa coi 
việc tự lợi, tự độ là chính yếu; trong khi Bồ 
Tát Đại Thừa thì hành Bồ Tát Đạo vị tha là 
thiết yếu, tự tiến tu, rỗi giúp người tiến tu. 
Selfpurification: Tự tịnh— Tự thanh tịnh hóa— 
See Three selves (1). 
Self-purification or practice of meditation: 
Tự tịnh—See Three self-moderations (2). 
I) Right mindfulness: Chánh niệm—See Right 
mindfulness. 
2) Right meditatlon or samadhi: Chánh định— 
See Right concentration. 
Self-raidings: Tự làm tổn hại — The four self- 
injuries (self-raidings—Bốn điều tự làm tổn 
hại—See Four self-inJuries (self-raidings). 
Self-realization: Svasakshatkara (skt)—Inner 
assurance—lnner witness—Tự hiểu mình —Tự 
nhận chân—Tự Chứng—Self-attained assurance 
of the truth, such as that of the Buddha (to realize 
enlightenment by oneself)—Tự thân giác ngộ hay 
đạt được chân lý như Đức Phật đã từng làm. 
Self-realizaton and philosophy: Tự Chứng 
Và Giáo Pháp —The Correct Law of the Buddha 1s 
said to be twofold nature: realization (adhigama) 
and doctrinal teaching (agama) or inner perception 
and doctrinal teaching. Those who see info thelr 
diferences and understand well will not be 


2) 


3) 


3957 


influenced by mere speculation—Chánh Pháp của 
Phật gồm hai thứ, sự tự chứng và triết học hay 
nhận thức tự nội và giáo thuyết. Những ai thấy 
suốt sự khác nhau giữa những thứ nây và hiểu rõ 
thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự suy diễn suông. 
Self-redemption: Tự cứu lấy mình. 
Self-reflection: Tự kiểm. 

Self-relianee: Niềm tự tin. 

Self-respecf: Tự trọng. 

Self-responsibility: Tinh thần trách nhiệm. 
Self-restrain: Tự kêm chế. 

Self-righfeousness: Tự cho là đúng. 
Self-sacrifice: Sự hy sinh tự thân (Vô bất tri dĩ 
xả)—See Eighteen distinctive characteristics of 
Buddhas. 

Self-satisfied: Dương dương tự đắc—Elated. 
Self-seeking or desire arising from belief in 
ego: Ngã Ái Phiền Não—See Four delusions in 
reference to the ego. 

Self-spoken sutra: Kinh vô vấn tự thuyết— 
Amitabha Buddha Sutra—A 
spontaneously expounded by the Buddha without 
prior request from the assembly. 

Self-starvation: Tự Ngã Ngoại Đạo —One of the 
SIXx austerifles which are referred to as outsiders—— 
Lối khổ hạnh tự giảm ăn uống hoặc nhịn đói của 
ngoại đạo, một trong sáu lối tu khổ hạnh của 
ngoại giáo—See S1x ausferItIes. 
Self-subsistence: Tự lập— Tự túc. 
Self-sufficiency: Tự túc —Tự lập. 
Self-superiority, or self-sufficiency: Ngã mạn. 
Đây là một trong tám loại mạn——This Is one of the 
eipht kinds of pride, mana, arrogance or self- 
conceit—See Eight kinds of pride or arrogance. 
Selftormenfing: Attan-tapo-hoti (p)—A certain 
man who torments himself or 1s given to self- 
tormenting—Loại người tự mình làm khổ mình và 
siêng năng làm khổ mình —See Four types of 
persons (A). 

Self-tormenfing and tormenfing others: A 
certain man who torments himself, 1s øiven to self- 
tormenting; torments others, 1s gøiven to torment 
others—Loại người làm khổ mình, siêng năng 
làm khổ mình; làm khổ người, và siêng năng làm 
khổ người—See Four types of persons (A). 


Semmon 


Self-training: Tự tu tập. 

Self-transcendence: Tự siêu việt lấy chính 
mình. 

Selfvow discipline: Tự nguyện thọ giới—In the 
formal discipline, there should be a private tutor, a 
ceremonial teacher, and some other senior monks 
aS WII€SS€S. 
through by a Committee or an Order of Sangha. 
'When the article of a disciplinary code 1s read, the 
recipIlent makes a vow of obeisance by repeating 
the code of discipline. However, In some cases 
when such formal requirement cannot be fulfiled, 
one 1s as the self-vow discipline. According to the 
Brahma-Jala Sutra, In some special situations, 
self-vow ordination 1s permitted. In some places, 
one cannot the proper 
discipline, one can accept the precep(s by self- 
vow. This 1s a kind of Bodhisattva Ordination. In 
Japan 1n the thirteenth century, Eison Daishi 
taught a new movement of “self-vow discipline.” 
Ths was a reformed doctrine, called the 
Reformed or New Ritsu or Reformed Disciplinary 
School Trong giới luật chính thức, lúc thọ giới 
phải có một vị Hoà Thượng, một vị Yết Ma, và 
các vị cao Tăng tôn chứng khác. LỄ thọ giới phaÏ 
được thực hiện qua giáo hội Tăng Già. Khi điều 
khoản trong giới luật được đọc lên, ngươi thọ giới 
phải phát nguyện vâng giữ bằng cách lập lại giới 
bổn mà mình vưà thọ. Tuy nhiên, trong vài trường 
hợp, có những nơi không thể thoả mãn những đòi 
hỏi tối thiểu cuả một lễ thọ giới, ngươi ta có thể 
thực hiện một cuộc tự thệ nguyện thọ giới. Theo 
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, trong một vài 
trường hợp đặc biệt, lễ thọ giới tự nguyện được 
cho phép. Tại những nơi không kiếm ra minh sư 
truyền thọ, người ta có thể tự mình phát thệ thọ 
giới. Đây là kiểu thọ Bồ Tát Giới. Vào thế kỷ thứ 
13, Đại Sư Duệ Tôn (1201-1290) khởi dạy một 
phong trào “Thọ Giới Tự Nguyện.” Đây là một 
hình thức cải đổi của Luật Tông nên người ta gọi 
nó là Tân Luật Tông. 

Self-wifness or the self-assuring porfion: 
Saksatkari-bhaga (skÙ—Tự Chứng Phân—See 
Four functional divisions of consciousness. 

Sefish (a)› Ích kỷ - Lợi Kỷ —-Egois— 
Meanness—To think too much of one's own 


An ordination should be carried 


obtain Insftrucfor 1n 





3958 


Interests—See Nine bonds that bind men to 
mortalIty. 


Selfish attitude: Thái độ ích kỷ. 


Selfshness: Egoism—Sự ích kỷ——Selfishness 
means thinking of ourselves alone and doing 
things to please ourselves without thinking of 
others. The Buddha always reminded his disciples: 
“A sincere Buddhist cannot be selfish for he 
knows that compassion 1s one of the the four øreat 
minds a true Buddhist must possess. Besides, he 
should treat everybody as he would wish to be 
treated himself.”—Tính ích kỷ là tính chỉ nghĩ đến 
riêng mình và chỉ làm mọi việc nhằm thoả mãn 
chính mình mà thôi, chứ chẳng cần quan tâm gì 
đến người khác. Đức Phật luôn nhắc nhở hàng đệ 
tử của Ngài: “Một Phật tử thuần thành không thể 
nào ích kỷ, vì ngươì ấy biết rằng lòng bi mẫn là 
một trong bốn cái tâm lớn mà người chân Phật tử 
phải có. Bên cạnh đó, người ấy luôn đối xử với 
mọi người như đối xử với chính mình vậy.”—§ee 
Five kinds of selfishness. 

Selfless (a): Không vị kỷ—Vị tha—One should 
be selfless In one”s thoughts: Con người nên 
suy nghĩ vị tha 

Selflessness (n): Vô Ngã—Sự không vị kỷ—The 
naturte of our bodles. Buddhism teaches that 
human beings” bodies are composed of five 
aggregates, called skandhas In Sanskrt. If the 
form created by the four elemen(s 1s empty and 
without self, then human beinss' bodies, created 
by the unification of the five skandhas, must also 
be empty and without self. Human beings” bodies 
are Involved in a transformation process from 
second to second, minute to minute, confinually 
©experIencing impermanence In each moment. By 
looking very deeply Into the five skandhas, we can 
experience the selfless nature of our bodies, our 
passage through bĩrth and death, and emptiness, 
thereby destroying the i1llusion that our bodies are 
permanent. In Buddhism, no-self is the most 
1mportant subJect for meditation. By meditating 
no-self, we can break through the barrier between 
self and other. When we no longer are separate 
from the universe, a completely harmonious 
existence with the universe Is created. We see 
that all other human beings exist in us and that we 
exiIst In all other human beings. We see that the 


past and the future are confained ¡in the present 
momert, and we can penetrate and be completely 
liberated from the cycle of birth and death—Tính 
cách vô ngã của tự thân. Đạo Phật dạy rằng con 
người được năm yếu tế. kết hợp nên, gọi là ngũ 
uẩn: vật chất, cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và 
nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, 
trống rỗng, không có thực chất thì con người, do 
ngũ uẩn kết hợp, cũng không có tự ngã vĩnh cữu, 
hay một chủ thể bất biến. Con người thay đổi từng 
giây từng phút, cũng trải qua sát na vô thường và 
nhất kỳ vô thường. Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho 
nên thấy “Ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến đổi, hư 
ngụy không chủ” và đánh tan được ảo giác cho 
rằng thân nầy là một bản ngã vĩnh cữu. Vô Ngã 
Quán là một để tài thiển quán quan trọng vào bậc 
nhất của đạo Phật. Nhờ Vô Ngã Quán mà hành 
giả tháo tung được biên giới giữa ngã và phi ngã, 
thấy được hòa điệu đại đồng của vũ trụ, thấy ta 
trong người và người trong ta, thấy quá khứ và vị 
lai trong hiện tại, và siêu việt được sinh tử—See 
Four basic subJects of Buddhist meditaton and 
Four kinds of mindfulness. 

Selflessnes of  person: Pudgalanairatmya 
(skÙ—Nhân Vô Ngã —Man as without ego or 
permanent soul—No permanent human ego or 
soul—Con người không có sự thường hằng của cái 
ngã. 

Selflessness of thỉng: Dharma-nairatmya (skÙ—— 
Pháp Vô Ngã —See Dharma-nairatmya. 
Semblance of Law period: Thời Tượng Pháp— 
Lasted 1000 years after the real period (Chánh 
pháp)—See Saddharma-pratirupaka. 

Semen: The passion of desire which fertilizes evil 
fruit—Á¡ thủy. 

Semi-civilized: Bán khai. 

Semi-consciousness: Nửa tỉnh nửa mê. 
Semi-monthly service for recitaton of 
precepfs: Bán Nguyệt Kỳ Tụng Giớ—Semi- 
monthly service for recifaton of precepts, for 
the Bhiksu, Bhiksuni 
precepts. According to the Vinaya, the recifation 
should be preceded by a public confession of 
transgressions. However, 1n practice, this kind of 
Service 1s offen omitted, as confession 1s always 
done privately before the Buddha Altar—Tụng 


either or Bodhisattva 


3959 


giới mỗi nửa tháng cho chư Tăng Ni và Tại gia Bồ 
Tát giới. Theo luật tạng, lễ tụng giới bằng cách 
công khai nhận tội và sám hối. Tuy nhiên, trên 
thực tế thì nghi thức nầy bị phế bỏ, và sự nhận tội 
cũng như sám hối thường được tổ chức riêng trước 
bàn thờ Phật. 

Semblance of Dharma: Tượng Pháp—See 
Saddharma-pratirupaka. 

Semblance staøe: Tương Tự Tức Phật— 
Semblance stage, or approximation of truth and 1ts 
progressive experlential proofF—ĐÐem thực chứng 
đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân 
trí và thấy tánh Phật—See Six sfages of 
Bodhisattva developments. 

Seminal (a): Thuộc về hạt giống—Có thể sinh 
sản được. 

Seminar (n): Cuộc hội thảo (về một chuyên để 
8ì). 

Sen (jap): Rsi (skt)—Sage—Tiên nhân (Thánh 
nhân). 

Sena (p): A hawk—Diễu hâu. 

Send (v): Gửi đi. 

Send (v) forth light: Radiate—Phát quang (gửi 
ánh sáng đi muôn hướng). 

Send someone abroad: Phái ai ra ngoại quốc. 
Send (v) someone fo a concentration camp: 
Đưa ai đi an trí. 

Seng-Ts°an: Thiển sư Tăng Xán (?-606)—Vị Tổ 
thứ ba của Thiển Tông Trung Hoa—The Third 
Patriarch of the Chinese Zen Sect—According to 
The Transmission of the Lamp Records, when 
Seng-Ts°an came to see Hui-K”o he as a lay man 
of forty years old. He came and bowed before 
Hui-K”o and asked: “I am suffering from feng- 
vang, please cleanse me of my sins” The 
Patrlarch said: “Bring your sins here and I will 
cleanse you of them.” He was silent for a while 
but finally said: “As I seek my sins, I find them 
unattainable.” The Patrlarch said: “[ have then 
finished cleansing you altogether. From now on, 
you should take refuge and abide ¡in the Buddha, 
Dharma, and Sangha.” Seng-Ts°an said: “As I 
stand before you, O master, [ know that you 
belong to the Sangha, but please tell me what are 
the Buddha and the Dharma?” The Patriarch 


replied: “Mind is the Buddha, Mind ¡s the Dharma; 
and the Buddha and the Dharma are not two. The 
same 1s to be said of the Sangha (Brotherhood). 
This satisfied the disciple, who now said: “Today 
for the first time I realize that sins are neither 
within nor without nor in the middle; just as Mind 
1S, SO 1s the Buddha, so 1s the Dharma; they are not 
two.” He was then ordained by Hui-K?o as a 
Buddhist monk, and after this he fled from the 
world altogether, and nothing much of his le 1s 
known. This was partly due to the persecution of 
Buddhism carried on by the Emperor of the Chou 
dynasty. It was in the twelfth year of K°ai-Huang, 
of the Sui dynasty (592 A.D.), that he found a 
disciple worthy to be his successor. His name was 
Tao-Hsn. His whereabout was unknown; 
however, people said that he passed away around 
606 A.D.—Theo Truyền Đăng Lục, thì lúc Tăng 
Xán tìm đến Tổ Huệ Khả, ngài đã là một cư sĩ 
tuổi đã ngoài bốn mươi. Ngài đến đảnh lễ Thiển 
sư Huệ Khả, thưa: “Đệ tử mắc chứng phong dạng, 
thỉnh Hòa Thượng từ bi sám hối tội dùm!” Tổ Huệ 
Khả nói: “Đưa cái tội ra đây ta sám cho.” Hồi lâu 
cư sĩ thưa: “Đệ tử kiếm tội mãi chẳng thấy đâu 
cả.” Tổ nói: “Thế là ta đã sám xong tội của ngươi 
rồi đó. Từ nay, ngươi khá y nơi Phật Pháp Tăng 
mà an trụ.” Cư sĩ thưa: “Nay tôi thấy Hòa Thượng 
thì biết đó là Tăng, nhưng chưa rõ thế nào là Phật 
và Pháp.” Tổ nói: “Là Tâm là Phật, là Tâm là 
Pháp, Pháp và Phật chẳng hai, Tăng bảo cũng y 
như vậy.” Cư sĩ thưa: “Nay tôi mới biết tội tánh 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa; cũng 
như tâm, Phật là vậy, Pháp là vậy, chẳng phải hai 
vậy.” Cư sĩ được Tổ Huệ Khả thế phát, sau đó 
biệt dạng mất trong đời, ít ai rõ được hành tung. 
Một phần do nạn ngược đãi Phật giáo dưới thời 
Bắc Châu, do vua Lương Võ Đế chủ xướng. Đến 
năm thứ 12 đời Khai Hoàng nhà Tùy, Tăng Xán 
tìm được bậc pháp khí để truyền ngôi Tổ vị, đó là 
Đạo Tín. Sau đó Tăng Xán đi đâu không ai biết; 
tuy nhiên, người ta nói ngài thị tịch khoảng năm 
606 sau Tây Lịch. 

Senika (skQ: Name of a non-Buddhist who 
questioned the Buddha In the Garland Sutra—Tên 
của một người ngoại đạo đã chất vấn Đức Phật 
trong kinh Hoa Nghiêm. 


3960 


Senior bonze's attendant: Cấp sử—Cấp thị đệ 

tử (thị giả). 

Senior Buddhist nun: Sư cô. 

Senior fellow monk: Sư huynh. 

Senior of the Law: Pháp Công—A courtesy title 

of any monk—Một tước hiệu lịch sự của một vị 

sư. 

Senior monk: Trưởng lão. 

l1) Senior sư trưởng lão—See 
Ayusmat in Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

2) Great Monk: Monk of great virtue and old 
age—Đại Lão Tăng (Đại Lão Hòa Thượng). 

Senior monk”s attendant: Senior bonze”s 

attendant—Thị giả cho vị sư thâm niên (cấp thị đệ 

tử). 


bonze——VỊ 


Senior seat: Sthavra (skÙ—loza (jap)— 
Venerable—Thượng Tọa. 
Senjaku-Hongan-Nembutsu  (jap): Tuyển 


Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập (Nhật Bản). 

Sensation: Vedana (skt—Cảm thọ—Thọ uẩn— 

To bear—Contact—Feeling—Perceiving——To 

receive—Receiving—See Five Aggregations, and 

Twelve conditions of cause and effect. 

()D_ An overview of “Sensation”—Tổng quan về 
“Thọ”: Feeling 1s knowledge obtained by the 
senses, feeling sensation. It 1s defined as 
mental reaction to the obJect, but in general it 
means recep(ivity, or sensation. Feeling 1s 
also a mind whiích experlences either 
pleasure,  unpleasure indifference 
(pleasant, unpleasant, neither pleasant nor 
unpleasant). When we meet attracfive obJects, 

develop pleasurable feelings and 

attachment which create karma for us to be 
reborn In samsara. In the contrary, when we 
meet undesirable obJects, we develop painful 
or unpleasurable feelings which also create 
karma for us to be reborn in samsara. When 


Or 


W€ 


we meet obJects that are neither aftracfIve nor 
unattractive, we develop Indifferent feelings 
which develop Ignorant self-srasping, also 
create karma for us to be reborn In samsara. 
All actions performed by our body, speech 
and mind are felt and experienced, Buddhism 
ths “Feeling” the  Buddha 
confirmed the Twelve Nidanas that 


calls and 


in 


“Feeling” creates karma, either pOSIIV€ Or 
negative, which causes rebirths In samsara— 
Thọ là pháp tâm sở nhận lãnh dung nạp cái 
cảnh mà mình tiếp xúc. Thọ cũng là cái tâm 
nếm qua những vui, khổ hay dửng dưng (vừa 
ý, không vừa ý, không vừa ý mà cũng không 
không vừa ý). Khi chúng ta gặp những đối 
tượng hấp dẫn, chúng ta liền phát khởi những 
cảm giác vui sướng và luyến ái. Khi gặp phải 
những đối tượng không hấp dẫn, thì chúng ta 
sinh ra cảm giác khó chịu; nếu đối tượng 
không đẹp không xấu thì chúng ta cảm thấy 
dửng dưng. Tất cả mọi tạo tác của chúng ta từ 
thân, khẩu và ý cũng đều được kinh qua nhờ 
cảm giác, Phật giáo gọi đó là “thọ” và Phật 
khẳng định trong Thập Nhị Nhân Duyên rằng 
“thọ” tạo nghiệp luân hồi sanh tử. 
“Feelings” obJects of 
practices— “Thọ” như những đối tượng của 
thiển tập: 
l1) To contemplate varlous kinds of feelings such 
as pleasant, unpleasant and neutral feelinss: 
Quán chiếu những loại cảm thọ như lạc thọ, 
khổ thọ và trung tính thọ. 
To understand thoroughly how these feelings 
arise, develop after theIr arising, and pass 
away: Thấu hiểu những thọ nây đến đi thế 
nào. 
To contemplate that “feelings” only arise 
when there Is contact between the senses: 
Quán chiếu thọ chỉ nẩy sanh khi nào có sự 
tiếp xúc giữa những giác quan mà thôi (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý). 
To contemplate all of the above to have a 
better understanding of “feelings.” No matter 
what kinds of feelings, pleasant, unpleasant or 
1ddiference, they all lead to sufferings: Quán 
chiếu những điều trên để thấy rõ rằng dù thọ 
vui, thọ khổ hay thọ trung tính, hậu quả của 
chúng đều là “khổ”. 

(HD Categories of Feelinge—Phân loại Thọ: 

1) Karma of pleasure and pain of the physical 
body— Thân Thọ: Sensaton of physical 
objects, or three sfates of sensation 
(vedana)—Những thứ lãnh nạp nơi thân hay 
tam thọ (khổ, lạc, phi khổ phi lạc). *#*See 
Three states of sensation. 


meditation 


qI) 


aS 


2) 


3) 


4) 


3961 


2) Sensalon of mental objecs—Tâm Thọ: 
Karma of the mental or the mind, 1.e. anxIety, 
Joy, etc——Những thứ lãnh nạp nơi tâm như ưu 
và hỷ 

Pancatanmatrani (skt): The five subtle and 
rudimentary elemenfs out of which rise the 
five sensations—Ngũ Duy——Năm yếu tố (thọ) 
sanh ra từ ngã mạn, vi tế và thô thiển. **See 
Five subtle and rudimenfary elements out of 
which rise the five sensations. 


3) 





4) The five vedanas or sensations—Năm thọ. 
**See Five sensations. 

According to the Sangiti Sutfa in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six 
øroups of feeline—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu thọ thân—See 
S1x øroups of feeling. 

Sensation is both finite and infinite: Thọ hữu 
lẫn vô biên—See Sixty-two views. 

Sensafion is both gone and not øgone: Thọ như 
khứ chẳng như khứ—S§ee Sixty-two views. 
Sensaion is  both permanent and 
impermanent: Thọ là cả thường lẫn vô thường— 
See SIXty-tWO VIews. 

Sensafion cause: Touch cause—Xúc nhân. 
Sensation is finite: Thọ hữu biên—See Sixty- 
fWO VIeWS. 

Sensafion is gone: Thọ như khứ—See Sixty-two 
VICWS. 

Sensafion is impermanentf: Thọ là vô thường— 
See SIxty-twO VIews. 

Sensatfion is infinite: Thọ vô biên—See Sixty- 
fWO VI©WS. 


5) 


Sensation of joy: Receptivity of joy——To receive 
with pleasure—Hỷ thọ (thọ nhận một cách vui 
vẻ). 

Sensafion is neither gone nor not øone: Thọ 
phi như khứ phi chẳng như khứ—§ee Sixty-two 
VICWS. 

Sensafion is neither fñnite nor infinite: Thọ 
phi hữu phi vô biên—See Sixty-twO views. 
Sensafon is  neither permanent 
impermanent: Thọ là phi thường phi 
thường—See SIXty-twO views. 


ROF 


vô 


Sensation is not gone: Thọ chẳng như khứ—§ee 
SIXIy-fWO VIeWS. 

Sensatfion of any organ of sense: Object of any 
organ of sense—Căn trần. 

Sensafion is permanent: Thọ là thường —See 
SIXÍy-fWO VIeWS. 

Sensatfion of pleasure: Lạc thọ. 

Sensatfion of suffering: Dukkha-vedana (skÙ— 
Khổ thọ—See Five sensations. 

Sensafions are unreal: Thọ giả—Feelings are 
unreal, one of the three unrealiies—Thọ nhận 
vốn không thật (chư pháp đều thọ nhận nơi các 
pháp khác, như thọ nhận tứ đại mà thành vô tình 
chúng sanh, thọ nhận ngũ uẩn mà thành hữu tình 
chúng sanh, tức là thọ nhận biệt thể để làm thành 
tổng thể), một trong tam giả—See Three 
fallacious postulates, and Three unrealities. 
Sensationalism: Cảm giác luận. 

In a sense: Trong nghĩa ấy. 

Sense (n): Giác quan. 

Sense of belief: Tín căn— The mind of faith. 
Faith In a religion, unlike ¡intellectual learning, 
does not enable a believer to have the power to 
save others as well as himself if he undersfands 1t 
only in theory. When he believe from the depths 
of his heart, his belief produces power. His faith 
cannot be said to be true until he atfains such a 
menfal state—Tín căn nghĩa là cái tâm tín thành. 
Niềm tin trong tôn giáo, không giống như việc học 
hỏi kiến thức, không thể khiến con người có khả 
năng cứu độ kẻ khác cũng như chính mình nếu 
người ấy chỉ hiểu tôn giáo về lý thuyết suông. Khi 
người ấy tin tự đáy lòng thì đức tin ấy sẽ tạo ra 
năng lực. Sự tín thành của một người không thể 
gọi là chân thật nếu người ấy chưa đạt được một 
trạng thái tâm thức như thế—See Eive senses that 
correspond to colors. 

Sense of the Beyond: Siêu Việt—-One of the 
eiph(t chief characteristcs of “satori` Ín Zn. 
Terminology may differ in different relipglons, and 
1n sator1 there 1s always what we may call a sense 
of the Beyond; the experience Iindeed 1s my own 
but I feel 1t to be rooted elsewhere. The Individual 
shell in which my personality 1s so solidly encased 
explodes of Not 
necessarily that Ï get unified with a being greater 


at the moment “satOrI”. 


3962 


than myself or absorbed ¡1n it, but that my 
individuality, which I found rigidly held together 
and definitely kept separate from other Individual 
©xistences, becomes loosened somehow from 1(s 
tightening grip and mel(s away into something 
indescribable, something which 1s of quite a 
different order from what Ï am accustomed to. 
The feeling that follows 1s that of a complete 
release or a complete rest, the feeling that one has 
arrived finally at the destination. “Coming home 
and quietly resting” 1s the expression generally 
used by Zen followers. The story of the prodigal 
son 1n the Saddharma-pundarika In the Vajra- 
samadhi points to the same feeling one has at the 
moment of a satori experlence. As far as the 
psychology of safori Is considered, a sense of the 
Beyond 1s all we can say about it; to call this the 
Beyond, the Absolute, or a Person 1s to go further 
than the experlence 1tself and to plunge Into a 
theology or metaphysics. Even the “Beyond” 1s 
saying a little too mụch. When a Zen masfer says: 
“There 1s not a fragment of a tile above my head, 
there 1s not an inch of earth beneath my feet, the 
©xpression seems fo be an approprilate once. Ï 
have called 1t elsewhere the Ủnconscious, though 
this has a psychological taint—Một trong tám đặc 
tánh của giác ngộ trong Thiển. Thuật ngữ có thể 
sai biệt trong các tôn giáo khác nhau, nhưng trong 
chứng ngộ luôn luôn có điều mà chúng ta có thể 
gọi là một cảm quan siêu việt. Cái vỏ cá biệt bao 
phủ chặt cứng nhân cách sẽ vỡ tung trong giây 
phút chứng ngộ. Điều thiết yếu là không phải 
mình được hợp nhất với một thực thể lớn hơn mình 
hay được thu hút vào trong đó, nhưng cá thể vốn 
được duy trì chắc cứng và tách biệt hoàn toàn với 
những hiện hữu cá biệt khác, bây giờ thoát ra 
ngoài những gì buộc siết nó, và hòa tan vào cái 
không thể mô tả, cái khác hẳn với tập quán 
thường nhật của mình. Cảm giác theo sau đó là 
cảm giác về một sự cởi mở trọn vẹn hay một sự 
an nghỉ hoàn toàn, cái cảm giác khi người ta đã 
rốt ráo đạt đến mục tiêu. “Trở về quê nhà và lặng 
lẽ nghỉ ngơi” là một thành ngữ thường được các 
Thiển gia dẫn dụng. Câu chuyện đứa con hoang 
trong Kinh Pháp Hoa và trong Kinh Kim Cang 
Tam Muội cũng trỏ vào cái cảm giác mà người ta 
có ở giây phút của kinh nghiệm chứng ngộ. Nếu 
người ta chú trọng về mặt tâm lý chứng ngộ, thì 


chúng ta chỉ có thể nói được một điều duy nhất: 

đó là một siêu việt; gọi nó là siêu việt tuyệt đối. 

Ngay chữ siêu việt cũng đã nói quá đáng rồi. Khi 

một Thiển sư bảo “Trên đầu không một chiếc 

nón, dưới chân không một tất đất, thì đây có lẽ là 
một thành ngữ chính xác—See Eight chief 
characteristics of “satori” In Zen. 

Senses correspond to colours: Căn sắc—See 

FIve senses that correspond to colors. 

Sense 0Ÿ concentration: Định Căn—See Five 

senses that correspond to colors. 

Sense-data of direct mental percepftion: Pháp 

Nhập—Pháp Xứ —One of the twelve entrances or 

places (dvadasayatanani)—Cảnh giới mà ý thức 

nương vịnh hay duyên vào đó, một trong thập nhị 
nhập. ** See Twelve entrances. 

Sense desire: Dục—In the Middle Length 

Discourses, the Buddha taught—Trong Kinh 

Trung Bộ, Đức Phật dạy: 

1l) “O Bhikksus, with sense desires as cause, 
wih sense desires as mofives, kings are 
fighung with kings, khattiya are fiphting with 
khatiya, brahmanas are figphuing with 
brahmanas, householders are fiphuing with 
householders, mother 1s fiphting with son, son 
1s fiphting with mother, father 1s fiphting with 
brother, brother 1s fighting with sist€r, SISf€T IS 
fighung with brother, friend 1s fiphting with 
friend. When they engage themselves In 
fighuing, 1n quarrels, In disputes, they attack 
each other with hands, they attack each other 
with stones, they attack each other with sticks, 
they attack each other with swords. Thus they 
are going to death, or to suffer like death— 
“Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục 
làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính 
dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát Đế 
Lợi tranh đoạt với Sát Đế Lợi, Bà La Môn 
tranh đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt 
với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, con tranh 
đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, con tranh 
đoạt với cha; anh em tranh đoạt với anh em; 
anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh; 
bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn 
thân vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì 
họ tấn công nhau bằng tay, tấn công nhau 
bằng gạch, tấn công nhau bằng gậy, tấn công 


3963 


nhau bằng đao kiếm. Rồi thì đi đến tử vong 
hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.” 

“O Bhikksus, with sense desires as cause, 
with sense desires as motives, they take hold 
Of spears, they take hold of shields, they wear 
bows and arrows. They arrange themselves In 


2) 


two lines, and arrows are thrown at each 
other, knives are thrown at each other, swords 
are slashed at each other. They pierce each 
other with arrows, they slash each other with 
knives, they cut each other heads with swords. 
Thus they are going to death, or to suffer like 
death—“Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, 
do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, 
do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, 
họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và 
tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng 
ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn và đâm nhau bằng tên, họ quăng và đâm 
nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. 
Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau 
gần như tử vong.” 
Sense of detachment: Cảm giác buông xả. 


Sense of. endeavor: 
endeavoring purely and incessantly. Faith alone 1s 


Tấn căn-The spiri 
not enough. Our religious lives cannot be true 
unless we maintain our faith purely and constantly 
endeavor so that our religious spirit does not 
weaken or lose its power—Tấn căn có nghĩa là 
cái tinh thần tinh tấn đơn thuần và liên tục. Chỉ 
riêng lòng tín thành thì không đủ. Đời sống tôn 
giáo của chúng ta không thể là chân thực nếu 
chúng ta chưa duy trì lòng tín thành một cách đơn 
thuần và không ngừng nghỉ nỗ lực để tinh thần tôn 
giáo của chúng ta không bị yếu đi hay bị mất 
năng lực. 

Sense 0Ý energy or vigor: Tấn Căn—See Five 
senses that correspond to colors. 

Senses are no( funcfioning propecrly: Tự 
nhiên tán loạn—See Five senses of mental 
distraction. 

Sense of justice: Công tâm. 

Sense of meditation: Định căn— The sense of 
meditation implies a determined mind. Once we 
have faith In a reliplon, we are never agitated by 
anything, may happen  We bear 
pattently all persecution and temptation, and we 


whatever 


confinue to believe only in one religion. We must 
consfantly mainftain 
never becoming discouraged. We cannot be said 
to be real people with a religious faith unless we 
have such a mental attitude—Định căn là một cái 
tâm xác định. Một khi ta có lòng tin tôn giáo, 
chúng ta không bao giờ bị xao động vì bất cứ điều 
øì, dù thế nào đi nữa. Ta kiên nhẫn chịu đựng mọi 
sự ngược đãi và dụ dỗ, và ta vẫn mãi tin vào chỉ 
một tôn giáo mà thôi. Ta phải duy trì mãi sự quả 
quyết vững chắc như thế mà không bao giờ nản 
chí. Nếu chúng ta không có một thái độ tâm thức 
như thế thì chúng ta không thể được gọi là những 
con người với niềm tin tôn giáo. 

Sense 0f memory: Niệm căn—The mind that 
always focuses upon the Buddha. Practically 
speaking, of course, 1í Is Impossible for us to 
completely forget the Buddha for even a momernt. 
When a student devotes himself to his studles or 
when an adult is entirely absorbed In his work, he 
must concentrate on one object. Doing so accords 
with the way to Buddhahood. While devoting 
ourselves fo a particular obJect, we reflect, “I am 
caused to live by the Buddha.” When we complete 
a difficult task we feel relieved, we thank the 
Buddha, saying, “How lucky I am! I am protected 
by the Buddha.” When an evil thougpht flashes 
across our mind or we suddenly feel angry, we 
1nstantly examine ourselves, thinking, “Is this the 
way to Buddhahood?” The mind that thus keeps 
the Buddha In mind at all times 1s “sense of 


such firm_ determination, 


memory.”—Niệm căn chỉ cái tâm luôn luôn hội tụ 
vào Đức Phật. Nói một cách thực tiễn, dĩ nhiên, 
chúng ta không thể hoàn toàn quên Đức Phật dù 
chỉ trong giây lát. Khi một học sinh chuyên chú 
học tập hay khi một người lớn miệt mài trong 
công việc, họ phải tập trung vào một đối tượng. 
Thực hành Phật pháp cũng như thế. Trong khi 
chuyên chú vào đối tượng riêng biệt, chúng ta suy 
nghĩ: “Ta được Đức Phật Thích Ca cho sống.” Khi 
chúng ta hoàn thành một công việc khó khăn và 
cảm thấy thanh thản, chúng ta cảm ơn Đức Phật, 
“Con thật quá may mắn, con được Đức Phật hộ 
trì.” Khi một ý nghĩ xấu lóe lên trong đầu hay khi 
bỗng dưng chúng ta cảm thấy nóng giận, chúng ta 
liền tự xét mình mà nghĩ: “Đây có phải là con 


3964 


đường đưa đến Phật quả chăng?” Cái tâm mọi lúc 
đều giữ lấy Đức Phật bên trong là “niệm căn.” 
Sense 0Ÿ mindfulness: Niệm Căn—See Five 
senses that correspond to colors. 

Sense objecfs: Trần cảnh (năm cảnh)—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Sense-organs: Giác quan. 


l) Flve Sense-organs: Các giác quan (năm 
căn)—See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

2) Karmindrya )skÐ: Sense-organs which 


produce karma——Tác nghiệp căn. 
Sense organs as aids: Phù căn— Phù Trần 
căn—Năm căn hay y xứ của năm căn trên thân 
thể—See Two roots (B). 
Sense restrain(: Thu thúc lục căn—Sense 
restraint is proper practice. We should be mindful 
of 1t throuphout the day. But do not overdo 1t. 
Walk, eat, and act naturally, and then develop 
natural mindfulness of what 1s going on within 
ourselves. To foree our mediatlon or force 
ourselves into awkward patterns Is another form of 
craving. Patience and endurance are necessary. If 
we act naturally and are mindful, wisdom will 
come naturally—Thu thúc lục căn và theo dõi 
cảm giác của mình là một sự thực tập tốt đẹp. Lúc 
nào chúng ta cũng phải chú tâm tỉnh thức, ghi 
nhận mọi cảm giác đến với mình, nhưng đừng thái 
quá. Hãy đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên. 
Đừng quá thúc ép việc hành thiển của mình, cũng 
đừng quá bó buộc chính mình vào trong một 
khuôn khổ định sẵn nào đó. Quá thúc ép cũng là 
một hình thức của tham ái. Hãy kiên nhẫn, kiên 
nhẫn chịu đựng là điều kiện cần thiết của hành 
giả. Nếu chúng ta hành động một cách tự nhiên 
và chú tâm tỉnh thức thì trí tuệ sẽ đến với chúng ta 
một cách tự nhiên. 
Sense of smell: Hương nhập (nose). 


Sense-Sphere Beautiful  Consciousnesses: 
Tâm đẹp cõi dục gliớ—According the 
Abhidharma, there are twenty-four Sense-Sphere 
Beautiful Consciousnesses—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), có hai mươi bốn tâm đẹp— 
See Twenty-four sense-sphere beautiful minds. 

Sense-sphere consciousness: 
(p)—Kamavacara-citta (p)—Tâm Dục Giớ—Tâm 


{O 


Kamavacaram 


thuộc Dục Giớ—See Four classes of 
COnSCIOUSness. 
@) The meanings of Sense-Sphere 


Consciousness—Nghĩa của Tâm Dục Giới: 
According to the Abhidharma, the sense- 
sphere consciousness includes all those cifttas 
that have their proper domain In the sensuous 
plane of existence, though they may arise In 
other planes as well. The sense-sphere 
the sensuous plane of 
exiIstence, which comprises of the four woeful 


CONSCIOUSN©SS_ IS 


realms (hells, hungry ghosts, animals, asuras), 
the human realm, and the six sensuous 
heavens—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), tâm dục giới là cái gì thường lui tới 
hay thường xuyên hiện hữu trong Dục Giới, 
hoặc cái gì thuộc về giác quan và đối tượng 
của giác quan, những tâm nầy cũng có thể 
phát sanh trong các cảnh giới khác. Tâm Dục 
Giới bao gồm bốn cảnh khổ (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, a tu la), cảnh người và sáu cõi 
trời dục gIới. 

Categories of Sense-Sphere Consciousness—— 
Phân loại Tâm Dục GIới: 

l)  Sense-Sphere Consciousness accompanied by 
greed: Tâm Dục Giới bắt nguồn từ Căn 
Tham—See Unwholesome mind (TI) (A). 
Sense-Sphere Consciousness rooted in hatred 
(associated with aversion): Tâm Dục Giới bắt 
nguồn từ Căn Sân—See Unwholesome mind 
qD @®). 
Sense-Sphere 
delusion: Tâm Dục Giới bắt nguồn từ Căn 
SŠi—See Unwholesome mind (ID (C). 
Sense-sphere existence: Dục Hữu —Existence 
1n the realm of desire, one of the three kinds of 
exIstence—Dục hữu hay hiện hữu trong dục giới, 
một trong ba loại hiện hữu—See Three kinds of 
existence, and Three states of mortal existence 
Œ®). 

Sense-sphere mỉnd: Tâm thuộc về Dục Giới— 
See Twelve kinds of Unwholesome Minds. 
Sense-pleasures: Dục lạc. 

Sense 0 taste: Rasa (skU—VỊ giác—See Five 
SenSeS. 

Sense of tolerance: Tinh thần bao dung. 


qI) 


2) 


3) Consciousness rooted  ïn 


3965 


Sense of vision: Cakshurvijnana (skÙ—Eye 
Consciousness—S1Ight 
Thức—SIght-preception, the first vijnana—The 
function of the eye consciousness 1s fo perceIve 
and apprehend visual forms. Without the eye 
conscilousness we could not behold any visual 
form; however, the eye consciousness depends on 
the eye faculty. When the eye faculty and any 
form meet, the eye consclousness develops 
Iinstantly. If the eye faculty and the form never 
meet, eye consciousness will never arise (a blind 
person who lacks the eye faculty, thus eye 
consciousness can never develop). Buddhist 
cultivators should always understand thoroughly 
this vifal point to minimize the meeting between 
eye faculty and visual forms, so that no or very 
limited eye consciousness will ever arise. The 
Buddha reminded his disciples that meditation 1s 
the only means to limit or stop the arising of the 
eye consciousness—Nhiệm vụ của nhãn thức là 
nhận biết hình dáng. Không có nhãn thức, chúng 
ta sẽ không nhìn thấy gì cả; tuy nhiên nhãn thức 
lại tùy thuộc vào nhãn căn. Khi nhãn căn gặp một 
hình dạng thì nhãn thức liền phát sanh. Nếu Nhãn 
căn không gặp hình dáng thì nhãn thức không bao 
giờ phát sinh (một người bị mù không có nhãn 
căn, như vậy nhãn thức không bao giờ phát sinh). 
Người tu tập nên luôn thấu triệt điểm tối yếu nầy 
để thực tập sao cho hạn chế nhãn căn tiếp xúc với 
hình sắc, để làm giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn 
thức. Phật nhắc nhở chúng đệ tử của Ngài rằng, 
phương pháp duy nhất để giảm thiểu sự khởi dậy 
của nhãn thức là thiển định. 

Sense of wisdom: Tuệ căn— The wisdom that 
people of relipIon must maintain. This Is not a 
self-centered wisdom but the true wisdom that we 
obtain when we perfectly free ourselves from ego 
and 1llusion. So long as we have this wisdom, we 
wIll not take the wrong way. We can say the same 
thing of our belief In religlon 1fself, not to mention 
1n our daily lives. IfÝ we are attached to a selfish, 
small desire, we are apt to stray toward a 
mistaken religion. However, earnestly we may 
believe in it, endeavoring to practice 1s teaching, 
keeping 1t in mind, and devoting ourselves fo 1, 
we cannot be saved because of its basically wrong 
teaching, and we sink farther and farther Into the 


conscIousness—Nhãn 


world of illusion. There are many Instances 
around us of people following such a course. 
Although “sense of wisdom” is mentioned as the 
last of the five organs leading man to good 
conduct, it should be the first in the order in which 
we enter a relipious life——Tuệ căn nghĩa là trí tuệ 
mà người có tôn giáo phải duy trì. Đây không phải 
là cái trí tuệ tự kỷ mà là cái trí tuệ thực sự mà 
chúng ta đạt được khi chúng ta hoàn toàn thoát 
khỏi cái ngã và ảo tưởng. Hễ chừng nào chúng ta 
có trí tuệ này thì chúng ta sẽ không đi lạc đường. 
Chúng ta cũng có thể nói như thế về niềm tin của 
chúng ta đối với chính tôn giáo, không kể đến 
cuộc sống hằng ngày. Nếu chúng ta bị ràng buộc 
vào một ham muốn ích kỷ, nhỏ nhặt, chúng ta có 
thể đi lạc vào một tôn giáo sai lầm. Tuy rằng 
chúng ta có thể tin sâu vào tôn giáo ấy, hết lòng 
tu tập theo tôn giáo ấy, giữ gìn nó trong tâm và 
tận tụy đối với nó, chúng ta cũng không được cứu 
độ vì giáo lý của nó căn bản là sai, và chúng ta 
càng lúc càng bị chìm sâu hơn vào thế giới của ảo 
tưởng. Quanh chúng ta có nhiều trường hợp về 
những người đi vào con đường như thế. Dù “tuệ 
căn” được nêu lên cuối cùng trong năm quan năng 
đưa đến thiện hạnh, nó cũng nên được kể là thứ tự 
đầu tiên khi ta bước vào cuộc sống tôn giáo—See 
FIve senses that correspond to colors. 

Senshi (jap): Late master—Tiên sư (vị thầy quá 
cố). 

Sensible (a): Nhạy cảm. 

Sensibility (n): Cảm tính—Tính nhạy cảm. 
Sensifivity (n): Sự nhạy cảm. 

Sensual (a): Đa dục—Thuộc về nhục dục. 
Sensual attractions: Nhục dục There are six 
sensual attractions—See S1x sensual attractions. 
Sensual craving: Kama-tanha (p)—Dục ái—See 
Three dharmas (XIV) (A), and Three kinds of 
craving () (A). 

Sensual delight: Khoái dục lạc. 

Sensual desires: Kama (p)—Nhục dục—See 
Ten armies of mara. 

Sensual pleasures: Khoái lạc. 

(Enjoyment of) sensual pleasures: Hưởng thụ 
khoái lạc. 

Sensualism (n): Duy cảm chủ nghĩa—Thói ham 
mê nhục dục. 


3966 


Sensualist (n): Người dâm dục. 

Sensuality (n): Nhục cảm tính—Sự tham dục— 

See Three dharmas (XI). 

Sensuous craving: Kamatrsna (sk)—Dục Ái— 

Khát á —When craving ¡1s connected with sense 

pleasure, 1t 1s call “sensous craving.”—Khi tham 

ái liên quan đến dục lạc ngũ trần thì gọi là dục ái. 

Sensuous  øreed: Kama-raga  (p)—The 

underlying tendency to sensual lust—The Inherent 

tendency to greed for sense desire—Dục Ái Tùy 

Miên—See Seven underlying tendencIes. 

Sensuous lust: Kamachanda (p)—Tham dục hay 

tham ái duyên theo dục giới —Greed—See Five 

hindrances and Eive hindrances to spiritual 

DrOBT€SS. 

Sensuous realm: The realm of desire—Dục Giới 

Ngũ Thú Địa—See Nine lands (A). 

Sentence (n): 

1) Án văn. 

2) Bản án. 

3) Pada-kaya (skÐ: Cú thân—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Senfience øives rise to pity: Hữu Tình Duyên 

Từ—Sentence that have feeling that causes 

pity— Chúng hữu tình có cảm thọ vui khổ mới 

khởi lên được từ bi (khổ hữu tình nhi khởi từ bị). 

Senfient (a): Có tri giác. 

Senfient beings: Sattva (skt)—Satta (p)—Satta- 

sacetano (p)—Sattva-sacetana  (skÐ—Chúng 

sanh—Hàm thức (hữu linh) —Conscious beIngs— 

Living beings—Living creafures. 

l) Any living being who has a consciousness, 
including those of the six realms (heaven, 
human, asura, animal, hungry ghost, and hell). 
All sentent beings can be said to have 
inherent enlightenment or Buddha-nature— 
Sinh vật có thần thức và sống trong lục đạo 
(trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa 
ngục). Có thể nói rằng tất cả chúng sanh đều 
có tánh giác hay Phật Tánh—See Satvva. 

2) In Buddhist philosophy, a sentient being 1s 
one who has a mind, that 1s, something that 1s 
aware of Ifs surroundinsgs and 1s capable of 
volitional activity. In Buddhist psychological 
literature, the minimum n€cessary 
requirements for something to be a sentient 


3) 


being are the five “omni-present mental 
factors” (sarvatraga): l) feeling (vedana); 2) 
discrimination (samjna); 3) Intention (cetana); 
4) mental activity (manasikara); 5) contact 
(Sparsa). 

Every being 1s 
elements: rupa, vedana, sanna, sankhara, and 
vinnana. Hence, one being 1s not essentially 
different from another, an ordinary man Is not 
different from a perfect saint. But Is the 
nafure and proportion of each of the five 
consftituenfs existing In an individual be taken 
I1nfo account, then one being 1s different from 
another, an ordinary man is different from a 
perfect saint. The combination of elemenfs 1s 
the outcome of Karma and 1s happening every 
momeit, Implying that the disintepration of 
elements always precedes it. The elemenfts In 
a combined sfate pass as an Individual, and 
from 
misconception of a self and of things relating 
(to a self. His vision being distorted or 
obscured by Ignorance of the truth he can not 
perceive the momenfary combination and 
disintegration of elemenfs. On the other hand, 
he 1s subJect to an inclination for them. A 
perfect man with his vision cleared by the 
Buddhist practices and culture realizes the 
state of empirical things that 
1ndividual consists of the five elements and 
does not possess a permanent and unchangIng 
entity called soul—Mỗi chúng sanh là sự kết 
hợp của những thành tố, có thể phân biệt 
thành năm phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Do đó, chúng sanh nây không khác với chúng 
sanh khác, và con người bình thường không 
khác với các bậc Thánh nhân. Nhưng do bản 
chất và hình thể của năm yết tố tổn tại trong 
từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh 
nầy có khác với chúng sanh khác, con người 
bình thường có khác với các bậc Thánh. Sự 
kết hợp năm uẩn nây là kết quả của nghiệp 
và thay đổi từng sát na, nghĩa là chuyển hóa, 
thành tố mới thay cho thành tố cũ đã tan rã 


a combinaton of five 


tme ¡immemorial he works under 


real an 


hoặc biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ 
thành một hữu tình từ vô thủy, hữu tình ấy đã 
tạo nghiệp với sự chấp thủ định kiến của cái 
ngã và ngã sở. Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp 


3967 


méo hoặc che mờ bởi vô minh, nên không 
thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và 
tan rã của từng thành phần trong năm uẩn. 
Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô 
thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự 
hiểu biết với phương pháp tu tập của Đức 
Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, 
nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp 
lại và không có một thực thể thường hằng 
hoặc bất biến nào gọi là linh hồn cả. 
Senfient beings are blinded by passion and 
afflictions, and no one but Enlightening 
Beings can rescue them: Tất cả thế gian bị dục 
vọng phiển não làm mù, chỉ có chư Bồ Tát là có 
trí huệ—All worldlings are blinded by passion and 
afflictions, and only Enlightening Beings have 
wisdom—See Ten reasons why Great 
Enlightening Beings smile and make a promise in 
their hearts to tame and pacIfy sentient beings. 
Senfient beings” bodies-Buddha?s body: 
Thân Chúng Sanh Thân Phật —According to the 
Vimalakmti Sutra, Vimalakrti used expedilent 
means of appearing 1llness In his body to expound 
about sentient beings` bodies and the Buddha”s 
body to save them. Because of his indisposition, 
kings, ministers, elders, upasakas, Brahmins, et., 
as well as princes and other officials numbering 
many thousands came to enquire after his health. 
So Vimalakrti appeared In his sick body to 
receive and expound the Dharma to them, 
saying—Theo Kinh Duy Ma Cật thì ông Duy Ma 
Cật đã dùng phương tiện hiện thân có bệnh để 
thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Do ông (Duy Ma 
Cật) có bệnh nên các vị Quốc Vương, Đại thần, 
Cư sĩ, Bà la môn cả thảy cùng các vị Vương tử với 
bao nhiêu quan thuộc vô số ngàn người đều đến 
thăm bệnh. Ông nhơn dịp thân bệnh mới rộng nói 
Pháp: 
*  “Virftuous ones the human body 1s 
1mpermanent; It 1s neither strong nor durable; 
1t WIll decay and 1s, therefore, unreliable. lt 
Causes anxieties and sufferinsgs, being subject 
to all kinds of ailments. Virtuous ones, all 
wise men do not rely on this body which 1s 
like a mass of foam, which 1s intangible. lt 1s 
like a bubble and does not last for a long time. 
lt is like a flame and 1s the product of the 


thirst of love. It is like a banana tree, the 
centre of which 1s hollow. It1s like an 1llusion 
being produced by Inverted thoughts. It 1s like 
a dream being formed by fasle views. ÏÍt Is 
like a shadow and 1s caused by karma. This 
body 1s like an echo for 1t results from causes 
and conditons. It ¡1s like a floating cloud 
which disperses any moment.  It is like 
liphtning for it does not stay for the time of a 
thought. It is ownerless for 1t 1s like the earth. 
It is epgoless for 1t 1s like fire (that kills 1tself). 
lt 1s transient like the wind. lt is not human 
for 1t Is like water. Ïlt is unreal and depends 
on the four elemen(ts for Its existence. Ït 1s 
empty, being neither ego nor 1ís object. Ï( 1s 
without knowledge like grass, trees and 
potsherds. It is not the prime mover, but 1s 
moved by the wind (of passions). Ït 1s Impure 
and full of filth. It ¡is false, and though 
washed, bathed, clothed and fed, it will decay 
and die in the end. It is a calamity being 
subject to all kinds of illnesses and sufferinss. 
lt is like a dry well for 1t is prusued by death. 
lt is unsettled and will pass away. It 1s like a 
polsonous snake, a deadly cenemy, a 
temporary assemblage (without underlying 
reality), being made of the five agpregafes, 
the twelve entrances (the six organs and theIr 
objects) and the eipghteen realms of sense (the 
sX Organs ther objecs and their 
perceptions): “Nầy các nhân giả! Cái huyễn 
thân nầy thật là vô thường, nó không có sức, 
không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư 
hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa 
nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Các 
nhân giả! Người có trí sáng suốt không bao 
giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân 
nầy như đống bọt không thể cầm nắm; thân 
nầy như bóng nổi không thể còn lâu; thân 
nầy như ánh nắng dợn giữa đồng, do lòng 
khát ái sanh; thân nầy như cây chuối không 
bên chắc; thân nầy như đổ huyễn thuật, do 
nơi điên đảo mà ra; thân nầy như cảnh chiêm 
bao, do hư vọng mà thấy có; hân nầy như 
bóng của hình, do nghiệp duyên hiện; thân 
nầy như vang của tiếng, do nhân duyên thành; 
thân nầy như mây nổi, trong giây phút tiêu 
tan; thân nầy như điện chớp sanh diệt rất mau 


3968 


lẹ, niệm niệm không dừng; thân nầy không 
chủ, như là đất; thân nầy không có ta, như là 
lửa; thân nầy không trường thọ, như là gió; 
thân nầy không có nhân, như là nước; thân 
nầy không thật, bởi tứ đại giả hợp mà thành; 
thân nầy vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở; 
thân nầy là vô tri, như cây cỏ, ngói, đá; thân 
nầy vô tác (không có làm ra), do gió nghiệp 
chuyển lay; thân nầy là bất tịnh, chứa đầy 
những thứ dơ bẩn; thân nây là giả dối, dầu có 
tắm rửa ăn mặc tử tế rốt cuộc nó cũng tan rã; 
thân nầy là tai họa, vì đủ các thứ bệnh hoạn 
khổ não; thân nầy như giếng khô trên gò, vì 
nó bị sự già yếu ép ngặt; thân nây không 
chắc chắn, vì thế nào nó cũng phải chết; thân 
nầy như rắn độc, như kẻ cướp giặc, như chốn 
không tụ, vì do ấm, giới, nhập hợp thành. 

“Virtuous ones, the (human) body being so 
repulsive, you should seek the Buddha body. 
Why? Because the Buddha body 1s called 
Dharmakaya, the product of boundless merIts 
and wisdom; the outcome of discipline, 
meditation, wisdom, liberaton and perfect 
knowledge of liberation; the of 
kindness, compassion, Joy and Iindifference (to 
emo(ions); the consequence of (the 
perfections or paramitas) charity, discipline, 
patlence, zeal, meditaton and wisdom, and 
the sequel of expedient teaching (upaya); the 
SIX supernatural powers; the three Insighfs; 
the thirty-seven stages contributory 
enliphtenment; serenity and Insipht; the ten 
transcendental powers (dasabala); the four 
kmds of fearlessness; the ceiphteen 
unsurpassed characteristics of the Buddha; the 
wIping out of all evils and the performance of 
all good deeds; truthfulness, and freedom 
from looseness and unrestraint. So countless 
kinds of pur1fy and cleanness produce the 
body of the Tathagata: Các nhân giả! Hãy 
nên nhàm chán cái thân nầy, chớ tham tiếc 


result 


SIX 


{O 


nó, phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì 
thân Phật là Pháp Thân, do vô lượng công 
đức trí tuệ sanh; do giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến sanh; do từ bi hỷ xả sanh; 
do bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển 
định, trí tuệ, và phương tiện sanh; do lục 
thông, tam minh sanh; do 37 phẩm trợ đạo 


sanh; do chỉ quán sanh; do thập lực, tứ vô úy, 
thập bát bất cộng sanh; do đoạn trừ tất cả các 
pháp bất thiện, tu các pháp thiện sanh; do 
chân thật sanh; do không buông lung sanh; do 
vô lượng pháp thanh tịnh như thế sanh ra thân 
Như Lai. 

* Virtuous ones, If you want to realize the 
Buddha body in order to get rid of all the 
1llnesses of a living being, you should set your 
minds on the quest of supreme enlightenment 
(anuttara-samyak-sambodhi)”: Nây các nhân 
giả, muốn được thân Phật, đoạn tất cả bệnh 
chúng sanh thì phải phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 

*  Thus the elder Vimalakirti expounded the 
Dharma to all those who came to enquire 
after his health, urging countless visitors tO 
seek supreme enlightenment: Như vậy, trưởng 
giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm 
bệnh, mà nói pháp làm cho vô số ngàn người 
đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Senfient beings who have long planted roots 

0f øgoodness and who now are regressing and 

sinking: Bấy giờ Bồ Tát quán sát các chúng sanh 
từ lâu gieo trồng thiện căn, nay cũng đều thối 
mất The Enlightening Beings observe sentient 
beings who have long planted roots of øgoodness 
and who now are regressing and sinking—See 

Ten reasons why Great Enlightening Beings smile 

and make a promise in their hearts to tame and 

pacIfy sentient beIngs. 

Senfien( beings lack condifions and merit 

and therefore cannot achieve rebirth in the 

Pure Land: Chúng sanh ít nhân duyên phước đức 

không thể sanh về Tịnh Độ—See Three doubts of 

practitioners about the Pure Land. 

Sentient beings are numberless (countless), I 

vow to save them all: Vow to save all living 

beings without limits—Chúng sanh vô biên thệ 
nguyện độ: Nguyện cứu độ hết thẩy chúng sanh— 

See Four universal vows of a Buddha or 

Bodhisattva. 

Senfient beings in the Saha World have 

great affinitdes with Amitabha Buddha and 


the Bodhisattva Avalokitesvara: Chúng sanh 


3969 


có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát 
Quán Thế Âm—Sentient beings in the Saha 
World recite Amitabha Buddha°s name with a 
wish to be reborn 1n the Pure Land because 
sentent beings In the Saha World have great 
with Amiabha Buddha the 
Bodhisatva Avalokitesvara. As proof, when 
Buddhists meet, they usually greet each other with 
the words “Amifabha Buddha” and when faced 
with accidenfs or disasters, they usually recite the 
secred name of Avalokitesvara—Chúng sanh ở 
cõi Ta Bà niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu 
vãng sanh Cực Lạc do vì chúng sanh ở cõi nầy có 
nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán 
Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điểu minh chứng là khi 
các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu “A 
Di Đà Phật và lúc bị tai nạn thường niệm danh 
hiệu Đức “Quán Thế Âm.—See Three reasons 
for reciting Amitabha Buddha. 

Senfient beings ïn the Saha World are like 
helpless infants: Chúng sanh duyên từ bi (tất cả 
chúng sanh trong thế giới Ta Bà giống như trẻ thơ 
không tự giúp mình được), một trong ba loại từ bị 
của một vị Bô Tát—One of the three reasons of a 
Bodhisattva's piy—See Three reasons of a 
bodhisattva”s pIty. 

Senfient beings in the Saha World want to 
seek rebirth in the Land of Ultimate Bliss: 
Chúng sanh ở cõi Ta Bà mong cầu vãng sanh Cực 
Lạc—Sentient beings In the Saha World recite 
Amitabha Buddha”s name with a wish to be reborn 
in the Pure Land because of the teachings of 
Sakyamuni Buddha, who exhorted us to seek 
rebirth in the Land of Ultmate Bliss. Sakyamuni 
Buddha did not wish to expound at length on the 
other pure lands, lest sentient beings develop a 
mind of discrimination, become undecided and 
have no focal poit for ther aspirations. 
Moreover, thanks to the ideal conditions for 
teaching and transformation In the Western Pure 
Land, not only do sentient beings from the Saha 
World seek rebirth there, but sentient beings In 
countless other worlds do so as well—Chúng sanh 
ở cõi Ta Bà niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu 
vãng sanh Cực Lạc do sự giới thiệu khuyên dạy 
của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài bảo 
nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức, thì 


affinities and 


ngoài sự kiện cõi Cực Lạc có nhiều duyên nhiệm 
mẫu thích hợp cho việc nhiếp hóa chúng sanh căn 
cơ khác nhau ở các cõi uế độ, Đức Bổn Sư không 
muốn thuyết minh nhiễu về những cõi Tịnh Độ 
khác, e sợ chúng sanh khởi niệm so sánh phân 
biệt, mà tâm không được quy nhứt. Do việc đủ 
duyên nhiệm mầu để nhiếp hóa, mà không những 
riêng ở tại cõi Ta Bà, các chúng sanh ở vô số thế 
giói trong mười phương đều cầu về Cực Lạc — 
See Three reasons for reciting Amitabha Buddha. 

Senfient beings are subject to illness, 


Bodhisatfvas are ïll as well: Chúng Sanh Bệnh 

Nên Bồ Tát Bệnh—According to the Vimalakirti 

Sutra, at the time of the Buddha, one day Ủpasaka 

Vimalakirti was sick, the Buddha asked his great 

disciples, one after another, to call on Vimalakirti 

to enquirre after his health, but no one dared to 
accept. Eventually, Manjusri Bodhisattva accepted 
the Buddha”s command to call on Vimalakirti to 
enqurre after his health—Theo kinh Duy Ma Cật, 
thời Phật còn tại thế, một hôm cư sĩ Duy Ma Cật 
lâm bệnh, nên Đức Phật kêu trong hàng đại đệ tử 
của ngài, hết người nầy đến người kia đi thăm 
bệnh Duy Ma Cật dùm ngài, nhưng ai cũng từ 
chối, rốt cuộc ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chịu 
nhận lãnh sứ mệnh đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma 

Cật: 

* The Buddha then said to ManJusri: “You call 
on Vimalakirti to enquire after his health.”: 
Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Ông 
đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.” 

* Manjusri said: “World Honoured One, he 1s a 
man of superlor wisdom and 1t Is not easy fO 
match him (in eloquence). For he has reached 
realiy, and ¡1s a skilful expounder of the 
essentials of the Dharma. His power of 
speech 1s unhindered and his wisdom 1s 
boundless. He ¡1s well versed in all matters 
pertaining to Bodhisattva development for he 
has entered the mysterilous treasury of all 
Buddhas. He has overcome all demons, has 
achieved all transcendental powers and has 
realized wisdom by Ingenious 
(upaya). Nevertheless, I will obey the holy 
command and will call on him to enquire after 
his health.”: Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Bực thượng nhơn kia khó bề 


devices 


3970 


đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thực tướng, 
khéo nói pháp mầu, trí tuệ vô ngại, biện tài 
thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất 
cả Bổ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của 
chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại 
và trí tuệ phương tiện đều được rốt ráo. Tuy 
thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến 
thăm bệnh ông.” 

The Bodhisattvas, the chief disciples of the 
Buddha and the rulers of the four heavens 
who were present, thought to themselves: “AÀs 
the two Mahasattvas will be meeting, they 
wIll certainly discuss the profound Dharma.” 
So, eipht thousand Bodhisattvas, five hundred 
sravakas and hundreds and thousands of 
devas wanted to follow Manjusri: Lúc ấy, 
trong đại chúng các hàng Bồ Tát và hàng đại 
đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên 
Vương đều nghĩ rằng: “Hôm nay hai vị đại sĩ 
Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau 
đàm luận tất nói pháp mầu.” Tức thời, tám 
ngàn Bồ Tát, năm trăm Thanh Văn và trăm 
ngàn Thiên nhơn đều muốn đi theo. 

So Manjusri, reverently surrounded by the 
Bodhisattvas, the Buddha”s chief disciples and 
the devas, made for Vaisali town: Bấy giờ 
Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, đại đệ tử 
và các hàng Thiên nhơn cùng nhau cung kính 
đi vào thành Tỳ Xá Ly. 

Vimalakirl, who knew 1n advance that 
Manjusri and his followers would come, used 
his transcendental powers to empty his house 
of all attendants and furniture except a sick 
bed: Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm 
nghĩ: “Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại 
chúng đồng đến viếng thăm.” Ông liền dùng 
sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, 
không có vật chi và cũng không có người thị 
giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông 
nằm bệnh. 

When entering the house Manjusri saw only 
Vimalakrti lying on sick bed, and was 
øreeted by the upasaka—Khi ngài Văn Thù 
Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật trôi, thấy 
trong nhà trống rỗng không có vật chi, chỉ có 
một mình ông nằm trên giường mà thôi, khi 
ấy ông Duy Ma Cật chào rằng: 

Who said: “Welcome, Manjusri, you come 


with no idea of coming and you see with no 
Idea of seeing.”: Quý hóa thay! Ngài Văn 
Thù Sư Lợi mới đến! Tướng không đến mà 
đến, tướng không thấy mà thấy. 

Manjusti repled: “l( 1s so, Venerable 
Upasaka, coming should not be further tied to 
(the idea of) coming, and going should not be 
further linked with (the concept of) going. 
Why? Because there ¡1s neither whence to 
come nor whither to go, and that which 1s 
visible cannot further be (an object of) seeing. 
Now, let us put all this aside. Venerable 
Upasaka, 1s your Illness bearable? WIII it get 
worse by wrong treatment? The World 
Honoured One sends me to enquire affer your 
health, and 1s anxious to have good news of 
you. Venerable Upasaka, where does your 
1llness come from; how long has It arisen, and 
how wIll it come to an end?”: Ngài Văn Thù 
Sư Lợi nói: “Phải đấy, cư sĩ! Nếu đã đến tức 
là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì 
sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi 
đâu, hễ có thấy tức là không thấy. Thôi việc 
ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nỗi được 
không? Điều trị có bớt không? Bệnh không 
đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi 
xiết. Bệnh cư sĩ nhơn đâu mà sanh, sanh đã 
bao lâu, phải thế nào mới mạnh được? 
Vimalakirti replied: “Stupidity leads to love 
which 1s the origin of my illness. Because all 
living beings are subject to 1llness I am IÏl as 
well. When all living beings are no longer IÏl, 
my Illness will come to an end. Why? A 
Bodhisattva, because of (his vow to save) 
linng beings, enters the realm of birth and 
death which 1s subJect to 1llness; 1f they are all 
cured the Bodhisattva will no longer be i1. 
For Instance, when the only son of an elder 
falls II, so do his parents, and when he 
recovers his health, so do they. Likewise, a 
Bodhisattva loves all living beings as I1 they 
were his sons; so when they fall 1H, the 
Bodhisattva 1s also 1ll, and when they recover, 
he is no longer iII”: Ông Duy Ma Cật đáp: 
“Từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sanh. Vì tất cả 
chúng sanh bệnh, nên tôi bệnh. Nếu tất cả 
chúng sanh không bệnh, thì bệnh tôi lành. Vì 
sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đường 


397] 


sanh tử, hễ có sanh thời có bệnh, nếu chúng 
sanh khỏi bệnh thì Bồ tát không có bệnh. Ví 
như ông trưởng giả chỉ có một người con, hễ 
người con bệnh, thì cha mẹ cũng bệnh; nếu 
bệnh của con lành, cha mẹ cũng lành. Bồ Tát 
cũng thế! Đối với tất cả chúng sanh, thương 
mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát 
cũng bệnh; chúng sanh lành, Bổ Tát cũng 
lành. 
Senfient beings are sunk in the mire of 
craving: Chúng sanh chìm đắm trong vũng bùn 
ái dục—Great Enlightening Beings think that all 
worldlings are sunk in the mire of craving, and no 
one but Enlightening Beings can rescue them. This 
1S One of fen reasons why Great Enlightening 
Beings smile and make a promise 1n their hearts to 
tame and pacify sentient beings—Chư đại Bồ Tát 
nghĩ rằng tất cả thế gian chìm tại vũng bùn ái dục, 
trừ chư Bồ Tát ra, không ai có thể cứu họ được. 
Đây là một trong mười lý do tại sao chư Bồ Tát thị 
hiện mỉm cười và thệ nguyện điều phục chúng 
sanh—See Ten reasons why Great Enlightening 
Beings smile and make a promise 1n their hearts to 
fame and pacIfy sentient beinøs. 
Senfient beings thỉnk they have the power 0f 
knowledge: The Enlightenng Beings, with 
unobstructed eyes, look over all the Brahma 
heavens and all the controlling heavens, and think: 
because of self-pride, these sentient beings all 
think they have the power of knowledge—Chư Bồ 
Tát dùng mắt vô chướng ngại quán sát tất cả 
Phạm Thiên nhẫn đến Đại Tự Tại Thiên trong 
mười phương mà nghĩ rằng: Những chúng sanh 
nầy đều tự cho rằng mình có đại trí lực—See Ten 
reasons why Great Enlightening Beings smile and 
make a promise 1n the1r hearts to tame and pacIfy 
senfient beings. 
Senfient beings are void of being: Biết tất cả 
chúng sanh không chúng sanh—See 
unimpeded functions relating to sentient beings of 
Great Enlightening Beings. 
Senfient beings in this world have greaf 
afinidies (causes and condifons) with 
Amitabha Buddha: Chúng sanh nơi cõi Ta Bà 
có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà —See Three 
reasons for reciting Amitabha Buddha. 


Ten 


Senftimental (a): Đa tình —Amorous. 

Separate (v): Divide—Part from——Tách rời ra. 
Separafe oneself from the Sangha and rent 
one”s own lodgings: Tách rời khỏi giáo hội mà 
đi mướn nhà trọ (commit Expression of Regret 
Offence—Phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ sám 
hối). 

Separate phenomenon: Biệt pháp —Separate 
teaching. 

Separated: Biệt ly. 

Separated doctrine: Biệt giáo. 

1l) Diferentiated doctrine, one of the three 
branches of the Buddha's teaching. The 
different teaching of the Avatamsaka sect and 
Lotus sect ¡is founded on One Vehicle, the 
Buddha Vehicle. The Lotus school asserts that 
the Three Vehicles are really the (One 
Vehicle, the Hua-Yen school that the One 
Vehicle differs from the Three Vehicles; 
hence the Lotus school 1s called the Unitary, 
whle the Hua-Yen school is the 
Differentiating school—BIỆt giáo, một trong 
ba chi giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Biệt giáo của trường phái Hoa Nghiêm và 
Liên Hoa dựa vào Nhất thừa hay Phật thừa. 
Liên Hoa Tông quyết đoán rằng Tam Thừa 
kỳ thật chỉ là Nhất Thừa, trong khi Hoa 
Nghiêm Tông lại cho rằng Nhất Thừa khác 
với Tam Thừa, vì thế Liên Hoa Tông được 
gọi là “Đồng Giáo Nhất Thừa,” trong khi đó 
thì Tông Hoa Nghiêm được gọi là Biệt Giáo 
Nhất Thừa—See Three doctrines. 

One of the eight types of teaching of the 
Buddha. The Distnct Doctrine or speclal 
teachng for Mahayana Bodhisattvas. The 
Doctrine of Pitakas and the Doctrine Common 
to all teach the simple one-sided “Void” while 
this doctrine teaches the Middle Path, and, 
therefore, 1s distinct and separate. Someone 
says that Specific Doctrine include teachings 
geared specifically to each level of Hiph, 
Intermediate, or Low of the three vehicles 
which inelude Sravakas or Lesser Vehicle, or 
Pratyeka-Buddhas or Intermediate Vehicle, or 
Mahayana Bodhisattvas or Greater Vehicle—— 
Một trong tám loại thuyết giáo của Đức Phật. 
Đây là học thuyết thuần nhất Đại Thừa và chỉ 


2) 


3972 


dành riêng cho Bồ Tát. Tạng giáo và Thông 
giáo chỉ giảng về cái “không” phiến diện hay 
“thiên không,” Biệt giáo giảng về Trung Đạo, 
và do đó nó riêng biệt. Có người nói Biệt 
Giáo là pháp dạy riêng cho mỗi căn cơ hoặc 
Thượng, hoặc Trung, hoặc Hạ, cùng ba thừa, 
hoặc riêng cho Tiểu Thừa Thanh Văn, hoặc 
riêng cho Trung Thừa Duyên Giác, hoặc 
riêng cho Đại Thừa Bổ Tát-See Five 
periods and eight teachings of the 'T”1en-T”a1. 
Separated hell: Pratyeka-naraka (sk)—Cô độc 
địa ngục. 
Separated by night: Cách Túc—Separated by a 
night, 1.e. the previous day—Cách một đêm, thí dụ 
như là nói đến ngày hôm qua. 
Separated teaching: Biệt Giáo—Sec Eight 
T1en-T”aI classifications of Sakyamuni”s teaching 
(A). 
Separately handed down: Oral tradiion—Biệt 
truyền —To pass on the teaching from mind to 
mind without writing, as In Zen or Intuitlonal 
school—Truyền từ tâm qua tâm, bất lập văn tự, 
như trong thiển tông—See Meditation. 
Separation (n): Sự phân chia—Division. 
Separation from loved ones: Xa lìa người yêu 
thương—See Eight sufferings. 
Separatism (n): Chủ nghĩa phân cách. 
Separatist (n): Người theo chủ thuyết phân ly— 
Phái ly khai. 
Septic doubt: Vicikitsa (sk)——Hồ nghi. 
Sepulchral monument: Caitya (skt)—Pagoda— 
Shrine—Chế đa (tháp mộ). 
Sequent or associated afflictions: Tùy Phiển 
NÑão—Sedquent, or associated klesa-trials, or evils, 
either all of them as always dogsing the foot- 
s(eps. Consequent afflictions resulting or arising 
from the fundamental afflictions, in contrast with 
afflictions arising from the six senses—Phiển não 
khởi lên bởi phiền não căn bản, đối lại với phiển 
não căn bản khởi lên từ lục căn. 
Sera Monastery: Tu Viện Sê Ra—One of the 
three majJor monasterles of the Gelukpa order of 
Tibetan Buddhism, located near capital Lhasa. lt 
two colleges, Serajle and Serame. 
Eollowing the invasion and annexation of Tibet by 
China ¡in the 1950s, the leading teachers of the 


confains 


monastery escaped to India and built a new Sera 
in Karnataka state—Một trong ba tu viện chính 
của truyền thống Gelukpa của Phật giáo Tây 
Tạng, tọa lạc gần thủ đô Lhasa. Tự viện gồm có 
hai trường đại học, Seraje và Serame. Sau cuộc 
xâm lăng và sáp nhập Tây Tạng của Trung Quốc 
vào thập niên 1950s, những giảng sư hàng đầu của 
tu viện đã chạy sang Ấn Độ và xây dựng lại tu 
viện Sera mới trong tiểu bang Karnataka. 

Sarada (skt: Mậu Thời —Verdant season, from 

the seventh month, the sixteenth day, to the ninth 

month, fifteenth—Mùa tươi tốt từ 16 tháng bẩy 
đến 15 tháng chín—§ee Six seasons of a year in 

India. 

Serene (a): Thanh thản. 

Serenity (n): An thái Tĩnh lặng —Tịnh mặc— 

Equanimity—Peace—See Seven Bodhyangas. 

Serenity of mỉnd: Sự tĩnh lặng của tâm. 

SerfS: Sudra (skt)—Thủ Đà La-—Farmers, born 

from the feet of Brahma—Nông dân và nô lệ, 

sanh từ chân của Phạm Thiên Vương—See Four 

Indian classes. 

Serious (a): Trang nghiêm—Trầm trọng. 

Serious acfion: Garuka (p)—Weighty karma— 

Trọng Nghiệp —According to the Abhidharma, 

weiphty karma, wholesome or unwholesome, 1s a 

weiphty or serlous action, or karma of such 

powerful moral weight that it cannot be replaced 
by any other karma as the determinant of rebirth. 

It is so called because 1t produces 1s effect for 

certain 1n this life or in the next life. When there 1s 

no weighty karma to condition the future bírth a 

death-proximate (asanna) karma might operate— 

Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), trọng 

nghiệp có nghĩa là hành động hay nghiệp nặng, 

nghiệp nghiêm trọng, có thể thiện hay bất thiện, 
không thể thay thế được trong yếu tố tái sanh. 

Được gọi là trọng nghiệp vì nó chắc chắn sanh 

quả trong kiếp hiện tại hay ngay kiếp kế tiếp. 

Nếu không có một trọng nghiệp nào làm điều 

kiện cho sự tái sanh trong kiếp liền đó, thì “Cận 

Nghiệp là nghiệp dẫn dắt thọ sanh. 

l) On the wholesome side, this karma 1s the 
affainment of the jhanas, other than speech 
and body karmas: Nếu là thiện thì đây là loại 
nghiệp có tính cách tinh thần như trường hợp 
các tầng thiển, ngoài khẩu và thân nghiệp. 


2) 


a) 


b) 


C) 


) 


3) 


3973 


Người đắc tứ thiển sắc giới chẳng hạn thì 
hưởng quả vị của thiển ấy trong kiếp hiện tại, 
hay trong kiếp kế tiếp. 

On the unwholesome side, it ¡1s the five 
heinous crimes together with a fixed wrong 
view that denies the basis for morality—Nếu 
là bất thiện nghiệp có năm loại trọng nghiệp 
đi cùng với tà kiến chối bỏ đạo đức luân lý: 
Causing the wounding of a Buddha, I.e. 
Devadatta lost his psychic powers and was 
born in a woeful state because he wounded 
the Buddha: Gây thương tích cho một vị 
Phật Như Đề Bà Đạt Đa phải mất hết thần 
lực và tái sanh vào ác đạo vì tội đã làm chảy 
máu thân Phật. 

Maliciously creating a schism In the Sangha, 
1© Devadatta who was reborn In a woeful 
s(ate because he caused a schism in the 
Sangha: Chia rẽ Tăng Già—Như Đề Bà Đạt 
Đa phải đọa vào ác đạo vì đã gây chia rẽ 
trong Tăng đoàn. 

Murdering an Arahant: Sát hại một vị A La 
Hán. 

Parricide (kiling one's own father): Giết 
Cha—As the Buddha remarked, King 
Ajatasatru would have attained the first state 
of sainthood If he had not commited 
parricide. In this case, the powerful evil 
karma obstructed his spiriual attainment— 
Đức Phật đã lưu ý các đệ tử rằng nếu không 
phạm tội giết cha thì vua A Xà Thế đã đắc 
quả Tu Đà Hườn. Trong trường hợp nầy trọng 
nghiệp bất thiện được gây ra trước, và ngăn 
cần sự tiến bộ tinh thần về sau nầy. 

Matricide (killing one's own mother): Giết 
Mẹ. 

lf someone were to develop the jhanas and 
later were fo commit one of the heinous 
crines, his øgood karma would be obliterated 
by the evil deed, and the later would 
generate rebirth Into a sfate of misery. For 
example, the Buddha's ambitous cousin 
Devadatta lost his psychic powers and was 
reborn In hell for wounding the Buddha and 
causing a schism in the Sangha: Nếu một 
người hành và đắc thiển, sau đó phạm nhằm 
một trong những trọng tội thì nghiệp đã tạo 
trước đó sẽ bị nghiệp bất thiện có năng lực 


hùng mạnh nây ngăn trở. Kiếp sống kế đó sẽ 
do nghiệp xấu tạo duyên. Thí dụ như em họ 
của Phật là Đề Bà Đạt Đa, vì tham vọng mà 
tạo nên trọng tội làm đả thương Phật và chia 
rẽ Tăng Già, nên phải mất hết thần thông và 
tái sanh vào cõi địa ngục. 

4) I someone were first to commit one of the 
heinous crimes, he could not later reach a 
sublne or supermundane attainment, 
because the evil karma would create an 

Thus King 
Ajatasattu, while listening to the Buddha'”s 
speak the Samannaphala Sutra, the Discourse 
on the Eruits of Recluseship, had all the other 
conditions for reaching sfream-entry, but 
because he had kiled his father, King 
Bimbisara, he could not attain the path and 
fruit: Nếu một người trước đã phạm trọng tội, 
sau đó đù tinh tấn tu hành vẫn khó đắc quả vì 
nghiệp xấu cản trở. Vua A Xà Thế sau khi 
nghe Phật nói Kinh Samannaphala, có thể đã 
chứng đắc quả Tu Đà Hườn nếu không phạm 
trọng tội giết cha, là vua Bình Sa Vương, nên 
ông không thể thành tựu đạo quả. 

Serious hindrance: Trọng Chướng—Serious 
hindrances to enliphtenment, e.g. 
delusion, sin, retribution, or the results of one”s 
previous lives—Những chướng ngại nghiêm trọng 
trong việc giác ngộ, như vô minh, phiền não, tội 
nghiệp, quả báo, hay hậu quả của những tiền 
khiên. **See Three Hinderers. 

Serious (real) repentance: Chân Sám Hối— 

See Real (serious) repentance. 


Insurmountable  obstruction. 


Ignorance, 


Serious sins: Trọng tội—Four serious sins of 
expulsion from the order—Bốn tội nặng mà khi 
phạm phải Tăng Ni sẽ vĩnh viễn bị khai trừ khỏi 
giáo đoàn (trở thành người ở bên ngoài Phật 
Pháp)—See Four serious sins of expulsion from 
the order. 

Serita (p): Independence—Freedom—Độc lập. 
Serivihari (p): Living at one”s own choice—Sống 
theo sự lựa chọn của mình. 

Sermon (n): A điscourse—A lecture—Bài thuyết 
giảng. 

Serpent (n): Snake—Con rắn —Ty (from 9 to 11 
a.m.)—See Twelve animals. 


3974 


Servant (n): Đầy tớ—Gia nhân. 
Servant who attends in the hall: Trực 
Đường—VỊ Tăng trông coi công việc trong nhà 
Tăng của tự viện. 
Servant Ghostf: Dịch sử quỷ—Tf it was greed for 
deception that made the person commit offenses, 
then, after he has finished paying for his crimes, 
he takes shape when he encounters briphtness, 
and he 1s called a Servant Ghost—Tham sự thành 
công gây tội, gặp loài minh tính thành hình, làm 
các loài Quỷ Dịch Sử—See Nine classes of ghosts 
(TI), and Ten kinds of ghosts that will be reborn as 
an animail to confinue to pay their debts. 
Serve (v): Phụng sự. 
Serve all genuine teachers: Rốt ráo phụng sự 
tất cả thiện tri thức—See Ten ultimate great tasks 
of Great Enlightening Beings. 
Serve husband and parenfs-in-law first: 
Phục vụ cha mẹ chồng và chồng trước —Before 
taking her meals, a wife should first see that her 
parents-in-law and husband are served. She should 
also see that her servants are well cared for— 
Trước khi ăn cơm phải xem coi có dọn đây đủ cho 
cha mẹ chồng và chồng hay chưa. Người vợ cũng 
phải xem chừng chăm sóc người ăn kẻ ở trong 
nhà—See Ten things which the Buddha advises 
any father to educate his daughter before she gets 
married. 
Server (n): Người phục vụ. 
Servers of the sacred fire: Hỏa Chúng Cư Sĩ— 
Tên chỉ chung những người theo đạo Bà La Môn, 
thờ Thần Lửa—Brahmans. 
Service (n): Khóa lễ trong chùa. 
1) Morning service: Khóa lễ buổi sáng. 
2) Evening service: Khóa lễ buổi tối. 
3) Veyyavacca (p) Phục vụ —See 
meriforious deeds (TH). 
Service of all Buddhas: Phụng sự Đại sư—See 
Ten charateristics of the Diamond Heart as 
developed by a Bodhisattva. 
Services on the day of seeing Yama King: 
Kiến Vương Trai—The service on the third day 
when the deceased goes to see King Yama—Lễ 
cúng Trai Tăng ba ngày sau khi có người chết, khi 
mà vong linh người chết đang chầu Diêm Vương 
(Lễ Kiến Diêm Vương). 


Ten 


Serviceable (a): Cần ích—Useful. 

Serving the Buddha: Cúng Dường Phật —There 
are three modes of serving the Buddha—Có ba 
pháp cúng dường—See Ten kinds of offerings. 
Serving the Dharma: Dharma-puja (skÙ— 
Moral offering—Offerings to the Dharma—Pháp 
Cúng Dường—See Dharma-pula. 

Serving øroup: Ban phục vụ. 

Seshu (jap): Danapati (skt)—Alms-lord (alms- 
giver)—Thí Chủ—A patron of Buddhism—Người 
hộ trì Phật giáo. 

Seson (jap): Bhagavat or Lokajyestha (skÙ— 
World Most Venerable or Lokanatha—Lord of 
worlds—World°s Honored One—One of the ten 
epithets of a Buddha—Thế Tôn—Tôn hiệu của 
Đức Phật, vị có đủ muôn đức được thế gian tôn 
trọng. Một trong mười danh hiệu của Phật. 
Sesshin: Tâm Tập Trung—A Japanese term for 
“collecting the mind,” which refers to perlods of 
Intense Z2zen meditation. During most of the 
year, residenfts of Zen monasteries carry on a 
number of activifies, sụch as work, chanting, efc., 
but these are kept to a minimum 1m order to 
emphasize meditation—Thuật ngữ Nhật Bản có 
nghĩa là “gom tâm,” chỉ những giai đoạn tọa thiền. 
Trong gần cả năm trường, các thiển sinh của 
Thiển viện phải có một số những sinh hoạt, như 
làm việc, trì kinh, vân vân, nhưng những thứ này 
phải được giữ ở mức độ tối thiểu để dành thời giờ 
nhấn mạnh đến thiển tập. 

Set (v) an example for: Lầm gương. 
Sef-Life-Free Ceremony: Ceremony to set life 
free—Lễ phóng sanh. 

Set out on a journey: Bắt đầu cuộc hành trình. 
Set out on a preaching tour: Bắt đầu chuyến 
đi hoằng pháp. 

Set out to the village at the wrong tỉme: Vào 
xóm làng chẳng đúng lúc—See Nine kinds of 
1rregular death. 

Sef out one”s way: Đăng Trình—To start one”s 
Way. 

Set up a school: Lập Giáo Khai Tông—To start 
a sect—Thiết lập một trường phái và bắt đầu một 
tông môn. 


3975 


Sef senfient beings” mỉnds on 
enlightenment: Làm cho chúng sanh phát tâm 
Bồ ĐỂ —All sentient beings are flowing in the 
of conditions,  suffering 
1mmeasurable pains; therefore, they try to set theIr 


world mundane 
minds on enlightenment, to believe and delight in 
1t, and to cultivate 1t diligently and steadfastly 
without regressing—Tất cả chúng sanh lưu 
chuyển trong thế giới hữu vi, chịu vô lượng khổ; 
chính vì thế mà chư Bồ Tát cố gắng làm cho họ 
phát tâm Bồ Đề thâm tín hoan hỷ, siêng tu tỉnh 
tấn, kiên cố, bất thối—See Ten kinds of truth seal 
(4). 

Set a subjeef: State a proposiion—Lập đề. 

Sefa (p): 

1) Pure (a)—Thanh tịnh. 

2) White: Trắng tính. 

Seti (p): To sleep—Ngủ. 

Setsudo (jap): Ksetra (skt)—Sát độ. 

I)  Countries: Quốc gia. 

2) Lands: Quốc độ. 

3) Temple: Chùa. 

Sefsu-Issai-U-Bu (ap): Sarvastivada School— 
School that preaches that all things exist— Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ—See Sarvastivada. 

Set (v) a trap: Chăng bẫy. 

Setsuzan (jap): Himalayas— Tuyết Sơn (Hy Mã 
Lạp Sơn). 

Sef up (v): An lập—To establish. 

Sef up mỉndfulness: Arouse mindfulness—Phát 
khởi chánh niệm. 

Setthi (p): A millionaire—Nhà triệu phú. 

Seffing free: Muku  (sk0. 
Emancipation—Liberation—Giải thoát. 

Setting up right teaching: Kiến lập chánh pháp 
đại trí phong luân—See fypes Of 
characteristics of manifestation ofa Buddha (9). 
Setfle (v): To pacify—To sooth—An (an ổn hay 
ổn định). 

Setfle the mỉnd in meditation: Ngũ Đình Tâm 
Quán——Fix the mind in meditation——Giữ tâm trong 
thiền định—See Five-fold procedures for quieting 
the mind. 

Settle oneself: Make oneself comfortable—Ổn 
định. 


Deliverance—— 


Ten 


Setfled firmness on concentrafion: Mind that 
resides In samadh—Định tâm trụ—See Ten 
grades of Bodhisattva”s faith. 

Seffled mỉnd: Định tâm—Fixed mind—See 
Settled mind-Wandering mind (1). 

Sefled or wandering mỉnd: The mind 
organized by meditaion or disorganized by 
distracion—Định tán tâm—See Setfled mind- 
Wandering mind. 

Setfled mind-Wandering mỉnd: Định Tán— 
Định Tâm Tán Tâm. 

l) A settled mind verse A wandering mind: Tâm 
định ngược lại với tâm tán loạn. Tâm định 
bằng thiển, đối lại với tâm tán với những loạn 
động. Đây là tâm của những bậc Thánh—A 
mind organized by meditation or disorganized 
by distraction. The characteristic of the saint 
and sage. 

Scattered Tán 
disorganized by distraction or a wandering 
mmnd of common untutored man. The 
distracted heart may have the following 
đistinctions—Tâm tán loạn hay tự tánh của 
những hạng phàm phu: 

1) Good: Thiện. 

1) Bad: Bất Thiện. 

11) Indifferent: Trung Tính. 

Setu (p): A bridge—Cây cầu. 

Seung Sahn Sunin: Thiền Sư Sùng Sơn Hạnh 
Nguyện—Korean Son monk, ordained 1n 1948, 
following which he began an Intensive medifation 
retreat. During the Korean war he served ¡n the 
army for five years, following which he returned 
to the monastic life. He was the first Korean 
master to teach Zen in America. In 1972, he 
traveled to the United States of America, and at 
first worked in a laundry In Providence, Rhode 
Islands, but began to atfract a group of students. 
He founded the Providence Zen Center, which 
now has affiliated centers around the country. He 
has written several books, including “Bone of 
Space: Zen Poems and Dropping Ashes on the 
Buddha. Dropping Ashes on the Buddha 1s a 
collecion of Seung Sahn Sunins teaching In 
America, Including dialogues, stories, formal Zen 
Iinterviews, Dharma speeches, and letters. The 
WOrdS ariS€ as Sifuatlons arise. According to Seung 


2) mind: Tâm—A  mind 


3976 


Sahn Sunin, In all of our experIences, outside and 
imnsde have become one. This ¡1s Zen mind. 
Original nature has no opposites. Speech and 
words are not necessary. Without thinking, all 
things are exactly as they are. The truth 1s Just like 
this. Most people have a deluded view of the 
world. They don't see I1( as It 1s; they don't 
understand the truth. What 1s good, what 1s bad? 
Who makes good, who makes bad? They cling to 
their opinions with their mipht. But everybodyˆs 
opiInion 1s different. How can you say that your 
OpInion 1s correct and somebody else”s 1s wrong? 
This 1s only a delusion! IÝ you want to understand 
the truth, you must let go of your sifuation, your 
condition, as well as all your opinions. Then, your 
mind will be one “before thinking.` Mind “before 
thinking' 1s a clear mind. Clear mind has no Inside 
and no oufside. lt is Just like this. “Just like this” 1s 
the truth.”—Một vị Thiền Tăng Triều Tiên, thọ 
giới năm 1948, sau đó ông đã lui về ẩn cư để chỉ 
dành thì giờ cho việc tu tập thiển định một cách 
mạnh mẻ. Trong thời gian chiến tranh Triều Tiên, 
ông phục vụ trong quân đội 5 năm, sau đó lại lui 
về đời sống tu viện. Ông là vị thầy người Triểu 
Tiên đầu tiên dạy Thiền tại Hoa Kỳ. Năm 1972 
ông du hành sang Hoa Kỳ, và làm việc trong một 
tiệm giặt ở Providence, RI, nhưng bắt đầu thu hút 
một nhóm đồ đệ. Ông thành lập Trung Tâm Thiển 
Providence, mà bây giờ có nhiều chi nhánh trong 
khắp cả xứ. Ông đã viết vài cuốn sách, bao gồm 
cuốn “Thi Ca Thiền” và “Tro Rơi Trên Thân 
Phật.” Tro Rơi Trên Thân Phật là sưu tập những 
cuộc đối thoại, những câu chuyện, những cuộc 
tham vấn Thiển, Pháp thoại, và thư tín của Thiển 
Sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện. Những lời nói của 
ông khởi lên do hoàn cảnh khởi lên. Theo Thiển 
Sư Sùng Sơn, tất cả những kinh nghiệm, bên ngoài 
và bên trong đều trở thành một. Đó là tâm Thiên. 
Bản lai tự tánh không có sự đối nghịch, lời nói và 
chữ viết không cần thiết. Không suy nghĩ, tất cả 
mọi vật rất chính xác như chúng đang là. Chân lý 
tức Như Thị. Phần lớn người ta có cái nhìn sai về 
thế giới. Người ta không thấy thế giới như chính 
nó, họ không thấu đạt Chân lý. Cái gì tốt, cái gì 
xấu? Ai tạo ra tốt xấu? Người ta chấp chặt về 
những kiến giải của mình với tất cả sự liều lĩnh. 
Nhưng mọi kiến giải đều khác nhau. Làm sao bạn 
có thể nói rằng kiến giải của bạn là đúng, còn của 


người khác là sai? Đây chỉ là hư vọng mà thôi! 

Nếu muốn hiểu chân lý, bạn phải buông bỏ vị trí 

và điểu kiện cũng như những kiến giải của bạn. 

Rồi thì tâm bạn sẽ hiện ra trước suy nghĩ. Tâm 

trước khi suy nghĩ là tâm trong sáng. Tâm trong 

sáng không bên trong, không bên ngoài. Đó là 

“như thị.” Như Thị chính là chân lý.” 

Sevaka (p): A servant—Tôi tớ. 

Sevafi (p): To serve—Phục vụ. 

Seven (a & n): Số bẩy. 

Seven abandonmentfs: Thất Chủng Xả (bảy loại 

xả bỏ) —See Seven riddances. 

Seven agenfs that cause senfient beings to ø0 

down to the evil paths: Klesas (skt)—Thất Sứ 

Giỉ—Bảy sứ giả của ác đạo—See Seven 

m€SSe€nøers. 

Seven ancient Buddhas: Thất Phật. 

(A) Three Buddhas in the past glorious kalpa—Ba 
vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm 
Kiếp: 

1) Vipasyin Buddha (Universally Preaching): Tỳ 

Bà Thị Phật. 

Sikhin Buddha (Fire): Thi Khí Phật. 

Visyabhu Buddha (AII Benevolent: Tỳ Xá 

Phù Phật. 

Four Buddhas in the present or Bhadra 

kalpa—Bốn vị Phật trong thời Hiển Kiếp: 

Krakucchanda Buddha (present kalpa—Gold 

W¡zard): Ca-la-ca-tôn (Câu Lưu Tôn) Phật. 

Kanakamuni Buddha (present kalpa—Golden 

W¡zard): Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. 


2) 
3) 


(B 


` 


4) 


5) 


6) Kasyapa Buddha (Drinking Brightness): Ca 
Diếp Phật. 
7) Sakyamun Buddha (present kalpa— 


Benevolence and Serenity): Thích Ca Mâu Ni 
Phật. 
Seven appurtenances of a monk: Thất Sự Tùy 
Thân—Bảy món tùy thân. 
l1) The three garments: Tam y. 
2) A bowl: Nhứt bát. 
3) Censer: Lư hương. 


4) A duster or fly-brush: Bàn chải. 

5) A stool: Ghế đẩu. 

6)_ Hygienic paper: Giấy vệ sinh. 

7)_ Material for washing: Đồ để rửa ráy. 


3977 


Seven Ariyan treasures: Thất Thánh Tài—Bảy 
tài sản—Bảy tài sản của bậc Thánh Nhân—Seven 
'Treasures of Enlightened Beings. 

Seven 
Mạn. 
l) Assertinp SUp€TIOFTIY OVeT 
cequalty with equals: Mana (skÐ—Mạn— 
Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay 
mình bằng người. 

The pride which among equals regards self as 
superilor and among SUD€TIOFS cqual 
(superiority over equals and equality with 
superiors): Ati-mana (skt—Quá mạn—Khởi 
tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn những người 
bằng mình, và cho rằng mình bằng hay coi 
thường những người hơn mình. 

Superiority over manifest superiors: Manati- 
mana (skt—Mạn quá mạn—Khởi tâm kiêu 
mạn cho rằng mình hơn những người hơn 
mình. 

Egotsm or overweening pride: Atma-mana 
(sk)—Ngã mạn—Khởi tâm kiêu mạn chấp 
có ta và có cái sở hữu của ta. 

Vaunting assertion of possessing the truth: 
Adhi-mana (skt Tăng thượng mạn—Khởi 
tâm kiêu mạn khi chưa chứng đắc Thánh đạo 
mà cho là chứng đắc. 

Vaunting one”s Inferiority or flase humility. 
The pride of regarding self as little Inferior to 
those who far surpass one: Una-mana (skt)— 
T¡ Hạ Mạn—Ti mạn —Khởi tâm kiêu mạn 
cho rằng người cực kỳ tài giỏi chỉ hơn mình 
chút ít thôi. 

Vaunting lack of virtue for virtue: Mithya- 
mana (skÐ 
cho rằng mình có đạo đức, kỳ thật mình 
chẳng có đạo đức gì. 

Seven ariyan treasures: Thất Thánh Tài—Bảy 
Tài Sản—See Seven treasures of Enliphtened 
Beings. 

Seven awakening states: Thất Giác Chi—See 
Seven Bodhyangas. 

Seven benefi(s for those who bow to the 
image of Earth Store Bodhisattva: Bảy điều 
lợi ích cho những ai lễ bái tôn tượng ngài Địa 
Tạng Bổ Tát —According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 13, the Buddha told 


arrogances: Seven pretensions—Thất 


Inferiors and 


2) 
aS 


3) 


4) 


5) 





6) 


?) 
Tà mạn —Khởi tâm kiêu mạn 





Empty Space Treasure Bodhisattval If gods, 
dragons, or spirits of the present or future hear 
Earth Store”s name, bow to his Image, or merely 
hear of his past vows, deeds, and practices, and 
then praise him and gaze at and worship him, they 
wIll benefit in seven ways—Theo Kinh Địa Tạng 
Bồ Tát, Phẩm 13, Đức Phật bảo ngài Hư Không 
Tạng Bồ Tát: “Như có hàng trời, rồng, quỷ thần ở 
hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu 
hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen 
chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích sau đây”: 

I) They will quickly reach the Sages” ground: 

Mau chứng bậc Thánh. 


2) Therr evil karma wIll be eradicated: Nghiệp 
ác tiêu diệt. 

3) All the Buddhas will protect and be near 
them: Chư Phật đến ủng hộ. 

4) They will not retreat from Bodhi: Không thối 
thất Bồ Đề. 

5) Their inherent powers will increase: Bổn lực 
được tăng trưởng. 

6) They will know their past lives: Việc đời 
trước đều rõ biết. 

7)_ They will ultimately realize Buddhahood: Rốt 


ráo thành Phật. 
Seven Bodhi shares: Thất Bồ Để phần—Thất 
Giác Chi—See Seven Bodhyanga. 
Seven Bodhyangas: Sapta-bodhyangami (skÙ— 
Sambojjhanga (p)— Thất bồ để phần—According 
to the SangIti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven Limbs (factors) of 
Enliphtenment, or the seven Bodhi shares. 
Practicing the seven awakening states will result 
in the following achievements: Elimination of 
evil; development of virtue; feelng of 
cheerfulness V€TSUS suffering; final 
enliphtenment—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bảy giác chi hay thất bổ để 
phần. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những 
kết quả sau đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu trừ; 
tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng: vì tu 
thiện bỏ ác nên luôn luôn được an lạc, không bị 
đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật. 
l) Selection of the proper dharma: Dharma- 

pravicaya-sambodhyanga (skÙ— 


b) 


d) 


©) 


3978 


Dhammavicaya (p)—Trạch Pháp Giác Chi— 
Discrimination of true or false, or keen 
1nvestigation of phenomena (dharma). Ït is the 
sharp analytical knowledge of understanding 
the true nature of all constituent things, 
animate or Iinanimate, human or đivine. Ít Is 
seeing thinøs In their proper perspective. Ït 1s 
the analysis of all component things Info theIr 
fundamental elements, right down 
ulimates. Throuph keen analysis 
Invesfigation, one understands that—Trạch 
pháp hay nhiệt thành khảo sát giáo pháp hay 
hiện tượng. Trạch pháp là kiến thức sâu sắc 
và có tính cách phân tách đến chi tiết để thấu 
đạt trọn vẹn thực chất của tất cả các pháp 
hữu vi, vô tri vô giác hay hữu giác hữu trị, 
người hay chư Thiên. Đó là thấy đúng thực 
tướng của sự vật, thấy sự vật đúng trong bối 
cảnh của nó. Trạch pháp là phân tách tất cả 
các pháp hữu vi một cách rốt ráo, phân tách 
đến cùng tột những nguyên tố căn bản. Nhờ 
nhiệt thành phân tách và khảo sát như vậy mà 
ta có thể nhận thức rằng: 

All compounded things pass through the 
inconcervably rapid moments of arising, 
reaching a peak and ceasing, Just as a river in 
flood sweeps to climax and fades away: Tất 
cả các pháp hữu vi đều trải qua những giai 
đoạn sanh, trụ, dị, diệt một cách nhanh chóng, 
đến độ khó có thể thấy được. 

The whole universe 1s constantly changing, 
not remaining the same for fwo consecutive 
moments: Toàn thể vũ trụ đều liên tục biến 
đổi, không hể tổn tại giống hệt trong hai 
khoảnh khắc kế tiếp nhau. 

AlI things in fact are subject to conditions, 
causes and effects: Mọi sự vật đều phải chịu 
sự chi phối của duyên, nhân, và quả. 

What 1s  impermanent lasting 
producing painful or sorrow fruit: Những gì vô 
thường, bất ổn định đều đưa đến quả khổ. 
There doesnt exIst a so-called permanent and 
everlasting soul or self: Không có cái gọi là 
“thực ngã,” hay một linh hồn trường tổn bất 
biến. 

The true nature of the three characferIstics, or 
laws Of transiency, sorrow, and non-self: Thực 


to theIr 
and 


and not 


2) 


a) 


b) 


C) 


tướng của ba đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã. 

Constant effort: Virya-sambodhyanga (skÐ—— 
Viriya (p)—Tinh Tấn Giác Chi. 

Energy, zeal or undeflected progress. Ït Is a 
mental property and the sixth limb of the 
Noble Eightfold Path, there called right effort. 
The Buddha has not proclaimed himself a 
saviour willing and able to take upon himself 
the evil of all sentient beings. He 1s only a 
Path-Revealer. Each one of us must put forth 
the necessary effort and work out his own 
deliverance with heedfulness. He cannot walk 
for anyone on this path. Thus he advised that 
each Buddhist should be sincerely zealous, 
strong and firm in the purpose of reaching the 
ñnal aim. He also advised: “Be i1slands unto 
yourselves, be your own refuge.” Thus did the 
Master exhort his followers to acquire self- 
reliance. A follower of the Buddha should not 
under any circumstances relinguish hope and 
effort; for the Buddha was one who never 
gave up courage and effort even as a 
bodhisattva: Tinh tấn là một tâm sở, mà cũng 
là chi thứ sáu của Bát Chánh Đạo, được gọi 
là “chánh tinh tấn.” Đức Phật không tự xưng 
là một đấng cứu thế có khả năng và sẵn sàng 
lãnh chịu tội lỗi của chúng sanh. Ngài chỉ là 
người vạch ra con đường, chứ Ngài không ởi 
thế dùm ai được. Chính vì thế mà Ngài 
khuyên rằng mỗi người phải thành thật, nhiệt 
tâm, và nhứt quyết thành đạt mục tiêu mà 
mình muốn đến. Ngài cũng đã khuyên tứ 
chúng rằng: “Hãy tự lấy con làm hải đảo cho 
con, hãy lấy chính con làm nơi nương tựa cho 
con.” Như thế ấy, Đức Bổn Sư kêu gọi tứ 
chúng không nên ở lại vào ai khác ngoài 
mình. Bất luận ở vào trường hợp nào, người tu 
theo Phật không nên đánh mất niềm hy vọng 
và tính tấn. Hãy nhìn tấm gương rạng ngời 
của Phật, Ngài không bao giờ thối chí, Ngài 
luôn dũng mãnh và tinh tấn, ngay từ thời Ngài 
còn là vị Bồ Tát. 

The function of energy 1s fourfold: Nhiệm vụ 
của tính tấn có bốn thứ—See Four right 
efforts. 

In The Dhammapada Sutta, sentence 280, the 
Buddha taught: “The idler who does not 


3) 


a) 


b) 


3979 


strive, who, though, young and strong, 1s full 
of sloth, who ¡is weak in resoluton and 
thoupht, that lazy and 1dle man will never find 
the way to wisdom, the way to eliphtenment 
and deliverance.”: Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Pháp Cú, câu 280: “Người sống tiêu cực, 
uể oải, dã dượi, không tinh tấn chuyên cần, 
dẫu còn trẻ tuổi và khỏe mạnh vẫn lười 
biếng, suy nhược và thiếu quyết tâm, con 
người lười biếng ấy không bao giờ tìm ra 
được con đường dẫn đến trí tuệ và giác ngộ, 
giải thoát.” 

Cheerflines or hiph spiris: Priti- 
sambodhyanga (skt)—Piti (p)—Hỷ Giác Chi 
(hỷ lạc). 

Joy, happiness, rapture, or delight 1s a mental 
properfty, and 1s a qualty which deeply 
influences both the body and mind. A man 
lacking In this quality cannot advance along 
the path to enlightenment. In him there will 
always the 
Dharma, an aversion to the practice of 
meditation, and morbid manifestations: Hỷ 
giác chi là một tâm sở, và là một đức tánh có 
ảnh hưởng sâu rộng đến thân và tâm. Người 
thiếu đức “hỷ lạc” không thể tiến bước trên 
đường giác ngộ, vì trong người ấy lúc nào 
cũng mang máng một trạng thái lãnh đạm 
lạnh lùng trước thiện pháp, một thái độ bất 
mãn với thiển tập, một sự biểu lộ bất toại 
nguyện. 

To practice “piti” or Joy, Buddhist cultivators 
should always remember that happiness Is a 
matter of the mind and 1t should never be 
soupht in external and material things, though 
they may be Instrumental in any way. Only 
those who possess the quality of contentment 
can experience real happiness: Muốn tu tập 
đức “hỷ lạc,” hay tâm phỉ, hành giả cần luôn 
nhớ rằng hạnh phúc không m được từ vật 
chất bên ngoài, mặc dù chuyện lớn chuyện 
nhỏ bên ngoài luôn có ảnh hưởng đến tâm 
mình. Hạnh phúc chỉ có được nơi những người 
biết tri túc. 

Buddhist cultivators should always remember 
that there 
pleasure and happiness: Hành giả tu theo 


arise sullen ¡indiference to 


IS a vas(t diference between 


4) 


Phật nên luôn nhớ rằng có sự khác biệt lớn 
lao giữa thỏa thích và hạnh phúc. 

Pleasure, or pleasant feeling, 1s something 
very momentary and fleeting. Pleasant 
feeling may be an indicative sign of suffering, 
for what we hug In great glee this moment, 
may turn to be a source of suffering the next 
moment. Seeing a form, hearing a sound, 
perceiving an odour, tasting a flavour, feeling 
some tangible thing, cognizing an Idea, we 
are usually moved, and from those sense 
obJects and mental objects, we experience a 
certain degree of pleasure. However, they are 
all temporary; they are only a passing show of 
phenomena—Thỏa thích: Cảm giác thích thú 
là cái gì tạm bợ nhất thời, chỉ thoáng qua rồi 
mất. Thỏa thích có thể là một dấu hiệu báo 
trước khổ đau phiền não, vì những gì mà ta 
ôm ấp tâng tiu trong khoảnh khắc nầy, có thể 
là nguồn đau khổ trong khoảnh khắc kế tiếp. 
Khi thấy một hình sắc, nghe một âm thanh, 
ngửi một mùi, nếm một vị, hay nhận thức một 
ý nghĩ, chúng ta thường bị các đối tượng của 
giác quan và trần cảnh kích thích, cũng như 
cảm thấy ít nhiều thỏa thích. Tuy nhiên, 
chúng chỉ là những hiện tượng phù du tạm bợ, 
vừa phát sanh đã hoại diệt. 

Real happiness: Hạnh phúc thật sự —Real 
happiIness or rapture does not come through 
ørasping or clinging to things, animate or 
Inanimate, but from giving up. The Buddha 
left behind his glorious palace, beautiful wife, 
good son, as well as kingdom authority, and 
became a homeless monk. Eventually he 
atftained enlightenment and deliverance, do 
we have any other choices If we wish to aftain 
enlightenment and deliverance?—Hạnh phúc 
thật sự không đến với chúng ta bằng cách 
bám víu hay nắm chắc lấy những vật vô tri 
hay hữu tri, mà chỉ đạt được bằng hạnh buông 
bỏ. Đức Phật đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, 
vợ đẹp con ngoan, uy quyên tột đỉnh, để cuối 
cùng Ngài đạt được giác ngộ và giải thoát, 
chúng ta há có con đường nào khác? 

PeacefIlÐ mind: Prasrabdhi-sambodhyanga 
(skÐ—Passaddhi (p)—Khinh An Giác Chi— 
Ease, tranquility, riddance of all ørossness or 
weight of body or mind so that they may be 


a) 


b) 


c) 


q) 


3980 


light, free and at ease—An hay vắng lặng an e) It is not so difficult to be calm under 


nh. 

There are two kinds of tranquilityý—Có hai 
loại khinh an: 

Calm of the body: Kaya-passaddhi (p)—Thân 
an—The calm of all mental properties rather 
than the only physical body. In other words, 
calm of the agsregates of form, feeling, 
perception, and the voliional activiles or 
conformations—Toàn thể các tâm sở, chớ 
không riêng phần thân thể vật chất. Nói cách 
khác, đây là trạng thái an fĩnh vắng lặng của 
sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, và hành uẩn. 
Calm of the mind: Citta-passaddhi (p)—Tâm 
an—Trạng thái an tĩnh vắng lặng của thức 
uẩn—The calm of the mind, or the calm of the 
aggregafe of conscIousness. 

A man who cultivates calm of the mind does 
nO£ Ø€t upset, 
confronted with the eight vicissitudes (8 winds 
or infiuences) of the world. He ¡is able to 
undersfand the rise and fall (come Into being 
and pass away), as well as the momenftary 
fragility of all things: Người đã trau dồi tâm 
khinh an vắng lặng sẽ không còn phiền lụy, 
bối rối hay cảm kích khi phải đương đầu với 
tám pháp thăng trầm của thế gian, vì người ấy 
nhận thức được trạng thái phát sanh và hoại 
diệt, cũng như tánh cách mong manh nhất thời 
của vạn hữu. 

It is hard to tranquilize the mind. It trembles 
and 1t 1s unsteady, difficult to guard and hold 
back. In the Dhammapada, from sentece 33 to 
36, the Buddha taught: “The mind quivers like 
a fish Just taken from Its watery home and 
thrown on the dry ground. It wanders at wIll.”: 
Tâm khinh an vắng lặng là việc rất khó thực 
hiện vì tâm luôn có khuynh hướng không bao 
giờ ở yên một chỗ. Rất khó cột và kéo tâm 
trở lại. Kinh Pháp Cú, từ câu 33 đến 36, Đức 
Phật đã dạy: “Tâm ở trong trạng thái giống 
như con cá mới bị bắt ra khỏi nước và bị vứt 
lên đất khô. Nó luôn phóng nhảy bất định.” 
Calmness 1s not weakness. Only a person of 
culture 1s able to present the calm atfifude at 
all tmes: Bình tĩnh và trầm lặng không phải 
là một thái độ hèn yếu. Chỉ có những con 
người có văn hóa mới làm được chuyện nầy. 


confused or excied when 


5) 


a) 


b) 


c) 


q) 


favourable circumstances, but it ¡is ¡indeed 
difficult for a Buddhist to remain calm in the 
midst of unfavourable circumstances. Only 
the calm mind can help the aspirant to 
achieve enlightenment and deliverance: Bình 
tĩnh trầm lặng trước thuận cảnh không phải là 
điều khó, điều khó ở đây là người Phật tử 
phải luôn giữ tâm an tĩnh vắng lặng trước mọi 
nghịch cảnh. Làm được như vậy mới mong 
thành đạt được giác ngộ và giải thoát. 
Remembrance of the Dharma: Smrti- 
sambodhyanga (skt—sat (p)—Niệm Giác 
Chi. 

Mindfulness, relinguishment, or power of 
remembering the varlous states passed 
throuph in contemplation. It is the Instrument 
most efficacious in self-mastery. It 1s fourfold: 
Niệm Giác chi hay trạng thái chánh niệm tỉnh 
thức qua quán chiếu. Đây là phương tiện hữu 
hiệu nhất để làm chủ lấy mình. Niệm có 
bốn—See Four kinds of mindfulness. 

A person cannot be heedful unless he 1s fully 
confrolling all his actlons, whether they are 
mental, verbal or physical at every moment of 
his walking le. In other words, he must 
zealously observe all commandments 
required of him: Con người không thể có 
chánh niệm nếu không kiểm soát những tác 
động của thân, khẩu và ý của mình. Nói cách 
khác, nếu không tinh chuyên hành trì giới luật 
thì không bao giờ có thể nói đến tỉnh thức 
được. 

In the Digha Nikaya Sutra, the Buddha”s final 
admonition to his disciples before entering the 
Nrrvana: ““Iransient are all component things. 
Work out your deliverance with 
mindfulness.”: Trong Kinh Trường A Hàm, lời 
di huấn tối hậu của Đức Phật trước khi Ngài 
nhập Niết Bàn là: “Tất cả các pháp hữu vi 
đều vô thường. Hãy kiên trì chánh niệm để 
thành đạt giải thoát. 

Venerable Saripura also advised everybody 
wih his “Strive 
mindfulness to obtain your deliverance.”: 
Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập diệt cũng đã 
khuyên nhủ tứ chúng: “Hãy kiên trì chánh 
niệm để thành đạt giải thoát.” 


last  words: on with 


3981 


e©) In the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha d) 


6) 


b) 


C) 


taught: “Monks, I know not of any other 
single thing of sụch power to cause the arIsing 
of good thoughfts 1Ý not yet arisen, or fo cause 
the waning of evil thoughts 1f already arisen, 
as heedfulness. In him who is heedful, good 
thoughts not yet arisen, do arise, and evil 
thoughts, 1ƒ arisen, do wane.”: Trong Kinh 
Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy: “Này 
chư Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một pháp 
nào mà có nhiều năng lực như sự chuyên cần 
chú niệm, để làm phát sinh những tư tưởng 
thiện chưa phát sanh, và làm tan biến những 
tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Với người 
hằng có chánh niệm, những tư tưởng thiện, 
nếu chưa sanh sẽ phát sanh, và những tư 
tưởng bất thiện, nếu đã phát sanh sẽ tan 
biến.” 

Concentration ability: Samadhi- 
sambodhyanga (skt—ĐỊnh Giác Chi— 
Sftability, concentration, or power to keep the 
mind in a given realm undiverted—Khả năng 
giữ tâm tập trung không tán loạn. 

lt is only the tranquilized mind that can easily 
concenfrate on a subJect of meditation. The 
calm concentrated mind sees things as they 
really are: Tâm an trụ và tập trung vào để 
mục hành thiển. Tâm an trụ thấy sự vật đúng 
theo chân tướng của nó. 

The unified mind brings the five hindrances 
under subJugation. Many are the Impediments 
that confront a meditator, an aspirant for 
enliphtenment, especially the five hindrances 
that hinder concentratve thouphts, and 
obstruct the way to deliverance: Tâm an trụ 
có khả năng chế ngự được năm pháp triển 
cái—Người hành thiển hay người có nguyện 
vọng thành tựu giác ngộ, phải đương đầu với 
rất nhiều chướng ngại, đặc biệt là năm pháp 
gây trở ngại mạnh mẽ trong việc định tâm, và 
chận ngang con đường giải thoát—See Five 
hindrances. 

Concentration 1s the Iintensified steadiness of 
the mind comparable to an unflickering flame 
of a lamp In a windless place: Định là trạng 
thái tâm ổn định vững chắc, có thể ví như 
ngọn đèn vững ngọn , không dao động, ở một 
nơi không có gió. 


©) 


7) 


a) 


b) 


Concentration has the ability to maintain the 
mind and the menfal properfies In a sfate of 
balance: Định có khả năng giữ các tâm sở 
trong trạng thái quân bình. 

lt is concentration that fixes the mind aright 
and causes It to be unmoved; dispels passions 
and not only helps the mind undisturbed, but 
also helps bring purity and placidity of mind: 
Định giữ cho tâm ngay thẳng, không lay 
chuyển; tiêu trừ khát vọng chẳng những giúp 
tâm không vọng động, mà còn giúp mang lại 
sự thanh tịnh nơi tâm. 

One who 1s Intent to practice “concentration” 
should always zealously observe Buddhist 
commandments, for 1t 1s virtue that nourishes 
mental life, and make 1t coherent and calm: 
Người quyết tâm trau đồi “định” phải nghiêm 
trì giới luật, vì chính giới đức đạo hạnh nuôi 
dưỡng đời sống tâm linh và làm cho tâm an 
trụ vắng lặng. 

Non-attachment ability: 
sambodhyanga (sk)—Xả Giác 
Detachment—Equanimity—Complete 
abandonment—Indifferent to all disturbances 
of the sub-conscious or ecstatic mind—Hoàn 


Upeksa- 
Chi— 


toàn xả bỏ, nghĩa là tâm không còn bị quấy 
nhiễu bởi nội chướng hay ngoại trần. 
According to The Abhidharma, “equanimity” 
means neutrality. Ït is menfal equipoise and 
not hedonic Indifference. Equanimity is the 
result of a calm concentrative mind: Theo Vị 
Diệu Pháp, “xả” có nghĩa là trung lập, không 
thiên vị bên nào. Đó là trạng thái tâm quân 
bình chứ không phải tâm lãnh đạm thờ ơ, hay 
thản nhiên dửng dưng. Đây là kết quả của 
tâm định an tĩnh vắng lặng. 

In our nowadays violent socIety, amidst the 
welter of experience, gain and loss, good 
repute and ill-repute, praise and blame, 
happiness and suffering, a man with the mind 
of equanimity will never waver: Trong xã hội 
loạn động hôm nay, con người khó mà tránh 
khỏi những chao động khi phải va chạm 
thường xuyên với những thăng trầm của cuộc 
sống: tuy nhiên, người đã tu tập được “xả giác 
chi” nầy không còn nghe phiển lụy bực mình 
nữa. Giữa những phong ba bão táp của cuộc 
đời như lợi lộc, lỗ lã, danh thơm, tiếng xấu, 


3982 


tán tụng, chê trách, hạnh phúc và khổ đau, 
người có tâm xả không bao giờ bị lay động. 

In Dharmapada, sentence 83, the Buddha 
taught: “Iruly the good give up longing for 
everything. The good sages not with thoughts 
of craving. Touched by happiness or by pain, 
the 
depression.”: Trong Kinh Pháp Cú, câu 83, 
Đức Phật đã từng dạy: “Người tốt buông xả 
tất cả. Bậc Thánh nhân không nghĩ đến ái 
dục. Dầu hạnh phúc hay đau khổ bậc thiện trí 
không bồng bột cũng không để tinh thần suy 
Sụp.” 

A man who has reached perfect neutrality 
throuph the cultivation of equanimity, always 
avoids the following four wrong paths—Người 
đã tu tập và trau dôổi được tâm xả, luôn bình 
thắn và tránh được bốn con đường sai lạc: 

The path of greed: Chanda (p)—Tham ái. 

The path of hate: Dosa (p)—Sân hận. 
Cowardice: Bhaya (p)—Yếu hèn. 

Delusion: Moha (p)—S1 mê. 

Người tu tập và trau dổi được tâm xả luôn 
nhìn chúng sanh mọi loài một cách bình đẳng, 
không thiên vị: A man who has reached 
perfect neutralty throuph culivaton of 
equanimity, always has his serene neutrality 
all beings 


C) 


wise show neiher elaion nor 


q) 


x  x x *%x 


whích enables him to 
1mpartially. 
Seven Books of the Abhidhamma Pitaka 


(skÐ: Bảy Bộ Tạng Luận. 


Ssee 


1) Classification of Dhamma: 
Dhammasangani—Phân loại các Pháp—Pháp 
Tụ. 

2) Divisions: Vibhanga—Những Tiết Mục— 
Phân Biệt. 

3) Discourse on Elements: Dhatukatha—Luận 
giải về các nguyên tố hay Giới—Giới Thuyết. 

4) The Book on Individuals: Puggala-Pannatti— 
Chỉ danh những cá tính—Nhơn Thuyết. 

53) Points of Controversy: Kathavatthu—Những 
điểm Tranh Luận—Thuyết Sự. 

6) The Book of Pairs: Yamaka—Song Đối—Bộ 
sách về những cặp đôi. 

7) The Book of Causal Relation: Patthana—Phát 


Thú—Bộ sách đề cập đến những vấn đề liên 
quan. 


Seven brilliant ones: Thất Tinh—The sun and 
moon together with the five planets which are 
connected with fire, water, wood, metal and 
earth—Mặt trời, mặt trăng cùng với năm hành 
tinh liên hệ với lửa, nước, mộc, kim khí và đất. 


1) Sun: Aditya (skt)—Thái dương. 

2) Moon (thái âm): Soma (skt——Mặt Trăng. 
3) Mars: Angaraka (skt—Hỏa tỉnh. 

4) Buddha (sk)—Mercury: Thủy tinh. 

53) Jupiter: Brhaspati (sk——Mộc tinh. 

6) Venus: Sukra (skt——Km tinh (Thái Bạch). 
7)_ Saturn: Sanaiscara (skQÙ—Thổ tinh. 


Seven Buddhas: Thất Phật—See Seven ancient 
Buddhas. 


Seven calamifies: Seven disasters— Thất Nạn. 


(A) 

l) Sun and moon losing therr order (eclipses): 
Too early monsoon or too late monsoon—— 
Nạn bởi mặt trời mặt trăng lỗi độ. 

2) Unlucky stars: Constellations Irregular—Nạn 


bởi các vì sao lỗi độ. 


3) Fire: Nạn lửa cháy. 

4) Flood: Nạn lụt. 

53) Wind-storms: Violent storms—Nạn giông 
bão. 

6) Drought: Nạn hạn hán. 

7) Rebellion, Invasion and robbers: Hateful 


bandits anf thieves—Nạn giặc cướp. 


1) Fire: Nạn lửa. 

2) Water: Nạn nước. 

3) Violent or wind storms: Nạn giông bão. 

4) Knives and staves: Nạn gươm đao. 

5) Vengeful ghosts: Nạn quỷ dữ. 

6) Yokes, chains and fetters: Nạn gông cùm. 
7) Hateful bandits and thieves: Nạn giặc cướp. 


Seven characteristics of bodhi: Thất Bồ Đề 
Phần—See Seven Bodhyangas. 

Seven cireumstances that are difficult to 
practice Buddha Recitation: Bảy Trường Hợp 
Khó Niệm Phật —According to Masters Chih-I and 
Tien-Ju in The Pure Land Buddhism, there are 
seven circumstances that are difficult for Pure 
Land practitloners to pracice Buddha 
Recitaion—Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật: 
Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh 


3983 


Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có bẩy trường hợp 
khó niệm Phật. 


5 


2) 


3) 


4) 


Even I1f you die peacefully, without illness, 
you may not have severed all worldly ties, or 
you may still be caught up in defiled thoughts. 
The desire to survive, coupled with the fear of 
death, disttrb your Mind, rendering 1t 
perplexed and undecided. In such 
circumstances as well, you cannot recite the 
Buddha”s name: Dù cho bạn không bệnh, mà 
chết một cách yên ổn, khi lâm chung e duyên 
đời chưa đứt, niệm tục còn vương, nỗi tham 
sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân 
cũng không niệm Phật được. 

Even !f you do not meet with evil condifions, 
but simply expire affter a mild illness, at that 
time the four elements (earth, water, fire, air) 
separate, your ligaments and bones Jjerk and 
retract, Mind and body are aching and In a 
state of panic, not unlike a turfle being 
skinned alive or a crab thrown alive Into a 
boiling pot. How can you then recite the 
Buddha”s name?: Giả sử bạn không bị những 
ác duyên mà chỉ bệnh sơ sái rồi mãn phần, thì 
lúc sắp chết tứ đại đất, nước, lửa, gió phân ly, 
gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh 
hoàng, như con đổi môi bị lột vảy, con cua rớt 
vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật? 
Moreover, If you are a layman, you have, In 
addiion, unfinished famly obligations, 
unsetfled proJects and plans, wailing wIfe and 
weeping children, along with hundreds of 
other worries and apprehensions. How can 
you have the leisure to recite the Buddha”s 
name?: Nếu là người tại gia, thì lại thêm gia 
vụ chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặc, vợ 
kêu con khóc, trăm mối ưu tư cũng không rỗi 
rảnh để niệm Phật. 

Let us not even talk about the time of death. 
Even in daily life, 1ƒ you are afflicted with 
some mild Illness, you suffer, moaning and 
groaning endlessly. As you search for a 
physiclan or a cure or seek out monks and 
nuns to recIfe verses of repentance, hoping for 
a quick recovery, your sundry though(s are 
legion. Ït 1s not easy, then, to concentrate the 
Mind and recite the Buddha`s name: Chẳng 
đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi bạn chưa 


5) 


6) 


7) 


chết mà có chút bệnh nơi thân, phải gắng chịu 
sự dau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi 
thây, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối 
ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật. 

Even under normal circumstances, when you 
are in øood health, you may be afflicted with 
old age and declining strength, beset by all 
kinds of worries and sorrows. Keeping the 
aging body together 1s a never-ending task; 
how can you have time for Buddha 
Recitation?: Dù bạn chưa có bệnh, nhưng bị 
tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém, áo não buồn 
than, chỉ lo sự việc trên cái thân già còn chưa 
xong, chắc chi đã niệm Phật? 

Even when you have not reached old age and 
your body Is still viporous, you are still 
weiphed down by mundane preoccupations 
and have not yet severed worldly thoughts. 
You run hither and yon, worrying about ten 
thngs. Wñ“h your of 
COnSCIOuSness sO vast, how can you recite the 
Budda°s name?: Ví như lúc bạn chưa già, thân 
lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế 
tục, chưa dứt niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu 
lo đủ việc, biển thức mênh mông, làm sao có 
thể niệm Phật được? 

Even If you are free of all conditions and 
entanglements 
cultivate the Dharma, unless you can see 
through mundane marks, understand them 
thoroughly, and sever them completely, you 
will not be in control of yourself when faced 
with external conditions. Your Mind, then, 
wil  move crratcally, following the 
environment. How can you have the peace of 
Mind to recite the Buddha”s name?: Dù bạn 
được muôn duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, 
nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không 
thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi 
xúc đối với ngoại duyên không thể tự chủ, 
tâm tùy theo cảnh mà điên đảo làm sao yên 
trí để niệm Phật? 


thousand sea 


and are determined to 


Seven classes of disciples: Thất Chúng—See 
Ñine classes of disciples (Minus Jjunior monks and 
nuns or novice who have received the eipht 
commandments—trừ hai chúng Sa Di và Sa Di ÑI 
Tập Sự thọ trì tám giới). 


3984 


Seven concentric ranges around Sumeru: 
Thất Kim Sơn—Bảy vòng núi vàng bao quanh 


núi Tu DI. 

1) Yugamdhara: Du Kiệt Đà La. 

2) Isadhara: Y Sa Đa La. 

3) Khadiraka: Kiệt Địa Lạt Già. 

4) Sudarsana: Tô Đạt Lê Xa Na. 

5) Asvakarna: An Thấp Phược Yết La. 

6) Vinataka: Tỳ Na Đát Ca. 

7) Nemimdhara: Ni Dân Đạt La. 

Seven consciousnesses: Bảy thức— 
Consciousness refers to the perception or 


discernment which occurs when our sense organs 
make contact with their respective objects—Ý 
thức xãy ra khi giác quan tiếp xúc với đối tượng 
bên ngoài: 

1) Sight consciousness: Nhãn thức. 


2) Hearing consciousness: Nhĩ thức. 

3) Scent consciousness: Tỷ thức. 

4) Taste consciousness: Thiệt thức. 

53) Touch consciousness: Thân thức. 

6)_ Mind (mano) consciousness: Ý thức—Mạt na 
thức. 

7)_ Klistamano consciousness: Ý căn. 


e _ The first Íive consciIousness 
correspond to the five senses. 

e The sixth consciousness Inteprates the 
perceptions of the five senses Iinto coherent 
Images and make Jjudgments the 
external world. 


about 

e The seventh consclousness Is the acftive 

of calculation, 
construcion or fabrication of 
obJects. lí 1s the source of clinging and 
craving, and thus the origin of self or ego and 
the cause of illusion that arises from assuming 
the apparent to be real. 

** See Eight conscIousnesses. 

Seven days being completed: Tận Thất Nhật— 

At the end of seven days—Kết thúc tuần trai thất 

thứ nhất cho người quá vãng—See Supportive 

Recitation. 


Center T€aSOnIng, and 


1ndividual 





Seven-day retreat: Bảy ngày an cư. 

Seven Days in a Week: Bảy ngày trong tuần— 
Thất Nhật. 

1) Ravivara (skÐ: Chủ Nhật —Sunday. 

2) Somavara (skt): Thứ Hai—Monday. 


Mangalavara (skÐ: Thứ Ba—Tuesday. 
Budhavara (sktÐ: Thứ Tư —Wednesday. 


53) Brhaspativara (skt): Thứ Năm——Thursday. 
6) Sukravara (skÐ: Thứ Sáu —Friday. 
7) Sanivara (skÐ: Thứ Bảy —Saturday. 


Seven deadly sins: Seven rebellion acts—Thất 
Nghịch. 


I) Shedding a Buddha's blood: Làm thân Phật 
chảy máu. 

2) Kiling father: Thí phụ—Giết cha. 

3) Killing mother: Thí mẫu—Giết mẹ. 

4) Kiling a monk: Thí Tăng —Giết Tỳ kheo. 

5) Killing a master (teacher): Thí A xà lê—Giết 
Thầy dạy đạo. 

6)_ Subverting or disrupting monks: Phá kiết ma. 

7) Killing an Arhat: Thí A-la-hán. 


Seven defilements: Bảy Khuynh Hướng Ngủ 
Ngầm——According to the Digha Nikaya Sutra and 
Angutra Nikaya Sutra, there 
defilements that lie dormant In the recesses of 
man”s mind—Theo Kinh Trường A Hàm và Kinh 
Tăng Nhất A Hàm, có bảy sự nhiễm ô tiềm ẩn 
trong tâm chúng ta. 


Aar©  SCVCH 





l)  Kama-raga (p)—Tham dục: Lust—Desrre. 

2) Patigha (p)—Ác ý: Evil thoughts. 

3) Ditthi (p)—Tà kiến: Wrong views. 

4) Vicikiccha (p)—Hoài nghĩ: Doubt. 

53) Mana (p)—Ngã Mạn: Pride. 

6)_ Bhava-raga (p)—Luyến ái: Attachment. 

7) Avijja (p)—Vô minh: Ignorance. 

Seven disasters: Thất Nạn-See Seven 
calamities. 


Seven elements: Thất Đại—In the Surangama 
Sufra, book Three, Ananda said to the Buddha, 
“World Honored One, the Thus Come One has 
often spoken of the mixture and union of causes 
and conditions, saying that the transformations of 
everything In the world are created from the 
mixing and uniting of the four elements. Why does 
the Thus Come One reJect causes and conditions 
and spontaneity as well? I do not know how to 
understand your meaning now. Please be so 
compassionafte as to Insfruct us living beings 1n the 
final meaning of the Middle Way, In the Dharmas 
which are not Idle theorles.” The Buddha then 
taught Ananda about the Seven Great Elements as 
follows: “Ananda! You have renounced the small 


3985 


vehicle dharmas of the sound-hearers and those 
enlightened to conditions and have resolved to 
dilipently seek unsurpassed Bodhi. Because of 
that, I will now explain the foremost truth to you. 
Why do you still bind yourself up in the idle 
theories and false thoughfs current among people 
of the world. Although you are very learned, you 
are like someone who can discuss medicines but 
cannot distnguish a real medicine when 1t 1s 
placed before you. The Thus Come One says that 
you are truly pitiful. Listen attentively now as Ï 
explain this point in detail for you and also for 
those of the future who cultivate the Great 
Vehicle, so that you all can penetrafte to the real 
appearance.Anandal According to what you said, 
the mixing and uniting of the four elemenfs create 
the myriad transformations of everything In the 
world. Ananda!l If the nature of those elemenfs 
does not mix and unite in substance, then they 
cannot combine with other elemenfs, just as empty 
space cannot combine with forms. Assuming that 
they do not mix and unite, they are then only 1n a 
process of transformation in which they depend on 
one another for existence from beginning to end. 
In the course of tranformation they are produced 
and extinguished, being born and then dying, 
dying and then being born, 1n birth after birth, in 
death after death, the way a torch spun In a circle 
forms an unbroken wheel of flame. Ananda! The 
process 1s like water becoming Ice and Ice 
becoming water again.”—Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Ba, Ngài A Nan bạch Phật: “Đức 
Như Lai thường giảng về nhân duyên hòa hợp, 
các sự biến hóa ở thế gian đều nhân tứ đại hòa 
hợp, mà phát minh ra. Sao Đức Như Lai lại bài 
bác cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Tôi nay 
không rõ nghĩa ấy thuộc về đâu, xin Phật nhủ 
lòng thương, khai thị cho chúng sanh pháp liễu 
nghĩa không hý luận của Trung Đạo.” Đức Phật 
đã dạy ngài A Nan về Thất Đại như sau: “Trước 
ông đã chán bỏ các pháp Tiểu Thừa Thanh Văn, 
Duyên Giác, phát tâm cầu Bồ Để Vô Thượng, vì 
thế nay tôi vì ông khai thị cái pháp cao nhứt, chỉ 
thẳng chân lý, sao ông còn đem những hý luận 
của thế gian như vọng tưởng nhân duyên mà tự 
ràng buộc? Ông tuy nghe nhiều, như người nói 
món thuốc, thuốc thực ở trước mắt, mà không 
phân biệt được. Như Lai thấy thật đáng thương. 


Nay ông hãy lắng tai nghe, tôi sẽ phân biệt khai 
thị cho ông, khiến đời sau những người tu Đại 
Thừa hiểu rõ thực tướng. Ông A Nan! Như ông nói 
“bốn đại hòa hợp phát minh ra các thứ biến hóa ở 
thế gian. Ông A Nan! Nếu các đại nây, thể không 
phải là hòa hợp, thì không thể xen hòa với các đại 
khác, ví như hư không chẳng hòa với các sắc. Nếu 
thể chúng là hòa hợp, thì cùng biến hóa, trước và 
sau làm thành ra nhau, sinh diệt nối luôn, sinh tử, 
tử sinh, sinh sinh tử tử, ví như cái vòng lửa, đốm 
lửa quay tít thành vòng. Ông A Nan! Ví như nước 
thành băng, rồi băng trở lại thành nước, không 
ngừng nghỉ vậy.” 

1) The Element Earth—Địa Đại (Đất): 

a) Anandal! Consider the nature of earth; Its 
coarse particles make up the great earth, Ifs 
fine particles make up motes of dust, down to 
and ¡including motes of dust bordering upon 
emptiness—Ông hãy xét tính của Địa Đại, 
thô là đại địa, nhỏ là vi trần, cho đến cực nhỏ 
là lân hư trần, nếu lại chẻ cái lân hư trần nữa 
thì là tính hư không. 

* Ananda! If one divides those fine motes of 
dust, their appearance 1s at the boundaries of 
form. Then divide those In(o seven parts. 
Anandal lf mote of dust bordering upon 
emptiness is divided and becomes emptiness, 
1t should be that emptiness can giIve rise fo 
form. Just now you asked If mixing and 
unifting doesn't bring about the 
transformations of everything in the world. 
You should carefully consider how much 
emptiness mixes and unites to make a single 
mofe of dust bordering upon emptiness, since 
1t makes no sense to say that dust bordering 
on emptiness Is composed of dust bordering 
on emptiness. Moreover, since motes of dust 
bordering upon emptiness can be reduced to 
emptiness, of how many motes of such form 
as this must emptiness be composed?: Ông A 
Nan! Nếu cái lân hư trần ấy chẻ ra thành hư 
không, thì biết hư không sinh ra sắc tướng. 
Nay ông hỏi vì hòa hợp sinh ra các tướng biến 
hóa giữa thế gian. Vậy ông hãy xét một cái 
lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hòa 
hợp lại mới có. Chẳng lẻ lân hư hợp thành lân 
hư? Lại đã cho rằng chẻ được lân hư trần 


b) 


2) 


3986 


thành không, vậy phải dùng bao nhiêu sắc 
tướng hợp lại mới thành hư không? 

When these moftes of form mass together, a 
mass of form does not make emptiness; when 
emptiness 1s massed together, a mass of 
emptiness does not make form. Besides, 
although form can be divided, how can 
emptiness be massed together?: Nhưng nếu 
khi sắc hợp lại, hợp sắc không phải là không. 
Nếu lúc hư không hợp lại, hợp không chẳng 
phải là sắc. Sắc còn có thể chẻ ra, chứ làm 
sao mà hợp không cho được? 

You simply do not know that in the treasury of 
the Thus Come One, the nature of form 1s true 
emptiness, and the nature of empftiness 1s frue 
form. Pure at 1s origin, it pervades the 
dharma realm. It accords with living beings” 
minds, in response to their capacity to know. 
l( is experilenced to whatever extent Is 
dictated by the law of karma. Ignorant of this 
fact, people in the world are so deluded as to 
aSSign 1s origin to causes and condiftions or to 
spontanerty. These mistakes, which arise from 
the discriminations and reasoning processes of 
the conscious mind, are nothing but the play 
of empty words which have no real meaning: 
Ông vốn không biết trong Như Lai Tạng, tính 
sắc là chân không, tính không là chân sắc, 
bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, 
theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp 
mà theo nghiệp phát hiện. Thế gian không 
biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. 
Đều là do thức tâm phân biệt đo lường, tính 
toán, chỉ có lời nói chứ không có thực nghĩa. 
The Element Fire: Hóa Đại (Lửa)—Ananda! 
Fire, which has no nature of 1s own, depends 
Uupon various causes and conditions for Its 
existence. Consider a family In the city that 
has not yet eaten. When they wish to prepare 
food, they hold up a speculum to the sun, 
seeking fire—Ông A Nan! Tính của Hỏa Đại 
không có tự thể, nương các duyên mà có. Ông 
xem các nhà chưa ăn ở trong thành, muốn nấu 
cơm, tay họ cầm gương dương toại, đưa ra 
trước ánh nắng mặt trời mà lấy lửa. 

Ananda! Let us look Into your suggestion that 
the fire comes forth from mixing and uniting. 
By way of example, you and I and the twelve 


b) 


hundred fifty Bhiksus unite together to form a 
community. However, a careful analysis of 
the community reveals that every member 
composing 1t has his own body, birthplace, 
clan, and name. . For instance, SarIputfra 1s a 
Brahman, Uruvilva 1s of the Kasyapa clan, 
and, Ananda, come from the Gautama family. 
Ananda!l Suppose fire existed because of 
mixing and uniting. When the hand holds up 
the speculum to the sun to seek fire, does the 
fire come out of the speculum? Does It come 
out of the moxa tinder? Or does 1t come from 
the sun?: Ông A Nan! Gọi là hòa hợp như tôi 
và các ông 1250 Tỳ Kheo, nay hòa hợp làm 
một chúng. Chúng tuy là một, nhưng xét căn 
bản, mỗi người có thân, có danh tự họ hàng, 
như Xá Lợi Phất là Bà La Môn, Ưu Lâu Tần 
Loa là Ca Diếp Ba, cho đến ông A Nan là Cù 
Đàm. Ông A Nan! Nếu tính của Hỏa Đại là 
nhân hòa hợp mà có, khi tay người đó cầm 
gương lấy lửa, lửa đó từ gương ra, từ bùi nhùi 
hay từ mặt trời? 

Suppose, Ananda, that 1t came from the sun. 
NÑot only would it burn the moxa tinder In your 
hand, but as It came across the øroves of 
trees, it should burn them up as well: Ông A 
Nan! Nếu từ mặt trời tới, lửa đó đã đốt được 
bùi nhùi, đáng lẽ cũng đốt được các rừng cây 
mà nó qua. 

Suppose that 1t came from the speculum. 
Since 1t came out from within the speculum to 
Ignte the moxa tinder, why doesnt the 
speculum melt? Yet your hand that holds 1t 
feels no heat; how, then, could the speculum 
melt?: Nếu từ trong gương mà ra, lửa đó đã từ 
gương ra đốt cháy bùi nhùi, gương kia sao 
không cháy, tay cầm gương cũng không thấy 
nóng. 

Suppose that the fire came from the moxa 
tinder. Then why 1s fire øenerated only when 
the bripht mirror comes info contact with the 
dazzling ligh(?: Nếu sinh từ bùi nhùi, cần chi 
phải có ánh sáng mặt trời và gương tiếp nhau, 
mới có sinh lửa. 

Furthermore, Ananda, on closer examination, 
you will find the speculum held in hands, the 
sun hiph up In the sky, and moxa tinder grown 
from the ground. Where does the fire come 


C) 


) 


3) 


3987 


from? How can 1t travel some distance to 
reach here? The sun and the speculum cannot 
mix and unite, since they are far apart from 
cach other. Nor can 1t be that the fire exIsts 
spontaneously, without an origin: Ông A Nan! 
Ông nên xét kỹ, gương do tay cầm, mặt trời 
từ trên trời chiếu đến, bùi nhùi do đất sinh, 
vậy lửa từ đâu tới? Mặt trời và gương xa 
nhau, không phải hòa hợp, không lẽ ngọn lửa 
không do đâu mà tự có. 

You simply do not know that In the treasury of 
the Thus Come One, he nature of fire 1s true 
emptiness, and the nature of empftiness 1s frue 
fire. Pure at 1ts origin, 1t pervades the dharma 
realm. It accords with living beings” minds, in 
response fo their capacity to know. Ananda! 
You should know that fire 1s generated in the 
place where a speculum ¡s held up to the 
sunlipht, and fire wil be generated 
everywhere If specula are held up to the 
sunlight throughout the dharma realm. Since 
fire can come forth throughout the whole 
world, can there be any fixed place to which 1t 
1S confined? lt is experlenced to whatever 
extentis dictated by the law of karma: Ông 
vốn không biết trong Như Lai Tạng, tính hỏa 
là chân không, tính không là chân hỏa, bản 
nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo 
tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp. Ông A 
Nan! Ông nên biết người ta cầm gương một 
nơi, thì một nơi có lửa, khắp pháp giới cầm 
gương, thì khắp thế gian nổi lửa, nổi khắp thế 
gian, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo 
nghiệp mà phát hiện. 

People In the world, ignorant of this fact, are 
so deluded as fo asSign 1s origin to causes and 
condiions or sponfaneity. These mistakes, 
which arise from the discriminations and 
reasoning processes of the consclous mind, 
are nothing but the play of empty words which 
have no real meaning: Thế gian không biết, 
lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều 
là do thức tâm phân biệt, đo lường, tính toán, 
chỉ có lời nói đều không thật nghĩa. 

The Element Water—Thủy Đại (Nước): 
Ananda! Water 1s by nature unstable. lt may 
keep on flowing or come to a stop. Kaplla, 
Chakra, Padma, and Hasta, and other great 


b) 


magicans of Sravasi ofen hold up 
1nstrumenfs to the light of the full moon at 
midnipht to extract from the moon the essence 
of water to mix with their drugs. Does the 
water come out of the crystal ball? Does 1t 
©xIst Of 1fself in space? Or, does 1t come from 
the moon?: Ông A Nan! Tính thủy đại không 
định, dừng chảy không thường. Như trong 
thành Thất La, các nhà đại huyễn sư như bọn 
Tiên Ca Tỳ La, Tích Ca La, và bọn Bát Đầu 
Ma Ha Tát La, cầu Thái Âm tỉnh để hòa các 
thuốc huyễn. Họ cầm ngọc Phương chư giơ ra 
ánh sáng trăng tròn, để hứng nước trong ánh 
mặt trăng. Vậy nước đó từ trong hạt châu ra, 
từ hư không, hay từ mặt trăng? 

Ananda! Suppose the water came from the 
distant moon. Water then should also flow 
from all the grass and trees when the 
moonlight passes over them on Ifs way to the 
crystal ball. If it does flow from them, why 
waIt for It to come out of the crystal ball? H it 
does not flow from the trees, then 1t 1s clear 
that the water does not descend from the 
moon: Ông A Nan! Nếu từ mặt trăng, chính 
nơi xa xôi còn làm cho ngọc chảy ra nước, 
đáng lẽ những rừng cây trăng đã chiếu qua, 
cũng phun nước cả. Nếu phun nước, sao phải 
đợi có ngọc Phương chư mới chảy. Nếu không 
phun nước, nước không phải từ mặt trăng tới. 
Tf it came from the crystal balls, then it should 
flow from the crystal all the trme. Why would 
they have to wait for mindnight and the light 
of the full moon to receive ¡t?: Nếu từ ngọc 
ra, lẽ ra ngọc thường chảy nước, sao phải đợi 
nửa đêm hứng với ánh trăng sáng tỏ. 

If it came from space, which 1s by nature 
boundless, it would flow everywhere, until 
everythng between carth and sky was 
submerged. How, then, could there still be 
travel by water, land, and space?: Nếu từ hư 
không sinh, tính hư không không có bờ bến, 
đáng lẽ nước cũng chảy không có giới hạn, 
khắp cõi người cõi Trời thảy đều chìm ngập, 
sao còn có thủy, lục, không, đi lại mỗi thứ 
khác nhau. 

Furthermore, upon closer examination you 
will find that the moon moves throueh the sky, 
the crystal ball is held in by the hand, and the 


) 


4) 


3988 


pan for receiving the water 1s put there by 
someone; but, where does the water that 
flows Into the pan come from? The moon and 
the crystal balls cannot mix or unite, since 
they are far apart. Nor can 1t be that the 
©essence of wafer exIsfs spontaneously without 
an origin: Ông hãy xét kỹ, mặt trăng trên trời 
cao, ngọc do tay cầm, mâm hứng nước do 
người bưng để, vậy nước từ đâu chảy tới? Mặt 
trăng và ngọc xa nhau, không phải hòa, 
không phải hợp, chẳng lẽ nước không do đâu 
mà có. 

You still do not know that in the treasury of 
the Thus Come One the nature of wafer 1s 
true empty, and the nafure of emptiness 1s 
true water. Pure In is origin, it pervades the 
dharma realm. It accords with living beings” 
minds, in response to their capacity to know. 
A crysfal ball is held up at a certain place, and 
there water comes forth. If crystal balls were 
held up throughout the dharma realm, then 
throughout the dharma realm, water would 
come forth. Since water can come forth 
throughout the entire world, can there be any 
fixed place whiích 1t 1s confined? It( 1s 
experIenced to whatever extent Is dictated by 
the law of karma: Ông còn không biết trong 
Như Lai Tạng, tính thủy là chân không, tính 
không là chân thủy, bản nhiên thanh tịnh, 
cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh, 
tùy trình độ cao thấp. Mỗi chỗ cầm ngọc thì 
chỉ một chỗ ra nước, khắp pháp giới cầm ngọc 
thì khắp pháp giới ra nước. Sinh khắp thế 
gian, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo 
nghiệp mà phát hiện. 

People In the world, 1gnorant of this fact, are 
so deluded as to assign theIr origin fo causes 
and condiions or to spontfaneity. These 
mistakes, which arise from the discriminations 
and reasoning processes of the conscIous 
mind, are nothing but the play of empty words 
which have no real meaning: Thế gian không 
biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, 
đều là do thức tâm phân biệt, đo lường, tính 
toán, chỉ có lời nói chứ không có thật nghĩa. 
The Element Wind—Phong Đại (Gió): 
Anandal By nature, 
substance, and 1fs movements and stilÏness are 


the wind has no 


erratic. You always adjust your robe as you 
enter the great assembly. When the corner of 
your “samphati` brushes the person next to 
you, there 1s a slipht breeze which stirs 
against that person's face. Does this wind 
come from the corner of the Kashaya, does It 
arise from emptiness, or 1s it produced from 
the face of the person brushed by the wind?: 
Ông A Nan! Tính của Phong Đại không có 
thể, khi động, khi tĩnh bất thường. Ông thường 
xốc áo vào trong đại chúng, chéo áo phải qua 
mặt người bên cạnh, gây ra chút gió. Gió từ 
chéo áo cà sa ra, từ hư không, hay từ mặt 
người. 

Ananda! If the wind comes from the corner of 
the “kashaya,` you are then clad in the wind, 
and your kashaya should fly about and leave 
your body. Ï am now speaking Dharma ¡n the 
midst of the assembly, and my robe remains 
motfionless and hansgs straipht down. You 
should look closely at my robe to see whether 
there 1s any wind ïn 1(. It can not be that the 
wind is stored somewhere In the robe, either: 
Ông A Nan! Nếu gió từ chéo áo cà sa ra, thì 
chính nơi ông phất gió, áo ông lay động, phải 
bay rời thân ông. Nay tôi thuyết pháp, thả áo 
rũ xuống trong hội nầy, ông thử xem trong áo 
tôi, gió ở chỗ nào? Chẳng lẽ trong áo lại có 
chỗ đựng gió? 

Tf it arose from emptiness, why wouldn't the 
wind brush against the man even when your 
robe did not move? Emptiness Is consfant In 
nature; thus, the wind should consfantly arise. 
When there was no wind, the emptiness 
should disappear. You can perceive the 
disappearance of the wind; but, what would 
the disappearance of emptiness look like? If 
1t địd arise and disappear, 1t could not be what 
1s called emptiness. Since 1t is what 1s called 
emptiness, how can 1t generate wind?: Còn 
nếu sinh từ hư không, khi áo ông động, sao lại 
không phát gió? Tính hư không thường trụ, 
đáng lẽ gió phải thường sinh. Nếu không có 
gió, hư không phải diệt. Gió diệt có thể thấy, 
còn hư không diệt, hình trạng thế nào? Đã có 
sinh diệt, không thể gọi là hư không. Đã gọi 
là hư không, sao còn có gió ở đó ra? 


b) 


3989 


If the wind came from the face of the person 
by your side, it would blow upon you while 
you set your robe In order. Why would it blow 
backwards upon the person from whom 1t was 
generated?: Nếu sinh từ mặt người kia, đáng 
lẽ gió phất ông. Sao ông tự xốc áo mà gió trở 
lại phất mặt người kia? 

Upon closer examination, you will find that 
the robe 1s set In order by yourself, the face 
blown by the wind belongs to the person by 
your side, and the emptiness Is tranguil and 
not involved in movement. Where, then, does 
the wind come from that blows In this place? 
The wind and emptiness cannot mix and unIte, 
since they are different from each other. Nor 
should it be that the wind sponfaneously exIsfs 
without an origin: Ông thử xét kỹ, xốc áo là 
do ông, mặt thuộc người kia, hư không phẳng 
lặng không có sự lay động, vậy gió từ phương 
nào tới? Tính của gió và tính của hư không 
cách nhau, không phải hòa, không phải hợp. 
Chẳng lẽ gió kia không từ đâu mà tự có? 

You still do not know that in the treasury of 
the Thus Come One the nature of wind 1s true 
emptiness, and the nature of empftiness 1s frue 
wind. Pure at 1s origin, it pervades the 
dharma realm. It accords with living beings”s 
minds, in response to their capacity to know: 
Ông không biết trong Như Lai Tạng, tính 
phong là chân không, tính không là chân 
phong, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp 
giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ cao 
thấp. 

Ananda! In the same way that you, as one 
person, move your robe sliphtly, and a small 
Wwind arises, so a wind arises in all countries If 
there is a similar movement throughout the 
dharma realm. Since 1t can be produced 
throughout the world, how can there be any 
fixed place to which 1t 1s confined? It( 1s 
experienced to whatever extent Is dictated by 
the law of karma: Ông A Nan! Như một ông 
động áo, chút gió sinh ra. Nếu khắp pháp giới 
đều phất, khắp pháp giới nổi gió. Khắp thế 
gian, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo 
nghiệp mà phát hiện. 

People In the world, 1ignorant of this fact, are 
so deluded as to assign the1r origIn fo causes 


5) 


a) 


and condiions or to spontaneity. These 
mistakes, which arise from the discriminations 
and reasoning processes of the conscious 
mind, are nothing but the play of empty words 
which bear no real meaning: Thế gian không 
biết, lâm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, 
đều do tâm thức phân biệt, đo lường, tính 
toán, chỉ có lời nói, chứ không có thật nghĩa. 
The Element Space: Akasa (skÐ—Không Đại 
(Hư không): 

Anandal The nature of emptiness has no 
shape; 1t is only apparent because of form. For 
Instance, Sravasti 1s far from the river, so 
when the Sratriyas, Brahmans, Vaishyas, 
Sudras, Bharadvajas, Chandalas, and so forth, 
buld ther homes there, they dig wells 
seeking water. Where a foot of earth 1s 
removed, there 1s a foot of emptiness; where 
as many as ten feet of earth are removed, 
there are ten feet of emptiness. The depth of 
the emptiness corresponds to the amount of 
earth removed. Does this emptiness come out 
of the dirt, does 1t exist because of the 
dipging, or does If arise of Iftself without a 
cause?: Ông A Nan! Tính hư không vô hình, 
nhân sắc tướng mà rõ bày ra. Như trong thành 
Thất La Phiệt, chỗ xa cách sông, các người 
đòng sát Đế Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ 
Xá Thủ Đa, dòng Phả La Đọa, dòng Chiên 
Đà La, vân vân, khi mới dựng chỗ ở, đào 
giếng lấy nước, đào đất một thước, nơi đó 
một thước hư không. Đào được một trượng, có 
một trượng hư không. Hư không cạn hay sâu, 
tùy theo đào nhiều hay ít. Hư không đó nhân 
đất sinh, nhân đào có, hay không nhân gì mà 
tự sinh? 

Moreover, Ananda, suppose this emptiness 
arose of 1tself without any cause. Why wasn't 
1t unobstructed before the earth was dug? 
Quite the contrary, one saw only the great 
carth; there was no emptiness evident In 1t: 
Ông A Nan! Nếu hư không không do nhân gì 
sinh mà tự sinh ra, thì trước khi đào đất, sao 
chỗ đó không vô ngại, chỉ thấy đất liên, 
không chút thông suốt. 

lf emptiness came about because of the 
removal of the earth, we should have seen 1t 
entering the well as the earth was removed. If 


b) 


3990 


emptiness was not seen en(ering the well 
when the earth was first removed, how can 
we say that emptIness came about bcause of 
the removal of the earth? If there 1s no going 
1n or coming out, then there Is no difference 
between the earth and emptiness. Why, then, 
doesn”t emptiness come out of the well along 
with the earth in the process of digging?: Nếu 
nhân đất mà ra, phải thấy hư không vào. Nếu 
không, không thể nói như trên. Nếu không ra 
vào, thì hư không với đất, vốn không có nhân 
gì khác nhau, không khác tức là đồng, thì khi 
đất ra, sao hư không không ra? 

lf emptiness appeared because of the digøIng, 
then the digging would bring out emptiness 
instead of the earth. If emptiness does not 
come out because of the digøing, then the 
digsing yields only earth. Why, then, do we 
see empftiness appear as the well is dug?: Nếu 
nhân đào mà ra, thì đáng lẽ phải đào ra hư 
không, chứ không đào ra đất. Nếu không 
nhân đào mà ra, thì đào đất, sao lại thấy hư 
không? 

You should 
carefully. Look Into it deeply, and you will 
find that the dipgging comes from the person”s 
hand as It means of conveyance, and the earth 
©xIsts because of a change ¡in the ground. But 
what cause the emptiness to appear?: Ông 
nên suy xét kỹ, đào là tự tay người, tùy cách 
vận chuyển, đất nhân dưới đất dời lên, còn hư 
không nhân đâu mà ra? 

The digøing and the emptiness, one being 
substantial and the other insubstantial, do not 
function on the same plane. They do not mix 
and unite. Nor can 1t be that emptiness exIsfs 
sponfaneously without an origin: Cái đào là 
thực, cái không là hư, không ứng dụng với 
nhau, không phải hòa, không phải hợp. Chẳng 
lẽ hư không không từ đâu mà ra? 

The naturte of emptiness Is  completely 
pervasIve, It is basically unmoving. You 
should know that emptiness and earth, water, 
fire, and wind are together called the five 
elements. Their natures are true and perfectly 
fused, and all are the treasury of the Thus 
Come One, fundamenfally devoid of 
production and extinction. Ông A Nan! Ông 


consider this event more 


mê muội không biết tứ đại vốn là Như Lai 
Tạng, ông hãy xét kỹ hư không là ra, là vào, 
hay chẳng phải ra vào: Ananda! Your mind is 
murky and confused, and you do not awaken 
to the fact that the source of the four elements 
1s none other than the treasury of the Thus 
Come One. Why do you not take a look at 
emptiness to see whether 1t is subject to such 
relativities as coming and going?: Tính của hư 
không đầy đủ, cùng khắp, vốn không lay 
động, nên biết hư không với địa, thủy, hỏa, 
phong hiện tiền đều gọi là ngũ đại, tính chân 
viên dung, đều là Như Lai tạng, vốn không 
sinh diệt. 

Do you know at all that in the treasury of the 
Thus Come One the nature of enlightenment 
1S true empfiness, and the nature of emptiness 
1s frue enliphtenment. Pure at Its Origin, It 
pervades the dharma realm. It accords with 
living beings” minds, in response to theIr 
capacity to know: Ông không biết trong Như 
Lai Tạng, tính giác là chân không, tính không 
là chân giác, bản nhiên thanh tịnh, cùng khắp 
pháp giới, theo tâm chúng sanh, tùy trình độ 
cao thấp. 

Ananda! Tf in one place there is a well empty 
of earth, there wIll be emptiness filling up that 
one place. If there are wells empty of earth In 
the ten directions, there will be emptiness 
fñilling them up In the ten directions. Since 1t 
fills up the ten directions, is there any fixed 
location in which emptiness 1s found? lt 1s 
experienced to whatever extent 1s dictated by 
the law of karma: Ông A Nan! Như một giếng 
mà không, hư không sinh ở một giếng, cho 
đến hư không trong mười phương cũng thế, 
cùng khắp pháp giới, đâu có nhứt định chỗ 
nào, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. 

People In the world, 1gnorant of this fact, are 
deluded as to assign theIr origin to causes and 
conditions or to spontaneity. These mistakes, 
which arise from the discriminations and 
reasoning processes of the consclous mind, 
are nothing but the play of empty words which 
bear no real meaning: Thế gian không biết, 
lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều 
là thức tâm phân biệt, đo lường, tính toán, chỉ 
có lời nói, đều không thật nghĩa. 


6) 


a) 


399] 


Reasoning to make the seven elements 
(sometimes 1t is also named as Tâm Đại or 
Mind)—Kiến Đại: 

Ananda! SeeIng-awareness does not perceIve 
by 1self. It depends upon form and emptiness 
for 1{S ©xistence. You are now ¡n the ]Jeta 
Grove where you see brightness ímn the 
morning and darkness in the evening. Deep in 
the nipht you will see brightness when the 
moon arises and darkness when no moon 1s 
visible. The briphtness and darkness are 
discerned by the seeing. Is the seeing 
Identcal ¡in substance with briphtness, 
darkness, and emptiness, or are they not the 
same substance? Are they the same and yet 
different, or are they not the same and yet not 
different?: Ông A Nan! Tính thấy nhân sắc, 
không mà có. Như nay ông ở rừng Kỳ Đà, 
sớm thì thấy sáng tỏ, chiều thì thấy mờ tối. 
Ban đêm, trăng tỏ ánh sáng rực rỡ, trăng mờ 
thấy tối, đều do cái thấy phân biệt. Cái thấy 
đó cùng các tướng sáng, tối và hư không là 
cùng một thể, hay không cùng, hay cùng và 
chẳng phải đồng, hay khác và chẳng khác? 
Anandal Suppose seeing were one with 
brightness, darkness, and emptiness. lt so 
happens that where there 1s darkness there 1s 
no brightness, and where there 1s briphtness 
there is no darkness, because the two cancel 
each other out. If it were one with briphtness, 
1t Would cease to exist in darkness. Such 
being the case, how could it perceive both 
brightness and darkness: Ông A Nan! Cái 
thấy đó nếu cùng một thể với sáng, tối và hư 
không, thì hai thể sáng và tối diệt mất nhau, 
sáng thì không tối, tối thì không sáng. Nếu 
cùng một thể với tối, khi sáng cái thấy phải 
mất. Nếu cùng một thể với sáng, khi tối phải 
diệt. Đã diệt, sao thấy sáng, thấy tối. 

If brightness and darkness differ from each 
other, how can they form a unity with seeIng, 
which transcends production and destruction: 
Nếu sáng tối khác nhau, còn cái thấy không 
sinh diệt, thì lý đồng một không thành. 
Suppose that the essence of seeing were not 
of one wíh brightness 
darkness, and that you were separate from 
light, darkness, and emptiness. Then what 


substance and 


b) 


C) 


) 


shape and appearance would the source of the 
seeing have, as you distinguish ¡t?: Nếu 
không đồng, ông hãy thử rời các cái sáng, tối, 
hư không, riêng chỉ cái thấy là hình tướng øì? 
In the absence of darkness, brightness, and 
emptiness, the seeing would be the same as 
harr on a turtle or horns on a hare. How could 
we esfablish the seeing-perception without 
the presence of the three qualiles of 
briphtness, darkness, and emptiness? How 
could we say that the seeing was one with 
darkness and brightness, since brightness and 
darkness are opposite? Yet, how can we say 
that it was different from the three qualities 
mentioned, since in their absence the seeIng- 
perception can never be established. How 
could we say that the seeing was not one with 
emptiness, since no boundary is esfablished 
between them when they are separated from 
each other? How could we say that they were 
not different, since the seeing always remains 
unchanged, regardless 
perceiving brightness or perceiving darkness: 
Rời sáng, tối, và hư không thì cái thấy đó như 
lông rùa sừng thỏ. Ngoài ba thứ trên, từ đâu 
thành lập cái thấy? Sáng và tối trái nhau, làm 
sao cái thấy đồng được? Lầa ba thứ, cái thấy 
vốn là không, làm sao khác được? Chia cái 
không với cái thấy, vốn không có giới hạn, 
làm sao gọi là không phải đồng? Thấy sáng, 
thấy tối, tính không dời đổi, sao gọi là không 
khác? 

You should examine this even greater detail, 
Investigate 1t minutely, consider and 
contemplate it carefully. The lipht comes 
from the sun and darkness from the absence 
of the moon; penetraion belongs to 
emptiness, and solidity returns to the earth. 
From what does the essence of seeing arIse?: 
Ông hãy xét kỹ, suy đi xét lại, sáng do mặt 
trời, tối từ đêm không trăng, thông suốt thuộc 
hư không, ngăn ngại thuộc đất, còn cái thấy 
do đâu có? 

Seeing has awareness, and emptiness 1s 
Inanimate; they do not mix and unite. Nor can 
If be that the essence of seeing arIse 
spontaneously without an origin: Cái thấy có 
biết, cái thấy chẳng biết, không phải hòa, 


of whether It Is 


3992 


chẳng phải hợp, không lẽ cái thấy không theo 
đầu tự phát ra. 

lf the faculies of seeing, hearing, and 
knowing are by nature all pervasive and 
unmoving, you should know that the stable, 
emptiness, together with the 
unstable elements such as earth, water, fire, 
and wind, are together known as the sIX 
elements. They are, 1n nature, true and 
perfectly fused and thus are the treasury of 
the Thus Come One, fundamenfally devoid of 
production and destruction: Nếu cái thấy, 
nghe, hay biết, tính viên dung cùng khắp, vốn 
không lay động, nên biết cái thấy cùng hư 
không vô biên, bất động và địa, thủy, hỏa, 
phong, bốn thứ lay động đều gọi là sáu đại, 
tính chân viên dung, đều là Như Lai Tạng, 
vốn không sinh diệt. 

Anandal Your nature Is so submerged that 
you have not realized that your seeIng, 
hearing, and knowing 
basically the treasury of the Thus Come One. 
You should contemplate seeing, hearing, 
awareness, and knowing to see whether they 
are subject to production and extinction; 
whether they are 
whether they are not subJect to production and 
extinction; and whether they are not identical 
and not different. You still don”t know that in 
the treasury of the Thus Come One the nafure 
of seeing Is cenlightened brightness; the 
essence of enliphtenment 1s brigh( seeIng. 
Pure at Its origin, It pervades the dharma 
realm. It accords with living beings” minds in 
response to their capacity to know: Ông A 
Nan! Tính ông chìm đắm, không ngộ được cái 
thấy, nghe, hay, biết của ông vốn là Như Lai 
Tạng. Ông hãy xem xét cái thấy, nghe, hay 
biết ấy là sinh, là diệt, là cùng, là khác, 
không phải sinh diệt, không phải đồng dị. 
Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng, tính 
kiến và giác minh, giác tinh là minh kiến, bản 
nhiên thanh tịnh, cùng khắp pháp giới, theo 
tâm chúng sanh, tùy trình độ cao thấp. 
Consider, for example, the sense-organ of 
seeing. Ïts seeing pervades the dharma realm. 
The same 1s true of the lustre of the 
wonderful virtue of hearing, smelling, tasting, 


boundless 


aWareness, are 


Identical or different; 


7) 


contact, and knowing. Since they fil 
emptiness In the ten directions throughout the 
dharma realm, how could there be any fixed 
location 1n which they are found? l( 1s 
experienced to whatever extent Is dictated by 
the law of karma: Như Lai ở kiến căn, cái 
thấy cùng khắp pháp giới, các cái nghe, ngửi, 
nếm, sờ, biết, diệu đức sáng suốt, cùng khắp 
pháp giới, đầy khắp hư không mười phương, 
đâu có nhứt định chỗ nào cao, chỉ có theo 
nghiệp mà phát hiện. 

People In the world, 1gnorant of this fact, are 
so deluded as to assign 1fs origIn to causes and 
conditions or to spontaneity. These mistakes, 
which arise from the discriminations and 
reasoning processes of the consclous mind, 
are nothing but the play of empty words which 
have no real meaning: Thế gian không biết, 
lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên. Đều 
là thức tâm phân biệt, đo lường, tính tóan, chỉ 
có lời nói, còn thì tất cả đều là vô thực nghĩa. 
Perception or the perception of the six 
organs—Thức Đại: 

Ananda! The nature of consciousness has no 
source, but Is a false manifestation based on 
the six organs and obJects. Now, take a look 
at the entire holy assembly gathered here. As 
you glance at each one 1n turn, everything you 
see 1s like what ¡is seen In a mirror, where 
nothing has any special distinction. However, 
your consciousness will identify them one by 
one, for example, Manjusn, Purna, 
Maudgalyayana, Subhuti, and Sariputra. Does 
the discerning faculty of the consclous mind 
come from seeing, from forms, or from 
emptiness, or does 1t arise suddenly without a 
cause?: Ông A Nan! Tính của thức không có 
nguồn gốc, nhân sáu căn, trần mà giả dối 
hiện ra. Nay ông xem Thánh chúng trong hội 
nầy, ông đưa mắt nhìn một lượt, thấy các hình 
hiện ra trong gương soi, chưa phân biệt. Cái 
thức của ông mới chỉ lần lượt phân biệt, đây 
là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lâu Na, đây 
là ông Mục Kiển Liên, đây là ông Tu Bồ Đề, 
đây là ông Xá Lợi Phất. Thức hay biết đó, do 
thấy sinh, do tướng sinh, do hư không sinh, 
hay không nhân gì, bỗng nhiên sinh ra? 


b) 


C) 


đ) 


3993 


Ananda! Suppose your consclousness came 
from seeIng. lf there were no briphtness, 
darkness, form, and emptiness. If these four 
dịd not exist, you could not see. With seeing 
non-existent, what would be the origin of your 
consciousness?: A Nan! Nếu do thấy sinh, cái 
thấy mà không có sáng, tối, sắc, không, cũng 
không có. Vậy do đâu phát cái thức? 

lf your consciousness arose from form rather 
than from seeing, it would not see either In 
brightness or in darkness. In the absence of 
brightness and darkness, it would not see form 
or emptiness, either. In the absence of form, 
where would your conscIousness come from?: 
Nếu do các tướng, chứ không do cái thấy. Đã 
không thấy sáng, cũng không thấy tối. Vì thế, 
không có sắc không. Các tướng không có, 
thức do đâu mà phát ra? 

lf It came from emptiness, 1t Is neither an 
appearance nor the seeing. Since 1t does not 
see, 1f 1s unable by 1tself to discern brightness, 
darkness, form, or empfiness. Since 1t is not an 
appearance, 1f 1s in i(self devoid of external 
conditions. Therefore, there 1s no place for 
seeIng, hearing, awareness, and knowing to 
be established: Nếu do hư không, chẳng liên 
hệ gì đến các tướng và cái thấy. Không thấy 
nên không biết sáng, tối, sắc, không. Không 
tướng thì duyên bị tiêu diệt, cái thấy, nghe, 
hay, biết không biết dựa chỗ nào. 

Since 1ts location ¡is devoid of these two, the 
conscilousness that arises from emptiness 
would be the same as non-existent. Even I 1t 
did exist, 1t would not be the same as a thing. 
Even If your consciousness came forth from It, 
how would 1t discern anything?: Cái thức đã 
không phải thấy, không phải tướng. Nếu nói 
không, cũng như không có. Nếu là có, lại 
không phải đồng với các vật. Vậy cái thức 
phân biệt cái gì? 

If it suddenly comes forth without a cause, 
why can't you discern the moonlight within 
the sunlight: Còn nếu cái thức không nhân gì, 
bỗng nhiên phát ra, vì sao ban ngày không 
thấy trăng sáng. 

You should ¡investigate this 
carefully, discriminate 1t in detail, and look 
1nto 1t. The seeing belongs to your eyes; the 


€ven  ITmOr€ 


appearances are considered to be the 
environment; what has an appearance 1s 
exiIstent; what is without any appearance 1s 
non-existent. What, then, are the conditions 
that cause the consclousness to come In(o 
being? The consclousness moves and the 
seeIng Is quiet; they do not mix and unite. 
Smelling, hearing, awareness, and knowing 
are the same way. Nor should It be that the 
condition of 
spontaneously without an origin: Ông hãy xét 
kỹ cái thấy thuộc về con mắt, tướng thuộc về 
tiền cảnh, cái có thể chỉ hình trạng thành ra 
có, cái không có tướng thành ra không, còn 
cái thức duyên nhân đâu có? Thức lay động, 
cái thấy lặng yên, chẳng phải hòa, chẳng phải 
hiệp, các cái ngửi, nghe, hay, biết đều như 
vậy. Không lẽ cái thức duyên không do đâu 
mà tự ra? 


CONSCIOusness ©XISfS 


lf this consclous mind does not come from 
anywhere, you should know that the same 1s 
true of the mind, which makes distinctions, 
and the seeing, hearing, awareness, and 
knowing, which are all complete and tranquIl. 
Their nature 1s without an origin. They and 
emptiness, carth, water, fire, 
together called the seven elements. Their true 
nafures are perfectly fused, and all are the 
treasuy of the Thus Come One, 
fundamentally devoid of production and 
extinction: Nếu thức tâm đó vốn không từ 
đâu, nên biết tính phân biệt, thấy, nghe, hay, 
biết đều vắng lặng, cùng khắp, không do các 
thứ sở duyên. Gồm với hư không và địa, thủy, 
hỏa, phong kia đều gọi là bẩy đại, tính chân 
viên dung, đều là Như Lai tạng, vốn không 
sinh diệt. 

Ananda! Your mind 1s coarsed and shallow, 
and so you do not realize that the seeing and 
hearing are the treasury of the Thus Come 
One, and you do not discover that knowing 1s 
the same way. You should contemplate these 
sIX locatlons of consciousness: are they the 
same or diferent? Are they empty or 
existent? Are they neither the same nor 
differen? Are they neither empty nor 
existent?: Ông A Nan! Tâm ông nông cạn, 
không biết cái thấy, nghe, hay, biết, vốn là 


wind are 


3994 


Như Lai Tạng. Ông hãy xét thức tâm và sáu 
căn là cùng, là khác, là có, là không, là chẳng 
phải cùng, khác, là chẳng phải có, không? 

*.. You basically do not know that 1n the treasury 
of the Thus Come One 
consclousness 1s  bripht and knowing. 
Enlightened brightnes 1s the 
consciousness. The wonderful enliphtenment 
1s tranquil and pervades the dharma realm. lt 
encompasses the emptiness of the 
directons and 1ssues forth In it. How can 1t 
have a location? Ït is experienced to whatever 
extent 1s dictated by the law of karma. People 
in the world, Ignorant of this fact, are so 
deluded as to assign 1s origin to causes and 
conditions or to spontanerty. These mistakes, 
which arise from the discriminations and 
reasoning processes of the conscious mind, 
are nothing but the play of empty words which 
have no real meaning: Ông vốn không biết 
trong Như Lai Tạng tính thức là minh trí, giác 
minh là chân thức, Diệu giác trạm nhiên, 
cùng khắp pháp giới, ẩn hiện khắp mười 
phương, đâu có nhứt định chỗ nào, chỉ theo 
nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, 
lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên. Đều 
là thức tâm phân biệt, đo lường, tính toán, chỉ 
có lời nói, chứ không thật nghĩa. 

Seven emofions: Thất Tình. 


the nature of 


truc 


ten 


I1) Joy: Happiness—Pleasure——VuI. 
2) Sorrow: Grief—Buồn. 

3) Love: Thương. 

4) Hatc: Ghét. 

53) Desire: Tham vọng. 

6) Anger: Sân hận. 

7) Fear: Sợ hãi. 


Seven evils: Thất Ác—See Seven sins. 
Seven excellences claimed for the Buddha?s 
teaching: Thất Thiện. 


1) Right timing or seasonable: Hợp thời. 

2) Ripht meaning: Hợp nghĩa. 

3) Rightexpression: Hợp ngữ. 

4 Uniqueness: Độc pháp. 

5) Completeness: Cụ túc. 

6)_ Pure adaptability: Thích nghi thanh tịnh. 
7) Noble obJective of nrvana: Phạm hạnh. 


Seven Factors of Enlightenment: Bảy yếu tố 
giác ngộ hay Thất Bồ Đề phần hay Thất Giác 
Ch—According to Bhikkhu Bodh in 
Abhidhamma, there are seven factors of 
enlightenment—Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp, có bảy yếu tố giác ngộ: 


l1) _ Mindfulness: Niệm giác chi. 

2) Investigation of states: Trạch pháp giác chi. 
3) Energy: Tinh tấn giác chỉ. 

4) Zest: Phỉ giác chi. 


5) Tranquility: Khinh an giác chị. 

6) Concentration: Định giác ch1ị. 

7) Equanimity: Xả giác chỉ. 

** See Seven Bodhyangas. 

Seven factors of non-decline of the Bhiksus: 
Bảy pháp bất thối của chúng Tỳ Kheo— 
According to the Maha-Parinrvana Sutra, there 
are seven facfors of non-decline of the Bhiksus— 
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, có bảy pháp bất thối 
cho Tăng chúng: 

l) Frequenting the meetings of the Order In 
concord and harmony: Thường tham dự hội 
họp của Tăng chúng trong hòa hợp. 

Carrying out the dutles of the Order In 
concord: Thực hành các bổn phận trong giáo 
đoàn trong sự hòa hợp. 

Establishing nothing that has not been already 
prescribed and acting In accordance with the 
rules as laid down: Không thiết lập những gì 
trước đó không được ban hành và làm đúng 
theo giới luật đã được đề ra.. 

Honoring, esteeming, revering and supporting 
the well-experienced elders, the fathers and 
leaders of the Order and listening to their 
words: Tôn kính, quý trọng, kính lễ và hỗ trợ 
các vị trưởng lão giàu kinh nghiệm, các vị cha 
già, các vị lãnh đạo trong giáo đoàn và lắng 
nghe lời dạy của các vị ấy. 

Not falling under the influence of craving 
leading to rebirth: Không rơi vào tách động 
của tham ái để dẫn đến tái sinh. 

Delighting in a secluded life: Thích sống an 
tịnh độc cư. 

Training their mind in self-possession:Tu tập 
chánh niệm tỉnh giác. 

Seven fetters: Thất Kiết Sử—According to the 
Sangti Sutta in the Long Discourses of the 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


) 


3995 


Buddha, there are seven fetters—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy kiết 

SỬ. 

I)_ Complaisance: Anunaya (p)—Ái¡ Kiết Sử. 

2) Resentment: Sân Kiết Sử. 

3) Wrong views: Kiến Kiết Sử. 

4)_ Doubt: Nghi Kiết Sử. 

5) Conceit Mạn Kiết Sử. 

6) Fetter of craving for becoming: Hữu Tham 
Kiết Sử. 

7) Fetter ofignorance: Vô Minh Kiết Sử. 

Seven flowers of enlightenment: Thất Hoa. 

(A) Seven flowers of enlightenment—Thất Hoa: 

1) Commandments are pure: Giới thanh tịnh. 

2) Heart is pure: Tâm thanh tịnh. 

3) Views are pure: Kiến thanh tịnh. 


2) 


3) 


4)_ Purity in doubt discrimination: Nghi phân biệt 4) 


thanh tịnh. 

5) Purity in judgment: Phán quyết thanh tịnh. 

6)_ Purity In conduct: Hạnh thanh tịnh. 

7) Purity in Nirvana: Niết bàn thanh tịnh. 

(B) See Seven Bodhyangas. 

Sevenfold repetition of masses for the dead: 

Lũy Thất Trai—Còn gọi là Trai Nhất, là tuần trai 

đầu tiên cho người quá vãng (cứ bẩy ngày là một 

thất trai, cứ thế cho hết 49 ngày mới thôi. Tại Việt 

Nam có nơi còn làm Tuần 100 ngày). 

Seven forms of impurity: Thất chủng cấu 

trược—See Seven kinds of Impurity. 

Seven øafis of sentient beings: Thất Thú—See 

Seven sfates of sentient beings. 

Seven good qualifies: Bảy diệu pháp —Thành 

Tựu Bảy Diệu Pháp —According to the Sekha 

Sutta in the Middle Length Discourses of the 

Buddha, the Buddha mentioned about seven good 

qualiies—Theo Kinh Hữu Học trong Trung Bộ 

Kinh, Đức Phật đã chỉ dạy về sự thành tựu bẩy 

diệu pháp: 

1) Here a noble disciple has faith and he places 
his faith in the Tathagata's enliphtenment 
thus: “The Blessed One 1s accomplished, fully 
enliphtened, perfect in true knowledge and 
conduct,  sublime, of words, 
incomparable leader of persons to be tamed, 
teacher of gods and humans, enlightened 
blessed”: Vị Thánh đệ tử có lòng tin và đặt 
lòng tin nơi sự giác ngộ của Như Lai: “Ngài là 





knower 


5) 


6) 


7) 


Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” 

He has shame; he 1s ashamed of misconduct 
in body, speech, and mind, ashamed of 
engaging in evil unwholesome deeds: Vị nầy 
có lòng tàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu 
ác hạnh, ý ác hạnh; tự xấu hổ vì thành tựu ác, 
bất thiện pháp. 

He has fear of wrong doing; he is afraid of 
misconduct In body, speech, and mind, afraid 
of engaging In evil unwholesome deeds: Vị 
nầy có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, 
khẩu ác hạnh, ý ác hạnh; tự sợ hãi vì thành 
tựu ác, bất thiện pháp. 

He has learned mụuch, remembers what he 
learned, he has 
learned. Such teachings as are good 1n the 


and consolidates what 
beginning, good in the middle, and good 1n the 
end, with the ripght meaning and phrasing, and 
affirm a holy life that is utterly perfect and 
pure-such teachings as these he has learned 
much of, remembercd, recited verbally, 
Investigated with the mind and penetrated 
well by view: Vị nầy là vị đa văn, nhớ nghĩ 
những điều đã nghe, tích tụ những điều đã 
nghe. Nghe những pháp nào, sơ thiện, trung 
thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh 
hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp như 
vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì, đọc tụng bằng 
lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập. 
He 1s energetic in abandoning unwholesome 
states and in undertaking wholesome sfates; 
he 1s steadfast, firm In striving, not remiss In 
developing wholesome sfates: Vị ấy sống tỉnh 
cần tinh tấn, trừ bỏ các pháp bất thiện, thành 
tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ 
bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 

He has mindfulness; he possesses the highest 
skHl; he 
recollects what was done long ago and spoken 


mindfulness and recalls and 
long ago: Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ 
tối thắng, nhớ lại, nhớ lại nhiều lần những gì 
đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. 

He 1s wise; he possesses wisdom regarding 
rise and disappearance that ¡is noble and 
penefrative the  complete 


and leads to 


3996 


destrucion of suffering: Vị ấy có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu 
Thánh thể nhập đưa đến chân chánh đoạn tận 
khổ đau. 
Seven ørades or steps in virtue preceding 
the entry into faultless wisdom: Thất Thánh— 
See Seven sacred graces. 
Seven ørounds for commendations: Middasa- 
vatthuni (p)—Thất Thù Diệu Sự—Bảy sự thù 
diệu —According to the SangIti Sutta, there are 
seven grounds for commendations—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có bảy sự thù 
điệu. 
lI) Here a monk who 1s keenly anxious to 
undertake the training, and wanfs to persist In 
this: Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết hành trì học 
pháp, và khát vọng hành trì học pháp trong 
tương lai. 
Here a monk who 1s keenly anxious to make a 
close study of the Dhamma, and wants to 
p€rsist im this: Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết 
quán pháp và khát vọng quán pháp trong 
tương lai. 
Here a monk who is keenly anxiIous to get rid 
of desires, and wants to persist In this: Ở đây 
vị Tỳ Kheo tha thiết điều phục các dục vọng 
và khát vọng điều phục các dục vọng trong 
tương lai. 
Here a monk who tries to find solitude, and 
wanfs to persist In this: Ở đây vị Tỳ Kheo tha 
thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh 
trong tương lai. 
Here a monk who arouses energy, and wants 
fO persIst In this: Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết 
sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong 
tương lai. 
Here a monk who develops mindfulness and 
discrimination, and wants to persist In this: 
Sati-nepakke (p)—Ở đây vị Tỳ Kheo tha thiết 
quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự 
niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong 
tương lai. 
Here a monk who develops penetrative 
1nsipht, and wanfs fo persIst In this: Ở đây vị 
Tỳ Kheo tha thiết với kiến giải và khát vọng 
hiểu biết sở kiến trong tương lai. 





2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Seven ørounds for a happy karma through 

benevolence to the needy: Thất Hữu Y Phúc 

Nghiệp. 

l) Almsgiving to visitors, travellers or strangers: 
Bố thí cho khách và người lỡ bước. 


2) Help the sick and their nurses: Giúp đỡ người 
bịnh—Bố thí cho người bịnh và giúp đở người 
hầu bịnh. 

3) GiIfts of gardens and groves fo monasfterIes: 
Trồng cây và làm vườn cho tịnh xá: Bố thí 
VƯỜn tược. 

4) Regular provision of clothes for the monks 
and the nuns: Thường xuyên cung cấp thực 
phẩm cho chư Tăng Ni—Bố thí đồ ăn thường 
ngày—Regular provision of food for the 
monks and the nuns. 

5) Thường xuyên cung cấp y áo cho chư Tăng 
ÑI. 

6) Regular provision of medicines to the monks 
and the nuns: Thường xuyên cung cấp thuốc 
men cho chư Tăng NI. 

7) Practice Almsgiving whenever possible: Tùy 


lúc bố thí. 
Seven happy states (The Buddha and His 
Teachings): Bảy cảnh giới hữu phúc. 
l1) The realm of human beings: Manussa (p)— 
Cảnh người —The human reaÌlm ¡is a mixture 
of both paimn and happiness. Bodhisattvas 
prefer the human realm as It 1s the best field 
to serve the world and perfect the requisiItes 
of Buddhahood. Buddhas are always born as 
human beings—Là một cảnh giới trong đó 
hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát 
thường chọn tái sanh vào cảnh nây vì ở đây 
có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để phục vụ và 
thực hành những pháp cần thiết nhằm thành 
tựu Đạo Quả Phật. Kiếp cuối cùng của chư 
Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. 
The lowest of the heavenly realms where the 
guardian deities of the four quarters of the 
frmanent resde with ther followers: 
Catummaharajika (p)—Cảnh Trời Tứ Đại 
Thiên Vương —Cảnh Trời thấp nhất, nơi mà 
những vị trời canh phòng bốn hướng lưu ngự 
cùng các đệ tử. 
The thirty-three celestial realm of the thirty- 
three Devas where Devas Sakka 1s the King. 


2) 


3) 


3997 


Those who perform charitable and good deeds 
wIll be reborn in this heavenly realm. Ïlt was 
1n this heavenly realm that the Buddha taught 
the Abhidharma to the Devas for three 
months: Tavatimsa (p)—Cung trời Đao Lợi là 
cung trời của ba mươi ba vị trời trong đó trời 
Đế Thích là vua. Những ai chuyên tâm bế thí 
và hành thiện sẽ được sanh vào cảnh trời nầy. 
Chính ở cung trời Đao Lợi nầy là nơi Đức 
Phật giảng Vi Diệu Pháp cho chư Thiên nghe 
trong ba tháng liền. 

The realm of Yama Devas: Yama (p)—Devas 
who destroy pain—Chư Thiên tiêu diệt khổ 
đau. 

The realm of delight (Happy-dwellers): Tusita 
(p)—Cảnh Trời Đâu Suất—The Bodhisattvas 
perfeced the requistes of 
Buddhahood reside In this realm until the 
Opportune moment comes for them to appear 
in the human realm to attain Buddhahood. 
The Bodhisattva Maitreya, the future Buddha, 
1S residing 1n this realm awaliting the right 
opportunrty to be born as a human being and 
become a Buddha—Những vị Bồ tát đã thực 
hành tròn đủ các pháp cần thiết để đắc Quả 
Vị Phật đều lưu ngụ ở cảnh nầy, chờ cơ hội 
thích nghi để tái sanh vào cảnh người lần cuối 
cùng. Bồ Tát Di Lặc, vị Phật tương lai, hiện 
đang ở cảnh trời nầy chờ ngày tái sanh kiếp 
chót vào cảnh người trước khi thành Phật. 

The realm of the Devas who delipht ¡in the 
created mansions: Nimanarati (p)—Cảnh Trời 
Hóa Lạc—Cảnh giới của những vị trời cư ngụ 
trong những cung điện to lớn đẹp đẽ. 

The realm of the Devas who makes others” 
Creation theIr 
Paranimmitavasavatfi (p)—Trời Tha Hóa Tự 
Tại —Cảnh giới của những vị trời có khả năng 
tạo thêm những vị khác để phục vụ mình. 
Seven heavens in the form realm: Thất Sắc 
Thiên—Bảy Tầng Trời Sắc Giới. 

(A) 
]) 


#) 


5) 


who have 


6) 


7) 


Serve own ends: 


The Heavens of Pure Dwelling: Tịnh Cư 
Thiên. 

The Brahma Heavens: Phạm Thiên. 

The Heavens of Others” Transformation: Tha 
Hóa Thiên. 


2) 
3) 


4) The Heavens of Comfort from 
Transformation: Tha Hóa Tự Tại Thiên. 

5) The Tushita Heaven: Đâu Suất Thiên. 

6) Suyama Heaven: Tô Dạ Ma Thiên. 

7) The Heaven of the Thiưty-Three: Đao Lợi 
Thiên. 

(B) 

1) The Brahma Heaven: Phạm Thiên. 

2) The five Pure Dwelling Heavens: Heavens of 
No-Return—Tinh Cư Thiên —Năm cõi trời 
Tịnh Cư. 

3) The No Thought Heaven: Vô Tưởng Thiên. 

4)_ The First Dhyana Heaven: Nhứt Thiển Thiên. 

5) The Second Dhyana Heaven: Nhị Thiển 
Thiên. 

6)_ The Third Dhyana Heaven: Tam Thiển Thiên. 

7)_ The Fourth Dhyana Heaven: Tứ Thiền Thiên. 

Seven inheren( tendencies: Seven latent 

procliviiesCThất Tùy Miên-See Seven 


underlying tendencIes. 

Seven inversions: Thất Điên Đảo—See Seven 
upside-down views. 

Seven Jhana factors: Bảy chỉ Thiền— 
According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 
there are seven Jhana Factors—Theo Tỳ Kheo Bồ 
Đề trong Vi Diệu Pháp, có bảy chi Thiền: 


1) Initialapplication: Tâm. 

2) Sustained application: Sát. 

3) Zest: Phỉ. 

4)_ One-pointedness: Nhất điểm tâm. 
5) Joy: Hỷ. 

6) Displeasure: Lạc. 

7) Equanimity: Xả. 


Seven kinds of almsgiving: Seven kinds of 
dana—Thất Chủng Bố Thí—See Seven kinds of 
offering. 

Seven kinds of dana: Seven kinds of 
almsgiving—Thất Chủng Bố Thí See Seven 
kinds of offering. 

Seven kinds of emptiness Thất Chủng 
Không——In The Lankavatara Sutra, the Buddha 
reminded Mahamati about “Emptiness” as thus: 
“Lsten, MahamatI, to what I tell you. The Iidea of 
Sunyata belongs to the domain of Iimaginatfive 
confrivance, and as people are apt to cling to the 
terminology of this domain, we have the doctrines 
of Sunyata, Anutpada, Advaya, and Nihsvabhava, 


3998 


1.e., with the view of freeing from the clinging.” 
Briefly, there are seven kinds of Emptiness— 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn đã nhắc tôn 
giả Mahamati về không: “Này 
Mahamati, hãy lắng nghe những øì ta sắp nói cho 
ông biết. Cái ý niệm về “không” thuộc phạm vi 
của sự sáng kiến tưởng tượng hay biến kế sở chấp, 
và vì người ta có thể chấp vào thuật ngữ của 
phạm vi nầy nên chúng ta có các học thuyết về 
'không,` “bất sinh, “bất nhị,'` vô tự tính,` với quan 
điểm giải thoát chúng ta khỏi sự chấp thủ.” Một 
cách vắn tắt có bảy loại không. 
l) Emptiness of Appearance: Lakshana (skÐ—— 
Tướng Không (cái Không về Tướng)—See 
Emptiness of Appearance. 
Emptiness of self-substance: Bhavasbhava 
(sk)—Tự Tính Không (cái Không về Tự 
Tính)—See Emptiness of self-substance. 
Emptiness of Non-action: Apracarita (skt—— 
Vô Hành Không (cái Không về Vô Hành)— 
See Emptiness of Non-action. 
Emptiness of action: Pracarita (skt)—Hành 
Không (cái Không về Hành) —See Emptiness 
Of action. 
Emptines by meant the 
Unnamabilty of Existence: Sarvadharma 
(skÙ—Nhất thiết pháp bất khả thuyết không 
(cái Không với ý nghĩa là không thể gọi tên 
của Hiện Hữu)—See Emptines of the 
Unnamability of Existence. 
Emptiness of hiphest degree: 
(sk—Emptiness of the hiphest depree by 
which 1s meant Ulimate Reality or Supreme 
Wisdom—Đại Không—Đệ nhất nghĩa đế 
Không (cái không của cấp độ tối thượng, 
nghĩa là thực tính tối hậu hay Thánh trí)—See 
Emptiness of highest degree. 
Emptiness of Reciprocity: ltaretara (skt)—BÏ 
Bỉ Không (cái không về sự hỗ tương)—See 
Emptiness of RecIprocIty. 
Seven kinds of impurity: Thất Chủng Bất Tịnh. 
I) Unclean parental seed: Chủng tử bất tịnh— 
Hạt giống chẳng sạch (nghiệp nhân phiển não 


bảy loại 


2) 


3) 


4) 


5) 


whích 1s 


6) 


Paramartra 





7) 


là giống bên trong và thể xác cha mẹ là giống 
bên ngoài đều bất tịnh). 


Parental intercourse is unclean: Thọ sanh bất 
tịnh (cha mẹ giao cấu, huyết đỏ huyết trắng 
chẳng sạch). 

The womb is unclean: Trụ xứ bất tịnh (chín 
tháng trong thai chẳng sạch). 

The pre-natal blood of the mother 1s not 
clean: Thực hám bất tịnh (ăn uống chẳng 
sạch). 

Birth is not clean: Sơ sanh bất tịnh (Lúc mới 
sanh chẳng sạch). 

One”s own flesh ¡s not clean: Thân thể chẳng 
sạch. 

One”s own putrid corpse 1s not clean at all: 
Cứu cánh bất tịnh (Cuối cùng thì toàn thân 
thối rửa bất tịnh). 

Seven kinds of offerings: Bảy Loại Cúng 


2) 


3) 


4) 


5) 
6) 


7) 


Dường Cho Tăng Chúng. 

(A) 

I) Almsgiving to visitors or callers: Bố thí cho 
khách lạ hay cho người lận đận chốn tha 
hương. 

2) Almsgiving to travellers: Bố thí cho người đi 
đường. 


3) Almsgiving to the sick: Bố thí cho người ốm 
đau bịnh hoạn. 
4) Almsgiving to the nurses: Bố thí cho người 


hầu bịnh (trông nom người bệnh). 
Almsgiving to the monasteries: Bố thí cho tịnh 
xá chùa chiển. 


5) 


6) Almsgiving of daily food to the monks and 
nuns: Bố thí (cúng dường) đồ ăn thường ngày 
cho chư Tăng NI. 

7) General almsgiving of clothng and food 


according to season: Tùy thời tùy lúc bố thí 
(nóng, lạnh, gió bão...). 


(B) 

1) The physical offering: Bố thí thân—This is to 
offer service by one”s labor—Dùng thân mình 
để phục vụ. 

2) The spiritual offering: Bố thí Tâm——This is to 
offer a compassionate heart to others. 

3) Offering of eyes: Bố thí Mắt —This is to offer 
a warm glance to others which wIll give them 
tranguility—Một cái nhìn nổng ấm có thể làm 
cho tha nhân cảm thấy an tịnh. 

4) The offering of Countenance: Bố thí hòa tu 


(nụ cười hiển hòa)—Ban cho một nụ cười 


5) 


6) 


7) 


( 


~< 


Ù) 


2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


3999 


hiển hòa êm dịu—To offer a soft countenance 
with smile to others. 

The oral offering: Ngôn thí—To offer kind 
and warm words to relieve others—Dùng lời 
ái ngữ nông ấm làm cho người yên vui. 

The seat offering: Sàng tọa thí (bố thí chỗ 
ngồi)—To offer one”s seat to others—Nhường 
chỗ cho người. 

To offer the shelter: Phòng xá thí—To let 
others spend the night at one*s home——Cho 
phép ai ngủ qua đêm. 

Seven kinds of offerings made to the 
Sangha—Bảy Loại Cúng Dường Cho Tăng 
Chúng—According to The Middle Length 
Discourses of the Buddha, Dakkhinavibhanga 
Sutra, there are seven kinds of offerings made 
to the Sangha—Theo Trung Bộ, Kinh Phân 
Biệt Cúng Dường, có bảy loại cúng dường 
cho Tăng Chúng. 

One gives offering to a Sangha of both 
Bhikkhus and Bhikkhnis headed by the 
Buddha: Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng 
với Đức Phật là vị cầm đầu khi Ngài còn tại 
thế, 

One gives offering to a Sangha of both 
Bhikkhus and Bhikkhums after the Tathagata 
has atfained final Nirvana: Cúng dường cho 
cả hai Tăng Chúng sau khi Đức Phật nhập 
diệt. 

One gives offering to a Sangha of Bhikkhus: 
Cúng dường cho Tỳ Kheo Tăng. 

One gives offering to a Sangha of Bhikkhunis: 
Cúng dường cho Tỳ Kheo NI. 

One gives offering and saying: “Appoint so 
many bhikkhus and Bhikkhunis for me from 
the Sangha: Cúng dường và nói rằng—“Mong 
Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỳ Kheo 
và Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường 
các vị ấy. 

One gIves offering, sayIng: “AppoInt so many 
Bhikkhus for me from the Sangha.”: Cúng 
dường và nói rằng—“Mong Tăng chúng chỉ 
định một số Tỳ Kheo như vậy” để tôi cúng 
dường các vị ấy. 

One gives offering, saying: “AppoInt so many 
Bhikkhunis for me from the Sangha.”: Cúng 
dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ 


định một số Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng 
dường các vị ấy. 
Seven kinds of son: Thất Tử— The Buddha's 
seven kinds of sons. In the Nirvana Sutra, the 
Buddha taught: “he parents love their sons 
equally, so does the Buddha especially care for 
the sinners.”—Bẩy loài con cái của Phật —Trong 
Kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy: “Cha mẹ thương 
con cái đồng đều thế nào thì Phật cũng thương 
chúng sanh tội lỗi thế ấy.” 
1) Mankind: Nhơn. 
2) Deva: Thiên. 
3) Sravaka: Thanh Văn. 
4 Pratyeka-buddha: Duyên Giác. 
5-7)Three kinds of Bodhisattvas: Tam chủng Bồ 
Tát. 
Seven kinds of uncleanness: Thất Chủng Bất 
Tịnh (bảy thứ bất tịnh) —See Seven kinds of 
1mpULTIfV. 
Seven kinds of wives: Thất Chủng Phu Nhân— 
See Seven types of wIves. 
Seven kinds of wrong-doing: Thất Tụ—Seven 
kinds of wrong-doing of monks and nuns—Bảy 
loại tội lỗi của Tăng Chúng. 
Seven kinds of wrong-doing of monks and 
nuns: Thất Thiên Tụ. 
1-5)See Six kinds of wrong-doing (from I to 5, 
except Duskrta—Từ I đến 5 xem Lục Thiên 
Tụ, ngoại trừ Đột Cát La Tội). 


6) Light sins, errors, or faults in action: Duskrta 
(skÙ—Đột Cát La về thân. 
7) Light sins, errors, or faults on speech: Đột Cát 


La về khấu. 


Seven knowings: Thất Tri—Bảy điều biết. 


1) To know the Law: Biết pháp. 

2) To know its meaning: Biết nghĩa. 

3) To know the times and all duties: Biết thời 
biết việc. 

4)_ To know moderation: Biết điều tiết. 

5) To know oneself: Biết mình. 

6) To know the different classes of people: Biết 
người. 

7) To know people as individuals: Biết người 


như những cá nhân. 


4000 


Seven latent proclivifies: Anusaya (p)—Seven 
inherent tendencies—Thất Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 

Seven-leaf-tree: Thất Diệp Thụ—The “Seven- 
leaf-tree” that grew In the cave beneath which the 
first Council (Synod) 1s said to have been held 
after the Buddha”s death, to recall and determine 
his teaching—Cây Bảy Lá mọc dưới hang đá nơi 
mà người ta cho rằng đã xãy ra cuộc kết tập kinh 
điển lần đầu tiên ngay sau khi Đức Phật nhập 
diệt, để tưởng nhớ và quyết định ghi lại những lời 
dạy dỗ của Ngài. 

Seven limbs of enlightenment: Thất giác 
phần—Bảy giai đoạn tiến đến Tam Bồ Đề. 

1)_ Mindfulness: Tỉnh thức. 


2) Investigatlon of the Dharma: Trạch pháp— 
Discriminative 1nvestigation of the Dharma. 

3) Zeal: Tinh tấn—Vigor. 

4_ Joy: Hỷ lạc. 

5) Tranquility of body and mind: Thanh tịnh thân 
tâm—Ease of body and mind. 

6) Concentration: Thiển định. 

7) Equanimity: Tịnh mặc. 

+ 


See Seven Bodhyangas. 

SevenLimbed  Prayer-Tibetan tradition 
(composed by the Eirst Tibctan Panchen 
Lama): Bảy Pháp Sám Hối— Thất Chi Nguyện 
Sám Hối theo truyền thống Tây Tạng (được biên 
soạn bởi Ngài Ban Thiền Lạt Ma đời thứ nhất). 

lI) Before the eyes of those having great 
compassion, I confess with repret and vow 
never to commit again whafever non-virtuous 
and 
begiInningless time, caused others to do, or In 
which I have rejoiced: Trước từ nhãn của 
đấng Vô Lượng Từ Bi chúng con xin chân 
thành sám hối đã tạo những nghiệp xấu, gây 
họa mà chúng con đã tạo từ vô thỉ kiếp. Hoặc 
xúi dục người khác gây ra với lòng vui sướng. 
Thouph all things are like a dream, lacking 
Inherent existence, I sincerely reJoice in the 
bliss and Joy of all Aryas and ordinary beings, 
and in every virtue that has ever arisen: Dù 
mọi vật đều như mộng ảo, không có tự tánh 
và không tự hiện hữu, chúng con thực lòng 
hoan hỷ trong niềm phúc lạc và hỷ lạc của 
hai giới hữu tình: các bậc Thánh Trí và phàm 


evl acions I have done since 


2) 


nhân. Và hoan hỷ tất cả thiện nghiệp từ đó 
phát sinh. 

Please let fall a rain of profound and 
extensive Dharma from a hundred thousand 
billowing clouds of nectar of. perfect wIsdom 
and compassion to nurture, 
propagate a garden of moon flowers for the 
benefit and bliss of all limitless beings: Chúng 
con nguyện xin mưa Pháp cao sâu rải xuống 
từ trăm đám mây cuồn cuộn nước Cam Lộ với 
trí huệ từ bi nhiệm mẫu, nuôi dưỡng, duy trì 
và tăng trưởng vườn hoa nguyệt cúc, mang 
phúc lại cho vô lượng vô số chúng sanh hữu 
tình. 

Thoupgh your vajra body 1s subject to neither 
birth nor death, but 1s a vessel of the mighty 
king, please abide 
according to our wishes, not passing beyond 
sorrow until samsara ends: Dù sắc thân Kim 
Cang của người chẳng sinh chẳng diệt, là cỗ 
xe chuyên chở ngọc Như Ý Hợp Nhất, xin 
Đức Bổn Sư mãi mãi ở cùng chúng con và 
nhận lời kỳ nguyện: xin Đức Bổn Sư trụ thế 
cứu khổ độ sinh đến khi cõi Ta Bà chấm dứt. 

I dedicate the mass of white virtues thus 
created so that we may be inseparately cared 
for in all lives by venerable Gurus” kind In 
three ways, and so attain the unified state of 
Vajradhara: Đệ tử xin hồi hướng mọi công 
đức tu tập nếu có chút nào, và xin được luôn 
hộ trì qua đời đời kiếp kiếp bởi Đức Bổn Sư 
với ba hảo tâm, và chúng con xin nguyện đạt 
đến Giác Ngộ Hợp Nhất Kim Cang Tnì. 
Seven menfal atfitudes in penitential 
meditation or worship: Thất Chủng Tâm Sám 
Hối. 


3) 


susfain and 


4) 


unification, forever 


3) 


(A) 

1) Shame. 

2) At not yet being free from mortality. 

3) Fear. 

4) Ofthe pain of hell. 

5) Turning from the evil world. 

6) Desire for enlightenment and complete 
renunciation. 

7) Impartiality love to all. 

(B) 


4001 


I1) Shame for not yet being free from mortality: 
Cảm thấy xấu hổ vì chưa thoát được luân hồi 
sanh tử. 


2) Fear of the pains of hells: Cảm thấy sợ hãi 
trước những khổ đau của địa ngục. 

3) Turning from the evil world: Tránh xa thế giới 
ác độc. 

4) Desire for renunciaton and enliphtenment: 
Mong cầu xuất gia giác ngộ. 

5) Impartiality In love to all: Tình thương không 
phân biệt. 

6) Gratitude to the Buddha: Cảm vì ân đức của 
Phật. 

7) Meditation on the unreality of the sin-nature, 


that sin arises from perversion and that 1t has 
no real existence: Thiển quán để thấy rõ bản 
chất không thật của tội lỗi; tội lỗi khởi lên từ 
sự tà vạy và không có thực hữu. 
Seven messengers: Klesas (skt)—Thất Sứ Giả— 
The seven messengers or agen(s that cause 
sentient beings to go down to the evil paths—Bảy 
sứ giả của ác đạo. 
1l) Desire: Ái dục. 


2) Anger: Sân hận. 

3) Clinging or attachment: Vướng mắc. 

4) Pride or arrogance: Cống cao ngã mạn. 
5) Ignorance or unenlightenment: Vô minh. 
6)_ Wrong views: Tà kiến. 

7) Doubts: Nghi hoặc. 


Seven monks: Thất Tăng —An assembly of a 
monastery fraternify, usually composed of seven 
monks—Pháp hội tự viện gồm bảy vị Tăng. 

(A) 

l1) Invoker: Trú nguyện Sư. 


2) Leader: Đạo Sư. 

3) Master of sacred words: Phạm Âm Sư. 

4)_ Intoner or leader of the chanting: Chủ tế Sư. 

5) Flower-scatterer: Tán hoa Sư. 

6) Distributor of Missals: Đường Đạt Sư. 

7) Shaker of the rings on the metal staff: Tích 
Trượng Sư. 

(B) 

I)  Expounder: Giảng Sư. 

2) Reader: Độc Sư. 

3) Invoker: Trú nguyện Sư. 

4)_ Director of the three ceremonies: Tam Lễ Sư. 

5) Intoner or leader of the chanting: Chủ Tế Sư. 


6) Flower Scattered: Tán Hoa Sư. 

7) Distributor of missals: Đường Đạt Sư. 

Seven-monk Assembly: Thất Tăng Pháp Hội— 

See Seven-monks. 

Seven northern constellations: Bắc Phương 

Thất Diệu Chúng—The 

constellatons representing seven devas In the 

Garbhadhatu—Chòm sao bảy cái nằm về phương 

Bắc, đại diện cho bảy vị chư thiên trong Thai tạng 

GIớI. 

Seven past Buddhas: Quá khứ thất Phật—See 

Seven ancient Buddhas. 

Seven-patched robe: Uttara-sanghati (sk)——The 

stole of seven pieces or seven-patched robe—Uất 

Đa La Tăng hay trung y hay áo thất điểu (bẩy 

mảnh)—See Six things which a monk must have 

(A). 

Seven percepfions: Thất Tưởng—According to 

the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are seven perceptions—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy thức. 

l) Perception of Iimpermanence: Vô Thường 
Tưởng. 


seven northern 





2) Perception of Not-Self: Vô Ngã Tưởng. 

3) Perception offoulness: Asubhasamna (p)—Bất 
Tịnh Tưởng. 

4) Perception of danger: Hoạn Nạn Tưởng. 

5) Perception of abandonment: Đoạn Tưởng. 

6) Perception of dispassion: Ly Tham Tưởng. 


Perception of cessation: Diệt Tưởng. 

Seven perfections: Thất Tối Thắng—Bảy thứ tối 
thắng. 
1) Perfect rest in the Bodhisattva nature: An trụ 
tối thắng. 
Perfect reliance on or holding fast to the great 
bodhi (awaken mind): Y chỉ tối thắng. 
)_ Perfect resultant aim in pity for all: Ý quả tối 

thắng. 


2) 


4) Perfect in constant performance: Sự nghiệp 
tối thắng. 

53) Pcrfect ¡in able device (for spirtual 
presentation): Xảo tiện tối thắng. 

6) Perfect direction towards the highest bodhi: 


Hồi hướng tối thắng (hổi hướng vô thượng Bồ 
Đề). 

) Perfect purity and peace: Thanh tịnh tối 
thắng. 


4002 


Seven periods of masses for the dead: Trai 
Thất—The masses for the dead during the seven 
sevens or forty-nine days after death-—Trai thất 
hay lũy trai thất là giai đoạn bẩy lễ, mỗi lễ cách 
nhau bẩy ngày cho người vừa quá vãng cho đến 
hết thời gian 49 ngày (cứ mỗi bảy ngày lại làm lễ 
tụng kinh cúng vong một lần gọi là cúng trai thất, 
tới ngày mãn ““lrung Ấm” tức là ngày thứ 49 mới 
thô)). 

Seven persons worthy of offerings: Bảy Loại 
Người Đáng Kính Trọng—According to the 
Sampasadamya Sutta and Sangii Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven 
persons worthy of offerings—Theo Kinh Tự Hoan 
Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có bảy loại người đáng kính trọng: 

I) The Both-Ways-Liberated: Câu Phần Giải 

Thoát. 


2) The Wisdom-Liberated: Tuệ Giải Thoát. 
3) The Body-Witness: Thân Chứng. 

4)_ The Vision-Attainer: Kiến Chí. 

5) The Faith-Liberated: Tín Giải Thoát. 

6) The Dhamma-Devotee: Tùy Pháp Hành. 
7) The Faith-Devotee: Tùy Tín Hành. 


Seven places of the Buddha?s meditation 
during and after His Enlightenment: Bảy nơi 
Đức Phật thiền định trong khi và sau khi đại 
giác—After Enlightenment, the Buddha 1s said to 
have bathed In the Sakra tank. The two tanks 
which now still exist, one In the Pipal Pati hamlet, 
south of Buddha Pokhara and the other 1s the 
Tikahigha hamlet, east of the former, seem to be 
the tanks, Sakra and Muchilinda respectively. 
After taking a bath In the Sakra tank, the Buddha 
sat cross-legsed at the foot of the Bodhi Tree 
gazing at It for seven days, enJoying the bliss of 
Nưrvana. He spent the second week In walking to 
and fro near the Bodhi Tree. The sie the 
Buddha”s Promenade also known as “Shrine of the 
Jewel Walk,” 1s along the northern side of the 
Maha Bodhi Temple. The foot-steps of the 
Buddha are represented by lotus flowers on a 
narrow masonry platform about 53 feet long, 3.6 
feet broad and a little more than 3 feet high—Sau 
khi giác ngộ, người ta nói Đức Phật đã tắm trong 
hồ Đế Thích (Sakra). Hai cái hồ vẫn còn tổn tại 


cho tới ngày nay, một nằm trong thôn Pipal Pati, 


và cái khác tên Muchilinda nằm trong thôn 

Tikahigha, nằm về phía Đông của cái kia. Sau khi 

tắm trong hồ Đế Thích, Đức Phật lại ngồi kiết già 

dưới chân cội Bồ Đề, ngắm nhìn cây Bồ Đề này 
trong suốt 7 ngày trong hạnh phúc Niết Bàn. Tuần 
lễ thứ nhì Ngài đi tới đi lui gần cây Bồ Đề. Vị trí 
nơi Đức Phật đi ngày nay được biết đến như là 
khu kinh hành Điện Châu Bảo, nằm dọc phía Bắc 
của Tháp Đại Giác. Những dấu chân của Phật 
được tiêu biểu bằng những hoa sen trên một cái 
bục được xây hẹp, dài khoảng 18 mét (53 bộ 

Anh), rộng khoảng trên I thước (3,6 bộ Anh) và 

cao cũng hơn 1 mét. 

1l) Diamond Throne: The Diamond Throne or 
Vajrasana 1s situated between the Bodhi Tree 
and the Maha Bodhi temple. This seat 1s 
made of stone which 1s 7.6 feet long, 4.10 feet 
broad and 3 feet hiph, where Prince 
Siddharttha sat to become Buddha and which 
1s the holiest of holy places to the Buddhist 
world. It is said that Diamond Throne 1s the 
1immutable place for the Enlightenment of all 
the Buddhas and it 1s also the navel of the 
earth. No other place can support the weight 
of the Buddhaˆs Enlightenment and none can 
travel in the air immediately above 1t, not 
even Sakka or Indra—Kim Cang Tòa tọa lạc 
giữa cây Bồ Đề và Tháp Đại Giác. Tòa được 
xây bằng đá, dài khoảng 2,5 mét (7,6 bộ 
Anh), rộng khoảng 1,6 mét (4,10 bộ Anh), và 
cao khoảng 1 mét, nơi Thái Tử Tất Đạt Đa đã 
thành Phật và cũng là nơi thiêng liêng nhất 
trong các thánh tích đối với thế giới Phật 
giáo. Người ta nói Kim Cang Tòa là vị trí 
không thay đổi cho sự giác ngộ của chư Phật 
và cũng là cái nôi của thế giới. Không có nơi 
nào có thể chịu được sức giác ngộ của Đức 
Phật và không ai có thể bay ngay trên Kim 
Cang Tòa, ngay cả vị trời Đế Thích. 





2) Animeshalochana Sfupa: See 
Animeshalochana Stupa. 
3) Chankramana Chaitya: The site is marked by 


a raised platform along the northern wall of 
the main temple of Maha Bodhi Temple at 
Bodhgaya. At this place, the Buddha spent 
one week walking up and down In meditation. 
The platform 1s 3 feet high and 60 feet long. 
The stumps of pillars, still existing, indicate 


4003 


that the walk was flanked with stone pillars 
which probably supported a roof over 1t. Ôn 
the platform, there are lotuses to Iindicate the 
place where the Buddha”s feet rested while 
walkine—Tháp Chankramana nằm tại vị trí 
được đánh dấu bằng một cái bục cao nằm dọc 
theo hướng Bắc của Đại Tháp Giác Ngộ ở Bồ 
Đề Đạo Tràng. Chính tại nơi này, Đức Phật 
đã trải qua một tuần lễ thiển hành đi lên đi 
xuống. Bục cao khoảng I mét (3 bộ Anh) và 
đài khoảng 20 mét (60 bộ Anh). Những dãy 
cột vẫn còn đến ngày nay, cho thấy đường 
kinh hành dọc theo những chiếc cột bằng đá 
có lẽ được dùng để nâng mái nhà bên trên. 
Trên bục có những hoa sen chỉ những dấu 
chân Phật trong khi kinh hành. 


4 Ratanapraha Chaltya: See Ratanagraha 
Chaitya. 

53) Rajayatana: See RaJayatana. 

6) Ajapala Nigrodha Tree: It was under this tree 


that Sujata offered milk-rice to the Buddha 
before he left for the Bodhi Tree. Here he 1s 
said to have spent the fifth week after His 
Supreme Enlightenment. The actual site of 
this tree has not been Identified yet, but a 
place within the premises of a Hindu temple 
1n the village of Bakraur on the eastern bank 
of Nerajara river Is pointed out as the site 
where this tree stood. The site of Sujata Kutir 
1S nearby—Ngay dưới cây AJapala NÑigrodha, 
nàng SuJata đã dâng bát cháo sữa cho Đức 
Phật trước khi Ngài đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. 
Người ta nói Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ 
5 tại đây sau khi Ngài đạt được đại giác. VỊ 
trí chính xác chưa được xác định, nhưng người 
ta chỉ lại là vị trí cây đứng tại ngôi đển Ấn 
giáo trong làng Bakraur, nằm về phía Đông 
bờ sông Ni Liên Thiền. Vị trí ngôi nhà của 
nàng Sujata cũng ở gần đó. 
7) Mucalinda Lake: See Mucalinda Lake. 
Seven Postures of Vairocana: Bảy Tư thế của 
Đức Tỳ Lô Giá Na—According 
Khenchen Thrangu In ““[he Practice of Tranquility 
and Insiphf”, Vairocana means “what illuminates, 
what makes clear.” So Vairocana 1s the physical 
postuire of siting that helps one develop a 
meditative state and makes the mind stable and 


to  Lama 


clear. Whether 
depends on what are called the airs or subtle 
winds. There 1s gross air, which is the breath one 
inhales and exhales. But there 1s also a subtle alr, 
which 1s Iinvolved with the movements of the body 
and the movement of thoughts. Body and mind are 
closely related, so when these subtle airs become 
sữill in the body, the mind also becomes still. One 
makes these subtle airs stable by working on the 
inner channels through which the airs move. lÝ 
these channels are staight and stable, the subtle 
alrs wiIll become stable, and then the mind will 
become stable. To make these channels straight 
and stable, one must have proper posture during 
meditaion—Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu, 
theo Kim cang Thừa, Đại Nhựt có nghĩa là “cái gì 
chiếu sáng, cái øì tạo ra sự rõ ràng.” Vì vậy, Đại 
Nhựt là tư thế thân hình đang ngồi, tư thế nầy giúp 
cho hành giả phát triển trạng thái thiển định và 
tạo cho tâm ổn định, rõ ràng. Tâm có trở nên ổn 
định hay không là dựa vào cái được gọi là luông 
gió hoặc những luồng không khí vi tế. Có luồng 
gió thô, đó là hơi thở mà chúng ta hít vào và thở 
ra. Nhưng cũng có luồng gió vi tế liên quan đến 
sự chuyển động của thân và các tư duy. Thân và 
tâm liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy khi những 
luồng không khí vi tế nầy trở thành yên tĩnh trong 
thân thể, tâm cũng trở nên yên tĩnh. Tạo ra những 
luồng gió vi tế ổn định nầy, bằng cách tiếp tục 
làm tác động lên những kênh bên trong, mà ngang 
qua đó các luồng gió chuyển động. Nếu những 
kênh nầy thẳng và ổn định, các luồng gió trở 
thành ổn định, và sau đó tâm sẽ trở nên ổn định. 

Để tạo cho những kênh nầy thẳng và ổn định, 

hành giả phải có tư thế đúng trong khi thiền tập. 

I) Keeping the spine straight: Giữ cho xương 
sống thẳng—Keeping the spine straight so 
that the central energy channel 1s straight. The 
life force vayu Is called “prana” and flows In 
the central channel. Prana makes oneˆs body 
stable and firm. It is also called the earth vayu 
because 1t øgIves stability and endurance to the 
body. If the body 
meditation, or leaning to the left, right, or 
backward, then this central channel 1s going to 
bent and the prana flowing withim 1t wIll be 
constricted. Therefore, If one keeps the spine 
straipht, the earth vayu wIll flow straight, and 


the mind becomes unstable 


IS bent forward In 


4004 


this will result in endurance and stability. The 
water flow permeates the body and keeps 1t 
moist. If these water flows flow 1n the central 
channel, they will naturally be stable. In order 
fo cause the water flows to flow In the central 
channel, practitioners should have seven 
postures of Vairocana—Giữ cho xương sống 
thẳng để kênh trung tâm năng lực được thẳng. 
Năng lực gió hay không khí (vayu) được gọi 
là “năng lực sinh tổn” (prana) chảy vào trong 
kênh trung tâm. Năng lực sinh tồn tạo cho 
thân thể chúng ta ổn định và vững chắc. Nó 
cũng được gọi năng lực đất bởi vì nó tạo ra sự 
ổn định và tính nhẫn nại đối với thân thể. 
Nếu thân thể bị ngã về phía trước trong khi 
thiển, hoặc có khuynh hướng nghiêng sang 
bên trái, bên phải, hoặc ngã ra đằng sau, bấy 
giờ kênh trung tâm nầy sẽ bị cong và năng 
lực sinh tổn đang chảy trong nó sẽ bị siết chặt 
lại Vì vậy, nếu chúng ta giữ xương sống 
thẳng, năng lực đất sẽ chảy thẳng, và điều 
nầy sẽ dẫn đến sự ổn định và sự chịu đựng 
lâu dài. Luồng nước thấm qua thân thể và giữ 
cho thân thể được ẩm ướt. Nếu các luồng 
nước nầy chảy trong kênh trung tâm, chúng sẽ 
tự nhiên được ổn định. Để cho luồng nước 
chảy vào kênh trung tâm, hành giả phải có đủ 
bẩy tư thế của Đức Đại Nhựt Như Lai. 


2) Place the hands in a meditative posture: Đặt 
vị trí hai bàn tay trong tư thế thiển định. 
3) Two elbows slightly sticking out: Hai khủy tay 


hơi giản ra ngoài — The fñire naturally goes 
upward, while the earth and water naturally 
go downward. For the fire to enter the cenftral 
channel, practitioner must have the fifth 
posture of Vairocana—Luông lửa tự nhiên đi 
lên, trong khi luồng nước và đất tự nhiên đi 
xuống. Để luồng lửa nhập vào kênh trung 
tâm, hành giả phải có tư thế thứ tư. 
4) Lower the chin slightly: Hạ thấp cằm—This 
has the effect of preventing the fire from 
rising upward—Điều nầy ảnh hưởng về sự 
ngăn cẩn luồng lửa bốc lên. 
Eyes should be unwavering: Hai mắt không 
nên ngó qua ngó lại—To Introduce the alr to 
flow ¡into the central channel, one”s eyes 
should be unwavering. The air flow 1s 
connected with movement of the body, and 


5) 


the eyes naturally have a great deal of 
movement associated with them. The moving 
of the eyes will cause the mind to move. So 
one keeps the eyes still, focused on the space 
beyond the tip of the nose. This wIll cause the 
mind to become still and the air flow to enter 
the central channel—Luồng gió được nối tiếp 
với sự chuyển động của thân thể, và hai mắt 
tự nhiên có sự chuyển động liên minh với các 
luồng gió nầy. Sự di động của hai mắt sẽ tạo 
cho tâm dao động. Vì vậy, hành giả nên giữ 
cho hai mắt yên tịnh, tập trung trong khoảng 
không gian vượt lên chót mũi. Điều nầy tạo 
cho tâm trở nên yên tĩnh và luồng gió nhập 
vào kênh trung tâm. 

Lips are left to rest naturally: Hai môi để hở 
tự nhiên —The lips are left to rest quite 
naturally, with the tongue resting against the 
palate—Hai môi để hở thư giãn hoàn toàn và 
tự tự nhiên, lưỡi đang dừng nghỉ chống lại 
vòm miệng. 

Sit in full lotus posidon: Ngồi với hai chân 
trong tư thế kim cương —To stabilize the 
downward-eliminatng flow, one sits with 
one”s legs In the vajra or full lotus position— 
Để làm cho vững mạnh luồng thải ra phía 
dưới. 

Seven powers: Thất Lực —According to the 
Sangti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven powers—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy lực: 

1) Power offaith: Tín Lực. 


6) 


7) 


2) Power ofenergy: Tinh Tấn Lực. 
3) Power of moral shame: Tàm Lực. 
4) Power of moral dread: Quý Lực. 
53) Power of mindfulness: Niệm Lực. 
6) Power ofconcentration: Định Lực. 
7) Power of wisdom: Tuệ Lực. 


Seven precious things: Thất Bảo—See Seven 
treasures. 

Seven pretensions: Thất Mạn—Bảy loại kiêu 
mạn—See Seven arrogances. 

Seven qualifdes of the true man: Sappurisa- 
dhamma (p)—According to the Sangiti Sutta, there 
are seven qualities of the true man—Thất Thượng 
Nhân Pháp—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có bảy thượng nhân pháp. 


4005 


1) Knower ofthe Dhamma: Tri Pháp. 


2) Knower of the meaning: Atthannu (p)—TTI 
Nghĩa. 

3) Knower ofself: Attannu (p)— Tự trị. 

4) Knower of moderation: Mattannu (p)—Tri 
Lượng. 

5) Knower ofthe right time: Tri Thời. 

6)_ Knower of groups: Parisannu (p)—Tri Chúng. 

7) Knower ofpersons: Tri Nhân. 


Seven-realms pereeption: Thất Tâm Giới. 
l1) Perception produced by eye: Tâm nhãn. 


2) Perception produced by tongue: Tâm thiệt. 
3) Perception produced by ear: Tâm thính. 

4) Perception produced by nose: Tâm tỷ. 

5) Perception produced by body: Tâm thân. 
6) Perception produced by mind: Tâm tưởng. 
7) Perception produced by thought: Tâm ý. 


Seven rebellion acts or deadly sins: Thất 
Nghịch—Thất nghịch tộ—See Seven deadly sins. 
Seven requisites of concentration: Thất Định 
Cụ —According to the Sangiti Sutfa In the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven 
requisites of concentraton—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy định cụ. 

I)  Rightviews: Chánh Tri Kiến. 





2) Right Thought: Chánh Tư Duy. 

3) Right speech: Chánh Ngữ. 

4) Right action: Chánh Nghiệp. 

5) Right livelihood: Chánh Mạng. 

6)_ Right effort (energy): Chánh Tĩnh Tấn. 
7) Right mindfulness: Chánh Niệm. 


Seven riches: Thất Pháp Tài —Bảy cách làm 
giàu trong chánh pháp The seven riches or 
seven ways of becoming rich In the Law: 

1) Faith: Tín. 


2) Zeal: Tấn. 

3) Moral restraint: GIới. 

4) Shame: Tàm quí. 

53) Obedient hearing of the Law: Văn. 

6)_ Abnegation or abandonment: Xả. 

7) Wisdom arising from meditation: Định huệ. 


Seven riddances: Thất Chủng Xả—Bảy loại xảẩ 
bỏ—Seven abandonments. 

l) Cherishing non and nothing: Tâm tánh bình 
đẳng, xả bỏ ghét thương. 

No relations with others: Xả bỏ kẻ thân người 
thù. 


2) 


3) Riddance of love and hate: Xả bỏ lỗi lầm 
thương ghét gây ra bởi tham, sân, sĩ.... 

4) Riddance of anxiety about the salvation of 
others: Xả bỏ lo âu về lợi tha. 

5) Riddance of the clinging of form: Xả bỏ chấp 
tướng. 

6) Giving to others: Xả bỏ mọi vui sướng của 
mình, đem thí cho người. 

7) Benefitting others without hope of return: 


Lầm lợi cho kẻ khác mà không mong đển 
đáp. 
Seven right practfices: Saddhamma (p)—Thất 
Diệu Pháp —According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven 
ripht practices—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bảy diệu pháp: 
I) Here a monk who has faith: Ở đây vị Tỳ 
Kheo có lòng tín. 


2 


2) Here a monk who has moral shame: Ở đây vị 
Tỳ Kheo có tàm. 

3) Here a monk who has moral dread: Ở đây vị 
Tỳ Kheo có quý. 

4) Here a monk who has much learning: Ở đây 
vị Tỳ Kheo đa văn. 

53 Here a monk who has aroused vigour: 
Araddha-viriyo (p—Ở đây vị Tỳ Kheo có 
tinh tấn. 

6) Here a monk who has established 
mindfulness: Upatthita-sati hotI (p—Ở đây vị 
Tỳ Kheo có niệm an trú. 

7) Here a monk who possesses wisdom: Ở đây 


vị Tỳ Kheo có trí tuệ. 

Seven rows 0 precious trees: Bảy Hàng Cây 
Báu. 

Seven rules given in the Vinaya for setfling 
disputes among monks and - nung: 
Saptadhikarana-samatha (skt—Thất Diệt Tranh 
Pháp—Seven rules for the participaion and 
setflement of disputed questions that have been 
raised—According to the Sang1ti Sutfa in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven rules 
given In the Vinaya for settling disputes among 
monks  (disputes arguments, 
misconduct, Judgment and punishment, correctness 
of a religlous observance)—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy pháp dùng để 
hòa giải mỗi khi có sự tranh cãi giữa chư Tăng: 


arilse from 





4006 


l1) Face to face evidence, or appeal to the law: 
Sammukha-vinaya (skÐ— Tự Thuận—To 
place the two quarrelling monks face to face 
in order to clarify and solve the problem—— 
Ưng đữ hiện tiền tỳ ni—Cho hai tu sĩ tranh 
chấp đối diện nhau để thanh minh và giải 
quyết vấn đề. 
No recollection: (skÙ——No 
witness or proof—Ức Niệm—To make one 
admit that his memory had failed in regard to 
the point of dispute—Ưng dữ ức niệm tỳ ni 
(có chứng cớ rằng mình không biết hay không 
nhớ). Làm cho một người nhìn nhận rằng 
mình không còn nhớ gì về vấn để đã tranh 
chấp nữa. 
Mental derangement: Amudha-vinaya (skt)— 
Irresponsibiliy Bất Tr—To make a monk 
admit that he was not In his normal mind 
when the point of dispute arose: Ưng dữ bất 
tri fỳ ni (nói quyết rằng tâm trí không bình 
thường khi xãy ra tranh chấp). Làm cho một 
bên nhìn nhận rằng tâm trí mình không bình 
thường khi xãy ra tranh chấp. 
Decsion by majorty vote or verdict: 
Pratijnakaraka-vinaya (skÙ—ĐÐa Nhơn Mích 
Tội—Chuyển lên giáo hội phân xử bằng biểu 
quyết của đa số. 
Voluntary formality of 
confession: TatsvabhavaIsiya-vinaya (skÐÙ—— 
Ưng Dữ Tự Ngôn Trị— Tự ăn năn xin lỗi. 
Condemnation of unconfessioned sin, make a 
statement and ask thrice for judgment: 
Yadbhuyasikiya-vinaya (skt— Đa Mích Tội 
Tướng—Quanh co thoái thác và Tăng chúng 
sẽ hỏi đi hỏi lại ba lần trước khi quyết định 
hình phạt. 
Covering over with grass: Trnastaraka-vinaya 
(sk)—Như Thảo Phú Địa—Covering the mud 
with straw. The avoidance of publicity to a 
dispute within the Sangha—Cùng niệm Phật 
khỏa lấp. Tránh để cho nhiều người biết về 
sự tranh chấp trong Tăng đoàn. 
Seven sacred gøraces: Thất Thánh. 
(@)_ Content of the “Seven sacred graces”—Nội 
dung của Thất Thánh: 
1) Faith: Tín. 


2) SmrtI-vinaya 





3) 


, 


5) confession or 


6) 


7) 


Observance of the commandmerts: Giới (Trì 
giới). 

Hearing Instruction: Văn (Nghe pháp). 

Shame for self: Tàm. 

Shame for others: Quí. 


6) Renunciation: Xả. 
7) Wisdom: Huệ. 
(ŒI) According to the Mahayana, seven sacred 


Øraces OT seven grades Oør sfeps In virtue 
preceding the entry into faultless wisdom—— 
Theo Đại Thừa, thất Thánh hay bảy bước đi 
vào kiến đạo (trí huệ không sai phạm). 

(HD According to Kosa School of Hinayana, the 
seven sacred graces are seven developments 
of holiness—Theo trường phái Câu Xá của 
Tiểu Thừa, thất Thánh là bảy sự phát triển để 
đi đến Thánh thiện. 

Seven Sectfs in Japan: Thất Tông Nhật Bản. 


1) Risu: Risshu—Vinaya—Luật Tông. 
2) Hosso: Dharmalakshana—Pháp Tông. 
3) Sanron: San-Lun—Tam Luân Tông. 
4) Kegon: Hua-Yen—Hoa nghiêm Tông. 
5) Tendai: T'ien-T?ai—Thiên Thai Tông. 
6) Shingon: Chân Ngôn Tông. 

7) Zen: Thiển Tông. 


Seven sins: Thất Ác—Bảy điều ác—Seven evils 
(A) Three sins of the BODY——Ba ác nơi Thân: 


I1) Kiing: Sát sanh. 

2) Robbing: Trộm cướp. 

3) Adultery: Tà dâm. 

(B) Four sins of the SPEECH—Bốn ác nơi Khẩu: 
4) Lying: Nói dối. 

53) Slander: Nói lời chia rẽ. 


Abuse: Nói lời lấn lướt độc ác. 

Double-tongue (vain conversation): Nói lời vô 
ích. 

Seven spreading branches of sins: Thất Chi— 
The seven spreading branches of sins (three sins 
of the body and four sins of speech)—Bảy tội nơi 
thân và khẩu—See Seven sins. 

Seven stages of existence: Thất Chủng Hữu— 
The seven stages of exIstence in a human world or 
in any desire world—Bảy loại hiện hữu trong thế 
giới loài người hay trong bất cứ dục giới nào: 

I1) In the hells: Địa ngục hữu. 

2) As animals: Súc sanh hữu. 

3) In the hungry ghosts: Ngạ quỷ hữu. 


4007 


4) In the Devas: Thiên hữu. 

53) In the human beings: Nhơn hữu. 

6) Karma: Nghiệp hữu. 

7) In the intermediate stage: Thân trung ấm hữu. 


Seven sfates of sentient beings: Thất Thú— 
Seven gatis of sentIlent beIngs. 
1) Hells: Narakagati (skÐ)——ĐJỊa ngục. 


2) Hungry ghosts: Preta (skt)—Ngaạ quỷ. 

3) Animals: Tiryagyonmi (sk—Súc sanh. 

4) Demons of higher order: Asuras (skt—A-tu- 
la. 

5) Humans: Manusya (skÐ—Nhơn. 

6) Non-Humans: Phi Nhơn. 

7) Gods: Devas (skÙ—A genius or higher 


spiritual beinege——Thiên. 

Seven stations of consciousness: Thất Thức 

Trú—According to the Mahanidana sutfa and the 

Sangti Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha there are seven statons of 

consciousness—Theo Kinh Đại Duyên và Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy thức 

trú: 

1) The first station of consciousness: Thức Trú 
Thứ Nhất—There are beings different in body 
and different in perception, such as human 
beings, some evas and some states oŸ Woe— 
Có loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai 
biệt, như loài người, một số chư Thiên và một 
số thuộc đọa xứ. 

2) The second station of consciousness: Thức 

Trú Thứ Nhì —There are beIngs different in 

body and alike In perception, such as the 

devas of Brhama”s retinue, born there (on 
account of having attained) the first jhana—— 

Có loại hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng 

đồng loại, như Phạm Thiên chúng vừa mới 

sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ thiền). 

The third station of consciousness: Thức Trú 

Thứ Ba—There are beings alike in body and 

different In perception, such as the Abhassara 

Devas—Có loại hữu tình thân đồng loại, 

nhưng tưởng sai biệt, như chư Quang Âm 

Thiên. 

The fourth station of consciousness: Thức Trú 

Thứ Tư—There are beings alike in body and 

alike in perception, such as the Subhakinna 

devas—Có loại hữu tình thân đồng loại và 


3) 


4) 


tưởng đồng loại, như chư Thiên cõi trời Biến 
Tịnh. 
The fifth statlon of consciousness: Thức Trú 
Thứ Năm—There are beings who have 
completely transcended all perception of 
matter, by the vanishing of the perception of 
Sense-reactions and by non-affention to the 
percepton of variety; thinking: “Space 1s 
1nfinite,” they have atfained to the Sphere of 
Infinite Space—Có loại hữu tình vượt khỏi 
mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về 
sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, 
chứng Không Vô Biên Xứ. 
The sixth station of consclousness: Thức trú 
Thứ Sáu —There bemngs who, by 
transcending the Sphere of Infinie Space, 
thinkímng: “Consciousness 1s Infinite,” have 
the Sphere of 
Consciousness—Có loại hữu tình vượt khỏi 
hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: 
“Thức là vô biên,” và chứng Thức Vô Biên 
Xứ. 
The seventh statlon of consciousness: Thức 
Trú Thứ Bảy —There are beings who, having 
the Sphere of 
Consciousness, thinking: “There 1s nothing,” 
have attained to the Sphere of No- 
Thingness—Có loại hữu tình vượt khỏi hoàn 
toàn Thức Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Không có 
vật gì cả,” và chứng Vô Sở Hữu Xứ. 
Seven s(eps in virtue preceding the entry 
into faultless wisdom: Thất Thánh—See Seven 
Sacred graces. 
Seven-strip robe: Uttarasanga (skÙ—Chu-e 
(Jap)—One of the four outer robes. The others are 
upper robe, middle robe, and robe for going 
among the Sangha—Y thất điều, một trong bốn 
thứ y ngoại. Ba y kia là y thượng, y trung, và y 
nhập chúng. 
Seven successive fac(ors which lead to 
sambodhi: Thất Giác Phần Tam muội—See 
Seven limbs of enlightenmer. 
Seven surpassing qualities of a Buddha: Thất 
Thắng Sự—Bảy loại vô thượng. 
l1)  Buddha”s body (his body with thirty-fwo signs 
and eighty-four marks): Phật thân. 


5) 


6) 


are 


atained — to Infinite 


7) 


transcended Infinite 


4008 


2) Buddha”s dharma or universal law: His way of 
universal mercy——Phật pháp. 

3) Buddhaˆs wisdom: Phật huệ. 

4) Buddha's perfection: His perfect Insigpht or 
doctrine—Phật Toàn. 

53) Buddha”s supernatural powers: Thần lực Phật. 

6) Buddha”s ability to overcome hindrance and 
attain Deliverance: Khả năng đoạn khổ giải 
thoát của Đức Phật. 

7) Buddha's abiding place (Nirvana): Phật Niết 


Bàn. 
Seven Tathagatas: Thất Như Lai. 


1)  Amitabha: A Di Đà. 

2) Kanlu Wang: Cam Lộ Vương. 

3) Kuan Yin: Quán Âm. 

4)_ Wonderful Body: Diệu Sắc Thân. 

5) Ratnasambhava: Bảo Thắng. 

6)_ Non-Fearfulness: Li Bố Úy. 

7)_ Prabhutaratna: Quảng Bác Thân—ĐÐĐa Bảo. 


Seven teachings which lead a country to 
prosperity: Bảy điều đưa một quốc gia đến chỗ 
phú cường In Mahaparmivarna Sutra, the 
Buddha reminded all rulers his seven teachings 
which lead a country to prosperity—Trong Kinh 
Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã nhắc nhở những 
nhà lãnh đạo về bảy điều làm cho đất nước hưng 
thịnh. 

l) People should assemble offten to discuss 
political affatrs, and to provide for national 
defense: Quốc dân nên thường hội họp thảo 
luận chính trị và phòng thủ quốc gia. 

People of all social classes should meet 
together in unity to discuss their national 
affairs: Quốc dân mọi từng lớp đồng lòng 
tham gia bàn luận quốc sự. 

People should respect old customs and not 
change them unreasonably, and they should 
also observe the rules of ceremony and 
maintain justice: Quốc dân nên tôn trọng luật 
lệ được lưu truyền lại và không thay đổi 
chúng một cách vô lý. Quốc dân cũng nên 
trọng lễ nghĩa và công lý. 

People should recognize the difference of sex 
and senioriy, and maintain the purity of 
family: Quốc dân nên công nhận sự khác biệt 
về giới tánh và bậc trưởng thượng, cũng như 
duy trì sự thanh tịnh trong gia đình. 


2) 


3) 


4) 


53) People should be fiial to their parents and 
faithful to their teachers and elders: Quốc dân 
nên hiếu thuận với mẹ cha và trung nghĩa với 


thầy cô và các bậc trưởng thượng. 


6) People should honor the ancestors” shrines 
and keep up the annual rites: Quốc dân nên 
tôn danh lăng miếu tổ tiên và bảo tổn nghi lễ 
hằng năm. 

7) People should esteem public morality, honor 


virtuous conduct, listen to honorable teachers 
and make offerings to them: Quốc dân nên 
tôn trọng đạo đức quần chúng, tôn danh và 
cúng dường những vị đạo sư đạo cao đức 
trọng. 
Seven tendencies: Thất Tùy Miên—Anusaya 
(p—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven latent 
proclivities or underlying tendencies, or Iinherenf 
tendenclIes. For 1t Is owing to their inveteracy that 
they are called inherent tendencis (anusaya) since 
they inhere (anusenti) as cause for the arising of 
øreed for sense desire, efc., again and again— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy 
miên, chúng là cái nhân cho tham dục, v.v., sanh 
đi sanh lại mãi: 
l) Sensous greed: Kama-raga (p)—The 
underlying tendency to sensual lust—The 
inherent tendency to greed for sense desire. 
Ordinary human love springing from desire, In 
contrast with religious love—Dục Ái Tùy 
Miên—Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục 
hay ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, 
ngược lại với Pháp ái. 
Resentment: Patpha (p)—The underlying 
tendency to aversion—The Inherent tendency 
to resentnent—Sân Tùy Miên. 
Wrong views: The underlying tendency to 
views—The tendency 
view——Kiến Tùy Miên. 
Doubt: The underlying (mnherent) tendency to 
doubt (uncertainty)—Nghi Tùy Miên. 
Conceirt: The underlying (mnherent) tendency 
to conceit (pride)—Mạn Tùy Miên. 
Craving for becoming: Bhava-raga (p)—The 
underlying tendency to lust for existence 
(becoming)—Hữu Tham Tùy Miên. 


2) 


3) 
to false 


inherent 
2 
5) 


6) 


4009 


7) lIgnorance: The underlying tO 


1pgnorance—Vô Minh Tùy Miên. 


tendency 


Seven treasures: Sapta ratna (skt)—The seven 
treasures or precious things—Bảy báu (Gold: 
vàng, silver: bạc, carnelian: sa cừ, coral: san hô, 
red pearl: xích châu, agate: mã não, diamond: kim 
cương, crysfal: lưu ly). 


(D The seven treasures in Amitabha Sutra—Thất 
Bảo trong Kinh A Di Đà: 

1) Gold: Kim. 

2) Silver: Ngân. 

3) LapIs lazuli: Lưu ly. 

4) Crystal: Pha lê. 

53) Agate: Mother of pearL—Xa cừ. 

6) Rubies or red pearls: Xích châu. 

7) Cornelian: Mã não. 

D Seven sages ofa Wheel-Turning Sage King in 


the Maha-Paranirvana Sutra—Bảy nhân vật 
quí vô giá của vị Chuyển Luân Thánh Vương 
trong Kinh Đại Bát Niết Bàn: 


1) The woman jewel: Nữ Bảo (Bà vợ đẹp và 
hiền đức). 

2) The elephant jewel: Tượng Bảo (Voi báu). 

3) The horse jewel: Mã Bảo (Ngựa báu). 

4) The minister jewel: Chủ tạng thần (Vị quan 
giữ kho tàng). 

5) The army jewel: Chủ binh thần (Vị quan giữ 
binh quyền). 

6) The chariot jewel: Luân Bảo (Xe báu dùng đi 
hàng phục thiên hạ). 

7) The Mani (treasure) Jjewel: Châu báu. 

Seven treasures of Enliphtened Beings: 

Ariya-dhanani (p)—Thất Thánh Tài—Bảy tài sản. 

()_ Seven Treasures of Enlightened Beings—Bảy 


tài sản của bậc Thánh Nhân: 
1)  Faithfulness: Tín—Đức tin. 


2) Vigor: Tấn —Tinh tấn. 

3) Shamefulness: Tàm quý—Hổ với bên ngoài 
và thẹn với bên trong. 

4) Broad knowledge: Đa văn—Học nhiều hiểu 
rộng. 

5) Forgiveness or Abandonment: Xả—Không 
chấp giữ trong tâm. 

6) Concentration or Samadhi: Định—Tâm không 
dao động. 

7) Wisdom: Huệ —Trí huệ. 


D According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven 
Ariyan treasures—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài: 

1) The treasure of Faith: Tín Tài. 


2) The treasure of morality: Giới Tài. 

3) The treasure of moral shame: Hiri (p)—Tàm 
Tài. 

4 The treasure of moral dread: Ottappa (p)— 
Quý Tài. 

53) The treasure of learning: Sufa (p)—Văn Tài. 

6) The treasure of renunciation: Caga (p)—Thí 
Tài. 

7) Wisdom: Tuệ Tài. 


Seven fypes of contemplation on the impure 
body: Bảy phép quán thân bất tịnh: 

I1) Quán cứu cánh bất tịnh: Contemplation that 
after death the body swelling up and rotting 
away with flesh and bones In disarray: Sau 
khi chết thì thân nầy sình lên và thối rữa. 
Contemplaton on foul odor in profusion: 
Quán cơ thể bất tịnh. 

Contemplatlon on the Iimpurly of a fetus: 
Quán chủng tử (thai nhì) bất tịnh, do tham ái 
mà sanh ra. 

Contemplaton on ¡impure new-borm chỉid, 
emerging from the womb with pus and blood 
gushing forth: Quán sơ sanh bất tịnh. 
Contemplation on the impure area: Quán thọ 
sanh bất tịnh, do tinh cha huyết mẹ hòa hợp 
mà thành. 

Contemplation the Iimpurity of drinking the 
motherˆs blood: Quán thực đạm bất tịnh. 
Contemplaton on the Impurity of the dirty 
area of the womb: Quán trụ xứ bất tịnh. 
Seven types of meditation on impurity: Thất 
Pháp Bất Tịnh Quán—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in the Pure Land 
Buddhism, 1f a Pure Land practitioner wishes to be 
assured of rebirth, he or she should perfect the 
practice of disgust of the five desires by engaging 
1n the seven types of meditation on Iimpurity. Our 
own bodies being Iimpure, the bodies of others are 
likewise. If we constantly meditate on these seven 
Impurites, we will gradually develop disgust 
toward those male and female forms which 
ordinary people Jjudge handsome and beautiful. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


4010 


Thus the flames of lust will gradually diminish— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh 
Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, hành giả tu tịnh 
độ muốn quyết định được sanh về Tây Phương 
Cực Lạc, cần nên luôn tập tu hạnh yễm ly bằng 
cách quán bảy pháp bất tịnh. Thân mình đã thế, 
thân người khác lại cũng như vậy. Nếu thường 
quán sát bảy điều bất tịnh nây, đối với các thân 
nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, cũng 
sanh niệm yễm ly và lửa ái dục lần lần tiêu giảm. 
I) The impure seed: Chủng tử bất tịnh—Thân 
nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt giống tham 
ái mà sanh —This body 1s born from the 
karma of lust and attachment. 

The impure bírth: Thọ sanh bất tịnh—The 
fetus 1s a combination of father”s sperm and 
mothers egg in sexual intereourse—Mầm 
sanh khởi của bản thân do một điểm tỉnh 
huyết của cha mẹ hòa hợp trong khi gần gủi. 
The fetus in impure: Trụ xứ bất tịnh—The 
fetus In impure, dirty area of the womb, under 
the small ¡mntestines and above the large 
intestines—Thai thân ở trong tử cung nhơ 
nhớp, nằm dưới ruột non, trên ruột già. 

As a fetus, the body drinks the mother”s 
blood: Thực đạm bất tịnh—Khi còn ở trong 
thai, huyễn thân lại thọ dụng huyết phần của 
người mẹ. 

Once ready to be born, the fetus emerges 
from the womb with pus and blood gushing 
forth and foul odors in profusion: Sơ sanh bất 
tịnh—Khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu 
hướng về sản môn, ra khỏi mình người mẹ 
cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy 
đầy. 

Inside a thin layer of skin, the body contaIns 
nothing but flesh, bones, blood, sputum, urine, 
and stool, etc.: Cử thể bất tịnh —Trong lớp da 
ngoài che đậy thân nầy là tất cả sự hôi nhơ 
của các chất, thịt, xương, máu, đàm, đại, tiểu, 
vân vân. 

After death, the body swelling up and rofting 
away, with flesh and bones disarray, feeding 
feelers and crows: Cứu cánh bất tịnh—Đến 
khi chết rồi, thân nầy là một đống thịt sình 
thúi rã rời, mặc cho giòi tửa bò lan hoặc quạ 
diều tha mổ. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Seven types of self-nature: Thất Chủng Tự 

Tánh—According to The Lankavatara Sutra, there 

are seven types of self-nature (svabhava)—Theo 

Kinh Lăng Già, có bảy loại tự tánh: 

l1) Collection or aggregate: Amudayasvabhava 
(skÐ—Tập Tự Tánh—Sự tập hợp hay tụ tập. 


2) Being: Bhavasvabhava (skt——EXxistence— 
Tánh Tự Tánh—Hữu thể hay sự hiện hữu. 

3) Sign: Lakshanasvabhava (skÐ—Symbol— 
Tướng Tự Tánh— Dấu hiệu hay cái tượng 
trưng. 

4) The elements: Mahabhutasvabhava (skt)— 
Đại Chủng Tự Tánh—Các thành tố. 

5) (Cause or reason: Hetusvabhava (skt—Nhân 
Tự Tánh—Nguyên nhân hay lý do. 

6) Condition: Pratyayasvabhava (skÐÙ— 
Causation—Duyên Tự Tánh—Điều kiện hay 
duyên. 

7) Perfection: Nishpattisvabhava (skt—Thành 


Tự Tánh—Sự hoàn thành hay sự toàn hảo. 
Seven fypes of wives: Bảy loại mệnh phụ— 
Sujata, the young wIfe of the eldest son of the rich 
merchant, Anathapindada, was arrogant, did not 
respect others and did not listen to the instrucftions 
of her husband and his parents and, consequently, 
some discord arose In the family. One day the 
Blessed One came to visit Anathapindada and 
notice this problem. He called the young wife, 
Sujata, to Him and spoke to her kindly, saying: 
“Sujafta, there are seven types Of WIves.” 

l) There 1s a wife who is like a murderer. She 
has an Iimpure mind, does not honor her 
husband and, consequently, turns her heart to 
another man: Có một loại mệnh phụ hành xử 
như một kẻ sát nhân. Tâm bà ta bất tịnh, bà 
không biết kính trọng chồng và kết quả là bà 
trao tình cho kẻ khác. 

There 1s a wife who 1s like a thief. She never 
understands her husband”s labor but thinks of 
her desire for luxury. She wastes her 
husband”s Income to satisfy her own appetIte 
and, by doiïng so, steals from him: Có một loại 
mệnh phụ hành xử như một tên trộm. Bà 
chẳng bao giờ chịu hiểu những nỗi vất vả của 
chồng mình, mà chỉ nghĩ đến dục vọng xa xỉ 
của chính mình. Bà lãng phí lợi tức của chồng 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


4011 


để thỏa mãn sở thích, và do đó bà hành xử 
như một tên trộm. 

There 1s a wife who 1s like a master. She rails 
at her husband, neglects the housekeeping 
and always scolds him with rough words: Có 
một loại mệnh phụ hành xử như một người 
thầy. Bà ta hay rầy la chồng, chẳng những bà 
xao lãng công việc nội trợ mà bà còn mắng 
chưởi chồng bằng những lời thậm tệ. 

There is a wife who 1s like a mother. She 
cares for her husband as though he were a 
child, protects him as a mother does her son, 
and takes good care of his income: Có một 
loại mệnh phụ hành xử như một bà mẹ. Bà 
săn sóc chồng rất cẩn thận như mẹ chăm sóc 
con, và bảo vệ lợi tức của chông kiếm được 
một cách chu toàn. 

There 1s a wife who 1s like a sister. She 1s 
faithful to her husband and serves him like a 
sister with modesty and reserve: Có một loại 
mệnh phụ hành xử như một người em gái. Bà 
ấy trung thành phục vụ chồng như một đứa 
em gái với tất cả sự khiêm tốn và lòng kính 
trọng. 

There 1s a wife who 1s like a friend. She tries 
to please her husband as If he were a friend 
who had Just returned from a long absence. 
She 1s modest, behaves correctly and treats 
him with great respect: Có một loại mệnh phụ 
hành xử như một người bạn. Bà ta cố gắng 
làm vừa lòng chồng như thể chồng vừa đi đâu 
xa lâu lắm mới về. Bà ta khiêm tốn, hành 
động đúng đắn và đối xử tôn kính với chồng. 
There 1s a wife who 1s like a maid-servant. 
She serves her husband well and with fidelity. 
She respects him, obeys his commands, had 
no wishes of her own, no 1ll-feeling, no 
resentment, and always trles to make him 
happy: Có một loại mệnh phụ hành xử như 
một người ở. Bà phục vụ chồng tốt với lòng 
trung kiên. Bà tôn kính chồng, vâng theo 
những chỉ thị của chồng, không ghét không 
thù, mà luôn luôn cố gắng làm cho chồng 
hạnh phúc. 


Seven unavoidables: Bảy điều khó tránh. 


Ù 


Rebirth is unavoidable: Tái sanh chẳng thể 
tránh được. 


2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


Kệ, 


Old age (aging) is unavoidable: Già chẳng 
tránh được. 

Sickness (illness) is unavoidable: Bịnh chẳng 
tránh được. 

Death is unavoidable: Chết chẳng tránh được. 
Punishment for sins is unavoidable: Tội chẳng 
tránh được. 

Happmness for goodness 1s  unavoidable: 
Worldly happiness—Phước (hạnh phúc thế 
gian) chẳng tránh được. 

Consequences or Cause and effect are 
unavoidable: Nhơn duyên chẳng tránh được. 


Seven underlying tendencies: Anusaya (p)— 
Thất Tùy Miên—See Seven tendencies. 

Seven upside-down views: Viparyaya (skÙ— 
Thất Điên Đảo—Seven inversions views. 


q) 
Ù) 


2) 


qI) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Wrong views on permanence: Thường điên 
đảo. 

Wrong views on worldly happiness and 
unhappiness: Lạc và vô lạc điên đảo. 

Wrong views on ego: Ngã điên đảo. 

Wrong views on purity and impurity: Tịnh và 
vô tịnh điên đảo. 

Wrong views on Impermanence: Vô thường 
điên đảo. 

Wrong views on non-egoism: Vô ngã điên 
đảo. 

Wrong views on emptiness: Không điên đảo. 
According to the Yogacara Sastra—Theo Du 
Già Luận: 

Evil thoughts or wrong views on (upside 
down) perception: Tưởng Điên Đảo. 

False views or wrong views or 1lÏlusory Or 
misleading views. To see things upside down: 
Kiến Điên Đảo. 

Deluded or upside down mind, or mind 
following the external environmentfs: Tâm 
Điên Đảo. 
Wrong 
impermanence: Thường Điên Đảo—Điên đảo 
cho vô thường là thường. 

Wrong views on worldly happiness and 
unhappiness: Lạc Điên Đảo—Điên đảo cho 
khổ là vui. 

Wrong views on ego and non-ego: Ngã Điên 
Đảo—Điên đảo cho vô ngã là ngã. 


VIeWS On permanence and 


4012 


7) Wrong views on puriy and Impurity: Tịnh 
Điên Đảo—Điên đảo cho bất tịnh là tịnh. 
Seven ways of becoming rỉch ỉn the law: 
Thất Pháp Tài—Bảy cách làm giàu trong chánh 

pháp —See Seven riches. 

Seyven wrong pracfices: Asaddhamma (p)— 
Thất Phi Diệu Pháp —According to the Sangiti 
Suffa In the Long Discourses of the Buddha, there 
are seven wrong practces—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy phi diệu 
pháp. 

I) Here a monk who lacks faith: Ở đây vị Tỳ 


Kheo bất tín. 

2) Here a monk who lacks moral shame: Ở đây 
vị Tỳ Kheo vô tàm. 

3) Here a monk who lacks moral dread: Ở đây vị 
Tỳ Kheo vô quý. 

4) Here a monk who has little learning: Ở đây vị 
Tỳ Kheo thiểu văn. 

53) Here a monk who 1s slack: Kusito (p—Ở đây 
vị Tỳ Kheo giải đãi. 

6) Here a monk who 1s unmindful: Mutthassati 
(p)—Ở đây vị Tỳ Kheo thất niệm. 

7)_ Here a monk who lacks wisdom: Ở đây vị Tỳ 
Kheo liệt tuệ. 

Seventeen patched robe: Áo mười bảy mảnh— 

See Nine grades of the monk”s patched robe. 

Seventeen Sanghadisesas:  Sanghadisesa 

(sk)—Thập Thất Giới Tăng Tàn—According to 

Rules for Mendicants composed by Most 

Honerable Master Minh Đăng Quang 1m 


accordance with The Sacred Books of the 
Buddhists, book of the discipline, seventeen 
ofences which entfail nuns temporary expulsion 
from the Order. Indulging In any one of these 
offences, nuns are required to leave the Order for 
a period of time fixed by the assembly of monks 
and nuns. After that time, offenders presenf 
themselves before the Order to beg for a 
reinstatement. Without the permission from the 
assembly of monks and nuns, offenders cannot 
return to the Order——Theo Luật Nghi Khất Sĩ được 
Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn theo Luật Tạng, 
mười bẩy giới tổn hại Tăng Tàn khiến chư Ni 
phạm phải sẽ bị tạm thời trục xuất khỏi giáo 
đoàn. Ni chúng phạm phải sẽ bị Giáo Đoàn Tăng 
Ni chúng quy định thời gian bị tạm trục xuất. Đến 


khi mãn hạn trục xuất, người phạm tội phải ra 
trước Tăng Ni chúng xin được tái gia nhập vào 
giáo đoàn. Không có sự chấp thuận của Tăng Ni 
chúng, người phạm tội không thể trở lại giáo 
đoàn. 

l1) A nun should not to act as a go-between for a 
woman with a man in mind or for a man with 
a woman in mind, whether as a wIfe Or as a 
miSfress, Or acfing as an agent for arranging 
the meeting of two persons for sexual 
indulgence: Cấm làm mai, cưới gã hay môi 
giới cho sự hẹn hò. 

A nun should not accuse falsely (unjustly or 
wronely) another nun with an unfounded 
charge: Cấm cáo gian một vị Tỳ Kheo Ni 
khác một tội gì mà không có thật. 

A nun should not suspect another nun with a 
groundless charge: Cấm nghi quấy một vị Tỳ 
Kheo Ni khác một gì mà không có thật. 

A nun should not bring any law suifts or any 
legal questions to the government officials for 
judgment: Cấm kiện thưa đến quan chức. 

A nun should not ordain a woman who has 
committed a capital offense (a woman with 
death penalty): Cấm cho nhập đạo một người 
phạm tội đáng chết. 

A nun should not speak In support for a nun 
who has commifted one of the eight ParaJikas: 
Cấm binh vực một cô phạm đại giới. 

A nun should not øo alone to a remofe regIon. 
Going alone to a remote village or other side 
Of a river, remaining away for a night alone or 
staying behind a group alone by a nun are 
regarded undesirable. A nun doing so 
committed the offense called Sanghadisesa—— 
Cấm đi xa một mình: Cấm vị Ni đi một mình 
đến một làng xa hay qua bên kia bờ sông, ở 
cách đêm. 

A nun should not accept necessifies from a 
man: Cấm vì ý riêng lãnh của đàn ông những 
thức cần dùng. 

A nun should not ask other people to accept 
necessifies from a man: Cấm vì ý riêng mượn 
kẻ khác lãnh thế của đàn ông những thức cần 
dùng. 

A nun should not do things to destroy the 
harmony of the Order: Cấm dùng cách nầy 
thế kia để phá sự hòa hiệp của giáo hội. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


10) 


4013 


1l) A nun should not speak In support for a 
person who does things to destroy the 
harmony of the Order: Cấm binh vực kẻ phá 
sự hòa hiệp ở Giáo Hội. 

A nun should not lead a solemnly brahma life, 
to be a bad example for others fo Imitate: 
Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác cho 
kẻ khác bắt chước. 

l a nun who commits evil conduct or 


12 


` 


13 


` 


misbehavior, and her evil conduct 1s seen or 
heard, that nun should be admonished up to 
three times by the assembly of nuns to allow 
her to give up her course. lf after being 
admonished, she gives up that cOUrS€, 1t 1S 
good. If she does not gIve up, It 1s an offence 
entailing a formal meeting of the Order: Nếu 
vị Ñi cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe 
lời khuyên giải. Nếu Ni chúng hỏi ba lần mà 
vẫn không chịu nghe lời, vị nầy phạm tội 

Tăng Tàn. 

A nun should not conceal other nun”s faults 

due to personal affection: Cấm giấu lỗi một 

cô khác vì tình thân. 

15 A nun should not provoke other nuns to 
disobey the laws of the Order: Cấm đốc xúi 
những cô khác, bảo đừng nghe Giáo Hội. 

16) A nun should not direct (superintend) other 
nuns fo give up precepts: Cấm đốc xúi những 
cô khác hoàn giới. 

17) A nun should not quarrel and reproach or 
condemn the Order: Cấm gây gỗ và phiển 
trách Giáo Hội. 

Seventh immortal: Đệ Thất Tiên— The last of 
the seven Buddhas, Sakyamuni—Vị Tiên thứ bảy 
trong bảy vị Tiên, tên khác của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni (vị Phật thứ bảy trong bảy vị cổ Phật). 
Seventh sense: Đệ Thất Tình—A_ non-existent 
sense, like a thirteenth base of perception, or a 
nineteenth dhatu—Cái căn thứ bảy, tức là cái 
không có (vì chỉ có sáu căn mà thôi). Cách nói 
nầy cũng giống như nói 13 nhập hay 19 giới (trong 
khi trên thực tế chỉ có 12 nhập và 18 giới mà 
thôi). 

Seventy (a & n): Bảy mươi. 

Seventy-five dharmas of the Abhidharma 

Kosa: Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông— 

Seventy-five dharmas mentioned by the Kosa 


14 


` 





school -ln the Abhidharma, 75 dharmas 

mentioned by the Kosa school are arranged n five 

categorles and classified Into fwo cat©gorIes, 
created and uncreated—Bảy Mươi Lăm Pháp Câu 

Xá Tông. Theo A Tỳ Đàm Luận, 75 pháp được 

Câu Xá Tông phân chia làm năm cấp trong hai 

loại hữu vi và vô vi. 

() Four kinds of created dharmas—Hữu Vi Tứ 
Chúng Pháp: 

(A) Rupani (skt)—Sắc Pháp: Forms—Có I1 pháp, 
gồm 5 căn (giác quan), 5 cảnh hay những đối 
tượng tri giác, và vô biểu sắc: 

(AT)FEive sense organs—Năm căn: 

1)  Caksus (skÙ—Nhãn: Eye. 


2) Srotra (skÙ—NH: Ear. 

3) Ghrana (skt—Tỷ: Nose. 

4) Jihva (skÐ—Thiệt: Tongue. 

53) Kaya (sk)— Thân: Body. 

(A2) Five sense objects—Năm cảnh: 


6) Rupa (skt—Sắc: Form. 
7) Sabda (skt)—Thanh: Sound. 


8) Gandha (skt—Hương: Smell. 
9) Rasa (skÐ—VỊ: Taste. 
10) Sparsa (skÐ—Xúc: Touch. 


11) Avijnapti-rupa (sk)—Vô biểu sắc: Element 
with no manifesfation. 
(B) Citta (skÐ: Tâm Pháp. 
12) Consciousness or Mind. This 1s consciousness 
1tself. Though one, it naturally functions In 
five ways corresponding to the Íive sense- 
organs: Một pháp, đôi khi được chia thành 
năm pháp tương ứng với năm căn. 
Citta-samprayukta-sanskaa or Caitasika 
(sk)—Tâm Sở Pháp: có 46 pháp, được chia 
thành 6 cấp —The 
functons, 46 dharmas. This category of 


l(© 


~< 


concomitant mental 
mental faculties 1s ørouped Info six classes: 

(C1)Biến Đại Địa Pháp (nhiệm vụ tổng quát): 
Mahabhumka (sk)—I10 pháp —General 
functions or universals, 10 đharmas: 

13) Vedana (skt—Thọ: Perception. 

14) Samjna (skt—Tưởng: Idea. 

15) Cetana (skÐ—Tư: WII. 

16) Sparsa (skt)—Xúc: Touch. 

17) Chanda (skt)—Dục: W¡sh. 

18) Mati (skÐ——Huệ: Intellect. 

19) Smrti (sk)——Niệm: Remembrance. 

20) Manaskara (skt—Tác ý: Attention. 


4014 


21) Adhimoksa (skt)—Thắng giải: Decision. 

22) Samadhi (skt)—Định: Concentration. 

(C2)Kusala-mahabhumika (sk—Đại thiện địa 
pháp: General functions of good. 

23) Sraddha (skt)—Tín: Belief. 

24) Virya (sk)—Tấn: Energy. 

25) Upeksa (skt—Xả: Indifference. 

26) Hi (skÐ—Tàm: Shame. 

27) Apatrapya (skÐ—Quý: Bashfulness. 

28) Alobha (skÐ——Vô tham: Non-greediness. 

29) Advesa (skt)—Vô sân: Non-malevolence. 

30) Ahimsa (skt)——Bất Hại: Non-injury. 

31) Prasrabdhi (skÙ——Khinh an: Confidence. 

32) Apramada (skt——Bất phóng dật: Exertion. 

(C3)General functions of deflement: Đại phiển 
não địa pháp. 

33) Moha (skt——Vô minh: Ignorance. 

34) Pramada (skt)—Phóng dật: Idleness. 

35) Kausidya (skt—Giải đãi: Indolence. 

36) _Asraddhya (skt)—Bất tín: Non-belief. 

37) Styana (skÐÙ—Hôn trầm: Low-mindedness. 

38) Auddhatya (skt)—Trạo cử: High-mindedness. 

(C4)Akusala-mahabhumika (skÙ—Đại bất thiện 
địa pháp: General functions of evil. 

39) Ahrikya (skÙ——Vô tàm: Shamelessness. 

40) Anapatrapya (sk)——Vô quý: 
bashfulness. 

(C5)Upaklesa-bhumika (skt)—Tiểu phiền não địa 
pháp: Minor functions of defilement. 

41) Krodha (skt)—Phẫn: Anger. 

42) Mraksa (sk)——Phú: Concealment. 

43) Matsarya (skt)—Xan: Parsimony. 

44) Irsya (skÙ—Tật: Envy. 

45) Pradasa (skt)——Não: Affliction. 

46) Vihimsa (skÐ—Hai: InJury. 

47) Upanaha (skt——Hận: Enmity. 

48) Maya (skt—Huyễn: Deceit. 

49) Saihya (skÙ——Cuống: Fraudulence. 

50) Mada (skt——Kiêu: Arrogance. 

(C6)Aniyata-bhumika (skt—Bất định địa pháp: 
Indeterminate functions. 

51) Kaukrtya (sk)—Ố tác: Repentance. 

52) Middha (skt)—Thụy miên: Drowsiness. 

53) Vitarka (sk)—Tầm: Reflection. 

54) Vikara (skÐ——Tư: Investigation. 

55) Raga (skÐ—Tham: Covetousness. 

56) Pratigha (skt)—Sân: Hatred. 

57) Mana (skt)—Mạn: Pride. 





Non- 


58) Vicikitsa (sk—Nghi: Doubt. 

(D) Citta-viprayukta-sanskara (sk)—Tâm Bất 
Tương Ưng Hành Pháp: Pháp không thuộc 
sắc, cũng không thuộc tâm——Elements neither 
substantial forms nor mental functions: 

59) Prapti (sk)—Đắc: Acquisition. 

60) Aprapti (sk)—Phi đắc: Non-acquisition. 

61) Sabhagata (sk)—Đông 
CommunionshIp. 

62) Asamjnika (skÙ—Vô tưởng quả: Fruition of 
thoughtless heaven. 

63) Asaminika-samapatti (skt—Vô tưởng định: 
Thoughtless ecstacy. 

6%) Nrrodha-samapatti 
Annihilation trance. 

65) Jivita (skt)——Mạng căn: Life. 

66) Jati (sk)—Sinh: Birth. 

67) SthitI (skÐ—Trụ: Stability. 

68) Jara (sk)—DJI: Decay. 

69) Anityata (skÐ)——Diệt: Impermanence. 

70) Nama-kaya (skt)—Danh thân: Name. 

71) Pada-kaya (skt)—Cú thân: Sentence. 

72) Vyanjana-kaya (skÐ——Văn thân: Letter. 

đI) Asankrta-dharma (skÙ—Vô VI Pháp: Non- 
created elements or negative becoming——See 
Three non-created dharmas. 

73) Akasa (skÐ——Hư không: Space. 

74) Pratsamkhya-nirodha  (skt)—Trạch 
Extinction through intellectual power. 

75) Apratisamkhya-nirodha (skt—Phi trạch diệt: 
Extinction due to lack of producftive cause. 

Seventy-five dharmas menfioned by the 

Kosa school: Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá 

Tông—See Seventy-five of the 

Abhidharma Kosa. 

Seventy-five rules of conduct: Sikkka-karaniya 

(skÙ—Sekhiyadhamma (p)—Thất Thập Ngũ Giới 

Chúng Học. 

(@D Seventy-five rules of conduct for monks— 
Bảy mươi lăm giới Chúng Học: According to 
the Vinaya Pitaka, Sikkka-karaniya includes 
rules of conduct which are connected with 
daily activities—Tiếng Phạn gọi là Thức Xoa 
Ca La Ni—Theo Luật Tạng, Thức Xoa Ca La 
Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt 
hằng ngày. 


phần: 


(sk) Diệt tận định: 


diệt: 


dharmas 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


5) 


4015 


A monk should wear the Inner robe all round 
for covering the circle of the navel and the 
circles of the knees. Whoever out of 
disrespect dresses with an Inner robe hanging 
down 1n front or behind, there 1s an offence of 
wrong-doing: Cái chăn phải vận từ nịch lưng 
tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để 
phủ trùm rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn 
xăng lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía 
trước hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa 
Ca La NI. 

A monk should wear the upper robe even all 
round (whoever out of disrespect puts on an 
upper robe hanging down in front or behind, 
there 1s an offence of wrong-doing): Bộ áo ba 
cái phải mặc cho có thứ lớp. 

A monk should not, out of disrespect, having 
uncovered the body, go among the houses: 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo 
che mình. 

A monk should not, out of disrespect, sit down 
among the house without proper clothes: 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 
mặc áo che mình. 

A monk should not go fidgeting amidst the 
houses (making play with hand or foot): 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay. 

A monk should not sit fidgeting in inhabited 
areas (making play with hand or foot In the 
houses): Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
múa tay. 

A monk should not go among the houses with 
eyes glanced around. He should go amidst the 
houses with eyes cast down looking only a 
plough”s distance ahead: Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ mà mắt trông bên nây, bên kia. Mắt 
vị ấy chỉ nên nhìn xuống và xa về phía trước 
chỉ khoảng bể ngang một luống cày. 

A monk should not sit down 1n the houses with 
eyes glanced around. He should sit down 
amidst the houses with eyes cast down 
looking only a plouph's distance ahead: 
Chẳng nên ngôi trong nhà cư sĩ mà mắt trông 
bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước khoảng bề ngang 
một luống cày. 

A monk should not go among the houses with 
robes lifted up to the shoulders, either on one 


side or on both (If out of disrespect having 
lifted up the robe on one side or on both, there 
is an offence of wrong-doing): Chẳng nên đi 
vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 
10) A monk should not si down amidst the 
houses with robes lifted up to the shoulders, 
either on one side or on both: Chẳng nên ngôi 
trong nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 
A monk should not go Into the houses with 
loud laughter: Chẳng nên cười cợt khi đi vào 
nhà cư sĩ. 
12) A monk should not sit down ¡in the houses with 
loud laughter: Chẳng nên cười cợt khi ngôi 
trong nhà cư sĩ. 
With little noise will I go sit down amidst the 
houses, 1s a training to be observed. One 
should go sit down amidst the houses with 
litle noise: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ 
mà gây ra tiếng động dù là tiếng động nhỏ. 
Whoever out of disrespect, making a loud 
ñOIS€, a øreaf noise, øgoes sifs down amidst the 
houses, there Is an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà bất kính 
gây nên tiếng động lớn. 
A monk should not go amidst the houses 
swaying the body. He should hold the body 
straight: Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình. 
A monk should not sit down amidst the houses 
sway the body. He should hold the body 
straight: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
lay chuyển thân mình. 
Not swaying the arms will I go sit down 
amidst the houses, Is a training to be 
observed. One should not go sit down amidst 
the houses swaying the arms. One should go 
sit down holding the arms straight: Chẳng nên 
ngồi trong nhà cư sĩ mà lay động đôi tay. 
Whoever out of disrespect, the arms swayiIng, 
goes sits down amidst the houses bending the 
arms, there Is an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên vì bất kính mà lay động đôi tay 
lúc ngồi trong nhà cư sĩ. 
Not swaying the head will I go sit down 
amidst the houses, Is a trainng to be 
observed. One should not go sit down amidst 
the houses swaying the head. One should go 
sit down holding the head straight: Chẳng nên 


`=< 


II 


~ 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


17 


~ 


18 


`=< 


19 


` 


4016 


ngồi trong nhà cư sĩ mà đầu lắc lia (đầu nên 
giữ thẳng). 

20) Whoever out of disrespect, the head swaying, 
øoes sits down amidst the houses bending the 
head, there 1s an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên vì bất kính mà đầu lắc lia lúc ngôi 
trong nhà cư sĩ. 

21) A monk should not enter any lay people”s 
houses with the arms placed on the hips, or 
with the hands on both sides and the elbows 
turned outwards (akimbo): Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống 
nạnh. 

22) A monk should not sit down in lay people”s 

houses with the arms akimbo (arms place on 

the hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards): Chẳng nên ngồi trong nhà 
cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh. 

One should not go sit down muffled up amidst 

the houses: Chẳng nên choàng khăn cổ khi 

ngồi trong nhà cư sĩ. 

24) Whoever out of disrespect goes sits down 
amidst the houses, having dressed himself, 
including his head, ¡in the upper robe, there 1s 
an offence of wrong-doing: Chẳng nên bất 
kính vừa ngồi vừa mặc y áo trong nhà cư sĩ. 

25) A monk should not crouch down on the heels 

(sit arms akimbo) in the lay people”s houses: 

Chẳng nên ngôi chồm hổm trong nhà cư sĩ. 

One should not sit down amidst the houses 

lolling. Whoever out of disrespect sits down 

amidst the houses lolling, there 1s an offence 
of wrong-doing: Chẳng nên ngồi chống tay 
lên cằm trong nhà cư sĩ. 

27) A monk should accept almsfood attentively. 

Whoever out of disrespect accepts almsfood 

1natfentively, as though desirous of throwing 1t 

away, there Is an offence of wrong-doing: 

Phải để ý khi lãnh cơm. 

One should accept almsfood thinking of the 

bowl. Whoever out of disrespect accepfs 

almsfood, looking about here and there, there 
is an offence of wrong-doing: Chẳng nên ngó 
quanh ngó quẩn khi nhận thực vật cúng dường 

(chỉ nên ngó thẳng vào bát). 

Almsfood with cqual cury should be 

accepted. Whoever out of disrespect accepfs 

too much curry, there Is an offence of wrong- 


23 


` 


26 


`< 


28 


`=< 


29 


` 


30 


31 


32 


33 


34 


Sh) 


36 


`=< 


`~ 


` 


` 


` 


) 


` 


doing: Chẳng nên nhận quá nhiều cà ri (món 
ăn đặc biệt của Ấn Độ). 

A monk should not hide (cover up) sauce and 
Curries with rice out of desire to øet more. 
One should accept almsfood at an even level. 
Whoever out of disrespect accepts heaped-up 
almsfood, there is an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn đặng 
lãnh thêm nữa. 

After accepting enough alms-food, a monk 
should cover the bowl; then he should sit 
straight up, eat and contemplate at the same 
time. Whoever out of disrespect eafS 
almsfood Inattentively, there 1s an offence of 
wrong-doing: Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ 
cái bát lại, vừa ăn vừa quán tưởng. Những ai 
bất kính, ăn đồ khất thực mà không quán 
tưởng là phạm tội. 

One should eat almsfood thinking of the bowl. 
Whoever out of disrespect eats almsfood 
looking about here and there, there Is an 
offence of wrong-doing: Chẳng nên bất kính 
vừa ăn vừa ngó quanh quẩn (chỉ nên nhìn 
thẳng vào bát). 

One should eat almsfood on continuous alms- 
tour. Whoever out of disrespect eafs 
almsfood, having chosen here and there, there 
is an offence of wrong-doing: Chẳng nên lựa 
chỗ thọ thực (chỉ nên thọ thực trên đường đi 
khất thực mà thôi). 

Almsfood with equal curry should be eaten. 
Whoever out of disrespect eafs too much 
curry, there ¡is an offence of wrong-doing: Chỉ 
nên ăn vừa phải cà ri (món ăn đặc biệt của 
Ấn Độ). 

A monk should eat the alms-food working 
down from the top without making exceptions 
(choosing or selecting foods). One should eat 
almsfood not having chosen from the top. 
Whoever out of disrespect eats almsfood 
having chosen from the top, there Is an 
offence of wrong-doing: Món nào xúc trước 
thì ăn trước. 

One should not cover up the curry or the 
condiment with conjey, desiring something 
more. Whoever out of disrespect covers up 
the curry or the condiment with conjey, 
desiring something more, there 1s an offence 


4017 


of wrong-doing: Chẳng nên che lấp cà ri để 
được nhận thêm. 

A monk should not ask for sauce and/or rice 
for his own appetizing unless he 1s sick: 
Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ 
khi đau yếu phải tùy món cần dùng. 

A_ monk look enviously at 
another”s bowl. One should not look at others” 
bowls captious-mindedly. Whoever out of 
disrespect looks at others” bowls captious- 
mindedly, there 1s an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên thấy vị khác lãnh đổ ăn mà sanh 
lòng thèm muốn. Chẳng nên nhìn sang bát 
của người khác có ý thèm thuồng, nếu không 
là phạm tội. 

39) When eating alms-food, a monk should not 
make up too large a mouthful. Whoever out of 
disrespect makes up too large a mouthful, 
there is an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên ăn miếng lớn. 

One should make up a piece of food Into a 
round. Whoever out of disrespect makes up a 
long piece of food, there 1s an offence of 
wrong-doing: Chẳng nên cho vào miệng 
miếng ăn dài (nên làm tròn miếng ăn trước 
khi cho vào miệng): Chẳng nên cho vào 
miệng miếng ăn dài (nên làm tròn miếng ăn 
trước khi cho vào miệng). 

A monk should not open the mouth til the 
mouthful 1s brought to it Whoever out of 
distespect opens the the 
mouthful 1s not brought close, there Is an 
offence of wrong-doing: Chẳng nên há miệng 
lớn, mà đút đổ ăn (chẳng nên há miệng trước 
khi miếng đồ ăn được đưa đến miệng). 

One should not put the whole hand Into the 
ceating. Whoever of 
disrespect puts the whole hand Into the mouth 
while eating, there Is an offence of wrong- 
doing: Chẳng nên cho nguyên bàn tay với 
thức ăn tay vào miệng khi đang ăn. 

A monk should not talk with the mouth full 
(talk with a mouthful in the mouth). Whoever 
out of disrespect talks with a mouthful in the 
mouth, there Is an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một miệng 
đồ ăn. 


37 


~ 


38) should not 


40 


`=< 


4I 


` 


mouth  when 


42 


` 


mouth ˆ while Out 


43 


` 


44) When eating alms-food, a monk should not 
make up a round mouthful (eat tossing up 
balls of food). Whoever out of disrespect eafs 
tossing up balls of food, there 1s an offence of 
wrong-doing: Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà 
thảy vào miệng. 
A monk should not eat scattering rice Or 
lumps of boiled rice about. Whoever out of 
disrespect eats breaking up the mouthfuls, 
there ¡is an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra. 
A monk should not eat stuffing out the cheeks 
like a monkey (stuffed the cheek on one side 
or on both). Whoever out of disrespect eafs, 
having stuffed cheek on one side or on both, 
there ¡is an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên đưa đổ ăn má bên này, qua má bên kia 
như khỉ. 

A monk should not eat shaking the hand 

about. Whoever out of disrespect eats shaking 

the hands about, there is an offence of wrong- 
doïing: Chẳng nên quơ tay trong khi ăn. 

One should not eat scattering lumps of boiled 

rice. Whoever out of disrespect eafs scattering 

lumps of boiled rice, there is an offence of 
wrong-doing: Chẳng nên để cơm rời rạc mà 
cho vào miệng (tránh bị đổ tháo). 

A monk should not eat put out the tongue, or 

eat licking or wiping, either the hand or the 

bowl: Chẳng nên lè lưỡi ra, hay lấy lưỡi liếm. 

50) A monk should not suck the alms-food loudly, 
or smack the lips loudly: Chẳng nên nút đồ ăn 
trong khi ăn hay nút môi chùn chụt. 

5l) A monk should not eat making loud sound or 
noise, or making a hissing sound: Chẳng nên 
nhai lớn tiếng hay phát ra tiếng gió. 

52) One should not eat licking the fingers: Chẳng 
nên liếm tay khi đang ăn. 

53) One should not eat licking the bowl: Chẳng 
nên liếm chén khi ăn. 

54) One should not eat licking the lips: Chẳng nên 
liếm môi khi đang ăn. 

55) A monk should not accept a drinking-water 
pot or cụp with the hands soiled with food: 
Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng rửa 
tay. 

56) A monk should not throw out amidst the 
houses, rinsings of the bowl with lumps of 


45) 


46 


` 


47 


~ 


48 


`=< 


49 


` 


57 


38 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


a) 


~ 


`= 


` 


`=< 


~ 


` 


` 


` 


` 


4015 


boiled rice (bowl washing water which has 
rice grains in it): Chẳng nên tạt nước rửa bát 
với cơm cặn lợn cợn ra sân của thí chủ. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespect) with an umbrella or a 
sunshade in his hand who ¡s not sick: Chẳng 
nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dù. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespect) with a stick (staff) in his 
hand and who ¡is not sick: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, không đau bệnh mà 
cầm gậy. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespect) with a knife ím his hand: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
cầm dao. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespectf) with a spear (lance) in his 
hand: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ 
vô lễ, cầm giáo. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespect) mounted on clogs (wooden 
shoes): Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ 
vô lễ, đi guốc. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespect) wearing sandals who 1s not 
sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, đi dép. 

A monk should not teach the law to someone 
(with disrespect) in a vehicle who 1s not sick. 
Whoever out of disrespect teaches Dhamma 
to someone In a vehicle and who 1s not i1ll, 
there is an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi 
ngựa, đi kiệu. 

A monk should not sit to teach Dharma to 
someone (with disrespect) lying on a bed and 
who 1s not 1ll, or even lying on the ground: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
nằm trên giường hay nằm dưới đất trong khi 
mình ngồi. 

A monk should not teach Dharma, standing, to 
someone (with disrespecf) siting down, and 
who is not sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp 
cho kẻ vô lễ, ngồi trong khi mình đứng. 

A monk should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone (with disrespecf) 
sitting on a seat and who is not ill: Chẳng nên 


b) 


66 


G7 


68 


69 


70 


71 


72 


` 


~ 


`=< 


` 


=< 


`~ 


` 


vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên 
ghế trong khi mình ngồi dưới đất (ngồi chỗ tốt 
trong khi mình ngôi chỗ xấu). 

A monk should not teach Dharma, having sat 
down on a low seat, to someone (with 
disrespect) siting on a hiph seat and who 1s 
not ¡ll: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ 
vô lễ, ngồi chỗ cao trong khi mình ngôi chỗ 
thấp. 

A monk should not teach the law to someone 
(with disrespect) with head covered (with a 
turban on his head) and who 1s not sick: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ 
che đầu. 

A monk should not teach Dharma to someone 
(with disrespecft) wearing a head wrapping 
(whose head muffled up) and who 1s not sick: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ 
dùng khăng quấn đầu. 

Having sat down on the ground, dhamma 
should not be taught to someone (with 
disrespect) siting on a seat and who 1s not 1ÏÏ: 
Khi mình ngôi dưới đất, chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ 
ngồi trên ghế. 

Dhamma should not be taupht, having sat 
down on a low seat, to someone (with 
disrespect) siting on a hiph seat and who 1s 
not ill: Khi mình ngồi ghế thấp, chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ không có bệnh mà vô 
lễ ngồi trên ghế cao. 

A monk should not teach Dhamma, standing, 
(to someone (with disrespect) who Is sitting 
down and who Is not 1ll: Khi mình đứng, 
chẳng nên vô tình thuyết pháp cho kẻ không 
có bệnh mà vô lễ ngồi. 

A monk should not teach Dharma, going or 
walking behind, to someone (with disrespect) 
going or walking In front and who 1s not IÏÏ: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
đi trước mà mình đi sau. 

A monk should not teach Dharma, standing 
beside (at the side of) a path, to someone 
(with disrespectf) standing on a path (n the 
middle of the path): Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ, đứng ở giữa đường mà 
mình đứng ở bên đường. 


4019 


73) One must not ease or spit oneself standing 1f 
not i1ll. Whoever out of disrespect eases or 
spIts himself standing 1f not II, there 1s an 
offence of wrong-doing: Khi đứng chẳng nên 
tự tiện khạc nhổ. 

74) A monk should not ease himself or spit, 1Ý not 
ill, on green com: Nếu chẳng phải bệnh, 
chẳng nên tự tiện khạc nhổ vào cây xanh. 

75) A monk should not ease himself or spit In the 

water: Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự 

tiện khạc nhổ xuống nước. 

Seventy-five rules of conduct for nuns—Bảy 

mươi lăm giới Chúng Học Ni: Tiếng Phạn gọi 

là Thức Xoa Ca La Ni—According to the 

Vinaya Pitaka, Sikkka-karaniya also includes 

seventy-five rules of conduct which are 

connected with daily activiies—Theo Luật 

Tạng, Thức Xoa Ca La Ni cũng bao gồm bảy 

mươi lăm giới cần học trong sinh hoạt hằng 

ngày của Ni Chúng. 

l1) A nun should wear the inner robe all round 

for covering the circle of the navel and the 

circles of the knees. Whoever out of 
disrespect dresses with an Inner robe hanging 
down ïn front or behind, there 1s an offence of 
wrong-doing: Cái chăn phải vận từ nịch lưng 
tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để 
phủ trùm rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn 
xăng lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía 
trước hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa 

Ca La NI. 

A nun should wear the upper robe even al 

round (whoever out of disrespect pufs on an 

upper robe hanging down in front or behind, 
there 1s an offence of wrong-doing): Bộ áo ba 
cái phải mặc cho có thứ lớp. 

A nun should not, out of disrespect, having 

uncovered the body, go among the houses: 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo 

che mình. 

A nun should not, out of disrespect, sit down 

among the house without proper clothes: 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 

mặc áo che mình. 

A nun should not go fidgeting amidst the 

houses (making play with hand or foot): 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay. 


qI) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) A nun should not sit fidgeting in inhabited 
areas (making play with hand or foot In the 
houses): Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
múa tay. 

A nun should not go among the houses with 
eyes glanced around. He should go amidst the 
houses with eyes cast down looking only a 
ploughˆs distance ahead: Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ mà mắt trông bên nầy, bên kia. Mắt 
vị ấy chỉ nên nhìn xuống và xa về phía trước 
chỉ khoảng bể ngang một luống cày. 

A nun should not sit down 1n the houses with 
eyes glanced around. He should sit down 
amidst the houses with eyes cast down 
looking only a plough's distance ahead: 
Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông 
bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 
xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang 
một luống cày. 

A nun should not go among the houses with 
robes lifted up to the shoulders, either on one 
side or on both (ïf out of disrespect having 
lifted up the robe on one side or on both, there 
is an offence of wrong-doing): Chẳng nên đi 
vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 


7) 


8) 


9) 


10) A nun should not sit down amidst the houses 
with robes lifted up to the shoulders, either on 
one side or on both: Chẳng nên ngồi trong 
nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 

A nun should not go into the houses with loud 

laughter: Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà 

cư sĩ. 

12) A nun should not sit down in the houses with 
loud laughter: Chẳng nên cười cợt khi ngồi 
trong nhà cư sĩ. 

13) With a loud noise wIll I go sit down amidst the 

houses, 1s a training to be observed. One 

should go sit down amidst the houses with 
litle noise: Cấm không được đi vào và ngồi 
trong nhà cư sĩ mà gây tiếng động ôn ào. 

Whoever out of disrespect, making a loud 

ñ0IS€, a øreaf noIse, øoes sits down amidst the 

houses, there 1s an offence of wrong-doing: 

Cấm ngôi trong nhà cư sĩ mà gây tiếng động 

ồn ào. 

A nun should not go amidst the houses 

swaying the body. He should hold the body 


`=< 


11 


~ 


14 


` 


15 


` 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


` 


~ 


`=< 


` 


`=< 


) 


) 


` 


` 


4020 


straight: Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình. 

A nun should not sit down amidst the houses 
sway the body. He should hold the body 
straight: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
lay chuyển thân mình. 

Not swaying the arms will I go sit down 
amidst the houses, Is a training to be 
observed. One should not go sit down amidst 
the houses swaying the arms. One should go 
sit down holding the arms straight: Chẳng nên 
đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà quơ múa 
tay, mà ngược lại tay phải thẳng. 

Whoever out of disrespect, the arms swayiIng, 
goes sits down amidst the houses bending the 
arms, there Is an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên vì bất kính mà đi vào và ngôi 
trong nhà cư sĩ mà quơ múa tay. 

Not swaying the head will I go sit down 
amidst the houses, Is a trainng to be 
observed. One should not go sit down amidst 
the houses swaying the head. One should go 
sit down holding the head straight: Chẳng nên 
đi vào và ngôi trong nhà cư sĩ mà đầu cổ lắc 
Ha. 

Whoever out of disrespect, the head swayIng 
, ØO€©S SIfs down amidst the houses bending 
the head, there 1s an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên đi vào và ngồi trong nhà cư sĩ mà 
ưởn cổ hay gục đầu. 

A nun should not enter any lay people”s 
houses with the arms placed on the hips, or 
with the hands on both sides and the elbows 
turned outwards (akimbo): Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống 
nạnh. 

A nun should not sit down 1n lay people”s 
houses with the arms akimbo (arms place on 
the hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards): Chẳng nên ngồi trong nhà 
cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh. 
One should not go sit down muffled up amidst 
the houses: Cấm ngồi trong nhà cư sĩ mà lè 
lưỡi hay chống tay lên hàm. 

Whoever out of disrespect goes sifs down 
amidst the houses, having dressed himself, 
including his head, 1n the upper robe, there 1s 


* 3 ^ ˆ, Ầ 
an offence of wrong-doing: Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ, vừa ngồi vừa mặc áo. 


25) A nun should not crouch down on the heels 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


` 


~ 


`=< 


` 


`=< 


~ 


` 


(sit arms akimbo) in the lay people”s houses: 
Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ. 
One should not sit down amidst the houses 
lolling. Whoever out of disrespect sits down 
amidst the houses lolling, there 1s an offence 
of wrong-doing: Chẳng nên ngồi trong nhà cư 
sĩ mà quần áo lòng thòng, thân người uể oải. 
A nun should accept almsfood attentively. 
Whoever out of disrespect accepts almsfood 
I1natfentively, as though desirous of throwing 1t 
away, there Is an offence of wrong-doing: 
Phải để ý khi lãnh cơm. 

One should accept almsfood thinking of the 
bowl. Whoever out of disrespect accepts 
almsfood, looking about here and there, there 
is an offence of wrong-doing: Phải để ý khi 
tín chủ bố thí thực vật vào bát, chứ không 
được ngó qua ngó lại. 

Almsfood with cqual cury should be 
accepted. Whoever out of disrespect accepfs 
too mụch curry, there 1s an offence of wrong- 
doing: Phải lãnh cà ri vừa phải, chứ không 
được nhận quá nhiều. 

A nun should not hide (cover up) sauce and 
Curries with rice out of dsire to øet more. One 
should accept almsfood at an even level. 
Whoever out of disrespect accepts heaped-up 
almsfood, there 1s an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn đặng 
lãnh thêm nữa. 

After accepting enough alms-food, a monk 
should cover the bowl; then she should sit 
straight up, eat and contemplate at the same 
time. of disrespect 
almsfood Inattentively, there 1s an ofence of 
wrong-doing: Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ 
cái bát lại, vừa ăn vừa quán tưởng. Những ai 
bất kính, ăn đồ khất thực mà không quán 
tưởng là phạm tội. 

One should eat almsfood thinking of the bowl. 
Whoever out of disrespect eats almsfood 
looking about here and there, there Is an 
offence of wrong-doing: Lúc ăn nên luôn 
quán tưởng về bát cơm mà mình thọ dụng, 
chứ không được ngó quanh ngó quất. 


Whoever out eafs 


4021 


33) One should eat almsfoods on continuous aÏms- 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


` 


` 


` 


~ 


`=< 


` 


`=< 


tour Whoever out of disrespect €afs 
almsfood, having chosen here and there, there 
is an offence of wrong-doing: Cấm lựa thức 
ăn khi ăn. 

Almsfood with equal curry should be eaten. 
Whoever out of disrespect eafs too mụuch 
curry, there 1s an offence of wrong-doing: Khi 
thọ thực, phải ăn vừa phải cà ri chứ không tùy 
tiện ăn một cách thái quá. 

A nun should eat the alms-food working down 
from the top without making exceptions 
(choosing or selecting foods). One should eat 
almsfood not having chosen from the top. 
Whoever out of disrespect eats almsfood 
having chosen from the top, there Is an 
offence of wrong-doing: Món nào xúc trước 
thì ăn trước. 

One should not cover up the curry or the 
condiment with conJey, desiring something 
more. Whoever out of disrespect covers up 
the cury or the condiment with conJey, 
desiring something more, there 1s an offence 
of wrong-doing: Không nên che khuất cà ri để 
mong được lãnh thêm. 

A nun should not ask for sauce and/or rice for 
his own appetizing unless he ¡s sick: Chẳng 
nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ khi đau 
yếu phải tùy món cần dùng. 

A nun should not look enviously at another”s 
bowl. One should not look at others” bowls 
captious-mindedly. Whoever out of disrespect 
looks at others” bowls captous-mindedly, 
there is an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà sanh lòng 
thèm muốn. Chẳng nên nhìn sang bát của 
người khác có ý thèm thuồng, nếu không là 
phạm tội. 

When eating alms-food, a nun should not 
make up too large a mouthful. Whoever out of 
disrespect makes up too large a mouthful, 
there is an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên ăn miếng lớn. 

One should make up a piece of food Into a 
round. Whoever out of disrespect makes up a 
long piece of food, there 1s an offence of 
wrong-doing: Nên làm miếng tròn mà ăn cho 


vừa miệng, chứ không nên đưa miếng dài vào 

trám cả miệng. 
4I) A nun should not open the mouth ti the 
mouthful 1s broupht to it. Whoever out of 
disrtespect opens the mouth when the 
mouthful is not brought close, there 1s an 
offence of wrong-doing: Chẳng nên há miệng 
lớn, mà đút đồ ăn (chẳng nên há miệng trước 
khi miếng đồ ăn được đưa đến miệng). 
One should not put the whole hand Into the 
mouth while eatng  Whoever out of 
disrespect puts the whole hand Into the mouth 
while eating, there Is an offence of wrong- 
doing: Cấm cho nguyên bàn tay với thức ăn 
vào miệng khi đang ăn. 
A nun should not talk with the mouth full (talk 
with a mouthful in the mouth). Whoever out 
of disrespect talks with a mouthful in the 
mouth, there 1s an offence of wrong-doing: 
Chẳng nên nói chuyện, khi ngậm một miệng 
đồ ăn. 
44) When eating alms-food, a monk should not 
make up a round mouthful (eat tossing up 
balls of food). Whoever out of disrespect eafs 
tossing up bals of food, there 1s an offence of 
wrong-doing: Chẳng nên lấy cơm vò viên, mà 
thảy vào miệng. 
A nun should not eat scattering rice or lumps 
of boiled rice about.  Whoever out of 
disrespect eats breaking up the mouthfuls, 
there ¡s an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên ăn trám vàm đến nỗi rớt ra. 
A nun should not eat stuffing out the cheeks 
like a monkey (stuffed the cheek on one side 
or on both). Whoever out of disrespect eafs, 
having stuffed cheek on one side or on both, 
there ¡s an offence of wrong-doing: Chẳng 
nên đưa đổ ăn má bên này, qua má bên kia 
như khỉ. 
A nun should not eat shaking the hand about. 
Whoever out of disrespect eats shaking the 
hands about, there 1s an offence of wrong- 
doïing: Chẳng nên quơ tay trong khi ăn. 
One should not eat scattering lumps of boiled 
rice. Whoever out of disrespect eafs scattering 
lumps of boiled rice, there is an offence of 
wrong-doing: Chẳng nên ăn cơm mà làm rơi 
rớt. 


42 


` 


43 


` 


45 


` 


46 


` 


47 


~ 


48 


`= 


4022 


49) A nun should not eat put out the tongue, or eat 
licking or wiping, either the hand or the bowl: 
Chẳng nên lè lưỡi ra, hay lấy lưỡi liếm. 

50) A nun should not suck the alms-food loudly, 
or smack the lips loudly: Chẳng nên nút đồ ăn 
trong khi ăn hay nút mội chùn chụt. 

5l) A nun should not eat making loud sound or 
noise, or making a hissing sound: Chẳng nên 
nhai lớn tiếng hay phát ra tiếng gió. 

52) A nun should not eat licking the fingers: 
Chẳng nên liếm tay khi đang ăn. 

53) A nun should not eat licking the bowl: Chẳng 
nên liếm chén khi ăn. 

54) A nun should not eat licking the lips: Chẳng 
nên liếm môi khi đang ăn. 

55) A nun should not accept a drinking-water pot 

or cup with the hands soiled with food: Chẳng 

nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa tay. 

A nun should not throw out amidst the houses, 

rinsings of the bowl with lumps of boiled rice 

(bowl washing water which has rice grains In 

i): Chẳng nên tạt nước rữa bát với cơm cặn 

lợn cơn ra sân của thí chủ. 

A nun should not teach Dharma to someone 

with an umbrella or a sunshade In his hand 

who is not sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp 
cho kẻ vô lễ, cầm dù. 

A nun should not teach Dharma to someone 

with a stick (staff) in his hand and who 1s not 

sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, không đau bệnh mà cầm gậy. 

A nun should not teach Dharma to someone 

with a knife in his hand: Chẳng nên vị tình 

thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao. 

60) A nun should not teach Dharma to someone 
with a spear (lance) in his hand: Chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo. 

6l) A nun should not teach Dharma to someone 
mounted on clogs (wooden shoes): Chẳng nên 
vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc. 

62) A nun should not teach Dharma to someone 
wearing sandals who is not sick: Chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép. 

63) A nun should not teach the law to someone In 
a vehicle who is not sick. Whoever out of 
disrespect teaches Dhamma to someone 1n a 
vehicle and who ¡s not ïll, there 1s an offence 


56 


` 


57) 


38) 


59 


` 


64 


` 


65 


` 


a) 


b) 


66 


`< 


67) 


68) 


69) 


70 


`=< 


ấi) 


of wrong-doing: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu. 

A nun should not sit to teach Dharma to 
someone lying on a bed and who 1s not 1ll, or 
even lying on the ground: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, nằm trên giường 
hay nằm dưới đất trong khi mình ngồi. 

A nun should not teach Dharma, standing, to 
someone who is sifing down, and who 1s not 
sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi rong khi mình đứng. 

A nun should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sifting on a seat 
and who is not ¡ll: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi 
mình ngôi dưới đất (ngôi chỗ tốt trong khi 
mình ngồi chỗ xấu). 

A nun should not teach Dharma, having sat 
down on a low seat, fo someone siffting on a 
high seat and who ¡s not iIl: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong 
khi mình ngôi chỗ thấp. 

A nun should not teach the law to someone 
with head covered (with a turban on his head) 
and who is not sick: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ che đầu. 

A nun should not teach Dharma to someone 
wearng a head wrapping (whose head 
muffled up) and who is not sick: Chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ dùng khăng 
quấn đầu. 

Having sat down on the ground, dhamma 
should not be taught to someone siting on a 
seat and who ¡s not ïll: Khi mình ngồi dưới 
đất, chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ 
không có bệnh mà vô lễ ngồi trên ghế. 
Dhamma should not be taupht, having sat 
down on a low seat, fo someone siffing on a 
high seat and who is not ill: Khi mình ngôi 
ghế thấp, chẳng nên vị tình thuyết pháp cho 
kẻ không có bệnh mà vô lễ ngôi trên ghế cao. 
A nun should not teach Dhamma, sfanding, to 
someone who 1s siting down and who is not 
1l: Khi mình đứng, chẳng nên vô tình thuyết 
pháp cho kẻ không có bệnh mà vô lễ ngồi. 

A nun should not teach Dharma, going or 
walking behind, to someone going or walking 
in front and who ¡is not ¡ll: Chẳng nên vị tình 


4023 


thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi 
sau. 

A nun should not teach Dharma, standing 
beside (at the side of) a path, to someone 
standing on a path (in the middle of the path): 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 
đường. 

One must not ease or spit oneself standing 1f 
not i1ll. Whoever out of disrespect eases or 
spIts himself standing !f not II, there 1s an 
offence of wrong-doing: Khi đứng chẳng nên 
tự tiện khạc nhổ. 

A nun should not ease himself or spIt, IÝ not 
ill, on green com: Nếu chẳng phải bệnh, 
chẳng nên tự tiện khạc nhổ vào cây xanh. 

A nun should not ease himself or spit in the 
water: Nếu chẳng phải bệnh, chẳng nên tự 
tiện khạc nhổ xuống nước. 


72) 


73) 


74 


` 


75 


` 


Severe ausferity: Ép xác khốc liệt. 

Severe bodily pain: Khổ nhục. 

Severe punishment: Nghiêm hình. 

SeX (a & n): 

l1)  Dâm—See Three kinds of desire (TH). 

2) Giới tính. 

Sexual (a): Thuộc về giới tính. 

Sexual atfracftion through soffness and 
smoothness: Tế Hoạt Dục—One of the six kinds 
of sensual attractions, sexual attraction through 
soffness and smoothness—Một trong sáu loại sắc 
dục, ham muốn cái vẻ nuột nà bóng bẩy xinh xắn 
của thân thể. 

Sexual đesire: Dâm dục. 

Sexual immorality 0F bestiality: 
Abrahmacarya (skt—Dâm Dục —Adultery— 
LascIvious—Lewd——L1centious—Sexual 
misconduct——Fornicatlon—Adultery 
Iimmorality or bestiality, one of the four grave 
prohibilons or sins ¡in Buddhism. The thírd 
commandment of the five basic commandmenfs 
for lay people, and the third precept of the ten 
maJor precepts for Monks and Nuns In the Brahma 
Net Sutra  Monks or Nuns who commit thịs 
offence will be expelled from the Order forever—— 
Phạm tội thông dâm, một trong bốn trọng tội trong 
Phật giáo. Đây là giới thứ ba trong ngũ giới cho 


or sexual 


hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay 
tà hạnh với người không phải là vợ chồng của 
mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho hàng 
xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham 
muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm 
dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục 
xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn—See Four grave 
SInS. 

Sexual infercourse: Giao hợp—A Bhiksu or 
Bhiksuni who has sexual Intercourse with another 
person, whether a female or male, and whether 
that person has given consent or not, breaks the 
first of the Four Degradation Offences. He or she 
1s no longer worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni 
and cannot participate in the activities of the 
Bhiksu or Bhiksuni Sangha—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào làm việc dâm dục, dù với người nữ 
hay người nam, dù có hay không có sự đồng ý của 
người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất của bốn 
giới Rơi Rụng. VỊ này không còn xứng đáng làm 
một Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni trong Tăng đoàn 
hay Ñi đoàn nữa. 

Sexual  misconduct: Tà dâm—Adultery— 
Fornication—Lascivious—Lewd—Licentious— 
Sexual misconduct refers chiefly to adultery—Tà 
hạnh chủ ý là nói về việc ngoại tình. 

() An overview of “Sexual misconduct”: Tổng 
quan về “Tà dâm—The third commandment 
of the five basic commandments for lay 
people, and the third precept of the ten major 
precepts for monks and nuns in the Brahma 
Net Sutra. Monks or nuns who commit this 
offence will be expelled from the Order 
forever—GIới thứ ba trong ngũ giới cho hàng 
tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay 
tà hạnh với người không phải là vợ chồng của 
mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho 
hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt 
mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia 
phạm giới dâm dục tức là phạm một trong tứ 
đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh 
viễn—-See Five precepts and Ten Major 
Precepts. 

The meaning of Kamesu-micchacara—Ngphĩa 
của tà dâm: 

l1) Obscene: Adultery——Gian dâm. 


qI) 


4024 


2) The commandments against adultery, one of 

the ten major commandmenfs or precepfs In 

the Brahma Net Sutra: Giới cấm dâm dục, 
một trong mười trọng giới của Hiển Giáo 
trong Kinh Phạm Võng—See Ten Major 

Precepts. 

(HD Four that necessary 

complete the evil of sexual misconduct—Bốn 

điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm: 

The thought to enjoy: Ý nghĩ muốn thỏa mãn 

nhục dục. 

Consequent effort: Cố gắng thỏa mãn nhục 

dục. 

Means to gratify: Tìm phương tiện để đạt 

được mục tiêu. 

4)_ Gratification: Sự thỏa mãn. 

(V)According to The Buddha and His Teachings, 
wriften by Most Venerable Narada, these are 
the ¡inevitable consequences of Kamesu- 

Phật Pháp 

những quả 


conditions are tO 


l) 
2) 


3) 


micchacara—Theo Đức Phật và 
của Hòa Thượng Narada, đây là 
báo không tránh khỏi của tà dâm. 
Having many enemies: Có nhiều kẻ thù. 
Union with undesirable wives and husbands 
(spouses): Đời sống vợ chồng không hạnh 
phúc. 

Birth as a woman or as a eunuch (thái giám): 
Sanh ra làm đàn bà hay làm người bán nam 
bán nữ. 

(V) The Buddha's  teachings “Sexual 
misconduct” in the Dharmapada Sutra— 
Những lời Phật dạy về “Tà Dâm” trong Kinh 
Pháp Cú: 

Four misfortunes occur to a careless man who 
adultery: acquistlon of demerit, 
restlessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309)—Buông lung theo tà dục, 
sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, 
ngủ không yên, bị chê là vô luân, đọa địa 
ngục. 

There 1s acquisition of demerit as well as evil 
destiny. No Joy of the frightened man. The 
king Imposes a heavy punishment. Therefore, 
man should . never commit  adultery 
(Dharmapada 310)—Vô phước đọa ác thú bị 
khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó 
là kết quả của tà dâm. Vậy chớ nên phạm 
đến. 


]) 
2) 


3) 


on 


l) 


commifs 


2) 


Sexual passion: Lewdness—Dâm dục. 

Sexual relation: Quan hệ tình dục. 

l)  A Bhiksu who, when motivated by sexual 
desire, tells a woman or a man that it would 
be a good thing for her or him to have sexual 
relaions with him, Sangha 
Resftoration Offence—Vị Tỳ Kheo nào chủ ý 
dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam 
nên có quan hệ tình dục với mình, vị ấy phạm 
giới Tăng thân giải cứu. 

2) A Bhiksuni who 1s Intent upon having sexual 
relatons with someone, whether male or 
female, breaks one of the eight Degradation 
Offences. She 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksuni participate ¡1n the 
actiiviies of the Order of Bhiksunis—VỊ Tỳ 
Kheo Ni nào có chủ ý dâm dục, với người 
nam hay người nữ, là phạm một trong tám 
giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng 
làm Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự vào 
những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. 

a) Through word or øgesture arouses sexual desire 

1n that person, breaks the seventh of the Eight 

Degradation Offences—Dùng lời nói hay cử 

chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm 

giới Rơi Rụng thứ bảy. 

Says to that person that she 1s willing to offer 

him or her sexual relations, breaks the eiphtth 

of the Eight Degradation Offences—Bảo rằng 
mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người 
kia, là phạm giới Rơi Rụng thứ tám. 

Sexual talk: Ỷ ngôn (nói chuyện dâm ô). 

Sexual thoughts towards others than oneˆ”s 

own wife, or husband: Ngoại dâm dục —Ngoại 

Tham Dục—Ý nghĩ ham muốn tình dục với người 

khác, không phải là vợ hay chồng của mình. 


commits  a 


and cannot 





b) 


Sexuality: Năng lực tính dục. 

Seyya (p): Bed—Giường ngủ. 

Shaba-Sekal (jap) Jambudvida (skt)—The 
human world—The saha world—The worldly 
world—Impure Land—World of human beings— 
Thế giới Ta Bà —See Saha world. 

Shackles in the heart: Phiền trược trong tâm— 
In the Middle Length Discourses of the Buddha, 
the Wilderness ¡in the Heart Sutra, the Buddha 
confirmed: 


“There are five shackles 1n the 


4025 


heart.”—Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh, kinh 
Tâm Hoang Vu, có năm phiển trược chưa được 
đoạn tận—See Five shackles in the heart. 
Shackles of honors and interesfs: Danh cương 
lợi tỏa (vòng kiểm tỏa của danh lợi). 
S(h)adayatana (sk: Salayatana (p)—Six 
objects of the sense organs (the obJecfs of seeing, 
hearing, smelling, tasting, touching and mental 
representation—Sáu phạm trù hay sáu loại cảm 
giác của sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý. 

Shade: Dark—Negative—Âm. 

Shadow: Abha or Paribimba (skt)—Bóng. 


Shadow-guardian: Ảnh Hộ—Like a shaddow 
guardian, always following like a shaddow the 
substance—Như bóng theo hình, không tách rời 
thân thể, luôn luôn đi kèm để ủng hộ thân thể. 
Shadow things: Ảnh Sự—Shadow things, ¡.e. all 
things are mere shadows, not the reality—Hết 
thảy sự vật trên thế gian đều là hư ảo như hình 
bóng, chứ không phải là cái chân thực. 
Shadowlessness: Na-vidyate, or Nirabhasa, or 
Animita, or Alakshana (skt—Formlessness— 
Imagelessness—See Formlessness. 

Shaduman @kt): Hốt Lộ Ma—A district of 
ancient Tukhara, north of Wakhan—Một khu vực 
trong xứ Tukhara thời cổ, nằm về phía bắc của 
Wakhan. 

Shake: Quake—Rung chuyển. 

Shake of earth: Địa động. 

Shaker of the rỉngs on the metal sfaff: Tích 
Trượng Sư—See Seven monks (A). 

Shakra Devanam Indra: Đế Thích—One who 
can be lord. He 1s the king of the Trayastrimsha 
Heaven of the Thirty-Three. Below his Heaven 
are the heavens of the four deva-kings. Above are 
the Heaven of Yama, the Tushita Heaven, the 
Nưrmanarati Heaven, the Paranirmita Heaven, the 
heavens of form, the formless heavens, and 
innumerable other heavens—Là vị Năng Thiên 
Chúa. Ngài là vị Thiên vương nơi cõi trời Đao Lợi 
(hay Trời Ba Mươi Ba Tầng). Bên dưới cõi trời 
của Ngài là cõi trời Tứ Thiên Vương. Bên trên cõi 
trời của Ngài là cõi trời Đâu Suất, Hóa Lạc, Tha 
Hóa, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, và vô 
số những cõi trời khác. 





Shakubuku: Phá vỡ và chế ngự—A Japanese 
tem for “break and subdue.” A technique 
advocated by Nichiren (1222-1282), based on his 
conviction that only the Lotus Sutra can lead to 
salvation during the “final dharma age.” Thus the 
Lotus 1s true and all other teachings are 
provisional, but in the present age people are no 
longer able to derive any benefit from the latter, 
and so Nichiren felt that provisional teachings 
must be suppressed, by force If necessary. His 
practice of “Shakubuku” involved debating the 
proponents of other submitting 
memorials to øovernment officials in which he 
attacked his rival, using arguments and quofations 
from Buddhist scriptures to argue that therr 
teachings were both false and harmful to the 
nation. In the modermn period “Shakubuku” has 
been developed Into a confronfational method by 
the Soka Gakkal. In I95I its second president, 
Josei Toda, officially launched a program called 
the “øreat march of shakabuku,” the goal of which 
was fo convert 750,000 families by aggressive 
proselytizing. The main format for this was small 
neiehborhood  discussion sroups, which 
potential converts were pressured to jJoin the 
organization. The campaign broupht In more 
convertfs than the target number, but also drew a 
firece public criicism for the methods used. 
Agpressive shakabuku has been de-emphasized in 
recent years—Thuật ngữ Nhật Bản có nghĩa là 
“Phá vỡ và chế ngự.” Một kỹ thuật được ngài 
Nhật Liên ủng hộ, dựa vào sự cả quyết rằng Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa có thể đưa tới sự cứu rỗi 
trong thời “Mạt Pháp.” Vì vậy Kinh Liên Hoa là 
chân lý và tất cả những giáo pháp chỉ là tạm bợ 
mà thôi, mà trong thời mạt pháp con người không 
còn khả năng lợi lạc với những giáo pháp tạm bợ 
ấy nữa, và vì thế mà Nhật Liên cảm thấy rằng 
những giáo tạm thời ấy phải bị dẹp bỏ, bằng vũ 
lực nếu cần. Pháp tu tập “Shakubuku” của ông 
liên hệ tới việc tranh luận với những người để 
xướng của các trường phái khác và gửi kiến nghị 
lên quan chức chánh phủ, trong những kiến nghị 
ấy ông đã tấn công đối thủ của mình, dùng những 
tranh luận và đưa ra những lời Phật dạy trong kinh 
điển để tranh luận với giáo thuyết của đối phương 
để đi đến kết luận rằng những giáo thuyết ấy là tà 


schools and 


1n 


4026 


vạy và tổn hại đến quốc gia. Vào thời cận đại 
“Shakubuku” được Soka Gakkai phát triển thành 
phương pháp đối đầu. Năm 1951, nhị tổ của 
trường phái này là Josei Toda, chính thức phóng ra 
một chương trình gọi là “Cuộc đi bộ vĩ đại nhằm 
phá vỡ và chế ngự,” mục đích của nó nhằm cải 
đạo 750.000 gia đình bằng phương cách cho nhập 
đạo hết sức năng nổ. Công thức chủ yếu của 
chương trình này là những nhóm bàn luận nhỏ 
trong cùng khu láng giểng, trong đó những gia 
đình có tiềm năng cải đạo bị ép buộc phải gia 
nhập tổ chức. Chiến dịch mang lại kết quả là số 
người gia nhập tổ chức nhiều hơn con số dự định, 
nhưng chương trình này cũng đưa đến sự chỉ trích 
gay gắt của quần chúng. Phương pháp “Phá vỡ và 
chế ngự” năng nổ này đã không còn được tổ chức 
nhấn mạnh nữa trong những năm gần đây. 
Shakuju-Shoyo-Shin (jap): Exeperienced and 
concentrated mind—Tích tụ tính yếu tâm. 
Shakuson (skÐ: Sakyamuni (skt——Honored 
Sakya—Thích Tôn—See Buddha. 

Shallow opinion: Thiển kiến—Ý kiến nông cạn. 
Shame: Tàm quí—See Shame for self and shame 
for others. 

Shame for not yet being free from mortality: 
Cảm thấy xấu hổ vì chưa thoát được luân hồi sanh 
tử—See Seven mental attitudes in penitential 
medifation or WorshIp. 

Shame for others: Quí (hổ thẹn)—See Seven 
Sacred graces. 

Shame for self: Tàm——See Seven sacred graces. 
Shame for self and shame for others: Tàm 
Qui. 

Œ)_ The meanings of “Shame for self and shame 
for others”—Nghĩa của “Tàm Quf”: 

Tàm quí: One of the seven riches or seven 
ways of becoming rich 1n the Law——Một trong 
bảy cách làm giàu trong chánh pháp—See 
Seven riches. 

Ayaso (p): Nhục (Ác Văn) hay tiếng nhơ hay 
sự hủy báng—Bad repute—Defame— 
Disgrace—Defamation—Malign—See Eight 
winds. 

Hi (skÐ): Hin (p)—AIso 
“Repentance.—Tàm, còn có nghĩa là “tự 


xấu hổ hối hận —S§ee Fifty-two mental 


Ù 


2) 


3) 


ƒmeanS 


states, and Seventy-fve dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

The Buddha's teachings on “Shame for self 
and shame for others”” In the Dharmapada 
Sutra—Những lời Phật dạy về “Tàm Quí” 
trong Kinh Pháp Cú: 

LIÍe 1s easy for the shameless one who 1s 
1mpudent as a crow, back-biting, arrogant and 
evil: Sống không biết xấu hổ, sống lỗ mãng 
trơ trẻn như quạ diều, sống chê bai kẻ khác, 
sống đại đởm khoa trương, sống ngạo mạn tà 
ác, sống như thế ấy chẳng khó khăn gì. 
(Dharmapada 244). 

But Ilife ¡is hard for a modest, for one who 
seeks purity, one who 1s detached, humble, 
clean and clear thinking: Sống biết hổ thẹn, 
thường cầu thanh tịnh, sống không đam mê 
dục lạc, sống khiêm tốn, sống trong sạch, 
sống đồi dào kiến thức, sống như thế mới thật 
khó làm. (Dharmapada 245). 

Those who embrace the wrong views, 
ashamed of what ¡is not shameful, and are not 
ashamed of what is shameful, will not be able 
to avoid the hell: Không đáng hổ lại hổ, việc 
đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục 
khó lánh xa. (Dharmapada 316). 

Shame when doing evil: Tàm lực (sức thẹn thùa 
khi làm quấy) —See Sixteen great powers 
obtainable by a bodhisattva. 


qI) 


5 


2) 


3) are 


Shamefulness: Tàm quý—Hổ với bên ngoài và 
thẹn với bên trong—See Seven lreasures of 
Enlightened Beings. 

Shameless: Vô liêm sĩ. 

Shamelessness: Ahirikam (p)—Alhrikya (skÙ— 
Vô tàm—Shamelessness 1s the absence of disgust 
at bodily and verbal misconduct—Tự mình không 
biết xấu hổ khi thân làm việc xằng bậy, khi khẩu 
nói chuyện xằng bậy See Ten kinds of 
afflictions, Fourteen unwholesome factors, FIfty- 
two mental states, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

Shamijikkaiigikyosho (jap): Sa Di Thập Giới 
Oai Nghi Kinh Sớ. 

Shan-Chou-Fen-Yang: Thiện Châu 
Dương Thiền Sư—See Fen-Yang-Shan-Chou. 
Shan-Hui Zen Master: Thiền Sư Thiện Hội— 
Zen master Shan-Hui was born in 805. He left 


Phần 


4027 


home at the age of nine and received full ordain at 

the age of twenty. Following Zen Master T”ao-Wu 

Yuan-Zhïs recommendation, he came to Hua- 

Tìng to become Chuan-Tz1s disciple. He was 

recognized as Chuan-Tzi's Dharma heir—Thiển 

Sư Thiện Hội sanh năm 805, sư xuất gia lúc 9 tuổi 

và thọ cụ túc giới năm 20 tuổi. Sau khi Thiển sư 

Đạo Ngô Viên Trí để nghị sư đến gặp Thuyền Tử, 

sư đến Hoa Đình làm đệ tử Thuyền Tử. Sư được 

công nhận là Pháp Tử của Hoa Đình Thuyễn Tử. 

* One day Shan-Hui entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Since the time 
of the ancestors there have been those who 
misunderstand what has been passed down. 
Right up to now they have used the words of 
the Buddhas and ancestors and made them 
models for study. If people do this then they' II 
øo crazy and have no wisdom at all. The 
Buddhas and ancestors have ¡instructed you 
that the dharmaless root 1s the Way. The way 
1S without even a single Dharma. There is no 
Buddha that you can become. There 1s no way 
that can be attained. Nor 1s there any Dharma 
that can be grasped or let go of. Therefore, 
the ancients said: “Before the eyes there Is no 
Dharma, but the meaning 1s before the eyes.” 
Those who want to study the Buddhas and 
ancestors haven”t opened their eyes. Why do 
they want to submit to something else and not 
attain ther own freedom? Basicaly 1s 
because they are confused about le and 
death. They realize they don”t have a bit of 
freedom, so they go thousands of miles to 
seek our some great teacher. Those people 
must attain the true eye, not spend therr time 
ørasping and discarding spurious views. But 
are there any here among you of definite 
attainment who can really hold forth about 
exisence and nonexistence? Ilf there”s 
someone who's definie about this then I #* 
Invite you fo speak out.” “When persons of 
high ability hear these words they are clear 
about what's being said. Those of middle or 
low ability continue rushing around. Why do't 
you just directly face lie and death? Don't 
tell me you still want the Buddhas and 
ancestfors to live and die in your place! People 


who understand will laugh at you. If you still 
don't get it, then listen to this verse: 

“Belaboring life and death, 

Just seeking Buddhaˆs quarter. 

Confused about the truth before your 

eyes, 

Poking a fire to find a cool spot.” 
Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Từ có 
Tổ đến đây người ta hiểu lầm, nối nhau đến 
nay đều lấy lời Phật, Tổ làm mô phạm dạy 
người. Như thế, trở thành kẻ cuồng hay người 
vô trí rồi còn gì. Kia chỉ bày tỏ cho các ngươi 
'Không pháp vốn là đạo, đạo không một 
pháp; không Phật có thể thành, không đạo có 
thể đắc, không pháp có thể xả.` Cho nên nói 
“Trước mắt không pháp, ý tại trước mắt.” 
(mục tiền vô pháp, ý tại mục tiền). Kia chẳng 
phải là pháp trước mắt. Nếu nhằm bên Phật, 
Tổ mà học, người nầy chưa có mắt tự tại, vẫn 
là thức tánh sanh tử mênh mang không có 
phần tự do. Ngàn muôn dậm tìm thiện tri 
thức, cốt có cái thấy chơn chánh hằng thoát 
khỏi hư dối, định lấy cái sanh tử trước mắt 
xem là thật có hay thật không? Nếu có người 
định được lẽ này, hứa nhận ông sẽ giải thoát. 
Người thượng căn ngay lời nói liền rõ đạo; kẻ 
căn khí bậc trung, bậc hạ chạy lăng xăng như 
sóng bủa. Sao chẳng nhằm trong sanh tử mà 
an định? Sẽ nhận lấy chỗ nào? Lại nghi Phật 
nghi Tổ thế cái sanh tử cho ông được sao? 
Người trí sẽ cười ông. Nghe kệ đây: 

“Lao trì sanh tử pháp 

Duy hướng Phật biên cầu. 

Mục tiền mê chánh lý 

Bác hỏa mích phù âu.” 

(Nhọc gìn pháp sanh tử 

Chỉ nhằm bên Phật cầu. 

Trước mắt lầm lý chánh 

Trong lửa bọt có đâu). 
A monk asked: “There has always been 
meaning affributed to the teaching of the 
Buddhas and ancestors. Why does the master 
say there I1sn't any?” Shan-Hui said: “Don't 
eat for three years and you won't see anyone 
hungry.” The monk said: “If no one 1s hungry, 
why can't I gan awakening?” Shan-HuI said: 
“Because awakening has confused you.” 


4028 


Shan-Hui then recited this verse to make his 
poimt: 

“Clear and luminous, no Dharma of 

awakening, 

Awakening confuses people. 

In paradise with two feet and eyes, 

Nothing false, and nothing true.” 
Vị Tăng hỏi: “Từ trước lập ý Tổ và ý kinh, vì 
sao độ nầy Hòa Thượng nói không?” Sư đáp: 
“Ba năm chẳng ăn cơm, trước mắt không 
người đói, tại sao con chẳng ngộ?” Chỉ vì ngộ 
mê đuổi Xà Lê. Sư bèn nói kệ: 

“Minh minh vô ngộ pháp 

Ngộ pháp khước mê nhơn 

Trường thơ lưỡng cước thùy 

Vô ngụy diệt vô chơn.” 

(Rõ ràng không pháp ngộ 

Pháp ngộ đuổi người mê 

Duỗi thẳng hai chân ngủ 

Không ngụy cũng không chơn). 

* On the seventh day of eleventh month in the 
year 881, Shan-Hui called together his 
pinepal monks and said: “[Ƒve talked 
extensively for many years. Each of you 
should know for yourself. Now Ïm just an 
empty form. My time 1s up and I must go. 
Take care of the teaching as If I were still 
here.” Ủpon saying these words, Shan-Hui 
suddenly passed away. He 
posthumous name "Great 
Transmiting Clarity.”——Vào ngày 7 tháng II 
năm 881, sư gọi Tăng chúng lại bảo: “Ta đã 
nói pháp trong nhiều năm. Mỗi người các 
ngươi phải nên tự biết mình. Bây giờ ta không 
còn øì nữa, đã đến lúc ta đi đây. Giữ lấy pháp 
như lúc ta còn vậy.” Nói xong sư thị tịch, thọ 
77 tuổi, được vua phong hiệu “Truyền Minh 
Đại Sư.” 

Shan Tao: Thiện Đạo—A  famous Chinese 

monk, In about 681 A.D., during the Tang 

Dynasty, regarding by the Chinese Pure Land as 

1ts third patrlarch. A writer of commenfaries on the 

sastras of the Pure Land sect, and one of 1s 
literary men. This 1s an Iinfluential commentary on 
the  Amitayur-dhyana-suta, whích which 
emphasized the practice of chanting the Nembutsu 
(Namo-Amitabha), which he believed to be the 


received 
Teacher 


most effective means to ensure rebirth In 
Amitabha”s Pure Land of Sukhavati. In the Trinh 
Quán reign period, reading the Pureland text 
“Nine Levels of Gaining Rebirth” written by Zen 
Master T”ao-Xuo of Tsi-He region brought him 
great Joy, as he said: “Fhis 1s truly the magnificent 
door to enter the Buddha”s world. Culuvating 
other conducts and practces Is long and 
convoluted making them much more difficult to 
achieve. Only this Dharma Door of Pureland 
Buddhism will lead to an expedient liberation 
from the cycle of rebirths.” From that time, the 
Great Master cultivated and practiced Pureland 
Buddhism vigorously and diligently. Not long 
thereafter, the Great Master came to the capital 
city to encourage all Buddhisfs to practice Buddha 
Reciftaton. Each time he entered his cotfaøe to 
kneel and practice Buddha Recitation, If he had 
not exhausted his strength, he did not rest. After 
completing his practice, for the benefit of sreat 
following. He taught and explained the Dharma 
Door of Pureland Buddhism. For more than thirty 
years, he cultivated and propagated Pureland 
Teachings diligently without a day of rest or sleep. 
Each day he maintaned his precepts purely 
without violating the smallest precept. When 
receiving offerings of goods and rare delicates, he 
would give them to his disciples. For himself, he 
ate only the less desirable foods. With the 
monetary wealth he recerved from offerings made 
by faithful followers. He had over one hundred 
thousand Amitabha Buddha Sutras hand-copIes. 
He had over 300 pictures of the Pureland drawn. 
Additionally, with whatever was left of that 
money, he used for renovatng the temple, 
pagoda, or buying candles to keep the shrine 
liphted continuously. Thus, 
anything he received. His disciples, those of 
religlous ranks as well as lay Buddhists, who 
followed his virtuous ways were great in number, 
may be several hundred thousand. Among these 
people, many attained the “Buddha Recifation 
Samadhi” during their lfetime, and upon death 
countless others achieved observable signs and 
characterisis of them gaining rebirth to the 
Amitabha Buddha”s Pureland. One day, all of a 
sudden, he said to his mass following: “This body 
1s filled with sufferings, I will soon go West.” 


he never saved 


4029 


After speaking, he climbed on a willow tree in 
front of the temple. Facing the Western direction 
with his palms together and made this prayer: “Ï 
ask the Buddha and the Bodhisattvas to rescue and 
deliver me, to aid me so I will not lose my pure 
mind to gain rebirth to the Ultimate Bliss World.” 
Immediately following this prayer, light as a leaf 
falling from a tree, he threw his body to the 
ground, and sat in the lotus position. Everyone 
rushed over to see him and that was when he took 
his last breath—Nhà sư nổi tiếng của Trung Quốc, 
được Tịnh Độ Tông Trung Hoa xem là tổ thứ ba. 
Ông là người đã giảng giải các bộ luận của Tịnh 
Độ Tông, ngài cũng giảng về phép tu “lục thời 
vãng sanh.” Ngài là một trong những cao Tăng 
vào khoảng năm 68I sau Tây Lịch vào thời nhà 
Đường. Ông đã viết một bộ luận có ảnh hưởng lớn 
cho Tịnh Độ Tông về “Niệm Phật Tam Muội,” 
trong đó nhấn mạnh tới niệm Phật, và ông tin rằng 
đây là cách tu hữu hiệu nhất để được vãng sanh 
về cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 
Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài văn 
Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của ngài Đạo 
Xước Thiền Sư ở Tây Hà, ngài rất mừng, bảo 
rằng: “Đây mới chính thật là cửa mầu để đi vào 
cảnh Phật. Tu các hạnh nghiệp khác xa vời, quanh 
quất khó thành. Duy có pháp môn nầy mau thoát 
tử.” Từ đó ngài tỉnh cầẦn sớm hôm lễ tụng. Ít lâu 
sau Đại sư đến kinh sư khuyến khích các hàng tứ 
chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm 
Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, thời quyết không 
chịu nghỉ ngơi. Lúc ra thất, ngài vì đại chúng mà 
diễn nói pháp môn Tịnh Độ. Hơn 30 năm, ngài 
vừa hóa đạo, vừa chuyên tu chưa từng ngủ nghỉ. 
Hằng ngày đại sư nghiêm trì giới hạnh, không để 
sai phạm mảy may. Khi được cúng dường thức ăn 
ngon quý, ngài đem dâng hết cho đại chúng, còn 
ngài chỉ dùng các món ăn thô dở mà thôi. Tài vật 
của đàn na tín thí cúng dường, ngài dùng để viết 
hơn 100.000 ngàn quyển kinh A Di Đà; họa hơn 
300 cảnh Tịnh Độ. Số tiền còn lại ngài dùng vào 
việc trùng tu chùa viện, mua đèn thắp sáng, chứ 
không để dư. Đệ tử Tăng Tục của ngài lên đến 
hàng vạn, trong đó có nhiều người hiện tiền chứng 
được “Niệm Phật Tam Muội,” lúc lâm chung được 
thoại ứng vãng sanh, số nhiều không kể xiết. Một 
hôm, ngài bỗng bảo với tứ chúng rằng: “Thân nầy 
đáng chán, ta sắp về Tây.” Nói xong ngài leo lên 


cây liễu trước chùa, chắp tay hướng về phương 
Tây mà chúc nguyện rằng: “Xin Phật và Bồ Tát 
tiếp dẫn con, khiến cho con không mất chánh 
niệm, để được sanh về Cực Lạc.” Nguyện xong, 
ngài gieo mình xuống đất, nhẹ nhàng như chiếc lá 
rơi, ngồi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại 
chúng vội đến xem, thì ngài đã viên tịch. 
Shan-Tao*s method of Buddha Recitation: 
Thiện Đạo Niệm Phật Giáo Chỉ—According to 
the Great Master San-Tao, Pureland cultivators 
should always remember the followings—Theo 
Ngài Thiện Đạo, hành giả tu theo Pháp môn Tịnh 
Độ nên biết những điều quan trọng sau đây: 

l) When first coming down with an illness, 
whether terminal or not, cultivators should 
Iimmediately reflect upon the matfter of 
Impermanence. The reason 1s death Is a 
natural part of life; from aeons ago untill now, 
whether young or old, Heavenly or human 
beings, ghosts, demons, or animals, efc., no 
one has been able to escape this fate. This 1s 
the most Iimportant point and should be 
thought of first: Ngay khi chúng ta đau yếu, 
dù nặng hay dù nhẹ đi nữa, cũng đều nên 
khởi tâm nghĩ đến sự vô thường, bởi vì cái 
chết là một điều tất nhiên, từ vô thỉ đến nay, 
hoặc trẻ, hoặc già, hoặc trời, người, ma, quỷ 
hay súc sanh, vân vân, không ai qua khỏi 
được. Đây là điều tiên quyết cần phải khởi 
tâm suy nghĩ trước hết. 

Next, the cultivator must recite the Buddha”s 
name with one mind to wait to die: Kế đến là 
phải một lòng niệm Phật chờ lâm chung. 
Moreover, It 1s necessary fo Inform those 


2) 


3) 
closest to the culfivators If anyone comes to 
visif, tell him or her to sit by and to recite the 
Buddha'*s name; do not indulge in futille 
discussions of the world, i.e., øossIps, polItIcs, 
etc.: Lại nữa cũng phải dặn người thân cận, 
khi có ai đến thăm bệnh thì khuyên họ nên 
ngồi kế bên niệm Phật, chớ đừng nên bàn nói 
các chuyện tạp nhạp của thế gian. 

4) Ií illness becomes terminal, remind family 

and relatives as well as those nearby not fo 

cry: Nếu bệnh trở nặng sắp chết, thì phẩi dặn 
thân quyến cùng với các người chung quanh 
không ai được khóc lóc cả. 


4030 


a) (On the confrary, they must all loudly and 
purely chant the Buddha's name to aid the 
recitation of the cultivatorˆs soul: Ngược lại, 
phải đồng thanh niệm Phật để hộ niệm cho 
thần thức của kẻ lâm chung. 
After the cultivator has died, family members 
must wait until all body heat has dissipated 
completely, until the body has turned cold, 
then at that time 1t 1s alright to cry. IÝ someone 
died, the of that person”s 
consciousness (alaya consclousness) may 
linger on within the body for several hous or 
more before leaving: Khi nào người bệnh đã 
qua đời, gia đình phải đợi cho đến khi nào 
trong mình người lâm chung hoàn toàn dứt hết 
hơi nóng, cả mình lạnh hết, tức là thần thức 
đã ha khỏi thân tứ đại, chừng đó ai muốn 
khóc thì cứ khóc. Khi người chết, thần thức 
hay a lại a thức có thể vẫn lẩn quẩn quanh 
thân xác chừng vài tiếng đồng hồ. 
Shantirakshita: One of the most important 
representatives of the Madhyamika school in the 
8" century. He played an important role and had 
great Infuence on the development of 
Madhyamika school in Tibet—Một trong những 
đại biểu quan trọng của trường phái Trung Đạo 
vào thế kỷ thứ tám. Ông đóng vai trò quan trọng 
và có ảnh hưởng rất lớn trong việc truyền bá 
trường phái nầy vào Tây Tạng. 
Shan-Wai Tsung: Sơn Gia—Sơn Ngoại Tông— 
A branch of the T”ien-T”ai school founded by Wu- 
En im around 986 A.D., giving the “shallower” 
I1nterpretation of the teaching of this sect; called 
Shan-Wali because ¡it was developed in temples 
away from the Tilen-T°ai The 
“profounder” sect was developed at Tien-T”ai 
and 1s known as “the sect of the mounfain family” 
or “home sect.”—Một nhánh của tông phái Thiên 
Thai được Ngộ Ân sáng lập khoảng năm 986 sau 
Tây Lịch, giảng cạn về tông phái. Sở đĩ gọi là 
“Sơn Ngoại” ví nó được phát triển trong những tự 
viện xa núi Thiên Thai. Thậm phái được phát 
triển ngay tại núi Thiên Thai nên được gọi là 
Tông Sơn Gia. 
Shao-K?ang: Thiếu Khang Đại Sư—According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Shao- 


b) 


has last 


mOounrain. 


Kang was the Fifh Patriarch of Pureland 
Buddhism. His family”s name was Châu. He was 
from T”ien-Do Mountain of the Tan-Van region, 
lived durinng the Tang Dynasty. He remained 
mute from birth until he turned seven. Then during 
the celebation of Buddhist Memorial Day, he 
followed his mother to the temple to prostrate to 
Buddha. His mother pointed at the Buddha's statue 
and playfully asked him: "Do you know who that 
1s?" He unexpectedly spoke for the first time: 
“That Is the sfatte of Sakyamuni Buddha.” 
Knowing therr son had a great destined connection 
with the Buddha-Dharma, his parenfts Immediately 
allowed him to leave home to Join the order. His 
Iintelligence and wisdom were extraordinary. After 
becoming a Bhiksu at the age of fifteen, he had 
completely understood and deeply penetrated the 
hidden meanings of the five collections of sutras. 
In the first year of the Trinh Nguyên reign period, 
he visited White Horse Temple at Luo-Yang. 
Seeing ligh(s radiating from the collecion of 
sutras kept in the prayer hall, he investigated and 
saw the source of lipght came from the written text, 
“Propagaton of the Western Pureland's 
Teachngs” wrifen by the Great Venerable 
Master Shen-T”ao; he Iimmediately knelt down 
and prayed: “If I have a special destiny with 
Pureland Buddhism, I ask for this book to emit 
light once more.” As soon as he finished his 
prayer, the luminous light from within the book 
became even brighter, clearer, and shone further; 
appearances of 
transformatlon Bodhisattvas. He put his palms 
together and said: “A “rock kalpa” wIll wear down 
and come to pass, but this vow 1s unchanging and 
unwavering.” For this reason, he came to the 
Imperial Capital Ch"ang-An to pay homage and to 
prostrate to the statue of the Great Venerable 
Master Shen-T”ao sculptured by those before him. 
As he was in the process of prostrating himself, 
the sfatue of the Second Patriarch suddenly flew 
straight Into the arr, and spoke: “You should 
follow according to what I taught to help and 
guide sentient beings everywhere; one day when 
the fruit of your accomplishments ripens, you shall 
gain rebirth the Ulumate Bliss World.” 
Thereafter, when he passed by the Jiang-Lang 
region, he encountered unexpectedly an elderly 


wihn it were Various 


{O 


4031 


woman; she told him: “Tf you want to prostrate 
Buddhism, go to Tsin-Ting reglon; you are 
destined for that area.” Finished speaking, the 
elderly woman disappeared. Following this 
advice, he came to Tsin-Ting region. When he 
saw the local residents did not know what 1t meant 
to practice Buddha Recitation, he began making 
applications of a skillful means. In the beginning, 
he would “bribe” the children to recite Buddha”s 
name. Whoever recited the Buddha”s name one 
time, he would give that chid one coin. He 
confinued this practice, and over a year later, even 
If he did not give them money, the children 
confinued to practice Buddha Recifation on therr 
own. This practice became a natural habit, and 
eventually whenever seeing him, whether they 
were Inside their houses or out playing on the 
seets, they contnued to practice Buddha 
Recitaton. From that time on, men, women, 
children, young, and old, no matter who they 
Were, as soon as they saw him, they would put 
ther hands together to reciIe respecffully 
“Amitabha Buddha.” Through his skillful means of 
transformation, gradually, many residenfs from the 
area began worshipping and practicing Buddha 
Seeing the right, he 
established a Pureland Congregation at Ou-Lung 
Mountain, which was built three steps above the 
ground. Each time a vegeterian day came, several 
thousand good men and faithful women assembled 
there to pratice Buddha Recitation and to listen to 
the Dharma. Each time getting on the throne to 
preach the Dharma, he would loudly recite 
Buddha`s name and then the great assembly 
would harmoniously follow him. Sometimes when 
he recited Buddha” name, with each recifation, the 
assembly would witness a Buddha soaring out of 
his mouth. If he recited ten, hundred, or thousand 
recitations, there would be ten, hundred, or 
thousand Buddhas soaring out of his mouth, 
continuously like countng prayer beads. The 
Great Master then taught: "Now that all of you 
have witnessed Buddha, you are guaranteed to 
gain rebirth.” Ủpon hearing him say this, everyone 
felt contented and satisfied. In October of the 
twenty first year of Trinh Nguyên reign period, 
the Great Master gathered all his disciples, 
ordained and lay, and Instructed them: “Everyone 


Recitation. time wWwas 


must develop the mind to be tired of this Saha 
World of evils and turbidities, begin yearning for 
the blissful existence of the Pureland in order to 
cultivate with vigor and diligence. At this moment, 
1 anyone 1s able to see my aura then such an 
individual 1s truly a disciple of mine.” After he 
spoke, several long, unique and beautiful beams 
of light from the Great Master”s body shone and 
then he sat there silently to gain rebirth. The great 
assembly bullt a pagoda to worship the Great 
Master at Dai-Nham. They honored him with the 
te: “Dai-Nham Dharma Master.”—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập 
Tam Tổ, Thiếu Khang Đại Sư là Liên Tông Ngũ 
Tổ. Ngài họ Châu, người đời nhà Đường, quê 
vùng Tiên Đô thuộc xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sinh, 
ngài lặng im không nói. Năm lên bảy tuổi, nhân 
lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lễ Phật. Bà chỉ 
Phật hỏi đùa cùng ngài rằng, “Con có biết đó là ai 
chăng?” Ngài bỗng nhiên ứng tiếng đáp rằng: “Đó 
là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.” Biết 
con có duyên lành đối với Phật pháp, song thân 
ngài liền cho phép ngài xuất gia. Ngài căn cơ và 
trí huệ rất linh mẫn, sau khi xuất gia đến năm 15 
tuổi, ngài đã thông suốt năm bộ kinh điển. Niên 
hiệu Trinh Nguyên nguyên niên (năm đầu), đại sư 
đến viếng chùa Bạch Mã tại Lạc Dương. Thấy 
chỗ để kinh sách trong đại điện phóng ánh quang 
minh, ngài lại ầm xem thì thấy quang minh ấy 
phát xuất từ nơi tập văn Tây Phương Hóa Đạo của 
Hòa Thượng Thiện Đạo, ngài liền quỳ xuống 
khấn rằng: “Nếu tôi có nhân duyên với Tịnh Độ, 
xin nguyện cho tập văn nầy phóng quang minh 
thêm một lần nữa.” Ngài vừa dứt lời nguyện thì 
ánh sáng lại càng chiếu ra rực rỡ, trong ấy có ẩn 
hiện hình dạng các hóa Bồ Tát. Ngài chấp tay nói: 
“Kiếp đá có thể mòn, nguyện nây thể không dời 
đổi.” Nhân đó đại sư đến Trường An, chiêm lễ di 
tượng của Hòa Thượng Thiện Đạo. Đang khi lễ, 
tượng của Nhị Tổ bỗng bay lên cao, bảo với ngài 
rằng: “Ông nên y theo lời dạy của ta mà phổ độ 
chúng sanh, ngày kia công quả đắc thành, sẽ được 
sanh về Cực Lạc.” Sau đó ngài đi ngang qua miền 
Giang Lăng, bỗng gặp một sư cụ bảo rằng: “Ông 
muốn hoằng hóa, nên sang qua xứ Tân Định, cơ 
duyên ở tại nơi đó.” Nói xong sư cụ biến mất. Sau 
thời gian ấy, đại sư đến Tân Định. Thấy người xứ 
nầy chưa biết niệm Phật là gì cả, ngài mới dùng 


4032 


phương tiện. Ban sơ ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ 
con niệm Phật. Nếu đứa nào niệm được một câu 
thì ngài thưởng cho một đồng tiền. Như thế hơn 
một năm sau, không cần thưởng tiền nữa mà 
chúng cũng tự niệm. Về sau quen lần, lúc gặp đại 
sư, dù ở trong nhà hay ngoài đường, chúng cũng 
vẫn cứ niệm Phật. Từ đó nam, nữ, già, trẻ, bất cứ 
ai hễ gặp ngài đều niệm: “A Di Đà Phật.” Nhờ đó 
dân chúng trong vùng lần lượt phát tâm thờ cúng 
và niệm Phật rất nhiều. Thấy cơ duyên đã có 
phần thành thục, đại sư mới thành lập Tịnh Độ 
Đạo Tràng ở Ô Long, xây đàn tam cấp. Cứ đến 
ngày trai, vài ba ngàn thiện nam tín nữ đều họp 
lại đó để niệm Phật, nghe pháp. Mỗi khi thăng 
tòa, ngài chắp tay niệm Phật to tiếng thì đại chúng 
ở dưới đều xướng niệm hòa theo. Có lúc đại sư 
xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy có một 
Đức Phật từ trong miệng ngài bay ra. Niệm đến 
mười câu, trăm câu, ngàn câu đều có mười, trăm, 
ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Đại 
sư bảo: “Quí vị đã được thấy Phật, chắc chắn đều 
sẽ được vãng sanh.” Mọi người nghe ngài nói như 
vậy đều có cảm niệm vui mừng, an ủi. Năm Trinh 
Nguyên thứ 2[I, vào tháng mười, đại sư họp chúng 
đệ tử Tăng Tục đến đặn bảo rằng: “Các vị nên 
phát tâm chán lìa cõi Ta Bà ác trược, khởi lòng ưa 
thích miền Tịnh Độ an vui mà cố gắng tu hành 
tinh tấn.” Giờ phút nầy ai thấy được quang minh 
của ta thì kẻ ấy mới thật là hàng đệ tử của ta. Nói 
xong, ngài phóng ra vài tia sáng lạ, đẹp, dài, rồi 
ngồi yên lặng mà thoát hóa. Đại chúng xây tháp 
thờ ngài ở Đài Nham, tôn hiệu của ngài là Đài 
Nham Pháp Sư. 

Shao Lin Monastery: Shao-Lin-Szu— Thiếu 
Lâm Tự — Chùa Thiếu Lâm— One of the great 
monasteries In China, located on Mount Sung, in 
Teng-Feng district, Hunan province, built in 477 
by Emperor Hsiao-Wen of the Northern Wei 
dynasty. The Indian monk named Bodhiruci lived 
at this monastery at the beginning of the sixth 
century and he translated numerous sufras Into 
Chinese. According to Chan Tradiion, after 
Bodhidharma arrived in China, he decided that the 
country was not yet ready for his teachings, and so 
he went to Shao-Lin, where he medifated facing a 
wall for nine years until his eventual disciple Hui- 
Ko convinced him to accept him as a student. 


However, today many people, especially people 
from East Asia, usually associate the Shao-Lin 
Monastery with the practice of kung-fu, a form of 
chi-kung, that is offen misunderstood as a combat 
sport though it was originally a form of both 
spiritual and physical training— Thiếu Lâm Tự, 
một trong những đại tự viện ở Trung Quốc, tọa lạc 
trên núi Tung Sơn, thuộc huyện Đăng Phong, tỉnh 
Hồ Nam, được xây vào năm 477, dưới thời hoàng 
đế Hiếu Văn thuộc triều đại Bắc Ngụy. Một nhà 
sư người Thiên Trúc tên Bồ Đề Lưu Chi đã sống 
tại đây và ngài đã dịch nhiều kinh điển sang tiếng 
Trung Hoa. Theo truyền thuyết về Thiên tông, tổ 
Bồ Đề Đạt Ma sau khi tới Trung Hoa đã quyết 
định đi đến Thiếu Lâm và ngồi diện bích trong 9 
năm cho đến khi Huệ Khả đến gặp và thuyết phục 
được ngài dạy đạo. Tuy nhiên, ngày nay, rất nhiều 
người, đặc biệt là những người trong vùng Đông 
Á, thường gắn cho chùa Thiếu Lâm với việc luyện 
tập công phu, một hình thức của khí công, thường 
được hiểu lầm như là một thứ võ, chứ thật ra đó là 
một phương pháp vừa rèn luyện tâm linh vừa thực 
hành nơi thể chất. 

Shao-Lin Wu-I: Thiếu Lâm Võ Nghệ—A cook 
of the Shao-Lin monastery, who 1s said single- 
handed to have driven off the Yellow Turban 
rebels with staf, and who was 
posthumously rewarded with the 
“øeneral”; a school of adepts of the quarter-staff 
was called after him, of whom thirteen were far- 
famed—Một vị Tăng từng là đầu bếp của chùa 
Thiếu Lâm, đã được coi như là người chỉ dùng gậy 
ba thước mà dẹp tan được loạn Hoàng Cân (Khăn 
Vàng); tên ngài được đặt cho trường phái võ 
Thiếu Lâm, mà về sau nầy có 13 vị có công lừng 
lẫy giúp nhà Đường dẹp loạn Vương Thế Sung. 
Shao-Shih: A hut on a hill on the Sung-Shan 
where Bodhidharma set up his monastery—Thiếu 
thất, trên núi Tung Sơn, nơi Tổ Bồ Để Đạt Ma 
xây dựng ngôi Thiếu Lâm Tự. 
Shao-Xiu-Lung-Ji: Thiền sư Thiệu Tu Long 
Tế—Zen master was a disciple of Zen master 
Kui-Chen, and a Dharma brother of Wen-Yi-Fa- 
Yan—Thiển sư Thiệu Tu là đệ tử của Thiển sư 
Quế Sâm, và là sư đệ của thiển sư Văn Ích Pháp 
Nhãn. 


three-foot 
rank of 


4033 


While traveling with two other friends from 
Kui-Lin, Fa-Yan suddenly asked Shao-Xiu a 
quesfion, saying: “The ancienfs said that the 
single body 1s revealed in the ten thousand 
forms. Did they thus dispel the ten thousand 
forms or not?” Shao-Xiu said: “They didn't 
dispel them.” Fa-Yan said: “What do you say 
dispels or doesn't dispel them?” Shao-XIu 
was confused and returned to see Kui-Chen. 
Kui-Chen asked him: “You haven”t been gone 
long, why have you come back?” Shao-Xiu 
said: “There°s an unresolved matter, so Ïm 
not willing to go traveling to mountains and 
rivers until 1s resolved.” Kui-Chen said: “It”s 
not bad that you travel to difficult mountains 
and rivers.” But Sha-Xu did not understand 
Kui-Chen's meaning, so he asked: “The 
single body 1s revealed in the ten thousand 
forms. What does this mean?” Kui-Chen said: 
“Do you say the ancients dispelled the ten 
thousand forms or not?” Shao-Xu said: ““They 
didn”t dispel them.” Kui-Chen said: “lt”s two.” 
For a time, Sha-Xiu was lost in thought, and 
then he said: “I don't know whether the 
ancients dispelled the ten thousand forms or 
not.” Kui-Chen said: “What 1s it you call the 
ten thousand forms?” Shao-Xiu thereupon 
attained enlightenment—Ba vị từ Quế Sâm đi 
hành hương, trên đường cùng bàn chuyện. 
Pháp Nhãn chợt hỏi: “người xưa nói: 'Ở trong 
vạn tượng riêng bày thân" là vạch vạn tượng 
hay chẳng vạch vạn tượng?” Sư đáp: “Chẳng 
vạch vạn tượng.” Pháp Nhãn bảo: “Nói cái gì 
là vạch chẳng vạch?” Sư mờ mịt, trở lại Viện 
Địa Tạng. Quế Sâm thấy sư trở lại hỏi: 
“Ngươi đi chưa bao lâu tại sao trở lại?” Sư 
đáp: “Có việc chưa giải quyết đâu yên leo 
non VƯỢT suối.” 
Quế Sâm bảo: “Ngươi leo vượt bao nhiêu 
non suối, lại chẳng ưa?” Sư chưa hiểu lời dạy 
bảo, liền hỏi: “Cổ nhơn nói: *Ở trong vạn 
tượng riêng bày thân,'` ý chỉ thế nào?” Quế 
Sâm đáp: “ngươi nói người xưa vạch vạn 
tượng hay chẳng vạch vạn tượng?” Sư thưa: 


vạn tượng?” Sư liền tỉnh ngộ, lại từ biệt Quế 
Sâm đi đến chỗ Pháp Nhãn. 

Zen master Shao-Xiu entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Ordinary 
people possess it completely but they don”t 
know 1t. The sainfs possess 1t completely but 
don't understand ¡t. If the saint understands it, 
then he or she Is an ordinary person. If 
ordinary people understand it, then they are 
saints. In these forms of speech there 1s one 
pñnciple and two meanings. Ïlf a person can 
distinguish this principle, then he will have no 
hindrance to finding an entrance to the 
essential doctrine. If he can”t distinguish 1t, 
then he can”t say he has no doubt. Take 
carel—Sư thượng đường dạy chúng: “Pháp 
đầy đủ nơi phàm phu chẳng biết, pháp đầy đủ 
nơi Thánh nhơn mà Thánh nhơn chẳng biết. 
Thánh nhơn nếu biết tức là phàm phu, phàm 
phu nếu biết tức là Thánh nhơn. Hai câu nói 
nầy một lý mà hai nghĩa. Nếu người biện biệt 
được chẳng ngại ở trong Phật pháp có chỗ 
vào. Nếu người biện biệt chẳng, chớ nói 
không nghi. 

Zen master Shao-X1u asked a monk: “Where 
have you come from?” The monk said: “From 
Shui-Yan”  Shao-Xiu asked: “What does 
Shui-Yan say to provide Instruction to his 
disciples?” The monk said: “He offen say 
“Going out, meeting Matreya Buddha. Going 
1n, seeing SakyamunI."” Shao-Xu said: “How 
can he talk like that?” The monk asked: 
“What do you say, Master?” Shao-Xiu said: 
“Going out, who do you meet? Going in, who 
do you see?” At these words the monk had an 
insight—Sư hỏi một vị Tăng mới đến: “Ở đâu 
đến?” VỊ Tăng thưa: “Ở Thúy Nham.” Sư hỏi: 
“Thúy Nham có lời gì dạy đồ chúng?” Vị 
Tăng thưa: “Bình thường nói “Ra cửa gặp Di 
Lặc, vào cửa thấy Thích Ca.'” Sư nói: “Nói 
thế ấy làm sao được?” Vị Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng nói thế nào?” Sư nói: “Ra cửa gặp ai? 
Vào cửa thấy ai?” Vị Tăng nghe xong liển 
tỉnh ngộ. 


“Chẳng vạch.” Quế Sâm bảo: “Hai cái.” Sử Shape: Tướng (hình thể)—§ee Three kinds of 


kinh hãi lặng thinh, lại hỏi: “Chưa biết cổ 
nhơn vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn 
tượng?” Quế Sâm bảo: “Ngươi nói cái gì là 


rupa (B). 


4034 


Shape and sound: Influence—Ảnh hưởng (hình 
ảnh và tiếng vang). 

Share (n): Chia sẻ. 

Share in opportunifies for profit: Chia lợi—In 
the Ten Non-seekings, the Buddha taupht: “We 
should not wish to share in opportunities for profit, 
lest the mind of 1llusion arise. This leads us to lose 
our good name and reputation for the sake of 
unwholesome gain”—Trong Mười Điều Tâm 
Niệm, Đức Phật dạy: “Thấy lợi thì đừng nhúng 
vào, vì nhúng vào thì sĩ mê phải động.”—See Ten 
Non-Seeking Practices. 

Sharing, understanding and loving: Chia sẻ, 
hiểu và thương. 

Shariputra: Xá Lợi Phất—See Sariputra. 
S(h)arira (sk): Xá lợi—An 
substance 1n pellet form said to be found 1n ashes 
Of øreaf SaInts on cremation—See SarTra. 

Sharp envoy: Clever envoy—Lợi Sử—The 
clever envoy, I.e. the chief illusion oŸ regarding 
the ego and 1fs experlences and ideas as real, one 
of the five chief ¡llusions—Thể tính sắc xảo lanh 
lợi hay kiến hoặc như “ngã kiến” cho rằng tự ngã 
và những ý tưởng là thật, đây là một trong ngũ lợi 
SỬ. 

Sharp and keen discrimination: Lợi Biện— 
Sharp and keen rafiocination, one of the seven 
characteristics of the Bodhisattva—Sự biện biệt 
nhanh lẹ, một trong bảy đặc tính của Bồ Tát. 
Sharp point of desire: Dục thích (mũi nhọn của 
sự tham dục). 

Sharp and stinking haïr ghosfs: Sunking hair 
ghosts—Xú Mao Quỷ (quỷ có lông thối)—See 
Ñine classes of ghosts (]). 

Sharp sword: Lợi Kiếm—Used figuratively for 
Amitabha and ManJjusri, Indicating wisdom, 
discrimination, or power over evil—Lưỡi kiếm 
bén nhọn, dùng theo nghĩa bóng ám chỉ trí tuệ, sự 
tư duy, hay hàng ma lực của Đức Phật A Di Đà và 
Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Sharp wrong views: Panca drstayah (skÙ—Tà 
kiến vi tế—There are five sharp wrong views or 
five sharp servants—Có năm loại kiến giải sai 
lầm, trái với đạo pháp —See Five sharp servants. 
Sharpness: Lợi Căn—Able—Cleverness— 
Endowment——Intelligence—Keen——Natural 


1ndestructible 


power—Possessed of powers of the panca- 
indryani or the five sense-organs—Sự sắc xảo 
lanh lợi của ngũ căn. 

Sharpness of enlightenment: Giác kiếm (lưỡi 
kiếm hay sự bén nhọn của giác ngộ). 
Shasrabhujariy-Avalokitesvara (skÐ: 
ThousandHand Thousand-Eye Great Mercy 
Avalokitesvara Bodhisatva— Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 

S(h)astra (skÐ: A discourse or philosophical 
analysis of the contents of a sutra, which thus 
becomes a commentary. 

Shave (v) oneˆ”s hair: Mundaka or Munda (skt)—— 
To shave one's head—Cạo tóc Thế phát— 
While most people want to have beautiful hair and 
spend lots of time and money on harrstyles, 
Buddhist monks and nuns shave their heads. They 
are no longer concerned with outward beauty, but 
with developing their Iinner beauty. Monks and 
Nuns are easy to recognize with their shaven 
heads. The time they would have spent on caring 
for ther haIr Is spent on more Imporftanf activIfties 
like meditating or chanting sutras. To shave the 
harr, following Sakyamuni, who cut off his locks 
with a sharp sword or knife to sipgnify his cutting 
himself off from the world. So the reason why 
Monks and Nuns shave ther heads because 
monastics need to renounce all the mundane 
desires and other longings 1n order to achieve 
pur1ty, to be free from delusions, to remove 
hindrances, and to enter the way of practice. Ónce 
they shave their heads, they can easily be 
distinguished from those who have not joined the 
sangha—Trong khi hầu hết mọi người đều muốn 
có mái tóc đẹp và dùng thật nhiều thì giờ cũng 
như tiền bạc lo trau tria cho mái tóc, thì chư Tăng 
Ni cạo bỏ đi mái tóc ấy. Họ không còn bận bịu gì 
đến vẻ đẹp bể ngoài, nhưng chỉ lo cho vẻ đẹp bên 
trong mà thôi. Thật là dễ nhận ra chư Tăng Ni với 
cái đầu cạo nhẵn của họ. Thì giờ để trau tria cho 
mái tóc thì họ dùng vào những sinh hoạt quan 
trọng khác như ngồi thiển hay tụng kinh. Cạo râu 
tóc, theo chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi 
Ngài dùng lưỡi gươm bén cắt bỏ búi tóc với ý 
nghĩa cắt đứt những hệ lụy của trần thế. Vì thế lý 
do tại sao chư Tăng Ni phải cạo tóc là để từ bỏ 
những dục vọng trần tục và những ham muốn 


4035 


khác nhằm đạt được sự thanh tịnh, thoát khỏi ảo 
vọng, loaI trừ chướng ngại và bước vào con đường 
tu tập. Một khi đã cạo tóc, họ được dễ dàng phân 
biệt với những người chưa gia nhập giáo đoàn. 
Shave one?s head: Cạo râu tóc—See Shave 
one”s ha1r. 

Shave the head and dyc the clothes: Lạc Phát 
Nhiễm Y—To dye grey the normal white Indian 
garments; to become a monk—Cắt tóc nhuộm áo 
để trở thành nhà tu (nhuộm xám màu trắng mà 
người Ấn thường mặc như quần áo bình thường). 
Shaven head: Cạo râu tóc—See Shave oneˆ”s 
hai. 

Shed (v): 

1) Chiếu tỏa ra: To shed lights. 

2) Làm chảy máu: To shed blood. 

3) Rơi lệ: To shed tears. 

Shed the Buddha°?s blood: Làm chảy máu thân 
Phật—-In Buddhism, “Shedding the Buddha's 
blood” also means damaging the Buddha Images, 
peeling the gold paint off the Buddha statues, 
ruininng the Buddha Images, and so on. Although 
these actions don”t physically harm the Buddha, 
they are equivalent to cutting the Buddha”s body 
with a knife. This kind of offense cannot be 
pardoned through repentance—Trong Phật giáo, 
từ “làm chảy máu thân Phật” cũng có nghĩa là 
làm hủy hoại hình tượng Phật, cạo lớp sơn vàng 
trên tượng Phật, đập bể tượng Phật, vân vân. Mặc 
dù những hành động này không làm tổn hại đến 
xác thịt của Phật, chúng được xem như là cắt 
chém thân Phật vậy. Đây là loại tội không thể 
sám hối được—See Seven deadly sins. 

Shed (v) more tears: Đổ nhiều nước mắt—Life 
has so mụuch suffering that human beings shed 
mØre tears than the waters that are held In the four 





seas—Đời nhiều khổ đau đến nỗi nước mắt chúng 

sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. 

Shedding a Buddha”s blood: Làm thân Phật 

chảy máu—See Shed the Buddha”s blood. 

Sheep (n): Con cừu. 

Shen-Hsiu: Jinshu (jap)—Thần Tú. 

l) An Instructor of monks at the monastery of 
Hung-Jen, the Fifth Chinese Patriarch ¡In 
Huang-Mei ¡in Hupei Province. He wrote a 
gatha for the purpose of becoming the 


2) 


successor of Hung-]Jen, but that teacher did 
not find 1s sentiment a correct statement of 
Zen, and chose Hui-Neng for the status— 
Thần Tú là vị Giáo Thọ Sư tại chùa Hoàng 
Mai của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tại tỉnh Hồ 
Bắc. Thần Tú đã viết kệ mong Ngũ Tỗ trao 
truyền y bát cho làm Lục Tổ, nhưng Ngũ Tổ 
thấy kệ chưa tới và trao y bát cho Huệ Năng 
làm Lục Tổ. 
One of the most famous disciples of the Fifth 
Patriarch Hung-]Jen, but he was passed over as 
his successor In favor of the other disciple 
named Hui-Neng. This occured as a result of 
a competition between Hung-]enˆs disciples, 
who were asked to compose verses 1ndicating 
their level of understanding. After Hung-]en 
passed away, the rival schools founded by the 
two men, the North and the South. Even 
though Hui-Neng was adJjudged the winner, 
but Shen-Hsiu later claimed to be the true 
successor of the Fifth Patriarch and was 
considered by the Chan tradition to be the 
founder of the “Northern School.” After the 
Fifth Patriarch's death, Shen-Hsiu left Hung 
Mei Monastery and wandered throughout the 
country for nearly twenfy years. He spread 
Zen Buddhism ¡in the large area In northern 
China. His lineage called the Northern School 
because he was mostly active In Lo-Yang and 
Chang An, while Hui-Neng”s lineage was 
called the “Southern School.” His tradition 
was also known as the “Gradual Teaching”; 
although patronized by the reigning Emperor, 
did not last very long. Ïlt was widely 
influential during his lifetime, but soon later 1t 
died out and was replaced by the Hui-Neng 
School which became known as the Chinese 
Chan School, or Sudden School of Hui Neng, 
which sprang the present Lin-Chi, Soto, and 
Tlen-T”ai schools of Zen. Shen-Hsiu is the 
author of this Poem: 

The body 1s like the bodhi tree, 

The mind 1s like a mirror bright, 

Take heed to keep 1t always clean, 

And let no dust accumulate on 1t. 
Một trong những đệ tử nổi tiếng cũa Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn, nhưng ông đã bị lờ đi không cho 
kế vị khi Ngũ Tổ đã ban đặc ân cho người 


4036 


học trò khác của Ngài là Huệ Năng. Việc này 
xảy ra sau cuộc tranh đua làm kệ chứng ngộ 
do Ngũ Tổ để xướng để biết mực độ liễu đạo 
của các đệ tử. Sau khi ngũ tổ thị tịch, hai 
trường phái được hai vị thành lập, Dòng 
Thiển Phương Bắc và Dòng Thiền Phương 
Nam. Mặc dù Huệ Năng đã được tổ phân xử 
là người thắng cuộc, nhưng Thần Tú tự cho 
mình là Pháp tử của Ngũ Tổ và được dòng 
Thiền thời bấy giờ xem như là vị tổ sáng lập 
ra dòng thiển “Bắc Tông.” Sau khi Ngũ Tổ thị 
tịch, Thần Tú rời Chùa Hoàng Mai để chu du 
khắp xứ trong hai chục năm liền. Ông đã 
truyền bá thiển về một vùng rộng lớn ở 
phương bắc vì hầu hết ông hoạt động ở vùng 
Lạc Dương và Trường An, trong khi dòng 
Thiển của Huệ Năng được gọi là Nam Tông. 
Dòng Thiển của ông còn được biết đến với 
cái tên khác là “Iiệm Giáo”; dù được Hoàng 
Triều nức lòng bảo trợ vẫn không tổn tại được 
bao lâu. Dòng thiển này chỉ có ảnh hưởng lớn 
trong lúc sinh tiền của Thần Tú, nhưng chẳng 
bao lâu sau đó thì dòng thiển phương bắc tàn 
rụi, và được thay thế bởi dòng thiển của Lục 
Tổ Huệ Năng được biết với tên dòng Thiển 
Trung Hoa. Chính dòng thiển của Lục Tổ Huệ 
Năng đã nẩy sanh ra các dòng Lâm Tế, Thiên 
Thai, vân vân: 
Thân thị Bồ đề thọ, 
Tâm như minh cảnh đài 
Thời thời thường phất thức, 
Vật xử nhạ trần ai. 
(Thân là cây Bồ Đề, 
Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn siêng lau chùi 
Chớ để dính bụi bặm). 
Shen-Hsiu and Hui-Neng: Tú Năng—The two 
patriarchs of South and North Chinese Buddhism 
after the fifth patriarch Hung-Jen—Thần Tú và 
Huệ Năng, hai vị tổ của Phật Giáo Nam và Bắc 
Trung Hoa sau Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn—See Shen- 
Hsu, and Hui-Neng. 
Shen-Hui-He-Ze (670-762): Thiển Sư Thần Hội 
Hà Trạch —Shen-Hui-He-Ze, surname was Kao. 
He was born in 670 A.D., and left home at the age 
of 14. He was one of the eminent disciples of the 
Sixth Patrliaarch. He strongly supported and 


promoted Hui-Neng's place In Chinese Zen 
history. Shen-Hui led the Southern school, and 
strongly attacked what became widely known as 
the Northern school, the school associated with 
Shen-Xu. Shen-Hui put forward two reasons for 
his attack on the Northern School—Thần Hội Hà 
Trạch, họ Cao, sanh năm 670 sau Tây Lịch, xuất 
gia năm 14 tuổi. Ông là một trong những đệ tử nổi 
bật của Lục Tổ Huệ Năng. Ông mạnh mẽ ủng hộ 
cho vị trí của Lục Tổ trong lịch sử Thiển Tông 
Trung Hoa. Thần Hội dẫn đầu Thiền Phái truyền 
lại bởi Lục Tổ Huệ Năng ở phương Nam, và mạnh 
mẽ tấn công phái Thân Tú phương Bắc. Ông đưa 
ra hai lý do để tấn công phái Thần Tú: 
l1) The first reason, he attacked the legitimacy as 
the Dharma heir of Hung-]en and proposed 
that the honour belonged to Hui-Neng. Of 
course the areument was self-serving, since 
Shen-Hui could claim to be the true Seventh 
Patriarch of the Bodhidharma line—Lý do thứ 
nhất, ông tấn công về sự không chính thống 
của phái Thần Tú và mạnh mẽ cho rằng Huệ 
Năng mới là người truyền thừa y bát chính 
thống từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Dĩ nhiên cuộc 
tranh luận tự nói lên rằng ông chính là Thất 
Tổ của dòng Bồ Đề Đạt Ma. 
The second reason, for attacking Shen-Xiu 
was his Dharma gate was gradual, which was 
fundamentally at odds with what Shen-Hui 
regarded as the genuine Zen of his teacher, 
Hui-Neng—Lý do thứ nhì mà ông tấn công 
phái Thân Tú, ông cho rằng thiển phái của 
Thần Tú là “tiệm môn,” rất xa lạ với thiển 
phái “đốn ngộ” mà Lục Tổ Huệ Năng đã 
truyền lại. 
* Zen master He-Ze-Shen-Hui of the Western 
Capital came from Xiang-Yang, when he was 
a novice monk at the age of fourteen. At his 
ñrst meetng with the Sixth Patriarch. The 
Sixth Patriarch asked Shen-Hui: “You have 
come on an arduous journey from afar. Did 
you bring what 1s fundamental? If you have 
what 1s fundamental then can you see the 
host. Let's see what you have to say.” Shen- 
Hui sai: “[ take no abode as the 
fundamental. What 1s seen 1s the host.” The 
Sixth Patrlarch said: “This novice 1s talking 
nonesense!” He then took his staff and struck 


2) 


4037 


Shen-Hui. As he was being beaten, Shen-Hui 
thoupht: '“This Master 1s sụch a great and wise 
sage. It 1s difficult to meet such a person even 
after many kalpas of time. Having met him 
today how can I lament my life?”—Năm mười 
bốn tuổi, khi đang là Sa Di ở chùa Ngọc 
Tuyển, sư tìm đến yết kiến Lục Tổ Huệ 
Năng. Tổ hỏi: “Tri thức từ phương xa nhọc 
nhằn tìm đến, có đem được bổn (gốc) theo 
chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói 
xem?” Sư thưa: “Lấy không trụ làm gốc, thấy 
tức là chủ.” Tổ bảo: “Sa Di đâu nên dùng lời 
đó.” Sư thưa: “Hòa Thượng ngồi thiển là thấy 
hay chẳng thấy?” Tổ cầm gậy đánh sư ba 
gậy, hỏi: “Ta đánh ngươi đau hay chẳng 
đau?” Sư thưa: “Cũng đau cũng chẳng đau.” 
Tổ nói: “Ta cũng thấy cũng chẳng thấy.” 
Trong khi bị đánh, Thần Hội nghĩ: “Vị Thầy 
nầy thật vĩ đại. Thật khó mà gặp được một 
người như vậy dù trong nhiều kiếp. Đã gặp 
rồi không thể bỏ lỡ dịp may ngàn đời. 

*  Once, the Sixth Patriaarch addressed the 
congregation, saying: “[ have something 
which has no head or tail. It 1s nameless and 
can”t be described. It has no back and no 
front. Do any of you know what 1t 1s?” Shen- 
Hui came forward and said: “Tt is the source 
of all things. It 1s the Buddha-nature of Shen- 
Hui.” The Sixth Patriarch said: “[ said that 1 
has no name and no description. How can you 
Say 1t Is the source of the Buddha-nature?” 
Shen-Hui bowed and retreated—Một hôm Tổ 
bảo đại chúng: “Ta có một vật không đầu 
không đuôi, không tên không họ, không lưng 
không mặt, các ngươi biết chăng?” Sư bước ra 
thưa: “Ấy là bản nguyên của chư Phật, là 
Phật tánh ngươi là không tên không họ, ngươi 
lại kêu là bản nguyên, Phật tánh. Ngươi lại đi 
lấy tranh che đầu, cũng chỉ thành tông đồ của 
hàng tri giải.” Sư lễ bái lui ra. 

* In 760, he passed away while siting In 
meditation. His burial stupa was located at 
Dragon Gate—Năm 760, Sư thị tịch trong lúc 
đang ngồi thiển. Tháp của sư được đặt tại 
Long Môn. 

Shen-shen: Thiện Thiện quốc—Name of an 

ancient kingdom, northeastern India. According to 


Fa-Hsien In the Records of Buddhist Kingdoms, 
“The inhabitants 1n this kingdom wears clothes 
roughly similar to the Han people; but the only 
difference 1s that they use clothes made of felt. 
Here both lay people and monks follow the ways 
and practices of the Middle Kingdom (India). Only 
the languages are different, however, relipIous 
people learn Indian sacred books and speak 
Sanskrit. Here both the King and people honor the 
Buddha-dharma. There are more than 4,000 
monks who follow the Hinayana teachings.”—Tên 
của một vương quốc cổ nằm về phía Đông Bắc 
Ấn Độ. Theo ngài Pháp Hiển trong quyển Tây 
Vực Ký: “Cư dân ở đây mặc y phục hơi giống 
người Hán, chỉ khác là dùng vải làm bằng dạ. Cư 
sĩ và Tăng già đều tuân theo những phong tục tập 
quán thực hành ở cõi Diêm Phù Để. Ngôn ngữ 
của họ thì hoàn toàn khác với Ấn Độ, tuy nhiên, 
Phật tử ở đây học sách và nói tiếng Bắc Phạn. Tại 
đây cả quốc vương lẫn thần dân đều tôn trọng 
Pháp Phật. Có hơn 4.000 Tăng sĩ Tiểu thừa.” 

Sheng-Yuan Great Master: Thừa Viễn Đại 
Sư—Great Venerable Master Thừa Viễn, the third 
Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, lived 
durng the Tang Dynasty, but his Origin 1s 
unknown. In the beginning, he studied with Zen 
Master Tang In the Imperial City. He then went 
to learn from Zen Master Tan at Tzu-Chuan. 
Thereafter, he came to Ching-Chou to seek the 
teachings from Dharma Master Chan of Clear 
Creek Temple. After he completed his studies of 
the philosophy of Buddhism and his cultivated 
path had reached a high level, Dharma Master 
Chan encouraged him to go up to the region of 
Hung-Shan Mountain to propagate Buddhism. He 
was told that that region was his destined land 
where he could greatly benefit people by teaching 
the Buddha Dharma. When he first arrived, he 
built a small thatched hut under a cave in the 
Northwest direction of Hung-Shan Mountain to 
cultivate with one mind. Those with a religious 
mind who knew of him, brought food as an 
offering, he would eat, but on the days when he 
did not receive food offerings, he would eat mud. 
Not once did he wander out to beg or ask for food 
from anyone. He cultivated asceticism In this way 
for many years. Ït came fo a point where he was 


4038 


merely a skeleton covered by a worn out Buddhist 
robe. With regard to the propagation of Buddhism, 
he practiced the “Middle Way” by following and 
adapting accordingly to the cultivated capacIty of 
each individual to teach and guide him or her. 
Seeing the local residents suffering from poverty 
and illnesses, he spread widely the teachings of 
Pureland Buddhism, encouraging everyone to 
practice Buddha Recifation. Ôn rocks, trees, road 
sides, walls, caves, creeks, he would write the 
teachngs of the Enlightened to encourage 
everyone to be awakened to the Way and see the 
truths of existence, life is full of pain, suffering, 
1mpermanence, efc., to practice Buddha Recitation 
dilipgently. Through his transforming virtues, from 
that time on, without even teaching and guiding 
others sipnificantly, gradually more and more 
people came bringing fabric, rice, wood, stones, 
etc. to build a temple. In fact, the goods they 
brought were so mụuch In excess many Items were 
donated to the poor In the surrounding communIity. 
Throughout this process, he remained undisturbed 
and peaceful; he did not resist nor dịid he 
encourase, but let the people to build the temple 
and decorate as they pleased. Before long, an 
1solated area of the past was transformed Into a 
large tranguil and enchanting temple. In time, 
gradually, from the four directions near and afar, 
people of faitth who gathered to rely on him 
Increased more and more, similar to hundreds of 
rivers all converging to the sea. There were 
hundreds of of faithful disciples 
followed him to cultivate at the tIme——Người đời 
nhà Đường, nguyên quán chưa rõ xuất xứ. Ban sơ 
ngài theo thọ học với Đường Thiển sư ở Thành 
Đô. Kế đến, ngài theo học với Tản Thiển Sư ở Tứ 
Xuyên. Sau ngài đến Kinh Châu tham học với 
Chân Pháp sư ở chùa Ngọc Tuyển. Sau khi học 
nghiệp đã xong, tu hành đã ngộ. Chân Pháp Sư 
dạy ngài đến Hoành Sơn để ứng duyên hoằng 
hóa. Trước tiên khi mới đến, đại sư cất thảo am 
dưới gộp đá ở phía Tây Nam của núi Hoành Sơn, 
chuyên tâm tu tập. Người có đạo tâm hay biết, 
đem cúng thí cho thức ăn thì ngài dùng, hôm nào 
không có thì ngài ăn bùn đất, tuyệt nhiên không 
hề đi quyên xin, khất thực chi cả. Ngài khổ tu như 
thế trải qua nhiều năm đến nỗi mình gây, mặt 
nám, trên thân thể chỉ còn có một chiếc y cũ, rách 


thousands 


mà thôi. Về phần truyễển giáo, đại sư đứng lên lập 
trường Trung Đạo, tùy theo căn cơ của mỗi người 
mà quyển biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng 
phần nhiều đều nghèo khổ, tật bệnh, nên ngài 
truyền rộng Pháp Môn Tịnh Độ, khuyên tất cả 
mọi người nên niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, 
ven đường, nơi tường vách, bên hang đá hoặc khe 
suối, đại sư đều có biên lời Thánh giáo khuyên 
mọi người nên tỉnh ngộ lẽ đạo, việc đời, cần 
chuyên niệm Phật. Do nơi đức hóa của ngài, từ đó 
trở đi, không cần chỉ dẫn nhiều mà lần lượt kẻ 
mang vải, gạo, người khiêng gỗ, đá, đến càng lúc 
càng đông, xây dựng thành ra một cảnh chùa, đồ 
tứ sự nhiều đến nỗi dư để bố thí cho những người 
nghèo. Đại sư vẫn thắn nhiên, không khước từ 
cũng không khuyến khích, để yên cho dân chúng 
xây cất chùa miễu, sửa soạn tùy tâm. Chẳng mấy 
chốc, nơi vùng hoang dã trước kia nay đã thành ra 
một cảnh lan nhã thanh u đồ sộ. Lần lần về sau, 
bốn phương xa gần, người tín hướng quy-y, niệm 
Phật càng ngày càng nhiều, tựa như nước trăm 
sông đổ dồn về biển cả, tính ra đến hàng chục vạn 
người. Vào năm Trinh Nguyên thứ I8 đời nhà 
Đường, nhằm ngày 19 tháng 7, đại sư an lành thị 
tịch. 

Shentong (tub): Không Môn Phái—Doctrine 
particularly associated with certain lineages within 
the Kagyupa and Nyingmapa orders of Tibetan 
Buddhism. lt was articulated by the Jo Nang Pa 
sect, which postulated a positive, self-existent 
entty of Tathagata-garbha (embryo of the 
Tathagata), conceived as an ¡inherent buddha- 
nature that is made manifest by meditative 
practice. lt is not, however, newly developed, but 
rather is the basic nature of mind Tathagata- 
garbha 1s said to exist truly, and It is characterized 
as subtle, Ineffable, permanent, and beyond the 
grasp of conceptual thought. It 1s said to be the 
luminous essence of mind. It is often compared to 
the sky, which remains the same at all times, 
although it may be temporarlly obscured by 
clouds. Similarly, the nature of mind 1s obscured 
by adventitious afflictions, but these never affect 
1{s basic nature. This positlon was attacked by the 
Gelukpa school, the fifh Dalai 
suppressed the Jo Nang Pa and ordered their 
books burnt. Despite such opposition, Shentong 


and Lama 


4039 


confinues to be a popular doctrine among many 
contemporary lineages, particularly 
associaed wih the Rime  (non-sectarian) 
movement—Giáo thuyết đặc biệt liên hệ với một 
số dòng truyền thừa trong các truyền thống 
Kagyupa và Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng. 
Giáo thuyết này được Jo Nang Pa sect nối kết lại 
với nhau để làm thành thực thể tích cực của Như 
Lai Tạng, được biết như là Phật tánh được hiển 
hiện qua thiển tập. Tuy nhiên, giáo thuyết này 
không phải là mới được phát triển đây, mà nó là 
bản chất hiện hữu thực sự của Như Lai Tạng 
Thức, và nó có đặc tánh vi tế, không diễn tả được, 
thường hằng, và vượt ra ngoài sự nắm bắt của tư 
tưởng ý niệm. Người ta nói nó là cốt lõi chiếu 
sáng của tâm. Người ta thường ví nó với bầu trời, 
luôn luôn như vậy, dù rằng nó có thể tạm thời bị 
mây che. Tương tự, bản chất của tâm bị che khuất 
bởi những phiền não tình cờ, nhưng những thứ này 
không bao giờ ảnh hưởng được bản chất căn bản 
ấy. Luận cứ này bị trường phái Gelukpa tấn công, 
và Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 đã đàn áp 
trường phái Jo Nang Pa cũng như ra lệnh đốt tất 
cả sách vở của trường phái này. Dù có nhiều 
chống đối, giáo thuyết Shentong vẫn tiếp tục là 
giáo thuyết phổ biến rộng rãi trong số nhiều dòng 
truyền thừa thời đó, đặc biệt là những truyền 
thống có liên hệ tới phong trào “Không Môn 
Phái.” 

Shen-Tsan: Thần Tán Thiền Sư—Zen master 
Shen-Tsan was one of the oufstanding of Zen 
master Bai-Zhang. He left home to become a 
the young agøe. After atfainng 
enlightenment, he bịd farewell to Master Bai- 
Zhang and returned to his home town hoping to 
help his former teacher (who was tfoo proud to 
take advice from his student, as he thought 
disciples would never surpass their teacher) get 
awakened. One day, his old teacher was reading 
the sutra by the window. Because It was too cold 
outside, he sealed the window with paper. This 
incidentally entrapped a bee ¡mside the room. 
When Shen-Tsan passed by the abbot”s room and 
notce the bee banging 1(self against the taped 
window, trying to find is way out, he composed 
the following verses: 

“The gateless gate 1s there, 


those 


monk at 


'Why don't you get out, 

how stupid of you! 

Even though you poke your nose into 

The old paper for hundreds of years, 

When can you expect to set free?” 
Thần Tán Thiền Sư là một trong những đệ tử nổi 
bậc của Thiền Sư Bách Trượng. Ngài xuất gia lúc 
tuổi còn nhỏ. Sau khi ngộ đạo với Tổ Bách 
Trượng , ngài còn vị bổn sư chưa thấu đạo (nhưng 
rất kiêu ngạo và không muốn nghe lời khuyên của 
đệ tử, vì nghĩ rằng đệ tử làm sao hơn thầy được). 
Vì thế ngài trở về quê tìm cách cảnh tỉnh bổn sư. 
Một hôm bổn sư đang ngồi xem kinh bên khung 
cửa, vì trời lạnh nên ông lấy giấy dán kín cửa lại. 
Thần Tán đi ngang thấy một con ong cứ bay đập 
vào tờ giấy để tìm lối ra, nhưng chui ra không 
được. Thần Tán đứng ngoài cửa sổ ngâm một bài 
kệ: 

Không môn bất khẳng xuất 

Đầu song dã thái sĩ 

Bách niên táng cố chỉ 

Hà nhật xuất đầu thì?” 

(Cửa không chẳng chịu ra 

Lại mê muội vùi đầu vào song cửa 

Trăm năm vùi đầu vào tờ giấy cũ ấy 

Cũng không có ngày nào ra được?) 
Shepherd (n): Người chăn chiên. 
Shibayama Zenkai (1894-1975): One of the 
most infuential Zen masters (Roshi) of modern 
Japan. He belonged to the Rinzal tradition. He 
was ordained as a monk at the age of fourteen. At 
the age of twenty, he entered the Nanzen-Ji 
monasfery in Kyoto. There he underwent training 
for ten years and finally received the seal of 
confirmation from Master Bukai Kono. He was a 
professor at Otami UDniversity and Hanazono 
University, and from 1946 to 1967 was abbot of 
Nanzen-DI. In 1959 he was appointed head or 
of the entre Nanzen-Di 
Tradition, belongs to the Japanese Rinzai Zen, 
which has more than 500 monasteries throughout 
the country. He 1s best known 1n the West for two 
books that were translated into English, “Zen 
Comments on the Mumonkan,” on koans and “A 
Flower Does Not Talk,j” a collecion of Zen 
essays—Một trong những Thiển sư rất có ảnh 
hưởng trong thời cận đại của Nhật Bản. Ông thuộc 


Dharma  President 


4040 


truyền thống Lâm Tế. Ông thọ giới cụ túc năm 

mới 14 tuổi, năm 20 tuổi ông vào tu viện Nanzen- 

Ji ở Kyoto, tu tập trong vòng 10 năm tại đây và 

cuối cùng nhận được ấn chứng xác nhận của thầy 

mình là Thiển sư Bukai Kono. Ông là giáo sư tại 
các trường Đại Học Otami và Hanazono, và từ 
năm 1946 đến năm 1967 ông trụ trì chùa Nanzen- 

di. Năm 1959 ông được bổ nhiệm Pháp Chủ của 

dòng truyền thừa Nanzen-di, thuộc trường phái 

Lâm Tế Nhật Bản, một trường phái lớn có trên 

500 tự viện trên khắp cả xứ Nhật Bản. Ông nổi 

tiếng nhất với Tây phương nhờ hai quyển sách đã 

được dịch sang Anh ngữ: “Thiển Luận về Vô Môn 

Quan”, liên quan tới những công án và “Cành Hoa 

Không Biết Nói,” một sưu tập các tiểu luận về 

Thiền. 

Shibunritsu (ap): Dharmaguptaka-Vinaya— 

Four-division Vinaya of the Dharmagupta school. 

Buddhism vinaya confains 250 rules for Monks 

and 348 for Nuns. It was translated Iinto Chinese 

by Buddhayasas and Chu-Fo-Nien—Bộ Luật Phật 
giáo, gồm 250 giới Tỳ Kheo và 348 giới Tỳ Kheo 

NI. Bộ Luật được các Ngài Phật Da Xá và Trúc 

Phật Niệm dịch sang Hán tự—See Vinaya school. 

Shichi-jo-e (Jap): Seven-strip robe—Thất điều y. 

Shichijuniigi (jap): Thất thập nhị oai nghi (72 

oal nghì). 

Shift: Displace—Chuyển dịch (di chuyển). 

Shifuku (jap): Zen master Tzu-Fu—Thiển sư Từ 

Phước (Phật giáo Nhật Bản). 

Shigi (jap): Four forms of behavior (walking, 

standing, sifting, and lying down)—Tứ oai nghĩ 

(đi, đứng, nằm, ngồi)—See Four respect-inspiring 

forms of demeanor (behavior). 

Shih-Chiu: Zen master Shih-Chiu—Thiển sư 

Thạch Cựu—Zen master Shih-Chiu was one of the 

most oufstanding disciples of Ma-Tsu during the 

Tang dynasty—Thiển sư Thạch Cựu, một trong 

những đệ tử nổi bậc của Mã Tổ vào thời nhà 

Đường. 

One day a monk asked him: “There 1s a Jewel In 
the palm of Ksitigarbha Bodhisattva. What 
does 1t mean?” He asked the monk: “Do you 
have a jewel in your hand?” The monk 
replied: “I don”t know.” He then composed 
the following verse—Một hôm có một vị 
Tăng đến hỏi Thạch Cựu: “Trong tay Bồ Tát 


Z 


Địa Tạng có hạt minh châu, là ý nghĩa gì?” 
Thạch Cựu hỏi lại: “Trong tay ông có hạt 
minh châu không?” VỊ Tăng đáp: “Con không 
biết.” Thạch Cựu bèn nói kệ: 
“Don't you know you have a treasure at 
home? 
'Why are you running after the externals? 
lt is just like running away from your own 
shadow at noon time. 
Or the man 1s frightened when not seeing 
his head In the mirror, after putting the 
mirror down.” 
“Bất thức tự gia bảo 
Tùy tha nhận ngoại trần 
Nhật trung đào ảnh chất 
Cảnh lý thất đầu nhân.” 
(Báu nhà mình chẳng biết 
Theo người nhận ngoại trần 
Giữa trưa chạy trốn bóng 
Kẻ nhìn gương mất đầu). 
Shih School: Thời Tông—A Japanese sect, 
whose members by dividing day and night Info six 
periods of worship seek Immortality. The Shih 
School in Japan was founded in 1276 by I-Bien 
(1238-1289). He set forth the rule of reciting the 
hymns of Shan-Tao six times every day, hence the 
name “time.` In theory, he derived his idea from 
the Sutra dd  LiangRan of 
'Yuzunembutsu, but in practice he followed K”ung- 
de who ¡invented a popular dance for the 
popularization of the Amita-faith. Thus the school 
has a totally different feature from the other 
schools of Amita-pietism. I-Bien 1s said to have 
visted Kumano Shrine In Kii in 1275 where he 
was Inspired by a holy verse of four lines which he 
believed to have come from the deity of the shrine. 
Each of the first three lines was headed by a 
numeral 6, 10, and 10,000 and the last line by 
'people,” altopgether making up 
thousand people. At once he made up his mind to 
save that number of people by a propagation of the 
Amita-fath—Còn gọi là Lục Thời Vãng Sanh 
Tông, tông phái Phật Giáo Nhật Bản lấy ngày đêm 
6 giờ chuyên tu phép vãng sanh (lấy phép tu của 
ngài Thiện Đạo làm nghiệp nhân vãng sanh). Thời 
Tông được Nhất Biến (1238-1289) sáng lập tại 
Nhật năm 1276. Ông nêu ra nghỉ thức tụng niệm 


Lotus aS 


six hundred 


của Thiện Đạo, 6 thời trong ngày. Do đó mà có tên 
là Thời Tông. Trên lý thuyết, ông lấy từ Kinh Pháp 
Hoa, cũng như Lương Nhẫn của phái Dung Thông 
Niệm Phật, nhưng khi thực hành ông lại theo cách 
của Ngài Không Dã, là người sáng lập ra lối múa 
ca bình dân để phổ biến tín ngưỡng Di Đà. Do đó 
mà tông nầy có sắc thái hoàn toàn khác biệt với 
các tông khác của Di Đà giáo. Theo truyền thuyết 
thì Nhất Biến có đến miếu Hung Dã ở Kỷ Y năm 
1275, nơi nầy ông được gợi bởi một bài kệ mà ông 
tin rằng do nơi các thần linh trong miếu nầy tạo 
nên. Mỗi một trong ba câu của bài kệ đều bắt đầu 
bằng số 6, 10, và 10.000 theo thứ tự, và câu chót 
bằng chữ “dân” cộng chung lại là 600.000 dân. 
Tức thì ông lập nguyện phải cứu độ cho được một 
số chúng sanh nhiều như thế, bằng cách truyền bá 
tín ngưỡng nầy—See Shan Tao. 
Shih-Shuang Zen Master: Thạch Sương Thiển 
Sư—Zen master Shih-Shuang— Thạch Sương 
Khánh Chư—Zen Master Shih-Shuang-Oing- 
Zhu—Zen master Qing-Zhu was born in 806 1n 
Xin-kan near ancient Lu-Ling. At 13 he left home 
to follow Zen master Shao-Long and was fully 
ordained at the age of 23. He then proceeded to 
study the Vinaya Pitaka—Thiển sư Khánh Chư 
sanh năm 806 tại Tân Cam, Lô Lăng. Năm 13 tuổi 
sư xuất gia theo Thiển sư Thiệu Loan, năm 23 tuổi 
sư thọ cụ túc giới, sau đó sư học Luật Tạng. 

* Qing-Zhu went to Mount Kui, where he 
served as a rice cook. Once when he was 
preparinng the rice, Kui-Shan said to him: 
“Don't lose anything offered by our patrons.” 
Qing-Zhu said: “lm not losing anything.” 
Kui-Shan reached down and picked up a 
single grain of rice which had fallen to the 
ground and said: “You said you haven't lost 
anything, but whafs this?” Qing-Zhu didn”t 
answer. Kui-Shan said: “Don't lightly regard 
this one grain, a hundred thousand grains are 
born from this one.” Qing-Zhu said: “A 
hundred thousand grains are born from this 
one, but from what place 1s this one grain 
born?” Kui-Shan laughed, “Ha, ha,” and went 
back to his room. That evening Kui-Shan 
entered the hall and addressed the monks, 
saying: “Everyone! There”s an Insect In the 
rice. You should all go and see 1t.”—-Một hôm 





x 


sư ở trong liêu sàng gạo, Qui Sơn (Linh Hựu) 
đến bảo: “Vật của thí chủ chớ ném bỏ.” Sư 
thưa: “Chẳng dám ném bỏ.” Qui Sơn lượm 
trên đất một hạt gạo, bảo: “Ngươi nói chẳng 
ném bỏ, cái nây từ đâu đến?” Sư không trả 
lời. Qui Sơn lại bảo: “Chớ khi một hạt gạo 
nầy, trăm ngàn hạt gạo cũng đều từ hạt gạo 
nầy mà sanh ra.” Sư thưa: “Trăm ngàn hạt 
gạo từ một hạt nầy sanh, chưa biết một hạt 
nầy từ chỗ nào sanh?” Qui Sơn cười ha hả rồi 
trở về phương trượng. Đến chiều Qui Sơn 
thượng đường bảo chúng: “Đại chúng! Trong 
gạo cố sâu.” 

When Qing-Zhu met T”ao-Wu, he said: “What 
1s the transcendent wisdom that mees the 
eye?” Tao-Wu called to an attendant and the 
attendant respond. T”ao-Wu said to him: “Add 
some clean water to the pitcher.” After a long 
pause, T”ao-Wu said to Qing-Zhu: “What dịd 
you just come and ask me?” Qing-Zhu 
repeated his previous question when T?”ao-Wu 
got up and left the room. Qing-Zhu then had a 
great realization—Sư đến tham vấn Đạo Ngộ, 
hỏi: “Thế nào chạm mắt là Bồ Đề?” Đạo Ngộ 
gọi một vị sa di và vị sa di ấy đáp lời. Đạo 
Ngộ bèn bảo vị sa di: “Thêm nước sạch (tịnh 
thủy) vào bình.” Sau một hồi im lặng, Đạo 
Ngộ lại hỏi sư: “Ông vừa hỏi cái gì?” Sư thuật 
lại câu hỏi trước. Đạo Ngộ đứng dậy đi. Sư 
nhơn đấy tỉnh giác. 

When T?ao-Wu was about to die, he said: 
“[here's something in my mind. An old 
trouble. Who can get rid of 1t for me?” Qing- 
Zhu said: “All things In your mind are unreal. 
Get rid of good and bad?” T”ao-Wu said: 
“Worthy! Worthy!—Đạo Ngộ bảo chúng: 
“Ta đau gần muốn chết, bởi trong tâm có một 
vật để lâu thành bệnh, người nào hãy vì ta mà 
dẹp nó đi?” Sư thưa: “Tâm vật đều không 
thật, dẹp bỏ lại thêm bệnh.” Đạo Ngộ khen: 
“Lành thay! Lành thay!” 

After being ordained for two years, Qing-Zhu 
hid from the world. He lived In obscurity In 
Liu-Yang as a poffers assistant. In the 
morning he would go to work and im the 
evening he would return home. No one knew 
him to be an adept. T”ung-Shan-Liang-Zhie 
sent a monk to find him. Qing-Zhu asked the 


4042 


monk: “What does T”ung-Shan say to provide 
I1nstruction to his disciples?” The monk said: 
“At the end of the summer practice period he 
said to the monks, “the fall has begun and the 
has ended. If you brethren go 
traveling, you must go to the place where 
there Isn”t a blade of grass for ten thousand 
miles.'” “After a long pause, T”ung-Shan said: 
“How can one go to a place where a single 
blade of grass 1sn't found for ten thousand 
miles?'” Qing-Zhu asked the monk: “Did 
anyone respond or not?” The monk said: 
“No.” Qing-Zhu said: “Why didn't someone 
say, “Going out the door, there”s the grass.”” 
The monk went back and relayed what Qing- 
Zhu said to T”ung-Shan. T”ung-Shan said: 
“[his 1s the talk of wonderful knowledge 
appropriate for an abbot of fifteen hundred 
people.”—Làm Tăng mới được hai tuổi hạ, sư 
bèn ẩn trong dân gian, vào xóm thợ gốm vùng 
Lưu Dương, Trường Sa, sáng sớm dạo đi, đến 
chiều trở về, mọi người không biết được sư. 
Nhơn một vị Tăng từ Động Sơn đến, sư hỏi: 
“Hòa Thượng có lời gì dạy chúng?” Tăng 
đáp: “Hôm giải hạ, Hòa Thượng thượng 
đường đạy: “Đầu thu cuối hạ, huynh đệ hoặc 
đi Đông đi Tây, đi nên đi thắng đến chỗ muôn 
dặm không có một tấc cỏ, đi làm gì?” Sư hỏi: 
“Có người đáp được chăng?” Tăng nói: 
“Không.” Sư bảo: “Sao chẳng nói “Ra khỏi 
cửa liền là cỏ.” Tăng trở về thuật lại cho 
Động Sơn nghe. Động Sơn bảo: “Đây là lời 
nói của diệu trí thích hợp cho một vị trụ trì với 
1500 Tăng chúng (Ở Lưu Dương có cổ Phật).” 
Shih-T?ou-Hsi-T?ien: Thạch Đầu Hy Thiên 
Thiền Sư—Shih-T'ou-Hsi-T'ien was born in 700 
A.D. m Cao-Yao hamlet, Duan-Chou district (west 
of present-day Kuang-Chou). His last name was 
Chen. It 1s said that when Shi-Tou's mother 
became pregnant she avoided eating meat. When 
he was a small child he was untroublesome. As a 
young man he was magnanimous. The people 
where he grew up feared demons and performed 
debased sacrifices of oxen and wine. He would go 
alone ¡nto the deep woods and destroy the 
ceremonial altars, seize the oxen, and drive them 
away. Later, Shi-Tou went to Tao-XI to become a 


Summer 


disciple of the Sixth Patriarch Hui-Neng, but did 
not undergo full ordination as a monk. When the 
Sixth Patriarch died, Shi-Tou obeyed Hui-Neng”s 
request to go to study with Xing-Sĩ (also one of 
the great disciples of the Sixth Patriarch). He later 
became one of the great disciples of Xing-S1 Zen 
Master, and since then he also became one of the 
leading Chinese Zen masters during the Tang 
dynasty. He acquired the name Shih-T”ou or rock- 
top from the fact that he lived In a hut he had buIlt 
for himself on a large flat rock. Three of the five 
traditional schools of Chinese Zen traced their 
origins through Shi-Tou and his heirs. He died in 
790 A.D.—Ông sanh vào khoảng năm 700 sau 
Tây Lịch, quê ở làng Cao Yếu, quận Đoan Châu 
(bây giờ là phía Tây của Quảng Châu). Ông họ 
Trần. Người ta kể lại khi thọ thai ông, mẹ ông 
tránh ăn thịt. Khi còn rất nhỏ mà sư đã không bao 
giờ làm phiển ai. Đến lúc lớn khôn, lúc nào sư 
cũng tự an ổn vui tươi, không khi nào tỏ vẻ không 
bằng lòng. Nơi ông ở dân chúng kinh sợ quỷ thần 
nên giết bò mua rượu tế lễ. Sư một mình đi vào 
rừng sâu, phá đàn và thả bò đi. Khi xuất gia, sư 
đến Tào Khê thọ giáo với Lục Tổ Huệ Năng, 
nhưng chưa thọ cụ túc giới. Khi Lục Tổ tịch, ông 
về thọ giáo với sư huynh Hành Tư (cũng là một 
đại đệ tử của Lục Tổ). Ông trở thành đại đệ tử 
của Thiển Sư Hành Tư, và từ đó ông cũng trở 
thành một trong những thiền sư hàng đầu của 
Trung Quốc vào thời đại nhà Đường. Ông có tên 
Thạch Đầu (đầu hòn đá) do sự kiện ông sống 
trong một cái am mà ông tự xây trên một tảng đá 
lớn và phẳng. Ba trong số năm Thiền phái Trung 
Hoa ngày nay có nguồn gốc từ Thạch Đầu và 
những người kế tục ông. Ông tịch vào năm 790 
sau Tây Lịch. 

Shỉi-Joryo (ap): Four dhyanas—Tứ tịnh lự—See 
Four dhyana heavens. 

Shika (jap): Arhat (skt—The fourth effect—Quả 
thứ tư—See Arahan. 

Shikan (jap): Samatha and Vipasyana (skÙ— 
Ceasing and reflecting—Qulet and Reflecting— 
Chỉ Quán—Xa Ma Tha Bì Bát (Bà) Xá Na— 
Ceasing and reflecting——Quieting and reflecting 
Quiet, tranquility and absence of passion—Chỉ có 
nghĩa là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ 
quán là đình chỉ vọng niệm để quán đạt chân lý. 





4043 


1) When the physical organism 1s at rest It 1S 
called “§top” or “Halt”: Khi cơ thể ngừng 
nghỉ là “Chỉ”. 

2) When the mind is seeing clearly it 1s called 


“Contemplation.”: Khi tâm đang nhìn thấy 

một cách rõ ràng là “Quán”. 
** See Three modes of entering dhyana. 
Shiki (Jap): 
1) Rupa (skÐ: Form——Matter—Sắc. 
2) Vijnana (skÐ: Consciousness—Thức. 
Shiki-Muhen-Sho-lo (jap)› The Sphere of 
Infinite Consclousness—Thức Vô Biên Xứ —See 
Four formless Jjhanas. 
Shikin (sk0: Phật 
previous world aøe. 
Shiko (jap): Zen master Tzu-Hu—Thiển sư Tử 
Hồ (Phật giáo Nhật Bản). 
Shikoku (jap): Vùng Tứ Quốc (Nhật Bản). 
Shỉma (jap): Mara-papiyas  (sk—Deadly 
demons—Demons of death—Tử Ma. 
Shimaladevi-sutra: See Srimaladevi-sutra. 
Simhanada (skt): Sư Tử Hống—See Simhanada, 
and Twenty five Bodhisattvas who protect all who 
call Amitabha. 
Shi-Mushiki-Jo (jap): The four balanced sftates 
which transcend the world of matter—The last 
four of the twelve dhyanas—See Four balanced 
sfates which transcend the world of matter. 
Shin (jap): 
1)  True—Chân thật. 
2) Kaya (sk0: Body——Thân. 
3) Hridaya (skt): Heart—Tâm. 
Shin Arahan: Theravada monk from Thaton ¡n 
the cleventh century who converted King 
Anawrahta of Pagan. The King made him leader 
of the Samgha in unified Burma—VỊ Tăng sĩ 
Theravada ở Thaton vào thế kỷ thứ 11, người đã 
cải đạo cho vua Anawrahta của xứ Pagan. Vua đã 
bổ nhiệm ông làm Chánh Tăng Thống cho Tăng 
đoàn của xứ Miến Điện thống nhất. 
Shỉine (v): Chiếu rực rỡ. 


quá khứ—Buddha of a 





1) Outshine (v): Quét rọi vào 
2) Suill shine—Vẫn còn chiếu sáng rực rỡ. 
3) Buddha°s Dharma 1s a sun that outshines the 


glow of lesser liphts: Giáo pháp của Phật như 
vâng thái dương quét rọi vào nơi tăm tối. 


ShingMing festival: Thanh Minh—The 
Chinese festival or a festival after Spring, usually 
on 15” of the third lunar month, when honour is 
paid to departed spirits. East Asian peoples such 
as Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese, offen 
celebrate this festival by going to the cemefery to 
cut ørasses, clean and offer food and fruits on theIr 
ancestors` tombs—Ngày lễ Thanh Minh sau Tết, 
thường vào ngày rằm tháng ba Âm lịch, ngày lễ 
dành cho những vong linh. Các dân tộc Đông Á 
như Tàu, Nhựt, Đại Hàn và Việt Nam, thường cử 
hành lễ nầy bằng cách đi đến các nghĩa trang để 
vấy cỏ và làm sạch mộ tổ tiên, cũng như dâng 
cúng thực phẩm và hoa quả. 

Shinga (jap): Sư Tư Da ( - 879), Phật giáo Nhật 
Bản. 

Shingan-Shonin (jap): Tín Nguyện Thượng 
Nhân (Phật giáo Nhật Bản). 

Shingetsu-Shoryo (jap): Thanh Liễu Chơn Yết 
Thiển Sư—Xing-Liao-Zhen-Yieh was born ¡in 
1089 in Si-Chuan province. He left home at the 
ase and passed his scriptural 
examinations on the Lotus Sutra at the age of 
eighteen. He then traveled to Cheng-Tu, where he 
continued his scriptural study—Thiển sư Thanh 
Liễu Chơn Yết sanh năm 1089 tại tỉnh Tứ Xuyên. 
Sư xuất gia năm mười một tuổi, đến năm mười 
tám tuổi sư thi đậu Kinh Pháp Hoa. Sau đó sư tiếp 
tục đi đến Thành Đô tiếp tục học tập kinh điển— 
See Xing-Llao-Zhen-Yieh. 

Shingi-Shingonshu (jap): Tân Thuyết Chân 
Ngôn Tông (Phật giáo Nhật Bản). 

Shingon (jap): Mantra (sk—School of the True 
Word (Mantra)—Truth-word—Chân ngôn tông—— 
Truờng phái Chân Ngôn (Lời Thật) —School of 
Esoteric Buddhism founded by Kukai (Japanese) 
774-835. He studied the teaching of the Mi-Tsung 
(Mật Tông) in China and sytematized them in 
Shingon. The school of Shingon places especially 
øreat Importance on the three secrefs (body, 
speech and mind) which are critical points that 
lead to the attainment of Buddhahood. The secret 
of the body finds expression In varilous hand 


of eleven 





Øestures (mudra). The secret of speech ¡is related 
to the recitaton of mantras and dharanis. The 
secret of mind related to the wisdom which makes 
the comprehension of realfty and ability to 


4044 


achieve samadhi—Phái Phật giáo bí truyền do 
Kukai (Nhật) 774-835 lập ra. Ông nghiên cứu Mật 
Tông bên Tàu rồi hệ thống hóa thành Chân Ngôn. 
Phái Lời Thật xem ba Bí Mật (Thân thể, Lời nói 
và tỉnh thần) có thầm quan trọng đặt biệt. Chính 
ba Bí Mật nầy là những điểm then chốt đưa chúng 
sanh lên Phật. Bí mật thân thể biểu hiện qua 
những cách đặt bàn tay (Mudra—Ấn). Lời nói bí 
mật nằm ở chỗ niệm mantra và Đà la ni. Bí mật 
tinh thần nói về trí năng cho phép chúng ta đạt tới 
chân lý và thiển định—S§ee Seven Sects in Japan. 
Shingon-Mikkyo (jap): Chân Ngôn Mật Tông 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Shingon Secf: Chân Ngôn Tông—See Shingon, 
and Eight of the early Japanese Buddhist sects. 
Shingonshu (jap): Mantrayana (skt—Chân 
Ngôn Tông—See Mantrayana. 

Shin-in (jap): Phật Tâm Ấn—§ee Busshin-in. 
Shining Buddhas: Diệm Vương Quang Phật 
The fifth of the twelve shining Buddhas—Đức 
Phật thứ năm trong 12 vị Quang Phật (tất cả 12 
danh hiệu nầy đều được dùng để tán thán Đức Vô 
Lượng Thọ Như Lai). 

Shinng heart Hodhisattva: Quang Minh 
Vương—One of the twenty five Boshidattvas 
who, with Amitabha, welcomes to the Western 
Paradise the dying who call on Buddha—Một 
trong 25 vị Bồ Tát cùng với Phật A Di Đà tiếp dẫn 
những người lâm chung mà niệm hổng danh 





Phật—See Twenty five Bodhisattvas who protect 
all who call Amitabha. 

Shining HH: Quang Minh Sơn—The shining 
monastery, a name for the abode of Kuan-Yin, 
said to be In India, and called Potala—Trụ xứ hay 
nơi trụ của Đức Quán Âm, là tên gọi khác của 
Potala. 

Shining torch: Minh Cự—A shining torch, 
compared to a samadhi in the Bodhisattva”s four 
good roots. This Is a kind of samadhi in the 
Bodhisattva”s four good roots (catus-kusala-mula) 
1n which there are the bright beginninss to release 
from illusion—Cây đuốc đang cháy, so sánh với 
Minh Đắc Định của Bồ Tát. Đây là loại thiền định 
mà tứ gia hạnh của bậc Bồ Tát được ở Noãn Vị 
(thiển định đạt được ở mức Minh Đắc là lúc thiển 
giả đạt được trí huệ vô lậu). 


Shin-i-shiki (jap): Citta-manas-vijnana (skÙ— 
Mind-will-consciousness—Tâm- Ý -Thức. 

Shinjo (jap): Sư Thẩm Tường (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Shinken (jap): Satkaya-drsti (skÙ——Personality 
view—Thân Kiến—§ee Satkaya-drsti. 

Shinnen (jap): Chân Nhiên —-Name of a 
Japanese monk——Tên của một vị sư ngươì Nhật. 
Shinnin (jap): Taoist master—VỊ thầy theo Lão 
giáo (Chân nhân). 

Shinnyofuhen (jap): Bhutatathata or Tathata 
(skt)——Chân Như—See Bhutatathata. 
Shinnyozuien (jap): Chân như tuỳ duyên—The 
bhutatathata phenomenal 
conditions—Tùy Duyên Chân Như Tùy theo 
duyên vô minh mà dấy lên vọng pháp (chân như 
là vạn pháp) —See Bhutatathata. 

Shinran (1173-1262): Thiển sư Thân Loan— 
Founder of Jodo Shinshu. This school has little 
simllarity to the original teaching and the three 
precious ones of Buddhism are changed to one 
the Amitabha Buddha (the 
eiphteenth of the forty-eipgh(t vows). Shinran 
claimed that the saving power of Amitabha 1s so 
øreat that 1t can save even the most depraved of 
sinners. AlI that is needed for salvation, according 
to Shinran, 1s a moment of “believing mind.” If for 
one moment of one”s life one experIences sincere 
faith in Amitabha, one 1s assured of rebirth in his 
“Pure Land” of Sukhavati. For Shinran, unlike his 
predecessor Honen, chanting 
“Namu Amida Butsu,” or “Praise to Amitabha 


In relaive Or 





basic vow_ of 


“Nembutsu” or 
Buddha” is not a means for the atftainment of 
salvation, but rather an expression of gratitude In 
recogmnifion of one”s conviction that salvation 1s 
already assured. Shiran taught that in the “final 
dharma age” there 1s no possibility of attaining 
salvation through one”s own power. Instead, one 
must rely on the “other power” of Amitabha, 
which fortunately 1s specifically effective for the 
sinners of the present age. The tradilon he 
founded 1s a lay movement which sees no need for 
ordination. So after being ordained as a monk, 
Shiran married and fathered a number of children, 
for which he was expelled from the monastic 
order. This school has lHifle similarity to the 


4045 


original teaching and the three preclous ones of 
Buddhism are changed to one basic vow of the 
Amitabha Buddha (the eighteenth of the forty- 
eipht vows). The monastic ideal is dropped. In 
reality, Shinran and his followers only form a 
communrity of lay persons. All his teachings were 
collected by his student Yulembo in a work 
entitled “Iamisho.” According to Shimran, all 
living beings shall be saved on account of the vow 
taken by Amitabha Buddha. Hence, the recitation 
of the name of the Buddha, as also other practices 
1n ordinary life, 1s but the expression of a grateful 
heart. Shinran 1mportanf 
reforms In the organization of the temple, the 
obJect of which was to remove the division 
between the clergy and the lalty. He did not 
recognize any difference between the 
Occupatlons. All human beings are cequally 
capable of being reborn ¡in the pure land of the 
Buddha. 
disciples. All were to be friends and brothers 
before the Buddha.” Shinran, as others belonging 
to this sect, led an ordinary life among people and 
considered himself not a preceptor, but merely a 
follower of Amitabha”s way. The monastic ideal 1s 
dropped. Shinren himself got marrled with a lay 
woman. Because of Shinran”s liberal outlook, the 
Jodo-Shin rapidly became popular among the 
people, especially among the farmers and the 
peasants The religious freedom which his 
followers learned from him impelled them to seek 
political and social freedom—Thân Loan, người 
sáng lập ra Tịnh Độ Jodo, trường phái nầy chủ 
trương giữ chỉ một ít giáo lý và Tam Bảo biến 
thành chỉ một lời cầu nguyện Phật A Di Đà (theo 
lời nguyện thứ 18 trong bốn mươi tám lời nguyện 
của Phật A Di Đà) để cầu được cứu rỗi.. Ông cho 
rằng lực cứu rỗi của Đức Phật A Di Đà vĩ đại đến 
nỗi có thể cứu rỗi ngay cả những người phạm tội 
tây trời. Theo Shinran thì đó là lúc của “Tín tâm” 
để cầu được cứu. Nếu chỉ một lúc nào đó trong 
đời sống mà người ta tín tâm niệm cầu hồng danh 
Đức Phật A Di Đà, chắc chắn người ấy được Ngài 
tiếp dẫn về cõi nước “Tịnh Đô” của Ngài. Không 
giống như vị tiền nhiệm của mình là sư Honen, 
cho rằng chỉ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” không 
là phương tiện để đạt được cứu độ, nhưng chỉ là 
một từ ngữ của lòng biết ơn trong việc thừa nhận 


introduced several 


fWO 


“There were to be no masters Or 


rằng lòng xác tín của sự chắc chắn được cứu rỗi 
mà thôi. Shinran dạy rằng trong thời mạt pháp 
không cách chi chúng sanh có thể tự mình cứu rỗi, 
mà phải nhờ đến “tha lực” của Đức Phật A Di Đà, 
may mắn đặc biệt là tha lực này cũng có hiệu quả 
với những người với dẫy đầy tội lỗi trong hiện 
thời. Truyền thống mà Shinran sáng lập là một 
phong trào của “người tại gia” và không cần đến 
việc thọ đại giới. Nên sau khi thọ đại giới, Shinran 
cưới vợ và có con và vì thế đã bị giáo hội đuổi ra 
khỏi giáo đoàn. Trường phái nầy chủ trương giữ 
chỉ một ít giáo lý và Tam Bảo biến thành chỉ một 
lời cầu nguyện Phật A Di Đà (theo lời nguyện thứ 
18 trong bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di 
Đà) để cầu được cứu rỗi. Lý tưởng tu hành bị bỏ 
rơi. Kỳ thật bản thân Shinran và những môn đồ 
của ông ta chỉ hợp thành một cộng đồng tại gia. 
Tất cả những giáo thuyết của Shinran được kết 
tập bởi một đệ tử của ông là Yuiembo trong một 
tác phẩm mang tựa để “Tamisho.” Theo thuyết 
của Shinran, mọi chúng sanh đều được cứu vớt 
theo ý nguyện của Phật A Di Đà. Do đó, việc tụng 
niệm tên Phật, như mọi việc làm khác trong đời 
sống thường ngày, chỉ là sự bày tổ lòng biết ơn 
mà thôi. Shinran đã đưa vào nhiều cải cách quan 
trọng trong việc tổ chức Giáo Hội, với mục đích 
xóa bỏ sự phân chia giữa người thế tục và Tăng 
lữ. Ông không thừa nhận bất cứ sự khác biệt nào 
giữa hai công việc nây. Theo ông, tất cả mọi 
người đều có thể được tái sanh như nhau trong 
miền Tịnh Độ của Đức Phật, không có thầy và 
trò. Trước Phật thì tất cả đều là bạn bè anh em. 
Shinran cũng như nhiều người khác trong tông 
phái nầy, sống một cuộc sống bình thường giữa 
mọi người và không tự xem mình là thầy dạy, mà 
chỉ là một người đi theo con đường của Phật A Di 
Đà. Lý tưởng tu hành bị bỏ rơi. Chính bản thân 
Shinran cũng lấy vợ. Do quan điểm phóng khoáng 
của Shinren nên tông phái Jodo-Shin nhanh chóng 
được nhiều người theo, đặc biệt là các tá điển, 
nông dân. Sự tự do tôn giáo mà các tín đồ học 
được nơi ông đã thúc đẩy họ tìm kiếm sự tự do về 
xã hội và chính trị 
Shinran-Shonin (jap): 
Nhân—See Shinran. 
Shinshiki  (ap): 
COnscIousness—Tâm 


Thân Loan Thượng 


Cita — (skÐ—lIntellectual 


Thức —Mind and 


4046 


conscIousness—lnternal percepton—The mind 
and cognition—Mind and 1ts contents. According 
to the Kosa Sastra, the two are considered as 
1dentical In the Abhidharma-Kosa, but different in 
Mahayana—Tâm và thức. Theo Tiểu Thừa Câu 
Xá Luận thì tâm và thức giống nhau, nhưng trong 
Đại Thừa thì lại khác nhau. 

Shinshu (ap): Mantrayana (sk—Chân Tông— 
Chân Ngôn Tông—See Mantrayana. 
Shinshu-Daishi (jap): Hà Trạch Thần Hội Thiển 
Sư (Chân Tông Đại Sư)—Other name of Zen 
master He-Ze-Shen-Hui—Tên khác của Hà 
Trạch Thần Hội—See Shen-Hui-He-Ze. 
Shin-shukyo: Japanese term used to denote 
modern religious groups, which often differ 
sipnificantly from the mainsteam traditions of 
Buddhism and Shinto In terms of doctrines and 
practices. They are often founded by, 
centered on a charismatic founder, and generally 
emphasize the notion that followers will accrue 
worldly benefits. Examples are Agonshu and Soka 
Gakkai in Japan—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ 
những nhóm tôn giáo thời cận đại, thường khác 
biệt một cách đáng kể với các truyền thống dòng 
chính của Phật giáo hay Thân đạo về giáo thuyết 
và thực hành. Những tôn giáo này thường được 
sáng lập bởi một vị có uy đức, và thường nhấn 
mạnh đến khái niệm về sự tích lũy phước đức trần 
tục của đệ tử, như những nhóm Agonshu và Soka 
Gakkai tại Nhật Bản. 

Shinto (jap): Shintoism——Thần Đạo. 

Shintoism (n): Thần đạo—Shintoism, the way of 
the Gods, a Japanese national religion—Một tôn 
giáo địa phương ở Nhật. Thần Đạo hay quốc đạo 
của Nhật Bản. 

Shinzen (jap): Sư Chân Nhiên (804-891), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Shiragi (jap): Vùng Tân La (Nhật Bản). 
Shirakawa (jap): Hoàng đế Bách Hà (Nhật 
Bản). 

Shisho (jap): Chatur-Yoni (skt—Four kinds of 
birth—See Four forms of birth. 

Shitai (jap): Tứ Diệu Đế— See Four Noble 
Truths. 

Shitenno (jap): Tứ Thiên Vương—See Four 
Heavenly (Guardian) Kings. 


and 


Shitennoji (jap): Chùa Tứ Thiên Vương (Nhật 

Bản). 

Sho (ap): 

thanh. 

Sho-Agon-Kyo (jap): Ksudrakagama (skÙ— 

Small Agama Sutra—Kinh Tiểu A Hàm. 

Shobo (jap): 

l) Saddharma (skt—Saddhamma (p)—Chánh 
Pháp —See Correct dharma. 

2) Sư Thánh Bảo (832-909), Phật giáo Nhật Bản. 

Sho-Butsu-Nyorai (jap): Buddha-Tathagata— 

Chư Phật Như Lai. 

Shock someone: Cause someone a shock—Gây 

kích động cho aI. 

Shocking: Gây xúc động. 

Sho-e (ap): Small robe—Tiểu y (cho chư Tăng 

N)). 

Shogo (jap): Sakshatkara-sambhodhana (skÐ— 

Attainment—Chứng Ngộ The experience of 

enliphtenment. Mystc ¡nsipht, conviclon by 

thinking, realization, to prove and ponder—Dùng 

chánh trí để chứng thực hiểu biết chân lý (sự 

chứng ngộ không do trao truyền mà hành giả phải 

tự chứng lấy). 

Shogunate (jap): Chính quyền Tướng Quân 

(Nhật Bản). 

Shoichi-Kokushi (jap): Thánh Nhất Quốc Sư 

(Nhật Bản). 

Shoja (jap): Vihara (skt—Spiritual building— 

Temple——Tinh xá (tinh xá). 

Shoji (ap): Samsara or Janma-marana or Jati- 

marana (sk— Life and death—-Living and 

dying—Birth and death—Rebirth and redeath— 

Sanh tử—Sống chết (do hoặc nghiệp của hết thấy 

chúng sanh gây ra, hễ có sanh là có tử)—See Two 

kinds of life and death. 

Shojin (ap): Virya (skÐ—Diligence—Effort— 

Foritude-Tinhh Tấn-S§ee Virya and Six 

paramiftas. 

Shojo (ap): Pitaka Doctrine—Small Vehicle, 

simpler or lesser vehicle, name of the earliest 





Sabda (skQ—Sound—Voice—Âm 





system of Buddhist doctrine, opposed to 
Mahayana—Phật giáo Tiểu Thừa (Tạng giáo), tên 





của tông phái Phật giáo Nguyên Thủy, đối lại với 


4047 


Phật giáo Đại Thừa—See and 


Theravada. 

Shojokoji (jap): Thanh Tịnh Quan Tự (Nhật 
Bản). 

Shoju (jap): Chánh Thọ Lão Ông (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Shokal (jap): Essence-ocean—Tính hải. 
Shokei-Eki (jap): Sư Chương Kính Hoài Huy 
(Japanese Buddhism). 

Shoken (jap): To reflect—Chiếu kiến. 

ShokKu (jap): Phái Chứng Không (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Shoman (jap): Srimala Sutra (skt)—Kinh Thắng 
Man—See Srimala-devi-sutra. 

Shomanøsyogisho (jap): Thắng Man Kinh Nghĩa. 
Shometsu (ap): Appearance 
disappearance—Sinh diệt—AIlI life or phenomena 
that have birth and death—Các pháp hữu vi dựa 
vào nhân duyên hòa hợp, từ pháp chưa có trở 
thành có gọi là sanh; dựa vào nhân duyên mà 
pháp đã có trở thành không gọi là diệt. 

Shomon (jap): Sravaka (skt—Voice-hearer— 
Thanh Văn—See Sravakas. 

Shomu (jap): Thiên hoàng Thánh Vũ (Nhật Bản). 
Shomyo (jap): Sư Thiên Minh (1235-1309), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Shopping: Mua sắm—A Bhiksu or Bhiksuni can 
go shopping 1f needed; however, he or she should 
keep the fine manners of monks and nuns—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể đi mua sắm nếu cần; 
tuy nhiên, vị ấy phải giữ đúng uy nghi của Tăng 
Ñi: 

lI) Bhiksu or Bhiksuni ©Xpress 
criticism of the merchandise through words or 
physical gesture—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo NÑi 
không nên chê bai hàng hóa bằng lời nói hay 
thái độ. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not go 1nto a 
shop or area where toxic books, maøazInes 
and posters are displayed or sold—Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni không nên đi vào tiệm hay 
khu vực bán sách báo hay tranh ảnh độc hại. 
A Bhiksu or Bhiksuni should never tease or 
Joke with a vendor—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ñi không nên đùa giỡn bỡn cợt với người bán 
hàng. 


Hinayana 


and 


should not 


2) 


3) 


A Bhiksu or Bhiksuni should not criticize the 
price of any stores—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni không nên phê bình giá cả của bất cứ tiệm 
buôn nào. 

After buying a merchandise, If not being used, 
a Bhiksu or Bhiksuni 
accordance with the store return policy; 
however, he or she should not return the 
merchandise because he or she discovered 
the price is higher than that of somewhere 
else—Sau khi đã mua hàng, nếu không sử 
dụng món hàng ấy, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni có thể trả hàng lại đúng theo quy định của 
tiệm; tuy nhiên vị ấy không nên trả hàng lại 
vì khám phá giá tiền của nó cao hơn giá tiền 
của tiệm khác. 

Shore: Bờ —According to Buddhism, there are 
two shores: shore of life-and-death and shore of 
nirvana—Theo Phật giáo, có hai bờ, sanh tử và 
Niết Bàn—See Two shores of life-and-death and 
nirvana. 

Shore of delusion: Mê ngạn (bờ mê). 

Shore of enlightenmenft: Giác Ngạn—Shore of 
enlightenment (the Buddhist land), which Buddha 
has reached after crosing the sea of illusion—Bờ 
giác ngộ mà Đức Phật đã đạt đến khi vượt qua 
biển khổ đau phiền não. 

Shore of life-and-death: The shore of mortal 
life—Sanh Tử Ngạn—Bờ nầy của sanh tử—See 
Two shores of life-and-death and nirvana. 

Shore of mortal life: The shore of life-and- 
death—Sanh Tử Ngạn—Bờ nầy của sanh tử—See 
Two shores of life-and-death and nirvana. 

Shore of nirvana: Bỉ Ngạn—Bờ giải thoát bên 
kia—See Two 
nirvana. 

Shore of peaee: Nirvana—Tịch Ngạn (bến bờ an 
nhiên tự tại, hay Niết Bàn). 

Short divisions of tỉme: Thời gian ngắn—There 
are four short đivisions of ttme——Có bốn thứ thời 
gian ngắn—See Four short divisions of time. 
Short form of Amitabha: Kinh A Di Đà Tiểu 
Bổn—See Sukhavati-vyuha Sutra. 

Short lifespan: Thọ mạng ngắn. 

Short way of the Pure Land secf: Across way 
of the Pure Land sec—Hoành xuất—Tha lực 


4) 





5) 


can return it ¡n 


shores of life-and-death and 


4048 


giáo—Fatth in or invocation of a Buddha name 

(Amitabha)—Giáo pháp chủ trương dựa vào tha 

lực (con đường ngắn dẫn tới cõi Tịnh Độ nhờ tha 

lực, bằng cách niệm hồng danh Phật A Di Đà)— 

See Two modes of escape from mortality (B). 

Shorten (v) one”s life: Giảm thọ. 

Shortest period of time: Sát Na—See Ksana. 

Shortest way: Đường tắt —Short cut. 

Shortness (n): Sự ngắn ngủi. 

Shortness of our lifespan on earth: Sự ngắn 

ngủi của kiếp sống chúng ta trên thế gian. 

Shosa*s argument from the difference of 

mark: Luận chứng của Diệu Âm—Shosa's 

argument from the difference of mark or factor as 
the same service can be obtained from three 
different employees—Bàn về sai biệt tướng dạng 
hay kiện tố, như cùng một công việc có thể đạt 
đến được bằng ba nhân công khác nhau—See 

Four arguments from Vasubandhu. 

Sho-sojo (jap): Chức Tiểu Tăng Chánh (trong các 

chùa Nhật Bản). 

Shotoku (jap): Thái tử Thánh Đức (Nhật Bản). 

Shotokutaishi (jap): Thái tử Thánh Đức (Nhật 

Bản). 

Shou Tuan Bai Yun: Thủ Đoan Bạch Vân 

Thiển Sư—Shou-Tuan-Bai-Yun was born in 1025 

in Heng-Yang, Hunan province. As youth, he was 

sklled at scholaly arts. He 
ordinationation at age twentfy from Zen masfter 
named You in Cha-Ling. Later he traveled to 
study with Yang-XI, the great teacher of the Lin- 

Chỉ lneage, wih whom he atfaned 

enlightenment—Thiển Sư Thủ Đoan Bạch Vân 

sanh năm 1025 tại Hàn Giang, thuộc tỉnh Hồ Nam. 

Từ thuở thiếu niên sư đã có khiếu về nghệ thuật. 

Năm hai mươi tuổi sư thọ cụ túc giới với Thiển sư 

Úc ở Trà Lăng. Về sau sư đến tham vấn với sư 

Dương Kỳ, một vị thây lớn của trường phái Lâm 

Tế, và sư giác ngộ ở đây. 

* One day Yang-XI suddenly asked Bai-Yun: 
“Under what teacher were you ordained?” 
BaiYun said: “Master You im Tu-Ling.” 
Yang-Chi said: “I heard that he stumbled 
while crossine a bridge and 
enliphtenment. He then composed an unusual 





received 


atfained 


verse. Do you remember 1t or not?” Bai-Yun 
then recited the verse: 

“l possess a lustrous pearl 

Long locked away by dust and toiïl. 

Now the dust 1s gone and a light shines 

Forth, 

IIluminating myriad blossoms with the 

mOuntains and rIvers.” 

Một hôm Dương Kỳ thình hình hỏi sư: “Bổn sư 
ngươi là ai?” Sư thưa: “Hòa Thượng Úc ở Đồ 
Lăng.” Dương Kỳ bảo: “Ta nghe ông ấy qua 
cầu bị té có tỉnh, làm một bài kệ kỳ đặc, 
ngươi có nhớ không?” Sư bèn nói lại bài kệ 

“Ngã hữu minh châu nhất khỏa, 

Cửu bị trần lao quan tỏa, 

Kim triệu trần tận quang sanh, 

Chiếu phá sơn hà vạn đóa.” 

(Ta có một viên minh châu, 

Đã lâu vùi tại trần lao, 

Hôm nay trần sạch sáng chiếu, 

Soi tột núi sông muôn thú. 

Zen Master Thích Thanh Từ dịch). 
Yang-Xi suddenly laughed out loud and 
Jumped up. Bai-Yun was shocked by this 
behavior so much that he hardly slept that 
nipht. Early the next morning Bai-Yun came 
to question Yang-X1 about what had happened 
the nipht before. Yang-XI asked: “Did you 
wIfness an exorcism last niph(?” Bai-Yun 
sad: “Yes.”” Yang-Xi said: “You don”t 
measure up to 1t.” This startled Bai-Yun. He 
asked: “What do you mean?” Yang-XI said: “l 
enjoyed someoneìs lauphter You fear 
someone”s laughter.” Upon hearing these 
words, Bai-Yun experienced greaft 
enliphtenment. Bai-Yun then served as Yang- 
X1s attendant for a long period of time. He 
later travelled to Yuan-T”ung temple where, 
at the recommendaton of the abbot Zen 
master Yuan-T”ung Na, he then assumed the 
abbacy of the temple and taught at Cheng- 
Tien temple. There his reputation became 
widely known—Bất chợt Dương Kỳ cười rồi 
nhẩy tửng lên. Sư Bạch Vân ngạc nhiên suốt 
đêm không ngủ. Hôm sau sư đến thưa hỏi, 
gặp ngày cuối năm, Dương Kỳ hỏi: “Ngươi 
thấy mấy người hát sơn đông đêm qua 
chăng?” Sư thưa: “Thấy.” Dương Kỳ bảo: 


4049 


“Ngươi còn thua y một bậc.” Sư lấy làm lạ 
thưa: “Ý chỉ thế nào?” Dương Kỳ bảo: “Y 
thích người cười, ngươi sợ người cười.” Sư 
liền đại ngộ. Sư hầu Dương Kỳ thời gian khá 
lâu mới giã từ đi Viên Thông. Sư được Thiển 
Sư Nột cử sư trụ trì chùa Thừa Thiên.Tại đây 
tiếng tăm của sư lừng lẫy. 

A monk asked Bai-Yun: “What 1s Buddha?” 
Bai-Yun said: “A hot soup pot has no cool 
spot.” A monk asked: “What 1s the great 
meaning of Buddhism?” Bai-Yun said: “Push 
the gourd beneath the water.” A monk asked: 
“Why did Bodhidharma come from the west?” 
Bai-Yun said: “Birds fly, rabbits walk” A 
monk asked: “Praying to the holy ones, 
believing In one”s self, there are not the 
concerns of a monk. What are the concerns of 
a monk?” Bai-Yun said: “Dead water does not 
conceal a dragon.” The monk asked: “And 
when 1t”s like that, then what?” Bai-Yun said: 
“Gain kills you.”—Một ngày nọ có một vị 
Tăng hỏi sư: “Thế nào là Phật?” Sư đáp: 
“Chảo dầu không chỗ lạnh.” Tăng hỏi: “Thế 
nào là đại ý Phật pháp?” Sư đáp: “Đáy nước 
thả trái bầu.” Tăng hỏi: “Thế nào là ý Tổ sư 
từ Tây sang?” Sư đáp: “Quạ bay thỏ chạy.” 
Tăng hỏi: “Chẳng cầu chư Thánh, chẳng 
trọng kỷ linh, chưa phải là việc phần trên của 
nạp Tăng, thế nào là phần trên của nạp 
Tăng?” Sư đáp: “Nước chết chẳng chứa 
rồng.” Tăng hỏi: “Khi thế ấy đi thì sao?” Sư 
đáp: “Lừa chết ngươi.” 

One day Zen master Bai-Yun entered the hall 
and addressed the monks, saying: “The 
ancients have passed down a few words, and 
before we penetfrate them they are like an 
1ron wall. Suddenly, one day, after we see 
throuph 1t, we know that we ourselves are an 
1ron wall. What can be done to see through 
this question?” Zen master Bai-Yun also said: 
“An iron wall! An iron wall!?—Một hôm sư 
thượng đường thuyết pháp: “Cổ nhân để lại 
một lời nửa câu, khi chưa thấu sờ đến giống 
hệt vách sắt, bỗng nhiên một hôm sau khi 
nhìn được thấu, mới biết chính mình là vách 
sắt. Hiện nay làm sao thấu? Sư lại nói: Vách 
sắt! Vách sắt!” 


*.. Another day Zen master Bai-Yun entered the 
hall to address the monks, saying: “Tf you øo 
out and really work up a sweat, then when 
you see a single stalk of grass a Jade palace 1s 
revealed. But If you don”t put forth this type 
of effort, then even If you have a jade palace, 
a single stalk of grass wIll confound you. How 
can you really work up a sweat like this? As 
long as your two hands are tired, you” lÍ never 
dance gaily In the three palaces.”—Một hôm 
khác sư thượng đường thuyết pháp: “Nếu quả 
thực được một phen xuất hạn, liền nhằm trên 
một cọng cỏ hiện lầu quỳnh điện ngọc; nếu 
chưa quả thực được một phen xuất hạn, dù có 
lầu quỳnh điện ngọc lại bị một cọng cổ che 
lấp mất, thế nào xuất hạn? Tự có một đôi tay 
khéo ấy, đâu từng xem nhẹ vũ tam đài.” 

*  Zen master Shou-Tuan-Bai-Yun died 
10Ø72—Sư thị tịch năm 1072. 

Shoulder (v): Gánh vác —To 

responsibilIty. 

Show the ability to endure toïil and diligently 

work on the way: Cho thấy khả năng chịu đựng 

nhẫn nhục —This is one of the ten reasons Great 

Enliphtenng Beings  practice  ausferities. 

Enlightening Beings use these expendient means 

Of ausferitles to pacIfy all sentient beings—Đây là 

một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị 

hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ 
hạnh nầy để điều phục và làm cho chúng sanh an 
lạc—See Ten reasons Great Enlightening Beings 

Dractice austeritIes. 

Show the appearance of affaining true 

enlightenment: Thị hiện thành chánh đẳng 

chánh giác—See Ten kinds of Buddha-work In all 

worlds in all times of the Buddhas (B) (2). 

Show the appearance of entering final 

extinction: Thị hiện nhập đại Niết bàn—See Ten 

kinds of Buddha-work in all worlds in all times of 

the Buddhas (B) (2). 

Show that the appearance and majesty 0Ÿ 

enlightening beings goes beyond all deities: 

Hiện sắc tướng oai quang của Bồ Tát siêu quá 

long thần hộ pháp—To_ show that the appearance 

and majesty of enliphtening beings goes beyond 
all deitles. 


in 


take on a 


This ¡is one of the ten reasons 


4050 


Enliphtening Beings appear as children which the 
Buddha taupht in the Flower Adornment Sutra— 
Đây là một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ 
Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten reasons 
Enlightening Beings appear as children. 

Show the appearance of transcending the 
world: Hiện tướng xuất tam giớ—See Ten 
reasons enliehtening beinss leave a royal palace. 
Show the appearance of turning the wheel 
of the Teaching: Thị hiện chuyển diệu pháp 
luân—See Ten kinds of Buddha-work ín all 
worlds ¡in all times of the Buddhas (B) (2). 

Show the aftainment of the ten powers and 
fearlessnesses of Buddhas: Vì hiển bày sẽ 
được thập lực và vô úy của các Đức Như Lai— 
See Ten reasons enlightening beings leave a royal 
palace. 

Show Buddha-bodies in accord with senfient 
beings” understandings at the proper time: 
Tất cả chư Phật theo chỗ hiểu của chúng sanh mà 
thị hiện thân Phật chẳng lỗi thời—See Ten kinds 
of proper timing of all Buddhas. 

Show the comforts of great spiritual power 
of cenliphtening beings to humans and 
celesfials who are obsessed with comfortfs: Vì 
nhơn thiên tham đắm nơi đồ vui thích mà hiển 
hiện đồ vui thích đại oai đức của Bồ Tát nên thị 
hiện ở vương cung—See Ten reasons 
Enlightening Beings appear to live In a royal 
palace. 

Show the consequences of acfion to sentient 
beings who do not believe ïn consequences 
0f action: Làm cho những chúng sanh chẳng tin 
nghiệp báo thấy được nghiệp báo—To show the 
consequences of action to sentient beings who do 
not believe In consequences of action. This 1s 
one of the ten reasons Great Enlightening Beings 
practice ausferities. Enlieghtening Beings use these 
expendient means of austeriies to pacify all 
sentient beings—Đây là một trong mười lý do 
khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ 
Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy để điều phục 
và làm cho chúng sanh an lạc—See Ten reasons 
Great Enlightening Beings practice ausferIfIes. 


Show deep gratitude to someone: Tỏ lòng biết 
ơn sâu xa đối với người nào. 

Show disrespect to: Tỏ ra thiếu kính trọng ai. 
Show empowerment of Buddhas and being 
bathed in the light of truth: Hiện được Đức 
Phật gia bị, được pháp quang minh—To show 
empowerment of Buddhas and being bathed in the 
lipht of truth. This 1s one of the ten reasons 
Enlightening Beings appear as children which the 
Buddha taught in the Flower Adornment Sutra— 
Đây là một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ 
Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten reasons 
Enlightening Beings appear as children. 

Show that enlightening beings? effort is 
supreme, confinuing to the very last lHiẾ: 
Hiển bày Bổ Tát khởi hạnh là tối thượng, nên 
nhẫn đến đời sau cùng —lIn order to show that 
enliphtening beings” effort 1s supreme, confinuing 
to the very last life. This 1s one of the ten reasons 
Great Enlightening Beings practice austerIties. 
Enliphtening Beings use these expendient means 
Of austerities to pacify all sentient beings—Chẳng 
bổ siêng năng tinh tấn, nên thị hiện khổ hạnh. 
Đây là một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ 
Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương 
tiện khổ hạnh nầy để điều phục và làm cho chúng 
sanh an lạc—See Ten reasons Great Enlightening 
Beings pracfice ausferities. 

Show indepedence, not being subject to 
another: Hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác— 
See Ten reasons enlightening beings leave a royal 
palace. 

Show one”s face: Lộ diện. 

Show one”s feelings: Giãi lòng. 

Show one”s vows in front of a Buddha”s 
image: Biểu Bạch—To explain—To expound— 
To clear up—To show one”s resolutions ín front 
of a Buddhaˆs Image; or to Inform, to make clear, 
especially the  Buddhas 
Bodhisattvas—Trước Phật bày tỏ nguyện vọng 
mục đích xin với Tam bảo chứng giám, hay cáo 
bạch sự việc lên chư Phật và chư Bồ Tát. 

Show that the power goes beyond all 
celestials, and 


(O  Inform and 


creafures, human, 


4051 


nonhuman: Hiện sức mạnh siêu quá thiên long 
bát bộ, trời, người, phi nhơn—To show that theIr 
power goes beyond all creatures, celestials, 
human, and nonhuman. This ¡is one of the ten 
reasons Enliphtening Beings appear as children 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra—Đây là một trong mười lý do khiến chư 
Đại Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm——See Ten reasons 
Enlightening Beings appear as children. 

Show the power of roofs of øoodness 0Ý 
Enlightening Beings: Vì muốn hiển thị sức 
thiện căn của chư Bồ Tát mà thị hiện ở vương 
cung—See Ten reasons Enlightenng Beings 
appear to live In a royal palace. 

Show proof (v): To prove—To justify Chứng 
minh (chứng tỏ). 

Show the recepfion of truth and respectfully 
make offerings to all Buddhas: Tôn trọng 
chánh pháp, siêng tu cúng dường chư Phật —To 
show the reception of truth and respectfully make 
offerings to all Buddhas. This 1s one of the ten 
reasons Enlightening Beings appear as children 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra—Đây là một trong mười lý do khiến chư 
Đại Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten reasons 
Enliphtening Beings appear as children. 

Show (v) regard to: Kính vì. 

Show respect for: Tôn kính—To have respect 
for—To revere—To pay respect for—According 
to Hsuan-Tsang, there are nine ways of showing 
respect in Indian at his time—Theo Ngài Huyễn 
Trang, có chín phương cách tỏ vẻ tôn kính cùa Ấn 
Độ—See Nine ways of showing respect In India. 
Show someone the way: Chỉ dẫn đường đi cho 
a1. 

Show spiritual powers in accord with 
senfient beings? mỉnds at the proper time: 
Tất cả chư Phật theo tâm chúng sanh mà thị hiện 
thần lực chẳng lỗi thời —See Ten kinds of proper 
timing of all Buddhas. 

Show sympathy: Biểu đồng tình —To express 
apreement——To agree with—To be In accord with. 


Show (v) the teaching of one?s cas(e to be 
superior to the other: Chứng tỏ giáo lý của giai 
cấp mình hay hơn giai cấp khác. 

Show one?s true characterisfics: Lộ chân 
tướng. 

Show the truth that they have realized does 
not come from the instrucfion of another: 
Hiện pháp đã được chẳng do người khác dạy——To 
show that the truth they have realized does not 
come from the ¡instruction of another, one of the 
ten reasons Great Enlightening Beings show the 
act of walking seven sfeps. For these fen reasons 
they show the act of walking seven steps after 
bínth; they mamfes(t this to paclfy sentient 
beings—Đức Phật thị hiện đi bảy bước, một trong 
mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy 
bước mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho 
chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước 
như vậy —See Ten reasons Great Enlightening 
Beings show the act of walking seven steps. 

Show the way: Hướng đạo. 

Showing all bodies as one body, one body as 
all đifferent bodies: Đem vô biên thân hiện làm 
một thân, một thân hiện làm tất cả thân sai biệt — 
See Ten spheres of Great Enlightening Beings. 
Showing deva powers: Hiện Thần Lực —See 
Ten supernatural powers. 

Showing the emergence of all Buddhas ïin 
one world: One of the ten doors of liberation 
Thị hiện tất cả Như Lai xuất thế, một trong mười 
môn giải thoát—See Ten kinds of doors of 
liberation of Great Enlightening Beings. 

Showing the evanescence of all in the world: 
Hiện thế gian thảy đều vô thường—See Ten kinds 
of Buddha-work in all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (9). 

Showing the free play of spiritual powers of 
all Buddhas ïn a single instanf: One of the ten 
doors of liberation—Trong một niệm thị hiện tất 
cả Phật du hí thần thông, một trong mười môn giải 
thoát—See Ten kinds of doors of liberatlon of 
Great Enlightening Beings. 

Showing the immeasurable liph(s of the 
Buddhas: Hiện vô lượng quang minh của chư 








4052 


Phật mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds in all times of the Buddhas (B) 
Gì. 

Showing infinite various forms in all worlds: 
Thị hiện vô lượng những loại sắc tướng nơi tất cả 
thế giới, một trong mười môn giải thoát—One of 
the ten doors of liberation See Ten kinds of doors 
of liberation of Great Enlightening Beings. 
Showing infinite ways of access to the realm 
0f reality: Thị hiện môn vô biên pháp giới—See 
Ten spheres of Great Enlightening Beings. 
Showing the infinite wonderful arrays of all 
worlds: Thị hiện tất cả thế giới vô lượng diệu 
trang nghiêm—See spheres of Great 
Enlightening Beings. 

Showing all kinds of great mysfical displays: 
Thần lực tự tại—Control of spiritual powers—Thị 
hiện tất cả đại thần thông—See Ten kinds of 
control of Great Enlightening Beings. 

Showing all senfient beings the aftfainment 
of true enlightenment in all places: Vì tất cả 
chúng sanh thị hiện thành chánh giác——lInstantly 
showing all sentient beinss the attainment of true 
enlightenment 1m all places 1S a grove of 
Enlightening Beings because the body of reality 
pervades all worlds in space. This 1s one of the ten 
kinds of grove of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beinss who abide by these can 
achieve the Buddhas” unexcelled peaceful, happy 
action, free from sorrow and afflicaton—Một 


Ten 


niệm ở 
thành chánh giác là viên lâm của Bồ Tát, vì pháp 
thân cùng khắp hư không tất cả thế giới. Đây là 
một trong mười loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại 
hạnh an lạc lìa ưu não vô thượng của Như Lai— 
See Ten kinds of grove of Great Enlightening 
Beings. 

Showing all senfient beings other worlds: Vì 
tất cả chúng sanh thị hiện tất cả thế giới phương 
khác cho họ đều được thấy—See Ten unimpeded 
functions relating to sentient beings of Great 
Enliphtening Beinss. 

Showing that he sfill has a doubt as to his 
attainmen( and expresses his desire for 


confirmation: Đầu Cơ—lIn Zen, there ¡s a kind 


tất cả xứ vì tất cả chúng sanh thị hiện 


of question in which the questioner shows that he 
sữll has a doubt as to his attainment and expresses 
his desire for confirmation. A monk asked Tao- 
Wu of T”ien-Huang, “What shall I do when there 
1S sHill a shadow of doubt?” Tao-Wu replied, 
“Even oneness when held on to 1s wide of the 
mark.”—Trong nhà Thiển, có loại câu hỏi người 
hỏi muốn cho thấy y vẫn còn có chỗ nghi ngờ về 
sự thành đạt của mình và y diễn tả ước muốn được 
xác chứng của mình. Một nhà sư hỏi Thiên Hoàng 
Đạo Ngộ: “Tôi phải làm gì khi bóng mờ của nghỉ 
tình chưa dứt?” Đạo Ngộ đáp: “Giữ lấy một cái 
cũng còn cách xa chỗ trúng ”—§ee Eighteen 
Kinds of Question. 

Shown by others: Do người khác trình bày. 


Shraddha (skt: Sraddha (skt)—Belief—Faith 
Tín (tin tưởng) —To have a sense of belief or an 
attitude of faith—Có niềm tin hay có thái độ tin— 
See Saddha, and Fifty-one Dharmas Interactive 
with the Mind. 
Shraddhanusarin (skt) Saddhanusarin (p): 
An adherent of faith; one of the two kinds of 
aSpirants “stream entry.” Shraddhanusarin 
enters the supermundane path, not on account of 
his intellectual understanding of the teaching, but 
rather on account of his trust and faith—Môn đồ 
niềm tin, một trong hai cách nhập dòng (Shrota- 
apanna). Khác với môn đổ Luật hay học thuyết, 
môn đổ niềm tin nhập lưu bằng sức mạnh của 
lòng tin. 
S(h)ravaka (sk): A hearer—Thanh Văn— 
Voice-hearer who undertakes the practice and 
becomes a Sramanera or a student who seeks 
personal enlightenment and an attains this only by 
listening to the teaching and gaining 1nsipht Into 
the four noble truths, so that he can cultivate fo 
reach his supreme goal of nirvana without earthly 
remainder—Thanh Văn, những học trò lắng nghe 
lời Phật dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, 
để tu hành và đạt mục đích Niết bàn không còn 
vướng bận trần thế—See Sravaka. 
Shravasti: Xá Vệ Quốc—See Sravasti. 
Shrine: 
l) Catya (skÐ: Sepulchral 
Pagoda—Chế đa (tháp mộ). 
2) A place of worship: Nơi để thờ phụng. 





{O 


Immonumenft—— 


4053 


Shrine of the indestrucfible diamond- 
brillant heart: Kim Cang Tâm Điện—The 
Vajradhatu (mandala) ¡in which Vairocana 
dwells—Bất Hoại Kim Cang Quang Minh Tâm 
Điện hay Kim Cang Giới Mạn Đà La, nơi trụ của 
Phật Tỳ Lô Giá Na. 

Shrine of the Sleeping Buddha: Ngọa Phật 
Tự—A shrine of the dying Buddha—Chùa Phật 
Nằm (tư thế lúc Ngài nhập Niết Bàn). 
Shrine of the Vairocana 
Garbhadhatu: Kim cang pháp giới cung. 
Shrink (v): Lầm cho nhỏ lại. 

Shrink self or others: Animan (skt)—To shrink 
self or others (to make self or others smaller), or 
the world and all things to an atom. This is one of 
the eipght supernatural powers of transformation, 
characteristcs of every Buddha—Năng tiểu hay 
có khả năng làm cho nhỏ lại được. Đây là một 
trong tám loại biến hóa hay tám thần thông biến 
hóa của chư Phật—See Eight supernatural powers 
Of transformation. 

Shroud (n): Khăn liệm xác. 


in the 


Shu (jap): 
l1) Samdhaya (skÐ: Accumulation—Collectlon— 
Huân tập. 


2) Sampha (skÐ: The multtude—Chúng (Tăng 
chúng). 

Shuan (jap): Zen master Shou-An—Thiển sư Thủ 

An Nam Đài (Phật giáo Nhật Bản). 

Shuei (jap): Sư Tông Xan (809-884), Phật giáo 

Nhật Bản. 

Shugendo (jap): The Shugendo School ¡in 

Japan— Trường phái Tu Nghiệm Đạo tại Nhật 

Bản (do sơ tổ Enno-Ozunu Dịch Tiểu Giác khai 

sáng). 

Shujo (ap): 

I) Doctrimes of Japanese Buddhist sects: Tông 
thừa (giáo nghĩa của các tông phái Phật giáo 
Nhật Bản). 

2) Living-beings: Jantu (sk)——Chúng sanh. 

Shuko (jap): Chu-Hung—Sư Văn Thế Châu 

Hoành (Phật giáo Nhật Bản). 

Shunjo (jap): Sư Tuấn Tú (Phật giáo Nhật Bản). 

Shunyata (skÐ: See Sunyata. 


Shusse (ap): To transcend the secular world— 
Xuất thế— To leave the world—Beyond or 
outfside this world—not of this world—Of nirvana 
character—To manifest oneself in the world (sự 
xuất hiện của Đức Phật nơi đời). 

Shut oneself off from communion with 
others: Tự ngưng sự cảm thông với người khác. 
Shut oneself in a room: Nhập Thất —To enter 
and shut off oneself up in the room (as did the 
Buddha for meditation) to pur1fy and strengthen 
one°s concentration power—Yểm Thất (đóng chặt 
cửa để ngồi thiển như Đức Phật đã làm). Nhập 
thất và tự bế môn trong phòng để tự thanh tịnh và 
tăng trưởng định lực. 

Shutsuro (jap): Appear—Xuất lộ. 
Shuzan-Shonen (jap): Shou-Shan-Hsing-Nien— 
Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm. 

Sïck (a): Bịnh hoạn. 

Sick (n): The sick—Người bịnh—This is One of 
the five to be constantly served. This also the 
compassion-field which belongs to the eight fields 
for cultivating blessedness—Đây là một trong 
năm chỗ để cúng dường. Đây cũng là Bi Điền 
thuộc tám ruộng phước điển—S§ee Five places for 
offerings, Eight fields for cultivating blessedness, 
and Eight teachers. 

Sick-bed of the Trailokya: The Saha world or 
the world of sufferings and afflictions—Tam giới 
sàng, ý nói thế giới Ta Bà hay thế giới của khổ 
đau phiển não. 

Sick chỉld: Bệnh tử (đứa con đau yếu bệnh 
hoạn)—In Buddhism, a sick child means a wicked 
sinner. And Just as a mother loves the sick child 





most, so Buddha loves the most wicked sinner—— 
Trong đạo Phật đứa con bệnh hoạn có nghĩa là 
người tội lỗi ác độc. Và cũng như người mẹ 
thương đứa con ương yếu nhất, Đức Phật thương 
kẻ tội lỗi độc ác nhất. 

Sick-Spreading Ghost King: Hành Bịnh Quỷ 
Vương—Quỷ Vương Truyền Bịnh—The one who 
runs about spreading diseases and encouraging 
epidemics—Quỷ vương chạy vòng vòng truyền 
bịnh và dịch tật cho chúng sanh. 

Sickness (n): Dhukha (skt——Bệnh. 


4054 


1l) Bịnh—-Disease—lllnes—Two kinds of 
sickness—Hai loại bịnh—See Two kinds of 
sickness. 

2) See Seven unavoidables. 

3) Cảnh bệnh hoạn—One of the ten stages or 


objects in meditation—Một trong mười cảnh 
trong thiển quán—See Ten stages or objects 
1n medifatfion. 
Sickness of the body: Bệnh hoạn nơi thân. 
Sickness caused by demon: Quỷ bệnh (bệnh do 
quỷ gây ra). 
Sickness comes quickly but takes time to 
cure: Bệnh lai như bôn mã, bệnh khứ như bộ 
hành (bệnh tới như ngựa phi, bệnh lui như đi bộ). 
Sickness is suffering: Bịnh khổ. 
Sickness is unavoidable: Bịnh chẳng tránh 
được—See Seven unavoidables. 
Siddham (skt): Hoàn thành—Accomplishment— 
Fulfilliment—Realization. 
Siddhanta (skt: Tông. 


1) Proposition: Mệnh đề. 

2) Intuitive truth: Chân lý trực giác. 

3) Self-realization; Sự tự chứng. 

4 Primnciple: Siddhanta (skÐ—Ruling principle, 
fundamental law, Intrinsicality, universal 
basis, essential element—Nguyên lý. 

53 Achievement: There are four kinds of 


siddhanta—Có bốn loại thành tựu—See Four 

kinds of siddhanta. 
Siddhartha, Gautama: Tất Đạt Đa Cổ Đàm— 
According to Buddhist tradition, this 1s the given 
name of Sakyamuni Buddha. Siddhartha, the 
personal name of the historical Buddha (Gautama) 
before his renunciation of the world, founder of 
the Buddhism, who became the historical Buddha. 
Siddhartha was born in 581 BC at Lumbini Grove, 
ino a noble famly of the Sakya clan In 
Kapllavastu, a city in presentday Nepal. His 
father was Suddhodana, king of Kapilavastu. His 
mother Queen Mayadevi died seven days after his 
birth. Prince Siddhartha was brought up and raised 
in wealthy by his aunt on his mothers side, 
Mahaprajapati, also his stepmother. At the age of 
16, he married Princess Yashodhara. According to 
legends of his life, his father kept him insulated 
from the harsh realiies of worldly life, fearing 


that exposure to them would prompt him to leave 
the home life and seek liberation from cyclic 
existence. However, this plan failed. At 29 he 
entered homelessness ripht after the birth of his 
only son Rahula; he attended on various ascetic 
teachers, without reaching his goal of spiritual 
liberation. Right after enliphtenment, he remained 
silent because he was aware of the ImpossIbility 
of communicaing diưectly what he had 
experienced In enlightenment. At the request of 
others, he began to expound insight drawn from 
his enliphtenment. After that he spent the rest of 
his life traveling from place to place preaching, 
and a great number of disciples gathered around 
him. He came to be known by the name 
Sakyamuni, this is one of his ten epithets. He 
pAssed away at the age of 80—Theo truyền thống 
Phật giáo, đây là tên tộc của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Tất Đạt Đa, tên tộc Cổ Đàm, tục danh 
của Đức Phật trước khi Ngài xuất gia. Người sáng 
lập ra Phật giáo, cũng là Đức Phật lịch sử. Tất Đạt 
Đa đản sanh vào khoảng 58I trước Tây lịch tại 
vườn Lâm Tì Ni, từ một gia đình quí tộc thuộc 
dòng Thích Ca, sống tại thành Ca Tỳ La Vệ, một 
thành phố thuộc Nepal hiện nay. Cha Ngài là Tịnh 
Phạn Vương, vua của xứ Ca Tỳ La Vệ. Mẹ Ngài 
là Hoàng Hậu Ma Da thất lộc 7 ngày sau ngày 
Thái tử đản sanh. Thái tử được dì ruột Ma ha ba 
xà ba đề, cũng là kế mẫu, nuôi nấng dạy dỗ trong 
sung túc. Năm 16 tuổi Thái tử cưới nàng Da Du 
Đà La làm vợ. Theo truyền thuyết về cuộc đời 
của Ngài, cha Ngài cố gắng cô lập Ngài với 
những thực tại cai nghiệt của cuộc sống trần tục, 
sợ rằng khi để Ngài đi vào những thực tại đó sẽ 
làm cho Ngài nhanh chóng bỏ nhà để đi tu giải 
thoát khỏi luân hổi sanh tử hơn. Tuy nhiên, kế 
hoạch này của ông bị thất bại. Vào tuổi 29, sau 
khi đứa con duy nhứt của Ngài là La Hầu La chào 
đời, Ngài bỏ nhà ra đi và thọ giáo với những nhà 
tu khổ hạnh, nhưng không đạt được mục đích giải 
thoát. Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh và bắt đầu thiền 
định. Năm 35 tuổi Ngài đạt được đại giác. Hiểu rõ 
rằng không thể nào truyền thụ sự thể nghiệm về 
đại giác được nên Ngài đã im lặng. Do sự yêu cầu 
của các bạn đồng hành, Ngài chấp nhận trình bày 
kết quả thể nghiệm của mình. Sau đó ngài đã 
dành trọn quảng đời còn lại du phương thuyết 
pháp; một số lớn tín đồ đã tụ tập quanh ngài trong 


4055 


suốt thời gian đó để tu tập giác ngộ. Ngài đã được 
tôn vinh danh hiệu “Bậc Hiển Triết của dòng 
Thích Ca.” Đây cũng là một trong mười danh hiệu 
mà ngài được tôn vinh sau nầy. Phật nhập diệt 
vào tuổi 80—See Buddha. 

Siddhartha”s compassion: Lòng từ bi của Thái 
Tử Sĩ Đạt Đa—Prince Siddhartha”s compassion 
revealed when he was very young. One day, the 
Prince was wandering In his father”s royal garden 
alone when he saw a bird eating Insects. He felt 
sorry for the Insec(s and wondered himself why 
creatures had to kill each other with the strong 
preying on the weak, and why they could not live 
in peace? The Prinnce had a cousin named 
Devadatta, who was the son of King Dronodana 
and about the same age as the Prince. That day, 
he was also wandering In the royal garden. When 
he saw a wild goose flying, he stretched his bow 
and shot it down with an arrow. On hearing the 
Øoose”s crying sound, the Prince rushed to the 
place to pick up the inJjured wild goose, bandaged 
1s wound and said: “Humans lack of compassion 
and kIll small creatures at random. I will cure your 
wound and then send you back to mother nature.” 
At that time, Devadatta also rushed to the place to 
pick up the injured goose that he Just shot down. 
The Prince advised him not to kill small creatures 
at wIlL Devadatta not only Ignored the Prince”s 
advice, but he also ridiculed Prince Siddhartha a 
“coward.” Since theímr dispute could not be 
resolved, the matter was brought before King 
Suddhodana. The King simply told Devadatta: 
“Devadatta, Just drop the I1ssue! Since you have 
such excellent skills in archery, you need not 
worry about not shooting down more wild øooses.” 
The King”s resolution made the Prince displeased. 
He could not understand why his father was not 
critical of Devadatta for being so cruel and fond of 
kHling but, im the contrary, the King seemed to 
encourase Devadatta to shoot more wild øoose? 
After a few days, the wound of the little øoose had 
healed, and 1t could fly again. The Prince set If 
free In the garden, but the litle øoose squawked 
to the Prince twice and was reluctant to leave. The 
Prince was deeply moved—Lòng từ bi của Thái 
Tử Sĩ Đạt Đa đã thể hiện khi Ngài còn rất trẻ. 
Một hôm, Thái tử đi dạo một mình trong vườn 


thượng uyển, Ngài nhìn thấy một con chim đang 
mổ ăn những côn trùng nhỏ, lòng Ngài xót xa. 
Ngài tự nghĩ, vì sao các loài lại sát hại lẫn nhau, 
kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tại sao các loài không thể 
sống chung hòa bình với nhau? Thái Tử có người 
em họ cũng khoảng cùng tuổi với Ngài, tên là Đề 
Bà Đạt Đa, con vua Hộc Phạn, hôm đó cũng đang 
đi dạo trong vườn thượng uyển. Đề Bà nhìn thấy 
một con ngỗng trời bèn vươn cung bắn rơi con 
ngỗng. Nghe tiếng chim kêu, Thái Tử vội chạy lại 
nhặt chim lên, băng bó vết thương cho nó, và nói: 
“Con người thiếu lòng từ bi nên mới tùy tiện sát 
hại sinh vật. Ta sẽ chữa vết thương cho mi và trả 
cho mi bay về với thiên nhiên.” Lúc đó Đề Bà 
Đạt Đa chạy đến định nhặt lấy con ngỗng mà 
mình vừa mới bắn rơi. Thái tử khuyên Đề Bà Đạt 
Đa không nên sát hại sinh vật một cách bừa bãi. 
Đề Bà Đạt Đa chẳng những không nghe mà còn 
cãi lại và chê Thái Tử là “đồ hèn nhát.” Sự tranh 
cãi không thể giải quyết được nên vấn để được 
đưa lên cho Vua Tịnh Phạn phân xử. Vua chỉ nói 
với Đề Bà Đạt Đa: “Này Đề Bà, con có nghề bắn 
cung thiện xạ thì lo gì không bắn được nhiều 
ngỗng hơn. Thôi bỏ qua đi!” Vua phân xử như vậy 
làm cho Thái tử không hài lòng, vì Ngài nghĩ rằng 
tại sao vua cha không hề chỉ trích để răn dạy Đề 
Bà Đạt Đa nên bỏ ác tánh sát hại, mà ngược lại 
vua cha còn khích lệ cho Đề Bà bắn thêm ngỗng 
trời, là thế nào? Vài hôm sau khi vết thương của 
con ngỗng con đã lành và nó có thể tự bay đi được 
thì Thái Tử bèn thả cho nó bay đi. Nhưng con 
ngỗng kêu lên hai tiếng lưu luyến không muốn rời 
xa khiến Thái Tử vô cùng cảm động—See 
Buddha. 

Siddhasar (skt: Name of a Buddhist place ¡n 
west India. Siddhasar 1s about a few miles to the 
west of Dhank, where there are a number of caves 
situated in a ravine called Jhinghar-J]hu—Tên của 
một địa danh Phật giáo ở vùng tây Ấn Độ, chừng 
vài dặm về phía tây của Dhank, nơi có một số 
hang động nằm trong một khe núi có tên là 
Jhinghar Jhu. 

Siddhi (skt): Thành Tựu Pháp Thành Tựu— 
Aspire—To accomplish—To fulfill—To bring to 
perfection—Complete——Perfect abilities—The 
success of the law 1s unconceivable. Perfect or 
supranormail abilitles over the powers of the body 


4056 


and of nature. To atfain spiritual powers, oŸ fwo 
kinds, the lower and merely psychic or mundane 
accomplishments, and the hipher or supreme 
accomplishments, such as the atfanment of 
Buddhahood as the fruis of long perlods of 
spiritual trainine—Sự thành tựu của giáo pháp là 
không thể nghĩ bàn. Quyển năng hoàn hảo hay 
siêu phàm, sự làm chủ hoàn toàn sức mạnh của 
thân thể và tự nhiên. Có hai loại, một là thấp ám 
chỉ những tâm lý đơn thuần hay sự thành tựu trần 
tục, hai là ở bậc cao hay là những thành tựu phi 
phàm, như là sự đạt thành Phật quả do kết quả 
của công phu luyện tập thiển định. 

(A) In Yoga, especially In Vajrayana, there are 
eight Siddhi—Trong Yoga đặc biệt là trong 
Kim Cang thừa, có tám quyển năng toàn hảo 
được thừa nhận: 

l1) The power to walk through the earth without 

obstruction: Khả năng đi xuyên qua đất mà 

không bị một chướng ngại nào. 

The power of creating an eye ointment that 

can extend vision: Khả chế tạo một loại thuốc 

mắt làm tăng thị giác. 

The power to create pills that can keep one 

alive for long periods of time without solid 

food: Khả năng chế tạo thuốc trường sinh mà 
không cần thực phẩm. 

The power to cure illness: Khả năng trị lành 

bệnh. 

The power to extend one”s life indefinitely: 

Khả năng kéo dài đời sống vô định. 

The power to fly through the alr on a sword: 

Khả năng bay bổng trên không trên một thanh 

kiếm. 

Power over the world of spirits and demons: 

Quyền năng đối với ma quỷ. 

The power of invisibility: Khả năng tàng hình 

(làm cho không còn bị ai thấy nữa). 

In other Yoga tradition, there are eipht 

Siddhi—Trong các truyền thống Yoga khác 

có tám quyển năng toàn hảo được thừa nhận: 

l1) The sword that renders unconquerable: Thanh 
sươm để trở thành vô địch. 


2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


(B) 


2) The elexir for the eyes that make gods 
visible: Thuốc mắt để nhìn thấy thần thánh. 

3) Fleetness in running: Phi thân. 

4) Invisibility: Tàng hình. 


53) The life-essence that preserves youth: Rượu 
mang lại trẻ trung. 

6)_ The ability to fly: Khả năng bay bổng. 

7)_ Ability to make certain pills: Chế tạo một số 


thuốc viên. 

Power over the world of spirits and demons: 

Quyền năng đối với ma quỷ. 

Side-by-side with someone: Sát cánh với ai 

(bên cạnh aI). 

Side-tracked: Lệch hướng. 

Sigalaka (skÐ: Thi Ca La Việt. 

(D_ Summary on Sigalaka—Tóm lược về Thi Ca 
La Việt: Sigalaka was a young man who 
came from a wealthy family. According to the 
Sigalaka Sutra, once the Lord was staying at 
Rajagaha, at the Squirrel's Feeding Place In 
the Bamboo Grove. And at that time, Sigalaka 
the householder”s son, having got up early 
and gone out of Rajagaha, was paying 
homage, with wet clothes and hair and with 
Joined palms, to the different directions: to the 
east, the south, the west, the north, the nadir 
and the zenith. And the Lord, having risen 
early and dressed, took his robe and bowl and 
went to Rajagaha for alms and seeing 
Sigalaka paying homage to the different 
directions, he said: “Householder”s son, why 
have you got up early to pay homage to the 
six different directions?” (east, west, south, 
north, upwards, downwards). Lord, my father, 
when he was dying, told me to do so. And so 
Lord, out of respect for my father”s words, 
which I revere, honor and hold secred, I got 
up early to pay sacred homage In this way to 

Thi Ca La Việt là một 

thanh niên con nhà giàu có. Theo Kinh Thị Ca 

La Việt, một thuở nọ Thế Tôn sống trong 

thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Lúc 

bấy giờ Thi Ca La Việt, con của một gia chủ 
dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh 
lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng 

Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, và 

hướng Thượng. Rồi buổi sáng Thế Tôn đắp y, 

cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. 

Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia 

chủ, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 


the six directions 





qI) 


4057 


thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh 
lễ các phương hướng. Thấy vậy Ngài bèn nói 
với con của gia chủ Thi Ca La Việt: Nây vị 
con của gia chủ, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm ưới, với tóc 
thấm ướt, chấp tay đảnh lễ sáu phương 
hướng?” (đông, tây, nam, bắc, phương trên, 
phương dưới). Bạch Thế Tôn, thân phụ con 
khi gần chết có đặn con: “Này con thân yêu, 
hãy đảnh lễ các phương hướng.” Bạch Thế 
Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy 
sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm 
ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng. 

The Buddha taught on the right way to pay 
homage to the six directions—Đức Phật dạy 
về lễ lục phương: At that time, the Buddha sat 
down beneath a tree and expalined to 
Sigalaka: “But householder”s son, that 1s not 
the ripht way to pay homage to the six 
directions according to the Ariyan discipline.” 
Well, Lord, how should one pay homage to 
the six directions according to the Ariyan 
discipline? It would be good 1f the Blessed 
Lord were to teach me the proper way fo pay 
homage to the six directions, according to the 
Ariyan discipline. Then listen carefully, pay 
attention and I wIll speak. “Yes, Lord,” said 
Sigalaka. Young householder, It 1s by 
abandoning the four defilements of action; by 
not doing evil from the four causes; by not 
following the six ways of wasting one”s 
substance; through avoiding these fourteen 
evil ways, that the Ariyan disciple covers the 
six directions, and by such practice becomes a 
conqueror of both worlds, so that all will go 
well with him In this world and the next, and 
at the breaking up of the body after death, he 
will go to a good destiny, a heavenly world. 
The Buddha added: “Sigalaka!—Lúc ấy Đức 
Phật ngồi xuống dưới bóng cây và giải thích 
cho Thị Ca La Việt: “Này Thị Ca La Việt, con 
của gia chủ, trong luật pháp của các bậc 
Thánh, lễ bái sáu phương không phải như 
vậy. Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của các 
bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương?” 
Lành thay! Xin Ngài hãy giảng dạy pháp Ấy 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


cho con. Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy 
nghiệm cho kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn. Này gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ 
tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không 
làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu 
nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị nầy từ 
bổ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở 
sáu phương, vị nầy đã thực hành để chiến 
thắng hai đời, vị nầy đã chiến thắng đời nầy 
và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị 
nầy sanh ở thiện thú, Thiên giới. Đức Phật 
giảng tiếp: “Này Thi Ca La Việt!: 

The East represents one”s parents. Parents 
beinng kind and children filial 1s the real 
worshp of the East—Cha mẹ là phương 
Đông, làm con cái phải hiếu kính cha mẹ. Đó 
là lễ kính phương Đông. 

The West represents the married couple. The 
husband and wife should mutually respect and 
love each other. Observance of this relation 1s 
the worship of the West—Vợ chồng là 
phương Tây, chồng và vợ phải tôn trọng lẫn 
nhau, yêu thương lẫn nhau. Thực hiện như 
vậy chính là lễ kính phương Tây. 

The South represenís one's teachers. As 
students, you should accept your teachers” 
Instructions with great respect, and follow 
them as a matter of principle. This 1s the 
worship of the South—Thầy dạy là phương 
Nam, tôn sư trọng đạo, cung kính thọ giáo là 
nguyên tắc mà học trò phải tuân theo. Đó 
chính là lễ kính phương Nam. 

The North represents one”s friends. FEriends 
and relatives should cooperate and encourage 
one another. Stop all evils and do whatever 1s 
good. This conduct is the same as worshipping 
the North—Bạn bè là phương Bắc, đối xử với 
bạn bè là phải giúp đở lẫn nhau, cổ vũ lẫn 
nhau, ngăn xấu làm thiện. Những hành vi như 
vậy chính là lễ kính phương Bắc. 

The Tepresenfs 
subordinates. the  servanfs 
subordinates with kindness and compassion. 
Harmonize the relationship between master 
and servant. This 1s the worship of the Lower 
Direction—Đầy tớ và thuộc hạ là Phương 
Dưới. Lấy lòng từ bi đối đãi với đây tớ và 





Lower Direction one”s 


Treat and 


6) 


4058 


thuộc hạ khiến trên dưới hòa hợp chính là lễ 
kính phương Dưới. 

The Upper direction represents the Bhiksus. 
Buddhists should always revere and respect 
the Triple Gem, and widely cultivate the field 
of blessedness. This Is the worship of the 
Upper direcion—Chúng Tăng Tỳ kheo là 
phương Trên. Phật tử phải lễ kính Tam Bảo, 
phải vun trồng phước điển. Đó là lễ kính 
phương Trên. 


Sigalaka Sutra: Kinh Thi Ca La Việt—Advice 
To Lay People. 
(D_ Reasons that caused the Buddha to preach the 


Ù 


2) 


Sigalaka Sutra—Duyên sự khiến Đức Phật 
giảng Kinh Thi Ca La Việt: 

Thus, I have heard. Once the Lord was 
staying at Rajagaha, at the Squirrel”s Feeding 
Place in the Bamboo Grove. And at that time, 
Sigalaka the householder”s son, having øot up 
early and gone out of RajJagaha, was paying 
homaøge, with wet clothes and hair and with 
Joined palms, to the different directions: to the 
east, the south, the west, the north, the nadir 
and the zenith—Tôi nghe như vầy, một thuở 
nọ Thế Tôn sống trong thành Vương Xá, 
trong vườn Trúc Lâm. Lúc bấy giờ Thi Ca La 
Việt, con của một gia chủ dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc 
thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, 
hướng Bắc, hướng Hạ, và hướng Thượng. 

And the Lord, having risen early and dressed, 
took his robe and bowl and went to RaJagaha 
for alms and seeing Sigalaka paying homage 
the diferent directions, he 
“Householder's son, why have you got up 
cay to pay homage the different 
directions?”—Rôi buổi sáng Thế Tôn đắp y , 
cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. 
Thế Tôn thấy Thi Ca La Việt, con của gia 
chủ, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh 
lễ các phương hướng. Thấy vậy Ngài bèn nói 
với con của gia chủ Thi Ca La Việt: Nầy vị 
con của gia chủ, vì sao ngươi dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc 


tO said: 


{O 


3) 


4) 


5) 


qI) 


Ù 


thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng?” 

Lord, my father, when he was dying, told me 
to do so. And so Lord, out of respect for my 
fatherˆs words, which I revere, honor and hold 
secred, I got up early to pay sacred homage 
in this way to the six directions—Bạch Thế 
Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: 
“Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương 
hướng.” Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ 
con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương 
Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp 
tay đảnh lễ các phương hướng. 

But householder”s son, that 1s not the right 
way fo pay homage to the six directions 
according to the Ariyan discipline—Này Thị 
Ca La Việt, con của gia chủ, trong luật pháp 
của các bậc Thánh, lễ bái sáu phương không 
phải như vậy. 

Well, Lord, how should one pay homage to 
the six directions according to the Ariyan 
discipine? It would be good I1f the Blessed 
Lord were to teach me the proper way to pay 
homage to the six directions, according to the 
Ariyan điscipline—Bạch Thế Tôn, trong luật 
pháp của các bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu 
phương? Lành thay! Xin Ngài hãy giảng dạy 
pháp ấy cho con. 

The Buddha's teachings on the Sigalaka 
Sutra—Lời Phật dạy về Kinh Thi Ca La Việt: 

Này gia chủ tử! Hãy nghe và suy nghiệm cho 
kỹ, ta sẽ giảng—Then listen carefully, pay 
affention and I will speak. 

Young householder, it is by abandoning the 
four defilements of action; by not doïing evil 
from the four causes; by not following the six 
ways of wasting one”s substance; through 
avoiding these fourteen evil ways, that the 
Ariyan disciple covers the six directions, and 
by such practice becomes a conqueror of both 
worlds, so that all will go well with him ïn this 
world and the next, and at the breaking up of 
the body after death, he will go to a good 
destiny, a heavenly world—Này gia chủ tử, 
đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não 
được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn 
lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung 





1) 

1) 
11) 
1V) 


2) 


4059 


phí tài sản. Vị nầy từ bỏ mười bốn ác pháp, 
trở thành vị che chở sáu phương, vị nây đã 
thực hành để chiến thắng hai đời, vị nầy đã 
chiến thắng đời nầy và đời sau. Sau khi thân 
hoại mạng chung, vị nầy sanh ở thiện thú, 
Thiên giới. 

Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được 
diệt trừ?—What are the four defilements of 
action that are abandoned? 

Taking life: Sát sanh. 

Taking what is not given: Trộm cắp. 

Sexual misconduct: Tà dâm. 

Lying speech: Nói láo. 

These are the four defilements of action that 
he abandons. Thus, the Lord spoke—Đó là 
bốn nghiệp phiển não đã được diệt trừ. Thế 
Tôn thuyết giảng như vậy. 


Taking life and stealing, Iying, 

Adultery, the wise reprove. 

Sát sanh và trộm cắp, 

Nói láo, lấy vợ người, 

Kẻ trí không tán thán, 

Những hạnh nghiệp như vậy. 
What are the four causes of evil from which 
he Evil SprInøs 
attachment, 1t springs from 1ll-will, It springs 
from folly, it springs from fear. If the Ariyan 
disciple does not act out of attachmeint, ill- 
wIll, folly or fear, he will not do evil from any 


refrains? action from 


one of the the four causes. Thus, the Lord 1H 


spoke. And the Well-Farer having spoken, the 
Teacher added: 
Desire and hatred, fear and folly 
He who breaks the law through these 
Loses all his fair reputation (merIf) 
Like the moon at wanins-time. 
Desire and hatred, fear and folly 
He who never yields to these 
Grows In goodness and merIt. 
Like the mon at waxing-time. 
Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý 


do? Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp ii 


làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu sĩ, ác 
nghiệp làm do sợ hãi. Này gia chủ tử, vì vị 
Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, 
không ngu si, không sợ hãi, nên vị ấy không 
làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết 


ii) 


VI) 


ii) 


giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, 
Ngài lại giảng thêm: 

Ai phản lại Chánh Pháp, 

Vì tham, sân, bố, sĩ, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 

Ai không phản Chánh Pháp 

Vì tham, sân, bố, sĩ, 

Thanh danh được tròn đủ, 

Như mặt trăng đêm đầy. 
And which are the six ways of wasting one”s 
subfance? Here are the six ways of wasting 
ones substance—Thế nào là không theo sáu 
nguyên nhân phung phí tài sản? Này gia chủ 
tử, đây là sáu nguyên nhân phung phí tài sản: 
Addiction to strong drinks and sloth-producing 
drugs 1s one way of wasting one”s substance: 
Đam mê các loại rượu. 
Haunting the streets at unfitting time: Du 
hành đường phố phi thời. 
Attending fairs: La cà đình đám hý viện. 
Being addicted to gambling: Đam mê cờ bạc. 
Keeping bad company: Giao du ác hữu. 
Habitual idleness: Quen thói lười biếng. 
There are six dangers attached to addiction to 
strong drinks and sloth-producing drugs—Này 
gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy 
hiểm: 
Present waste of money: Tài sản hiện tại bị 
tổn thất. 
Increased quarrelling: Tăng trưởng sự gây gỗ. 
Liability to sickness: Bệnh tật dễ xâm nhập. 
Loss of good name: Thương tổn danh dự. 
Indecent exposure of one”s person: Để lộ âm 
tàng. 
Weakening of the intellect: Trí lực tốn hại. 
There are six dangers atfached to haunting 
the streets at unfitting time——Này gia chủ tử, 
du hành đường phố phi thời có sáu nguy 
hiểm. 
One Is Defenseless and without protection: 
Tự mình không được che chở hộ trì. 
Wife and 
without protection: Vợ con không được che 
chở hộ trì. 
One”s property ¡is defenseless and without 
protection: Tài sản không được che chở hộ trì. 


chidren are defenseless and 


1V) 
v) 
vi) 


6) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 
vì) 
7) 
1) 
¡) 
ñÐ 


1V) 


v) 


vi) 


8) 


1) 
¡) 


ii) 


4060 


One 1s suspected of crimes: BỊ tình nghi là tác 
nhân của ác sự. 

False reports are pinned on one: Nạn nhân 
của các tin đồn thất thiệt. 

One encounters all sorts of unpleasantness: 
Tự rước vào thân nhiều khổ não. 

There are six dangers atfached to frequenting 
fairs—Này gia chủ tử, la cà đình đám hý viện 
có sáu nguy hiểm: 

One 1s always thinking, where 1s there 
dancing?: Luôn luôn tìm xem chỗ nào có 
múa? 

Where is there sinning?: Chỗ nào có ca? 
Where are they playing music?: Chỗ nào có 


nhạc? 

Where are they reciting?: Chỗ nào có tán 
tụng? 

Where ¡is there hand-clapping?: Chỗ nào có 
nhạc tay? 


Where are the drums?: Chỗ nào có trống? 
There are six dangers attached to gamblineg—— 
Này gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy 
hiểm: 

The winner makes enemies: Kẻ thắng thì 
sanh thù oán. 

The loser bewails his loss: Người bại thì sanh 
tâm sầu muộn. 

One wastes one's present wealth: Tài sản 
hiện tại bị tổn thất. 

One”s word 1s not trusted in the assembly: Tại 
hội trường hay trong đại chúng, lời nói không 
hiệu lực. 

One ¡is despised by one”s 
companions: Bằng hữu đồng liêu khinh miệt. 


friends and 
One 1s not in demand for marriage. Because 
a gambler cannot afford to mainfain a wIÍc: 
Vấn để cưới gả không được tín nhiệm, vì 
người đam mê cờ bạc không thể quán xuyến 
lo lắng được vợ con. 

There are six dangers attached to keeping bad 
company—Này gia chủ tử, thân cận ác hữu 
có sáu mối nguy hiểm: 

The danger of gamblers: Nguy hiểm của 
những kẻ cờ bạc. 

The danger of any glutton: Nguy hiểm của 
những kẻ loạn hành. 

The danger of the drunkard: Nguy hiểm của 
những kẻ nghiện rượu. 


1V) 
v) 
vi) 


9) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


vi) 


The danger of cheaters: Nguy hiểm của 
những kẻ trá ngụy. 

The danger of tricksters Nguy hiểm của 
những kẻ lường gạt. 

The danger of the bully: Nguy hiểm của 
những kẻ bạo động. 

There are six dangers atfached to Idleness— 
Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu 
nguy hiểm: 

Thinking 1s too cold, one does not work: Vì 
nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta không 
chịu làm việc. 

Thinking 1s too hot, one does not work: Vì 
nghĩ rằng trời quá nóng, nên người ta không 
chịu làm việc. 

Thinking 1t)s too early, one does not work: Vì 
nghĩ rằng hãy còn quá sớm nên người ta 
không chịu làm việc. 

Thinking 1s too late, one does not work: Vì 
nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc. 

Thinking m too hungry, one does not work: 
Vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể làm 
việc. 

Thinking Em full, one does not work: Vì nghĩ 
rằng quá no để làm việc. 


(HI)The Buddha?s verses on the Sigalaka Sutra— 


Lời kệ của Đức Phật về Kinh Thi Ca La Việt: 
And the Well-Farer havinng spoken, He 
added—Đấng Thiện Thệ giảng xong, Ngài lại 
tiếp theo: 

Some are drinking-mates, and some 

Profess their friendship to your face, 

But those who are your friends In need, 

They alone are friends indeed. 

Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè. 


Sleeping late, adultery 

Picking quarrels, doing harm, 
Evil friends and stinginess, 
These six things destroy a man. 
Ngủ ngày, thông vợ người, 

Ưa đấu tranh, làm hại, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 


He who goes with wicked friends 
And spends his time in wicked deeds, 
In this world and the next as well 
That man will come to suffer woe. 
Ác hữu, ác bạn lữ, 

Ác hành, hành ác xứ, 

Đời nầy và đời sau, 

Hai đời, người bị hại. 


Dicing, wenching, drinking too, 
Dancing, singing, daylight sleep, 
Untimely prowling, evil friends 
And stinginess destroy a man. 
Cờ bạc và đàn bà, 

Rượu chè, múa và hát, 

Ngủ ngày, đi phi thời, 

Thân ác hữu, xan tham, 

Sáu sự não hại người. 


He plays with dice and drinks strong drink 


And goes with others” well-loved wIves. 
He takes the lower, baser course, 
And fades away like waning moon. 
Chơi xúc xắc, uống rượu, 
Theo đuổi đàn bà người, 
Lẽ sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 
Không thân cận bậc trí, 
Người ấy tự héo mòn, 
Như trăng trong mùa khuyết. 


The drunkard, broke and destitute, 
Ever thirsting as he drinks, 

Like stone in water sinks in debt, 
Soon bereft of all his kin. 

Rượu chè không tiền của, 

Khao khát, tìm tửu điếm, 

Bị chìm trong nợ nần, 

Như chìm trong bổn nước, 

Mau chóng tự hại mình, 

Như kẻ mất gia đình. 


He who spends his days in sleep, 
And makes the nipht his waking time, 
Ever drunk and lecherous, 

Cannot keep a decent home. 


4061 


Ai quen thói ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mướt, 
Không thể sống gia đình. 


Too cold! Too hot! Too late! They cry, 
They are pushing all their work aside, 
THỊ ever chance they might have had 
Of doïng good has slipped away. 

Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 

Quá chiều, quá trễ giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích điều tốt lành, 

BỊ trôi giạt một bên. 


But he who reckons cold and heat 
As less than straws, and like a man 
Undertakes the task in hand, 

His Joy will never grow the less. 
AI xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 

(V)The Buddhaˆs advise on the Sigalaka Sutra— 
Lời khuyên của Đức Phật về Kinh Thi Ca La 
Việt: 

(AI)Householder”s son, there are four types who 
can be seen as foes In friendly disguise— 
Này gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem 
không phải bạn, dầu họ tự cho là bạn mình: 

l1) The man who takes everything: The man who 
takes everything, can be seen to be a false 
fiend for four reasons—Người mà vật gì 
cũng lấy phải được xem không phải là bạn, 
dầu họ tự xem là bạn mình. Nầy gia chủ tử, 
có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải 
được xem như không phải là bạn, dầu họ tự 
xem là bạn mình: 

He takes everything: Người gặp bất cứ vật gì 
cũng lấy. 

1) He wants a lot for very little: Người cho ít mà 
xin nhiều. 

11) What he must do, he does out of fear: Người 
vì sợ mà làm. 

1v) He seeks his own ends: Người làm vì mưu lợi 
cho mình. 


2) 


1) 
ñ) 
ii) 


1V) 


3) 


1) 

¡) 
nh) 
iv) 


4) 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


4062 


The great talker: The great talker can be seen (A2)Verses of the Buddha's advise on the four 


to be a false friend for four reasons—Người 
chỉ biết nói giỏi phải được xem không phải là 
bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ 
tử, có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi 
phải được xem như không phải là bạn: 

He talks of favours in the past: Tỏ lộ thân tình 
việc đã qua. 

He talks of favours ¡in the future: Tỏ lộ thân 
tình việc chưa đến. 

He mouths empty phrases of goodwIll: Mua 
chuộc cắm tình bằng sáo ngữ. 

When something needs to be done in the 
present, he pleads Inability owing to some 
disaster: Khi có công việc, tự tổ sự bất lực 
của mình. 

The flatterer: The flatterer can be seen to be 
a false friend for four reasons—Người khéo 
nịnh hót phải được xem không phải là bạn, 
dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, 
có bốn trường hợp kẻ nịnh hót phải được xem 
như không phải là bạn: 

He assents to bad actions: Đồng ý các việc 
ác. 

He dissents from good actions: Không đồng ý 
các việc thiện. 

He praises you to your face: Trước mặt tán 
thán: Trước mặt tán thán. 

He disparages you behind your back: Sau 
lưng chỉ trích. 

The fellow-spendthrift: The fellow-spendthrift 
can be seen to be a false frlend for four 
reasons—Người tiêu pha xa xỉ phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn 
mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp 
người tiêu pha xa xỉỈ phải được xem như 
không phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của 
mình: 

He is a companion when you indulge In strong 
drink: Là bạn khi mình đam mê các loại rượu. 
He is a companion when you haunt the streefts 
at unfitting times: Là bạn khi mình du hành 
đường phố phi thời. 

He 1s a companion when you frequent fairs: 
Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện. 

He ¡is a companion when you ¡ndulge in 
gambling: Là bạn khi mình đam mê cờ bạc. 


types who can be seen as foes In friendly 
đisguise—Kệ về lời khuyên của Đức Phật về 
bốn loại người không thể được xem như là 
bạn: And the Well-farer having spoken, He 
added— Thiện Thệ thuyết xong, Ngài dạy 
tiếp: 

A friend who seeks what he can get, 

The friend who talks but empty words, 

The friend who merely flatters you, 

The friend who 1s a fellow-wastrel: 

These four are really foes, not friends. 

The wise man, recognizing this, 

Should hold himself aloof from them 

As from some path of panic fear. 

Người bạn øì cũng lấy, 

Người bạn chỉ nói giỏi, 

Người nói lời nịnh hót, 

Người tiêu pha xa xỉ. 

Cả bốn, không phải bạn, 

Biết vậy, người trí tránh, 

Như đường đầy sợ hãi. 


(BI)Householder”s son, there are four types who 


Ù 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


2) 


can be seen to be loyal friends—Này gia chủ 
tử, bốn loại bạn nây phải được xem là bạn 
chân thật: 

The friend who 1s a helper: The helpful friend 
can be seen to be a loyal friend ¡in four 
ways—Người bạn giúp đở phải được xem là 
bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường 
hợp , người bạn giúp đở phải được xem là bạn 
chân thật: 

He looks after you when you are Inattentive: 
Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật. 

He looks after your possesslons when you are 
inattentive: Che chở của cải cho bạn khi bạn 
vô ý phóng dật. 

He ¡is a refuge when you are afraid: Là chỗ 
nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi. 

'When some business 1s to be done he lets you 
have twIce what you ask for: Khi bạn có công 
việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần 
những øì bạn thiếu. 

The friend who ¡1s the same In happy and 
unhappy times: The friend who 1s the same 1n 
happy and unhappy times can be seen to be a 
loyal friend In four ways—Người bạn chung 
thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là 


4063 


bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường 
hợp người bạn chung thủy trong khổ cũng 
như trong vui phải được xem là người bạn 
chân thật: 

¡)_ He tells you his secrets: Nói cho bạn biết điều 
bí mật của mình. 

i) He guards your secrets: Giữ gìn kín điểu bí 
mật của bạn. 

11) He does not let you down In misfortune: 
Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn. 

1V) He would even sacrifice his life for you: Dám 
hy sinh thân mạng vì bạn. 

3) The friend who pints out what 1s good for you: 
The friend who points out what 1s good for 
you can be seen to be a loyal friend in four 
ways—Người bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có 
bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi 
ích phải được xem là bạn: 

J) He keeps you from wrongdoing: Ngăn chận 
bạn không cho làm điều ác. 

ñ) He supports you in doïng good: Khuyến khích 
bạn làm điều thiện. 

1) He ¡informs you of what you did not know: 
Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe. 

1V) He points out the path to Heaven: Cho bạn 
biết con đường lên cõi chư Thiên. 

4) The friend who ¡is sympathetc: The 
sympathetic friend can be seen to be a loyal 
friend in four ways—Người bạn có lòng 
thương tưởng phải được xem là bạn chân thật. 
Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn 
chân thật: 

J) He does not reJoice at your misfortune: 
Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn. 

ii) He rejoices at your good fortune: Hoan hỷ khi 
bạn gặp may mắn. 

11) He stops others who speaks against you: Ngăn 
chận những ai nói xấu bạn. 

1v) He commends others who speak In pralse of 
you: Khuyến khích những ai tán thần bạn. 

(B1)Verses of the Buddha”s advise on the four 
types who can be seen to be loyal friends— 
Kệ về lời khuyên của Đức Phật về bốn loại 
người được xem như là bạn chân thật: The 
Well-Farer having spoken, He added—Đấng 
Thiện Thệ thuyết giảng xong, Ngài dạy tiếp: 


The friend who 1s a helper and 

The friend In times both good and bad, 
The friend who shows the way that”s ripht, 
The friend who's full of sympathy: 

Bạn sẵn sàng giúp đở, 

Bạn chung thủy khổ vui, 

Bạn khuyến khích lợi ích, 

Bạn có lòng thương tưởng. 


These four kinds of friends the wise 
Should know at their true worth, and he 
Should cherish them with care, Just like 
A mother with her dearest chi1d. 

The wise man trained and disciplined 
Shines out like a beacon-fire. 

Biết rõ bốn bạn nầy, 

Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 

Người trí giữ giới luật, 

Sáng như lửa đồi cao. 


He gathers wealth Just as the bee 
Gathers honey, and 1t ørows 
Like an ant-hill higher yet 

With wealth so gained the layman can 
Devote 1t to his people”s good. 
Người tích trữ tài sản, 

Như cử chỉ con ong. 

Tài sản được chồng chất, 

Như ụ mối đùn cao, 

Người cư xử như vậy, 

Chất chứa các tài sản, 

Vừa đủ để lợi ích, 

Cho chính gia đình mình. 


He should divide his wealth 1n four 
This will most advantage bring 
One part he may enJoy at wIll, 
Two parts he should put to work, 
The fourth part he should set aside 
As reserve In times of need. 

Tài sản cần chia bốn, 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phần mình an hưởng, 

Hai phần dành công việc, 

Phần tư, mình để dành, 

Phòng khó khăn hoạn nạn. 


4064 


(V) Protect the six directions in the Sigalaka 


Sutra—Hộ trì lục phương theo Kinh Thi Ca La 
Việt: 


(A) The Buddha”s teachings on protecting the six 


Ù 


a) 


) 


1) 
11) 
1V) 


v) 


b) 


1) 

¡) 
nh) 
iv) 


v) 


directons in the Sigalaka Suữa—Dức Phật 
dạy về hộ trì sáu phương trong Kinh Thi Ca 
La Việt: How householder”s son, does the 
Ariyan disciple protect the six directions? 
These six things are to be regarded as the six 
đirections—Này gia chủ tử, Thánh đệ tử hộ 
trì sáu phương như thế nào? Này gia chủ tử, 
sáu phương nây cần được hiểu như sau: 

The East denotes mother and father—Phương 
Đông cần được hiểu là cha mẹ: 

There are five ways In which a son should 
minister to his mother and father as the 
Eastern direction—Này gia chủ tử, có năm 
trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha 
mẹ như phương Đông: 

He should think having been supported by 
them, I will support them: Được nuôi dưỡng, 
tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. 

I will perform their duties for them: Tôi sẽ 
làm bổn phận đối với cha mẹ. 

I will keep up the family tradition: Tôi sẽ gìn 
giữ gia đình và truyền thống. 

I will be worthy of my heritage: Tôi bảo vệ 
tài sẵn thừa tự. 

After my parents” deaths, I will distribute gIfts 
on the their behalf: Tôi sẽ làm tang lễ khi cha 
mẹ qua đời. 

There are five ways in which the parents, so 
ministered to by their son as Easfern direction, 
will reciprocate—Này gia chủ tử, được con 
phụng dưỡng như vậy, cha mẹ có lòng thương 
tưởng đến con theo năm cách: 

They wIll restrain him from evil: Ngăn chận 
con làm điều ác. 

They will support him ¡in doing good: Khuyến 
khích con làm điều thiện. 

They will teach him some skill: Dạy con nghề 
nghiệp. 

They will find him a suitable wife: Cưới vợ 
xứng đáng cho con. 

In due time, they wil hand over his 
inheritance to him: Đúng thời trao của thừa tự 
cho con. 


C) 


2) 


a) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


v) 


b) 


) 


¡) 


ii) 


1V) 


v) 


C) 


In this way the Eastern direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Này 
gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 
Đông theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng 
thương tưởng đến con theo năm cách. Như 
vậy phương Đông được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

The South denotes teachers—Phương Nam 
cần được hiểu là sư trưởng: 

There are five ways in which pupils should 
minister to their teachers as the Southern 
đirection—Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử 
phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương 
Nam: 

By rising to greet them: Đứng dậy để chào. 
By serving them: Hầu hạ thầy. 

By being attentive: Hăng hái học tập. 

By waiting on them: Tự phục vụ thầy. 

By mastering the skills they teach: Chú tâm 
học hỏi nghề nghiệp. 

There are five ways in which their teachers, 
thus ministered to by their pupils as the 
Southern direction, will reciprocate——Này gia 
chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư 
trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử 
theo năm cách: 

They will give thorough ¡instruction: Huấn 
luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn 
luyện. 

Make sure they have grasped what they 
should have duly grasped: Dạy cho bảo trì 
những gì mình được khéo bảo trì. 

Given them a thorough grounding In all skills: 
Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp. 
Recommend their 
colleagues: Khen đệ tử với các bạn bè quen 
thuộc. 

Provide them with securify In all directions: 
Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 
In this way the Southern direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Này 
gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ 
tử phụng dưỡng như phương Nam theo năm 
cách và sư trưởng có lòng thương tưởng đến 
đệ tử theo năm cách. Như vậy phương Nam 
được che chở, được trở thành an ổn và thoát 
khỏi các sự sợ hãi. 


theẩm to friends and 


3) 


a) 


1) 
¡) 


11) 
1V) 
v) 


b) 


1) 

¡) 
HỤ) 
iv) 


v) 


C) 


4) 


a) 


) 


4065 


The West denotes wIfe and children: Phương 1i 


Tây cần được hiểu là vợ con. 

There are five ways In which a husband 
should minister to his wife as the Western 
đirecion—Này gia chủ tử, có năm cách, 
người chồng phải đối xử với vợ như phương 
Tây: 

By honoring her: Kính trọng vợ. 

By not disparaging her: Không bất kính đối 
VỚI VỢ. 

By not being unfaithful to her: Trung thành 
VỚI Vợ. 

By giving authority to her: Giao quyển hành 
cho vợ. 

By providing her with adornments: Sắm đồ nữ 
trang cho vợ. 

There are five ways In which a wife, thus 
ministered to by her husband as the Western 
đirection, will reciprocate—Này gia chủ tử, 
được chồng đối xử như phương Tây theo năm 
cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách: 

By properly organizing her work: Thi hành tốt 
đẹp bổn phận của mình. 

By being kind to the relatives: Khéo tiếp đón 
bà con. 

By not being unfaithful: Trung thành với 
chồng. 

By protecting husband”s property: Khéo gìn 
giữ tài sản của chồng. 

By being skIllful and diligent in all she has to 
do: Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
VIỆC. 

In this way the Western direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Này 
gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử 
như phương Tây theo năm cách và người vợ 
có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. 
Như vậy phương Tây được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 

The North denotes friends and companions— 
Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè: 

There are five ways In which a man should 
minister to his friends and companions as the 
Northern direction—Này gia chủ tử, có năm 
cách vị thiện nam tử đối xử với bạn bè như 
phương Bắc: 

By giving alms: Bố thí. 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


C) 


5) 


a) 


ii) 


By kindly words: Ái ngữ. 

By looking after their welfare: Lợi hành. 

By treating them like himself: Đông sự. 

By keeping his words: Không lường gạt. 
There are five ways in which friends and 
companIions, thus administered to by a man as 
the Northern direction, will recIprocate—Này 
gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè 
cũng có lòng thương kính vị thiện nam tử theo 
năm cách: 

By looking after him when he 1s InattentIive: 
Che chở nết vị thiện nam tử phóng túng. 

By looking after his property when he Is 
inattentive: Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử 
nếu vị nầy phóng túng. 

By being a refuge when he ¡is afraid: Trở 
thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử gặp 
nguy hiểm. 

By not deserting him when he 1s in trouble: 
Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó 
khăn. 

By showing concern for his children: Kính 
trọng gia đình của vị thiện nam tử. 

In this way the Northern direction 1s covered, 
making 1t at peace and free from fear: Như 
vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử 
như phương Bắc theo năm cách, và bạn bè 
cũng có lòng thương tưởng vị thiện nam tử 
theo năm cách. Như vậy phương Bắc được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi 
các sự sợ hãi. 

The Nadir denotes servants and helpers— 
Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao 
công: 

There are five ways in which a master should 
minister to his servants and workpeople as the 
Nadir direction—Này gia chủ tử, có năm cách 
một vị Thánh chủ nhân đối xử với hạng nô 
bộc như phương Dưới: 

By arranging their work according to their 
strength: Giao công việc đúng theo sức của 
họ. 

By supplying them with food and wages: Lo 
cho họ ăn uống và tiền lương. 

By looking after them when they are ill: Điều 
trị cho họ khi bệnh hoạn. 


1V) 


v) 


b) 


1) 
¡) 
nh) 
iv) 
v) 


C) 


6) 


a) 


4066 


By sharing special delicacies with them: Chia 
xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ. 

By letting them off work at the ripht time: 
Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 

There are five ways In which servants and 
workpeople, thus ministered to by thelr 
master as the Nadir, will reciprocate—Này 
gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ 


nhân đối xử như phương Dưới với năm cách ii 


kia, có lòng thương đối với vị chủ nhân theo 
năm cách như sau: 

They will get up before him: Dậy trước khi 
chủ thức dậy. 

They will go to bed after him: Đi ngủ sau khi 
chủ đi ngủ. 

Take only what they are given: Tự bằng lòng 
với các vật đã cho. 

Do therr work properly: Khéo làm các công 
VIỆC. 

Be bearer of his praise and good repute: Đem 
lại danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 

In this way the Nadir 1s covered, making 1t at 
peace and free from fear: Này gia chủ tử, các 
hàng nô bộc được các vị Thánh chủ nhân đối 
xử như phương Dưới với năm cách, họ cũng 
có lòng thương đối với Thánh chủ nhân theo 
năm cách. Như vậy phương Dưới được che 
chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự 
sợ hãi. 

The Zenith denotes ascetics and Brahmins— 
Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La 
Môn: 

There are five ways In which a man should 
minister to ascetics and Brahmins as the 
Zenith —Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện 
nam tử đối xử với các vị Sa Môn, Bà La Môn 


như phương Trên: 
Có lòng từ trong hành động về thân: By 
kindness 1n bodily deed. 


Có lòng từ trong hành động về khẩu: By 
kindness 1n speech. 

Có lòng từ trong hành động về ý: By kindness 
1n thought. 

Mở rộng cửa để đón các vị ấy: By keeping an 
open house for them. 

Cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết: 
By supplying their bodily needs. 


b) 


(B 


` 


The ascetics and Brahmins , thus ministered to 
by him as the Zenith, will recIprocafe In six 
wayS— Này gia chủ tử, các vị Sa Môn, Bà La 
Môn được vị thiện nam tử đối xử như phương 
Trên theo năm cách như vậy, cũng có lòng 
thương vị thiện nam tử theo sáu cách sau đây: 
They will restrain him from evil: Ngăn không 
cho họ làm điều ác. 

They will encourage him to do good: Khuyến 
khích họ làm điều thiện. 

They will be benevolently compassionate 
toward him: Thương xót họ với tâm từ bị. 
They will teach him what he has not heard: 
Dạy họ những điều chưa nghe. 

They will help him purify what he has heard: 
Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe. 

They will point out to him the way to Heaven: 
Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 

In this way the Zenith 1s covered, making It at 
peace and free from fear: Này gia chủ tử, các 
vị Sa Môn, Bà La Môn được thiện nam tử đối 
xử như phương Trên với năm cách, cũng có 
lòng thương thiện nam tử theo năm cách. Như 
vậy phương Trên được che chở, được trở 
thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 
Verses of the Buddha on protecting the six 
đirections in the Sigalaka Sutra—Kệ của Đức 
Phật về hộ trì lục phương theo Kinh Thi Ca 
La Việt: The Well-Farer having spoken, He 
added—Đấng Thiện Thệ thuyết giảng xong, 
Ngài dạy tiếp: 


Mother, father are the East, 
Teachers are the Southward point, 
Wife and children are the West, 
Friends and colleagues are the North. 
Servants and workers are Below, 
Ascetics and Brahmins are Above. 
Cha mẹ là phương Đông, 

Sư trưởng là phương Nam, 

Vợ chồng là phương Tây, 

Bạn bè là phương Bắc, 

Nô bộc là phương dưới, 

Sa Môn, Bà La Môn là phương Trên. 


These directions all should be 
Honoured by a clansman true. 
He whoˆs wise and disciplined, 


Kindly and intelligent, 
Humble, free from pride, 
Such a one may honour gan. 
Cư sĩ vì gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ Giới, Luật. 

Từ tốn và biện tài, 

Khiêm nhường và nhu thuận, 
Nhờ vậy được danh xưng. 


Early rising, scorning sloth, 
Unshaken by adversity, 

Of faultless conduct, ready wIt, 
Such a one may honour gan. 
Dậy sớm không biếng nhác, 
Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiền, không phạm giới, 
Nhờ vậy được danh xưng. 


Making friends, and keeping them, 
Welcoming, no stingy host, 

A guide, philosopher and friend, 
Such a one may honour gan. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 

Từ ái, tâm bao dung, 

Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, 

Nhờ vậy được danh xưng. 


Giving giIfts and kindly speech, 

A life well-spent for others” good, 
Even-handed ïn all things, 
Impartial as each case demands: 
These things make the world go round 
Like the chariots axle-pin. 

If such things did not exist, 

No mother from her son would get 
Any honour and respect, 

Nor father either, as their due. 
But since these qualities are held 
By the wise In hiph esteem, 

They are given prominence 

And are riphtly praised by all. 

Bố thí và ái ngữ, 

Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, 

Theo trường hợp xử sự. 

Chính những nhiếp sự nây, 

Khiến thế giới xoay quanh, 


4067 


Như bánh xe quay lăn, 
Vòng theo trục xe chính. 
Nhiếp sự nầy vắng mặt, 
Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, 

Đối với nhiếp pháp nây, 
Như quán sát chấp trì, 
Nhờ vậy thành vĩ đại, 
Được tán thán, danh xưng. 

(VDAt these words, Sigalaka said to the Lord— 
Thị Ca La Việt bạch Phật sau thời Kính: 
“Excellent, Reverend Gotama, excellent! lt is 
as 1Í someone were fo set up what had been 
knocked down, or to point out the way fo one 
who had got lost or to bring an oil-lamp 1nfo a 
dark place, so that those with eyes could see 
what was there. Just so the Reverend Gotama 
has expounded the Dharma 1n varlous Ways, 
May the reverend accept me as a lay-follower 
from this day forth as long as life shall last!— 
Khi nghe như vậy, Sigalaka, gia chủ tử liền 
bạch Thế Tôn: “Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, 
phơi bày ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, nay con xin quy-y Thế Tôn, 
quy-y pháp và chúng Tỳ Kheo. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

Sigalavada (p): Bồ Tát Thi Ca La Việt—See 

Sigalaka. 

Sigalavada Sutfa (p): Thiện Sinh Kinh—Kinh 

Thị Ca La Việt—See Sigalaka Sutra. 

Sigalovada-sutta (p): Kinh Thi Ca La Việt—See 

Sigalaka. 

Sigh of praise: Kết Thán—A sigh of praise at 

the close of a passage of a sutra—Tán thán phần 

kết của bài kinh hay đoạn kinh. 

Sighrabodhi (skt): Minh Mẫn—According to 

Eiel in The Dictionary of Chinese-English 

Buddhist Terms composed by Professor Soothill, 


4068 


Siphrabodhi was a famous priest of the Nalanda 
monastery—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Minh Mẫn (Sighrabodhi) là một nhà sư 
nổi tiếng của tu viện Na Lan Đà. 


Sight (n): 
1) Thị giác—Nhãn căn—Tầm nhìn. 
2) Darsana or Disti (skÐ——Discerning— 


Intuiion—J]udgement—Opinions—SeeIng—— 
Sigh—Views—Kiến. 
Sight consciousness: Cakshurvijnana (skt}—Eye 


consciousness—The sense of  vision—Nhãn 
Thức—See Eye CONnSCIOusness, SIX 
COnsciousnesses, Seven consciousnesses, and 


Eight consciousnesses. 

Sipht faculty: Caksurdhatu (sk)—Nhãn Giới— 
Eye-realm—Field of vision—The element of 
sight——Realm of sight—See Eye. 

Sight-object: Rupayatanam (p)—Sắc Xứ— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, this is one of the six 
external sense-spheres—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, đây là một torng sáu ngoại 
xứ—See S1x external sense-spheres. 

Sights of old age, sickness, and death: Cảnh 
già, bệnh và chết. 

Sighf-seeing tour: Chuyến du ngoạn ngắm cảnh. 
Siøn (n): Mudra (skt—Dấu hiệu —Nhất Ấn (một 
ấn)—Stamp——Approval—Assurance—Emblem—— 





Proof—Seal—Sign—Symbol—Manual SIEnS 
indicative of various Ideas—See Mudra. 
Sipn of the assurance of aftaining 


Buddhahood: Như Lai Tất Định Ấn— Dấu hiệu 
đạt được Phật quả. 

Sign on a Buddha?s breast (on Vairocana): 
Trikona (sk)——Nhất Thiết Phật Tâm Ấn—Sign of 
omniscIience—See Trikona. 

Sizn on a Buddha-mind: Trikona (sk)——Nhất 
Thiết Phật Tâm Ấn—See Trikona. 

Siøns and characteristics of gaining rebirth 
at the last momenf: See Auspicious response 
Ó@). 

Signs of decay which refer to symptfoms of 
imminent death or approaching death and 
rebirth in the lower realms: Tướng suy thoái— 
According to the Parinrvana Sutra, the Buddha 


mentioned about five signs of decay which refer to 
symptoms of imminent death or approaching death 
and rebirth in the lower realms, experienced by 
celestials and deilies at the end of their 
transcendental lives—Theo Kinh Đại Bát Niết 
Bàn, Đức Phật dạy có năm thứ tướng suy thoái 
hay năm dấu hiệu rõ ràng của sự chết hay tiến 
gần đến sự chết của chư Thiên khi các ngài đã 
hưởng hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai—See 
FIve signs of decay of people when approaching 
death. 

Siøns of next destinies before death: Sanh Về 
Cõi Nào —WRhere will a person be reborn?— 
According to Great Master Yin-Kuang, when we 
take our last breath, spris or Alaya 
Consciousness will leave the body. Thus the area 
of the body that remains warm 1s where the spirIt 
left the body——Theo Ấn Quang Đại Sư, sau khi tắt 
thở rồi thì thần thức lìa ra khỏi xác thân. Nơi nào 
còn nóng sau rốt là thần thức xuất ra ở đó, và do 
đó người ta biết được người ấy sẽ tái sanh vào cõi 
nào. 

I1) Crown enlightenemt—Đảnh Thánh: A person 
who has been dead, the entire body has 
turned cold, yet the crown of that persons 
head remains warm Just as If that person was 
still alive, the spirit or the soul of the dead has 
left the body by that of the crown. In this case, 
we are absolutely certain the spirit of the 
person who has Just died has 
liberation to the enlightened realm, I1.e., the 
Western Pureland of the Amitabha Buddha—— 
Một người đã chết, thân thể đã giá lạnh, 
nhưng đỉnh đầu hơi nóng ấm cũng còn gần 
bằng như lúc sống. Thần thức do nơi đỉnh đầu 
mà xuất ra. Ở vào trường hợp nầy thì ta biết 
chắc chắn rằng thần thức của người chết ấy 
được siêu thoát về nơi Thánh cảnh, ví dụ như 
cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di 
Đà. 

Eyes born in Heaven—Mắt Sanh Trời: 

When all other parts of the body have turned 
cold but the eyes and forehead remain warm, 
then the spirit of the person who has just died 
left the body through the eyes. In this case, 
the person wIll be born in Heaven—Khi các 
phần thân thể đều lạnh hết nhưng nơi mắt và 


OUf 


atfained 


2) 
a) 


b) 


3) 


a) 


b) 


4069 


trán vẫn còn nóng thì ta biết chắc chắn rằng 
thần thức của người chết ấy xuất ra từ nơi mắt 
và như thế, người nầy được siêu thoát về cõi 
trời. 

When nearing death, people who will be born 
1n Heaven will exhibit the following signs and 
characteristics—Người nào khi sắp lâm chung 
sẽ sanh lên cõi Trời thì có những dấu hiệu sau 
đây: 

Having compassion for others: Sanh lòng 
thương xót người khác. 

Give rise to a whole some mind: Phát khởi 
tâm lành. 

Often happy and contented: Lòng thường vui 
vẻ. 

Proper thoughts are apparent: Chánh niệm 
hiện ra. 

No longer having greed and attachment for 
money, possessions, spouse, children, efc.: 
Đối với tiền của, vợ con, không còn tham 
luyến. 

The eyes are clear and shiny: Đôi mắt có vẻ 
sáng sạch. 

Eyes sfaring into space, smiling, ears hearing 
heavenly music or eyes seeing heavenly 
landscape: Ngước mắt nhìn lên không trung 
mỉm cười, hoặc tai nghe tiếng thiên nhạc, mắt 
trong thấy tiên đồng. 

Body does not emit odor: Thân không hôi 
hám. 
Nose brldge remains straiph( without 
crookedness: Sống mũi ngay thẳng, không 
xiên xẹo. 

Mind does not exhibit hate and resentment: 
Lồng không giận dữ. 

Chest born in the Human Realm—Ngực sanh 
lại cõi người: 

When other parts of the body have turned 
cold, but the chest and heart remain as the last 
“warm spot,` the spirit of that dead person will 
return to the human realm: Khi các phần thân 
thể đều lạnh hết, nhưng nơi tim và ngực là 
chỗ nóng tối hậu thì thần thức của người chết 
đó sẽ được sanh trở lại cõi người. 

When nearing death, those who will be reborn 
to the human realm will exhibit the following 
siens and characteristics—Người nào khi lâm 


4) 


5) 


chung sẽ đáo sanh trở lại cõi người thì có 
những dấu hiệu sau đây: 

Body is not burdened with major I1llnesses: 
Thân không bệnh nặng. 

Give rise to good and wholesome thoughts, 
have peace and happiness, enjoy practicing 
meritorious and virtuous deeds: Khởi niệm 
lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ, vô tư, 
ưa việc phước đức. 

There 1s lile boasting, thinking of mother, 
father, spouse, and children: Ít sự nói phô 
trương, nghĩ đến cha mẹ, vợ con. 

With regard to good and evil, their minds are 
capable of discriminating clearly: Đối với các 
việc lành hay dữ, tâm phân biệt rõ ràng 
không lầm lẫn. 

Give rise to pure faith, requesting the Triple 
Jewels to be present to take refuge: Sanh lòng 
tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy-y. 
Sons and daughters are near and adore them 
Just as before without showing Indifference: 
Con trai, con gái đều đem lòng thương mến 
và gần gũi xem như việc thường. 

Ears are fond of hearing the names of 
brothers, sisters, and friends: Tai muốn nghe 
tên họ của anh chị em và bạn bè. 

Remainng dignified and having ¡inteprity 
instead of being petty and sycophant: Tâm 
chánh trực không dua nịnh. 

Clearly recognize helping friends, 
seeing family members take care of them, 
they are happy and contented: Rõ biết bạn bè 
giúp đỡ mình, khi thấy bà con đến săn sóc 
thời sanh lòng vui mừng. 

Advise and give responsibilities to loved ones 
before making the last goodbye: Dặn dò, phó 
thác lại các công việc cho thân quyến rồi từ 
biệt mà đi. 

Stomach born In the realm of hungry ghosts— 
Bụng sanh loài ngạ quỷ: If the stomach ¡s the 
last warm spot, then the spirit of the dead 
person will be condemned to the realm of 
hungry ghosts—Nếu bụng là chỗ nóng sau 
cùng thì thần thức của người chết đó sẽ bị đọa 
vào trong loài nga quỷ. 

Knee born in the animal realm—Đầu gối sanh 
loài súc sanh: The the knee 1s the last warm 
spot, then the spirit of the dead wIll be 


when 


4070 


condemned to the animal realm—Nếu đầu 
gối là chỗ nóng sau cùng thì thần thức của 
người chết đó sẽ bị đọa vào loài bàng sanh 
(súc sanh). 

The sole of the feet born in the hells—Nơi 
lòng bàn chân đọa vào địa ngục: If the last 
warm spot Is at the sole of the feet when the 
enire body has turned cold, then, 
undoubtedly, the spirit of the dead person will 
be condemned into hells—Nếu lòng bàn chân 
là điểm nóng sau cùng thì thần thức của người 
chết sẽ bị đọa vào địa ngục. 

Siøn of omniscience: Trikona (skt)——Nhất Thiết 
Phật Tâm Ấn— The sien on a Buddha”s breast (on 
Vairocana)—The sign of Buddha-mind (a triangle 
of flames above a white lotus, pure white color 
representng wisdom, pointing downwards to 
indicate power over or burn up all passions, 
Opposition, temptations)—Dấu hiệu trên ngực Như 
Lai (Phật Tỳ Lô Giá Na). Dấu hiệu về tâm (tam 
giác lửa trên bông sen trắng, màu trắng tinh biểu 
tượng cho trí huệ, đỉnh tam giác chỉ xuống chỉ sức 
mạnh đốt cháy dục vọng và cám dỗ). 

Sign for overcoming all hindrances: Nhất 
Thiết Vô Chướng Pháp Ấn Minh—By making the 
siegn of a sword through lifting both hands, palms 
outward and thumbs joined, sayimng Hail 
Bhagavat! Bhagavatsvahal Một dấu hiệu để 
vượt thắng chướng ngại. 

Siøns of places of rebirth: Dấu hiệu vãng sanh 
về đâu —See Last warm spots after death. 

Sign of producing all things or realms: Nhất 
Thiết Pháp Giới Sinh Ấn—One of the three SIEnS 
of the mandala—Một trong ba dấu hiệu của Mạn 
Đà La. 

Sizn of the wisdom of all Buddhas: Nhất 
Thiết Như Lai Trí Ấn —A triangle on a lotus 1n the 
Garbhadhatu group—Dấu hiệu trí tuệ của chư 
Phật. 

Sienals and symbols: Tiêu Xí—Signals, 
symbols, especially those used by the Yoga sect 
Phép của tông Chân Ngôn là lấy thân ấn như cờ 
xí, khí cụ, vân vân để làm tỏ rõ cái đức nội chứng 
của Phật. 

Signboard: Label—Chiêu bài. 


6) 





Signet (n): Mudda (p)—Mudra (sk)—Dấu ấn— 
Seal. 

Sipning the praises of Buddhas aloud at the 
monumenfs of deceased Buddhas: One of the 
ways of purlfying speech of Great 
Enlightening Beings—Tịnh tu ngữ nghiệp, ở chỗ 
tháp Như Lai to tiếng khen ngợi công đức như 
thiệt của chư Phật —See Ten ways of purifying 
speech of Great Enlightening Beings (D). 

Signless emancipation of the heart: Tu Tập 
Vô Tướng Tâm Giải Thoát —This is one of the six 
elements making for deliverance which the 
Buddha taught in the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses—Đây là một trong sáu sáu xuất ly giới 
mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh—See Six elements making for 
deliverance. 

Siønlessness: (sk)—Vô  Tướng— 
Having no sings—To get rid of the Idea of form, or 
externals. There are no obJects to be perceived by 
Sense-organs, one of the three emancipatIlons—Vô 
tướng giải thoát hay đoạn trừ mọi hình tướng bên 
ngoài là giải thoát, một trong ba loại giải thoát— 
See Animita, Three emancipations, and Three 
objects of medifation that lead toward liberation. 
Sikha (skÐ: Happy—Ease of body and joy at 
hear—Peace and happiness—Well being— 
Comfort—An lạc. 

Sikhin (skt): Thi Khí— Thức Khí — Thức Cật— 
Crested or flame, explained by fire. 

1l) Called Ratnaskhin ¡im Abhidharma, 
sastra old version: Trong Câu Xá Luận bản cũ 
gọi là Lạt Na Thị Khí. 

Called “A Shell-like tuít of hair” 
Orginal Practice Sutra: Trong Bản Hạnh Kinh 
gọi là Loa Kết. 

The 999" Buddha of the last (preceeding) 
kalpa, whom Sakyamunl 1s said to have met, 
the second of the Sapta Buddha: VỊ Phật thứ 
999 của kiếp cuối cùng mà Đức Thích Ca 
Mâu Ni đã từng gặp, cũng là vị Phật thứ nhì 
trong bảy vị cổ Phật. 

The second of the seven Buddhas of antiquity, 
born In Prabhadvaja as a Ksatriya: VỊ Phật thứ 
hai trong bảy vị Phật quá khứ, sanh tại Quang 
Tướng Thành. 


ten 


Animitta 


Kosa 
2) 


in the 


3) 


4) 


4071 


3 A Mahabrahma, whose name Sikhn 1s 
defined as having a flame tuft on his head; 
connected with the world-destruction by fire. 
Sikhm 1s also described as a flame or a 
flaming head and as the god of fire, styled 
also “Suddha Pure.” He observed the Fire 
Dhyana, broke the lures of the ralm of desire, 
and followed virtue: Thi Khí còn là tên gọi 
của Đại Phạm Thiên Vương, nghĩa là “Đỉnh 
Kết hay “Hỏa Tai Đỉnh” (đại hỏa tai thời 
kiếp mạt). Vì nhập Hỏa Quang Định mà đoạn 
la dục hoặc mà trở về theo giới đức. 

Sikkha: Training—The training of the would-be 

Buddhist in the higher realms of sila (morality), 

samadhi and Prajna. 

Sikkhamana (p): Thức xoa ma na—Sa-di ni. 

Sikkhamat: Nữ Tu—A Thai term for “Studying 

mothers,” or “female renunciants,” who take lay 

precepts but adopt speciIfic elements for monastic 
lifestyle, such as celibacy. Because the full 
ordination lineage for nuns died out long ago in 

Theravada counfries, women who wish fo pursue a 

monastic lifestyle may take sikkhamat vows, but 

they are not regarded as full monastics by mostf 
monks—Thuật ngữ Thái Lan có nghĩa là “Nữ Tu,” 
người thọ giới tại gia nhưng chấp nhận những yếu 
tố đặc biệt cho cuộc sống tự viện, như sống đời 
độc thân. Vì dòng truyền cụ túc giới cho chư Ni 
tại các xứ theo Phật giáo Theravada đã bị tàn lụn 
từ lâu, nên những người nữ nào muốn theo đuổi 
cuộc sống tự viện có thể thọ giới Thức Xoa Ma 

Na, nhưng họ không được xem như hoàn toàn xuất 

gia như chư Tăng. 

Sikkhapada (p): Steps of training in moral rules. 

Sikkhin (sk0: Thi Khí—See Sikhin. 

Siks (skt: Study——Learn—Process of acquiring 

knowledge—Học. 

Siksa (skt): Hữu học——Learning——Training. 

Siksakaraniya (skt: Bách chúng học pháp— 

One hundred typical rules which all monks and 

nuns learn, the offence against which 1s dustra— 

Một trăm giới tiêu biểu mà chư Tăng Ni phải tu 

niệm (vì giới nầy nghiêm ngặt khó giữ, dễ sai 

phạm)—See Hundred rules of conduct for nuns. 

Siksamana (skt): Thức xoa Ma na—A female 

novice who observes 


six  commandments— 


Sikkka-karamya (sk—Sekhiyadhamma (p)— 
Tiếng Phạn gọi là Thức Xoa Ca La Ni— 
According to the Vinaya Pitaka, Sikkka-karaniya 
includes one hundred rules of conduct which are 
connected with daily activitiles. A novice, observer 
of the six commandments. One of the five classess 
Of ascetics, a female neophyte who 1s from 18 to 
20 years of age, studying six rules (aldutery, 
s(ealing, killing, lying, alcoholic liquor, eating at 
unregulated hours) to prepare to receive a full 
ordaination—Theo Luật Tạng, Thức Xoa Ca La 
Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt hằng 
ngày. Người nữ tu tập sự bằng cách thực tập sáu 
giới. Một trong năm chúng xuất gia, tuổi từ 1§ đến 
20, học riêng lục pháp để chuẩn bị thọ cụ túc 
giới—See Seventy-five rules of conduct. 
Siksananda (skÐ: Thực Xoa Nan Đà—Thí Khất 
Xoa Nan Đà —A sramana of Kustana (Khotan) 
who In 695 A.D. Iintroduced a new alphabet Into 
China and translated nineteen works; the Empress 
Wu invited him to bring a complete copy of the 
Hua-Yen sutra to Lo-Yang; sixteen works In the 
present collection are assigned to him——Một vị Sa 
Môn người nước Vu Điển đã giới thiệu một mẫu 
tự mới vào Trung Quốc khoảng năm 695 sau Tây 
Lịch; ông được Vũ Hậu mời đến Lạc Dương (2 
cùng ngài Bồ Đề Lưu Chi) dịch 19 bộ kinh, tức là 
107 quyển Kinh Hoa Nghiêm, sau nây 16 dịch 
phẩm khác cũng được người ta xem là của ông 
(ông thị tịch lúc 59 tuổi, hỏa táng xong cái lưỡi 
vẫn không cháy). 

Siksa Sastra (skt: Thức Xoa Luận —Works 
which are regarded as auxiliary to and even in 
some sense as part of the Veda, their obJects 
being to secure the proper pronunciaton and 
correcfness of the text and the right employment 
of the Mantras of sacrifice as taupht In the 
Brahmanas—Bộ Luận giải thích 64 năng pháp, 
một trong sáu bộ luận ngoại đạo, gồm bốn bộ Vệ 
Đà và sáu bộ luận—See Six vedangas. 
Siksasamuccaya Sastra (sk0: Luận Đại Thừa 
tập Bồ Tát Học—The sastra was composed by 
Dharmakrrti about the doctrine and practices for 
Bodhisattvas—Bộ luận nói về giáo lý để tu tập 
Bồ Tát, được Ngài Pháp Xứng soạn. 


4072 


Sia  (skt&p): Commandments—Discipline— 
Morality—Precepts——Prohibitions—Rules— 
Giới—See Precepts. 

Silabhadra (skt): Giới Hiền. 


1) Name of a prince: Thi La Bạt Đà Đề—Tên 
của một vương tử trong Kinh Hiền Ngu quyển 
6. 

2) A famously learned monk of Nalanda, teacher 


of Hsuan-Tsang, 625 A.D.: Thi La Bạt Đà 
La—Một danh Tăng tại tu viện Na Lan Đà, 
thầy của Huyễn Trang, vào khoảng năm 625 
sau tây Lịch. 
Silabhata-paramaso (p): The of 
attachment to rite and ritual—Giới cấm thủ—See 
Three dharmas (XYV). 
Siladharma (skt: Thi La Đạt Ma—Name of a 
sramana of Khotan—Giới Pháp, tên một vị sa 
môn nước Vu Điển. 
Siladitya (skÐ: Thi La A Điệt Đa— Giới Nhật— 
Son of Pratapaditya and brother of RaJjyavardhana. 
Under the spiritual auspices of Avalokitesvara, he 
became king of Kanyakubja, 606 A.D. and later 
on conquered India and the Punjab. He was 
merciful to all creatures, strained drinking water 
for horses and elephants, he was most liberal 
paron of Buddhism, re-established the great 
quinqguennial assembly, built many stupas, showed 
special favour to Silabhadra and Hsuan-Tsang, 
and composed the Astama-hasri-Caitya-Samskrta- 
Strota (Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán). He reigned 
about 40 years—Vua Thi La A Điệt Đa, lên ngôi 
tại Kanyakubja vào năm 606 sau Tây Lịch và sau 
đó xâm chiếm Punjab. Ông là một thí chủ rất 
phóng khoáng đối với Phật Giáo. Ông xây dựng 
nhiều chùa tháp Phật Giáo, và tỏ ra rất ưu đãi hai 
ngài Giới Hiển và Huyền Trang. Chính ông là 
người chủ trương biên soạn bộ Bát Đại Linh Tháp 
Phạm Tán. Ông trị vì xứ Kanyakubja khoảng 40 
năm. 
Sila-katha (p): Giữ giới cho thân khẩu thanh tịnh. 
Silakkhanda (p): Nâng cao giới đức. 
Silamayam punna kiriya vatthu (p): The 
merit of morality—GIới hành phước nghiệp sự— 
See Three dharmas (XXXIH). 
Silanussati (p): Niệm Giới—The recollection of 
Morality. The practice of mindfully recollecting 


fetter 


the special qualiles of virtuous conduc£—Suy 
niệm về Giới Luật. Tỉnh thức về việc tu hành trì 
giữ giới luật—See Ten recollections. 
Sila-paramita (skÐ: Giới Ba La Mật —The rules 
of the perfect morality of Bodhisattvas, the second 
of the six paramitas. Bodhisattvas must observe 
the moral precepts and guard them as they would 
hold a preclous pearl. Lay people, If they cannot 
observe two hundred-fifty or three hundred forty- 
eipht precep(s, they should try to observe at least 
five or ten precepts of wholesome actions: 
abstention from taking life, abstention from taking 
what 1s not given, abstention from wrong conduct, 
abstention from Intoxicants, abstention from lying 
speech, abstention from harsh speech, abstention 
from prattling, 
covefousness, abstention from 1ll-will, abstention 
from wrong views—GIới Ba La Mật, ba la mật thứ 
hai trong sáu ba la mật. Bồ Tát phải giữ gìn các 
giới luật và bảo vệ chúng như đang giữ gìn một 
viên ngọc quý vậy. Cư sĩ tại gia, nếu không giữ 
được hai trăm năm chục hay ba trăm bốn mươi 
tám giới, cũng nên cố gắng trì giữ năm hay mười 
giới thiện nghiệp: không sát hại chúng sanh, 
không lấy của không cho, không tà hạnh, không 
uống rượu, không nói láo, không nói lời thô bạo, 
không nói lời nhãm nhí, không tham dục, không 
sân hận và không tà kiến—See Precepts and Six 
paramitas. 

Silaparamifa sound: Trì giới Độ. 

Silaprabha (skt): Thi La Bát Phả ——The Sanskrit 
name of a learned monk (T”ao-Lin) 1n India——GIới 
Quang là tên Phạn của Pháp Sư Đạo Lâm ở Thiên 
Trúc. 


1ndistinct abstention from 


Silashin (p): A term for a Burmese female 
cultivator, who keeps ten precepts, and wears 
yellow, red, or brown robes—Tu nữ Miến Điện, 
giữ tám hay mười giới, mặc y phục vàng, hồng 
hay nâu. 

Sila and Vinaya (skÐ: Giới Luật Rules—Rules 
of law—Moral restraint or Vinaya PIitaka— 
Commandments, 
Tripitaka (canon), vinaya Iincludes the following—— 
Giới luật của Phật chế ra, phần chính thứ nhì trong 
Tam Tạng Kinh Điển, giới luật bao gồm những 
giới sau đây: 


second main division of the 


4073 


I) The five basic commandments: Ngũ Giới Căn 
Bản—See Five precepts. 


2) Eight commandments: Bát Giớ—See Eight 
precepts. 

3) Ten commandments: Thập Giớ—See Ten 
precepts. 

4) Ten commandments taken by a sramanera: Sa 
Di Giớ—See Ten commandmentfs observed 
by a novice monk or nun. 

3) Tỳ Kheo Giới: Cụ Túc Giớ—250 
commandments taken by a monk—See 
Complete moral precepts for monks and 
Complete moral precepts for monks in the 
Mendicant school. 

6) 348 commandments taken by a nun: Tỳ Kheo 
Ñi Giới —See Complete moral precepts for 
nuns in Mahayana Buddhism. 

7) The eight commandments given to a nun 


before letting her entering the Bhiksuni 

Order: Bát Kính Giớ—See Eight rules of the 

respect for a nun. 
Silava (p): Virtuous and moral—Sống đạo đức và 
thích hợp với thuần phong mỹ tục. 
Sila-visuddhi (p & skt): Giới Thanh Tịnh—Purity 
of life—Keeping the precepts perfectly. 
Silavrataparamarsa (sk): Giới Cấm Thủ 
Kiến -Giới Cấm Thủ Kết (giới thủ kết — 
Clinging to mere rules and rituals——Rigid views In 
favor of rigorous ascetic prohibitions (covering 
wih ashes)—pholding forbidden 
relipIOus practices, three knots 
(samyoga) tying up the followers of the two 
Yanas. Clinging to heterodox ascetiC views, 1.e. 
those of _ ultra-asceticism, 
attachmentfs (catuh-paramarsa). In India there are 
sữill people who still uphold heterodox beliefs such 
as pressing the belly with a stone or throwing 
oneself from a high position Into a fire In order to 
enjoy blessings—Giới Cấm Thủ, một trong ba mối 
thắt buộc trói chặt hàng nhị thừa. Chấp thủ vào 
những giới luật tà vạy, như những người tu khổ 
hạnh cực đoan, đây là một trong tứ thủ. Tại Ấn 
Độ vẫn còn có người tuân thủ giới cấm thủ của 
ngoại đạo như dần đá vào bụng hay ném mình từ 
trên cao xuống lửa để được hưởng phước—See 
Three ties, Four clingings, and Ten kinds of wrong 
VICWS. 


oneself 
one of the 


one of the four 


Silence (n): Vacamtva (skt)—Sự im lặng. 

Silence of the Buddha: Sự im lặng của Đức 
Phật —Buddha Sakyamunli refrained from giving a 
definitive answer to many metaphysical questlons 
Of his time. This 1s often referred to as the silence 
of the Buddha. He always remained silent when 
the students asked him 1f the self exists or not, 1f 
an enliphtened one confinues to exIst after his 
death, 1f the world 1s eternal and unending or not. 
The Buddha explained that he was silent on these 
questions because answers to them would in no 
way further progress on the path; these answers 
would not contribute to overcoming of the 
passlons nor to the aftainment of wisdom——Đức 
Phật từ chối mọi sự trả lời về nhiều vấn để siêu 
hình. Ngài đã im lặng khi các môn đồ hỏi Ngài 
xem cái Ngã có tổn tại, xem những người Đại 
giác có tổn tại sau khi chết bằng cách nầy hay 
cách khác, xem thế giới có phải là vĩnh hằng và 
vô tận hay không, vân vân. Để biện minh cho sự 
im lặng của mình đối với những câu hỏi nầy, Đức 
Phật nói rằng những lời giải thích của Ngài sẽ 
không giúp ích gì cho ai trên con đường giải thoát, 
vì chúng không giúp ta chiến thắng đam mê dục 
vọng để đạt tới trí năng toàn hảo, mà ngược lại 
chúng chỉ làm cho ta càng xa rời con đường giải 
thoát mà thôi. 

Sillent  (a): Tĩnh 
Speechless—Vô ngôn. 
Silent ascetics: Tịch Mặc Ngoại Đạo—One of 
the six kinds of Ascetics who vow to silence and 
dwell among tombs or In solitude—Một trong sáu 
loại ngoại đạo, thể nguyễn sống nơi vắng vẻ hay 
nghĩa địa—See SIx ausfterities (Š). 

Silent, Hidden Testing Conditons: Ám 
Khảo —According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm In The Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice, this 1s one of the six types of testing 
This refers challenges, 
1nconspIcuous In nature. If the practitloner Is not 
skillful in taking notice, they are very difficult to 
recognize and defeat. Some people, who may 
have recited the Buddha”s name dilipgently in the 
beginning, grow worrled and discouraged by 
deteriorating family finances or repeated failures 
they undertake, 
Others see their 


lặng—Without  words— 


condifions. tO  silent 


abandon 
quIetly 


in  whatever and 


cultivation. affalrs 


4074 


progressing 1n a favorable way; they then become 
attached to profit and gain, forgetting all about the 
way. Others diligently engage in Budha and Sutra 
Recitation at the beginning, but because they fail 
to examine themselves, the afflictions within their 
minds increase with each passing day. They then 
grow lethargic and lazy, to the point where they 
do not recite a sinsgle tine for months, or even 
years  Stll others, although ther lives are 
progressing normally, see their living conditions 
continuously fluctuating with changing external 
cicumstances With ther minds always in 
confusion and directed toward the outside, they 
unwtinply neglect reciatlon or abandon 1t 
together—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong sáu 
loại khảo. Điều nầy chỉ cho sự thử thách trong âm 
thâm không lộ liểu, hành giả nếu chẳng khéo lưu 
tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn 
niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, làm điều chỉ 
thất bại việc ấy, sanh lòng lo lắng chán nãn trễ bỏ 
sự tu. Có vị công việc lại âm thâm tiến triển thuận 
tiện rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lộc mà quên 
lãng sự tu hành. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng 
niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiển não ở 
nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sanh 
ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm 
không niệm Phật được một câu. Có người tuy sự 
sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên 
ngoài biến chuyển, thân thể nhà cửa nay đổi mai 
đời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác 
quên bỏ sự trì niệm hồi nào không hay—See Six 
fypes of testing condition. 
Silent illumination Zen: Mặc Chiếu Thiển— 
Silent illuminaton Zen, emphasizes on Inner 
transformation and inner realization. According to 
Zen Master D.T. Suzuki In the Essays In Zen 
Buddhism, Book II, the authorifative facts upon 
which the Zen quietists based their belief are 
mentioned as follows—Mặc Chiếu Thiển (của 
tông Tào Động), nhấn mạnh đến sự chuyển hóa 
và giác ngộ từ bên trong. Theo Thiển Sư D.T. 
Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, những chứng cớ 
có thẩm quyển mà các nhà mặc chiếu thiển lấy 
làm chỗ tựa cho tin tưởng của mình như sau: 
I) “When Sakyamuni was In Magadha, he shut 
himself up in a room and remained silent for 


three weeks. Is this not an example given by 
the Buddha ¡in the practice of silence? When 
thirty-two Bodhisattvas at Vaisali discoursed 
wih Vimalakiri on the teaching of non- 
duality, the latter finally kept silence and did 
not utter a word, which elicited an unqualified 
admiraton from Manjusri Is this not an 
example given by a great Bodhisattva of the 
practice of silence? When Subhuti sat In the 
rock-cave he said not a word, nor was any talk 
gIiven out by him on Prajnaparamita. Is this 
not an example of silence shown by a great 
Sravaka? Seeing Subhuti thus quietly sitting 
in the cave, Sakrendra showered heavenly 
flowers over him and utfered not a word. Is 
this not an example of silence gIven by an 
ordinary mortal? When Bodhidharma came 
over to China he sat for nine years at Shao- 
Lin forgetful of all wordy preachinss. Is this 
not an example of sience shown by a 
patriarch? Whenever the Sixth Patrlarch saw a 
monk coming, he turned towards the wall and 
sat quietly. Is this not an example of silence 
shown by a Zen Master?—Khi Đức Thích Ca 
Mâu Ni ở Ma Kiệt Đà, Ngài đóng cửa không 
lên tiếng trong ba tuần. Đây há không phải là 
một điển hình về lối mặc chiếu của Phật hay 
sao? Khi ba mươi hai vị Bồ Tát tại thành Tỳ 
Xá Li bàn bạc với ngài Duy Ma Cật về pháp 
môn bất nhị, cuối cùng Duy Ma Cật im lặng 
không nói một lời và Đức Văn Thù khen hay. 
Đây há không phải là im lặng mặc chiếu của 
một vị đại Bổ Tát hay sao? Khi Tu Bồ Đề 
ngồi trong hang đá không nói một lời, không 
thuyết một câu về Bát Nhã Ba La Mật. Đây 
há không phải là sự im lặng của một vị đại 
Thanh Văn hay sao? Khi thấy Tu Bồ Đề ngồi 
lặng lẽ như thế trong hang đá, Thiên Đế 
Thích bèn rãi hoa trời cúng dường, cũng 
không nói một lời. Đây há không phải là sự 
im lặng của phàm phu? Khi Bồ Để Đạt Ma 
dạo đến Trung Quốc, ngài ngồi suốt chín năm 
trên Thiến Lâm, lãnh đạm với tất cả những 
ngôn giáo. Đây há không phải là sự im lặng 
của tổ sư hay sao? Và Lục Tổ mỗi khi thấy 
một vị Tăng đến, ngài liền quay mặt vào 
tường ngồi lặng lẽ. Đây há không phải là sự 
im lặng của thiền sư hay sao? 


2) 


3) 


4075 


Zen Master Ta-Hui declares that mere quIet 
sitting avaIls nothing, for it leads nowhere, as 
no turning-up takes place In one's mind, 
whereby one comes out into a world of 
particulars with an outlook different from the 
one hitherto entertainned. Those quietists 
whose mental horizon does not rIse above the 
level of the so-called absolute silence of 
unfathomability, ørope In the cave of eternal 
darkness. They fail to open the eye of 
wisdom. This is where they need the guiding 
hand of a genuine Zen master—Thiễển sư Đại 
Huệ bảo rằng chỉ mặc tọa không thôi thì 
chẳng được việc gì cả, vì nó chẳng đưa đến 
đâu, vì sự chuyển y không khởi lên trong tâm 
của mình, để nhờ đó mà người ta bước vào 
thế giới đa thù bằng một nhãn quan khác hẳn 
bây giờ. Những thiển giả mặc tọa nào mà 
chân trời tâm trí không vươn lên tới cái trình 
độ gọi là im lặng tuyệt đối khôn dò, họ quờ 
quạng trong hang tối vĩnh viễn. Họ không thể 
mở ra con mắt trí tuệ. Vì vậy họ cần được dắt 
dẫn bởi bàn tay của một thiền sư. 

Ta-Hui then proceeds to gIve cases of 
enlightenment 
1nsfructor, pointing out how nec€ssary If 1s fO 
I1nferview an enlightened one and to turn over 
once for all the whole silence-mechanism, 
which 1s Inimical to the growth of the Zen 
mind. This up-turning of the whole system 1s 
here called by Ta-Hui after the terminoloøgy 
of a sutra: “Entering Info the stream and losing 
one”s abode, where the dualism of motion and 
rest forever ceases to obtain. He gives four 
examples—Rôi sau đó Đại Huệ tiếp tục nêu 
lên những trường hợp chứng ngộ do một minh 
sư hướng dẫn; đồng thời lưu ý sự cần thiết 
tham cần một bậc đã tỏ ngộ và lật đổ hẳn 
toàn bộ thủ thuật im lặng vốn cần trở sự tăng 
trưởng tâm linh Thiền. Sự lật đổ toàn bộ cơ 
cấu này ở đây được. Đại Huệ nói theo một 
thuật ngữ của kinh là “nhập lưu vọng sở, 
nghĩa là bước vào dòng và bỏ mất cái chổ 
trú,` ở đó mãi mãi không còn ghi dấu sự đối 
đãi của động và tĩnh nữa. Ông nêu lên bốn 
trường hợp: 

When Shui-Lao was trinming the wIsfaria, he 
asked his master, Ma-Tsu, “What ¡is the idea 


realzed under a wise 


of the Patrlarch”s coming over here from the 
West?° Ma-Tsu replied, “Come up nearer and 
I wHl tell you. As Shui-Lao 
approached, the master gave him a kick, 
knocking him right down. Thịs fall, however, 
all at once opened his mind to a sfate of 
enlightenment, for he rose up with a hearty 
laugh, as IÝ an event, most unexpected and 
most desired for, had taken place. Asked the 
master, “What is the meaning of all this?” Lao 
exclaimed, “Innumerable, ¡ndeed, are the 
truths taught by the Buddhas, all of which, 
even down to their very sources, Ï now 
perceive at the tip of one single hair.` Ta-Hui 
then comments: “Lao, who had thus come to 


SOON'N aS 


self-realization, is no more attached to the 
sience of Samadhi, and as he ¡is no more 
atfached to 1t he 1s at once above assertlon 
and negation, and above the dualism of rest 
and motion. He no more relies on things 
outside himself but carrying out the treasure 
from ¡nside his own mind exclaims, “IÏ have 
seen in(o the source of all truth.` The master 
recognizes It and does not make further 
remarks. When Shi-Lao was later asked about 
his Zen understanding , he sinply announced, 
“Since the kick so heartly given by the 
master, I have not been able to stop 
laughing.—Hòa Thượng Thủy Lạo nhân khi 
đang tỉa cây đằng, hỏi Mã Tổ, 'Ý của Tổ từ 
Tây đến là gì?' Mã Tổ đáp, 'Lại gần đây ta 
bảo cho." Rồi khi Thủy Lạo vừa đến gần, Mã 
Tổ tống cho một đạp té nhào. Nhưng cái tế 
nhào nầy khiến cho tâm của Thủy Lạo hoát 
nhiên đại ngộ, bất giác đứng dậy cười ha hả, 
tuổng như xấy ra một việc không ngờ, nhưng 
rất mong mỏi. Mã Tổ hỏi, 'Nhà ngươi thấy 
cái đạo lý gì đây? Thủy Lạo đáp, “Quả thật, 
trăm ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, chỉ 
trên đầu một sợi lông mà biết ngay được cả 
căn nguyên. Rồi Đại Huệ bàn: “Khi đã chứng 
ngộ như vậy Thủy Lạo không còn chấp trước 
vào sự im lặng của Chánh định nữa, và vì 
ngài không còn dính mắc vào đó nên vượt 
hẳn lên hữu vi và vô vi; ở trên hai tướng động 
và tnh.” Ngài không còn nương tựa những cái 
ở ngoài chính mình nữa mà mở ra kho tàng tự 
kỷ, nên nói: “Ta đã thấy suốt căn nguyên 


¡) 


4076 


rồi! Mã Tổ biết thế và không nói thêm gì 
nữa. Về sau, khi được hỏi về kiến giải Thiển 
của mình, ngài chỉ nói: “Từ thuở nếm cái đạp 
nặng nễ của Tổ cho đến giờ, ta vẫn cười hoài 
không thôi.” 

Yun-Men asked Tung-Shan: “Whence do you 
come?” “From Chia-Tu.` “Where did you pass 
the summer session?` “At Pao-Tzu, in Hu- 
Nan.' “When did you come here?” “August the 
twenty-fifth.' Yun-Men concluded, “I release 
you from thirty blows, thouph you rightly 
deserve them.” On Tung-Shan's Interview 
wih Yun-Men, Ta-Hui 
simple-hearted Tung-Shan was! He answered 
the master straiphtforwardly, and so 1t was 
natural for him to reflect, “What fault did I 
commit for which Ï was to be gIven thirty 
blows when I replied as truthfully as I could?? 
The day following, he appeared again before 
the master and asked, “Yesterday you were 
pleased to release me from thirty blows, but Ï 
fail to realize my own fault.` Said Yun-Men, 
“O you rice-bag, this 1s the way you wander 
from the west of the River to the south of the 
Lake!" This remark all of a sudden opened 
Tung-Shan”s eye, and yet he had nothing to 
counicate, nothing to reason about. He 
sinplybowed, and said, “After this I shall 
build my lile hut where there is no human 
habitation; not a grain of rice will be kept In 
my pantry, not a stalk of vegetable will be 
ørowing on my farm; and yet I will abundantly 
treat all the visitors to my hermitage from all 
partfs of the world; and I will even draw off all 
the nails and screws that are holding them to a 
stake; I will make them part with the1r øreasy 
hafs and ill-smelling clothes, so that they are 
toroughly smiled and said, “What a large 
mouth you have for a body no larger than a 
coconut!°”—Vân Môn hỏi Động Sơn: “Ở đâu 
đến đây?” “Tra Đô.” “Mùa hạ ở đâu?” “Ở 
Báo Từ, Hỗ Nam.” “Rời khỏi núi ấy lúc 
nào?” “Thánh tám, ngày hai mươi lăm.” Vân 
Môn kết luận, “Tha ngươi ba chục hèo, dù 
ngươi đáng tội.” Về cuộc thăm hỏi của Động 
Sơn với Vân Môn, Đại Huệ bảo rằng: “Động 
Sơn thật là thuần phát biết bao! Ngài cứ thật 
mà trả lời, nên đương nhiên là phải nghĩ rằng: 


comments: “How 


ii) 


1V) 


“Mình đã thật tình mà trả lời, thế thì có lỗi gì 
mà phải bị ba chục hèo?” Ngày hôm sau lại 
đến kiếm thầy mà hỏi: 'Hôm qua nhờ Hòa 
Thượng tha cho ba chục hèo, nhưng chưa hiểu 
là có lỗi gì” Vân Môn bảo: “Ôi phường giá 
áo túi cơm, vì vậy mà nhà ngươi đi từ Giang 
Tây đền Hồ Nam đấy!' Lời cảnh giác ấy 
bỗng làm sáng mắt của Động Sơn, rồi thì 
chẳng có tin tức nào đáng thông qua, chẳng 
có đạo lý nào đáng nêu lên nữa. Ngài chỉ lạy 
mà thôi và nói: “Từ đây về sau, tôi sẽ dựng 
thảo am ở nơi không có dấu vết người; không 
cất lấy một hột cơm, không trồng một cọng 
rau, và tiếp đãi khách mười phương lai vãng; 
tôi sẽ vì họ mà nhổ hết những đinh những 
móc; tôi sẽ cởi bổ cho họ những chiếc nón 
thoa dầu, những chiếc áo hôi nách, khiến cho 
họ được hoàn toàn sạch sẽ và thành những vị 
Tăng xứng đáng.` Vân Môn cười và nói; “Cái 
thân như một trái dừa bao lớn mà có cái 
miệng rộng vậy thay!” 

Yen, the national teacher of Ku-Shan, when 
he was still a student monk, studied for many 
years under Hsueh-Feng. One day, seeing that 
his student was ready for a mental revolution, 
the master took hold of him and demanded 
roughly, “What Is this?* Yen was roused as If 
fom a  deep 
comprehended what It all meant. He simply 
lted his arms and swung them to and fro. 
Feng said, “What does that mean?” No 
meaning whatever, sir, came quickly from the 
disciple—Yến quốc sư khi còn là một học 
Tăng, qua nhiều năm học hỏi với Tuyết 
Phong. Một hôm, Tuyết Phong biết cơ duyên 
của ngài đã chín mùi, liền nắm chặt ngài và 
hỏi cộc lốc: “Cái gì đây?” Yến như vừa chợt 
tỉnh cơn mê và được liễu ngộ. Ngài chỉ nhắc 
cánh tay lên đưa qua đưa lại. Phong nói: “Nhà 
ngươi làm øì thế?” Vị đệ tử này trả lời nhanh 
nhẩu: “Nào có gì đâu?”. 

One day Kuan-Ch”i saw Lin-Chi. The latter 
came down from his straw chair, and without 
saying a word seized the monk, whereupon 
Kuan-Ch'”i said, “ I know, I know.`—Một hôm 
Hòa Thượng Quán Khê thăm Lâm Tế. Lâm 
Tế bước xuống ghế rơm, không nói không 


slumber and at once 


4077 


rằng, nắm chặt nhà sư lại; Quán Khê liên nói: 

“Tôi hiểu, tôi hiểu.” 
Silenf or speaking: Im lặng hoặc nói—See Ten 
kinds of Buddha-work ín all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (7). 
Silent  teaching Mặc  Truyền—-Silent 
DPropagation, 1.e. from mind to mind, without words 
or wriing—Giáo pháp tâm truyền tâm, chứ không 
bằng lời nói hay văn tự. 
Silent voices: Tunhibhuto-vaca (p)— Tiếng nói 
thầm lặng hay tâm ngôn (talkative or chattering 
mind). 
Silenfly sitfing: Tunhim asino (p)—Tusnika 
asana (skt)——Mặc tọa (ngồi im lặng không nói một 
lời). 
SilyY  (a) Blun—Dull—Foolish—lgnorant— 
Monkey-witted—Silly—Stupid—Đần độn —Ngu 
đần—See Ignorance. 
Silly action: Hành động điên rồ. 
Silly thỉngs: Những điều rô dại. 
Siloka (p): Khen tặng. 
Silpasthana-vidya (skÐ: Xảo Minh—Công Xảo 
Minh—One of the five departments of knowledge 
dealing with the arts anf mathematics. According 
to Prof. T.C. Tsao in The Five Kinds of Learning, 
formerly, the term “Learning of Technology” 
referred to “arts and mathematics;” however, 
nowadays 1f all technologles 
engineering sclences. Knowledge of agriculture 
and Irrigation to ørow crops of rice and vegetables 
for food, and cotton for clothing, citiles and housing 
for habitaion, automobiles and tires for 
transportation, all of which are necessitiles of our 
lie, come under the heading of “Learning of 
Technology.” The 
knowledge of astonomy and geography so that 
man can predict weather changes which might 
affect food production. 
learning of mathematics for calculating quantities 
of material to be used for constructing city walls 
and buildings. These constructions and sfrucfures 
are Important as basic necessities to the livelihood 
of the masses—Một trong Ngũ Minh, còn gọi là 
Công Nghiệp Minh, liên quan đến nghệ thuật và 
toán pháp. Theo Giáo Sư Triệu Chân Giác trong 
Ngũ Minh, thời trước chữ “Công Xảo Minh” được 


1ncludes and 


term even ¡ncludes some 


lt also ¡includes the 


dùng để chỉ các môn nghệ thuật và toán học, 
nhưng ngày nay nó bao gồm tất cả các ngành kỹ 
thuật học và các khoa học cơ khí. Kiến thức về 
nông nghiệp và thủy lợi để trồng mễ cốc làm thực 
phẩm, trồng bông gòn để dệt vải, thiết lập các 
thành phố và nhà cửa để cư ngụ, chế tạo xe cộ để 
chuyên chở; tất cả những thứ nầy đều cần thiết 
trong đời sống của chúng ta, và chúng đều được 
xếp vào công xảo minh. Chữ nầy cũng còn bao 
gồm cả những kiến thức về thiên văn và địa lý để 
con người có thể tiên đoán những thay đổi của 
thời tiết, là thứ có thể ảnh hưởng tới sự sản xuất 
thực phẩm. Nó cũng bao gồm môn toán học để 
tính toán số lượng của những vật liệu dùng vào 
việc thiết lập các thành phố và nhà cửa. Những 
công việc xây cất và những cấu trúc nầy là những 
nhu cầu căn bản quan trọng đối với đời sống của 
nhân loại —See FIve sclences. 
Silpasthana-Vidya-sastra: Công Minh Luận— 
The sastra of arts and sciences. One of the five 
works on knowledge (Arts, Mechanics, Dual 
philosophy, Calendaric calculaton)- Luận về 
nghệ thuật và khoa học, một trong năm tác phẩm 
về kiến thức (nghệ thuật, cơ khí, nhị nguyên lý 
luận, và tính toán tháng năm). 

Silver: Bạc—See Eight things that monks or nuns 
are not allowed to possessed. 

Silver wheel: 
wheels (D). 
Silver-wheel king: Ngân Luân (bánh xe bạc) 
cho Thập Hành —The silver-wheel king to the ten 
necessary activites of a Bodhisattva, one of the 
six kinds of cakravartI, or wheel kings, each 
allotted to one of the six posiions—See Six kinds 
Of cakravartI. 

Sima (skt: Tứ Ma Thất —A boundary, a separate 
dwelling or dwellings for monks and visitors— 
Biệt trụ của chư Tăng Ni và khách thập phương. 
Sima-bandha (skQ: Kết 
Bounded area. 

Simha (skÐ: Sư tử—A lion, the king of animals. 
The Buddha, likened to the lion, king of animals, 
in respect of his fearlessness—Sư tử là vua của 
loài thú—Loài sư tử trong các loài 4 chân, nó 
không sợ loài nào, mà ngược lại có khả năng hàng 
phục tất cả các loài. Đức Phật cũng giống như loài 
sư tử vì đức vô úy của Ngài. 


Ngân Luân (bạc)—See Four 


glới—Sanctuary—— 





4078 


Simha-bhiksu (skU: Aryasinha (sk—Sư Tử 
Tôn Giả. **See Twenty eight Indian Patriarchs 
(23). 

Sinha Bodhisattva (skt): Sinha Bodhisattva— 

Đạo Sư Bồ Tát—See Simha. 

Simhadhvaja (skt): Lion-flag—Sư Tử Tướng—A 

Buddha south-east of our universe, fourth son of 

Mahabhijna—Tên vị Phật ở về phía đông nam 

của vũ trụ, con trai thứ tư của Mahabhijna. 

Simhaghosa (sk0: Sư Tử Âm—Lion's voice, a 

Buddha south-east of our universe, third son of 

Mahabhijna—Sư Tử Âm Phật, là vị Phật ở về phía 

đông nam vũ trụ, con trai thứ ba của Mahabhijna. 

Simhahanu (skt): Great father of the Buddha—— 

Sư Tử Giáp Vương—The paternal grandfather of 

sakyamum, a king of Kapilavastu, father of 

Suddhodana, Suklodana, Dronodana, and 

Amrtodana—Ông nội của Đức Phật Thích Ca, vị 

chúa thành Ca Tỳ La Vệ, cha của Tịnh Phạn 

Vương, Hộc Phạn Vương.... 

Simhala (sk): Tăng Già La-Chấp Sư Tử 

Quốc— Tiếng Phạn là Sim Ha La, phiên âm là 

Tăng Già La, dịch nghĩa là Chấp Sư Tử nay là 

nước Tích Lan—Ceylon. 

I)_ Sư Tử Quốc—Ceylon, the kingdom reputed to 
be founded by Simha, first 
merchant, later king of the country, who 

the of Ceylon 

conquered the ¡sland. Simhala 1s on a bịg 
1sland, surrounded by hundreds of other small 
1slands. This country has a temperate climate 
all year long, with no đfíference in summer 
and in winter. Plan(s and trees are always 
fresh the whole year round; and people can do 
agricultural works according to their wish, 
without any fixed According to 
legends, formerly, there were no inhabitanfs 
1n this country. only spiris and dragons lived 
here. The merchants of other countries came 
here for trade. At the time of transaction, the 
spiris did not appear. They displayed their 
teasures and set out ther price; the 
merchants paid accordinegly and took the 
merchandises. As the merchants frequented 
the place and stay there, people of other 
countries heard of how delighfful the country 
was, came here foo and thus a great kingdom 


an Indian 


Overcame demons and 


SeaSsøn. 


was ©stablished. In the Records of the 
Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien mentioned that 
Abhayagrri, Bodhi Temple and Mahvihara 
Temple the most  magmificient 
monasteries at that time. The number of 
monks ¡in the whole island were about 60,000 
with almost 5,000 monks in Abhayagiri 
Temple, 2,000 monks In the Bodhi Temple 
and 3,000 monks in Mahavihara Temple— 
Tích Lan, một vương quốc nổi tiếng được 
thành lập bởi một thương gia tên Sư Tử, trước 
là thương gia, sau hàng phục ma quỷ mà lập 
quốc và làm vua tại đảo quốc nầy. Nước này 
nằm trên một hòn đảo lớn và hàng trăm đảo 
nhỏ khác. Xứ này khí hậu điều hòa quanh 
năm, mùa đông mùa hè không khác nhau, 


W€T€ 


quanh năm cây cối xanh tươi, người ta muốn 
cày cấy trồng trọt lúc nào cũng được, chứ 
không cần phải định mùa. Theo truyền 
thuyết, ngày trước tại xứ này không có dân 
cư, chỉ có phi nhân và rồng cư trú. Những 
thương gia từ các xứ khác đến buôn bán. Lúc 
giao dịch, phi nhân không xuất hiện, chỉ bày 
ra kho tàng và định giá cả, người mua trả đủ 
số rồi đem hàng đi. Vì các thương gia thường 
lui tới nơi này, người các xứ khác nghe nói 
cũng đến buôn bán và cuối cùng một vương 
quốc lớn được thành lập. Trong Tây Vực Ký, 
ngài Pháp Hiển đã kể đến Vô Úy Sơn, Bồ Để 
Tự và Đại Tịnh Xá như là những tự viện 
hoành tráng nhất thời bấy giờ. Ngài kể rằng 
có cả thảy 60.000 tăng sĩ trên đảo quốc, riêng 
tại Vô Úy Sơn có đến 5.000 Tăng, Bồ Đề Tự 
có 2.000, và Đại Tịnh Xá có 3.000. 
Chấp Sư Tử: A former name of the Buddha. 
Name of the Buddha In a previous Incarnation 
when, as a travelling merchant, he, along with 
500 others, was driven on to the island; there 
them; later the 
Buddha and his companions escaped, and 
ultimately destroyed the witches and founded 
his kingdom there—Tên gọi trước đây của 
Đức Phật. Tiền thân của Đức Phật khi còn là 
một thương chủ, cùng 500 thương nhân đi lạc 
vào nước La Sát, sau đó tiêu diệt nước La Sát 
mà thành lập nước Tăng Già La. 
Simhanada (skt): Sư Tử Hống. 


2) 


the raksasis bewitched 


4079 


(D The meanings of “Simhanada”—Nghĩa của 
“Simhanada”: 
The roar, the term desipnating 
authoritatve or powerful preaching. As the 
lion”s roar makes all the animals tremble, so 
Buddha's preaching overthrows all other 
religions, subdues devils, conquers heretics, 
and arrests the misery of life—Sư Tử Hống, 
thuật ngữ chỉ sự thuyết giảng mạnh mẻ. Như 
tiếng sư tử rống làm tất cả các loài thú rung 
sợ, thì tiếng thuyết giảng của Đức Phật quật 
ngã tất cà các tôn giáo khác, hàng phục ma 
quân, thu phục tà thuyết, và chận đứng nổi 
thống khổ trên cõi đời. 
The roar, a term desipnating 
authoritative or powerful preaching: Đức Phật 
trong đại chúng nói điều quyết định mà 
không sợ hãi. 
Functions of a lion”s roar in comparison with 
the Buddha”s teaching—Tác dụng của của 
tiếng sư tử hống so với tiếng Pháp âm của 
Đức Phật: 
(A) A lion”s roar has four functions—Sư Tử Hống 
có bốn tác dụng: 


lion”s 


5 


2) lion”s 


qI) 





1) A Hon” roar makes all animals tremble: Làm 
cho cân não của các giống thú tê liệt. 

2) A lion's roar subdues elephants: Hàng phục 
loài vOI. 

3) A lion”s roar arrests birds In therr flight: Làm 
cho chim sa. 

4) A lion”s roar makes fishes sunk deeply in the 
water: Làm cho cá lặn. 

(B) Buddha's or Bodhisattva”s preaching also has 
four functions—Tiếng Phật và Bồ Tát thuyết 
pháp cũng có bốn tác dụng: 

l) Overthrows all other religlons or religious 
theories: Đánh đổ mọi giáo thuyết khác. 

2) Subdues devils: Hàng phục thiên ma. 

3) Conquers heretics: Đánh bạt tà đạo. 

4) Atrrest the misery of life: Thâu phục và đoạn 
diệt mọi phiển não. 

+ 


See Ten kinds of lion”s roar of Enlightening 
Beings. 

Simhapura (skt): Tăng Già Bổ La—According to 
Eiel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Simhapura, an ancient province 
and city of Cashmere, probably the modern Simla. 


According to Hsuan-Tsang In the Records of the 
Western Lands, its capital Ketas, situated on the 
north side of the Salt Range. Near the south of the 
capital there was an Asoka stupa known as the 
Manikyala Stupa, commemorating the Buddha of 
the sacrifice of his body, in one of the previous 
life as a Bodhisattva, to save the life of a tigress. 
Hsuan-Tsang noticed that the maJority of monks in 
this area belonged to the Mahayana sect—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển thì Tăng 
Già Bổ La là tên của một tỉnh xưa tại vùng 
Cashmere, có lẽ bây giờ là Simla. Theo ngài 
Huyền Trang trong Tây Vực Ký, thủ phủ của xứ 
này là thành phố Ketas, tọa lạc về phía Bắc của 
dãy Salt Range. Gần phía Nam của thành phố có 
một thấp A Dục được biết tới như là Tháp 
Manikyala, được dựng lên để tưởng niệm Đức 
Phật, trong một tiền kiếp khi Ngài còn là một vị 
Bồ Tát, Ngài đã hy sinh thân mạng mình để cứu 
một con cọp cái. Huyễn Trang đã ghi nhận tại đây 
hầu hết Tăng sĩ đều thuộc trường phái Đại Thừa. 
Simharasmi (sktÐ: Sư Tử Quang—According to 
Erel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Simharasmi 
opponent of the Yogacara School who lived about 
630 A.D.— Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Sư Tử Quang là một người chống đối 
trường phái Du Già, sống vào khoảng năm 630 
sau Tây Lịch. 

Simhasana (skt: Sư Tử Tòa—According to the 
Maha-Prajnaparamta sastra, a lion throne, or 
couch. A Buddha throne, or seat; wherever the 
Buddha sits, even the corners of the town, the bare 
ground; a royal throne—Theo Trí Độ Luận, Phật 
là sư tử trong loài người. Bất kỳ chỗ nào Phật 
ngồi, dù đó là góc phố, hay nơi trống trải, chỗ đó 
được gọi là “Tòa Sư Tử.” 
Simhasana-bodhisatta (p): Bồ Tát Sư Tử 
Tòa—See Simhasana. 
Similar (a): Tương Tự —Alike 





was a learned 


Like—Simllar 





ldentical—EAttanmentlike (ths 1s only a 
femporary situation). 
Similar-species:  Nikaya-sabhagata  (skÙ— 


Nature of sharing similar species—Chúng đồng 
phận, một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng 
trong Duy Thức Học—See Twenty-four non- 
I1nteractive activity dharmas. 


4080 


Similar-species cause: Sabhaga-hetu (skÙ— 
Đồng Loại Nhân—According to the Abhidharma 
of the Kosa School, this ¡is one of the six chief 
causes in the Theory of Causal Relation. The 
similar-specles cause, a cause helping other 
causes of its kind—Theo A Tỳ Đàm của tông Câu 
Xá, đây là một trong sáu căn nhân trong thuyết 
nhân quả. Đồng Loại Nhân là loại nhân trợ giúp 
những nhân khác cùng loại với nó—See Six chief 
causes In the Theory of Causal Relation. 
Similarity: Điểm tương đồng. 

Similarity ỉn form with the Buddha: Identity 
of the Individual and Buddha—Tương Tự Tức 
Phật —Simllarity in form with the Buddha, one of 
the stages of Bodhisattva 
developments as defined in T”ien-T”ai Perfect or 
Final Teaching, in contrast with the ordinary six 
developments as found—Một trong sáu giai đoạn 
phát triển lên Phật của Bồ Tát theo Thiên Thai 
Viên Giáo, đối lại với Lục Vị trong Biệt Giáo— 
See SIx stages of Bodhisattva developments. 


sX fÍoOrms or 


Simile (n): Opammam (p)—Aupamya (skt)——ẤẨn 
dụ (đối chiếu)—Metaphor—There 
similes—Có chín ẩn dụ—See Nine similes. 
Simple (a): Đơn giản—Tâm thường. 

Simple living: Plain living—Nếp sống đơn giản. 
Simplicity (n): Tính đơn thuần. 

Simpllfy (v): Giản dị hóa. 

Simulate (v): Giả bộ. 

Simulation (n): Sự giả bộ. 

Simultaneity of cause and effect: Nhơn Quả 
Đồng Thời —Cause is result, result is cause— 
Simultaneity of cause and effect—The cause has 
result as 1fs cause, while the result has the cause 
as 1S result. It 1s like planting seeds; the seeds 
produce fruit, the fruit produces seeds—Nhân là 
quả, quả là nhân. Nhân có quả như là nhân của 
chính nó, gieo hạt cho quả, rồi quả lại cho hạt. 
Simultaneous (a): Đồng thời. 

Simultaneous bell and drum: Chuông trống 
cùng khởi lên một lúc. 

Simulfaneous causes: Sahabhuhetu (skt)—Câu 
hữu nhân——Mutual causation—Mutual causation, 
one of the six causes, the simultaneous causal 
1nteraction of a number of thinøs, e.ø. earth, wafer, 
fire, and aIr—Một trong lục nhân, tứ đại cùng thay 


are nine 


phiên nhau làm nhân duyên—See Six chief 
causes In the Theory of Causal Relation. 
Simultaneous effect: Purusakara-phala (skt)—Sĩ 
Dụng Quả——Simultaneous effect produced by the 
co-operative causes (sahabhu-hetu), as the four 
elementfs In nature, not one of which can be 
omifted; and the mutual responsive or associated 
causes (samprayukta-hetu), i.e. mind and mental 
conditions, subject with objee—Quả đồng thời 
sanh ra bởi “câu hữu nhân,” có nghĩa là tứ đại đều 
là nhân câu hữu với nhau, không có cái gì bị loại 
bỏ; và “tương ưng nhân,” như sự tương ưng giữa 
những điều kiện tâm và tinh thần, chủ quan và 
khách quan. 

Simultaneous large and hand bell-gongs: 
Khánh lớn và khánh tay cùng khởi lên một lúc. 
Simultaneous rise of all things: Vạn vật đồng 
thời hiện khởi —Simultaneous rise of all things. 
This 1s one of ten reasons that all things In the real 
world  ought harmony among 
themselves—Đây là một trong mười lý do vạn 
hữu hòa điệu trong pháp giới duyên khởi—See 
Ten reasons that all things in the real world oupht 
to have harmony among themselves. 
Simultaneously: Cùng một lúc. 

Sỉn (n): Tội lỗi. 

(D_ An overview of “§Sin”—Tổng quan về Tội: 

l1) That which ¡is blameworthy and brings about 
bad karma; entangled In the net of wrong- 
doing: Những gì đáng trách và đem lại nghiệp 
xấu. 

Offence: Tội —According Buddhism, 
senfient beings who have no feeling of guilt in 
the sense of fear of a God who will punish 
him for his wrong-doing. However, they feel 
gullty by the law of karma. When you do 
some wrong-doine, you wWill receive the 
effects of your wrong-doing and ¡n this way 
suffer the effect of your own sin—Theo Phật 
giáo, chúng sanh sanh ra không có mặc cảm 
sợ hãi về tội lỗi, và không sợ Thượng đế 
trừng phạt cho việc làm sai trái. Tuy nhiên, sợ 
nghiệp báo theo luật nhân quả. Khi chúng ta 
làm sai là chúng ta lãnh quả cho việc làm sai 
trái ấy, và bằng cách nầy chúng ta phải chịu 
đau khổ cho chính tội lỗi của chúng ta. 

(H) Various kinds of sin—Các loại tội khác nhau: 


to  have 


2) tO 


4081 


1) Capital sin: Tử tội. 

2) Grave sin: Tội nặng. 

3) Minor sin: Tội nhẹ. 

4) Có hai loại sai phạm——There are two kinds of 
sins—SeeT'wo kinds of sins. 

3) Nivarana (skt——The five sins—Ngũ Ác—See 
Five sins. 

6) FEive grave sins (ofenses)—See Flve 
betrayals. 


Sins by acfion: Active sin—Transgression—Tác 
phạm—See Two kinds of sins. 

Sỉns against convenfional or religious law: 
Giá Tội—For a monk to drink wine, cut down 
trees, etc.——Những tội gây ra vì vi phạm luật tôn 
giáo, như nhà sư uống rượu, chặt cây, vân vân. 
Sin commission: Doing evi Tác phạm— 
Chẳng chịu tu hành để đoạn la không làm các 
điểu ác—See Two kinds of sins. 

Sins which are committed according to 
natural law: Tánh Tội—Sins that are such 
according to natural law, apart from Buddha”s 
teaching, 1.e. murder, stealing, etc—Những tội 
giết người cướp của được xem như là những điều 
ác tự nhiên (tánh tội), không đợi phải có Phật cấm 
chế (mà tự tánh của mình đã xem là ác, phạm vào 
tất bị tội báo). 

Sins, errors or faults ỉn speech: Đột Cát La— 
Ác Thuyết hay lời nói ác độc—See Seven kinds 
of wrong-doing of monks and nuns. 

Sins of excommunication: Tha thắng tội (Ba La 
Di hay tội nặng của Tỳ Kheo, thiện căn bị ác pháp 
lướt thắng). 

Sin omission: Preventing good—Chỉ phạm— 
Chẳng chịu tu hành để tránh các ác nghiệp—See 
'Two kinds of sins. 





Sin of an ordained person: Sanghavasesa 
(sk)—Sanghadisesa (p)—Tăng Tàn —Tăng Già 
Bà Thi Sa—Tăng Sơ Tàn hay Tăng Tàn (tội này 
xếp dưới trọng tội Ba La Di)—A sin of an 
ordained person requiring open confession before 
the assembly for absolution or riddance. Failing 
confession means 
Thirteen of these sins are of sexual thoughts, or 
their verbal expression, also greed, even for the 
sake of the order—Tội của một vị Tăng cần phải 
được bộc bạch hay phát lỗ sám hối trước hội đồng 





dismissal from the order. 


để giải quyết. Nếu không phát lồ sám hối sẽ bị 

coi như trọng tội Ba La Di và bị loại khỏi giáo 

đoàn. Mười ba tội Tăng Tàn đa phần là phạm phải 
những tư tưởng hay lời nói dâm ô tham lam. 

Sins that smother the sỉx paramifas or the 

pure mỉnd: Tội chướng vi tế che mất tịnh tâm 

hay lục Ba La Mật—According to the Maha- 

Prajna-Sastra, there are six sins that smother the 

SIX paramifas (perfections) or the pure mind— 

Theo Trí Độ Luận, có sáu thứ chướng tế che đậy 

mất sáu Ba La Mật hay tịnh tâm—S§ee Six sins 

that smother the six paramitas or the pure mind. 

Sincere (a): 

1) Honest—Frank— Thành thật. 

2) True hearted—ln the true character or 
disposition of man—True to one's nafure— 
Chân tâm. 

Sincere layman: Cư sĩ thuần thành. 

Sincere sentiment: Tình thật. 

Sincerely: Một cách thành khẩn. 

Sincerity (n): Sự chân thật—Honesty. 

Sindhu (Indus): Ấn Hà— Tín Độ_— Tân Đầu— 

One of the four famous rivers in India, originated 

from the South of the lake Anavatapta, then flows 

to the sea ¡in the Southwest—Một trong bốn con 
sông nổi tiếng ở Ấn Độ, phát nguồn phía Nam hồ 

A Na Bà Đáp Ta, chảy ra biển phía Tây Nam— 

See Four rivers In India. 

Sindhupara (skt): Sindhuvara (sk)—Tân Đầu 

Ba La Hươnè -lncense or perfime, from a 

fragrant plant said to grow on the banks of the 

Indus—Hương thơm từ một loại cây mọc hai bên 

bờ sông Ấn Hà. 

Sindura (skt: Thân Đầu La—The trick of the 

who disappears the 

repappears—Trò ảo thuật của ảo tưởng hiện ra và 
biến mất trong không trung. 

Sinful (a): Đây tội lỗi. 

Sinful act: Sinful conduct—Tội hạnh. 

Sinful body: Uế Thân— The impure or sinful 

body, that of ordinary people, caused by lust, 

hatred, and ignorance—Thân thể nhơ nhớp, nói về 
thân phàm phu, ô uế không trong sạch, do nhiễm 
các mối tham dục, sân hận, và ngu si. 

Sinful nature: Nature of sin—Tội Tính —Bản 

tính của tội nghiệp (bản tánh ấy vốn không và bất 





1llusionIst 1n ar and 


4082 


khả đắc, không thật, nghĩa là theo đúng lẽ chân 
như, tội không có thực, mà phúc cũng chẳng có 
thực). 

Sinfulness (n): Tình trạng tội lỗi. 

Sinfulnes and blessedness: Tội phúc— 
Sinfulness and blessedness have no lord, but we 
induce them ourselves—Tội phúc vô chủ, nhưng 
chúng ta tự mình xui khiến lấy. 

Sing a hymmn: Chant a hymn—Recite a verse— 
NÑgâm một bài kệ. 

Sing a hymn to praise the Buddha: Chant a 
hymn to praise the Buddha——Praise the Buddha In 
hymns—NÑgâm kệ tán Phật. 

Sing (v) dJoyfully: Ca hót líu lo—Birds sing 
Joyfully: Chim ca ríu rít líu lo. 

Singer (n): Ca sĩ. 

Singha (p): Tăng già. 

Singing (n): Geya (sk—Preceding prose 
repeated in verse—Việc ca hát có vần có kệ. 
Single (a): Duy nhất. 

Single Conduct Samadhi: Nhất hạnh tam 
muội—According to the Platform Sutra of the 
Sixthh Patriarchs Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good Knowing 
Advisors, the Single Conduct Samadhi 1s the 
consftant pracice of maintaining a direct, 
straightforward mind ïn all places, whether one 1s 
walking, standing, siting or lying down. As the 
Vimalakiri Sutra says, “The straight mind 1s the 
Bodhimandala; the straight mind ¡1s the Pure 
Land. Do not speak of straiphtness with the 
mouth only, while the mind and pracfice are 
crooked nor speak of the Single Conduct Samadhi 
without maintaning a straiph(t mind. Simply 
practice keeping a straight mind and have no 
attachmernt to any dharma. The confused person 1s 
attached to the marks of dharmas, while holding to 
the Single Conduct Samadhi and saying, “Ï sIt 
unmoving and falseness does not arise In my 
mind. That 1s the Single Conduct Samadhi.` Such 
an Inferpretatlon serves to make him Insensate 
and obstructs the causes and condiions for 
attaining the Way—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, 
Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Tổ dạy chúng rằng: “Nầy 
thiện tri thức! Nhất hạnh tam muội là đối với tất 
cả chỗ, đi đứng nằm ngồi thường hành một trực 





tâm ấy vậy.” Kinh Tịnh Danh nói: “Trực tâm là 
đạo tràng, trực tâm là Tịnh độ. Tâm đừng làm 
những chuyện siểm khúc, miệng nói trực, miệng 
nói nhất hạnh tam muội mà không hành trực tâm, 
còn hành trực tâm, đối với tất cả các pháp chớ có 
chấp trước. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất 
hạnh tam muội, chỉ nói ngồi không động, tâm 
vọng không khởi tức là nhất hạnh tam muội, người 
khởi hiểu thế nầy tức là đồng với vô tình, trở lại 
là nhơn duyên chướng đạo.” 
Single hempseed: Đơn Ma—A single hempseed 
a day to which the Buddha reduced his food 
before his enlightenment—Trước khi Phật thành 
đạo, trong khi còn tu khổ hạnh, Ngài chỉ ăn mỗi 
ngày một hạt mè. 
Single miỉnd encompasses four kinds of 
lands: Nhất Tâm Bao Trùm Bốn Cõi. 
l1) The land of common residence of beings and 
sains: Phàm Thánh đồng cư độ—Cõi phàm 
Thánh cùng ở chung với nhau. 


2) The land of expediency: Phương tiện hữu dư 
độ—Cõi của phương tiện. 

3) The land of true reward: Thật báo vô chướng 
ngại độ—Cõi của thực báo không còn chướng 
ngại. 

4) The land of eternally tranqguil light: Thường 


tịch quang độ—Cõi của ánh sáng tịch tịnh 

miên viễn. 
Singleminded: Chief or 
minded—Chuyên tu—See 
devotions. 
Singleminded practice: Nhất tâm——Unanimous 
(Unanimity)—In agreement—lIn chorus—With the 
whole mind or heart—The bhutatathata—Bằng tất 
cả tâm trí —See Two categories for Singleminded 
Practice. 
Singlemindcdly seek the way of 
enlightenment: Single-mindedly seek the way of 
enliphtenment, without becoming lazy—Nhứt tâm 
chuyên cầu Phật pháp chẳng sanh tâm giải đãi. 
Singlemindedly seek all  facets of 
Buddhahood: Rốt ráo chuyên cầu tất cả Phật 
pháp—See Ten ultimate great tasks of Great 
Enliphtening Beinss. 
Single person who fights 
thousand: Một người chiến đấu với vạn người— 


sole  duty—Sole- 


Two kinds of 


against ten 


4083 


According to the Sutra In Forty-Two Sectlons, 
Chapter 33, the Buddha said: “Those who follow 
the Way are like a single person who goes to 
batfle alone agaInst ten thousand. Wearing his 
armor, he goes out the gate, perhaps his resolve 1s 
weak, perhaps he gets halfway to the battleground 
and retreats, or perhaps he 1s killed in combat; 
perhaps he returns victorious. Sramanas who study 
the way should get a solid hold on their minds and 
be vigorous, couraøeous, and valiant. Not fearing 
what lies ahead, they should destroy the hordes of 
demons and obtain the fruits of the Way.”—Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 33, Đức Phật 
dạy: “Người tu hành theo Đạo như một người 
chiến đấu với vạn người. Mặc áo giáp ra cửa, tâm 
ý hoặc khiếp nhược, hoặc đi nửa đường thối lui, 
hoặc chiến đấu đến chết, hoặc đắc thắng trở về. 
Người Sa Môn học đạo cũng vậy, phải có ý chí 
kiên cường dõng mãnh, không sợ cảnh tượng trước 
mắt làm chướng ngại, phá tan các loài ma để đắc 
thành đạo quả.” 

Single-pointedness: Tập trung vào một đối 
tượng—Nhứt tâm bất loạn—Single 
samadhi—There are two categorles for One Mind 
or Singleminded Practice—See TWwo categories 
for Singleminded Practice. 

Single-Practice Samadhi: Nhất Hạnh Tam 
Muội—One of the four kinds of samadhi. The 
other three samadhis are Pratyutpanna Samadhi, 
Following One”s Inclinaton Samadhi, and Lotus- 
Samadhi.  Single-Practice 
specializing in one practice. When cultivating this 
samadhi, the practitioner customarilly sits and 
concentrates either on visualizing Amitabha 
Buddha or on reciting His name. Although he 
actually cultivates only one practice, 1n effect, he 
acheves proficlency 1n all other practices; 
consequently, single-pracice 1s also called 
“Perfected Practice.” This samadhi as well as the 
following two samadhis, can be put Into practice 
by people of all capacidies—Một trong bốn loại 
tam muội. Những tam muội kia là Bát chu Tam 
Muội, Tùy Tự Ý Tam Muội, và Pháp Hoa Tam 
Muội. Nhất Hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một 
hạnh. Khi tu môn tam muội nầy, hành giả thường 
ngổi và chỉ chuyên nhất quán tưởng, hoặc niệm 
danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh 


mark 


Blossom means 


mà được dung thông tròn đủ tất cả hạnh, nên 
“Nhất Hạnh” cũng gọi là “Viên Hạnh.” Từ pháp 
tam muội nầy cho đến hai môn sau, ba hạng căn 
cơ đều có thể tu tập được—See Following One°s 
Inclinatons Samadhi, Lotus-BIossom Samadhi, 
Pratyutpanna Samadhi, and Four kinds of samadhI. 
Single Vehicle teaching: Biệt Giáo Nhất 
Thừa—According to the Hua-Yen Sect, the Single 
Vehicle teaching 1s completely distinct from the 
three vehicle teaching—Theo tông Hoa Nghiêm 
thì Biệt Giáo Nhất Thừa hoàn toàn khác biệt với 
Tam Thừa Giáo—See Differentiated doctrine 
Single-word Manjusri: Nhất Tự Văn Thù. 
Singleness (n): Tính duy nhất. 

Sinha (skt & p): A lion—The inhabitants of 
Ceylon call themselves Sinhalese (the people of 
the Lion). 

Sink (v): Chìm xuống đáy. 

Sink (v) into emptiness: Trầm Không—To sink 
into emptiness, or uselessness—Rơi vào chấp 
không (Bồ Tát Đại Thừa ở thất địa vào cuối a 
tăng kỳ thứ hai chuyên tu tập vô tướng quán, trên 
không có Bồ Đề để mà cầu, dưới không có chúng 
sanh để mà tế độ. Các Bồ Tát độn căn khiếp 
nhược chấp trước vào “không tướng” nầy mà bỏ 
đại hạnh lợi mình lợi người, nên gọi là thất địa 
trầm không nạn). 

Sinless (a): Không mắc tội. 

Sinlessness (n): Tình trạng không vướng mắc tội 
lỗi. 

Sinner (n): Phàm nhân (kẻ có tội). 

Sinners are devoured by wolves: Sài lang 
thực—Sài Lang Địa Ngục—One of the sixteen 
hells, where sinners are devoured by wolves— 
Một trong 16 du tầng địa ngục, nơi sói beo tới ăn 
thịt tội nhân. 

Sinners and Saints: Phàm Thánh. 

Sinners and saints are of the same 
fundamental nature, the Buddha-naturc: 
Phàm Thánh bất nhị_—Phàm Thánh đều cùng có 
bổn tánh như nhau, đó là Phật tánh. 

Sins and øood deeds: Tội phước. 

Sirisa (skt): Acacia Sirissa (skÐÙ—Thi Lợi Sa— 
Also called Thi Lợi Sắc, Sá Lợi Sa, Dạ Hợp Thụ, 





4084 


Hợp Hôn Thụ—Sa La Thụ —The marrlage tree. 
There are two kinds—Cây Hợp Hôn, có hai loại: 
l1) Described as with large leaves and fruit: Thị 
Lợi Sa—Loại có lá và quả to. 
2) Described as with small leaves and fruit: Thi 
Lợi Sử—Loại có lá và quả nhỏ. 
Sirisaka (skÐ: Thi Lợi Sa Ca-——Tên của một vị 
sư—Name of a monk. 
Sisira (skÐ: Thịnh Hàn Thời —Very-cold season, 
from the eleventh month, the sixteenth day, to the 
first month, fifteenth—Mùa cực lạnh từ 16 tháng 
mười một đến 15 tháng giêng—See Six seasons of 
a year In India. 
Sisters: Chị em—ln Buddhism, there are two 
conducts considered as two sisters who always 
accompany each other—Trong Phật giáo có hai 
cách hành xử được xem như là hai chị em thường 
theo sát bên nhau—See T'WO sIsters. 
Sisterly wife: Bhaginibhariya (p)—Vợ chăm sóc 
chồng như một đứa em gái chăm sóc cho anh 
trai—This 1s one of the seven kinds of wives the 
Buddha taught In the Anguttara Nikaya Sutra. A 
sisterly wife who 1s respecffUl towards her 
husband Just as a younger sister towards her elder 
brother, modest, lives In accordance with her 
husband”s wishes—Đây là một trong bảy loại vợ 
mà Đức Phật đã nói đến trong Kinh Tăng Nhất A 
Hàm. Kính nể chồng như em gái kính nể anh trai, 
tâm tánh ôn hòa và hết lòng phục vụ mọi ý muốn 
của chồng—S§ee Seven types of wives. 
Sisumara (skt: Thúc Thúc Ma La—Cá sấu—A 
crocodile. 
Sït: Nisad or Nisanna (skt)——Ngồi. 
Sit in an appropriate place: Ngôi đúng chỗ 
thích ngh—A wife should always sit in an 
appropriate place. Ôn seeing her parents-in-law or 
husband, she should stand up to greet them—Phải 
luôn ngồi đúng chỗ thích nghi. Khi thấy cha mẹ 
chồng đến phải đứng dậy chào hỏi—See Ten 
things which the Buddha advises any father to 
educate his daughter before she gets married. 
Sỉt in a bar or a dimly lit coffee shop: Ngồi 
trong quán rượu hay quán cà phê đèn mờ ——A 
Bhiksu or Bhiksuni who sifs in a bar or a dimly lit 
coffee shop, either to have a drink or Just to S1 
there to watch people come and go, commits an 





Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 

Tỳ Kheo Ni nào ngồi trong quán rượu hay quán cà 

phê đèn mờ, để uống hay để ngắm người ra vô, 

đều phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Sỉf in confemplation: Tĩnh tọa. 

St (v) cross-legged: Padmasana (skt)—Kiết 

Già— The Buddha`s siting posture with legs 

crossed and soles upward—Thế ngồi hoa sen, theo 

kiểu ngôi của Phật Tổ Thích Ca, hai chân tréo 
nhau, bàn chân ngửa lên. 

l1) The left leg Is over ripht, the left hand 1s over 

the right hand for being subduing of demons: 

Hàng Ma Kiết Già—Chân trái tréo lên chân 

phải, bàn tay trái đặt lên trên bàn tay phải là 

thế ngồi kiết già hàng phục ma quân. 

The ripht leg 1s over left for blessing, the right 

hand 1s being placed over the left one: Cát 

Tường Kiết Già—Chân phải tréo lên chân 

trái, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái là thế 

ngôì kiết tường. 

Sit down cross-lepgøed: Đá Tọa —To squat— 

Ngồi kiết già hay bán già. 

SÏf af ease: An trú. 

Sỉt at all enlightenment sỉfes ỉn the cosmos, 

remaining unhindered: Ngồi pháp giới tất cả 

đạo tràng, vô chướng ngại trụ—See Ten ways In 
which Buddhas remain unhindered. 

Sỉt idly: Nhàn Tọa. 

Sỉt (v) in meditafion: Ngồi tu thiển— Tọa 

Thiển—Yến Tọa (ngồi hay tọa thiển) theo Thiên 

Thai Duy Ma Kinh Sớ, yến tọa như rùa rút vào 

mai, thú vật khác không làm hại được. Biết co rút 

lục thức thì ma lục trần không thể gây phiền não 
được). 

(D An overview of “Sit in meditation”—Tổng 
quan về “Tọa Thiển”: To sit in dhyana 
(abstract mediaton, fixed abstraction, 
contemplation). Its Introduction to China 1s 
attributed to Bodhidharma, thouph it came 
earlier, and 1ts extension to T”ien-T”a1. Sitting 
meditation 1s the main religious practice 1n all 
Zen traditions. It 1s also considered to be the 
pimary means by which students attain 
realization and In most Zen monasferles I( 1s 
practiced for several hours every day. Ideally, 
siting meditation 1s practiced In a state of 


2) 


4085 


mind free from grasping or striving, and not 
focused on any particular obJect. The practice 
1s based on the notlon that all beings are 
already buddhas, and so during the practice of 
“sifing meditation,” one aftempts to drop off 
accumulated  conceptions analytical 
thinking In order to allow this fundamental 
buddha-nature to manifest spontaneously. We 
must be patent when practicing siting 
meditation. We must learn to bear the pain in 
our back and legs because when we Íirst 
pracice to si In mediaton, we are 
unaccustomed to sitting that way and we will 
surely experience “hard to bear” pain. The 
only way to overcome the pain 1s “patlence.” 
Besides, we should not hope for anything, 
even hoping for enlightenment because the 
thought of hoping for enliphtenment 1s Ifself 
deluded. We cannot expect fo sit In Just 
several sessions of medifation or to sit today 
and get enlipghtened tomorrow. Thus, while In 
sifing meditation, try not to expect anything, 
try not to do ¡t fast—Ngồi tu thiển. Thiển là 
chữ tắt của “Thiền Na” có nghĩa là tư duy nh 
lự. Đây là một trong những nghệ thuật đập tắt 
dòng suy tưởng của tâm, để làm sáng tỏ tâm 
tính. Ngôi thiền là phương cách tu tập tôn 
giáo chính yếu trong các truyền thống nhà 
Thiền. Thiển cũng được xem như là phương 
tiện tiên khởi mà hành giả đạt được chứng 
ngộ và trong hầu hết các thiển viện người ta 
thực tập mỗi ngày vài tiếng đồng hồ. Lý 
tưởng là thực tập tọa thiển trong trạng thái 
tâm không vướng mắc, không cố gắng, và 
cũng không tập trung vào một vật gì. Sự tu 
tập dựa vào khái niệm tất cả chúng sanh đều 
đã là Phật, nên trong lúc tu tập “tọa thiển” 
người ta cố buông bỏ tất cả những khái niệm 
đã được kết tập từ trước cũng như những suy 
nghĩ phân tích để cho cái Phật tánh này được 
hiển lộ một cách tự động. Khi tọa thiển hành 
giả phải luôn nhẫn nại, phải học cách chịu 
đau nơi lưng và nơi chân, vì khi mới bắt đầu 
tọa thiển chúng ta chưa quen với cách ngôi 
nên chúng ta cảm thấy đau và khó chịu nơi 
lưng và chân. Cách duy nhất để vượt qua là 
chúng ta phải kiên nhẫn mà thôi. Ngoài ra, 
chúng ta không nên hy vọng bất cứ thứ gì khi 


and 


qI) 


l) 


2) 


tọa thiển, ngay cả việc hy vọng giác ngộ vì 
ngay cái tư tưởng về hy vọng giác ngộ tự nó 
đã là một tư tưởng nhiễm ô. Chúng ta không 
thể nào thiển vài cử, hoặc thiển hôm nay rồi 
ngày mai thành Phật được. Như vậy trong khi 
ngồi thiển, đừng trông mong bất cứ thứ gì, 
đừng trông mong có kết quả mau mắn trong 
việc tọa thiển. 

The meaninss of sitting in Meditation—Ngphĩa 
của Tọa Thiển: 

To sit in dhyana (abstract medifation, fixed 
abstraction, contemplation). Its introduction to 
China 1s attributed to Bodhidharma, though 1t 
came earlier, and 1s extension to T”ien- 
Tai—Thiển là một trong những nghệ thuật 
dập tắt dòng suy tưởng của tâm, để làm sáng 
tỏ tâm tính. Thiển được chính thức giới thiệu 
vào Trung Quốc bởi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dầu 
trước đó người Trung Hoa đã biết đến, và kéo 
đài cho tới thời kỳ của các tông phái Thiên 
Thai. 

Siting meditation 1s a key practice. The two 
major Zen traditons, T?ao-T”ung and Lin-Chi, 
have a slightly differnt approach to this. T”ao- 
Tung Zen teaches “Just sitting” in which one 
focuses on the nature of the mind. T”ao”T”ung 
emphasizes “original enlightenmenf”, and 
doesn°t distinguish between the means and 
the end. Instead of constantly trying to 
achieve something, one 1s encouraged to jusf 
be, and to be aware of that. Calm abiding 1s 
developed ¡in T”ao-T”ung Zen by just sitting, 
thus concentrating the mind single-pointedly. 
This sect 1s confident that sitting 1s the perfect 
©xpression of perfection 
enlightenment, the practice of special 1nsipht 
I1nvolves total awareness of the body sifting 1n 
cach moment. Lin-Chi Zen employs the koan 
(kung-an) to develop special insipht. Different 
koans are used by each teacher, and each 
koan serves a different purpose. But basically, 
these short puzzles, such as “What was the 
appearance of. your YOUT 
ancestors were born?” or “What 1s the sound 
of one hand clapping?” challenge one”s usual 
way of relating to oneself and to the world. 
One may use logic to approach the koans, but 
real  understanding 


Inherent Or 


face before 


transcends verbal 


4086 


explanations and depends on Insight into 
ones ultimate nature. The key point of 
contemplating a koan Isn't to get the right 
answer. Rather, 1s to confront people with 
ther preconceptions. Becoming frustrated 
because the usual intellect and emotions can”t 
make sense of the koan, the sleeping mind 
will wake up. A koan cant be answered by 
the discursive superficial mind, but only by 
deep 1nsight. Pracutoners of the Lin-Chi 
tradition gain calm abiding by focusing the 
mind on the koan. They gain special Insight 
by answering i—Tọa thiển tức là ngồi thiển 
định, là phương pháp thiết yếu của Thiển 
tông. Hai Thiền phái lớn là tông Tào Động và 
Lâm Tế có chút ít khác biệt về phương pháp 
tọa thiển. Tông Tào Động dạy cứ ngồi và tập 
trung tâm ý vào bản chất của tâm, tông này 
còn nhấn mạnh về “quả chứng sẵn có”, đồng 
thời không phân biệt giữa phương tiện và mục 
đích. Thay vì luôn cố gắng để thành đạt một 
cái gì đó, thì tông Tào Động khuyên chúng ta 
hãy tự coi mình là cái đó và hãy ý thức về nó. 
Sự nh lặng và tập trung tâm ý vào một chỗ 
duy nhất được phát triển qua tọa thiển trong 
tông Tào Động. Tông này tin rằng tư thế ngồi 
là sự biểu hiện hoàn thiện nhất của sự chứng 
ngộ viên mãn, nên sự tu tập về trí tuệ đặc 
biệt liên hệ tới sự ý thức hoàn toàn về thân 
trong tư thế ngôi trong từng giây phút. Tông 
Lâm Tế xử dụng công án để tu tập biệt quán. 
Mỗi thiển sư có những công án khác nhau, và 
mỗi công án có những mục đích khác nhau. 
Nhưng một cách căn bản, những nan đề ngắn 
như “Cái gì là bản lai diện mục của ngươi khi 
cha mẹ ngươi chưa sinh ra?” hay “Cái gì là 
tiếng vỗ của một bàn tay?” thách thức quan 
niệm thông thường của con người về quan hệ 
giữa con người với thế giới. Người ta có thể 
sử dụng phép lý luận để hiểu về công án, 
nhưng chân ngộ vượt ra ngoài những giải 
thích của ngôn từ, và tùy thuộc vào sức mạnh 
của trí tuệ liên hệ đến bản chất tối hậu của 
con người. Điểm then chốt của việc quán 
chiếu công án không phải là để tìm ra lời giải 
đáp đúng. Thật ra, công án nhằm chống lại 
những khái niệm có sẵn trong trí óc của con 
người. Trí óc của người ta trở nên bất lực 


trước công án vì năng lực và cảm nhận thông 
thường của con người không thể nào hiểu 
được nghĩa của công án, vì thế mà công án 
được dùng để đánh thức một tâm thức đang 
yên ngủ. Một tâm thức hời hợt và giả tạo bên 
ngoài không thể nào trả lời được một công 
án, chỉ có tuệ quán sâu sắc mới làm được 
chuyện này mà thôi. Hành giả của tông Lâm 
Tế đạt được sự tĩnh trú bằng cách tập trung 
tâm ý vào một công án và đạt được tuệ giác 
đặc biệt để trả lời cho công án này. 


qI) Siting Meditation according to Great Master 


Shen-Hsiu—Tọa Thiển theo Đại Sư Thần Tú: 
The idea of “Sitting Meditation up to the time 
of Hui-Neng was that the Buddha-nature with 
which all beings are endowed 1s thoroughly 
pure and undefiled as to 1ts self-being. The 
Job of a meditator 1s to bring out his self- 
nature, which ¡is the Buddha-nature, In Its 
original purity. Ít 1s to say his meditation may 
end in clearing up the mirror oŸ consciousness 
in which he expectfs to see the Image of his 
original pure self-being reflected. This may 
be called staic mediaton, or serenely 
reflecting or contemplating on the purity of 
the Mind. Watching purity or to keep an eye 
on Puriy 1s no other than a quietistic 
contemplation of one”s self-nature or self- 
being. Great Master Shen-Hsius teaching 
was evidently strongly colored with quietism 
or the reflection type through the following 
V€TS€: 

The body 1s like the bodhi tree, 

The mind 1s like a mirror bright, 

Take heed to keep 1t always clean, 

And let no dust accumulate on It. 

Thân thị Bồ đề thọ, 
Ý tưởng của “Ngôi Thiển” từ trước thời Huệ 
Năng: Nói chung, cho đến thời Huệ Năng, 
người ta vẫn nghĩ rằng Phật tánh hiện trong 
tất cả vạn hữu thì thanh tịnh và không ô 
nhiễm theo cách như thế. Do đó việc làm 
hằng ngày của hành giả cốt yếu là hướng dẫn 
lấy tự tánh mình, tánh thanh tịnh xưa nay. 
Nghĩa là sự thiển định của hành giả có 
khuynh hướng làm sáng tỏ cái gương tâm 
trong ấy hành giả hy vọng thấy được tự tánh 
thanh tịnh của mình. Loại thiển định này gọi 


4087 


là tĩnh. Kiểu mặc chiếu hay sự chiêm nghiệm 
tánh thanh tịnh của Tâm. Khán tịnh hay để 
mắt xem cái tịnh không gì khác hơn là sự im 
lặng chiêm nghiệm về tự tánh hay tự ngã. 
Thần Tú đại sư rõ ràng đã nhiễm nặng tính 
cách tịch mặc khi ngài dạy kiểu phản tỉnh này 
qua bài kệ sau đây: 

Tâm như minh cảnh đài 

Thời thời thường phất thức, 

Vật xử nhạ trần ai. 

(Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm như đài gương sáng 

Luôn luôn siêng lau chùi 


Chớ để dính bụi bặm). 
V)Sitting Meditatldon according to the 


Vimalakirti Sutra—Tọa Thiền theo Kinh Duy 
Ma Cật: According to the Vimalakiri Sutra, 
Vimalakirti Sarputra  about 
meditation, saying: “Sariputra, medifatlon 1s 
not necessarilly siting. Siting Meditation 1s 
when a man 1s instantly awakened, he comes 
back to his origial mind. For meditation 
means the non-appearance of body and mind 
in the three worlds (of desire, form and no 
form); giving no thought to Iinactivity when In 
nirvana while appearing (¡in the world) with 
respecf-Inspiring deportment; not straying 
from the Truth while attending to worldly 
affairs; the mind abiding neither within nor 
without; being Iimperturbable to wrong views 
dung the pracice of the thirty-seven 
confributory stages leading to enliphtenmernt: 
and not wiping out troubles (klesa) while 
entering the state of nirvana. If you can thus 
SIt in meditation, you will win the Buddha”s 
seal.”——Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma 
Cật đã nói với ông Xá Lợi Phất khi ông nầy ở 
trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây 
như sau: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất ngồi 
sững đó mới là ngồi thiển. Ngôi Thiển là 
ngay lúc chợt tỉnh liền về được bổn tâm. Vả 
chăng ngồi thiển là ở trong ba cõi mà không 
hiện thân ý, mới là ngồi thiển; không khởi 
diệt tận định mà hiện các oai nghi, mới là 
ngồi thiển; không rời đạo pháp mà hiện các 
việc phàm phu, mới là ngồi thiển; tâm không 
trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi 
thiển; đối với các kiến chấp không động mà 


reminded 


tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo mới là ngồi 
thiển; không đoạn phiển não mà vào Niết 
Bàn mới là ngồi thiển. Nếu ngồi thiển như 
thế là chỗ Phật ấn khả (chứng nhận) vậy. 


(V) Siting Meditation according to the Sixth 


Patriarch Hui Neng—Tọa Thiền theo Lục Tổ 
Huệ Năng: “Siting Meditation 1s not to get 
attached to the mind, 1s not to øget attached to 
DUYy, nOr IS 1í fO concern i1tself with 
1mmovability. What 1s Siting Meditation? It 1s 
not to be obstructed ¡n all things. Not to have 
any thought strred up by the outside 
conditions of life, good and bad, this 1s 
“Siting Meditaton”. To see Inwardly the 
Iimmovability of one's selfnature, this 1s 
dhyana. Outwardly, to be free from the notion 
of form, this 1s dhyana. Inwardly, not to be 
disturbed, this is Dhyana. When, outwardly, a 
man 1s attached to form, his inner mind 1s 
disturbed. But when outwardly he is not 
attached to form, his mind 1s not disturbed. 
His original nature 1s pure and qulet as If 1S In 
1(self. Only when it recognizes an objecftIve 
world, and thinks of 1t as something, 1t 1s 
disturbed. Those who recognize an obJective 
world, and yet find their mind undisturbed, 
are In true Dhyana. We should recogn1ze in 
each one of the thoughts we may conceIve 
the pureness of our original self-nature; to 
discipline ourselves In this and to practice by 
ourselves all its Implicatlons, this Is by 
ourselves to attain Buddha's truth.” So when 
Hui-Neng proclaimed: 

The Bodhi ¡s not like the tree, 

(Bodhi tree has been no tree) 

The mirror bright 1s nowhere shinning, 

(The shining mirror was actually none) 

As there 1s nothing from the fẨirsf, 

(From the beginning, nothing has existed) 
'Where can the dust 1tself accumulate? 

(How would anything be dusty?) 

The statement was quite original with him, 
thouph ultimately ¡it goes back to the 
Prajnaparamita. I( really revolutionized the 
Zen practice of meditation, establishing what 
1s“ really Buddhist and at the same time 
preserving the genuine spirt of Bodhi- 
Dharma. 


4088 


Tọa Thiền theo Lục Tổ Huệ Năng: “Phép tọa 
Thiền vốn chẳng dính mắc ở tâm, chẳng dính 
mắc ở tịnh, cũng chẳng bận bịu với sự bất 
động. Vậy Tọa Thiển là gì? Ấy là không bị 
chướng ngại trong tất cả việc. Đối với tất cả 
những hoàn cảnh tốt xấu, bên ngoài mà tâm 
chẳng khởi nghĩ gọi là tọa. Bên trong thì thất 
tự tánh mình bất động gọi là Thiển. Ngoài 
không dính mắc về ý niệm về hình tướng là 
Thiền. Trong chẳng loạn là Định. Nếu ngoài 
dính tướng thì tâm ắt loạn. Nếu ngoài lìa được 
tướng thì tâm chẳng loạn. Bản tánh của mình 
tự nó thanh tịnh, tự nó ổn định chỉ vì thấy có 
cảnh, nghĩ đến cảnh nên loạn. Nếu thấy tất cả 
cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định. 
Hãy tự tìm cho mình trong mỗi niệm cái tính 
thanh tịnh của tự tánh mình, rồi tu theo nghĩa 
ấy và tự thực hành, đó là chúng ta thành tựu 
đạo của Phật vậy.” 

Bồ để bổn vô thọ, 

Minh cảnh diệt phi đài, 

Bản lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai ? 

(Bồ để vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài, 

Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm?). 
Sự xác định này hoàn toàn của Huệ Năng, dù 
cuối cùng đây là tư tưởng nằm trong Bát Nhã, 
nhưng Huệ Năng đã tạo ra một cuộc cách 
mạng về thực tập thiển quán, mang truyến 
thống đích thực Phật giáo và bảo vệ tinh thần 
đầu tiên của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 


(VDDIifferences between Shen-Hsiu's teaching 


and that of Hui-Neng—Những khác biệt về 
giáo pháp của Thần Tú và Huệ Năng: The 
disagreement between Shen-Hsiu's teaching 
of Zen and that of Hui Neng 1s due to Shen- 
Hsiu's holding the view that Dhyana 1s to be 
practiced first and that 1t Is only affter 1s 
attainment that Prajna ¡is awakened. But 
according to Hui-Neng)s view, the very 
moment Dhyana and Prajna are present at the 
same time. Dhyana and Prajna are the same 
for according to the Nirvana Sutra, when 
there Is more of Dhyana and less of PraJna, 
this helps the growth of ignorance; when there 
1s more of Prajna and less of Dhyana, this 


helps the growth of false views; but when 
Dhyana and Prajna are the same, this 1s called 
seeiIng Into the Buddha-nature. Therefore, in 
his preachings, Hui-Neng always tried to 
prove his idea of oneness: “O good friends, In 
my (eaching what is most fundamental 1s 
Dhyana and Prajna. And, friends, do not be 
deceived and let to thinking that Dhyana and 
Prajna are separable. They are one, and not 
two. Dhyana 1s the Body of Prajna, and Prajna 
1s the Use of Dhyana. When Prajna is taken 
up, Dhyana 1s In Prajna; when Dhyana 1s 
taken up, Prajna 1s ¡in it. When this 1s 
understood, Dhyana and Prajna go hand ¡in 
hand in practice of meditation. O followers of 
truth, do not say that Dhyana 1s first attained 
and then Prajna awakened, or that Prajna 1s 
first attained and the Dhyana awakened; for 
they are separate. Those who advocate this 
view make a duality of the Dharma; they are 
those who affirm with the mouth and negate 
in the heart. They regard Dhyana as distinct 
from Prajna. But with those whose mouth and 
heart are In apreement, the inner and the 
outer are one, and Dhyana and Prajna are 
regarded as cqual” HuiNeng further 
1llustrates the Idea of this oneness by the 
relation between the lamp and 1s light. He 
says: “It 1s like the lamp and Its lipht. As there 
1s a lamp, there 1s light; If no lamp, no lipht. 
The lamp 1s the Body of the light, and the 
light 1s the Use of the lamp. They are 
differently designated, but in substance they 
are one. The relation between Dhyana and 
Prajna 1s to be understood in like manner.” 
We can see Shen-Hui”s view on the oneness 
1n his Sayings as follows: “Where no thoughts 
ae awakened, and emptiness and 
nowhereness prevalls, this Is ripht Dhyana. 
When this non-awakenng of thought, 
emptiness, and 
themselves to be the object of perception, 
there 1s right Prajna. Where this mysftery takes 
place, we say that Dhyana, taken up by Itself, 
1s the Body of Prajna, and 1s not distinct from 
Prajna, and 1s Prajna 1(self; and further, that 
Prajna, taken up by 1self, Is the Use of 
Dhyana, and 1s not distinct from Dhyana, and 


nowhereness suffer 


4089 


1s Dhyana itself. Indeed, when Dhyana 1s to 
be taken up by 1(self, there is no Dhyana; 
when Prajna is to be taken up by 1(self, there 
1S no Prajna. Why? Because Self-nafture 1s 
suchness, and this is what 1s meant by the 
oneness of Dhyana and Prajna”—Sự bất 
đồng giữa giáo thuyết về Thiền của Thần Tú 
và Huệ Năng ở chỗ Thân Tú chủ trương trước 
phải tập định rồi sau mới phát huệ (thời thời 
thường phất thức, vật xử nhạ trần ai). Nhưng 
theo chủ trương của Huệ Năng thì Định và 
Huệ có mặt đồng thời. Định và Huệ chỉ là 
một vì theo kinh Niết Bàn nếu thừa Định mà 
thiếu Huệ ấy là thêm vô minh, khi thừa Huệ 
mà thiếu Định ấy là thêm tà kiến. Nhưng khi 
Định Huệ bằng nhau, người ta có thể nói là 
thấy trong Phật Tánh. Chính vì vậy mà trong 
các bài pháp, Huệ Năng luôn chứng minh 
quan niệm nhất thể giữa Định và Huệ của 
mình: “Này các bạn hữu, cái căn bản trong 
pháp của tôi là Định và Huệ. Các bạn chớ để 
bị mê hoặc mà tin rằng có thể tách rời Định 
với Huệ. Chúng chỉ là một, không phải hai. 
Định là Thể của Huệ và Huệ là Dụng của 
Định. Khi các bạn quán Huệ thì thấy Định ở 
trong Huệ, khi các bạn quán Định thì thấy 
Huệ ở trong Định. Nếu hiểu được như thế, thì 
Định và Huệ luôn đi đôi trong tu tập. Này các 
bạn đang tu tập, chớ nói trước phải có Định 
rồi Huệ mới phát, vì nói như thế là tách đôi 
chúng rồi. Những người thấy như vậy khiến 
pháp có hai tướng, những người này miệng 
nói mà tâm không làm. Họ xem Định phân 
biệt với Huệ. Như những người miệng và lòng 
hợp nhau, trong ngoài như một, xem Định và 
Huệ đồng nhau hay như một, những người 
này miệng nói tâm làm cùng lúc.” Huệ Năng 
còn chứng minh thêm về quan niệm nhất thể 
này bằng cách nêu lên mối tương quan hiện 
hữu giữa ngọn đèn và ánh sáng của nó. Ngài 
nói: “Giống như cái đèn và ánh sáng của nó. 
Khi có đèn thì sáng. Đèn là thể của sáng và 
sáng là Dụng của đèn. Tên gọi khác nhau 
nhưng thể chỉ là một. Nên hiểu mối tương 
quan giữa Định và Huệ cũng theo cách như 
vậy.” Chúng ta thấy quan niệm của Thần Hội 
(một đại đệ tử của Huệ Năng) về nhất thể 
trong quyển Pháp Ngữ của sư: “Ở đâu niệm 


chẳng khởi, trống không và vô tướng ngự trị, 
ở đó là chân Định. Khi niệm không khởi, 
trống không, không tướng thích ứng với trần 
cảnh, khi ấy là chân Huệ. Ở đâu được như thế 
thì chúng ta thấy rằng Huệ, quán trong chính 
nó, là Dụng của Định, không có phân biệt, nó 
chính là Định. Khi người ta cố quán Định thì 
chẳng có Định. Khi người ta cố quán Huệ, thì 
chẳng có Huệ. Tại sao vậy? Bởi vì tự tánh là 
chơn như, và chính đây là cái mà chúng ta nói 
Định Huệ nhất thể.” 
Sit in a solitary place with a layperson: Ngồi 
nơi thanh vắng với người thế tục. 
1) A Bhiksu or Bhiksuni who sits alone In a 
hidden solitary place with a layperson or even 
with another monk or nun, 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào ngồi một mình nơi khuất 
vắng với người thế tục, hay ngay nã với một 
vị Tăng hay vị Ni khác, là phạm giới Ba Dật 
Đề hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối ngay). 
A Bhiksu or Bhiksuni who sĩt alone 1n a boat 
or other means of transportaton with a 
layperson or even another monk or nun, 
©xcept in case of emergency or with the 
permisson of the (Order, 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào ngồi một mình trên tàu 
thuyển hay phương tiện di chuyển khác với 
người thế tục hay ngay cả với một vị Tăng 
hay Ni khác, trừ trường hợp khẩn cấp hay có 
phép của giáo hội, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối ngay). 
Sỉta (sk0: Sông Tất Đà—This ¡is one of the eight 
big rivers of India at the time of the Buddha—Đây 
là một trong tám con sông lớn ở Ấn Độ vào thời 
Đức Phật—See Eight big rivers of India at the 
time of the Buddha. 
Siftamsu (skt): Spirit with white rays—Đại Bạch 
Quang Thần. 
Siftatapatrosnisa (p): Phật Đảnh Bạch Hào (màu 
vàng ròng). 
Siftatapatrosnisa Dharani: Chú Đại Phật Đảnh 
Thủ Lăng Nghiêm—Bạch Tản Cái Phật Đảnh Đà 
La ÑI Chú—The white-umbrella dharan1. 
Sifavan (skÐ: Đại Hàn Lâm—The graveyard— 
The grove of great cold, burial stupas in India— 


commits an 


2) 


commis an 





4090 


Khu rừng lạnh lớn, có nghĩa là bãi tha ma bên 
Thiên Trúc. 

Sitavana (skt): Hàn Lâm. 

I) Thi Đà Lâm—Còn gọi là Thị Đà Bà, An Đà 
Lâm, Trú Ám Lâm, Khủng Tỳ Lâm, Khủng 
Úy Lâm, Hàn Lâm—Cold forest using as 
cemetery—Cold grove, a place for exposing 
corpses—Rừng lạnh, nơi bổ xác người chết 
hay là nghĩa địa (chính âm là Thi Đa Bà Na, 
có nghĩa là Hàn Lâm hay rừng lạnh. Rừng 
nầy nằm sâu trong rừng thắm lạnh lẽo. Lúc 
Phật còn tại thế thì khu rừng nầy nằm cạnh 
thành Vương Xá, xác người chết được đem bỏ 
vào đó cho kên kên rỉa thịt). 

A place named Sitavana In Northern India: 
Thi Đa Bà Na—Tên vùng Thi Đà Lâm ở Bắc 
Ấn Độ. 

SieéẶ of enlightenment: Đạo tràng (Bồ để 
tràng—A place of plot of enlightenment— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten things that occur when 
Great Enliphtening Beings go to the site of 
enlightenment. Enlightening Beings utilize these 
ten things to teach and influence senftient beings— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ 
Tát đi đến đạo tràng có mười sự. Chư Đại Bồ Tát 
dùng mười sự đến đạo tràng nầy để giáo hóa và 
ảnh hưởng chúng sanh—See Ten things occur 
when Great Enlightening Beings go to the site of 
enlightenmernt. 


Site of enlightenment as the 





2) 


sphere of 
acfion: They attain universal knowledge, without 
stoppIng the practices of Enlightening Beings— 
Dùng đạo tràng làm chỗ sở hành, vì thành nhứt 
thiết trí mà chẳng dứt hạnh Bồ Tát —See Ten 
kinds of sphere of acton of Great Enlightening 
Beings. 

Sife of a pagoda: Khuôn viên nhà chùa. 

Siding: Asana (sk)—The fine manner of 
sitinge—Ngổi— Tọa Pháp Uy nghỉ ngỗồi—See 
Eight factors of Yoga concenfration. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should not squad—Vụ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên ngồi 
chồm hổm. 

A Bhiksu or Bhiksuni should sít solidly and at 
ease with his or her back upright—VỊ Tỳ 


2) 


Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên ngồi một cách 
vững chảy với lưng thẳng thóm. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not shake his or 
her legs, nor swing or tap his or her feet—VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên rung đùi 
hay lắc lư nhịp chân lúc ngồi. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not sit in a place 
where people are drinking alcohol, eating 
meat, gøambling, using abusive language, 
disrespectffully teasing each other, or speaking 
badly about others—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni không nên ngôi ở những nơi có 
người đang uống rượu, ăn thịt, cờ bạc, chưởi 
mắng, chế giễu bỡn cợt và nói xấu lẫn nhau.. 
Siting in Buddhism also means a medifative 
practice that does not rely on techniques such 
as Koan practice, but Instead ¡involves the 
enfire person In sitting meditation. A ]apanese 
term for “just siting” 1s  “Shikantaza.” 
According to Dogen Master, 1t 1s a state of 
lucid concentralon in which there 1s no 
content and in which one 1s nof sfriving to 
attain anything at all. Rather, the practice 
1(self 1s to be viewed as the actualizaton of 
one°s innate buddhahood—Ngồi trong Phật 
giáo cũng có nghĩa là thực tập thiển mà 
không tùy thuộc vào một kỹ thuật nào như 
thực tập công án chẳng hạn, nhưng toàn thân 
hành giả tọa thiển. Từ ngữ Nhật Bản cho “chỉ 
đơn thuần ngồi” là “Shikantaza.” Theo Thiển 
sư Đạo Nguyên (Nhật Bản), đó là sự định tỉnh 
sáng suốt, không chứa đựng bất cứ thứ gì, 
không cố gắng để đạt được bất cứ thứ gì. Lối 
thực tập này được xem như là cách thực 
chứng Phật tánh bẩm sanh của chính mình. 
See Four respect-Iinspiring forms of demeanor 
(behavior). 

Sitting of Brahma: Chỗ ngồi Phạm vương— 
Being In confrol of theIr own and others” minds— 
Vì ở người và mình tâm đều được tự tại—See Ten 
kinds of sitting of Great Enlightening Beings. 
Sitting cushion: Zafu (Jap)—Nisidana (skt)—Bồ 
Đoàn—See Sitting mat. 

Sitting of great benevolence: Chỗ ngồi đại 
từ—Bringing  happness all 
beings—Vì làm cho các chúng sanh hung dữ đều 


3) 


4) 


5) 


+ 


tO evill sentient 


4091 


hạnh phúc—See Ten kinds of siting of Great 
Enliphtening Beinss. 

Sitting of great compassion: Chỗ ngôi đại bi— 
Tirelessly enduring all pains—Vì nhẫn chịu tất cả 
đau khổ chẳng mỏổi nhàm —See Ten kinds of 
siting of Great Enlightening Beings. 

Sitting of Great Enlightening Beings: Chỗ 
ngổi của chư Đại Bổ Tát —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of siting of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the Buddhas” supreme siftIng of true awareness— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, có mười chỗ 
ngôi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 
mười chỗ ngồi nầy thời được chỗ ngồi chánh giác 
vô thượng của Đức Như Lai—See Ten kinds of 
sitting of Great Enlightening Beings. 

Sitting of guardian deities: Chỗ ngôi Tứ Thiên 
vương —lIndependently esfablishing the Buddha 
teaching ¡n all worlds—Vì ở tất cả thế gian tự tại 
an lập Phật pháp—See Ten kinds of siting of 
Great Enlightening Beings. 

Siting of Indra: Chỗ ngôi Đế Thích—The 
sitting of Indra, king of gods, being superior lords 
of all sentient beings—Vì làm thắng chủ cho tất 
cả chúng sanh—See Ten kinds of siting of Great 
Enlightening Beings. 

Sitting of lions: Chỗ ngôi sư tử, vì hay thuyết 
pháp ——The sitting of lions, being able to expound 
the trut—See Ten kinds of siting of Great 
Enliphtening Beings. 

Siing in a lotus posture: Cross-legsed 
posiion—Kiết Già—See Padmasana. 

Sitting mat: Zabuton (ap)—Bồ Đoàn. 

l) A siting cushion, rush cushion, or hassock. A 
cushion that usually filed with kapok and 
covered with dark blue fabric, on which the 
practitioner sits when practicing meditation. lt 
is usually round—Vật dụng ngôi thiển hay 
quỳ lạy. Bồ đoàn là cái gối được độn đầy 
bằng vỏ cỏ bổ, hay bông gòn, hình tròn (nên 
gọi là bổ đoàn). 

In Japan, a sitting mat is usually a square mat, 
generally filled with cotton and covered with 
gray cloth, or any other colors, used only for 
seated meditation. In Vietnam or China, a 
siting mat, rush cushion, or hassock. A mat 





20 


usually filled with kapok and covered with 
dark blue fabric, on which the practitloner sIts 
when practicing medifaton. It 1s usually 
round—Ở Nhật, chiếu ngồi thiển thường là 
một mảnh vuông, nhét đầy gòn, được bao lại 
bằng vải xám hay bất cứ màu nào, chỉ dùng 
để tọa thiển. Ở Việt Nam hay Trung Quốc, 
bổ đoàn là vật dụng để ngồi thiển hay quỳ 
lạy. Bồ đoàn là cái gối được độn đầy bằng vỏ 
cỏ bổ, hay bông gòn, hình tròn (nên gọi là bổ 
đoàn). 
Sitting meditation: Tọa Thiểền—See Sit (v) in 
medifation. 
Sifting naked in public: Tự Tọa Ngoại Đạo— 
Ngồi lõa thể trước công chúng, chẳng kể nóng 
lạnh mưa gió, một trong sáu lối tu khổ hạnh của 
ngoại giáo—One of the six austeriies which are 
referred to as outsiders——See SIx ausferitIes. 
Sitting and not lying down: Thường tọa bất 
ngọa—Sec Twelve kinds of ascetc practices 
(dhuta). 
Sitting of right teaching: Chỗ ngồi chánh pháp, 
vì dùng sức tổng trì biện tài mà khai thị_—The 
sitting of ripht teaching, holding forth by means of 
mental command and intellectual powers—See 
Ten kinds of sitting of Great Enlightening Beings. 
Sitfing room: Tọa đường. 
Sitting under trees: Ngồi nơi gốc cây—See 
Four necessaries of a monks (T]). 
Siting of universal mornarchs: Chỗ ngồi 
chuyên luân vương, vì phát khởi mười thiện đạo— 
Promoting all vrituous behavior—See Ten kinds 
Of sitting of Great Enlightening Beings. 
Situation (n): Tình hình —Hoàn cảnh. 
Situation of matter: Sự tình. 
Sivaites (skÐ: Tự Tại Thiên Ngoại Đạo —One 
who ascribed creation and destruction to Siva, and 
that all things from his body, space his head, sun 
and moon his eyes, earth his body, rivers and seas 
his urine, mounfains his faces, wind his breath, fire 
his heat, and all living things the vermin on his 
body—Phái Ma Hê Thủ La ngoại đạo tin rằng có 
một vị Trời Tự Tại (Ma hê Thủ La Thiên) có thể 
tạo hoại mọi sự mọi vật từ ngay trên thân hình 
của ông ta, lấy đầu làm hư không, lấy mắt làm 
mặt trời mặt trăng, lất thịt làm đất, lấy nước tiểu 


4092 


làm sông biển, lấy mặt làm núi non, lấy hơi thở 
làm gió, lấy sức nóng làm lửa. 

Sivaraksa, Sulak (1933 - ): Phật Giáo Nhập 
Thế— Thai social activist, one of the leading 
theorizers of “Engaged Buddhism.” Beginning In 
the 1960s, he became a trenchant (sắc bén) critic 
of the country”s dictators and military, and in 1984 
he was arrested for defamation of the monarchy, 
but was later released, largely due 
International campaign on his behalf. He is the 
founder of an Impressive number of actIvist 
OTgØan1zations, NGOs, ¡including the 
Internatonal Network of Engaged Buddhists 
qNEB). He has been actve ¡in working for 
democracy and human righ(s, peace and non- 
violence, rural and urban community development 
proJects, workers” riphts, improving the lives of 
women, and promofting appropriate technology. 
Sivaraksa takes the Buddha and early Samgha as 
models personal 
organization. Both represent the cultivation of 
wisdom and the practice of morality, 
SIvaraksa the  Samgha 
communrty of religlous practitioners that embraces 
the Ideals of economic simplicity, non-attachment, 
and commitment to religilous practice. He has 
published numerous books and articles, both In 
Thai and English, including Seeds of Peace (1992) 
and A Socially Engaged Buddhism (1988)—Một 
nhà hoạt động xã hội người Thái Lan, một trong 
những lý thuyết gia hàng đầu trong phong trào 
“Phật Giáo Nhập Thế.” Bắt đầu từ thập niên 
1960s, ông đã trở thành nhà phê bình sắc bén về 
độc tài và quân phiệt trong xứ, và năm 1984 ông 
bị bắt giữ vì đã phỉ báng vương quyển Thái Lan, 
nhưng sau đó được thả ra, phần lớn nhờ sự vận 
động của quốc tế. Ông là người sáng lập của tổ 
chức NGOs với một số hội viên đáng kể, tổ chức 
NGOs bao gồm tổ chức Mạng Lưới Thế Giới của 
Phật Giáo Nhập Thế (INEB). Ông tích cực hoạt 
động cho dân chủ và nhân quyên, hòa bình và bất 
bạo động, với những kế hoạch phát triển cộng 
đồng ở nông thôn và đô thị, quyền lợi của công 
nhân, cải thiện đời sống phụ nữ, và cổ võ việc sử 
dụng những kỹ thuật thích hợp thay cho sức người. 
Sivaraksa lấy hình ảnh Đức Phật và Tăng đoàn 
thời nguyên thủy là kiểu mẫu cho phạm hạnh cá 


fo an 


and 


for conduct and  social 


and 


considers to be a 


nhân và tổ chức xã hội. Cả hai thứ này đều tiêu 
biểu cho việc tu tập trí tuệ và giới luật, và 
Sivaraksa xem Tăng đoàn là cộng đồng của 
những người tu tập tôn giáo ấp ủ những lý tưởng 
về sự cần kiệm đơn giản, không luyến chấp, và sự 
cam kết tu tập. Ông đã xuất bản một số sách và 
bào viết, cả bằng tiếng Thái và Anh ngữ, bao gồm 
“Chủng Tử Hòa Bình” năm 1992 và “Phật Giáo 
Hòa Nhập Vào Xã Hội” năm 1988. 
Sivathika — (p): Charnel 
Contemplation. 

SÏvi (skt): Thi Tỳ Ca—Thi Tỳ Già—According to 
the sastra on Prajna-Paramita Sutra, SiVi was one 
of Sakyamuni”s former Incarnations, when to save 
a life of a dove he cut off and gave his own flesh 
to an eagple which pursued it, which eagle was 
SIva transformed 1n order to test him—Theo Đại 
Trí Độ Luận, Thi Tỳ Ca là một trong những tiền 
thân của Đức Phật, người đã từng cắt thịt mình bố 
thí cho chim bồ câu. 

Six able devices of Bodhisattvas: Lục Chúng 
Thiện Xảo Phương Tiện—According to the 
Bodhisattva Practicing Ground Sutra, there are sIX 
able devices of Bodhisattvas—Theo Bồ Tát Địa 
Trì Kinh, có sáu loại phương tiện thiện xảo: 

l1) Preaching deep truths in simple form to lead 
on people gladly to believe: Tùy Thuận Xảo 
Phương Tiện—Thuận theo căn cơ chúng sanh 
mà răn dạy, khiến họ tin tưởng ưa thích; 
thuyết pháp rất sâu mà dễ hiểu cho mọi 
người. 

Promising people every øood way of realizing 
their desires, of wealth: Lập Yếu Xảo Phương 
Tiện-Hứa cho chúng sanh tài sản ruộng 
nương (xe Hưu, xe Trâu) mà họ mong muốn, 
để dân dần khiến họ thực hành thiện pháp. 
Showing a threatenng aspect the 
đisobedient to induce reform: Dị Tướng Xảo 
Phương Tiện—Khi họ chẳng tòng thuận thì 
làm ra vẻ giận dữ quở trách khiến họ phải sợ 
mà sữa đổi. 

Rebuking and punishing people with a like 
object: Bức Bách Xảo Phương Tiện—Đối với 
những kẻ phạm giới thì có hình thức trừng 
phạt khiến họ la bỏ ác pháp. 


See Ground 


2) 


3) 


{O 


4) 


4093 


53) Granting wealth to induce grateful offerings 
and almsgiving: Báo Ân Xảo Phương Tiện— 
Cho tài vật để họ sinh tâm cúng dường bố thí. 

6) Descending from heaven, leaving home, 
atfaining, and leading to Joy and purity: Thanh 
Tịnh Xảo Phương Tiện—Từ trên cõi trời 
giáng sinh, rồi xuất gia học đạo, thành vô 
thượng Bồ Đề, khiến chúng sanh đều tín lạc 
và thanh tịnh. 

Six Arhatfs: Lục A La Hán—Each Arahant ¡is 

escorted by two yaksas bearing candle—Mỗi vị A 

La Hán được hai quỷ sứ đội đèn hộ tống. 

Il) Almsgiving to Arahants: Lễ Bố Thí các A La 
Hán. 

2) Gift-offering to Arahants: Lễ Cúng Dường các 
A La Hán. 

3) Learner-Admonishing Arahants: Các A La 
Hán khuyến học. 

4) Dharma Preaching and Hearing Arahants: 
Các A La Hán văn pháp và thuyết pháp. 

53) SinnerSaving Arahans ¡in the Sword 
Mountain Purgatory (hell): Đao sơn địa ngục 
tiếp hóa A La Hán—Các A La Hán cứu tội 
nhân trong địa ngục núi kiếm. 

6) Sinner-Saving Arahants in the Icy Purgatory 
(hell): Đại Hàn địa ngục tiếp hóa A La Hán— 
Các A La Hán cứu tội nhân trong địa ngục 
cực lạnh. 

Sỉix arrows: Lục tiễn hay lục kiếm —The six 
swords or arrows, I.e. the six senses which are 
defined as the qualiies of sipht, sound, smell, 
taste, touch and mind—Sáu thanh kiếm hay sáu 
mũi tên, chẳng hạn như sáu căn, được định nghĩa 
như sáu phẩm chất của sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. 

Six articles for worship: Lục Cúng Cụ—Sáu 

món dành trong việc cúng kiến hay sáu món mà 

Thiển Lâm dâng để cúng Phật. 

Œ) According to The Mahayana Buddhism— 
Theo Phật Giáo Đại Thừa: 

1) Flowers: Hoa—It is believed that the reward 
for offering flowers to the Buddha 1s that you 
will have perfect features and be very 
beautiful in the next life. However, sincere 
Buddhists should not make offerings of 
flowers to the Buddha with the hope of 
gaininng handsome features 1n the future, for 


2) 


3) 


Á) 


that will nurturte your greed. Remember, 
when your merit and virtue are sufficient, 
VOUT  YVOUF be naturally 
beautiful—Người ta tin rằng quả báo của 
cúng dường Phật bằng bông hoa là trong 
tương lai sẽ có được hình tướng toàn vẹn và 
đẹp đẽ. Tuy nhiên, Phật tử thuần thành không 
nên hy vọng cúng dường bông hoa để được 
hình tướng toàn vẹn và đẹp đế, vì làm như 
vậy là tự mình nuôi dưỡng lòng tham. Nên 
nhớ rằng một khi công đức đầy đủ thì thân 
thể sẽ tự nhiên hình tướng toàn vẹn và đẹp đế 
đẹp đế thôi. 

A censer: Lư hương—It Is believed that the 
reward for offering incense to the Buddha 1s 
that in the future your body wIll be fragrant. 
However, sincere Buddhists should not make 
offerings of Incense to the Buddha with the 
hope of gaining a fragrant body, for that will 
nurfure your greed. Remember, when your 
merit and virtue are sufficient, your body wIll 
be naturally frageant——Người ta tin rằng quả 
báo của cúng dường Phật bằng hương nhang 
là trong tương lai sẽ có một thân thể thơm tho. 
Tuy nhiên, Phật tử thuần thành không nên hy 
vọng cúng dường hương nhang để được thân 
thể thơm tho, vì làm như vậy là tự mình nuôi 
dưỡng lòng tham. Nên nhớ rằng một khi công 
đức đây đủ thì thân thể sẽ tự nhiên thơm tho 
vậy thôi. 

Lamp or candles: Nến (Đèn)—It is believed 
that If you make offerings of lamps to the 
Buddha, you will have a clear vision in your 
next life. You wIll be able to see things other 
people cannot see—Người ta tin rằng nếu bạn 
cúng dường đèn lên Đức Phật thì đời sau bạn 
sẽ có một nhãn quang trong sáng. Bạn sẽ có 
khả năng thấy những cái mà người khác 
không thể thấy được. 

Water: Nước—It 1s believed that 1f you make 
offerings of water to the Buddha, you will 
have a cool and clear mind In your next lIfe. 
You wIll be able to know things other people 
cannot know——Người ta tin rằng nếu bạn cúng 
dường nước lên Đức Phật thì đời sau bạn sẽ 
có một cái tâm thanh lương trong sáng. Bạn 
sẽ có khả năng biết những cái mà người khác 


featirte  will 





4094 


không thể biết được—See Eight virtues of 
WAI€T. 

Fruits: Quả (Trái cây)—You should offer 
fruifs to the Buddha with the vow that you will 
try to keep your daily diet on fruits and 
vegetables only—Bạn nên cúng dường trái 
cây lên Đức Phật với tâm nguyện rằng mình 
sẽ cố gắng chỉ thọ dụng trái cây và rau quả 
trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 

Tea: Trà ——Used as habit of offerings to the 
SpIrifs in monasteriles—Trà được dùng như 
một thói quen trong các buổi lễ cúng vong ở 
các tự viện. 

According to The Dicionary of Chinese 
Budhist Terms composed by Professor 
Soothill_—Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển 
của Giáo Sư Soothill: 

Flowers: Hoa. 

Unguents: Hương (đô bôi). 

Water: Nước. 

Incense: Nhang. 

5) Food: Thức ăn. 

6) Light: Đèn. 

Six auspicious indicatfions: Lục Thoại—The 
SIX auSpIcIous 1ndications attributed to the Buddha 
as a preliminary to his delivery of the Lotus 
Sutra—§áu điểm kiết tường khi Phật thuyết kinh 
Pháp Hoa: 


5) 


6) 





qI) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


l1) The Buddhaˆs opening address on the Infinite: 
Bài thuyết khai thị về vô lượng của Đức Phật. 

2) The Buddha”s samadhi: Phật tam ma địa. 

3) The rain of flowers: Mưa hoa. 

4)_ The earthquake: Mặt đất run chuyển. 

5) The delight of the beholders: Người mục kích 
cảm thấy dễ chịu. 

6) The Buddha-ray: Phật phóng quang. 


Sỉx austerities: Lục Khổ Hạnh—The six heretics 
of the six austeriles which are referred to as 
outsiders°—Lục Khổ Hạnh Ngoại Đạo hay sáu lối 
tu khổ hạnh của ngoại giáo: 


1) Self-starvation: Tự Ngã Ngoại Đạo—Lối khổ 
hạnh tự giảm ăn uống hoặc nhịn đói của 
ngoại đạo. 

2) Naked cave-dwelling or throwing oneself 


down precipices: Đầu Uyên Ngoại Đạo— 
Sống nơi hang đá trơ trọi hay tự gieo mình 
vào vực thẳm mà chết. 


3) Self-Iimmolation, or self-torturing by fire: Phó 
Hỏa Ngoại Đạo—Thường dùng năm thứ lửa 
nóng để thiêu nướng thân mình, hay tự dùng 
lửa để hành xác. 

Siftng naked In public: Tự Tọa Ngoại Đạo—— 
Ngồi lõa thể trước công chúng, chẳng kể 
nóng lạnh mưa gió. 

Dwelling in silence among graves: Tịch Mặc 
Ngoại Đạo —Ascetics who vowed to silence 
who dwell among tombs or In solittude—Loại 
ngoại đạo thể nguyễn thường ở giữa nơi tha 
ma mộ địa, lắng lặng chẳng nói. 

Living as animals: Ngưu Cẩu Ngoại Đạo— 
Loại trì ngưu giới cẩu giới, sống như thú vật. 
Six Bodhisattvas in the Tỉ-Tsang group of 
the Garbhadhatu: Lục Địa Tạng —See Six Ti- 
Tsang. 

Six Bodhisattva-stages: Lục Chủng Trụ —The 
six bodhisatfva-stages In the Bodhisattvabhumi 
Sutra (Bồ Tát Địa Trì Kinh)—Sáu loại trụ vị của 
Bồ Tát: 

I) The attainment of the Buddha-seed: Chúng 
tính trụ. **See Ten stages In Bodhisattva- 
wisdom. 

The atfainment of discernmenfs and practices 
1n the ften necessary activiles of a 
Bodhisattva: Giải hành trụ. **See Ten kinds 
Of practice of Great Enlightening Beings, and 
Ten necessary practices of a Bodhisattva. 

The attainment of purity by attaining reality: 
Tịnh **See Sfaøes 
Bodhisattva-wisdom. 

The attainment of progress In riddance of 
Incorrect thinking from the second to the 
seventh stages of Bodhisattva: Hành đạo tích 
trụ. **See Ten stages in Bodhisattva-wisdom. 
Atfainment of powers of correct decision and 
Judgment in the eight and nine sfapes of 
Bodhisattva: Quyết định trụ. **See Ten 
sfages in Bodhisattva-wisdom. 

Atfainment of the perfect Bodhisattva-staøe In 
the ten stages of Bodhisattva, but not 
including the Buddha-stage: Cứu cánh trụ— 
Giai đoạn đạt được Bồ tát toàn thiện trong 
Thập địa Bồ Tát, nhưng chưa tới Phật địa. 





4) 


5) 


6) 


2) 


3) 


tâm trụ. Ten in 


4) 


5) 


6) 


4095 


Six bonds of the mỉnd: Lục Trước Tâm —The 

six bonds or the mind of the six bonds—Sáu loại 

tâm chấp trước: 

I1) Greedy mind: Tâm tham trước. 

2) Mind of sensual love: Mind attached to 
love——Tâm ái trước. 

3) Mind full of hate: Tâm sân trước. 

4) Mind full of doubt: Tâm nghi trước. 

5) Mind full of lust: Tâm dục trước. 

6)_ Mind full of pride: Tâm mạn trước. 

Sỉx causafions of the stages of bodhisattva 

development: Lục Nhân—See Six kinds of 

Causes. 

Sỉix causes of all condifioned things: Lục 

Nhân—See Six kinds of causes. 

Six characters of Amitabha Buddha: Lục tự 

Di Đà (Nam Mô A Di Đà Phật). 

Sỉx cereals: Lục Cốc. 

I)_ Glutinous rice: Nếp. 

2) Ordinary rice: Gạo. 

3) Beans: Đậu. 

4) Wheat: Lúa mì. 


5) Millet: Lúa mạch. 
6) Corn: Ngô. 
Six characferistics: Lục Tướng See Six 


charateristIcs of everything. 

Six charateristics of a Bhagavat: Lục Đức— 

Sáu đặc tánh của từ Bạt Già Phạm, cũng là một 

trong những danh hiệu của Phật—The 

charateristcs of a Bhagavat, which 1s one of a 

Buddha's tiles: 

l1) Sovereign: Tự Tại. 

2) Glorious: Cực Thịnh (Huy hoàng). 

3) Majestc: Đoan Nghiêm. 

4)_ Famous: Danh Tiếng. 

5) Propitious: Cát Tường (tốt lành). 

6) Honoured: Tôn Quý (cao quý). 

Six characteristics of a Buddha: Lục Đức— 

Lục Tướng—See S1x charateristics of a Bhagavat. 

Six characterisfcs of cverything: Lục 

Tướng—According to the Avatamsaka School, 

everything (dharma) has six characteristIcs—Theo 

tông Hoa Nghiêm, vạn hữu có sáu tướng: 

I) Whole or Universality: Tổng Tướng— 
Consisting of five aggregates. Universality 1s 
the total of special pars——Do năm uẩn họp 


SIX 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


thành. Tổng tướng là toàn thể của những bộ 
phận đặc biệt. 

Parts or Speciality: Biệt Tướng—Speciality 1s 
the special parts constitutng the whole. The 
organs of diferent human beings have 
“speciality” 1n the sense of unique character or 
power. All have eyes, but not all eyes have 
the same power—Những bộ phận đặc biệt tạo 
thành một toàn bộ hay. Các căn bản của các 
loại người khác nhau đều có riêng “đặc dị 
tính” theo nghĩa đặc trưng hay năng lực độc 
nhất. Mọi người đều có đôi mắt, nhưng không 
có đôi mắt nào có cùng năng lực như nhau cả. 
Unity or Similarity: Đồng Tướng—Similarity 
means that all specialitles have the capacIty 
of being equally harmonious In constituting 
the whole. All organs are similar as organs, Or 
1n the sense of co-relation in one organism—— 
Tất cả các biệt tướng đều có năng tính một 
sinh thể có thể tiết điệu đồng đều như nhau 
khi tạo thành một toàn bộ. Các căn đều như 
nhau, đều là căn, trong nghĩa cộng đồng liên 
hệ trong một căn thể. 

Diversity: DỊ Tướng —DIversity means that 
specialitles, In spite of their being mutually 
harmonious, keep therr special features. Each 
organ also possesses “diversity” since 1t has a 
special relation to the whole—Những biệt 
tướng, dù thể tính của chúng có tiết điệu với 
nhau, vẫn giữ nguyên những sắc thái riêng 
biệt của mình. Mỗi căn đều có “sai biệt tính" 
ví nó có một quan hệ đặc biệt đối với toàn 
thể. 

Entrety or Intepraton: Thành Tướng— 
Intesraton means that specialities, though 
they are special, make up Universality by 
uniting themselves. All organs work together 
to complete the whole unitary beine——Những 
biệt tướng, dù chúng đặc biệt, vẫn tạo thành 
tổng tướng bằng cách kết hợp nhau thành 
một. Tất cả các căn cùng tác động chung để 
hoàn thành một đơn thể toàn diện. 

Fractions or Differentiation: Hoại Tướng— 
Differentiation means that specialities, though 
they make up universality, do not lose theIr 
own special features. Each organ, being in 1ts 
own speclal position, performs 
differentiating function—Những biệt tướng, 


IS OWNn 


4096 


dù chúng kết hợp thành tổng tướng, vẫn 
không đánh mất những sắc thái riêng biệt của 
mình. Mỗi quan năng trong vị trí riêng biệt 
của nó thi hành nhiệm vụ đặc thù của nó. 
Six chief causes: Lục Căn Nhân—See Six chief 
causes In the Theory of Causal Relation. 
Six Chief Causes (hetu) and four Sub- 
causes: Lục Căn Nhân Tứ Trợ Duyên—The 
sevenfy-five clements mentioned the 
Abhidharma of the Kosa School, though separate 
from one another, are found linked together In the 


1n 


actual world. This phenomenon 1s explained by 
the theory of causal relaton or combination, 
sometimes called the Doctrine of the Ten Causes, 
in which six Chief Causes (hetu) and four Sub- 
causes (pratyaya) are assumed—Bảy mươi lăm 
pháp trong A Tỳ Đàm của Câu Xá Tông, dù phân 
ly, đều liên kết nhau trong thế giới hiện thực. 

Hiện tượng nây được cắt nghĩa bằng lý thuyết 

tương quan nhân quả hay thuyết về mười nhân, 

trong đó có sáu căn nhân và bốn trợ duyên. 

(A) The Six Chief Causes: Lục Căn Nhân—See 
Six chief causes In the Theory of Causal 
Relation. 

(B) The Four Sub-causes: Tứ Trợ Duyên—See 
Four Sub-causes. 

Six chief causes in the Theory of Causal 

Relation: Lục Căn Nhân—According to the 

Abhidharma of the Kosa School, there are six 

chief causes In the Theory of Causal Relaton—— 

Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá, có sáu căn 

nhân trong thuyết nhân quả. 

l) Karana-hetu (skQ: Năng Tác Nhân—The 

active cause as the leading factor in the 

production of an effect—Năng tác nhân là 
yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh một hậu 
quả. 

Sahabhu-hetu (skÐ: Câu Hữu Nhân—The co- 

©xIstent cause, more than two factors always 


2) 


working together—Câu hữu nhân là loại nhân 
mà trên hai yếu tố luôn luôn cùng hành sự 
với nhau. 

Sabhaga-hetu (skt): Đông Loại Nhân —The 
similar-specIes cause, a cause helping other 
Là loại nhân trợ giúp 
những nhân khác cùng loại với nó. 


3) 


causes of its kind 





Saprayukta-hetu (skt: Tương Ưng Nhân— 
The concomitant cause, appearing at any 
time, from any motive, with regard to any 
fact, on any occason and ¡in any 
environment—Là loại nhân xuất hiện bất cứ 
lúc nào, từ bất cứ động lực nào, đối với bất cứ 
sự kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào, và trong 
bất cứ trường hợp nào. 

Sarvatgrata-hetu (skÐ: Biến Hành Nhân— 
The universally prevalent cause, a cause 
always connected with wrong views, doubfs 
or Ipnorance which produces all the errors of 
men—Là nhân luôn luôn liên hệ với những tà 
kiến, hoài nghi hay vô minh, tạo ra tất cả 
những sai lầm của con người. 

Vipaka-hetu (skÐ: DỊ Thục Nhân—The cause 
ripening In a different life, a cause which 
produces 1fs effect 1n a different life, as when 
retributions are obtained 1n the life after 
death—Là nhân tạo ra kết quả của nó trong 
một đời sống khác, như khi những thưởng 
phạt nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp 
sau khi chết. 

Six Chinese Patriarchs: Lục Tổ Thiển Trung 
Hoa—Sáu tổ dòng Thiền Trung Hoa. 

1) The First Patriarch in China: Bodhidharma 
The founder of the Chinese Zen—Nhứt Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma—See Bodhidharma. 

The Second Patriarch Hue-Ke (468-543 AD): 
Nhị Tổ Huệ Khả—See Hui-K”o. 

The Third Patriarch Seng Tsan ( ?— 606 AD): 
Tam Tổ Tăng Xán—S§ee Seng Tsan. 


4) 


5) 


6) 








2) 


3) 


4) The fourth Patriarch Tao Hsin (580-651): Tứ 
Tổ Đạo Tín—See Tao-Hsin. 
53) The fifth Patriarch Hung-Jen ((601-675): Ngũ 


Tổ Hoằng Nhẫn—See Hung-Jen. 

The Sixth Patriarch Hui-Neng: Lục Tổ Huệ 
Năng—Who received the transmission from 
Hung-Jen (fñíth patriarch). Hui Neng 
propagated Zen In the Southern part of China; 
therefore, his lineage ¡1s called the southern 
school of Zen—Vị tổ thứ sáu, người đã nhận 
y bát từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hoằng hóa về 
phương nam, nên còn gọi là dòng thiển 
phương nam—See Hui-Neng. 

Six closest relafives: Lục Thân—-See Six 
1mmediate relatlons. 


6) 


4097 


Six coarser sfages: Lục Thô Tướng—According 

to the Awakening of Faith, there are sIx coarser 

Sfages arising from the three finer stages which In 

tunn are produced by original unenlightened 

condition of iznorance—Theo Khởi Tín Luận, có 
sáu loại thô tướng sanh ra bởi sĩ mê. 

l) Knowledge or consclousness of like and 
dislike arising from mental conditions: Trí 
Tướng—Ý thức do cảnh giới mê chấp mà 
chẳng biết đó là huyễn giả lại sanh tâm thích 
hay không thích khởi lên từ trạng thái tỉnh 
thần. 

2) Consciouness of pain and pleasure resulting 

from the knowledge or conscIousness, causing 

Confinuous responsive memory: Tương Tục 

Tướng—Dựa vào sự phân biệt của trí tướng 

mà có ý thức về khổ lạc (đau khổ và vui 

sướng). 

Attachment clinging  arising 

COnscIouness of pain or pÏeasure, or retention 





3) OFr from 
of memorles of past joys and sorrows as I1f 
they were reality and not illusions: Chấp Thủ 
Tướng—Đối với cảnh khổ lạc chẳng biết đó 
là hư huyễn lại sanh niềm chấp thủ. 

4) Assipning names according to the seeming 

and unreal with fixation of ideas: Kế Danh Tự 

Tướng—Gắn tên cố định cho những thứ 

huyễn hão giả danh nên sanh khổ đau phiển 

não. 

53) The consequent activity with all the varlety of 

deeds: Khởi Nghiệp Tướng —Hậu quả của 

các thứ nghiệp thiện ác. 

6) The suffering resulting from being tied to 

deeds and their karma consequences: Nghiệp 

Hệ Khổ Tướng—Bị buộc vào nghiệp thiện ác 

mà cảm khổ quả sanh tử. 

Six common-herd Bhiksus: Lục Quần Tỳ 

Kheo- The six common herd bhiksus, to whose 

Improper or evil conduct 1s attributed the laying 

down of many of the laws by Sakyamuni. The 

generally accepted list ¡mndicating Nanda, 

Upananda, Asvaka, Punarvasu, Chanda, and 

Udayin—Vào thời Đức Phật còn tại thế có sáu 

nhóm Tỳ Kheo xấu, kết đảng làm những chuyện 

trái với uy nghi. Giới luật mà Phật chế định ra 
phần nhiều duyên vào hành động của sáu nhóm tỳ 
kheo nầy mà đặt ra. 


Six common-herd Bhiksunis: Lục Quần Tỳ 
Kheo Ni—Beside the six common herd Bhiksus, 
there were also the six common hed Bhiksunis 
whose names were Just the same as that of the 
Bhiksus—Ngoài nhóm lục quần tỳ kheo ra, còn 
có lục quân tỳ kheo ni, cũng có tên giống như 
nhóm tỳ kheo. 

Sỉix concepfions: 
CONnSCIOusnesses. 


Lục Thức See Six 
Six condidons of living acfividies for a 
Sramanera (Sutra in Forty-Two Sections): 
Sáu điều kiện sinh hoạt của một vị Sa Môn (Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương). 


I1) Shaving their heads and beards: Cạo bỏ râu 
tóc. 

2) Accepting the Buddha”s Dharmas: Lãnh thọ 
giới pháp. 

3) Renouncing worldly wealth and riches: Xả bỏ 
của cải thế gian. 

4)_ Moderating ¡n acquiring things: Nhu cầu vừa 
đủ. 

53) Begging for food, eating only enough to 
satisfy the hunger, and taking only one meal a 
day at noon: Khất thực, ăn vừa đủ, và chỉ ăn 
ngày một ngọ. 

6) Passing the night beneath trees: Ngủ dưới gốc 


cây. 
Six conditions of senfient existence: Lục 
Đạo—See SIx gatIs. 
Six condifons tend to the eradication of 
sense-desires (The Buddha and His 
Teachings): Sáu điều kiện có khuynh hướng tận 
diệt tham dục (Đức Phật và Phật Pháp). 


l1) Perceiving the loathsomeness of the obJects: 
Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng. 

2) Constant meditation on loathsomeness: Kiên 
trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy. 

3) Sense-restraint: Thu thúc lục căn. 

4) Moderation ¡in food: Điều tiết việc ăn uống 
(Ăn uống có độ lượng). 

5) Good friendship: Tạo tình bằng hữu tốt. 

6) Profitable talk: Đàm luận hữu ích. 

Six Consciousnesses: Sáu  Thức—Six 


conceptions (consciousnesses)—The perceptions 
and discernings of the sIx organs of sense: 
1) Sight consciousness: Nhãn thức. 


4098 


2) Hearing consclousness: Nhĩ thức. 

3) Scent consciousness: Tỷ thức. 

4) Taste consciousness: Thiệt thức. 

53) Body consciousness: Thân thức. 

6)_ Mind consciousness: Mana (skt)—Ý thức. 

Six cords: Lục Kết -According to the 


Lankavatara Sutra, a cloth or cord tied In six 
consecufive double loops and knots. The cloth 
represents the fundamental unity, the knots the 
apparent diversity——Theo Kinh Lăng Già, dây vải 
kết thành sáu vòng và sáu nút liên tục. Vải tượng 
trưng cho sự đồng nhất và những nút tượng trưng 
cho sự dị biệt—See Six bonds of the miïnd. 
Six creatures: Lục Chúng Sanh—See Six gatis. 
Six dangers when one attaches to addicfion 
of alcoholic drinks and drugs: Sáu nguy hiểm 
khi đam mê các loại rượu và thuốc—According to 
the Sigalaka Sutra, there are six dangers when one 
attaches to addicion of alcoholic drinks and 
drugs—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu nguy 
hiểm khi đam mê các loại rượu và thuốc: 
1) Present waste of money: Tài sản hiện tại bị 
tổn thất. 


2) Increased quarrelling: Tăng trưởng sự gây gỗ. 

3) Liability to sickness: Bệnh tật đễ xâm nhập. 

4) Loss of good name: Thương tổn danh dự. 

5) Indecent exposure of one°s person: Để lộ âm 
tàng. 

6)_ Weakening of the intellect: Trí lực tổn hại. 


Six dangers when one aftaches to gambling: 

Sáu nguy hiểm khi đam mê cờ bạc—According to 

the Sigalaka Sutra, there are six dangers when one 

attaches to gambling——Theo Kinh Thị Ca La Việt, 

có sáu mối nguy hiểm khi đam mê cờ bạc: 

I) The winner makes enemies: Kẻ thắng thì 
sanh thù oán. 


2) The loser bewalls his loss: Người bại thì sanh 
tâm sầu muộn. 

3) (One wastes one”s present wealth: Tài sản 
hiện tại bị tốn thất. 

4) One”s word is not trusted In the assembly: Tại 
hội trường hay trong đại chúng, lời nói không 
hiệu lực. 

53 One ¡is despised by ones frliends and 
companions: Bằng hữu đồng liêu khinh miệt. 

6) One Is not in demand for marriage. Because 


a gambler cannot afford to mainfain a WIÍc: 


Vấn để cưới gả không được tín nhiệm, vì 
người đam mê cờ bạc không thể quán xuyến 
lo lắng được vợ con. 
Six dangers when one affaches to ïdleness: 
Sáu nguy hiểm của thói quen lười biếng— 
According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
dangers when one attaches to 1dleness—Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, thói quen lười biếng có sáu 
mối nguy hiểm: 
l1) Thinking 1ts too cold, one does not work: Vì 





nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta không 
chịu làm việc. 
2) Thinking IEs too hot, one does not work: Vì 
nghĩ rằng trời quá nóng, nên người ta không 
chịu làm việc. 
3) Thinking 1s too early, one does not work: Vì 
nghĩ rằng hãy còn quá sớm nên người ta 
không chịu làm việc. 
Thinking 1£s too late, one does not work: Vì 
nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc. 


4) 


5) Thinking Ứm too hungry, one does not WOork: 
Vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể làm 
VIỆC. 

6) Thinking m full, one does not work: Vì nghĩ 


rằng quá no để làm việc. 
Six dangers when one frequenfs fairs and 
parties: Sáu nguy hiểm khi la cà đình đám hý 
viện—According to the Sigalaka Sutra, there are 
six dangers when one frequentfs fairs and partiles— 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu nguy hiểm khi 
la cà đình đám: 
l) One 1s always thinking, where 1s there 
dancing?: Luôn luôn tìm xem chỗ nào có 


múa. 
2) Where is there sinning?: Chỗ nào có ca. 
3) Where are they playing music?: Chỗ nào có 


nhạc. 


4) Where are they reciting?: Chỗ nào có tán 
tụng. 

5) Where ¡is there hand-clapping?: Chỗ nào có 
nhạc tay. 


6) 
Six dangers when one keeps bad company: 
Sáu mối nguy hiểm khi thân cận ác hữu— 
According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
dangers when one keeps bad company—Theo 


Where are the drums?: Chỗ nào có trống. 


4099 


Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối nguy hiểm khi 

thân cận ác hữu (bạn xấu). 

I) The danger of gamblers: Nguy hiểm của 
những kẻ cờ bạc. 


2) The danger of any glutton: Nguy hiểm của 
những kẻ loạn hành. 

3) The danger of the drunkard: Nguy hiểm của 
những kẻ nghiện rượu. 

4) The danger of cheaters: Nguy hiểm của 
những kẻ trá ngụy. 

5) The danger of tricksters: Nguy hiểm của 
những kẻ lường gạt. 

6) The danger of the bully: Nguy hiểm của 


những kẻ bạo động. 
Six đdangers when one wanders the sfreets af 
unfitting time: Sáu nguy hiểm khi du hành trên 
đường phố phi thời —According to the Sigalaka 
Suftra, there are six dangers when one wanders the 
streets at unfiting time—Theo Kinh Thi Ca La 
Việt, du hành trên đường phố phi thời có sáu mối 
nguy hiểm: 
l) One is Defenseless and without protection: 
Tự mình không được che chở hộ trì. 


2) Wiñfe and children are defenseless and 
without protection: Vợ con không được che 
chở hộ trì. 

3) One”s property is defenseless and without 
protection: Tài sản không được che chở hộ trì. 

4) One ¡s suspected of crimes: BỊ tình nghi là tác 
nhân của ác sự. 

5) False reports are pinned on one: Nạn nhân 
của các tin đồn thất thiệt. 

6) One encounters all sorfs of unpleasantness: 


Tự rước vào thân nhiều khổ não. 
Six deceivers: Lục Chủng Câu Sinh Hoặc—Sáu 
loại mê hoặc thông thường với chúng sanh—The 
six deceivers common to all the living: 
1) Greed: Tham. 


2) Anger: Sân. 

3) Ignorance: Vô Minh—SI. 

4)_ Torpor: Hôn trầm. 

53) Doubt: Nghi hoặc. 

6) Incorrect views: Bất Chánh Kiến—Tà kiến. 


Six deceivers common fo all the living: Lục 
Chúng Câu Sinh Hoặc —See Six deceivers. 

Six defiled things: Lục cấu —According to the 
Kosa Sastra, there are six things that defile the 


pure mind—Theo Câu Xá Luận có sáu điều làm ô 
uế tịnh tâm: 
l1) Vexation: Não (phiền muộn). 


2) Flattery: Siểm (nịnh nọt). 

3) Arrogance: Kiêu (khi lờn người khác). 

4) Exaggeration: Cuồng (Dối gạt người khác). 
5) Hatred: Hận. 

6)_ Malice: Hại (làm hại người khác). 


Six desires and the fve gunas (dusfs): Lục 

Dục và Ngũ Trần. 

(@)_ The six sensual attractions—Sáu dục: 

1) Colour: Sắc Dục The sensual attraction of 
colour—Sự ham muốn hấp dẫn của màu sắc. 


2) Form: Hình Mạo Dục. 

3) Carriage: Uy Nghi Tư Thái Dục. 

4) Voice or Speech: Ngữ Ngôn Âm Thanh Dục. 
5) Sofness or Smoothness: Tế Hoạt Dục. 

6) Features: Nhân Tướng Dục. 

đ) Eive dust: Pancavisayarasa (p)—FIve 


indulgences of the senses—The obJects of the 
five senses, which being dusty or earthly 
things can taint the true nature—Năm trần 
hay năm cảnh sắc. 


1) Form: Sắc Trần. 

2) Sound: Thinh Trần. 
3) Smell: Hương Trần. 
4) Flavor: Vị Trần. 

5) Touch: Xúc Trần. 


Six Desire Heavens: Lục Dục Thiên—Six 
Heavens of Desires (they are still in the region of 
sexual desire). These are Heavens in which the 
Heavenly beings are still atfached to Intimate 
relatlons from low to high. In the Surangama, the 
Buddha reminded Ananda about the six heavens, 
although they have transcended the physical in 
these six heavens, the traces of their minds still 
become involved—Sáu cõi trời Dục Giới (vẫn còn 
trong cảnh sắc dục). Đây là những cõi trời mà 
chúng sanh trong đó vẫn còn chấp trước vào luyến 
ái thân mật từ thấp đến cao. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về sáu cõi 
trời, hình dù khỏi động, nhưng tâm tích hãy còn 
giao kết, gọi là Trời Dục Giới: 
I) The Heaven of the four kings: Catur-maha- 
rajakayika (skÙ —Catumaharajika (p)—Tứ 
Thiên vương Thiên—The Four Heavenly 


Great Kings, the lowest realm, where 


2) 


4100 


guardian gods of the four quarters dwell with 
therr followers. The Heaven of the four Kings. 
It is described as half-way up Mount Sumeru. 
In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha explained to Ananda about the 
Heaven of the four kings as 
“Ananda! There are many people 1n the world 
who do not seek what is eternal and who 
cannot renounce the kindness and love they 
feel for their wives, but they have no Interest 
in deviant sexual activity and so develop a 
purity and produce light. When therr life ends, 
they draw near the sun and moon and are 
among those born in the heaven of the four 
kings—Tứ Đại Thiên Vương là cảnh giới thấp 
nhất, nơi bốn vị Thiên Vương canh giữ bốn 
phương an trú với quần thần. Có bốn vị thiên 
vương là Trị Quốc, Quảng Mục, Tăng Trưởng 
và Đa Văn. Cõi trời nầy ở giữa đường lên núi 
Tu Di. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tứ 
Thiên Vương như sau: “A Nan! Những người 
ở thế gian, không cầu thường trụ, chưa bỏ 
được ân ái thê thiếp, tâm không chạy theo tà 
dâm, lòng yên lặng, sáng sủa, sau khi chết, 
sanh gần mặt trời mặt trăng. Gọi là Trời Tứ 
Thiên Vương.” 

The Thirty-Three Heavens: Trayastimsha 
(skÐ—Tavatimsa (p)—Đao Lợi Thiên—The 
realm of the thirty-three gods, where Sakka 1s 
the Lord, or King of gods. Trayastrimsha or 
the Trayastrimsha Heaven. It is described as 
at the summit of Mount Sumeru. In the 
Surangama Sutra, the Buddha said, “Those 
whose sexual love for their wIves Is slipht, but 
who have not yet obfained the entire flavor of 
dwelling In purity, transcend the light of sun 
and moon at the end of their lives, and reside 
at the summit of the human realm. They are 
among the Tryastrimsha 
Heaven.”—Cõi trời ba mươi ba tầng, cảnh 
giới của ba mươi ba vị trời, nơi đó Đế Thích 
là Thiên Chủ. Tam Thập Tam Thiên hay cõi 
Trời Ba Mươi Ba Tầng, cảnh trời thắng diệu 
tuyệt vời không sao kể xiết. Cõi trời nầy ở 
ngay đỉnh núi Tu Di. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật nói: “Những người ít dâm 
dục, mà lúc tịnh cư, chưa được hoàn toàn 


follows: 


those born ïn 


+ 


3) 


4) 


trong sạch. Sau khi chết, vượt khỏi mặt trời, 
mặt trăng, ở đỉnh nhân gian. Gọi là Đao Lợi 
Thiên.” 

The rest four Heavens are located between 
Mount Sumeru and the Brahmalokas: Bốn cõi 
trời còn lại tọa lạc giữa núi Tu Di và những 
trời Phạm Giới. 

The Suyama Heaven: Suyama (skt)—Yama 
(p —Tô Dạ Ma Thiên—Cõi Trời Khoái 
Lạc—-Da Ma Thiên hay Tu Diệm Ma 
Thiên—Yama 1s the heaven that destroys 
paIns, the realm of the Yama gods. In the 
Surangama Sutra, the Buddha said: “Those 
who become temporarily Involved when they 
meet with desire but who forget about it when 
1t Is finished, and who, while In the human 
realm, are acfive less and qulet more, abide at 
the end of their lives ¡in lipght and emptiness 
where the 1llumination of sun and moon does 
not reach. These beings have their own lipht, 
and they are among those born in the Suyama 
Heaven.”—Dạ Ma Thiên là cõi trời diệt khổ 
của hội chúng Thiên Dạ Ma. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: “Những người 
thỉnh thoảng có gặp cảnh dục, tạm thời có 
giao, qua rồi tâm không nhớ nghĩ đến nữa. Ở 
trong đời, động ít tĩnh nhiều. Sau khi chết, 
được rỡ ràng an trụ trong hư không. Ánh sáng 
mặt trời mặt trăng chiếu lên chẳng tới, tự chói 
sáng. Gọi là trời Tu Diệm Ma.” 

The Tushia Heaven: Tushita (skt——Tusita 
(p)—Đâu Suất Thiên—Tusita ¡s the heaven 
of delipht, for happy dwellers In the 
Surangama Sutra, the Buddha said: “Those 
who are quIet all the time, but who are not yet 
able to resist when stimulated by contact, 
ascend at the end of their lives to a subtle and 
ethereal place; they will not be drawn Into 
The destruction of the 
realms and gods and the 
obliteration of kalpas by the three disasters 
will not reach them, for they are among those 
born in the Tushita Heaven.”— Trời Hỷ Túc 
hay vui mừng thỏa mãn. Đâu Suất Thiên là 
cối trời hoan lạc dành cho chư Thiên an trú 
trong hạnh phúc. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người thường 
thường yên tĩnh. Có cảnh dục đến chưa thể 


the lower realms. 
of humans 


5) 


6) 


4101 


dứt hẳn. Sau khi chết, sanh lên trên nữa, 
không tiếp hạ giới cảnh nhân thiên. Đến kiếp 
hoại, ba tai họa là nước, lửa, gió không tới 
được. Gọi là Trời Đâu Suất.” 

The transformaton of Bliss Heaven: 
Nưmanarat (skÙ—NImmanarat (p)—Lạc 
Biến Hóa Thiên— The realm of the devas 
who delight In creation of their own. —In the 
Surangama Sutra, the Buddha said: “Those 
who are devoid of desire, but who wIll engaøe 
1n 1t for the sake of their partner, even though 
the flavor of doing so 1s like the flavor of 
chewing wax, are born at the end of theIr 
place of 
transformations. They are among those born 


lves 1n a transcending 
in the Heaven of Bliss by Transformation.”— 
Cõi trời hay thích biến hóa, còn gọi là Hóa 
Lạc Thiên. Hóa Lạc là cõi trời của chư Thiên 
tìm lạc thú ở công trình sáng tạo của chính 
mình. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức 
Phật dạy: “Những người không có dâm dục 
tâm, đối với sự dục thấy vô vị không thiết. 
Lúc chết, sanh lên cảnh siêu việt biến hóa. 
Gọi là Trời Lạc Biến Hóa.” 

Comfort Gained From The Transformation of 
Others` Bliss: Parininmita-vasavati (p)—Tha 
Hóa Tự Tại Thiên—The heaven of devas 
who delight or gain the comfort from others” 
bliss, or delipht In others” creation. In the 
Surangama Sutra, the Buddha said: “Those 
who have no kind of worldly thoughts while 
doing what worldly people do, who are lucid 
and beyond such activity while Involved 1m 1t, 
are capable at the end of their lives of 
entirely transcending 
transformations may be present and may be 
lacking. They are among those born in the 
of the Comfort from others' 
transformations.”——Cõi trời có thể khiến tự tại 
biến hóa từ sự hỷ lạc của người khác hay từ 
công trình sáng tạo của người khác. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: 
“Những người không có tâm thế gian, mà làm 
việc ở thế gian. Siêu việt không làm sự giao. 
Lúc chết siêu xuất cảnh biến hóa và không 
biến hóa. Gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên.” 


states  where 


Heaven 


Six desfinies: Lục đạo—See Three worlds and 

sIx realms of life, and S1x paths. 

Six deva heavens of desire: Dục Giới Nhân 

Thiên hay Sơ chúng sanh cư—The world and the 

six deva heavens of desire In which there 1s 

variety of bodies and thinking or ideas—Thế giới 

Ta Bà và sáu cõi trời dục giới trong đó chúng sanh 

có nhiều loại thân và nhiều loại tưrởng—See Six 

Desire Heavens. 

Six deva realms of desire: Sáu Tầng Trời Dục 

Giới—See SIx Desire Heavens. 

Six devalokas: Lục Dục Thiên—See Six Desire 

Heavens. 

Six dharmas of Naropa order: Sáu pháp mật 

hành của Naropa—Tantric practices taupht to 

Marpa Chogi Lodro by Naropa (1016-1100) and 

broupht to Tibet by him. They are particularly 

1mportant to the Kagyupa order. The six are—Tu 
tập Mật giáo được ngài Naropa dạy cho Marpa 

Chogi Lodro và được vị này truyền sang Tây tạng. 

Những pháp tu này đặc biệt quan trọng đối với 

trường phái Kagyupa. Sáu pháp đó là: 

1) Heat (candali), which involves Increasing and 
channeling inner heat through visualizing fire 
and the sun 1n various places of the 
meditator`s body—Sức nóng, liên hệ đến việc 
tăng cường đưa luồng nóng bên trong đi đến 
khắp cơ thể hành giả bằng cách mường tượng 
lửa và mặt trời trong nhiều phần khác nhau 
của cơ thể. 

2) IHlusory body (maya-deha), a practice 1m 
which one mentally generates an Image of a 
subtle body composed of subtle energies and 
endowed with the ideal qualities of a buddha, 
sụch as the six paramifas. This 1s eventually 
transformed 1nfo the “vajra-body,” 
symbolizing the state of Buddhahood—Thân 
huyễn giả, một loại thực tập trong đó hành 
giả phát sinh ra một hình ảnh của một thân vi 
tế bao gồm những năng lượng vi tế và được 
phú cho với những phẩm chất lý tưởng của 
một vị Phật, như sáu Ba La Mật. Sự việc này 
cuối cùng chuyển hóa thành “thân kim cang,” 
biểu tượng cho trạng thái của Phật quả. 

3) Dream (svapna), or dream yoga that trains the 
meditator to take confrol of and manipulate 
the process of dreams—giấc mộng, hay du 


4) 


5) 


6) 


4102 


già trong giấc mơ nhằm huấn luyện hành giả 
kiểm soát những lôi kéo của tiến trình của 
giấc mộng. 

Clear light (prabhasvara), or the yoga of a 
clear light which 1s based on the tanftric notion 
that the mind 1s of the nature of clear lipht, 
and this practice Involves learning to perceIve 
all appearances as manifesfations of mind and 
as represenfting the ¡nterplay of luminosity 
and emptiness——Ánh sáng trong suốt, dựa vào 
khái niệm mật chú rằng tâm là bản chất của 
ánh sáng trong suốt, và sự tu tập này liên hệ 
tới việc học nhận thức về tất cả mọi dáng vẻ 
hiện lên trong tâm tiêu biểu cho tác động lẫn 
nhau giữa sự chiếu sáng và tánh không. 
Intermediate state (antarabhava), Or 
state yoga that the 
meditator for the state between bĩínth and 
death, in which one has a subtle body, which 
1s subJected to disorienting and frightening 
siphfs, sounds, and other sensory phenomena. 
A person who 1s adept in this yoga 1s able to 
understand that these are all creatlons of 


1ntermediate trains 


mind, and this realization enables one to take 
confrol of the process, which 1s said to present 
numerous oppOrfunities 
progress IÝ properly 

handled—Thân trung ấm, trạng thái du già 
huấn luyện cho hành giả kiểm soát được 
trạng thái giữa sanh và từ, trong đó hành giả 
có một thân vi tế, phải chịu sự mất phương 
hướng và sợ hãi cảnh trí, âm thanh, và các 
hiện tượng thuộc về cảm giác khác. Một 
người thích nghi với loại du già này có thể 
hiểu được tất cả những sáng tạo trong tâm, và 
sự thực chứng này khiến hành giả có thể kiểm 
soát được tiến trình, trong đó người ta nói nó 
đưa ra vô số cơ hội cho sự tiến bộ thiển tập 


for meditative 


understood and 


nếu hiểu và thực hành đúng cách. 

Transference of consciousness (samkrama), a 
yoga that develops the ability to proJect oneˆ”s 
consciousness Into another body or to a 
Buddha-land (Buddha-ksetra) at the time of 
death. One who fully masters the technique 
can transmute the pure light of mind into the 
body of a Buddha at the time of death— 
Chuyển thức, trạng thái du già phát triển khả 
năng hướng tâm thức của mình vào một thân 


khác hay vào một Phật độ vào lúc lâm chung. 
Hành giả nào nắm vững toàn bộ kỹ thuật có 
thể biến đổi tâm của loại ánh sáng thanh tịnh 
vào thân của một vị Phật vào lúc lâm chung. 


Six difficult things: Sáu điều khó gặp. 


(A) 


5 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


() 


l) 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


To be born in human form: Được sanh ra làm 
người là khó. 

To be born In the Buddha-age: Được sanh ra 
cùng thời với Phật là khó. 

To hear the true Buddha-law: Nghe được 
chánh pháp là khó. 

To beget a good heart: Có tâm lành là khó. 
To be born in the central kingdom: Được sanh 
ra nơi trung tâm vương quốc là khó. 

To be perfect: Tu tập được quả vị là khó. 


To be born in the Buddha-age: Ngộ Phật Thế 
Nan—Sanh ra nhằm thời có Phật là khó. 

To hear the true Buddha-law: Văn Chánh 
Pháp Nan—Nghe được chánh pháp là khó. 

To beget a good heart: Sanh Thiện Tâm 
Nan—Sanh được thiện tâm là khó. 

To be born ¡in the central kingdom: Sanh 
Trung Quốc Nan— Được sanh ra trong xứ 
trung tâm là khó. 

To be in human form: Đắc Nhân Thân Nan— 
Được thân người là khó. 

To be perfect: Toàn Căn Nan—Được đầy đủ 
các căn là khó. 


Six directions: Lục Phương. 


]) 


East: Phương Đông. 
West: Phương Tây. 
South: Phương Nam. 
North: Phương Bắc. 
Above: Phương Trên. 
Below: Phương Dưới. 


Six directions of the Brahman morning act 
0f paying homage: Lục phương hành trì —See 
Cultivation In six directions. 

Six directions of reincarnafion: Lục Đạo— 
See SIx gatIs. 

Six distressers: Lục Đại Phiển não—See Six 
øreat klesa, passlons or distresSers. 

Six domestic animals: Lục Súc—Sáu loại gia 


súc 


l) 


Horse: Ngựa. 


4103 


2) Ox (buffalo): Trâu bò. 
3) Goat: Dê. 

4) Fowl: Gia cầm. 

53) Dog: Chó. 

6) Pig: Heo. 


Six dusfs: Lục trần—Six gunas—The six sense 
obJects—SIx obJects (nherent qualies produced 
by the objects and organs of sense, I1.e. sipht or 
visible obJects, sounds, smell, taste, touch, and 
idea, thought, or mental objects)—Sáu trần sanh 
ra bởi sáu căn và sáu đối tượng của căn là sắc, 
thính, hương, vị, xúc và pháp. 
Six earthquakes: Lục Chủng Chấn Động—Ba 
loại sáu thứ chấn động—The six earthquakes or 
earth-shakings of which there are three categOorIes: 
(@Ó) Earthquakes In the six perlods of a day, 
according to the Long Agama Sutra—Sáu thời 
chấn động theo Kinh Trường A Hàm: 


1) At the Buddha's conception: Lúc Phật nhập 
thai. 

2) Atthe Buddha's birth: Lúc Phật xuất thai. 

3) At the Buddha's enlightenment: Lúc Phật 
thành đạo. 

4) At the Buddha's first preaching: Lúc Phật 
chuyển Pháp Luân. 

53) When Mara besought him to live: Lúc thiên 
ma khuyến thỉnh Ngài sống. 

6)_ At the Buddha°s Nirvana: Lúc Phật nhập Niết 


Bàn. 

@I) Earthquakes In six directions, according to the 
Maha-Prajna Sutra. The six different kinds of 
shaking of the chiliocosm, or universe, when 
the Buddha entered Into the samadhi of Joyful 
wanderine—Sáu phương chấn động theo Kinh 
Đại Bát Nhã. Khi Thế Tôn nhập sư tử du hý 
tam muội, thì sáu loại chấn động nổi lên: 


l) East rose and West sank: Đông vọt lên thì 
Tây chìm xuống. 

2) Westrose and east sank: Tây vọt lên thì Đông 
chìm xuống. 

3) South rose and North sank: Nam vọt lên thì 
Bắc chìm xuống. 

4) North rose and South sank: Bắc vọt lên thì 
Nam chìm xuống. 

3) Surroundings (borders) rose the centre 


(middle) sank: Bốn bên vọt lên thì chính giữa 
chìm xuống. 


6) Cente (middle) rose and surroundings 
(borders) sank: Chính giữa vọt lên thì bốn bên 
chìm xuống. 

(ŒIDSix laksanas of earthquake, 
according to the Avatamsaka Sutra—Sáu 
tướng chấn động, theo Kinh Hoa Nghiêm: 


or marks 


I1) Shaking: Động. 

2) Rising: Khởi. 

3) Waving: Dũng (lắc qua lắc lại). 

4)_ Reverberating: Chấn. 

5)_ Arousing: Giác—Khuấy động. 

6) Roaring: Hống. 

AV)Sx laksanas or marks of earthquake, 
according to the Maha-Prajna Sutra—Sáu 
tướng chấn động, theo Kinh Bát Nhã: 

I1) Shaking: Động. 

2) Rising: Khởi. 

3) Reverberating: Chấn. 

4) Beating: Kích—Khua đập. 

5) Roaring: Hống. 

6) Cracking: Nứtra. 


Six earthshakings: Lục Chủng Chấn Động— 
See SIx earthquakes. 

Six elements: Lục Đại—See Six fundamental 
elemens. 

Six elements of faith: Lục tín—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, he emphasized 
that to have Faith 1s to believe in the following six 
elements—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, trong phần Tín 
Hạnh Nguyện, thầy đã nhấn mạnh về Tín là tin ở 
nơi sáu điều: 


1) Self-faith: Tự tín—See Self-faith. 

2) Faithinothers: Tha Tin—See Faith in others. 

3) Faith in causation: Tin Nhân—See Faith in 
causafion. 

4) Faithin effect: Tin Quả—See Faith ¡in effect. 

3) Faih in practice: Tin sự—See Faith ¡1m 
practice. 

6) Faith in theory: Tìn Lý —See Faith in theory. 

Six clemenís making for deliverance: 


Nissaraniya-dhatuyo (p)—Lục Xuất Ly Giới— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six elements 
making for deliverance—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu xuất ly giới: 


5 


2) 


3) 


4104 


Having developed the emancipation of the 
heart through LOVING-KINDNESS: Tu Tập 
Từ Tâm Giải Thoát—Here a monk might say 
“I have developed the emancipation of the 
by LOVING-KINDNESS_ (metia), 
expanded 1t, made 1t a vehicle and a base, 
established, worked well on it, set it well in 
tran. And yet ill-will still grips my heart. He 
should be told :NÑo! Do not say thatlDo not 
misrepresent the Blessed Lord, it 1s not right 
to slander him thus, for he would not have 
said such a thing! Your words are unfounded 
Iimpossible. If you develop the 
emanicipation of the heart through loving- 
kindness, 1ll-will has no chance to envelop 
your heart. This emancipation through loving 
kindness is a cure for ill-will—Ở đây vị Tỳ 
Kheo nói như sau: “Ta đã tu tập từ tâm giải 
thoát, làm cho sung mãn, làm cho thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và 
khéo léo tinh cần. Tuy vậy sân tâm vẫn ngự 
trị tâm ta.” Vị ấy cần phải được bảo như sau: 
“Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, Đại Đức! 
Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn 
như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như 
vậy.” Những lời nói của vị nầy là vô căn cứ 
và không thể nào như vậy được. Ai tu tập từ 
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành 
cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tỉnh cần, sân tâm không thể nào ngự 
trị và an trú nơi kẻ ấy được. 

EmancIpatlon of heart throuph compassion: 
Tu Tập Bi Tâm Giải Thoát—-Here a monk 
mieghkt“ say: “I[ have developed the 
emanicipaion of the heart through 
compassion (karuna), and yet cruelty still 
ørIps my heart.” (the rest remains the same as 
in I)—Ở đây vị Tỳ Kheo nói như sau: “Fa đã 
tu tập tâm bi giải thoát, tuy vậy hại tâm vẫn 
ngự trị tâm ta.” 

Emancipaion of the heart through 
sympathetic joy (mudita): Tu Tập Hỷ Tâm 
Giải Thoát —Here a monk mipght say: “I have 
developed the emancipaton of the heart 
throuph sympathetic joy,... and yet aversion 
(pratI) still grips my heart.” (threst remains the 
same as in 1}—Ở đây vị Tỳ Kheo nói như 


heart 


and 


4) 


5) 


6) 


sau: “Ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, tuy vậy 
bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta.”. 

Emancipaion of the heart through 
equanimity: Tu Tập Xả Tâm Giải Thoát— 
Here a monk might say: “I have developed 
the emancipaton of the heart through 
equanimity (upeka,..., and yet lust (rago) 
ØTIps my heart.”——Ở đây vị Tỳ Kheo nói: “Ta 
đã tu tập xẻ tâm giải thoát, tuy vậy tham tâm 
vẫn ngự trị tâm ta.” 

The signless emancipation of the heart: Tu 
Tập Vô Tướng Tâm Giải Thoát-Here a 
monk mipht say: “I have developed the 
sienless emancipation of the heart, and yet 
my sữll SIiøns 
(nimittanusari-hoti).” (the rest remains the 
same as in 1)—Ở đây vị Tỳ Kheo nói: “Ta đã 
tu tập vô tướng tâm giải thoát, tuy vậy tâm ta 
vẫn chạy theo các tướng.” 

The emancipation of the heed to the idea: “I 
am this,` means the emancipation of doubts, 
uncerfainties, and problems: Tu Tập Khước 
Từ Sự Ngạo Mạn “tôi có mặt,” mà mũi tên do 
dự nghi ngờ được giải thoát—Here a monk 
mipht say: “ “The idea “I am ¡s repellent to me, 
I pay no heed to the idea: I am this.” Yet 
doubts, uncertaintiles and problems still grip 
my heart.” (the rest remains the same as In 
U—Ở đây vị Tỳ Kheo nói: “Quan điểm “tôi 
có mặt, “tôi bị từ khước,'` “tôi là cái nầy, 
không được tôi chấp nhận, tuy vậy mũi tên 
nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú trong tôi.”. 


heart hankers after 


Six elements in meditation: Lục Đại Quán— 
See SIx kinds of contemplation. 

Six elements unimpeded, or interactive: Lục 
Đại Vô Ngại—Lục Đại Thể Đại— Tự tính của lục 
đại là thông dung vô ngại—See Six unimpeded 
elements. 


Six emofions: Lục Tình —See Six emotions 
arising from the six organs of sense. 

Six emofions arising from the sỉx organs of 
sense: Lục Tình —Sáu tình khởi lên từ sáu căn. 


5 


2) 


Emotions arising from the eyes: Nhãn Tình— 
Tình khởi lên từ nhãn căn hay mắt. 

Emotlons arising from the ears: Nhĩ Tình— 
Tình khởi lên từ nhĩ căn hay tai. 


4105 


3) Emotions arising from the nose: Tỷ Tình— 
Tình khởi lên từ tỹ căn hay mũi. 

4) Emotions arising from the tongue: Thiệt 
Tình —Tình khởi lên tứ thiệt căn hay lưỡi. 

53) Emotlons arising from the body: Thân Tình— 
Tình khởi lên từ thân căn. 

6) Emotions arising from the mind: Ý Tình— 
Tình khởi lên từ ý căn. 

Six enfrances: Sadayatana (skt—Lục Nhập— 

Six faculles—Six sense organs—The six 

enfrances or locations, both the organ and the 

Sensation (eye, ear, nose, fongue, body, mind; 

sieht, hearing, smell, taste, touch, and perception). 

One of the links im the chain of causation. 

According to the Surangama Sutra, book Three, 

the Buddha reminded Ananda about the six 

enfrances as follows: “Ananda! Why do I say the 
sIX entrances have theIr origin in the wonderful 
nafure of true suchness, the treasury of the Thus 

Come One?”—Sáu chỗ xâm nhập hay căn nhãn, 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Một trong những mắc xích 

trong thập nhị nhơn duyên. Theo Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, quyển Ba, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan 

về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản 

tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?”—See 

'Twelve conditions of cause and effect. 

1) Eye-Entrance: Nhãn Nhập—According to the 
Surangama Sutra, book Three, this is one of 
the six entrances. The Buddha reminded 
Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have 
their origin in the wonderful nafure of true 
suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Ananda! Although the eye”s staring 
causes fatipue, the eye and the fatigue 
originate In Bodhi. Staring gIves rise to the 
characteristic of fatigue. Because a sense of 
seeiIng 1s stimulated In the midst of the two 
false, defiling objects of lipht and dark, 
defiling appearances are taken mm; this 1s 
called the nature of seeing. Apart from the 
two defiling obJects of lipht and dark, this 
seeIng 1s ultimately without substance. Thus, 
Ananda, you should know that seeing does 
not come from light or dark, nor does 1t come 
forth from the sense organ, nor 1s 1t produced 


from emptiness. Why? If it came from light, 2) 


then 1t would be extinguished when 1t 1s dark, 
and you would not see darkness. Ïf It came 
from darkness, then it would be extinguished 
when 1t Is lipht, and you would not see lipht. 
Suppose 1t came from the sense organ, which 
1s obviously devoid of light and dark, a nature 
of seeing such as this would have no self- 
nature. Suppose 1t came forth from emptiness. 
When 1t looks In front of you, It sees the 
shapes of the defiling dust; turning around, 1t 
would see your sense-organ. Moreover, IÝ It 
were emptiness Iftself which sees, what 
connecton would that have with your 
entrance? Therefore, you should know that 
the eye enance ¡is empty and false, since It 
neither depends upon causes and condifions 
for €Xxistence nor is sponfaneous In nafure— 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây 
là một trong lục nhập. Đức Phật đã nhắc ngài 
A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì 
sao bản tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?” 
Ông A Nan! Tôi đã từng nói, con mắt bị mệt 
mỗi trông thấy các hoa đốm lăng xăng. Mắt 
lành thấy rõ hư không không có hoa. Hoa 
đốm nhảy nhót ở hư không là do mắt bệnh. 
Hoa đốm và bệnh, đều trong phạm vi của hư 
không và mắt lành. Vậy có thể nói, con mắt 
và trần cảnh của chúng sanh đều ở trong 
phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng trần tối 
và sáng, phát ra cái thấy nơi bể trong, để thu 
nạp các trần tượng đó, gọi là tính thấy. Rời 
hai cái trần sáng tối kia, tính thấy đó không 
có thể. Đúng thế ông A Nan, tính thấy đó 
không từ nơi sáng hay nơi tối đến, không ở 
mắt ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? 
Nếu từ sáng tới, khi tối liền theo sáng diệt, 
đáng lẽ không thấy tối. Nếu từ tối tới, khi 
sáng liền theo tối diệt, đáng lẽ không thấy 
sáng. Nếu từ con mắt sinh ra, hẳn không có 
sáng tối, như thế cái thấy vốn không có tự 
tính. Nếu do hư không mà ra, nhìn phía trước 
thấy các vật, quay trở lại đáng lẽ thấy con 
mắt. Vả lại nếu hư không tự thấy, còn có liên 
lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết 
rằng nhãn nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính 
nhân duyên hay tính tự nhiên. 

Ear entrance: Nhĩ Nhập —According to the 
Surangama Sutra, book Three, this is one of 


4106 


The Buddha reminded 
Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have 
their origin in the wonderful nature of true 
suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Anandal Consider, for example, a 
person who suddenly stops up his ears with 
two fingers. Because the sense-organ of 
hearing has become fatigued, a sound is heard 
in his head. However, both the ears and the 
fatigue originate in Bodhi. Because a sense of 
hearing 1s stmulated In the midst of the two 
false, defiling obJects of movement and 
stillness, defiling appearances are taken; this 
1s called the nature of hearing. Apart from the 
two defillineg objects of movement and 
stllness, this hearing 1s ultimately without 
substance. Thus, Ananda, you know_ that 
hearing does not come from movement and 
stllness; nor does it come from the sense- 
Organ, nor is 1t produced from emptiness. 
Why? If it came from stillness, it would be 
extinguished when there is movement, and 
you would not hear movement. Ïf it came 
fom movement then 1t 
extinguished when there 1s stillness, and you 
would not be aware of this stillness. Suppose 
It came from the sense-organ, which 1s 
obviously devoid of movement and stillness: a 
nature of hearing such as this would have no 
self-nature. Suppose 1t came from emptiness; 
emptiness would then become hearing and 
would no longer be emptiness. Moreover, 
would it have with your entrance? Therefore, 
you should know that the ear-enfrance 1s 
empty and false, since 1t neother depends 
upon causes and condifions for existence, nor 
is spontaneous ¡in nature—Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong lục 
nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục 
Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính 
của Lục Nhập là Như Lai tạng?” Ông A Nan! 
Ví dụ có người lấy hai ngón tay bịt chặt lỗ tai, 
nghe tiếng trong đầu ù-ì. Tai và tiếng đó đều 
ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng 
trần động và yên tĩnh phát ra cái nghe nơi bể 
trong, để thu nạp các trần tượng ấy, gọi là 
tính nghe. Rời hai cái trần động tĩnh kia, tính 


the six entrances. 


would — be 


3) 


nghe đó không thể có. Đúng thế ông A Nan, 
tính nghe đó không từ nơi động tĩnh đến, 
không phải từ tai ra, chẳng ở hư không sinh. 
Vì sao? Nếu từ tĩnh lại, khi động liền theo 
nh diệt, đáng lẽ không biết động. Nếu từ 
động tới, khi tĩnh liền theo động diệt, đáng lẽ 
không biết nh. Nếu từ lỗ tai sinh ra, hẳn 
không có động, tĩnh, như thế cái nghe vốn 
không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì 
hư không đã thành tính nghe, tức không phải 
là hư không. Vả lại, nếu hư không nghe được, 
còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy 
nên biết rằng nhĩ nhập hư vọng, vốn chẳng 
phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 

Nose entrance: Tỷ Nhập—According to the 
Surangama Sutra, book Three, this is one of 
The Buddha reminded 
Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have 
their origin in the wonderful nafure of true 
suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Anandal Consider, for example, a 
person who inhales deeply through his nose. 
After he has ¡inhaled for a long time 1t 
becomes fatigued, then 
sensation of cold in the nose. Because of that 
sensation, 
penetration and obstruction, of emptiness and 
actuality, and so forth, Including all fragrant 
and stinking vapors. However, both the nose 
and the fatigue originate in Bodhi. Because a 
sense of smelling 1s stimulated in the midst of 
the two false, defiling obJects of penetration 
and obstruction, defiling appearances are 
taken in; this is called the nature of smelling. 
Apart from the two defiling objects of 
penetration and obstruction, this smelling 1s 
ultimately without substance. You should 
know that smelling does not come from 
penetration and obsftructfion, nor does it come 
forth from the sense-organ, nor is It produced 
fom emptiness Why? If it came from 
penetraton, the smelling be 
extinguished when there 1s obstruction, and 
then how could 1t experience obsfruction? Tf it 
existed because of obstruction, then where 
there 1s penetration there would be no 
smelling; 1n that the 


the six entrances. 


and there Is a 


there are the distinctions of 


would 


case, how_ would 


4) 


4107 


awareness of frasrance, sítench, and other 
suụch sensafions come 1nto being? Suppose 1t 
came from the sense organ, 
obviously devoid of penetraion and 
obstruction. A nature of smelling such as this 
would have no self-nature. Suppose 1t came 
from emptiness; smelling Iftself would turn 
around and smell your own nose. Moreover, 1f 
1t Were empfiness Itself which smelled, what 
connection would it have with your entrance? 
Therefore, you should know that the nose- 
entrance is empty and false, since It neither 
depends upon causes and condiions for 
©XIstence nor 1s spontaneous in nature—Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây là 
một trong lục nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A 
Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì 
sao bản tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?” 
Ông A Nan! Ví như có người bịt chặt hai lỗ 
mũi. Bịt lâu mũi nhọc và cảm thấy lạnh. 
Nhân cảm xúc phân biệt thông, nghẹt, trống, 
đặc, cho đến các mùi thơm thúi. Mũi và cái 
nhọc ấy đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. 
Nhân hai vọng trần thông và tắc phát ra cái 
ngửi nơi bể trong, để thu nạp các trần tượng, 
gọi là tính ngửi. Rời hai cái trần thông, tắc 
kia, tính ngửi đó không thể có. Tính ngửi đó 
không từ nơi thông, hay tắc lại, không phải từ 
mũi ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? 
Nếu từ thông lại, khi tắc tính ngửi phải diệt 
mất, đáng lẽ không biết tắc. Nếu nhân cái tắc 
mà có, khi thông không thể ngửi được, sao 
lại biết mùi thơm thúi? Nếu từ lỗ mũi sinh ra, 
hẳn không có thông tắc, như thế cái ngửi vốn 
không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, 
đáng lẽ cái ngửi ấy quay lại ngửi được mũi 
ông. Cái hư không có tính ngửi thì còn có liên 
lạc gì với cái nhập của ông? Vậy ông nên biết 
rằng tỷ nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính 
nhân duyên hay tính tự nhiên. 

Tongue entrance: Thiệt Nhập —According to 
the Surangama Sutra, book Three, this 1s one 
of the six entrances. The Buddha reminded 


which 1s 


Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have 
their origin in the wonderful nature of true 
suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Anandal Consider, for example, a 


person who licks his lips with his tongue. His 
excessive licking causes fatigue. If the person 
1s sick, there wIll be a biftter flavor; a person 
who 1s not sick will have a subtle sweet 
)Wweefness and 
demonstrate the tongue”s sense of taste. 


Sensafion. biterness 
When the organ Is inactive, a sense of 
tastelessness prevails. However, both the 
tongue and the fatigue originate In Bodhi. 
Because of the two defiling objects of 
and bitterness, as 
tastelessness, stimulate a recognifion of taste 
these defiling 
sensations, It becomes what 1s known as a 


SsWweefness wellÐ as 


which 1n turnn draws In 
sense of ftaste. Apart from the two defiling 
obJects of sweetnes and bifternes and apart 
from tastelessness, the sense of taste Is 
originally without a substance. Thus, Ananda, 
you should know that 
sweetness, bitferness, and tastelessness does 


the perception of 


not come from sweetness or bifferness, nor 
does It exist because of tastelessness, nor 
does It arise from the sense organ, nor Is If 
produced from emptiness. Why? If 1t arose 
from tastelessness, it would vanish when the 
flavor of sweetness was ftasted, so how could 
1t perceIve the two flavors, sweet and bitter? 
lf it came from sweetness and bitterness, 1f 
would cease to exist when tastelessness was 
experienced, T€COØHnI1Z€ 
tas(elessness? Nếu từ nhạt ra, khi ngọt tính 
nếm phải mất, sao lại biết ngọt đắng? Nếu từ 


so how cold 1t 


lưỡi sinh ra, hẳn không có ngọt, nhạt và đắng, 
như thế tính nếm vốn không có tự tính: 
Suppose 1t came from the tongue which 1s 
obviously devoid of defiling obJectssweetness 
and bitternes and of tastelessness. An essence 
Of tasting such as this would have no self- 
nature. Suppose 1t came from emptiness; the 
sense of taste would be experienced by 
emptiness Instead of. by the mouth. Suppose, 
moreover, that 1t was emptiness 1(self which 
tasted, what connection would that have with 
your entrance? Therefore, you should know 
that the tongue entrance 1s empty and false, 
since 1t neither depends upon causes and 
conditions for exIstence, nor 1s 1t sponfaneous 
in nature—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


5) 


4108 


quyển Ba, đây là một trong lục nhập. Đức 
Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục Nhập như 
sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính của Lục 
Nhập là Như Lai tạng?” Ông A Nan! Ví như 
có người lấy lưỡi liếm mép, liếm mãi thành 
mỏi mệt. Người ốm thấy đắng, người khỏe 
thấy ngọt. Do vị ngọt và vị đắng, mới rõ có 
thiệt căn. Lúc bình thường chỉ thấy vị nhạt. 
Lưỡi và cái mỏi mệt ấy đều ở trong phạm vi 
của Bồ Đề. Nhân hai cái vọng trần ngọt và 
nhạt phát ra cái nếm nơi bề trong, để thu nạp 
các trần tượng ấy, gọi là tính nếm. Rời hai cái 
trần ngọt và nhạt kia, tính nếm đó không thể 
có. Đúng thế, ông A Nan, tính nếm đó không 
từ nơi ngọt đắng lại, không từ lưỡi ra, cũng 
chẳng sinh từ hư không. Vì sao? Nếu từ ngọt 
đắng lại, khi nhạt tính nếm phải diệt, đáng là 
không biết nhạt. Nếu do hư không mà ra, thì 
hư không có tính nếm, chứ không phải miệng 
ông. Hư không mà biết nếm, thì còn có liên 
lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết 
thiệt nhập hư vọng, vốn chẳng phải tính nhân 
duyên hay tính tự nhiên. 

Body entrance: Thân Nhập—According to the 
Surangama Sutra, book Three, this is one of 
the six entrances. The Buddha reminded 
Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have 
their origin in the wonderful nature of true 
suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Anandal Consider, for example, a 
person who touches his warm hand with his 
cold hand. If the cold 1s in excess of warmth, 
the warm hand will become cold; If the 
warmth 1s in excess of the cold, his cold hand 
will become warm. So the sensation of 
warmth and cold is felt through the contact 
and separatlon of the two hands. Fatiguing 
confact resul(ts in the Interpenetrafon of 
warmth and cold. However, both the body and 
the fatigue originate In Bodhi. Because a 
physical sensation 1s stimulated in the midst of 
the two defiling obJec(s of separatlon and 
union, defiling appearances are taken 1n; this 
1s called the awareness of sensatlon. Apart 
from the two sets of defiling obJects of 
separation and union, and pleasantness and 
unpleasantness, the awareness of sensafion 1s 


orginally without a substance. Thus, Ananda, 
you should know that this sensation does not 
come from separation and union, nor does 1t 
exst beause of pleasantnes and 
unpleasantness, nor does 1t arise from the 
Ssense organ, nor Is If produced from 
emptiness. Why? If it arose when there was 
union, It would disappear when there was 
Separation, 
separation? The two 
pleasantness and unpleasantness are the same 
way: Suppose 1t came from the sense organ, 
which ¡1s obviously devoid of the four 
characterisics Of Separation, 
pleasantness, and unpleasantness; an 
awareness of physical sensation such as this 
would have no self- nature. Suppose 1t came 
from emptiness; the awareness of sensafions 
would be experilenced by emptiness Ifself, 
what connection would that have with your 
enfrance? Therefore, you should know_ that 
the body-enftrance 1s empty and false, since 1t 
neither depends upon causes and conditions 
for ©XIstence, nor 1s sponfaneous 1n nafure— 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Ba, đây 
là một trong lục nhập. Đức Phật đã nhắc ngài 
A Nan về Lục Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì 
sao bản tính của Lục Nhập là Như Lai tạng?” 
Ông A nan! Ví như có người lấy một bàn tay 
lạnh úp vào bàn tay nóng. Nếu lạnh nhiều thì 
nóng theo thành lạnh. Nếu nóng nhiều thì 
lạnh trở lại thành nóng. Biết nóng lạnh khi 
chạm tay, thì cái biết đó vẫn có từ khi chưa 
chạm tay. Thân và cái cảm giác đó, đều ở 
trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng trần 
ly và hợp phát ra cái cẩm giác nơi bể trong, 
để thu nạp các trần tượng ấy, gọi là tính biết 
khi sờ mó. Rời hai cái trần ly hợp, thích và 
không thích kia, tính biết đó không thể có. 
Đúng thế, ông A Nan, tính biết đó không từ 
ly, hợp mà lại, chẳng phải từ thích, không 
thích mà có, không từ thân ra, cũng chẳng ở 
hư không sinh. Vì sao? Nếu từ hợp mà có, khi 
ly tính biết phải diệt, đáng lẽ không biết khi 
ly hay chưa tiếp xúc. Đối với thích và không 
thích, cũng như vậy: Nếu từ thân mà ra, hẳn 
không có ly hợp, thích và không thích. Như 
thế tính biết nhờ sờ mó, vốn không có tự tính. 


so how could 1t sense the 


characteristcs Of 


union, 


6) 


4109 


Nếu do hư không mà ra, thì hư không có tính 
biết, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? 
Vậy nên biết rằng thân nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 
Mind entrance: Ý Nhập —According to the 
Surangama Sutra, book Three, this is one of 
the six entrances. The Buddha reminded 
Ananda about the six entrances as follows: 
“Ananda! Why do I say the six entrances have 
ther origin in the wonderful nature of true 
suchness, the treasury of the Thus Come 
One?” Anandal Consider, for example, a 
person who becomes so fatigued that he goes 
to sleep. Having slept soundly, he awakens 
and tries to recollect what he experienced 
while asleep. He recalls some things and 
forgets others. Thus, his upsidedownness øoes 
throuph  production, dwelling, change, and 
extinction, which are taken in and returned to 
a center habitually, each following the next 
without ever being over taken. This is known 
as the mind organ or intellect. The mind and 
fatigue are both Bodhi. The two defiling 
objects of production and extinction stimulate 
a sense of knowing which 1n turn grasps these 
Inner sense data, reversing the flow of seeing 
and hearing. Before the flow reaches the 
øround 1t 1s known as the faculty of intellect. 
Apart from the two sets of dwelling obJecfs of 
waking and sleeping and of production and 
extinction, the faculty of intellect 1s originally 
without substance. Thus, Ananda, you should 
know that the faculty of intellect does not 
come from waking, sleeping, production, or 
extinction, nor does 1t arise from the sense 
Organ, nor 1s 1t produced from emptiness. 
Why? If it came from waking, it would 
disappear at the time of sleeping, so how 
could it experience sleep? If It came from 
production, 1t would cease to exIst at the time 
of extinction, so how could 1t undergo 
extinction? If it came from extinction 1t would 
disappear at the time of production, so how 
could it know about production? Suppose 1t 
came from the sense-organ; waking and 
sleeping cause only a physical opening and 
closing respectively. Apart from these tfwo 
movemenís, the faculty of Intellect Is as 


unsubstantial as flowers In space, because If Is 
fundamentally without a self-nature. Suppose 
1t came from emptiness; the sense of intellect 
would be experienced by emptiness Instead of 
by the mind. Then what connection would that 
have with your entrance? Therefore, you 
should know that the mind entrance 1s empty 
and false, since 1t neither depends upon 
causes and condifions for existence, nor Is 
spontaneous ¡in nature—Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Ba, đây là một trong lục 
nhập. Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về Lục 
Nhập như sau: “Ông A Nan! Vì sao bản tính 
của Lục Nhập là Như Lai Tạng?” Ông A Nan! 
Ví như có người mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngủ đã 
thức dậy, thấy trần cảnh thì nhớ, khi không 
nhớ gọi là quên. Các thứ điên đảo, sinh, trụ, 
dị, diệt, tập quen thu nạp vào bể trong, không 
lẫn lộn nhau, gọi là ý tri căn. Ý và cái mỏi 
mệt đó, đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. 
Nhân hai cái vọng trần sinh và diệt, tập khởi 
cái biết bên trong, để thu nạp các nội trần. 
Các cái thấy, nghe đi ngược vào trong mà 
không đến nơi, gọi là tính hay biết. Rời hai 
cái trần thức ngủ, sinh diệt kia, tính hay biết 
đó không thể có. Đúng thế ông A Nan, tính 
hay biết đó không từ thức ngủ tới, không từ 
sinh diệt mà có, không ở ý căn ra, cũng chẳng 
ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ thức mà có, 
khi ngủ liền diệt theo, lấy cái gì gọi là ngủ. 
Như chắc khi sinh là có, khi diệt tức là không, 
còn chi mà biết là diệt. Như nhân cái diệt mà 
có, khi sinh tức không có diệt nữa, lấy gì mà 
biết là sinh. Nếu từ ý căn mà ra, thì hai tướng 
thức ngủ theo nhau mà khai, mà hợp trong 
thân. Rời hai cái thể đó, tính biết kia giống 
như hoa đốm giữa hư không, không có tự tính. 
Nếu do hư không mà sinh, thì hư không có 
tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập của 
ông? Vậy nên biết rằng ý nhập hư vọng, vốn 
chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. 
Sỉix cvil ways and the four holy ways 0f 
rebirth: Lục Đạo Tứ Thánh —See Six realms of 
the samsara (existence) and four realms of the 
Sa1nfS. 


Six cexfernal base-spheres: Bàhyu-àyatana 
(sk)—Lục Trần—Six gunas—Six dusts—The six 


4110 


sense objects—SIx objects (mnherent qualitles 
produced by the obJects and organs of sense, I.e. 
sieght or visible obJects, sounds, smell, taste, touch, 
and idea, thought, or mental objects—§áu trần 
sanh ra bởi sáu căn và sáu đối tượng của căn là 
sắc, thính, hương, vị, xúc và pháp. 

Six external sense-spheres: Bahirani-ayatanani 
(p—Lục Ngoại Xứ —-According to the Sangit 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there 
are sIXx external sense-spheres—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu ngoại xứ: 


I)_ Sight-object: Rupayatanam (p)—Sắc Xứ. 

2) Sound-sense-sphere: Thanh Xứ. 

3) Smell-sense-sphere: Hương Xứ. 

4) Taste-sense-sphere: VỊ Xứ. 

5) Tangible obJect: Phottabbayatanam (p)—Xúc 
Xứ. 

6) Mind-object: Dhammayatanam (p)—Pháp 
Xứ. 

Six faculties: Sadayatana (skt)—Six entrances— 

SIX sense organs—Lục nhập—See Twelve 


condifions of cause and effect. 

Six faiths: Lục Tín—See Six kinds of faith. 

Six feminine attractions: Nữ Nhân Lục Dục— 
Sáu loại dục mà người nữ ưa thích. 


1) Attraction to Colour: Sắc dục. 

2) Attraction to Looks: Hình mạo dục. 
3) Attraction to Style: Uy nghi dục. 

4) Attraction to Talk: Ngôn ngữ dục. 

5) Attraction to Voice: Âm thanh dục. 
6) Attraction to Carriage: Hình thái dục. 


Six fields of the senses: Lục Cảnh —See Six 

external base-spheres. 

Six fold division of causes of all conditioned 

thỉings: Lục Nhân—See Six chief causes ¡n the 

Theory of Causal Relation. 

Six fold rules of conducts for monks and 

nuns in a monastery: Lục Hòa Kính Pháp—See 

SIX points of reverent harmony or un1fty 1m a 

mOnaSf€ry. 

Six fundamenfal elements: Sad-dhatavah 

(sk)—- Lục Đại-Lục Giớ—The six great or 

fundamental things or elements. 

1) Earth element: Địa Giớ—Đ1a Đại—Đất. 

2) Water element Thủy Giớ—Thủy Đại— 
Nước. 


3) Fire element: Hỏa Giớ—Hỏa Đại —Lửa. 

4 Wind or Air element: Phong Giới—Phong 
Đại—GIó. 

53 Space element: Không Giớ—Không Đại— 
Hư không. 

6) Mind or Perception: Thức Giới —Thức Đại— 


Tâm Thức. 
Six fundamental things: Lục Đại—See Six 
fundamental elements. 
Six gafis: Lục Đạo—Lục Thú —The six ways or 
conditions of sentient existence—SIX miserable 
sfates (sentient beings revolve In the cycle of Birth 
and Death, along the six paths, life after lí. 
These are paths of hell-dwellers, hungry ghosts, 
animals, titanic demons or asuras, human beings 
and celestials)—Sáu đường luân hồi của chúng 
sanh (chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau rồi bị 
nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu 
thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, 
như bánh xe xoay vần, không bao giờ dừng nghỉ, 
hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc làm 
súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc 
làm trời, Đức Phật gọi đó là luân chuyển trong lục 
đạo): 
(A) The three lower gatis, or three evil paths: TT1- 

Akusala (sk)——Hạ Tam Đồ hay ba đường dữ: 
l1) The state of being in Hell: Naraka-gatI (skÙ—— 
Hells—ĐJa Ngục Đạo—This 1s the lowest and 
most miserable condiilon of existence. 
Sentient being (alaya-cOnSCIOUSN€SS) IS 
condemned to stay in Hell due to his worse 
karma. In the hellish path, the sufferings there 
are so great that no words can describe 
them—Tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là lãnh 
đủ mọi sự khổ não, không an vui. Đây là cảnh 
giới địa ngục. Đây là điều kiện sống thấp 
nhất và khốn khổ nhất. Chúng sanh (A-Lại- 
Da thức) bị đọa vào địa ngục vì những hành 
vi độc ác làm nhiều điều tội lỗi hại người hại 
vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn thường 
xuyên do tội hành nghiệp chiêu cảm). Trong 
cõi địa ngục thì sự khổ không có bút mực nào 
mà tả cho xiết. 
The state of hungry ghosts: Preta-gatI (skt)—— 
Ngạ Quỷ Đạo—Starved ghosts realm where 
grecdy, selfish and deceitful souls are reborn. 
In the path of hungry ghosts, beings have 


2) 


3) 


4111 


uegly, smelly bodies, with bellies as big as 
drums and throats as small as needles, while 
flames shoot out of their mouths. They are 
subJect to hunger and thirst for 1ncalculable 
eons—Tiếng Phạn là Preta. Đây là cảnh giới 
nga quỷ, nơi tái sanh của những kẻ tham lam, 
ích kỷ và dối gạt (trong các loài quỷ thì quỷ 
đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả báo 
không đồng, kẻ nào có chút ít phước báo thì 
được sanh nơi rừng núi, gò miếu; loài không 
có phước báo thì thác sanh vào những chỗ bất 
tịnh, ăn uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ sở. 
Chúng sanh độc ác bị tái sanh vào ngạ quỷ, 
thấy suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như 
cây kim, bụng ỏng như cái trống chầu, có khi 
đồ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành than 
hồng, không thể nào nuốt được, chịu đại khổ 
não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng 
sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng lớn như 
cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra 
lửa mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu cảnh đói 
khát trong muôn ngàn kiếp. 

Animaliy: Tiryagyoni-gati (skÐ—Súc Sanh 
Đạo—The state of animals—Animals”` realm 
reserved for those souls who are dull-witted, 
depraved, or have committed fornication. The 
path of animals, such as buffaloes, cattle, 
donkeys and horses, 1s subJect to heavy toIl. 
Other domestic animals, such as øoatS, pIgS, 
chicken and ducks, are subject to be killed to 
make food for human beings. Stll other 
animals suffer from stupidity, living ¡n filth, 
and killing one another for food—Tiếng Phạn 
là Tiryagyomi, nghĩa là loài chúng sanh sanh 
ra để bị người đời hành hạ và ăn thịt. Đây là 
cảnh giới súc sanh, nơi tái sanh của những kẻ 
s¡ mê, sa đọa, tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà 
dâm (trên từ rồng, thú, cầm, súc; dưới đến 
thủy tộc và loài côn trùng, không bao giờ đi 
thẳng được như con người hay chư Thiên. 
Loài nầy thường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, 
đồng loại thì ỷ mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, 
chúng còn bị con người sai sử chuyên chở và 
đánh đập). Cõi bàng sanh như loài trâu, bò, 
lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, 
heo, vịt, gà, thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt 
làm thức ăn cho loài người. Các loài khác thì 


(B) 


4) 


5) 


chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, giết hại và 
ăn uống lẫn nhau. 

The three upper gatis, or three good paths:Tri- 
Kusala (skt—Thượng Tam Đồ hay ba đường 
lành—Among the three upper gatis, rebirth in 
the celestial or human paths 1s difficult, while 
descend Into Asura path and other three lower 
gatis is easy and common—Trong ba đường 
lành nầy thì hai đường người trời rất khó được 
sanh vào, trong khi bị đọa vào a-tu-la và hạ 
tam đồ thì lại dễ dàng và thông thường: 

The state of anegry demons: Asura-gati (skt)—— 
A-Tu-La Đạo —Asuras` realm where those 
who are wicked, hot-tempered, violent or are 
Initiated Into paganism (the path oŸ asuras 1s 
fñllied with quarreling and acrimonious 
competition)—Tiếng Phạn gọi là Asura, nghĩa 
là tánh tình xấu xa, cũng có nghĩa là phước 
báo không bằng chúng sanh ở hai cõi người 
và trời. Đây là cảnh giới của những chúng 
sanh xấu ác, hay giận dữ, tánh tình nóng nảy, 
thích bạo động hay gây gỗ, và si mê theo tà 
giáo (chúng sanh trong cảnh giới nầy cũng có 
phước báo, nhưng lại bị tham vọng, dối trá, 
kiêu mạn, là quả của những tiền nghiệp lấn 
lướt, nên tâm thường hay chứa đây tức giận 
và chấp trước). 

The state of human-beings: Manusya-gati 
(skÙ—Nhân Đạo —Our earth, place where 
those who keep the basic five precepts are 
reborn—Cảnh giới của con người, hay thế 
giới của chúng ta, nơi mà những chúng sanh 
nào thọ trì ngũ giới sẽ được tái sanh vào (cõi 
nầy chúng sanh khổ vui lẫn lộn, tuy nhiên, 
thường bị cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, 
lạnh nóng, sợ sệt, vân vân. Bên cạnh đó lại 
phải bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, 
tử, chia ly, thương ghét. Khổ thì có tam khổ 
như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ; hoặc ngũ 
khổ như sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết 
khổ, khổ vì phạm các tội mà bị trói buộc; 
hoặc bát khổ như sanh, già, bệnh, chết, ái biệt 
ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh 
suy. Tuy cũng có những niềm vui, nhưng đây 
chỉ là niềm vui tạm bợ, vui để chờ buồn chờ 
khổ. Chúng sanh sanh vào cõi người, mà lại 
gặp được Phật pháp thì theo lời Phật dạy là 


4112 


một đại hạnh, vì đây là cơ hội ngàn năm một 
thuở cho cuộc tu giải thoát). 

The state of gods: Deva-gati (skt)—Thiên 
Đạo—CelestialsGods"” realm 1s reserved to 
those the 
commandments and have practiced the Ten 
Meritorious Actlon and abstained to do the 
Ten Evil Deeds. Although the celestial path 1s 
blessed with more happiness than our world, 1t 
1s still marked by the five signs of decay and 
the things that go against our wishes—Tiếng 
Phạn gọi là “Deva,” có nghĩa là sáng suốt, 
thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. Thiên đạo hay 
cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của những 
chúng sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành 
thập thiện nghiệp, và tránh thập ác (người 
sanh lên cõi trời thân được sáng suốt, vui 
nhiều hơn khổ, sự ăn mặc, cung điện, nhà cửa 
đều được sung sướng tốt đẹp, không thiếu 
thốn về vật chất). Cõi trời tuy vui vẻ hơn 
nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngũ suy và 
những điều bất như ý. 

Six øem-natures of Bodhisattva 
development: Bồ Tát Lục Chủng Tính. 

1-5)From I to 5 are the same as In the five germ- 
natures: Từ 1 đến 5 thì giống như trong Ngũ 
Chủng Tính—-See Five germ-natures of 
bodhisattva development. 
The Buddha stage 
enlightenment: Diệu Giác Tính: Giác ngôn 
viên mãn vi diệu. 


6) 


who observe five  basic 


6) of a wonderful 


Six general principles: Sáu Nguyên Lý— 
According to Prof. Junjro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, there are six 
general principles, commonly especially to all 
schools of Mahayana—Theo Giáo Sư lJunjro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
có sáu nguyên lý tổng quát cho các tông phái Phật 
Giáo Đại Thừa: 


1) The Principle of Causation: Nguyên lý Duyên 
Khởi —See Theory of causation. 

2) The Prnciple of Indetermimism of the 
Differentiated: Nguyên lý Vô Ngã —See 
Anatman. 

3) The Principle of Reciprocal lIdentification: 


Nguyên lý Tương Đối—§ee Principle of 
Reciprocal Identification. 


4 The Principle of True Reality: Nguyên lý Như 
Thực—See Principle of True Reality. 

53) The Principle of Totality: Nguyên lý Viên 
Dung—See Principle of Totality. 

6) The Principle of Perfect Freedom: Nguyên lý 


Niết Bàn hay Giải Thoát Cứu Cánh—See 
Principle of Nrrvana. 
Six great afflictions: Lục Đại Phiển Não—See 
SIx great klesas, pasSIOns Or đistresS€rs. 
Six øreat distresses: Lục Đại Phiển Não—See 
SIx great klesas, passlons or disfressers. 
Six great elementfs: Sad-dhatavah (skt—Lục 
Đạ— Lục Đại—SIX great 
elemenIts: 


or fundamental 


1) Earth element: Địa Giớ——Địa Đại—Đất. 

2) Water element: Thủy Giớ—Thủy Đại— 
Nước. 

3) Fire element: Hỏa Giớ—Hỏa Đại—Lửa. 

4) Wind or Air element: Phong Giới —Phong 
Đại—GIó. 

53) Space element: Không Giớ—Không Đại— 
Hư không. 

6) Mind or Perception: Thức Giớ—Thức Đại— 


Tâm Thức. 

Six great fundamental elements: Lục đại— 

See SIx great things. 

Six great klesas, passions or distressers: Lục 

Đại Phiền Não—Sáu phiền não lớn. 

1) Afflictions caused by desire or desire to have: 
Raga (sk)— Tham Phiển Não—Phiển não 
gây ra bởi tham ái hay muốn có (nhiễm trước 
thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp)—See 
Desrre. 

2) Afflictions caused by resentment or anger: 
Pratigha (sk—§ân Phiền Não—Phiển não 
gây ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành 
tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành 
nghiệp). 

3) Afflictions caused by stupidity or Ignorance: 
Mudhaya (sk)—S¡ Phiền Não—Phiển não 
gây ra bởi si mê (mê muội mờ ám về sự lý 
mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà 
tác thành nghiệp). 

4) Afflictons caused by pride or self-conceIt: 
Mana (skt)—Mạn Phiển Não—Phiền não gây 
ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy mình tài hơn 
người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp). 





4113 


53) Afflictions caused by doubt: Vicitiksa (skt— 
Nghi Phiểền Não—Phiển não gây ra bởi nghi 
hoặc (do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ 
đó ngăn cắn tín tâm rồi hành động tà vạy mà 
thành nghiệp). 

Afflictions caused by False views: Drishti 
(sk)——Ác Kiến Phiển Não—Phiềển não gây ra 
bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến suy nghĩ 
đảo điên mà thành tính, ngăn cản thiện kiến 
rồi hành động tà vạy gây ra ác nghiệp). 

Six great passions: Lục Đại Phiển Não—Sáu 
loại phiển não lớn—See Six great klesa, passions 
OT disfr©SS€TS. 

Six great things: Sad-dhatavah (skt)—Lục 
Đại—Lục Giới—See SIx great elements. 

SÏx ør0ups 0Ÿ concepfion or consciousnesses: 
Lục Thức—The perceptions and discerninss of the 
SIX Orøans Of sense: 


6) 





1) Sight consciousness: Nhãn thức. 

2) Hearing consciousness: Nhĩ thức. 

3) Scent consciousness: Tỷ thức. 

4)_ Taste consciousness: Thiệt thức. 

5) Body consciousness: Thân thức. 

6) Mind consciousness: Mana (sk—Ý thức— 


See ConscIousness. 
Six øroups of contacts: Phassa-kaya (p)—Lục 
Xúc Thân—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
øroups of contacts—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu xúc thân: 





l1) Eye-contact: Nhãn Xúc. 

2) Ear-contact: Nhĩ Xúc. 

3) Nose-contact: Tỷ Xúc. 

4) Tongue-contact: Thiệt Xúc. 

53) Body-contfact: Thân Xúc. 

6)_ Mind-contact: Mano-samphasso (p_—Ý Xúc. 


SỈx pøroups of craving: Tanha-kaya (p)— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six øroups of 
craving—Lục Ái Thân—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu ái thân: 








I) Craving for sights: Sắc Ái. 

2) Craving for sounds: Thanh Ái. 

3) Craving for smells: Hương Ái. 

4) Craving for tastes: Vị Ái. 

5) Craving for touches: Xúc Ái. 

6)_ Craving for mind-objects: Pháp Ái. 


Six øgroups of feeling: Vedana-kaya (p)—Lục 
Thọ Thân —According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
øroups of feelins—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu thọ thân: 





l) Feeling based on eye-contact: Cakkhu- 
samphassaja-vedana (p)—Nhãn xúc sở sanh 
thọ. 

2) Feeling based on ear-contact: Nhĩ xúc sở sanh 
thọ. 

3) Feeling based on nose-contact: Tỷ xúc sở 
sanh thọ. 

4) Feeling based on tongue-contact: Thiệt xúc sở 
sanh thọ. 

5) Feeling based on body-contact: Thân xúc sở 
sanh thọ. 

6) Feeling based on mind-contact: Ý xúc sở sanh 
thọ. 


SÏx groups of percepfion: Sanna-kaya (p)—Lục 
Tưởng Thân—According to the Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are six 
øroups of perceptlon—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu tưởng thân: 


l) Perception of sights: Rupa-sanna (p)—Sắc 
Tưởng. 

2) Perception of sounds: Thanh Tưởng. 

3) Perception of smell: Hương tưởng. 

4) Perception of taste: Vị Tưởng. 

5) Perception of touch: Xúc Tưởng. 

6) Percepton of mind-objects: Dhamma-sanna 


(p)—Pháp tưởng. 

Six øroups of vedana-kaya: Lục Thọ Thân— 
See Six groups of feeling. 

Sỉix groups of volition: Sancetana-kaya (p)— 
Lục Tư Thân—According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are six 
øroups of voliion—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu tư thân: 


1) Volition based on sights: Sắc Tư. 

2) Volition based on sounds: Thanh Tư. 

3) Voliion based on smells: Hương Tư. 

4) Volition based on tastes: VỊ Tư. 

5) Volition based on touches: Xúc Tư. 

6) Voliton based on mind-obJects: Pháp Tư. 


Six gunas: Bàhyu-àyatana (sk)——Lục Trần—See 
Six dusts. 


4114 


Six heavens of desire: Six heavens of the 
Kamadhatut—Lục Dục Thiên—See Six Desire 
Heavens. 

Six herefics of the austerifies: Lục Khổ 
Hạnh—See S1x austeritles. 

Six heretical masters: Lục Sư Ngoại Đạo—See 
SIx heterodox teachers. 

Six heterodox teachers: 
masters—Luục Sư Ngoại Đạo—The six tirthikas or 
heterodox teachers In India at the time of the 
Buddha. These six always sought 
Buddha—Chỉ sáu vị sư ngoại đạo ở Ấn Độ vào 
thời Đức Phật còn tại thế. Sáu vị nầy luôn tìm 
cách kình chống với Đức Phật: 

I)_ Phú Lan Na Ca Diếp: Purana-Kasyapa (skt)— 
Purana Kasyapa, who negated the effects of 
action, good or evil—Người cho rằng không 
có tính không, phủ nhận hậu quả của hành 
động tốt xấu (không có đạo nghĩa vua tôi hay 
cha con). 

Mạt Già lê Câu Xa Lê: Maskari-Gosaleputra 
(skÙ—Maskarin-Gosaliputra, who taught a 
theory of randomness, negating causality— 
Người phủ nhận luật nhân quả, cho rằng 
sướng khổ là tự nhiên chứ không do nhân 
duyên. 

San Xà Da Tì La Hiển Tử: Sanjaya- 
Vairatiputra (skt)—SanJaya-Vairatiputra, who 
Was agnostic In refusing fo mainfain any 
opinion about anything—Người cho rằng 
chẳng cần tu hành, cứ trải qua số kiếp hết khổ 
thì đến sướng. 

A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La: Ajita- 
Kesakambala (skt)—Ajita-Kesakambala, who 
taught a more extteme nihilism regarding 
everything except the four main elements— 
Người chủ trương mọi thứ đều đoạn diệt, cuối 
cùng chỉ còn lại tứ đại, nên tu hành khổ hạnh, 
để cho mọi thứ nóng bức thiêu đốt thân thể 
mà giải thoát. 

Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên: Kakuda- 
Katyayana  (skÐ—Kakuda-Katyayana, who 
taught a materlalism In which there was no 
such things as killer or kiled, but only 
transformations of elements—Người chủ 
trương theo vật chất, không có người giết, 
cũng không có kể bị giết, mà chỉ có sự 


The six heretical 


tO rival 





2) 


3) 


4) 


5) 





chuyển hóa của những yếu tố vật chất mà 
thôi (cho rằng pháp vừa hữu tướng vừa vô 
tướng. Nếu ai hỏi hữu thì đáp vô, mà ai hỏi 
vô thì đáp hữu). 

Ni Kiện Đà Nhã Đề Tử: Nirgrantha-Jnatiputra 
(skÙ—Nrrgrantha-Jnatiputra, 
Mahavrra, the founder of Jainism, who taught 
the doctrine of interdeterminism, considering 
all things In term of “maybe.”—Người cho 
rằng sướng, khổ, phúc, tội “có lẽ” đều do đời 
trước, ắt phải đền bồi, chứ chẳng phải do tu 
hành đời nay mà quyết định được. 

Six ilustrafions of unreality: Lục Dụ—Six 
1llustrations of unreality in the Diamond Sutra— 
Sáu thì dụ về mộng huyễn: 


6) 


known aS 


l1) A dream: Mộng. 

2) A phantom: Huyễn. 

3) A bubble: Bào. 

4) A shadow: Ảnh. 

53) Dew: Sương Mai. 

6)_ Lightning: Điển Chớp. 


Six immediate relations: Lục Thân— The six 
closest relatIves——Sáu người thân nhứt. 


1) Father: Cha. 

2) Mother: Mẹ. 

3) Elder or younger brothers: Anh em trai. 
4 Elder or younger sisters: Chị em gái. 

5)_ Wife or husband: Vợ hay chồng. 


Children: Con cái. 

Six indifferent investigations: Sáu Suy Tư Đến 
Xả—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six indifferent 
1nvestigatons—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến xả. 

1) When, on seeing a sipht-obJect with the eye, 
one Investgates a corresponding object 
productive of indiffernce: Khi mắt thấy sắc, 
xả khởi lên, sắc ấy được suy tư. 


2) When, on hearing a sound-object with the ear, 
one Investgaftes a corresponding object 
productive of indifference: Khi tai nghe tiếng, 
xả khởi lên, âm thanh ấy được suy tư. 

3) When, on smelling a smell-object with the 


nose, one invesfigafes a corresponding object 
productive of indifference: Khi mũi ngửi 
hương, xả khởi lên, mùi hương ấy được suy tư. 


4115 


4) When, on tasting a flavour with the tongue, 
one Investgates a corresponding object 
productive of indifference: Khi lưỡi nếm vị, 
xả khởi lên, vị ấy được suy tư. 

When, on touching a touch-object with the 
body, one invesfigates a corresponding obJect 
productive of ¡indiference: Khi thân xúc 
chạm, xả khởi lên, sự xúc chạm ấy được suy 
tư. 

When, on knowing a mind-obJect with the 
mind, one invesfigafes a corresponding object 
productive of Indifference: Khi ý nhận pháp, 
xả khởi lên, pháp ấy được suy tư. 

Six indriyas: Sadayatana (skt)—Lục Căn—See 
S1x Senses. 

Six internal sense-spheres: Ajjhattikani 
ayatanani (p)—Lục Nội Xứ ——According to the 
Sangti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are six Internal sense-spheres— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sấu nội xứ: 


5) 


6) 


l) Eye-sense-sphere: Nhãn Xứ. 

2) Ear-sense-sphere: Nhĩ Xứ. 

3) Nose-sense-sphere: Tỷ Xứ. 

4) Tongue-sense-sphere: Thiệt Xứ. 

53) Body-sense-sphere: Kayayatanam (p)—Thân 
Xứ. 

6) Mind-sense-sphere: Manayatanaam (p)—Ý 


Xứ. 

Six interpretfafions of compound terms: Sat- 
samasa (skt—Lục Ly Hợp Thích—Sáu cách giải 
thích những chữ kép —The six Interpretatlons of 
compound terms, considered In their componenf 
pArfs or together: 

l) Karmadharaya (skÐ: Trì Nghiệp Thích— 
Đông y thích—The equality of dependence of 
both terms, such as in Mahayana, “greaf” and 
“vehicle,” both equally essential to Mahayana 
with its specific meaning—Nghĩa dẫu hai mà 
thể là một nên đồng tùy thuộc lẫn nhau như 
trong hai chữ “Đại Thừa,” thì hai chữ “Đại” 
và “Thừa” cùng quan trọng và thiết yếu như 
nhau để làm thành chữ “Đại Thừa” với nghĩa 
đặc biệt của nó. 

Tatpurusa (skÐ: Y Chủ Thích—Y Sĩ Thích— 
Containing a principal term, such as In “Eye- 


perception,” where the “cye” 1s the 


2) 


qualifying term—Chứa đựng một từ chánh, 
như trong chữ “nhãn thức,” thì “nhãn” là từ 
chánh hay là sở y, còn “thức” là pháp năng y. 
Bahuvrihi (skt: Hữu Tài Thích—Đa Tài 
Thích-The sign of  possession, 
worldly people have wealth, but cultivator 1s 
he who has enlightenment—Chỉ sự sở hữu, 
như người thế gian thì có của thế gian, còn 
người tu hành thì có sự giác ngộ. 

Dvandva (skt): Tương Vị Thích —Placing two 
separate Ideas Into one, such as placing 
teaching and meditation ¡into one—Hai thể 
trái nhau nhưng tập hợp mỗi thứ riêng biệt 
của mỗi thể mà thành một, như đặt “giáo” và 
“quán” thành một mà thành “giáo quán”. 
Avyayibhava (skt: Lân Cận Thích —An 
adverbial compound or a term resulting from 
neieghbouring association, such as placing 
“remembering” in front of “place” to make 1t 
“remembering place—Một danh từ kép hay 
từ ngữ liên hệ đến nơi chốn, như đem chữ 
“niệm” đặt trước chữ “xứ” để tạo thành chữ 
“niệm xứ”. 

Dvigu (kÐ: Đái Số Thích—A numerative 
term, such as five skandhas (pancaskandha)— 
Danh từ có liên hệ đến số lượng như “ngũ 
uẩn”. 

Six kinds of ascetic pratice: Lục Khổ Hạnh— 
See SIx austerItIes. 

Six kinds of cakravarti: Lục Luân The six 
kinds of cakravartI, or wheel kings, each allotted 
to one of the six posiions—Sáu luân vương, mỗi 
vị trị vì một phương: 

l) The Imron-wheel king to the ten faiths of a 
Bodhisattva: Thiết Luân cho Thập Tín VỊ. 

The copper-wheel king to the ten grounds: 
Đồng Luân cho Thập Trụ. 

The silver-wheel king to the ten necessary 
acfivitles of a bodhisattva: Ngân Luân (bánh 
xe bạc) cho Thập Hành. 

The gold-wheel king to the ten kinds of 
dedication: Kim Luân cho Thập Hồi Hướng. 


3) 
such as 


Ấ) 


5) 


6) 


2) 


3) 


4) 


53) The crystal-wheel king to the ten stages: Lưu 
Ly Luân cho Thập Địa. 
6) The pear-wheel king to the wonderful 


enlightenment: Ma Ni Luân cho Đẳng Giác. 


4116 


Six kinds of causes: Lục Nhân—The sixfold 
division of causes of all conditioned things. Every 
phenomenon depends upon the union of the 
primary cause and conditional or environmenfal 
cause. (I)There are six kinds—Sáu nhân sanh ra 
các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự 
hòa hợp của nhân và duyên: 

(A) Reason that makes the existence of anyhing 


]) 
2) 


(B 


` 


3) 


4) 


5) 


6) 





possible: Karanahetu (skt)—Năng tác nhân 
Lý do hiện hữu của mọi sự vật có thể có. 
Năng tác nhân có hai loại—Effective causes 
of two kinds: 

Empowering cause: Dữ lực nhân. 
Non-resistant As space does 
resist—Bất chướng nhân. 

Co-operative causes: Sahabhuhetu—Câu hữu 
nhân—Co-operatve causes, as the four 
elements In nature, not one of which can be 
omitted. The law of mutuality, that 1s, the 
state of being mutually conditioned—Tứ đại 
cùng thay phiên nhau làm nhân duyên. Luật 
hỗ tương, tức là tình trạng hỗ tương ảnh hưởng 
làm điều kiện cho nhau. 

Causes of the same kind as the effect: 
Sabhagahetu—Đồng loại nhân—The law that 
like produces like, good producing good, 
etc.—Luật gieo øì gặt nấy. 

The law of assoclation: Samprayuktahetu 
(skÐ—Tương ưng nhân—Mutual responsive 
Or associated causes, 1e. mind and mental 
conditions, subJject with object—Luật tương 
ứng hay phối hợp. 

The law of generality: Sarvatragahetu (skt)— 
Biến hành nhân— The law of generality, 
which 1s applicable to certain menfal qualities 
making the common ground for others, or 
universal or omnipresent cause of illusion, as 
of false views affecting every act—Luật tổng 
quát có thể áp dụng vào một số đặc tính tâm 
thức làm căn bản chung cho các đặc tính 
khác, hay tà kiến là nhân ảnh hưởng mọi 
hành động. 

Differential fruiion: Vipakahetut—DI thục 
nhân —Differential fruition, 1e. the effect 
different from the cause, as the hells are from 
evil deeds. This Is the law of retribution, or 


cause: nOf 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Quả mang lại khác với nhân. Đây là 
luật báo ứng hay kết quả. 

According to the Lankavatara Sutra—Theo 
Kinh Lăng Gà: 

The possibility of anything becoming cause to 
others: Bhavishayaddhetu (sk)——Thường Hữu 
Nhân—Sự khả hữu của một sự vật trở thành 
nguyên nhân cho các sự vật khác. 

Mutual dependence: Sambandha-hetu (skt—— 
Tương Tục Nhân—Sự tùy thuộc lẫn nhau. 
Uninterrupted continuity of signs: Lakshana- 
hetu (skt)— Tướng Nhân —Tính tương tục 
không gián đoạn của các tướng trạng. 

A causal agency that wIelds supreme power 
like a great king: Karana-hetu (skt—Năng 
Tác Nhân—Nhân tố tạo thành quyền lực tối 
cao như một đại vương. 

The condition in which things are manifested 
as 1f 1lluminated by a lipht: Vyanjana-hetu 
(sk)—Hiển Liễu Nhân—Điều kiện trong đó 
các sự vật được biểu hiện như là được ánh 
sáng chiếu rọi. 

The law of discontinuation: Upeksha-hetu 
(sk)—Quán Đãi Nhân—- Luật về sự gián 
đoạn. 


fruition 





Six kinds of certainty: Lục Chủng Quyết 
Định—The six kinds of certainty resulting from 
observance of the six paramitas—Theo Đại Thừa 
Trang Nghiêm Luận, đây là sáu loại quyết định 
hay tăng thượng lực của Bồ Tát tu Lục Độ: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


The certainty of wealth: Tài thành quyết 





định—Do lực bố thí mà được đại tài hay của 
cải lớn. 
The certanty of rebimth ¡in honourable 





families: Sinh thắng quyết định—Do lực trì 
giới nhất định thường được sanh vào nhà quý 
thắng (Sát Đế Lợi, Bà La Môn, trưởng giả...). 
The certainty of no retrogression to lower 
conditions: Bất thối quyết định—Do lực nhẫn 
nhục các thiện pháp đã tu nhất định chẳng 
bao giờ bị lùi mất. 

The certainty of progress In practice: Tu tập 
quyết định—Nhờ luôn tu tập thiện pháp nhất 
định sẽ không bao giờ gián đoạn. 

The certainty of unfailingly good karma: Định 
nghiệp quyết định—Do định lực thiển định 


4117 


mà thành tựu chính định nghiệp vĩnh viễn 
chẳng bị mất. 

The certainty of effortless abode 1n truth and 
wisdom: Vô công dụng quyết định—Do trí 
huệ lực, chẳng thêm công hành vẫn trụ được 
nơi chân lý và trí tuệ. 

Six kinds of contemplation: Lục Quán Pháp— 
According to the T”len-T”ai Sect, there are six 
kinds of contemplation or six kinds of Kuan-YIn— 
Theo trường phái Thiên Thai, có sáu quán pháp: 

1) Mostpitiful: Đại bị. 


6) 


2) Most merciful: Đại từ. 

3) Oflion-courage: Sư tử vô úy. 

4) Ofuniversal light: Đại quang phổ chiếu. 

5) Leaders among gods and men: Thiên nhân 
trượng phu. 

6) The most omnipresent Brahma: Đại phạm 
thâm viễn. 

** Fach of ths Bodhisatva's six qualities 


(piiful, merciful, lion-courage, universal 
light, leader among gods and men, brahma) 
breaks the hindrances respectively of the 
hells, pretas, animals, 
devas—Mỗi phẩm chất của Bồ Tát có công 
năng diệt trừ chướng ngại trong sáu đường địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và 
thiên. 

Six kinds of direct knowledge (supernatural 


asuras, men, and 


poWerS): Lục Thông—See Six supernatural 

DOWTS. 

Six kinds of disrespect: Agarava (p)—Sáu 

Không Cung Kính Pháp—According to the Sangiti 

Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there 

are six kinds of disrespec—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu không cung 

kính pháp. 

l) Here a monk behaves disrepecffully and 
discourteously towards the TEACHER: Ở đây 
vị Tỳ Kheo sống không cung kính, không tùy 
thuận bậc ĐẠO SƯ. 


2) Here a monk behaves disrespecfully and 
discourteously towards the DHAMMA: Ở đây 
vị Tỳ Kheo sống không cung kính, không tùy 
thuận PHÁP. 

3) Here a monk behaves disrespecffully and 


discourteously towards the SANGHA: Ở đây 


vị Tỳ Kheo sống không cung kính, không tùy 
thuận TĂNG. 
Here a monk behaves disrespecffuly and 
discourteously towards the TRAINING: Ở 
đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, không 
tùy thuận HỌC PHÁP. 
Here a monk behaves disrespecffully and ¡in 
not respect of EARNESTNESS: Appamade 
(p—Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung 
kính, BẤT PHÓNG DẬT. 
Here a monk behaves disrespectfully and not 
in respect of HOSPITALITY: Patisanthare 
(p—Ở đây vị Ty Kheo _sống không cung 
kính, không tùy thuận sự LÊ PHÉP. 
Six kinds of enduanee: Lục Nhẫn. 
1) Faith patience: Tín Nhẫn. 
a) To abide patiently in the faith and repeat the 
name of Amitabha: Kiên trì an trụ trong niềm 
tin và niệm hồng danh Phật A Di Đà. 
To believe In the Truth and attain the patient 
faith: Tin nơi chân lý và đạt được tín nhẫn. 
According the Tien-l?ai sect, the 
differenftiated teaching means the unperturbed 
faith of the Bodhisattva that all dharma 1s 
unreal: Theo Thiên Thai, Biệt Giáo có nghĩa 
là niềm tin không bị đảo lộn của Bồ Tát rằng 
chư pháp là không thật. 
Abilty to bear external hardships: Pháp 
Nhẫn—See Dharmakshanui. 
Ability to bear endurance during practicing: 
Tu Nhẫn—Bodhisattvas who practice the ten 
kimds of dedicaton and meditation of the 
mean, have patlence In all things for they see 
that all things, phenomena and noumena, 
Bồ Tát tu tập thập hồi hướng và 
Trung Quán thấy rằng chư pháp, sự lý đều 
dung hòa nên sanh tu nhẫn. 
Right patience: Chánh Nhẫn—See Patience. 
Undefiled endurance: Vô Cấu Nhẫn—The 
staøe of undefiled endurance—The final 
stage of bodhisattva—Bồ Tát trong giai đoạn 
ân” là giai đoạn chót của Bồ Tát. 
Omniscient endurance, that of a Buddha: Nhất 
Thiết Trí Nhẫn—Nhất thiết trí nhãn của một 
một vị Phật. 
Six kinds of faith: Lục Tín—See Six elements 
of faith. 


4) 


5) 


6) 


b) 


{O 


c) 


2) 


3) 





harmon1ze 


4) 
5) 


Ấn”? 


“vô cấu nhẫn 


6) 


4118 


Six kinds of mỉnd: Lục Tâm—See Six kinds of 
temperament. 
Six kinds of nature: Sáu Loại Tâm Tánh—See 
Six kinds of temperament. 
Six kinds of offender: Lục tội nhân —One who 
commifs any of the four offenses of “Parajika,” or 
four grave sins, or destroys the harmony In the 
order, or shed the Buddha's blood—Bất cứ ai 
phạm một trong bốn tội Ba La Di, hay phá hòa 
hợp Tăng, hay làm thân Phật chảy máu —See 
Four grave sins. 
Six kinds of proper pracfice: Lục Chủng 
Chánh Hành—Sáu loại thực hành chánh đáng. 
1-5)From I to 5 are the same as In the five proper 
kinds of practice: Từ I đến 5 cũng giống như 
trong Ngũ Chánh Hạnh —See Five proper 
Courses to ensure the bliss of the Pure Land. 
6)_ Making offerings: Cúng Dường. 
Six kinds of respect: Garava (p)—Sáu Cung 
Kính Pháp—According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
kinds of respect—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu pháp cung kính. 
l) Here a monk behaves respecffully and 
courteously towards the TERACHER: Ở đây vị 
Tỳ Kheo sống cung kính, tùy thuận bậc ĐẠO 
SƯ. 
Here a monk behaves respectfully and 
courteously towards the DHAMMA: Ở đây vị 
Tỳ Kheo sống cung kính, tùy thuận PHÁP. 
Here a monk behaves respecffully and 
courteously towards the SANGHA: Ở đây vị 
Tỳ Kheo sống cung kính, tùy thuận TĂNG. 
Here a monk behaves respecffully and 
courteously towards the TRAINING: Ở đây vị 
Tỳ Kheo cung kính, tùy thuận HỌC PHÁP. 
Here a monk behaves respecffully and in 
respect with EARNESTNESS: Ở đây vị Tỳ 
Kheo sống cung kính, không tùy thuận BẤT 
PHÓNG DẬT. 
Here a monk behaves respecffully and in 
respect of HOSPITALITY: Ở đây vị Tỳ Kheo 
sống cung kính, tùy thuận LỄ PHÉP XÃ 
GIAO. 
Six kinds of temperament: Carita (p)—Sáu 
Loại Tâm Tánh—According to Most Venerable 
Narada in The Buddha and His Teachings, there 





2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


are six kinds of natures, six kinds of temperament, 
or six subJects of meditation. Carita signifiies the 
Intrinsic nature of a person which ¡is revealed 
when one 1s in normal state without being 
preoccupied with anything. The temperaments of 
people differ owing to the diversity of their past 
actions or kamma. In some people raga or lust 1s 
predominant, while in others dosa or anger, 
hated—Theo Hòa Thượng Narada trong Đức 
Phật và Phật Pháp, có sáu tâm tánh hay sáu để 
mục hành thiển. Carita là bản chất cố hữu của 
một người. Bản chất nầy lộ ra khi ở vào trạng thái 
bình thường, không có gì làm xao động. Bẩm tánh 
mỗi người khác nhau là do nơi hành động hay 
nghiệp trong quá khứ khác nhau. Nơi một số 
người thì tham ái mạnh hơn, trong khi vài người 
khác thì sân hận lại mạnh hơn. 

l) Covetousness, lusful temperament: 
Ragacarita (p)—Bẩm tánh tham ái. 

II-will, or hateful temperament: Dosacarita 
(p_—Bẩm tánh sân hận. 

lgnorance, Ignorant  temperamehnt: 
Mohacarita (p)—Bẩm tánh si mê. 





Or 


2) 


3) Or 


4_ Faith, or devout temperament: Saddhacarita 
(p)—Bẩm tánh có nhiều đức tin. 

3 Wisdom, or ¡ntellectual temperament: 
Buddhicarita (p)—Bẩm tánh thiên về tri thức. 

6) Unrestrainted, or discursive temperament: 


Vitakkacarita (p)—Distracted—Loose—Bẩm 
tánh phóng dật. 
Six kinds of wheel-kings: Lục Luân—See Six 
kinds of cakravartI. 
Six kinds of wisdom: Lục Huệ —Sáu loại trí 
huệ. 
l1) The wisdom of hearing and apprehending the 
truth of the middle way: Văn Huệ — Trí huệ 
mở ra do được nghe hiểu về chân lý trung 
đạo—See Ten grounds. 
The wisdom of thought: Tư Huệ—Trí huệ mở 
ra do tư duy về chân lý trung đạo. 
Wisdom of observance: Tu Huệ—Nhờ tu tập 
chân lý trung đạo mà được tu huệ—See Ten 
kinds of dedication of roofs of goodness of 
Great Enlightening Beings. 
The wisdom of neither extreme: Vô Tướng 
Huệ ——Trí huệ mở ra do chứng được lý trung 
đạo, la nhị biên—See Ten grounds. 


2) 


3) 


4) 





4119 


53) The wisdom of understanding of Nirvana: 
Chiếu Tịch Huệ —Buddha-wisdom which 
comprehends reality 
functioning—Còn gọi là Tịch Chiếu Huệ, hay 
trí huệ của Bồ tát ở Đẳng Giác Vị đã quán 
triệt thực tánh và thực tướng của Niết Bàn. 
The wisdom (associated with Buddha-fruition) 
of making nirvana i1lluminate all beings: Tịch 
Chiếu Huệ—Trí huệ ở ngôi vị Phật chiếu 
khắp chúng sanh (từ cái thể của trung đạo mà 
khởi lên cái dụng của trung đạo)—See 
Buddhahood. 

Six kinds of wrong-doing: Lục Tụ—Sáu loại 
tội lỗi của Tăng chúng. 


nirvana and Its 


6) 


l1) Parajika (skÐ: Ba La Di Tội —Ngũ Tụ —See 
Parajika. 

2) Sanghavasesa (skÐ: Tăng Tàn —See 
Sanghavasesa. 

3) Sthulatyaya (skÐ: Thâu Lan Già Tội— 
Assoclated winh the prarajika and 
sanghavasesa sins; however, only Implying 
thoupht, but not yet developed in actlon—Đại 
chướng thiện đạo, phạm vào hai tội Ba La Di 
và Tăng Tàn nhưng chưa thành nên được xếp 
dưới hai tội đó. 

4) Prayascita (sk0: Ba Dật Để Tội—See 
Prayascitta. 

5) Pratidessaniya (skÐ: Ba La Đề Xà Ni Tội— 
See Pratidessaniya. 

6) Duskrta (skt: Đột Cát La—See Duskrta. 


Six Legs in the commentary on the Source 
of Knowledge: Lục Túc Luận —According to 
Prof. Junjiro Takakusu in the Essentals of 
Buddhist Philosophy, the Six Legs the 
commentary on the Source of Knowledge (Jnana- 
prasthana)—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Lục Túc Luận là 
bộ luận viết về Phát Trí Luận của Ca Đa Diễn Ni 
TỬ. 
]) 


in 


Category-leg wrlten by Vasumira: 
Prakarana-pada (sk)—Phẩm Loại Túc Luận, 
được viết bởi ngài Thế Hữu. 

Consciousness-body, written by Devasarman: 
Vijnana-kaya (sk—Thức Thân Túc Luận, 


được viết bởi ngài Đề Bà Thiết Ma. 


2) 


3) Element-group, written by Sariputra: Dharma- 
skandha (skt)—Pháp Uẩn Túc Luận, được 
viết bởi ngài Xá Lợi Phất. 

World-system, written by Maudgalyayana: 
Prajnapti-pada (skÙ—Thi Thiết Túc Luận, 
được viết bởi ngài Mục Kiễển Liên. 
Mental-element-body, writen by Purna: 
Dhata-kayapada (skt)—Giới Thân Túc Luận, 
được viết bởi ngài Phú Lâu Na. 
Rehearsal-reading, written by Mahakausthila: 
SangitI-paryayapada (skÐ—Tập DỊ Môn Túc 
Luận, được viết bởi ngài Đại Câu Thi La. 
Six-legøed Honoured One: An emanation of 
ManJusri, who 1s an Emanation of Amitabha—Lục 
Túc Tôn—The six-legged Honoured One, one of 
the five firece guardians of Amitabha. The one 
who has six heads, six faces, six arms, and six 
legs; rides on an ox; and 1s an Incaranton of 
Manjusr—Lục Túc Tôn Kim Cang, một trong ngũ 
Minh Vương, vị hộ pháp cho Phật A Di Đà, là tái 
sanh của ngài Văn Thù Sư Lợi, có sáu đầu, sáu 
mặt, sấu tay, sáu cẳng; cỡi bò. 





4) 


5) 


6) 


⁄ 


Six logical categories: Lục Đế——-Lục cú nghĩa 
pháp do Thắng Luận Sư (một trường phái ngoại 
đạo) đặt ra—The six logical categorles of the 
Vaisesika philosophy (one of the heretic secfS): 





1) Substance: Dravya (skt)—Thực—Bản thể. 

2) Quality: Guna (skt)—Đức— Thuộc tính. 

3) Motion of activity: Karman (sk—Nghiệp— 
Tác dụng. 

4) Generality: Samanya (skt—Hữu. 

5) Particularity: Visesa (sk)—Di Đồng. 


6) 
Six magical penetrations:Lục Thông—See Six 
miraculous or transcendenfal powers. 

Six magical powers: Lục Thông—See Six 

miraculous or transcendenfal powers. 

Six Mahayana schools in Chỉna: Lục Tông 

Trung Hoa—Sáu tông phái ở Trung Hoa. 

l) The Three-Sastra Sect, based on the 
Madhyamika-Sastra: Tam Luận Tông—Giáo 
thuyết Tam Luận Tông dựa theo Tam Luận— 
See Madhyamika-Sastra. 


Inherence: Samavaya (sk)—Hòa Hợp. 


2) Dharmalaksana Sect: Pháp Tướng Tông—See 
Dharmalaksana. 
3) Avatamsaka Sect, based on the Buddha- 


Avatamsaka-Sutra: Hoa Nghiêm Tông—GIáo 


4120 


thuyết Hoa Nghiêm Tông dựa trên bộ Kinh 
Hoa Nghiêm—See Hua-Yen Sect. 


4 Vinaya or DiscIpline Sect, based on the 
Vinaya-Pitaka: Luật Tông—Giáo thuyết Luật 
Tông dựa trên bộ Luật Tạng—See Vinaya 
school. 

6) Satyasiddhi Sect, based on the Satyasiddhi 
Sastra: Thành Thật Tông——Giáo thuyết Thành 
Thật Tông dựa trên bộ Thành Thật Luận— 
See Satyasiddhi school. 

6) Abhidharma-Kosa Sect based on the 


Abhidharma-Kosa Sastra: Câu Xá Tông— 
Giáo thuyết Câu Xá Tông dựa trên bộ Câu 
Xá Luận—See Abhidharma-Kosa-School. 

Six Mahayana schools in Japan: Lục Tông 

Đại Thừa Nhật Bản. 

1-4) The first four sects are the same as the fñrst 
four schools of the six schools in China: (from 
1 to 4) Bốn tông phái đầu cũng giống bốn 
tông phái đầu của Trung Hoa—S§ee Six 
Mahayana schools in China. 


5) The Tien-T”ai Sect or Tendai Sect: Thiên 
Thai Tông. 
6) The Shingon Sect: Chân Ngôn Tông. 


Six main officers in a temple: Sáu vị sư chính 
trong một tự viện: 


I1) Chief officer: Head monk of the temple—Đô 
Tự. 

2) Prior: Giám Tư. 

3) Assistant Prior: Phó Tư. 

4) Supervisor of monks In the temple: Đường Tư 
(Duy Na). 

5) Head cook: Điển Tọa. 

6) Caretaker: Trực Tuế. 


Six meanings of the Honoured One: Sáu Ý 
Nghĩa Của Chữ Thế Tôn. 


1l) Atease and comfortable: Tự tại. 

2) Radiant halo: Rực rỡ hào quang. 

3) Upright and adorned: Trang nghiêm. 
4) Renowned: Danh xưng. 

5) Auspicious: Kiết tường. 

6)_ Honoured and noble: Tôn quí. 


Six mental taïnts: Lục Nhiễm Tâm—The six 
mental taints of the Awakening of Faith (Khởi 
Tâm Luận). Though mind-essence 1s by nature 
pure and without sfain, the condition of Ienorance 
Or Innocence permits of taint or defilement 


corresponding to the following six phrases—Sáu 
thứ nhiễm tâm trong Khởi Tín Luận. Dù bản chất 
tâm là thanh tịnh không ô nhiễm, vô minh làm 
tâm ô nhiễm qua sáu thứ sau đây: 

I) The stage of faith of Bodhisattvas: Chấp 
tương ưng nhiễm—The taint interrelated to 
attachment, or holding the seeming for the 
real, the final stage of sravakas and pratyeka- 
buddha—Chấp nhiễm cho rằng cái “dường 
như” là cái “thật.” Đây là giai đoạn cuối của 
Bích Chi Phật Địa (Thanh Văn và Duyên 
Giác) hay Tín Trụ Địa của Bồ Tát. 

The sfage of purity: Ly Cấu Địa—Bất đoạn 
tương ưng nhiễm—The taint interrelated to 
the persisting attraction of the cause of paIn 
and pleasure—Nhiễm chấp dẫn đến những 
nguyên nhân của khổ lạc. 

The stage of spirituality: The taint interrelated 
to the “particularizing ¡Intellipgence” which 
discerns things withn and without this 
world—Phân biệt trí tương ưng nhiễm. 

The stage of emancipation from the material: 
The non-interrelaed or primary taint 
(pnorant mind as yet hardly discerning 
subJect from obJject, of accepting an external 
world—Hiện sắc bất tương ưng nhiễm. 

The stage of emancipation from mental effort: 
The non-interrelaed or primmary taint of 
accepting a perceptive mind—Năng kiến tâm 
bất tương ưng nhiễm. 

The highest Bodhisattva stage, entering the 
Buddhahood: The non-interrelated or priImary 
taint of accepting the idea of primal action or 
activity in the absolute—Căn bổn nghiệp bất 
tương ưng nhiễm. 


2) 


3) 


đ) 


5) 


6) 


Six mỉnds: Lục Tâm —See Six points to develop 
a true Bodhi Mind. 

Six miraculous powers: Lục Thông—See Six 
miraculous or transcendenfal powers. 

Six miraculous or transcendental powers: 
Abhijna Sadabhlna (skÙ—S1x magical 
penefrations—S1x superknowledges—Lc 
Thông—SIx supernatural or universal pOWeTS 
acqurred by a Buddha, also by an arhat through 
the fourth degree of đhyana—Sáu thần thông mà 
chư Phật hay chư A La Hán đạt được qua tứ thiển: 


OT 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


4121 


Divyacaksus (skÐ: Ability to see all forms—— 
Clairvoyance——Deva-eye——Deva-visIon— 
Divine sipht—Penetraton of the Heavenly 
Eye—Thiên Nhãn Thông——lInstantaneous 
view of anything anywhere In the form realm. 
Power 
anywhere—Khả năng thấy được tất cả mọi 
thứ trong sắc giới. Khả năng thấy cái mà 
mình muốn thấy. 

Divyasrota (skÐ: Clairaudience—Deva- 
Ear-DIvne hearing—Penetraion of the 
Heavenly Ear—Thiên Nhĩ Thông—Ability to 
hear all sounds (ability to hear any sound 
anywhere). Power to hear and understand all 
languages—Khả năng nghe mọi âm thanh. 
Khả năng nghe và hiểu mọi ngôn ngữ. 
Paracitta-Jnana (skÐ: Mental telepathy—Tha 
Tâm Thông—Penetration Into others” minds 
or though(s. Ability to know the thoughts of 
others pOWeT fO thoughts, 
knowledge of the minds of all living beings, 
or abilify (power) to know the thoughts of all 
other minds which enlightened beings have to 
a gpreater or lesser extent depending on theIr 
spiritual achievements—Tha Tâm Trí Thông 
hay khả năng đọc được tư tưởng của người 
khác mà các bậc giác ngộ đạt được cao hay 
thấp tùy theo sự thành đạt của bậc ấy. 
Rddhi-saksatkriya-jnana (skÐ: Psychic 
travel—Thần Túc Thông—Penetration of 
spiritual fulfilliment (fulfilliment of the spirit). 
Ability (power) to be anywhere and to do 
anything at will, or power to appear at wIll in 
any place and to have absolute freedom to do 
anything—Khả năng đi bất cứ đâu và làm bất 
cứ thứ gì tùy ý. 

Purvanivasanusmrti-jnana (skf: Túc Mạng 
Thông—Knowledge of past and future of self 
and others or ability to penetrate Into past and 
future lives of self and others (knowledge of 
all forms of former existences of self and 
others)—Khả năng biết được quá khứ vị lai 
của mình và người. 

Asravaksaya-jnana (skÐ: Lậu Tận Thông— 
Ability to end contaminaton—Power to 
deliver of the mind from all passions— 
Penetration of the exhaustion (extinction) of 
oufflows. Supernatural consclousness of the 


(O see what one wills to see 


Or read Or 


waning of vicious propensities, and the 

deliverance of mind from passions, or 1nsipht 

the ending of the of 
transmigration—Khả năng chấm dứt nhiễm 
trược và đưa tâm đến chỗ giải thoát khỏi mọi 
dục vọng. 

Six miserable sfaftes of sentient beings: Lục 
Đạo —See SIx paths. 
Six monthly fast days: Lục Trai Nhựt—See Six 
monthly posadha or fast days. 
Six monthly posadhas or fast days: Lục Trai 
Nhựt —The six monthly posadha or fast days (8”, 
14°, 15", 23", 29" and 30°). They are the days 
on which the Four Maharajas (Tứ Thiên Vương) 
take note of human conduct and when evil demons 
are busy fo øo around to disturb deva and men, so 
that great care Is required and consequently 
nothing should be eaten after noon. The Maha- 
Prajna Sastra describes these days as evil or 
dangerous days, and says they arose from an 
ancient custom of cutting off the flesh and casting 
1t Into the fire—Sáu ngày ăn chay trong tháng 
(mông 8, 14, 15, 23, 29 và 30). Trong những ngày 
nầy Tứ Thiên vương ghi lại tất cả phẩm hạnh, 
đồng thời ma quỷ cũng đang bận bịu việc quấy rối 
nhân thiên, nên việc giữ gìn trai giới là điều cần 
thiết, không nên ăn quá ngọ. Trí Độ Luận diễn tả 
những ngày nầy là những ngày nguy hiểm, vì vào 
những ngày nầy theo cổ tục thì có lệ cắt thịt ném 
vào lửa. 

Six non-Buddhist works: Lục Luận—See six 

vedangas. 

Six non-created elementfs: Lục chủng vô vi 

pháp. 

l1) Space: Akasa (skt)—Hư không vô vi. 

2) Extinction obtained by knowledge: 
Pratisamkhya (skt)——Trạch diệt vô v1. 

3) Extinction not obtained by knowledge but by 

Apratsamkhya-nrodha (skÐ—Phi 
trạch diệt vô vi. 

4) Extinction by a motionless state of heavenly 
meditation: Acala-nrodha (skt—Bất động 
diệt vô vi. 

53) Extncion by the stoppage of Iidea and 
sensaton: Samjna-vedayita-nrodha (skt)— 
Thô tưởng diệt vô vi (achieved by an Arhat). 


1nto stream 


nafure€: 


4122 


6) True suchness: Tathata (skÐ——Chân như vô 
VI. 
Six 0o0bjecfs: Lục Cảnh-Six objects 
corresponding to the six senses. The six obJective 
fields of the six senses of sipht, sound, smell, 
taste, touch and Iidea or thought; rupa, form and 
colour, is the field of vision; sound of hearing, 
scent of smelling, the five flavours of tasting, 
physical feeling of touch, and mental presenfation 
of discernment—Sáu cảnh đối lại với lục căn 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm thanh, 
vị, xúc, ý tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu 
giác, vị giác, xúc giác và tâm phân biệt. 
Six objects which are corresponding to the 
Sỉx senses: Lục Cảnh—See Twelve entrances. 
Six objectfive fields of the sỉix senses of sipht: 
Lục cảnh —The six objects—The six objective 
fields of the six senses of sipht, sound, smell, 
taste, touch and idea or thought; rupa, form and 
colour, is the field of vision; sound of hearing, 
scent of smelling, the five flavours of tasting, 
physical feeling of touch, and mental presenfation 
of discernment—Sáu cảnh đối lại với lục căn 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm thanh, 
vị, xúc, ý tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu 
giác, vị giác, xúc giác và tâm phân biỆt. 
Six objects of recollection: Lục Niệm Pháp— 
See SIx thoughfs to dwell upon. 
Six ordinary developmenfs: The six ordinary 
developments the Tien-T”ai 
Differentiated or Separated School —Sáu ngôi vị 
hay giai đoạn trong tiến trình phát triển Bồ Tát 
đạo trong Thiên Thai Biệt Giáo: 


found ¡n 


I) Ten grades of Bodhisattva faith: Thập Tín 
VỊ —See Ten grades of Bodhisattva faith. 

2) Ten prounds: Thập trụ VỊ—See Ten grounds. 

3) Ten Kinds of Dedications: Thập Hồi Hướng 
Vị —See Ten Kinds of Dedications. 

4) Ten Stages of Bodhisattva: Thập Địa VỊ— 
Thập Địa Bồ Tát See Ten Stages of 
Bodhisattva. 

53) The fifty-first stage In the fiffy-two sfages 
towards the Buddha-bhumi: Đẳng Giác vị. 

6) Buddha-bhumi or Buddha stage: Phật Địa 


Vị Phật Địa—See 
Buddha-land. 


Buddha-kseta and 


Six ordinary beings and four saints: Lục 
phàm tứ Thánh —See SIx paths and Four saints. 


SỈx 0rgans Lục căn—-The six roots of 
S€nSafIOnS: 

I) Eye: Mắt. 

2) Ear: Tai. 

3) Nose: Mũi. 

4) Tongue: Lưỡi. 

53) Body: Thân. 

6) Mind: ý. 


Sỉix organs and their purificafion: Lục Căn 
Thanh Tịnh —Six pure faculties—The six organs 
and their purification 1n order to develop thelr 
unlimited power and interchange (n the case of 
Buddha). This full development enables the eye to 
see everything in a great chiliocosm from Its 
highest heaven down to 1fs lowest hells and all the 
beinøs past, present, and future with all the karma 
of each—Sáu căn thanh tịnh nghĩa là tiêu trừ tội 
cấu từ vô thủy để phát triển sức mạnh vô hạn (như 
trường hợp Đức Phật). Sự phát triển tròn đây nầy 
làm cho mắt có thể thấy được vạn vật trong Tam 
thiên Đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất 
xuống cõi địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả chúng 
sanh trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như 
nghiệp lực của từng cá nhân. 

Six 0rgans 0f sense: Lục chúng sanh —The six 

Senses or SIX Organs of sense. They are likened to 

six Wild creafures in confinement and always 

sruggling to escape. Only when they are 
domesticated will they be happy. So 1s 1t with the 

SIX senses and the faming power of Buddha- 

truth—Lục chúng sanh hay lục căn, chúng giống 

như những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng 
muốn thoát ra. Chỉ khi nào chúng được thuần hóa 
thì chúng mới được hạnh phúc. Cũng như thế chỉ 
khi nào sáu căn được thuần lương bởi chân lý 

Phật, thì chừng đó con người mới thật sự có hạnh 

phúc. 

Six Paramitas: Six perfections—Lục độ Ba La 

Mật. 

(D_ An overview of *Six Paramitas”—Tổng quan 
về “Lục độ Ba La Mật”: The six things that 
ferry one beyond the sea of birth and death. In 
addition, the Six Paramitas are also the 
doctrine of saving all living beings. The six 
paramias are also sometimes called the 


qI) 


4123 


cardinal virtues of a Bodhisattva—Sáu giáo 
pháp đưa người vượt qua biển sanh tử. Ngoài 
ra, Lục Độ Ba La Mật còn có mục tiêu cứu 
độ hết thảẩy chúng sanh. Lục độ Ba La Mật 
hay sáu đức tính cốt yếu của Bồ Tát. 

The meanings of “Six Paramitas”—Nghĩa của 
“Lục độ Ba La Mật: According to the 
Sanskrit language, Paramita means crossing- 
Over. SIx Paramitas mean the six things that 
fery one beyond the sea of morftality to 
nirvana. Six stages of spiritual perfection 
followed by the Bodhisattva in his progress to 
Buddhahood. The six virtues of perfection are 
only of  Mahayana 
Buddhism in many ways, they also confain 
virtues commonly held up as cardinal by all 
religious systems. They consist of the practice 
and highest possible development. Thus, 
practicing the six paramifas will lead the 
practitioner to cross over from the shore of the 
unenliehtened to the dock of enliphtenment— 
Ba La Mật, theo Phạn nhữ, có nghĩa là đáo bỉ 
ngạn. Sáu Ba La Mật đưa chúng sanh qua 
biển sanh tử để đi đến Niết Bàn. Sáu giai 
đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bổ tát 
trong tiến trình thành Phật. Chẳng những Lục 
độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo Đại 
Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn 
gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả 
các tôn giáo. Lục độ bao gồm sự thực tập và 
sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực 
hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ 
mê qua đến bến giác 


not characteristic 


(II) Content of “Six Paramitas”—Nội dung của 


Ù 


“Lục độ Ba La Mật”: 
“Charity”—“Bố Thí”: 


1A) The meanings of “Charity”—Nghĩa của “Bố 


Thí”: Charity or giving, 1s to g1ve away for the 
benefit and welfare of all beings anything and 
everything one 1s capable of gIving: not only 
material øoods, but knowledge, worldly as 
well as religious or spiritual (or knowledge 
belonging to the Dharma, the ultimate truth). 
The Bodhisattvas were all ready to gIve up 
even their lives to save others—Bố thí là cho 
vì ích lợi và hạnh phúc của tất cả chúng sanh 
bất cứ thứ gì và tất cả những gì ta có thể cho 
được: không những chỉ của cải vật chất, mà 


1B) GenerosIty: 


a) 


b) 


cả kiến thức , thể tục cũng như tôn giáo hay 
tâm linh. Chư Bồ Tát đều sẵn sàng bố thí 
ngay cả sinh mạng mình để cứu kẻ khác. 
Dana (skÐ—Sharing— 
Almsgiving—Bố thí —There are three kinds 
of generosity—Có ba loại bố thí: 

Giving of material gøoods, that 1s, fO g1ve 
others money or øoods. In this world, there 1s 
no one who 1s unable to perform some form of 
giving. No matter how impoverished one 1s, 
he should be able to give alms to those who 
are worst off than he or to support a public 
work with however small a donation, 1f he has 
the will to do so. Even 1f there 1s someone 
who absolutely cannot afford to do so, he can 
be useful to others and to socIety by offering 
his services: Bố thí tài sản vật chất, nghĩa là 
cho người tiền bạc hay vật chất. Trên đời này, 
không ai là không thể thực hiện một hình thức 
bố thí nào đó. Dù cho một người bân cùng 
đến đâu, người ấy cũng có thể bố thí cho 
những người còn tệ hơn mình hay có thể giúp 
vào việc công ích bằng sự bố thí dù nhỏ nhặt, 
nếu người ấy muốn. Ngay cả một người hoàn 
toàn không thể làm được như thế, người ấy 
cũng có thể có ích cho người khác và cho xã 
hội bằng cách phục vụ. 

Giving of law means to teach others rightly. A 
person who has knowledge or wisdom In 
some field should be able to teach others or 
guide them even If he has no money Or 1s 
physically handicapped. Even a person of 
humble circumstances can perform giving of 
the Law. To speak of his own experience In 
order to benefit others can be his giving of the 
Law: Bố thí Pháp, nghĩa là dạy dỗ người khác 
một cách đúng đắn. Một người có kiến thức 
hay trí tuệ về một lãnh vực nào đó, hẳn cũng 
có thể dạy người khác hay dẫn dắt họ ngay cả 
khi họ không có tiền hay bị trở ngại về thể 
chất. Dù cho một người có hoàn cảnh hạn hẹp 
cũng có thể thực hiện bố thí pháp. Nói lên 
kinh nghiệm của riêng mình làm lợi cho người 
khác cũng là bố thí pháp. 

Giving of fearlessness means to remove the 
anxIeties or sufferings of others through oneˆ”s 
own effort. To comfort others In order to help 
them overcome their difficult time can be 


4124 


considered as “giving of fearlessness.”: Bố thí 
vô úy nghĩa là gỡ bỏ những ưu tư hay khổ đau 
của người khác bằng nỗ lực của chính mình. 
An ủi ai vượt qua lúc khó khăn cũng được 


xem như là “vô úy thí.” 


1C) Other characteristics of Charity—Những đặc 


a) 
b) 


2) 


tính khác của Bố thí: Charity does not merely 
mean to give away what one has In 
abundance, but it Involves even the giving-up 
of one”s whole being for a cause. Charity, or 
giving, Including the bestowing of the truth 
and courage giving on others. Giving 
Paramifa 1s used to destroy øreed, selfishness, 
and stinginess—Đây không chỉ có nghĩa là 
cho đi thứ gì mà người ta có thừa; nó còn bao 
gồm cả việc thí xả thân mệnh mình cho chính 
nghĩa. Đàn na bao gồm tài thí, pháp thí và vô 
úy thí. Bố thí Ba la Mật được dùng để diệt trừ 
xan tham, bỏn xẻn. 

The opposie of Charity is Meanness: Đối 
nghịch lại với Bố Thí là bổn xẻn keo kiết. 

The reward stmulaed by Dana 1s 
Enrichment: Quả báo của Bố Thí là Phước. 
Observe precepts—Trì giới: Sila (skt). 


2A) Keeping precept(s teaches us that we cannot 


truly save others unless we remove our own 
cankers by living a moral and upright life. 
However, we must not think that we cannot 
guide others just because we are not perfect 
ourselves. Keeping precepts Is also a good 
example for others to follow, this 1s another 
form of helping others—Trì giới dạy chúng ta 
rằng chúng ta không thể cứu độ người khác 
nếu chúng ta không tự mình tháo gỡ những 
nhiễm trược của chúng ta bằng cách sống 
theo phạm hạnh và chánh trực. Tuy nhiên, 
cũng đừng nên nghĩ rằng chúng ta không thể 
dẫn dắt người khác vì chúng ta chưa được 
hoàn hảo. Trì giới còn là tấm gương tốt cho 
người khác noi theo nữa, đây là một hình thức 
giúp đỡ người khác. 


2B)Sila 1s observing the precepts, given by 


Buddha, which are conducive to moral life. In 
the case of the homeless ones, the precepts 
are meant to maintan the order of the 
brotherhood. The brotherhood ¡is a model 
soclety the Ideal of which 1s to lead a 
peaceful, harmonious life—Từ “Sila” là tuân 


thủ những giáo huấn của Đức Phật, đưa đến 
đời sống có đạo đức. Trong trường hợp của 
những người xuất gia, những giới luật nhắm 
duy trì trật tự trong Tăng già. Tăng già là một 
đoàn thể khuôn mẫu mà lý tưởng là sống một 
cuộc sống thanh bình và hài hòa. 


2€) Sila-paramifa or pure observance of precepfs 


a) 


b) 


3) 


(keeping the commandments, upholding the 
precepts, the path of keeping precepts, or 
moral conduct, etc) 1s the practicing of all the 
Buddhist precepts, or all the virtuous deeds 
that are conducive to the moral welfare of 
that Maintaining 
Precept Paramifa 1s used to destroy violating 
precepts and degrading the Buddha- 
Dharma—Trì giới hạnh thanh tịnh nghĩa là 
thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, 
hay tất cả những thiện hạnh dẫn tới chỗ toàn 
thiện đạo đức cho mình và cho tất cả mọi 
người. Trì giữ giới hạnh thanh tịnh. Trì giới 
Ba La Mật được dùng để diệt trừ phạm giới 
và hủy báng Phật Pháp. 

The opposite of Keeping the Commandments 
is Wickedness: Đối nghịch lại với Trì Giới là 
Quỷ Quyệt Phá Giới. 

The Keeping the 
Commandments ¡1s Perfection in all things: 
Quả báo mang lại do trì giới là sự Toàn Hảo 
(Cụ Sắc). 

Patience: Ksanti (skt)——Nhẫn nhục. 


oneself and of others. 


reward from 


3A)Endurance is one of the most Important 


qualiies In nowadays society. Sakyamuni 
Buddha was endowed with all the virtues and 
became the Buddha through his constant 
practice. biopraphy of 
Sakyamumi Buddha we read or which of the 
sutras, we find that nowhere 1s it recorded that 
the Buddha ever became angry. However 
severely he was persecuted and however 
coldly his disciples turned against him and 
depared from him, he always 
sympatheic and compassionate. As 
Buddhists, we should always remember that: 
“No action that makes Sakyamuni Buddha 
more disappointed than when we become 
agry about something and we reproach others 
or when we blame others for our own 
wronss.” In short, IÝ we are able to practice 


No matter what 


WaS§ 


3B) Ksant 1s 


4125 


the “endurance” of the Bodhisattvas, we 
cease to become angry or reproachful toward 
others, or toward anything In the universe. We 
are apt to complain about the weather when It 
rains or when it shines, and to grumble about 
the dust when we have a day with fine 
weather. However, through 
“endurance” we attain a calm and untroubled 
mind, we become thankful for both the rain 
and the sun. Then our minds become free 
from changes in our cireumstances—Nhẫn 
nhục là một trong những phẩm chất quan 
trọng nhất trong xã hội hôm nay. Đức Thích 
Ca Mâu Ni Phật có tất cả những đức hạnh và 
thành Phật do sự kiên trì tu tập của Ngài. 
Tiểu sử của Ngài mà ta đọc được bất cứ ở 
đâu hay trong kinh điển, chưa có chỗ nào ghi 
rằng Đức Phật đã từng giận dữ. Dù Ngài bị 
ngược đãi nặng nễể hay dù các đệ tử Ngài 
nhẫn tâm chống Ngài và bỏ đi, Ngài vẫn luôn 
luôn có thái độ cảm thông và từ bi. Là đệ tử 
của Ngài, chúng ta phải nên luôn nhớ rằng: 
“Không có hành động nào làm cho Đức Phật 
thất vọng hơn là khi chúng ta trở nên giận dữ 
về điều gì và trách mắng hay đổ thừa cho 
người khác vì sự sai lầm của chính chúng ta.” 
Tóm lại, một khi chúng ta kiên nhẫn theo sự 
tu tập của Bồ Tát, chúng ta không còn trở nên 
giận dữ hay trách mắng kẻ khác hay đối với 
mọi sự mọi vật trong vũ trụ. Chúng ta có thể 
than phiền về thời tiết khi trời mưa trời nắng 
và cần nhằn về bụi bặm khi chúng ta gặp 
buổi đẹp trời. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nhục, 
chúng ta sẽ có được một tâm trí bình lặng 
thanh thản, lúc đó chúng ta sẽ biết ơn cả mưa 
lẫn nắng. Rồi thì lòng chúng ta sẽ trở nên tự 
tại với mọi thay đổi trong mọi hoàn cảnh của 
chúng ta. 


when 


generally understood to mean 
“patilence,” but it really means patiently, or 
rather with equanimity, to go through deeds of 
humiliation. Or as Confuclus says, “The 
superior man would cherish no ill-feeling 
even when his work or merit is not recognized 
by others.” No Buddhist devotees would feel 
humiliated when they were fully 
appreciated, even when they were 
unjusfly Ignored. They would also go on 


not 
no, 


3C) Ksanti-paramia or 


a) 


b) 


An) 


patently under all unfavorable conditions— 
“Ksanti” thường được hiểu là “Nhẫn nhục,” 
nhưng nó thực sự ngụ ý là chịu đựng những 
việc sỉ nhục một cách nhẫn nại, hay đúngg 
hơn là chịu đựng với lòng bình thản. Hay như 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không 
buồn khi công việc hay tài năng của mình 
không được người khác biết đến.” Không 
người Phật tử nào lại cảm thấy tổn thương khi 
mình không được tán dương đầy đủ; không, 
ngay cả khi họ bị bỏ lơ một cách bất công. Họ 
cũng tiếp tục một cách nhẫn nại trong mọi 
nghịch cảnh. 

Patlence-paramita or 
humility 1s sometomes rendered patience, but 
humility 1s more to the point. Rather than 
merely enduring all sorts of 1lls of the body, It 
1s the feeling of unworthiness, limitlessness, 
and sinfulness. In other words, humility or 
patence, or forebearance 
other beings as well hot and cold weather. 
Tolerance Paramita is used to destroy anger 
and hatred—Nhẫn nhục đôi khi cũng được gọi 
là nhẫn nại, nhưng nhẫn nhục thì đúng nghĩa 
hơn. Vì rằng nó không chỉ là sự kiên nhẫn 
chịu những bệnh hoạn của xác thịt, mà nó là 
cảm giác về sự vô nghĩa, vô giới hạn, và xấu 
ác. Nói cách khác, nhẫn nhục là nín chịu mọi 
sự mắng nhục của các loài hữu tình, cũng như 
những nóng lạnh của thời tiết. Nhẫn nhục Ba 
la mật được dùng để diệt trừ nóng giận và sân 
hận. 

The opposite of Patience 1s Anger and Hatred: 
Đối nghịch lại với Nhẫn Nhục là Nóng Giận 
và Sân Hận. 

The reward from Patience 1s Power: Quả báo 
mang lại do Nhẫn Nhục Năng Lực. 

Right effort: Virya (sk)——Tinh tấn. 


under Insult of 


4A) The fourth paramita 1s “making right efforts.” 


This means to proceed sftraipht torward an 
1mporfant target without being distracted by 
trivial things. We cannot say We are assiduous 
when our Ideas and conduct are Impure, even 
I we devoted ourselves to the study and 
practice of the Buddha”s teachings. Even 
when we devote ourselves to study and 
practice, we sometines do not meet with 
gøood results or may even obtain adverse 


4126 


effects, or we may be hindered In our 
religlous practice by others. But such matters 
are like waves rippling on the surface of the 
ocean; they are only phantoms, which will 


disappear when the wind dies down. 
Therefore, once we have determined to 
pracice the bodhisattva-way, we should 
advance sinple-mindedly toward  our 


destinaton without turning aside. This 1s 
“making right efforts.”—Ba la mật thứ tư là 
“tinh tấn.” Tinh tấn có nghĩa là tiến thẳng lên 
một mục tiêu quan trọng mà không bị xao 
lãng vì những việc nhỏ nhặt. Chúng ta không 
thể bảo rằng chúng ta tinh tấn khi ý tưởng và 
cách hành sử của chúng ta không thanh sạch, 
dù cho chúng ta có nỗ lực tu tập giáo lý của 
Đức Phật. Ngay cả khi chúng ta nỗ lực tu tập, 
đôi khi chúng ta vẫn không đạt được kết quả 
tốt, mà ngược lại còn có thể lãnh lấy hậu quả 
xấu, trở ngại trong việc tu hành do bởi người 
khác; đó chỉ là những bóng ma, sẽ biến mất 
đi khi gió lặng. Do đó, một khi chúng ta đã 
quyết định tu Bồ Tát đạo, chúng ta cần phải 
giữ vững lòng kiên quyết tiến đến ý hướng 
của chúng ta mà không đi lệnh. Đó gọi là 
“tinh tấn.” 


4B) Virya etymologically means “virility.” Ít 1s 


always to be devoted and energetic In 
carrying out everything that is In accordance 
with the Dharma—Từ “Virya” nguyên ngữ 
Bắc Phạn có nghĩa là “hùng dũng.” Phải luôn 
nhiệt thành và mạnh mẽ thực hành tất cả mọi 
điều phù hợp với giáo pháp. 


4C) Devotion: Virya-paramita (skt)—Tì Lê Gia 


hay Tinh tấn Ba La Mật—Devotion or 


a) 
b) 


5) 


chỉ trong đời sống hiện tại mà cả trong đời 
sống tương lai và những cuộc đời kế tiếp 
không bao giờ cùng tận. Tinh tấn còn có 
nghĩa là luôn khích lệ thân tâm tiến tu năm 
Ba La Mật còn lại. Tinh tấn Ba la mật được 
dùng để diệt trừ các sự giải đãi. 

The opposite of Zeal or Progress is Sloth: Đối 
nghịch lại với Tinh Tấn là Giãi Đãi. 

The reward from Zeal is Long Life: Quả báo 
mang lại do Tỉnh Tấn là Thọ Mệnh. 
Meditation: Dhyana (skt—Thiềển định. 


5A) The fifth paramita 1s “meditation,” “dhyana” 


in Sanskrit and “Zenjo” In ]apanese. “Zen” 
means “a quiet mind” or “an unbending 
sprrit,” and “jo” indicates the state of having a 
calm, unagitated mind. It is Important for us 
not only to devote ourselves to the practice of 
the Buddha”s teachings but also to view things 
thoroughly with a calm mind and to think 
them over well. Then we can see the true 
aspect of all things and discover the ripht way 
to cope with them—Ba la mật thứ năm là 
“Thiền định.” Tiếng Phạn là “Dhyana” và 
tiếng Nhật là “Zenjo.” Zen có nghĩa là “cái 
tâm tĩnh lặng” hay “tinh thần bất khuất,” và 
Jo là trạng thái có được cái tâm tĩnh lặng, 
không dao động. Điều quan trọng là không 
những chúng ta phải nỗ lực thực hành giáo lý 
của đức Phật, mà chúng ta còn phải nhìn hết 
sự vật bằng cái tâm tĩnh lặng và suy nghĩ về 
sự vật bằng cái nhìn “như thị” (nghĩa là đúng 
như nó là). Được vậy chúng ta mới có thể 
thấy được khía cạnh chân thực của vạn hữu 
và tìm ra cách đúng đắn để đối phó với 
chúng. 


Stivng means a constant applicaton of 5B) Dhyana 1s retaining one”s tranquil state of 


oneself to the promotlon of good. The 
Mahayanists' of utmost 
strenuousness not only In this life, but in the 


líÍec 1s  one 
lives to come, and the lives to come may have 
no end. Virya also means energy or zeal 
(earnestness—Diligence—VIgour—The path 
of endeavor) and progress in practicing the 
other five paramitas. Vigor Paramita ¡is used 
to destroy laziness and procrastination—Tinh 
tấn là kiên trì thể hiện động lực chí thiện. 
Đời sống của các vị tu theo Phật giáo Đại 
Thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, không 


mind in any circumstance, unfavorable as 
well as favorable, and not being at all 
disturbed or frustrated even when adverse 

present themselves one after 
This requres a great deal of 
traininse—Từ “Dhyana” là giữ trạng thái tâm 
bình lặng của mình trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, nghịch cũng như thuận, và không hề bị 
xao động hay lúng túng ngay cả khi nghịch 
cảnh đến tới tấp. Điều này đòi hỏi rất nhiều 
công phu tu tập. 


situations 
another. 


4127 


5C) Meditation: Dhyana-paramita (sk)—Thiển 


a) 


b) 


6) 


Na hay Thiển Định Ba La Mật —Tịnh lự— 
Dhyana means medifation, not in the sense of 
mediaing on a moral maxm or a 
philosophical saying, but the disciplining of 
oneself ¡In tranquillization. In other words, 
Dhyana  (meditaion—Contemplation—Qulet 
thoughts—Abstraction—Serenity) means the 
path of concentraton of mind to stop the 
scattered mind. Meditaton Paramita 1s used 
to destroy chaos and drowsiness—Thiển định 
có nghĩa là tư duy, nhựng không theo nghĩa tư 
duy về một phương diện đạo đức hay một 
cách ngôn triết học; nó là việc tu tập tĩnh tâm. 
Nói khác đi, thiển định là luôn tu theo pháp tư 
duy để đình chỉ sự tán loạn trong tâm. Thiển 
định Ba la mật được dùng để diệt trừ sự tán 
loạn và hôn trầm. 

The opposite of Meditation or Contemplation 
is Distracted Mind: Đối nghịch với Thiển 
Định là Tán Tâm hay tâm tán loạn. 

The reward from Meditation 1s Peace or 
calmness: Quả báo mang lại do Thiển Định là 
An Tịnh. 

Wisdom: Prajna (skt——Trí huệ. 


6A) The sixth paramia 1s “wisdom.” Wisdom 


means the ripht way of seeing things and the 
power of discerning the true aspectfs of all 
things. Wisdom 1s the ability both to discern 
the differences among all things and to see 
the truth common to them. In short, wisdom 1s 
the ability to realize that anybody can become 
a Buddha. The Buddhaˆs teachings stress that 
we cannot discern all things in the world 
correcfly until we are completely endowed 
with the ability to know both distinction and 
equality. We cannot save others without 
having wisdom, because even though we want 
to do good to others but we don't have 
adequate knowledge on what should be done 
and what should not be done, we may end up 
doing some harm to others—Ba la mật thứ 
sáu là “ 
sự vật và năng lực nhận định các khía cạnh 
chân thân thật của vạn hữu. Trí tuệ là khả 
năng nhận biết những dị biệt giữa các sự vật, 
đồng thời thấy cái chân lý chung cho các sự 
vật ấy. Tóm lại, trí tuệ là cái khả năng nhận 


trí tuệ.” Trí tuệ là cách nhìn đúng về 


6C) Wisdom: 


ra rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành một vị 
Phật. Giáo lý của Đức Phật nhấn mạnh rằng 
chúng ta không thể nhận thức tất cả các sự 
vật trên đời một cách đúng đắn nếu chúng ta 
không có khả năng trọn vẹn hiểu biết sự dị 
biệt lẫn sự tương đồng. Chúng ta không thể 
cứu người khác nếu chúng ta không có trí tuệ, 
vì dù cho chúng ta muốn làm tốt cho kẻ khác 
để cứu giúp họ, nhưng không có đủ trí tuệ để 
biết nên làm như thế nào, cái gì nên làm và 
cái gì không nên làm, chúng ta có thể làm hại 
người khác chứ không làm được lợi ích gì cho 
họ. 


6B) There 1s no corresponding English word for 


prajna, in fact, no European word, for 1t, for 
European people have no experlence 
specifically equivalent to prajna. PraJna 1s the 
experience a man has when he feels in Ifs 
most fundamental sense the Infinite totality of 
things, that 1s, psychologically speaking, when 
the finite ego, breaking 1s hard crust, refers 
Iself to the which  envelops 
everything that 1s finte and limited and 
therefore transitory. We may take this 
experlence as being somewhat akin to a 
totalistIc something that 
transcends all our particularized, specified 
experiences—Không có chữ Anh nào tương 
đương với từ “Prajna” trong Phạn ngữ. Thật 
ra, không có ngôn ngữ Âu châu nào tương 
đương với nó, vì người Âu không có kinh 
nghiệm nào đặc biệt tương đương với chữ 
“prajna.” PraJna là cái kinh nghiệm một người 
có được khi người ấy cảm thấy cái toàn thể 
tính vô hạn của sự vật trong ý nghĩa căn bản 
nhất của nó, nghĩa là, nói theo tâm lý học, khi 
cái bản ngã hữu hạn đập vỡ cái vỏ cứng của 
nó, tìm đến với cái vô hạn bao trùm tất cả 
những cái hữu hạn do đó vô thường. Chúng ta 
có thể xem kinh nghiệm này giống với một 
trực giác toàn thể về một cái gì vượt qua tất 
cả những kinh nghiệm đặc thù riêng lẻ của 
chúng ta. 


Infinite 


Inuilion of 


Prajna-paramita (skÐ— 
Knowledge——Prajna (Wisdom—Real 
Wisdom—Bát Nhã hay Trí huệ Ba La Mật— 
The path of wisdon) means transcendenfal 
knowledge. This 1s 


what  consfitutes 


4128 


enlightenment; it is an intuition into the power hoặc làm trời, Đức Phật gọi đó là luân chuyển 
to discern reality or truth, or into the ultimate trong lục đạo): 
truth of things, by gainng which one 1s (A) The three lower gatis, or three evil paths: Tri- 


released from the bondage of existence, and 
becomes self. Wisdom 
Paramifa is used to destroy Ignorance and 
stupidity—Bát Nhã là trí tuệ siêu việt, yếu tố 
giác ngộ. Nó là trực giác thông đạt mọi pháp 
để chứng đạt chân lý, hay để nhìn vào chân 
lý cứu cánh của vạn hữu, nhờ đó mà người ta 
thoát ra ngoài triển phược của hiện hữu và trở 
thành tự chủ lấy mình. Bát Nhã hay Trí huệ 
Ba la mật được dùng để diệt trừ sự hôn ám 
ngu sSI. 

a) The opposie of Wisdom is Ignorance: Đối 
nghịch lại với Trí Huệ là Vô Minh hay ngu sI. 

b) The reward from Wisdom 1s discrimination or 
powers of exposition of the truth: Quả báo 
mang lại do Trí Huệ là sự biện biệt chân lý. 

** See Eiphty-one divisions In the Maha-Prajna- 
Paramita Sutra. 

Six parami(as (perfecfons) and 

thousand conducfs: Lục Độ Vạn Hạnh. 

(A) Six Paramitas: Lục Độ —SIx Ways or sIX 
Paramtas (crossng over) of Maha- 
Bodhisattvas—Luục độ Ba La Mật hay Lục 
Đáo Bỉ ngạn của chư Đại Bồ Tát—See Six 
Paramitas. 

(B) Ten Thousand Conducts: Vạn Hạnh—AIll the 
practices a Bodhisattva must cultivate 1n order 
to  climinate Ignorance 
Buddhahood—Tất cả vạn hạnh mà một vị Bồ 
Tát cần phải tu tập để diệt trừ sĩ mê và đạt 
thành quả vị Phật. 

Six paths: Lục đạo —Lục Thú—Six paths—The 

SIX WayS Or conditions of senfient existence——S1x 

miserable sfates (sentient beings revolve In the 

cycle of Birth and Death, along the six paths, life 
after life. These are paths of hell-dwellers, hungry 
ghosts, animals, titanic demons or asuras, human 
beings and celestials)—Sáu đường luân hồi của 
chúng sanh (chúng sanh tạo các nghiệp khác nhau 
rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại 
đầu thai, qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi 
sanh, như bánh xe xoay vần, không bao giờ dừng 
nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc 
làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, 


master of one”s 


ten 


and atfain 


5 


2) 


Akusala (sk)——Hạ Tam Đồ hay ba đường đữ: 

Naraka-gati (skÐ: Địa Ngục Đạo —Hells— 
The sfate of being In Hell. This is the lowest 
and most miserable condition of existence. 
Sentient being (alaya-COnSCIOUSR€SS) IS 
condemned to stay in Hell due to his worse 
karma. In the hellish path, the sufferings there 
are so great that no words can describe 
them—Tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là lãnh 
đủ mọi sự khổ não, không an vui. Đây là cảnh 
giới địa ngục. Đây là điều kiện sống thấp 
nhất và khốn khổ nhất. Chúng sanh (A-Lại- 
Da thức) bị đọa vào địa ngục vì những hành 
vi độc ác làm nhiều điều tội lỗi hại người hại 
vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn thường 
xuyên do tội hành nghiệp chiêu cảm). Trong 
cõi địa ngục thì sự khổ không có bút mực nào 
mà tả cho xiết. **See Hell. 

Preta-gati (skÐ: Ngạ Quỷ Đạo —The state of 
hungry ghosts—Starved ghosts realm where 
grecdy, selfish and deceitful souls are reborn. 
In the path of hungry ghosts, beings have 
uegly, smelly bodies, with bellies as big as 
drums and throats as small as needles, while 
flames shoot out of their mouths. They are 
subJect to hunger and thirst for incalculable 
eons—Tiếng Phạn là Preta. Đây là cảnh giới 
nga quỷ, nơi tái sanh của những kẻ tham lam, 
ích kỷ và dối gạt (trong các loài quỷ thì quỷ 
đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả báo 
không đồng, kẻ nào có chút ít phước báo thì 
được sanh nơi rừng núi, gò miếu; loài không 
có phước báo thì thác sanh vào những chỗ bất 
tịnh, ăn uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ sở. 
Chúng sanh độc ác bị tái sanh vào ngạ quỷ, 
thấy suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như 
cây kim, bụng ỏng như cái trống chầu, có khi 
đồ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành than 
hồng, không thể nào nuốt được, chịu đại khổ 
não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng 
sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng lớn như 
cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra 
lửa mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu cảnh đói 
khát trong muôn ngàn kiếp. 


3) 


(B) 


4) 


4129 


Tiryagyon-gai (skÐ: Súc Sanh Đạo— 
Animality—The state of animals—Animals" 
realm reserved for those souls who are dull- 
witted, depraved, 
fornication. The path of animals, such as 
buffaloes, cattle, donkeys and horses, 1s 
subJect to heavy toil. Other domestic animals, 
sụch as goats, pigs, chieken and ducks, are 
subJect to be killed to make food for human 
bemngs. Still 
stupidtty, living ín filth, and kiling one 
another for food—Tiếng Phạn là Tiryagyoni, 
nghĩa là loài chúng sanh sanh ra để bị người 
đời hành hạ và ăn thịt. Đây là cảnh giới súc 
sanh, nơi tái sanh của những kẻ sĩ mê, sa đọa, 
tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm (trên từ 
rồng, thú, cầm, súc; dưới đến thủy tộc và loài 
côn trùng, không bao giờ đi thẳng được như 
con người hay chư Thiên. Loài nầy thường 
giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đồng loại thì ỷ 
mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, chúng còn bị con 
người sai sử chuyên chở và đánh đập). Cõi 
bàng sanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự 
khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, heo, vịt, gà, thì 
bị sự khổ về banh da xẻ thịt làm thức ăn cho 
loài người. Các loài khác thì chịu sự khổ về 
ngu tối, nhơ nhớp, giết hại và ăn uống lẫn 
nhau. 

The three upper gatis, or three good paths: 
Tri-Kusala (skÙ—Thượng Tam Đồ hay ba 
đường lành: Among the three upper gatis, 
rebrrth In the celestial or human paths 1s 
difficult, while descend Into Asura path and 
other three lower gafis 1s easy and common—— 
Trong ba đường lành nầy thì hai đường người 
trời rất khó được sanh vào, trong khi bị đọa 
vào a-tu-la và hạ tam đồ thì lại dễ dàng và 
thông thường: 

Asura-gati (skt): A-Tu-La Đạo—The state of 
angry demons—Asuras` realm where those 
who are wicked, hot-tempered, violent or are 
Initiated Into paganism (the path of asuras 1s 
flled with quarrelling 
competition)—Tiếng Phạn gọi là Asura, nghĩa 
là tánh tình xấu xa, cũng có nghĩa là phước 
báo không bằng chúng sanh ở hai cõi người 
và trời. Đây là cảnh giới của những chúng 
sanh xấu ác, hay giận đữ, tánh tình nóng nảy, 


or have committed 


other animals suffer from 


and acrimonious 


5) 


6) 


thích bạo động hay gây gỗ, và si mê theo tà 
giáo (chúng sanh trong cảnh giới nầy cũng có 
phước báo, nhưng lại bị tham vọng, dối trá, 
kiêu mạn, là quả của những tiền nghiệp lấn 
lướt, nên tâm thường hay chứa đây tức giận 
và chấp trước). 

Manusya-gati (skÐ: Nhân Đạo —The state of 
human-beings—Our earth, place where those 
who keep the basic five precepfs are reborn— 
Cảnh giới của con người, hay thế giới của 
chúng ta, nơi mà những chúng sanh nào thọ trì 
ngũ giới sẽ được tái sanh vào (cõi nầy chúng 
sanh khổ vui lẫn lộn, tuy nhiên, thường bị 
cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, 
sợ sệt, vân vân. Bên cạnh đó lại phải bị 
những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, tử, chia 
ly, thương ghét. Khổ thì có tam khổ như khổ 
khổ, hoại khổ, hành khổ; hoặc ngũ khổ như 
sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ vì 
phạm các tội mà bị trói buộc; hoặc bát khổ 
như sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng 
hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng 
có những niềm vui, nhưng đây chỉ là niềm vui 
tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. Chúng sanh 
sanh vào cõi người, mà lại gặp được Phật 
pháp thì theo lời Phật dạy là một đại hạnh, vì 
đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho cuộc tu 
giải thoát). 

Deva-gati (skÐ: Thiên Đạo—Celestials—The 
stat©€ of gods—Gods” realm is reserved to 
those the 
commandmení(s and have practiced the Ten 
Meritorious Action and absfained to do the 
Ten Evil Deeds. Although the celestial path 1s 
blessed with more happiness than our world, 1t 
1s still marked by the five signs of decay and 
the things that go against our wishes—Tiếng 
Phạn gọi là “Deva,” có nghĩa là sáng suốt, 
thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. Thiên đạo hay 
cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của những 
chúng sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành 
thập thiện nghiệp, và tránh thập ác (người 
sanh lên cõi trời thân được sáng suốt, vui 
nhiều hơn khổ, sự ăn mặc, cung điện, nhà cửa 
đều được sung sướng tốt đẹp, không thiếu 
thốn về vật chất). Cõi trời tuy vui vẻ hơn 
nhân gian, nhưng cũng còn tướng ngũ suy và 
những điều bất như ý. 


who observe five  baslc 


4130 


Six patriarchs: Six Chinese Patriarchs—Sáu tổ 
dòng Thiền Trung Hoa. 





1) The First Patriarch in China: Bodhidharma 
The founder of the Chinese Zen—Nhứt Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma—See Bodhidharma. 

2) The Second Patriarch Hui-Ke (468-543 AD): 
Nhị Tổ Huệ Khả—See Hui-K”o. 

3) The Third Patriarch Seng Tsan ( ?— 606 AD): 
Tam Tổ Tăng Xán—See Seng Tsan. 

4) The fourth Patriarch Tao Hsin (580-651): Tứ 
Tổ Đạo Tín—See Tao Hsin. 

53) The fifth Patriarch Hung-]Jen ((601-675): Ngũ 
Tổ Hoằng Nhẫn—See Hung-Jen. 

6) The Sixth Patriarch Hui-Neng, who received 


the transmisson from Hung-Jen (ffth 
patriarch). Hui Neng propagated Zen In the 
Southern part of China; therefore, his lineage 
is called the southern school of Zen: Lục Tổ 
Huệ Năng: Vị tổ thứ sáu, người đã nhận y bát 
từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hoằng hóa về phương 
nam, nên còn gọi là dòng thiển phương 
nam—See Hui-Neng. 
Six percepfions conducive fo penetrafion: 
Nibbedha-bhagiya-sanna (p)—Lục Quyết Trạch 
Phần Tưởng——According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
perceptions conducive to penetratlon—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có sáu quyết 
trạch phần tưởng: 


l1) The perception of Impermanence: Vô Thường 
Tưởng: Vô Thường Tưởng. 

2) The perception of suffering In impermanence: 
Khổ Tưởng Trên Vô Thường. 

3) The perception of Impersonality in suffering: 
Vô Ngã Tưởng trên Khổ. 

4) The perception of abandoning: Đoạn Tưởng. 

53) The percepion of dispassion: Vô Tham 
Tưởng. 

6) The perception of cessation: Diệt Tưởng. 


Six perfecfions (paramitas): Lục Thành Tựu— 

SIx perfections found In the opening phrase of 

each sutra—Sáu loại thành tựu, thường mở đầu 

các kinh: 

l1) ““Thus” immplies perfect faith: Tín Thành Tự— 
Lấy chữ “Như Vậy” làm tín thành tựu. 





2) “I Have Heard” Iimplies perfect hearing: Văn 
Thành Tựu—Lấy hai chữ “Ngã Văn” hay 
“Tôi nghe” làm văn thành tựu. 

3) “Once” Iimplies the perfect time: Thời Thành 
Tựu—Lấy hai chữ “Nhất Thời” hay “một 
thuở” làm thời thành tựu. 

4) “The Buddha” implies the perfect lord or 


master: Chủ Thành Tựu—Lấy chữ “Phật” chỉ 
rõ vị chủ thuyết pháp làm chủ thành tựu. 

“On Mount Grdhrakuta” implies the perfect 
place: Xứ Thành Tựu—Lấy các chữ như “Tại 
núi Kỳ Xà Quật” làm xứ thành tựu. 

“With the great assembly of bhiksus” implies 
the perfect assembly: Chúng Thành Tựu— 
Lấy các chữ “Đại Tỳ Kheo Chúng” làm 
chúng thành tựu. 

**. See SIX Daramitas. 

Six periods in a day: Lục Thời —See Six 
periods In a day and nipht. 

Six periods in a day and nighí: Lục Thời— 
The six “hours” or periods In a day and night— 
Sáu thời, ba thời ban ngày, ba thời ban đêm: 


5) 





6) 


1) _ Morning: Sáng. 

2) Noon: Trưa. 

3) Evening: Chiểu. 

4) Night: Chập Tối (đầu hôm). 
5) Midnight: Nửa đêm. 

6)_ Dawn: Bình minh (tảng sáng). 


Six personal thỉngs of a monk: Lục Vật —See 

SIx things which a monk must have. 

Six places: Sadayatana (sk)—Lục Xứ ——The six 

places or abodes of perception or sensation, one 

of the nidanas. They are the six organs of sense, 
but this term 1s also used for the six entrances—— 

Sáu nơi sinh thức, một trong mười hai nhân duyên. 

Chúng chính là Lục căn hay Lục Nhập. 

Six places of abodes of perception or 

sensafion: Sadàyatana (skt)— Lục xứ—See Six 

places. 

Six places in the body that represent the sỉx 

paths of rebirth: Lục Điểm Tái Sanh. 

(@) The Buddha taught in the Agama sutra that 
once death arrives, the body will turn cold 
because the “great fire` has already burned 
out. Even so, after all breathing has ceased, In 
the body there is one last warm spot before 


]) 


2) 


4131 


the entire body turns cold. The last warm spot 
represents the place where the conciousness 
of the deceased escaped the mortal body, and 
these warm spots may be at the crown of the 
head, the eye, the chest, the stomach, the 
knee, or the soles of both feet. Sometimes this 
warm spot wIll remain for as long as four to 
five hours after the person has died. There are 
six places In the body that represent the six 
paths of rebirth—Theo Kinh A Hàm thì Phật 
dạy rằng phàm một người khi đã chết thì thân 
thể trở nên lạnh giá vì hỏa đại đã tắt mất. 
Tuy nhiên, sau khi tắt thở rồi, nhưng trong 
thân thể cũng vẫn còn một chỗ nóng tối hậu 
trước khi hoàn toàn trở nên lạnh giá. Nơi nào 
Thần Thức thoát ra sau cùng thì nơi đó là nơi 
còn ấm sau cùng trong thân thể, và có sáu nơi 
tiêu biểu cho sáu đường tái sanh, hoặc nóng 
nơi đỉnh đầu, nóng ở mắt, nóng nơi ngực, 
nóng nơi bụng, nóng nơi đầu gối, hoặc nóng 
nơi hai lòng bàn chân. Thỉnh thoảng điểm 
nóng nầy vẫn còn nóng đến bốn năm tiếng 
đồng hồ sau khi chết. Có sáu điểm nóng tối 
hậu tiêu biểu cho sự tái sanh nơi lục đạo: 

The crown (warm spot) stands for Sainthood 
or Corwn Enliphtenment: Đảnh Thánh— 
When the body of the deceased (a person who 
has died for three or four hours) 1s completely 
cold except for the crown. That means the 
spirit of the dead has left the body by the way 
of the crown and the person has been reborn 
1n the realm of saint. In other words, 1f the 
spirit left the body through the crown of the 
head, we are absolutely certain the spIrIt of 
the person who has Just died has atfained 
liberation to the enlightened realm—Khi một 
người đã chết được vài giờ, khắp thân thể chỗ 
nào cũng giá lạnh như băng, nhưng vẫn còn 
điểm nóng trên đỉnh đầu, nghĩa là thần thức 
của người nầy do nơi đỉnh đầu mà xuất ra 
khỏi thân xác, tức là người ấy tái sanh vào cõi 
Thánh. Nói cách khác, khi thân thức của 
người chết xuất ra từ nơi đỉnh đầu, chúng ta 
biết chắc là thần thức của người ấy được siêu 
thoát về nơi Thánh cảnh. 

'When the person”s eyes and forehead are the 
last to remain warm, the spirit of that person 
has been reborn ¡in the celestial (heaven) 


3) 


4) 


5) 


6) 


qI) 


, 


realms: Mắt sanh Thiên—Khi điểm nóng sau 
cùng trên thân thể là hai mắt và trán thì thần 
thức của người ấy đã sanh về cõi trời. 

When the person”s heart 1s the last to remain 
warm, the spirit of that person has been 
reborn back among human beinss: 
Người—Khi điểm nóng sau cùng nơi tim, là 
thần thức của người ấy đã sanh lại cõi người. 
When the person”s belly is the last to remain 
warm, the spirit of that person has been 
reborn among hungry ghosts: Bụng Ngạ 
quỷ—Khi điểm nóng sau cùng trong thân thể 
là bụng, thì thần thức của người ấy đã sanh 
làm ngạ quỷ. 

When the person's knees are the last to 
remain warm, the spirit of that person has 
been reborn among animals: Đầu gối Bàng 
sanh—Khi điểm nóng sau cùng trong thân thể 
là đầu gối, thì thần thức của người ấy đã tái 
sanh vào loại bàng sanh (thú). 

When the person”s soles of the feet are the 
last to remain warm, the spirit of that person 
has been fallen in the hell: Lòng bàn chân 
Địa ngục—Khi điểm nóng sau cùng trong 
thân là lòng bàn chân, thì thần thức của người 
ấy đã bị đọa vào địa ngục. 

According to Great Master Yin-Kuang, when 
we take our last breath, our spirits or Alaya 
Consciousness will leave the body. Thus the 
area of the body that remains warm 1s where 
the spirit left the body—Theo Ấn Quang Đại 
Sư, sau khi tắt thở rồi thì thần thức lìa ra khỏi 
xác thân. Nơi nào còn nóng sau rốt là thần 
thức xuất ra ở đó, và do đó người ta biết được 
người ấy sẽ tái sanh vào cõi nào: 

Crown enlightenemt: Đảnh Thánh—A person 
who has been dead, the entire body has 
turned cold, yet the crown of that persons 
head remains warm Just as 1f that person was 
sữill alive, the spirit or the soul of the dead has 
left the body by that of the crown. In this case, 
we are absolutely certain the spirit of the 
person who has jJust died has 
liberation to the enliphtened realm, 1.e., the 
Western Pureland of the Amitabha Buddha—— 
Một người đã chết, thân thể đã giá lạnh, 
nhưng đỉnh đầu hơi nóng ấm cũng còn gần 
bằng như lúc sống. Thần thức do nơi đỉnh đầu 


Tim 


atfained 


2) 
a) 


b) 


4132 


mà xuất ra. Ở vào trường hợp nầy thì ta biết 
chắc chắn rằng thần thức của người chết ấy 
được siêu thoát về nơi Thánh cảnh, ví dụ như 
cõi Tây Phương Tịnh Độc của Đức Phật A Di 
Đà. 

Eyes born in Heaven—Mắt Sanh Trời: 

When all other parts of the body have turned 
cold but the eyes and forehead remain warm, 
then the spirit of the person who has just died 
left the body through the eyes. In this case, 
the person wIll be born in Heaven: Khi các 
phần thân thể đều lạnh hết nhưng nơi mắt và 
trán vẫn còn nóng thì ta biết chắc chắn rằng 
thần thức của người chết ấy xuất ra từ nơi mắt 
và như thế, người nầy được siêu thoát về cõi 
trời. 

When nearing death, people who will be born 
in Heaven will exhibit the following signs and 
characteristics—Người nào khi sắp lâm chung 
sẽ sanh lên cõi Trời thì có những dấu hiệu sau 
đây: 

Having compassion for others: Sanh lòng 
thương xót người khác. 

Give rise to a whole some mind: Phát khởi 
tâm lành. 

Often happy and contented: Lòng thường vui 
vẻ. 

Proper thoughts are apparent: Chánh niệm 
hiện ra. 

No longer having greed and attachment for 
money, possessions, spouse, children, efc.: 
Đối với tiền của, vợ con, không còn tham 
luyến. 

The eyes are clear and shiny: Đôi mắt có vẻ 
sáng sạch. 

Eyes sfaring into space, smiling, ears hearing 
heavenly music or eyes seeing heavenly 
landscape: Ngước mắt nhìn lên không trung 
mỉm cười, hoặc tai nghe tiếng thiên nhạc, mắt 
trong thấy tiên đồng. 

Body does not emit odor: Thân không hôi 
hám. 
Nose brldge remains straiph( without 
crookedness: Sống mũi ngay thẳng, không 
xiên xẹo. 

Mind does not exhibit hate and resentment: 
Lồng không giận dữ. 


b) 


Chest born in the Human Realm—Ngực sanh 
lại cõi người: 

When other parts of the body have turned 
cold, but the chest and heart remain as the last 
“warm spot,` the spirit of that dead person wIll 
return to the human realm: Khi các phần thân 
thể đều lạnh hết, nhưng nơi tim và ngực là 
chỗ nóng tối hậu thì thân thức của người chết 
đó sẽ được sanh trở lại cõi người. 

When nearing death, those who will be reborn 
to the human realm will exhibit the following 
siens and characteristics—Người nào khi lâm 
chung sẽ đáo sanh trở lại cõi người thì có 
những dấu hiệu sau đây: 

Body is not burdened with major I1llnesses: 
Thân không bệnh nặng. 

Give rise to good and wholesome thoughts, 
have peace and happiness, enjoy pracficing 
meritorious and virtuous deeds: Khởi niệm 
lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ, vô tư, 
ưa việc phước đức. 

There 1s lile boasting, thinking of mother, 
father, spouse, and children: Ít sự nói phô 
truơng, nghĩ đến cha mẹ, vợ con. 

With regard to good and evil, their minds are 
capable of discriminating clearly: Đối với các 
việc lành hay dữ, tâm phân biệt rõ ràng 
không lầm lẫn. 

Give rise to pure faith, requesting the Triple 
Jewels to be present to take refuge: Sanh lòng 
tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy-y. 
Sons and daughters are near and adore them 
Just as before without showing Indifference: 
Con trai, con gái đều đem lòng thương mến 
và gần gũi xem như việc thường. 

Ears are fond of hearing the names of 
brothers, sisters, and friends: Tai muốn nghe 
tên họ của anh chị em và bạn bè. 

Remainng dignified and having inteprity 
instead of being petty and sycophant: Tâm 
chánh trực không dua nịnh. 

Clearly recognize helping friends, 
seeing family members take care of them, 
they are happy and contented: Rõ biết bạn bè 
giúp đỡ mình, khi thấy bà con đến săn sóc 
thời sanh lòng vui mừng. 

Advise and give responsibilities to loved ones 
before making the last goodbye: Dặn dò, phó 


when 


4133 


thác lại các công việc cho thân quyến rồi từ 
biệt mà đi. 

Stomach bom In the realm of hungry ghosfs: 
Bụng sanh loài ngạ quỷ—If the stomach ¡s the 
last warm spot, then the spirit of the dead 
person will be condemned to the realm of 
hungry ghosts—Nếu bụng là chỗ nóng sau 
cùng thì thần thức của người chết đó sẽ bị đọa 
vào trong loài nga quỷ. 

Knee born in the animal realm: Đầu gối sanh 
loài súc sanh—The the knee 1s the last warm 
spot, then the spiit of the dead will be 
condemned to the animal realm—Nếu đầu 
gối là chỗ nóng sau cùng thì thần thức của 
người chết đó sẽ bị đọa vào loài bàng sanh 
(súc sanh). 

If the last warm spot 1s at the sole of the feet 
when the entire body has turned cold, then, 
undoubtedly, the spirit of the dead person will 
be condemned into hells: Nơi lòng bàn chân 
đọa vào địa ngục —The sole of the feet born 
in the hells: Nếu lòng bàn chân là điểm nóng 
sau cùng thì thần thức của người chết sẽ bị 
đọa vào địa ngục. 

Six planes of existence: Six paths—Six states of 
exIstence—Lục phàm: 


4) 





5) 


6) 


I) Realm of hells: Địa ngục —Symbolizing 
1pnorance, øreed and agøression. 

2) Realm of hungry ghoss: Ngạ quỷ— 
Symbolizing greed. 

3) Realm of Animals: Súc sanh—Symbolizing 
1pnorance. 

4) Realm of asuras: Realm of demi-gods—A Tu 
La—Symbolizing aggression. 

53) Realm of Humans: Nhân—Symbolizing social 
Vvirfue. 

6) Realm of Celestials: Realm of gods—Thiên— 
Symbolizing meditational abstractions. 

Six pleasurable invesfigafions: 


Somanassupavicara (p)—Sáu Suy Tư Đến Hỷ— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six 
pleasurable Investigatons—Theo Kính Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến hỷ. 
1) When, on seeing a sipht-object with the eye, 

one Investgaftes a corresponding object 


productive of pleasure: Khi mắt thấy sắc, 
hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được suy tư. 

When, on hearing a sound-obJect with the ear, 
one Investgates a corresponding object 
productive of pleasure: Khi tai nghe tiếng, 
hoan hỷ khởi lên, âm thanh ấy được suy tư. 
When, on smelling a smell-object with the 
noSs€, one invesfigafes a corresponding object 
productive of pleasure: Khi mũi ngửi hương, 
hoan hỷ khởi lên, mùi hương ấy được suy tư. 
When, on tasting a taste-object with the 
fongue, one Invesfigaftes a corresponding 
object productive of pleasure: Khi lưỡi nếm 
vị, hoan hỷ khởi lên, vị ấy được suy tư. 

When, on touching a touch-object with the 
body, one Iinvesfigates a corresponding obJect 
productive of pleasure: Khi thân xúc chạm, 
hoan hỷ khởi lên, sự xúc chạm ấy được suy 
tư. 

When, on knowing a mind-obJect with the 
mind, one invesfigafes a corresponding object 
productive of pleasure: Khi ý nhận pháp, 
hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy tư. 

Six poinfs to develop a true Bodhi Mind: Lục 
Tâm—Most of us merely engage In external 
forms of cultivation, while payIng lip service to 
“opening the mind.” Thus, the fire of preed, anger 
and delusion continue to flare up, preventing us 
from tastng the pure and cool flavor of 
emancipation as taught by the Buddhas. According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, we should 
pose the question of “How can we awaken the 
Bodhi Mind” or we should ponder and meditate on 
the following six points to develop a true Bodhi 
Mind—Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, 
mà ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa 
tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương 
vị thanh lương giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. 
Muốn cho lòng Bồ Đề phát sanh một cách thiết 
thực. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta nên suy tư quán 
sát để phát tâm theo sáu yếu điểm sau đây. 


2) 


3) 


á) 


5) 


6) 


l) Enlightened Mind: Giác Ngộ Tâm—See 
Enlightened Mind. 
2) Mind of Equanimity: Bình Đẳng Tâm—See 


Mind of Equanimrty. 


4134 


3) Mind of Compassion: Tâm Từ Bi—See Mind 
of Compassion. 

4_ Mind of Joy: Hoan Hỷ Tâm—See Mind of 
Joy. 

53) Mind of Repentance and Vows: Sám Nguyện 
Tâm—See Mind of Repentance and Vows. 

6) Mind of no Retreat: Bất Thối Tâm —See 
Mind of no Retreat. 

Sỉx points of reverent harmony or unity ỉn a 

monasfery: Lục hòa kính pháp. 

Œ) An overview of “Six points of reverent 
harmony or unity in a monastery`—Tổng 
quan về “Lục hòa kính pháp”: Sixfold rules of 
conduct for monks and nuns in a monastery—— 
sáu phép hòa kính cho chư Tăng Ni sống tu 
trong các tự viện —lIn the Middle Length 
Discourses, the Buddha taught: “O Bhiksus, 
there are six Dharmas that should be 
remembered, building up mutual love, mutual 
respect, leading to harmony, to no quarrel, to 
mutual undersfanding, to common aspiration. 
What are the six? Here O Bhiksus, the monk 
performs his bodily activiies Iimbued with 
love towards his relipIous companions, In 
public as well as In private. This Dharma 
should be remembercd, building up mutual 
love, mutual respect, leading to harmony, to 
no quarrel, to mutual understanding, tfo 
common aspiration. Again O Bhiksus, the 
monk performs his vocal and his mental 
activiles Imbued with love towards his 
religIous companions, in public as well as In 
private. This Dharma should be remembered, 
building up mutual love, mutual respect, 
leading to harmony, to no quarrel, to mutual 
understanding, to common aspiration. Again 
O Bhiksus, anythng that 1s  accepted 
according to Dharma, lawfully, even offerings 
deposited ¡In the begging bowl, the monk 
should not be the one who does not share 
them with his virtuous religious companions. 
Ths Dharma should be remembered... 
(epeat above statement)... to common 
aspiraton. Again O Bhiksus, as to monastic 
rules, which are unbroken, unspoilt, unsullied, 
which have no ¡impuriies, leading to 
emancipation, praised by the wise, which are 


not be grasped at, leading to concentration, 
the monk should live in keeping with these 
rules along with his religious companions, In 
public as well as In private. This Dharma 
should be remembered... (repeat above 
statement)... to common aspiraflon. Again O 
Bhiksus, as to the views which belong to the 
Noble Ones, leading up towards helping those 
who practice them, puting an end to 
sufferine, the monk should uphold these 
views along with his religious companions, In 
public as In private. This Dharma should be 
remembered, building up mutual love, mutual 
repsect, leading to harmony, to no quarrel, to 
mutual undersfanding, to common aspiration. 
O Bhiksus, these six Dharmas should be 
remembered, building up mutual love, mutual 
respect, leading to harmony, to no quarrel, to 
mutual understanding, tO common 
aspiraton—Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật 
dạy: “Này các Tỷ Kheo, có sáu pháp cần phải 
ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương 
kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh 
luận, đưa đến hòa hợp. Thế nào là sáu? Ở 
đây, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo an trú với 
thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh, cả 
trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, 
đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, 
đưa đến hòa hợp. Lại nữa, này các Tỷ kheo, 
TỶ kheo an trú với khẩu hành đối với các vị 
đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. 
Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương 
ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, đưa đến hòa hợp. 
Lại nữa, này các Tỷ kheo, đối với các tài vật 
nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến 
những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, Tỷ 
kheo không phải là người không san sẻ các 
tài vật nhận được như vậy, phải là người san 
sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có 
giới đức, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến 
không tranh luận, đưa đến hòa hợp. Lại nữa 
này các Tỷ kheo, đối với các giới luật không 
có vi phạm, không có tỳ vết, không có vẩn 
đục, không có uế tạp, giải thoát, được người 


qI) 


, 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


4135 


trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến 
thiển định, Tỷ kheo sống thành tựu trong các 
giới luật ấy với các vị đồng phạm cả trước 
mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa 
đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, đưa 
đến hòa hợp. Lại nữa này các Tỷ kheo, đối 
với các tri kiến, thuộc về bậc Thánh, có khả 
năng hướng thượng, khiến người thực hành 
chân chánh diệt tận khổ đau, Tỷ kheo sông 
thành tựu tri kiến như vậy chung với các vị 
đồng phạm hạnh có giới đức, cả trước mặt lẫn 
sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến 
hòa đồng, đưa đến không tranh luận, đưa đến 
hòa hợp. Này các Tỷ kheo, có sáu pháp này, 
cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo 
thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến 
không tranh luận, đưa đến hòa hợp.” 
Summary content of the six poinfs of reverenf 
harmony or unify in a monastery—Tóm lược 
nội dung của Lục Hòa Kính Pháp trong tự 
viện: 

Bodily unity in form of worship: Thân hòa 
đồng trụ. 

Oral unity in chanting: Khẩu hòa vô tranh. 
Mental unity ¡n faith: Ý hòa đồng duyệt. 
Moral unity in observing the commandments: 
Giới hòa đồng tu. 

Doctrinal unity in views and explanations: 
Kiến hòa đồng giải. 

Economic unity 1n community of goods, 
deeds, studies or charity: Lợi hòa đông quân. 


qI) According to the Mahaparinibbana Sutta and 


] 
a) 


b) 


Sangiti Sutta, there are sIx points of reverenf 
harmony or unIty In a monasfery Or convenft— 
Sixfold rules of conduct for monks and nuns In 
a monastery—Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn 
và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có sáu điểm sống chung hòa hợp trong tự 
viện: 

Precept concord—Giới Hòa Đồng Tu: 

Moral unity In observing the commandmenfs 
(AIways observing precepts together): Luôn 
cùng nhau giữ giới tu hành. 

A monk who, in public and In private, keeps 
persistently, unbroken and unaltered those 
rules of conduct that are spotless, leading to 


2) 
a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


4) 
a) 


b) 


5) 
a) 


b) 


liberation, praised by the wise, unsfained and 
conducive to concentraton: VỊ Tỳ Kheo, 
trước mặt hay sau lưng, không phá giới, 
không vi phạm, mà kiên trì tuân hành, không 
có tỳ vết, làm cho con người được giải thoát, 
được người tán thán, không uế tạp và hướng 
đến thiển định. 

Living concord—Thân Hoà Đồng Trụ: 

Bodily unity ¡In form of worship (Always 
living together in peace): Cùng một thân luôn 
cùng nhau lễ bái trong an tịnh. 

A monk who, In public and In private, shows 
loving-kindness to their fellows 1n acts of 
body: VỊ Tỳ Kheo thành tựu từ ái nơi thân 
nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị 
đồng phạm. 

Idea concord—Kiến Hòa Đồng Giải: 
Doctrinal uniy 1n views and explanations 
(AIways discussing and obsorbing the dharma 
together): Cùng nhau bàn luận và lý giải giáo 
pháp (cùng chung kiến giải). 

A monk who, In public and in private, 
continues 1n that noble view that leads to 
liberation, to the utter destruction of suffering: 
Vị Tỳ Kheo sống đời được chánh kiến hướng 
dẫn, chơn chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy 
sống thành tựu với chánh kiến như vậy với 
các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau 
lưng. 

Beneficial concord—Lợi Hòa Đồng Quân: 
Economic unity 1n community of goods, 
deeds, studies or charity: Cùng nhau chia đều 
những lợi lạc vật chất về ăn, mặc, ở và thuốc 
men (hay chia đều nhau về lợi, hành, học, 
thí). 
They 
whatever they receive as a riphtful giít, 
including the contents of their alms-bowls, 
which they do not keep to themselves: Đối 
với các đồ vật cúng dường một cách hợp 
pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều 
đem chia đồng chứ không giữ riêng. 

Speech concord—Khẩu Hòa Vô Tranh: 

Oral unity in chanting (never arguing): Cùng 
nhau tán tụng kinh điển hay nói những lời hay 
ý đẹp, chứ không bao giờ tranh cãi. 

A monk who, in public and in private, shows 
loving-kindness to their fellows 1n acts of 


share with ther virtuous fellows 


4136 


speech: VỊ Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, 
thành tựu từ ái nơi khẩu nghiệp đối với các vị 
đồng phạm. 

6)_ Thinking concord—Ý Hòa Đồng Duyệt: 

a)  Mental unify In faith (Always being happy): 
Cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp nhà 
Phật. 

b) A monk who, in public or in private, shows 
loving-kindness to their fellows In acts of 
thoupght: VỊ Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, 
thành tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị 
đồng phạm. 

Six prohibition rules for a female devotece: 

Lục Pháp Giới—Sáu giới pháp của Thức Xoa Ma 

Na. 

I) Not indelicacy of contact with a male: Bất 
Dâm—Chẳng dâm dục cũng chẳng chạm vào 


người nam. 

2) Not purloining for cash: Bất Đạo—Chẳng 
trộm đạo. 

3) Not killing animals: Bất Sát—Không giết hại 
sinh vật. 


4)_ Not telling untruthfulness: Bất Cuống Ngữ— 
Không nói lời dối trá. 

5) Not having food after midday meal: Bất Phi 
Thời Thực—Chẳng ăn sau ngọ. 

6) Not drinking wine or beer: Bất Ẩm Tửu— 
Không uống rượu. 

Six proofS for the “Mind-Only”: Sáu Luận 

Chứng VỀ Duy Tâm—Accordng to The 

Lankavatara Sutra, there are six proofs for the 

“Mind-Only” as follows—Trong Kinh Lăng Già, 

có sáu luận chứng về Duy Tâm như sau: 

l1) Things are not what they seem 1s proved from 
the analosgy of a dream and magical creations. 
When Ravana, king of Lanka, saw Images of 
the Buddha all around  him, which later 
disappeared, he thought, “Could this be a 
dream? Or a magical phenomenon like the 
casdle of the Gandharvas?” He reflected 
again, “This Is no other than the projection of 
my own mental creations.” As we do not truly 
undersfand things as they are, we separate the 
seen from the seer, thus producing a world of 
dualdes. “Where there 1s no false 
discrimination, one really sees the Buddha.” 
As long as we are in the dream, we do not 


realize that we are all dreaming, that we are 
slaves of false discrimination. Eor It Is only 
when we are awakened from 1t that we know 
where we have been. The analogy of dream 
1S quIfe a strong areument against the reality 
of an external world, but it is not all effective 
for them who are actually dreaming. So 1t 1S 
wih magical creatons. The Indians have 
been noted for ther skill in the art of 
conjuration, and thee are no people among 
whom the use of mantrams and dharanis 1s SO 
universal. Hence the frequent allusions to 
maøgic In the lierature of Mahayana and 
Hinayana Buddhism. The magiclan Is so 
wonderfully proficlient ¡in making the 
Specfators see obJects where there are none 
whatever. As long as they are under his spell, 
there 1s no way of making them realize that 
they are the vicims of hypnotsm. The 
favorite analogles besides the dream and 
magic that are resorted to in the Lankavatara 
(to show the unrealty of objects seen 
externally and Internally are—Sự việc các sự 
vật không như vẻ dáng bể ngoài của chúng, 
được chứng tổ từ sự so sánh với một giấc 
mộng và với những sáng tạo bằng huyễn 
thuật. Khi vua La Bà Na, vua xứ Lăng Già, 
nhìn thấy những hình ảnh của Đức Phật quanh 
khắp ông rồi sau đó những hình ảnh nầy biến 
mất, ông nghĩ “Có thể đây là một giấc mộng? 
Hay một hiện tượng huyễn ảo giống như 
thành của các Càn Thác Bà?” Rôi ông lại suy 
nghĩ “Đây chỉ là sự phóng chiếu của những 
sáng tạo tâm thức của chính ta.” Vì chúng ta 
không thực sự hiểu các sự vật đúng như các 
sự vật nên chúng ta tách biệt cái bị thấy với 
người thấy; do đó mà tạo ra một thế giới nhị 
biên. “Ở chỗ nào không có sự phân biệt sai 
lầm, ở đấy người ta thực sự nhìn thấy Đức 
Phât.” Hễ chừng nào chúng ta còn ở trong 
mộng, chúng ta vẫn không hiểu được rằng tất 
cả chúng ta đều đang mộng, rằng chúng ta là 
những nô lệ của sự phân biệt sai lầm. Vì chỉ 
khi nào chúng ta tỉnh mộng thì khi ấy chúng 
ta mới biết chúng ta ở đâu. Thí dụ về giấc 
mộng hoàn toàn là một luận điểm chống lại 
cái thực tính của một thế giới bên ngoài, 
nhưng thí dụ ấy không có giá trị gì đối với 


a) 
b) 


4137 


những ai đang thực sự nằm mộng. Những 
sáng tạo thuộc ảo thuật cũng như thế, người 
Ấn Độ đã được ghi nhận là tính xảo trong 
khoa phù phép và không có dân tộc nào mà 
việc xử dụng các mật chú và đà la ni phổ 
biến như người Ấn Độ. Do đó mà trong văn 
học Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa thường 
có những ám chỉ về ảo thuật. Nhà ảo thuật 
hết sức thành thạo trong việc làm cho các 
khán giả trông thấy các sự vật ở tại nơi không 
có cái gì cả. Chừng nào các khán giả còn bị 
ảnh hưởng bởi phù phép của ông ta thì vẫn 
không có cách nào làm cho họ hiểu rằng họ 
là những nạn nhân của thuật thôi miên. 
Những ví dụ hay ngoài ví dụ về giấc mộng, 
về huyễn thuật được rút ra từ Lăng Già để chỉ 
vào sự không thực của các sự vật được nhìn 
thấy bên ngoài và bên trong như là: 

Paintings: Các bức tranh. 

A harIr-circle to the dim-eyed: Một vòng tóc 
đối với người bị nhặm mắt. 

A revolving fire-wheel: Sự quay tròn của một 
bánh xe lửa. 

A bubble looks like a sun: Một bong bóng 
trông giống như mặt trời. 

Reflected trees in water: Cây cối phản chiếu 
trong nước. 

Images in a mirror: Các hình ảnh trong một 
tấm kiếng. 

An echo: Một tiếng dội. 

Fata morgana: Ảo ảnh. 

A mechanical man: Người máy. 

A floating cloud: Đám mây trôi. 

Lightning: Ánh chớp. 

AlI things are relative and have no substance 
(svabhava) which would eternally 
absolutely distinguish on from another. Things 
are nothing but relations; analyze them Into 
their component elements and there will be 
nothing left. And are not all relations the 
constructions of the mind? Thus the citta 
seeing Ifself reflected ¡s due to reflection and 
discrimination; so far no harm 1s done, for the 
mental construcfions are perceived as such 
and there are no wrong judgments about 
them. The trouble begins at once when they 
are adhered to as externally real, having their 
own values independent of the valuing mind 


and 


3) 
a) 


1(self. This Is why the sutra emphasizes the 
1mporfance of  looking at things 
(yathabhutam), as they really are. When they 
are thus looked at things, they are no more 
than the mind ¡tself. The principle of relativity 
creates a world of individuals, but when 1t 1s 
transcended, there ¡is Mind itself—Tất cả các 
sự vật đều tương đối và không có cái tự tính 
nào mãi mãi phân biệt một cách tuyệt đối sự 
vật nầy với sự vật khác. Các sự vật chỉ là 
những tương đối; hãy phân tách chúng thành 
những thành phần của chúng thì sẽ không còn 
lại gì cả. Và những cấu trúc của tâm há chẳng 
phải đều là những tương đối? Cái tâm nhìn 
thấy nó bị phản ánh là do bởi sự phẩn ánh 
hay suy nghĩ và phân biệt; đến đây thì sự việc 
chẳng gây hại gì, vì những cấu trúc tâm thức 
được nhận thức như thế và không có những 
phán đoán sai lầm về chúng. Sự rắc rối khởi 
đầu ngay khi chúng ta bị chấp như là có thực 
ở bên ngoài, có giá trị riêng của chúng, độc 
lập với chính cái tâm đánh giá. Đây là lý do 
khiến bộ kinh nhấn mạnh sự quan trọng của 
cái nhìn vào sự vật như thực, đúng thực như 
các sự vật khi chúng được nhìn bằng cái nhìn 
như thực thì chúng chỉ là cái tâm mà thôi. 
Nguyên lý về tương đối tạo thành một thế 
giới của các đặc thù, nhưng khi nguyên lý nầy 
bị vượt qua, thì đó chính là cái tâm mình. 

The third proof—Luận chứng thứ ba: 

Names and Images are mere signs (samketa) 
and have no realiy whatever (abhava) in 
themselves, they belong to the 
Imaginaton (parikalpia). lImaginaton 1s 
another name for false discrimination, which 
1s the mischievous agency of creation. The 
fact of One Mind (ekacittam) ¡is thus buried in 
the differentaton of individual existence. 
According to they discriminate 
wrongfully and make statements concerning 
reality; and because of these statements they 
are burned In hell. How much we owe 1n our 
dally Intercourse to words! And yet what 
8rave consequences, not only logically but 
spiritually, we suffer from words! The light of 
the mind 1s altogether beclouded in and with 
words. The mind has, indeed, created words, 
and now taking 


for 


Wwords 


these words for realitles 


b) 


q) 


4135 


independent of their creator, 1t gefs entangled 
1n them, and ¡is swallowed up in the waves of 
transmigration: Các tên gọi hay danh và ác 
hình ảnh hay tướng chỉ là những dấu hiệu giả 
danh và không có thực tính nào (phi hữu) 
trong tự chúng, vì chúng thuộc về sự tưởng 
tượng hay biên kiến sở chấp. Sự tưởng tượng 
là một cái tên khác dùng cho sự phân biệt sai 
lầm vốn là tác nhân tinh quái của sự sáng tạo. 
Sự kiện nhất tâm do đó bị chôn vùi trong sự 
sai biệt của những hiện hữu đặc thù. Lại nữa, 
theo ngôn từ, họ phân biệt một cách sai lầm 
và nêu ra những khẳng định về thực tính; và 
vì những khẳng định nầy mà họ bị đốt trong 
địa ngục. Trong sự giao tiếp hằng ngày mà ta 
mang nợ ngôn từ biết bao nhiêu. Và tuy thế, 
do từ ngôn từ, không những về luận lý mà cả 
về mặt tâm linh nữa, ta phải chịu hậu quả 
trầm trọng biết bao nhiêu! Ánh sáng của tâm 
bị che phủ hết trong ngôn từ. Và với ngôn từ 
quả thực là do tâm tạo rà, và bây giờ tưởng 
ngôn từ là những thực tính độc lập với cái tạo 
ra nó, tâm trở thành vướng víu trong ngôn từ, 
để rồi bị nuốt chứng trong cơn sóng của luân 
hồi sanh tử. 

The Ignorant take what ¡1s presented by the 
mind 1tself for obJective realities which do not 
really exist and because of this wrong 
T€presenfation, falsified. 
This, however, is not the case with the wise: 
Người ngu tưởng những gì do chính cái tâm 
biểu hiện là những thực tính khách quan vốn 
không thực sự hiện hữu, và do bởi sự diễn tả 
sai lạc nầy mà phân biệt bị trở thành sai lầm. 
Tuy nhiên, trường hợp của người trí thì không 
như thế. 

The wise know that names and signs and 
symbols are to be taken for what they are 
intended from the beginning: Người trí biết 
rằng các tên gọi, các hình tướng và các tượng 
trưng phải được xem là những gì mà chúng 
được định từ ban đầu. 

While the Iignorant cling to them as 1f they 
were realities and let ther minds blindly 
follow up this clnging. Thus, they get 
attached to a variety of forms and entertain 
the view that there are really “Ï” and “mine,” 
and by doing so, they hold fast to appearances 


discrimination 1s 


in ther multiplicty. Because of these 
attachments,  their 
obstructed; greed, anger, and Infatuation are 
sirred up, and all kinds 


committed. As 


hipher wisdom 1s 
of karma are 
atfachments are 
repeatcdly commifd, the Ignorant find 
themselves hopelessly enwrapped within the 
cocoons  woven out of  ther wrong 
discriminations. They are swallowed up 1n the 
waves of transmigration, and do not know 
how to go ahead in the work of emancipation 
for they turn round and round like the water- 
wheel. Ït is owing to theIr Ignorance, Indeed, 
that they fail to realize that all things, like 
maya, the shining mote, or the moonlight on 
water, have no self-substance, that there Is 
nothing In them to take hold of as “me” and 
“mine;” that all things are unreal (abhuta) 
born of wrong discrimination; that ultimate 
reality 1s above the dualism of marked and 
marking, and the course of birth, staying, and 
disappearance; that Is manifested due to the 
discriminating by one”s own mind of what 1s 
presented to 1t. Imagining that the world 1s 
bom of Isvara, Time, Atom, or Universal 
Soul, the Ignorant are addicted to names and 
forms thereby allowing themselves to be 
swayed by them: Trong khi người ngu thì 
chấp vào chúng như chúng là những thực tính 
và để cho tâm họ mù quáng bám riết theo sự 
chấp trước nầy. Như thế họ trở thành bị ràng 
buộc vào nhiều hình tướng và nuôi dưỡng cái 
kiến giải rằng quả thực có cái “tôi” và cái 
“của tôi,” do bởi làm như thế, họ chấp chặt 
vào các tướng trong cái tính phức tạp của 
chúng. Do bởi những ràng buộc chấp trước 
nầy mà trí tuệ của họ bị ngăn ngại không 
vươn lên được; tham, sân, sĩ bị quấy động lên, 
và mọi thứ nghiệp bị mắc phạm. Vì những 
chấp trước nầy cứ bị mắc phạm mãi bên 
người ngu thấy mình bị cuốn chặt một cách vô 
vọng bên trong những cái kén được dệt thành 
do bởi những phân biệt sai lầm của họ. Họ bị 
nuốt chứng trong những cơn sóng luân hồi 
sanh tử, không biết làm sao để tiến lên trong 
công việc giải thoát, vì họ cứ quay tròn giống 
như cái bánh xe nước. Quả thực do bởi vô 
minh mà họ không thể hiểu được rằng tất cả 


these 


4) 
a) 


b) 


4139 


các sự vật, giếng như huyễn ảo, như hạt bụi 
sáng, hay như ánh trăng trên nước, không có 
tự tánh hay ngã thể, rằng trong chúng không 
có gì để chấp làm “tôi” hay “của tôi;” rằng tất 
cả các sự vật là không thực hay hư vọng, được 
sinh ra do phân biệt sai lầm; rằng thực tính tối 
hậu vượt khỏi cái nhị biên của cái được định 
tính và cái định tính vượt khỏi dòng sinh, trụ, 
dị, diệt; rằng tất cả những gì được biểu hiện 
là do chính cái tâm người ta phân biệt những 
gì hiển lộ ra đối với nó. Tưởng rằng thế giới 
được sinh ra từ đấng Tự Tại, thời gian, 
nguyên tử hay linh hồn, vũ trụ; người ngu bị 
mê đắm vào các danh xưng và hình tướng, do 
đó mà để cho chúng thống trị. 

The fourth proof—Luận chứng thứ tư: 

“That which 1s unborn has nothing to do with 
causation, there 1s no creator, all 1s nothing 
but the construction (vyavasthana) of the 
mind, as I teach that which ¡1s unborn." That 
there 1s no creator such as Isvara or Pradhana 
or Brahma is one of the principal theses of 
Mahayana Buddhism. According to the 
Lankavatara, the notion of a creator 1s due to 
discrimination, which always tends to lead the 
mind in a wrong direction. When 1t ¡is seen 
that all is mind-only (cittamatra), that which 1s 
unborn will present 1tself instead: “Những gì 
không được sinh ra thì không dính dáng gì đến 
nhân quả, không có người tạo lập, tất cả chỉ 
là sự kiến lập của tâm, như ta thuyết giảng về 
những gì bất sinh.” Sự việc không có người 
tạo lập nào như đấng Tự Tại, bậc Thắng giả 
hay Phạm Thiên là một trong những chủ để 
chính của Phật giáo Đại Thừa. Theo kinh 
Lăng Già, ý niệm về một đấng tạo lập là do 
bởi phân biệt, điều nầy luôn luôn có khuynh 
hướng dẫn cái tâm theo một hướng sai lầm. 
Khi người ta thấy rằng tất cả là duy tâm thì 
những gì bất sinh sẽ hiện ra thay cho ý niệm 
Ấy. 

No bírth, not because of non-existence, nor 
because existence 1s to be regarded as 
mutually dependent, nor because there 1s a 
name for existence, nor because name has no 
reality behind it. That all 1s unborn does not 
belong to the Sravakas, 
Pratyekabuddhas, or philosophers, or of those 


realm of 


5) 


Bodhisattvas who are still on the seventh 
síage; no-birth 1s constructed on the truth of 
the Mind-Only: Vô sinh không phải do vì phi 
hiện hữu, cũng không phải do vì hiện hữu là 
những thứ phải được xem là tùy thuộc lẫn 
nhau, cũng không phải do vì một cái tên gọi 
cho hiện hữu, cũng không phải vì tên gọi 
không có thực tính đằng sau nó. Sự việc tất cả 
là vô sinh không thuộc lãnh vực của hàng 
Thanh Văn, Duyên Giác hay các triết gia, hay 
của chư Bồ Tát đang còn ở địa thứ bẩy. Vô 
sinh được xây dựng trên chân lý Duy Tâm. 
The  absolutely 
Nguyên Luận Tuyệt Đối. 

The logIcal necessity of reaching the ultimate 


idealisic monism: Nhất 


nofion of unify; thus, the Lankavatara accepfs 
the doctrine of “Mind-Only” 
“Matter-Only.” When no creafor 1s recognized 
and all forms of dualism are set aside as not in 
accord with the real state of things, there 
remain two ways for achieving the unification 
of thought, realism and idealism; and the 
Lankavatara denies the reality of an external 
(vishaya), or obJects 
(bahyabhava) that are characterized with 
multitudinousness (vicitrata), the doctrine of 


Instead of 


world oufside 


“Mind-Only” seems to be the natural 
conclusion. Thus the absolutely 1dealistic 
monsm 1s to use the transcendental 
knowledge (prajna or jJnana) to take 
cognsance of the manifoldness of an 
objJecive world, not by the relatve 


knowledge (vijnana)—Sự cần thiết về luận lý 
để đạt đến cái ý niệm tối hậu về nhất tính, vì 
thế mà Kinh Lăng Già chấp nhận học thuyết 
Duy Tâm thay vì Duy Sắc. Khi không có đấng 
tạo hóa tạo lập nào được nhận biết và tất cả 
các hình thức nhị biên đều bị gạt bổ như là 
không phù hợp với trạng thái thực sự của các 
sự vật thì chỉ còn hai cách thành tựu sự thống 
nhất tư tưởng, đó là hiệp thực luận và lý niệm 
luận hay lý tưởng luận; vì Lăng Già bác bỏ 
cái thực tính của một thế giới bên ngoài hay 
cảnh giới, hay các sự vật bên ngoài (ngoại 
cảnh) là những thứ được định tính chủng 
chủng hợp thành, nên học thuyết Duy Tâm 
hẳn phải là kết quả tự nhiên. Do đó nhất 
nguyên luận tuyệt đối là luận bằng cái trí 


b) 


6) 


4140 


siêu việt vượt lên trên sự nhận biết đa phức 
của một thế giới đối tượng bởi cái trí tương 
đối. 

Again, this transcendental knowledge Is not 
within the reach of the two Vehicles, as 1t, 
indeed, goes beyond the realm of beings; the 
knowledge of Sravakas moves by attaching 
1tself to beings which they take for realities, 
while the pure transcendental knowledge of 
the Tathagata penetrates Into the truth of the 
Mind-Only. While the objective 
disturbed this unity and makes the mind, thus 
disturbed, perceive manifoldness within Its 
body. It then clnps to these 
individualizing disturbances as real, thus 
losing 1s original purity or unity altogether In 
them. This 1s the spiritual 
tribulations: Lại nữa, cái trí siêu việt nầy 
không ở trong phạm vi của hai thừa, vì quả 
thực nó vượt qua khỏi cảnh giới của hữu, cái 
trí hiểu biết của hàng Thanh Văn vận hành 
bằng cách tự ràng buộc nó vào các hữu thể 
mà họ tưởng là các thực tính, trong khi cái trí 
siêu việt thanh tịnh hay lý nhất tính của Như 
Lai thì thấu nhập vào trong chân lý Duy Tâm. 
Trong khi thế giới đối tượng làm nhiễu động 
cái nhất tính và làm cho tâm bị nhiễu động. 
Thế rồi tâm nầy lại chấp vào những nhiễu 
động có tính cách phân biệt hóa nầy mà cho 
rằng đấy là thực và do đó mất hết sự tĩnh 
thuần hay nhất tính vốn có của nó trong 
chúng. Đây chính là nguồn gốc của những 
khổ đau. 

The three worlds are mind 1(self: Tam Giới 
Duy Thị Tự Tâm. 

The strongest of all the proofs that can be 
advanced_ for the statement that the world 1s 
mind itself (tribhavas-vacittamatram), 1s that 
of Iintuiive knowledge (pratyaksha). While 
this 1s what 1s final In all form of conviction, 
speculative or practical, the force 1s especially 
strongly felt in religious truths, which are not 
founded upon reasoning but upon Immediate 
perception. So with the Lankavatara, 1ts thes1s 
1s derived from 1ts immediacy and not from Its 
Iintellectual precision. The ultimate principle 
of knowledge 1s not dependent upon anything 
logically reasoned: it is “I see and I believe.” 


world 


oWn 


SsOUrce Of 


b) 


lt 1s what 1s realized within oneself means of 
the supreme wisdom (aryajnana) of the 
Tathagata, or rather 1t is the supreme wisdom 
of 1tself, for the awakening of this wisdom 
means the grasping of the ultimate principle, 
which 1s the same thing as the realization 
within one”s Inmosf conscIousness of the truth 
that there Is nothing In the world  but the 
Mind. This truth is beyond the realm of 
knowledge. This special 
knowledge which may be called intuitive— 
Luận chứng mạnh mẽ nhất trong tất cả các 
luận chứng có thể được nêu ra trước để khẳng 
định rằng thế giới là chính cái tâm hay tam 
giới duy thị tự tâm, là luận chứng về cái biết 
trực giác hay hiện lượng. Trong khi đây là cái 
biết tối hậu trong mọi hình thức xác quyết, 
thuộc lý thuyết hay thực tiễn thì người ta cảm 
thấy cái sức mạnh của nó đặc biệt mãnh liệt 
trong cái chân lý có tính cách tôn giáo vốn là 
những chân lý được xây dựng không phải trên 
lý luận mà là trên sự nhận thức trực tiếp. 
Theo Kinh Lăng Già thì nguyên lý tối hậu 
của cái biết không phụ thuộc vào bất cứ điều 
gì được lập luận bằng luận lý (điều tôi thấy 
và tôi tin), mà là điều được thể nghiệm bên 
trong chính mình, nhờ cái trí tối thượng của 
Đức Như Lai, hoặc đúng hơn, nó là chính cái 
trí tuệ tối thượng, vì sự tỉnh thức của trí tuệ 
nầy nghĩa là sự thủ nhiếp cái nguyên lý tối 
hậu vốn cùng một thứ với sự thể nghiệm bên 
trong cái tâm thức nội tại của người ta về cái 
chân lý bảo rằng không có gì trong thế giới 
ngoại trừ cái tâm. Chân lý nầy vượt khỏi 
phạm vi của cái trí lý luận. Cái trí chuyên 
biệt nầy vốn có thể được gọi là thuộc về trực 
giác. 

The Buddha taught Mahamat ¡in The 
Lankavatara Sutra: “Oh Mahamatl, If they 
form any notion at all about 1t, there wIll be 
no supreme wisdom taking hold of reality 
(vastu). By this we know that knowledge that 
takes hold of the ultimate cannot be brought 
1nto a system of categorles; for 1Ÿ anything 1s 
to be said about 1f, it turns Iinto an Idea of 1t 
and the real thing 1s no more there, and what 
1s left behind Is nothing but confusion or 
delusion. Attachment to realiles as having 


discursIve 


4141 


self-substance 1s produced from not knowing 
(anavabodha) that there is nothing but that 
which 1s proJected and perceived by one”s 
own mind. Avabodha is really awakening; 
somethng 1s the 
COnScIousness, and If 1s at once recognize that 
all is mind. The awakening 1s above the 
dualism of “to be” (sat) and “not to be,” 
(asaÐ, the being due 
discrimination (vikalpa). The awakening 1s, 
therefore, the sight of the ultimate principle of 
©xistence as 1t 1s In ifselt and not determined 
by any form of confusion or otherness. This 1s 
what meant by “To see yathabhutam.”—Đức 
Phật dạy ngài Mahamati trong Kinh Lăng 
Già: “Cái trí thủ đắc cái tối hậu thì không thể 
bị đưa vào một hệ thống các phạm trù; vì nếu 
nói về cái tối hậu bằng một điều gì đó thì 


awakened  within 


latter to false 


điều nầy trở thành một ý niệm về tối hậu, và 
cái nhân thực không còn ở đấy nữa, và kết 
quả là chỉ chuốc lấy lầm lẫn hay hư vọng mà 
thôi. Chấp vào những thực tính mà cho rằng 
chúng có tự tính là do không biết rằng không 
có gì ngoài cái được phản ánh và được nhận 
thức bởi cái tâm của chính mình. Kỳ thật sự 
tỉnh giác một cái gì đó được thức tỉnh trong 
tâm thức và nó được nhận ra ngay rằng tất cả 
đều là tâm. Sự tỉnh giác thì ở bên trên cái nhị 
biên của hữu và phi hữu; hữu và phi hữu là 
do phân biệt sai lầm mà có, ngược lại tỉnh 
thức là sự thấy cái nguyên lý tối hậu về hiện 
hữu đúng như sự hiện hữu trong chính nó 
hoặc bằng cái khác với nó. Điều nầy gọi là 
thấy biết như thực. 
Six pure faculties: Lục Căn Thanh Tịnh—The 
SIX Oorgans and their purificaton In order to 
develop their unlimited power and Interchangse (n 
the case of Buddha). This full development 
enables the eye to see everything In a great 
chiliocosm from 1(s highest heaven down to IfS 
lowest hells and all the beings past, present, and 
futuire with all the karma of each—Sáu căn thanh 
tịnh nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát 
triển sức mạnh vô hạn (như trường hợp Đức Phật). 
Sự phát triển tròn đây nầy làm cho mắt có thể 
thấy được vạn vật trong Tam thiên Đại thiên thế 
giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi địa ngục thấp 


nhứt, thấy tất cả chúng sanh trong đó từ quá khứ, 
hiện tại, vị lai, cũng như nghiệp lực của từng cá 
nhân. 

Sỉx realms of existence: Sáu Nẻo Luân Hồi— 
See SIx gatIs. 

Six realms of Heaven: Lục Thiên—See Three 
worlds and six realms of life. 

Six realms of samsara: Lục Đạo—Lục phàm—— 
See Six Planes of Existence. 

Six realms of the samsara (existence) and 


four realms of the saints: Lục Phàm Tứ Thánh. 
Œ) An overview of “Six realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints”: 
Tổng quan về “Lục Phàm Tứ Thánh”—Six 
stapes of rebirth for ordinary people, as 
contrasted with the four saints. These ten 
realms are mutually Iimmanent and mutually 
1nclusive, each one having 1n 1t the remaining 
nine realms. For example, the realm of men 
will include the other nine from Buddha to 
Hell, and so will any of the ten realms. Even 
the realm of Buddhas includes the nature of 
hell and all the rest, because a Buddha, 
thouph not helish himself, intends to save the 
depraved or hellish beings, and therefore also 
has hell in his mind. In this sense, the realm of 
the Buddhas, too, ¡includes the other nine 
realms—S§áu phàm bốn Thánh. Theo tông 
Thiên Thai, mười cõi nầy tương dung tương 
nhiếp lẫn nhau, mỗi cõi mang trong nó chín 
cõi còn lại kia. Tỷ dụ như nhân giới sẽ bao 
hàm cả chín cõi khác, từ Phật cho đến địa 
ngục, và mỗi một trong mười cảnh vực kia 
cũng vậy. Ngay cả cảnh giới của chư Phật 
cũng bao gồm bản chất của địa ngục và các 
cõi khác, bởi vì một Đức Phật dù ở Ngài 
không còn bản chất của địa ngục, nhưng vì để 
cứu độ cúng sanh trong cõi nầy, nên cũng có 
địa ngục ngay trong tâm của Ngài. Trong ý 
nghĩa nầy Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi 
khác. 
I) Six realms of the samsara—Lục phàm: Sáu 
nẻo luân hồi hay sáu thế giới của chúng sanh 
mê mờ —SIx realms of the the unenlightened. 
All creatures In these realms are tied to the 
ceaseless round of birth-and-death, that 1s, to 
the law of causation, according to which 


l) 


2) 


3) 


4) 


4142 


existence on any one of these planes are 5) Realm of Humans (Men): Nhân—Human 


determmned by antecedent actions. In 
Buddhism these planes are depicted as the 
spokes or sepments of the “wheel of life.” 
Thịs in motionby actions 
stemming from our basic 1gnorance of the true 
nafire of and by karmic 
propensittes from an ¡ncalculable past, and 
kept revolving by our craving for the 
pleasures of the senses and by our clinging to 
them, which leads to an unending cycle of 
births, deaths, and rebirths to which we 
remain bound—Tất cả chúng sanh trong sáu 
nẻo nầy đều phải chịu sanh tử luân chuyển 
không ngừng theo luật nhân quả, sanh vào 
nẻo nào tùy theo những hành động trong kiếp 
trước quyết định. Trong Phật giáo, các nẻo 
nầy được miêu tả bằng các tai họa hay các 
phần của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy do 
các hành động phát sanh từ vô minh của ta về 
chân tánh cuộc sinh tổn, do các nghiệp lực từ 
quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn 
khoái lạc của các thức giác của chúng ta, và 
sự bám víu của chúng ta vào những khoái lạc 
nầy tiếp tục làm nó xoay vẫn, đưa đến sự 
quay vòng bất tận của sinh tử và tái sanh mà 
chúng ta bị trói buộc trong ấy. 

Realm of hells: Symbolizing ignorance, øreed 
and aggression. Depraved men or “hellish 
beings” who are im the lowest stage—ĐỊa 
Ngục tượng trưng cho tham sân si, những loài 
bị hành tội ở cõi thấp nhất. 

Ghost: Quỷ——Realm of Hungry Ghosts: Pretas 
(sk)—Symbolizing greed. Departed beings, 
otherwise called “hungry spirits.”—Nøgạ Quỷ, 
những loài đã chết hay các quỷ đói. 

Realm of Animals Súc Sanh —Beasts— 
Symbolizing Ignorance or Innocent In nature, 
including the whole animal kinsdom——Những 
loài có bản chất mê muội, bao gồm tất cả các 


wheel Is set 


©xIstence 


loài vật. 

Realm of Titans (Asuras): A-Tu-La—FIghting 
demons—Symbolizing aggression—Fighting 
spirits, thouph partially heavenly, they are 
placed in the lower realm—Những quỷ thần 
hiếu chiến. Dù một phần thuộc Thiên giới, 
nhưng chúng được đặt vào cõi thấp hơn. 


6) 


beIngs, neufral in nature—Symbolizing social 
virtue—Nhơn giới có bản chất trung hòa. 
Realm of Celestials (Devas): Thiên Giới— 
Heavenly beings, thouph superhuman ¡1n 
nature they cannot get perfectly enlightened 
the teaching of the Buddha— 
Symbolizing meditation abstractions—Mặc dù 
là siêu nhân, nhưng những chúng sanh nây 
không thể giác ngộ viên mãn nếu không có 
giáo thuyết của Phật. 


without 


(ID Four Saints or the realms of the enlightened—— 


Tứ Thánh: The four realms of enlightened 
existence, sometimes called the “four holy 
states.” Unlike those in the lower six realms, 
the enlightened know the joy of inward peace 
and creatve freedom because, having 
ther ¡ignorance and delusion 
thouph knowledge, they are freed from 
enslavement to karmic prOpensifies arising 
from past delusive actions, and no longer sow 
seeds which wIll bar fruit in the form of new 
karmic bondage. Enliphtenment, however, 
does not suspend the law of cause and effect. 
When the enlightened man cuts his finger 1t 
bleeds, when he eats bad food his stomach 
aches. He too cannot escape the 
consequences of his actions. The difference 1s 
that because he accepts, that Is, he sees Info 
his karma he 1s no longer bound by tt, but 
moves freely witihn i—Bốn cõi Thánh là cõi 
mà nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự 
an lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì 
bằng tri thức họ đã chiến thắng vô minh và 
mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các 
nghiệp lực phát sinh từ hành động mê lầm 
trong quá khứ và bây giờ không còn gieo 
những hạt giống mà chúng sẽ kết trái trong 
hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song giác 
ngộ không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi 
người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng 
chảy máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu 
thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không thể 
chạy trốn được hậu quả của các hành động do 
chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã 
giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp 
của mình và không còn bị trói buộc nữa mà di 
động tự do bên trong nghiệp. 


OVercơme 


4143 


l1) Pratyeka-buddha: Duyên giác—A Buddha for 
himseTf, not teaching others—Một vị Phật tự 
giác ngộ, không giảng dạy cho kẻ khác—See 
Pratyeka-buddha. 


2) Sravaka: Thanh Văn—A direct disciple of the 
Buddha—Đệ tử trực tiếp của Phật—See 
Sravaka, and Sravakayana. 

3) Bodhisattva: Bổ Tát—A would-be Buddha— 
Một vị Phật tương la —See Bodhisattva. 

4) The realm of Buddhas: Phật—A Buddha 1s 


not Inside the circle of ten, but as he advents 
among men to preach his doctrine he 1s now 
partially included in i—Một vị Phật không ở 
trong vòng mười cõi thế gian nầy, nhưng vì 
Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy 
giáo lý của mình nên Ngài được kể vào đó— 
See Buddha. 
Six reflections: Sáu điều suy nghiệm— 
According to the Lotus Sutra, the Buddha taught 
about the six reflections on the six Importanf 
things—Theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy sáu 
điều suy nghiệm về sáu thứ quan trọng—See Six 
thoughts to dwell upon. 
Six reliances: Lục Y—See Six senses on which 
one relies. 
Six retributions: Lục Báo In the Surangama 
Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the six retributions as follows: “Ananda! 
Livng beings create karma with ther six 
conscIousnesses. The evil retributions they call 
down upon themselves come from the six sense- 
organs.”—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Lục 
Báo như sau: “Ông A Nan! Chúng sanh vì lục thức 


tạo nghiệp, bị chiêu lấy ác báo theo sáu căn ra.” 

I) Retribution of Seeing Kiến Báo —See 
Retribution of seeing. 

2) Retribution of Hearng: Văn Báo—See 
Retribution of Hearing. 

3) Retributon of Smelling: Khứu Báo—See 
Retribution of Smelling. 

4 Retributon of Tasuing Vi Báo —See 
Retribution of Tasting. 

53 Retribution of Touching: Xúc Báo—See 
Retribution of Touching. 

6) Retribution of Thinkmng: Tư Báo —See 


Retribution of Thinking. 


Six robbers: 
robbers, such as the six senses, the six sense 
Organs are the match-makers, or medial agents of 
the six robbers. The six robbers are also likened to 
the six pleasures of the six sense organs. The only 
way fo prevent them 1s by not acting with them—— 
Sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu tên 
mối lái cho giặc cướp, cướp đoạt hết công năng 
pháp tài hay thiện pháp. Sáu tên giặc kia mà đến 
thì lục căn sung sướng vui mừng. Cách để phòng 
duy nhứt là đừng a tòng với chúng: 

I) The eye avoiding beauty: Mắt đừng nhìn sắc 

đẹp. 


Lục Tặc— The six cauras Or 


2) The ear avoiding melodious sound: Tai đừng 
nghe tiếng du dương. 

3) The nose avoiding fragrant scent: Mũi đừng 
ngữi mùi thơm. 

4) The tongue avoiding tasty flavour: Lưỡi đừng 


nếm vị ngon. 

The body avoiding seductions: Thân đừng xúc 
chạm êm ái. 

The mind should always control thoughts: ý 
nên kêểm giữ tư tưởng. 

SÏx roofs: Lục Căn. 


5) 


6) 


() The meanings of the six senses: Nghĩa của 
Lục Căn: Sáu căn-The six Organs 
(facultes)—The six roots of sensations—The 
SIX Indriyas. 

I1) Eye: Mắt. 

2) Ear: Tai. 

3) Nose: Mũi. 

4) Tongue: Lưỡi. 

53) Body: Thân. 

6) Mind: Ý, 


The six senses are objJects of medifation 
practices: Lục Căn là những đối tượng của 
Thiển Tập—According to Bikkhu Piyananda 
1n The Gems Of Buddhism Wisdom, you must 
always be aware of the sense organs such as 
eye, ear, nose, fongue and body and the 
confact they are having with the outside 
world. You must be aware of the feelings that 
are arising as a result of this contact—Theo 
Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc 
Trí Tuệ Phật Giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về 
những cơ quan của giác quan như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với 


4144 


thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về 
những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của 
những sự tiếp xúc ấy. 


1) Eye is now in contact with forms (rupa): Mắt 
đang tiếp xúc với sắc. 

2) Ear is now In contact with sound: Tai đang 
tiếp xúc với thanh. 

3) Nose 1s now In conatct with smell: Mũi đang 
tiếp xúc với mùi. 

4) Tongue 1s now In contact with taste: Lưỡi 
đang tiếp xúc với vị. 

53) Body 1s now In contact with touching: Thân 
đang tiếp xúc với sự xúc chạm. 

6) Mind is now mm confact with all things 


(dharma): Ý đang tiếp xúc với những vạn 
pháp. 

(ID According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 
1n the compendium of mixed categories there 
are six roots—Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp, trong phần đại cương của những 
phân loại linh tĩnh, có sáu căn: 

(A) Unwholesome Roots—Bất thiện căn: 

l1) Greed: Tham. 

2) Hatred: Sân. 

3) Delusion: S1. 

(B) Wholesome Roots——Thiện căn: 

l1)  Non-greed: Vô tham. 

2) Non-hatred: Vô sân. 

3) Non-delusion: Vô s1. 

Six roofs of Bodhisattva development: Lục 

Chúng Tính—See Six gem-natures of Bodhisattva 

development. 

Six roots of contenfion: Vivada-mulani (p)— 

Lục Tránh Căn—According to the Sangiti Sutta In 

the Long Discourses of the Buddha, there are six 

roofs of contention—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có sáu tránh căn: 

1) Here a monk who 1s angry and bears 1ll-wIll, 
he Is disrespecfful and discourteous to the 
Teacher, the Dhamma, and the Sangha, and 
does not finish his Trainng. He stirs up 
contenton within the Sangha, which brings 
woe and sorow to many, with evil 

consequences, misfortune and sorrow for 

devas and humans. Should you discover such 

a TOOt Of confenton among yourselves or 

among others, you should strive to get rid of 


Just that root of contention. If you find no such 
root of contention, then you should work to 
prevent Its overcoming you ¡in the future: Ở 
đây vị Tỳ Kheo PHẪN NỘ VÀ UẤT HẬN, 
sống không cung kính, không tùy thuận vị 
Đạo Sư; không cung kính, không tùy thuận 
Pháp; không cung kính, không tùy thuận 
Tăng; không thành tựu đầy đủ các Học Pháp, 
nên vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. 
Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không 
hạnh phúc, không an lạc; khiến chư Thiên và 
loài người không hạnh phúc, mà đau khổ. 
Nếu các vị thấy được tránh căn nơi các vị hay 
nơi người khác, các vị phải cố gắng đoạn trừ. 
Nếu các vị không thấy tránh căn, hãy gìn giữ 
đừng cho các tránh căn ấy có cơ hội làm hại 
trong tương lai. 

Here a monk ¡1s full DECEITFUL and 
MALICIOUS (the rest remains the same as in 
1): Ở đây vị Tăng CHE DẤU và GIẢ DỐI. 
Here a monk ¡is ENVIOUS and MEAN (the 
rest remains the same as in 1): Ở đây vị Tỳ 
Kheo TẬT ĐỐ và XAN THAM. 

Here a monk is CƯNNING and DECEITEFUL 
(the rest remains the same as ín l): Ở đây vị 
Tỳ Kheo LỪA ĐẢO và LƯỜNG GẠT. 

Here a monk 1s full of evil desires and 
WRONG VIEWS (the rest remains the same 
asin Ï): Ở đây vị Tỳ Kheo ÁC DỤC và TÀ 
KIẾN. 

Here a monk 1s opinionated, obstinate and 
tenacious (the rest remains the same as in l): 
Ở đây vị Tỳ Kheo CHẤP TRƯỚC SỞ KIẾN, 
kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. 

SÌx roofs of sensations: Lục Căn—See Six 
TOOtS. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Six ruiners: The six ruiners or the atfractions of 
the six senses—Hấp lực của lục căn hay lục trần 
cũng là sáu tên giặc hay lục tặc làm cho chúng 
sanh suy giảm tiêu hao—See Six robbers. 

Six rules for a probafioner of early 
Buddhism: Sáu Giới Tập Sự theo Phật Giáo buổi 
ban sơ—See Ten precepts (I) (from I to 6). 

Six Sadayatana: 
See Six enfrances. 


SIx entrances—Lục Nhập— 


4145 


Six schools in Chỉna: Lục Tông Trung Hoa— 
Sáu tông phái ở Trung Hoa—See Six Mahayana 
schools in China. 

SÏx seasons of a year in India: Thiên Trúc Lục 
Thời —Sáu mùa trong năm ở Ấn Độ: 

l1) Vasanta (skÐ: Tiệm Nhiệt Thời—Entering hot 
season, from the first month, sixteenth day, to 
the third month, fifteenth—Mùa nóng dần từ 
16 tháng giêng đến 15 tháng ba. 

Grisma (skt): Nhiệt Thời—-From the third 
month, sixteenth day, to the fifth month, 
fifteenth Mùa nóng từ 16 tháng 3 đến 15 
tháng 5. 

Varsakala (skÐ: Vũ Thời—-From the fifth 
month, the sixteenth day, to the seventh 
month, fifteenth—Mùa mưa từ 16 tháng 5 đến 
15 tháng 7. 

Sarada (skÐ: Mậu Thời —Verdant season, 
from the seventh month, the sixteenth day, to 
the ninth month, fifteenth—Mùa tươi tốt từ 16 
tháng bảy đến 15 tháng chín. 

Hemanta (skÐ: Tiệm Hàn Thời—From the 
ninth month, the sixteenth day, to the eleventh 
month, fifteenth—Mùa lạnh dẫn từ 16 tháng 
chín đến 15 tháng mười một. 

Sisra (skt: Thịnh Hàn Thời—Very-cold 
season, from the eleventh month, the 
sixteenth day, to the first month, fiffteenth— 
Mùa cực lạnh từ 16 tháng mười một đến 15 
tháng giêng. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Six senses: Lục nhập—Lục căn—See Six roots of 
Sensafions. 
Six-sense consciousnesses: thức—See 
Eight consciousnesses (I) (A). 
Six sense-objects: Lục Trần (Lục Cảnh)—Six 
gunas—S1x dusts—S1x objects (nherent qualities 
produced by the objects and organs of sense, 1.e. 
sipht or visible obJects, sounds, smell, taste, touch, 
and idea, thoupht, or mental obJects). The six 
sense-objecfs collide with their respecfIve sense- 
OrØAnS ØIVing rise fO sIX fYpes Of consciousness— 
Sáu trần sanh ra bởi sáu căn và sáu đối tượng của 
căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Lục trần 
chạm với lục căn khởi sanh lục thức. 
l) The visual object Ruparammana 
EForms—Sắc trần. 


Lục 


(p)— 


2) The audible object Saddarammana (p)— 
Sounds—Thanh trần. 

3) The ordourferous object: Grandharammana 
(p)—Odors—Hương trần. 

4) The sapid object: Rasarammana (p)—Taste— 
Vị trần. 

53) The tactile object: Phassarammana (p) Touch 


(Tangible)—Xúc trần. 

The mental object: Dhammarammana (p)— 
Mental objects—Pháp trần. 

Six senses on which one relies: Lục Y-——The 
SIX senses on which one relies or from which 
knowledge 1s received—Sáu giác quan hay sáu 
chỗ để nhận biết: 


6) 


I) Eyes: Mất. 

2) Eatrs: Tai. 

3) Nose: Mũi. 

4) Tongue: Lưỡi. 
53) Body: Thân. 
6) Mind: Ý. 


Six senses on which one relies or from which 
knowledge ïs received: Lục Y—See Six senses 
on which one relies. 

Six sense-organs: Sadayatana (skÐ——Lục Căn— 
Six enfrances—Six faculies—See Six roots, 
Twelve entrances, and Twelve conditions of cause 
and effect. 

Six sensual attracfions: Lục Dục —Sáu dục. 


1) Colour: Sắc Dục. 

2) Form: Hình Mạo Dục. 

3) Carriage: Uy Nghi Tư Thái Dục. 

4)_ Voice or Speech: Ngữ Ngôn Âm Thanh Dục. 
5)_ Softness or Smoothness: Tế Hoạt Dục. 

6) Features: Nhân Tướng Dục. 


Six sensual affracfions arising from color: 
Lục Dục—See Six sensual attractions. 

Sỉx sins: Lục Tế—See Six sins that smother the 
SIX paramifas or the pure mind. 

Six sins that smother pure mỉnd: Lục Tế— 
See Six sins that smother the six paramifas or the 
pure mind. 

Six sins that smother the sỉix paramitas or 
the pure miỉnd: Lục Tế—According to the 
Maha-Prajna-Sastra—Theo Trí Độ Luận, có sấu 
thứ chướng tế che đậy mất sáu Ba La Mật hay 
tịnh tâm. 


4146 


I)_ Grudging: Xan Tham—Tham lam bỏn xẻn. 


2) Commandment-breaking: Phá Giới. 

3) Anger: Sân Nhuế—Nóng nảy giận dữ. 

4) Family attachment: Liên Niệm——Thương nhớ 
luyến ái gia đình. 

53) Confused thoughts or scattered mind: Tán 
Loạn. 

6) Ignorance or stupidity: Ngu S1. 


Six sources 0Ÿ knowledge: Lục Túc Luận—See 
SIx Legs In the commentary on the Source of 
Knowledge. 

Six speciles: Abhijatiyo (p)—Lục Sanh Loại— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are sIX spDecles— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sáu loại sanh. 

1) Here one born ¡in dark conditions, lives a dark 
life: Có người hắc sanh và sống trong hắc 
pháp. 

One born In dark conditions lives a bright life: 
Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp. 
One born in dark conditions attains Nibbana, 
which Is neither dark nor bright: Attains 
NÑibbana, which 1s neither dark nor bright: Có 
người hắc sanh và sống tạo Niết Bàn. 

One bơrn in bright conditlons lives a dark lIfG: 
Bạch sanh sống tạo hắc pháp. 

One born in bright conditlons lives a bright 
life: Bạch sanh sống tạo bạch pháp. 

One born In bright conditlons attains Nibbana 
which is neither dark nor bright: Bạch sanh 
sống tạo Niết Bàn (Phi Hắc Pháp phi bạch 
pháp). 

Sỉx stable sfates: Satata-vihara (p)—Lục Hằng 
Trú—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six stable 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có sáu hằng trú: 

1) Here a monk, on seeing an obJect with the 
eye, Is neiher pleased (sumano) nor 
displeased (dummano), but remains equable 
(upekhako), mindful and clearly aware: Ở đây 
vị Tỳ Kheo, mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, 
không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, 
giác tỉnh. 

Here a monk, on hearing a sound with the ear, 
1s neither pleased nor displeased, but remains 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Sfaftes 





2) 


equable, mindful and clearly aware: Ở đây vị 
Tỳ Kheo, tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, 
không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác. 

Here a monk, on smelling a smell with the 
nose, 1s neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware: 
Ở đây vị Tỳ Kheo, mũi ngửi hương, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác. 

Here a monk, on tasting a flavour with the 
tongue, 1s neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware: 
Ở đây vị Tỳ Kheo, lưỡi nếm vị, không có 
hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác. 

Here a monk, on touching a tangible object 
wih the body, Is neiher pleased not 
displeased, but remains equable, mindful and 
clearly aware: Ở đây vị Tỳ Kheo, thân xúc 
chạm, không có hoan hỷ, không có ưu phiến, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Here a monk, on cognising a menfal object 
wih the mind, Is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and 
clearly aware: Ở đây vị Tỳ Kheo, ý nhận thức 
pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 

Six stages of Bodhisattva developments: Lục 
Tức Phật—The stages of. Bodhisattva 
developments as defined In the T”Ien-T”ai Perfect 
or Final Teaching, In contrast with the ordinary six 
developments as found in the Differentiated or 
Separated School (see Lục VỊ) —Sáu giai đoạn 
phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên 
Thai Viên Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát 
triển hay Lục Vị của Biệt Giáo: 

(A) External or Common to all —Ngoạ! Phàm: 

l) Theoretical: Lý Tức Phật—Realization that 
all beings are of Buddha-nature—Mỗi chúng 
sanh đều sẵn có Phật tánh. 
First step practical 
apprehension of terms, that those who only 
hear and belleve are in the Buddha-law and 
potentially Buddha: Danh Tự Tức Phật—Từ 
trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả 


3) 


4) 


5) 


6) 


SIX 


2) in advance—The 


4147 


những ai nghe và tín thọ phụng hành đều có 
thể thành Phật. 

Internal for all—Nội Phàm: 

Advance beyond terminology to meditation, 
or study and accordant action: Quán hạnh Tức 
Phật Chẳng những lý giải mà còn thiển 
quán và y giáo phụng hành. 

Semblance sfage, or approximation of truth 
and 1fs progressive experiential proof: Tương 
Tự Tức Phật—Đem thực chứng đến gần chân 
lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu thực sự 
(dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí 
và thấy tánh Phật. 

The real wisdom 1s gradually opened, the 
screen of Ignorance ¡is gradually rolled up, the 
mind 1s clearer and clearer to totally clear: 
Phần Chơn Tức Phật—Cái chơn trí lần hồi mở 
ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng 
sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt 
hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó. 
Destroy all Ignorance and delusions to attain 
Perfect enliphtenment (Fruition of holiness): 
Cứu Cánh Tức Phật —Phá trừ tất cả vô minh 
và phiền não để đạt tới toàn giác. 

Six sfages of rebirth for ordinary people and 
four saints: Sáu đường sanh tử—According to 
the T”ien-T?ai Sect, the whole universe is said to 
have the constituency of “three thousand,” but the 
theory 1s quie different from other pluralistic 
systems. Ïf is not an inumeration of all dharmas; 
nor 1s It the world system of the three chiliocosms. 
The expression of “three thousand” does not 
indicate a numerical or substantial Immensity, but 
1s Intended to show the Inter-permeation of all 
dharmas and the ultimate uniy of the whole 
universe. As the basis of “three thousand” the 
school sets forth a world-system of ten realms. 
That 1s fo say, the world of living beings 1s divided 
1nto ten realms or the six stages of rebirth for 
ordinary people and the four saints—Theo tông 
Thiên Thai, toàn thể vũ trụ được coi như là sự tập 
thành của “tam thiên,” nhưng lý thuyết nầy khác 
hẳn những hệ thống đa nguyên khác. Nó không 
phải là một lối liệt kê tất cả các pháp, cũng không 
phải là thế giới hệ của ba đại thiên thế giới vũ trụ. 
Ba nghìn không phải chỉ cho một tính chất bao la 
của danh số hay bản thể, mà để nói lên sự tương 


(B) 
3) 


Bộ, 


5) 


6) 





dung của tất cả các pháp và nhất thể cứu cánh của 
toàn thể vũ trụ. Với căn bản “ba nghìn” nầy, tông 
Thiên Thai để ra một thế giới hệ gồm mười cảnh 
vực, tức là thế giới của hữu nh được chia thành 
mười cõi hay Lục Phàm Tứ Thánh —See Six 
realms of the samsara (existence) and four realms 
Of the saints. 
Six subjecfs in meditation: Lục Hạnh Quán— 
By meditations on the distasteful and the delipht, 
delusions and passions may be overcome—Sáu 
đối tượng thiển quán. Bằng thiền quán chúng ta 
có thể vượt qua mọi ảo tưởng dục vọng: 
(A) The three lower practices or distasteful 
matters—Ba hạ quán hạnh: 
1) Coarseness: Thô tục lỗ mãng. 


2) Suffering: Khổ. 

3) Resistance: Chướng. 

(B) The three higher practices delipht matters— 
Ba thượng hạnh quán: 

4) Calm: Tịnh. 

3) Mystic: Diệu. 

6) Free: Ly. 


Six superknowledges: Lục Thông—See Six 
supernatural powers. 

Six supernatural powers: Lục Thông. 

l) Power to see what one wills to see anywhere: 
Divyacaksu (skt)—Divine eye— Thiên nhãn 
thông. 

Power to hear and understand all languages: 
Divyasrotra (skĐ——DIivine ear—Thiên nhĩ 
thông. 
Power 


2) 


3) to read thoughts: Paracitta-jnana 
(skÙ—Abilty to perceive other person”s 
thoughts—Tha tâm thông. 

Super knowledge of past lives of one”s own: 
Purvanivasanu-jnana (skt)—Remember one”s 
former stafe of exIstence—Túc mạng thông. 
Super knowledge of former lives of others: 
Biết được các đời quá khứ của người khác. 
The deliverance of mind from passions: 
Asravaksaya-jnana (skÐ—Supernatural 
consclousness of the waning of vicious 
DrOpensies or extinction of the cankers— 
Lậu tận thông. 

Six Svllables of Amitabha: Lục tự Di Đà (Nam 
Mô A Di Đà Phật). 


Ñ) 


3) 


6) 


4148 


Six Syllables of Dharani: Lục tự Đà La Ni (Án 
Ma Ni Bát Di Hồng). 

Six tastes: Lục Vị —See Six tastes or flavours. 
Six fastes or flavours: Sáu vị. 


l1) Hot: Acrid—Cay. 
2) Bitter: Đắng. 

3) Sweet: Ngọt. 

4) Insipid: Lạt. 

5) Salt: Mặn. 

6) Sour: Chua. 


Six festing condifions: Lục Chủng Khảo—See 
S1x types of testing condition. 

Six things that defile the pure mỉnd: Lục 
Cấu —According to the Kosa Sastra, there are six 
things that defile the pure mind—Theo Câu Xá 
Luận có sáu điều làm ô uế tịnh tâm: 

1) Vexation: Não (phiền muộn). 


2) Flattery: Siểm (nịnh nọt). 

3) Arrogance: Kiêu (khi lờn người khác). 

4) Exaggeration: Cuồng (Dối gạt người khác). 
5) Hatred: Hận. 

6)_ Malice: Hại (làm hại người khác). 


Six things which enable a Bodhisattva to 
keep perfecfly the sỉx paramitas: Lục Sự 
Thành Tựu—Sáu điều khiến cho một vị Bồ tát giữ 
tròn lục Ba La Mật. 


I) Worshipful offerings: Cúng dường—Cúng 
dường để thành tựu đàn độ. 

2) Study and practice the moral duties: Hành trì 
giới luật—Học và hành trì giới giới luật để 
thành tựu giới độ. 

3) Pity: Bi mẫn—Bi mẫn để thành tựu nhẫn độ. 

4) Zeal in goodness: Tinh tấn hành trì thiện 
pháp—Siêng năng làm điều thiện để thành 
tựu tiến độ. 

5) Isolation: Ở nơi cô liêu —Ở nơi cô liêu để 
thành tựu thiển độ. 

6) Delight in the law: Pháp lạc —Vui học Phật 


pháp để thành tựu trí độ. 
Six thỉngs that ferry one beyond the sea 0f 
mortality to nirvana: Lục Độ Ba La Mật—See 
SIx virtues of perfection. 
Six thỉings that lead to ripht reflecfion on 
tranqgullity: According to the Digha Nikaya, 
there are six thinøs that lead to right reflection on 


tranquilitqy—Theo kinh Trường Bộ, có sáu pháp 
đưa đến chánh quán định tnh: 

1) Knowledge of the holy scriptures in the well- 
learned Bhiksu: Tri kiến về Thánh điển trong 
vị Tỳ Kheo đa văn. 

Questioning much about the Buddha, the 
Dharma and the Sangha of Real Saints: Tham 
vấn nhiều về Phật, Pháp và Thánh Tăng. 
Mastering the discipline due to the practice 
and study of the rules: Tĩnh thông giới luật do 
hành trì và nghiên cứu các giới điều. 
Association with those more experienced and 
virtuous in the Order: Thân cận các vị nhiều 
kinh nghiệm và đức hạnh trong Tăng chúng. 
Sympathetic and helpful companionship with 
experts of the rules: Bầu bạn thân thiện và 
đầy lợi ích với những vị tinh thông giới luật. 
Talks referring to matters of Rules: Đàm luận 
các vấn để về Giới Luật. 

Six things which a monk must have: Lục 
Vật —Sáu vật mà Tỳ Kheo phải có. 

(A) Three robes or garments—Tam Y: 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


l1) The nine-patched robe: Sanghati (skÙ——Tăng 
Già Lê—Đại y hay áo cửu điều (chín mảnh). 

2) The stole of seven pieces or seven-patched 
robe: Uttara-sanghati (skt—Uất Đa La 
Tăng—Trung y hay áo thất điều (bảy mảnh). 

3) The skirk of Inner garment of five pieces: 
Antara-vasaka (sk)—An Đà Hội—Hạ y hay 
áo ngũ điều (năm mảnh). 

(B) Three things—Tam Vật: 

4) Begging bowl: Patra (skÙ——Thiết Đa La—Bát 
sắt. 

5) A stool: Nisidana (skt—Ni Sư Đàn—vải lót 
ngồi hay ghế đẩu nhỏ. 

6) A water strainer: Túi lọc nước. 


Six things of sincerity that will help to lead a 
Brotherhood to harmony: Sáu điều thành thật 
giúp cho anh em hòa hợp——In Vinaya, the Buddha 
reminded six things of sincerity that wIll help to 
lead a Brotherhood to harmony—Trong Luật 
Tạng, Đức Phật đã nhắc nhở sáu nguyên tắc thành 
thật để sống hòa hợp. 

l1) Sincerifty of speech: Ngôn ngữ từ bị. 

2) Sincerify and kindness of action: Hành vi từ 

bị. 


4149 


3) Sincerity and sympathy of spirit: Ý chí từ bi 
và cảm thông. 

4) Equal sharng of common property: Cộng 
hưởng tài sản. 

53) Following the same pure precep(s: Cùng giữ 
giới thanh tịnh. 

6)_ Having right views: Cùng giữ chánh kiến. 

+ 


See S1x points of reverent harmony or umty In 
a monastery. 

Six thoughfs: Six thoughts to dwell upon—Lục 
Niệm—Lục Niệm Pháp—See Six thoughts to 
dwell upon. 

Six thoughtfs to dwell upon: Anussati-tthanani 
(p)—The six objJects of recollection—Lục Niệm 
Pháp —Sáu niệm pháp: 


I1) The Buddha: Niệm Phật. 

2) The Law: Niệm Pháp. 

3) The Order: Niệm Tăng. 

4) The Commandments or morality: Niệm Giới. 
53) The Almsgiving or renunciation: Niệm Thí. 

6) The Heaven (deva) with 1s prospectIve Joys: 


Niệm Thiên. 
Six Tỉ-Tsang: Lục Địa Tạng —Six Bodhisattvas 
1n the Ti-Tsang group of the Garbhadhatu, each 
confrolling one of the six ways of sentilent 
existence—Sáu vị Bồ Tát hóa thân của Ngài Địa 
Tạng trong nhóm Địa Tạng của Thai Tạng Giới, 
mỗi vị kiểm soát một trong sáu đường sanh tử: 
l1) Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva 
who deals with rebirth ¡n the hells: Đầu Đà 
Địa Tạng—Bồ Tát Địa Tạng trong địa ngục 
tay cầm tràng phan hình đầu người. 
Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva 
who deals with rebirth in the realm of hungry 
ghosts: Bảo Châu Địa Tạng—VỊ hóa thân của 
Bồ Tát Địa Tạng trong cõi ngạ quỷ, tay cầm 
ngọc bảo châu. 
Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva 
who deals with rebirth In the realm of 
animals: Bảo Ấn Địa Tạng—VỊ hóa thân của 
Bồ Tát Địa tạng trong cõi súc sanh, duỗi tay 
kết bảo ấn Như Ý. 
Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva 
who deals with rebirth 1n the realm of Asuras: 
Trì Địa Tạng—Vị hóa thân của Bồ Tát Địa 
Tạng trong cõi A Tu La, hai tay thường nâng 
quả đất (biểu tượng của sự nâng đỡ). 





2) 


3) 





4) 


53) Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva 
who deals with rebirth In the realm of human 
beings: Trừ Cái Chướng Địa Tạng—VỊ hóa 
thân của Bồ Tát Địa Tạng trong cõi người, trừ 
tám món khổ che lấp nhân loại. 
Transformation body of Ti-Tsang Bodhisattva 
who deals with the realm of devas: Nhật 
Quang Địa Tạng—Vị hóa thân của Bồ Tát 
Địa Tạng trong cõi trời, dùng ánh sáng soI rọi 
khiến cõi nhân thiên trừ được phiền não. 

Six tỉmes of repentance: Lục thời sám hối. 

Sỉx transcendental powers: Lục Thông—See 
See Six miraculous or transcendental powers. 

Six types of testing condition: Lục Chúng 
Khảo—Testing conditions are the fluctuating 
effects of good and bad karma, which have the 
power to influence the practitioner and retard his 


6) 


cultivation. When first taking up cultivation, every 
practitoner has a seed of good 
However, as they encounter karmic conditions, 


1ntenftions. 


one affer another, both ¡nternal and external, 
ninety-nine cultivators out of a hundred wIll fail. 
The ancients had a saying: “In the Íirst year of 
cultivation, Amitabha Buddha 1s right before eyes; 
the second year, He has already returned to the 
West; by the time the third year rolls around, 1f 
1nquires Him requesfs 
recitation, payment 1s required before a few words 


Someone about Or 
are spoken or a few versess recited.” According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism In Theory and Practice, there are 
six types of testing conditions—Khảo là những 
ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng 
chúng có sức thầm lôi cuốn hành giả làm cho bê 
trễ sự tu trì. Khi mới tu ai cũng có lòng hảo tâm, 
nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp bên ngoài, 
nên một trăm người đã rớt hết chín mươi chín. Cổ 
Đức nói: “Tu hành nhứt niên Phật tại tiền, nhị 
niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vấn Phật yếu 
tiền.” Nghĩa là “sự tu hành năm đầu Phật như ở 
trước mặt, năm thứ hai Phật đã về tây, sang năm 
thứ ba ai muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật, 
phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm qua ít 
câu." Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, có sáu loại khảo: 

1) Internal Testing Conditions: Nội Khảo—See 

Internal Testing Conditlons. 


4150 


2) External Testing Conditions: Ngoại Khảo— 
See External Testing Conditions. 
Tesing Condilons caused by 
Circumstances: Nghịch Khảo—See Testing 
Conditions caused by Adverse Circumstances. 
Tesũing Condidions caused by 
Circumstances”: Thuận Khảo—See Testing 
Conditions caused by “Favorable 
Circumstances”. 

Tesing Condilons of a Clear, Explicit 

Nature: Minh Khảo—See Testing Conditions 

of a Clear, Explicit Nature. 

Silen, Hidden Tesing Conditions: Ám 

Khảo—See Sien, Hidden Testing 

Conditlons. 

Six uncondifioned dharmas: Sáu Pháp Vô Vi 

Trong Duy Thức Học. 

1) Unconditioned Empty Space: Akasha (skt)—Hư 
không vô vi. 

2) Uncondiioned Extincion which 1s attained 
throuph selection: Pratsamkhyanirodha (skt)— 
Trạch diệt vô vi. 

3) Unconditioned Extinction which 1s Unselected: 
Apratisamkhyanirodha (skÒ—Phi trạch vô vi 
diệt pháp. 

4) Uncondiioned Unmoving Extinction: Aninjya 
(sk)—Bất động diệt vô vi. 

5) Unconditioned of  Feeling: 
Samjnavedayitanirodha (skt—Tưởng thọ diệt 
VÔ VI. 

6) Unconditioned True Suchness: Tathata (skt—— 

Chơn như vô vi. 

Six unimpeded elementfs: The six elements 

unimpeded, or Interactive—Lục Đại Vô Ngại— 

Lục Đại Thể Đại— Tự tính của lục đại là thông 

dung vô ngạI—The six elements In theIr greafer 

substance, or whole. The doctrine of the esoteric 
cult of transubstantaton, or the free 
interchangeability of the six Buddha elements 
with the human, like with like, whereby yoga 
becomes possible, such as the Buddha elements 
entering the possessing the human elements, for 
both are of the same elemental nature—Luục đại 
vô ngại tuy gồm chung cho cả Hiển và Mật giáo, 
nhưng luận về lục đại thì Mật Giáo cho rằng tự 
tính của lục đại vô ngại bình đẳng, nên lục đại 
của Phật và lục đại của chúng sanh thông dung 


3) Adverse 


4) “Favorable 


5) 


6) 


Extinction 


với nhau mà không gián cách, phàm phu luôn tìm 
cách gián cách nên khởi lên vọng kiến phân biệt 
bỉ, thử, ta, người, nầy, nọ. 

Six unions of the sỉx sense organs: Lục Hòa 
Hợp—Sáu hòa hợp—The six unions of the six 
sense organs with the six objects of the senses— 
Sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần: 


I1) The eye is in union with the object seen: Mắt 
phải hòa hợp với vật thấy. 
2) The ear is in union with the sound heard: Tai 


phải hòa hợp với âm thanh nghe. 


3) The nose is in union with the smell smelt: Mũi 
phải hòa hợp với mùi ngữi. 

4 The tongue 1s in union with the taste tasted: 
Lưỡi phải hòa hợp với vị được nếm. 

53) The body Is in union with the thing touched: 


Thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc. 

The mind is in union with the thought: Ý phải 
hòa hợp với điều suy nghĩ. 

Six unions of the sỉix sense organs with the 
six objects of the sense: Lục Hòa Hợp—Six 
unions of the six sense organs—See SIx unions of 
the six sense organs. 

Six unpleasurable investigations: Sáu Suy Tư 
Đến Ưu—According to the Sangiti Sutta ¡in the 
Long Discourses of the Buddha, there are six 
unpleasurable Investigatlons—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến ưu. 


6) 


1) When, on seeing a sight-object with the eye, 
one Investgates a corresponding object 
productive of displeasure: Khi mắt thấy sắc, 
ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư. 

2) When, on hearing a sound-object with the ear, 


one Investgaftes a corresponding object 
productive of displeasure: Khi tai nghe tiếng, 
ưu khởi lên, âm thanh ấy được suy tư. 

When, on smelling a smell-object with the 
nOS€, One invesfigafes a corresponding object 
productive of displeasure: Khi mũi ngửi 
hương, ưu khởi lên, mùi hương ấy được suy tư. 
When, on tasting a flavour with the tongue, 
one Investgates a corresponding object 
productive of displeasure: Khi lưỡi nếm vị, ưu 
khởi lên, vị ấy được suy tư. 

When, on touching a touch-object with the 
body, one invesfigates a corresponding obJect 


3) 


4) 


3) 


4151 


productive of displeasure: Khi thân xúc chạm, 
ưu khởi lên, sự xúc chạm ấy được suy tư. 

When, on knowing a mind-obJect with the 
mind, one invesfigafes a corresponding obJect 


6) 
productive of displeasure: Khi ý nhận pháp, 
ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư. 

Six unsurpassed things: Anuttariyani (p)—Lục 

Vô Thượng—According to the SangIti Sutta In the 

Long Discourses of the Buddha, there are six 

unsurpassed things—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

trường Bộ Kinh, có sáu vô thượng: 

I)_ Unsurpassed sights: Kiến Vô Thượng. 


2) Unsurpased things heard: Văn Vô Thượng. 
3) Unsurpassed gains: Lợi Đắc Vô Thượng. 

4 Unsurpassed trainngs: Học Giới Vô Thượng. 
53 Unsurpassed forms of  service: Pari- 
cariyanuttariyam (p)—Hành Vô Thượng. 

6)_ Unsurpassed objects of recollection: Ức Niệm 


Vô Thượng. 
Six vedanas (skt): Lục Căn—See Six senses. 
Six vedangas: Lục Luận—-Lục Luận Ngoại 
Đạo—Works which are regarded as auxiliary to 
and even In some sense as part of the Veda, thelr 
objects being to secure the proper pronunciation 
and correctness of the text the right 
employment of the Mantras of sacriflce as taupht 
in the Brahmanas—Sáu bộ luận ngoại đạo, gồm 
bốn bộ Vệ Đà và sáu bộ luận. 
1) Siksa Sastra: Thức Xoa Luận—Giải thích 64 
năng pháp. 


and 


2) Vyakarana Sastra: Tỳ Già La Luận Giải 
thích các pháp âm thanh. 

3) Kalpa Sastra: Kha Thích Ba Luận—Giải thích 
tên tuổi, nhân duyên của các thiên tiên từ xưa 
đến nay. 

4) Iyotisa Sastra: Thụ Để Sa Luận—Giải thích 
về các pháp thiên văn, địa lý và toán số. 

5) Chandas sastra: Xiến Đà Luận— Giải thích 
tiên thiên ngũ thông. 

6) Nirukta Sastra: Ni Lộc Đa Luận Giải thích 


nhân duyên đặt tên cho mọi vật. 
Sỉx virtues of perfecfion: Six Paramitas—Lục 
Độ Ba La Mật—See Six Paramitas. 
Six ways of killing which lead to a Parajika 
offense (major offense for a Bodhisattva): 
Sáu cách phạm tội giết dẫn tới trọng tội Ba La Di 
(trong tội của Bồ Tát). 


1) To kill by oneself: Tự mình giết. 
2) To encourage others to kil: Bảo người khác 
giết. 


3) To kill by expedient means: Phương tiện giết. 

4)_ Praising killing: Khen tặng sự giết. 

5) Rejoice at witnessing killing: Thấy giết mà 
tùy hỷ. 

6) KiIH through Iincanfatlon or deviant mantras: 


Dùng bùa chú để giết. 

Six ways of lying which lead to a Parajika 
offense (major offense for a Bodhisattva): 
Sáu cách phạm tội nói dối dẫn đến trọng tội Ba- 
La-Di (trọng tội của Bồ Tát). 

l1) Touse false words and speech by oneself: Tự 
mình nói dối. 

To encourage others to lie: Khuyến khích 
người nói dối. 


2) 


3) To lie by expedient means: Phương tiện nói 
láo. 

4) To praise those who lie: Tán thán người nói 
láo. 

5) To rejoice at witnessing lying: Nghe thấy 


người nói láo mà hoan hỷ. 

To lie through incanfation or deviant mantras: 

Dùng bùa chú để nói láo gạt người. 

Six ways 0f rebirth and the four holy ways: 

Lục Đạo Tứ Thánh—Sáu đường sanh tử và bốn 

nẻo Thánh. 

(A) The six gatI: hục Đạo—See SIx Paths. 

(B) The four holy ways of rebirth—Tứ Thánh: 

1) Sravakas: Thanh Văn—See Sravakas. 

2) Pratyeka-buddhas: Duyên Giác—See 
Pratyeka-buddhas. 

3) Bodhisattvas: Bồ Tát —See Bodhisattvas. 

4) Buddhas: Phật —See Buddhas. 

Six ways of selling alecoholic beverages and 

other intoxicanfs which lead to a Parajika 

offense (major offense for a Bodhisattva): 

Sáu cách phạm tội buôn bán rượu và những chất 

cay độc khác dẫn đến trọng tội Ba-La-Di (trọng 

tội của Bồ Tát). 

l) To trade in alcoholic beverages and other 
1nfoxIcants by oneself: Tự mình buôn bán. 


6) 


2) To encouraøge others to do so: Bảo người buôn 
bán rượu và những chất cay độc. 
3) To trade such Intoxicants by expedient means: 


Phương tiện buôn bán những chất ấy. 


4152 


4) To praise others for doing such trade: Thấy 
người buôn bán mà tán thán. 

5) To rejoice at witnessing others people to trade 
such intoxicants: Hoan hỷ khi thấy người buôn 
bán những chất ấy. 

6) To trade such Intoxicants through incanfation 


or deviant mantras: Dùng bùa chú để buôn 
bán những chất cay độc ấy. 
Six ways 0Ÿ senfient existence: Lục Đạo—See 
SIx paths. 
Six ways 0Ÿ sexual misconduct which lead to 
a Parajika offense (major offense for a 
Bodhisatfva): Sáu cách phạm tội dâm dục dẫn 
đến trọng tội Ba-La-Di (trọng tội của Bồ Tát). 


l) To engage In sexual Intercourses by oneself: 
Tự mình phạm tội dâm. 

2) To encourage others to commit sexual 
misconduct: Bảo người dâm dục. 

3) To prase one who commis sexual 
misconduct: Tán thán người tà dâm. 

4) To commit sexual misconduct by expedient 
means: Phương tiện tà dâm. 

5) To rejoice at witnessing committing sexual 
misconduct: Thấy người tà dâm mà hoan hỷ. 

6) To commit sexual misconduct through 


1ncanfation or deviant mantras: Dùng bùa chú 
để phạm tội tà dâm. 
Six ways of s(ealing which lead to a 
Parajaka offense (major offense for a 
Bodhisattva): Sáu cách phạm tội trộm cắp dẫn 
đến trọng tội Ba-La-Di (trọng tội của Bồ Tát). 


l1) Stealing committed by oneself: Tự mình trộm 
cắp. 

2) To encourage others to steal: Bảo người trộm. 

3) Steal by expedient means: Phương tiện trộm 
cắp. 

4)_ To praise stealing: Tán thán sự trộm cắp. 

5) To rejoice at witnessing stealing: Thấy trộm 
cướp mà tùy hỷ. 

6) Steal through Incanftation or deviant mantras: 


Dùng bùa chú trộm cướp. 
Six ways 0Ÿ transcendence, four means of 
integrafion, and thirty-seven aids to 
enlightenment: Lục Ba La Mật-Tứ Nhiếp Pháp- 
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—The six ways of 
transcendence, four means of Integration, and 


thirty-seven aids to enliphtenment are a grove for 
Enliphtening Beings because they succeed to the 
domann of the Buddha. This 1s one of the ten kinds 
of grove of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtenng Beinss who abide by these can 
achieve the Buddhas” unexcelled peaceful, happy 
action, free from sorrow and afflicaton—Sáu 
pháp Ba-La-Mật, tứ nhiếp pháp, và ba mươi bẩy 
phẩm trợ đạo là viên lâm của Bồ Tát vì là cảnh 
giới tiếp nối của Đức Phật. Đây là một trong mười 
loại viên lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời được đại hạnh an lạc lìa ưu 
não vô thượng của Như Lai—See Ten kinds of 
ørove of Great Enlightening Beings. 
Sỉx ways 0f wasfing one?s property: Sáu cách 
phung phí tài sản —According to the Sigalaka 
Sutra, there are six ways Of wasting one”s 
property—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu cách 
phung phí tài sản. 
l1) Addiction to strong drinks and sloth-producing 
drugs Is one way of wasting one”s substance: 
Đam mê các loại rượu. 





2) Haunting the streets at unfiting time: Du 
hành đường phố phi thời. 

3) Attending fairs: La cà đình đám hý viện. 

4) Being addicted to gambling: Đam mê cờ bạc. 

5) Keeping bad company: Giao du ác hữu. 

6)_ Habitual idleness: Quen thói lười biếng. 


Six wonderful doors: Lục Diệu Môn—Six 
Sfraf©Ies Buddhist 
cultivators—Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ 
diệu cho người tu Phật: 

l) Meditation by counting one's breaths. You 
van count from one to ten or vise-versa: Sổ 
Tức Môn—Phương pháp đếm hơi thở điểu 
hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một đến 
mười hay ngược lại (đây là một trong những 
phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh). 
Meditaton by following one”s breaths: Tùy 
Tức Môn—Phương pháp theo dõi hay nương 
theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết mình 
đang thở vào, biết mình đang thở ra). 
Meditation by concentrating the mind: Chỉ 
Môn hay Tập Trung Tâm Ý—Tập trung vào 
chỉ quán để lắng tâm tĩnh lặng (đã quán sổ 
tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập 
chỉ quán). 


wonderful or doors for 


2) 


3) 


4153 


4) Meditation by contemplating on any obJect to 
obtainn wisdom and to eliminate delusions: 
Quán Tưởng Môn—Quán tưởng vào một để 
mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên đảo 
mộng tưởng. 

Meditaton by returning to the mind: Hoàn 
Môn—Quay về chiếu rọi vào trong cái tâm 
năng quán của chính mình. 

Mediaton by pacifying the mind: Tịnh 
Môn—Tâm thanh tịnh hay không dính mắc 
vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh khởi 
(biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó 
sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt đứt 
mọi phiển não). 

Six wonderful strategies: Lục Diệu Môn—See 
SIx wonderful doors. 

Six words of Amitabha: Lục tự Di Đà (Nam 
Mô A Di Đà Phật). 

Six words of Dharani: Lục tự Đà La Ni (Án Ma 


5) 


6) 


Ni Bát Di Hồng). 
Six works chosen by Tzu-En as 


authoritafive in the Dharmalaksana school: 
Lục Bộ Đại Thừa Kinh—The six works chosen by 
maser TzuEn as authortaive ¡1n the 
Dharmalaksana school —Sáu bộ kinh mà Đại Sư 
Từ Ân đã chọn cho Pháp Tướng tông. 

l) The Flower Adornment Sutra: Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. 
Sandhi-Nrmocana-Sutra (skÐ: 
Mật Kinh—-The chief 
Dharmalaksana school, 
Chinese by Hsuan-Tsang around the fifth 
century A.D—Giáo điển chính của Pháp 
Tướng Tông, được ngài Huyền Trang dịch 
sang Hoa ngữ vào khoảng thế kỷ thứ năm sau 
Tây Lịch. 

Sutra of the Virtues of the Manifesfation of 
Tathagata: Như Lai Xuất Hiện Công Đức 
Trang Nghiêm Kinh. 

Abhidharma Sutra: A Tỳ Đạt Ma Kinh. 
Lankavatara Sutra: Lăng Già Kinh. 

Secret Adornment Sutra: Đại Thừa Mật 
Nghiêm Kinh—Kinh Hậu Nghiêm. 

Six wrong views on the “self”: Sáu tà kiến về 
tự ngã—According to the Majjhima Nikaya, there 
are sIX Wrong views on the “self— Theo Kinh 
Trung Bộ, có sáu loại tà kiến về tự ngã. 


Giải 
of 
translated 


2) Thâm 
the 


1nto 


text 


3) 


4) 
5) 
6) 


1) I have a self (there 1s a self for me). This is 
the view of the externalists who hold that the 
self exists permanently through all ttme—Ta 
có tự ngã. Đây là quan điểm của ngoại đạo 
thường kiến, chủ trương tự ngã thường hiện 
hữu trong mọi thời gian. 
I have no self (there 1s not a self for me). This 
1s the view of annihilationists who hold to the 
destruction of the being——Ta không có tự ngã. 
Đây là quan điểm của các vị đoạn kiến, chủ 
trương sự đoạn diệt tự ngã của loài hữu tình. 
By self, I perceive self—Do tự ngã, ta tưởng 
tri tự ngã. 
By self, I perceive no-self—Do tự ngã, ta 
tưởng tri không có tự ngã. 
By no-self, I perceive selfF—Do không có tự 
ngã, ta tưởng tri tự ngã. 
It is this self for me that speaks, that feels, 
that experlences now here and now there the 
fruifs of good and bad deeds, 1t Is this self for 
that 1s  permanent, stable, eternal, 
unchanging, remaining the same forever. This 
1s the belief of the eternalsits who hold that 
this self undergoes the fruits of lovely or 
wicked actions in this or that born, abode, 
class of womb. This self 1s that consciousness 
that they hold permanent,  eternal, 
unchanging as the world, the sun, the moon, 
the earth, etc—Chính tự ngã này của ta nói, 
cảm thấy, thọ lãnh nơi này nơi kia quả báo 
thiện ác, chính tự ngã này của ta thường hằng, 
kiên cố, trường cửu, bất biến, tổn tại vĩnh 
viễn. Đây là quan điểm của các vị thường 
kiến, chủ trương tự ngã này chịu nghiệp quả 
thiện ác trong cảnh giới, sinh thú, thai loại 
này hay khác. Ngã này là thức mà các vị ấy 
xem như thường hằng, vĩnh cửu, bất biến, như 
thế giới, mặt trời, mặt trăng, quả đất, vân 
vân. 
Six years 0f ascetics: Sáu năm khổ hạnh—See 
Ñine distresses. 
Six Years of Ascefic praficing of the Buddha 
(Asceftic period of the Buddha): Sáu năm tu 
hành khổ hạnh của Đức Phật—After Prince 
Siddhartha left the royal palace, he wandered In 
the forest of ascetics. There were many practicing 
ascetics. The Prince consulted one of the elders: 


2) 





3) 
4) 
5) 


6) 


ƒne 


aS 


4154 


“How can I attain true enliphtenment and 
emanicipation?” The elder replied: “We practice 
asceticism diligently, hoping that upon our death 
we could be reborn In the heavens to enJoy 
happiness. We don't anything  about 
enlipghtenment and emancipation.” The elder 
added: “The way we take to the asceticism 1s that 
when we are hungry, we eat grassroots, bark, 
flowers, and fruits. Sometimes we pour cold water 
on our heads all day long. Sometimes we sleep by 
a fire, allowing the body to be baked and tanned. 
Sometimes we hang ourselves upside down on 
tree branches. We practice in different ways, the 
purpose of whiích 1s to worship the sun, moon, 
sars, the running water and the blazing fire.” 
After listening to the explanations of this elder, 
the wise Prince knew that they had practically no 
knowledge of the problems of life and death and 
they could not even redeem themselves, not to 
mention saving other sentient beings. The ascetics 
were mercly inflicing suferinsgss upon 
themselves. So the Prince decided to relinquish 
this kind of ascetic life, left the forest and headed 
towards other places where the hermits were. He 
came to Gaya Hll to practice asceticism and 
meditation. The life which the Prince led was very 
simple. He Just ate a lile wheat and barley 
everyday while devoting all his energy to his 
practice. So his body became thinner by the day. 
After six years of ascetic practice, the Prince 
could not reach his goal. Finally he realized that 
the  major of  enliphtenment 
emancipation could never be achieved through 
ascetic practicing alone—Sau khi rời bỏ cung 
vua, Thái tử Sĩ Đạt Đa đi vào rừng khổ hạnh. Có 
rất nhiều đạo sĩ đang thực hành khổ hạnh tại đó. 
Thái tử đến xin chỉ giáo một một vị trưởng lão: 
“Làm sao mới được giác ngộ và giải thoát?” Vị 
trưởng lão đáp: “Chúng tôi siêng năng tu hành 
khổ hạnh, chỉ mong sau khi chết được lên Thiên 
giới hưởng lạc, chứ không biết cái gì gọi là giác 
ngộ hay giải thoát cả.” Vị trưởng lão tiếp theo: 
“Phương pháp hành xác của chúng tôi là đói thì ăn 
rễ cỏ, vỏ cây, hoa quả. Có lúc chúng tôi dội nước 
lạnh lên đầu suốt ngày. Có lúc thì chúng tôi ngủ 
cạnh lửa nóng cho cơ thể bị nóng đỏ. Có lúc thì 
chúng tôi treo ngược trên những cành cây. Chúng 
tôi thực hành khổ hạnh bằng nhiều cách khác 


know 


1SSU€ and 


nhau và mục đích là để thờ mặt trời, mặt trăng, 
các vì sao, hay nước chảy và lửa hồng. Sau khi 
nghe những lời giải thích của vị trưởng lão, vị 
Thái tử vốn thông minh biết ngay là những người 
này chả biết gì đến vấn để sanh tử, họ đã không 
thể tự cứu mình nói chi đến cứu độ những chúng 
sanh khác. . Thế là Thái tử quyết định rời bỏ khổ 
hạnh lâm để hướng về vùng tu của các ẩn sĩ. Ngài 
lên núi Gaya để tự mình khổ tu và tham thiển 
nhập định. Sự khổ hạnh của Thái tử rất đơn giản, 
mỗi ngày Ngài chỉ ăn một chút lúa mì và lúa 
mạch trong khi chuyên tâm tu trì nên cơ thể của 
Ngài ngày càng yếu dần. Sau sáu năm tu hành 
khổ hạnh trong rừng, nhưng Ngài vẫn không đạt 
được tận cùng ý nguyện. Cuối cùng Thái tử nghĩ 
rằng việc lớn giác ngộ và giải thoát không thể 
bằng tu hành khổ hạnh mà được. 
Sixteen aspecfs of the Four Noble Truths: 
According to Lama Khenchen Thrangu in “The 
Practice of Tranquility and Insight”, there are 
sixteen aspects of the Four Noble Truths im the 
Vajrayana—Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu, có 
mười sáu khía cạnh của Tứ Diệu Đế trong Kim 
cang Thừa. 
(ŒD The Truth of Suffering: Duhkhasatya (sk—— 
Chân lý về Khổ đế. 
1) Suffering: Duhkha (skt——Khổ. 


2) Impermanence: Anitya (skt)—Vô thường. 
3) Emptiness: Sunyafa (sk)——Không. 
4) Selflessness: Anatmaka (skt)—Vô ngã. 


(I)The Truth of Origin: Samudayasatya (skt— 
Chân lý về Tập đế (nguồn gốc của khổ). 


5) Origin: Samudaya (skt)—Nguồn gốc. 

6) Strong production: Prabhava (skt)—Sinh khởi. 
7) Cause: Hetu (skt)—Nhân. 

8) Conditon: Pratyaya (skt)——Duyên. 


(HDThe Truth of Cessation: Nirodhasatya (skt— 
Chân lý về Diệt đế (sự diệt khổ). 

9) Cessation: Nirodha (skt——Diệt tận. 

10) Pacification: Santa (skt)—Tịch tnh. 

11) Excellence: Pranita (sk)—Tối thắng. 

12) Definite emergence: Nihsarana (skt)—Viễn 
ly. 

(V)The Truth of the Path: Margasatya (skÙ— 
Chân lý về Đạo đế (con đường diệt 
khổ). 

13) Path: Marga (skt)—Đạo. 


4155 


14) Suitability: Nyaya (skÐ——Chánh lý. 

15) Achievemenrt: Pratipatti (skÐ——Chánh hạnh. 
16) Deliverance: Nairyanika (skÙ—Xuất ly. 
Sixteen great powers obfainable by a 
Bodhisattva: Thập Lục Đại Lực—Mười sáu đại 
lực của Bồ tát. 


1) WIH: Chí lực. 

2) Mind: Ý lực. 

3) Action: Hạnh lực. 

4) Shame when doing evil: Tàm lực—Sức thẹn 
thùa khi làm quấy. 

53) Energy: Cường lực. 

6) Firmness: Trì lực—Sự bền chí tu trì. 

7) Wisdom: Huệ lực. 

8) Virtue: Đức lực—Công đức. 

9) Reasoning: Biện lực—Sức hùng biện chánh 


pháp. 
10) Personal appearance: Sắc lực. 
11) Physical powers: Thân lực. 
12) Wealth: Tài lực. 
13) Spiritual powers: Tâm lực. 
14) Magic: Thần túc lực. 
15) Power of spreading the Truth: Hoằng pháp 
lực. 
16) Power of subduing demons: Hàng ma lực. 
Sixteen hearts: Thập Lục Tâm—See Sixteen 
minds. 
Sixteen kỉinds of contemplatfion ïn the Pure 


Land: Sixteen visualizations—Thập Lục Quán— 

Mười Sáu Cách Quán Tưởng. 

Œ)_ According to K.K. Tanaka in The Dawn of 
Chinese Pure Land Doctrne, there are 
sixteen kinds of contemplation In the Pure 
Land—Theo K.K. Tanaka trong Tịnh Độ 
Nguyên Thủy Trung Hoa, có l6 phép quán 
trong Tịnh Độ tông (đây là I6 cách quán 
tưởng đến cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà 
hầu có vãng sanh về đó. Theo truyền thuyết, 
đây là 16 phép mà Đức Phật Thích Ca đã 
truyền dạy theo lời cầu thỉnh của bà Hoàng 
thái hậu Vi Đề Hy). 


1)  Visualization of the setting sun: Quán tưởng 
thấy mặt trời sắp lặn. 

2) Visualization of pure water: Quán tưởng Thấy 
nước lắng trong. 

3) Visualization of the ground in the Pure Land: 


Quán tưởng thấy đất nơi cõi Cực Lạc. 


Visualization of precious trees: Quán tưởng 

thấy cây báu. 

Visualizaton of eight waters of merit and 

virtue: Quán tưởng thấy bát công đức thủy, 

hay nước tám công đức—See Eight kinds of 
wafter 0Ý virfues, or eIpht virfues. 

UniRied visualization of the preclous trees, 

lakes, etc., in the Pure Land: Tổng quán tưởng 

thấy các cảnh, thấy cây báu, thấy ao báu nơi 
thế giới Cực Lạc. 

Visualization of the lotus throne of Amitabha 

Buddha: Quán tưởng thấy tòa hoa của Đức 

Phật A Di Đà. 

Visualizaton of the Iimages of the Buddha 

Amitabha on the throne, Bodhisattvas 

Avalokitesvara on the left, and Bodhisattva 

Mahasthamaprapta on the ripht side of the 

throne: Quán tưởng thấy hình Phật A Di Đà 

và chư Bổ Tát Quán Âm ngồi bên tả tòa, và 

Bồ Tát Đại Thế Chí đang ngôi bên hữu tòa. 

Visualizaton of the Reward body of 

Amitabha Buddha, 1.e. the form in which he 

appears in the Pure Land: Quán tưởng thấy tỏ 

rõ chơn thân mà Đức Phật A Di Đà đã thị 
hiện nơi cõi Cực Lạc. 

10) Visualization of Avalokitesvara Bodhisattva: 
Quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bồ Tát 
Quán Thế Âm. 

11) Visualization of Mahasthamaprapta 

Bodhisattva: Quán tưởng thấy rõ sắc thân của 

Bồ Tát Đại Thế Chí. 


6) 


7) 


8) 


9) 


12) Visualization of the reward bodies of 
Amitabha Buddha, Avalokitesvara 
Bodhisattva, and Mahasthamaprapta 


Bodhisattva are every where In the space: 
Quán tưởng thấy rõ ba vị A Di Đà, Quán Thế 
Âm, và Đại Thế Chí đầy khắp cả hư không. 

A mixing or ¡intermingling visualizatlon 
among Amitabha Buddha, 
Bodhisattva, and Mahasthamaprapta 
Bodhisattva: Quán tưởng tạp, khi thì quán 
tưởng Đức A Di Đà, khi thì quán tưởng Đức 
Quán Thế Âm, khi thì quán tưởng Đức Đại 
Thế Chí. 

Visualizaion of the rebirth of the three 
highest grades In the Pure Land, including the 
highest, the middle, and the lowest of the 


13 


` 


Avalokitesvara 


14 


` 


15 


` 


16 


`< 


qI) 


6) 


7) 
8) 


9) 


10 


`=< 


4156 


three highest classes: Quán tưởng Thượng Bối 
Sanh, bao gồm thượng phẩm thượng sanh, 
thượng phẩm trung sanh, và thượng phẩm hạ 
sanh. 

Visualizaion of the rebirth of the middle 
grades In the Pure Land, including the hiphest, 
the middle, and the lowest of the three middle 
classes: Quán tưởng Trung Bối Sanh, bao gồm 
trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung 
sanh, và trung phẩm hạ sanh. 

Visualization of the rebirth of the lowest 
grades, including the highest, the middle, and 
the lowest in the three lowest cÏlasses 1n the 
Pure Land: Quán tưởng Hạ Bối Sanh, bao 
gồm hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung 
sanh, và hạ phẩm hạ sanh. 

In Amitayurdhyana-Sutra, the Buddha taught 
Queen Vaidehi the sixteen visualizations 
which help to attain one of the nine stages of 
rebirth in the Pure Land—Mười Sáu Cách 
Quán Tưởng Hay Hình Dung Trong Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ Mà Phật Đã Dạy Bà 
Hoàng Hậu Vi Đề Hi Được Vãng Sanh Cửu 
Phẩm: 

Contemplation of the setting sun: Quán mặt 
trời lặn. 

Contemplation of water: Quán nước. 
Contemplation of the ground: Ngắm đất. 
Contemplation of. wondrous 
những cây đẹp tuyệt vời. 
Contemplation of healing water: Quán nước 
cứu khổ vĩnh hằng. 

Contemplation of the blissful world of 
wondrous trees: Quán thế giới Cực Lạc của 
những cây đẹp tuyệt vời. 

Contemplation on the ground and water: Quán 
đất và nước. 

Contemplaton on the lotus thrones: Quán 
những đài sen. 

Contemplaton of the forms of the three 
sacred ones (Amitabha, Avalokitesvara, and 
Mahasthamaprapta): Quán những hình thức 
nhìn thấy được của ba vị Thánh Di Đà, Quán 
Âm, Thế Chí. 

Contemplation of the corporeal form of the 
Buddha Amitabha: Quán những sự luân hổi 
nhìn thấy được của Phật A Di Đà. 


trees: Quán 


11) Contemplation of the Bodhisattva 
Mahasthamprapta: Quán Bồ Tát Đại Thế Chí. 

12) Contemplation of the Bodhisattva 
Avalokitesvara: Quán Bồ Tát Quán Thế Âm. 

13) Contemplaton of Amitabha in the blissful 
realm: Quán Phật Di Đà trong cảnh giới Cực 
Lạc. 

14) Contemplaton of the High class beings 
rebrrth in the Pure Land: Quán những chúng 
sanh thượng căn vãng sanh Cực Lạc. 

15) Contemplation of middle class beings rebirth 
1n the Pure Land: Quán chúng sanh trung căn 
vãng sanh Cực Lạc. 

16) Contemplation of low class beings rebirth In 
the Pure Land: Quán chúng sanh hạ căn vãng 
sanh Cực Lạc. 

Sixteen meditafions: Thập Lục Quán—See 

Sixteen kinds of contemplation In the Pure Land. 

Sixteen miỉnds: Thập Lục Tâm—Eight kinds of 

patence and eight kinds of wisdom—Tám loại 

nhẫn và tám loại trí. 


Il) Patience with Dharmas of Suffering: Khổ 
pháp nhẫn. 

2) Wisdom concerning Dharmas of Suffering: 
Khổ pháp trí. 

3) Patience with Kinds of Suffering: Khổ loại 
nhẫn. 

4)_ Wisdom concerning Kinds of Suffering: Khổ 
loại trí. 

53) Patience with Dharmas of Accumulation: Tập 
Pháp nhẫn. 

6) Wisdom concerning Dharmas of 


Accumulation: Tập Pháp trí. 


7) Patence with Kinds of Accumulaton: Tập 
loại nhẫn. 

8) Wisdom concerning kinds of Accumulation: 
Tập loại trí. 

9) Patience with Dharmas of Extinction: Diệt 
Pháp nhẫn. 

10) Wisdom concerning Dharmas of Extinction: 
Diệt Pháp trí. 

11) Patence with Kinds of Extinction: Diệt loại 
nhẫn. 

12) Wisdom concerning Kinds of Extinction: Diệt 
loại trí. 


13) Patience with Dharmas of the Way: Đạo Pháp 
nhẫn. 


4157 


14) Wisdom concerning Dharmas of the Way: 


Đạo Pháp trí. 

15) Patlence with Kinds of the way: Đạo loại 
nhẫn. 

16) Wisdom concerning Kinds of the way: Đạo 
loại trí. 

Sixteen roots: Mười Sáu Căn Đế—According to 

the Path of Puriication the minds 


unpertubedness should be understood In sixteen 
modes which are called the sixteen roots—Trong 
Thanh Tịnh Đạo, sự bất động của tâm cần được 
hiểu theo 16 kiểu gọi là 16 căn đế. 

l)  Undejected consciousness 1s not perturbed by 
indolence, thus it is unperturbed: Tâm không 
chán chường thì không bị lay động bởi giải 
đãi biếng nhác nên nó bất động. 

Unelated consciousness 1s not perturbed by 
agitation, thus 1t 1s unperturbed: Tâm không 
mừng rỡ thì không lay động bởi trạo cử, vậy 
nó bất động. 

3) Unatfracted consciousness 1s not perturbed by 
øreed, thus 1t 1s unperturbed: Tâm không bị 
lôi cuốn thì không lay động bởi tham dục, do 
vậy nó bất động. 

Unrepelled consciousness 1s not perturbed by 
1ll-will, thus 1t is unperturbed: Tâm không 
chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý, do 
vậy nó bất động. 

Independent consclousness Is not perturbed 


2) 


4) 


5) 
by false views, thus 1t Is unperturbed: Tâm 
độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến, do 
vậy nó bất động. 

Untrammelled consciousness 1s not perturbed 
by greed accompanied by zeal, thus 1t 1s 
unperturbed: Tâm không vướng mắc thì 
không bị lay động bởi tham dục, do vậy nó 
bất động. 

Liberated consciousness 1s not perturbed by 
øreed for five sense desires, thus It 1s 
unperturbed: Tâm giải thoát thì không lay 
động vì ngũ dục, do vậy nó bất động. 

8) Unassocilated consciousness 1s not perturbed 


6) 


7) 


by defilement, thus 1t 1s unperturbed: Tâm 
không liên hệ đến cấu uế thì không lay động 
vì cấu uế, do vậy nó bất động. 

9) Consciousness rid of barrlers 1s not perturbed 


by the barrer of defilement, thus 1 1s 


unperturbed: Tâm không còn rào ngăn thì 
không bị lay động bởi rào ngăn cấu uế, do 
vậy nó bất động. 
Unified consclousness 1s not perturbed by the 
defilement of varlety, thus If 1s unperturbed: 
Tâm chuyên nhất thì không bị lay động bởi 
cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất động. 
Consciousness reinforced by faith 1s not 
perturbed by faithlessness: Tâm tăng cường 
với tín thì không bị lay động bởi bất tín, do 
vậy nó bất động. 
Consciousness reinforced by energy 1s not 
perturbed by Iindolence, thus If is unperturbed: 
Tâm tăng cường bởi tấn thì không bị lay động 
vì giải đãi, do vậy nó bất động. 
Consciousness reinforced by mindfulness 1s 
not perturbed by negligence, 
unperturbed: Tâm tăng cường bởi niệm thì 
không bị lay động bởi thất niệm hay lơ đễnh, 
do vậy nó bất động. 
Consciousness reinforced by concentraflon 1s 
not perturbed by aglfation, 
unperturbed: Tâm tăng cường với định thì 
không bị lay động bởi trạo cử, do vậy nó bất 
động. 
Consciousness reinforced by understanding 1s 
not perturbed by thus 1t 1S 
unperturbed: Tâm tăng cường bởi tuệ thì 
không bị lay động bởi ngu si, do vậy nó bất 
động. 
lIlluminated consciousness 1s not perturbed by 
Of Ignorance, 
unperturbed: Tâm được chiếu sáng thì không 
bị lay động bởi bóng tối vô minh, do vậy nó 
bất động. 
Sixteen visualizafions: Mười Sáu Cách Quán 
Tưởng—See Sixteen kinds of contemplation in the 
Pure Land. 
Sixth Patriarch?s Platform Sutra: Lục Tổ 
Đàn Kinh—Sutra of Hui-Neng——Platform Sutra—— 
Sixth Patriarch Sutra—The Platform Sutra of the 
Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the basic text 
of the Southern Zen School in China. The Sutra of 
the Sixth Patriarch from the High Seat of the 
Dharma Treasure, basic Zen writing in which 
Sixth Patrlaarchs bliography, 
sayIings at Pao-Lin monastery are recorded by his 


10 


`=< 


II 


~ 


12 


` 


13 


` 


thus 1t 1s 


14 


` 


thus 1t 1s 


15 


` 


1gnorance, 


16 


` 


the  darkness thus 1t 1s 


discourses and 


4158 


disciples Fa-HaiI. It is divided into ten chapters— 
Kinh được Lục Tổ thuyết. Văn bản chủ yếu của 
Thiển Nam Tông, gồm tiểu sử, những lời thuyết 
giảng và ngữ lục của Lục Tổ tại chùa Bảo Lâm 
được đệ tử của Ngài là Pháp Hải ghi lại trong I0 
chương. 
Sixth skandha: Đệ Lục Ấm—A sixth skandha: 
as there are only five skandhas 1t means the non- 
©xistent, I.e. the tutle”s hairs and rabbit horns— 
Ngoài ngũ ấm ra, không có ấm thứ sáu, ý nói sự 
vật không có như lông rùa sừng thỏ vậy. 
Sixty-three kinds of enfifdes: Sáu mươi ba 
pháp —According Bhkkhu Bodhi ¡in 
Abhidhamma, there are sixty-three entitiles—Theo 
Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có sáu mươi 
ba pháp hữu lậu: 
(A) There are four taints—Những pháp bất thiện 
có bốn Lậu Hoặc: 
l) The taint of sensual desire: Tham dục hay 
Dục Lậu. 


{O 





2) The taint of attachment to existence: Luyến ái 
duyên theo kiếp sinh tồn hay Hữu Lậu. 

3) The taint of wrong views: Tà kiến hay Kiến 
Lậu. 

4) The taint ofignorance: Vô Minh hay Vô Minh 
Lậu. 

(B) There are four floods—Có bốn loại bạo lưu 
hay cảnh ngập lụt: 

5)_ The flood of sensual desire: Trận lụt của tham 
dục. 

6) The flood of attachment to existence: Trận lụt 
của sự luyến ái duyên theo kiếp sinh tôn. 

7) The flood of wrong views: Trận lụt của tà 
kiến. 

8) The flood ofignorance: Trận lụt của vô minh. 

(C) Four bonds—Bốn thứ trói buộc: 

9) The bond of sensual desire: Trói buộc vào 


tham dục. 

10) The bond of attachment to existence: Trói 
buộc vào luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn. 

11) The bond of wrong views: Trói buộc vào tà 
kiến. 

12) The bond of ignorance: Trói buộc vào vô 
minh. 

(D) There are four bodily knots or ties—Có bốn 
thứ thắt chặt (thân): 


13) The bodily knot of covetousness: Thắt chặt 
vào tham dục. 

14) The bodily knot of ïll-will: Thắt chặt vào sự 
oán ghét. 

15) The bodily knot of adherence to rites and 
ceremonies: Thắt chặt vào tà kiến (cúng kiến 
nghi lễ). 

16) The bodily knot of dogmatic belief that '“This 
alone is the truth”: Thắt chặt vào giáo điều 
rằng thì là “Chỉ có giáo pháp nầy mới là chơn 
lý.” 

(E) Four bodily clingings—Bốn chấp thủ (thân): 

17) Clinging to sense pleasures: Chấp thủ vào 
tham dục. 

18) Clinging to wrong views: Chấp thủ vào tà 
kiến oán hận. 

19) Clinging to rites and ceremonies: Chấp thủ 
vào lễ nghi cúng kiến sai lầm. 

20) Clinging to a doctrine of self: Chấp thủ vào 
giáo điều bản ngã, cho rằng có linh hổn 
trường tồn. 

(Œ) Six hindrances—Sáu triỀn cái (chướng ngại): 

21) The hindrance of sensual desire: Chướng ngại 
của tham dục. 

22) The hindrance of ill-will: Chướng ngại của sự 
oán ghét. 

23) The hindrance of sloth and torpor: Chướng 
ngại của hôn trầm dã dượi. 

24) The hindrance of restlessness and worry: 
Chướng ngại của phóng dật lo âu. 

25) The hindrance of doubt: Chướng ngại của sự 
hoài nghĩ. 

26) The hindrance of ignorance: Chướng ngại của 
sự vô minh. 

(G) Seven latent disposiions—Bảy thùy miên 
(tâm tánh ngủ ngầm): 

27) Sensual lust: Luyến ái dục lạc. 

28) Attachment to existence: Luyến ái theo kiếp 
sinh tổn. 

29) Aversion: Sân hận. 

30) Conceif: Ngã mạn. 

31) Wrong views: Tà kiến. 

32) Doubt: Hoài nghi. 

33) Ignorance: Vô minh. 

(H) Ten fetters, acording to the Suttanta method—— 
Mười thằng thúc hay dây trói buộc, theo Kinh 
Tạng: 


4159 


34) The fetter of sensual lust: Luyến ái duyên 
theo dục lạc. 

35) Attachment to fine-material existence: Luyến 
ái duyên theo sắc giới. 

36) Attachment in immaterial existence: Luyến ái 
duyên theo vô sắc giới. 

37) The fetter of aversion: Trói buộc bởi sân hận. 

38) The fetter of conceit: Trói buộc bởi ngã mạn. 

39) The fetter of wrong views: Trói buộc bởi tà 
kiến. 

40) Adherence to rites and ceremonies: Chấp thủ 
những lễ nghi cúng kiến sai lầm. 

41) The fetter of doubt: Trói buộc bởi hoài nghi. 

42) The fetter of restlessness: Trói buộc bởi 
phóng dật. 

43) The fetter of ipnorance: Trói buộc bởi vô 
minh. 

@) Ten fetters, according to the Abhidhamma—— 
Mười trói buộc, theo VI Diệu Pháp: 

44) The fetter of sensual lust: trói buộc bởi luyến 
ái duyên theo dục lạc. 

45) Attachment to existence: Luyến ái duyên 
theo kiếp sinh tổn. 

46) The fetter of aversion: Trói buộc bởi sân hận. 

47) The fetter of conceit: Trói buộc bởi ngã mạn. 

48) The fetter of wrong views: Trói buộc bởi tà 
kiến. 

49) Adherence to rites and ceremonies: Chấp thủ 
những lễ nghi cúng kiến sai lầm. 

50) The fetter of doubt: Trói buộc bởi nghi hoặc. 

51) The fetter of envy: Trói buộc bởi đố ky ganh 
ghét. 

52) The fetter of avarice: Trói buộc bởi tham lam 
bỏn xẻn (xan tham). 

53) The fetter of ignorance: Trói buộc bởi vô 
minh. 

Œ)  Ten defilements—Mười ô nhiễm: 

54) The defilement of Greed: Tham ái. 

55) The defilement of Hatred: Sân hận. 

56) The defilement of Delusion: Sĩ mê. 

57) The defilement of Conceit: Ngã mạn. 

58) The defilement of Wrong views: Tà kiến. 

59) The defilement of Doubt: Nghi hoặc. 

60) The defilement of Sloth: Hôn trầm. 

61) The defilement of restlessness: Phóng dật. 

62) The defilement of shamelessness: Không hổ 
thẹn tội lỗi. 


63) Fearlessness of wrong doing: Không sợ hậu 
quả của tội lỗi. 

Sixty-two views: Lục Thập Nhị Kiến —Sixty-two 

views according to the Maha-Prajna Sutra—Sáu 

mươi hai loại kiến giải theo Kinh Đại Bát Nhã. 

@) The five skandhas under four considerations 
of time, considered as time past, whether each 
of the had permanence, 
1mpermanence, both, and neither—(20) Năm 
uẩn duyên với bốn trạng thái làm thành hai 
mươi kiến giải: 

(A) Four views of Form—Bốn kiến giải của Sắc: 

1) Form is permanent—Sắc là thường. 


five  has 


2) Form is impermanent: Sắc là vô thường. 

3) Form 1s both permanent and impermanent: 
Sắc là cả thường lẫn vô thường. 

4) Form is neither permanent nor Impermanent: 
Sắc là không (phi) thường cũng không (phi) 
vô thường. 

(B) Four views of Sensadon—Bốn kiến giải của 
Thọ: 

5) Sensatlon Is permanent: Thọ là thường. 

6) Sensation Is Impermanent: Thọ là vô thường. 

7) Sensalon 1s  both permanent and 
impermanen: Thọ là cả thường lẫn vô 
thường. 

8) Sensalon 1s neiher permanent  nor 
Iimpermanent: Thọ là phi thường phi vô 
thường. 

(C) Four views of perception—Bốn kiến giải của 
Tưởng: 


9) Perception ¡is permanent: Tưởng là thường. 

10) Perception ¡is impermanent: Tưởng là vô 
thường. 

II) Perception is both permanent 
impermanent: Tưởng là cả thường lẫn vô 
thường. 

12) Percepton 1s permament 
impermanent: Tưởng là phi thường phi vô 
thường. 

(D) Four views of Volition or Mental formation— 
Bốn kiến giải của Hành: 

13) Mental formatlon 1s permanent: Hành là 
thường. 

14) Mental formation 1s Impermanent: Hành là vô 
thường. 


and 


neither nor 


4160 


15) Mental formatlon 1s both permanent and 
impermanent: Hành là cả thường lẫn vô 
thường. 

16) Mental formatlon 1s neither permanent nor 
Iimpermanent: Hành là phi thường phi vô 


thường. 
(E) Four views of consciousness—Bốn kiến giải 
của Thức: 


17) Consciousness 1s permanent: Thức là thường. 

18) Consciousness is Impermanent: Thức là vô 
thường. 

19) Consclousness ¡is both permanent 
impermanent: Thức là cả thường lẫn vô 
thường. 

20) Consciousness 1s  neither permanent 
1impermanent: Thức là phi thường phi vô 
thường. 

@I) Five skandhas under the four considerations 
to their space or extension, considered as 
present time, whether each 1s finite, Infinite, 
both, or neither to make another 20 views— 
Năm uẩn duyên với tứ biên làm thành hai 
mươi kiến giải: 

(A) Four views of Form—Bốn kiến giải của sắc: 

1) Form ¡s finite: Sắc là hữu biên. 


and 


nOT 


2) Form is infinite: Sắc là vô biên. 

3) Form is both finite and infinite: Sắc là cả hữu 
lẫn vô biên. 

4) Form is neither ñnite nor infinite: Sắc phi hữu 
phi vô biên. 

(B) Four views of Sensadon—Bốn kiến giải của 
Thọ: 

53) Sensation Is finite: Thọ hữu biên. 

6) Sensation Is imnfinite: Thọ vô biên. 

7) Sensation is both finite and infinite: Thọ hữu 
lẫn vô biên. 

8) Sensation 1s neither finite nor Iinfinite: Thọ phi 
hữu phi vô biên. 

(C) Four views of Perception—Bốn kiến giải của 


Tưởng: 

9) Perception 1s finite: Tưỡng hữu biên. 

10) Perception ¡s infinite: Tưởng vô biên. 

11) Perception 1s both finite and Iinfinite: Thọ là 
hữu lẫn vô biên. 

12) Perception Is neither finite nor Infinie: Thọ 
phi hữu phi vô biên. 

(D) Four views of Volition or Mental formation— 
Bốn kiến giải của Hành: 


13) Volition 1s finite: Hành hữu biên. 

14) Volition 1s Iinfinite: Hành vô biên. 

15) Voliion is both finite and infñinite: Hành cả 
hữu lẫn vô biên. 

16) Voliton 1s neither finite nor Infimte: Hành phi 
hữu phi vô biên. 

(E) Four views of Consciousness—Bốn kiến giải 
của Thức: 

17) Consciousness 1s finite: Thức hữu biên. 

18) Consciousness 1s infinite: Thức vô biên. 

19) Consciousness 1s both finite and infinite: Thức 
cả hữu lẫn vô biên. 

20) Consciousness is neither finite nor Infimte: 
Thức phi hữu phi vô biên. 

(HI)Five skandhas under the four considerations 
to their destinaton to make another 20 
views—Năm uẩn duyên với bốn chuyển làm 
thành hai mươi kiến giải: 

(A) Four views of Form—Bốn kiến giải của Sắc: 

1) Form is gone: Sắc như khứ (sắc kể như mất). 


2) Form is not gone: Sắc chẳng như khứ (sắc kể 
như chẳng mất). 

3) Form is both gone and not gone: Sắc như khứ 
chẳắng như khứ (sắc kể như mất mà cũng kể 
như chẳng mất). 

4) Form is neither gone nor not gone: Sắc phi 
như khư phi chẳng như khứ (sắc chẳng kể như 
mất, chẳng kể như chẳng mất). 

(B) Four views of sensaton—Bốn kiến giải của 
Thọ: 

53) Sensation 1s gone: Thọ như khứ. 

6)_ Sensation ¡is not gone: Thọ chẳng như khứ. 

7) Sensaton 1s both gone and not gone: Thọ như 
khứ chẳng như khứ. 

8) Sensatlon Is neither gone nor not gone: Thọ 


phi như khứ phi chẳng như khứ. 

Four views of Perception—Bốn kiến giải của 

Tưởng: 

9) Perception ¡is gone: Tưởng như khứ. 

10) Perception ¡is not gone: Tưởng chẳng như khứ. 

11) Perception ¡is both gone and not gone: Tưởng 
như khứ chẳng như khứ. 

12) Perception 1s neither gone nor not gone: 
Tưởng phi như khứ phi chẳng như khứ. 

(D) Four views of Volition or mental formation— 


(C 


~< 


Bốn kiến giải của Hành: 
13) Volition 1s gone: Hành như khứ. 
14) Volition is not gone: Hành chẳng như khứ. 


4161 


15) Voliton 1s both gone and not gone: Hành như 
khứ chẳng như khứ. 

16) Volidion 1s neither gone nor not gone: Hành 
phi như khứ phi chẳng như khứ. 

(E) Four views of consciousness—Bốn kiến giải 
của Thức: 

17) Consciousness is gone: Thức như khứ. 

18) Consciousness is not gone: Thức chẳng như 
khứ. 

19) Consciousness 1s both gone and not gone: 
Thức như khứ chẳng như khứ. 

20) Consciousness 1s neither gone nor not øone: 
Thức phi như khứ phi chẳng như khứ. 

61) Unity of body and mind—Đồng Nhất thân 
tâm. 

62) Difference of body and mind: DỊ Biệt thân 
tâm. 

(V)According to the T”ien-T”ai scet, there are 
SiXty-fwo views on personality—Theo tông 
Thiên Thai, có 62 ngã kiến. 

(A)Four views of Form or Rupa as 1fs basis and 
consider each of the five skandhas under four 
aspects—Bốn kiến giải của sắc: 


I)  Rupa, the organized body, as the ego: Sắc là 
Ngã. 

2) The ego as apart from the rupa: Lầa Sắc vẫn 
có Ngã. 

3) Rupas as the greater, the ego the smaller or 
Iinferior, and the ego as dwelling in the rupa: 
Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc. 

4) The ego as the greater, rupa the Inferior, and 
the rupa in the ego: Ngã là lớn, sắc là nhỏ; 
sắc trụ trong ngã. 

** The same process applies to Sensation, 


Perception, Volition, and ConscIousness In the 
present, past and future to make 60 views: 
Cùng một tiến trình như vậy với Thọ, Tưởng, 
Hành Thức trong hiện tại, quá khứ và vị lai sẽ 
làm thành 60 kiến giải. 
61) Impermanence: Đoạn Kiến. 
62) Permanence: Thường Kiến. 
Sixty-two wrong views: Lục Thập Nhị Kiến— 
See SIXty-twO VIews. 
Siyam Nikaya: Truyền thống Siyam—The 
largest Buddhist sect in Sri Lanka today. Over half 
of the monks on the 1sland belong to this tradition. 
lt was brought to Sri Lanka from Thailand In 1753 


to revive the Samgha, which had declined to the 
point where there were not enough monks to hold 
valid ordination. The Siyam Nikaya traces I(self 
back to Phra Upali, who led the delegation of 
monks om Thailand— Truyền thống Phật giáo 
lớn nhất tại Sri Lanka. Trên phân nửa chư Tăng 
tại đảo quốc này thuộc về truyền thống này. Vào 
năm 1753, truyền thống này được truyễển sang Sri 

Lanka từ Thái Lan nhằm phục hưng Tăng già, đã 

bị suy đổi tới mức không còn đủ chư Tăng để tổ 

chức một giới đàn có hiệu lực nữa. Truyền thống 

Siyam có nguồn gốc từ thời Phra Upali, người đã 

dẫn đầu phái đoàn chư Tăng đến từ Thái Lan. 

Skanda: Vi đà thiên thần—See Twenty devas. 

Skandha (skt) Khandha (p): Uẩn—Aggregate— 

Ngũ uẩn—Five aggregates. 

() An overview of Skandha—Tổng quan về 
Uẩn: Skandha in Sanskrit means “group, 
aggregate, or heap.” In Buddhism, Skandha 
means the trunk of a tree, or a body. Skandha 
also means the fÍive agsregates or fÍive 
apgregates Of phenomena 
(constituenfts), or the five causally conditioned 
elements of existence forming a being or 
entty. According to Buddhist philosophy, 
each Individual existence 1s composed of the 
five elements and because they are constantly 
chanching, so those who attempt to cling to 
the “self” are subJect to suffering. Though 
these factors are often referred to as the 
“agøregates of attachmenf” because they are 
1mpermanent and changing, ordinary people 
always develop desires for them—Phạn ngữ 
Skandha có nghĩa là “nhóm, cụm hay đống.” 
Theo đạo Phật Skandha có nghĩa là thân cây 
hay thân người. Nó cũng có nghĩa là năm 
nhóm, năm hiện tượng hay năm yếu tố kết 
thành sự tổn tại của chúng sanh. Theo triết 
học Phật giáo, mỗi hiện hữu cá nhân gồm 
năm thành tố hay uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, và vì chúng luôn thay đổi nên 
những ai cố gắng luyến chấp vào chúng sẽ 
phải chịu khổ đau phiền não. Tuy những yếu 
tố này thường được coi như là “sự luyến ái 
của các uẩn” vì, dù chúng là vô thường và 
luôn thay đổi, phàm phu luôn luôn phát triển 


condiftioned 


4162 


những ham muốn về chúng —See Eive 
Agpregations. 
The meaning of Skandha—Nghĩa của Uẩn: 
Things that cover or conceal, Iimplying that 
physical and mental forms obsfruct realization 
of the truth: Che lấp hay che khuất, ý nói các 
pháp sắc tâm che lấp chân lý. 
An accumulation or heap, Iimplying the five 
physical and mental consttuents, which 
combine to form the ¡intelligence or nature, 
and rupa: Tích tập hay chứa nhóm (ý nói các 
sắc pháp tâm lớn nhỏ trước sau tích tập mà 
tạo ra tính và sắc). 
The skandhas refer only to the phenomenal, 
not to the non-phenomenal: Uẩn chỉ là những 
hiện tượng hữu vi chứ không phải vô vi. 
(II) Categories of Skandha—Phân loại Uẩn: The 
five kinds of skandha—Ngũ Uẩn: 


qI) 
1) 


2) 


3) 


1) Form: Sắc. 

2) Feeling: Thọ. 

3) Conception: Tưởng. 
4) Impulse: Hành. 

5) Consciousness: Thức. 
xkxk 


See Flve agsregates. 

V)Other characteristics of Skandhas—Những 
đặc tính khác của “Uẩn”: 

Skandha-demon states—Ấm Ma: According 
to The Surangama Sutra, book Nine, there are 
fifty skandha-demon states—Theo Kinh Lăng 
Nghiêm, quyển thứ Chín, có năm mươi ấm 
ma—See Fifty Skandha-Demon States. 
Skandha-illusion—Âm Vọng: The unreality 
of the skandhas—Áo tưởng của ngũ uẩn, hay 
sự không thật của ngũ uẩn. 
Skandha-maras—Ngũ ấm ma: Đây là một 
trong tám loại ma——This Is one of the eight 
Maras or destroyers. **See Eight Maras or 
destroyers. 

Skandhas are not the consfituents of the 
living: Chúng sanh kiến—Holding to the idea of 
the five skandhas as not the constifuenfs of the 
living—Cho rằng chúng sanh không lập thành bởi 
ngũ uẩn—See Eight incorrect views. 
Skandha-illusion: The 
skandhas——Ấm VỌNE. 
Skandhaka (skt): Chapter—Section or division 
of a book—Chương sách. 


l) 


2) 


3) 


unrealty of the 


Skandhas like a passing ïIusion: Ấm ảo. 
Skandha maras: Ấm ma— The five skandhas 
considered as maras or demon fighting agaInst the 
Buddha's nature of men—See Eight Maras (A). 
Skein (n): Cuộn chỉ. 

Skeptic (n): Người hoài nghi. 

Skeptical (a): Hoài nghi. 

Skepticism (n): Chủ nghĩa hoài nghi (triết). 
Skills in going down: Apaya-kosallam (p)—Tổn 
ích thiện xảo—See Three dharmas (XLVII]). 
Skills in going forward: Aya-kosallam (p)— 
Tăng ích thiện xảo—See Three dharmas (XLVII). 
Skill-in-means: Upaya (sk)——Upaya-kosallam 
(p)—Adaptability—Expedients——Use of 
expedlent or proper means—Phương tiện Ba La 
Mật Phương thiện xảo —Expedient 
means—SKIll means Is  a weapon of 
enliphtening beings, manifesting 1n all places. 
Enlightening Beinss who abide by these can 
the  afflicHions, bondage, 
compulsion accumulated by all sentient beings in 
the long nipht of ignorance. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of skill in means of all Buddhas— Thiện 
xảo phương tiện là khí giới của Bồ Tát, vì thị hiện 
tất cả xứ. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có 
thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chứa 
nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười phương tiện thiện 
xảo của chư Phật—See Three dharmas (XLVIU, 
and Ten kinds of skill in means of all Buddhas, 
Ten Paramias, and Ten weapons of Great 
Enlightening Beings. 

Skill in means đdharmakaya: Phương tiện pháp 
thân—Do từ Pháp tính pháp thân mà thị hiện ứng 
hóa thân Phật để cứu độ chúng sanh—See Two 
kinds of dharma-body (dharmakaya) (D). 

Skill in means as their sphere of acfion: 
Dùng phương tiện thiện xảo làm chỗ sở hành, vì 
tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật —They unite 
them with transcendent wisdom—See Ten kinds 
of sphere of action of Great Enlightening Beings. 
Skiled and industrious in discharging 
duties: Cần Mẫn—A wife should always be 
skiled and industrious In discharging her duties. 
This 1s one of the five ways for a wIfe to show 


tiện 
in 


annihilate and 


4163 


compassion and respect to her husband which the 
Buddha laid down ïn the Sigalovada Sutta—Luôn 
khéo léo, siêng năng cần mẫn trong công việc. 
Đây là một trong năm phép cung kính yêu thương 
của người vợ đối với chồng mà Đức Phật đã ban 
hành trong Kinh Thi Ca La Việt—See Five ways 
for a wIfe to show respect to her husband. 

Skilled in speech: Citrakathi (p)—Vaco-patu 
(skÐ—Eloquent—Biện Tài —Ability to discuss, 
argue or debate, one of the four unobstructed 
eloquences—Nói năng hay thuyết pháp lưu loát 
tài giỏi, một trong tứ vô ngại biện tài—See Four 
sefs embodying the Iimpermanence of all things. 
Skillful (a): CleverThiện xảo. 

Skillful actfions: Sugata (skt)— Thiện thệ, mộ 
trong Thập Hiệu —See Ten epithets of a Buddha. 
Skillful analyfic knowledge: Trí thiện xảo— 
According Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of skillful analytic 
knowledge of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
supreme knowledge of  Buddhas that skillfully 
distinguishes all things—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười trí xảo phân biệt của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bổ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được trí phân biệt các pháp thiện xảo vô thượng 
của tất cả chư Phật—See Ten kinds of skillful 
analytic knowledge of Great Enlightening Beings. 
Skillful analytic knowledge penetrating all 
abodes of sentient beings: Trí xảo phân biệt 
nhập tất cả các chỗ của chúng sanh—See Ten 
kinds of skillful analyic knowledge of Great 
Enliphtening Beinss. 

Skillful analytic knowledge penetrating the 
consequences of all acfions of all sentient 


to the Flower Adornment 


beings: Trí xảo phân biệt nhập nghiệp báo của tất 
cả chúng sanh—See Ten kinds of skillful analytic 
knowledge of Great Enlightening Beings. 

Skillful analytic knowledge penetrating the 
faculfies of all sentient beings: Trí xảo phân 
biệt nhập căn tánh của tất cả chúng sanh—See 
Ten kinds of skillful analytic knowledge of Great 
Enlightening Beings. 

Skillful analytic knowledge penetrating all 
lands: Trí xảo phân biệt nhập tất cả các cõi—§ee 


Ten kinds of skillful analytic knowledge of Great 
Enliphtening Beinss. 

Skillful analytic knowledge penectrafing the 
mental acfivifies of all sentient beings: Trí 
xảo phân biệt nhập tất cả tâm hành của các chúng 
sanh—See kmds of skilful analytc 
knowledge of Great Enlightening Beings. 

Skillful analytic knowledge penetrating the 
practices of all Buddhist disciples: Trí xảo 
phân biệt nhập tất cả hạnh Thanh Văn—See Ten 
kids of skillful analyic knowledge of Great 
Enliphtening Beinss. 

Skillful analytic knowledge pentrafing the 
pracfices of all Individual Iluminates: Trí 
xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Độc Giác—See 
Ten kinds of skillful analytic knowledge of Great 
Enliphtening Beinss. 

Skillful analytic knowledge penetrating the 
practfices of all Enlightening Beings: Trí xảo 
phân biệt nhập tất cả hạnh Bồ Tát—See Ten 
kids of skillful analyic knowledge of Great 
Enlightening Beings. 

Skillful analytic knowledge penetrating the 
pracfices of mundane thỉngs: Trí xảo phân 
biệt thâm nhập tất cả thực hành của thế gian 
pháp See Ten kinds of skilfUll analytc 
knowledge of Great Enlightening Beings. 

Skillful analytic knowledge penetrating all 
principles and atfributes of Buddhahood: 
Trí xảo phân biệt nhập tất cả Phật pháp—See Ten 
kimds of skilful analyuc knowledge of Great 
Enlightening Beings. 

Skilful expedient acfions of physical, 
verbal, and mental activities: Phương tiện tam 
nghiệp—Practitioners should always 
three kinds of skilful expedient action: therr 
physical activity Is ultimately pure, their verbal 
acfivity 1s always carried out in accord with 
knowledge, theIr ACVIfY IS 
excecdingly profound and has no blockage or 
inhibiion; by these means they benefit living 
beings—Hành giả nên hằng trụ nơi ba thứ nghiệp 
phương tiện thiện xảo là thân nghiệp rốt ráo thanh 
tịnh, ngữ nghiệp theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp 
thậm thâm vô ngại. Dùng phương tiện nầy để lợi 


Ten 


confinue 


and merntal 


4164 


ích chúng sanh—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds in all tmes of the Buddhas (B) (3). 
Skilful knowledge: Upayajnana (skÐ—Skilful 
means of knowledge—WIsdom or knowledge of 
using skilful means—Phương Tiện Trí—The 
wisdom or knowledge of using skillful means for 
saving others. The idea of “skillful means” 1s an 
1mporfant in Mahayana Buddhism and 
1nseparable from that of a great compassionate 
heart moving the whole being of Buddhahood. It 1s 
not enough for the Bodhisatva to have the 
supreme wisdom (wisdom of the Buddha) or 
Aryajnana, or Prajna fully awakened, for he must 
also be supplied with skillful wisdom (upayaJnana) 
whereby he 1s enabled to put the whole salvation 
machinery In practice according to the needs of 
beings— Quyển trí hay trí thông đạt về phương 
pháp cứu độ chúng sanh. Ý niệm về phương tiện 
thiện xảo là một ý niệm quan trọng trong Phật 
giáo Đại Thừa và không tách rời với ý niệm về 
một trái tim đại từ đại bi vận hành toàn bộ hữu 
thể của Phật tính. Nó không đủ để vị Bồ Tát có 
được Thánh Trí hay Bát Nhã được thức tỉnh viên 
mãn vì ngài phải được phò trợ bằng phương tiện 
trí nhờ đó có thể đưa toàn bộ cơ phận cứu độ vào 
thực tiễn tùy theo các yêu cầu của chúng sanh. 

Skillful means: Phương tiện—Stratagems. 

(A) See Upaya. 

(B) According the Bodhisatva Practicing 
Ground Sutra, there are six able devices of 
Bodhisattvas—Theo Bổ Tát Địa Trì Kinh, có 
sáu loại phương tiện thiện xảo—See Six able 
devices of Bodhisattvas. 

Skilful knowledge: Upayajnana (skt—Phương 

Tiện Trí —See Skillful analytic knowledge. 

Skilfull Travel And Merit And Virtue 

Buddha: Phật Thiện Du Bộ Công Đức. 

Skillful Traveling Buddha: Phật Thiện Du Bộ. 

Skin and flesh: Da thịt. 

Skin bag: Implies the body—Bì Đại (túi da)— 

Cái túi da, ám chỉ thân người— Túi da ô uế. 

1) Sincere Buddhists should not care too much 
for this body, should not treat their skin-bag of 
a body as a treasure. Only people who are 
free of this idea can apply effort in cultivating 
the Way. If we treat our body as a precIous 


1dea 


{O 


thing, then we will become 1(s slave and serve 
1s whims all day long. Therefore, sincere 
Buddhists should treat the body as a “stinking 
bag of skin” and do not pr1ze 1t hiphly. Valuing 
the body too high 1s an obstacle to cultivation. 
We should merely 
cultivate what Is true,` and see It as just an 
expedient means—Phật tử chơn thuần chớ 
nên quá trân quý thân nây. Kỳ thật, nó chỉ là 
cái túi da hôi thúi. Phải ha ý nghĩ đó chúng ta 
mới có thể dụng công tu hành được. Nếu 
không lìa được nó, chúng ta sẽ biến thành nô 
lệ của nó và từ sáng sớm đến chiều tối chúng 
ta sẽ chỉ một bể phục vụ cho nó mà thôi. 
Người con Phật chơn thuần phải coi thân nầy 
như một cái túi da hôi thúi, nghĩa là tránh sự 
coi trọng nó. Coi nó là quan trọng là chướng 
ngại lớn trên bước đường tu tập của chúng ta. 
Chúng ta phải mượn cái giả để tu lấy cái thật, 
tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện 
mà thôi. 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 26, the heavenly spirits, desiring to 
destroy the Buddha”s resolve, offered l]ade 
women to him. The Buddha said: “Skin-bags 
full of filth.” What are you doing here? Go 
away, Í am not interested.” Then, the 
heavenly spirits asked most respectfully about 
the meaning of the Way. The Buddha 
explained 1t for them and they Iimmediately 
obfained the fruition of Srotaapanna.”——Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 26, Thiên 
thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ với ý đồ 
phá hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: “Túi da ô 
uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta không 
dùng đâu.” Thiên thần càng thêm kính trọng, 
do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật vì ông 
mà giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu- 
Đà -Hoàn.” 

Skin-bag of a body: Cái túi da, ám chỉ thân 
người—See Skin-bag. 

Skirt of inner garment of five pieces: Antara- 
vasaka (skÙ—An Đà Hội hay hạ y hay áo ngũ 
điều (năm mảnh)—See Six things which a monk 
must have (A). 

Skull-wearer: Lâu Man—A chaplet or wreath of 
skulls, worn by Kapalikas, a Sivaitic sect; kapali 1s 


“borrow the false to 


2) 


4165 


an epithet of Sivaas the skull-wearer—Chuỗi đầu 
lâu được những người Lâu Man xâu lại và đội 
trên đầu. 
Sky (n): Gagana (sk)——Không gian. 
Sky-god: Sakro-devanamindra or Indra (skÙ— 
Thích Đề Hoàn Nhơn—Sakra the Indra of the 
devas, the sky-god. The god of the nature-gods, 
ruler of the thirty-three heavens, considered by 
Buddhists as Inferior to the Buddhist saint, but as a 
deva-protector of Buddhism—Trời Đế Thích, cai 
trị cõi trời ba mươi ba tầng, được Phật tử coi như 
thấp hơn Phật, nhưng lại là một vị thiên long hộ 
pháp. 
Slander (v): Lưỡng thiệt—Nói lưỡi hai chiểu— 
Nói lời vu khống, phỉ báng—Vu cáo—See Four 
un-Ariyan modes of speech (A) and Seven sins. 
Slander or abuse the teaching of Sravakas, 
Pratyeka-buddhas, or Bodhisattvas: Hủy 
báng pháp của Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ 
Tát—See FIve betrayals (II). 
Slander the Buddhist Sutras: Hủy báng kinh 
điển Phật giáo —Slandering the Buddhist sutras 
means ridiculing Buddhist theories taught by the 
Buddha and written 1n the sutras, 1.e., saying that 
the principles in the Buddhist sutras are false, that 
the Buddhist and Great Vehicle sutras were 
spoken by demon kings, and so on. This sort of 
offense cannot be pardoned through repentance— 
Hủy báng kinh điển Phật giáo có nghĩa là chế 
nhạo những lời Phật dạy được viết lại trong kinh 
điển, như cho rằng những nguyên tắc ấy là giả, 
rằng những lời Phật dạy trong kinh điển Phật giáo 
hay trong Đại Thừa Phật giáo là do ma vương nói 
ra, vân vân. Loại phạm tội này không thể sám hối 
được. 
Slander or to do evil to another: Giá họa vu 
oan cho người hay gán tội cho người. 
Slander the Great Vehicle: Hủy báng Đại 
Thừa. 
Slander with intent to harm: Vu oan giá họa 
để gây tai hại cho người khác——To calumniate. 
Slander of Mahayana: Hủy báng Đại Thừa— 
See Three ailmenis (B). 
Slandering: Nói lời đâm thọc—Nói lời phỉ báng. 
(Œ)Q The meaning of ^slander” or pIisunavaca: 
Nghĩa của nói lời đâm thọc—To slander 


means to twist storiles—Nói lời đâm thọc là 
có nói không, không nói có để gây chia rẽ. 
According to The Buddha and His Teachinsgs, 
written by Most Venerable Narada, there are 
four conditions that are necessary to complete 
the evil of slandering—Theo Đức Phật và 
Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có bốn 
điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp nói 
lời đâm thọc: 

l) Persons that are to be divided: Những người 
là nạn nhân của sự chia rẽ. 

The intention to separate them or the desire to 
endear oneself to another: Ý muốn phân ly 
những người ấy hay ý muốn lấy lòng một 


qI) 


2) 


người. 
3) Corresponding effort: Cố gắng để thực hiện 
sự phân ly. 


4)_ The communication: Thốt ra lời nói đâm thọc. 

(ID According to The Buddha and His Teachings, 
there 1s one ¡inevifable consequences of 
slandering 1s the dissolution of friendship 
without any sufficilent cause: Theo Đức Phật 
và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, đây 
hậu quả không tránh khỏi của sự nói lời đâm 
thọc là bị chia rế với bạn bè. 

** See Five kinds of false speech. 

Slanderous evil-speaking person: Ác nhân. 

Slanderous language: 

language——Thô ác ngữ. 

Slay (v) demons: Sát quỷ——Destroy demons. 


Coarse and evil 


Slay someone: KilI someone—Giết hại ai. 
Slayer (n): Kẻ sát nhân. 

Sleep (n & v): Ngủ—Thùy—Một trong những oai 
nghi chính của chư Tăng Ni—One of the major 
demeanors of Monks and Nuns—A Bhiksu or 
Bhiksuni 1s not to sleep on the same bed with 
another Monk or Nun, or a layperson, except in 
specilal circumstances for which he or she has 
informed the order of Bhiksus or Bhiksunis—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên ngủ chung 
giường với một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác, 
hay một vị cư sĩ nam hay nữ khác, trừ trường hợp 
đặc biệt và đã báo cho Giáo Hội biết—See Three 
kinds of desire (II). 

Sleep (v) in iønorance: Chìm đắm trong vô 
minh. 


4166 


Sleep (v) heavily: Ngủ như chết. 

Sleep overnight in a layperson?s house: Ngủ 
qua đêm trong nhà cư sĩ. 

1l) A Bhiksu who 1n. a 
layperson's  house, the 
accompanying of another Bhiksu, even for 
Sangha services, ©xcept special 
cicumstances with the permission of the 
Sangha, commits an Expression of Regret 
Offence—Vị Tỳ Kheo nào ngủ qua đêm tại 
nhà cư sĩ mà không có ít nhất một Tỳ Kheo 
khác đồng hành, dù là làm việc cho giáo hội, 
trừ trường hợp bất khả kháng mà có phép của 
giáo hội, nếu không là phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lỗ sám hối. 

A Bhiksun who overnipht ¡1n a 
layperson's  house, the 
accompanying of another Bhiksuni, even for 
Sangha ©except In  special 
cicumstances with the permission of the 
Sangha, commits an Expression of Regret 
Offence—Vị Tỳ Kheo Ni nào ngủ qua đêm 
tại nhà cư sĩ mà không có ít nhất một Tỳ 
Kheo Ni khác đông hành, dù là làm việc cho 
giáo hội, trừ trường hợp bất khả kháng mà có 
phép của giáo hội, nếu không là phạm giới 
Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Sleep (v) with one eye 0pen: Ngủ chập chờn. 
Sleepiness (n): Tùy Miên. 

l) Yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, 
comatose, one of the klesa, or tempfations: 
Buồn ngủ—Ngầy ngật. 

Used by the Sarvastivadins as an equivalent 
for klesa, the passlons and delusions: Theo 
tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy 
Miên” là một tên khác của phiền não. 

Used by the school of consciousness as the 
seed of klesa (greed, hatred, ignorance, pride, 
doubt, wrong views): Theo tông nghĩa của 
phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi 
chung cho chúng tử của “Phiển Não Chướng” 
và “Sở Tri Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, 
tà kiến). 

Sleeping Buddha: Ngọa Phật -Niết Bàn 
Tượng—The Buddha entering nirvana (the posture 
when he entered Nirvana)—Niết Bàn Tượng. Ứng 
thân giáo hóa của Phật đã xong, lại thị hiện diệt 


sleeps  overnipht 


wifhout at least 


in 


2) sleeps 


without at least 


S©TVIC©S, 


2) 


3) 


độ. Chỉ còn lại tượng Niết Bàn (tư thế lúc ngài 
nhập diệt an nhiên tự tại giống như lúc ngài nằm 
ngủ)—See Kusinagara. 

Sleeping øgarmentfs: Ngọa Cụ—A couch, bed, 
mat, bedding—Vật dụng để nằm như giường, 
chiếu, đồ ngủ. 

Sleeping manner: Ngọa Pháp—The sleeping 
manner of monks and nuns—Tư thế ngủ của chư 
Tăng NI. 

Slight (a): Hơi hơi—Ít ỏi. 

Slight mistake: Lỗi nhẹ. 

Slipht (v) the Triple Jewel: Khinh chê ngôi 
Tam Bảo. 

Slight understanding: Sự hiểu biết ít ỏi. 
Slighting or being rude to others: Khinh vụ 
giác—Khi dễ hay thô lỗ với người khác—See 
Eight wrong perceptions of thouphit. 

Sliphfing the wise: Khinh mạn thiện tri thức— 
One of the ten things that Bodhisattvas should 
avold—See Ten things that cause enlightening 
beiInøs to regress from the Buddha teachinss. 
Sliphfly: Hơi hơi. 

Sloth: Thinam (p)—Thina (sk)—Hôn trầm— 


Thẩn thờ —Sloth-ldleness—ldleness  (ngầy 
ngậÐ—Dullness—Torpor—Sunk 1n stupor—To 


lose conscIousness. 

I) Sloth ¡is sluggishness or dullness of mind. lts 
characteristic 1s lack of driving power. ÏÍfs 
function 1s to dispel energy. Ït 1s manifested 
as the sinking of the mind. Ïts proximafte cause 
1S unWise atfention to boredom, drowsiness, 

Sloth 1s of 

consciousness or ciftaøelanna—Tánh của hôn 

trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng 
suố—§ee Fourteen unwholesome factors, 
and Fifty-two menfal states. 

According to Most Venerable Piyadassi In 

“The Buddhas Ancient Path” thina or 

Middha 1s sloth or morbid sfate of the mind 

and mental properties. Ít Is not, as some are 

Iinclined to think, sluggishness of the body; for 

even the Arahats, the Perfect Ones, who are 

free from this ill also experilence bodily 
fatigue. This sloth and torpor, like butter too 

Sữff to spread, make the mind rigid and inert 

and thus lessen the practitioner”s enthusiasm 


efc. Identfied as sickness 


2) 


4167 


and earnestness from meditation so that he 
becomes menfally sick and lazy. Laxity leads 
to øreater slackness until finally there arises a 
stae of callous Indiference—Theo Hòa 
Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 
Cổ Xưa,” trạng thái hôn trầm hay rã rượi hay 
trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. 
Nó không phải như một số người có khuynh 
hướng nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi của 
thân; vì ngay cả các bậc A La Hán và các bậc 
Toàn Giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự 
rã rượi hôn trầm nầy vẫn phải chịu sự mệt 
mồi nơi thân. Trạng thái hôn trầm cũng giống 
như bơ đặc không thể trét được. Hôn trầm 
làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và trơ h, vì 
thế nhiệt tâm và tỉnh thần của hành giả đối 
với việc hành thiền bị lơ là, hành giả trở nên 
lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng 
thái uể oải nầy thường dẫn đến sự lười biếng 
càng lúc càng tệ hơn, cho đến cuối cùng biến 
thành một trạng thái lãnh đạm trơ lì. 

Sloth or laziness is a bar to Zeal of 

cultivation: Tiến Chướng (lười biếng là một 

chướng ngại cho tỉnh cần tu tập)—See Eive 

hindrances (1). 

Sloth and torpor: Thinamiddham (p)—Styana- 

middha (sk)—Hôn trầm thụy miên—See Eive 

(B), spiritual 

progress, and Ten armies of mara. 

Slow ïn attaining to vision: Thời giải thoát— 

See Two kinds of deliverance (D). 

Slowly: Chầm chậm. 

Smack one”s tongue: Chắc lưỡi. 

Small: Tiểu —See Eight minds and Eight ways of 

developing the Bodhi Mind. 

Small Agama Sutra: Ksudrakagama (skÙ— 

Sho-Agon-Kyo (ap)—Kinh Tiểu A Hàm. 

Small almsbowl: Kiện Từ—Kiến Chi—Kiến 

Từ—Kiển Từ One of the eight requisites of 

monks and nuns (attha-parikkhara)—Thiển Thiết 

Bát hay chiếc bát cạn bằng sắt, loại bát sắt nhỏ, 

một trong 8 vật cần có của một vị Tỳ Kheo—See 

Eight appurtenances of a monk or a nun. 

Small assembly: Tiểu Giới—A small assembly 

of monks for ceremonial purposes—Một chúng 

hội nhỏ trong cuộc lễ. 


hindrances Five hindrances tO 


Small bell: Ghanta (sk)—Kiền chùy (chuông 
nhỏ). 

Small chiliocosm: Tiểu Thiên Thế Giới— 
Microcosm—Little world—A  small chiliocosm, 
consisting of a thousand worlds each with its Mt. 
Sumeru, continents, and ring of rron 
mountains—Gồm một ngàn thế giới, mà mỗi thế 
giới lấy núi Tu Di làm trung tâm được bao bọc 
xung quanh bởi các núi Thiết Vi và biển. 

Small divine flowers: Tiểu Bạch Hoa—One of 
the four divine flowers, the mandara-flower—Một 
trong bốn loại hoa, tên dịch của hoa Mạn Đà La. 
Small group for instruction: Tiểu Tham—An 
informal short dharma talk. An ¡nformal and 
unscheduled Instruction or questions and answers. 
A small groups, a class for instruction outside the 
regular morning or evening services—Một cuộc 
pháp đàm ngắn, ngoài các thời công phu sáng và 
tối. 

Small herbs: Tiểu Thảo——Những loại cây nhỏ— 
Those who keep the five commandments and do 
the ten good deeds, thereby attaining to rebirth as 
men or devas—Những vị chỉ giữ năm giới và tu 
hành thập thiện, vì thế mà được tái sanh lại cõi 
người hay cối trời. 

Small hermit: Tiểu Ấn Sĩ—A small hermit who 
lives In a pure hut, seldom frequenfs with outside 
society—Vị Tăng ở ẩn trong tịnh thất, ít lui tới với 
xã hội bên ngoài. 

Small kalpa: Antara-kalpa (sk)—Tiểu Kiếp. 


Sseas 


l1) A period of growth and decay of the unIverse: 
An Iintermediate kalpa—Một giai đoạn tăng 
giảm thành hoại của vũ trụ. 

2) According to the Kosa Sastra, the period In 


which human life increases by one year a 
century until it reaches 84,000; then It 1s 
reduced at the same rate till the life-period 
reaches ten years of age. These two are each 
a small kalpa: Theo Câu Xá Luận thì kiếp 
sống con người cứ mỗi thế kỷ là tăng một 
tuổi, cứ tăng như thế cho đến khi tăng tới § 
vạn tư tuổi thì lại bắt đầu giảm dần cũng mỗi 
trăm năm một tuổi, cho đến khi tuổi thọ chỉ 
còn 10 tuổi. Mỗi chu kỳ tăng hoặc giảm như 
vậy là một tiểu kiếp. 

According to the Sasra on the Prajna- 
Paramita Sutra, the two above mentioned 


4168 


cycles together as one small kalpa—Theo Trí 
Độ Luận thì hai chu kỳ tăng giảm tuổi thọ 
được Câu Xá Luận nói ở trên là một “Tiểu 
Kiếp”. 
Small Maudgalyayana: Tiểu Mục Liên—Ma 
Ha Mục Kiển Liên—See Maudgalyayana. 
Small meal: Breakfast—Tiểu thực (ăn sáng). 
Small mỉnd: Tiểu tâm—See Eight minds. 
Small-minded: Tâm tiểu nhân—Mean-spirited. 
Small pagoda: 
1) Hut: Thatched cottage, a place for retreaft— 
Thảo lư hay nhà cỏ (của người ẩn dật). 
2) Sanctuary——Sanctum—Place of refuge—Am. 
3) Small temple: Nunnery—Chùa nhỏ. 
Small profi: Tiểu lợi (mối lợi nhỏ). 
Small snake: Một con rắn nhỏ—Tiểu Xà—A 
snake though small, but 1ts venom can kill people, 
so not fo treat it lightly—Rắn tuy nhỏ, nhưng nọc 
độc có thể làm chết người, nên không thể khinh 
thường—See Four things that may not be treated 
lightly. 
Small 
teaching. 
Small temple: See Small pagoda. 
Small tree: Tiểu Thụ—Small trees, implies 
Bodhisattvas in the lower stages—Cây nhỏ, ám 
chỉ những vị Bồ Tát còn trụ tại các địa thấp. 
Small Vehicle: Hinayana (skt—Tiểu Thừa— 
See Five divisions of Buddhism (I). 
Small way of developing the Bodhi Mind: 
Tiểu pháp phát tâm Bồ Đề One of the eight 
ways of developing the Bodhi Mind. This 1s one of 
the four improper ways of of culivaton for 
Buddhists. Viewing the Triple World as a prison 
and Birth and death as enemies, hoping only for 
swIft self-salvaton and being relucfant to help 
others. Such development of the Bodhi Mind 1s 
called “small” The above 1Is the way of 
developing the mind for those cultivators who 
practice Hinayana Buddhism or Lesser Vehicle, 
Sravaka-Yana and Pratyeka-Buddha-Yana. With 
this method of developing mind, even though 
liberaion from the cycle of reborths will be 
attained, escape from the three worlds, and attain 
Nrưrvana. However, the Buddha criticized them as 
traveling outside the path of conducfs and vows of 





teaching: Tiểu Giáo See Smaller 


rescuing senfient beings of the Bodhisattvas and 
Buddhas of Mahayana or Greater Veicle—Một 
trong tám cách phát tâm Bồ Đề. Đây là một trong 
bốn lối phát tâm sai trái trong tu hành của người 
Phật tử. Xem tam giới như tù ngục, sanh tử như 
oan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng 
muốn độ người. Phát tâm theo quan niệm nầy gọi 
là TIỂU. Đây là cách phát tâm của bậc Thánh 
nhân trong hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên 
Giác. Lối phát tâm nầy tuy là được giải thoát ra 
ngoài tam giới, chứng được Niết Bàn, nhưng vẫn 
bị Phật quở là đi ra ngoài con đường hạnh nguyện 
độ sanh của Bồ Tát và Phật—S§ee Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. 

Smaller collecfion: Tạp Bộ Kinh—-Tạp A 
Hàm —Tiểu A Hàm—See Khuddaka Nikaya. 
Smaller doctrine: Tiểu Giáo—See Smaller 
teaching. 

Smaller herbs: Tiểu Thảo Những loại cây 
nhỏ—See Small herbs. 

Smaller teaching: teaching—Tiểu 
Giáo ——The smaller or Inferior. Hinayana which 1s 
undoubtedly nearer to the original teaching of the 
Buddha, 1s fairly described as an endeavour to 
seek nirvana through an ash-covered body, an 
extinguished  ¡ntellect, 
followers are Sravakas and Pratyeka-buddhas, 
those who sfrive for their own deliverance through 
asetic works—Giáo pháp kém cỏi. Tiểu thừa rõ 
ràng là giáo pháp ban sơ của Đức Phật, chỉ dạy 
phương cách tìm đến niết bàn bằng khổ hạnh, diệt 
bỏ tri thức và tìm đến chỗ tịch tịnh cô độc; những 
tín đồ của trường phái Tiểu Thừa, những Thanh 
Văn, Duyên Giác, là những vị cố gắng tự tu hành 
giải thoát qua thực tập khổ hạnh. 

Smaller text of Sukhavati-vyuha: Sukhavati- 
vyuha (sk)—A Di Đà Tiểu Bổn Kinh—The 
smaller text of Sukhavati-vyuha 1s a rếsumé or 
abridged text of the larger one. The last of the 
three texts, the Amitayur-dhyana Sutra, tells us 
the origin of the Pure Land doctrine taught by 
Sakyamuni Buddha. The reason for the Buddha to 
preach this sutra was from the following story, 
Ajatasatru, the prince herr-apparent of Rajagriha, 
revolted against his father, King Bimbisara, and 
Imprisoned him. His consort, Vaidehi, too was 
confined to a room. Thereupon the Queen asked 


Inferior 


and solitariness; 1s 


4169 


the Buddha to show her a better place where no 
such calamities could be encountered. The World- 
Honored One appeared before her and showed all 
the Buddha lands and she chose the Land of 
Amitabha as the best of all. The Buddha then 
taupht her how to meditate upon ¡t and finally to 
be admitted there. He Instructed her by his own 
way of teaching and at the same time by the 
special teaching of Amitabha. That both teachings 
were one In the end could be seen from the words 
he spoke to Ananda at the conclusion of his 
sermons. “Oh Anandal Remember this sermon 
and rehearse 1t to the assembly on the Vulture 
Peak. By this sermon, Ï mean the name of 
Amitabha." ” From this we can see that the obJect 
of the sermon was the adoratlon of Amitabha. 
Thus, we see that Sakyamuni Buddha”s teaching 
was after all not different from that of Amitabha. 
The smaller Sakhavati-vyuha 1s the main text for 
reciing of the Pure Land Sect. With the Pure 
Land, the devotional repetition of the Buddha's 
name Is a necessary action of the pious to deepen 
the faith, without which salvation will never be 
complete—Kinh A Di Đà Tiểu Bổn là một bản 
toát yếu hay trích yếu của Đại phẩm Đại Vô 
Lượng Thọ Kinh (Sukhavati-Vyuha). Bộ chót 
trong số ba kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh 
(Amitayr-dhyana-sutra) cho chúng ta biết nguyên 
lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni thuyết. Nguyên do Đức Phật thuyết Kinh 
A Di Đà là khi thái tử A Xà Thế nổi loạn chống 
lại vua cha là Tân Bà Sa La và hạ ngục nhà vua 
nầy. Hoàng hậu Vi Đề Ha cũng bị giam vào một 
nơi. Sau đó Hoàng Hậu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà 
một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến 
xãy ra như vậy. Đức Thế Tôn liền hiện thân trước 
mặt bà và thị hiện cho thấy tất cả các Phật độ, và 
bà chọn quốc độ của Đức Phật A Di Đà coi như là 
tối hảo. Phật bèn dạy bà cách tụng niệm về quốc 
độ nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài 
dạy bà bằng giáo pháp riêng của Ngài, và đồng 
thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà. Đức Phật 
đã căn dặn ngài A Nan như sau: “Này A Nan! 
Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy và lặp lại cho 
đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết giáo nầy, 
ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.” Đối tượng của bài 
thuyết pháp nây của Phật là sự tôn thờ Phật A Di 
Đà, và từ đó chúng ta cũng thấy rằng giáo thuyết 


của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng 
không khác với giáo thuyết của Phật A Di Đà. 
Kinh A Di Đà Tiểu Bổn là giáo tụng chính yếu 
của tông Tịnh Độ. Theo Tịnh Độ tông, việc 
chuyên tâm niệm Phật là cần thiết để đào sâu đức 
tin, vì nếu không có đức tin nầy thì không bao giờ 
có sự cứu độ trọn vẹn. 

Smallest perceptible particle: Cực Lược Sắc— 
The smallest perceptible particle into which 
matter can be divided, an atom——Phần tử nhỏ nhất 
mà vật thể có thể được phân tách, đó là nguyên 
tử. 

Smara (skt): Sa Ma La—Ký ức—Recollection— 
Remembrance. 

Smart speech: Unrefined speech—Indecent 
speech—Improper speech—Vọng ngữ (ỷ ngữ). 
Smasana (skt): Asmasayana (skt). 

l1) Place for disposing of the dead: Xá Ma Xa 
Na—Thâm Ma Xá Na—Nơi vứt xác người 
chết. 

A cemetery In Sitavana: Thi Ma Xá Na—Một 
nghĩa địa trong vùng Thi Đà Lâm. 

Smash open a prison: Break open a prison— 
Phá ngục. 

Smell: Gandha (skt)—Mùi—Hương—TỷỶ căn— 
See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Smell consciousness: Tỷ thức—See Olfactory 
CONnSCIOusness. 

Smell-sense-sphere: Hương Xứ——According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, this 1s one of the six external sense- 
spheres—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, đây là một torng sáu ngoại xứ—See SIx 
external sense-spheres. 

Smelling a smell-object with the nose: Mũi 
ngửi hương. 

I) When, on smelling a smell-obJject with the 
nose, one Invesfigafes a corresponding obJect 
productive of pleasure—Khi mũi ngửi hương, 
hoan hỷ khởi lên, mùi hương ấy được suy tư— 
See Six pleasurable Investigatlons, Six 
unpleasurable investigatons, and Six 
1ndifferent Invesfigations. 

Mũi ngửi hương—Here a monk, on smelling 
an odour with the nose, 1s neither pleased nor 


2) 





2) 


4170 


displeased, but remains equable, mindful and 
clearly aware. This Is one of the six stable 
states which the Buddha taught In the SangItI 
Sutfa in the Long Discourses—Ở đây vị Tỳ 
Kheo, mũi ngửi hương, không có hoan hỷ, 
không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác. Đây là một trong sáu pháp hằng trú 
mà Đức Phật dạy trong Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh —See Six stable states. 
Smiling: Vi tiếu —See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds in all tmes of the Buddhas (B) (7). 
Smiling at a flower: Niêm Hoa Vi Tiếu — 
“Buddha held up a flower and Kasyapa smiled.” 
This incident does not appear till about 800 A.D., 
but Is regarded as the beginning of the tradition on 
which the Chan or Intuiional sect based 1s 
existence—Sự việc nầy không xuất hiện cho mãi 
đến năm 800 sau Tây Lịch (vì không được các bậc 
tông sư đời Tùy và Đường nói đến. Đến đời Tống 
thì Vương An Thạch lại nói đến sự việc nây), 
nhưng lại được coi như là điểm khởi đầu của 
Thiển Tông (theo Kinh Đại Phạm Thiên Vương 
vấn Phật th Phạm Vương nhân đến núi Linh 
Thứu, đã dâng Phật một cành hoa Ba La vàng rồi 
xả thân làm sàng tọa thỉnh Phật thuyết pháp. Đức 
Thế Tôn đăng tọa, giơ cành hoa lên cho đại chúng 
xem, nhưng không ai hiểu Thế Tôn muốn nhắn 
nhủ øì, duy chỉ một mình Ca Diếp mỉm cười. Nhân 
đó Đức Thế Tôn lại nói: “Ta có chính pháp nhãn 
tạng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng trao 
lại cho Ma Ha Ca Diếp.”). 
Smoke: Emblematic of ignorance, one of the four 
films or things that becloud—Khói, biểu tượng của 
vô minh, một trong bốn màn che phủ—See Four 
films or things that becloud. 
Smoke of ignorance: Ignorance—Si mê hay 
mây mù vô minh—See Four bandhanas (A). 
Smoke-like appearance: Tướng giống như làn 
khói —According to Lama Geshe Kelsang Gyatso 
in Buddhism 1n Mahayana Tradition, this 1s one of 
the eight levels of mind development during the 
sleep process. This appearance 1s perceived when 
the energy wind related to the water element 
dissolves Iinwardly. When the psychic or energy 
wind of the water element dissolves, we perceIve 
the smoke-like appearance ¡instantly. Within the 
mind of sleep, the mind which perceives the 





smoke-like appearance ¡is subfler than the 
previous mind but Is still a relatively gross mind— 
Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Oyatso trong Phật 
Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như 
ảo tượng là một trong tấm tâm phát sinh trong 
giấc ngủ. Tướng nầy xuất hiện khi luồng khí lực 
tương ứng với thủy đại tan vào bên trong. Khi tâm 
lý hay khí lực thuộc thủy đại tan ra, thì ta liền 
thấy tướng làn khói xuất hiện. Trong giấc ngủ, cái 
tâm nhận ra tướng làn khói là vi tế hơn tâm trước 
đấy, nhưng nó vẫn còn là một tâm còn tương đối 
thô phù —See Eight levels of mind development 
during the sleep process. 
Smoothness: Hoạt xúc—Thấy thân thể êm ái 
hoặc trơn nhờn—See Eight physical sensations. 
Smrti (skt): Sati (p_—Niệm—Calling to mind— 
Consciousness of——Mindfulness—Remembrance. 
()Q An overview of “Smrt”: Tổng quan về 
“Niệm—”A Sanskrit term for “mindfulness.” 
Mindfulness means attention or mindfulness 
of all mental and physical activities, even at 
breathing, standing, lying or siting. The 
purpose of smrfi 1s to control and to purIfy the 
mind. This Is one of the focal points of 
medftative pracice ¡In Buddhism, which 
1nvolves culfivating awareness of oneˆ”s body, 
speech, and thoughts in order to become 
conscIously aware of what one does and oneˆs 
motivatlons. It 1s the seventh part of the 
eiphtfold noble path, and 1t leads to the direct 
understanding of the real nature of all 
things—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “tỉnh thức.” 
Tỉnh thức là thực hiện hành động với đây đủ 
ý thức, ngay cả trong lúc thở, đi, đứng, nằm, 
ngồi, v.v. Mục đích của sự chú tâm là kiểm 
soát và làm lắng dịu tâm. Đây là một trong 
những điểm trọng yếu của thiển tập trong 
Phật giáo, bao gồm việc tu tập tỉnh thức thân, 
khẩu và ý để hoàn toàn tỉnh thức về việc 
mình làm và cái mình muốn. Chánh niệm là 
phần thứ bảy trong tám phần của Bát Thánh 
Đạo. Nhờ chánh niệm mà hành giả có thể 
hiểu được thực tính của vạn hữu. 





(ID The meanings of “Smrti—Nghĩa của 
“Niệm”: 
1) Recollection: Memory—Mindfulness— 


Wrath—Thought—To think on— 


4171 


Remembrance—Thinking of 
Calling to mind—Reflect—To remember—— 
Ký ức không quên đối với cảnh. 


Of UDOn— 


2) Toread: To recite——To say—Niệm Kinh. 

3) “Sat” also has the following meanings— 
Niệm còn bao gồm những nghĩa sau đây: 

a) Attentiveness: Sự chăm chú. 

b) Fixing the mind strongly on any subJect: Sự 
chú tâm mạnh mẽ vào vấn đề gì. 

e)_ Mindfulness: Sự chú tâm vào một điểm. 

d)_ Remembrance: Sự hồi tưởng. 

e) Memory: Ký ức (sự nhớ). 


?_ Attentiveness: Sự lưu tâm. 

Reflection: Sự ngẫm nghĩ. 

Recollection: Sự tưởng nhớ. 

1) COnSCIOUSness: Ý thức. 

j_ AI that arise from our mind: Tất cả những gì 
khởi lên từ trong tâm. 

See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Smrtibala (skt): Niệm Lực Power of memory 
or thought (mindfulness) which destroys falsity, 
one of the five powers or bala, or one of the seven 
bodhyanga—Một trong ngũ lực hay một trong thất 
bổ đề phần, sức chuyên niệm có thể diệt trừ được 
ảo tưởng giả tạo—See Five powers. 
Smrifi-buddhi (skÐ: Smriti-jnanin (skt) Niệm 
tỉnh thức—A thought of awareness 

Smrtindriya (skt): Memory—The root or organ 
of memory, one of the five Indriya—Niệm Căn, 
một trong năm căn—See Five organs of the 
senses, and 'wenty twO rOofs. 

Smrifiprajanyin (p): Niệm trì. 
Smrti-sambodhi: of 
remembering the varlous peaceful and purified 
sfafes passed through ¡in contemplation—Khả 
năng ghi nhớ những trạng thái an tịnh qua thiển 
quán—See Seven Bodhyangas. 
Smrti-upasthana (skt): Tỳ Bạt Da Tư—The four 
department of memory——See Smrtyupasthana, and 
Four Foundations of Mindfulness. 


Niệm—Power 


Smrti-vijnanana (skt: Niệm biết—Knowing in 
accordance with ordinary people”s knowledge——A 
thought of knowing—Discerning thought—Biết 
theo trí phân biệt của phàm phu. 


Smrti-vinaya (sk): Ức Niệm—No witness or 
proof—No recollectton—Làm cho một người nhìn 
nhận rằng mình không còn nhớ gì về vấn để đã 
tranh chấp nữa—To make one admit that his 
memory had failed in regard to the point of 
dispute—Ưng dữ ức niệm tỳ ni (có chứng cớ rằng 
mình không biết hay không nhớ)—See Seven 
rules øIven 1n the Vinaya for settling disputes 
among monks and nuns. 

Smrtyupasthana (skU): Sai-patthana (p)—Tỳ 
Bạt Da Tư—Niệm Xứ—-Four subjects to be 
contemplated—“Smrtyupasthana” the 
presence 1n the mind of all memories, or the 
reglon which Is contemplated by memory, or 
obJects on which memory or the thought should 
dwell. “Smrtyupasthana” 1s a Sanskrit term for 
“establishments of mindfulness,” according to the 
Majjhima Nikaya: “Thus, I have heard. Ôn one 
Occasion, the Blessed One was living in the Kuru 
COUntry town of the named 
Kammasadhamma. There He addressed the 
Bhikkhus thus: “Bhikkhus.” “Venerable sir,” they 
replied. The Blessed One said. Bhikkhus, this 1s 
the direct path for the purification of beings, for 
Surmounting (overcoming) 
lamentation, for the disappearance of pain and 
grief, for the attainment of the true Way, for the 
of Nibbana, namely, the 
foundatons of mindfulness. What are the four? 
Here, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating 
the body as a body, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness (envy) and 
grief for the world. He abides contemplating 
feelines as feelings, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away covetousness and ørIef 
for the world. He abides contemplating mind as 
mind, ardent, fully aware, and mindful, having put 
away coveftousness (envy) and grief for the world. 
He abides contemplating mind-objecfs as mind- 
obJects, ardent, fully aware, and mindful, having 
put away covefousness (envy) and grief for the 
world.” Mindfulness of the body ¡nvolves 
cultivating of 
exhalation, physical postures such as walking, 
síanding, lying, and sifting, etc., awareness of 
bodily activiies and functions, contemplation of 
the various parts of the body, and analysis of the 





ƒmeanS 


at a Kurus 


SOTTOW and 


realization four 


awareness inhalaton and 


4172 


elements that make up the body. Mindfulness of 
feelings refers to cultivating awareness of feelings 
as pleasant, unpleasant, neutral, 
recognizing their transitory nature. The training in 
mindfulness of mind consists In becoming aware 
of the arising and passing away of thoughts and 
categorizing them as deluded or non-deluded, 
afflicted nor no-afflicted. The final element refers 
(to cultivating awareness of the nature of the 
phenomena of experience, how they arise and 
pass away, and understanding that they are 
composite. In Mahayana, mindfulness of body, 
feelings, mind, and phenomena ¡is combined with 
meditation that perceives them as being empty of 
inherent existence—Niệm xứ có nghĩa là dùng trí 
để quán sát cảnh. Theo Kinh Trung A Hàm: “Tôi 
nghe như vây. Một thuở nọ Thế Tôn ở xứ Câu 
Lâu, Kiềm Ma Sắt Đàm là đô thị của xứ Câu Lâu. 
Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo: 'Này các Tỳ 
Kheo.” Các Tỳ Kheo vâng đáp Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn!” Thế Tôn thuyết như sau. Nầy các Tỳ 
Kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. 
Đó là Tứ Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Nầy các Tỳ 
Kheo, ở đây Tỳ kheo sống quán niệm thân thể 
trên thân thể, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời; sống quán niệm cảm thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán niệm tâm 
thức trên tâm thức, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp 
trên các pháp (hay đối tượng của tâm thức nơi các 
đối tượng tâm thức), nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời.'” Tỉnh thức về 
thân quan hệ tới việc tu tập tỉnh thức về sự thở 
vào và thở ra, những uy nghi đi, đứng, nằm, ngôi, 
vân vân, quán tưởng những phần khác nhau của 
thân chỉ là một tổng hợp của nhiều yếu tố làm 
thành. Tỉnh thức về thọ chỉ sự tu tập tỉnh thức về 
vui, buồn, không vui không buồn, và chấp nhận 
bản chất tạm thời của chúng. Tu tập tỉnh thức về 
tâm bao gồm tỉnh thức những niệm khởi lên rồi 
biến đi, phân loại chúng như mê mờ, không mê 
mờ, phiển não, không phiển não. Cuối cùng là 
tỉnh thức về pháp tức là tu tập tỉnh thức bản chất 
của vạn hữu, chúng khởi lên và biến đi thế nào, 
và thông hiểu thành phần của chúng. Trong Phật 


and and 


giáo Đại Thừa, sự tỉnh thức về thân, thọ, tâm và 
pháp được phối hợp với thiển tập để nhận biết tất 
cả những thứ ấy đều không có thực tánh hiện hữu. 
**See Four Foundations of Mindfulness, and 
Thirty-seven Aids to Enlightenment. 

Smuøgsler: Kẻ buôn lậu. 

Snake (n): Con rắn. 

Snake-legs: Xà Túc—Snake”s legs, ¡.e. the non- 
exiIstent, e.ø. the turtles hatlrs or the rabbit 
horns—Chân rắn, ý nói về chuyện không tưởng 
như lông rùa sừng thỏ vậy. 

Snake-medicine: Xà Dược —Snake-medicine, 
name of the Sarpausadhi monastery In Udyana, 
where Sakyamuni 
appeared as an Immense snake, and by gIving his 
flesh saved the starving people from death—Xà 
dược hay thuốc rắn là tên của tự viện Sarpausadhi 
ở Udyana, nơi mà trong một tiền kiếp Đức Phật 
Thích Ca đã hóa ra một con rắn lớn, bố thí thịt để 
cứu những người đang chết đói. 

Snap the fingers: Đạn Chỉ—Một cái khẩy móng 
tay—To snap the fingers, In assent, In Joy, 1n 
Warning; a measure of time equal to twenty winks. 
A snap of the fingers, said to be one sixtieth of a 
twinking (shining with a flickering or sparkling 
ligh)—Búng móng tay. Một khoảng thời gian 
tương đương với 20 cái khảy móng tay—See Four 
short divislons of time. 

Snare (n & v): Cạm bẫy——Mưu chước. 

Sneha (p): Oil—Dầu. 

Snoti (skt): Niệm. 

Snow ø00se: Thủy Lão Hạc—A kind of rare 
øoose in China, very rarely seen—Một loại ngỗng 
tuyết ở Trung Quốc, rất hiếm thấy xuất hiện. 
Snow Lion Publications: Leading publisher of 
books on Buddhism. It was founded In 1970s as an 
outlet for translations of oral teachings by Tibetan 
teachers and translatons of Tibetan Buddhist 
texts, but latter expanded ifs offerings. Today, 1t 
has a large catalog of books on a broad spectrum 
of Buddhist Studies, and 1t also distributed by 
other publisherse—Nhà xuất bản dẫn đầu trong 
việc xuất bản sách báo Phật Giáo. Được thành lập 
vào thập niên 1970s như một nơi để phiên dịch 
những lời Phật dạy của các Sư Tây Tạng và giáo 
điển Mật Tạng, nhưng về sau nầy nó được phát 


In a fÍormer Incarnation 


4173 


triển rộng ra. Hiện nay nhà xuất bản nầy có một 
bộ danh mục ấn hành kinh sách nghiên cứu Phật 
Giáo rất lớn, phân phối luôn cho cả các nhà xuất 
bản khác. 

Snow Mountain: Tuyết Sơn—The 
mounfains, the Himalayas, northern India—Ngọn 
Hy Mã Lạp Sơn, nằm về phía bắc Ấn Độ. 
Snuffed out: Bị tiêu tan. 


SnOW 


S0: 

l) Sampha (sk: (Communfty of monks— 
Monks—Tăng. 

2) Samjna (skÐ: Thinking—Tư tưởng. 


3) Tatha (sk: As—ln such manner—LIke— 
Thus—Như. 

a) So: Như thế đó. 

b) It is used ¡n the sense of the “absolute” or 
“Sunya.”: Được dùng với nghĩa “Tuyệt Đối” 
hay “Không”. 

c) The ulimate reality: The undifferentiated 
whole of things—Thực Tướng không sai biệt 
của vạn hữu. 

d) The reality of all Buddhas: Chư Phật chi Thực 
Tướng—Thực tướng của chư Phật. 

e) The nature of all things: Pháp Tánh—Chư 


Pháp chi Tánh hay tánh của vạn pháp. 

f? The real so, or suchness, or reality, the 
altimate or the all: Bhutatathata (skt)—Chân 
Như. 

Soaking clothes: Quần áo ướt (ngâm trước khi 

giặÐ—A Bhiksu or Bhiksuni should not leave his 

or her clothes soaking for a long period of time 
without washing and drying them so that they do 
not disintegrate 1n a short tme——VỊ Tỳ Kheo hay 

Tỳ Kheo Ni không nên để quần áo ngâm nước 

quá lâu, mà nên sớm giặc và phơi cho khô để 

quần áo không bị hư rách trong thời gian ngắn. 

Soap-berry shrubs: Mộc Hoạn Tử—Vô Hoạn 

TỬ—A tree whose wood can exorcise evil spirits, 

or whose seeds are used as rosary beads. It is said 

to be the arista, which means unharmed, secure; It 
1s the name of the soap-berry and other shrubs— 

Một loại cây có khả năng tránh được tà quỷ. Hạt 

của nó có thể dùng làm tràng hạt. Cây còn mang 

ý nghĩa bất hại hay an toàn. Nó còn là tên của 

một loại trái dâu dùng làm xà bông. 

Sobei (jap): Quân Nhân Tăng Sĩ—A Japanese 

term for “warrlor monks.” A class of monks in 


medieval Japanese monasteries, who formed 
military unifs that both protected monasferies from 
ther enemies and also fouph(t against other 
monasteries. Records of the time Indicate that the 
purpose of these monks was to protec(t their 
monasferies” property and power to seize the 
property of other monasteries. By the twelfth 
century, most Buddhist monasteries In Japan had 
ther own monk-armies, which in many cases 
exerted (xử dụng) considerable power. There are, 
for example, accounts of fighting monks storming 
the capital and forcing the court to grant therr 
demands. They would often carry icons believed 
to enshrine a Shinto deity (kamn). The purpose of 
this 1s to đissuade (khuyên can) øovernmentf troops 
from fighting with them, since damaging the Icons 
would anger the Shinto deity—Từ Ngữ Nhật Bản, 
có nghĩa là “Những Quân Nhân Tăng Sĩ” Một 
giai tầng Tăng Sĩ thời Trung Cổ trong các tự viện 
Nhật Bản, những vị nầy đã thành lập những đơn vị 
quân đội, vừa bảo vệ tự viện, vừa chống lại các tự 
viện khác. Tài liệu cho thấy mục đích của những 
vị sư nây là bảo vệ tài sản của tự viện và thu tóm 
quyền bính nhằm tranh đoạt tài sản của các tự 
viện khác. Vào khoảng thế kỷ thứ 12, hầu hết các 
tự viện ở Nhật đều có quân đội Tăng Sĩ riêng 
biệt, trong nhiều trường hợp, quân đội càng lớn 
được coi như quyển bính càng rộng. Có những 
quân nhân Tăng sĩ đã càn quét kinh đô và bắt 
buộc triều đình phải ký những sắc lệnh do họ áp 
đặt. Họ thường mang những dấu hiệu có tính tín 
ngưỡng và xây dựng lăng tẩm Thần Chủ Thần 
Đạo. Mục đích nhằm răn đe chánh phủ không nên 
đánh lại họ, vì làm tổn hại những dấu hiệu nầy sẽ 
làm Thân Chủ Thần Đạo nổi giận. 

Sobha (p): Beauty—Nét đẹp. 

Sobhati (p): To look beautiful——Trông đẹp đẽ. 
Socafi (p): To mourn—Thương khóc. 

Soceyya (p): Purity—Sự thanh tịnh. 

Social and cultural reasons: Lý do xã hội và 
văn hóa. 

Social development: Sự phát triển xã hội. 
Social reformer: Nhà cách mạng xã hội. 

Social revolution: Cách mạng xã hội. 

Social and scienfific progress: Sự tiến bộ về 
xã hội và khoa học. 


4174 


Socialization (n): Sự xã hội hóa. 

Society (n): Xã hội. 

Sodaka (p): Wet (a)—Ướt. 

Sodariya (p): Born of the same mother (a)— 
Cùng một mẹ. 

Sodhaka (p): One who cleanses (purifies)— 
Người có đời sống tịnh hạnh. 

Sodhapeti (p): To cause to clean—Làm cho 
thanh sạch. 

Sodhetfi (p): To make clean—Làm cho hanh sạch. 
Soft (a): Dịu dàng——Dju ngọt —Sweet. 

Soft or gentle words: Nhuyễn Ngữ—Soft or 
gentle words adapted to the feeling of men——Lời 
nói nhẹ nhàng êm ái phù hợp với tình người (theo 
kinh Niết Bàn, chư Phật thường nói lời nhuyễn 
ngữ; vì chúng sanh nên có khi phải nói lời thô 
ngữ. Thô ngữ và nhuyễn ngữ đều quy về đệ nhất 
nghĩa)—See Coarse words. 

Soft hands and feet: Tay chân đều mềm dịu — 
See Thirty-two auspIcIous marks. 

Soft and hard: Nhu và cương. 

Solf smooth skin: Da mỏng và mịn—See Thirty- 
fwOo auspIcIous marks. 

Soft words: Nhuyễn Ngữ—See Soft or gentle 
words. 

Sofukuji (jap): Thánh Phước Tự (Nhật Bản). 
Soøa (jap): Dòng họ Tô Ngã (Nhật Bản). 
Sogandhika (p): The white water-lily—Bông lục 
bình trắng. 

Sogdian: A province of the Ancient Persian 
Empire with its capital Samarkand—Một tỉnh của 
đế quốc Ba Tư thời cổ với thủ đô là Samarkand. 
Sogen (jap): Phái Tổ Nguyên (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Sogyal Rinpoche (1945 - ): Reincarnate lama of 
the Nyingmapa lineage, student of Jamyang 
Khyentse Chogi Lodro (1896-1969), who 
recognized him as the reincarnaton of Terton 
Sogyel (1826-1926). He also studied with DudJom 
Rinpoche Jikdrel Yeshe Dorje (1904-1987) and 
Dingo Khyentse Rinpoche (1910-1991). In 1971, 
he traveled to England, where he studied 
Comparative Religion at Cambridge University. In 
1974, he began teaching medifation. Since then, 
he became increasingly popular in Western 


countries, and his Rigpa Foundation has centers all 
over the world. His Tibetan book of “Living and 
Dying” has become a best-seller. In this book, he 
repeatedly mentions about dying a peaceful death, 
but 1t 1s also clear that we cannot hope to die 
peacefully If our lives have been full of violence, 
or If our minds have mostly been agitated by 
emotions like anger, attachment, or fear. So 1Ÿ we 
wish to die well, we must learn how to live well: 
hoping for a peaceful death, we must cultivate 
peace In our mind and In our way of life——VỊ Lạt 
Ma tái sanh của dòng Phra Upali, đệ tử của ngài 
Jamyang Khyentse Chogi Lodro, người thừa nhận 
Sogyal Rinpoche đích thực là tái sanh của Terton 
Sogyel. Sogyal Rinpoche cũng theo tu học với 
Dudjom Rinpoche Jikdrel Yeshe Dorje và Dingo 
Khyentse Rinpoche. Năm 1971 ông du hành sang 
Anh quốc, tại đây ông theo học Tỷ Giảo Tôn Giáo 
tại Đại Học Cambridge. Năm 1974, ông bắt đầu 
dạy thiển. Từ đó càng ngày ông càng được các xứ 
phương Tây biết đến, và Cơ Sở Rigpa của ông có 
trụ sở khắp nơi trên thế giới. Quyển “Tử Thư Tây 
Tạng” của ông đã trở thành quyển sách bán chạy 
nhất. Trong quyển sách này ông nhắc đi nhắc lại 
về một cái chết an bình, nhưng rõ ràng chúng ta 
không thể nào hy vọng chết một các an bình nếu 
cuộc sống của chúng ta đầy bạo động, hay tâm 
tưởng chúng ta phần lớn bị quấy nhiễu bởi những 
tình cảm giận hờn, chấp trước, hay sợ hãi. Chính 
vì vậy mà nếu như chúng ta muốn chết bình an, 
chúng ta phải tập sống một cách tốt đẹp: hy vọng 
chết bình an chúng ta nên tu tập bình an trong tâm 
cũng như lối sống hằng ngày của chúng ta. 
Sohajja (p): Friendship—Tình bạn. 

Sohei (ap): Tăng binh (để tự bảo vệ các chùa tại 
Nhật Bản). 

Soïil of affliction: Mud of affliction—Phiển não 
nê. 

Soiled: Upaklista (skt)—Defiled—Polluted— 
Stained—Sở nhiễm—That which is soiled or 
sfained. 

Soji-ji: Chùa Tổng Trì One of the two main 
temples of the Japanese Soto school of Zen, the 
other being Eithei-di. It was founded by Gyodi In 
the eight century as a Hosso monastery. After 
Keizan Jokin (1268-1325) was appointed abbot In 
1321, it became a Zen monastery. Ït was 


4175 


destroyed by fire 1898, 
Yokohama—Một trong hai ngôi chùa chính của 
tông Thiển Tạo Động của Nhật Bản, chùa kia là 
Eithei-di. Chùa được Thiển sư Gyodi khai sơn vào 
thế kỷ thứ 8 như là tu viện của tông Pháp Tướng. 
Sau đó Thiền sư Thiệu Cẩn được bổ nhiệm về trụ 
trì vào năm 1321, từ đó chùa trở thành ngôi Thiền 
viện. Chùa bị lửa thiêu rụi năm 1898, và được xây 
dựng lại tại Yokohama. 

Sojo (jap): Chức Tăng Chánh trong Phật giáo 
Nhật Bản. 

S0journ (n & v): Ở tạm. 

S0journer (n): Người ở tạm. 

S0journment (n): See Sojourn. 

Soka (p): Grief—Sorrow——Phiễển não. 

Soka Gakkali (jap): Hội Giá Trị Sáng Tạo—A 
Japanese term for “Value Creation Society,” one 
of the two main contemporary orgøaniations, along 
with Nichiren Shoshu that trace themselves back 
to Nichiren (1222-1282). The Nichiren Shoshu 
Sokagakkal or Nichiren Value Creatlon Soclety 
was founded in 1930 by Tsunesaburo Makiguchi 
and further expanded by his disciple Josei Toda 
(1900-1958). It was formally incorporated in 1937, 
and in 1951 adopted the name Nichiren Shoshu 
Sokagakkal. After an acrimonious battle between 
the Monkhood and the lay leadership, in 1991 the 
hiph Monk of Nichren Shoshu, Nikken Abe, 
officially excommunicated the lay Soka-Gakkal 
Organization. He declared that only the Monkhood 
of the Nichiren Shoshu represented the true 
tradition of Nichiren, and further claimed that only 
1“ Gohonzon (a scroll of inscribed by Nichiren 
with the Chinese characters of the Daimoku) is an 
authentic basis for chantng and worship. The 
Soka Gakkal rejected this claim and assert that 
their Gohonzon 1s equally effective—Thuật ngữ 
Nhật có nghĩa là “Hội Giá Trị Sáng Tạo,” một 
trong hai tổ chức chính vào đương thời tại Nhật, 
cùng với Hội Nichiren Shoshu bắt nguôn từ ngài 
Nhật Liên vào thế kỷ thứ 13. Nichiren Shoshu 
Sokagakkai hay Hội Giá Trị Sáng Thế Nhật Liên 
(Nichren Value Creaton Soclety) được 
Tsunesaburo Makiguchi sáng lập vào năm 1930 
và được đệ tử của ông là Josei Toda phát triển 
rộng rải. Năm 1937 thì hai hội này chính thức kết 
hợp với nhau, và vào năm 1951 chấp nhận tên hội 


1n and rebuilt 1n 


là Nichiren Shoshu Sokagakkal. Sau một cuộc 
chiến gay gắt giữa lãnh đạo của giới Tăng sĩ và 
tại gia, vào năm 1991, vị lãnh đạo cao nhất của 
NÑichiren Shoshu là Nikken Abe chính thức khai 
trừ tổ chức tại gia Soka-Gakkai. Ông ta tuyên bố 
rằng chỉ có Tăng sĩ của tổ chức Nichiren Shoshu 
là đại diện chân chính cho truyền thống Nhật 
Liên, và cho rằng chỉ có cuộn giấy có chữ viết 
bằng Hoa ngữ thủ bút của ngài Nhật Liên dùng để 
trì tụng và lễ bái mà nhóm nàyy đang có mới là 
đích thực căn bản cho việc trì tụng và lễ bái. 
Nhóm Soka Gakkai bác bỏ luận cứ này và xác 
nhận rằng cuộn giấy Gohonzon của họ cũng có 
hiệu lực y như vậy. 

Soki (p): Sorrowful (a)—Phiển muộn. 
Sokkuram: A grotto near the crest of Mount 
Jinhyungdong Kyongsangbukdo  Province, 
Korea, which houses a stone Buddha statue that 1s 
widely regarded as one of the great religious 
treasures of Korean Buddhism. It was carved 
dunng the Uniied Silla period (668-918), 
comissioned by Kim-Tae-Song. Ït was constructed 
some time around 751—Hang động gần núi 
Jinhyungdong trong tỉnh Kyongsangbukdo, thuộc 
Triều Tiên, trong đó hãy còn lưu trữ một tượng 
Phật bằng đá được mọi người xem như là bảo vật 
tôn giáo của Phật giáo Triều Tiên. Tượng được 
tạc dưới sự bảo trợ của vua Kim-Tae-Song thời 
Silla thống nhất. Hang động này được xây dựng 
vào khoảng năm 75T. 

SoKu 0ap): 

I1) Tobe—Tức là. 

2) Sparsa (skt): Sensaton—Touch—Xúc. 


1n 


Sokui-Kanjo (ap): Lễ ấn vị quán đẳnh (lễ đăng 
quang của hoàng đế Nhậ0). 

Sokushin Jobutsu (jap): Thành Phật ngay trong 
thân này —A lapanese term for “becoming a 
Buddha in this very body.” This 1s the central 
notion of Japanese Shingon tradition, according to 
which one does not need to abandon the body to 
become a Buddha because the “three mysteries” 
(sammitsu) of body, speech and mind can be 
progressively Iidentified with those of Vairocana. 
Through ritual practices and visualizatlons, one 
actualizes the state of mind of Vairocana—Thuật 
ngữ Nhật Bản có nghĩa là “thành Phật ngay trong 
thân này.” Đây là khái niệm chủ yếu của truyền 


4176 


thống Chân Ngôn Nhật Bản, theo đó hành giả 
không cần phải bỏổ thân này mới thành Phật vì 
“tam mật” trong thân, khẩu, và ý có thể tiến triển 
từ từ cho giống với những phẩm chất của Phật Tỳ 
Lô Giá Na. Qua những tu tập nghi thức và quán 
tưởng, hành giả có thể thực chứng được tâm thái 
của Đức Đại Nhật Như Lai. 

Solace (n): Sự an ủi 

Solar eclipse: Nhật thực. 

Soldiers must be well trained rather than 
numerous: Binh tại tính nhi bất tại đa (quân lính 
cần tỉnh nhuệ chứ không cần đông, ý nói phẩm 
chất mới quan trọng). 

Sole (a): Duy nhứt—Unique—Only. 

Soles of the feef-Hells: Lòng bàn chân sanh Địa 
ngục—When the person”s soles of the feet are the 
last to remain warm, the spirit of that person has 
been fallen ¡n the hell—Khi điểm nóng sau cùng 
trong thân là lòng bàn chân, thì thần thức của 
người ấy đã bị đọa vào địa ngục. 


Soleminded: Chief or sole duty—Single- 
minded—Chuyên tu—Seec Two kinds of 
devotions. 

Soles, palms, shoulders, crown well- 


rounded: Distinctive and full —Lòng bàn chân, 
bàn tay, hai vai và trên đỉnh, bảy chổ ấy đều đầy 
đặn—See Thirty-two auspIcious marks. 

Solely invoke a certain Buddha: Chuyên niệm 
Phật (chuyên niệm hồng danh của một vị Phật nào 
đó). 

Solely and purely: Chuyên tỉnh. 

Solemn (a): Trọng thể—Uy nghỉ. 

Solemn utferanee: Lời nói nghiêm trang. 
Solemnity (n): Sự trọng thể. 

Solemnization (n): Sự mừng lễ một cách trọng 
thể. 

Solemnize (v): Mừng lễ một cách trọng thể. 
Solemnly: Long trọng. 

Solicitous (a): Lo lắng——Quan tâm. 
Solicitude (n): Sự lo lắng. 

Solid (a): Vững chắc. 

Solid attachment: Abhinivesasamdhi 
Chấp chặt. 

Solid foundation: Nền tảng vững chắc. 


(skÙ— 


Solid matter: Đất—See Four great elements. 
Solid miỉnd: Tâm kiên cố—See Ten profound 
minds. 

Solid samadhi: Định lực kiên cố—Owing to the 
solid samadhi, demons can not come to bother 
practitioners, nor can they wave the practitioners” 
resolve for cultivation—Hành giả nhờ có định lực 
kiên cố mà ma quân không thể đến gần quấy phá 
được, không thể làm cho tâm lay động. 
Solidarity (n): Tính liên đới. 

Solidity (n): Thể đặc —Đất. 

Solitarv: Vivikta (sk)——Secluded—Tịch Tịnh— 
See Eternal peace. 

Solitary Enlightened One: Pratyeka-Buddha 
(sk)—Bích chi ca Phật đà—Duyên Giác Phật 
(Bích Chi Phật) —Độc Giác Phật—See Pratyeka- 
Buddha. 

Solitary, forsaken spiri(: Disconsolate spirit 
who has no relatives to worship—Cô hồn. 
Solitary hells: Cô độc địa ngục—See Hell, and 
Three kinds of hells. 

Solitarv spirit: Disconsolate spirt—Forsaken 
spiri—Solitary spirit—Cô hồn—See Disconsolate 
SpII. 

Solitude (n): Sự cô tịch—Sự tnh lặng. 

(DĐ Swimming against the common stream——LỘI 
ngược dòng đời: People are so used to noise 
and talk, that they feel lonely and out of place 
1f they do not speak. But 1Ÿ we train ourselves 
1n the art of cultivating silence, we wIll learn 
to enjoy i—Người ta vì đã quá quen với tiếng 
động và chuyện trò nên lúc nào không có nói 
chuyện là người ta cảm thấy cô đơn quạnh 
quẽ. Nhưng nếu chúng ta tự rèn luyện nghệ 
thuật trau dồi sự im lặng” thì từ từ chúng ta sẽ 
thấy thích thú với sự im lặng. 

Retreating in search of the inner silence——Trở 
về tìm sự yên lặng bên trong: Go placidly 
amid the noise and haste and remember that 
there Is peace ¡n silence. We must take time 
Off to øo Into retreat 1n search of silence. We 
must, now and then, break away from mofion 
to remain motionless, even though this 1s only 
a temporary period. Ï( is a peaceful form of 
existence. In lonely retreat, we experlence 
the value of silent contemplation. We make 


qI) 


4177 


an inward journey. When we withdraw Into 
silence, we are absolutely alone fo see 
ourselves as we really are, and then we can 
learn to overcome the weaknesses and 
limifations In ordinary experlence—Hãy lặng 
lẽ tiến bước giữa cảnh ồn ào nhộn nhịp và 
nhớ rằng có sự an lạc trong im lặng. Chúng ta 
phải có lúc xa rời cuộc sống ồn ào để rút vào 
ẩn dật để tìm sự im lặng, dù rằng chỉ là một 
giai đoạn tạm thời. Đó là một hình thức nhàn 
lạc của kiếp nhân sinh. Trong nếp sống ẩn dật 
đơn độc, chúng ta sẽ chứng nghiệm giá trị của 
những phút trầm lặng. Chúng ta hành trình trở 
vào bên trong của chính chúng ta. Khi chúng 
ta rút lui vào ¡im lặng, chúng ta sẽ tuyệt đối 
đơn độc để nhìn vào thực chất của chính 
chúng ta, thấy chúng ta đúng như sự thật mà 
chúng ta là, và chừng đó chúng ta có thể học 
hỏi được phương cách vượt qua những khuyết 
điểm và giới hạn của cuộc sống bình thường. 


II) Only meditation can help us make an Inward 


journey—Chỉ có Thiền định mới có thể giúp 
chúng ta hành trình vào nội tâm: Time spent 
in secluded contemplation 1s not wasted; 1t 
goes a long way to strengthen a man”s 
character. Ït is an asset to our daily work and 
progress If we can fnd the time to cut 
ourselves off from routine and spend a day or 
fwo in quiet contemplation. This 1s surely not 
escapism or living In Idleness, but the best 
way to sfrenethen our mind and menrtal 
qualities. It 1s a beneficial introspection; It 1s 
by examining one”s thoughts and feelings that 
one can probe Iní(o the inner meaning of 
things, and discover the power within—Thời 
gian mà chúng ta trải qua trong lúc thiển quán 
không phải là vô ích. Về lâu về dài thì công 
trình tu tập thiển quán sẽ tạo cho chúng ta 
một tánh chất mạnh mẻ. Thật là lợi lạc cho 
việc làm hằng ngày và sự tiến bộ nếu chúng 
ta có thể tìm được thì giờ để tự tách mình ra 
khỏi những công việc mà từ lâu hằng ngày 
chúng ta vẫn làm và bỏ ra một hay hai ngày 
để yên tỉnh hành thiển. Đây chắc chắn không 
phải là sự trốn chạy hay sống trong nhàn rỗi, 
mà là phương cách tốt đẹp nhất để tăng 
cường tâm trí và phát triển tinh thần. Đó là 
cái nhìn trở vào bên trong chính mình, và cái 


nhìn này mang lại nhiều lợi lạc. Chính nhờ 
quan sát những tư tưởng và những cảm thọ 
của mình mà chúng ta có thể thấy sâu vào ý 
nghĩa của sự vật bên trong chúng ta và khám 
phá ra những năng lực hùng mạnh của chính 
mình. 


(V)Modern man and silence—Con người hiện đại 


Ù 


2) 


và sự tĩnh lặng: 

The modern man ¡1s starved of solitude. A 
litle solitude everyday, a litle aloofness, a 
litle cutting away from the madding crowd, 1s 
very necessary fo give balance to his mind 
which 1s greatly upset by rush and speed, the 
din and turmoil, the clash and clang of modern 
le. lt Is im and through solitude that the 
human mind gains In strenpth and power. 
Modern man seems to seek happiness ouftside 
Instead of seeking It within. He has become 
an extrovert. Happiness does not depend on 
the external world. Modern civilization 1s notf 
an unmixed blessing—Con người hiện đại 
khao khát nếp sống đơn độc. Một ít thì giờ 
độc cư mỗi ngày, một ít thì giờ xa la đám 
đông cuồng loạn là rất cần thiết để giữ thăng 
bằng cho tâm trí, cái tâm trí mà từ bấy lâu 
nay đã lâm bệnh vì hối hả quay cuồng, vì ồn 
ào huyên náo, vì va chm tranh đua trong cuộc 
sống hiện đại. Chính nhờ cuộc sống đơn độc 
mà tâm con người có thể đạt được sức mạnh. 
Con người hôm nay hình như chỉ mong cầu 
hạnh phúc từ bên ngoài, thay vì quay trở về 
với chính mình. Người ta lại hướng ngoại cầu 
hình. Hạnh phúc không tùy thuộc vào thế giới 
bên ngoài. Văn minh hiện đại không phải là 
một thứ phước đức không pha trộn. 

Man seems to have brought the external 
world under his sway. Sclence and technology 
seem to promise that they can turn this world 
Ino a paradise. Today, there 1s ceaseless 
work going on In all directions to improve the 
world. Scienfisís are pursuing their methods 
and experiments with undiminished vigor and 
determination. Man”s quest to unravel the 
hidden secrets of nature, continues unabated. 
Modern  discoveries and methods of 
communicatlon and contact have produced 
síartling results. All these Iimprovements, 


thouph they have ther advanftages and 


3) 


4) 


4178 


rewards, are entirely material and external. In 
spIte of all this, man cannot yet control his 
mind, he Is no better for all his sclentific 
progress. Within this conflux of mind and 
body of man, however, there are unexplored 
marvels to keep men of science occupIed for 
many years—Hình như con người mưu tìm 
hạnh phúc từ bên ngoài mình. Khoa học và kỹ 
thuật hình như đã hứa hẹn biến đổi thế gian 
này thành ra một thiên đàng. Ngày nay người 
ta không ngừng hoạt động nhắm về mọi 
hướng nhằm cải thiện thế giới. Các nhà khoa 
học nhiệt tình và quyết chí theo đuổi những 
phương pháp và những cuộc thí nghiệm. Cố 
gắng của con người để giúp vén lên bức màn 
bí mật bao trùm và che kín thiên nhiên vẫn 
tiếp tục bất khuất. Những khám phá và những 
phương pháp truyền thông hiện đại đã tạo 
được nhiều thành quả ly kỳ. Tất cả những cải 
thiện trên, mặc dù đã mang lại nhiều thành 
quả tiến bộ và tốt đẹp, đều hoàn toàn thuộc 
về ngoại cảnh và có tính cách vật chất. Mặc 
dù đã tạo được nhiều ư điểm và những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật kể trên, con người vẫn 
chưa kiểm soát được cái tâm của chính mình. 
Bên trong luồng trôi chẩy của tâm và thể xác 
có những kỳ diệu mà các nhà khoa học có thể 
còn phải bỏ ra nhiều năm nữa để khám phá. 
People are searching for solutions to thelr 
varlous problems im vain because theIr 
approach, their method, 1s wrong. They think 
all problems could be solved externally. Most 
of the problems, however, are Internal. They 
spring from the world within, and so the 
solution too, 1s to be sought within—Người ta 
đi tìm giải pháp cho những vấn để khác nhau 
của mình nhưng vẫn thất bại, vì phương pháp 
và lối để cập vấn để sai lạc. Họ tưởng rằng 
tất cả vấn để đều có thể giải quyết từ bên 
ngoài. Nhưng phần lớn các vấn để nằm bên 
trong, chứ không phải ở bên ngoài. Các vấn 
đề ấy đều xuất phát từ thế giới bên trong, và 
vì vậy cũng phải được giải quyết ngay từ bên 
trong. 

We hear that those Iinterested In 
environmerntal issues have raised their volce 
agaInst air pollution, sea and land pollution, 
but what of our mind pollution? Are we 


equally Interested In protecting and cleansing 
our mind? As the Buddha points out: “For a 
long time has man”s mind been defiled by 
greed, hated and delusion. Mentfal 
defilements make beings Impure; mental 
cleansing purifies them.”— Chúng ta thường 
nghe những người thường lưu tâm đến nạn ô 
nhiễm môi trường lên tiếng chống lại nạn làm 
ô nhiễm không gian, ô nhiễm biển cả, ô 
nhiễm đất đai, nhưng còn cái tâm ô nhiễm 
này thì sao? Chúng ta có chú ý đến việc bảo 
vệ và gội rữa cái tâm ô nhiễm của chúng ta 
hay không? Như lời Đức Phật dạy: “Từ lâu rồi 
tâm con người bị tham, sân, sỉ làm ô nhiễm. 
Sự ô nhiễm nơi tâm làm cho chúng sanh ô 
nhiễm. Gội rữa tâm làm cho chúng sanh trong 
sạch.” 

(V) The Buddhist way of Iife—Lối sống của 
người Phật tử: The Buddhist way of life ¡is an 
Intense process of cleansing one”s action, 
speech and thought. It is self development and 
self-purification 1n self-realization. 
Buddhismˆs emphasis 1s on practical results 
and not on philosophical speculation or logIcal 
abstraction. Hence the need to practice dally, 
a little meditation, to behave like the hen on 
her egøs; for we have been most of the time 
behaving like the squrrrel ¡in the hastily 
revolving cage—Lối sống của người Phật tử 
là một tiến trình tích cực thanh lọc từ hành 
động, đến ngôn ngữ và ý tưởng của mình. Đó 
là tự trau đổi, tự thanh tịnh dẫn đến tự chứng 
ngộ. Điểm mà Phật giáo nhấn mạnh là thực 
hành chứ không phải là lối lý luận về triết 
học trừu tượng. Do đó, chúng ta cần phải thực 
hành mỗi ngày một chút hành thiển, cũng 
giống như công phu của gà mẹ ấp trứng vậy, 
vì cho mãi đến hôm nay chúng ta vẫn còn 
hành động như một con chuột chạy vòng 
trong chiếc lồng trong vội vã. 

So-Liu-Na Buddha: Sa Lưu Na Phật. 

Solve one?s inner problems: Giải quyết những 

vấn để nội tâm——To resolve. 

So deep: Sâu xa. 

So-long: Chừng ấy 


4179 


Soma (p): The moon—Nguyệt—Mặt Trăng (thái 
âm)—See Seven brilliant 
luminaries. 

Soma-deva (skt): Candra-deva (skt)—Tô Ma Đề 
Ba—Nguyệt Thiên—The moon-deva. 


ones, and Nine 


Somanassa (p): Happiness—Hạnh phúc. 

Soma plant: Xưng Ý Hoa—The soma plant, 
sugsested by Sir Aurel Stein as possibly wild 
rhubarb—Còn gọi là hoa “đẹp ý,” được Sir Aurel 
Stein cho rằng đây là loại “đại hoàng” đại (loại 
hoa đẹp ý, còn gọi là Tu Mạn Na hay Tu Mạt Na, 
có nghĩa là thiện nhiếp ý hay hoa “đẹp ý,” màu 
vàng trắng, hương rất thơm, cây không lớn, cao 
khoảng dưới mười bộ Anh, tàng lá xòe ra như cái 
lọng). 

Soma-sarpa: Tô Ma Xà—A former incarnation 
of Sakyamuni when he gave his body as a great 
snake to feed the starving people—Tiển thân Đức 
Phật, khi Ngài bố thí thân rắn lớn để cứu những 
người đang đói. 


Somber (a): 
1) Ảm đạm—Gloomy——Dull—Overcast— 
Dreary. 


2) Tối tăm: Black —Dark——Obscure. 

Somma (p): Gentle (a)—Tử tế. 
Somnambulant: Thụy du. 

Somoku-Shin (jap): The mind of grass and 
trees—Thảo mộc tâm—It ¡is believed that the 
heart, soul, or mind 1s the interior part of the body, 
the center or core or essence or best or dearest or 
most secret part of anything. In some Buddhist 
doctrines, 1fs believed that even grass or trees 
have their own mind—Người ta tin rằng tâm là 
phần bên trong của thân thể, là phần trung tâm, 
cốt lồi, tinh túy, phần tốt quý và thiêng liêng nhất 
của chúng sanh. Trong một vài tông phái Phật 
giáo, người ta tin rằng ngay cả thảo mộc cũng có 
cái tâm. 

Son (n): Con trai. 

Son (kor): A Korean term for “Zen.” This ¡is the 
Korean tradilon of Zen, which according to 
traditional history was Introduced to Korea by the 
Silla monk Pomnang (Fa-lang). He traveled to 
China where he studied with the fourth patriarch 
of the tradition, Tao-Hsin (580-646). 
established Son school in Korea was Huiyang-san, 


The earliest 


and during the eiphth and ninth centuries Koreans 
who traveled to China to studied founded eight 
Son monasteries, which together with Huiyang- 
san became known as the “Nine Mountains” 
(Kusan Sonmun) tradition. Seven of these derived 
from the Hung-Chou school of Chinese Ch”an, and 
the sumi-san school derived from the Chan 
master Ch'ing-Yuan Hsing-Ssu ( - 740), whose 
lneage later developed into the Ts°ao-Tung 
school— Thuật ngữ Triểu Tiên có nghĩa là 
“Thiển.” Đây là Thiển theo truyền thống Triểu 
Tiên, theo lịch sử truyền thống được đưa vào 
Triểu Tiên bởi sư Pomnang dưới thời Silla. Ông 
du hành qua Trung quốc, tại đây ông học thiển với 
Tứ Tổ Đạo Tín. Dòng Thiển đầu tiên được thiết 
lập tại Triều Tiên là dòng Huiyang-san, và vào 
những thế kỷ thứ 8 và thứ 9 người Triều Tiên du 
hành sang Trung Hoa tu học và trở về xây dựng 8 
ngôi thiển viện, cùng với Huiyang-san để trở 
thành truyền thống “Chín Núi” (Kusan Sonmun). 
Bảy trong số 9 thiển viện xuất phát từ núi Hùng 
Châu, và truyền thống Sumi-san xuất phát từ 
Thiển sư Chỉing-Yuan Hsing-Ssu, về sau này 
phát triển thành tông Tào Động. 

Son of a barren woman: Thạch Nữ Nh—An 
impossibility—Con của Thạch Nữ, danh từ dùng 
để chỉ một việc không thể xãy ra được. 

Son of the Blessed One: Con của đấng Thiện 
Thệ. 

Son of Buddha: Believers ¡in Buddhism— 
Buddhists—Thiện tín —Phật Tử —See Buddhist. 
Son of compassion: Disciples of Maitreya 
Bodhisattva—Từ tử (đệ tử của Bồ Tát Di Lặc). 


Son of dharma king: Kumara (skÙ— 
Bodhisatva—Pháp vương tử—Bồổ Tát—See 


Bodhisattva. 

Son of the elders of Vaisali: Bảo Tích Trưởng 
Giả Tử —The son of the elders of Vaisali, who are 
sad to have offered canopies of the seven 
precilous things to Sakyamuni in pralse of his 
teachine—Con của một vị trưởng giả trong thành 
Vaisali, người đã dâng tràng phan thất bảo lên 
Phật Thích Ca, rồi tán thán Đức Phật. 

Son of Gods: Devaputta (p)— Thiên tử—Tiên 
đồng—See Son of heavens. 


4180 


Son of heavens: Emperor-Princess—Thiên Tử— 
Emperor or Princes, those who in previous 
incarnatons have kept the middle and lower 
grades of the ten good qualities (thập thiện), and 
1n consequence, are born here as princes or 
kings—Vua hay Thái tử, những người đã từng tu 
tập thập thiện trong đời trước và kết quả là đời 
nầy sanh ra làm vua hay thái tử. 

Son of Heaven of the Buddha-heart: Phật 
Tâm Thiên Tử—A name given to Wu-Ti of the 
Liang dynasty, 502-549 A.D.—Tâm Phật nơi vị 
con trời, một danh hiệu của Lương Võ Đế 502-549 
sau Tây Lịch. 

Son of heaven kỉng: Thiên Tử—See Son of 
heavens. 

Son of King Prasenajit killed all people ïn 
the Sakya tribe: Lưu Li Vương Thái tử con vua 
Ba Tư Nặc đem quân đến giết hết những người 
trong dòng họ Thích Ca—See Nine distresses. 
Son Thuy Temple: Chùa Sơn Thủy—See Non 
Nuoc Temple. 

Son of the True One: Chân Tử—A son of the 
True One, I.e. Tathagata; a Buddha-son, one who 
embodies Buddha”s teachins—Con của bậc Như 
Lai Chân Chánh, hay hành giả chân thực sanh ra 
từ miệng Phật, theo giáo lý của Đức Phật, y vào 
chánh pháp mà sinh ra. 

Son of Vajra-buddha: Kim Cang Phật Tử—Son 
of Vairocana Buddha, a term applied to those 
newly baptized ¡into the esoteric sect—Con của 
Kim Cang Phật hay con của Đức Đại Nhật Như 
Lai, từ dùng để chỉ những người mới được làm 
phép gia nhập vào Mật Giáo. 

Sona (p): A dog—Con chó. 

Sona Thera (p): Tên một vị tỳ khưu ni. Bị con 
cái ruông bỏ Sona vào chùa tu và đắc quả. 

Sondđa (p): Addicted to (a)—Nghiện ngập. 

Song (n): Bài ca. 

Sonøs in praise of the Buddha: Stotra (skÙ— 
Bài tụng tán thán Đức Phật. 

Songøwangsa: One of Korea”s “three jewels” 
temples, representing the Samgha, the others are 
Haeinsa, representing the Dharma, and Tongdosa, 
representing the Buddha. It 1s located on Mount 
Chogye, named after the mountain In China on 
which Hui-Neng lived. It was originally founded 


by Chinul (1158-1210) as a medifation retreat, but 
later grew to be one of the Korea's largest 
temples—Một trong những ngôi chùa “Tam Bảo” 
của Triều Tiên, tiêu biểu cho Tăng Bảo, hai ngôi 
khác là Haeinsa, tiêu biểu cho Pháp Bảo, và 
Tongdosa tiêu biểu cho Phật Bảo. Chùa “Tăng 
Bảo” tọa lạc trên núi Chogye, được đặt theo tên 
của một ngọn núi ở Trung Hoa, nơi Lục Tổ Huệ 
Năng đã từng sống tại đó. Chùa này tiên khởi do 
Chinul sáng lập như một trung tâm ẩn cư Thiền, 
nhưng về sau này trở thành một trong những ngôi 
tự viện lớn nhất ở Triều Tiên. 
Soni (p): The waist—Thắt lưng. 
Sonita (p): Blood—Máu. 
Sonjong (kor): Truyền Thống Thiển—A Korean 
term for “Meditaton School.” During the reign of 
King Sejong (1418-1450) of the Choson dynasty, 
the number of Buddhist schools in Korea was 
reduced to two. Sonjong combined the Kyeyul 
(Vmaya), Chontae (Tien-T”an), and Son (Zen) 
traditions, while the Kyojong (Textual) school 
broupht together elements of the Hwaom (Hua- 
Yen), Posang (Fa-Hsiang), and Sammon (San- 
Lun) traditions. These two remained the only 
official schools of Buddhism In Korea until 1935—— 
Thuật ngữ Triều Tiên có nghĩa là “Truyền Thống 
Thiển.” Dưới thời vua Sejong của triểu đại 
Choson, số tông phái ở Triều Tiên giảm thiểu còn 
2 phái. Phái Thiển Sonjong phối hợp với các phái 
Luật tông (Kyeyul), Thiên Thai (Chontae) và 
Thiển Son, trong khi phái Kinh Lượng Bộ phối 
hợp với các phái Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, và 
Tam Luận. Hai tông phái mới này tổn tại như hai 
tông phái Phật giáo chính thức tại Triều Tiên cho 
mãi đến năm 1935. 
Sonship (n): Bổn phận làm con. 
Soon after: Ngay sau khi. 
Sooner or later: Không chóng thì chây. 
Sooth (v): 
I) To pacify—To setle—An (an ổn hay ổn 
định). 
2) Lắng đọng. 
Soofhsaying: Bói. 
Sopadhisesa-nirvana  (sk:  Saupadisesa- 
nibbana or Kilesa-parinibbana (p)—Hữu Dư Niết 


4181 


Bàn hay Hữu Dư Y Niết Bàn—Incomplete 
NÑirvana—See Incomplete nirvana. 

Sopa, Geshe Lhundrup (1923 - ): Name of a 
Gelukpa scholar, born in Tsang province of Tibet. 
He joined Sera monastery at the age of eighteen 
and in 1961 earned the Geshe Degree with highest 
distncton (lha-ram-pa). In 1967 he accept(ed an 
offer from Professor Richard Robinson to join the 
faculty of the University of Wisconsin-Madison, 
which had the first Ph.D. program in Buddhist 
Studies in North America. During his career there, 
he trained a number of students, many of whom 
have themselves become prominent scholars— 
Tên của một học giả thuộc trường phái Gelukpa, 
sanh tại tỉnh Tsang thuộc Tây Tạng. Ông gia nhập 
tu viện Sera ở tuổi 1§ và năm 1961 ông được cấp 
bằng cao nhất, bằng Lha-Ram-Pa. Vào năm 1967 
ông nhận lời mời của giáo sư Richard Robinson 
gia nhập phân khoa của trường Đại Học 
Wisconsin-Madison, nơi có chương trình Tiến Sĩ 
Phật Học đầu tiên tại vùng Bắc Mỹ. Trong suốt 
thời gian dạy học tại đây, ông đã huấn đạo một số 
đồ đệ, nhiều người trong họ đã trở thành những 
học giả nổi tiếng. 

Sopaka (p): A low-caste man—Người ở giai cấp 
thấp. 

Sopana (p): Stairse—A ladder—Cái thang. 
Sophisticated: Tỉnh vi. 

S0ppa (p): Ngủ nghỉ. 

Soracca (p): Gentleness (n)—Sự tử tế. 
Sorcerer”s arf: Sorcery—Chú thuật. 

Sorrow: Soka (skt——Grief. 





1) (n): Dukkha (p)—DIstress—Grief—MIisery 
Pain—Suffering—Sự đau khốổ—See Seven 
emotfions, and Eight winds. 

2) (v): Unsatisfying—Buồn phiền vì điều gì. 

3) Daurmanasyendrya (skÙ—Ưu căn—See 


Twenty fwo roots. 

S0rrow 0Ÿ parfing: Be sorrowful at separation— 
Ái tích (buồn thẳm lúc chia ly). 

Sorrow for sin: Đau khổ vì phạm tội. 

Sorrow and joy, each producing the other, 
or each being inherent in the other: Ai lạc 
tương sinh (Buồn vui cùng sanh ra lẫn nhau, nghĩa 
là buồn sinh ra vui, vui sinh ra buôn. Ý khuyên 
chúng ta khi gặp chuyện vui không nên quá vui, 


mà khi gặp chuyện buồn cũng không nên quá 
buồn vì trong vui có buồn và trong buồn có vui) 
Sorrowful (a): Buôn bã—Ảo não. 

Sorrowless: Vô sâu. 

Sorrowless One: The Happy One, an epithet of 
the Buddha—Đấng thoát ly sầu muộn, một danh 
hiệu của Đức Phật. 

S0san (jap): Zen master Seng-Ts°an (?-606)— 
Tăng Xán—See Seng-Tsˆan. 

Sosanika (p): One who lives in a cemetery— 
Người sống trong nghĩa địa. 

Soseiki (jap): Zen master She-Shih (1275-1351), 
also known as Muso-Kokushi who founded 
TenryuJị—Sư Sơ Thạch (1275-1351), cũng được 
biết như là Mộng Long Quốc Sư, ngươi khai sơn 
chùa Thiên Long (Nhật Bản). 

Sosefi (p): To cause to dry (to wither)—Làm cho 
khô héo. 

Sofa (p): The ear—Lỗ tai. 

Sofapamna (p): Quả Dự Lưu—Tu Đà Hườn— 
One who atfains the first stage of Sainthood, or 
one who has entered the stream. The first of the 
Four Paths to liberation. The position of the way 
of seeing. He still has to undergo seven Instances 
of birth and death—Người đắc quả Tu Đà Hườn— 
Tu Đà Huờn, nhập lưu: đắc quả thánh thứ nhất, 
kinh nghiệm Niết bàn lần đầu tiên, dứt trừ ba dây 
trói buộc: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Vì 
các phiển não đã yếu nên vị Tu Đà Huờn không 
bị tái sinh vào bốn cõi dữ. Hành giả đang trong tư 
thế thấy được Đạo. Còn gọi là thất lai vì vị Tu Đà 
Huờn chỉ còn tái sinh tối đa bẩy kiếp. 

Sofapatfi (p)›: Tu Đà Hoàn—Dự lưu—Nhập 
Lưu—Nghịch Lưu—Quả vị Dự Lưu đầu tiên— 
See Sotapanmna, and Four kinds of holy men (ID. 
Sotavinnanam (p): Srotravijnana (skt)—Ear- 
COnsciousness accompanied by equanimity—Nhĩ 
thức, đồng phát cùng thọ xả—See 
Srofrav1jnana. 

Sotindriya (p): The faculty of hearing—Nhĩ căn. 
Sofo: Tông Tào Động—]apanese 
“Ts°ao-Tung school,” 
lineages of Japanese Zen today, the other being 
Rinzal. It was founded by Dogen Zenji (1200- 
1253), who traveled to China in 1223 and studied 
with Ts°ao-Tung sect and several years later he 


sanh 


term for 


one of the two main 


4182 


returned to Japan to found the Soto there. In 
Vietnam, 1t 1s one of several dominant Zen sects. 
Other Zen sects ¡include Vinitaruci Wu-Yun- 
Tung, Linn-Chih, and Shao-T”ang, etc. There are 
several theorles as to the origin of the name 
Ts°ao-Tung. One 1s that It stems from the first 
character in the names of two masters in China, 
Ts°ao-Shan Pên-Chi, and Tung-Shan Liang-Chich. 
Another theory 1s that Ts°ao refers to the Sixth 
Patriarch and the Ch”an school was founded by 
Hui-Neng, the sixth patriarch. The tradition 
sresses the “Zen of silent awakening,” so called 
because It ¡is based “silent awakening” practice 
that does not rely on verbal Instructions or koan 
training. The main meditatfive practice of SofO 1s 
“just sitting,” in which one become fully involved 
in the practice of “silent awakening” without 
relying on supports sụuch as focusing on the breath 
or koans. According to 1s theory, the practice of 
“silent awakening” 1tself 1s the returning to one 
Buddha-nature of 
Buddhahood, which 1s inherent to all sentient 
beings—Từ ngữ Nhật Bản chỉ “Tông Tào Động,” 
một trong hai trường phái chính tại Nhật ngày nay, 
phái kia là Lâm Tế. Tông phái này được ngài Đạo 
Nguyên sáng lập. Vào năm 1223, ngài chu du 
sang Trung Quốc và tòng học với Thiển phái Tào 
Động, rồi vài năm sau đó trở về Nhật sáng lập 
thiển phái này ở đó. Ở Việt Nam thì Tào Động là 
một trong những phái Thiển có tầm cổ. Những 
phái khác là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, 
Lâm Tế, Thảo Đường, vân vân. Có nhiều thuyết 
nói về nguồn gốc của phái Tào Động. Một thuyết 
cho rằng nó xuất phát từ chữ đầu trong tên của 
hai Thiển sư Trung Quốc là Tào Sơn Bổn Tịch và 
Động Sơn Lương Giới. Một thuyết khác cho rằng 
đây là trường phái Thiền được Lục Tổ Huệ Năng 
khai sáng tại Tào Khê. Tông phái này nhấn mạnh 
vào Thiền “Mặc Chiếu,” gọi mặc chiếu vì nó 
không dựa vào những lời chỉ giáo bằng miệng hay 
công án. Thực tập chủ yếu của thiền Tào Động là 
“ngồi tỉnh lặng,” trong đó người ta trở nên quan hệ 
hoàn toàn trong việc thực tập thiển mặc chiếu, 
chứ không tập trung vào hơi thở hay công án. 
Theo giáo thuyết của tông phái này thì thực tập 
thiển mặc chiếu tự nó là trở về Phật tánh hay thực 
chứng Phật quả, vốn có sẵn trong chúng sanh mọi 
loài, chứ không phải tốn công đi tìm ở đâu. 


Innate or actualizatlon 


Sofoba (jap): Su-Tung-Po—One of the greatest 
lierary stars 1lluminating the cultural world of 
Sung——Một trong những ngôi sao văn học lớn làm 
sáng ngời thế giới văn hóa của nhà Tống. 
Sofoshu (jap): Tông Tào Động—See Ts°ao-Tung 
tsung. 

Soubahou (s): Đại la hán Tu bạt đà la (vị Thánh 
đệ tử cuối cùng của Phật Thích Ca). 
Souddharasmiprabha-Buddha 
Quang Phật. 

Soujnana (p): Thiện Huệ Bồ Tát. 
Soujata (sk0): Thôn nữ Tu xà đa— Thiện Sanh 
(người cúng dường thức ăn cho Thái tử Tất Đạt 
Đa khi Ngài sắp thành Phật). 

Soul (n): Linh Hồn. 

l) Atman (sk0: Pudgala (skÙ—Đại Ngã — 
Individual—Person—Self—Bổ đặc ca la— 
See Nine elements or nine substances (Bì). 
The intelligent spirit: Linh hỗn—Thần thức— 
Incomprehensible 
Externalists belleve that there exists a sSO 
called Soul. Buddhists believe that all living 
beings bring with them the1r consciousness In 
the six paths—Ngoại đạo tin có cái gọi là 
“linh hồn.” Phật tử tin mọi chúng sanh lăn 
trôi trong sáu đường chỉ vì tâm thức của họ— 
See Theory of self-creation. 

In Buddhist thoupht, there 1s no so-called 
“§oul”. Birth precedes death, and death also 
precedes bírth, so that the palr follow each 
other in bewildering succession. There 1s no 
so-called “Soul”, “Self”, or “Fixed entity” that 
passes from bírth to bíh. Though man 
comprises a psycho-physical unit of mind and 
matfer, the “psyche” or “mind” 1s not a soul or 
self, in the sense of an enduring entty, 
something ready-made and permanenI. Ït Is a 
force, a dynamic continuum capable of storing 
up memories not only of this life, but also of 
past lives. The mind or psyche 1s no more a 
fixed entity. The Buddha stressed that the so- 
called “being” or “individual” 1s nothing but a 
combination of physical and menfal forces, or 
energIes, a change with confinuity. Someone 
may ask, If there IS no transmierating 
permanent soul or self to reincarnate, then 
what Is 1t that reborn? According to Buddhism, 


(sk): Tịnh 





2) 


or divine wisdom— 


3) 


4183 


there 1s no permanent substance of the nature 
of Self or Soul that 
transmigrates. Ít Is Impossible to conceIve of 
anything that continues without change. All 1s 
1n a state of flux. What we call life here 1s the 
functioning of the five agøregaftes of øraspIng, 
or the functioning of mind and body which are 
only energles or forces. They are never the 
same for two consecufive moments, and In the 
conflux of mind and body we do not see 
anything permanent. The gørown-up man 1s 
neither the child nor quite a different person; 
there 1s only a relationship of continurty. The 
conflux of mind and body or mental and 
physical energy 1s not lost at death, for no 
force or enerøy Is ever lost. Ï( undergoes 
change. Ït resets, reforms in new conditlons— 
Trong tư tưởng Phật giáo, không có cái gọi là 
“Linh hồn.” Sanh đi trước tử, và tử cũng đi 
trước sanh, vì cặp sanh tử nầy cứ theo nhau 
liên tiếp không ngừng. Tuy nhiên, không có 
cái gọi là linh hồn hay bản ngã, hay thực thể 
cố định nào di chuyển từ kiếp nầy qua kiếp 
khác. Mặc dù con người là một đơn vị tâm- 
vật lý bao gồm hai phần vật chất và tinh thần 
hay tâm, nhưng tâm không phải là linh hồn 
hay bản ngã theo nghĩa của một thực thể vĩnh 
hằng, một cái gì đó được tạo sẵn và thường 
hằng. Tâm chỉ là một lực, một dòng tương tục 
năng động, có khả năng tổn trữ những ký ức 
không chỉ trong kiếp nầy, mà cả những kiếp 
quá khứ nữa. Tâm không phải là một thực thể 
cố định. Chính Đức Phật đã nhấn mạnh rằng 
cái gọi là con người hay cá thể chỉ là một sự 
kết hợp của các tâm và vật lực thay đổi liên 
tục mà thôi. Có người sẽ hỏi nếu không có 
một linh hồn hay bản ngã thường hằng đi đầu 
thai, thì cái gì được tái sanh? Theo Phật giáo, 
không hể có một thực thể thường hằng dưới 
dạng bản ngã hay linh hồn đi đầu thai hay di 
chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Tất cả 
đều ở trong trạng thái trôi chảy liên tục. Cái 
mà chúng ta thường gọi là đời sống ở đây chỉ 
là sự vận hành của ngũ uẩn, hoặc là sự vận 
hành của những năng lực của thân và tâm mà 
thôi. Những năng lực nầy không bao giờ 
giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên 
tiếp, và trong cái hợp thể thân và tâm nầy 


T©incarnates or 


chúng ta không thấy có thứ gì thường hằng cả. 
Con người trưởng thành hôm nay không phải 
là đứa bé của năm xưa, cũng không phải là 
một người hoàn toàn khác biệt, mà chỉ là mối 
quan hệ của tương tục tính. Hợp thể thân và 
tâm hay năng lực tính thần và thể xác nầy 
không mất vào lúc chết, vì không có năng lực 
nào đã từng mất cả. Nó chỉ sắp xếp lại, tổ 
chức lại trong điều kiện mới mà thôi. 

Soul of the dead: Hương hồn—Vong hồn—Soul 

of a dead person. 

Soul and vital spirits: Hồn vía. 

(No)-soul: Vô ngã. 

Soumedha (skt): Thiện Huệ Bồ Tát. 

Soumeru (Mérou) (sk0: Tu Di. 

Soumerukalpa Buddha (sk0: Tu Di sơn Phật. 

Sound: Sabda (skt)—Vara (skt). 

1) (m): Voice—Âm thanh—Thanh. 

2) (v): Seem—Có vẻ. 

** See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Sound of the bell: Âm thanh của tiếng chuông— 

This 1s one of the most Imporfant fine manners of 

monks” and nuns” cultivaton—Đây là một trong 

những uy nghi quan trọng nhất trong sự tu tập của 

chư Tăng Ni: 

l) A Bhiksu or Bhiksuni, before inviting the 

sound of the bell, should breathe 1n and out 

mindfully three times and recite the gatha for 

inviting the bell—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, 

trước khi thỉnh tiếng chuông, nên thở ba hơi 

trong tỉnh thức và tụng kệ thỉnh chuông. 

A Bhiksu or Bhiksunl, upon hearing the sound 

of the bell, should stop all thinking, speech, 

and other movemenfs, In order fo practice 

mindful breathing—Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, 

khi nghe tiếng chuông, nên ngừng tất cả mọi 

suy nghĩ, nói năng, sinh hoạt, để thực tập thở 

trong chánh niệm. 

Sound of compassion: Tiếng Từ bi. 

Sound (v) the depth of water: Thám Thủy— 

The lower part of a staff, 1.e. for sounding depth— 

Đo chiều sâu bằng âm thanh, phần dưới gậy để đo 

chiều sâu. 

Sound and echo Derseverance: 

Ghoshanugakshanti (skt—Kshant in sounds— 


2) 


4184 


Âm hưởng nhẫn—Sound and echo perseverance, 
the patilence which realizes that all 1s as unreal as 
sound and echo—Nhẫn vào những âm thanh tiếng 
vọng vì nhận thức rằng chúng không thực. 

Sound of great Lion?s Roar: Tiếng đại Sư Tử 
Hống. 

Sound of great Thunderstorm: Tiếng Đại 
Sấm. 

Sound of great wisdom: Tiếng trí tuệ. 

Sound hearer: Thanh Văn —-Hearers. A direct 
disciple of the Buddha—Những vị tu tập Tứ Diệu 
Đế, đệ tử trực tiếp của Phật —See Sravaka and 
Four saints (rewards) (A). 

Sound of joyous giving: Tiếng Hỷ xả. 

Sound of liberation: Tiếng giải thoát. 

Sound of Lion?s Roar: Tiếng Sư tử Hống. 
Sound of music: Lạc âm. 

Sound of music of the Pure Land”s trees: 
Lạc Âm Thụ —The trees in Amitabha's paradise 
which give forth music to the breeze—Những cây 
trên cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, trối 
nhạc trong cơn gió thoảng. 

Sound of preaching: Dharmaghosa (skt— 
Dharma-voice—The sound of Truth—Pháp Âm. 
Sound (v) reasonable: Có vẻ hữu lý. 
Sound-sense-sphere: Thanh Xứ —According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, this is one of the six external sense- 
spheres—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, đây là một torng sáu ngoại xứ —See SIx 
external sense-spheres. 

Sound of Thunderstorm: Tiếng Mây Sấm. 
Sound of Truth: Dharmaghosa (sk)—Dharma- 
voice—The sound of preaching—Pháp Âm—See 
Dharmaghosa. 

Sound the wooden fish: Ô Ngư—To sound the 
wooden fish to announce a meal time—Đánh vào 
mộc ngư (con cá bằng cây) để thông báo giờ cơm 
trong tự viện. 

Sounding block: Âm Mộc—Sounding board for 
keeping me or rhythm—Một loại dụng cụ bằng 
gỗ để gõ khi tụng kinh, mỗi cuối câu lại đánh nhịp 
hay gõ phách cho ăn nhịp. 

Sounding sfaff: Thanh Trượng—The sounding or 
rattling staff, said to have been ordained by the 


Buddha to drive away crawling poisonous 
1nsects—Cây gậy đã được Đức Phật cho thọ giới, 
dùng để đuổi những loại côn trùng độc. 

Soup is needed for a meal as much as 
dharma friends needed for a Way 
practitioner: Ăn cơm có canh, tu hành có bạn— 
Who's eating rice needs soup, who's a way 
cultivator (practitoner) appreclates dharma 
friends. 

Souprabhuddha (skt): Thiện Giác vương (cha 
của Công Chúa Gia Du Đà La). 

Soup of wisdom: Bát Nhã Thang—The soup of 
wisdom, a name for wine—Canh trí tuệ, tên của 
một loại rượu. 

S0urce (n): Căn nguyên. 

Source of affection: Nguồn gốc khởi sinh ái 
dục ——There are four sources of affection for a 
bhiksu or bhiksuni—Có bốn thứ làm khởi dậy ái 
dục cho chư Tăng Ni—See Four sources of 
affection for a Bhiksu or Bhiksun1. 

Source 0Ÿ consciousness: The Alaya-vijnana 
(skt)—The storehouse or source of consciousness, 
from which both subject and object are derIved— 
Quả Thục Thức, A Lại Da Thức hay Tàng Thức— 
See Storehouse of consciousness. 

Source of defiling the commandments: Giới 
cấu (cội nguồn làm cấu nhiễm giới luật). 

Source of dukkha: Root of suffering—Origin of 
suffering—Khổ căn (nguồn cội của khổ đau). 
Source of inspiration: Nguồn cảm hứng. 
Source of pain: Căn nguyên của khổ đau—See 
Cause of suffering. 

Source of all seeds of øood or evil: The store- 
house—The 8” Alaya vijnana—Nguồn chứa mọi 
chủng tử thiện ác—Căn bốn tâm—See Three 
minds (B). 

Source 0f sỉn: Căn nguyên tội lỗi. 

Source and subsfance of all phenomena: 
Bhùta (skÐ——Elements of living being——Originally 
or fundamentally existing—Primal existence— 
The present life—Bản hữu. 

Source ö0f suffering: Căn nguyên của khổ đau— 
See Source of dukkha and Cause of suffering. 
Source of all truth and virtue: Eundamental 
wisdom—Original 


wisdom—Primal  wisdom—— 


4185 


Knowledge of fundamental principles—lIntuitIve 

knowledge or wisdom——Căn. 

Source of truth: Chân nguyên (nguồn gốc của 

chân lý). 

South: Daksina (sk Phương Nam—See Ten 

directions. 

South Guardian deva: Kim Cang Vô Thắng 

Kết Hộ—S§ee Four great guardian devas of the 

four quarters. 

Southeast: 

directions. 

Southern Buddhism: Nam Phương Phật Giáo. 

1) Southern Buddhism, 1n contrast with Northern 
Buddhism (Mahayana—Bắc phương Phật 
giáo). Southern Buddhism 1s the Buddhism of 
Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, and 
Laos. Doctrinally derived from Abhidharma 
Buddhism, 1t is generally known 
Theravada, or Pali Buddhism. Pali, meaning 
“scriptures” refers to the language In which 
the canon of Southern Buddhism was 
recorded. Pali is also a common language for 
communication among monks as Theravada 
spread from SrI Lanka to Burma and 
Thaiand. The mmial of 
Buddhism beyond India was to Sri Lanka In 
the third century B.C., during the time of 
emperor Asoka, who then ruled almost the 
entire subcontinent. Emperor Asoka was a 
devout Buddhist, he was eager fo propagate 
the religion beyond India. Missionarles were 
sent to nine different places. In Sri Lanka, 
Buddhism prospered with the protection and 
acfIVe Supporf of a succession of rulers and 1s 
sull vitually the national relipIion—Nam 
Phương Phật Giáo đối lại với Bắc Phương 
Phật Giáo. Nam phương Phật giáo là Phật 
giáo truyển từ vùng nam Ấn Độ như Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên và Lào. 
Về giáo lý thì Nam phương Phật giáo lấy từ 
Vị Diệu Pháp. Nam phương Phật giáo cũng 
được biết đến như là Phật giáo Nguyên Thủy, 
hay Phật giáo hệ ngữ Pali. Pali ở đây muốn 
nói là ngôn ngữ ghi lại kinh điển cho Nam 
phương Phật giáo. Pali cũng là ngôn ngữ 
thông dụng dùng trong truyền thông cho các 
Tăng sĩ khi hệ phái Nguyên Thủy phát triển 


Phương Đông Nam—See Ten 


aS 


transmission 


từ Tích Lan qua Miến và Thái. Sự truyền bá 
Phật giáo ra khỏi xứ Ấn Độ lần đầu tiên qua 
xứ Tích Lan vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch 
trong thời đại vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế 
là một Phật tử thuần thành, Ngài khuyến tấn 
những đoàn truyền giáo đi ra ngoài Ấn Độ và 
đã gửi họ đi 9 nơi khác nhau. Tại Tích Lan, 
Phật giáo hưng thịnh và được che chở với sự 
hỗ trợ tích cực của những người cai trị, và 
hiện tại Phật giáo vẫn còn là Quốc giáo. 

The Southern sect, or Bodhidharma school, 
divded ¡into northern and southern, the 
northern under Shen-Hsiu, the southern under 
Hui-Neng, around 700 A.D.: Nam Tông, hay 
trường phái Đạt Ma chia làm hai phái bắc 
nam, bắc Thần Tú, nam Huệ Năng, vào 
khoảng năm 700 sau Tây Lịch —See Southern 
1mmediate, Northern gradual. 

Southern collection: Nam Tạng—See Southern 
collection of Buddhist Canon. 

Southern collecfion of Buddhist canon: Nam 
Tạng. 

l) The Southern Ediion of 
Buddhist Canon from Ceylon, Burma, and 
Thailand: Tạng Kinh Pali của miền Nam Ấn 
(ở các xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan). 
The Southern Collection, or edition, of the 
ChnesểŸ Buddhst Canon, published at 
Nanking under the ming dynasty (1368-1398): 
Nam Tạng Kinh của Trung Quốc, ấn bản tại 
Nam Kinh đời nhà Minh (1368-1398). 
Southern confinenf: Jambudvipa (sk—Nam 
Thiệm Bộ Châu, còn gọi là Châu Diêm Phù Để— 
See Jambudvipa. 

Southern Heaven king: Virudhaka (skÙ— 
Viulhaka (p)—Who presdes over the 
kumbhandas—Tăng Trưởng Thiên Vương—Nam 
thiên vương—See Four Heavenly (Guardian) 
Kings. 

Southern hill: Nam Sơn—See Southern hill sect. 
Southern hill Sect: Nam Sơn Giáo—Southern 
hill, name of a monastery which gave 1s name to 
Tao-Hsuan of the Tang dynasty, founder of the 
Vvynaya school. This school regarded the nature of 
things as unreal or Immaterial, but held that things 
were temporally entiies. So the main teaching of 
this school focuses on the mediftation on the 


2) 


collection or 


2) 


4186 


unreality or immateriality of the nature of things— 
Ngài Đạo Tuyên đời nhà Đường là vị tổ của tông 
Tứ Phần Luật, trụ trì tại chùa trong núi Chung 
Nam, nên chùa được gọi là Nam Sơn. Tông phái 
này tin ở tánh không của vạn hữu, nhưng lại cho 
rằng vạn hữu đều có thực thể tạm thời. Vì vậy 
giáo lý chính của tông phái là thiển quán trên tính 
không của vạn hữu—See T”ao-Hsuan. 

Southern immediate, Northern gradual: 
Nam Đốn Bắc Tiệm ——The southern of the Sixth 
Patriarch Hui-Neng came to be considered the 
orthodox Intuiional school or the Immediate 
method, the northern of the great monk Shen-Hsiu 
came to be considered as the pradual medthod— 
Thiển của hai tông nam và bắc ở trung Quốc. 
Nam tông được xem như tông đốn ngộ của Lục Tổ 
Huệ Năng, bắc tông được xem như tông tiệm ngộ 
của đại sư Thần Tú. 

Southern Jambudvipa: Cõi Nam Diêm Phù 
Đề. 

Southern Pure Land: Nam Phương Vô Cấu 
Thế Giới—According to the Lotus Sutra, the 
Southern Pure Land 1s a land to which the dragon- 
maid went on attainng Buddhahood—Theo Kinh 
Pháp Hoa thì Nam Phương Vô Cấu Thế Giới là 
thế giới mà nàng Long Nữ đã thành Phật. 
Southern school: Nam Tông (của Ngài Huệ 
Năng)—The school of Zen derives from Hui- 
Neng, the sixth patriarch of Chinese Zen. The 
name “Nam Tông” was used to distnguish with 
the Northern school founded by Shen-Hsiu. While 
the Northern school was still strongly influenced 
by tradilonal Indian Mediaton of gradual 
enliphtenment  (enlphtenment ¡1s reached 
gradually through slow progress) and placed great 
value on study and intellectual penetration of the 
scriptures of Buddhism, the Southern uprooted the 
Northern school*s beliefs, down played the value 
of  study, the  “Sudden 
enlightenment.” The Southern school flourished, 
survived until today, while the Northern school 
declined Just right after Shen-Hsiu and died out 
together within a few generations. The Southern 
School 1s often referred to as “Patriarch Ch'an” 
because it claims descent from Hui Neng——Thiển 
Nam Tông, phái Thiển có nguồn gốc từ Lục tổ 
Huệ Năng bên Trung quốc. Có tên Nam Tông để 


and sfressed 


đối lại với phái thiển Bắc Tông của Thần Tú lập 

ra ở miền bắc Trung Quốc. Trong khi Thiền Bắc 

Tông của Thần Tú chịu ảnh hưởng sâu sắc của 

Phật giáo Ấn Độ với tiệm giáo, thì Thiển Nam 

Tông đánh bật gốc rễ tiệm giáo, hạ thấp giá trị 

của việc học kinh bằng sự “giác ngộ bất thần.” 

Thiển Nam Tông phát triển mạnh qua các triểu 

đại và tổn tại cho đến hôm nay, trong khi Thiển 

Bắc Tông bị tàn lụi và mất hẳn sau vài thế hệ. 

Thiển Nam Tông còn gọi là Tổ Sư Thiền vì người 

ta cho rằng nó được lưu truyền từ Tổ Huệ Năng— 

See Hui-Neng. 

Southern sect: 

I1) Theravada: Nam Tông—See Hinayana. 

2) Southern Zen Sect: Thiển tông phương 
Nam—See Hui-Neng. 

Southern or Theravada school: Tiểu Thừa— 

See Hinayana. 

Southwest: 

directions. 

Sovamna (p): Gold—Vàng. 

Sovereign (n): 

I1) Chủ quyền—Quyền uy tối thượng. 

2) Tự Tại: One of the six charateristics of a 
Bhagavat—Một trong sáu đặc tánh của từ Bạt 
Già Phạm—See Six charateristics 
Bhagavat. 

Sovereign powers for converfing others: Khả 

năng hoằng hóa—There are three sovereign 

powers for converting others—See Three 

SOvereiøn powers for converting others. 

Sovereigøn regarder: Quán Tự Tại. 

Sow merits: Gieo trông phước đức. 

Sow (v) the seeds: Hạ Chủng—Gieo giống—To 

preach—To teach. According to the Chinese 

Buddhism, there are three periods. 

1) To sow the Buddha”s seed: When the seed of 

Budhaˆs teaching 1s sown In the heart—Gieo 

hạt giống Phật. 

'When it ripens: Quả thục (chín). 

When 1t ¡is stripped or harvested (when one 

abandons all things): Thoát. 

Sower (n): Người gieo giống. 

Sozan-Honjaku (jap): Zen master Ts'ao-Shan- 

Pen-Chi (Chinese)—Ts°ao-Shan ¡in Kiang-Su, 

where the Ts°ao-Tung sect, a branch of Ch'an 


Phương Tây Nam—See Ten 


of a 


2) 
3) 


4187 


school, was founded by Tung-Shan; Ts°ao-Shan 

was the name of the second patrlarch of this 

sect—Tào Sơn hay núi Tào, biệt hiệu của Bản 

Tịch Thiền Sư, nhị tổ Tào Động, và cũng là học 

trò của Động Sơn Lương Giới thuộc tông Tào 

Động. 

Space (n): Không gian. 

1)  Akasa-dhatu (skt: Akasa (skÙ—Hư không—— 
Không gian—According to the Sarvastivadah 
Sect, there are two kinds of space—Theo Hữu 
Bộ Tông, có hai loại hư không—See Five 
elements and Two kinds of space, Nine 

(A), 

mnexhaustble vows, and Sevenfy-five 

dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Desa (sk0: Thời, một trong hai mươi bốn pháp 

bất tương ưng trong Duy Thức Học —§ee 

Twenty-four non-interactive activity dharmas. 

Space devas: Hư Không Thiên—The four 

heavens of desire above Sumeru In space, from 

Yama heaven upwards—Bốn cõi trời dục giới, 

nằm bên trên núi Tu Di, và bên dưới cõi trời 

Diệm Ma. 

Space ïs infinite: Hư không vô lượng—See Ten 

kimds of Innfinite path of Great Enlightening 

Beings. 

Space inside and oufside: Nội Ngoại Không. 


elements or nine substances Ten 


2) 


1) The space inside and outside: Khoảng không 
bên trong và bên ngoài. 
2) Internal organ and external obJect are both 


unreal, or not material: Căn bên trong và trần 
bên ngoài đều không thật. 
Space-like miỉnd: Immanent mind—Bổn giác— 
See Two kinds of enlightenment (A). 
Space spirit: Thần Hư Không. 
Space takes on the color oŸ precious thỉngs: 
Hư Không Hóa Thành Sắc Báu—See Ten states 
of the form-skandha. 
Space-ftime: Thời không. 
Space-traveling immortal: 
rs—Không hành tiên—See 
1mmortals (4). 
Space wheel: Hư Không Luân—See Four wheels 
(A). 
Spacelessness: Không bị không gian hạn chế— 
Vô không gian. 


Space-traveling 
Ten kinds of 


(Life) span: Quảng đời. 
Spare no pains: Chẳng nệ. 
Spare someone”s life: Tha mạng. 
Sparsa  (sk):  Contac—Feeling—Texture— 
Touch—Xúc (đụng chạm, cảm xúc hay cảm giác). 
I1) Contact: Sparsa (sk)—Tát Ba La Sa—Tiếp 
xúc —Touch—To strike against—Collision— 
The qualtqy of tangibility, feeling and 
Sensation, one of the six gunas or objects, one 
of the twelve nidanas—Một trong lục trần, 
cũng là một trong I2 nhân duyên—See 
Twelve links of cause and effect. 
Touch: Phassa (p)—Xúc—The wood “phassa” 
1s derived from the verb “phusatI,” meaning 
“to touch,” however, con(act should not be 
undersfood as the mere physical impact of the 
object on the bodily faculty. It 1s, rather, the 
by which 
menfally touches th obJect that has appeared, 
thereby Initiating the enfire cognitive event 
Theo Vi Diệu Pháp của Tỳ Kheo Bồ Đề, từ 
“Phassa” lấy từ động từ “phusati,” có nghĩa là 
xúc chạm; tuy nhiên, không nên hiểu chỉ là sự 
xúc chạm vật lý suông vào một vật thể hay 
thân. Xúc còn phải được hiểu như là một yếu 
tố tinh thần—See Twelve conditions of cause 
and effect, and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Sparsa and dharma (skt): Giác-Pháp— 
Sensatons and propertes—ObJjects of the body 
and mind as sense organs. 
Sparse (a): Rải rác (dân số). 
Spawn-born: Samsvedaja (skQ— Thấp Sanh— 
See Four forms of birth. 
Speak eloquently: Nói một cách hùng biện (cao 
đàm hùng biện). 
Speak of the endless of the future: Speak of 
the future of the future—Vị lai thế nói vô tận (vị 
lai thế) —See Ten ways by which Enlightening 
Beings explain all pasts, presenfs and futures. 
Speak of the equality of the presenf: Hiện tại 
thế nói bình đẳng —See Ten ways by which 
Enlightening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 
Speak of the future of the past: Quá khứ thế 
nói vị lai thế See Ten ways by which 


2) 


mental  factor COnSCiousness 





4188 


Enlightening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak of the future of the presenf: Hiện tại 
thế nói vị lai thế—See Ten ways by which 
Enliphtening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak genfly, not roughly: Nói một cách từ 
tốn—I will speak gently, not roughly. This is one 
of the five reasons why those who are reborn in 
the Pure Land achieve non-retrogression—Tôi nói 
một cách từ tốn, không nói lời ác khẩu. Đây là 
một trong năm pháp nội tâm một vị Tỳ Kheo cần 
phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác—See Five 
reasons of non-retrogression for those who are 
reborn In the Pure Land. 

Speak for the øood, not for the harm: Nói lời 
có lợi ích—I will speak for his good, not for his 
harm. This 1s one of the five reasons why those 
who are reborn in the Pure Land achieve non- 
retroøresslon——Tôi nói lời có lợi ích, không nói lời 
không lợi ích. Đây là một trong năm pháp nội tâm 
một vị Tỳ Kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích 
khác—See 
retroøression for those who are reborn in the Pure 
Land. 

Speak (v) in harmony: Nói êm dịu (đồng điệu 
với tha nhân). 

Speak ïlI of the Buddhist doctrines: Phỉ Báng 
Chánh Pháp —To slander or deny the truth, I.e. 
Buddhism—Phỉ báng Phật pháp (tội nầy nặng 
nhất vĩnh viễn đọa vào địa ngục). 

Speak (v) impromptu: Nói ứng khẩu. 

Speak (v) inconsiderably: Ăn nói hàm hề. 
Speak (v) indistinctively: Ấp úng——To mumble. 
Speak (v) ïn earnest: Nói trang nghiêm. 

Speak (v) like a parrof: Nói như vẹt. 

Speak (v) loudly: Nói oang oang. 

Speak with love in the heart, no( with 
enmity: Nói lời có lòng từ—I will speak with 
love In my heart, not with enmity. This 1s one of 
the five reasons why those who are reborn 1n the 
Pure Land achieve non-retrogression—Tôi nói lời 
có lòng từ, không phải lời sân hận. Đây là một 
trong năm pháp nội tâm một vị Tỳ Kheo cần phải 
có nếu muốn chỉ trích một vị khác—See Five 


một vị Five reasons of non- 


reasons of non-retrogression for those who are 
reborn In the Pure Land. 

Speak of the past of the future: Vị lai thế nói 
quá khứ thế—See ways by which 
Enliphtening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak of the past of the past: Quá khứ thế nói 
quá khứ thế—See ways by which 
Enliphtening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak of the past of the present: Hiện tại thế 
nói quá khứ thế See Ten ways by which 
Enlightening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak of pasf, present and future being the 
one instant of the present: Hiện tại thế nói tam 
thế tức một niệm—See Ten ways by which 
Enliphtening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak poorly about: Nói xấu về ai—A Bhiksu 
or Bhiksuni who speaks poorly about, Jokes about, 
belittle or insult another Monk or Nun, commifs an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào nói xấu, nói đùa, hay chưởi mắng 
một vị Tăng hay Ni khác, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Speak of the present of the future: Vị lai thế 
nói hiện tại thế See Ten ways by which 
Enlipghtening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak of the present of the past: Quá khứ thế 
nói hiện tại thế—See Ten ways by which 
Enliphtening Beings explain all pasts, presenfs and 
futures. 

Speak at the ripht time, not at the wrong 
time: Nói đúng thời—I will speak at the right 
time, not at the wrong time. This 1s one of the five 
points to be borne in mind by a monk wishing to 
rebuke another—Tôi nói đúng thời, không phải 
phi thời. Đây là một trong năm pháp nội tâm một 
vị Tỳ Kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị 
khác—See Five points a monk who wishes to 
rebuke another should bear in mind. 

Speak sacrilegiously of the Buddha: Phỉ báng 
Đức Phật. 


Ten 


Ten 


4189 


Speak (v) Nói xổ —Talk 
Sarcastically. 
Speak (v) the sincere and actual words: 
Thuyết thành thiệt ngôn. 
Speak ïn a sweef and exagøerating way to 
win someone?s heart: Nói lời đường mật hoặc tỉ 
tê than khóc để được lòng ai—A Bhiksu or 
Bhiksuni who speaks in a sweet or exaggerating 
way f{o Win someone”s heart or complains and 
Crles fo arouse others” sympathy for himself or 
herself, commis an Expresson of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào nói 
những lời đường mật hay than khóc tỉ tê để lấy 
lòng hay được người khác thương cảm, là phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Speak (v) thoughtlessly: Nói liều. 
Speak. 
Speak (stafe) (v) the truth: Nói sự thật—I will 
speak (state) the truth, not what 1s false. This 1s 
one of the five reasons why those who are reborn 
in the Pure Land achieve non-retrogression—Tôi 
nói đúng sự thật, không sai sự thật. Đây là một 
trong năm pháp nội tâm một vị Tỳ Kheo cần phải 
có nếu muốn chỉ trích một vị khác—See Five 
reasons of non-retrogression for those who are 
reborn In the Pure Land. 

Speak up (v) the truth: Nói lên (nói toạc ra) sự 

thật. 

Speak vulgar words fo insult others: Nói lời 

thô tục để mắng nhiếc người khác—A Bhiksu or 

Bhiksuni who speaks vulgar words to 1nsult others, 

or speak what Is not true, adds or omits Importanf 

details, or speaks words that cause hatred and 
division, commis an Expresson of Regret 

Offense——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào nói lời 

thô tục để mắng nhiếc người khác, nói không 

đúng sự thật, nói thêm nói bớt, hay nói những lời 
gây hận thù chia rẽ, là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Speak in way that arouses pitfy in a donor: 

Nói sao cho thí chủ nghe động lòng thương xót. 

l) A Bhiksu or Bhiksun who intentionally 
speaks In such a way so that arouses pIty In a 
donor, so that the donor w1ll make an offering, 
commifs an offence Involves release and 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 


sarcasfically: 





Kheo Ni nào cố tình nói sao cho thí chủ động 
lòng thương xót để cúng dường, là phạm giới 
xả đọa (phải buông bỏ và phát lồ sám hối 
ngay). 

A Bhiksu or Bhiksuni who speaks in such a 
way so that someone who wanfs to make 


2) 


offering to another monk or nun or the the 
Sangha changes his or her mind and makes 
the donation to him or her instead, commifs an 
offence Involves Release and Expression of 
Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào nói 
để cho thí chủ đổi ý định thay vì cúng dường 
cho giáo đoàn hay cho Tăng Ni khác quay 
sang cúng dường cho mình, vị ấy phạm giới 
xả đọa (cần phải buông bỏ và phát lỗ sám hối 
ngay). 

Speak in a way that indirectly refers to the 

wrongdoing done by another monk or nun: 

Nói xa nói gần gián tiếp nhắc lại lỗi lầm của một 

vị Tăng hay Ni khác—A Bhiksu or Bhiksuni who 

do this, commits an Expresson of Regret 

Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi nào làm 

như vậy là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa 

(cần phải phát lồ sám hối). 

Speak (v) well of someone: Nói tốt ai. 

Speak what is not true, add or omit 

important detail: Nói không đúng sự thật, thêm 

bớt những chỉ tiết quan trọng —§ee Speak vulgar 

words to Insult others. 

Speak (v) with grace: Nói lời từ ái. 

Speak words that cause hatred and division: 

Nói lời hận thù và chia rế—See Speak vulgar 

words to Insult others. 

Speaker (n): Diễn giả—Orator. 

Speaking: Uy nghi nói—Fine manners of Bhiksus 

and Bhiksunis—Uy nghi của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo 

Ñi: 

1l) A Bhiksu or Bhiksuni should not Interrupt 

someone who 1s speaking—Tỳ Kheo và Tỳ 

Kheo Ni không nên ngắt lời người khác. 

A Bhiksu or Bhiksuni should speak so loud 

that his or her voice drowns the volces of 

others—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi không nên 

nói quá lớn lướt giọng của người khác. 


2) 


4190 


3) A Bhiksu or Bhiksuni should not talk back and 
forth Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni không nên 
nói qua nói lại. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not point her 

finger towards the other person”s face while 

speakinge—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không 
nên vừa nói vừa chỉ trỏ vào mặt người khác. 

A Bhiksu or Bhiksuni should always practice 

to speak softly and slowly, not talking too fast 

and swallowing oneˆs food—Tỳ Kheo hay Tỳ 

Kheo Ni nên luôn tập nói mềm mại chậm rải, 

chứ không nên nói quá nhanh hay vừa nói 

vừa nuốt đồ ăn. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not intentionally 

leave his or her sentence unfinished—Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên bỏ lửng 

giữa chừng câu nói của mình. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not engage ín a 

causal conversation about the relationship of a 

couple, contraception, or giving birth—Tỳ 

Kheo hay Tỳ kheo Ni không nên sáp vào 

cuộc đàm thoại thường tình về quan hệ lứa 

đôi, về thụ thai và sanh đẻ. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not tell ghost or 

horror storiles which arouse fear in another 

person—Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni không nên 
nói chuyện ma hay chuyện kinh dị làm khơi 
dậy sự sợ hãi nơi người khác. 

A Bhiksu or Bhiksuni should not glance 

around or blink flirtatiously—Tỳ Kheo hay Tỳ 

Kheo Ni không nên liếc quanh hay liếc tình. 

10) A Bhiksu or Bhiksuni should not 1mitate 
someone else”s way of speaking or manner In 
order to make fun of that person—Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni không nên bắt chước giọng 
hay cách nói của người khác để giễu cợt. 

11) A Bhiksu or Bhiksuni should not laugh too 
loudly or open one's mouth too wide—Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên cười quá 
lớn hay mở miệng quá to. 

12) A Bhiksu or Bhiksuni should not put out his or 
her tongue and lick his or her lips—Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni không nên lè lưỡi ra và liếm 
môi. 

13) A Bhiksu or Bhiksuni should not yawn or pick 
his or her teeth without covering his or her 
mouth—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên 
ngáp hay xỉa răng mà không che miệng lại. 


4) 





5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Speaking bodhi: Words of the truth—Bồ Đề 
Ngữ. 

Speaking cevil: Nói ác-One of the 
duskrta—Một trong hai loại trói buộc vào phiền 
não—See Two duskrtas. 

Speaking and hearing at the same time: Tê 
Thuyết Tổ Văn—Speaking hearing 
together—Nói và nghe cùng một lúc. 

Speaking karma: Khẩu nghiệp. 

Speaking of one*s own wholesome deeds 
voluntarily when not asked: Tự nguyện cái tốt 
của mình—Those who are not asked by anyone of 
their wholesome deeds, and yet they speak of 
them volunfarily, let alone If someone did ask. 
This represents those who are consftantly bragsging 
and boastng himself or herself. Only a petty 
person would do such a thing because true 
øreatness will be praised without having necessary 
to announce 1t to the world—Hạng người không ai 
hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chỉ là 
có hỏi! Đây là lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn 
đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, chứ bậc 
đại trượng phu quân tử được khen cũng không cần 
ai công bố ra—See Four types of persons (D). 
Speaking of others” unwholesome deeds 
volunfarily when not asked: Tự nguyện nói cái 
xấu của người —Those who are not asked of 
others”" unwholesome deeds but speak of them 
anyway, let alone If they were asked. These are 
people who kill without weapons. This Is to 
©xpose people”s 
transgresslons, or to ridicule others to make one”s 
self look good. Such an act 1s a sign of wickedness 
and evil—Hạng người không ai hỏi đến cái xấu 
của kẻ khác, mà cứ nói, huống chi là có hỏi! Đây 
là lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất 
là tổn hại, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như 
vậy—See Four types of persons (D). 

Speaking of others? wholesome deeds 
incompletely and incoherently: Ngập ngừng 
khi nói đến cái tốt của người khác —Those who 


fWO 


and 


other mistakes and 


when asked of others” wholesome deeds, will 
speak Iincompletely, sometimes Iincoherently mụuch 
like a chid who had Jjust learned to speak, let 
alone If they were not asked! This condition 
represents people who hide other people”s 


4191 


wholesome deeds, so they would look good in the 
process. Ít is an act of a petty person—Hạng người 
có ai hỏi đến cái tốt của người khác, thì chỉ ngập 
ngừng, bập bẹ như con nít mới học nói, huống hỗ 
chi là không hỏi! Đây là lỗi dìm che điều tốt của 
người, để cho thấy mình tốt, lỗi nầy rất là tổn 
phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy——See 
Four types of persons (D). 

Spear of wisdom: Bát Nhã Phong—The 
wisdom, which 1s able to cut off illusion and evil—— 
Ngọn đao trí tuệ có khả năng cắt đứt phiền não và 
ác nghiệp. 

Spearhead (v): Chĩa mũi nhọn vào. 

Special (a): Other—Different—Diferentiate— 
Đặc biệt—Khác biệt. 

Special favor: Đặc ân. 

Special invitafon: Biệt Thỉnh—Special 
deference paid by singling out or inviting a Monk 
or one member of the community to the house of 
lay people. This 1s against the monastc lIfe. 
However, In case of emergency, a patron of 
Buddhism can make a special Invifation, not by 
choosing the person, but Invifation in according to 
their years of ordinaton—Đặc biệt mời một vị 
Tăng đến nhà Phật tử tại gia là đi ngược lại với 
nếp sống tịnh hạnh nơi Tịnh xá. Tuy nhiên trong 
trường hợp khẩn cấp thí chủ có thể biệt thỉnh bằng 
cách không lựa chọn người, mà theo ngôi thứ 
trong Tăng giới —See Order of monastic age. 
Special meefing: Tiểu tham (buổi tham vấn đặc 
biệt giữa thầy và trò để bàn luận về tiến bộ hay 
trở ngại trong việc hành thiển của người học trò). 
Special mental funcfion: Viniyata (skÙ— 
Particular states—Tâm sở biệt cảnh, một trong 
năm mươi mốt tâm sở—S§ee Fifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 

Special Perfect doctrine: Lotus doctrine—Biệt 
giáo—See Dual division of the Buddha”s teaching 
(VHID, and Specific Doctrine. 

Special talent: Biệt tài. 

Special transmission: Biệt Truyền—Separately 
handed down——Mind-to-mind transmission in Zen 
tradition or oral tradition. To pass on the teaching 
from mind to mind without writing, as 1n the Zen 
or Intuitive sechool—Biệt truyền, bất lập văn tự 
mà dùng tâm truyền tâm trong truyền thống nhà 


Thiển—See Special transmission outside the 
teachings, and Eight fundamental principles. 
Special transmission outside the teachings: 
Giáo Ngoại Biệt Truyền—It is a special 
transmission outside the teachings. This 1s one of 
the eipht fundamenfal principles, Intuilonal or 
relating to direct menfal vision of the Zen School. 
According to a Buddhist legend, the special 
transmission outside the orthodox teaching began 
with the famous discourse of Buddha Sakyamuni 
on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that 
time, surrounded by a crowd of disciples who had 
assembled to hear him expound the teaching. The 
Buddha did not say anything but holding up a lotus 
flower. Only Kashyapa understood and smiled. As 
a result of his master, he suddenly experienced a 
break through to enliphtened vision and grasped 
the essence of the Buddha”s teaching on the spot. 
The Buddha confirmed Mahakashyapa as his 
enliphtened student. Mahakashyapa was also the 
first patriarch of the Indian Zen—Giáo Ngoại Biệt 
Truyền. Đây là một trong tám nguyên tắc căn 
bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm 
linh của trường phái Thiển Tông. Theo truyền 
thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng biệt bên 
ngoài các kinh điển đã được bắt đầu ngay từ thời 
Phật Thích ca với thời thuyết giảng trên đỉnh Linh 
Thứu. Trước một nhóm đông đổ đệ, Phật chỉ giơ 
cao một bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ 
có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, hiểu được ý 
Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Đại Ca 
Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca Diếp 
cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của dòng 
thiên Ấn độ—See Eight fundamenral principles. 
Special vow: Biệt Nguyện—Special vow, as the 
forty-eight of Amitabha, or the twelve of Yao- 
Shih-Fo (Bhaisajya), as contrast with general vows 
taken by all Bodhisattvas—Lời nguyện đặc biệt, 
như là tứ thập bát nguyện của Phật A Di Đà hay 
thập nhị nguyện của Phật Dược Sư, đối lại với 
“Tổng Nguyện” của chư Bồ Tát. 
Specialization: Sự chuyên môn hóa. 
Species (n): Abhijatiyo (p)—Chủng 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six specles— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sáu loại sanh—See S1x specIes. 


loại— 


4192 


Speciic characteristcs: Visesa  (skÙ— 
Particulars—Biệt Tướng—Though all things have 
the universal basis of impermanence, they have 
particular qualiies—Dù chư pháp đều có chung 
một căn bản vô thường, chúng vẫn có những phẩm 
chất đặc biệt riêng. 

Specific Doctrine: Biệt Giáo—See Separated 
doctrine. 


Specifc karma and delusional views: Biệt 


Nghiệp Vọng Kiến. 
() The meanings of Speciic karma and 


delusional views: Ý nghĩa của Biệt nghiệp 
Vọng kiến—Specific karma and delusional 
views are the different false perceptions and 
knowledge of each classification of sentient 
beings depending on the karmic power and 
the body each ¡nhabits at the present time. 
Speciic karma means a particular and 
distinctive actions accumulated from the past 
Of a person, a øroup of people, a sentient 
beimng, or a group of sentient beings. 
Delusional views mean false and mistaken 
percepton and knowledge. The Buddha 
taught: “Depending on each ¡individual”s 
karmc power and retributon for 
transgresslons, as well as wisdom and body, 
each person will have a different perception 
and knowledge (perspective). That different 
perception and knowledge 1s called Specific 
karma and delusional views.”—Biệt nghiệp 
Vọng kiến là cái thấy biết sai lầm khác nhau 
của mỗi loài tùy theo nghiệp lực và sự thọ 
thân hiện hữu. Biệt nghiệp tức là tội nghiệp 
riêng biệt trong quá khứ của một người, một 
nhóm người, một chúng sanh, hay một nhóm 
chúng sanh. Vọng kiến là cái thấy biết sai 
lâm. Đức Phật dạy: “Tùy theo nơi nghiệp lực, 
tội báo, trí huệ cùng sắc thân, mà mọi loài 
chúng sanh đều có sự thấy biết khác nhau gọi 
là “Biệt Nghiệp Vọng Kiến.” 

Categories of Specific karma and Delusional 
views—Phân loại Biệt nghiệp Vọng kiến: 
Speciic karma and Delusional views of 
Animals: Biệt nghiệp Vọng kiến của súc 
sanh—The Karmic Retribution Sutra taught: 
“§entlent beings are constantly cycling, goIing 
up and down ¡n the three worlds and six paths, 


qI) 


(A) 


Ù 


2) 


3) 


with each reincarnatlon faces change and 


bodles alter In appearance. The reason 
depends on whether debts need to be repaid, 
or the cycle of rebirths leads people to repay 
with their lives, etc. Therefore, animals with 
furs, horns, and antlers of the present could 
very well be people In a former lie.” 
Moreover, 


retributions and inhabiting an animals body, 


due to the nature of karmic 


varlous animals have different views and 
perspectves (perceptions and knowledge) 
from humans—Trong Kinh Nghiệp Báo, Đức 
Phật dạy: “Chúng sanh xoay vần lên xuống 
trong ba nẻo sáu đường, kiếp kiếp đều thay 
dạng đổi hình, nguyên do mắc nợ nần phải 
trả, hoặc luân hồi đển mạng lẫn nhau. Cho 
nên vật loại mang lông đội sừng ngày hôm 
nay, biết đâu chúng nó cũng là loài người 
trong kiếp trước.” Lại nữa, do nơi nghiệp báo 
và sự thọ thân sai biệt, hoặc thú, hoặc cầm 
thú mà các loài súc vật có cái nhìn hoàn toàn 
khác với loài người. 

With the same eyesight, yet fish view mud, 
dirt, sand, water as their homes. If taken on 
land and arr, they will feel uneasy and hot, 
and they cannot survive for very long: Như 
cùng một con mắt thấy, mà loài cá nhìn bùn, 
đất, sông, nước là nhà nên sống an vui thoải 
mái nơi đó. Ngược lại khi bị bỏ lên bờ và 
không khí, chúng sẽ cảm thấy sự khó chịu 
nóng bức, và chúng không thể nào sống được 
bao lâu. 

With the same eyesipht, yet wild animals, 
such as tiger, snake, centipede, 
monkey, antelope, VICW_ IOUnfains, 
forests, bushes, trees, caves, etc. as large 
homes and never know of any other kinds of 
magnificent palaces of the human realm: 
Cũng cùng một con mắt thấy, mà loài dã thú 
như cọp, beo, rắn, rít, khỉ vượn, hươu nai thì 
xem chốn núi rừng, lùm bụi, hang hóc là nơi 
cư trú tốt đẹp, mà không hề biết đến các nhà 
cửa cao rộng nguy nga của loài người. 

With the same eyesipht, yet dogs view the 
foul and odorous mat(ers such as shrimmp”s 
head, fish bones, and other fecal material as 
delicate and delicious foods, whereas people 
thngs to be filthy and 


COUBAT, 
etc. 


consider those 


4) 


(B) 


4193 


disgusting: Với cùng một con mắt thấy, mà 
loài chó nhìn đầu tôm xương cá hôi thúi là 
thức ăn ngon, trong khi loài người thì thấy đó 
là một chất nhớp nhúa dơ bẩn. 

With the same eyesight, yet varilous worms, 
bugs, mosqulfoes, ticks, magøofs, ©fC. VI€W 
leaves, nes(, cocoon, low, molst, 
congested areas, darkness, sewer, outhouse as 
their homes or great tasty foods and never 
know anything different: Cũng cùng một con 
mắt, mà loài sâu bọ, ruồi muỗi, rận rệp, dòi 
tửa xem các thứ lá cây, ổ kén, chốn ẩm thấp, 
chật hẹp, tối tăm, cống rãnh, phân tiểu, vân 
vân, là nhà cửa hoặc thức ăn ngon, mà không 
bao giờ nghĩ đến các điều chi khác. 

Speciic karma and Delusional views of 
Human Beings: Biệt nghiệp Vọng kiến của 
loài người —Human beinøs are the epitome of 
all living beings because their minds are 
complete with the seeds of the Bodhi Mind. 
Humans the of all 
wholesome karma; therefore, In this present 
liíe, If they are able to encounter wise 
teachers and the proper Buddha Dharma and 
then sincerely maintain and cultivate what 
they learn, 1t 1s  possible 
themselves from unenlightened beings to 
enliphtened or saintly beings. For this reason, 
human beings have a unique ability In that 
their perception and knowledge 1s the deepest 
and most complete, unequal to any other 
realms of existence. However, 1t 
necessarily true that everyone 1n the human 
realm will have the same identical view and 
perception, but will also depend on each 
individuals *armic pOW€FS, traSĐT€SSIOnS, 
retributions, therr of spiritual 
achievements through cultivation and practIice 
of the former lives—Người là một sinh vật tối 
linh hơn tất cả bởi lẽ trong tâm con người có 
đầy đủ hạt giống Bồ Đề. Người là chỗ kết tập 
của phần lớn các nghiệp lành thuộc bậc trung 
và thượng, cho nên có thể trong hiện đời nếu 
gặp được minh sư và chánh pháp rồi một lòng 
tuân giữ và tu tập theo ắt sẽ được chuyển 
phàm thành Thánh. Vì vậy cho nên loài người 
đặc biệt có một sự thấy biết cao siêu, hoàn 
toàn hơn hắn các loài chúng sanh khác. Tuy 


and 


are accumulation 


to  transform 


1S Of 


Or level 


Ù 


a) 


b) 


C) 


2) 


nhiên, không phải bất cứ ai cũng đều thấy 
biết giống như nhau, mà trái lại còn tùy thuộc 
vào nơi nghiệp lực, tội báo, hoặc quả vị 
chứng đắc do công phu tu tập. 

Specific karma and Delusional views 1n 
ordinary people—Biệt nghiệp Vọng kiến nơi 
phàm phu: 

Human beings do not see the air surrounding 
them and live peacefully and contentedly In 
1f, yef 1ƒ put in water they wIll feel suffocated, 
lose their breath, and die within minutes 1f 
they cannot break free from this medium: 
Loài người chẳng thấy có không khí bao 
quanh mình và sống an lành nhởn nhơ trong 
đó, nhưng nếu bị đem bỏ vào nước thì cảm 
thấy ngộp thở và sẽ chết ít phút sau đó. 

With the same eyesipht, human beings see 
something as great delicacies, yet the hungry 
ghosts view the same objects as dirt, sands, 
fires, coals, but the Heavenly Beings view 
those things as a mixture of filthy and odorous 
matter: Cũng cùng một con mắt thấy mà loài 
người nhìn biết đó là món ăn ngon, trong khi 
loài ngạ quỷ lại thấy đó là sỏi cát, lửa than; 
còn chư Thiên thì thấy đó là những chất nhơ 
bẩn, hôi hám trộn lẫn với nhau. 

With the same eyesight, human beings see 
walls and fences as obsfructions, yet ghosfs 
and demons do not see such walls to be any 
kímd of an obstruction. People do not see 
magic and spells as an obstruction, yet ghosfs 
and demons view magic and spells as 
obstructions similar to being impeded by a 
hiph wall or being locked and confined in a 
space: Cũng cùng một cái thấy, nhưng loài 
người thì bị tường vách làm cản trở, trong khi 
ma quỷ thì không thấy tường vách làm cho 
chướng ngại. Người thấy bùa phép không 
chướng ngại, nhưng loài ma quỷ thì thấy bùa 
phép ngăn cản họ lại như gặp bức tường cao, 
hoặc là bị nhốt trong lao ngục. 

Specrific karma and Delusional views of the 
Liberated: Biệt nghiệp Vọng kiến của bậc 
Giải Thoát The liberated are cultivated 
beings who have atfained some form of 
spiritual awakenings. They 
extraordinary knowledge and understanding 
that we unenlightened beings cannot possibly 


have an 


a) 


b) 


C) 


) 


4194 


Imagine. ven the perception and 
knowledge of these extraordinary beIngs will 
depend on therr cultivation and the various 
levels of ther spiritual achievements. 
Otherwise, they are not always equal in every 
aspect—Bậc thoát tục là những vị tu hành đã 
được chứng đắc các quả vị giải thoát. Các bậc 
nầy có một sự biết phi thường mà hàng phàm 
phu bạt địa chúng ta không thể nào suy lường 
đến được. Tuy nhiên, cái thấy biết của những 
bậc phi thường nầy lại còn tùy thuộc vào các 
công phu tu tập và quả vị chứng đắc cao thấp 
khác nhau nữa, chớ không phải là luôn luôn 
đồng nhất. 

Those who dwell in the realm of gods and 
fairles, their views are limied to the 
Fairylands: Thần tin chỉ thấy giới hạn trong 
cõi Bồng Lai—See Fairyland. 

The views of those who are Heavenly-fatries 
are limited to a single and one continent of 
human existence. Outside of those domains, 
these beings do not see or know of it. This 1s 
similar to looking at the sky with a small tube, 
with a bigger tube, the sky will be large, efc: 
Bậc Thiên Tiên hay Tiên đạo được sanh về 
cõi Trời chỉ thấy giới hạn trong một cõi Trời, 
một châu thiên hạ mà thôi. Ngoài phạm vi đó 
ra, các vị ấy không còn thấy biết chi nữa. Đây 
cũng ví như lấy ống nhỏ nhìn trời thì thấy trời 
bằng ống nhỏ, nhìn bằng ống lớn thì thấy trời 
lớn. 

First Fruit of Srotapanna Enlightenment with 
the clear perception and knowledge limited to 
a World System, which ¡ncludes the four 
unwholesome realms, four great confinents, 
one Mount Sumeru, one sun, one moon, sic 
Heavens of Desires, a First Dhyana Heaven, 
and that ¡is all: Bậc chứng Sơ Quả Tu Đà 
Hoàn với sự thấy biết rõ ràng chỉ giới hạn 
trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm A tu 
la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tứ đại châu, 
một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, 
lục dục Thiên, và một cõi trời Sơ Thiển—See 
Four kinds of holy men (I)(A)(1). 

Second Fruit of Sakadagami Enlightenment 
with the perception and knowledge limited to 
a Small World System, consisting of 1,000 
World Systems: Nhị Quả Tư Đà Hàm với sự 


SO, 





©) 


8) 


h) 


thấy biết giới hạn trong một tiểu thiên thế 
giới, bao gồm một ngàn tiểu thế giới—See 
Four kinds of holy men (I)(A)(2). 

Third Fruit of Anagama Enlightenment with 
the perception and knowledge limifed to a 
Medium World ŠSystem, consisting of 1,000 
Small World Systems: Tam Quả A Na Hàm 
với sự thấy biết giới hạn trong một trung thiên 
thế giới, gồm một ngàn tiểu thiên thế giới— 
See Four kinds of holy men (II)(A) (3). 

Fourth FEruit of Arhat Enliphtenment with the 
perception and knowledge limited to a Great 
World System, consising of 1,000 Medium 
World Systems: Tứ Quả A La Hán với sự thấy 
biết gồm thâu trong một đại thiên thế giới, 
bao gồm một ngàn trung thiên thế giới—See 
Four kinds of holy men (I)(A)(4). 

Frrst Ground Maha-Bodhisatva with the 
Dharma Eyes which are capable of seeing 
and knowing 100 diferent Buddhalands, 
atfaining 100 samadhi. Their auras shine to all 
100 Buddhalnds, and they are capable of 
traveling to the 100 Buddhalands freely and 
without any hindrance: Bậc Sơ Địa Bồ Tát với 
đạo nhãn thấy biết được 100 cõi Phật, 100 
Đức Phật, và chứng được 100 tam muội. 
Phóng hào quang làm rung động 100 cõi Phật, 
đi khắp cả 100 cõi Phật không bị chướng ngại. 
Second Ground Maha-Bodhisattva with their 
Dhama cyes whích are capable of 
penetrating 10,000 Buddhalands: Bậc Nhị Địa 
Bồ Tát đạo nhãn thấy được 10.000 cõi Phật. 
Thưd Ground Maha-Bodhisatva with their 
Dhama Eyes whích are capable of 
penetrating 100,000 Buddhalands: Bậc Tam 
Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy được 100.000 
cõi Phật. 

Thus, in this way, the Maha-Bodhisattva”s 
spiritual achieving will Iincrease fen times 
with each succeeding stage until the Tenth 
Ground Maha-Bodhisattva 1s reached. At this 
level, the spiritual and religious power of 
mfinte and endless worlds 1n the 
directions. Even then that 1s not truly perfect. 
When comparing the perception, view, and 
knowledge of those at the tenth ground Maha- 
Bodhisattva to the Buddhas, this 1s similar to 
using a grain of sand to compare to Mount 


ten 


4195 


Sumeru, respectively: Như thế lần lượt cứ 
tăng lên gấp 10 lần cho đến Thập Địa Bồ Tát 
thì thần thông đạo lực của quý ngài không thể 
nghĩ bàn, bao hàm vô lượng vô biên mười 
phương quốc độ. Nhưng như thế cũng chưa 
phải là đủ, vì nếu đem so sự thấy biết của 
hàng thập địa Bồ Tát nây với chư Phật thì 
cũng tỷ như hạt bụi vi trần cực nhỏ sánh với 
núi Tu DI. 
Specific knowledge: See Detailed knowledge. 
Specifc opening: Biệt tự—Referring to the 
cIrcumstances 1n which the sutra was produced— 
Biệt tự nói về duyên khởi đặc thù của bản kinh— 
See Two kinds of introductory phrase. 
Specific vows: Special vow, as the forty-eight of 
Amitabha, the of Yao-Shih-Fo 
(BhaisaJya), as contrast with general vows taken 
by all Bodhisattvas—Lời nguyện đặc biệt, như là 
tứ thập bát nguyện của Phật A Di Đà hay thập nhị 
nguyện của Phật Dược Sư, đối lại với “Tổng 
Nguyện” của chư Bồ Tát. 


Or twelve 


Specific wisdom: See Detailed knowledge. 
Speck (n): hạt (bụi)—A speck of dus—A mote of 
dust. 

Spectrum (n): Lăng kính—Quang phổ. 
Speculating: Ức đoán 

Speculation (n): Sự suy tư—Sự suy luận—Sự lý 
luận. 

Speculative (a): Có tính cách lý luận suông 
Speech (n): Lời nói. 

(A) According to the Kakacupama Sutta in the 
Middle Length Discourses of the Buddha, the 
Buddha taught: “Bhikkhus! There are five 
courses of speech that others may use when 
they address you.—Theo Kinh Ví Dụ Cái 
Cưa trong Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Chư Tỳ 
Kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các người có 
thể dùng khi nói với các người khác.” Đó là— 
See Five courses of speech. 

According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of speech of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the 
supreme subtle speech of Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười ngữ 
ngôn của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 


(B 


` 


trong pháp nầy thời được vi diệu ngữ vô 

thượng của Như Lai—See Ten kinds of 

speech of Great Enlightening Beings. 
Speech is accordant with wisdom: Nhất Thiết 
Khẩu Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành—Mọi Khẩu 
Nghiệp Đều Làm Theo Trí Tuệ, một trong mười 
tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ Luận—AlI 
speech 1s accordant with wisdom or knowledge 
and wisdom, one of the eiphteen distinctive 
characteristics or unique qualiies of Buddhas— 
See Eighteen of 
Buddhas (ID. 
Speech and acfion are consistent with one 
another: Ngôn hành tương ưng—See Twelve 
kinds of people who have truly good heart and 
øenuine øgIving. 
Speech and actions contradict one another: 
Lời nói và hành động đều trái ngược nhau, tức là 
ngôn hành bất tương ưng—See Five kinds of 
people who pretend to offer alms. 
Speech concord: Khẩu Hòa Vô Tranh —Speech 
concord, one of the six points of reverent harmony 
Or unity In a monastery or convent or sixfold rules 
of conduct for monks and nuns In a monastery 
which the Buddha taught in the Mahaparinibbana 
Sutta and Sangiti Sutta—Một trong sáu điểm sống 
chung hòa hợp trong tự viện mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh—See Six fold rules of 
conducts for monks and nuns In a monasftery. 


distinctive characteristics 





4196 


Speech and sỉilence: Thủy Mặc——Thuyết Mặc— 
Thuyết minh ra là thuyết pháp, mặc dù không nói 
ra (rời thuyết thì không có lý, rời lý thì không có 
thuyết. Phật tử chân thuần phải luôn đi trên đường 
“Trung Đạo.” Lúc nào cần thuyết thì thuyết, lúa 
nào cần mặc thì mặc). 

Speech of Tathagata: Lời nói của Đức Như 
Lal—According to The Long Discourses of the 
Buddha, Sangiti Sutra, a Tathagata 1s perfectly 
pure in speech. There Is no misdeed of speech, so 
Tathagata has no need to guard against His 
speech—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, Như 
Lai thanh tịnh thiện hành về miệng. Như Lai 
không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn 
giữ—See Three things a Tathagata has no need to 
guard against. 

Speechless (a): Avakha (skt Không nói— 
Silent (a): Tĩnh lặng—Wthout words——Vô ngôn. 
Speeches full of love: Ăn nói nhã nhặn. 

Speed: Javanyam (sk: Tốc độ. 

I1) Tốc độ—Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 33, 
có mười pháp nhanh chóng của chư Đại Bồ 
Tát—-According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
speed of great enlightening beings—See Ten 
kinds of speed of great enlightening beinøs. 
Thể tốc: See Twenty-four non-interactive 
activity dharmas. 

Spells: Bùa chú. 


2) 


1l) Bùa chú—Amulets—Charms—]Deviant 
mantras—Incantaton—Spells. 
2) True words—Words of Truth—Words of 


Tathagata—Buddha-truth—Buddha mantra— 

Dharan—Sacred formulae——EsoterIc 

words—Chân ngôn. 
Spend time and effort on something: Bỏ thì 
giờ và công sức ra để làm việc gì. 
Spend a three-month retreatf: Take up a three- 
month retreat—Qua ba tháng an cư kiết hạ. 
Spend one”s remaining days: Dưỡng lão. 
Spend all one”s time and energy in work 
and forget about cultivation (practice): Dùng 
hết thời giờ và công sức vào công việc làm mà 
quên việc tu tập—A Bhiksu or Bhiksuni who 
spend all his or her time and energy In the work of 
the monasfery, temple, or organization and forget 


about his or her final goal of cultivation (practice), 
after having been warned by the Sangha three 
time without listening and changing his or her 
way—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào dùng hết 
thời giờ và công sức vào công việc làm mà quên 
việc tu tập, sau khi đã được giáo hội cảnh cáo ba 
lần mà vẫn không thay đổi, là phạm giới Tăng 
Tàn. 

Sphatika (skÐ: Bà Trí Ca—Pha Lê—Phả Lê— 
Thủy Ngọc —Water crystal—Rock crystal—Rock 
crystal, or a green Indestructible øem, one of the 
seven precious things—Đá trong như pha lê, một 
trong bảy của báu —See Seven treasures. 
Spheres (n): Dhatu (sk—Elements—Realm— 
Region—Secondary elements—Cảnh giớ—See 
Eighteen realms. 

Spheres of acfions of Great Enlightening 
Beings: Chỗ sở hành của chư Đại Bồ Tát— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of sphere of action 
of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can reach the supreme sphere 
Of action of preat wisdom of Buddhas—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười chỗ sở hành của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây 
thời được chỗ sở hành đại trí huệ vô thượng của 
Đức Như Lai—See Ten kinds of sphere of action 
of Great Enlightening Beings. 

Sphere of Cessaton of Percepfion and 
Feeling: Diệt Thọ Tưởng Định Xứ—See Nine 
successive abidinøs. 

Sphere of the dharma-nature: Bhutatathata 
(sk)—Chân Như—Tánh Độ—Pháp Tánh Độ— 
Giới của pháp tánh hay chân như—The sphere of 
the bhufatathata—See Bhutatathata. 

Sphere of Infinite Consciousness: Thức Vô 
Biên Xứ_—See Vijnananantyayatanam, Four 
formless jhanas, and NÑine successive abidinøs. 
Sphere of Infinite Space: Không Vô Biên Xứ— 
See Akasanantya-yatanam, Four formless Jhanas, 
and Nine successive abidings. 

Spheếre of the infniy of space: 
Akasanantayatana (skÐ—Không vô biên xứ —See 
Akasanantya-yatanam, Four formless Jhanas, and 
Ñine successive abidings. 


4197 


Sphere of Neither-Percepfion-Nor-Non- 
Perception: Ña1vasam-jnanasanjnayatanam 
(skÐÙ —Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam 
muộ—By transcending the Sphere of No- 
Thingness, one reaches and abides In the Sphere 
of Neither-Perception-Nor-Non-Perception 
(neither thoupht nor non-though where all 
atachmens to non-existence have been 
completely extinguished by mediftation 1s a type of 
liberation ¡in the state of mind where there 1s 
neither thought nor absence of thought (the 
Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception). This 1s one of the eight types of 
medifaton for removing varlous attachments to 
forms and desires—Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn bị 
đoạn tận bằng thiển định. Đây là một trong tám 
giải thoát, hay tám phép thiển định giải thoát khỏi 


sắc dục—See Naivasam-jnanasanjnayatanam, 
Four formless jhanas, and Nine successive 
abidings. 


Sphere of No-Thingness: Akincanyatanam 
(sk)—Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội—By 
transcending the Sphere of Infinite Consciousness, 
thnking: “Phere 1s nothing,” one enters and 
abides In the Sphere of NÑo-Thingness, where all 
aftachments have been 
completely removed by medifation is a tfype of 
the Sphere of 
Nothingness, or nowhereness. This 1s one of the 
eipht types of medifatlion for removing various 
attachments to forms and desires—Vượt khổi 
hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có 
vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến 
chấp vào thức hoàn toàn bị tận diệt bằng thiển 
định. Đây là một trong tám giải thoát, hay tấm 
phép thiển định giải thoát khỏi sắc dục —See 
Akincanyatanam, Four formless jhanas, and Ñine 
Successive abidings. 

Sphere of pollution: Nhiễm Giới—The sphere 
of pollution, I.e. the inhabited part, or the Saha 
world, of every as subJect 
reincarnation—Chỉ thế giới Ta Bà của vũ trụ, thế 
giới nhiễm đầy những phiền não, mê dục, nên 
chúng sanh trong thế giới đó phải chịu cảnh luân 
hồi sanh tử. 


{O COnSCIOusness 


liberaton ¡in realizaton of 


UnIV€FTS€, tO 


Spiders° webs: Mạng nhện. 

Spikes and thorns: Chông gai. 

Spill the Buddha?s blood: Làm thân Phật chảy 

máu —See FEive betrayals (). 

Spiral (a): Hình trôn ốc. 

Spiration (n): Sự phát sinh—Sự phát xuất. 

Spirit (n): Thần lực—Tinh thân—Ý nghĩa—Tâm. 

l) The Buddha taught: “Teach the Dharma, 
perfect in the beginning, perfect ¡in the 
middle, perfect in the end, both in the spirit 
and the letter.”—Đức Phật dạy: “Thuyết pháp 
hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần 
giữa, hoàn thiện ở phần cuối, cả về ý nghĩa 
lẫn ngôn từ.” 

2) According to the Flower Adornment Suữra, 
Chapter 38, Great Enlightening Beings have 
ten kinds of spirit. When they develop the will 
for supreme enlightenment and attend and 
serve teachers In order to awaken to 
omniscient knowledge arouse such spirits wIll 
attan all kinds of purity—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười 
phát khởi khi phát tâm vô thượng Bồ Đề để 
được nhập nhứt thiết chủng trí, và lúc thân 
cận cúng dường thiện tri thức. Khi những đại 
Bồ Tát khởi tâm như vậy thời được đủ thứ 
thanh tịnh—See Ten kinds of spirit when 
Great Enlightening Beings develop the will 
for supreme enliphtenment. 

Spiric. of being the presence of 

enlightenment: Khởi tâm Như Lai—See Ten 

kinds of spirit when Great Enlightening Beings 
develop the will for supreme enlightenment. 


Spirit, born at the same time as the 


in 


individual: Which records his deeds and reports 
to Yama——Câu sinh thân. 
Spirit of Buddhism: Tinh thần Phật giáo. 
Spirits— City Spirits: Chủ Thành Thần—AlI of 
them had, over innumerable, inconceivable eons, 
adorned the mansion in which the Buddhas stayed 
(The Flower Adornment Suta— Chapter l)— 
Trong vô lượng bất tư nghì kiếp, chư thần nầy đều 
trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai: 
I) Jewel Peak Radiance: Bửu Phong Quang 
Diệu Thần. 


4198 


2) Beautifully Adorned Palace: Diệu Nghiêm 
Cung Điện Thần. 

3) Jewel ofPure Joy: Thanh Tịnh Hỷ Bảo Thần. 

4)_ Sorowless Purity: Ly Ưu Thanh Tịnh Thần. 

53) Flower Lamp Flame Eyes: Hoa Đăng Diệm 
Nhãn Thần. 

6) Flame Banner Clearly Showing: Diệm Tràng 
Minh Hiện Thần. 

7) Light of Virue: Thạnh Phước Quang Minh 
Thần. 

§)_ Pure Light: Thanh Tịnh Minh Thần. 

9) Fragrant Topknot Adornment: Hương Kế 


Trang Nghiêm Thần. 
10) Beautiful jewel Light: Diệu Bửu Quang Minh 
Thần. 
Spirit of compassion and kindness: Mind of 
compassion and kindness—Từ ý. 
Spirit of cooperation ỉn perfection of acfion: 
Khởi tâm đồng viên mãn hạnh —See Ten kinds of 
spirit when Great Enlightening Beings develop the 
wIll for supreme enlightenmeit. 
Spirits—Crop Spirits: Chủ Giá Thần—AlI of 
them had attained perfection of great Joyfulness 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter l)—Chư 
thần nầy đều đã thành tựu đại hỷ (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm I): 


I)_ Gentle Superb Flavor: Nhu Nhuyễn Thắng Vị 
Thần. 

2) Pure Liph( of Seasonal Flowers: Thời Hoa 
Tịnh Quang Thần. 

3) Physical Strength Courage and Health: Sắc 
Lực Dũng Kiện Thần. 

4) Increasing Vitality: Tăng Trưởng Tỉnh Khí 
Thần. 

5) Everywhere Producing Roots and Fruits: Phổ 
Sanh Căn Quả Thần. 

6) Wonderful Adorned Circular Topknot: Diệu 
Nghiêm Hoàn Kế Thần. 

7) Moistening Pure Flowers: Nhuận Trạch Tịnh 
Hoa Thần. 

8) Developing Wonderful Fragrance: Thành Tự 
Diệu Hương Thần. 

9 Like by AI Who See: Kiến Giả Ái Nhạo 
Thần. 

10) Undefiled Pure Light: Ly Cấu Tịnh Quang 


Thần. 


Spirits— Day Spirits: Chủ Trú Thần (Kinh Hoa 
nghiêm—Phẩm I)—They all had certain faith in 
the sublime truth and always strived diligently in 
the place (The 
Adornment Sutra—Chapter I)—Chư thần nầy có 
thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu pháp, thường cùng 
nhau siêng năng nghiêm sức cung điện: 

l) Displaying Palaces: Thi Hiện Cung Điện 
Thần. 

Bringing Forth the Fragrance of Wisdom: Phát 
Khởi Huệ Hương Thần. 

Delighting in Superb Adornment: Lạc Thắng 
Trang Nghiêm Thần. 

Exquisite Lipht of Fragrant Flowers: Hương 
Hoa Diệu Quang Thần. 

Collecing All Wonderful Herbs: Phổ Tập 
Diệu Dược Thần. 

Liking to Make Joyful Eyes: Nhạo Tác Hỷ 
Mục Thần. 

Appearing ¡in AII Places: Phổ Hiện Chư 
Phương Thần. 

Light of Great Compassion: Đại BI Quang 
Minh Thần. 

Radiance of Goodness: Thiện Căn Quang 
Chiếu Thần. 


concert to adorn Flower 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
bộ, 
8) 


9) 


10) Garlands of Beautiful Flowers: Diệu Hoa Anh 
Lạc Thần. 
Spirit of death Tử Thần—Death—The 


Buddha”s teachings on “The spirit of death” in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về “Tử 
Thần” trong Kinh Pháp Cú: 

1) Not im the sky, nor in mid-ocean, nor In a 
mOounfain cave, nowhere on earth where one 
can escape from death (Dharmapada 128): 
Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải 
lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang 
sâu núi thắm, dù tìm khắp thế gian nầy, 
chẳng rõ nơi nào trốn khỏi tử thần. 

Death descends and carrles away that man of 
drowsy mind greedy for children and cattle, 
Just like flood sweeps away a sleeping villaøe 
(Dharmapada 287): Người đắm yêu con cái 
và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử 
thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn 
nước lũ lôi cuốn mà không hay. 

Nothing can be saved, nor sons, nor a father, 
nor even relatives; there is no help from 


2) 


3) 


4199 


kmsmen can save a man from death 
(Dharmapada 288): Một khi tử thần đã đến, 
chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù 
cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ. 
Spirits— Direction Spiri(s: Chủ Phương Thần 
—They were able, by means of their skIlls, to 
emanate light in all directions, always 1lluminating 
the confinuously 
interrupion (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 1)—Chư thần nầy có thể dùng phương 
tiện phóng quang minh thường chiếu khắp mười 
phương chẳng dứt (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm ]): 


ten đirections without 


I1) Dwelling Everywhere: Biến Trụ Nhứt Thiết 
Thần. 

2) Ubiquitous Light: Phổ Hiện Quang Minh 
Thần. 

3) Array of Light Beams: Quang Hạnh Trang 
Nghiêm Thần. 

4) Traveling Everywhere Unhindered: Châu 
Hành Bất Ngại Thần. 

3) Forever Ending Confusion: Vĩnh Đoạt Mê 
Hoặc Thần. 

6)_ Roaming Everywhere ¡in Pure Space: Phổ Du 
Tịnh Không Thần. 

7) Great Sound of Cloud Banner: Đại Vân Tràng 
Âm Thân. 

8) Topknot and Eyes Ủndisturbed: Kê Mục Vô 
Loạn Thần. 

9) Universally Observing the Doings of the 
Worlds: Phổ Quán Thế Nghiệp Thần. 

10) Traveling Everywhere Watching: Châu Biến 


Du Lãm Thần. 

Spirit of docility: Khởi tâm tùy thuận—See Ten 
kinds of spirit when Great Enlipghtening Beings 
develop the wIll for supreme enliphtenment. 

Spirits— Earth Spirits: Chủ Địa Thần—They 
had all in the past made profound, grave vows, 
vowing to always associate with the Buddhas and 
cultivate the same virtuous acts (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter I)—Chư thần nầy 
thuở xưa phát nguyện rộng lớn thường gần gủi chư 





Phật và đồng tu phước nghiệp (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm I): 


1) Pure Flower of Universal Virtue: Phổ Đức 
Tịnh Hoa Thần. 
2) Adornment of Stable Blessings: Kiên Phước 


Trang Nghiêm Thần. 


3) Beautiful Flower Adorned Tree: Diệu Hoa 
Nghiêm Thọ Thần. 

4) Universal Distributor of Treasures: Phổ Tán 
Chúng Bửu Thần. 

3 Pure Eye Observing the Season: Tịnh Mục 
Quán Thời Thần. 

6) Beautiful Supreme Eye: Diệu Sắc Thắng 
Nhãn Thần. 

7) Fragrant Hair Emiting Light Hương Mao 
Phát Quang Thần. 

8) Pleasing Sound: Duyệt Ý Âm Thinh Thân. 

9) Curled Topknot of Beautful Flower: Diệu 
Hoa Triển Kế Thần. 

10) Diamond Adorned Body: Kim Cang Nghiêm 


Thể Thần. 
Spirit-enfolders: Hoài Linh—Spirit-enfolders, 
¡.e. all conscious beings—Tên gọi khác của chúng 
hữu tình hay là loài chứa đựng linh thiêng hay 
thần thức (giống như khi nói hàm thức là chứa 
đựng tri thức, hàm tình là chứa đựng tình cảm). 
Spirits—Eire Spirits: Chủ Hỏa Thần—AlI of 
them manifest various kinds of lipht, causing the 
1rritations of sentilent beings to vanish (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 1)—Chư thần 
nầy đều có thể thị hiện các thứ quang minh làm 
cho chúng sanh dứt trừ những nhiệt não (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm I): 
1) Repository of Flames of Universal Light: Phổ 

Quang Diệm Tàng Thần. 


2) Banner of Universal Assembly of Light: Phổ 
Tập Quang Tàng Thần. 

3) Great Light Shining Everywhere: Đại Quang 
Phổ Chiếu Thần. 

4) Palaces of Wonders: Chúng Diệu Cung Điện 
Thần. 

5) Inexhaustble Light Topknot: Vô Tận Quang 
Kế Thần. 

6) Byes of Various Flames: Chủng Chủng Diệm 


Nhãn Thần. 

Palaces in AI Direcions Like Polar 
Mountains: Thập Phương Cung Điện Như Tu 
Di Sơn Thần. 

Sovereign of Awesome LJIght: Oal 

Quang Tự Tại Thần. 

Light Destroying the Darkness: 

Quang Minh Phá Ám Thần. 


7) 


8) 


9) 


4200 


10) Thunder and Lightning: Lôi Âm Điển Quang 
Thần. 

Spirits— Footstep-following Spiri(s: Chủ Túc 
Hành Thần—These spirits, over innumerable past 
ages, had associated with Buddhas (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter I)—Chư thần nầy 
trong vô lượng kiếp quá khứ thường gần gủi Như 
Lai (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I): 


I)  Precious Symbol: Bửu Ấn Thủ Thần. 

2) Lotus Light: Liên Hoa Quang Thần. 

3) Topknot of Pure Flower: Thanh Tịnh Hoa Kế 
Thần. 

4) Embodying All beautiful Visions: Nhiếp Chư 
Thiện Kiến Thần. 

5) Exquisite gem Star Banner: Diệu Bảo Tĩnh 
Tràng Thần. 

6) Joyfully Uttering Sublime Sounds: Lạc Thổ 
Diệu Âm Thần. 

7) Sandlewood Tree Lipht Chiên Đàn Thọ 
Quang Thần. 

8) Lotus Luminosty: Liên Hoa Quang Minh 
Thần. 

9) Subtle Light: Vi Diệu Quang Minh Thần. 

10) Collection of Eine Flower: Tích Tập Diệu 


Hoa Thần. 
Spirits— Forest Spirits: Chủ Lâm Thần—They 
all had Imnfinie pleasing glows (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 1)—Chư thần nầy đều 
có vô lượng quang minh khả ái (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm I): 


I)  Spreading Flowers Like Clouds: Bố Hoa Như 
Vân Thần. 

2) Outstanding Trunk Ủnfolding Light: Trạc Cán 
Thơ Quang Thần. 

3) Bearing Branch Emitting Radiance: Sanh Nha 
Phát Diệu Thần. 

4) Auspiclous Pure Leaves: Cát Tường Tịnh 
Diệp Thần. 

5) Draped Flame Treausry: Thùy Bố Diệm Tàng 
Thần. 

6)_ Pure Light: Thanh Tịnh Quang Minh Thần. 

7)_ Pleasant Thunder: Khả Ý Lôi Âm Thần. 

8) Light and Fragrance All Pervading: Quang 
Hương Phổ Biến Thần. 

9) Subtle Light Shinning far: Diệu Quang Hoánh 


Diệu Thần. 


10) Flowers and Fruits Savoring of Light: Hoa 
Quả Quang Vị Thần. 
Spirit of having the same virtues: Khởi tâm 
đồng công đức—See Ten kinds of spirit when 
Great Enlightening Beings develop the will for 
supreme enlightenment. 
Spirit of having the same vows: Khởi tâm 
đồng nguyện—See Ten kinds of spirit when Great 
Enlightening Beings develop the wIll for supreme 
enliphtenment. 
Spirit of heaven and earth: Thần minh. 
Spirits— Herb Spirits: Chủ Dược Thần—Their 
nafures were all free from defilement, and they 
helped beings with kindness and compassion (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 1)—Chư thần 
nầy đều lìa cấu nhiễm, vì lòng nhân từ mà cứu 
giúp chúng sanh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I1): 








1) Auspicious: Cát Tường Thần. 

2) Sandalwood Forest: Chiên Đàn Lâm Thần. 

3) Pure Light: Thanh Tịnh Quang Minh Thần. 

4) Universal Renown: Danh Xưng Phổ Văn 
Thần. 

5) Radiant Pores: Mao Khổng Quang Minh 
Thần. 

6)_ Universal Purifier: Phổ trị Thanh Tịnh Thần. 

7) Roarer: Đại Phát Hống Thinh Thần. 


8) Banner of Light Outshining the Sun: Tế Nhựt 
Quang Tràng Thần. 

Seeing in All Directions: Minh Kiến Thập 
Phương Thần. 

Energy-Augmenting Clear Eyes: 
Minh Mục Thần. 

Spirits immortals: Rsi (sk)—Thần tiên—See 
Five kinds of immortals. 

Spirit of joy: Khởi tâm hoan hỷ—See Ten kinds 
of spirit when Great Enlightening Beings develop 
the will for supreme enlightenment. 


9) 


10 Ích Khí 


`=< 


Spirit ligh(s: Quỷ hỏa—Lửa của loài quỷ. 

Spirit Mantra For Rebirth in the Pure 
Land: Vãng sinh quyết định chân ngôn—Vãng 
Sanh Tịnh Độ Thân Chú—See Ten small mantras. 
Spirits and men: Thần nhân. 

Spirit of mỉnd: Mental ¡intelligence—State of 
mind—Tâm thần. 

Spiris—Mountain Spirits (The EFlower 
Adornment Sutra—Chapter l1): Chủ Sơn 


4201 


Thần (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1)—They had all 

atfained pure eyes in egarding all things—Chư 

thân nầy đã được pháp nhãn thanh tịnh đối với các 

pháp: 

I) Jewel Peak Blooming Flower: Bửu Phong 
Khai Hoa Thần. 


2) Flower Forest Beautiful Topknot: Hoa Lâm 
Diệu Kế Thần. 

3) Lofty Banner Shinnng Everywhere: Cao 
Tràng Phổ Chiếu Thần. 

4) Undefiled Jewel Topknot: Ly Trần Tịnh Kế 
Thần. 

5) Light Ilumining AlI Directions: Quang Chiếu 
Thập Phương Thần. 

6) Lipht of Great Power: Đại Lực Quang Minh 
Thần. 

7) Awesome Light Conquering All: Oai Quang 
Phổ Thắng Thần. 

8) Light Orb of Subtle Intensity: VI Mật Quang 
Luân Thần. 

9) Universal Eye Clearly Seeing: Phổ Nhãn 
Hiện Kiến Thần. 

10) Adamantine Eye of Mystery: Kim Cang Mật 


Nhãn Thần. 

Spiritse— Multiple-body Spirifs: Thân chúng 
Thần—These spirits had all in the past fulfilled 
øreat vows and had provided for and served all the 
Buddhas (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
1) —Từ xưa chư Thần nầy đã thành tựu đại 
nguyện cúng dường phụng sự tất cả chư Phật 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1— Thế Chủ Diệu 
Nghiêm): 


I1) Flower Topknot Adornment: Hoa Kế Trang 
Nghiêm Thần. 

2) Light Ilumining All Directions: Quang Chiếu 
Thập Phương Thần. 

3) Oceanic Sound Conquering: Hải Âm Điều 
Phục Thần. 

4) Pure Flower Adorned Topknot: Tịnh Hoa 
Nghiêm Kế Thần. 

53) Infinie Dignified Postures: Vô Lượng Oai 
Nghi Thần. 

6) Array of Supreme Light: Tối Thượng Quang 
Nghiêm Thần. 

7) Fragrant Clouds of Pure Light: Tịnh Quang 
Hương Vân Thần. 

§)_ Guardian Sustainer: Thủ Hộ Nhiếp Trì Thần. 


9) Ubiquitious Sheperd: Phổ Hiện Nhiếp Thủ 
Thần. 

10) Immutable Lipht Bất Động Quang Minh 
Thần. 

Spirits—Night Spirits: Chủ Dạ Thần—They 

all practiced diligently, taking delipht in truth 

(The Flower Adornment Sutra— Chapter I)—Chư 

thần nầy thường siêng năng tu tập, vui với chánh 

pháp (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I1): 


1) Pure Light of Universal Virtue: Phổ Đức Tịnh 
Quang Thần. 

2) Observing the World with Joyful Eyes: Hỷ 
Nhãn Quán Thế Thần. 

3) Everywhere Causing Tree Flowers to Bloom: 
Phổ Phát Thọ Hoa Thần. 

4) Supporting the World Quintessence: Hộ Thế 
Tinh Khí Thần. 

5) Tranguil Ocean Sound: Tịch Tịnh Hải Âm 
Thần. 

6) Everywhere Manifesting Auspiclous Omens: 


Phổ Hiện Cát Tường Thần. 


7) Equally Support and Educate Sentient Beings: 
Bình Đẳng Hộ Dục Chúng Sanh Thần. 

8) Traveling Joyfully: Du Hí Khoái Lạc Thần. 

9) All Senses Always Joyful: Chư Căn Thường 
Hỷ Thần. 

10) Producing Pure Bounty: Xuất Sanh Tịnh 


Phước Thần. 

Spirit of  nonconfenfion: Khởi tâm không 
tá ——See Ten kinds of spirit when Great 
Enlightening Beings develop the wIll for supreme 
enlightenmernt. 

Spirit of not seeking anything else: Khởi tâm 
không cầu lạ—See Ten kinds of spirit when Great 
Enlightening Beings develop the wIll for supreme 
enliphtenment. 

Spirits—Ocean Spirits: Chủ Hải Thần—They 
had all filled their bodies with the great ocean of 
virtues of the Buddhas (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter I)—Chư thần nầy đều dùng biển 
cả công đức của Như Lai để đầy đủ thân mình 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm ]): 


1) Producing Jewel Light: Xuất Hiện Bửu Quang 
Thần. 

2) Diamond Banner: Thành Kim Cang Tràng 
Thần. 

3) Undefiled: Viễn Ly Trần Cấu Thần. 


4202 


4) Palaces in All Waters: Phổ Thủy Cung Điện 
Thần. 

5) Auspicious Jewel Moon: Cát Tường Bửu 
Nguyệt Thần. 

6) Beautiful Flower Dragon Topknot: Diệu Hoa 
Long Kế Thần. 

7) Everywhere Holding the Flavor of Light: Phổ 
Trì Quang Vị Thần. 

8) Jewel Flame Flower Lipht: Bửu Diệm Hoa 
Quang Thần. 

9) Beautiful Diamond Topknot: Kim Cang Diệu 
Kế Thần. 

10) Thunder of the Ocean Tide: Hải Triều Lôi 


Âm Thân. 
Spirit one possesses by nature: Prakrti (skÙ— 
Ones own nature—Original or natural form 
(matter)—Bổn tính. 
Spirit-realm: Thần Vực —The realm of spirit, of 
reality, surpassing thought, supra-natural—Cảnh 
giới chứng ngộ chân thật, không thể nghĩ bàn. 
Spiritse— River Spirits: Chủ Hà Thần—AlI of 
them diligently concentrating on benefiting living 
beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
1)—Chư thần nầy đều ân cần để ý đến lợi ích của 
chúng sanh (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I): 








I) Everywhere Producing Swift Currents: Phổ 
Phát Tánh Lưu Thần. 

2) Universally Purifying Springs and Streams: 
Phổ Khiết Tuyển Giản Thần. 

3) Dustfree Pure Eye: Ly Trần Tịnh Nhãn Thần. 

4) Roaring Everywhere: Thập Phương Biến 
Hống Thần. 

53) Rescuing Sentient Beings: Cứu Hộ Chúng 
Sanh Thần. 

6) Heatless Pure Lipht: Vô Nhiệt Tịnh Quang 
Thần. 

7)_ Universally Causing Joy: Phổ Sanh Hoan Hỷ 
Thần. 

8) Supreme Banner of Extensive Virtue: Quảng 
Đức Thắng Tràng Thần. 

9) Light Shining on All Worlds: Quang Chiếu 
Phổ Thế Thần. 

10) Lipht of Oceanic Virtues: Hải Đức Quang 


Minh Thần. 
Spirit rsi: Spirit genie—Thần tiên. 
Spirits—Sanctuary Spirifs: Chủ Đạo Tràng 
Thần—All of them had the past 


1n met 


innumerable Buddhas, perfected their will power, 
and broupght forth extensive offerings (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter I)—Trong thuở quá 
khứ, chư thần nây đã gặp vô lượng Phật, thành tựu 
nguyện lực thường cúng dường Phật (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm I): 


l) Banner of Pure Adornment: Tịnh Trang 
Nghiêm Tràng Thần. 

2) Polar Mountan Jewel Lipht: Tu Di Bảo 
Quang Thần. 

3) Sign of Thunder Banner: Lôi Âm Tràng 
Tướng Thần. 

4) Wonderful Eyes Raining Flowers: Vũ Hoa 
Diệu Nhãn Thần. 

5) Garland Light Topknot: Hoa Anh Quang Kế 
Thần. 

6) Raining Jewel Arrays: Vũ Bửu Trang Nghiêm 


Thần. 

Courageous Fragrant Eye: Dũng Mãnh Hương 

Nhãn Thần. 

Diamond-Colored Cloud: Kim Cang Thể Vân 

Thần. 

Lotus Light: Liên Hoa Quang Minh Thần. 

Radiance of Ineffable Light: Diệu Quang 

Chiếu Diệu Thần. 

Spirit of service: Khởi tâm cung cấp hầu hạ— 

See Ten kinds of spirit when Great Enlightening 

Bemgs develop the Supreme 

enlightenment. 

Spirits of the sỉx elements: Lục đại thần—The 

spris of the six celements; 

controlled by a speciflc spiri—Sáu vị thần kiểm 

soát lục đại; mỗi vị kiểm soát một đại: 

1) The Earth Spirit who controls the earth: Thần 
Đất —Vị Thần kiểm soát địa đại. 


7) 


8) 


9) 
10) 


wil for 


each  element 


2) The Water Spirit who controls the wafter: 
Thần Nước—Vị Thần kiểm soát thủy đại. 

3) The FEire Spirit who controls the fire: Thần 
Lửa—Vị Tần kiểm soát hỏa đại. 

4) The Wind Spirit who controls the wind: Thần 
Gió——Vị Thần kiểm soát phong đại. 

53 The Space Spirit who confrols the space: 
Thần Hư Không—Vị Thần kiểm soát hư 
không đại. 

6) The Mind Spirit who controls the mind: Thần 


Tâm Thức—Vị Thần kiểm soát thức đại. 


4203 


Spiris—Space Spirits: Chủ Không Thần— 
Their minds were all free from defilement, broad, 
vast, clear and pure (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 1)—Chư thần nầy đều xa ha trần 
cấu, tâm rộng lớn, quảng đại, sáng suốt, trong 
sạch và thanh tịnh (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm I1): 


I) Pure Light Shinng All Around: Tịnh Quang 
Phổ Chiếu Thần. 

2) Traveling Everywhere Deeply and 
Extensively: Phổ Du Thâm Quảng Thần. 

3) Producing Auspiclous Wind: Sanh Cát Tường 
Phong Thần. 

4 Abiding Securely Beyond Obstruction: Ly 
Chướng An trụ Thần. 

5) Broad Steps and Beautiful Topknot: Quảng 
Bộ Diệu Kế Thần. 

6) Unhindered Light Flames: Vô Ngại Quang 
Diệm Thần. 

7) Unobstructed Conquering Power: Vô Ngại 
Thắng Lực Thần. 

8) Spotless Light: Ly Cấu Quang Minh Thần. 

9) Deep and Far-Reachng Sublime Sound: 
Thâm Viễn Diệu Âm Thần. 

10) All Pervading Lipht Quang Biến Thập 


Phương Thần. 

Spirit throne: Thần tọa—Chỗ ngồi của chư 
Thiên—Deva throne. 

Spirits— Thunderbolt-bearing Spirits: Chấp 
Kim Cang Thần -These spirits who had 
consfantly invoked great vows over countless pasf 
eons to draw near and serve the Buddhas; to 
accumulate boundless pure works; fo enfer into 
the realm of inconceivable liberation; to manIfest 
their bodies according to the needs of sentienf 
beings; to dwell, guard and protect the place 
where the Buddhas dwell, to reach fulfillment and 
reach the other shore (The Flower Adornment 
Suữa—Chapter I—The Wonderful Adornments of 
the Leaders of the Worlds)—Chư thần nầy thường 
phát nguyện lớn trong vô lượng kiếp quá khứ là 
gần gủi cúng dường chư Phật, chứa nhóm vô biên 
phước nghiệp thanh tịnh, nhập cảnh giới bất khả 
tư nghì giải thoát, hiện thân điều phục chúng sanh, 
chư Phật hóa thân chỗ nào thì các Ngài cũng hóa 
thân chỗ đó để bảo vệ và che chở, hạnh nguyện 
viên mãn, và đáo bỉ ngạn (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 1—Thế Chủ Diệu Nghiêm): 


1) Demigod of Wonderful Form: Diệu Sắc Na- 
La-Diên Thần. 

2) Banner of Swiffness of the Sun: Nhựt Luân 
Tốc Tật Tràng Thần. 

3) Light of the Flower of the Polar Mountain: Tu 
Di Hoa Quang Thần. 

4) Pure Sound of Clouds: Thanh Tịnh Vân Âm 
Thần. 

5) Sublime Faculties: Chư Căn Mỹ Diệu Thần. 

6) Delightful Light: Khả Ái lạc Quang Minh 
Thần. 

7) Sound of Thunder In Great Trees: Đại Thọ 
Lôi Âm Thần. 

8) Lion King Lipht: Sư Tử Vương Quang Minh 
Thần. 

9) Auspicious Eye of Intense Flames: Mật Diệm 


Thắng Mục Thần. 
10) Jewel Topknot of Lotus Lipht: Liên Hoa 
Quang Ma Ni Kế Thần. 
Spirit of true enlightenment: Chân Phát Minh 
Tánh-The disepline of the mind for the 
development of the fundamental spiritual or 
Buddha-nature—Tinh thần chân đại giác hay giới 
luật của tâm trong việc phát triển tinh thần Phật 
tánh căn bản. 
Spirit of Truth: Thần Chân Lý. 


Spiris—Water Spiri(s: Chủ Thủy Thần— 
They always diligently strived to rescue and 
protect all beings (The Flower Adornment Sutra—— 
Chapter 1)—Chư thần nầy thường siêng năng cứu 
hộ và làm lợi ích tất cả chúng sanh: 


I) Ubiquitous Cloud Banner: Phổ Hưng Vân 
Tràng Thần. 

2) Cloudlke Sound of the Ocean Tide: Hải 
Triều Vân Âm Thần. 

3) Beautiful Round Topknot: Diệu Sắc Luân Kế 
Thần. 

4) Whirlpool of Skills: Thiện Xảo Triển Phục 
Thần. 

5) Stored of Undefiled Fragrance: Ly Cấu 
Hương Tích Thần. 

6)_ Virtue Bridge Light Sound: Phước Kiều Quán 
Âm Thân. 

7) Freedom of Contentment: Tri Túc Tự Tại 


Thần. 


4204 


8) Good Sound of Pure Joy: Tịnh Hỷ Thiện Âm 
Thần. 

9) Everywhere Manifesing Awesome Lipht: 
Phổ Hiện Oai Quang Thần. 

10) Roaring Sound Filing the Sea: Hống Âm 
Biến Hải Thần. 

Spirit of wholehearted devotion: Khởi tâm 

nhứt hướng thiện tâm—See Ten kinds of spirit 

when Great Enlightening Beings develop the will 

for supreme enliphtenment. 

Spirit with whi(e rays: Sitamsu (sk)—Đại 

Bạch Quang Thần. 

Spirit and will: Thần chí. 

SpirisWind Spirits: Chủ Phong Thần— 

They all worked to dispel the mentality of conceIf 

(The Flower Adornment Sutra— Chapter I)—Chư 

thần nầy đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn 

(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm ]): 


l) Unimpeded Light Vô Ngại Quang Minh 
Thần. 

2) Everywhere Manifestng Courageous Action: 
Phổ Hiện Dũng Nghiệp Thần. 

3) Wind Striking Cloud Banner: Phiêu Kích Vân 
Tràng Thần. 

4) Arrays of Pure Liph(t: Tịnh Quang Trang 
Nghiêm Thần. 

53) Power Able to Dry Up Water: Lực Năng Kiệt 
Thủy Thần. 

6) Great Voice Howling Everywhere: Đại Thinh 
Biến Hống Thần. 

7) Tree Branch Hanging Topknot: Thọ Sóc Thùy 
Kế Thần. 

8) Unimpeded Wherever It Goes: Sở Hành Vô 
Ngại Thần. 

9) Various Mansions: Chủng Chủng Cung Điện 
Thần. 

10) Great Light Shining Everywhere: Đại Quang 


Phổ Chiếu Thần. 

Spirit world of devas: Thần đạo—The spirit 
world of devas, asuras and pretas—Tên gọi chung 
ba đạo: Thiên Đạo, A Tu La Đạo, và Quỷ Đạo. 

Spirit worship: Tôn thờ thần linh—Some people 
believe that in the heavens and in the air there 
were spirits that had such supernatural power that 
human beings could not confrol them. These spIrIfs 
were not characterized by love and compassion 
but only by possession of power. Therefore people 





were afraid of being cursed by these forces unless 
they worshiped and propitiated them. They 
believed these spiris could both cause and 
prevent such calamities as diseases, bad harvests, 
s(orms, and rough seas. They trembled In fear of 
these spirits and worshiped them, praying to be 
spared misfortune and granted blessing—Vài 
người tin rằng trên trời hay giữa không trung có 
các vị thần linh có năng lực siêu nhiên mà con 
người không thể kiểm soát được họ. Các thần linh 
này không được xem là có lòng từ bi mà chỉ có 
năng lực ma ám. Do đó người ta sợ bị những thế 
lực này ngược đãi nếu người ta không tôn thờ hay 
làm lành với chúng. Họ tin rằng các thần linh này 
có thể gây nên hay ngăn cản những tai họa như 
bệnh tật, mất mùa, bão tố và biển động. Họ run sợ 
và tôn thờ các thần linh này, cầu xin được giải trừ 
tai họa và được ban bố phước lành. 
Spiritism (n): See Spiritualism. 
Spiritual (a): Thuộc về tâm linh—Thuộc về tinh 
thần. 
Spiritual beïng: Chúng sanh hữu tình. 
Spiritual Bodhisattva rank: Bhumi (skÙ—P 
lace, situation, position, or character attained by a 
Bodhisattva. 
Spiritual body: 
l) Absolute dharmakaya—All-embracing 
body——Chân như pháp thân. 


2) Dharmakaya: Pháp thân—See Three equal 
and universal characterisics of the one 
Tathagata (B). 

3) Transformable body: Biến dịch thân—See 


Two forms of body (B). 

Spiritual body of all virtuous achievement: 
Công đức pháp thân. 

Spiriual body of Tathagata: Panca- 
đharmakaya (skt)—Pháp thân của Đức Như Lai— 
There are five attributes of the dharmakaya or 
spiritual body of Tathagata. These five attributes 
surpass all conditions of form or the five skandhas, 
all materiality (rupa), all sensations (vedana), all 
(samjna), all aCfIVIty 
(karman), all knowledge (vijnana)—Có năm loại 
pháp thân công đức của Như Lai—See Five 
afttributes of the dharmakaya. 


COTSCIOusness moral 


4205 


Spiritual body of all virtuous achievement: 
Công đức pháp thân—See Five kinds of a 
Buddha”s đharmakaya. 

Spiritual body of wisdom: Như như pháp 
thân—See Five kinds of a Buddha”s dharmakaya. 
Spiritual bones: Thần cốt. 

Spiritual connection: Khế Ngộ—A high state of 
cultivation in which a cultivator 1s able to establish 
a speclal connection with the Buddhas and 
Bodhisattvas, and to realize own True Nature 
(which 1s the Buddha Nature all sentient beings 
poSsess)—Trạng thái tu hành cao trong đó hành 
giả cảm ứng đạo giao với chư Phật và chư Bồ Tát 
và ngộ được chơn tâm của mình. 

Spiritual culture: mental developmen—Thiển 
quán. 

Spiritual development(: Sự phát triển tâm 
lnh—Theo Giáo Sư Junjro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Mật giáo hay 
Kim Cang Thừa Phật Giáo là một từ ngữ dùng để 
chỉ cho tông chỉ bí mật cao siêu, vượt hẳn cả Tiểu 
Thừa và Đại Thừa. Theo Đại Sư Hoằng Pháp, có 
mười giai đoạn phát triển tâm. Những giai đoạn 
nào từ thấp lên cao, cho thấy sự tiến triển của 
tâm thức con người theo thời gian, còn những giai 
đoạn cùng phát triển khác cho thấy tình trạng của 
thế giới hướng thượng—According to Prof. Junjiro 
Takakusu The of Buddhist 
Philosophy, the Mystc Doctrine School or the 
Buddhist Diamond Vehicle Vajrayana 1s a name 
gIven to a higher mystic doctrine, transcending all 
Hinayana and Mahayana doctrines. Such Diamond 
Vehicle 1s only represented by Great Master Kobo 
with his proposal of the ten stages of spiritual 
development. These staøes coming one above the 
other, show the timely progress of the human 
mind, while other stages show the state of the 
progressive world—See Ten stages of spiritual 
developmert. 

Spiritual or đdharmakaya remains: 
Dharmakaya—The sutras—Pháp Xá Lợi—Kinh 
xá lợ—Pháp thân xá lợ—See Two kinds of 
relics. 

Spiritual discipline: Kỷ luật tâm linh—Đường 
lối qui củ của tâm linh—From a Buddhist point of 
view, meditaion Is a spirtual discipline for 


in Essentials 


meditaton allows us to have some degree of 
confrol over our attitudes, thoughts and emofions. 
According to Buddhism, our state of mind which 
composes of thoughts and emotions, 1s usually 
wild and unconfrolled because we lack the 
spiritual discipline needed to tame 1t. Our mind 1s 
like a wild and unconfrolled horse. Only through a 
spiritual discipline we are able to reverse our wild 
and uncontrolled mind, and it also helps us regain 
confrol of our own minds. If we try to practice a 
spiritual discIpline on our minds, we are able to 
concenfrate or to place our minds on a gIven 
wholesome or posifive obJect, an object that will 
enhance our ability to focus In accordance with 
the Buddhist viewpoint. Then we utlize the 
practice of reasoning application, by recognizing 
the strengths and weaknesses of different types of 
thoughts and emotions with their advanfages and 
disadvantages. We are able to enhance our sfates 
of mind which contribute towards a sense of 
serenify, tranguillity and contentment, as well as 
reducing those atfitudes, thouphts and emotions 
that lead to suffermgs, afflicions and 
dissatisfactions. Thus there are fwo ways of 
spiritual discipline, the first one 1s a single-pointed 
meditation or tranquil abiding, and the second one 
1S penefrative Insight or reasoning application. An 
example of the single-pointed and the analytic 
meditation on the “Impermanence”. lf we remain 
sinple-pointedly focused on the thought that 
everything changes from moment to moment, that 
1s sinele-pointed meditation. lf we remain focus 
on the impermanence by constantly applying to 
everything we encounter with various reasonings 
concerning the Impermanent nature of things, 
reinforcing  our the fact of 
1mpermanence through this analytical process, we 
pracicng analytic mediaion on 
Impermanence. However, Buddhists should 
always be careful with obstacles that are always 
waltng for us during practicing of a spiritual 
discipline, sụch as mental scattering or distraction, 
drowsiness or dullness, mental laxity, and mental 
excitememt. In short, spiritual diseipline 1s 
extremely difficult to achieve, but 1t 1s not 
1mpossible for us to achieve. Devout Buddhists 
should practice with all ther energy and 
sincerity—Theo quan điểm của Phật giáo, thiển là 


convicfion 1n 


are 


4206 


một thứ kỷ luật tâm linh, vì thiển giúp chúng ta ở 
mức độ nào đó kiểm soát được thái độ, tư tưởng 
và cảm xúc của chúng ta. Theo đạo Phật, trạng 
thái tâm của chúng ta bao gồm cả tư tưởng lẫn 
tình cảm thường hoang đàng và không được kiểm 
soát vì chúng ta thiếu sót phần kỷ luật tâm linh 
cần thiết để thuần hóa nó. Tâm chúng ta cũng 
giống như một con ngựa hoang không được kiểm 
soát. Chỉ có xuyên qua kỷ luật tâm linh mới có 
thể giúp chúng ta đi ngược lại sự hoang đàng và 
không kiểm soát của tâm này và giúp chúng ta có 
khả năng kiểm soát lại được tâm mình. Nếu 
chúng ta cố gắng thực tập kỷ luật tâm linh thì 
chúng ta sẽ có khả năng chú tâm vào một đối 
tượng thiện lành nhất định nào đó, một đối tượng 
có thể làm tăng khả năng tập trung của chúng ta 
đúng theo quan điểm của Phật giáo. Rồi sau đó 
chúng ta áp dụng pháp quán phân tích (lý luận) do 
sự nhận biết sức mạnh và yếu điểm của các loại 
tư tưởng và cảm tình khác nhau, nhận biết những 
lợi hại của chúng, chúng ta có thể tăng cường 
những trạng thái tích cực của trạng thái tâm giúp 
đưa tới sự thanh thoát, an bình và hạnh phúc, cũng 
như làm giảm thiểu những thái độ, tư tưởng và 
tình cảm đưa đến khổ đau phiển não và thất vọng. 
Như vậy có hai cách kỷ luật tâm linh, cách thứ 
nhất là chỉ chú tâm vào một đối tượng trụ nơi tịnh 
lặng (chỉ quán), và cách thứ hai là quán sát hay 
phân tích. Thí dụ như thiền chỉ và thiển quán về 
“vô thường”. Nếu chúng ta chỉ chú tâm vào ý 
tưởng “vạn hữu vô thường”, ấy là thiển chỉ. Nếu 
chúng ta luôn áp dụng luận cứ vô thường trong 
vạn hữu, ấy là thiển quán. Nếu chúng ta thiển 
quán bằng cách luôn luôn áp dụng luận cứ vô 
thường vào vạn hữu, làm tăng thêm sự tin tưởng 
của chúng ta về luật vô thường trên vạn hữu, đó 
là chúng ta đang thiển quán. Tuy nhiên, người 
Phật tử phải cẩn thận vì những trở ngại luôn chờ 
chực chúng ta như sự tán loạn của tư tưởng, sự 
buồn chán hay hôn trầm, sự buông lung, và sự 
lăng xăng của tâm chúng ta. Nói tóm lại, thực 
hiện kỷ luật tâm linh là cực kỳ khó khăn, nhưng 
không phải là không thực hiện được. Phật tử thuần 
thành phải thực tập kỷ luật tâm bằng tất cả nghị 
lực và lòng thành. 

Spiritual dryness: Sự khô khan nghèo nàn về 
tinh thân. 


Spiritual ego: Purusa or Atman (sk——Supreme 
souls or spirit—Permanent person—Thần Ngã. 

l) The soul, the spiritual ego, or permanent 
person, which by non-Budhists was said to 
migrate on the death of the body: Cái thực 
ngã mà ngoại đạo chấp rằng khi thân chết thì 
thần ngã xuất ra. 

Purusa 1s also the Supreme Soul or Spiit, 
which produces all forms of existence: Thần 
Thức cũng là cái tâm thức tối thượng sẳn sanh 
mọi hình thức của sự hiện hữu. 

Spiritual enfolders: Hoài Linh—All conscious 
beings—Tên gọi khác của chúng hữu tình hay là 
loài chứa đựng linh thiêng hay thần thức (giống 
như khi nói hàm thức là chứa đựng tri thức, hàm 
tình là chứa đựng tình cảm). 

Spiritual enlightened heart: The mind of the 
Buddha——Phật tâm. 

Spiritual enlightenment: Sự bừng sáng tâm 
linh. 

Spiritual Experience: Chứng nghiệm tâm linh 
hay nghiệm——The Buddhist 
declaration that HIfe 1s pain or suffering, must not 
be understood as a message of pessimism. That 
life is paIn 1s a plain statement of fact, and all our 
spiritual experience starts from this fact. In fact, 
the so-called “spiritual experlence” is no more 
than the experlence of pain raised above mere 
sensation. Those who cannot feel pain can never 
go beyond All religious-minded 
people are sufferers of life-pain. The Buddha says 
that Vimalakirti 1s sick because all sentient beings 
are sick. When we are surrounded by sickness on 
all sides, how can we, If spiritually disposed, be 
free from being sick? The heart of the 
Compassionate One always beats with those of his 
fellow-beinss, 
tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật “Sống là khổ”, ta 
chớ nên coi đó như là một thông điệp chán đời. 
Nói sống là khổ nhằm vào thực trạng; trong cuộc 
tâm nghiệm, ai trong chúng ta cũng đều phải đứng 
lên từ thực trạng ấy. Và tâm nghiệm là gì nếu 
không là thực nghiệm cái khổ ấy? Ai không khổ 
không thể nào vượt lên được. Ai có đạo tâm đều 
phải khổ nỗi khổ của thế gian. Ngài Duy Ma Cật 
nói, Phật bệnh vì tất cả chúng sanh bệnh. Khi tật 
bệnh vây ta tứ phía, nếu là người có đạo tâm, làm 


2) 


Tâm noted 


themselves. 


sentent and  non-sentient—Lời 


4207 


sao mà ta khỏi bệnh theo? Phật là đấng Đại Bi 
nên tâm của Ngài luôn nhịp theo chúng sanh, dầu 
hữu tình hay vô tình. 

Spiritual faculties: Indriya (p & skÐ——Năng lực 
của tâm linh—Power of the spirituality—See 
Mula. 

Spiritual food: Thức Thực—Thức ăn tinh thần— 
Sprritual food, menfal food, by which are kept 
alive the devas of the formless realms and the 
dwellers ¡in the hells. There are five kinds of 
spiritual food by which roots of goodness are 
nourished—Thức ăn tinh thân hay lấy thức mà 
duy trì thể để nuôi sống những chúng sanh trong 
địa ngục và chư Thiên. Có năm loại thức ăn tính 
thần nuôi dưỡng thiện căn—See Four kinds of 
food and Five kinds of spiritual food. 
Spiritual formation: Định học. 
Spiriual friends: Thiện hữu 
According the Buddha 
Adornment Sutra (Chapter 38 Detachment From 
The World), Great Enlightening Beings have ten 
kinds of spiritual friends who help them along the 
path to enlightenment. They take spiritual friends 
as a reliance, harmonizing as one. This 1s one of 
the ten kinds of reliance of Great Enlightening 
Beings. Great Enlightening Being Universally 
Good told Unversal Wisdom that Offsprings of 
Buddha, Great Enlightening Beings have ten kinds 
of reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of 
Buddhas—Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế Gian), chư Đại Bồ Tát 
có mười loại thiện hữu tri thức giúp họ trên đường 
đi đến đại giác. Chư Bồ Tát dùng thiện tri thức 
làm y-chỉ, vì nhờ đó mà hòa hiệp như một. Đây là 
một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Bồ Tát 
Phổ Hiển bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười 
chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại 
trí vô thượng của Như Lai—See Ten kinds of 
reliance of Great Enlightening Beings, and Ten 
kinds of spiritual friends. 

Spiritual gifts: Unconditionally alms—Xuất thế 
gian đàn—See Two dana (A). 

Spiritual healing: Trị liệu tâm thần. 

Spiritual ignorance: Ajnana (sk)—Bất tr— 
Không hiểu biế—Ngu si về tâm linh—Non- 
COØn1Zance. 


thức— 
in The Flower 


tri 
tO 


Spiritual knowledge: Anna (p)—Ajnata (skÐ— 
Tri kiến tâm linh— Tuệ viên mãn hay tuệ tâm 
linh—Highest knowledge——Perfect knowledge. 
Spiritual master: Acariyupajjhaya or Upajjhaya 
(p)—Thầy tâm linh. 

Spiritual minded (a): Mến mộ những điều 
thiêng liêng. 

Spiritual mindedness (n): Sự mến mộ những 
điều thiêng liêng. 

Spiritual nature: Thần minh—Tánh Địa—The 
intelligent or spiritual nature, or the spirits of 
heaven and earth, the gods. Spiritual nature, the 
second of the ten stages as defined by the 
Intermediae School, in whích the ïllusion 
produced by seeing and thinking ¡1s subdued and 
the mind obtains a glimmer of the immateriality of 
things—Đệ nhị địa trong thập địa Thông Giáo, 
trong đó phiền não gây ra bởi kiến tư (thấy biết và 
suy nghĩ) đều bị chế ngự, và tâm đạt được bước 
đầu (hấy còn mù mờ) về tánh phi vật chất của vạn 
hữu. 

Spiritual offering: Bố thí Tâm——This is to offer 
a compassionate heart to others—Dùng tâm từ bị 
ban rãi cho người khác —See Seven kinds of 
offering (B). 

Spiritual penetration: Thần thông. 





Spiritual power: Tâm lực Thần lực (thần 
quyển)—Miraculous powers—Superknowledge—— 
See Sixteen great powers obfainable by a 
bodhisattva. 

(A) The meanings of spiritual powers—Nghĩa của 


Thần thông: 

l) Clarvoyance: Deva eye— Thiên nhãn 
thông—Ability to see all forms. 

2) Clairaudience: Deva ear—Thiên nhĩ thông—— 
Ability to hear all sounds. 

3) Mental telepathy: Tha tâm thông—Ability to 
know the thoughts of others. 

4) Psychic travel: Thần túc thông—Ability to be 
anywhere to do anything at wIll. 

53 Knowledge of past and future: Túc mạng 
thông. 

6) Abilify to end contamination: Lậu tận thông. 


(B) The Buddhaˆs teachings on Spiritual powers—— 
Những lời Phật dạy về thần thông: According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 


4208 


there are ten kinds of spiritual powers of 
Great Enlighenng Beinss. Enlightening 
Beings who abide by these can attain supreme 
skilful spiritual power of Buddhas, displaying 
them variously to all sentIent beings to make 
them learn—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười pháp thần thông của chư Bồ tát. 
Chư Bồ Tát trụ trong pháp nây thời được thần 
thông đại thiện xảo vô thượng của Như Lai, vì 
tất cả chúng sanh mà thị hiện nhiều sự việc 
khiến họ tu học —See Ten kinds of spiritual 
powers of Great Enlightening Beings. 
Spiritual powers gained as consequences 0Ÿ 
practice: Báo được thần thông —See Ten 
inexhaustible treasures and Ten principles which 
help enlightening beinøs fulfill their great vows. 
Spiritual powers as sphere of action: They 
know_ the realms of the senses of all sentlent 
beings—Dùng thần thông làm chỗ sở hành, vì biết 
cảnh giới các căn của tất cả chúng sanh—See Ten 
kinds of sphere of action of Great Enlightening 
Beings. 
Spiritual practice: Sự luyện tập tinh thần. 
Spiritual profit: Hữu ích tinh thần. 
Spiritual region of Buddha: Buddhaˆs abode— 
Phật cảnh. 
Spiritual relations: Thần giao. 
Spiritual relics: Sarira (sk Pháp Thân Xá 
Lợi —The spiritual relics of the Buddha, his sutras, 
or verses, his doctrine and immutable law——Pháp 
thân xá lợi của Đức Phật, gồm những kinh điển, 
những bài kệ, và lý trung đạo thực tướng bất biến 
mà Đức Phật từng thuyết giảng. 
Spiritual remains: Pháp Xá Lợi —Kinh xá lợi— 
Pháp thân xá lợ—Dharmakaya—The sutras— 
Dharmakaya remains—See Two kinds of relics. 





Spiritual sickness: Mental sickness—Tâm 
Bịnh—See Two kinds of sickness. 
Spiritual teacher: Acarya (skÙ—Spmitual 


master, or preceptor who has correct conduct, and 
1s able to teach others. 


I) Acarya who is in charge of novices: Xuất gia 
A xà lê. 

2) Teacher ofthe discipline: Thọ giới A xà lê. 

3) Teacher of duties: Giáo thọ A xà lê. 

4) Teacher ofthe scriptures: Thọ kinh A xà lê. 


53) Teacher of the commumity: Master of the 
community—Y chỉ A xà lê. 
Spiritual wheel: Pháp luân—The wheel of 
dharma—See Two wheels (B). 
Spiritual wisdom: Thần trí—Xuất thế gian trí— 
Divine wisdom—Supra-mundane wisdom—The 
wisdom that comprehends all things, material and 
1mmaterial. The wIisdom of Sravaka or Pratyetka- 
buddha—Trí tuệ nhận biết vạn hữu, sắc lẫn phi 
sắc (cái trí thông hiểu tất cả sự việc, từ vật chất 
đến phi vật chất). Trí của bậc Thanh Văn và 
Duyên Giác, hãy còn hư vọng phân biệt tự 
tướng—See Three kinds of wisdom (B). 
Spiritual withdrawal from all evil and into 
meditation: Tâm thoát tục—Tâm tịch tịnh—Nhờ 
tu thiển định mà tâm đoạn lìa tất cả những điều 
ác—See TIwo kinds of seclusion or retirement 
from the world. 
Spiritualism (n): Duy linh luận—-Tâm linh 
luận—Thông linh học. 
Spiritualist (n): Người theo thuyết duy linh (in 
là có linh hồn). 
Spirituality (n): Tính chất thiêng liêng. 
Spiritualization (n): Tinh thần hóa. 
Spit up in the sky: Nhổ nước miếng lên trời— 
According to the Sutra In Forty-Two Sectlons, 
Chapter 8, the Buddha said: “An evil person who 
harms a sage 1s like one who raises his head and 
SpIts at heaven. Instead of reaching heaven, the 
spittle falls back on him. Ïlt is the same with one 
who throws dust Into the wind instead of going 
somewhere else, the dust returns to fall on the 
throwers body. The sage cannot be harmed; 
misdeed wIll inevitably destroy the doer.”—Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 8, Đức Phật 
dạy: “Kẻ ác hại người hiển giống như ngước mặt 
lên trời mà nhổ nước miếng, nhổ không tới trời, 
nước miếng lại rơi xuống ngay mặt mình. Ngược 
gió tung bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ 
thân mình, người hiền không thể hại được mà còn 





bị họa vào thân.” 

Spiteful scolding is to be abandoned: hủy 
báng sân hận cần phải từ bổỏ—See Eight things 
that lead to the cutting off of affa1rs. 

Spiteful or virulenf tongue: Miệng lưỡi độc. 
Spitfle: Nước bọt 


4209 


Splendor: Prabha (sk)——Beam—Brightness— 
Ligh—Ray—Ánh sáng Quang minh—Quang 
huy—There are three kinds of ligh—Có ba loại 
ánh sáng—See Dual lights and Three kinds of 
light. 

Spoiled Bodhisattva: Bại Hoại Bồ Tát— 
Bodhisattvas who defeat their proper end of 
becoming Buddha, and who are reborn In lower 
pOSitions, e.ø. as kings or princes, or as dragon- 
kings, etc——Bồ Tát không thành Phật mà lại sanh 
vào những cảnh giới thấp như vua, thái tử hay 
long vương. 





Spoiled roof: Bại Căn—Spoiled roots or seed, 
1.e. those who do not seek Buddhahood, but are 
content with the rewards of asceticism—Còn gọi 
là Bại Chủng. Rễ mục, có nghĩa là căn hay chủng 
tử xấu, chỉ những kẻ không tu hành Phật quả, mà 
chỉ an lòng với những quả báo khổ hạnh. 

Spoiling a visit to the jewelled mountain and 
returned empty-handed: Làm hỏng cuộc viếng 
thăm núi Báu bằng cách đi rồi lại trở về tay 
không. Ý nói những người tu trì không đúng cách, 
chỉ đọc tụng mà không hiểu làm phí đi một đời tu 
tập. 

Spoken teaching: Desanapatha (sk——Scriptural 
text—Ngôn Giáo. 

l) The original teaching of the Buddha, which 
was not recorded in wriing undl the IŸ 
century B.C., when Pali canon was wriften on 
palm leaves In the monasteries In SrI Lanka: 
Giáo thuyết nguyên thủy của Phật Tổ Thích 
Ca, chưa được ghi lại bằng chữ viết cho đến 
đầu thế kỷ thứ nhứt Tây lịch, khi mà Tạng 
Kinh Pali được ghi lại trên những lá kè, trong 
các tự viện ở Tích Lan. 

The teaching of Buddha as embodied in 
words: Giáo Thuyết của Đức Phật biểu hiện 
bằng ngôn ngữ. 

Sp0nSOF: 

1) (n): Người đỡ đầu. 

2) (v): Bảo lãnh—To guarantee. 

Sponfaneity (n): Tính tự phát—Hành động tự 
phát — Trạng thái tự phát. 

Sponfaneous: Natural—lnborn as opposed to 
acquired—Câu sinh. 


2) 


Sponfaneous delusions: Câu sinh khởi—See 
Delusions arising from bĩrth. 

Sponfaneous rebirth: Anpapaduka (skÙ— 
Opapatika-yoni (p)—Hóa Sanh—See Four forms 
of birth. 

Sponfaneously: Hồn nhiên—Không gò bó. 

Spot (n): Vết (nhơ). 

Spofs before the eyes: Khapuspa (sk)——Flowers 
¡n the sky—Không hoa (hoa đốm trong hư không). 
Spofs in space: Hư Không Hoa—Spots in front 
of (before) the eyes, Muscoe volitantes, 1.e. unreal 
things—Hoa đốm hiện ra trước mắt, xãy ra nơi 
người bị hoa mắt, dùng để ví với sự vật không có 
thực thể. 

Spotless: (p—Akalanka  (sk)—Bất 
Cấu —Without stains or spots—Spotless—Không 
vết nhơ—Tinh tuyểền—Không dơ hay không có 
dấu vết. 

(Turn) the spotlight to ourselyes: Phản quang 
tự kỷ 

Spotted-like-a-partridge incense: Giá Cô 
Ban—Spotted like a partridge, a kind of Incense—— 
Một loại nhang lốm đốm như bộ lông chim đa đa. 
Spousal (a): Thuộc về hôn phối. 


Amalo 


Spouse (n): Người phối ngẫu. 

Spread: 

1) Float—Flow—Wander—Lưu. 

2) To open out—To disseminate—To scatter— 
To detach—Vạch ra. 

Spread the Buddha”s teachings: Disseminate 

(propagate) the Buddha's teachings— Truyền bá 

giáo lý của Đức Phật. 

Spread the Dharma: Propagate the Dharma— 

Truyền bá giáo pháp. 

Spread a doctrine: Preach a religion— Truyền 

đạo. 

Spread of false ideas: Vọng nhiễm (Vọng 

Phong—Truyễển đi những tư tưởng không có thật 

hay không đúng). 

Spread news that one does not know fo be 

certain: Phao tin mà mình không biết chắc 

chắn—A Bhiksu or a Bhiksuni who spreads news 

that he or she does not know to be cerftain in order 

to gaIn money, material benefits, or admiration for 

himself or for herself, commifs an Expression of 


4210 


Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 

nào phao tin đồn mà mình không biết chắc chắn 

nhằm mưu lợi về tiền bạc, tài vật hay danh tiếng, 

là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. 

Spread (v) a rumour: Đồn đãi—See Spread 

news that one does not know to be cerftain. 

Spread a teaching: Transmit and instruct— 

Truyền đạo. 

Spreading ceverywhere: 

rộng khắp nơi. 

Sprig (n): See Sprinkler. 

Spring  cquinox:  Equinoxes—Equinoctial 

poInt—Xuân Phân—See Eight royal days. 

Spring forth from the earth: Tùng Địa Dõng 

Xuất —To burst from the earth. 

l) To spring forth: To burst from the earth— 
Springing out of the Earth—Nhẩy lên từ đất. 


All-pervading—Lan 


2) To burst from the earth: Nhẩy lên từ đất —To 
spring forth out of the Earth. 
3) Springing Up out of the Earth: Phẩm Tùng 


Địa Dõng Xuất The tile of Chapter 15 ¡n 
Lotus Sutra—Tựa của chương I5 trong Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa—See Twenty-eight 
chapters In the Lotus Sutra. 
Spring to life from a lotus: Hóa sanh từ Liên 
Hoa. 
Springing of Great Enlightening Beings: 
Phấn tấn của chư Đại Bồ Tát —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of springing of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can achieve the supreme springing of Buddhas In 
the midst of all things—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười điều phấn tấn của chư Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được nơi 
tất cả pháp phấn tấn tự tại vô thượng của chư 
Phật—See Ten kinds of springing of Great 
Enliphtening Beinss. 
Springing out of the earth: Tùng Địa Dõng 
Xuất. 
Springing out of the Earth Bodhisattva: 
Tùng Địa Dõng Xuất Bồ Tát —Bodhisattvas who 
spring forth from the earth when Sakyamuni 
Buddha expounded the Lotus Sutra, Chapter 5—— 
Bồ Tát từ đất hiện lên (khi Đức Phật Thích Ca 
giảng xong phần Tích Môn, bước qua phần Bản 


Môn trong Kinh Pháp Hoa thì vô số các vị Đại Bồ 
Tát đã từng được Đức Thích Ca Như Lai giáo hóa 
bỗng từ dưới mặt đất hiện lên rồi trụ trên không 
trung, các vị đó gọi là Bản Hóa Bồ Tát). 
Sprinkle (v): Rải nước. 

Sprinkle the head with water: Sái Thủy Quán 
Đảnh—See Three kinds of baptism (B). 

Sprinkle holy water: Rảy nước Thánh— 
Externalists believe that sins can be washed away 
or they can be blessed by letting a religlous person 
to sprinkle holy water on their body—Ngoại đạo 
cho rằng mọi tội lỗi có thể được rữa sạch hoặc họ 
có thể được ban phúc nếu để cho một vị chủ chăn 
rưới nước lên thân mình. 

Sprinkle something on something: To scatter 
or shower something in small drops—Rải rắc cái 
gì trên cái gì đó. 

Sprinkler (n): Cái dùi để rải nước lúc làm lễ. 
Sprinkling (n): Việc rải nước làm lễ. 
Sprinkling brush: See Sprinkler. 

Sprout of Buddha-truth: Seedlings of Buddha- 
truth—Đạo nha (mầm chân lý Phật pháp). 

Sprout of Buddhism: Bud of Buddhism—Pháp 
nha (mầm non hay sự nẩy mầm của Phật Giáo). 
Sprout and Seeding spirits: Thần Lúa Mạ. 
Sprul sku (tb): A Tibetan 
“Dharmakaya.”—Từ Tây Tạng có nghĩa là Pháp 
Thân—See Dharmakaya 1n English-Vietnamese 
Section. 

Spume, bubbles and flame: Thủy Mạt, Bào 
Diệm—All phenomena are like spume, bubbles 
and flames, all 1s unreal and translent—Chư pháp 
như bọt nước, như bong bóng nước hay như diêm 
lửa; tất cả đều không thật và vô thường. 
Squabble (v): Cãi nhau âm ỉ. 

Squander  one”s 
Extravagant. 
Square and wide: Vaipulya (sk)—Hoko (jap)— 
(of Buddhist philosophy)—Phương 


tem for 


money: Hoang Phí— 


Extensions 
quảng. 
Squeeze (v): Ép—To press——To extract. 
Squeezing Mountain Hell: Địa Ngục Giáp Sơn. 
Sraddha (skÐ: saddha (p)—Tín (lòng tin)— 
Faith —-BeliefF To believe—A Sanskrit term for 
“faith,” an attitude of belief in the Buddha and his 


4211 


teachings, and devote oneself to cultivate those 
teachings. Faith regarded as the faculty of the 
mind which sees, appropriates, and trusts the 
things of religion; 1t Joyfully trusfs in the Buddha, 
1n the pure virtue of the Triratna and earthly and 
transcendental goodness; It Is the cause of the 
pure life, and the solvent of doubt. According to 
The Pureland Buddhism, faith 1s believing In the 
Ultimate Bliss World truly exists Just as the Saha 
World on which we are currently living. Faith 
means to have faith that Amitabha Buddha 1s 
always protecting and will readily rescue and 
deliver any sentient being who knows fo respect 
and recite sincerely His name—Từ Bắc Phạn chỉ 
lòng tin nơi Đức Phật và Phật pháp, và hết lòng tu 
tập theo những lời dạy đó. Có lòng tin sâu sắc đối 
với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và 
thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả 
năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi 
hoặc. Theo Tịnh Độ tông, tín là tin cõi Cực Lạc có 
thật và hiện hữu cũng như cõi Ta Bà của chúng ta 
đang ở đây. Tín là tin rằng Đức Phật A Di Đà luôn 
luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn bất cứ chúng sanh 
nào biết quy kính và xưng niệm đến hồng danh 
của Ngài —See Two forms of faith, and Seventy- 
fñive dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Sraddhabala (skt): Power of faih- Tín lực— 
Một trong năm lực—One of the five bala or 
powers—See Flve powers. 
Sraddhahimuktica-ryabhumii (p): Đệ lục địa. 
Sraddhendriya (sk0: Faith-root——Tín căn—One 
of the fÍive roots or organs producing a sound 
moral life—Một trong năm căn dẫn tới một cuộc 
sống đạo hạnh tốt đẹp—See Eive Faculdes (C), 
and Twenty two rootfs. 

Sraddhotpada-sastra (skt: Đại Thừa Khởi Tín 
Luận—See Treatise on Awakening of Faith. 
Sramana (skt: Xá La Ma Nã— Tăng sĩ— 
Buddhist monk—Sa Môn—Ta Môn—Tang 
Môn—Bà Môn—Sa Môn Na—Xá La Ma Na— 
Thất La Ma Na—S§a Ca Mãn Nang—Thất Ma Na 
Nã. 
() The meanings of Sramana—Nghĩa của Sa 
Môn: 

Who have left their families and forsaken all 
the passions: Xuất gia ly dục. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


Who unconfamimnated by outward 
attractions: Không còn bị ngoại trần lôi cuốn. 
Who are merciful to all and impure to none: 
Thương xót chúng sanh mọi loài và không 
còn uế trược. 

Who are not elated by Joy nor harrowed by 
distress: Không còn quá vui vì hạnh phúc hay 
quá buôn vì khổ đau. 

Who are able to bear whatever may come 
Kham nhẫn chịu đựng bất cứ thứ gì có thể xãy 
đến. 

Poverty: Thanh bần. 

Purity of mind: Tịnh tâm. 

Diligent quieting: Cần tức (chuyên cần và tịch 
nh nơi tâm không còn dục vọng)—Quieting 
of the mind and the passions. 

Toilful achievement: Thành tựu khổ hạnh. 
Ascetics of all kinds: Tu hành khổ hạnh. 
Buddhistmonk or Buddhist priest who have 
left their families, quifted the passions and 
have the toilful achievement (công lao tu 
hành). Diligent quieting (Cần tức) of the mind 
and the passions, Purity of mind (tịnh chí) and 
poverty (bần đạo): Nhà tu Phật giáo, từ bổ gia 
đình, từ bổ dục vọng, cố công tu hành và 
thanh bần tịnh chí. 

The Buddhaˆs teachings on “Sramana” in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“§a Môn” trong Kinh Pháp Cú: 

As a bee, without harming the flower, 1s color 
or scent, flies away, collecting only the 
necfar, even so should the sage wander 1n the 
village (Dharmapada 49): Hàng Sa-môn (Mâu 
Ni) đi vào xóm làng để khất thực ví như con 
ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ không 
làm tổn thương về hương sắc. 

One 1s the path that leads to worldly gain, and 
another is the path leads to nirvana. Once 
understand this, the monks and the lay 
disciples of the Buddha, should not rejoice in 
the praise and worldly favours, but cultivate 
detachment (Dharmapada 75): Một đàng đưa 
tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng 
Tỳ Kheo đệ tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ 
nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú 
vào đạo giải thoát. 

The Buddhas say: “Nirvana is supreme, 
forebearance 1s the hiphest austerity. He 1s 


are 


4212 


not a recluse who harms another, nor is he an 
ascetic who oppresses others.” (Dharmapada 
184) —Chư Phật thường dạy: “Niết bàn là quả 
vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. 
Xuất gia mà não hại người khác, không gọi là 
xuất gia Sa-môn.” 

(ID The Buddhaˆs teachings on Sramanas ¡in the 
Sutra In Forty-Two Sectons—Những lời Phật 
dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương: 

l) In chapter I, the Buddha said: “Those who 
leave home and parenfs lead a reclusive life 
(renunciation) and understand the Wonderful 
Dharma are called “Saramanas.—Trong 
chương 1, Đức Phật dạy: “Từ giả gia đình cha 
mẹ, xuất gia học đạo, thấu rõ vi Diệu Pháp, 
được gọi là bậc Sa Môn.” 
In chapter 3, the Buddha said: “By shaving 
ther heads and beards, they become 
Saramanas who accept the Dharmas of the 
Way. They renounce worldly wealth and 
riches; beg for 
(moderate needs or not to acquire foo many 
things); take only one meal at noon and eat 
only enough to satisfy their hunger and are 
careful not to return. Craving and desire are at 
the roots of what cause people to be stupid 
and confused (obscured).”——Trong chương 3, 
Đức Phật dạy: “Cạo bỏ râu tóc để trở thành 
một vị Sa Môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật 
thì phải xả bỏ của cải thế gian, làm khất sĩ, 
mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa và 
chỉ ăn cho khỏi đói, dưới gốc cây ở một đêm, 
cẩn thận không để trở lại lần thứ hai. Điều 
làm cho người ta ngu muội là Ái và Dục.” 

Sramanas (Ordained Buddhists) Do Not 

Have to Honor Royalty: Sa Môn bất kính 

vương giả—During the time of Emperor An Đế, 

the emperor traveled from the Giang Lăng region 
tO Jiang-Tsl; the Great General of the North 
named Hà-Vô-Ky requested the Great Master to 
descend the mountain to welcome the Emperor. 

The Great Master used the excuse he was 1Ïl and 

weak to decline this request. Then the second year 

of Nguyên Hưng reign period, Magistrate Hoàn 

Huyền once again sent the Greta Master another 

documert. In it this magistrate gave many reasons 

why Buddhist Monks must bow and prostrate to 





2) 


food with moderation 


the emperor. In response, the Great Master wrote 
a leter and the book with five volumes tifled 
“Ordained Buddhistss Do Not Have To Honor 
Royalty.” After the Imperial court reviewed his 
writing, they hiphly repsected him and had no 
choice but to honor his views—Thời vua An Đế 
nhà Tấn, vua xa giá từ Giang Lăng đến Giang 
Tây, quan Trấn Nam là Hà Vô Ky yêu cầu Đại Sư 
Huệ Viễn đích thân xuống núi nghĩnh tiếp đức 
vua. Đại sư lấy cớ đau yếu, khước từ không bái 
yết. Đến năm Nguyên Hưng thứ hai, quan Phụ 
Chánh Hoàn Huyền lại gởi cho Đại sư Huệ Viễn 
một văn thơ, trong đó có nhiều lý luận bắt buộc 
hàng Sa Môn phải lễ bái quốc vương. Đại sư soạn 
văn thư phúc đáp và quyển “Sa Môn Bất Kinh 
Vương Giả Luận” gồm 5 thiên được thành hình để 
hồi âm. Triều đình xem xong rất lấy làm nể trọng 
và phải chấp nhận quan điểm của ngài —See Hui- 
Yuan. 

Sramana Gautama: Sa Môn Cổ Đàm ——Another 
appellation of the Buddha. 

Sramana-phala (skÐ: Sa Môn quả—The fruit, or 
rebrrth, resuling from the practices of the 
Sramana. 

Sramana-phala-sutra (skt): Sa Môn Quả Kinh. 
Sramanera (skt): Samanera (p)—Sa di —A male 
novce monk or observer of the minor 
commandments (các giới khinh)—Thất La Mạt Ni 
La—Thất La Ma Na Lạc Ca—Thất Ma Na Y Lạc 
Ca—Thất La Ma Ni La—A male observer of the 
minor commandmenfts (các giới khinh). Sramanera 
1s the lowest rank of a person cultivating the way. 
He must keep properly ten precepts. Also called a 
Zealoues Man or a man who zealously listens to 
the of great monks. Usually, a 
Sramanera is a new member or novice of the 
monastc community who has taken the novice 
vows. In most traditions, the minimum age for this 
ordination Is seven, however, some monasfteries 
accept younger children to be ordained as long as 
the person obtains the permission from his parents. 
The novice ordination includes a formal ceremony 
Of recitatlon of the refuge prayer and apreement 
to uphold the “Sramanera precepts” (ten precep(s). 
The novice”s head 1s shaved, and he 1s given three 
robes and a begging-bowl, following which the 
novice Is assipned an “acarya” (teacher) and a 





1nstrucfions 


4213 


“upadhyaya” (preceptor). The novice can only 
receive the full ordination of a Bhiksu after he 1s 
twenty years of aøe—Người nam mới tu, còn đang 
tập giữ những giới khinh và mười giới sa Di. Còn 
gọi là Cần Sách Nam hay người nam cần cù chăm 
gắng tuân theo lời chỉ dạy của các bậc đại Tăng. 
Thường thì sa di là một thành viên mới hay người 
mới tu của Tăng già và phải thọ giới sa di. Trong 
hầu hết các trường phái, tuổi tối thiểu cho sa di là 
bảy tuổi, tuy nhiên vài tự viện nhận những đứa trẻ 
hơn miễn là có sự đồng ý của cha mẹ. Lễ thọ giới 
sa di bao gồm lễ tụng kinh cầu nguyện quy-y và 
thọ mười giới. Rồi lễ thí phát (cạo đầu), phát ba 
bộ y và một bát khất thực, sau đó người sa di được 
chỉ định cho một vị giáo thọ và y chỉ sư. Người sa 
di chỉ được thọ giới Tỳ Kheo sau 20 tuổi mà 
thôi—See Three kinds of Sramanera. 
Sramanerakasamvera (skt: Thập Giới—Code 
of conduct of a novice—Cần sách luật nghi—See 
Sramanera Precepts. 

Sramanera Precepfs: Sramanerakasamvera 
(sk)—Sa DI Giớ—The ten commandments or 
precepts taken by the the novice monk (code of 
conduct of a novice)——Mười giới Sa DI: 


1) Notto ki living beings: Không sát sanh. 

2) Notto steal: Không trộm đạo. 

3) Not to have sexual Intercourse: Không dâm 
dục. 

4) Notto lie or speak evil: Không láo xược. 

5) Notto drink wine: Không uống rượu. 

6) Not to decorate oneself with flowers, nor 
utlzZe cosmetologic powder, nor use 
perfimes: Không ghim hoa trên đầu, không 
dồi phấn, không xức dầu. 

7) Not to sing or dance: Không ca hát, không 
khiêu vũ như kỷ nữ dâm nữ. 

8) Not to occupy hiph chairs high beds: Không 
ngồi ghế cao, không nằm giường rộng. 

9) Not to eat out of regulation hours: Không ăn 
quá ngọ. 

10) Not to possess money, gold, silver, and 


wealth: Không cất giữ tiền, vàng bạc, của cải. 
** See Ten precepts. 
Sramanera, able to respond to or follow the 
doctrine: Age from 14 to 19 —Ứng Pháp Sa Di— 
Sa Di Ứng Pháp, tuổi từ 14 đến 19, đủ khả năng 


thực hành theo Phật pháp—See Three kinds of 
Sramanera. 

Sramanera, age from 20 to 70: Sa Di tuổi từ 
20 đến 70—See Three kinds of Sramanera. 
Sramaneri (skt: Samaneri (p)—A female novice 
of the Samgha——Một vị sa di NÑN—See Sramanera. 
Sramanerika (skÐ: Sa di n—Thất La Ma Na Lí 
Ca—A female nun or observer of the minor 
commandments (a female relipIlous novice who 
has taken a vow to obey the ten 
commandments)—Nữ tu mới gia nhập giáo đoàn 
Phật giáo, nguời trì giữ mười giới khinh. 
Sramanerika precepfs: Sa di ni giớ—Ten 
commandments taken by the novice nun. 
Sramani (sk): Nun—Tỳ Kheo 
BhiksunI. 

Sravaka (skt: Savaka (p)—A hearer—Thanh 
văn—Sound hearer. 

() Meanings of Sravaka—Ngha của Thanh 
Văn: 

Sound-hearer—The word “Sravaka” literally 
means “hearer.'` This name was given to the 
disciple of the Buddha, may be a monk, a nun, 
a layman or a laywoman, bent on his or her 
liberaton. A Sravaka hears and learns the 
truth from the Buddha, then follows and 
practices the teachings of the Buddha and 
finally attains Nirvana. He or she also serves 
others, but his or her capacifty to do so IS 
limied. Sravakas are yet under the covering 
of too great a karma-hindrance; they are 
unable to cherish such great vows are made 
by the Bodhisattvas for the spiritual welfare 
of all beings; thetr Insight ¡1s not clear and 
penetrating deep enouph to see all the secrets 
of life; they have not yet opened the wisdom- 
eye—Chữ Sravaka có nghĩa là kẻ nghe giảng, 
dùng để gọi những đệ tử Phật, có thể là Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni hay cận sự nam nữ, văn 
kinh thính pháp và tu tập theo lời Phật dạy 
mà đạt được đạo quả Niết Bàn. Người ấy 
cũng có lúc độ tha, nhưng khả năng rất hạn 
hẹp. Hàng Thanh Văn còn chịu khuất phục 
dưới nghiệp chướng nặng nể; họ không thể 
hoài bảo những tâm nguyện lớn lao như các 
vị Bồ Tát để làm lợi ích cho hết thảy chúng 
sanh; sở kiến của họ không đủ sáng và không 


NÑi—See 


l) 


4214 


đủ sâu nên họ không nhìn thấy tất cả những 
bí ẩn của sự sống, họ chưa hề khai mở con 
mắt trí tuệ (see Wisdom-eyes). 


2) A disciple ofa Buddha, may be a monk, a nun, 


3) 


a layman or a laywoman. Bent on his or her 
liberaton, a Sravaka hears, 
practises the teaching of the Buddha and 
finally attains Nirvana. He or she also serves 
others, but his or her capaclfty to do so IS 
limted. A Sravaka usually asks for the 
guidance of a superior enlightened Instructor, 
after hearing, he realizes the nature of thinøs, 
then, gets enliphtenment. A slight Indication 
from an experienced and wise teacher would 
alone be sufficlent for a morally advanced 
asptrant fo progress on the upward path of 
enlightenmen—Đệ tử Phật, có thể là Tăng 
Ni hay cư sĩ tại gia. Vị Thanh văn lắng nghe, 
rồi tu tập Phật Pháp và cuối cùng đạt được 
cứu cánh Niết Bàn. Người ấy cũng độ tha, 
nhưng khả năng rất hạn hẹp. Một vị Thanh 
văn thường nhờ bậc đạo sư hướng dẫn, sau 
khi nghe xong, vị ấy thức tỉnh được bản chất 
của chư pháp và giác ngộ. Chỉ cần một sự 
hướng dẫn, gợi ý nhỏ của các bậc đạo sư sáng 
suốt và kinh nghiệm cũng đủ cho vị Thanh 
văn ấy tiến bộ trên con đường giác ngộ. 

Voice-hearer who undertakes the practice and 
becomes a Sramanera or a student who seeks 
personal enliphtenment and an attains this 
only by listening to the teaching and gaining 
I1nsight into the four noble truths, so that he 
can cultivate to reach his supreme goal of 
nirvana without earthly remainder. At the 
time of the Buddha, sravakas were discIples 
of the Buddha who heard his words and 
practiced them ¡1n accordance with therr 
capacities. They Iinclude such notable figures 
as Kasyapa, Sariputra, Maudgalyayana, and 
Rahula, SarIpufra, 
example, attained the first stage of Sainthood, 
hearng only a half stanza from Arahant 
Assaji. Suddhipanthaka, who tried to learn 
Just tfwo words “Sweep” and “Broom,” for 
four months, but could not distinguish theIr 
meanings; however, he was able to atfain 
Arahanshp by contemplating the 
1mpermanent nature of a clean handkerchief, 


follows and 


etc.  Venerable for 


on 


qI) 


which he was handling while gazing at the 
sun. According to Mahayana traditions, they 
consfituite one of the three main types of 
Buddhist practtioners, the other being 
Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas; however, 
Sravakas are considered as “Mahayanists” 
because they seek a personal liberation— 
Thanh Văn, những học trò lắng nghe lời Phật 
dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, để tu 
hành và đạt mục đích Niết bàn không còn 
vướng bận trần thế. Vào thời Đức Phật còn tại 
thế thì Thanh Văn là những đệ tử của Ngài, 
nhờ nghe những lời ngài dạy rồi theo khả 
năng của mình mà tu tập. Họ gồm những đệ 
tử nổi tiếng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục 
Kiền Liên, và La Hầu La, vân vân. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, tôn giả Xá Lợi Phất 
đã đạt quả Tư đà hoàn sau khi chỉ nghe nửa 
bài kệ do vị A La Hán tên Ác Bệ đọc. Ngài 
Châu Lợi Bàn Đà Già học ròng rã bốn tháng 
mà không phân biệt nổi hai chữ “Quét” và 
“Cây chối,” tuy nhiên, nhờ quán được tánh vô 
thường của một chiếc khăn tay sạch đã đạt 
được quả vị A La Hán. Theo các truyền thống 
Đại thừa, Thanh văn tạo thành một trong ba 
loại hành giả chính tu tập theo Phật pháp, hai 
loại kia là Duyên giác và Bồ Tát; tuy nhiên, 
Thanh văn bị xem là “Tiểu Thừa” vì họ chỉ tự 
tìm sự giải thoát cho riêng mình. 

Those who belong to the Sravaka order— 
Những chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn. 
**See Flve orders of beings. 


(ID Sravakas and Bodhisattvas 1n the view of 


Mahayana Buddhism—Thanh Văn và Bồ Tát 
dưới cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa: 
According to the Prajnaparamifa-sutra, there 
are contrasís between a Bodhisattva and a 
Sravaka. A Bodhisatva 1s an Enlightened 
Being who vow to save all other sentient 
beings, while a Sravaka thinks: “There 1s only 
one single self we need to care for, one single 
self we will tame, one single self we will 
pacIfy, one sinple self we will lead into 
Nirvana.” Then a Sravaka will undertake 
exercises which bring about wholesome roofs 
for the sake of taming himself, pacifying 
himself, nirvanasing himself. Certainly, the 
Bodhisattva should not train himself like that. 


4215 


He should undertake exercises for bringing 
about wholesome roots with the idea: “My 
self, I will place in Suchness (Nirvana), and, 
for the sake of helping all the world, I will 
also place all beigs 1n Suchness, the 
Iimmeasurable world of beings I will lead to 
Nirvana.”—Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, có sự tương phản giữa một vị Bồ tát và 
một vị Thanh Văn. Một vị Bổ Tát là một 
chúng sanh giác ngộ, người nguyện cứu độ 
hết thảy chúng sanh, trong khi một vị Thanh 
Văn nghĩ rằng: “Chỉ có một cái ngã duy nhất 
sẽ được chúng tôi chế ngự, chỉ có một cái ngã 
duy nhất sẽ được chúng tôi đưa tới Niết Bàn.” 
Rồi thì vị Thanh Văn chỉ lo tu tập thiện 
nghiệp để tự chế mình. Chắc chắn một vị Bồ 
Tát sẽ không tu tập như vậy. Vị Bồ Tát sẽ tu 
tập gieo trồng thiện nghiệp với ý tưởng như 
thế này: “Tôi muốn đặt cái ngã của tôi vào 
trong Như Lai hay Niết Bàn, và để giúp đỡ 
hết thấy thế gian, tôi muốn đặt hết thấy 
chúng sanh vào trong Niết Bàn, tôi sẽ hướng 
dẫn vô lượng chúng sanh vào trong Niết 
Bàn.” 


(V)Levels realization of Sravakas—Tầng chứng 


đắc của Thanh Văn: Sravaka is also realized 
enliphtenment from hearing Dharma and can 
atan one of the four stages of 
emancipaton—-Hearer of the four noble 
truths and limfted to that degree of 
development. The obJective 1Is  personal 
salvation. Therefore, in the assembly of the 
Gandavyuha in the Jetavana, all the great 
Sravakas, including Sariputra and 
Maudgalyayana, etc., have no stock of merIt, 
no wIisdom-eye, no samadhi, no emancipation, 
no pOWer of transformation, no sOVe€reiIgnty, 
no energy, no mastery, no abode, no realm, 
which enable them to get into the assemblage 
of the Bodhisattvas and participate In the 
performance of the greatspiritual drama that 
1S goIng on In Jetavana. As they have sought 
their deliverance according to the vehicle and 
way of Sravakahood, what they have 
accomplshed does not go beyond 
Sravakahood. They have indeed gained the 
knowledge whereby the truth ¡is  made 
manifest, they are abiding in the limit of 


reality (bhutakoti), they are enJoying the 
seremty of the ultimate (atyantasanti); but 
they have no great compassionate all- 
embracing heart for all beings, for they are 
too Infenfly occupied with their own doings 
(atmakarya) and have no mind to accumulate 
the Bodhisattva-knowledge and to discipline 
themselves in it. They have ther own 
realization and emancipation, but they have 
no desire, make no vows to make others also 
find their resting abode ¡n 1t. They do not thus 
understand what 1s really meant by the 
inconcervable power of the Tathagata— 
Thanh Văn cũng giác ngộ khi nghe pháp và 
có thể đạt được một trong bốn bậc giải thoát. 
Thanh Văn quán Tứ Đế mà tu hành và mức 
độ phát triển bị hạn hẹp. Mục tiêu chỉ là giác 
ngộ cá nhân mà thôi. Chính vì thế mà trong 
Pháp Hội Hoa Nghiêm trong rừng Thệ Đa, 
Hết thảy các đại Thanh Văn, kể cả các ngài 
Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, vân vân, không 
có phước quả, không có tuệ nhãn, không có 
tam muội , không có giải thoát, không có thần 
lực biến hóa, không có uy lực, không có tự 
chủ, không có trụ xứ, không có cảnh giới để 
họ bước vào chúng hội của Bồ Tát và tham 
dự vào cuộc diễn xuất tâm linh diễn ra trong 
rừng Thệ Đa. Vì họ đã riêng tầm cầu giải 
thoát theo Tiểu Thừa và đạo của Thanh Văn; 
những gì họ thành tựu đã không vượt ngoài 
quả vị Thanh Văn. Quả thực, họ đã đạt được 
trí tuệ làm hiển lộ chân lý, an trụ trong biên 
tế của thực tại (bhutakoti), hưởng thụ tịch diệt 
cứu cánh, nhưng họ không có tâm đại bi rộng 
lớn đối với hết thảy chúng sanh, vì họ chỉ 
chuyên tâm vào những hành nghiệp của riêng 
mình, không có tâm chứa nhóm trí tuệ Bồ Tát 
và tự mình tu tập theo đó. Họ có riêng sự 
chứng ngộ và giải thoát, nhưng họ không 
mong cầu, không phát nguyện làm cho kẻ 
khác cũng tìm thấy chỗ an trụ trong đó. Như 
thế họ không hiểu thế nào là thần lực bất khả 
tư nghì của Như Lai—See Four kinds of holy 
men, Seven kinds of son, and Ten stages or 
obJects In mediftation. 


Sravakas for Arhats: Thanh Văn Tính —See 
Five natures (]). 


4216 


Sravakas and Bodhisattvas: Thanh Văn và Bồ 
Tát—According to The Essays in Zen Buddhism, 
book II, there are twenty differences between 
Sravakas and Bodhisattvas—Theo Thiển Luận 
của Thiền Sư D.T. Suzuki, tập II, có hai mươi sự 
khác biệt giữa Thanh Văn và Bồ Tát—See 


Twenty differences between Sravakas and 
Bodhisattvas. 
Sravaka-canon: Thanh Văn Tạng—The 


Hinayana Canon. 

Sravaka or Hinayana: Thanh Văn Tạng—Giáo 
lý giảng thuyết về hai thừa Thanh Văn và Duyên 
Giác—See Twofold canon (A). 

Sravakas and Pratyeka-buddhas: Nhị Thừa 
Tính —See Five natures (II). 

Sravakas? view of the world: Sravakas and 
pratyeka-buddhas uneasily view the world as a 
burning house—Thanh văn Duyên giác nhìn thế 
gian khó chịu như nhìn căn nhà lửa đang rực 
cháy—See Four points of view of the world. 
Sravakayana (skU: Vehicle of Hearer—Thanh 
văn thừa—Vehicle or class of the hearers, the first 
of the three vehicles that can lead to the 
atfainment of ninava. Sravakayana generally 
refers to the Buddhists who don”t belong to the 
Mahayana—Thanh văn thừa, cỗ xe của những 
người nghe pháp tu hành mà thành tựu. Đây là cỗ 
xe đầu tiên trong ba cỗ xe dẫn tới Niết bàn. Thanh 
Văn Thừa thường chỉ những Phật tử không thuộc 
Đại Thừa—See Sravaka. 

Sravana (skt): 

I)  Between the months of July and August (16° 
of 5” Chinese moon to 15” of 6®): A Thi La 
Bà Na—Sravana: Giữa tháng bảy và tháng 
tám dương lịch (từ 16 tháng năm đến 15” 
tháng hai âm lịch). 

A constellation identified with the Ox, or 9 th 
Chinese constellation, in the Aries and 
Sagittarius: Thất La Ba—Sửu—See Twelve 
animals. 


2) 


3) of 


constellations: 


of the 
Nữ—See 


Name one twenty 


Twenty 


eipht 
eipht 
constellations. 

The month between the months of July and 
August: Tháng nằm giữa tháng bảy và tháng 
tám—See Twelve Months ofa Year in India. 


4) 


Sravana-masa (skt: Thất La Phược Nã Ma 
Tẩy —The hottest month of summer, July-August 
(from 16" of 5" month to 15° of 6” month)— 
Tháng nóng nhất của mùa hè (từ 16 tháng 5 đến 
15 tháng 6). 

Sravasfi (sk): Xá Vệ Quốc—Xá Bà Đềể—Thất 
La Phạt—Thất La Phạt Tất Để—Thi La Bạt Đề— 
Xả La Bà tất Đế Da—Sravasti, modern Saheth- 
Maheth in Uttar Pradesh, the capital of the ancient 
kingdom of Kosala. During the time of Sakyamuni 
Buddha, Sravasti was the name of a great 
kingdom In India, the kingdom of King Prasenajit, 
father of Prince Jeta. People said this was a cIty of 
famous thinøs, or men, or the famous cIfy; It Was a 
cify and ancIent kingdom ïn northern India, on the 
southern bank of the Ganges River, about 500 
miles northwest of Kapilavastu, now Rapetmapet, 
south of Rapti River. Even from the days of the 
Buddha, Sravasi was an active center of 
Buddhism and it was here that the merchant 
Anathapindika built a large monastery for the 
reception of the Master (n the garden of Prince 
Jeta, and was purchased at a fabulous price In 
gold). The story of Ifs purchase and 1ts eventual 
presenfation to the Buddha was a favorite theme 
in early Buddhist art. In later times, shrines and 
monasferles arose on this sacred spot which 
contnued to be a flourishing center of the 
Buddhist faith for a long time. Ít 1s said to have 
been in northern Kosala, đistinct from the southern 
kingdom of that name. Ït was a favourite place of 
Sakyamuml, the famous Jetavana being there. 
According the Records of the Buddhist 
Kingdoms, Fa-Hsien reported that at that time, 
Sravast had 98 mONäSf€rIes around 
Anathapindika-Vihara for both Mahayana and 
Hinayana monks—Xá Vệ mà nay là Saheth- 
Maheth ở Uttar Pradesh, kinh đô của vương quốc 
Kiểu Tất La. Trong thời Đức Phật, Xá Vệ là tên 
của một vương quốc lớn ở Ấn Độ, vương quốc của 
vua Ba Tư Nặc, cha của Thái Tử Kỳ Đà. Người ta 
nói đây là thành phố nổi tiếng về người và vật (xứ 
văn vật hay xứ mà cái gì cũng có), nằm về phía 
Nam ngạn sông Hằng, khoảng 500 dậm về phía 
tây bắc của thành Ca Tỳ La Vệ, bây giờ là 
Rapetmapet, phía nam sông Rapti. Chính nơi đây, 
thương gia Cấp Cô Độc (Anathapindika) đã cho 





{O 


4217 


xây một tu viện lớn trong khu vườn mua lại của 
Thái Tử Kỳ Đà bằng số vàng với cái giá thần 
thoại để đón tiếp Đức Phật. Câu chuyện mua lấy 
khu vườn và dâng tặng cho Đức Phật là một để tài 
được yêu chuộng trong nghệ thuật Phật giáo thời 
trước. Sau đó, nhiều đển đài và tu viện đã được 
xây dựng lên tại đây và nơi nầy vẫn tiếp tục là 
một trung tâm phồn thịnh của Phật giáo trong một 
thời gian dài. Người ta nói nước Xá Vệ nằm trong 
Vương Quốc Bắc Kiều Tất La, khác hẳn với 
Vương Quốc Nam Kiểu Tất La. Nước Xá Vệ là 
một nơi an cư mà Đức Phật rất thích, trong đó có 
ngôi vườn Kỳ Thọ nổi tiếng. Theo Tây Vực Ký 
của ngài Pháp Hiển, thời đó Xá Vệ có 98 ngôi tự 
viện xung quanh tịnh xá Kỳ Hoàn cho cả chư 
Tăng Đại thừa lẫn Tiểu thừa. 

Sravistha or Dhanistha (skt: Hư—Name of 
one of the twenty eigh( constellations—See 
Twenty eight constellations. 

Sreshtha (skt): Ma Ba Tuần—Ác giả. 

Srgala (skÐ: Dã Can—Jackal, or an animal 
ressembling a fox which cries at night—Một loài 
thú giống như chồn, hay kêu la về đêm. 

Srgupta (sk0: Thắng Mật (Đức Hộ). 

SrÏ (skt): 


l1) Auspicious—Lucky——Fortunate—Cát tường. 

2) Đốt cháy—To burn—To flame—To diffuse 
light. 

3) _ Tích lý——Fortune——Prosperity——Thịnh vượng. 


Sribhuja (sk0: Thi Lợi Phật Thệ—Name of 
Malaya which 1s now Sribhuja—Tên nước Châu 
Mạt La Du tức nước Thị Lợi Phật Thệ ngày nay. 
Srideva (skp: Thất Lợi Đề Bà—Name of T?ao- 
His, a noted monk ¡in China—Tên của Đạo Hy, 
một nhà sư nổi tiếng của Trung Quốc. 

Srigarbha (skD: Thất Lợi Yết Bà. 

1) Fortune”s womb: Kiết Tường Thai. 

2)_ An epithet of Visnu: Danh Hiệu của Visnu. 

3) A sword: Thanh kiếm. 

4) A precIous stone: Một loại đá quý. 

Sriguna (skÐ: Thi Lợi Ca (Già) Na—Abundantly 
virfuous, a title of a Buddha—Hậu Đức, một danh 
hiệu của Phật. 

Srigupta (skt): Thất Lợi Cúc Đa—An enemy of 
Sakyamumi, whom he tried to destroy with a pitfall 
of fire and a poisoned drink—Một người thù ghét 





Đức Phật, đã toan hại Phật bằng hầm lửa và một 
loại thức uống độc. 

Sri-Harsha (skt): Giới Nhựt Vương. 

Srikritati (skt): Thất Lợi Ngật Lật Đa Để— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Srikritati was an ancient 
name of Kashgar—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Hoc Từ Điển, đây là tên xưa của Kashgar. 
Sriksetra (skÐ: Thất Lợi Sai Đán La—According 
to Eiel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist terms, Sriksetra was an ancient kingdom 
near the mouth of the Brahmaputtra, capital 
probably 1s modern Silhet (Srihatta)—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Thất Lợi Sai 
Đán La là tên một vương quốc Ấn Độ thời cổ, 
kinh đô có lẽ bây giờ là Silhet. 

Srilabdha (skÐ: Thất Lợi La Đa—A celebrated 
commentator, 
commenftary on the Awakening of Faith; he 1s 
called the enlighter of northern India—Một bình 
luận gia Phật Pháp nổi tiếng, người đã cống hiến 
tập bình luận về Đại Thừa Khởi Tín Luận; người 
ta gọi ông là người giác ngộ của vùng Bắc Ấn. 

Sri Lankan Buddhism: Phật Giáo Tích Lan— 
According to the tradiion preserved 1m the 
Ceylonese Chronicles, the great emperor Ashoka 
(273-236 B.C.) of the Mauryan dynasty organized 
a missionary to preach the gospel of the Buddha in 
and outside India some time around 240 B.C. He 
sent his son Thera Mahendra, together with four 
others, to Sri Lanka, and they preached the 
teachings of the Buddha to king DevanampIyatissa 
(247-207 B.C.) and his attendants. The king and 
the people of Ceylon were deeply Impressed by 
the new gospel and accepted Buddhism. King 
Devanampilya Tissa donated a tract of land near 
capttal, Anuradhapura, and built the Mahavihara 
Monastery, where he preserved the branch of the 
Bodhi tree that Mahinda and his sister had 
broupht. This monastery remained for many 
centuries the center of the Theravada Buddhism. 
Shortly after this, the first Buddhist monks on the 
1sland were ordained, prompting the king to ask 
Mahendra to establish an ordination place. Ïfs 
progress was phenomenal. Hundreds of thousands 
of men and women embraced the new faith and 
thousands entered the Sangha and adopted the life 


to whom 1s attributed the chief 


4218 


of Bhikkhus. Monasteriles were erected on all 
sides and rich endowments were made for their 
upkeep. Queen Anula and a number of women 
also expressed the desire to receive the ordination 
and enter the Sangha. But, as no monk was 
allowed to do this for them, emissaries were sent 
to Emperor Ashoka to send some distinguished 
nuns to help them. So, Sanghamitra, the sister of 
Mahendra, who had received ordination, was sent 
to Ceylon. An order of nuns was also established 
at the time by Mahendra”s sister Samghamitta. 
Two great evenfs in the early history of Buddhism 
in Ceylon left a deep Iimpression and still evoke 
plous enthusiasm among millions of 1s devotees. 
The transplantation of a branch of the Bodhi tree 
under which the Buddha attained Buddhahood was 
a happy Idea of Ashoka. It served as an inspiration 
to the people who had recently embraced the 
Buddhist religion. The second event was the 
brinsging of the Buddha”s tooth from India more 
than 500 years later. Thus, within a short time, the 
whole of the ¡sliand of Ceylon became a 
stronghold of Buddhism, a position which she still 
retains after a lapse of more than two thousand 
years. The great stupa was built during the reign 
of Dutthagamami (I01-77 B.C.) and consecrated 
before a large assembly of Buddhist monks who 
had come from well-known monasteries In India. 
The reign of Vatthagamani (29-17 B.C.) 1s an 
1mportant landmark in the history of Buddhism in 
Ceylon. Ủp to this time, the sacred scriptures of 
Buddhism, as originally recited by Mahendra, 
wWwere committed to memory and preserved as oral 
traditions. Arrangements were now made to 
commit them to writing. The Pali Tripitaka were 
completed, still survices as the sacred canon of 
which the origpinal disappeared long ago from 
India without leaving any trace. Ït is Impossible to 
overrate the Iinfluence exercised by Buddhism in 
Ceylon. Practically, 
civilization were derived from 1t. Pali became the 
lterary language of Ceylon and still holds that 
position. Ceylonese literature was an offshoot of 
literature, the of Ceylon 
architecture, sculpture and painting was derived 
from India. The Ceylonese alphabet also came 
from India. Later, In the course of time various 
schools were formed. There was sometimes very 


the whole culture and 


Indian and art 


vehemernt rivalry among them. A number of kings 
tried to end these disputes by convoking synods or 
by persecuton of certain schools. The main 
antagonists were the monks of Mahavihara on one 
sde and those of the Abhayagiihara and 
Jetavanavihara on the other. The latter party was 
under the ¡influence of Indian schools. Although 
Theravada became the dominant tradition early in 
Sri Lanka's history, In later centuries, Mahayana 
and Tantric missionaries also came to the 1sland. 
In addition, there were periods during which the 
tradition was disrupted by outside 1nvasions, from 
Indian Damilas or Tamils in 145 B.C., and another 
wave of Tamil in 29 B.C. Nowadays, traces of 
Mahayana and Tantric Buddhism (Vajrayana) can 
also be documented. The Theravada gained the 
upper hand, to which result Buddhaghosha, one of 
the great scholars of the Theravada, decIsively 
contributed. His work marks Singhalese Buddhism 
to this day. Particularly the Path of Purification 
(Visuddhimagga),  which the 
meditation philosophy of the Mahavihara Nikaya. 
During the fourth century, Mahayana competed 
with Theravada and enJoyed royal patronage from 
Kmg Mahasena (334-362), who buit the 
monastery of Jetavana for Mahayana monks, 
Royal sponsorship of Mahayana was short-lived, 
however, and his son SriImeghavanna restored the 
Mahavihara and reinstaed Theravada as the 


SUmmar1zes 


dominant Buddhist tradition on the island. In later 
cenfuries, there was confinual squabbling between 
the main monasteries on the island, as well as 
foreign Invasions, and by the eleventh century, the 
Samgha had declined to such an extent that 1t was 
n€cessary to restore 1{ by Inviting monks from 
Burma to come to creafe a new ordination lineage. 
During this period the order of nuns died out In Sr1 
Lanka and has not yet been restored. Besides, 
there were lots of other divisions between øroups 
of Buddhists on the Island. However, the many 
sidedness of Buddhism 1n Ceylon met a bitter end 
1n the twelfth century, when king Parakambahu Ï 
convoked a synod and forced all hostile schols to 
adopt the Buddhism of Mahavihara. The arrival of 
the Portuguese In Ceylon In the sixteenth century 
(the Portugese conquered and ruled Sri Lanka 
from 1505 to 1658) and the Dutch ¡in the 
seventeenth century (the Dutch controlled the 


4219 


I1sland from 1658 until 1753). They tried to 
imnữroduce (Catholsm by force. This situation 
aroused national feeling and had a strengthening 
effect on Buddhism, which had been 1n the process 
of deterioration. Several Singhalese kings 
undertook measures fo give new Impetus to 
Buddhism. They sent delegations to Burma in the 
end of the seventeenth century and Thailand in 
the eighteenth century In order to gaIn support. As 
a result of this contact with foreign monks 
Burmese and Thai tendencles began to make 
themselves felt in the Sangha in Ceylon. Thai 
monks Iinfroduced an aristocratic prineiple of 
selection, which aroused resistance In other strafta 
of the population but established, in spIte of this, 
one of the main enduring tendencies of Singhalese 
Buddhism. In 1802, a Burmese branch of the 
Sangha emerged, Amarapura, the members of 
which came from the ordinary classes of the 
people. Both tendencies remain today, the Thai- 
1nspired being the stronger. More recently, a third 
developed, which ¡is of Burmese origin, and 1s 
characterized by particular strictness. In the 19° 
century, the Buddhism in Ceylon was at I1fs nadïr; 
Western Buddhists, who formed new centers and 
OrgØan1zations, 1.©., Mahabodhi SOCI€fy, 
contributed decisively to 1s revival. By 1948, 
Buddhism was agaIn a driving force in Singhalese 
culture and played a role in the achievement of 
national Iindependence 1m that year. During the 
twenteth century, Buddhsm 1n SrI Lanka 
experienced a revival, and 1s now the religlon of 
the overwhelming maJjority of Sinhalas. There 1s a 
downside to Buddhisms popularity, however, 
Buddhist triumph has conftributed to the tensions 
that resulted In the civil war between the majorIty 
Sinhalas and minority Tamils. In 1956, S.W.R.D 
Bandaranaike was elected. He was the first SrI 
Lankan politician to publicly endorse the so-called 
“Ten Commandments” set by the Samgha for 
politicians, which included following Buddhist lay 
precepts and safeguarding the role of Buddhism as 
the sole legitimate religion of the country. Today, 
Singhalese Buddhism 1s influential in other Asian 
and European countries. On the other hand, the 
Buddhist world owes a great debt to Ceylon. The 
Pali canon has been preserved In 1(s enfirety in 
this island and Ceylonese Buddhism had great 


imnfluence upon Burma, Thailand, Laos, and 
Cambodia, the only countriles where Theravada 
Buddhism flourishs today. Ceylon was not, 
however, merely a passIV€ r€cIpIent; 1t 
confributed to the development of Buddhism 
through its Commentaries—Theo truyền thuyết 
còn ghi lại trong Biên Niên Sử Tích Lan thì đại đế 
A Dục (273-236 B.C.) của thời đại Mauryan đã tổ 
chức một đoàn truyền giáo để đi thuyết giảng đạo 
Phật tại Ấn và các nước khác vào khoảng năm 
240 trước Tây lịch. Nhà vua đã cử con trai của 
mình là trưởng lão Ma Thẩn Đà, cùng với bốn 
người khác đến Sri Lanka. Họ đã giảng đạo cho 
vua Tích Lan là Devanampilya Tissa và các thuộc 
hạ ở đây. Nhà vua và dân chúng Tích Lan cảm 
kích sâu xa trước giáo lý nầy và chấp nhận đạo 
Phật. Chính vua Devanampilya Tissa đã ban cho 
giáo đoàn một dãy đất rộng lớn gần thù đô 
Anuradhapura, và cho xây tu viện Mahavihara, 
nơi nhà vua cho trồng lại nhánh cây Bồ Đề do Ma 
Thẩn Đà và em gái mang sang. Tu viện nây trong 
nhiều thế kỷ vẫn là trung tâm của Phật Giáo 
Nguyên Thủy. Sau đó ít lâu, những vị Tăng đầu 
tiên của hòn đảo thọ đại giới, nhanh chóng nhà 
vua yêu cầu Mahendra thiết lập một giới đàn tại 
Tích Lan. Đạo Phật đã phát triển một cách hiếm 
thấy tại nơi nầy. Hàng trăm ngàn người, cả nam 
lẫn nữ, theo tôn giáo mới nầy, hàng ngàn người 
gia nhập Tăng đoàn, sống đời tu khổ hạnh. Các tu 
viện mọc lên khắp nơi, có nhiều sự cúng dường 
hậu hỷ, dùng vào việc tu sửa tu viện. Hoàng hậu 
Anula cùng nhiều phụ nữ khác bày tổ lòng mong 
muốn được xuất gia và gia nhập Giáo đoàn. 
Nhưng không một vị Tăng nào được phép giải 
quyết chuyện nầy, họ phải báo cho vua A Dục để 
nhà vua cử các Tăng Ni cao cấp đến giúp họ. Do 
đó mà Tăng Già Mật Đa, em gái vua A Dục, 
người đã thọ giới, được cử đến Tích Lan. Một giáo 
đoàn Ni được thiết lập bởi em gái của Mahendra 
là Samghamitta. Hai sự kiện lớn trong thời gian 
đầu của lịch sử Phật giáo Tích Lan đã để lại dấu 
ấn sâu đậm, vẫn còn gợi lại trong tâm khẩm hàng 
triệu tín đổ sự say sưa nồng nhiệt. Thứ nhất là 
việc đem trồng tại đây một chỗi cây Bồ Đề lấy tại 
nơi Đức Phật ngôi đắc đạo. Đây chẳng những là ý 
tưởng cao đẹp của vua A Dục, mà còn là nguồn 
cảm hứng đối với những người mới theo đạo Phật. 
Thứ hai là việc đem từ Ấn Độ đến Tích Lan một 


4220 


chiếc răng của Đức Phật, đã hơn năm thế kỷ sau 
khi ngài nhập diệt. Chỉ trong một khoảng thời gian 
ngắn, toàn bộ đảo Tích Lan đã trở thành một 
thành trì của Phật giáo, một vai trò mà đảo nầy 
vẫn duy trì được trong một thời gian dài trên hai 
ngàn năm. Đại bảo tháp được xây dựng dưới triều 
vua Dutthagamanmi (I01-77 trước Tây Lịch) và 
được tôn phong trước một đại hội lớn các tu sĩ 
Phật giáo đến từ các tu viện nổi tiếng của Ấn Độ. 
Triều đại Vattagamani (29-17 trước Tây Lịch) là 
một cột mốc quan trọng trong lịch sử Phật giáo 
Tích Lan. Cho đến thời gian nây, các kinh sách 
Phật giáo qua lời truyền giảng ban đầu của tôn 
giả Ma Thẩn Đà, chỉ được phó thác cho trí nhớ và 
chỉ được lưu giữ lại dưới dạng truyền khẩu. Đến 
triều đại vua Vattagamani, bắt đầu được sắp xếp 
lại để viết thành kinh sách. Kết quả là bộ Tam 
Tạng bằng tiếng Ba Li ra đời, và hiện vẫn còn 
được lưu giữ như một kinh điển thiêng liêng trong 
khi bản gốc tại Ấn Độ đã mất từ lâu không còn 
một dấu tích nào. Tuy không thể cho là đã đánh 
giá quá cao ảnh hưởng của Phật giáo tại Tích Lan, 
song trên thực tế thì toàn bộ nên văn hóa văn 
minh của Tích Lan đều từ đó mà ra. Tiếng Ba Li 
đã trở thành ngôn ngữ văn học của Tích Lan và 
cho đến nay vẫn không thay đổi. Văn học Tích 
Lan là một hệ nhánh của văn học Ấn Độ, và nghệ 
thuật kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng của Tích Lan 
đều bắt nguồn từ Ấn Độ. Các mẫu tự Tích Lan 
cũng lấy từ mẫu tự Ấn Độ. Về sau nây, các trường 
phái khác cũng đã phát triển mạnh và đôi khi 
còn chống đối nhau quyết liệt. Nhiều vị vua đã 
dẹp yên bằng cách triệu tập hội nghị hay ngược 
đãi. Những đối thủ chính là các sư thuộc phái 
Mahavihara sư Abhayagirihara 
Jetavanavihara. Những nhà sư sau nây chịu ảnh 
hưởng của Ấn Độ. Mặc dầu Phật giáo Nguyên 
Thủy trở nên truyền thống có ưu thế tại đây trong 
buổi hồng hoang lịch sử Phật giáo Tích Lan, nhiều 
thế kỷ sau này những đoàn truyền giáo Phật giáo 
Đại Thừa và Mật Tông cũng đến quốc đảo này. 
Hơn nữa có những giai đoạn đảo quốc bị xâm lăng 
bởi người Ấn Tamil vào khoảng năm l45 trước 
Tây lịch, và một đợt xâm lăng khác vào khoảng 
năm 27 trước Tây lịch. Ngày nay người ta cũng 
thấy dấu vết của Phật Giáo Đại Thừa và Mật 
Tông tại đây. Thế nhưng, Phật giáo Nguyên Thủy 
đã chiến thắng với sự đóng góp rất quan trọng của 


và các và 


Buddhaghosa, mà những tác phẩm cho đến nay 
vẫn còn thấm sâu vào toàn bộ Phật Giáo Tích 
Lan. Nổi bậc nhất là bộ Thanh Tịnh Đạo, tóm 
lược triết lý thiển của kinh điển Mahavihara. 
Trong thế kỷ thứ tư Đại Thừa tranh với Nguyên 
Thủy và vua Mahasena (334-362) ủng hộ, ông đã 
xây Tịnh Xá Kỳ Đà cho các Tăng sĩ Đại Thừa, 
nhưng sự bảo trợ của hoàng cung cho phái Đại 
Thừa không được kéo dài, đến thời con của vua 
Mahasena là Srimeghavanna, ông đã khôi phục 
lại Mahavihara và phục hồi Nguyên Thủy như là 
một truyền thống Phật giáo có ưu thế tại đây. 
Những thế kỷ sau này sự tranh giành ảnh hưởng 
liên tục xảy ra giữa các tịnh xá lớn trên quốc đảo, 
cũng như sự xâm lăng của các thế lực ngoại bang, 
và vào thế kỷ thứ I1 thì Tăng già đã bị suy thoái 
đến độ cần được khôi phục bằng cách phải thỉnh 
các Tăng sĩ từ Miến Điện đến để thành lập giáo 
hội mới tại đây. Trong thời gian này thì Ni đoàn 
bị mai một tại Tích Lan, và chưa được khôi phục. 
Bên cạnh đó có nhiều chia rẽ trong giáo hội Tích 
Lan. Tuy nhiên, sự chia rẽ nầy bỗng nhiên chấm 
dứt vào thế kỷ thứ 12 khi vua Parakambahu I triệu 
tập hội nghị tôn giáo để buộc tất cả các trường 
phái đối nghịch với Mahavihara phải tuân theo 
những qui tắc của nó. Vào thế kỷ thứ 16, người 
Bồ Đào Nha đến Tích Lan, rồi thế kỷ thứ 17, 
người Hòa Lan. Họ đã cố gắng dùng sức mạnh để 
áp đặt Gia Tô Giáo vào Tích Lan. Tình hình nầy 
đã làm thức tỉnh ý thức dân tộc và đổi mới Phật 
giáo đã từng bị rơi vào cảnh hoang phế. Một vài 
vị vua Tích Lan đã áp dụng những biện pháp 
nhằm đem lại một đà phát triển mới cho Phật 
Giáo. Họ đã gửi các phái đoàn sang Miến Điện và 
Thái Lan vào cuối thế kỷ thứ 18 để tìm chỗ dựa. 
Do những sáng kiến đó, các sư Miến Điện đến 
thực hiện hiện một vài cải cách trong nội bộ Tăng 
Già Tích Lan; trong khi các sư Thái Lan đến phục 
hồi lại Tăng Già Tích Lan và đưa vào quan niệm 
tuyển chọn giới thuợng lưu, dù bị một vài tầng lớp 
dân cư phản ứng, nhưng quan niệm nầy trở thành 
một trong những đặc trưng chính của Phật giáo 
Tích Lan. Năm 1802, một nhánh thứ hai của Tăng 
Già được thành lập gọi là Amarapura, với những 
thành viên xuất thân từ các giới bình dân. Sự kiện 
nầy cho thấy ảnh hưởng của các sư Miến Điện 
hiện nay vẫn còn, dù ảnh hưởng của Thái Lan vẫn 
chiếm ưu thế. Thời kỳ gần đây có sự ra đời của 


4221 


trào lưu thứ ba có nguồn gốc từ Miến Điện, với 
đặc điểm là tính nghiêm khắc của các qui tắc. 
Phật giáo Tích Lan bị sa sút nặng vào thế kỷ thứ 
19; những Phật tử Tây phương đã góp phần lớn 
vào sự khôi phục nó bằng cách lập ra những trung 
tâm mới và những tổ chức mới như Mahabodhi 
Society. Năm 1948, Phật giáo đã trở thành sức 
mạnh năng động của nền văn hóa xứ nây đã giúp 
giành lại độc lập. Cho mãi đến nay, nó vẫn có ảnh 
hưởng quan trọng tới các nước Âu Á. Vào thế kỷ 
20, Phật giáo ở Sri Lanka trải qua một cuộc phục 
hưng, và bây giờ nó là tôn giáo của tuyệt đại đa 
số người Sinhalas. Lúc đó Phật giáo bị giảm thiểu 
tánh phổ cập của nó, tuy nhiên, sau chiến thắng 
vẻ vang của Phật giáo đã góp phần cho việc giải 
quyết áp lực trong thời nội chiến giữa hai nhóm đa 
số Sinhalas và thiểu số Tamils Năm 1956, 
S.W.R.D Bandaranaike thắng cử, ông là chính trị 
gia Sri Lanka đầu tiên đã công khai thừa nhận 
“Mười Điều Tâm Niệm” của Tăng già giành cho 
các chính trị gia, bao gồm sự tuân thủ giới luật tại 
gia và che chở cho vai trò của Phật giáo như là 
tôn giáo hợp pháp duy nhất của đất nước. Mặt 
khác, thế giới Phật giáo cũng mang ơn Tích Lan 
rất nhiều. Bộ giáo điển bằng tiếng Ba Li đã được 
giữ gìn nguyên vẹn tại Tích Lan đã có một ảnh 
hưởng rất lớn đối với Miến Điện, Thái Lan, Lào, 
và Cam Bốt. Ngoài ra, Tích Lan không chỉ là nơi 
lưu giữ Thánh điển, mà còn có công phát triển 
đạo Phật qua các cuốn luận giải nổi tiếng. 
Srimala (skt): Malyasri (skt—Thắng Mạn Phu 
Nhân—Daughter of Prasenajit, wIfe of the king of 
Kosala (Oudh), after whom the Srimaladevi- 
sinhanada assembly and sutra are named—Con 
gái của vua Ba Tư Nặc, nước Xá Vệ, mẹ là Mạt 
Lợi Phu Nhân. Tên tiếng Phạn của bà là Thi Lợi 
Ma La, nàng vương phi của vua A Du Xà. Về sau 
người ta lấy tên nàng mà đặt cho một chúng hội 
và Kinh Thắng Man. 

Srimala-devi-sutra (skt): Sutra of the Queen 
Srimala—Kinh Thắng Man—Kinh Thắng Man có 
hình thức của một kinh được giảng bởi bà Srimala, 
con gái của vua Ba Tư Nặc của xứ Kosala với sự 
trợ lực của Đức Phật. Kinh thuyết giảng về giáo lý 
Nhất Thừa và làm sáng tỏ Phật tánh trong tất cả 
chúng sanh. Kinh thuyết rõ về Phật tánh trong 
chúng sanh mọi loài. Kinh được Ngài Cầu Na Bạt 


Đà La dịch sang Hán tự. Kinh Nàng Công Chúa 
Srimaladevi, kinh Đại thừa lân đầu tiên được dịch 
ra Hoa ngữ và thế kỷ thứ V sau Tây lịch. Trong 
kinh nầy Công chúa Srimala nói rằng tất cả các 
thuyết giảng của Phật đều nhằm đạt tới Đại thừa, 
nó bao gồm cả Tam thừa Phật giáo. Trong Kinh 
nây Công chúa Srimala cũng kể rằng có ba hạng 
người có thể tu theo Đại thừa—This sutra takes 
the form of preaching by Lady Srimala, the 
daughter of King Prasenajit of Kosala with the 
help of Sakyamuni”s power. Ït expounds the One- 
Vehicle doctrine and makes clear that the Buddha- 
nature 1s inherent in all sentient beings. The sutra 
was translated into Chinese by Gunabhadra. Sutra 
of Princess Srimala, a Mahayana sutra that was 
translated into Chinese for the first time in the 5” 
century AD. In this sutra, Princess Srimala said 
that All Buddha”s teachings are for the sake of 
Mahayana and that ultmately Iincludes all three 
vehicles. Srimala mentions three types of beings 
who can tread the path of Mahayana: 
l1) Those who realize the most profound wisdom 
(prajna): Những người tự mình hiểu được trí 
năng sâu sắc. 


2) Those who realize wisdom through hearing 
the teaching: Những người hiểu được trí năng 
bằng cách nghe học thuyết. 

3) Those who cannot realize supreme wisdom, 


but have devout faith in the Tathagata: Những 

người không hiểu được trí năng cao nhất, 

nhưng có niềm tin hoàn toàn vào Như Lai. 
Srimala Sutra (skt: Sutra of the Queen 
Srimala—Kinh Thắng Man—See Srimala-devi- 
Ssutra. 
Srimafi-brahmani-pariprccha (skt: Hữu Đức 
Nữ—A woman of Brahman family In Benares, 
who became a convet and 1s the questioner of the 
Buddha ¡in the  Srimati-brahmani-pariprccha 
Suta—Người đàn bà thuộc gia đình Bà La Môn 
trong thành Ba La nại, người đã cải sang đạo 
Phật, và là người đã hỏi Đức Phật trong Kinh Hữu 
Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Kinh. 
Srimafi-brahmani-pariprccha-sutra  (skÐ: 
Hữu Đức Nữ Sở Vấn Đại Thừa Kinh—See 
Srimati-brahmani-pariprccha. 
Srimitra (skÐ: Bạch Thi Ly mật đa la—Thất Lợi 
Mật Đa La—Thi Lợi Mật Đa La—An Indian 


4222 


pïñince who resipgned his throne to his younger 
brother, became a monk, came to China, in Nan- 
King around 317-322 A.D., translated the SummIt 
of Contemplaton and other books—Một hoàng 
thái tử Ấn Độ, người đã thoái vị nhường ngôi cho 
em mình, rồi xuất gia đi tu, sang Tàu, dịch bộ 
“Quán Đảnh” và các kinh khác ở Nam Kinh vào 
khoảng những năm 317-322 sau Tây Lịch. 
Srimulavasam (skt): Name of a Buddhist place 
in Southern India. Srimulavasam, on the West 
Coast, had Buddhist settlement in the time of the 
Cholas. In the great temple at Tanjore scenes from 
the le of the Buddha are represented ¡1n 
decorative panels—Địa danh Phật giáo ở vùng 
nam Ấn Độ. Srimulavasam nằm trên bờ biển phía 
tây của Ấn Độ, đã có các hoạt động Phật giáo 
trong thời đại Chola. Trong một ngôi đềển lớn tại 
Tanjore, các cảnh trong cuộc đời Đức Phật được 
thể hiện trên các tấm trang trí. 

Sri-vatsa (skt: Cát Tường Hải Vân—The breast 
mark of Visnu. “Swastika” ¡in Buddhism—Dấu 
trên ngực của thần Visnu—Chữ “Vạn” trong Phật 
Giáo. 

Sriyasas (sk0: Thi Lợi Dạ—A god who bestows 
good luck—Vị Thần mang đến sự kiết tường. 
Sronakotivimsa (sk0: Vấn Nhị Bách Ức, một 
trong những đệ tử của Đức Phật One of the 
Buddha's disciples in Sravasti. defined as the most 
zealous of Sakyamuni”s disciples, who became an 
arhat. Having lived In a heaven for ninety-one 
kalpas, where his feet did not touch the ground. 
He came from a wealthy family. His parents loved 
him dearly and very much pampered him during 
his chidhood. He was not allowed to touch the 
ground with his feet. Later, thick hair grew on hs 
sole, and he was very feeble Iindeed. One day, by 
chance, he had the oportunty to hear the 
Buddha”s teaching, and he was deeply moved. He 
vowed to leave his home to become a monk, but 
his parents objected strongly for fear that he might 
suffer hardship. His parents'` objJections could not 
shake the determination of Sronakotivimsa, who 
practiced diligently after his ordination. But his 
health still showed no improvement. Finally, he 
felt he could not sustain himself any longer. Thus 
he wanted to return to laiy and to support 
Buddhism through almsgiving. The Buddha told 





Sronakotivimsa: “When you play the harp, the 
sfring 1s too tipht, it wIll snap. If too loose? It will 
not make a sound. Our practice 1s like playing the 
harp. The strings must be neither too tight nor foo 
loose. Attend to anything 1m the approprlate 
manner.” Sronakotivimsa obeyed the Buddha”s 
instruction and eventually attained Arhatship— 
Trong thành Xá Vệ có một nhạc sĩ tên Vấn Nhị 
Bách Ức, được coi như là một trong những đệ tử 
tỉnh chuyên nhất của Phật. Khi Phật còn tại thế, tỳ 
khưu Nhị Thập Ức Nhĩ đã chứng quả A-La-Hán. 
Ngài đã sống trên các tầng trời đến 91 kiếp, dưới 
lòng bàn chân có lông dài hai tấc, chân không bao 
giời phải dẫm đất. Ngài xuất thân từ gia đình giàu 
có. Lúc nhỏ được cha mẹ nuông chìu hết mực, 
không để cho chân chạm đất, vì thế dưới bàn chân 
mọc ra lông đen dây rậm, cơ thể yếu ớt. Một hôm 
cậu ngẫu nhiên có cơ duyên được nghe Phật 
thuyết pháp, vô cùng cảm động, xin phát nguyện 
xuất gia theo Phật. Nhưng cha mẹ sợ anh ta cực 
khổ nên cực lực phản đối. Sự phản đối của cha 
mẹ không làm lay chuyển quyết tâm của Vấn Nhị 
Bách Ức. Sau khi xuất gia, Vấn Nhị Bách Ức rất 
chăm chỉ, khắc khổ tu hành, nhưng vì cơ thể 
không khá hơn, cảm thấy khó mà tiếp tục, định 
hoàn tục làm Phật tử tại gia hộ pháp. Đức Phật 
nói với Vấn Nhị Bách Ức: “Khi người đánh đàn, 
nếu như dây đàn quá căng, sẽ bị đứt. Còn quá 
chùng? Sẽ không ra tiếng. Tu hành như đánh đàn, 
dây đàn không thể căng hoặc quá chùng. Phàm 
việc gì cũng vừa độ.” Vấn Nhị Bách Ức nghe theo 
mà hành trì, về sau đắc quả A La Hán. 

Srongsen Gampo (618-650): Considered by 
Tibetan Buddhism to be the first of the three 
“religious kings,” the others being Khri Srong IDe 
Brtsan and Ralpacan. He is thought to have been a 
physical manifestation of Avalokiesvara. He 
married two Buddhist wives: I) Nepalese princess, 
referred 
chronicles, who 1s believed by the tradition to be 
an emanation (bắt nguồn từ) of Bhrkuti; she is said 
to have brought an image of Akshobya Buddha 
with her to Tibet, which is still housed ¡in the 
Ramoche Temple; and 2) a Chinese princess 
named Wen-Cheng, who brought an Iimage of 
Sakyamumi Buddha as a young prince. This was 
housed In the JoKhang Temple in Lhasa and 1s 


t(O as Trisun or Pelsa ¡in Tibetan 


4223 


today the holiest Image In Tibet, referred to as 
Jowo Rinpoche by Tibetan. Both women are 
regarded by Tibetan tradition as emanations of the 
Buddha Tara. Although records of the time do not 
indicate that the king was particularly devoted to 
Buddhism, he 1s regarded by the later traditions as 
an ardent promoter of the dharma who firmly 
established it in Tibet—Srongsen Gampo được 
Phật giáo Tây tạng xem như là vị vua thứ nhất 
trong “ba vị vua sùng đạo,” hai vị kia là Srong IDe 
Brtsan và Ralpacan. Người ta nghĩ rằng ông là 
hiện thân của Đức Quán Thế Âm. Ông kết hôn 
với 2 bà vợ đều là Phật tử: 1) bà công chúa người 
Népal, theo biên niên sử Tất Tạng, tên là Tritsun 
hay Pelsa, người mà truyền thống Tây Tạng tin 
rằng có nguồn gốc từ Bhrkuti; người ta nói bà đã 
mang theo hình tượng của Đức Bất Động Tôn Như 
Lai với bà đến Tây Tạng, bây giờ vẫn còn được 
tôn thờ tại chùa Ramoche; và 2) một công chúa 
Trung Hoa tên là Wen-Cheng, người đã mang 
theo mình hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni khi còn là một Thái tử trẻ tuổi. Hình tượng này 
được đặt trong chùa JoKhang tại Lhasa, và hiện 
nay được xem như là bức Thánh tượng của Tây 
Tạng, được dân Tây Tạng xem như Rinpoche 
Jowo. Cả hai bà hoàng hậu được dân Tây Tạng 
xem như sự phát khởi của Đức Phật Tara. Mặc 
đầu tài liệu lịch sử không nói rõ đức vua là người 
hết lòng bảo trợ Phật giáo, ông được những truyền 
thống về sau này xem như là vị nhiệt tình cổ võ 
làm cho giáo pháp được thiết lập vững chắc tại 
Tây Tạng. 

Srofaapanna (sk0: Sotapanna 
enferer—Tu Đà Hoàn —Dự Lưu. 
l1) Stage of a definite stream-winner and assure 
Nirvana—Người đắc quả Tu Đà Hườn (giai 
đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc chắn được 
đạo quả Niết bàn). 

A Sanskrit term for “One who has entered the 
stream,” or “stream enterer,” the first level of 
the four of sacred accomplishments in the 
Hinayana (supramundane paths). This Is one 
who 1s free from the first three fetters of 
1ndividualistic views, of doubt, and of clinging 
{O rites and rules, but has not yet freed 
himself of passlons. He must be reborn at 
least seven times in order to attain liberation; 


(p)—Stream- 


2) 


however, his rebirths will be only in one of 
the higher modes of exIstence. However, If he 
can overcome the Inclination toward sensual 
pleasure and agsression, he only has to be 
reborn two or three times—Từ Bắc Phạn chỉ 
“Dự Lưu hay nhập lưu,” Thánh quả vị đầu 
tiên trong bốn Thánh quả của trường phái 
Tiểu Thừa. Đây là những người đã giải thoát 
khỏi ngã chấp, hoài nghi và nghi lễ qui tắc, 
nhưng vẫn chưa vượt thoát được dục vọng. 
Người nầy còn bảy lần luân hồi trong điều 
kiện tốt trước khi đạt đến giải thoát. Tuy 
nhiên, nếu người Ấy cố gắng vượt qua những 
khuynh hướng nhục dục đi xuống và những ác 
ý, thì chỉ tái sanh hai hoặc ba lần nữa mà thôi. 
**See Four stages in Hinayana sanctity, and 
Ten grounds (TH). 

According to the Sutra In Forty-Two Sectlons, 
Chapter 1, the Buddha said: “Prior to the 


3) 


Sakridagamin 1S the Srofaapanna. 
Srotaapanna 1s one who still has seven deaths 
and births before achieving tO 


Arahantship.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 1, Đức Phật dạy: “Trước khi 
chứng quả Tư-Đà-Hàm là quả Tu-Đà-Hoàn. 
Người chứng quả Tu-Đà-Hoàn phải bẩy lần 
sanh tử mới chứng quả A-La-Hán.” 
Srofaapattiphala (skt): Trạng thái nhập vào 
dòng Thánh —The state of entering upon the 
steam——See Four kinds of holy men (1). 
Srotamni (skt): Quả Tu đà Hườn—See Four kinds 
of holy men. 
Srotra (skt): Sa Lộ Đa La—Nhĩ—The ear, one of 
the six organs of the sense—Nhĩ căn, một trong 
sáu căn—See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Srotra-sabda (skt: The place of ear and 
sound—Nhĩ Thanh Xứ —See Twelve entrances 
q1. 
Srotravijnana  (sk0: 
Consciousness—Ear 


Nhí Thức—Auditory 
Consciousness—Ear- 
perception—Hearing 

Consciousness—One of the eight conscIousnesses. 

The funcion of the ear conscilousness Is fO 

perceive and apprehend sounds; however, ear 

consciousness depends on the ear faculty. Ear 
faculty and any sound meet, the ear conscIousness 


discernemtn—FEar 


4224 


develops Instantly (in a deaf person, ear faculty 
meet, 
consciousness will arise). Buddhist cultivators 


and sounds never therefore no ear 
should always remember this and try to practise 
meditation stop or close the ear consciousness 1ƒ 
possible—Một trong bát thức. Nhiệm vụ của Nhĩ 
thức là nhận biết âm thanh; tuy nhiên, nhĩ thức tùy 
thuộc nơi nhĩ căn. Khi nhĩ căn và âm thanh gặp 
nhau, nhĩ thức liền phát sanh (nơi người điếc thì 
nhĩ căn và âm thanh không bao giờ gặp nhau, nên 
nhĩ thức không bao giờ khởi sanh). Hành giả nên 
luôn nhớ như vậy để tu tập thiền định mà đóng 
bớt nhĩ căn—See Eight consciousnesses (I) (A). 
Srofrendriya (sk): Nhĩ Căn The organ of 
hearing—See TWwenty twOo roofs. 

Srughna (skt): Suất Lộc Cần Na—According to 
Emnel in The DicHonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Srghna 1s an ancient kingdom and 
ciy near the upper course of the Yamuna, 
probably the region between Saharanpur and 
Srinagar—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Suất Lộc Cần Na là một vương quốc và 
thành phố cổ nằm gần Yamuna, có lẽ là vùng 
giữa Saharanpur và Srinagar bây giờ. 

Ssu-Ming Chih-Li: Tứ Minh Tôn Giả—Chih-Li 
of the Sung dynasty 1s known as the honoured one 
of the Ssu-Ming—Pháp Tri Lễ đời nhà Tống, ở 
núi Tứ Minh hoằng truyền chánh pháp của tông 
Thiên Thai, có hiệu là Tôn Giả Tứ Minh. 
Ssu-Ming school: Tứ Minh Gia—Ssu-Ming 
school in the direct line of T”len-T”ai—Phái chính 
thống của tông Thiên Thai. 

Ssu-Ming Wang: Tứ Minh Vương—The four 
deva kings of the four quarters (guardians In a 
monastery)—Bốn vị thiên vương hộ pháp trong 
các tự viện—See Four Heavenly (Guardian) 
Kings. 

Stabbing and causing blood to fall from 
Buddha: Đâm và làm chảy máu thân Phật —See 
FIve betrayals (I). 

Stability: Sthiti (skt)—Sự ổn định—Sự kiên cố— 
Trụ, một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng 
trong Duy Thức Học—See Twenfy-four non- 
Interacive activiy dharmas, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 


Sftabilization atmospherc: 
luân—See len types of characteristics 
manifestaton of a Buddha (8). 
Stabilize all foundations of øoodness: An trụ 
tất cả thiện căn—See Ten kinds of deñnitive 
mark of Great Enlightening Beings. 
Stable (n): Chuông (ngựa). 
Stable mỉnd with profound faith steadfast 
and unwavering: Ý an trụ vì tin sâu kiên cố bất 
động—Sec Ten kinds of Great 
Enlightening Beings (TT). 
Stable power: Kiên cố lực —Stable power. This 
1s one of the ten kinds of might with enormous 
power of all Buddha which the Buddha taught ¡in 
the Flower Adornment Sutra—Đây là một trong 
mười thứ lực của chư Phật mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of might 
with enormous power of all Buddhas. 

Stable states: Satata-vihara (p) Hằng trú— 

According to the Sangii Suta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are six stable 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, có sáu hằng trú—See Six stable states. 

Sfage: Giai đoạn. 

(A) The four modes of progress or sfapes. The 
“Tao” or road means the nirvana-road—Bốn 
con đường hay bốn cách tu hành dẫn đến Niết 
Bàn—See Four modes of progress. 

(B) See Ten grounds. 

Staøe of an arhat: Dĩ biện địa—The stage in 

which a practiioner completes discrimination in 

regard to wrong views and thoughts—Giai đoạn 
trong đó vị hành giả hoàn tất sự biện biệt về tà 

kiến và tà tưởng—See Ten grounds (II). 

Stagøe ö0f arrival at the intuifive stafte: Triệt 

Hòa Mật địa hay giai đoạn đi đến trực giác—See 

Ten grounds (IV). 

Sfage of aftaining to the fertfilizing powers 0f 

the law-clouds: Dharmamega (skt—Pháp vân 

địa—See Ten grounds. 

Sfage of affainmenf: The stage of attainment, or 

reward as contrastded with the cause-staøe, I.e. 

deed. The causatve position, 1e. that of a 

Buddhist, for he has accepted a cause, 

enliphtenment, that produces a changed outlook—— 

Vị của quả Phật, đối lại với Nhân Vị. Địa vị tu 


An Trụ phong 
of 


of heart 





Sfaftes 





Or 


4225 


hành Phật Nhân từ khi phát tâm cho đến lúc thành 
Phật. 

Stages of attainment of Buddha-truth: Đạo 
vị (nhửng giai đoạn đạt được trên đường đi tới 
Phật quả)—See Ten grounds. 

Staøe of aftainment of calm 
unperturbedness: Acala (sk)—Bất động địa— 
See Ten grounds. 

Sfage øof atfainment of the goal of any 
disciplinary course: Quả đọa. 

Stage of belief or faith-root: Tín địa (giai đoạn 
tin tưởng hay cội rễ tin tưởng)—§ee Ten grounds 
m1). 

Sftage of belief in the four noble truths: Tín 
pháp địa hay giai đoạn tín thọ Tứ Thánh Đế—See 
Teen grounds (TI). 

Staøe beyond study: Asaiksa (skÙ—Where 
intuition rules—Bất Thoái tướng—See Nine 
grades of arhats. 

Sfages of. Bodhisattva: Bodhisatvabhumi 
(skÙ—Grounds of Bodhisattva—Bồ Tát Địa—Bồ 
Tát độ—See Ten grounds. 

Stages of Bodhisattva developments: Những 
giai đoạn phát triển của một vị Bồ Tát—There 
are six s(ages of Bodhisattva developments as 
defined the Tien-lT?ai Perfect 
Teaching, in contrast with the ordinary six 
developments as found in the Differentiated or 
Separated School —Có sáu giai đoạn phát triển 
của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên 
Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục 
Vị của Biệt Giáo—See Six stages of Bodhisattva 
developmenIs. 

Staøe of complete comprehension of truth: 
Cứu Cánh Tức —The sixth stage of the T”ien-T”ai 
School—Vị thứ sáu trong lục Tức Vị theo thuyết 
của tông Thiên Thai, giai đoạn trí tuệ giác liễu 
chân lý tròn đầy —See Six stages of Bodhisattva 
developments. 

Staøe öf complete discriminafion: The stage 
arha—DIE biện địa—See Stage of 
completion of discrimination of wrong views and 
thoughts, and Ten grounds (]). 

Staøe of completion of discrimination of 
wrong views and thoughts: Dĩ biện địa—The 
staøe in which a practitioner realizes the fruit of 


in or Final 





of an 


an arhat—Giai đoạn trong đó vị hành giả hoàn tất 
sự biện biệt về tà kiến và tà tưởng, giai đoạn mà 
vị hành giả đạt được quả vị A La Hán—See Ten 
ørounds. 

Sfaøe of deeper knowledge: Thậm thâm Lợi trí 
địa hay giai đoạn trí huệ phát triển thâm hậu— 
See Ten grounds (IV). 

Staøe oøof  a definite stream-winner and 
assure Nirvana: Srota-apanna (sk)—Tu Đà 
Hườn địa (giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc 
chắn được đạo quả Niết bàn)—See Ten grounds 
II). 

Sfage of development: Tu Hành—See Four 
Sfages In esoferic symbolism. 

Stages of dhyana in the formless realm: 
Sfages of dhyana In the Iimmaterial realm—Căn 
bản thiền. 

Sfages of đhyana ïn the immaterial realm: 
Stages of dhyana ¡n the formless realm—Căn bản 
thiển. 

Sftage of distraction: Tán Địa— The stage of 
distraction, I.e. the world of desire, In contrast with 
the stage of meditation——Từ đối lại với “định địa,” 
chỉ chung cõi dục giới từ lục dục thiên, tứ châu, 
đến địa ngục đều là tán địa (định địa bao gồm hai 
cõi sắc giới và vô sắc giới). 

Sftage of the eighffold noble path: Bát Thánh 
Đạo địa hay giai đoạn tu tâp Bát Thánh đạo—See 
Ten grounds (IV). 

Stage of endurance: Nhẫn Địa—See Stage of 
patence and Ten grounds. 

Sfages of enlightenment: 


I) Bồ Đề hay giác ngộ đạo Bồ Đề—S§ee Four 
Sfaøes In esoteric symbolism. 

2) There are five bodh or stages of 
enlightenment—See Five bodhi or stages of 
enlightenment. 


Sfages ỉn esoferic symbolism: Những giai đoạn 
tu hành trong Mật tông——There are four stages In 
esoteric symbolism—See Four sfages in esofteric 
symbolism. 

Staøe 0Ý existence: Giai đoạn hiện hữu (theo 
Phật giáo, sự hiện hữu của chúng sanh chỉ là giai 
đoạn)—See Seven staøes of existence. 

Sfage of the faith-root: Tín Địa—See Ten 
ørounds. 


4226 


Sfage of the finest discriminatory wisdom: 
Sadhumati (skt)—Thiện huệ địa—The stage in 
which practiioners possess the ften powers and 
know where and how to save other sentlent 
beings—Giai đoạn trong đó hành giả có được 10 
lực và biết ở đâu và khi nào cần cứu độ chúng 
sanh—See Ten grounds. 

Staøe of flaming wisdom: Diệm Huệ Địa—The 
fourth of the ten bodhisafttva stages—GIal đoạn 
thứ tư của Bồ Tát, trí tuệ của Bồ Tát sáng lên tột 
bực và hiểu biết đầy đủ—See Ten grounds. 

Stage of the four noble truths: Giác Liễu Tứ 
Thánh đế địa hay giai đoạn tu tập Tứ Thánh đế— 
See Ten grounds (IV). 

Staøe of freedom: Bạc địa—See Ten grounds 
(Œ). 

Staøe ö0f freedom from delusions: Bạc địa— 
See Ten grounds. 

Stagøe of freedom from đdesires: Ly dục địa— 
See Ten grounds. 

Stagøe of freedom from the first six of nỉne 
delusions in pracfice: Bạc địa—See Ten 
grounds (). 

Sftage of freedom from all possible 
defilements: Ly cấu địa—See Ten grounds. 
Sfage of freedom from the remaining 
worldly desires: Ly dục địa—See Ten grounds 
(Œ). 

Stage of freedom from wrong views: Kiến 
địa—See Ten grounds (). 

Sftage of further enlightenment: Prabhakari 
(skÐ—Phát quang địa—See Ten groundg. 

Stage of giving names: Kế Danh Tự Tướng— 
According to The Awakening of Faith, this 1s the 
Sfaøe of øIving names (fo seeming things, efc.)— 
Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, đây là sự y vào 
vọng chấp mà lập ra danh từ hư giả (chỉ sự suy 
tính so đo giữa vật nây với vật nọ). 

Staøe of plowing wisdom: Arcismati (skÙ— 
Diễm Huệ địa—See Ten grounds. 

Sftage of Happiness Leaving Biỉrth: Ly Sanh 
Hỷ Lạc Địa—According to Most Venerable 
Hsuan-Hua In the Dharma Talk, Volume IV, stage 
of Happiness Leaving Birth 1s also called the First 





Dhyana. It takes us beyond what living beings can 


©experlence, Into a state of happiness beyond what 
ordinary living beings know. This happiness 1s 
found in the spiritual skill of our Iinherent nature. 
When we reach the samadhi of the First Dhyana, 
our breath ceases. Our outer breathing stops and 
our Inner breathing begins to function, Just as IÝ we 
have entered a state of winter sleeping. Our mind 
at this time 1s as pure as wafer and as clear as a 
mirror. We can know our fundamenftal identity and 
can be aware that we are sifting and meditating—— 
Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Khai Thị, 
Tập IV, Ly Sanh Hỷ Lạc Địa, còn gọi là Sơ Thiền. 
Đây là trạng thái đưa hành giả lìa hẳn cảnh giới 
chúng sanh, nên đạt được một trạng thái khoái 
lạc. Khoái lạc nầy không giống khoái lạc của 
phàm phu, bởi nó là công phu do tự tánh mang lại. 
Khi nhập sơ thiển, hơi thở ngưng lại. Đây là nói 
ngoại hô hấp đình chỉ, nhưng nội hô hấp bắt đầu 
hoạt động, giống như hiện tượng ngủ suốt mùa 
đông của các loài vật. Khi ấy, tâm thì trong suốt 
như nước, sáng như gương, soi chiếu tới bổn thể 
của tự tánh, nhưng vẫn hay biết là mình đang tọa 
thiển—See Four dhyana heavens. 

Staøe of the Happines of Producing 
Samadhi: Định Sanh Hỷ Lạc Địa—According to 
Most Venerable Hsuan-Hua in the Dharma Talk, 
Volume IV, this stage 1s also called the Second 
Dhyana. Of concentration, 
1ncomparable happiness comes forth. We refer to 
1t as “taking the bliss of Dhyana as food and being 
filled with the Joy of Dharma.` Happiness such as 
this leaves one unaware of hunger. Thus, we can 


Ín a state an 


sit for many days without any problem. However, 
we must not become attached to this state, for as 
soon as we become attached, all our previous 
efforts will be wasted and we will enter a demonIc 
state. So we must be extremely careful. At the 
stage of Second Dhyana, not only does the breath 
stop, but the pulse stops as well. When one leaves 
Concenfration, thelr 
normal functionins—Theo Hòa Thượng Tuyên 
Hóa trong Khai Thị, Tập IV, giai đoạn Định Sanh 
Hỷ Lạc Địa, còn gọi là Nhị Thiển. Trong giai 
đoạn nầy, hành giả kinh nghiệm một thứ khoái lạc 
không gì sánh bằng, chính là “Thiền duyệt vi thực, 
pháp hỷ sung mãn, bởi trong cảnh giới nầy hành 
giả thấy khoái lạc quên luôn cả đói, có thể nhịn 


these TOC€SSCS T€SuUfne 


4227 


ăn, nhịn uống trong nhiều ngày mà không hề hấn 
øì. Tuy nhiên, hành giả không nên chấp trước vào 
thành tựu nây. Nếu quá luyến ái với cảnh giới 
nầy. Trong trạng thái nầy, không những hô hấp 
đình chỉ mà mạch cũng ngưng đập. Khi nào ra 
khỏi định, cơ thể trở lại hoạt động bình thường— 
See Four đdhyana heavens. 

Stages of the human foetus: Thai tạng——There 
are eipht stages of the human foetus—Có tám thời 
kỳ của thai nhi trong bụng mẹ—See Eipht stages 
of the human foetus. 

Staøe of illumination: Minh địa (Phát quang 
địa)—See Ten grounds. 

Stage of Initiation: Phát Tâm Xuất Gia—See 
Four sfages In esoferic symbolism. 

Sftage 0f inifiation as a disciple by taking 
(receiving) the three refuges in the Buddha, 
Dharma and Sangha: Thọ Tam Quy địa—The 
saøe of Inilaton as a disclple by taking 
(receiving) the three refuges ¡in the Buddha, 
Dharma and Sangha and observing the basic five 
commandmen(s. This 1s the first of the ten stages 
for a hearer—Trong giai đoạn nầy, hành giả bắt 
đầu bằng cách thọ tam quy ngũ giới. Đây là giai 
đoạn thứ nhất trong mười giai đoạn tu hành của 
Thanh Văn—See Ten grounds. 

Stage of insight: Kiến Địa—The discernment of 
realifty of the four Noble Truths. The fourth of the 
ten staøges of progress toward Buddhahood. This 
agrees with the srota-apanna-phala of Hinayana 
(agreeng with the frut of stteam-entry of 
Hinayana)—Thấy được chân lý Tứ Đế. Địa thứ tư 
trên đường tiến về Phật quả (thập địa Bổ TáU, 
tương đương với quả vị “Dự Lưu” trong Tiểu 
Thừa—See Ten grounds. 

Stage of intellectual consciousness: Ý Địa 
The sixth vijnana, the source of all concepts——Ý là 
thức thứ sáu, là nơi chi phối toàn thân, là nơi phát 
sanh ra vạn hữu. 

Sfage of joy: Hỷ địa—The 
Bodhisattvas—Bồ Tát địa. 

Stages of karma: Thời nghiệp —There are three 
sfages of karma—Có ba thời nghiệp—See Three 
staøes of karma. 





land of the 


Sftage of. Listening, Reflecting, Culfivating: 
Học tín giải địa (giai đoạn Văn Tư Tu)—See Ten 
grounds (TH). 

Stages of making ghee: Những giai đoạn chế 
tạo từ sữa ra bơ—The five flavours or stages of 
making ghee, which 1s said to be a cure for all 
allmenfts 
người ta nói rằng những món nây có thể trị được 
nhiều bệnh —See Five stages of the Buddha's 
teaching vs. five flavours of making clarified 
butter. 


Năm món ăn chế từ sữa bò mà ra, 





Stages of mastery: Thắng xứ—According to the 
Sangti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, and the Mahaparinibbana Sutta, there are 
eipht stages of mastery—Theo Kinh Phúng Tụng 
và Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, 
có tám thắng xứ—See Eight victorious stages. 
Sfage of mastery of the remaining influences 
of former habifs: Tập Khí Tiệm Bạc địa hay 
giai đoạn chế ngự những ảnh hưởng còn lại của 
thói quen trong quá khứ—See Ten grounds (IV). 
Sfage öof mastery of the twelve links of 
causatfion: Tự giác thậm thâm thập nhị nhơn 
duyên địa hay là giai đoạn tu tập và thông hiểu 
mười hai nhơn duyên—See Ten grounds (TV). 
Sfaøe of masíery of utmost or final 
difficulties: Sudurjaya (skÙ— Cực nan thắng 
địa—See Ten grounds. 

Stages of meditation: Các giai đoạn thiển— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, In the sets of four 
things, there are Four Jhanas or four stages of 
mystic meditation, whereby the believer”s mind 1s 
purged from all earthly emotions, and detached all 
attachments from his body and mind, in order to 
remains in a profound trance—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, trong chuỗi Tứ Pháp 
có Tứ Thiền hay bốn giai đoạn thiển mật định, nơi 
đó tâm của tín giả gột rửa tất cả những xúc cảm 
của trần tục, và buông bỏ những luyến chấp khỏi 
thân tâm để trụ nơi thâm định—See Four Jhanas. 
Stages of Meditative Practice: Bhavanakrama 
(sk)——Những giai đoạn Thiển định—An important 
treatise on meditaion by the Indian monk 
Kamalasila, a gradual 
program of medifation that progresses through 


in which he outlines 


4228 


well-defined stages and which culminates in the 
of Buddhahood. This text 
purportedly written as a summary of the orthodox 
Mahayana gradualist path 
response to the system of meditation written by 
Chinese Ch'an master Ho-Shang Mo-Ho-Yen, 
who, according to Tibetan Buddhist tradition, 
Kamalasila debated in the Council of Lhasa In 
792- 794—Một bộ luận quan trọng về Thiển định 
được biên soạn bởi sư Kamalasila, trong đó ngài 
phác họa chương trình thiển tiệm ngộ qua những 
giai đoạn và lên đến cực điểm của nó là đạt được 
Phật quả. Bản văn kinh này viết tóm tắt lại nội 
dung giáo thuyết của con đường Đại Thừa Tiệm 
giáo để trả lời cho bộ viết về thiển định do Thiển 
sư Trung Hoa tên Ho-Shang Mo-Ho-Yen, người 
mà theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, 
Kamalasila đã tranh luận và đã thắng trong kỳ 
Đại Hội tại Lhasa từ năm 792 đến năm 794. 

Staøe of the nirvana: Chứng tịch Diệt địa hay 
Giai đoạn Niết bàn—See Four stages in esoteric 
symbolism, and Ten grounds (IV). 

Sftaøe of non-birth: Quả vô sanh. 

Stage of no-return: A Na Hàm (Bất Lai) địa 
hay giai đoạn Bất Lai (không còn tái sanh nữa)— 
See Ten grounds (HI). 

Sfage of observing the five methods of 
meditation: Nội phàm phu địa—The stage in 
which ordinary people the five 
meditations for settling the mind and ridding 1t of 
the five errors of desires, hate, Ipnorance, the self, 
and a wayward or confused mind—Giai đoạn 
trong đó phàm phu quán năm phép quán để lắng 
tâm và diệt trừ ngũ dục (giai đoạn tu tập ngũ đình 
tâm quán)—See Ten grounds (TH). 

Staøe 0f only one more rebirth: Sakrdagamin 
(skÙ—Tư Đà Hàm (Nhất Lai) địa hay giai đoạn 
Nhứt Lai (chỉ còn tái sanh một lần nữa mà thôi)— 
See Ten grounds (HI). 

Sfage of the open way of wisdom above 


attainment WaS 


(to awakening in 


observe 


definiions of  impuriy and purity: 
Abhimukhi (sk- Hiện tiền địa—See Ten 


ørounds. 
Sfage of an ordinary disciple who observe 
the five basic contemplations: Nội phàm phu 


địa hay giai đoạn tu tập ngũ đình tâm quán—See 
Ten grounds. 

Stage of patience: Kham Nhẫn Địa—Nhẫn 
địa—Nhẫn Nhục Địa (địa vị nhẫn nhục). 

(A) The meaning of “Stage of patence”—Nghĩa 
của Nhẫn địa: 

The first staøe of the ten Bodhisattva staøes— 
Kham nhẫn địa, giai đoạn đầu trong mười giai 
đoạn tu hành của một vị Bồ Tát (ở giai đoạn 
nầy Bồ Tát trên thì thọ trì Phật Pháp, dưới thì 
cứu độ chúng sanh. Đối với sanh tử và Niết 
Bàn đều tự tại. Theo Thường Đức thì gọi là 
Bất Động Địa, theo Lạc Đức thì gọi là Kham 
Nhẫn Địa, theo Ngã Đức thì gọi là Vô Úy 
Địa, theo Tịnh Đức thông ba Đức trên để 
bước lên Hàng ĐỊa). 

The method or stage of patlence, the sixth of 
the seven stages of the Hinayana in the 
affainment of Arahanship or sainthood, or the 
third of the four roots of goodness: Nhẫn Vị— 
Thời kỳ nhẫn nhục, ý nói các bậc đã chứng 
ngộ chân lý, bậc thứ sáu trong bảy bậc hiền, 
hay vị thứ ba trong tứ thiện căn. 

Two kinds are distinguished—Có hai loại: 
Insult originating from men such as abuse or 
hatred: Sinh Nhẫn—Chịu đựng mọi lăng nhục 
như tức giận, chửi bới, đánh đập của loài hữu 
tình. 

Distress arising from natural causes such as 
heat, cold, age, sickness, etc.: Pháp Nhẫn— 
Chịu đựng những họa hại không do loài hữu 
tình gây ra cho mình, như chịu đựng sự nóng 
lạnh, mưa gió, đói khát, già bệnh, vân vân. 

**. See Ten grounds. 

Staøe of patient endurances: Nhập nhơn địa 
(Nhẫn địa hay Bát Nhân Địa)—See Stage of 
patience, and Ten grounds (IJ). 

Stage of perfect asceticism: Khổ hạnh cụ túc 
địa (giai đoạn tu hành khổ hạnh) —See Ten 
ørounds (IV). 

Staøe of perfect enlightenment: Giác vị —The 
stage of the Buddhahood—Ngô! vị chánh giác hay 
ngôi vị của bậc đã thành Phật. 

Sfaøe 0Ÿ proceeding afar: Duragama (skÙ— 
Viễn Hành địa—The stage of getting above ideas 
of self in order to save others—Giali đoạn hành 


] 


2) 


(B) 
Ù 


2) 


4229 


giả vượt lên trên tư tưởng về cái ngã của mình để 
cứu độ chúng sanh—See Ten grounds. 

Stage of puritfy: Vimala (sk)—Ly cấu địa—The 
sfage of freedom from all possible defilements— 
See Ten grounds. 

Sftage of the Purity of Renouncing Thought: 
Xả Niệm Thanh Tịnh Địa—According to Most 
Venerable Hsuan-Hua ¡in the Dharma Talk, 
Volume IV, this stage is also called the Fourth 
Dhyana. At this stage, not even the thought of 
happiness remains. We have already done away 
with it, and we have come to a stafe of purifty In 
which there 1s no further action. This 1s the staøe 
where “Ihere is nothing to do, yet nothing 1s left 
undone.” The attainment of the Fourth Dhyana 1s 
merely necessary part of the process Of 
developing skill in meditation. There Is nothing 
extraordinary about 1t. Do not mistakenly think 
that we have already realized the fruiion—Theo 
Hòa Thượng Tuyên Hóa trong Khai Thị, Tập IV, 
Xả Niệm Thanh Tịnh Địa, còn gọi là Tứ Thiền. 
Trong cảnh giới nầy, ngay cả niệm khoái lạc cũng 
không còn, tất cả đều bị xả bỏ và hành giả đạt tới 
một trạng thái thanh tịnh, không còn gì phaÏ tạo 
tác. Đây cũng gọi là cảnh giới “vô vi vô sở bất vi'. 
Giai đoạn tứ thiển cũng chỉ là một chặng trên 
đường tu tập thiển định mà thôi, đừng tự cho mình 
đã chứng quả—See Four dhyana heavens. 

Sfage of pursuing the three studies: Học tín 
giải địa hay giai đoạn Văn Tư Tu—The stage of 
those who pursue the three studies (Listening, 
Reflecting, Cultivating)—See Ten grounds. 

Sfaøe öf seeing the true way: Nhập Nhơn địa 
(Nhẫn địa) hay giai đoạn thấy được chân lý—See 
Ten grounds (TI). 

Sfage of the sỉix supernatural powers: Lục 
Thông địa hay giai đoạn đạt được lục thông—See 
Ten grounds (IV). 

Sfage ö0f summit of contemplafion: Quán 
Đảnh Trụ—The tenth stage of a Bodhisattva when 
he 1s anointed by the Buddha as a Buddha—Thập 
trụ của một vị Bồ Tát khi vị nầy đã được Phật thọ 
ký (xức dầu quán đảnh) thành Phật. 

Stage of the three realms: Giác Liễu Pháp 
Giới (Tam Pháp Giới) địa hay giai đoạn liễu pháp 
trong tam giới—See Ten grounds (IV). 


Stage of undefiled endurance: Vô Cấu 
Nhẫn— The stage of undefiled endurance—The 
final stage of bodhisattva—Bồ Tát trong giai đoạn 
“vô cấu nhẫn” là giai đoạn chót của Bồ Tát. 
Stage of undefilement: Vô Cấu Địa. 


l1) The stage of undefilement, the second stage 
of a bodhisattva: Địa thứ hai trong Bồ Tát 
Địa—See Ten grounds. 

2) The final stage before attainng Buddhahood: 


Bồ Tát Đẳng Giác Địa—Giai đoạn cuối cùng 

trong Bồ Tát Địa. 
Stage of universal knowledge: Pháp Vân Đẳng 
Giác —The stage after the tenth bodhisattva stage, 
that of universal knowledge, or enlightenment— 
Giai đoạn sau khi vượt qua Pháp Vân Địa là Đẳng 
Giác Địa hay giác ngộ phổ trí (từ đây đế Phật quả 
chỉ còn một địa cuối cùng là Diệu Giác). 
Staøe 0f utmosf joy: Cực hỷ địa—The stage of 
utmost joy, the first of the ten stages of 
Bodhisattva—Giai đoạn đầu tiên trong 10 giai 
đoạn của một vị Bồ Tát (trên đường tiến tới Phật 
quả). Còn gọi là Hoan Hỷ Địa, địa thứ nhất trong 
Thập Địa Bồ Tát (Bồ Tát sau khi đã hoàn thành tu 
hành trong đệ nhất A tăng kỳ, từ vô thủy đến nay, 
giờ mới phát ra chân vô lậu mà đạt đến lý nhất 
phần nhị không, dứt bỏ hết phiền não phân biệt, 
nhân đó mà ha bỏ được cái tính phàm phu, trở 
thành Bồ Tát pháp thân, ở vào ngôi vị cực sinh 
hoan hỷ địa)—See Ten grounds. 
Stages in Vairocana Buddhahood: Những giai 
đoạn hiện thành chánh đẳng chánh giác của Đức 
Tỳ Lô Giá Na There are five stages In 
Vairocana Buddhahood—Có năm giai đoạn hiện 
thành chánh đẳng chánh giác của Đức Tỳ Lô Giá 
Na—See FIve stages In Vairocana Buddhahood. 
Staøse in which the Bodhisatva has 
overcome his worst difficulties: Cực nan thắng 
địa. 
Sfage of the Wonderful Bliss of Leaving 
Happiness: Ly Hỷ Diệu Lạc Địa—According to 
Most Venerable Hsuan-Hua in the Dharma Talk, 
Volume IV, this stage 1s also called the Third 
Dhyana. One reaches a wonderful, inexpressible 
happiness that leaves behind the happiness found 
in the Second Dhyana. We feel that absolutely 
everything is part of the Buddhadharma, and 


4230 


everything Is a source of Joy. In this stage, not 
only do the breath and the pulse stop, but the 
thinking processes also cease. At this point, we no 
longer think of good or evil, or ripht or wrong, nof 
even a single thought arises. All the same, we 
must not feel that such a stafe 1s extraordinary. Ït 
1s sinply one step along the way, and It Is a 
million miles away from putting an end to bírth 
and death—Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa trong 
Khai Thị, Tập IV, Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, còn gọi là 
Tam Thiển. Trong giai đoạn nầy hành giả ha sự 
hoan hỷ trong nhị thiển, đạt tới một thứ khoái lạc 
kỳ diệu không thể diễn tả được, đồng thời cảm 
thấy hết thảy mọi thứ đều là Phật Pháp, mọi thứ 
đều là khoái lạc. Trong giai đoạn nầy, cả hô hấp 
lẫn mạch đều đình chỉ, ý niệm cũng dừng lại, 
chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ phải, 
chẳng nghĩ quấy, một niệm cũng chẳng sanh. Tuy 
nhiên, hành giả cũng đừng tự hào, vì đây cũng chỉ 
là một giai đoạn trên đường tu tập mà thôi. Từ 
đây đến chỗ liễu sanh thoát tử hãy còn xa lắm— 
See Four dhyana heavens. 

Sfage of wonderful enlightenment: Diệu Giác 
Địa—-Quả vị Diệu Giác hay quả vị Phật— 
Buddhahood—See Wonderful enlightenment. 
Stage of youth in Buddhahood: Đồng Chân 
Trụ —The eighth of the ten grounds—Trụ thứ tám 
trong thập trụ, sơ sinh ở nhà Phật. 

Stagger (v): Đi chập chững——To totter. 

Stain: Impure—Stain—Defiled—Ô nhiễm—Cấu 
uế—-Vết nhơ-Cấu Nhiễm_—-Tam Độc— 
According to The Connected Discourses of the 
Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there 
are three defilers or stains—Theo Tương Ưng Bộ 
Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba Cấu Nhiễm—See 
Three sfains. 

Stan of delusion: Stupidity—lgnorance—Sĩ 
Cấu Nhiễm—See Three defilers. 

Stain of earthly things: Cấu nhiễm. 
San of hatred: Anger—lre—Sân 
Nhiễm—See Three defilers. 

Stain of lust Desire—Greed-Tham Cấu 
Nhiễm—See Three defilers. 

Sfained: Upaklista (skt)—Defiled—Polluted— 
Soilled—S§ở nhiễm—That which is 
stained. 


Cấu 


soilled or 


Stainless: Unstained—Pure—Undefiled—Vô 

nhiễm. 

Stainless, dustless Dharma vision: Pháp nhãn 

vô trần ly cấu. 

Stainless øarment: Vô Cấu Y—The stainless 

garment, the monastic robe of purity—Tên gọi 

chung cho y áo cà sa (không dính bụi phiền não). 

Stainless One: The Pure One, an epithet of the 

Buddha—Bậc Vô Nhiễm, một danh hiệu của Đức 

Phật. 

Stamp: Mudra (skt——Approval——Assurance— 

Emblem——Proof—Seal—SIgn—Symbol 

Signs Indicative of various ideas—See Mudra. 

Sftand (v) motionless: Đứng trơ trơ. 

Standard: Norm—Tiêu chuẩn—Qui tắc. 

Standard of judgement: Tiêu chuẩn xét đoán. 

Standard of living: Mức sống. 

Standardization: Sự tiêu chuẩn hóa—Lầm cho 

phù hợp với tiêu chuẩn. 

Standing: Thế đứng The fine manner of 

standing——Uy nghi đứng: 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should stand with a 
relaxed and upriph(t manner, not leaning 


Manual 





agaInst a wall, even while watting In a line— 
VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên đứng trong 
tư thế thong dong tự tại, không nên đứng dựa 
vào tường, dù đang đứng trong hàng. 
A Bhiksu or Bhiksuni should not stand with 
his or her hands on the hips, nor should he or 
she holds his or her hands behind the back— 
Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không nên để 
hai tay trên mông khi đứng, cũng không nên 
chắp hai tay sau lưng. 
See Four respect-Inspiring forms of demeanor 
(behavior). 
Sfandpoint: Lập 
Opinion——Point of view. 
Sfanza (n): Gatha (p & skÐ——Chant—Metrical 
hymn—Poem——Verse—Kệ. 
Stanza for destroying hell: Kệ Phá Địa Ngục. 

If people want to really know. 

AII Buddhas of all times. 

They should contemplate the nature of 


2) 


+ 


trường—VIiew_ point— 





the cosmos. 
All 1s but menfal construction 
(Everything 1s made from mind). 


4231 


Nhược nhơn dục liễu tri. 

Tam thế nhứt thiết Phật 

Ưng quán pháp giới tánh 

Nhứt thiết duy tâm tạo 
Stanzas of the Dharma: Dharmapada (skt) 
Dhammamapada (p)—Kinh Pháp Cú —See 
Dharmapada. 
Star (n): Tinh (vì sao)—See Nine similes. 
Sfar that confrols the atfainmen( of 
honours: Nguyên Thần Tinh—That star also 
confrols the riddance of sickness and distresses— 
Ngôi sao kiểm soát sự thành đạt danh dự và trừ 
khử bệnh tật phiền não. 
Starlight: Ánh sáng sao. 
Start out for bodhi: To make up the mind to 
Bodhi—To start out for perfect enlightenment— 
Phát tâm Bồ Đề. 
Start from the bare ground: Begin a 
ceremony—Khai bạch mở đầu buổi lễ. 
Sfart out for perfect enlightenmenf: Make up 
the mind to Bodhi—Start out for bodhi—Phát tâm 
Bồ Đề. 
Startle (v): Giựt mình. 
Starvation: Chết đói. 
Starve to death: Chết đói. 
State: Trạng thái — Trạng huống— Cảnh giới— 
Tình huống—Tình hình. 
Sfate of absolute enlightenment: Domain of 
absolute enlightenment—Chứng cảnh—See Two 
Buddha-domains. 
State of Arhatship: Vô Học Quả—The last 
(fourth) stage of the sravaka stages, the sfate of 
arhatship—Quả vị A La Hán hay quả vị cuối cùng 
trong Tứ Thánh Quả—See Four kinds of holy 
men. 
Sfate of being: Existence—Hiện hữu. 
State of being in Hell: Naraka-gati (skÙ— 
Hells—Địa Ngục Đạo, tiếng Phạn là Naraka, 
nghĩa là lãnh đủ mọi sự khổ não, không an vui. 
Đây là cảnh giới địa ngục—See Six gatis. 
Sfate of not beỉing permanent: Vô Thường— 
See Impermanence. 
State of bhutatathata: Nhất Thật Tướng— 
Tướng chân như. 


1l) Above all diferentiation: Vượt trên mọi sai 
biệt. 

2) Immutable: Bất chuyển. 

3) lít mplies the Buddha-nature: Ám chỉ Phật 
tánh. 

4) It implies the Immateriality and unity of all 


things: Ám chỉ tính phi vật chất và đồng nhất 
của vạn hữu. 
States of bodhi: Giác ngộ—There are five states 
of bodhi or states of enlightenment—See Five 
sfates of enliphtenmeit. 
State of boundless knowledge: 
ViJjnanancayatana (skt—Limitless perceptlon— 
Thức Vô Biên Xứ —See Four Immaterial heavens, 
and Nine kinds of non-action. 
Sftate of Buddhahood: Phật vị. 
l) The state of Buddhahood: Buddha-phala 
(skÐ——Phật quả. 


2) Buddha realm: Phật giới. 

a) The Buddha realm, in contrast with the realm 
of all living beings: Phật giới đối lại với 
chúng sanh giới. 

b) One of the ten realms which consist of the six 


gat together with the realms of Buddhas, 
Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, and 
Sravakas: Một trong thập giới gồm lục đạo 
cùng với Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và 
Phật thừa. 
State of condition: Trạng thái —The four states 
of conditions found 1n the three realms of 
mortality—Bốn loại kiết sử (trạng thái hay điều 
kiện) trong vòng sanh tử tam giới—See Four 
sfates of conditions found In the three realms of 
mortalIty. 
States or conditions of all error: Trạng thái 
hay điều kiện phát sinh ra sai lầm —S§ee Five 
sfates or condifIions of all errors found in mortality. 
State of consciousness: Thức ấm ma—lIn the 
Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda 
about the ten states of consciousness—Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về mười thức ấm ma như sau— 
See Ten states of consciousness-skandha. 
State of decay: Hoại Tướng The aspect, or 
state of destruction or decay, one of the six 
characteristcs found in everythine—Trạng thái 


4232 


hoại diệt của sự vật, một trong sáu tướng của vạn 
hữu—See Six charateristics of everything. 

State of destruction: See State of decay. 

Sfate of developmentf: Căn cơ. 

Sftate of empfiness: Không—See Sunyata. 

Sfate of enlightenmenf: Giác ngộ—See State 
of Bodhi. 

Sftate of exaltation: Trạng thái cao cả siêu việt. 
Sfate of existence: Sthiti (skÙ Trụ Tướng— 
Abiding, being the state of existence, one of the 
four characteristcs of all beings and things, 1.e. 
birth, existence, change or decay, and death or 
cessation—Một trong bốn tướng sanh, trụ, hoại, 
diệt. 

State of fallen nature: Trạng thái sa đọa. 

State of feeling skandha: Thụ ấm ma— 
According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about the ten states of Feeling 
Skandha—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức 
Phật nhắc ông A Nan về mười thụ ấm ma—See 
Ten sfates of Feeling Skandha. 

State of human nature: Trạng thái nhân tính. 
State of humiliation: Trạng thái khiêm tốn. 
State of ignoranece: Vô Minh Trụ Địa—The fifth 
of the five stages of Iipnorance—ĐỊa thứ năm 
trong năm trụ địa vô minh. 

Sftate of inner serenity: Samadhi-bodhi (skt—— 
Tam Ma Địa Bồ Để—A state of enlightenment in 
which the mind is free from distraction, free from 
hindrances, absorbed 
purposeless concentration, thereby entering a stafe 
of Inner serenity—Trạng thái giác ngộ trong đó 
tâm hành giả thoát khỏi mọi loạn động, thoát mọi 
cấu chướng, tập trung vào “không định,” vì thế mà 
nội tâm đi vào một trạng thái yên tĩnh hoàn 
toàn—See SamadhI. 

State 0f integrity: Trạng thái trọn vẹn. 

Sftate of a Jewel-Mirror: Bảo Kính Tam Muội. 
Sfate of joy: Hoan hỷ địa—ln this stage, 
practiioners feel Joy at having overcome the 
former diffIculties and now entering on the path to 
Buddhahood—Trong giai đoạn này hành giả cảm 
thấy hoan hỷ vì đã vượt qua những khó khăn trước 
đây và bây giờ đang trên đường tiến đến Phật 
quả—See Ten grounds. 


unclean In Intense, 


State of liberation: Một trạng thái giải thoát— 
See Nine states of bondage and the one sfate of 
liberation (B). 

State of life: Trạng thái cuộc sống. 

State of meditation on the absolute: Nhất 
chân địa. 

S(tafe of miỉnd: Trạng thái 
Iintelligence or sprit of mind. Whether something 
objective 1s troublesome or not offen depends on 
the state of mind rather than the obJect Iftself. If we 
think that it 1s trouble, then it is trouble. If we do 
not think that 1t 1s trouble, then 1t is not trouble. 
Everything depends on the mind. For example, 
sometimes during meditation we are ¡nterrupted 
by outside noises. If we dwell on them and cling to 
them, they will disturb our medifation, but IÝ we 
dismiss them from our minds as soon as they arise, 
then they will not cause a disturbance. If we are 
always demanding something out of our life, then 
we will never be content. But If we accept life as 
1( 1s, then we know contentment. Some people 
seek happiIness through material things; other 
people can be happy without many materlal 
things. Why? Because happiness 1s also a stafte of 
mind, not a quan(itive measure of possessions. If 
we are saftisfied with what we are and have now, 
then we are happy. But If we are not satisfled with 
what we are and have now, 
unhappiness dwells. The desire 1s bottomless, 
because no matter how much Is put info 1t, 1t can 
never be filled up, 1t always remains empty. The 
Sutra In Forty Two Chapters taught: “Though a 
person filled with desires dwells in heaven, still 
that Is not enouph for him; though a person who 
has ended desire dwells on the ground, still he 1s 
happy.” According to the Lankavatara Sutra, there 
are three sfates of mind or consciousness, or three 
kinds of pereepdon—Tâm cảnh hay tâm thần 
(trạng thái tâm). Một đối tượng vật thể có gây 
phiền toái hay không thường thường tùy thuộc vào 
trạng thái tâm hơn là vào chính đối tượng đó. Nếu 
chúng ta cho rằng nó là phiền toái, thì nó phiển 
toái. Nếu chúng ta không cho rằng nó phiền toái 
thì nó khôg phiên toái. Tất cả đều tùy thuộc vào 
trạng thái tâm. Thí dụ như đôi khi trong thiển 
quán chúng ta bị tiếng động quấy nhiễu. Nếu 
chúng ta nương theo và mắc kẹt vào chúng, chúng 


tâm——Mental 


that 1s where 


4233 


sẽ quấy rối thiển quán của chúng ta. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta dứt bỏ chúng khỏi tâm của chúng ta 
ngay khi chúng vừa mới khởi lên, thì chúng sẽ 
không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn đòi 
hỏi một cái gì đó từ cuộc sống, thì chúng ta sẽ 
không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta 
chấp nhận cuộc đời là cái mà chúng ta đang là 
hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có 
người tìm hạnh phúc trong vật chất; người khác lại 
cho rằng có thể có hạnh phúc mà không cần đến 
vật chất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hạnh phúc là 
một trạng thái của tâm, không thể đo được bằng 
số lượng tài sản. Nếu chúng ta biết đủ với những 
gì chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ 
luôn có hạnh phúc. Ngược lại nếu chúng ta không 
hài lòng với những gì chúng ta đang là hay đang 
có, thì bất hạnh luôn ngự trị trong ta. Tham dục 
không có đáy, vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham 
dục vẫn luôn trống rỗng. Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương dạy: “Một kẻ đây tham dục dù sống trên 
trời cũng không thấy đủ; một người đã la tham 
dục dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc.” Theo 
kinh Lăng Già, có ba loại tâm thức—See Three 
kinds of perception. 

Sfate of neither thinking nor not thinking: 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Sfate of non-existence: Vô Sở Hữu Xứ—The 
sate of nothing or non-existence—The third 
region 1n the realm of formlessness—Xứ thứ ba 
của Tứ Không Xứ—See Four immaterial heavens. 
Sfate which is not subjecf to return: A Na 
Hàm —Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Lai”—The 
position of the Way of Cultivation. He no longer 
has to undergo bírnth and death ¡in the Desire 
realm—Hành giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. 
Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục 
giới nữa—See Four kinds of holy men (II). 

Sfate of nothing Vô sở hữu xứ—The state of 
non-existence, the third region in the realm of 
formlessness—Xứ thứ ba của Tứ Không Xứ—See 
Four Immaterial heavens, and Nine kinds of non- 
action. 

State of one reality: Nhất Thật Cảnh Trí— 
According to Professor Soothill in the Dictonary 
of Chinese Buddhist Terms—Theo Giáo Sư 
Soothill trong Từ Điển Phật Học Trung Hoa: 


I) The realm of “one reality”: Trạng thái nhất 
thật. 

2) The realization of the spirituality of all things: 
Sự chứng ngộ thật tánh của chư pháp. 

3) The Tathagata-dharmakaya: Như Lai pháp 


thân. 
State of Perfect knowledge: Buddha-wisdom—— 
Nhất Thiết Trí Địa—Nơi mà chư Bồ Tát đạt được 
Phật trí. 
Sftate of pure karma: Thanh Tịnh Nghiệp Xứ— 
The state which one who has a pure karma 
reaches— Trạng thái thanh tịnh mà những người 
có thiện nghiệp đạt đến (đất Phật thanh tịnh kỳ 
diệu, nơi sanh của những người có nghiệp thuần 
lành). 
Sfate of pure nature: Trạng thái nhân tính thanh 
khiết. 
Sfate of  reality: The reality—The 
bhutatathata—The supreme fact, or ultimate 
reali(y—Nhứt Thực Cảnh Giớ——Chân lý tối 
thượng. 
State or realm of. “one reality.”: Trạng thái 
nhất thật. 
State religion: Quốc giáo. 
Sfate of renunciation: Xả Thọ The state of 
renunciation or indifference to sensation, one of 


One 





the five vedanas or sensations, the state in which 
one has abandon both pain and pleasure—Một 
trong năm trạng thái cảm thọ, trạng thái trong đó 
con người đã xả bỏ sự đớn đau cũng như lạc thú. 
State of rest: Vô vi pháp —lInactive principle 
pervading all things—Thực tính tính lặng của chư 
pháp —See FIve laws or categories (II). 

State of samsara: Samsara (p & skt)——Luân Hồi 
Sanh Tử ——The cycle of births and deaths (birth, 
death, and rebirth). The state of transmigration 
where beings repeat cycles of birth and death 
according to the law of karma—Luân hồi sanh tử 
trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử 
sanh tùy theo nghiệp lực của mình —See Samsara. 
State of senfient beings: Chúng sanh giới— 
Seven gati or síates of sentlent beings—See 
Seven sfafes of sentient beings. 

S(ates in which senfient beings enjoy f0 
dwell: Cõi chúng sanh hưởng thụ hỷ lạc —There 
are nine realities, states or conditions in which 


4234 


sentlent beings enjoy to dwell—Có chín cõi trong 
đó chúng sanh hưởng thụ hỷ lạc—See Nine 
realitles. 

State of suffering: Apaya (sk)——Khổ cảnh. 
Sfate a syllogism: Lập Lượng—To state a 
syllogism with the proposition, 
example of the cult or sect—Lập tỷ lệ so sánh của 
ba chi tông, nhân, dụ. 

Sftate of Tathagata: Condition of Tathagata— 
Như Lai địa—See Tathagata. 

State of thinking skandha: Tưởng ấm ma— 
According to The Surangama Sutra, the Buddha 
taught Ananda about the ten sfates of thinking 
skandha—Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy 
ông A Nan về mười tưởng ấm ma—See Ten states 
of thinking skandha. 

State of thought: Vận Tâm (trạng thái Tâm)— 
See Four stages of a thought. 

State of undefiled enduranece: Vô cấu nhẫn— 
Final stage of a Bodhisattva. 

State of undefilement: Vô cấu địa—The second 
staøe of a Bodhisattva. 


reason, and 


Sfate of unenlipghtenmenf: Ignorance ¡n the 
traillokya—Vô minh trụ địa—See Five states or 
conditions of all errors found in mortality. 

States of woe: Realms of woe——Woeful state— 
Cảnh giới đầy thống khốổ—See Evil ways. 

State of wrong views: Kiến Xứ —The state of 
WFTONØ VI€WS ØIV€S riS€ fO fransmisgratlon—Ngay 
nơi tà kiến khởi sanh luân hôi. 

Stateliness (n): Prabhava (skt)—Oai nghi—Sự uy 
nghiêm—Sự tôn nghiêm—Sự trang nghiêm— 
Augustness—Awe-inspiring-maJesty—— 
Demeanors—Imposing 
bearing—Noble bearing—Oal Nghi—See Four 
kinds of demeanors. 

Statement: Định nghĩa—Xác nhận—There are 
two kinds of statement or definition—Có hai loại 
định nghĩa—See Two kinds of definition. 

Sfatic (a): Tĩnh —Trạng thái tĩnh. 

Sfating that one has heard, what one has 
heard: Nghe nói nghe. 

Sfating that one has known, what one has 
known: Biết nói biết. 


exterlor—Martial 


Sfafing that one has not heard, what one has 
not heard: Không nghe nói không nghe. 

Sfating that one has not known, what one 
has not known: Không biết nói không biết. 
Sfating that one has not seen, whatf one has 
not seen: Không thấy nói không thấy. 

Sfating that one has not sensed, what one 
has not sensed: Không nghĩ nói không nghĩ. 
Sftating that one has seen, what one has seen: 
Thấy nói thấy. 

Sfafting that one has sensed, what one has 
sensed: Nghĩ nói nghĩ. 

Sfation (n): Trạm. 

Sfafion of Boundless Consciousness: Thức Vô 
Biên xứ—See Four boundless stations. 

Sfation of Boundless Empty Space: Không vô 
biên xứ—See Four boundless sfations. 

Sfafions of consciousness: Thức trú— 

(A) Four sfations of consciousness—Vinnana- 
tthinyo (p}—According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
four sfatlons of consclousness—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
thức trú —See Four sfations of consciousness. 
According to the Mahanidana sutta and the 
Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, of 
conscilousness—Theo Kinh Đại Duyên và 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bảy thức trú—See Seven of 
CONnSCIOUSn€SS. 

Sfafion of neither thought nor non-thought: 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ—See Four boundless 
Sfations. 

Sfation of Nothing Whatsoever: Vô sở hữu 
xứ—See Four boundless statlons. 

Sfations of omniscience of all Buddhas: Một 
trong mười điều trụ nơi nhứt thiết trí của chư Phật 
(Kinh Hoa nghiêm—Phẩm 38)—One of the ten 
staions of omnisclence of all Buddhas (The 
Flower Adornment Sutra—Chpater 38)—See Ten 
sfatlons of omniscience of all Buddhas. 


(B) 


there are seven statlons 


stations 


Stationary (n): Sự cố định—Bất động. 
Sftatistics (n): Thống kê bằng những con số. 
Statue (n): Ảnh tượng——Image. 


4235 


Sftatue of Buddha at hỉs parinirvana: Tượng 

Phật nhập Niết bàn. 

Sftatuetfe (n): Bức tượng nhỏ. 

Statute: Pháp lệnh—Luật lệ—Luật thành văn— 

Qui tắc. 

Sfay in an apartment or a room in a hoftel 

with someone: Ở trong một chung cư với aI. 

1) A Bhiksu who rents an aprtment or a room In a 
hotel and stays there with a laywoman or with 
a nun, even when other monks are present, 





except In a specilal situaion with the 
permisson of the (Order, commis an 
Expression of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo 


nào thuê một căn phố hay mướn một phòng 
trong khách sạn để ở với một vị Ñi hay một vị 
nữ thí chủ, dù có mặt của các vị Tăng khác, 
ngoại trừ trường hợp đặc biệt được giáo hội 
cho phép, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới 
Đọa (phải phát lỗ sám hối). 
2) A Bhiksuni who renfs an aprtment or a room in 
a hotel and stays there with a layman or with 
a monk, even when other nuns are present, 
except speclal situaton with the 
permisson of. the Order, an 
Expression of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo 
Ni nào thuê một căn phố hay mướn một 
phòng trong khách sạn để ở với một vị Tăng 
hay một vị nam thí chủ, dù có mặt của các vị 
Ñi khác, ngoại trừ trường hợp đặc biệt được 
giáo hội cho phép, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 
Stay away from desires: Tránh xa dục lạc— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 30, the Buddha said: “Those of the Way 
are like those who carry dry ørass; If 1s essential to 
keep It away from oncoming fire. People of the 
Way look upon desire as something they must 
keep at a distance.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 30, Đức Phật dạy: “Là người tu 
hành phải coi mình giống như kẻ mang cổ khô, 
thấy lửa đến phải tránh, người học đạo thấy các 
đối tượng dục lạc đến phải tránh xa.” 


1" a 
commits 





Sfay away from someone: Keep away from 
someone——Tránh xa aI. 

Stay away from something: Keep away from 
somethine—Tránh xa điều gì. 


Stay breathing steadily and softly: Chỉ Tức— 
To stay breathing steadily and softly, but focus on 
the concentration of the mind (or stop breathing 
for a short while by self-control to bring the mind 
to rest)—Thở đều và mềm mại, nhưng luôn tập 
trung vào tâm hay là ngưng thở một chút bằng 
cách tự kiểm soát để mang tâm về tĩnh lặng. 





Sfay ỉn a condition: Trụ tâm—See Three minds 
(C). 

Stay in a layperson”s house longer than one 
week: Ở lại nhà cư sĩ lâu hơn một tuần—A 
Bhiksu or Bhiksuni who stays In a layperson”s 
house longer than one week, except with the 
permission of the Sangha, commits an Expression 
of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào ở lại nhà cư sĩ lâu hơn một tuần mà không có 
sự cho phép của giáo hội là phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lồ sám hối. 

Sftay overnight: Túc Dạ —To stay the night, the 
previous nipht before any specilal services Or 
ceremony——Nghi lại đêm trước trong các cuộc lễ. 
Sfay ỉn serenify of space: Tâm tịch tĩnh như hư 
không—See Ten Characteristics of Sravakas In 
the Gandavyuha Assembly. 

S(cherbatsky, Fedor Ippolitovich (1866- 
1942): Russian scholar best known for his work on 
Buddhist logic. He also published Important 
studiles In a number of other areas and was 
involved In a famous dispute with Louis De La 
Vallée Poussin that centered on the nature of 
NÑirvana. 

Steadfast (a): Kiên định. 

Steadfast desire: Sự mong muốn kiên cố—See 
Ten kinds of definitive mark of Great Enlightening 
Beings (6). 

Steadfast faculties: An trụ căn—See Ten kinds 
of faculties of Great Enlightening Beings. 
Steadfast root atmosphere: Kiên Cố Căn 
phong luân—See Ten types of characteristics of 
manifestation of a Buddha (8). 

Steadfast sitting: Chỗ ngổi kiên cố, vì thệ 
nguyện rốt ráo —Vowing to reach the ultimate 
end—See Ten kinds of siting of Great 
Enlightening Beings. 

Steal (v): Ăn cắp—Stealing: Trộm cắp. 


4236 


Sícal money or belongings of another 
person: Ăn cắp tiền hay vật dụng của người 
khác—A Bhiksu or Bhiksuni who steals money or 
belongings of another person, tells someone else 
to steal them, or sees someone stealing them 
without finding ways fo prevenf 1(, commits an 
Expresslon of Regret Offense—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào ăn cắp tiền hay vật dụng của 
người khác, hoặc bảo người khác ăn cắp, hoặc 
thấy người ăn cắp mà không tìm cách can ngăn, là 
phạm giới Ba Dật Đề. 

S(ealing: Dinnadana (p)—Adattadana (skÐÙ— 
Trộm Cắp—See Four deadly sins. 

(Œ)_ The meanings of Dinnadana—Nghĩa của trộm 
cắp: 

Stealine—Trộm cắp: 

Taking possession of anything that has not 
been given by i{s owner or stealing, 1s also 
wrong, even legally speaking: Lấy bất cứ thứ 
gì mà không được cho bởi chủ nhân hay trộm 
cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. 
Stealing, one of the four grave prohibitions or 
sins in Buddhism. Stealing 1s taking what Isn”t 
gIven to us. lt Iincludes not paying faxes Or 
fees that are due, borrowing things and not 
returning them, and taking things from our 
workplace for our own personal use—Đạo 
hay Trộm Cắp, một trong bốn trọng tội trong 
Phật giáo. Trộm cắp là lấy những gì mà người 
ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay 
tiền lệ phí mà mình phải trả, hay mượn đồ mà 
không trả, hay lấy những vật dụng từ sở làm 
để dùng cho cá nhân mình. **See Parajika 
(A). 

A Bhiksu or Bhiksuni who steals or violates 
the property of another, whether the property 
1s privately or publicly owned, breaks the 
second of the Four Degradation Offences. He 
or she 1s no longer worthy to remain a Bhiksu 
or Bhiksuni and cannot participate In the 
activities of the Order of Bhiksus or Order of 
Bhiksunis—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
trộm cắp hay xâm phạm tài sản của người 
khác, dù là của tư hay của công, đều phạm 
một trong bốn giới Rơi Rụng. Vị ấy không 
còn xứng đáng làm Tăng hay làm Ni trong 
giáo đoàn nữa. 


Ù 
a) 


b) 


C) 


2) 
a) 


b) 


C) 


qI) 


Not to steal——Không trộm cắp: 

Not to steal means one should not steal 
anything from others: Không trộm cắp có 
nghĩa là không được lấy bất cứ thứ gì của 
người khác. 

Not to steal also means that one should not 
rob other's riph(s: Không được tước đoạt 
quyền lợi của người khác. 

Not to steal: Against thef—ENot to take 
anything which does not belong to you or 
what 1s not given to you. Refraining from 
taking what Is not given. Adattadana-viratth 
means not directly or indirectly taking other”s 
belongings. On the contrary, one should give 
things, not only to human beinøs, but also to 
animals. The Buddha always taupht in his 
sutras “desire brinøs øreat misfortune; giving 
brings great fortune.”—Không trộm cắp có 
nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp phỉnh 
gạt để lấy của người. Trái lại còn phải cố 
gắng bố thí cho muôn loài. Đức Phật đã từng 
dạy “họa lớn không gì bằng tham lam; phước 
lớn không øì bằng bố thí” 

NÑot to steal or no stealing 1s the second of the 
ten commandments. Not to steal because we 
have no right to take what 1s not øIven. Not to 
s(eal will help us becom honest: Không trộm 
cắp là giới thứ nhì trong ngũ giới. Chúng ta 
không có quyên lấy bất cứ thứ gì mà người ta 
không cho. Không trộm cắp giúp cho chúng ta 
trở nên lương thiện hơn (bất cứ vật gì của 
người không cho mà mình cố ý lấy, thì gọi là 
thâu đạo hay trộm cắp. Ý nghĩa ngăn cẩn 
trộm cắp là để diệt trừ nghiệp báo, nhơn quả 
ở ngoài, chủ yếu là trừ tâm niệm tham và diệt 
hẳn ngã chấp, ái dục mạnh thì khởi tâm tham 
cầu, tham cầu không được thì sanh ra trộm 
cắp. Một khi chấp ngã, nghĩa là chấp có ta, 
thì có của mình mà không có của người, chỉ 
nghĩ đến sở hữu của ta, không nghĩ đến sở 
hữu của người. Ngăn ngừa trộm cướp tức là 
chận đứng lòng tham và chấp ngã). 

Five conditons that are necessary for the 
completion of the evil of stealinge—Năm điều 
kiện cần thiết để thành lập một nghiệp trộm 
cắp. 

Another”s property: Một vật sở hữu của người 
khác. 


4237 


2) Knowledge that ít is so: Biết đó là vật sở hữu 
của người khác. 

3) Intention of stealing: Cố ý muốn đoạt vật ấy 
làm sở hữu của mình. 

4) Effort to steal: Cố gắng trộm cắp. 

5) Actual removal: Thật sự trộm cắp hay sự trộm 


cắp được thực hiện bằng hành động. 
(II) The consequences of stealing—Quả báo của 
trộm cắp: 


l1) Poverty: Nghèo nàn. 

2) Misery: Khốn khổ. 

3) Disappointment: Thất vọng. 

4) Dependent livelihood: Làm thân nô lệ. 


Sfealing the property of the Sangha: Trộm 
cắp vật dụng của Tăng già— The term “Stealing 
the property of the Sangha” means using Improper 
methods to seize the wealth and property of the 
permanent dwelling. The people who do that all 
hold deviant knowledge and views. They don”t 
believe In the law of cause and effect. This kind of 
offense cannot be pardoned through repentance— 
Từ “Trộm cắp vật dụng của Tăng già” có nghĩa là 
dùng những phương cách sái quấy để chiếm đoạt 
của thường trụ (tài sản của Tăng già). Những hạng 
người này đều có tà tri tà kiến. Họ không tin nơi 
luật nhân quả. Loại tội này không thể sám hối 
được. 

Stealing or robber: Trộm cắp—See Seven sins. 
Sfealthily: Đột nhiên. 

Steeple (n): Tháp chuông. 
Steinkellner, Ernst (1937 - ): 
Australian buddhologist, best known for his work 
on the Epistemological tradition (Pramana-vada). 
Stele: Bia (đá) —Bia ký. 

Stele inseription: Bài khắc trên bia. 

(Boldesf) steps: Những bước dũng cảm. 

Steps for attaining Buddhahood: Những bước 
tiến tới Phật quả—The four Hinayana steps for 
attainng Buddhahood—Bốn bậc đều thành đạo 


Eminent 


hay việc thành đạo của Tiểu Thừa có bốn bậc— 
Ssee Four Hinayana steps for atfaining 
Buddhahood. 


S(ep by step: Từ từ -Tiệm—By degree— 
Gradual—To flow little by little. 

Steppe (n): Đồng hoang. 

Sftereotype (n): Bản in đúc. 


Sterile (a): Hiếm muộn. 

Sterilization (n): Sự triệt sản (không còn sinh 
sản nữa). 

Stern: Severe—Strict—Nghiêm nghị. 

Steward (n): Người quản lý tài sản của tự viện. 
Stewardship (n): Chức phận quản gia. 

Sthaman (skt): Bala (sk)—Thế lực—Power— 
Influence——Authority. 

Sthanesvara (sk0: Tát Tha Nê Thấp Phát La— 
Name of an anclent kingdom near the Ganges 
River. Iís northern boundary may be taken as a 
straight from Harikapatan 
Muzaffarnagar, and I1ts southern boundary 1s an 
1rregular line drawn from Pakpatan on the Sutlez, 
via Bhatner and Narnol, to Anupshahr on the 
Ganges. According to Hsuan-Tsang in the Records 
of the Western Lands, there were 3 monasferies 
with 700 Hinayana monks, probably of the 
Sarvastivada school —Tên của một vương quốc cổ 
gần vùng sông Hằng Hà. Ranh giới phía bắc có lẽ 
là một đường thẳng vẽ từ Harikapatan đến 
Muzaffarnagar, và đường ranh giới phía nam của 
nó vẽ từ Pakpatan trên vùng núi Suflez, qua 
Bhatner và Narnol, chạy đến Anupshahr gần sông 
Hằng Hà. Theo ngài Huyền Trang trong Tây Vực 
Ký, vùng này có 3 ngôi tự viện với khoảng 700 
Tăng sĩ Tiểu thừa, có lẽ thuộc trường phái Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bộ. 

Sthanvisvara (sk0: Tát Tha Nê Thấp Phạt La— 
An anclent kingdom and city in Central India. The 
scene of the battle between the Pandus and the 
Kurus. The modern Thanesar—Một vương quốc 
cổ miền Trung Ấn. Bãi chiến trường của hai bộ 
tộc Pandus and Kurus. Bây giờ là Thanesar. 
Sthavira (skt): Thượng tọa. 


line drawn tO 


l) Prominent, chief, or great disciples of the 
Buddha: Đại đệ tử của Phật. 

2) A senior monk: Eldest and most venerable 
monk——Trưởng lão. 

3) The Father of the Buddhist church: An 
elder—An abbot—VỊ sư trụ trì tự viện hay 
tịnh xá. 

4 A monk or priest licensed to preach and 


become an abbot: Vị sư được phép giảng dạy 
giáo lý cho tứ chúng. 


4238 


53) Venerable: A monk or a nun who has from 
twenty to forfy nine years of renunciation 
Sthaviravadin (sk): Thượng Tọa Bộ — 

Mahasthavirah or Sthavirah—The elders. 

Œậ An overview of the Sthaviravadin—Tổng 
quan về Thượng Tọa Bộ: One hundred years 
after the Buddha”s death, Elder disciples who 
assembled In the cave after the Buddha”s 
death. The elder monks or intimate disciples. 
At the council held at Vaisali, certain monks 
differed widely from the opinions of other 
monks on cerfain Important points of the 
dharma. Though the monks that differed 
formed the maJOrIty, they W€F€ 
excommunicated by the others who called 
them Papa-Bhikkhus and Adhamma-vadins. 
In Buddhist history, these Bhikkhus were 
known as Mahasanghikas because they 
formed the majority at the council or probably 
because they reflected the opinions of the 
larger section of the laity. The Bhikkhus who 
excommunicated them styled themselves 
Sthaviras or the Elders, because they believed 


pháp. Số Tăng lữ có những ý kiến khác biệt 
tuy chiếm đa số nhưng họ lại bị một số Tăng 
lữ khác lên án và gọi là Ác Tỳ Kheo và kẻ 
thuyết phi pháp đồng thời đã trục xuất họ. 
Trong lịch sử Phật giáo, số Tỳ Kheo nầy được 
gọi là Đại Chúng Bộ vì trong cuộc hội tập họ 
đã chiếm đa số và phản ảnh được ý kiến của 
đại đa số tục chúng. Những Tăng lữ đã xua 
đuổi những vị nầy đã tự xưng là Thượng Tọa 
Bộ hoặc Trưởng Lão vì họ tự cho là đại biểu 
chính thống giáo nghĩa Phật Giáo Nguyên 
Thủy. Giáo lý của Đức Phật theo trường phái 
nầy rất đơn giản. Ngài dạy chúng ta “tránh 
mọi điều ác, làm các điều lành và giữ cho 
tâm ý thanh sạch." Có thể đạt được những 
điểu nầy bằng sự hành trì giới, định, tuệ. Giới 
hay giữ hạnh kiểm tốt là nền tảng chủ yếu 
của sự tiến bộ trong đời sống con người. Một 
người tại gia bình thường phải tránh sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm và uống các chất cay độc. 
Nếu trở thành tu sĩ thì phải sống đời độc thân, 
tuân thủ cụ túc giới, tu tập thiển định để trau 
dổi tuệ giác. **See Two divisions. 


that they represented the original, orthodox (ID) The relationships between the Sthaviravadin 


doctrine of the Buddha. We have seen that 
Mahasanghikas coined the term Mahayana to 
represent their system of belief and practice, 
and called the Sthavras Hinayana. The 
teaching of the Buddha according to this 
school 1s very simple. He asks us to “abstain 
from all kinds of evil, to accumulate all that 1s 
gøood and to purIfy our mind.` These things 
can be accomplished by the practice of what 
are called sila, samadhi, and prajna. Sila or 
gøood conduct 1s the very basis of all proøress 
1n human life. An ordinary householder must 
abstain from murder, theft, falsehood, wrong 
sexual behavior and all intoxicating drinks. To 
become a monk, one must live a life of 
celibacy, observe complete silas, practise 
meditation, and cultivate prajna—Một trăm 
năm sau ngày Phật nhập diệt, những bậc kỳ 
lão trong Tăng đoàn đã họp nhau trong hang 
núi để cùng kết tập luật bộ. Tại cuộc hội nghị 
ở Tỳ Xá Lê, đã có một số Tăng lữ bất đồng ý 
kiến trầm trọng với một số Tăng lữ khác 
những điểm quan trọng liên quan tới giáo 


and Theravada—Những mối quan hệ giữa 
Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Theravada: 
Stharivadin (skt): A Sanskrit term for “Elder,” 
or “School of the elders.” This 1s one of the 
two øroups involved in the first Buddhist 
schism, the other being Mahasamghikas. The 
Sthaviras claimed to uphold the orthodox 
scriptural and disciplinary tradilon of 
Sakyamuni Buddha, and they branded their 
opponents, who appear to have constituted a 
maJorify, as heretics. The Pali term “hera” 1s 
the equivalent of the Sanskrit term “Sthavira”, 
and this has led a lot of people to assume that 
the two sectfs are Identical, or the Theravada 
1SÃễ somehow relaed wih the old 
Sthaviravadin. The present day Theravada 
NÑikaya claims descent from the Sthaviras, 
although there Is no historical basis the 
assertion, for the Theravada only arose In SrI 
Lanka at least two centuries later. The 
Sthavirravadin School has had a profound 
infuence on our conception of the early 
Sangha, and maybe the only prepresenftative 
of this school to have survived Into the 


4239 


modern period is the Theravadin School of Sri 
Lanka and Southeast Asian countries. This 
school has identified i1tself exclusively with 
the party that split from the Mahasanghika 
School at the Secon Council. By the time of 
King Asoka, the Sthaviravadin School had 
1(self split into the Sammitiya, Sarvastivadin 
and the Vibhajyavadin sub-schools. Later the 
VibhaJjyavadn School also splHit Into two 
branches, the Mahisasika School, whích was 
established ¡in the South-Eastern India, and 
the Theravadin School, which was established 
in Sri Lanka when King Asoka sent his son 
Mahinda there—Thuật ngữ Bắc Phạn dùng 
để chỉ “Trưởng Lão.” (hay Thượng Tọa). Đây 
là một trong hai nhóm có quan hệ với cuộc 
kết tập Kinh Điển lần thứ nhất, nhóm kia là 
“Đại Chúng Bộ.” Thượng Tọa Bộ tuyên bố là 
họ nắm giữ kinh điển và truyền thống giới 
luật nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, và họ đặt cho đối thủ của mình, có vẻ như 
là đại đa số, là những kẻ theo tà giáo. Từ Pali 
“[hera” tương đương với từ Phạn ngữ 
“Sthavira” đã khiến cho nhiễu người nghĩ 
rằng hai hệ phái này là một, hoặc giả hệ phái 
Theravada có liên hệ với hệ phái 
Sthaviravadin thời xưa. Chính kinh điển của 
truyền thống Theravada hiện tại cho rằng 
truyền thống này chính là hậu duệ của 
“Thượng Tọa Bộ,” mặc dầu không có căn cứ 
lịch sử nào xác nhận điều này, vì truyền 
thống Theravada chỉ khởi lên tại Tích Lan 
khoảng 2 thế kỷ sau đó mà thôi. Trường phái 
Thượng Tọa Bộ đã tạo một ảnh hưởng đối với 
quan niệm của chúng ta về Tăng Già nguyên 
thủy, mà có lẽ đại diện duy nhất của trường 
phái này còn tổn tại đến ngày nay là trường 
phái Nguyên Thủy (Theravada) ở Sri Lanka 
và các nước Đông Nam Á. Trường phái này 
đã xác nhận mình là trường phái duy nhất đã 
ly khai với trường phái Đại Chúng Bộ trong 
lần Đại Hội Kết Tập Kinh điển lần thứ hai. 
Vào thời vua A Dục, trường phái Thượng Tọa 
Bộ đã tự tách ra thành các trường phái Chính 
Lượng Bộ, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và 
Phân Biệt Thuyết Bộ. Về sau này trường phái 
Phân Biệt Thuyết Bộ lại tách ra thành hai 
phái, trường phái Mahisasika, được thành lập 


ở miền Đông Nam Ấn Độ và phái Theravada 
được thành lập ở Sri Lanka khi vua A Dục 
phái con của mình là Mahinda tới nơi này. 


Sthimati (skt): An Huệ Bồ Tát. 
Sthiramati (sk0Q: Kiên Tuệ—Kiên Ý——Firm 
mind, also called firm wisdom. 


]) 


2) 


3) 


a) 


Firm mind or wisdom: Tâm ý hay trí tuệ kiên 
cố không gì có thể thay đổi hay lay chuyển 
được. 

Name of Sthramati Bodhisattva, an early 
Indian monk of the Mahayana, about 700 
years after the Buddha's nirvana: Bồ Tát Sa 
La Mạt Để, thuộc Phật Giáo Đại Thừa, xuất 
hiện sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 700 
năm. 

Sthramati Bodhisattva who composed The 
Commentaries on Entering Mahayana: Bồ Tát 
Tất Xỉ La Mạt Để, soạn bộ Nhập Đại Thừa 
Luận. 

Name of a philosopher of the Yogachara, one 
of the ten great masters of the Consciousness- 
Only School. He wrote several Important 
comments on the works of Vasubandhu and 
Nagarjuna, in which he attempted to develop 
the common ground ¡in the teachings of 
'Yogachara and Madhyamika. He lived around 
the 6” century AD, he advocated a moderate 
Idealism. Extant works by hím are the 
Treatise of (Collecion of Mahayana- 
Abhidharma and the Treatise on the Middle 
View of the Great Vehicle. He was very 


famous for refuting the theorles of 
Samghabhadra through the Treatise on 
Abhidharmakosa and Vasubandhu's 


Consciousness-only In thirty verses. He also 
established the theory of “Self Witnessing 
Aspect.”—Kiên Tuệ hay Kiên Huệ Bồ Tát, 
tên của một nhà triết học thuộc trường phái 
Du Già (Yogachara), một trong mười vị thầy 
nổi tiếng của trường phái Duy Thức Học. 
Ngài đã soạn ra những tác phẩm bình luận về 
các tác phẩm của Ngài Thế Thân và Long 
Thọ, mong triển khai những chỗ giống nhau 
giữa Yogachara và Trung Đạo. Ngài sống vào 
thế kỷ thứ sáu sau Tây lịch. Ngài là người 
tiêu biểu cho phái duy tâm ôn hòa. Những tác 
phẩm còn lưu lại của ngài là Luận Đại Thừa 


4240 


Vị Diệu Pháp và Đại Thừa Trung Quán Luận. 
Ngài rất nổi tiếng trong việc bác bổ những lý 
thuyết của ngài Chúng Hiền qua tác phẩm Vi 
Diệu Pháp Câu Xá Luận và Thế Thân Tam 
Thập Kệ Luận. Ngài cũng chính là người đã 
lập ra thuyết “Tự Chứng Phẩn” 
(Svasakshatkara). 
Sthit (sk0: Trụ -Abiding—Stability—Stay or 
lie—See Three forms of all phenomena, T'wenty- 
four nom-interactive actvity dharmas, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Sthulatyaya (skt: Thân Lan Gia—Thâu Lan Giá 
Da—Assoclated with the  prarajika 
sanghavasesa however, only Implying 
thoupht, but not yet developed In action. This 1s a 
Øreat transeression, one of the major 
transøresslons of a monk or nun—Đại chướng 
thiện đạo, phạm vào hai tội Ba La Di và Tăng 
Tàn nhưng chưa thành nên được xếp dưới hai tội 
đó. Đây là sự vi phạm trầm trọng, một trong 
những vi phạm lớn của Tăng Ni (tội bị đuổi khỏi 
giáo đoàn)—See Six kinds of wrong-doing, and 
Seven kinds of wrong-doing of monks and nuns. 
Stick: Danda (skt)——Bổng trượng (cây gậy). 
Sfick in incense sticks: Đáp Hương——As a monk 
acknowledgement of of 
worshippers—Cắm hương vào lò, như một vị sư 
cắm hương cho thí chủ (khách vì ta mà đến đốt 
hương, ta đáp tạ bằng cách đở lấy hương mà cắm 
vào lò). 
Stick too mụuch to formalities: Câu nệ. 
Sficking or remaining ïn: Bám chặt vào. 
Stiffness of mỉnd: Hôn trầm—See Ten kinds of 
afflictions. 
Sfilling the thoughf: Tĩnh lự—Zen translates as 
“stllng the thought.” It also means “thought 
cultivation.` “Thoughtf' refers to Investigating the 
meditation topic. “Stilling the thoughf' means “at 
all times, wipe 1t clean, and let no dust alight. 
“Thought cultivation” 1s done by means of raIsing 
the medifation topic 1n thought after thought and 
never forgrtting 1t. We must think 1t this way: “We 
do 1t in the morning, and we also do 1t in the 
evening.` We should apply effort within our own 
nafure and not seek outside. If we follow after any 
external state, It 1s easy to øo astray. Only states 


and 
SInS; 


does ín those 


that arise from our own nature are true states. The 
Dharma door of “stilling the thought” requires that 
we apply continuous, unrelenting effort, without 
any Interruption. In our meditation, we should as 
concenfrated as a mother-hen sifting on her egøs. 
Zen meditation requires determination, sincerIty, 
and perseverance. We can not be arrogant and 
assume that we are higher and better than anyone 
else. IÝ we have thoughts like these, that means a 
demon of insanity has possessed us, and our skill 
wIll never advance. When we practice medifation, 
we should not indulge 1n idle thoughts. When we 
have Idle thoughts, we do not gain any benefit, but 
we Wwasfe a tremendous amount of time. Practicing 
medifaton requires patlence and perseverance. 
in Zen meditaton 1s 
patence, whatever we can not endure, we must 


The secret of success 


still endure. If we can endure to the ultimate point, 
then suddenly we can penetrate through and 
experience the clarity of enlightenment. If we lack 
patence and can not endure bifterness and 
fatigue, then we will surrender to the states that 
we encounter—Chữ thiển nghĩa là “Tĩnh lự”, 
cũng dịch là “Tư duy tu”. Tư duy chính là “tham”, 
tĩnh lự nghĩa là “thời thời cần phất thức, vật sử nhạ 
trần ai.` Tu tập tư duy tu chúng ta luôn tâm niệm, 
không giây phút nào rời: “Sáng như thế ấy, chiều 
như thế ấy.” Phải bằng vào tự tánh mà dụng công 
chứ không cầu ở hình tướng bên ngoài. Nếu gặp 
cảnh mà chạy theo cảnh, ắt sẽ đi lầm đường. 
Cảnh giới từ tự tánh sanh mới là cảnh giới chân 
thật. Pháp môn tính lự đòi hỏi sự dụng công liên 
tục, triển miên, không lúc nào gián đoạn. Dụng 
công như kiểu gà ấp trứng. Tham thiển phải có 
kiên tâm, thành tâm và hằng tâm. Không thể có 
tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hoặc hay hơn 
người khác. Như có những tư tưởng đó, thì loại ma 
cuồng thiển sẽ nhập vào khiến cho công phu 
không có hiệu quả. Khi tham thiền không nên 
sanh vọng tưởng. Có vọng tưởng thì chẳng có lợi 
ích gì, chỉ phí thời giờ mà thôi. Tham thiển phải 
có tâm nhẫn nại, tâm nghĩ về lâu dài. Bí quyết 
tham thiển là chữ “Nhẫn”, cái gì nhẫn không được 
cũng phải nhẫn, nhẫn đến cực điểm, thì bỗng 
nhiên trực ngộ. Nếu không kham nhẫn, không 
chịu đựng đau đớn, khó nhọc, khi gặp trở ngại sẽ 
bỏ cuộc. 


4241 


Sdlnes  (n): Ekagra 
Quietness—Sự yên lặng. 
Stimulate (v): Phát khởi—To spring up—To 
begIn—To develop. 

Sting (v): Cắn rứt. 

Stinginess: Matsarya (sk)—Keo kiết—Bỏn xẻn 
(xan)—Avaricious—Stngy—The Buddha taught 
in the Dharmapada Sutra, verse I77: “Misers 
cannot go to the heaven, fools cannot indeed 
pralse charity. A wise man rejoices In alsmgIving 
and thus becomes happy thereafter.”—Đức Phật 
dạy trong Kinh Pháp Cú: “Người tham lam bỏn 
xẻn không thể sanh lên cõi trời, người ngu sỉ 
không ưa tán dương việc bố thí, nhưng người trí 
thấy bố thí lại tùy hỷ công đức và tương lai họ sẽ 
dự hưởng phần an lạc.”—See Seven defilements, 
and Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 


(skÙ—Calmness— 


Sfingy: Bồn xẻn—Avaricious. 

Sfinking haïr ghosfs: Hair-sharp and stinking— 
Sharp and stinking hair ghosts—Xú Mao Quỷ— 
Quỷ có lông thối—S§ee Nine classes of ghosts (J). 
Stinking mouth ghosts: Xú Khẩu Quỷ——Quỷ 
miệng thối—See Nine classes of ghosts (1). 

Stint (v): Hạn chế. 

Sfir (v) up the energy: Khơi dậy tiềm năng. 
Sfirring Assembly: Phát Khởi Chúng—The 
assembly which, Sariputra stirred the Buddha to 
begin his Lotus Sutra sermons—Chúng hội mà 
Ngài Xá Lợi Phất đã ba lần cung thỉnh khiến cho 
Đức Thế Tôn khởi thuyết Kinh Pháp Hoa—See 
Fourfold disciples (B). 

Sfock of meri( or posifive karma: Tích lũy 
công đức hay thiện nghiệp. 

Stoie (a): Thuộc về khắc kỷ giảm dục. 

Sfone: 

1) (n): Stone—Đá. 

2) (v): To throw a stone—Ném đá. 

Stone begøing bowl: Thạch Bát-The four 
heavy stone begsinsg-bowls handed by the four 
devas to the Buddha on his enlightenment, which 
he miraculously received one piled on the other— 
Bốn bát bằng đá rất nặng mà tứ thiên vương dâng 
lên cho Đức Phật nhân ngày Phật thành đạo. Phật 
lấy xong bèn chồng bốn cái lên nhau, rồi ấn 
xuống thành một cái (có thể vì vậy mà từ đó về 


sau chỉ có Đức Phật mới có thể dùng bát đá chứ 
các đệ tử không được phép dùng). 

Stone-hearted (a): Nhẫn tâm. 

Stones nodded in approval: Điểm Thạch—The 
síones nodded In approval, when T”ao-Shêng read 
the Nirvana Sutra—Khi Đạo Sinh (355-434) giảng 
Kinh Niết Bàn, đến chỗ Xiển Đề thành Phật, đá 
nghe còn phải gật đầu (Sư Đạo Sinh người thời 
Đông Tấn khoảng 355-434, có lần giảng về thuyết 
xiển để thành Phật, bị mọi người công kích khai 
trừ, sư phải ẩn cư về Lư Sơn. Theo truyển thuyết 
thì sau khi về Lư Sơn, sư bày những hòn đá quanh 
thảo am ra làm đệ tử rồi tiếp tục giảng về xiển để 
thành Phật. Đá nghe đều gật đầu. Về sau, kinh 
Đại Bát Niết Bàn do Đàm Vô Sấm dịch truyền 
đến phương nam, nội dung về xiển để thành Phật 
giống như điều ngài Đạo Sinh đã giảng, mọi người 
lúc đó mới nhận ra sư là người giỏi. Lúc đó mới 
có câu “Sinh côn thuyết pháp, ngoan thạch điểm 
” nghĩa là khi ông Sinh thuyết pháp thì đá 
cứng cũng phải gật đầu). 

Stone-paved floor: Nền lót đá. 
Sfone-throwing: Việc ném đá. 

Stoning (n): Việc ném đá. 

Stony (a): Bằng đá. 

Stool: Nisidana (skt)—Ghế đẩu—Ni¡ Sư Đàn hay 
vải lót ngồi hay ghế đấu nhỏ—See Six things 
(B), Seven 
and Eipht 


đầu, 


whch a monk must have 
appurtenances monk, 
appurtenances of a monk or a nun. 
Sfop (v): To hal—Dừng—To stop—Stopping—In 
Buddhist philosophy, the mind must forever flow 
and never be “stopped” or “blocked” in a thought. 
Let the mind abide nowhere. The ideal 1s to walk 
on through all problems and situatlons—Trong 
triết lý nhà Phật, thì dòng tâm thức tuôn chẩy 
không thể bị ngừng hay bị cẩn trong dòng suy 
tưởng. Hãy để cho tâm không trụ vào đâu. Lý 
tưởng nhứt là đi trên mọi chướng ngại. 

Sfop someone from doïng something: Cn ai 
làm cái gì. 

Sftop someone”s ears: Bịt tai ai. 

Stopper: Năng chỉ (hay ngăn kiến hoặc của tất 
cả chúng sanh) —See Ten types of characteristics 
of manifestation of a Buddha. 


of a 


4242 


Stopping: Dừng lại—In Buddhist philosophy, the 
mind must forever flow and never be “stopped” or 
“block” In a thought. Let the mind abide nowhere. 
The idea 1s to walk on throuph all problems and 
situations—Theo triết lý Phật giáo thì dòng tâm 
thức trôi chẩy không ngừng và không thể nào bị 
ngăn cản được. Hãy để cho tâm đừng trụ vào đâu, 
nghĩa là hãy dẫm đạp lên mọi vấn để hay mọi 
hoàn cảnh mà tâm không bị vướng mắc. 
Stopping offences: Chỉ Trì Tác Phạm ——Ceasing 
to do evil, preventing others from doing wrong—— 
Đối với các ác pháp (sát, đạo, dâm, vọng) thì đình 
chỉ. Tự thân tránh làm các việc ác và giúp tha 
nhân tránh làm các việc ác. 

Stopping of all speech: Sarva-vada (sk)—Bặt 
đường ngôn ngữ—No longer saying nor thinking 
anything. 

Store of afflictions: Phiền Não Tạng—Chứa 
nhóm phiền não uế nhiễm—The store of moral 
afflicion or defilement—See Five kinds of 
turbidity and Five states or conditions found in 
mortalIty. 

Store of Buddha-nature: Như Lai tạng— There 
are five “stores” or the five differentiations of the 
one Buddha-nature—See Five Stores of the one 
Buddha-nature. 

Store of dust: Tàng Trần—The store of dust, ¡.e. 
the earthly body of Buddha, his Nirmanakaya— 
Nơi tàng trử những bụi bặm hay ô nhiễm, như 
nhục thân (hóa thân) của Đức Phật. 

Store a large amount of food and drink ïn 
personal storage: Tàng trữ thức ăn thức uống 
trong rương tủ cá nhân—A Bhiksu or Bhiksuni 
who stores a large amount of food or drink In his 
or her personal storage space and does not bring 1t 
out fo share with other members of the Order, 
commis an offense Involves 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào cất giữ số lượng lớn thức ăn thức uống 
trong rương tủ cá nhân chứ không mang ra chia xẻ 
với các thành viên khác trong giáo hội là phạm 
giới xả đọa (buông bỏ và phát lồ sám hối). 

Sfore a large amount of shampoo, laundry 
soap, tfoothpaste, towels, and toothbrushes: 
Tàng trữ số lượng lớn dầu gội đầu, bột giặt đồ, 
kem đánh răng và bàn chảy đánh răng—A Bhiksu 


Release and 


or Bhiksun who stores a laree amount of 
shampoo,  laundry toothpaste,  towels, 
toothbrushes and so on, and refuses to share with 
other members of the Sangha, commits an offense 
1nvolves Release and Expression of regret—VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào tàng trữ số lượng lớn 
dâu gội đầu, bột giặt đồ, kem đánh răng, khăn lau, 
bàn chảy đánh răng, vân vân, là phạm giới xả đọa 
(buông bỏ và phát lồ sám hối). 


SOAD, 


Sfore money or jewelry for someone else: 
Cất giữ tiền bạc và nữ trang cho a—A Bhiksu or 
Bhiksuni money or Jjewelry for 
someone else, commits an offense 
Release and Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào cất giữ tiền bạc và nữ trang 
cho người khác là phạm giới xả đọa (buông bỏ và 
phát lồ sám hối). 

Store up cereals: Tích trữ thóc lúa—See Eight 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Store up utensils for private use: Cất giữ nồi 
nêu làm của riêng—See Eight things which are 
unclean to a monk or a nun. 

Store up wealth: Tích trử tài vật—See Eipht 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Storehouse (n): Nơi tàng trữ. 

Storehouse of Buddha-law: Phật Pháp Tạng— 
The Bhutatathata as the source of all things. 
Storehouse of the Buddha”s teaching: Như 
Lai Tạng—See Tathagatagarbha and Tathagata 
Sfore. 

S(torehouse of Buddhas  words: The 
Bhutatathata (skÒ—Phật Ngữ Tâm— Chân Như 
hay nơi tàng trữ tất cả lời giảng dạy của chư 
Phật —The mind of Buddha. 

S(orehouse consciousness: Tạng Thức— 
Storehouse consclousness 1s one of the eight 
consciousnesses which 1s very familiar from the 
Buddhist tradition. According to the Lankavatara 
Sutra, the storehouse consclousness plays a 
particularly Important role because 1t not only 
©xIsts as the tranquil depths of the ocean do, but If 
also functlons as a repository. This Is why It 1S 
called a storehouse, because 1t collects the seeds 
Of sense Impressions and actions. Indeed, the 
concept of the 
extremely Important for the Mahayana Buddhism. 


who sfores 


Involves 


storehouse COnScioUusness 1s 


4243 


The storehouse consciousness 1s also called the 
“AII-Base Consciousness”, the consciousness that 
1s the substratum of all. This implies that 1t has 
wihin it the potential for both samsara and 
both  phenomenal 
enlightenment—Tạng thức là một trong tám thức 
rất quen thuộc với truyền thống Phật giáo. Theo 
Kinh Lăng Gà, tạng thức đóng một vai trò quan 
trọng đặc biệt không những hiện hữu khi biển sâu 
nh lặng mà còn hoạt động như kho lưu trữ. Đó là 
lý do tại sao nó được gọi là tạng thức, vì nó thâu 
thập những hạt giống, những ấn tượng và hành 
động giác quan. Kỳ thật, ý niệm về tạng thức cực 
kỳ quan trọng cho Phật giáo Đại Thừa. Nó còn 
được gọi là “Thức căn bản” hay cơ sở của tất cả 
các thức. Điều này ngụ ý là trong chính nó có 
tiểễm năng về cả luân hồi lẩn Niết Bàn—See 
Eight consciousnesses and Alaya-VIJnana. 
Sforehouse of the Dharmakaya: Pháp Thân 
Tạng—The of Buddhahood by 
contemplating which the holy man atfains to 1t — 
Pháp thân tạng là nơi tổn trữ pháp thân, là tinh 
yếu của Phật quả, bằng quán chiếu (thiền quán) 
mà bậc Thánh đạt được—See Five Stores of the 
one Buddha-nature. 

Storehouse of fearlessness: Vô Úy Tạng— 
Name of a monk of the esoteric sectKho chứa 
đức vô úy. Vô Úy Tạng cũng là tên của một vị sư 
Mật Giáo. 

Sforehouse of iønorance: Vô minh tạng—From 
which issues all illusion and misery—Kho chứa vô 
minh, từ đó sản sanh ra mọi thứ khổ đau phiển 


nirvana, world and 


€essence 


não. 

Storehouse of. knowledge: Alaya-vijnana 
(sk)—See Tạng Thức and Alaya-vijnana. 
Storehouse of mỉnd: Thức Tạng—Như 
Tạng-The storehouse of  Tathagata, 
discernment, the  alaya-vijnana all 
inteligence or discrimination comes—Như Lai 
tạng cùng với vô minh hòa hợp mà tạo thành A 
Lại Da thức, sinh ra hết thẩy pháp môn. 
Sforehouse of miraculous words: Dharanis of 
the Shingon sect—Mantras of the Shingon sect— 
Diệu ngữ tạng (mantras and dharanis of the 
Shingon—chú và đà la ni của tông Chân Ngôn). 


Lai 
Or 
whence 


Sforehouse of the pure Buddha-nature: Tự 
Tánh Thanh Tịnh Tạng —See Five Stores of the 
one Buddha-nature. 

Sfories of the hungry ghosfs: Ngạ quỷ sự 
(chuyện kể về ngạ quỷ). 

Story of the Past: Bổn Khởi—See Twelve 
SutraS. 

S(ories of previous incarnafions of the 


Buddha and his disciples: Sanh Kinh—Stories 
of the previous Incarnations of the Buddha and his 
disciples, translated by Dharmapala, 5 books 
(chuan), third century A.D.—Những chuyện về 
tiền thân Đức Phật và các đệ tử của Ngài, được 
Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch ra năm quyển, 
vào khoảng thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. 

Sforing up cereals: Tích trữ thóc lúa—This is 
one of the eight things unclean to a monk or a 
nun—Đây là một trong tám thứ uế hạnh của chư 
Tăng Ni—See Eight things which are unclean to a 
monk or a nun. 

Sforing mỉnd: Tàng thức. 

Storing up utensils for privafe use: Cất giữ 
nổi nêu làm của riêng. Đây là một trong tám thứ 
uế hạnh của chư Tăng Ni—This is one of the eight 
things unclean to a monk or a nun—See Eight 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Story of King Resplendent: Phẩm Diệu Trang 
Nghiêm Vương Bổn Sự—See Twenty-eight 
chapters In the Lotus Sutra. 

Sfraipght mirror image requires a straight 
object: Hình Ngay Bóng Thẳng—A straight 
mirror Image requires a sfraight object. lf you 
want to reap the “Buddhahood,” you must sow the 
Buddha-seed—A miror reflects beauty and 
ugliness as they are, the Buddha's Teachings 
prevail forever, knowing that requifal spans three 
generaftions, obviously good deeds cause good 
results, evil deeds causes evil results. The wise 
know that It 1s the obJect before the mirror that 
should be changed, while the dull and Ignorant 
waste tine and effort hating and resenting the 
Image In the mirror. Encountering øood or adverse 
circumstances, devoted Buddhists should always 
be peaceful, not resent the heaven nor hate the 
earth—Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải 
gieo chủng tử Phật. Hình đẹp xấu thế nào, bóng 


4244 


hiện trong gương cũng như thế ấy, lời Phật dạy 
muôn đời vẫn thế, biết được quả báo ba đời, làm 
lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện 
đương nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ dại 
luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh thuận 
cảnh, người con Phật chơn thuần đều an nhiên tự 
tại, chứ không oán trời trách đất. 

Straight speech: Trực Thuyết —Direct preaching 
of the sutras—Lời thuyết pháp thẳng từ trong Kinh 
điển. 

Sfraightening one”s own VỈCWS: 
Ditthijjukamma (p)—Củng cố chánh kiến của 
mình—See Ten meritorious deeds (HI). 
Straightforward:  Thẳng thắn—Sincere— 
Upright—Trực Tâm—Tấm lòng ngay thẳng không 
xiểm nịnh (lòng ngay thẳng là đạo tràng——mười 
phương chư Phật chỉ dùng trực tâm để vượt ra khỏi 
vòng sanh tử). 

Straight 
tâm. 
Strainer (n): Đồ lọc nước. 

Strands of  sense-desire: Panca-kama-guna 
(p)—Sợi dây dục lạc —There are five strands of 
sense-desire. According to the Sangiti Sutta In the 
Long Discourses of the Buddha, there are five 
strands of (cords of 
pleasure)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có năm dục công đức—See FiIve sfrands 
Of sense-desire. 

Strange (a): Kỳ lạ. 

Sftrange behavior: Cách hành xử kỳ lạ. 

Sfrange encounter: Kỳ ngộ (cuộc gặp gỡ lạ kỳ, 
có tánh cách hoang đường). 

Strange Ghost: Quái quỷ—See Ten kinds of 
ghosts that will be reborn as an animal to continue 
to pay therr debts. 

Strange omen: Điểm lạ. 

Stranger (n): Khách lạ. 

Stray (v): Lạc hướng. 

Sfreaking in public: Công xúc tu sĩ (việc gì xúc 
phạm đến liêm sỉ của người khác). 
Sfream-Atfainment:  Sotapattiyangani (p)— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four factors of 
Stream-Attanment—Theo Kinh Phúng Tụng 


forwardness: Uprightness—Chánh 


sense-desire sensual 





trong Trường Bộ Kinh, có bốn Dự Lưu Quả Chi— 
See Four factors of Stream-Attainment. 

Stream of desire: Dục Lậu. 

1) Dục Lậu The stteam or flow of existenee, 
evoked by desire ¡interpenetrated by 
unenlightened views and thoughts (these 
sũumulating desires produce karma which in 
turn produces reincarnation)—Dòng luân hồi 
sanh tử bị khuấy lên bởi tham dục, tà kiến, và 
tà tr—See Three affluences. 

Stream of the passion—The i1llusions of 
CupIdIty, etc, whích keep the 
individual in the realm of desire——Dục lưu. 


2) 
angerT, 


Sfream of delusive memory: Leakages—Niệm 
lậu. 

Stream-enterer: Tu Đà Hoàn—Dự lưu—Nhập 
Lưu—Nghịch Lưu—Quả vị Dự Lưu đầu tiên— 
One who has entered the stream—Hành giả đang 
trong tư thế thấy được Đạo. Người ấy vẫn còn 
phải bảy lần sanh tử nữa—The position of the way 
of seeiIng. He still has to undergo seven Instances 
of birth and death—See Four kinds of holy men 
đI), Srota-apanna (skÐ, and Twelve kinds of life 
and death. 

Stream-Entrantf: See Stream-entry. 
Sfream-entry: Dự Lưu—Stream entry—Stream- 
winner—Còn gọi là Tu Đà Hườn, Nhập Lưu, Thốt 
Lộ Đa A Bán Na—According with the streamof 
holy living, the srota-apanna disciple of the 
sravaka stage, who has overcome the illusion of 
the seeming, the first stage in Hinayana—Quả thứ 
nhất trong Tiểu Thừa tứ Thánh Quả, hàng Thanh 
Văn thừa đã dứt bỏ hết kiến hoặc của tam giới thì 
gọi là “Dự Lưu”—See Srota-apanna. 
Sfream-entry noble disciple: Dự Lưu Thánh 
Đệ Tử In The Connected Discourses of the 
Buddha, Chapter Veludvara, the Buddha taught 
about a noble stream-enterer. A noble disciple 
who possesses four things 1s a stream-enfterer, no 
longer bound to the nether world, fixed in destiny, 
with enliphtenment at his destination.”—Theo 
Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Veludvara, Phật đã 
dạy về Dự Lưu Thánh Đệ Tử. “Vị Thánh đệ tử đã 
thành tựu bốn pháp là vị “dự lưu,” không còn bị 
thoái đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 








4245 


l) He possesses confrmed confidence 1n the 
Buddha: Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đối với Đức Phật. 
He possesses confirmed confidence ¡in the 
Dharma: Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
với Pháp. 
He possesses confirmed confidence ¡in the 
Sangha: Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin nơi 
Tăng. 
Whatever there 1s 1n his family that is suitable 
for giving, all that he shares universally 
among those who are virtuous and of good 
character: Vị ấy sống ở gia đình, với tâm gột 
sạch mọi cấu uế xan tham. Vị ấy luôn bố thí, 
bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích được 
nhờ cậy, thích thú chia xẻ vật được bố thí. 
Sftream of ignorance: Vô Minh Lưu— 
Unenlightenment, or Ignorance, the cause of the 
steam of transmigraton—Vô minh là nguyên 
nhân đưa đến luân lưu trong luân hồi sanh tử. 
Sfream of passions: Dục Lưu. 
l) The stream of the passion, one of the four 
currents that carry the thinking along, 1.e. the 
1llusions oŸ cupidity, anger, etc., which keep 
the individual In the realm of desire: Dòng 
thác tham dục, một trong tứ lưu, như tư hoặc, 
tham, sân, si, vân vân, giữ mãi cá nhân trong 
vòng dục giới. 
The stream of transmigration, which results 
from desire: Việc sống chết trong dòng luân 
hồi sanh tử (ba cõi) trong dục giới. 
Stream spiri(: Thân Suối. 
Stream of Truth: Đạo lưu-The flow or 
progress of Buddha-truth. The flow or progress of 
Buddha-tuth; the spread of a  partcular 
movement, e.g. the Ch'an school—Dòng chân lý, 
hay dòng tiến đến chân lý Phật, hay Thiền Tông. 
Sfream of unenlightenment: Vô Minh Lậu. 
Sfream-winner: Sotapanna (p)—Quả Dự Lưu. 
I1) Stream-entry: Tu Đà Hườn—Nhất Lai—Who 
has seen Nibbana for the first time—FIrst 


2) 


3) 


4) 


2) 


sfate of sainthood. 

2) A stream-winner is no longer subject to the 
downfall and is assured Enlightenment—Một 
bậc Dự Lưu không còn bị đọa lạc và chắc 
chắn sẽ được giác ngộ. 


3) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
characterisics of a Stream-Winner—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

Dự Lưu Quả Chi —See 

characteristics of a stream-winner. 

The staøe of a definite steam-winner and 

assure Nirvana: Tu Đà Hườn (Dự Lưu) địa 

hay giai đoạn Dự lưu hay Nhập lưu và chắc 
chắn được đạo quả Niết bàn—See Ten 
grounds (TH). 

Sfream of wisdom: Tuệ Lưu—The living stream 

of wisdom able to cleanse all impurity—Dòng trí 

tuệ có khả năng tẩy sạch mọi cấu uế. 

Streamer: Dhvaja Ketu (skÐ——Phướn— 

Bamner. 

Strength (n): 

l) Force of purpose: Bala-paramia (skÐ— 
Power—Lực Ba La Mật —See Ten Paramitas. 

2) Power: Dũng mãnh—Khí lực—Sức mạnh. 
Sfrength of mỉnd: Mental strength—Mental 
vipor—Psychical energy—Mind power—Tâm 
Lực—Mind power or will power 1s the strength of 
the mind. Because our mind thoughts have many 
strengths and weaknesses which keep pulling us; 
therefore, when we die our consciousness will go 
with the stronger force——Tâm lực là sức mạnh bởi 
tâm niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm có nhiều 
mối nặng nhẹ khác nhau nên khi lâm chung thần 
thức của chúng ta theo mối nào nặng nhứt mà đi. 

Strengthen affinity with others: Quảng kết 

thiện duyên. 

Strengthening cause: Dưỡng nhân, một trong 

năm nguyên nhân—Nourishing cause, one of the 

five causes (four elements of earth, water, fire and 
wind which are the causers or producers and 
maintainers of infinite forms of nature (results)— 

See Five causes (A). 

Stress (n): Sự căng thẳng thần kinh. 

Stretching: Co duỗi—See Ten kinds of Budha- 

work in all worlds in all times of the Buddhas (B) 

Œ). 

Stricken by fatal illness: Gặp bạo bịnh—Those 

stricken by fatal Illness and become unconscious 

when passing away. This Is one of the ten types of 
people who cannot recite the Buddha”s name at 


bốn Four 


4) 


Or 


4246 


near-death time——Những kẻ gặp bạo bịnh, hôn mê 
bất nh rồi qua đời. Đây là một trong mười loại 
người không thể niệm Phật được lúc lâm chung— 
See Ten types of people who cannot recite the 
Buddha”s name at near-death time. 

Stricken by sudden ïllness: Bị trúng phong 
thình nh —Those stricken by sudden i1llness and 
become dumb or speech impaired, which prevenfs 
them from actually reciting the Buddha's name 
aloud. This 1s one of the ten types of people who 
cannot recie the Buddha's name at near-death 
time—Những kẻ bị trúng phong thình lình trở nên 
á khẩu hay khuyết tật ăn nói nên không thể niệm 
Phật được. Đây là một trong mười loại người 
không thể niệm Phật được lúc lâm chung—See 
Ten types of people who cannot reclte the 
Buddha”s name at near-death time. 

Strict (a): Nghiêm khắc Nghiêm nhặt—Hà 
khắc—Khắc khe. 

Strict abstinence: Tịnh trai. 

Sfrict morality: Giới hạnh. 

Strictly forbidden: Trọng cấm. 

Sfricftly keep the precepfs: Giới hạnh tính 
nghiêm—Strictly keep the precepts. This 1s one of 
the five basic of any Zen 
cultivatorse—Đây là một trong năm đức tánh căn 
bản của người tu thiển—See FEive basic 
characteristics of any Zen cultivafors. 

Strife: Tranh giành. 

Strike a bell: Xúc Chung (đánh chuông, loại 
chuông lớn). 

Sfrike (v) up a conversation: Gợi chuyện. 
Striking the head: Keishu (jap)—Khể thủ (dập 
đầu lễ lạy). 

Striking parallel: Tương đồng. 

Strindriya (skÐ: Female orean—Nữ căn—See 
Twenty two roofs. 

Strings of pearls: Chuỗi ngọc tra—The Buddha 
the dew-drops hanging on the ends of 
branches like strings of pearls; however, as the 
sun rises hipher, they all melt and sink Into the 
ground—Đức Phật thấy những hạt sương trên đầu 
cành như các chuỗi ngọc trai; tuy nhiên, khi vầng 
dương lên cao thì chúng đều tan biến xuống đất. 
Strive (v): 
endeavor. 


characteristics 


Sees 


Rán sức lo make efforts—To 


Strive (v) with diligenece: Siêng năng tinh tấn. 
Strive to produce positive karma: Cố gắng 
làm phát sanh thiện nghiệp. 

Strive for purification: Nỗ lực thanh tịnh. 

Strive for success: Nỗ lực để thành công. 

Strive tirelessly: Đấu tranh không ngừng nghỉ 

Striving to prove: Kiến Tranh—Wrangling on 

behalf of heterodox views; strivine fo prOVe 

them—Cố chấp nơi ý kiến sai lầm của mình mà 
tranh cãi. 

Sfroll around: Đi kinh hành. 

Strong (a): Sturdy—Mạnh. 

Sfrong af(achment of love: The bondage of 

desire——Á¡ Trước—See Attachment of love. 

Sfrong mỉnd turned away from worldliness: 

Asayabala (skÙ—Thâm Tâm Lực —See Ten kinds 

Of powers. 

Sfrong and weak: Cường nhược. 

Strong in wisdom: Kiên cố tuệ (có một trí tuệ 

kiên cố mạnh mẽ). 

Stotra (skt) Tụng ca—Khúc hát ca tụng Phật, chư 

tổ hay những thần linh trong Phật giáo——A song of 

pralse to the Buddha or to great masters or deities 
of Buddhism. 

Structuralism: Kết cấu luận—Chủ nghĩa cấu 

tạo. 

Structurally: Theo sự sắp đặt. 

Sfructure (n): 

1) Cấu tạo—Kết cấu—Cấu trúc. 

2) The structure, which sets up all places—Kiến 
lập phong luân, có khả năng kiến lập tất cả 
xứ sở—See Four kinds of atmosphere. 

Structure of setfing up all places: Kiến Lập 

Phong luân, có khả năng kiến lập tất cả các xứ 

sở—See Ten types of of 

manifestation of a Buddha (1). 

Strugsle (n & v): Chiến đấu. 

Strugsle against the enemy: Kháng địch 

Strugsøle against mara: Chiến đấu chống ma 

quân. 

Strugsle for Buddhahood: Chiến đấu để đạt 

đến Phật quả. 

Strugsøle to do something: Try very hard to do 

something—Phấn đấu làm việc gì. 


characterIstics 


4241 


Strugsle (v) for enlightenment: Nỗ lực giác 
ngộ. 

Stubborn (a): Thambha (p)—Chấp nhất—Ngoan 
cố—Ương ngạnh —Head-strone—Obstinate—— 
Pigheaded—Self-opinonated—Stiff-necked. 
Stubborn perverted views: Drstiparamarsa 
(sk)—Kiến thủ kiến—See Eive sharp servants, 
and Ten kinds of wrong views. 

Stubborn woman: Ngoan phụ. 

Stubbornness (n): Sự ương ngạnh. 

Student of Tripitaka: Tam Tạng Học Giả. 
Studies: Học —There are three studies, or three 
practlces of precepts, meditation and wisdom—— 
See Three studies. 

Study (n): Pancavidya or Siks (skĐ—Learn 
(process of acquiring knowledge)—Khoa học— 
Nghiên cứu —There are five sclences or studies of 
India which help people Improve their knowledge 
or wisdom—Có năm thứ minh hay năm môn học 
xưa của Ấn Độ giúp con người phát triển trí huệ— 
See Five sclences. 

Study the Buddha?s teaching yet interpret it 
misleadingly, or falsely: Học Giáo Thành 
Mê—Học giáo pháp của Phật mà vẫn nảy sinh 
những kiến giải sai lầm. 

Study of Buddhism: Buddhology—Phạm học 
(môn học về Phật giáo). 

Study the cause of the sỉn, which lies in 
ignoranee, or lack of clear understanding: 
Quán Nhân Duyên—See kimds of 
examination. 

Study of the commandmentfs: Giới Học—See 
Study of the discipline. 

Study of the discipline: Giới Học—Moral 
formation—The study of the rules or discipline, or 
the commandments, one of the three departments, 
the other two being meditation and philosophy— 
Tu học giới luật, một trong tam học của Phật giáo, 
hai phần khác là định và huệ—See Three studies. 
Study of the eight consciounesses: Duy Thức 
Học—The doctrine which teaches the psychology 
of the eight consciousnesses (sight, hearing, smell, 
taste, touch, mind, Mana and Alaya). These 
CONnSCIOUSne€sses beings 
between ripht and wrong of all 


Four 


enable sentient tO 


discriminate 


dahrmas (though(s, feelings, physical things, 
etc—Giáo điển dạy Tâm Lý Học, về tám thức 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A Lại Da). 
Những thức nầy giúp chúng sanh phân biệt phải 
trái. 

Study to gain wisdom: Tu tập để đạt được trí 
huệ. 

Study öof increased powers of mỉnd: Tăng 
Thượng Tâm Học—One of the three studies, the 
study of increased powers of mind through 
meditatlon—Một trong tam học, còn gọi là định 
học hay thiển định là cái học làm tăng trưởng cái 
tâm. 

Study the ineviatability of karma and ifs 
effect: Quán Quả Báo See Four kinds of 
examination. 

Study of non-Buddhist doctrines: Ngoại học 
(học những giáo thuyết không phải của đạo Phật). 
Study oneself or infrospecfion: Quán Tự 
Thân—See Four kinds of examination. 

Study and practfice the moral dufies: Hành trì 
giới luật (học và hành trì giới giới luật để thành 
tựu giới độ)—See Six things which enable a 
bodhisattva to keep perfectly the six paramitas. 
Study the Pratimoksha: Học giới bổn—A 
Bhiksu or Bhiksuni who fail to begin to study 
Pratimoksha after one year of receiving the full 
ordination, commifs an Expression of Regret 
Offense—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào không 
chịu học giới bổn sau một năm thọ đại giới, là 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Study of the rules Study of the 
commandments—G1ới Học The study of the 
rules or discipline, or the commandments, one of 
the three departments, the other two being 
meditation and philosophy—Tu học giới luật, một 
trong tam học của Phật giáo, hai phần khác là 
định và huệ—See Three studies. 

Study and observe the ten precepts with all 
your heart: Học hỏi và phụng trì thập giới bằng 
hết tâm trí của mình. 

Study and practice: Tu tập. 

Study and repent: Học Hố—Studying to 
repent, as when a monk having commif(ed sin 
seeks to repent—Học sám hối, như khi một vị 
tăng phạm tội tìm cách sám hối. 


4248 


Study of the rules: Moral formation—Study of 
discipline—GIới học. 

Study the Tathagata ỉn hỉs perfec character, 
and saving power: Quán Như Lai Thân—See 
Four kinds of examination. 

Study the teachinøs: Học hỏi giáo pháp. 

I1) See Read worldly books and magazines. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni should not study 
teachng without applying the basic and 
essenftial practices of Buddhism 1n order to 
transform his or her afflicions and habit 
energIes—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo ni không 
nên chỉ học giáo pháp mà không áp dụng 
những tu tập căn bản và cốt lõi trong Phật 
giáo để chuyển hóa phiền não và tập khí. 

A Bhiksu or Bhiksun who ¡1s studying 
teachings of a profound, metaphysical, and 


3) 


mysfical nature, should always ask himself or 
herself how he or she may apply these 
teachings In his or her daily life to transform 
his suffering 
emancipation—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
học hỏi giáo điển thâm sâu, siêu việt và uyên 
áo phải tự tìm cách áp dụng giáo lý ấy vào 
đời sống hằng ngày để chuyển hóa khổ đau 
và đạt được sự giải thoát. 

Study things or phenomena: Khảo sát vạn 

hữu. 

Study of wisdom: Tuệ Học—One of the three 

studies, the study of wisdom——Một trong tam học, 


or her and realize 


quán chiếu chân lý để cắt đứt phiền não—See 
Three studies. 

Study a worldly subject: Học môn học của thế 
tục—A Bhiksu or Bhiksuni can study a worldly 
subJect to upgrade his or her worldly knowledge 
so he or she can enrich his or her knowledge for 
preaching in Buddhism. However, he or she 
cannot Invite female or male teacher to come tfo 
his or her place to receiIve privafe tutoring. If he or 
she does that, he or she commits an Expression of 
Regret Offense—Một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni có thể học một môn học của thế tục để làm 
giàu kiến thức của mình khi giảng Phật pháp. Tuy 
nhiên, vị ấy không được mời thầy hay cô đến chỗ 
mình ở để dạy thêm cho riêng mình. Nếu làm như 
vậy là vị ấy phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa 
(phải phát lỗ sám hối). 


Study worldly subjects and neplect to 
culfivate: Học môn học của thế tục và lãng quên 
tu tập—A Bhiksu or Bhiksuni who spends all her 
time studying worldly subjects and neglects to 
culivate his or her spiritual teachings 
practices, commits an Expression of. Regret 
Offense—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào chỉ lo 
học môn thế tục mà lãng quên việc tu tập phần 
tâm linh, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ 
sám hối. 

Síudying and pracficing formlessness 
(nonappearanece) and inacfion (non pursuit) 
wi(thout abiding in them: Tu học môn vô 
tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ 
tu chứng—See Fifteen modes of contemplation. 
Studying and pracficing the immaterial or 
empfiness without abiding in voidness: Tu 
học môn Không; không lấy không làm chỗ tu 
chứng—See Fifteen modes of contemplation. 
Studying to repent: Học hối —See Study and 
T€p€TI. 

Studying sacred learning: Phạm chí—See 
Brahmacarl. 

Stumble (n & v): Vấp ngã. 

Stumblingbloek (n): Vật chướng ngại. 

Stupa (skÐ): Bảo tháp (phù đồ)—Pagoda adorned 
with gems—PrecIous stupa—Tower (a symbol of 
mind of Buddha). 

l) A sfupa is a monument where the sacred 
remains of the Buddha and noble monks are 
kept so that people can pay their respect to 
them. Today, a stupa serves as symbol for 
Buddhists to recall the good conduct of the 
Buddha and noble monks—Tháp là một loại 
tượng đài nơi lưu giữ xá lợi của Đức Phật và 
những vị Tăng tịnh hạnh cho mọi người đến 
kính ngưỡng. Ngày nay tháp được dùng như 
một biểu tượng cho Phật tử nhớ lại phạm 
hạnh của Đức Phật và chư Thánh Tăng. 

A Sanskrit term for “relic shrine,” or “burial 
mound,” containing the sutras, remains of the 
dead, and ashes or other secret relics, 
specially of the Buddha, or of an important 
master, whether the relics of the body or the 
mind, e.g. bones or scriptures. These 
monuments usually house the relics of the 


and 


2) 


4249 


Buddha, relics of a deceased teacher or 
sacred obJects such as texts or statues. As the 
body 1s supposed to consist of 84,000 atoms, 
Asoka 1s said to have built 84,000 stupas to 
preserve relics of Sakyamuni. The stupas 
erected over relics of the Buddha vary from 
the four at his birthplace, the scene of his 
enliphtenment, of his first sermon, and of his 
death. The stupa was probably the earliest 
distinctively Buddhist structure, and the first 
ones were bullt to house the relics of 
Sakyamuni Buddha—Phạn ngữ chỉ “tháp thờ 
xá lợi,” còn gọi là Du Bà, Đâu Bà, Phù Đồ, 
Suất Đô Bà, Tháp Bà, Tuy Đồ Bà, Bảo tháp, 
nơi đất được đắp lên cao để thờ kinh và xá lợi 
của Phật hay của các vị tổ, xá lợi có thể vật 
chất hay tinh thần, như những ngọc thạch xá 
lợi hay kinh điển. Những tháp thờ này thường 
thờ xá lợi Phật, các vị tổ đã viên tịch, những 
thánh vật, kinh điển hay tượng. Vì thân người 
có 84.000 nguyên tử, nên vua A Dục đã cho 
xây 84.000 tháp thờ xá lợi của Đức Phật. 
Những tháp nầy được xây trong vùng tứ động 
tâm, nơi Phật đản sanh, thành đạo, chuyển 
Pháp Luân, và nơi Phật nhập Niết Bàn. Tháp 
có lẽ là những kiến trúc đặc trưng sớm nhất 
của Phật giáo, và những tháp đầu tiên được 
xây để thờ xá lợi Phật Thích Ca. 

There are four sacred stupas—Có bốn tháp 
thiêng—See Four sacred stupas. 

Sfupas associated with some actfivifies of the 
Buddha: Những tháp liên hệ đến những hoạt 
động của Đức Phật—See Buddha's activities. 
Stupa of Buddha?s hair and nail relics: Trảo 
Tháp—A stupa or reliquary, for preserving and 
honouring the nails and harr of the Buddha, said to 
be the first Buddhist stupa raised—Tháp thờ móng 
tay móng chân và tóc của Đức Phật do trưởng giả 
Cấp Cô Độc dựng lên. Đây là khởi thủy của việc 
dựng tháp trong đạo Phật. 

Stupa of Buddha?s relics: Tháp xá lợi của Đức 
Phật. 

Stupa of dharmakaya: Pháp Thân Tháp—The 
pagoda where abides a spiritual relic of Buddha; 
the esofteric sect uses the letter “sung” as such an 
abode of the dharmakaya—Tháp có đặt xá lợi 
Phật. Mật giáo lấy chữ “Tông” trong tiếng Phạn là 


3) 


Pháp Thân (vì chữ “Tông” là hạt giống pháp giới, 
hình dáng như tháp tròn). 

Stupa of king Asoka: See A Dục Vương Tháp. 
Stupid (a): Blun—Dull—Foolish—lgnorant— 
Monkey-witted—Silly—Đần độn—Ngu đần. 
Stupid fellow: Gã ngốc. 

Stupid people: Người ngu—Stupid people can't 
tell the difference between right and wrong, øgood 
and evil. Their stupidity keeps them from doing 
øgood—Người ngu không thể biện biệt sự khác 
biệt giữa phải trái, thiện ác. Sự ngu sỉ của họ cản 
ngăn họ làm việc thiện. 

Stupid stones nodded their heads: Ngoan 
Thạch Điểm Đầu —Moved by the reciting of the 
Mahaparinrvana Sutra, even the stupid stones 
nodded their heads—Kinh Niết Bàn một khi được 
thuyết giảng thì ngay cả đá cũng phải gật đầu 
(theo Liên Xã Cao Hiển Truyện, thì ngài Trúc 
Đạo Sinh vào núi Hổ Khâu xếp đá làm học trò 
cho ngài giảng kinh Niết Bàn, các hòn đá đều 
cảm động gật đầu. Ngày nay muốn diễn đạt ý đã 
cảm hóa được người ta một cách sâu sắc thì gọi là 
Ngoan Thạch Điểm Đầu). 

Sfupid temptations: See Dull Vices. 

Stupid and unclean: Sattvakasaya (skÙ— 
Chúng Sanh Độc —The fourth of the five periods 
of decay, when all creatures are stupid and 
unclean—Giai đoạn thứ tư trong năm giai đoạn 
hủy diệt nơi mà mọi sinh vật đều đân độn và bất 
tịnh. 

Stupid vices: See Dull Vices. 

Stupidity (n): Moha (skt & p)—Vô minh— 
Ignorance——Delusion——Dullness—Infactuatlon— 
Stupidity means ignorance. Stupidity also means 
unwilling to learn the truth, for which the 
meditation on causalfy (Nhơn duyên) 1s the 
remedy. One of the three fires which must be 
allowed to die out before Nirvana 1s attained. The 





erroneous stafte of mind which arises from belief 
in self In order to eliminate “stupidity,” you 
should medifate on causality (karma)—“Stupidity” 
có nghĩa là ngu si. “Stupidity cũng có nghĩa là 
không chịu học hỏi chân lý về thiển quán nhân 
duyên. Đây là một trong ba ngọn lửa phải được 
đập tắt trước khi đạt tới Niết Bàn. Đây là trạng 
thái sai lầm khởi lên từ việc tin rằng có một cái 


4250 


ngã thật. Để triệt tiêu vô minh, bạn nên thiển 
quán về nhân duyên—See Ignorance, and Three 
ailments (A). 

Sfturdy (a): Stronge—Kiện (mạnh mẻ). 

Stutter (v): Nói lắp bắp —To gabble. 

Styana @&kÐ: Hôn trầm —Apathy—To become 
rigid—Darknesse—Tlo grow dense—ldleness— 
Low-mindedness—Low spiri—Sloth— 
Stupefaction—One of the Dpaklesa, or secondary 
hindrances—Hôn trầm (mờ tối hay ngủ gục trong 
trình tập)—See Fiffy-one Dharmas 
interacive with the Mind, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Sfyle of living: Cách ăn ở. 

Sua-Sen Great Master: Thiệt Hiền Đại Sư— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Great Master Sua-Sen, the Eleventh Patriarch of 
Chinese Pureland Buddhism. His self-given name 
was Tự-Tế and he was also known as Hsing-An. 
He was a son of the Thời Family of the Thường- 
Thục region. He lived during the Ch'ing Dynasty. 
Even as an infant, he never ate fish or meat. After 
taking the religious path, he examined the concept 
“Who 1s Buddha?” Once he became awakened, 
he said: “I have awakened from a dream.” 
Thereafter, he went Into a three-year refreat af 
Chân Tịch Temple. During the day he studied and 
examined the Tripitaka, and at night he engaged 
in Buddha reciftation. After coming out of his 
retreat, he went to Mậu Sơn to worship the Car1 at 
a pagoda called AJjatasatrou. On the Memorial 
Day of the Buddha entering Maha-Nirvana, he 
had a great gathering of Buddhists to worship and 
to make offerings. Thereafter, he burned a finger 
before the Buddha” statue and made forty-eight 
Øreat vows. At that moment his action led the Car1 
to emit bripht lipghts. While guiding his disciples, 
he taueght: “The single word Vow 
encompasses both Faih and Pracice.” On 
December 8”, lunar year, of the eleventh year of 
Ung-Chánh reign period, he told the great 
assembly: “In April of next year, I wIll go far 
away.” Thereafter, he went Into retreat, dally 
reciting Buddha”s name one hundred thousand 
times. On April 12” of the following year, he told 
his disciples: “From the beginning of the month 


tiến tu 


often 


until now, on tfwo separafe occasilons Ï have seen 
Three Saints of the Western Pureland, perhaps my 
time to gain rebirth 1s near.” After speaking, he 
composed a poem to bịd farewell to the preat 
assembly. Next day, April 13”, he did not eat or 
drink, but continued to sit straipht with his eyes 
closed. Then at five in the morning, he bathed and 
cleaned himself and changed his robe. On that 
day, the 149 nearing the noon hour, he sat with 
his eyes closed peacefully facing the Western 
direction. Hearing this news, religIous rank and 
lay Buddhists from everywhere gathered in øreat 
numbers. The Great Master suddenly opened his 
eyes and said: “lm going to the Ulumate Bliss 
World, 1t will not be long before I shall return. 
Finding liberation from life and death Is a very 
Imporfant matter, everyone must be diligent in 
reciting Buddha peacefully and purely.” After 
gIving this Instruction, he put his palms together, 
chanted the virtuous name Amitabha Buddha and 
then took his last breath. He was only 49 years 
old—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư tự là 
Tự Tế, hiệu là Tỉnh Am, con nhà họ Thời ở đất 
Thường Thục. Ngài sống vào đời nhà Thanh. 
Ngay từ khi còn bé, ngài đã không ăn cá thịt. Sau 
khi xuất gia, ngài tham cứu câu “Phật Là Ai?” 
Ngài được tỉnh ngộ và nói rằng: “Tôi đã tỉnh giấc 
mơ.” Kế tiếp, ngài đóng cửa thất ba năm ở chùa 
Chân Tịch. Ban ngày duyệt tam tạng kinh điển, 
ban đêm chuyên trì Phật hiệu. Sau khi ra thất, 
ngài đến Mậu Sơn lễ xá lợi tháp A Dục Vương. 
Nhằm ngày Phật nhập Niết Bàn, ngài họp chúng, 
sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước tượng 
Phật, phát bốn mươi tám lời nguyện. Lúc ấy cảm 
được xá lợi Phật phóng ánh quang minh rực rỡ. 
Trong phần giáo chúng, ngài thường dạy rằng: 
“Một chữ nguyện bao gồm cả Tín và Hạnh. Lúc 
lớn tuổi, ngài về trụ trì tại chùa Phạm Thiên, còn 
gọi là chùa Tiên Lâm ở Hàng Châu. Năm Ung 
Chánh thứ bảy, ngài thành lập Liên Xả, làm văn 
phát thệ giữa đại chúng, lấy tôn chỉ “Trọn đời tinh 
tấn tu Tịnh nghiệp làm kỳ hạn.” Ngài chia khóa tu 
hằng ngày ra làm “Hai mươi phần trì danh,” “Chín 
phần quán tưởng,” và một phần lễ sám” cho đại 
chúng nương theo đó mà tu tập. Có nhà tu Thiền 
hỏi về đường lối quan yếu của pháp môn Niệm 
Phật, ngài liền dùng lời kệ khai thị rằng: 


4251 


“Một câu A Di Đà, 

Là việc đầu công án. 

Không thương lượng chi khác, 
Thẳng ngay liền quyết đoán. 


Ví như đống lửa lớn, 

Nhảy vào liền cháy tan. 

Lại như gươm Thái A (bảo kiếm) 
Xông vào liên đứt đoạn. 


Sáu chữ gồm nhiếp thâu, 

Tám muôn tư pháp tạng. 

Một câu giải quyết xong, 

Ngàn bảy trăm công án. 

Mặc ai không thích nghe, 

Ta tự tâm-tâm niệm. 

Xin chớ có nhiều lời, 

Giữ một lòng không loạn.” 
Niên hiệu Ung Chánh thứ 11, ngày mông § tháng 
12 âm lịch, ngài bảo đại chúng rằng: “Tháng tư 
sang năm ta sẽ đi xa.” Rồi ngài đóng cửa thất, 
mỗi ngày niệm 100.000 câu Phật hiệu. Sang năm, 
ngày 12 tháng 4, ngài bảo cùng với các môn đồ 
rằng: “Từ đầu tháng đến nay ta đã hai lần thấy 
“Tây Phương Tam Thánh,” chắc là đến lúc vãng 
sanh. Nói xong, liển làm bài kệ từ giã đại chúng. 
Qua hôm sau ngày 13 tháng 4, ngài không ăn 
uống, cứ nhắm mắt ngồi thẳng. Đến canh năm, 
ngài tắm rửa, thay y hậu. Bữa ấy, nhằm 14, gần 
giờ ngọ, ngài ngồi nhắm mắt, day mặt về phương 
Tây, yên lặng. Hàng đạo tục khắp nơi nghe tin, 
hội về đông như chợ. Đại sư bỗng mở mắt ra, nói: 
“Tôi về Cực Lạc, không bao lâu sẽ trở lại. Thoát 
ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng 
thanh tịnh niệm Phật.” Dặn dò xong, ngài chắp 
tay, xướng hồng danh A Di Đà Phật rồi thị tịch. 
Ngài hưởng dương 49 tuổi. 
Subahu-pariprccha-sutra: Thái Tử Hòa Hưu 
Kinh —Thái Tử Loát Hộ Kinh —One name of the 
Subahu-pariprccha, translated ¡into Chinese by 
Dharmaraksa between 265-3l6 A.D.—Một tên 
của bộ kinh Thái Tử A Xà Thế gặp Phật vấn kinh 
và được Phật thọ ký. Kinh được ngài Trúc Pháp 
Hộ dịch sang Hoa ngữ khoảng từ 265 đến 316 sau 
Tây Lịch. 


Subaku-kumara (skt): Diệu Tí Bồ Tát—Tô Bà 
Hô Đồng Tử—The Bodhisattva of the wonderful 
arm——Vị Bồ Tát có cánh tay kỳ diệu. 
Subahku-kumara Sutra (skt): Diệu Tí Bồ Tát 
Kmnh-The sutra mentoned about Subaku 
Bodhisattva—Kinh nói về Tô Bà Hô Đông Tử. 
Sub-cause: Trợ Duyên—See Four sub-causes. 
Subcommentary (n): Lời phê bình bổ túc. 





Z 


Subconscious (a): Hạ ý thức— Thuộc về tiềm 
thức (hạ tiềm thức)—Bên dưới ý thức. 
Subconscious mỉnd: Tiềm thức. 

Subculture (n): Phụ văn hóa—Văn hóa thứ yếu. 
Subdelegate (v): Tái ủy quyển (đã được ủy 
quyền, nay lại ủy quyển cho người khác). 

Subdue (v): Hàng phục—To 
subJugate—See Abhicaraka. 
Subdue afflictions: Subduing afflictions—Hàng 
Phục Phiền Não—There are four basic ways for a 
Buddhist to subdue afflicions—Có bốn cách cho 
người Phật tử hàng phục phiển não: 

I) Subduing afflictions with the mind bygoing 
deep into meditation or Buddha recifation: 
Hàng phục phiển não bằng tâm bằng cách đi 
sâu vào thiển quán hay niệm Phật. 

Subduing afflicions with noumenon: Hàng 
phục phiền não bằng quán chiếu nguyên lý 
của vạn hữu—When deluded thoughts arise 
which cannot be subdued with mind through 
meditaton or Buddha recitation, we should 
sép by visualizing 
pñnciples. Whenever afflicions of greed 
develops, we should visualize the princIples 
Of impurity, suffering, impermanence and no- 
self. When anger arises, we should visualize 
the principles of compassion, forgiveness and 
emptiness of all đharmas—Khi vọng tâm khởi 
lên mà tâm không thể điều phục được bằng 
thiển quán hay niệm Phật thì chúng ta nên 
tiến tới bước kế tiếp bằng cách quán sát 
nguyên lý của vạn hữu. Khi nào phiển não 
của những ham muốn phát triển thì chúng ta 
nên quán pháp bất tịnh, khổ, không và vô 
ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta 
nên quán từ bi, vị tha và tánh không của vạn 
pháp. 


tame——To 


2) 


move to the next 


4252 


3) Subduing afflicions with phenomena: Hàng 
phục phiền não bằng cách quán sát hiện 
tượng—When meditation, Buddha recitation 
and Noumenon dont work for someone with 
heavy karma, leaving phenomena (external 
form/leaving the scene) can be used. That 1s 
to say to leave the scene. When we know that 
anger or quarrel is about to burst out, we can 
leave the scene and slowly sip a glass of 
water to cool ourselves down—Khi thiển 
quán, niệm Phật và quán sát không có hiệu 
quả cho một số người nặng nghiệp, hành giả 
có thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng, 
nghĩa là rời bỏ hiện trường. Khi chúng ta biết 
rằng cơn giận hay cơn gây gỗ sắp sửa bùng 
nổ thì chúng ta nên rời hiện trường và từ từ 
nhấp nước lạnh vào miệng (uống thật chậm) 
để làm dịu chính mình. 

Subdung afflicions with repentance and 
recitation sutras, mantras: Hàng phục phiển 
não bằng cách sám hối nghiệp chướng qua 
tụng kinh hay niệm chú. 

Subdue demons: Hàng Ma—To overcome 
demons, e.g. as the Buddha did his 
enliphtenment—Hàng phục ma quân như Đức 
Phật đã làm khi Ngài vừa thành Chánh Giác (Khi 
Đức Phật sắp sửa thành chánh giác, Ngài ngồi ở 
Bồ Đề Đạo Tràng, thì có vị trời thứ sáu ở cõi dục 
giới hiện tướng ác ma đến thử thách Ngài bằng đủ 
thứ nguy hại, hoặc dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hoặc 
dùng uy lực bức hại. Tuy nhiên, đức Phật đều 
hàng phục được tất cả). 

Subdue-All-the-Devils Buddha: Hàng Phục 
Chúng Ma Vương Phật. 

Subdue the evil and receive the øood: Hàng 
phục và nhiếp thọ (hàng phục kẻ xấu ác và thu 
phục người tốt). 

Subdue one?s false mỉnd: Hàng phục vọng tâm. 
Subdue nagas and subjugate tigers: Giáng 
long phục hổ. 

Subdue the three worlds: Hàng Tam Thế——To 
subdue the three worlds of desire, resentment, and 
stupidity, as conqueror of them, e.g. Trailokya- 
vijaya-raja—Vị Minh Vương kiểm soát và hàng 
phục tam thế tham sân si, như Hàng Tam Thế 
Minh Vương—See Trailokya-vijaya-raJa. 
Subdued: Bị khuất phục. 


4) 


at 


Subduer of Yama: Người chinh phục cõi Diêm 
Vương—A wrathful manifestation of Manjusri 
(Manjushri), the Buddha of Wisdom. In this form, 
he appears with the head of a raging bull, 
surrounded by flames. He ¡is one of the most 
1mporfant dharma-protecfors 1n Tibetan 
Buddhism—Sự thị hiện giận đữ của ngài Văn Thù 
Sư Lợi, đức Phật của trí tuệ. Dưới hình thức này 
ngài thị hiện với đầu của một con bò dữ tợn, bị 
bao bọc bởi những ngọn lửa. Ngài là một trong 
những hộ pháp trong Phật giáo Tây Tạng. 
Subdue the worlds of desire: Hàng Dục Giới— 
To subdue the three worlds of desire, resentment, 
and sftupidity, as conqueror of them. Also called 
Trailokya-viJaya-raja. The Maharaja who subdues 
all resisters (of desire, resentment, and stupidity) 
in the three realms, past, present, and future, 
represented with black face, three eyes, four 
protruding tecth, and fierce laugh. This raja 
controls and subdues the demons in the east—VỊ 
Minh Vương kiểm soát và hàng phục tam thế 
tham sân si, như Hàng Tam Thế Minh Vương. Còn 
gọi là Nguyệt Yêm Tôn Thắng Tam Thế Vương. 
VỊ Minh Vương chinh phục ba món độc hại tham, 
sân, s1, trong quá khứ, hiện tại và vị lai. VỊ Minh 
Vương nầy ngự trị nơi đông phương. 

Subduing afflictions: Hàng Phục Phiển Não— 
See Subdue afflictions. 

Subduing demons: Hàng phục ma quân. 
Subduing enemies: Hàng Phục hay điều Phục 
Pháp, hay phép cầu đảo cho mình và người để 
điểu phục oán địch hay ác nhân—See Four kinds 
of altar-worshIp. 

Subha (skt & p): Đẹp —Splendid—Beauty— 
Bright—Beautifuil—Good—AuspcIlous— 
Righteous——Virtuous. 

Subhadda (skt): The last person who was 
converted by the Buddha—Người đệ tử cuối cùng 
của Đức Phật (một tu sĩ ngoại đạo trở thành người 
học trò cuối cùng của Đức Phật. Subhadda trở 
thành một vị tỳ kheo Phật giáo trước khi Phật 
nhập Niết bàn độ vài tiếng đổng hổ)—See 
Buddha's last Instructions to the Sangha. 
Subhadra (skÐ: 





4253 


I1) Thiện hiển hay Biến tịnh Thiên—The third 
heaven of the third dhyana—Cõi trời thứ ba 
trong Tam Thiền. 

Tu Bạt Đà La: Name of a learned Brahmin, 
the last convert of the Buddha, a Brahmin, 
120 years old at the time of convert—Còn gọi 
là Tô Bạt Đà La, tên của một thức giả Bà La 
Môn, vị Tỳ Kheo đệ tử cuối cùng được quy-y 
với Phật. Ông là một người Bà La Môn, lúc 
đó đã 120 tuổi (ông tới thành Câu Thi Na gặp 
lúc Đức Phật sắp nhập diệt, bèn xuất gia và 
đắc đạo). 

Diệu Hiển: A famous monk mentioned in the 
Records of Western Lands—Vị Tăng nổi 
tiếng được nói đến trong Tây Phương Du Ký. 
Subhakara (skt): 


2) 


3) 


l1) Thuật Bà Ca—A fisherman who was burnt up 
by his own sexual love—Một ngư dân đã bị 
lửa ái dục của chính mình đốt cháy rụi. 

2) Monk Subhakara: Sa môn Thiện Vô Úy. 


Subhakarasimha (637-735): Thiện Vô Úy (Tịnh 
Sư Tử) — The first arrival was Subhakarasimha 
(637-735), who had been king of Orissa. He Joined 
the Sangha and went to the Nalanda niversity 
over which Dharmagupta presided. Well versed in 
Buddhist concentraton (yoga), mystical verses 
(dharam) and fingers at last came to Ch°ang-An In 
716, where he was well received by the Emperor 
Hsuan-Tsung (685-762). He was the founder of 
the Tantra School (the secret teaching of Yoga) 
around 716 A.D. One of the three Indian tantric 
masters credited with bringing esoteric Buddhism 
to China. He came to China in 716 to propagate 
the Esoteric Buddhism. The other two were 
Vajrabodhi and Amoghavajra. He translated the 
most Important scripture of the tradition, the 
Mahavairocana-sutra, into Chinese—Ông từng là 
một vị vua của xứ Orissa. Ông xuất gia làm Tăng 
và đến đại học Na Lan Đà nơi Pháp Mật trụ trì. 
Ông thâm hiểu Du Già, chân ngôn, và ấn quyết, 
ông khởi hành đi Kasmir và Tây Tạng, và cuối 
cùng đến Trường An vào năm 716, nơi đó ông 
được vua Huyền Tôn (685-762) tiếp đón nồng 
hậu. Ông là người sáng lập ra Mật Tông vào 
khoảng năm 716. Ông là một trong ba vị thầy Mật 
giáo đã đem Phật Giáo Mật Tông vào Trung Hoa. 
Ông đến Trung Hoa để hoằng hóa Phật giáo Mật 


tông vào năm 716. Hai vị kia là Kim cang Bồ Đề 
và Bất Không Kim Cang. Ngài đã phiên dịch kinh 
điển quan trọng nhất của truyền thống Mật giáo 
sang Hoa ngữ, đó là Kinh Đại Nhật Như Lai. 
Subhakina (skÐ: See Lustrous devas, and Three 
dharmas (XXXVỊ). 

Subhakrtsna (skt): Biến Tịnh Thiên——Universal 
or Pervasive Purity Heaven—See Third Dhyana 
Heaven (II) (3). 

Subhavyuha (skt): Diệu Trang Nghiêm Vương— 
Who 1s reputed to be the father of Kuan Yin— 
Who ¡is reputed to be the father of Kuan-yin 
(China), who had killed her by “stifling” because 
the sword of the executioner broke without hurting 
her. Her spirit went to hell, but hell changed to 
paradise. Yama sent her back to life to save his 
hell, when she was miraculously transported on a 
Lotus flower to the island of P°u-T”o—Diệu Trang 
Vương, người nổi tiếng vì là cha của Quán Âm 
(Trung Quốc), người đã giết Quán Âm Diệu 
Thiện, nhưng lưỡi kiếm của đao phủ bị gẫy nên 
không làm tổn hại được nàng. Hồn nàng Diệu 
Thiện đi xuống địa phủ, nhưng địa phủ lập tức 
biến thành thiên đường. Để cứu vãn địa ngục của 
ông ta, Diêm Vương đưa nàng trở lại trần thế trên 
một hoa sen. 

Subha-vyuha-raja (skU: Diệu Trang Nghiêm 
Vương—Kmg Wonderfully  Adorned—King 
Resplendent. 

Subhavyuha Sutra (sk0: The king who ¡s the 
subJect and tifle of the twenty-seventh chapter in 
the 29 chapters of the Lotus Sutra—Diệu Trang 
Nghiêm Vương Bản Sự Phẩm—Tên phẩm thứ 27 
trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa, nói về Vua Diệu 
Trang Nghiêm—See Subhavyuha. 

Subhuman: Giống như con người, nhưng kém 
người thật. 

Subhutfi (skt & p): Well-appearing—Tu Bồ Đề 
(Thiện Hiện) —One of the ten great disciples of 
the Buddha. He ¡1s thought to have been first in his 
undersfanding of sunyata, or the void. He was pre- 
in compassion and that 
quarreled with anyone. He 1s also the foremost of 
the Buddha”s disciples in dwelling in remoteness 
and peace, and the best expounder of the dharma 
and foremost among those worthy of alms. He 1s 
the pñncipal 1nterlocufor 1n the 


eminent he never 


4254 


Mahaprajnaparamita sutra. The Buddha declared 
to his assembly that: “Subhuti 1s the foremost 
among his  disciples the  practice of 
concentraton on emptiness.” A famous story 
about Subhuti on this states that when the Buddha 
returned from Trayastrimsa Heaven all his 


in 


» 


disciples went to see him except Subhutui, for at 
that time Subhuti still remained in meditation In 
Rajagrha, figuring this 1s the best way to honor the 
Buddha. Later when he arrived, the Buddha 
declared that Subhuti was the first to greet him—— 
Còn gọi là Tu Phù Đê, Tu Phu Đê, Tu Bổ Đề, Tu 
Bổ Để, Tàu dịch là Không Sinh, Thiện Hiện, 
Thiện Cát, hay Thiện Nghiệp. Ông là một trong 
mười đệ tử lớn của Đức Phật. Ông là đệ tử đầu 
tiên liễu ngộ “tánh không.” Ông cũng là một trong 
những đệ tử của Đức Phật nổi tiếng về trú xứ xa 
khu nhà cửa và bình an, một pháp sư giỏi nhất và 
một bậc ứng cúng xứng đáng. Ông được nổi bậc 
về lòng bi mẫn và chẳng bao giờ gây chuyện với 
bất cứ ai. Ông cũng là người đương thời chuyên 
thuyết giảng kinh Ma Ha Bát Nhã. Chính Đức 
Phật đã nói với tứ chúng: “Tu Bồ Đề là một trong 
những đệ tử xuất sắc về tu tập thiển định và 
không tánh.” Một câu chuyện nổi tiếng về việc 
này là khi Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi, 
tất cả đệ tử của Ngài đều tới thăm Ngài chỉ trừ Tu 
Bồ Đề, vì lúc đó ông ta đang trụ trong thiển định 
trong thành Vương Xá, nghĩ rằng đây là cách vinh 
danh Đức Phật nhất. Về sau khi ông tới, Đức Phật 
bèn tuyên bố với tứ chúng rằng Tu Bồ Để là 
người đầu tiên đến viếng Ngài —See Ten chief 
disciples of the Buddha. 

Subject (n): Chủ thể—Đối tượng. 

Subject to: Đối tượng của. 

Subject to destruction: Đối tượng của sự hoại 
diệt —Impermanence, suffering, and Impurity are 
subject to destruction—Vô thường, khổ và bất tịnh 
là những đối tượng của sự hoại diệt. 

Subject of the example: Dụ Y—Lấy vật thể 
làm chỗ dựa của dụ—See Two kinds of drstanta. 
Subjected to: Phải chịu sự chi phối (của). 
Subjects on the immaterial states: Đề Mục về 
Thiển Vô Sắc—§ee Forty meditation subjects. 
Subject to ïinjustice and wrong: Bị oan ức— 
“When subJect to injustice and wrong, we should 
not necessarily seek the ability to refute and rebut, 


as doing so Indicates that the mind of self-and- 
others has not been severed. This will certainly 
lead to more resentment and hatred.”—Trong 
Mười Điều Tâm Niệm, Đức Phật dạy: “Oan ức 
không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân 
ngã chưa xả Trong Mười Điều Tâm Niệm, Đức 
Phật dạy —See Ten Non-Seeking Practices. 
Subjec(-matter: Lecture—Speech-Giảng để 
(đề tài giảng thuyết). 

Subject of meditation: Đề mục hành thiển— 
See SIx subjecfs in medifafion. 

Subject-object: Chủ thể-khách thể. 

Subjectf of the thesis of a syllogism: Sở Biệt— 
In contrast with the predicate; that which 1s 
differentiated—Chủ để của một luận để có thể 
suy diễn, đối lại với năng biệt hay cái đã bị tách 
biệt không còn suy diễn gì được nữa. 

Subjection of women: Coi rẽ phái nữ. 
Subjecfive (a): Chủ quan—A bít subjective— 
Một chút chủ quan. 

Subjecfive mỉnd: Ability p€rceive 
phenomena—Perceptive faculties, associated with 
function—Năng kiến tướng —Có thể thấy được 
mọi hiện tượng—See Three subtle conceptions. 
Subjecfve and objecfivc: 
external—Nội ngoại. 
Subjective or Objective View in Buddhism: 
Nhìn chủ quan hay khách quan theo Phật giáo— 
Buddhists should always remember the Buddha”s 
advice: “You should always have an objective not 
a subJective view on all things, for this will help 
you to be able to see things as they really are.” In 
the Satipatthana Sutta, contemplation of mind 1s 
especially concerned with an objecfIve view, not a 
subJjective one. Even the practice of all the four 
types of contemplation (of body, feelings, mind, 
and menfal obJects) should be done obJectively 
without any subJective reaction. We should never 
be an ¡interested observer, but a bare observer. 
Then only can we see the obJect In Ifs proper 
p€rspectfive, as 1t really 1s, and not as 1t appears fo 
be. When we observe a thing subjectively, our 
mind gets Involved In it, we tend to 1dentify 
ourselves with it. We judge, evaluate, appralse 
and comment on 1t. Such subjective observation 
colors our view. Thus, in Buddhist practice, we 


{O 


Internal and 


4255 


should cultivate and contemplate without any 


blases, prejudices, likes, dislikes and other 
preconceived consideratons and notlons. 
Especlally ¡In meditaton, contemplaton and 


mindfulness should be practiced In an objective 
wWay as IÝ we were observing the object of oufside. 
Sincere Buddhists should always remember the 
Buddha”s teachings: “In what is seen there should 
be to you only the seen; 1n the heard there should 
be only the heard; in what 1s sensed there should 
be only the sensed; in what is cognized there 
should be only the cognized.” Only with obJective 
looking, the idea of “IÏ am seeing, hearing, 
smelling, tasting, touching, and cognizing” 1s 
removed. The “I” concept as well as the ego- 
illusion is also eliminated—Người Phật tử luôn 
nhớ lời Phật khuyên dạy: “Luôn nhìn vạn sự vạn 
vật bằng cái nhìn khách quan chứ không phải chủ 
quan, vì chính cái nhìn khách quan chúng ta mới 
thấy được bản mặt thật của vạn hữu.” Theo kinh 
Niệm Xứ, đặc biệt là Tâm Niệm Xứ bao hàm 
phương pháp nhìn sự vật một cách khách quan, 
thay vì chủ quan. Ngay cả toàn bộ pháp Tứ Niệm 
Xứ cũng phải được thực hành một cách khách 
quan, chứ không được có một phản ứng chủ quan 
nào. Điều này có nghĩa là ta chỉ quan sát suông, 
chứ không vấn vương dính mắc với để mục, và 
cũng không thấy mình có liên hệ tới đề mục. Chỉ 
có vậy chúng ta mới có khả năng nhìn thấy hình 
ảnh thật sự của sự vật, thấy sự vật đúng trong bối 
cảnh của nó, đúng như thật sự sự vật là vậy, chứ 
không phải chỉ thấy bể ngoài cạn cợt, hình như sự 
vật là như vậy. Khi quan sát vật gì một cách chủ 
quan thì tâm chúng ta dính mắc trong ấy, và chúng 
ta cố gắng đồng hóa mình với nó. Chúng ta cố 
gắng suy xét, ước đoán, đánh giá, khen chê và 
phê bình vật ấy. Quan sát như vậy là sự quan sát 
của chúng ta bị tô màu. Vì vậy trong tu Phật, 
chúng ta đừng bao giờ quán chiếu với thành kiến, 
định kiến, ưa, ghét và ước đoán hay ý niệm đã 
định trước. Đặc biệt là trong thiển quán, quán sát 
và tỉnh thức phải được thực tập một cách khách 
quan, giống như mình là người ngoài nhìn vào mà 
không có bất luận thành kiến nào. Phật tử chơn 
thuần phải lắng nghe lời chỉ dạy của Đức Phật: 
“Trong cái thấy phải biết rằng chỉ có sự thấy, 
trong cái nghe chỉ có sự nghe, trong xúc cảm phải 
biết rằng chỉ có sự xúc cảm, và trong khi hay biết, 


chỉ có sự hay biết.” Chỉ với cái nhìn khách quan 
thì ý niệm “Tôi đang thấy, đang nghe, đang ngửi, 
đang nếm, đang xúc chạm và đang ý thức” được 
loại trừ. Quan niệm về “cái ta” hay ảo kiến về 
một bản ngã bị tan biến. 

Subjective or the seeing portion: Darsana- 
bhaga (skt—Kiến Phẩần—See Four functional 
divisions of conscIousness. 

Subjectivism (n): Chủ nghĩa chủ quan. 
Subjectivity (n): Tính chủ quan. 

Subjugation (n): Sự hàng phục. 

Subjugator:  Abhicaraka 
Người chinh phục. 
Subjugator of demons: Abhicaraka (skÙ— 
Hàng phục ma quân. 

Sublimate (v): Thăng hoa. 

Sublimation (n): Sự siêu thăng. 

Sublime (a): 
thượng. 
Sublime element: Patna-dhatu (p)—Thắng 
giới—See Three dharmas (XII) (C). 

Sublime miỉnd: Tâm thắng diệu —Ten kinds of 
sublime mind (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 36)—Mười tâm thắng diệu (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 36)—See Ten kinds of sublime 
mind. 

Sublime miỉnd amnihilating all doubt and 
confusion: An trụ tam thắng diệu trừ diệt tất cả 
nghi lầm—S§ee Ten kinds of sublime mind. 
Sublime mỉnd of both worlds of speech nor 
nonspeech: An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới 
ngữ ngôn phi ngữ ngôn—See Ten kinds of 
sublime mind. 

Sublime miỉnd of the boundless cosmos: An 
trụ tâm thắng diệu vô biên pháp giới—See Ten 
kinds of sublime mind. 

Sublime mỉnd of the equality of all Buddhas 
0f pasf, presenf, and future: An trụ tâm thắng 
diệu tam thế chư Phật bình đẳng—See Ten kinds 
of sublime mind. 

Sublime mỉnd of the extremely profound 
state of nondifferenfiation: An trụ tâm thắng 
diệu trạng thái thậm thâm vô sai biệ—See Ten 
kinds of sublime mind. 


(skt)—EXxOorcIser— 


Siêu phàm Trác tuyệt—Tối 


4256 


Sublime mỉnd of the infinity of the power ö0f 
all Buddhas: An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật 
lực vô lượng—See Ten kinds of sublime mind. 
Sublime mỉnd of the nondifferenfiated 
equality of all worlds: An trụ tâm thắng diệu tất 
cả thế giới bình đẳng vô sai biệt—See Ten kinds 
of sublime mind. 

Sublime mỉnd in which none of the 
percepfions and thoughts of senfient bengs 
can abide: An trụ tâm thắng diệu tất cả chúng 
sanh tưởng niệm không chỗ y chỉ—See Ten kinds 
of sublime mind. 

Sublime mỉnd of all the profound esoteric 
principles of Buddhahood: An trụ tâm thắng 
điệu tất cả Phật pháp thâm mật—S§ee Ten kinds 
of sublime mind. 

Sublime mỉnd of ultimate realm of space: An 
trụ tâm thắng diệu rốt ráo hư không giớ—§ee 
Ten kinds of sublime mind. 

Submission (n): Qui Mệnh —Sự phục tùng—Sự 
khuất phục—See Five stages ¡in a penitential 
service (II)(1). 

Submissive (a): Phục tùng. 

Submit (v): Quy phục. 

Subordinate Forces: Inert forces—Negative 
force——Vô lực —See Dual powers (II). 
Subordinafionism (n): Chủ nghĩa tùy thuộc— 
Thuyết phụ thuộc. 

Subscription (n): Lạc quyên—Collection. 
Subsequentf (a): Phụ thuộc. 

Subsequentf cause: Nguyên nhân phụ thuộc 
Subsequenfly cffective karma: Upapajja- 
vedaniya-kamma (p_—Hậu Nghiệp—See 
UpapaJja-vedaniya-kamma, and Four types of 
kamma (karma). 

Subservient (a): Có ích lợi. 

Subside (v): Giảm bớt —To decrease—To 
reduce——To diminish—To lessen——To relieve. 
Subsidiarity (n): Nguyên tắc phụ trợ——Nguyên 
tắc quân bình giữa cá nhân và xã hội. 

Subsidiary (a): Bổ sung—Phụ. 

Subsidiary buildings of a monasftery: Mạt 
Tự —Những dãy nhà phụ trong tự viện. 

Subsidy (n): Tiền trợ cấp. 


Subsist (v): Độ thân—Tôn tại—Sống sót. 
Subsistence (n): Tính tự lập —Tính không chịu 
tùy thuộc. 

Subsistence for immeasurable eons: Trụ vô 
lượng kiếp —See Ten inexhaustible treasures and 
Ten principles which help enlightening beings 
fulfill their great vows. 

Substanee (n): Dravya (skt)—Thể đại. 





1) Substantiality: Dravyatva (sk)—Bản thể hay 
chất tính. 

a) True (real) nature: Bản chất thực sự—Tự 
thể—See Three selves (II). 

b) The substance, Ingredients or materlals of 
anything or objJect: Dravya (skt)—Những 
phần hợp thành hay vật chất của bất cứ vật gì. 

2) Thể: One of the three great characteristics 


mentioned In the Awakening of Faith. The 
øreatness of the bhufatathata In Ifs essence or 
substance—Một trong ba đặc tính lớn được 
nói đến trong Khởi Tín Luận. Thể đại của 
chân như—See Three great characferisfics In 
the awakening faith. 

Lý pháp thân—See Two kinds of dharma- 
body (dharmakaya) (B). 

Substance and accidenfs: Bản thể và tùy thể. 
Substance, characteristics, funcfion: Thể 
Tướng Dụng —The three great fundamentals in 
the Awakening of Faith—Ba thứ lớn trong Khởi 
Tín Luận—See Three great characteristics In the 
awakening faith. 

Substancee and function: Thể 
Substance, or body, and function; the fundamental 


3) 


Dụng—— 


and phenomenal; the function of any body—Thực 
tướng (thể) và sự hoạt động trên luật nhân quả 
(dụng). 

Substance and phenomena: Thể Tướng— 
Substance and characteristics; substance being 
unity and phenomena diversity. Qualitatives as 
heat is in fire—Thực chất là bản thể, dựa vào thực 
chất mà hiện thành các chi phần sai biệt bên 
ngoài là tướng, như sức nóng trong lửa. 
Substance is always present with the 
phenomena: Lý luôn đi với sự—See Ten doors 
Of connection between noumena or substance and 
phenomena. 


4257 


Substance with subsfance: As water with 
wate—Lý lý viên dung—See Three kinds of 
unIty. 

Substantial (a): Thuộc về bản thể—Thực chất— 
Thực thể. 

Substantialism (n): Bản thể luận— Thực thể 
luận— Thuyết về bản thể. 

Sunstantialist (n): Người theo thuyết bản thể. 
Substantiality (n): Dravyatva (sk)—Bản thể 
tính—Thực chất tính. 

Subsfitute (n): Bổ khuyết. 

Substratum (n): Lớp đất bên dưới. 

Substratum of rebirth: Upadhi (skt)—Thực thể 
của tái sanh. 

Subtle (a): Vi diệu—Tinh tế. 

Subtle conceptions: Ý niệm vi tế—Three 
refined, or subtle conceptions—See Three subtle 
COnc€ptIons. 

Subtle delusive thoughts: Vọng tưởng vi tế. 
Subtle faculties: Vi tế căn—See Ten kinds of 
faculties of Great Enlightening Beings. 

Subtle form: Hình thức tinh tế. 

Subfle form of the bhutatathata: Dharmakaya 
(sk)—Chân Sắc— The mystic or subtle form of 
bhutatathata (chân như ——absolute). The form of 
the void or immaterial—Diệu Sắc trong Như Lai 
Tạng, tức là cái diệu sắc chân không (theo Kinh 
Lăng nghiêm, trong Như Lai Tạng cái tính sắc tự 
nhiên thanh tịnh khắp trong pháp giới). 

Subtle marks: Tướng vi tế—According to the 
Awakening of Faith, there are three subtle 
marks—Theo Khởi Tín Luận, có ba tướng vi tế— 
See Three subtle marks. 

Subtle sounds: Các thứ tiếng vi diệu. 

Subflety: Tuyệt diệu—Vi diệu. 

Subverting monk: Disrupting monks—Phá kiết 
ma—See Seven deadly sins. 

Sucana (p): Indication—Sự chỉ bày. 

Succeed (v): Kế vị—Thành công. 

Succeed to the dharma: Tự Pháp—Methods, of 
the master, a term used by the meditative 
school—Pháp của đệ tử nối nghiệp thầy, từ mà 
thiển tông hay dùng. 


Succeed in tempfing: Thành công trước sự cám 
dỗ. 

Suecess (n): Siddhi (skt)—Tất đàn (thành tựu). 
Success or failure: Gain and loss—Đắc thất 
(thành bại)—Đức Phật dạy: “Phật tử nên can đảm 
chấp nhận sự thua thiệt. Ta phải trực diện với sự 
thua lỗ một cách bình thản và lấy nó làm một cơ 
hội để trau dổi những đức hạnh cao siêu.”—The 
Buddha taught: Buddhists should courageously 
accept losses. One must face these losses with 
equanimity and take them as an opportunity to 
cultivate our sublime virtues—See Gain and loss. 
1) At the trme of the Buddha, once the Buddha 
went seeking alms In a village. Owing to the 
Intervention of Mara, the Buddha did not 
obtain any food. When the Mara questioned 
the Buddha rather sarcastically whether he 
was hungry or not, the Buddha solemnly 
explained the mental attitude of those who 
were free from Impedimentfs, and replied: 
“Ah, happily do we live, we who have no 
Iimpediments. Feeders of Joy shall wee be 
even as the gods of the Radiant Realm.”: 
Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần ngài 
đi khất thực tại một làng. Do sự can thiệp của 
Ma vương, Đức Phật không nhận được chút 
đồ ăn nào cả. Khi Ma vương hỏi châm biếm, 
“Ngài có đói không?” Đức Phật vui vẻ giải 
nghĩa thái độ tính thần của những ai thoát 
khỏi mọi chướng ngại, Ngài đáp: “Sung sướng 
thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng 
ngại. Ta thường sống an vui như các vị thần ở 
cõi Trời Quang Âm. 

On another occasion, the Buddha and his 
disciples observed the rainy season In a 
village at the Inviftaton of a brahmin who, 
however, completely fogot to aftend the 
needs of the Buddha and the Sangha. 
Throughout the period of three months, 
although Venerable Mogsallana volunteered 
to obtain food by his psychic powers, the 
Buddha making no complaint, was confented 
with the fodder of horses offered by a horse 
dealer: Một dịp khác, Đức Phật và các đệ tử 
của Ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi 
làng theo lời mời của một người Bà La Môn. 
Người nầy quên hẳn việc tiếp tế thực vật cho 


2) 


4258 


Đức Phật và Tăng Già. Trong suốt ba tháng, 
ngài Mục Kiền Liên đã phải xung phong 
dùng thần thông đi xin đổ ăn, thế mà Đức Phật 
không hể có một lời phàn nàn và chịu dùng 
cỏ khô của ngựa do một ông lái ngựa cúng 
dường. 
Succession (n): Krama (sk)—Thứ đệ—Tiến 
trình, một trong hai mươi bốn pháp bất tương ưng 
trong Duy Thức Học —See Twenty-four non- 
Interactive activity dharmas. 
(Endless) suceession: Tiến trình vô tận. 
Succession of the eigh( founders of the 
esoteric sec(: Tám vị tổ tương tục của trường 
phái Chân Ngôn—See Eight patriarchs of the 
True Word sect. 
Successive abidings: Tiến trình tụ——According 
to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are nine successive abidings—Theo 
Kính Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín 
thứ đệ trú—See Nine successive abidings. 





Successive cessafions: Anupubha-nirodha (p)— 
Tiến trình diệ—According to the Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are nine 
Successive cessaflons—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ đệ diệt—See 
Ñine successive cessafions. 

Successive confinuity: Nodal (skt—Tương tục 
tướng— Tương Tục Thường —ln contrast with 
uninterrupted continuity—Liên tục không gián 
đoạn, đối lại với bất đoạn thường (liên tục có gián 
đoạn). 

Successor (n): One who succeeds someone or 
who comes after someone and takes his place— 
Người kế nghiệp (kế vị). 

Succor (n & v): Nâng đỡ —Trợ giúp. 

Such and such: Evam (skt—So it is—So let it 
be——Như thị. 

Suchness (n): Tathata (skĐ—Pháp tánh— 
Dharma  nature—Thusness—Reality—Tathagat- 
garba—See Tathata. 

Suchness of existence: Bhutatathata (skt)— 
Chân như—Chân lý chân thật. 

Suci (p): Needle—Cây kim. 

Sudana (skt: Good teeth-Thiện Nha—Tu 
Đạt—Sakyamuni as a prince In a former life 
(previous Incarnation), when he forfeited the 


throne by his generosity (almsgiving)—Tiển thân 
của Đức Thích Ca Mâu Ni, khi ngài bỏ cả quyền 
hành ngôi báu để tu hạnh bố thí. 

Sudapanthaka (skt): Châu lợi bàn đà dà. 
Sudarananda: Nanda—Sakyamunis  disciple 
and younger half brother, the son of Suddhodana 
and Sakyamuniˆs maternal aunt MahapraJapati. 
Sudarsana (skt): Tu Đà Lý Sá Na. 

I) A Joy-To-Behold City: Tu Đạt Lê Xá Na— 
Beautfl City. The heaven of beautiful 
appearance, the sixteenth Brahmaloka, and 
sixdhñ of the fouth Dhyana—Hỷ Kiến 
Thành — Thiện Kiến (khi nhìn người ta dễ 
phát tâm lành). Còn gọi là Thiện Kiến Thiên 
hay Thiện Quán Thiên, cõi Phạm Thiên thứ 
16, và cõi Tứ Thiển Thiên thứ sáu. 

The fourth of the seven concentric circles 
around Mount Meru: Tẩu Đạt Lê Xá Thố— 
Tô Đạt Lê Xá Na—Vòng thứ tư quanh núi 
trong bảy vòng Kim Sơn (Tu Di). 

Name of a yaksa: Tên của một loài Dạ Xoa. 
Mount Sudarsana: Núi Tô Đạt Lê Xa Na— 
See Seven concenfric ranges around Sumeru, 
and Nine concenfric mountain ranges and 
eipht seas. 

Good to see Heaven: Sudarsana (skt)—Thiện 
Kiến -See Nine heavens of the fourth 
dhyana heaven, and Four dhyana heavens. 
Sudatfa (skt): Tu Đạt—A wealthy gold dealer 
and banker of Sravasti who become a lay follower 
of the Buddha and purchased Jetavana so that the 
Buddha and Sangha could pass the rains retreat 
near SravastI. According to the Buddhist legends, 
1n the city of Rajagrha, there was an elder by the 
name Sura who had Invited the Buddha to come to 
his house to accept offerings. On the eve of that 
occasion, his best friend from Sravastis, and elder 
by the name of Sudatta, had come to visit him. 
Sudatta was aware of the Buddha”s great virtues 
for a long time. When he heard about this, he was 
too excited and could not fall asleep. He longed to 
seek an earlier audience with the World Honored 
One. In the middle of the night, Sudatta got up and 
rode under a moonlit sky towards the Venuvana 
Vihara on a fast horse. Rather unexpectcdly, 
halfway through the Journey, he saw the Buddha 
coming towards him. He immediately dismounted 


2) 


3) 
4) 


5) 


4259 


from the horse and gave hs 
Anathapindika. He was given this name because 
he was well-known both far and near for giving 
alms to the poor and the needy, especially the 
widows and orphans. Under the monlight, the 
Buddha spoke to him of the Buddhist doctrine, and 
he ¡nstantly gained an Insight of wisdom. He 
vowcd to build a new vihara upon returning home, 
and he invited the Buddha to øo and g1ve sermons. 
The Buddha praised him for his great vows of 
benefaction. Though the city of Sravasti was big In 
area, there were very few large gardens and parks 
except for the Prince Jeta's garden, which was 
bripht and beautiful with thick wooded areas and 
large vacant grounds. It would be most suitable for 
a new vihara. So Sudatta paid a special visit to 
Prince Jeta with a request to buy this garden. 
However, this was Prince Jeta's most beloved 
garden, and he would not easily sell it. So the 
Prince proposed that the price would be “to pave 
the garden entirely with bricks made of gold.” 
Sudatta accepted this harsh condiion. After 
returnng home, Sudatta brought out all the gold 
bricks from his vault. He transported these bricks 
to Prince Jeta”s garden, and started to pave the 
ground with gold. Prince Jeta thought that he had 
scared Sudatta away, but unexpectedly, from what 
was reported to him, the prounds were now 
covered with gold. Although the gold bricks 
covered the ørounds, the trees still belonged to the 
Prince. Finally, Prince Jeta was deeply moved by 
Sudatta°s generosity, and he too, donated the gold 
bricks toward the construction of the vihara and 
also offered the shrubs, bushes and trees ¡in the 
garden. Hence the new vihara was named “Jeta”s 
trees and Anathanpindika”s garden, or ¡im short 
*#Jetavana Vihara.” The Buddha sent Sariputra to 
supervise the consftruction work. This vihara was 
more spacIous than the Venuvana and also more 
adorned. The Jetavana and the Venuvana were 
the two major viharas where the Buddha stayed 
most of the time to teach Dharma. When the 
⁄Jetavana Vihara” was about to be completed, 
some heretic ascetics were full of fear and 
Jealousy. They demanded an open debate with the 
Buddha, because they wanted the celder 
Anathanpindika and Prince ]eta to know that the 
Buddha was not as good as these ascetics. Other 


name  as 


parties constructed a forum for the debate, and the 
news rocked the entire city of Sravasti. With over 
a million people coming to aftend the debate, the 
venue was packed over capacity. The heretics 
senf ten represenfatives, all well-known debaters, 
but the Buddha only sent Sariputra to the forum. 
With the profound wisdom and ability of speech 
that Sariputra possessed, he out debated the 
heretics to speechlessness and utter admiration. 
There was applause all around, and the heretics 
gave up their own beliefs to become the Buddha”s 
followers. When the vihara opened 1ts first 
session, the Buddha led his one thousand two 
hundred and fifty disciples away from Venuvana 
Vihara and arrived at the newly completed 
Jetavana Vihara. When the grand procession of 
monks reached the city of Sravasti, they were 
øreeted by the citzens on both sides of the street. 
Celebrations were on hand to mark the completion 
of the Jetavana Vihara—Một người bán vàng và 
thương vụ ngân hàng giàu có trong thành Vương 
Xá, đã trở thành một cận sự nam của Đức Phật và 
đã mua Trúc Lâm Tịnh Xá cho Phật và giáo đoàn 
an cư kiết hạ trong ba tháng mùa mưa gần thành 
vương xá. Theo truyền thuyết Phật giáo, trong 
thành Vương Xá có vị trưởng Lão tên là Thủ La. 
Đêm hôm trước ngày Đức Phật đến viếng nhà ông 
ta, ông có người bạn tên là Tu Đạt Đa ở thành Xá 
Vệ đến thăm. Tu Đạt Đa từ lâu đã ngưỡng mộ uy 
đức của Phật. Khi nghe chuyện này, Tu Đạt Đa 
hết sức phấn chấn, không chợp mắt được, chỉ 
mong cho đến sáng để được bái yết Đức Phật. 
Ngay trong nửa đêm hôm ấy, Tu Đạt Đa bèn trở 
dậy, dưới ánh trăng khuya, lên ngựa phóng vội 
đến tịnh xá Trúc Lâm, nhưng không ngờ mới tới 
nửa đường đã thấy Đức Phật từ trước mặt đi lại. 
Ông vội xuống ngựa, tự xưng danh tánh của mình. 
Vì ông nổi tiếng gần xa là luôn vui lòng bố thí cho 
kẻ nghèo khó cô độc, nên người ta thường gọi ông 
là trưởng giả Cấp Cô Độc. Dưới ánh trăng, Đức 
Phật nói pháp cho ông nghe, khiến ông bừng tỉnh, 
trí huệ hanh thông, phát tâm sau khi về nước sẽ 
xây dựng tịnh xá mời Phật đến thuyết pháp. Tuy 
thành Xá Vệ rộng lớn, nhưng lại có rất ít những 
lâm viên to rộng, duy chỉ có hoa viên của Thái tử 





Kỳ Đà là đẹp đế với rừng cây rậm rạp, đất trống 
còn rộng, thích hợp nhất để xây tịnh xá. Tu Đạt 
Đa bèn đến bái kiến Thái Tử Kỳ Đà, muốn được 


4260 


mua lại hoa viên này. Đây là hoa viên mà Thái tử 
yêu thích nhất nên đâu dễ gì chịu nhượng bán lại. 
Cái giá mà Thái tử đề ra là “gạch vàng lát phủ kín 
vườn.” Tu Đạt Đa tiếp nhận điều kiện khắc nghiệt 
đó. Tu Đạt Đa trở về gỡ hết gạch vàng trong kho 
ra, chở đến hoa viên của Thái tử Kỳ Đà, và bắt 
đầu lót phủ. Thái tử Kỳ Đà cho rằng chỉ hù cho 
Tu Đạt Đa sợ mà thôi, không ngờ người ta đến 
báo rằng khắp nơi trong vườn đã lót kín vàng. 
Vàng đã phủ đất, nhưng cây cối vẫn thuộc quyển 
sở hữu của Thái tử. Cuối cùng Thái tử cảm kích 
tấm lòng của Tu Đạt Đa, nên ông quyết định dùng 
vàng làm kinh phí cho việc xây dựng tịnh xá. Thái 
tử Kỳ Đà còn cúng dường tất cả cây cối và hoa cổ 
trong vườn, vì thế mà tịnh xá có tên là “Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên,” có nghĩa là “cây của Kỳ Đà, 
còn vườn của Cấp Cô Độc.” Đức Phật phái Xá 
Lợi Phất đến trông coi việc xây cất. So với tịnh xá 
Trúc Lâm thì tịnh xá này còn to rộng và trang 
nghiêm hơn nhiều. Tịnh xá Kỳ Viên và Trúc Lâm 
là hai nơi mà Đức Phật thường đến thuyết pháp. 
Khi tịnh xá Kỳ Viên sắp hoàn thành, một số kẻ 
ngoại đạo đem lòng đố ky và lo sợ, nên muốn 
cùng Phật công khai tranh luận, nhằm làm cho 
trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà thấy 
rằng Phật không bằng bọn chúng. Hai bên dựng 
một bệ đài tranh luận, rung động cả thành Xá Vệ, 
có đến trăm vạn người đến tham dự cuộc tranh 
luận, hội trường chật cứng. Mười đại diện của 
ngoại đạo đều là những nhà tranh biện nổi tiếng. 
Đức Phật chỉ một mình Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất 
trí tuệ quảng đại, biện luận thao thao, phản bác 
đến mức người ngoại đạo câm miệng hết lời, hoàn 
toàn hàng phục. Cả hội trường hoan hô, những 
người ngoại đạo vứt bỏ quan điểm của mình, xin 
quy-y theo Phật. Khi tịnh xá mở ra khóa thuyết 
giảng đầu tiên, Đức Phật dẫn theo một ngàn hai 
trăm năm chục đệ tử, tạm rời tịnh xá Trúc Lâm để 
đi đến tịnh xá Kỳ Viên. Khi đoàn người đến thành 
Xá Vệ, dân chúng trong thành đứng chật hai bên 
đường nghênh đón, chúc mừng tịnh xá Kỳ Viên 
hoàn thành. 

Sudattfa-Anathapindika (sk0Q: Tu Đạt A-na- 
bân-đãn (vị đại trưởng lão tại thành Xá Vệ)—See 
Sudatta. 

Sudden afflictions: Mãnh lợi phiền não—Firece 
or sudden afflictions cause by lack of belief on the 


Law of Cause and EffecePhiển não do bởi 
không tin vào nhân quả—See Two kinds of 
affliction (D). 
Sudden attainment: Immediate attainment in 
contrast with gradualness—Đốn ngộ. 
Sudden death: Bất đắc kỳ tử—Those who meet 
with sudden death by fire or drowning and lose 
their calmness and utter sincerity. This is one of 
the ten types of people who cannot recite the 
Buddha”s name at near-death time—Những kẻ bất 
đắc kỳ tử bởi lửa nước nên không có đủ bình tỉnh 
chí thành niệm Phật. Đây là một trong mười loại 
người không thể niệm Phật được lúc lâm chung— 
See Ten types of people who cannot recite the 
Buddhaˆs name at near-death time. 
Sudden Doctrine: Đốn giáo—Sudden teaching. 
(Œ) The meanings of “Sudden doctrine—Nghĩa 
của “Đốn giáo”: A teaching which enables 
one fo attain Enlightenment Immediately. Ít 1s 
usually associated with the Avatamsaka and 
Zen schools. Sudden teaching expounds the 
abrupt realization of the ulimate truth without 
relying upon explanatons or 
progresson through varlous stages of 
practice—Pháp môn giúp hành giả tức thì 
giác ngộ. Pháp môn nầy thường liên hệ đến 
tông Hoa Nghiêm hay Thiền tông (đốn giáo 
không dùng ngôn ngữ văn tự). 

SIx Patrlarch”s (Hui-Neng) views on Sudden 

Teaching: Quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng 

về Đốn Giáo —According to the Platform 

Suữra of the Sixth Patriarchs Dharma 

Treasure, the Sixth Patrlarch, Hui-Neng, 

taught—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ 

Huệ Năng dạy: 

l) “Good Knowing Advisors, when people of 
limited faculties hear this Sudden Teaching, 
they are like the planfts and trees with shallow 
roo(s which, washed away by the great rain, 
are unable to grow. But at the same time, the 
Prajna wisdom which people of limited 
faculties possess 1s fundamenfally no different 
from the Prajna that men of great wisdom 
possess. Hearing this Dharma, why do they 
not become enliphtened? It( is because the 
obstacle of their deviant views 1s a formidable 
one and the root of their afflictions 1s deep. It 


verbal 


qI) 


2) 


4261 


1s like when thick clouds cover the sun. If the 
wind does not blow, the sunlight will not be 
visible. “PraJna” wisdom 1s 1fself neither øreat 
nor small. Living beings differ because theIr 
own minds are either confused or enlightened. 
Those of confused minds look outwardly to 
cultivate in search of the Buddha. Not having 
awakened to theIr self-nature yet, they have 
small roots. When you become enlightened to 
the Sudden Teaching, you do not grasp on(o 
the cultivation of external things. When your 
own mind constantly øIves rIse to right views, 
afflictions and defilement can never stain you. 
That 1s what 1s meant by seeing your own 
nature—“Này thiện tri thức, người tiểu căn 
nghe pháp môn đốn giáo nây ví như là cỏ 
cây, cội gốc của nó vốn nhỏ, nếu bị mưa to 
thì đều ngã nghiêng không thể nào tăng 
trưởng được, người tiểu căn lại cũng như vậy, 
vốn không có trí huệ Bát Nhã cùng với người 
đại trí không sai biệt, nhơn sao nghe pháp họ 
không thể khai ngộ? Vì do tà kiến chướng 
nặng, cội gốc phiển não sâu, ví như đám mây 
lớn che kín mặt trời, nếu không có gió thổi 
mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Trí 
Bát Nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả 
chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng, tâm 
thể bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa 
ngộ được tự tánh tức là tiểu căn. Nếu khai 
ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ 
nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiển 
não trần lao thường không bị nhiễm tức là 
thấy tánh. 

Good Knowing Advisors, those of future 
generatlons who obtain my Dharma, should 
take up this Sudden Teaching. The Dharma 
door including those of like views and like 
practice should vow to receive and uphold 1t 
as 1 serving the Buddhas. To the end of theIr 
lives they should not retreat, and they will 
certainly enter the holy position. In this way, 
1t should be transmitted from generation to 
generation. It is silently transmitted. Do not 
hide away the orthodox Dharma and do not 
transmit 1t to those of different views and 
different practice, 
teachinøs, since 1t may harm them and 
ultimately be of no benefit. I fear that deluded 


who believe ¡In other 


people may misunderstand and slander this 
Dharma-door and, therefore will cut off their 
own nature, which possesses the seed of 
Buddhahood for hundreds of ages and 
thousands of lifetimes—Nầy thiện tri thức, 
đời sau người được pháp của ta, đem pháp 
môn đốn giáo nầy, đối với hàng người đồng 
kiến đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ 
Phật, cố gắng tu thân không dám lui sụt thì 
quyết định vào quả vị Thánh, nhưng phải 
truyền trao, từ trước đến giờ, thầm truyễn trao 
phó chớ không được dấu kín chánh pháp. Nếu 
không phải là hàng đồng kiến đồng hành, ở 
trong pháp môn khác thì không được truyền 
trao, e tổn tiền nhơn kia, cứu cánh vô ích, sợ 
người ngu không hiểu, chê bai pháp môn nây 
rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn chủng tánh Phật. 


Sudden-enlightened meditation: Thiền Đốn 
Ngộ. 


() 


qI) 


An overview of the “Sudden enlightened 
Zen”—Tổng quan về thiển đốn ngộ: Zen sect 
transmitted from Bodhidharma. According to 
Zen master D.T. Suzuki In the Essays in Zen 
Buddhism, Book L, the differentiation of two 
schools under the fifth patriarch, by Hui-Neng 
and Shen-Hsiu, helped the further progress of 
pure Zen by eliminating unessential or rather 
undigested elements. Eventually the school of 
Hui-Neng survived the other proves that his 
Zen was In perfect accord with Chinese 
psychology and modes of thinking—Thiển 
phái được truyền từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 
L sự phân hóa dưới thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
thành hai tông phái của Huệ Năng và Thần 
Tú giúp cơ duyên cho Thiền phát triển thuần 
túy hơn bằng cách tước bỏ những yếu tố 
không cần thiết, hoặc nói đúng hơn, những 
yếu tố không tiêu hóa được. Rốt cùng phái 
Thiển Đốn ngộ của Huệ Năng tổn tại vượt 
qua Thần Tú, chứng tỏ Thiền Đốn Ngộ ứng 
hợp một cách tuyệt hảo nhất với nếp tâm lý 
và cảm nghĩ của người Trung Hoa—. 
Sudden-enlightened Zen ¡1s distinguished by 
four characteristics—Thiển đốn ngộ có bốn 
đặc tính đặc thù: 


4262 


I) Itis not established by words: Bất Lập Văn 
Tự. 


2) I( Is a speclal transmission outside the 
teachings: Giáo Ngoại Biệt Truyền. 

3) It directly points to the human mind: Trực Chỉ 
Nhơn Tâm. 

4) Through It one sees one°s own nature and 


becomes a Buddha: Kiến Tánh Thành Phật. 


Sudden enlightenment: Apprehend instantly to 
Buddha-enlightenment—Đốn ngộ (hoát nhiên đại 
ngộ)}—The doctrine of “Sudden” Enlighenment 
(nstantly to apprehend, or atfain to Buddha- 
enlightenmenf) associated with the Southern 
school of Zen ¡in China, ¡in contrast with the 
Northern school of “Gradual” Enlightenment, or 
Hinayana or other methods of gradual attainment. 
This school was founded by the sixth patrlarch 
Hui-Neng. Immediate awakening or Immediate 
teachng or practice for awakening for the 
advanced. When one finally breaks down a mental 
barrier and suddenly penetrates Into the meaning 
of realiy, the resulting experlence Is called 
“Sudden enlightenment” A  deep 
experience such as “sudden enlightenmentf” 1s not 
a goal In Ifself, but rather Is called to further 
practice. After a sudden enlightenment, one still 
needs to reveal one”s Buddha nature even more. 
Although Zen talks about “sudden enlightenment”, 
1t seems like realizatlons are gained in a gradual 
manner. What ¡1s sudden ¡s the collapsing of the 
last barrier In a series and the experilence of new 
insigh—Lý thuyết giác ngộ bất thần do Thiển 
Nam Tông chủ trương, ngược lại với Thiền Bắc 
Tông hay phái đại giác tuần tự của Tiểu Thừa. 
Trường phái nầy do Lục tổ Huệ Năng, tổ thứ sáu 
của dòng Thiển trung Hoa chủ xướng. Đốn ngộ 
dành cho những bậc thượng căn thượng trí. Khi 
cuối cùng hành giả phá vỡ được bức tường nhận 
thức và hốt nhiên thâm nhập được vào ý nghĩa 
của thực tại. Trạng thái bùng vỡ đột ngột này 
được gọi là “Ngộ”. Ngộ là một kinh nghiệm trực 
giác thâm sâu chứ không phải là cứu cánh của tự 
thân, nhưng nó chỉ nhằm giúp hành giả tiếp tục 
công phu tu tập. Sau khi ngộ, hành giả vẫn cần 
phải tiếp tục làm hiển lộ Phật tánh của bản thân. 
Mặc dù Thiền tông nói về “đốn ngộ” nhưng hình 
như hành giả cũng phải thành tựu những đạo quả 


InfuitIve 


một cách từ từ. Hốt nhiên đây là sự sụp đổ của 
bức tường cản trở cuối cùng để hành giả kinh qua 
một tuệ giác mới nguyên. 
Sudden and gradual realizations: Đốn Tiệm 
Tu Hành—Two views of realizatIon: 
1) Sudden or Instantaneous realization: Đốn 
ngộ—Ngộ tức thì hoặc ngay lúc thực tập— 
Realization occurs at the time of practice. 
Gradual realizaton: Tiệm ngộ—Chứng ngộ 
từ từ theo tiến trình tu tập ——Realization 
Occurs gradually as a process confinuing over 
a period of long line of momenfs. 
Sudden and gradual teachings: Đốn Tiệm 
giáo. 
(Œ)Q The meanings of Sudden and gradual 
teachings—Nghĩa của Đốn Tiệm: Immediate, 
sudden, attainment, with 
gradualness. The two schools of Zen, the 
Gradual and the Sudden, represent different 
facets of the same teaching adapted to 
different types of people in different location. 
To praise one school while disparaging the 
other 1s therefore a form of crazy attachment, 
not appropriate for any Buddhists—Đốn giáo 
đối lại với tiệm giáo. Đốn giáo và Tiệm giáo 
là hai trường phái, cùng tiêu biểu cho giáo lý 
nhà Phật, thích hợp với chúng sanh tùy căn cơ 
trình độ. Vì vậy để cao giáo pháp nầy và phỉ 
báng giáo pháp kia là sự chấp trước điên đại, 
không thích hợp với người Phật tử. 
“Sudden and Gradual Teachings” according to 
the Sixth Patrlarch's point of view 1n the 
Jewel Platform Sutra, Chapter 
EFour—“Đốn Tiệm” theo quan điểm của Lục 
Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, 
Phẩm thứ Tư: The Master instructed the 
assembly: “Good Knowing Advisors, the right 
teaching 1s basically without a division into 
“sudden” and “gradual. People”s 
themselves are sharp or dull. When the 
confused person who gradually cultivates and 
the enliphtened person who suddenly 
connects each recognize the original mind and 
see the original nature, they are no different. 
Therefore, the terms sudden and gradual are 
shown to be false names. Good Knowing 
Advisors, this Dharma-door of mine, from the 


Or In COnfrasf 


qI) 


Dharma 


nafures 


4263 


past onwards, has been established the first 
with no-thought as 1s doctrine, no-mark as IfS 
substance, and no-dwelling as I1ts basis. No- 
mark means to be apart from marks while In 
the midst of marks. NÑo-thought means to be 
without thought while In the midst of thought. 
NÑo-dwelling 1s the basic nature of human 
beinss. In the world of good and evil, 
attractiveness and ugliness, friendliness and 
hostility, when faced with language which 1s 
offensive, critical, or argumenfative, you 
should treat It all as empty and have no 
thought of revenge. In every thought, do not 
think of former states. If past, present, and 
future thoughts succeed one another without 
I1nterruption, 1t is bondage. Not to dwell In 
dharmas from thoupht to thoupht 1s to be free 
from bondage. That is to take no-dwelling as 
the basis. Good Knowing Advisors, to be 
Separate from all outward marks 1s called “no- 
mark.` The ability to be separate from marks 
1s the purity of the Dharma”s substance. Ït 1s 
to take no-mark as the substance. Good 
Knowing Advisors, the non-defilement of the 
mind In all states is called “no-thought.” In 
your thoughts you should always be separate 
from sftates; do not gIve rise to thought about 
them. If you merely do not think of hundred 
things, and so completely rid yourself of 
thought, then as the last thought ceases, you 
die and undergo rebrrth in another place. That 
1S a øreat mistake, of which students of the 
Way should take heed. To misinterpret the 
Dharma and make a mistake yourself might 
be acceptable but to exhort others to do the 
same 1s unacceptable. In your own confusion 
you do not see, and, moreover, you slander 
the Buddha's Sutras. Therefore, no-thought 1s 
to be established as the doctrine. Good 
Knowmg Advisors, why 1s no-thought 
established as the doctrine? Because there are 
confused people who speak of seeing theIr 
own nature, and yet they produce thought 
with regard to states. TheiIr thoughts cause 
deviant views to arise, and from that, all 
defilement and false thinking are created. 
Originally, not one single dharma can be 
obfaned ¡in the self-nature. If there 1s 


something to attain, or false talk of misfortune 
and blessing, that Is just defilement and 
deviant views. Therefore, this Dharma-door 
establishes no-thought as 1s doctrine. Good 
Knowing Advisors, “No” means no what? 
“Thought means thought of what? “No' 
means two marks, no thought of defilement. 
“Thought means thought of the original 
nature of True Suchness. True Suchness 1s the 
substance of thought and thoupht ¡is the 
funcion of True Suchness. The True 
Suchness self-nature gIves rise to thought. lt 
1s not the eye, ear, nose, or tongue which can 
think. The True Suchness possesses a nature 
and therefore gIves rise to thought. Without 
True Suchness, the eye, ear, forms, and 
sounds immediately go bad. Good Knowing 
Advisors, the True Suchness self-nature ø1ves 
rise to thoupht, and the six faculties, although 
they see, hear, feel, and know, are not defiled 
by the ten thousand states. Your true nature 1s 
eternally ¡ndependent Therefore, the 
Vimalakirti Sutra says, '“If one 1s well able to 
discriminate all dharma marks, then, in the 
primary meaning, one does not move.`”—Tổ 
dạy chúng rằng: “Nầy thiện tri thức! Xưa nay 
chánh giáo không có đốn tiệm, tánh người tự 
có lợi độn, người mê thì lần lần khế hợp, 
người ngộ thời chóng tu, tự biết bổn tâm, tự 
thấy bổn tánh, tức là không có sai biệt, do đó 
nên lập ra giả danh đốn tiệm. Nầy thiện tri 
thức! Pháp môn của ta đây từ trước đến nay, 
trước lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, 
vô trụ làm bổn. Vô tướng là đối với tướng mà 
la tướng; vô niệm là đối với niệm mà không 
niệm; vô trụ là bản tánh của người. Ở thế 
gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho đến những 
việc oán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, 
hư dối tranh đua, vân vân, thảẩy đều đem về 
không; không nghĩ trả thù hại lại, trong mỗi 
niệm không nghĩ cảnh trước, nếu niệm trước, 
niệm hiện tại, niệm sau, trong mỗi niệm 
tương tục không dứt gọi là hệ phược. Đối trên 
các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không 
phược, đây là lấy vô trụ làm gốc. Nầy thiện 
tri thức! Ngoài la tất cả tướng gọi là vô 
tướng, hay lìa nơi tướng, tức là pháp thể thanh 
tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Nầy thiện 


4264 


tri thức! Đối trên các cảnh, tâm không nhiễm, 
gọi là vô niệm. Đối trên niệm thường ha 
cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Nếu 
chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, 
một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi 
khác, ấy là lầm to. Người học đạo suy nghĩ 
đó, nếu không biết cái ý của pháp thì tự tâm 
lầm còn có thể, lại dạy người khác, tự mê 
không thấy lại còn chê bai kinh Phật, vì thế 
nên lập vô niệm làm tông. Nây thiện tri thức! 
Thế nào là lập vô niệm làm tông? Chỉ vì 
miệng nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có 
niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần 
lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Tự tánh vốn 
không một pháp có thể được, nếu có sở đắc, 
vọng nói họa phước tức là trần lao tà kiến, 
nên pháp môn nầy lập vô niệm làm tông. Nầy 
thiện tri thức! Vô là vô việc gì? Niệm là niệm 
vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không 
có các tâm trần lao; niệm là niệm chân như 
bản tánh. Chân tức là thể của niệm, niệm tức 
là dụng của chân như, chân như tự tánh khởi 
niệm, không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi 
niệm, chân như có tánh cho nên khởi niệm, 
chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc 
thanh chính khi ấy liền hoại. Nầy thiện tri 
thức! Chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy 
có thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn 
cảnh, mà chơn tánh thường tự tại nên kinh 
nói: “Hay khéo phân biệt các pháp tướng mà 
đối với nghĩa đệ nhất không có động.” 
Sudden teaching: Đốn giáo—See Sudden 
Doctrine. 
Suddenly: At once—Immediately——Ngay lập tức 
(đốn). 
Suddenly injured: Thình lnh bị hại—Those 
who are suddenly Injured by ferocious beasts. This 
1S one of the ten types of people who cannot recite 
the Buddha”s name at near-death time—Những kẻ 
thình lình bị hại bởi dã thú. Đây là một trong mười 
loại người không thể niệm Phật được lúc lâm 
chung—See Ten types of people who cannot 
recite the Buddha”s name at near-death time. 
Suddharasmiprabha-Buddha (skt: 
Quang Phật. 
Sudharma 
dharma. 


Tịnh 


(skÐ): Diệu pháp —Wonderful 


Suddharma-Pundarika Sutra (skt): Kinh Pháp 
Hoa——The Lotus Sutra—See Lotus Sutra. 
Suddhavasa (p): Tác Bình—Tịnh cư Thiên. 
Suddhavasa-deva (skt: Táo Bình Thiên Tử— 
Tác Bình Thiên Tử One who appeared to 
Sakyamumi when a prince, leading him to leave 
home——Vi thiên tử hiện ra dẫn Thái Tử Sĩ Đạt Đa 
xuất gia. 

Suddhipanthaka (skt: Châu lợi bàn đà già. 
Suddhisatyatman (skt): Cái ngã thực sự thanh 
khiết—Real immaculate ego. 

Suddhodana (skt): Thủ Đồ Đà Na—Bạch Tịnh 
Vương—Tịnh Phạn Vương (cha của Thái tử Tất 
Đạt Đa)}—A Sanskrit term ¡interpreted as “Pure- 
Food,” king of Kaplilavastu, husband of 
Mahamaya, and father of Prince Siddhartha and 
was a chieftain of the Sakya tribe. He was the 
king of a small kingdom 1n the foothils of 
Himalayas, northern India, now 1s part of Nepal, 
with 1s capital at Kapllavastu (Kapilavattu-p). 
According to Buddhist legends, he tried to prevenf 
his son so many times from becoming aware of the 
harsh realitles of life, hoping thereby to keep him 
attached to worldly concerns, so that he would 
follow In his footsteps and become a king. After 
his son became a Buddha and returned home, 
however, Suddhodana took refuge im the Three 
Jewels and became ordained as a monk, and 
eventually became an Arhat—Tinh Phạn được 
giải thích là “Thức Ăn Thanh Tịnh,” ông là vua 
nước Ca Tỳ La Vệ, chồng của Hoàng Hậu Ma Da, 
phụ vương của Đức Phật Thích Ca và là tộc 
trưởng của bộ tộc Thích Ca. Ông là vua một 
vương quốc nhỏ, bây giờ là một phần của Nepal, 
kinh đô là Ca Tỳ La Vệ. Theo truyền thuyết Phật 
giáo, vua Tịnh Phạn đã nhiều lần tìm cách ngăn 
chặn không cho con mình biết về thực tế cay đắng 
của đời sống với hy vọng là con ông sẽ tiếp tục 
luyến ái cuộc sống trần tục và theo chân ông mà 
trở thành một vị vua. Tuy vậy, sau khi con ông trở 
thành một vị Phật, ông cũng quy-y Tam Bảo và 
thọ đại giới để trở thành một Tỳ Kheo, rồi sau đó 
đắc quả A La Hán—§ee Kapilavastu. 

Suden (jap): Sư Sùng Truyển (1569-1633), Phật 
giáo Nhật Bản. 


4265 


Sudha (skt): Cam lộ— Thiên thực—Food of the 
øods Include sweet dew, nectar and ambrosia. 
There are two kinds—Thực phẩm của chư Thiên 
gồm nước cam lộ, nước hồ đào và trường sanh bất 
tử. Có hai loại: 


1) White-coloured Food for gods of higher ranks: 
Thực phẩm cho chư Thiên cao cấp màu trắng. 
2) Coloured Food for gods of lower ranks 


(blue—yellow—red): Thực phẩm cho chư 

Thiên cấp thấp hơn thì có nhiều màu (xanh, 

vàng, đỏ). 
Sudhaman (skQ: Tu Đà Tu Ma—A king 
mentioned in the Maha-Prajna-Paramita sastra— 
Một vị vua được để cập tới trong Đại Trí Độ Luận 
(theo Đại Trí Độ Luận, xưa có vua Tu Đà Tu Ma, 
trì giới tỉnh tấn, thường theo hạnh nói thật. Một 
sớm cỡi xe vào vườn chơi thì gặp một vị Bà La 
Môn đi tới xin bố thí. Vua nhận lời và bảo đợi đó 
khi vua trở lại sẽ bố thí. Khi vua vào vườn lại gặp 
vua quỷ hai cánh là Lộc Túc, từ không trung bay 
tới bắt vua bay đi. Đến núi quỷ ở, nó đặt vua 
trong 99 vị vua khác. Vua Tu Đà Tu Ma nước mắt 
như mưa. Lộc Túc hỏi vua Tu Đà Tu Ma vì cớ gì 
mà khóc như trẻ nít, vua Tu Đà Tu Ma nói: Ta 
không sợ chết, chỉ sợ thất tín với vị Bà La Môn, 
và nói rõ lý do cho Lộc Túc nghe. Lộc Túc bèn 
cho về và hẹn bẩy ngày sau phải trở lại. Vua về 
nước bố thí cho vị Bà La Môn và lập thái tử lên 
làm vua. Qua bảy ngày vua đến gặp thái tử bảo là 
đến kỳ hẹn gặp Lộc Túc, thái tử khuyên vua nên 
bổ ý định nầy, nhưng vua đọc ngay bài kệ về 
hạnh nói thật như sau: “Hạnh nói thật là điều răn 
thứ nhất. Hạnh nói thật đi lên thang trời. Nói thật 
là bậc người lớn lao. Hạnh nói sai trái đi vào địa 
ngục. Ta nay giữ lời nói thật thà bỏ tuổi thọ đời 
mình, lòng không hối hận.” Thế rồi vua đến nơi 
gặp Lộc Túc, Lộc Túc nghe vua khởi lên niềm 
tịnh tín, thả ngay vua cùng 99 vua khác trở về). 
Sudhana (skQ: Thiện Tài Bồ Tát—Thiện Tài 
đồng tử—Good Wealth Bodhisattva, mentioned in 
the Flower Adornment Sutra. A disciple that the 
Buddha mentioned ín the Avatamsaka Sutra (Kinh 
Hoa Nghiêm). His name means “Good Wealth” 
and the reason for him to obtain such name was 
that when he was born, myriad treasures suddenly 
appeared father”s 
protagonist in the last and longest chapter of the 


in his home. The main 


Avatamsaka Sutra. In seeking enlightenment, he 
tried to visit and study with fifty-three spiritual 
advisors and became cequal with the Buddha in 
just one lifeime—Bồ Tát Thiện Tài Đồng Tử 
được kể đến trong Kinh Hoa Nghiêm. Thiện Tài 
Đông Tử (trong các chùa , bên trái tượng Quan 
Âm Bồ Tát có đặt tượng Thiện Tài Đồng Tử), một 
Phật tử được Đức Phật nói đến trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Tên ông là Sudhana có nghĩa là “Thiện 
Tài” và lý do ông có tên nầy là vì lúc ông vừa 
mới sanh ra thì đột nhiên châu báu xuất hiện trong 
nhà cha ông. Ông là nhân vật chính trong chương 
cuối cùng và cũng là chương dài nhất trong Kinh 
Hoa Nghiêm. Trong khi tìm cầu giác ngộ, ông đã 
viếng thăm và tòng học với 53 vị thiện hữu tri 
thức và đã trở thành ngang hàng hay bình đẳng 
với Phật trong một đời (Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm Nhập Pháp Giới: “Ngài Văn Thù ở trong 
khu rừng trang nghiêm có 500 vị đồng tử, mà 
Thiện Tài là một người phát tâm trong số 500 vị 
ấy. Thiện Tài sau đó đi về phương nam tham học 
cùng 53 vị tri thức và chứng nhập pháp giới). 
Sudra (skt: Tu Đà Thủ đà la—Servants— 
Farmers and serfs—The fourth and the lowest 
casfte In India at the time of the Buddha. Sudra 1s a 
person of the lowest of the four original classes or 
castes whose business was to serve the three 
higher classes, 1.e. of sÏaves, servants, labourers, 
farmers, etc——Còn gọi là Thủ Đà La, giai cấp 
thấp nhất trong bốn giai cấp ở Ấn Độ vào thời 
Đức Phật còn tại thế. Giai cấp hạ tiện thứ tư và 
thấp nhất trong các giai cấp, nhiệm vụ của họ là 
phục vụ ba giai cấp trên, như những người làm 
mướn, lao động, và nông dân. Aryan chinh phục, 
sai khiến, và bắt buộc làm nô lệ cho ba giai cấp 
vừa kể trên). Nông nô hay giai cấp nông dân và 
tôi mọi (họ là những người bị dân tộc Nhã Lợi 
An—See Four castes in India. 

Sudrsas (skt): Tu Đạt Thiên —Thiện Hiện. 

l1) Beautiful appearing: Well beinge——Welfare— 
Well ˆ Manifest—Good 
Healthy in appearance—Vẻ đẹp đẽ mạnh 
khỏe hiện ra bên ngoài. 

Name of Subhuti: Tên của Ngài Tu Bồ Đề. 
The heaven of lovely form In the desire- 
realm, but said to be above the devalokas: Ái 


manIfestation—— 


2) 
3) 


4266 


Thân Thiên—Vị Trời ở cõi dục giới có thân 
hình tuyệt diệu. 


4) The seventhh Brahmaloka, eiphth of the 
Dhyana heavens: Cõi trời thứ bảy trong Phạm 
giới Thiên. 

5) Heaven of Beautiful Presentation, the third 


heaven in the five pure-dwelling heavens: 
Thiện Hiện Thiên—Cõi Trời thứ ba trong 
Ngũ Tịnh Cư Thiên. 
Sudrsd (skt: The 7? Brahmaloka, 8° of the 
Dhyana Hiện—See 
heavens of the fourth dhyana heaven and Four 
dhyana heavens—See Sudrsas. 
Sudurjaya (sk0: Ground of ¡invincibility—Land 
extremely difficult to conquer—Cực Nan Thắng 
địa—See Ten grounds (T). 
Suffer (v): Chịu khổ. 
Suffer a bad reputation: Mang tiếng xấu. 
Suffer death: Khổ vì chết. 
Suffer a heavy defeat: Đại bại —To suffer a big 
loss. 


Heavens—Thiện NÑine 


Suffer an injustice: Chịu oan—To harbor a 

8rIevance. 

Suffer a misfortune or an accident: Bị nạn. 

Suffer from neuralgia: Đau dây thần kinh. 

Sufferer (n): Người đau khổ. 

Sufferer in niraya: Nê Nhân—Sufferer ¡in 

hell——Kẻ tội đồ trong chốn địa ngục. 

Suffering (a & n): Dukkha (sk)——Đau khổ—Khổ 

đế—Bitterness——Difficulty—Distress—Misery— 

Pain—Suffering—Unhappiness—See Eight winds, 

and Nine truths or postulates. 

) An overview of Sufferine— Tổng quan về 
“Khổ”: There is no equivalent translation in 
English for the word “Dukkha” in both Pali 
and Sanskrit. So the word “Dukkha” 1s often 
translated as “Suffering”. However, this 
English word 1s sometimes misleading 
because 1t connotes extreme pain. When the 
Buddha described our lives as “Dukkha”, he 
was referring to any and all unsatisfactory 
conditions. “These range 
disappointments, problems and difficulties to 


fom  minor 


Intense pain and misery. Therefore, Dukkha 
should be used to describe the fact that things 
are not completely right in our lives and could 


qI) 


]) 


a) 


b) 


be better—Không có từ ngữ dịch tương đương 
trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng 
Pali (Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc 
Phạn), nên người ta thường dịch chữ 
“Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. 
Tuy nhiên chữ “Suffering” thỉnh thoảng gây 
ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ hay 
đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức 
Phật bảo cuộc sống của chúng ta là khổ, ý 
Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa 
mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, 
từ những bực dọc nho nhỏ đến những vần để 
khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ 
đau nát lòng chí đến những tang thương của 
kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” nên được 
dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo 
xẩy ra trong đời sống của chúng ta và chúng 
ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. 

Three main characteristics of Dukkha—Có ba 
đặc điểm chính của Khổ: The Buddha 
characteristics Of 
Dukkha which we face im our dally lives— 
Đức Phật diễn tả ba đặc điểm của Khổ trong 
cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

The suffering of pain—Khổ vì đau đớn: The 
suffering of pain occurs whenever we are 
mentally or physically miserable—Khổ vì đau 
đớn có nghĩa là khi chúng ta bị cảm giác đau 
đớn thể xác hay khổ sở về tinh thần. 

Physical suffering ¡includes headaches and 
scraped knees as well as torment of cancer 
and heart attacks: Đau đớn về thể xác bao 
gồm nhức đầu, đau lưng, nhức nhối do bệnh 
ung thư hay đau thắt tim, vân vân. 

Mental suffering occurs whenever we fail to 
gøet what we want, when we lose something 
we are attached to, or when misfortune comes 
our way. We are sad when our career goal 
cannot be achieved, we re depressed when 
we part from loved ones, We€ are anxIous 
when we are walting to obtain a letter form 
our children, etc—Khổ sở tỉnh thần là khi 
không đạt được điều mà chúng ta mong 
muốn, khi mất sự vật mà chúng ta ưa thích 
hoặc khi chúng ta gặp những bất hạnh trong 
đời. Chúng ta buồn khi nghề nghiệp không 
thành đạt, chúng ta suy sụp tinh thần khi phải 
xa la những người thân yêu, chúng ta cảm 


described three main 


2) 


b) 


3) 


4267 


thấy lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con 
cái, vân vân. 


The suffering of change—Khổ vì sự đổi thay: 
The sufferng of change ¡indicates that 


acfivitles we generally regard as pleasurable 
in fact Inevitably change 
painful—Khổ do sự biến chuyển hay đổi thay 
có nghĩa là những sự việc mà chúng ta thường 
xem là hạnh phúc không bao giờ giữ nguyên 
trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến 
chuyển theo cách này hay cách khác và trở 
thành nỗi thống khổ cho chúng ta. 

When we first buy a new shirt, we like 1t 
because 1t look gorgeous; however, three 
years later, we may be suffering or feeling 
uncomfortable when we wear It because 1t 1s 
old and becomes worn out: Khi chúng ta mua 
một cái áo mới, chúng ta thích nó vì nó trông 
lộng lẫy; tuy nhiên, ba năm sau chúng ta sẽ 
cảm thấy khổ sở hay khó chịu khi mặc lại 
chiếc áo ấy vì nó đã cũ kỹ rách sờn. 

No matter how much we like a person and we 
feel happy when we are with that person; 
however, when we spend too much time with 
that person, 1t makes us uncomfortable. Thus, 
happIness was never Inherent In the person 
we like, but was a product of the Interaction 
between us and that person: Không cần biết 
là chúng ta thích một người như thế nào và 
chúng ta cảm thấy sung sướng khi ở cạnh 
người ấy; tuy nhiên, nếu chúng ta ở bên người 
ấy lâu ngày chầy tháng thì chúng ta sẽ cảm 
thấy khó chịu. Như vậy sự sung sướng không 
phải là bản chất có sẵn trong cái người mà 
chúng ta cảm thấy ưa thích, mà nó chỉ là kết 
quả của sự tương tác trong mối quan hệ giữa 
chúng ta và người ấy. 

The pervasive compounded suffering—Khổ 
vì duyên khởi: The pervasive compounded 
suffering refers to our sifuatlon of having 
bodies and minds prone to pain. We can 
become miserable simply by the changing of 
external conditions. The weather changes and 
our bodies suffer from the cold; how a friend 
treafs us changes and we become depressed. 
Our present bodies and minds compound our 
misery In the sense that they are the basIs for 
our present problems—Khổ vì duyên khởi nói 


and  become 


a) 


b) 


tới hoàn cảnh thân tâm của chúng ta có 
khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cẩm thấy 
khổ sở vì môi trường bên ngoài thay đổi. Thời 
tiết thay đổi làm cho chúng ta cảm thấy lạnh; 
bạn bè thay đổi cách cư xử làm cho chúng ta 
cảm thấy buồn khổ. 

Our present bodies are the basis upon which 
we experience bad health. If we did not have 
a body that was recepfive fo pain, we would 
not fall ill no matter how many viruses and 
germs we were exposed to: Thân thể mà 
chúng ta đang có là cơ sở để cho chúng ta có 
những cảm nhận về sức khỏe tôi tệ. Nếu 
chúng ta không có một cơ thể nhận biết đau 
đớn và nhức nhối thì chúng ta sẽ không bao 
giờ bị bệnh tật cho dù chúng ta có tiếp cận 
với biết bao nhiêu vi khuẩn hay vi trùng đi 
nữa. 

Our present minds are the basis upon which 
we experlence the pain and hurt feelings. If 
we had minds that were not contaminated by 
anger, then we would not suffer from the 
menfal anguish of conflict with others: Tâm 
thức mà chúng ta đang có chính là cơ sở để 
chúng ta cảm nhận những cảm giác đau buồn 
khổ não. Nếu chúng ta có một tâm thức mà 
sân hận không nhiễm vào được thì chúng ta 
sẽ không bao giờ phải chịu cảm giác tức giận 
khi đối nghịch và xúc chạm với người khác. 


(IDSuffering refers to the fact that the body 


l) 


2) 


undergoes suffering, the mind endures 
sufering and the environment Is one of 
suffering— Thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. 
The suffering of the body means that our body 
1S not only Impure, 1t 1s subJect to birth, old 
age, disease and death, as well as to heat and 
cold, hunger and thirst, and other hardships 
that cause us to suffer, preventing us from 
being free and happy: Thân khổ là thân nầy 
đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, 
nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, 
làm cho khổ sở không được tự tại an vui. 

The suffering of the mind means that when 
afflicted, 1t 1s  necessarlly 
consumed by the fire of afflictions, bound by 
the ropes of afflictions, struck, pursued and 
ordered about by the whip of afflictions, 
defiled and obscured by the smoke and dust 


the mind 1s 


3) 


(TV)Categories of “Suffering” 


4268 


of afflictions. Thus, whoever develops 
afflictions 1s lacking in wisdom, because the 
first person he has caused to suffer 1s himself: 
Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị 
lửa phiền não thiêu đốt, giây phiền não trói 
buộc, roi phiền não đánh đuổi sai khiến, khói 
bụi phiền não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên 
người nào khởi phiển não tất kẻ đó thiếu trí 
huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. 

The suffering of the environment means that 
this earth 1s subJect to the vagarles of the 
weather, scorching heat, frigid cold and 
pouring rain, while sentient beings must toil 
and suffer day In and day out to earn a living. 
Tragedies occur every day, before our very 
eyes: Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa 
dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, 
mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đây những 
hiện trạng nhọc nhằn bi thẩm. 

Phân loại khổ: 





(A) Two kinds of suffering—Có hai loại khổ—See 


]) 
a) 


b) 


2) 


(B 


` 


l) 


Two kinds of suffering. 

Internal sufferings—Nội khổ: 

Physical sufferings— Thân Khổ: Sufferings 
from within such as sickness or sorrow——Khổ 
về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu 
đau. 

Mental  suferne—Tâm Khổ: Mental 
suffering such as sadness, distress, Jealousy, 
bifferness, unsafisfaction, unhappiness, etc.— 
Khổ về tinh thần như buồn phiền, ghen ghét, 
đắng cay, bất toại, không hạnh phúc, vân vân. 
External sufferings—Ngoại khổ: Sufferings 
from outside cicumstances  such 
calamities, wars, etc——Khổ từ hoàn cảnh bên 
ngoài như tai họa, chiến tranh, vân vân. 
According to The Connected Discourses of 
the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), 
there are three aspects of Dukkha, or three 
kímnds of duhkha (Pain—Sufferings). All 
sentient beings experience three fypes of 
sufferings—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm 
Tầm Cầu, có ba loại khổ. Chúng sanh mọi 
loài đều kinh qua ba loại khổ: 

Dukkha-dukkha (sk) Khổ Khổ Tánh: 
Dukkha as ordinary suffering—Suffering due 
to pain—Suffering that produce by direct 
causes or suffering of misery, Including 


aS 


2) 


3) 


( 


~< 


Ù) 
2) 
3) 


4) 


physical sufferings such as pain, old age, 
death; as well as mental anxieties—Khổ gây 
ra bởi những nguyên nhân trực tiếp hay khổ 
khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như đau 
đớn, già, chết; cũng như những lo âu tỉnh 
thần. 

Viparinama-dukkha (sk)—Hoại Khổ Tánh: 
Dukkha as produced by change—Suffering 
due change—Suffering by 
deprivation or change—Khổ gây ra bởi những 
thay đổi. 

Samkhara-dukkha (sk—Hành Khổ Tánh: 
Dukkha as conditioned states—Suffering due 
to formations—Suffering by the passing or 
1mpermanency of all things, body and mind 
are impermanen——Khổ vì chư pháp vô 
thường, thân tâm nầy vô thường. 

Four kinds of sufferings—Tứ Chủng Khổ— 
Bốn nỗi khổ của con người—Four miseries— 
sufferinegs—The 
afflictions that are the lot of every man: 
Birth is suffering: Sanh khổ—See (D) (1). 
Old age is suffering: Già khổ—See (D) (2). 
Disease (illness) is suffering: Bịnh khổ—See 
(D) G). 

Death is suffering: Chết khổ—See (D) (4). 


tO loss or 





Four unIversal four 


(D) Eight basic causes of suffering—Bát Khổ: 


l) 


Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, 
trong “Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có tám 
điều đau khổ căn bản—Human beings have 
counfless sufferings; however, Sakyamuni 
Buddha explained the eipht basic causes of 
suffering: 

Suffering of Bith—Sanh Khổ: Bith ¡s 
sufferine—While still in the womb, human 
beings  already feelings 
conscIousness. They also experience pleasure 
and pain. When the mother eats cold food, the 
embryo feels as though It were packed In Ice. 
'When hot food 1s ingested, 1t feels as though 1t 
were burning, and so on. The embryo, living 
as 1f 1S in a small, dark and dirty place, 
1mmediately lets out scream upon birth. From 
then on, all it can do 1s cry when it feels cold, 
hot, hungry, thirsty, or suffers Insect bifes. 
Sakyamumi Buddha in his wisdom saw all this 
clearly and in detail and therefore, described 


have and 


2) 
a) 


4269 


birth as suffering. The anclent sages had a 

saying In this regard 

“As soon as sentient beings escape one 
womb, they enter another, 

Seeing this, sages and saints are deeply 

moved to such compassion! 

The 1llusory body 1s really full of filth, 

ŠwIftly escaping from 1t, we return to Our 

Original Nature.” 

(The Pure Land Buddhism in Theory and 
Most Ven. Thích Thiển Tâm). 
Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có 
ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cảm thấy 
sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì 
thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi mẹ 
ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu 
đốt, vân vân. Thai nhi sống trong chỗ chật 
hẹp tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu 
khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, 
khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà 
thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chỉ 
tiết ấy, nên ngài xác nhận sanh đã là khổ. 
Chính vì thế cổ đức có nói: 

“Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, 

Thánh nhân trông thấy động bi ai! 

Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. 

Thoát phá mau về tánh bản lai.” 

(Niệm Phật Thập Yếu——Hòa Thượng 

Thích Thiển Tâm) 
Suffering of old age—Già Khổ: 
Old age 1s suffering: We suffer when we are 
subJected to old age, which 1s natural. As they 
reach old age, human beings have diminished 
therr faculties; their eyes cannot see clearly 
anymore, their ears have lost their acuIfy, 
therr backs ache easily, their legs tremble, 
eafting 1s not easy and pleasurable as before, 
their memories fail, their skin dries out and 
wrinkles, hair becomes gray and white, theIr 
teeth ache, decay and fall out. : Chúng ta khổ 
đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự 
nhiên. Khi đến tuổi già, cảm quan con người 
thường hết nhạy bén; mắt không còn trông rõ 
nữa, tai không còn thính nữa, lưng đau, chân 
run, ăn không ngon, trí nhớ không còn linh 
mẫn, da mỗi, tóc bạc, răng long. Dù cho bực 
thanh niên tuấn nhã, hay trang thiếu nữ tiên 
dung, khi đến tuổi nầy âu cũng: 





Practice 


b) 


3) 


a) 


“Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. 

Một thân khô kiệt nghĩ buồn tênh!” 

In old age, many persons become confused 
and mixed up when eating or dressing or they 
become unconfrollable of themselves. Their 
children and other family members, however 
close to them, soon ørow tired and fed up. The 
human condition is like that of a flower, ruled 
by the law of impermanence, which, 1f it can 
bring beauty and fragrance, also carries death 
and decayin I1ts wake. In truth, old age 1s 
nothing but suffering and the human body has 
nothing worth cherishing. For this reason, 
Sakyamumi Buddha said: old age 1s suffering! 
Thus, he advised Buddhists to strive to 
cultivate so they can bear the sufferings of old 
age with equanimity—Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, 
khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, 
con cháu dù thân, cũng sanh nhàm chán. Kiếp 
người dường như kiếp hoa, luật vô thường 
chuyển biến khi đã đem đến cho hương sắc, 
nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái 
già thật không vui chút nào, thân người thật 
không đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên 
Đức Phật bảo già là khổ và Ngài khuyên Phật 
tử nên tu tập để có khả năng bình thản chịu 
đựng cái đau khổ của tuổi già. 

SIckness 1s suffering: Suffering because of 
illness—Bệnh khổ. 

To have a body 1s to have disease for the 
body 1s open to all kinds of diseases. So the 
suffering of disease 1s Inevitable. Those with 
small ailments which have an external source 
to those dreadful diseases coming from Inside. 
Some people are afflicted with incurable 
diseases such as cancers or delibitating 
allments, such as osteoporosis, efc. In such 
condition, they not only experience physical 
pain, they also have to spend large sums of 
money for treatment. Should they lack the 
requrred funds, not only do they suffer, they 
create additional suffering for their families: 
Có thân là có bịnh vì thân nầy mở cửa cho 
mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh khổ là không 
tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại 
cảm, đến các chứng bệnh nặng của nội 
thương. Có người vướng phải bệnh nan y như 
lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự 


b) 


4) 


4270 


thân đã đau đớn, lại tốn kém, hoặc không có 

tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại 

gây thêm khổ lụy cho quyến thuộc. 

The sufferings caused by diseases Is more 

painful than the sufferings due to old age. Let 

the slightest 
Somefimes 


Imagine, even tootache or 


headache 1S unbearable. 
However, like or dislike, we have no choice 
but bearing the suffering of sickness. Even the 
Buddha, a perfect being, who had destroyed 
all defilements, had to endure physical 
suffering caused by disease. The Buddha was 
constanfly subJectd to headaches. His last 
1lÌness caused him mụuch physical suffering 
was a wound 1n his foot. 
Devadatta”s hurling a rock to kill him, his foot 
was wounded by splinter which necessiated 
an operation. When his disciples disobeyed 
his teachings, he was compelled to retire to a 
forest for three months. In a foreston a couch 
of leaves on a rough ground, facing fiercing 
cold winds, he maintained perfect equnimIty. 
In paimn and happiness, He lived with a 
balanced mind: Cái khổ về bệnh tật nầy nó 
đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất 
nhiều. Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay 
nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không 
chịu đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không 
muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái bệnh 
khổ nầy. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn 
hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi ô trược, 
mà Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất 
gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu. 
Còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau 
đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc 
Đề Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân 
Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần phải 
mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo 
huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba 
tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên 
nên đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. 
Thế mà Ngài vẫn bình thản. Giữ cái đau đớn 
và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm 
quân bình. 

Death 1s suffering: Suffering because of 
death—Chết khổ. 

All human beings desire an easy birth and a 
peaceful death; however, very few of us can 


As a result of 


b) 


5) 


a) 


fulfll these conditions. At the time of death, 
when the physical body 1s generally stricken 
by disease and In great pain. With the body in 
ths state, the mind 1s  panic-stricken, 
bemoaning the loss of wealth and property, 
and saddened by the impending separation 
from loved ones as well as a multitude of 
similar thoughts. This ¡1s indeed suffering. 
Sentient beings are born with a cry of pain 
and die with even more pain: Sự khổ trong lúc 
chết. Tất cả nhân loại đều muốn sanh an 
nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít người đạt 
được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều sắc 
thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân 
đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc 
ruộng vườn của cải, buồn rầu phải ha bỏ thân 
quyến, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. 
Đa phần chúng sanh sanh ra trong tiếng khóc 
khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội. 

The death 1s unwanted, but ¡t still comes, and 
nobody knows when 1t comes. As fruits fall 
from a tree, ripe or old even so we die In our 
infancy, prime of mankind, or old age. As the 
sun rises in the East only to set In the West. 
As Flowers bloom In the morning to fade In 
the evening. The Buddha taught: “Death 1s 
inevitable. It comes to all without exception; 
we have to cultivate so that we are able to 
face it with perfect equanimity.”: Cái chết 
chẳng ai mời mà nó vẫn đến, và không ai biết 
nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên 
cây, có trái non, trái chín hay trái già; cũng 
vậy, chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh 
xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở 
phía Đông và chỉ lặn về phía Tây. Như hoa 
nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức 
Phật dạy: “Cái chết không thể tránh được, nó 
đến với tất cả mọi người chứ không chừa một 
ai. Chỉ còn cách tu tập để có thể đương đầu 
với nó bằng sự bình thản hoàn toàn. 

Paring with what we love 1s suffering: 
Suffering because of separatlon from loved 
ones—Thương yêu xa lìa khổ. 

Ño one wantfs to be separated from the loved 
ones; however, this 1s inevitable. We still lose 
OUF the demon of death, 
leavng them  helpless 
Separation from loved ones, whether In life or 


loved ones to 


and  forsaken. 


b) 


6) 


a) 


b) 


42/71 


through death, ¡1s indeed suffering: Không ai 7) Suffering 


muốn xa lìa người thân thương; tuy nhiên, đây 
là điều không tránh được. Người thân chúng 
ta vẫn phải chết và chúng ta phải xa họ trong 
khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly tử biệt với 
người thân yêu quả là khổ. 

lf we listen to the Buddha”s teaching “All 
association In life must end with separation.” 
Here 1s a good opportunity for us to practice 
“equanimity.”: Nếu chúng ta chịu lắng nghe 
lời Phật dạy “Cảnh đời có hợp có tan” thì đây 
là địp tốt cho chúng ta thực tập hạnh “bình 
thắn”. 

Meeting with what we hate is suffering: 
Suffering because of confronfaton with an 
undesirable person or thing—Oán tắng hội 
khổ. 

To endure those to whom we are opposed, 
whom we hate, who always shadow and 
slander us and look for a way to harm us 1s 
very hard to tolerate; however, we must 
confront this almost daily 1n our life. There 
are many families in which relafives are not 
of the same mind, and which are constantly 
beset with disputes, anger and acrimony. This 
1s no different from encounfering enemies. 
This ¡is ¡indeed sufferingl: Phải chịu đựng 
người mà mình không ưa, người mình ghét, 
người thường hay chế nhạo phỉ báng và xem 
thường mình quả là khó; tuy nhiên, chúng ta 
phải luôn chịu cảnh nầy trong cuộc sống hằng 
ngày. Lại có nhiều gia đình bà con họ hàng 
thường không đồng ý kiến, nên thường có sự 
tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó 
khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ! 
Thus, the Buddha advised us to try to bear 
them, and think this way “perhaps we are 
reaping the effects of our karma, past or 
present.” We should try to accommodate 
ourselves fo the new sittaion or tfry to 
overcome the obstacles by some other means: 
Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta 
nên cố gắng chịu đựng, và suy nghĩ rằng có 
lẽ chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp 
riêng của mình ở quá khứ hay hiện tại. Chúng 
ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới 
hoặc cố gắng vượt qua các trở ngại bằng một 
số phương tiện khác. 


a) 


b) 


8) 


duc to unfulflled wishes 
(unattained aims)—Cầu Bất Đắc Khổ: 
Unabling to obtain what we wish 1s suffering: 
Our greed 1s like a container without the 
bottom. We have so many desires and hopes 
1n our lives. When we want something and are 
able to get it, this does not often leads to 
happiness either because 1t 1s not long before 
we feel bored with that thing, lose 1nterest 1n 
1t and begIn to want something else. In short, 
we never feel satisfied with what we have at 
the very moment. The poor hope to be rich; 
the rich hope to be richer; the ugly desire for 
beauty; the beauty desire for beautier; the 
childless pray for a son or daughter. Such 
wishes and hopes are Iinnumerable that no 
way we can fulfill them. Thus, they are a 
source of sufferine—Lòng tham của chúng ta 
như thùng không đáy. Chúng ta có quá nhiều 
ham muốn và hy vọng trong đời sống hằng 
ngày. Khi chúng ta muốn một cái gì đó và có 
thể đạt được, nhưng nó cũng không mang lại 
hạnh phúc, vì chẳng bao lâu sau đó chúng ta 
cảm thấy chán với thứ mình đang có và bắt 
đầu mong muốn thứ khác. Nói tóm lại, chúng 
ta chẳng bao giờ thỏa mãn với cái mình đang 
có. Người nghèo thì mong được giàu; người 
giàu mong được giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; 
người đẹp mong đẹp hơn; người không con 
mong được có con. Những ước mong nầy là 
vô kể, chúng ta không thể nào mãn nguyện 
đâu. Thế nên cầu bất đắc là khổ. 

When we want something but are unable to 
get I{, we feel frustrated. When we expect 
someone to live or fo work up fO Our 
expecfation and they do not, 
disappointed. When we want others like us 
and they don”t, we feel hurt: Khi chúng ta 
mong muốn điểu gì đó mà không được toại 
nguyện thì chúng ta cảm thấy thất vọng buồn 
thẩm. Khi chúng ta mong muốn ai đó sống 
hay làm việc đúng theo sự mong đợi của mình 
mà không được thì chúng ta cảm thấy thất 
vọng. Khi mong mọi người thích mình mà họ 
không thích mình cảm thấy bị tổn thương. 
Suffering due to the raging aggregates (all the 
1lls of the five skandhas)—Ngũ Ấm Thạnh 
Suy Khổ: All the illnesses of the five 


we feel 


b) 


4272 


skandhas 1s suffering—To have a body means 
fo experlence pain and diseases on a dally 
basis. Pain and disease also means suffering. 
The five skandas or agpregafes are form, 
feeling, perception, 
consciousness. The skandas of form relates to 
the physical body, while the remaining four 
concern the mind. Simply speaking, this 1s the 
suffering of the body and the mind—Có thân 
là có bịnh đau hằng ngày. Năm ấm là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, 
còn bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách 
đơn giản đây là sự khổ về thân tâm hay sự 
khổ về sự thạnh suy của thân tâm. 

The suffering of the skandas encompasses the 
seven kinds of suffering mentioned above. 
Our physical bodies are subJect to birth, old 
age, disease, death, hunger, thirst, heat, cold 
and weariness: Điều thứ tám nây bao quát 
bảy điều khổ kể trên: thân chịu sanh, già, 
bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc 


volition and 


nhằn. 
Our mind, on the other hand, are afflicted by 
sadness, anger, worry, love, hate and 


hundreds of other vexations. It once happened 
that Prince Siddhartha having strolled through 
the four gates of the city, wifnessed the 
misfortunes of old age, disease and death. 
Endowed with profound wisdom, he was 
touched by the suffering of human condition 
and left the royal palace to find the way of 
liberation: Tâm thì buồn, giận, lo, thương, 
trăm điều phiền lụy. Ngày trước Thái Tử Tất 
Đạt Đa đã dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh 
già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, 
cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên 
đã ha bỏ hoàng cung ầm phương giải thoát. 


(V) The Buddha”s teaching on Suffering——Những 


l) 


lời Phật dạy về Khổ: 

The Buddha that suffering 1s 
everywhere, suffering is already enclosed In 
the cause, suffering from the effect, suffering 
throuphout time, suffering pervades space, 
and suffering governs both normal people and 
samnt. The Buddha said that whatever 1s 
Impermanent 1s suffering because although 
1mpermanence 1s not a cause for suffering, 1t 
Creates occasions for suffering. For not 


teaches 


2) 


understanding of Iimpermanence, we crave 
and cling to obJects in the hope that they may 
be permanernt, that they may yeIld permanent 
happiness. Failing to understand that youth, 
health, and life 1tself are impermanent, we 
crave them and cling to them. We desperately 
hold onto our youth and try to prolong our lIfe, 
yet because they are Impermanent by nature, 
they keep changing rapidly and we will surely 
one day become old and sick. When this 
OCCurs, Impermanence Is the main agent 
which creates occasions for sufferine——Trạng 
thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên 
vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên 
vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). 
Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, khổ nằm 
trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao 
trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm 
lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức 
Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường là khổ 
đau vì vô thường dù không phải là nguyên 
nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ hội cho 
khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng 
ta tham đắm và bám víu vào những đối tượng 
với hy vọng là chúng sẽ thường còn, hoặc 
chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Vì 
không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và 
đời sống tự nó cũng vô thường nên chúng ta 
tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta 
bàm víu một cách tuyệt vọng vào tuổi xuân 
và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc 
chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ 
bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường chính 
là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiển não 
vậy 

The Buddha's teaching on suffering, above 
all, offers a solution to the fundamental 
problem of the human condition. According to 
Buddhism, human existence 1s distinguished 
by the fact that nothing Is permanen(: no 
happiness will last forever, and whatever else 
there Is, there will always be suffering and 
death. The first step in the Buddhist path to 
awakening 1s to recognIze this as the foremostf 
problem of human existence, to see that all 1s 
duhkha. However, this is not a pessimistic 
observation, because while acknowledging 
the ubiquity of duhkha, Buddhism offers a 


4273 


solution In the form of the Path Leading to the 
Cessaton of Duhkha. The Buddha himself 
characterized his teaching by saying: “I teach 
only Duhkha and the cessation of duhkha.” 
Duhkha can be experienced ¡In three ways. 
The first is simply the ordinary suffering that 
affects people when the body 1s In pain. 
Ordinary suffering 1s also menfal pain: 1t 1s the 
grief of not getting what one wanfs or the 
distress caused by separation from loved ones 
or from pleasant conditions. It is also the 
many other paimful sittatons that one 
1nevitably encounters by virtue of being born, 
ageing and dying. Ủnderlying any happiness 
1s the knowledge that whenever there Is 
pleasure or delight, it will not be permanent. 
Sooner or later the vicissitudes of life will 
bring about a change. There Is a Buddhist 
sayvng that even 1m lauphter there 1s 
“duhkha,” laughter 1s 
Iimpermanent. This Instability underlies the 
duhkha which 1s 
dissatisfaction arising from change. It might 
seem that only death can bring about the 
cessation of suffering, but 1n fact death 1s also 
a form of suffering. In Buddhism the cosmos 
extends far beyond the Iimmediate physical 
world perceptible by the senses, and death Is 
merely part of the endless cycle of rebirth. 
Death In Ifself offers no respite because 
actions have consequences 1n future lives far 
beyond death, just as deeds from previous 
lives have affected the present. The third kind 
Of suffering 1s the Inherent interconnectedness 
of actions and deeds, which exceeds human 
Vision and experience. In this sense, suffering 
applies to the universe In 1s totality, and no 
Iimaginable beings, humans, gods, demons, 
animals or hell beings, are exempt from 1t. 
Suffering thus refers not only to everyday 
suffering but also to the whole infinite world 
of possible and seemingly endless forms of 
suffering. No simple translation can capture 
1s full significance. The goal of Buddhism 1s 
the complete and final cessatlon of every 
form of duhkha, and thereby the attainment of 
nirvana, the eradication of greed, hatred and 
delusion, which ties beings to the cycle of 


because all 


second  kind of 


rebrrth. Accordingly, Buddhas and those who 
reach enliehtenment do not experlence 
duhkha, because strictly speaking they are not 
“beings”, nor do they “roll” in the samsara: 
they will never again be reborn. Duhkha 
characterizes the cosmos as a whole, but Its 
predominance varles among the different 
“spheres of existence.” In the world of Pure 
Form, where the great gods dwell, there 1s 
less suffering than In the world of Sense- 
Desire, inhabited by lesser gods, humans and 
other beings. Just the Buddha when he walked 
the earth could enter the World of the Sense- 
Desire, so too can humans enter the World of 
Pure Form. This 1s ordinarily accomplished In 
though diferent kinds of 
absorptions (dhyana). The characteristic form 
Of suffering in this situation 1s Impermanence, 


medifation, 


caused by the meditatorˆs Inability to remain 
eternally In trance. To attain more abiding 
happIness, an ¡ndividual must strive to 
understaand the processes that govern 
movemernt in the cosmos as a whole, namely, 
rebirth and karma, and how they can be 
affected—Trên hết giáo Pháp của Đức phật 
đưa ra một giải pháp đối với vấn để căn bản 
về thân phận con người. Theo Phật giáo, kiếp 
sống con người được nhận ra bởi sự kiện là 
không có điều gì trường tổn vĩnh viễn: không 
có hạnh phúc nào sẽ vững bển mãi mãi dù có 
bất cứ điều gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn 
đau khổ và chia ha. Bước đầu tiên trên con 
đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là 
phải nhận chân ra điều này như là vấn để 
quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng 
tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây không phải 
là một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận 
biết sự hiện diện khắp nơi của “khổ”, Phật 
giáo đưa ra một giải pháp trong hình thức Con 
Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ. Chính Đức 
Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài 
bằng cách nói “Như Lai chỉ dạy về “Khổ” và 
sự 'Diệt Khổ”.” Người ta có thể cảm nhận 
“khổ” theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau 
khổ bình thường, nó tác động đến con người 
khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường 
cũng là sự đau đớn tinh thần: đó là sự đau khổ 
khi không đạt được điều mà người ta ham 


4214 


muốn, hoặc buổn bả do sự xa cách những 
người thân yêu hay những điều thú vị. Nó 
cũng là những nỗi khổ đau khi người ta phải 
đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn bản, 
dù bất cứ loại hạnh phúc nào chúng ta cũng 
nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có 
niềm vui thú hoặc thỏa thích, thì sẽ không có 
sự lâu dài. Không sớm thì muộn những thăng 
trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có 
một câu tục ngữ Phật giáo nói rằng ngay cả 
tiếng cười cũng có sự khổ đau trong đó, bởi vì 
tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không 
bên vững nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất 
mãn phát sanh từ tính thay đổi. người ta 
dường như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể 
mang lại sự diệt khổ, nhưng thực tế thì cái 
chết cũng là một hình thức của đau khổ. Theo 
triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa hơn thế giới 
vật chất gần gũi có thể nhận thức bằng cảm 
giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ 
sinh tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết 
là không còn thở bởi vì những hành động có 
những kết quả trong đời sống tương lai, vượt 
xa hơn sự chết, giống như những hành động từ 
kiếp quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại. Loại 
khổ thứ ba là mối liên kết cố hữu của những 
việc làm và những hành động vượt quá cảm 
nhận và sức tưởng tượng của con người. 
Trong ý nghĩa này 'khổ” áp dụng cho toàn thể 
vạn vật và những chúng sanh không tưởng, 
con người, chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ 
đều không thể tránh khỏi “khổ”. Như vậy 
'khổ' không chỉ để cập đến cái khổ hàng 
ngày mà có thể cho toàn thể thế giới vô tận 
và dường như những hình thức của sự khổ bất 
tận . Không có một sự giải thích đơn giản nào 
có thể diễn tả tâm quan trọng của nó. Mục 
tiêu của Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ và 
kết thúc mọi hình thức của “khổ” và từ đó đạt 
được Niết Bàn, diệt tận gốc tham, sân, si là 
những mấu chốt trói buộc vòng sanh tử luân 
hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và những ai 
đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu 
'khổ” nữa, bởi vì nói một cách chính xác họ 
không còn là “người” hoặc cũng không còn “bị 
cuốn' trong vòng luân hồi sanh tử nữa: họ sẽ 
không bao giờ tái sanh. “Khổ” biểu thị vũ trụ 
như là một khối trọn vẹn, những phần nổi trội 


của nó biến đổi trong “những cõi sống.” 
Trong cõi sắc giới, ở đó những vị đại phạm 
thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục 
giới của loài người, các vị trời và các chúng 
sanh khác ít sinh sống hơn. Giống như Đức 
Phật khi Ngài đi trên trái đất, Ngài có thể đi 
vào cõi Dục Giới, như vậy con người cũng có 
thể đi vào cõi Sắc Giới. Thông thường sự kiện 
này được đạt tới trong thiển định, qua nhiều 
giai đoạn an chỉ định khác nhau. Hình thức 
đặc trưng của khổ trong tình huống này là vô 
thường, được tạo nên bởi sự việc hành giả 
không có khả năng để duy trì trạng thái nhập 
định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái hạnh 
phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực hơn 
để hiểu được tiến trình chi phối sự chuyển 
động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó là 
tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng 
có thể bị tác động. 

**. See Three kasaya. 

Suffering and afflictions: Pain and afflictions— 

Khổ đau và phiền não. 

Suffering of beỉng separafed from those 

whom one loves: Ái biệt ly khổ—See Eight 

sufferings (Š). 

Suffering and bitterness: Pain and bitterness— 

Khổ đau và cay đắng. 

Suffering of birth: Sanh khổ. 

l1) At the moment of birth, both mother and baby 
suffer. During pregnancy, the mother lose her 
appetite and sleep, she often vomits and feels 
very wWeary. At bí, she suffers from 
hemorrhage or her life may be In danger In 
some difficult cases. For the baby, since 
embryo, It 1s shut up In the dark, wet womb 
and narrower than In prison for nine months or 
even longer. When the mother 1s hungry, It 
feel haggard; when she 1s full, it ¡is squeezed. 
A screaming at birth 1s nothing but a sign of a 
long string of suffering days——Trong lúc sanh, 
cả mẹ lẫn con đều khổ. Khi có thai, người mẹ 
biếng ăn mất ngủ, thường hay nôn mữa và rất 
ư là mệt mỏi. Vào lúc lâm bổn, người mẹ 
phải chịu khổ vì hao mòn tinh huyết, và trong 
vài trường hợp có thể nguy hiểm đến tánh 
mạng. Về phân đứa trẻ, từ lúc còn là thai nhi 
nằm trong bụng mẹ bẩn ướt và chật hẹp hơn 


4275 


lao tù trong chín tháng hay lâu hơn. Lúc mẹ 
đói thì con phờ phạc, khi mẹ no thì con bị dồn 
ép khó bể cựa quậy. Đến ngày chào đời, thì 
tiếng khóc chỉ là một dấu hiệu báo trước một 
chuỗi dài khổ đau phiền não. 
2) Human beings have countless sufferinøs; 
however, Sakyamuni Buddha explained the 
eight basic causes of suffering—Chúng sanh 
có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” 
của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn 
bản—See Eight sufferings. 
Suffering of bỉrth, old age, sickness and 
death: Birth ¡s suffering, old age or growing old 1s 
sufering, sickness 1s suffering, death 1s 
suffering—Sanh Lão Bịnh Tử Khổ—See Eight 
sufferinøs. 
Suffering is bodhi: Phiền não là Bồ đề. 
Suffering and the cause ïn the present lifc: 
Thế gian nhân quả—S§ee Two aspects of cause 
and effect. 
Suffering, cause of suffering, extinguishing 
of suffering, and the way to the extinction of 
suffering: Khổ Tập Diệt Đạo—See Four Noble 
Truths. 
Sufferings are ceaseless: Thụ Khổ Vô Gián— 
See Five untinterrupted hells. 
Suffering due to change: Viparinama-dukkha 
(sk): Hoại Khổ Tánh —One of the three kinds of 
suffering, the other two are suffering due to 
formations and due to pain. Dukkha as produced 
by change, or suffering by loss or deprivation or 
change—Một trong ba loại khổ, hai loại kia là 
hành khổ và khổ khổ. Hoại khổ gây ra bởi những 
thay đổ—See Three dharmas (XXHU, Three 
kinds of sufferings, and Eight sufferings. 
Suffering of contact with those whom we 
dislike or those who dislike us: Suffering 
because of confronting with an undesirable person 
or thing—Oán tắng hội khổ (không ưa mà cứ mãi 
gặp)—One of the eight sufferings, suffering of 
contact with those whom we dislike or those who 
dislike us, or meeting with the uncongenmial (to 
have to meet the hateful). An undesirable person 
or thing 1s similar to an enemy whom we dislike. 
So we suffer when we encounter those whom we 
dislike, hate or oppose, whom we think that they 


always attempt to slander us and look for ways to 
harm us—Một trong bát khổ, khổ vì phải luôn gặp 
gỡ người mình không thích hay người không thích 
mình. Một người hay một vật mà chúng ta không 
thích cũng giống như một kẻ thù mà chúng ta ghét 
bỏ. Như vậy chúng ta phải khổ đau khi gặp những 
người nầy vì chúng ta nghĩ rằng họ luôn tìm cách 
hãm hại chúng ta—See EIght sufferings. 
Suffering of death: Misery of death—Pain of 
death—Chết khổ. 

1l) Human beings always feel a very strong 
attachment to life, even thouph they are 
stricken by incurable diseases and other great 
pain. Beside, human beings always bemoan 
the loss of wealth and property, and are 
saddened by the impending separation from 
loved ones as well as a multtude of similar 
thoughts—Chúng sanh luôn chấp vào cuộc 
sống, dù phải chịu bao nhiêu là bệnh hoạn bất 
trị và đau đớn. Ngoài ra, chúng sanh cũng 
luôn than khóc vì những mất mát tài sẳn và 
tiên của, họ cũng luôn buôn phiền vì phải xa 
ha những người thân thương và những ý nghĩ 
tương tự. 

Human beings have countless sufferinss; 
however, Sakyamuni Buddha explained the 
eight basic causes of suffering—Chúng sanh 
có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” 


2) 


của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn 
bản—See Eight sufferings. 
Suffering of decay: Viparinamadukkhata (skt—— 
Suffering inherent in the changing—Hoại Khổ. 
l1) The suffering of decay of the body due to the 
contradictions of the four great elements: Nỗi 
khổ do sự hoại diệt của thân, khi tứ đại luôn 
lấn át lẫn nhau. 
The suffering of decay of reaction from Joy, 
etc.: Nỗi khổ khi niềm vui bị hủy hoại. 
One of the three aspects of dukkha, the 
suffering of decay, or destruction—Một trong 
tam khổ, nổi khổ của sự hoại diệ—See Eight 
sufferings. 
See Eight sufferings and Three Types of 
Suffering. 
Suffering of destrucfion: Hoại Khố—See 
Suffering of decay. 


2) 


3) 


+ 


42/6 


Suffering by direcf causes: One of the three 
kinds of suffering—Khổ khổ, một trong ba loại 
khổ—See Three Types of Suffering. 

Suffering of Disease (sickness): Bệnh Khổ. 

1l) Human beings have countless sufferings; 
however, Sakyamuni Buddha explained the 
eight basic causes of suffering—Chúng sanh 
có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” 
của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn 
bản—See Eight sufferings. 

Sentient beings” body 1s open to illness, and 
1lÌness means suffering. Thus, human beings 


2) 





are always subJect to Illnesses and 
sufferings—Thân thể chúng sanh luôn mở 


rộng đón chờ bệnh hoạn (có thân là có bệnh), 

mà bệnh là khổ. Vì thế mà con người luôn 

chịu bệnh hoạn và khổ đau. 
Suffering and distracted humanity: Nhân loại 
đang đau khổ và cuồng loạn 
Suffering due to formations: Samkhara- 
dukkha (skÐ: Hành Khổ Tánh-Dukkha as 
conditioned states—=One of the three kinds of 
suffering, the other two are suffering due to 
change and due to pain. Suffering by the passing 
or Impermanency of all things, body and mind are 
impermanent—Một trong ba loại khổ, hai loại kia 
là hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ là khổ vì chư 
pháp vô thường, thân tâm nây vô thường—See 
Three kinds of sufferings. 
Suffering, Empty, Impermanent, Egoless 
(Selfless): Khổ, Không, Vô thường, Vô ngã. 
Suffering from emptfiness: Khổ Không—See 
Four basic subJects of Buddhist meditaton and 
Four kinds of mindfulness. 





Sufferings from outside cỉireumstances such 
as calamifies, wars, etc: Ngoại khổ—Khổ từ 
hoàn cảnh bên ngoài như tai họa, chiến tranh, vân 
vân—External sufferings—See Two kinds of 
suffering. 

Sufferings from within such as sickness or 
sorrow: Thân Khổ —Khổ về thể chất từ bên 
trong như bịnh hoạn 
sufferings—See Two kinds of suffering. 
Suffering of frustrated desire: Cầu bất đắc 
khổ—Suffering  due unfulflled wishes 
(unaffained aims or denial of one”s desires)—We 


sầu đau: Physical 


{O 


have many wishes in our life and want to fulfill 
them; however, life is not easy as we think. We 
cannot fulfill what we wish. So we suffer when 
those wishes are denied or cannot be fulfilled— 
Chúng ta có nhiều ước muốn trong đời sống và rất 
muốn được thỏa nguyện; tuy nhiên, đời sống 
không dễ dàng như ta tưởng. Chúng ta luôn không 
thể hoàn thành những ước nguyện nầy. Vì thế mà 
chúng ta luôn khổ đau mỗi khi chúng ta không 
được thỏa nguyện—See Eipht sufferings. 
Suffering by impermanency: One of the three 
kinds of sufferinge—Hành khổ, một trong ba loại 
khổ—See Three Types of Suffering. 


Suffering inherent in the changing: 
Viparinama-dukkhata (skt)——Hoại khổ. 
Suffering inherent in the formafions: 


Samskara-dukkhata (skt)—Hành khổ—See Three 
đdharmas (XXIII). 

Suffering by loss or deprivation: Viparinama- 
dukkha (sk—Dukkha as produced by change—— 
Suffering due to change—One of the three kinds 
of suffering—Hoại khổ, một trong ba loại khổ— 
See Three kinds of sufferings. 

Suffetring duc to mecfing with the 
uncongennial (meeting with what we hate): 
Oán Tắng Hội Khổ -Human beings have 
countless sufferings; however, Sakyamuni Buddha 
explained the eight basic causes of suffering— 
Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong 
“Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ 
căn bản—See Eight sufferings. 

Suffering of old age: Già Khổ—One of the 
eight sufferings (một trong tám nỗi khổ đau). 

l) As we grow old, we confinue to suffer from 
the degeneration of our body. Our faculties 
degenerate, our eyes become blurred, our 
ears have lost theIr acuity, our teeth have 
ached and fallen out, our back becomes bent, 
hands lepgs tremble, gait 
unsteady, our memory becomes weaker and 
weaker—Khi chúng ta già, thân chúng tiếp 
tục chịu cảnh khổ của sự suy thoái hay lão 
hóa. Lục căn suy thoái, mắt mờ, tai điếc, răng 
long, lưng còng, chân tay run rẩy, đi đứng khó 
khăn và trí nhớ yếu dần. 

Human beings have countless sufferinss; 
however, Sakyamuni Buddha explained the 


and becomes 


2) 


4277 


eight basic causes of suffering—Chúng sanh 
có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” 
của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn 
bản—See Eight sufferings. 
Suffering due to pain: Dukkha-dukkha (skÙ— 
Khổ Khổ Tánh—Dukkha as ordinary suffering— 
Suffering as pain—One of the three kinds of 
suffering, the other two are suffering due to 
formatons and due to change. Suffering that 
produce by direct causes or suffering of misery, 
Including physical sufferings such as pain, old age, 
death; as well as mental anxIeties—Một trong ba 
loại khổ, hai loại kia là hành khổ và hoại khổ. 
Khổ khổ gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp 
hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác thân như 
đau đớn, già, chết; cũng như những lo âu tĩnh 
thần—See Three dharmas (XXII), and Three 
kinds of sufferings. 
Suffering or pain: Dukhendriya (skt—Khổ 
căn—See Twenty two roofs. 
Suffering due to the raging aggregates (all 
the ïIIs of the five skandhas): Ngũ Ấm Thạnh 
Suy Khổ. 
I1) Suffering of all the 1lls of the five skandhas— 
Thịs 1s the suffering of a body and mind that 
are demanding 
uneontrollable—Đây là sự khổ đau về những 
thạnh suy của thân tâm mà chúng ta không 
kiểm soát được nên khổ đau phiển não. 
Human beings have countless sufferinss; 
however, Sakyamuni Buddha explained the 
eight basic causes of suffering—Chúng sanh 
có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” 


{OO and almost 


2) 


của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn 

bản—See Eight sufferings. 
Suffering resulting from being tied to deeds 
and their karma consequences: Nghiệp Hệ 
Khổ Tướng—Bị buộc vào nghiệp thiện ác mà 
cảm khổ quả sanh tử—See Six coarser stages. 
Suffering resulfing from evil conductf: The 
physical and mental suffering resulting from evil 
conduct, chiefly in previous lives—Khổ quả, nỗi 
đau khổ về vật chất hay tinh thần cho những hành 
động xấu ác từ trước. 
Suffering due to separation from loved ones 
(parting with what we love): Ái Biệt Ly Khổ— 


Human beings have countless sufferingøs; 
however, Sakyamuni Buddha explained the eight 
basic causes of sufferine—Chúng sanh có vô số 
nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế 
Tôn có tám điều đau khổ căn bản—See Eight 
sufferinøs. 

Suffering of separation from our loved ones: 
Ái biệt ly khổ—See Suffering due to separation 
from loved ones. 

Suffering of separation from whom we love 
dies: Tử biệt ly khổ—See Suffering due to 
separation from loved ones. 

Suffering from sickness: Bệnh khổ—See Eight 
sufferings. 

Suffering state of karma bondage: Nghiệp Hệ 
Khổ Tướng— Trạng thái khổ gây nên bởi sự trói 
buộc của nghiệp. 

Sufferings and troubles: Khổ đau phiền não— 
Khổ não. 

Suffefring duc to unfulfiled wishes 
(unattained aims): Cầu Bất Đắc Khổ—Human 
beings sufferings; however, 
Sakyamuni Buddha explained the eight basic 
causes of suffering— Chúng sanh có vô số nỗi 
khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế Tôn 
có tám điều đau khổ căn bản—See Eight 
sufferings. 

Suffice to do something: Be enough to do 
something—Có đủ để làm việc gì. 

Sufficiency of insight: Minh túc—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười minh túc của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại quang minh vô thượng nơi tất cả 
Phật pháp của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of sufficlency of Insight of Great Enlightening 
Beings. Great Enlightening Beings who abide by 
these can affain the supreme Illumination of all 
teachings of the Buddhas—See Ten kinds of 
sufficlency of Insight of Great Enlightening 
Beings. 

Sufficient (a): Đầy đủ—Sung mãn. 

Sufficient inteligence: Đủ trí khôn. 

Sufficient roots of øoodness: Thiện căn đây 
đủ—See Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings (10). 


have counfless 


4278 


Suffocated: Bị ngạt. 

Suffragettes: Hội đòi hỏi nữ quyền. 
Sugandhara (skt): Name of a Kashmir monk— 
Tên của một nhà sư người Kashmir. 

Suøafa (skt): Svagata (skÐ. 


l) Well come or well departed, tile of a 
Buddha: Tô Yết Đa—Như Lai Như Khứ, danh 
hiệu của một vị Phật. 

2) The Blessed One: Thiện Thệ—Đấng Thiện 


Thệ, một danh hiệu của 

departed—A tifle of a Buddha. 
Sugatacetana (skU: Ni Tư Phật—A disciple who 
slighted Sakyamumi In his former Iincarnation of 
Never-Despite, but who afferwards attained 
through him to Buddhahood—Một vị đệ tử, người 
đã khinh thị Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong tiền 
kiếp khi Ngài còn là Thường Bất Khinh Bồ Tát, 
nhưng về sau nầy nhờ Phật Thích Ca thọ ký mà 
thành Phật Ni Tư. 
Sugafi (sk): Blising world—-Happy fate— 
Bliss—Cảnh giới hoan lạc. 
Suhada (p): A friend—Người bạn. 
Suhajja (p):\: Amity—Friendship—Tình bạn. 
Suhita (p): Satisfied (a)—Thỏa mãn. 
Sui and T?ang Dynasfies: Thời đại nhà Tùy và 
nhà Đường (bên Trung Hoa). 
Suibi-Mugaku (jap): Zen Master Shui-Wei-Wu- 
Xue—Vô Học Thúy Vi Thiền Sư—See Wu-Xue- 
Shui-Wel. 
Suicide (n): Immolaton—Killing oneself—To 
take one”s life—Tự vận—According to Buddhist 
doctfrine, a man cannot avoid suffering by taking 
his life, nor does he escape from the wheel of life 
by so dong. Obtainn one's líe 1s difficult; 
therefore, taking one°s life 
Opportunity of enlightenment—Theo giáo thuyết 
Phật Đà, con người không thể tránh được khổ đau 
hay luân hổi sanh tử bằng cách tự vận. Được thân 
người là khó, vì thế tự vận là phí phạm cơ hội giác 
ngộ của chính mình. 
Suigan-Kashin (jap): Zen master Tsui-Yen Ke 
Chen (Chinese)—Thiển sư Thúy Nham Khả Chân 
(Trung Quốc)—S§ee Ts ui-Yen. 
Suit (v): Thích hợp. 


Phật—Well 


IS a Was(t© Of 


Suit the capacity of the hearers: Đương Cơ— 
To suit the ability, 1e. of hearers, as did the 
Buddha; to avail oneself of an opportunity—Đức 
Phật thuyết pháp hợp với căn cơ của chúng sanh 
khiến họ được an lạc. 

Suitability: Natural or fundamental quality— 
Original endowment and nature——Cơ căn. 
Suifable to the place: Tùy Phòng——According to 
place; in whatever place; wherever—Tùy theo nơi 
hay bất cứ nơi nào. 

Suited to the occasion: Seasonable occasion— 
Ứng thì phân biệt (biện luận đúng lúc đúng 


thờ) —See Seasonable occasion, and Eipht 
characteristics of a Buddha”s speaking. 
Sujafa (sk0: Tu Già Đa Thiện sanh—A 


generous lady who offered the Buddha some milk 
rice fo gIve him some sfrength to restore his 
weakened body. Daughter of a land owner In the 
vilage of Senani near the small city of Uruvela 
during the Buddha's time, presentday UDrel 
village which 1s situated six miles from the city of 
Gaya In the Gaya district of the Bihar sfate In 
northeast India. Sujata made a promise to the God 
of the banyan tree near by that she would offer a 
meal of milk-rice to the God 1f she gave birth to a 
son. Her wish was fulfilled, the son was born, and 
she sent her maid to prepare the place for the 
offering. Her maid, finding Siddhartha siting 
under the banyan, thought that he was the tree- 
God present In person to receive the offering. She 
brought the news to Sujata, who In great Joy, 
broupht the food ¡in a golden bowl and offered 1t to 
hìm. This was the only meal of the Buddha 
previous to the night of his enlightenment after 49 
days of his siting meditaton under the Bodhi- 
Tree which 1s located in the Budha-Gaya village 
1n the Bihar state of northeast India. 


4279 






* Tụ the enciedf Plare le ` 
ˆ §gjsh f vibat uaan (Ñokrgec, ) 
- heloffrsd mlkviee bŸẩxfha „ 

“St ~ 
unậkr fẻ BanuJan Ít - 


tụ Än(4(pJtt4 





(Sujata Temple near Bodhgaya——Tháp thờ SuJata) 


Tu Già Đa là một phụ nữ quảng đại, ngươì đã 
cúng dường bát cháo sữa giúp cho Đức Phật lợi 
sức sau những năm tháng tu theo khổ hạnh. Nàng 
là con gái của một điển chủ trong vùng Senani 
gần thị trấn Ưu Lâu Tần Loa trong thời Đức Phật 
còn tại thế, nay là làng Urel cách thị trấn Gaya 6 
dậm trong quận Gaya thuộc tiểu bang Bihar trong 
vùng đông bắc Ấn Độ. Nàng Tu Già Đa phát tâm 
hứa sẽ dâng cúng cho vị thần cây đa cạnh nhà một 
bữa ăn cháo sữa nếu như nàng sanh được con trai. 
Lồng mong ước của nàng được mãn nguyện sau 
khi nàng hạ sanh một cháu trai. Nàng sai người 
hầu gái sửa soạn nơi cho cô đến lễ bái tạ ơn. Khi 
ra đến nơi, người gái thấy thái tử Sĩ Đạt Đa ngôi 
dưới gốc cây đa, tưởng Ngài là vị thần cây hiện ra 
để thọ nhận lễ vật, bèn chạy về thông báo cho Tu 
Già Đa. Tu Già Đa rất vui mừng, mang thức ăn 
đựng trong bát vàng đến cúng dường cho Ngài. 
Đây là bữa ăn duy nhất của Đức Phật trước khi 
Ngài chứng đạo giác ngộ sau 49 ngày ngồi thiển 
định dưới cội cây Bồ Đề tại làng Bồ Để Đạo 
Tràng (Phật Đà Ca Da) trong tiểu bang Bihar, 
miễn đông bắc Ấn Độ. 

Suju (p): Upright (a)—Thẳng đứng. 

Suka (skt): Một trong những danh hiệu của Đức 
Phật —One of the Buddha”s epithets. 

Sukara (p): A pig—Con heo. 

Sukarika (p): A dealer in swine (pork-butcher)— 
Người hàng thịt. 

Sukha (p): Hỷ lạc —Happiness—According to the 
Abhidharma, “Sukha” 1s a Jhana factor meaning 
pleasant mental feeling. It is Identical with “joy” 
or “bliss.” Sukha 1s identical with Somanassa, Joy, 
and not with the sukha of pleasant bodily feeling 


that accompanies wholesome-resultant body- 
consciousness. This “Sukha” rendered as bliss, 1s 
born detachment from sensual pleausres; It 1s 
therefore explained as unworldly or spiritual 
happiness (niramisasukha). Though “PHi” and 
“Sukha” closely they 
distinguished In that “PIH” 1S a conative factor 
belonging to the aggregate of mental formations, 
while “Sukha” 1s a feeling belong to the agøregate 
of feeling. “Pit” 1s compared to the delight a 
weary traveler would experience when coming 


are connected, are 


across an oasis, “Sukha” to his pleasure after 
bating and drinking  “Sukha” helps us 
encountering the hindrances of restlessness and 
worry—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 
lạc là một yếu tố thiển na có nghĩa là an lạc hay 
hạnh phúc yên tĩnh. “Sukha” đồng nghĩa với 
“Somanassa.” Đây là trạng thái thích thú không 
liên quan đến lạc thú vật chất. “Sukha” nầy chính 
là hậu quả của sự từ bỏ thú vui vật chất. Dù nghĩa 
của “PhỶ' và “Lạc” liên hệ mật thiết với nhau, 
chúng vẫn khác biệt nhau, “phỶ” thuộc về hành 
uẩn (tạo cho hành giả trạng thái cảm nghe hứng 
thú trong để mục), còn “Lạc” là cảm giác giúp 
cho hành giả thỏa thích hưởng thọ để mục. Phỉ 
được so sánh với một khách lữ hành đi trong sa 
mạc mệt mỗi thấy xa xa có một ốc đảo (trạng thái 
vui mừng trước khi thật sự thọ hưởng). Khi đến tận 
ốc đảo tắm rửa và uống nước thỏa thích là “Lạc.” 
Lạc giúp ta đối đầu với những triỀn cái trạo cử và 
lo âu trong thiển na—See Eight winds. 
Sukha-citta (skU: Tâm An Lạc——According to 
The Avatamsaka Sutra, this is one of the eleven 
minds that lead to enlightenment. The desire to 
make others happy, which comes from seeing 
them suffer all forms of pain—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, đây là một trong I1 tâm dẫn đến giác 
ngộ. Mong làm cho kẻ khác hạnh phúc, vì thấy họ 
chịu đựng đủ mọi hình thức khổ não—See Eleven 
minds that lead to enlightenment. 

Sukhavafi (skt: An lạc quốc—Cực Lạc—Tây 
Phương Cực Lạc Tịnh độ (nơi hỷ lạc cực độ)— 
Amitabhas Happy Land—Extremely happy— 
Highest Joy——Pure Lands—Western Pure Land— 
Land of Ulũumate Bliss—Ultimate Bliss—An 
dưỡng Quốc —Name of the Land of Ultimate 
Bliss, or the Pure Land of Amitabha in the West. 


4280 


A Sanskrit term for “Joyous Land.” The paradise 
of Amitabha Buddha. This 1s the Pure Land in the 
west of Amitabha Buddha, said to be located in 
the west, one of the most Important Buddha fields 
to appear In the Mahayana. By his karmic mertit, 
Buddha Amitabha created and reigned In this Pure 
Land. The Pure Land sect believes that through 
fathful devoton to Amitabha and through 
reciting his name, after death, one can be reborn 
1n the Western Paradise to continue a blissful life 
until entering nirvana. Ít is the central focus of the 
relipIous practice of the “Pure Land” schools in 
East Asia, which believe that It 1s a place in which 
the conditions are optimal for the attainment of 
Buddhahood. This idea 1s connected with the 
prevalent noton that this 1s the final of the 
degeneraton of the dharma, the 
capacities of humans have degenerated to such an 
extent that It 1s no longer possible to gain salvation 
(Iberation) through one”s own efforts. Thus, the 
WIS€T COurse OŸ action 1s to cultivate toward rebirth 
in Sukhavati, so that one may attain buddhahood 
1n one”s next lifetime. The wondrous qualifles of 
this paradise are described In several texts, mosf 
popularly the Sukhavati-Vyuha-Sutra, Smaller and 
Larger. Sukhavati means the Western Land of 
Amitabha Buddha, the highest Jjoy, name of the 
Pure Land of Amitabha Buddha In the west. The 
Western Paradise which 1s outside the triple realm 
and beyond samsara and retrogression. The 
Western Paradise 1s one of the most Important of 
the Buddha-fields to appear in the Mahayana. 
Amitabha Buddha created the Pure Land by his 
karmic merit. The Pure Land sect believes that 
through faithful devotion to Amitabha and through 
recitation of his name, one an be reborn there and 
lead a blissful life until entering Nirvana—Tên 
một cõi Phật, quốc độ của Đức Phật A Di Đà, còn 
gọi là Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là An Dưỡng, 
An Lạc, Vô Lượng Thanh Tịnh Độ, Vô Lượng 
Quang Minh Độ, Vô Lượng Thọ Phật Độ, Liên 
Hoa Tạng Thế Giới, Mật Nghiêm Quốc, hay 
Thanh Thái Quốc. Phạn ngữ có nghĩa là “Thiên 
đường của Đức Phật A Di Đà.” Đây là Tây 
Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, một trong 
những vùng đất Phật quan trọng được nhắc đến 
trong phái Đại Thừa. Phật A Di Đà lập ra và ngự 
trị nhờ công hạnh của Ngài. Trường phái Tịnh Độ 


in which 





quan niệm rằng những ai tin tưởng và niệm hồng 
danh của Ngài, thì khi chết sẽ được vãng sanh vào 
Tây phương cực lạc, sống đời thanh thản cho đến 
khi nhập Niết Bàn. Đây là tâm điểm cho việc tu 
tập của trường phái “Tịnh Độ” trong vùng Đông 
Á, nơi người ta tin tưởng là nơi có những điều kiện 
lý tưởng cho việc tiến tu thành Phật. Ý tưởng này 
liên hệ với khái niệm thịnh hành rằng thời bây giờ 
là thời mạt pháp, khả năng con người kém cỏi 
không còn có thể tự tu tự cứu lấy mình được nữa. 
Vì thế con đường tu tập khôn ngoan nhất là cố 
gắng tu tập về cõi Cực Lạc, để có thể thành Phật 
trong kiếp kế tiếp. Những phẩm chất kỳ diệu của 
cõi thiên đường này đã được diễn tả trong nhiều 
kinh điển, phổ thông nhất là trong Kinh A Di Đà, 
cả tiểu bổn lẫn đại bổn. Tây phương Cực lạc vượt 
ngoài tam giới luân hồi. Đây là một trong những 
đất chính của Phật được trường phái Đại Thừa 
thừa nhận. Đức Phật A Di Đà lập ra Tây Phương 
Cực Lạc nhờ chính ngay công đức tu tập của Ngài. 
Trường phái Tịnh độ tin rằng việc trì nệm hồng 
danh của Ngài cho phép tín đổ vãng sanh về Tịnh 
Độ sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết bàn 
(Đức Phật Thích Ca nói: “Ở về phương Tây có 
một cõi nước thanh tịnh gọi là An Lạc hay Cực 
Lạc/Sukhavati hay thế giới Tây Phương Cực Lạc. 
Vị Giáo Chủ của cõi nước nầy hiệu là A Di 
Đà/Amitabha Buddha. A Di Đà có nghĩa là Vô 
Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đức Phật A Di 
Đà trong vô lượng kiếp về trước, đã phát 48 lời 
đại nguyện, trong đó những lời nguyện thứ I8, 19, 
và 20 chuyên vì nhiếp thọ và tiếp dẫn nhứt thiết 
chúng sanh. Do các lời nguyện cao quý nầy, Đức 
Phật A Di Đà sáng tạo cõi Tịnh, chúng sanh chỉ 
cần phát tâm chánh niệm, quán Phật niệm Phật, 
tới lúc lâm mạng chung thời, Đức Phật và Thánh 
chúng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Khi 
đến cõi Tịnh, chúng sanh ở trong cung điện lầu 
cát, hoa viên tốt đẹp nhiệm mầu, tiếng chim, tiếng 
gió thảy đều hòa nhã. Chư Phật chư Bồ Tát theo 
thời theo chỗ mà tuyên dạy diệu pháp. Các chúng 
sanh được thanh tịnh diệu lạc, thân tâm đều không 
thọ khổ, chuyên chí nghe đạo hằng không thối 
chuyển. Các hiện tượng ở cõi Tịnh tốt đẹp như 
thế, mọi phương diện cố nhiên đều do tịnh thức 
của chư Phật và chư Bồ Tát sở hiện, về phương 
diện khác cũng nhờ tâm thức thanh tịnh của chúng 
sanh vãng sanh cõi ấy tham gia đồng thể biến 


4281 


hiện mà có. Không thể dùng chút ít căn lành, 
phước đức nhơn duyên mà đặng sanh vào nước 
kia. Như vậy cõi Tịnh không phải ai cũng vãng 
sanh được, cũng không thể bỗng nhiên niệm vài 
tiếng “namo” không chí thành mà có thể vãng 
sanh được. Thân Như Lai không thể thân cận với 
những ai có căn lành cạn cợt. **See Amitabha 
and Forty-eight vows of Amitabha 18, 19, 20. 
Sukhavati-ksetra (skt): Tịnh độ—Name of the 
realm of Amitabha Buddha—Pure Land—The 
paradise or heaven of Amitabha, situated In the 
western sky—Tên cõi nước của Đức Phật A Di 
Đà—Tây phương cực lạc, tọa lạc về hướng Tây. 
Sukhavatfi-vvuha Sutra (skt: Sutra of the 
Amitabha Buddha—Kinh A Di Đà —Vô Lượng 
Thọ Kinh—One of the three basic sutras of the 
Pure Land sect. One was translated Into Chinese 
by Kumarajiva. This 1s the short form of Amitabha 
Suữra. And another one was translated Into 
Chinese by Samghavarman. Ít exIsts In two forms: 
The Longer and the Short Form of Amitabha 
Sutras. It begins with a dialogue between 
Sakyamun Buddha and Amitabha Buddha. 
Sakyamuni praises Amitabha with his Adorned 
Pure Land, while Amitabha praises Sakyamuni 
Buddha that he had achieved unbelievable merIfs 
and virtues In the Saha world with the five 
defilemenfs and all evil worlds—Một trong ba bộ 
kinh chủ yếu của trường phái Tịnh Độ. Một được 
Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. Và một 
bản khác được Ngài Khương Tăng Khải dịch sang 
Hán tự. Có hai bản văn, một ngắn một dài. Kinh 
bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa Phật A Di Đà và 
Phật Thích Ca. Đức Thích Ca ngợi khen Đức Di 
Đà với cõi Tịnh Độ trang nghiêm và Đức A Di Đà 
tán thán Đức Thích Ca thành tựu công đức khó 
thành tựu nơi cõi Ta Bà ngũ trược ác thế. 
The Sukhavati-vyuha-Sutras describe 
explain the orgin of the Pure Land of the red 
Buddha Amitabha, “Infinite Radiance”, who 1s also 
mentioned In the Lotus and Pratyutpanna Sutras. 
In the Larger Sukhavati-vyuha-Sutra, the 
Bodhisattva Dharmakara takes forty-eipht vows, 
in which he undertakes to build a “pure land” in 
which beings shall be able to practice the Dharma 
with the greatest of ease. This land, called 
Sukhavati or “blissful”, 1s decribed In great detaIl, 


and 


in a way that suggesfs that the sutras were to be 
used as guides to visualizaton medifation, and 
also øIves an Impression of a magical and mystic 
world of intense visual, and sonic delight. Presided 
over by Dharmakara, who has by now become the 
Buddha Amitabha, beings may be born 1m this 
world purely through devoton to him. Ït 1s 
possible because he can now transfer to them the 
1Immense merit that he has accumulated 1n order 
to fulfil his vows. Those who wish to be reborn 
there must be pure 1n conduct, must think 
contnuously of Amitabha, prailsing him, 
recounting his virtues, and repeating his name. 
They must firmly believe 1n the efficacy of his 
vow, and must visualize him in his Pure Land. 
Once there, Sukhavati provides the very besf 
spiritual  practice, that 
enlightenment 1s assured. The Sukhavati-vyuha- 


conditions for such 
Sufras were very popular in Kashmir and Central 
Asia, where Indeed they may have originated. 
They were transmitted to China at an early period. 
The Larger Sutra being translated Iinto Chinese in 
223 B.C., where they were highly Influential, and 
formed the basis of the Ching-T”u School. The 
Ching-T”u School was developed to the praise of 
Amitabha and entry to his Pure Land. It 1s clear 
that devoton to Amitabha was general and 
widespread. He ¡is mentioned ¡in the second 
cenury by Nagarjuna, 1n China 1s 
traditionally regarded as the first Patriarch of the 
Pure Land tradition—Tiểu Kinh Tịnh Độ diễn tả 
và giải thích nguồn gốc của Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà Vô Lượng Quang “sự Rực rỡ vô 
biên, Ngài cũng được nhắc tới trong kinh Pháp 
Hoa và Kinh Pratyutpanna. Trong Đại Kinh Tịnh 
Độ, vị Bồ Tát Pháp Tạng tuyên bố 48 lời nguyện, 
trong đó Ngài cam kết xây dựng một cõi Tịnh Độ 
để cho chúng sanh có thể thực hành Phật Pháp 
một cách hết sức dễ dàng. Cõi này được gọi là cõi 
Cực Lạc (Sukhavati), được mô tả hết sức chỉ tiết 
như cách kinh này được soạn để dùng làm cẩm 
nang suy niệm quán tưởng, và cũng gây một ấn 
tượng về một thế giới thần thông và huyền bí với 
sự hoan lạc tột cùng về âm thanh và hình ảnh. 
Thế giới ấy được chủ trì bởi Ngài Pháp Tạng, mà 
lúc này đã trở thành Đức Phật A Di Đà, trong đó 
chúng sanh chỉ cần kính ngưỡng Ngài là có thể 
được sanh ra trong cõi nước ấy. Điều này có thể 


who 


4282 


xãy ra được vì bây giờ Ngài đã hồi hướng cho họ 
công đức bao la mà Ngài đã tích tụ qua việc thực 
hiện các lời nguyện của Ngài. Những ai muốn tái 
sanh về cõi nước này phải sống một đời sống tịnh 
hạnh, phải luôn tưởng nhớ đến Đức Phật A Di Đà, 
phải tán thán Ngài, phải kể lại những công đức 
của Ngài, và niệm hồng danh của Ngài. Họ phải 
vững tin vào hiệu quả lời nguyện của Ngài, và 
phải hình dung ra Ngài trong cõi Tịnh Độ. Một khi 
được sanh về cõi Tịnh Độ, họ sẽ được cung cấp 
những điều kiện tốt nhất cho việc tu tập tâm linh, 
nhờ đó mà sự giác ngộ được bảo đảm. Các kinh 
Tịnh Độ rất được phổ biến tại vùng Kashmir và 
các xứ Trung Á, kỳ thật có lẽ là nơi mà những 
kinh này đã phát xuất. Các kinh này được truyển 
sang Trung Hoa rất sớm. Kinh A Di Đà Đại Bổn 
được dịch sang tiếng Hoa vào năm 223, nơi mà nó 
có ảnh hưởng rất lớn, và tạo thành cơ sở cho 
trường phái Tịnh Độ Trung Quốc. Trường phái 
Tịnh Độ đã được phát triển để tán thán Đức Phật 
A Di Đà và việc tái sanh vào cõi Tịnh Độ của 
Ngài. Tại Trung Hoa rõ ràng tín ngưỡng Di Đà 
được bành trướng. Đức Phật A Di Đà được nhắc 
nhở vào thế kỷ thứ 2 bởi Ngài Long Thọ, vị được 
xem như là sơ tổ Tịnh Độ tông. 

A Sanskrit term for “Sutra of the Array of the 
Joyous Land,” or “the smaller text of Sukhavati- 
vyuha,” a summary or abridged text of the larger 
one. Indian Buddhist text In two versions, Larger 
and Smaller Sukhavati-vyuha-sutras. The first 
became the doctrinal basis of the East Asian “Pure 
Land” traditions, which base theIr practices on the 
forty-eipht vows made by Amitabha Buddha In a 
past le as the monk Dharmakara. The most 
1mporfant of these 1s the eiphteenth vow, which 
promises that anyone who invokes Amitabha”s 
name ten times, or desires rebirth in Sukhavati ten 
times, will surely be reborn there. The larger 
Sukhavati-vyuha-sutra 1s set on Vulture Peak, 
where Sakyamuni Buddha tells Ananda the story 
of Amitabha's past vows and his subsequent 
practice, which culminated In his attainment of 
Buddhahood and led to his establishment of the 
paradise of Sukhavatl, in which condilons are 
optimal for Buddhist pracuce. The Smaller 
Saukhavati vyuha sutra does not mention rebirth 
in Sukhavati at all, but rather emphasizes 1s 
unique characteristics, including the fact that in 


Sukhavati all the sounds, even the wind whistling 
through the leaves, constitute Dahrma teachings. 
This last of the three texts, the Amitayur-dhyana 
Sufra, tells us the origin of the Pure Land doctrine 
taught by Sakyamumi Buddha. The reason for the 
Buddha to preach this sutra was from the 
following story, Ajatasatru, the prince heir- 
apparent of RaJagriha, revolted against his father, 
King Bimbisara, and Iimprisoned him. His consort, 
Vaidehi, too was confined to a room. Thereupon, 
the Queen asked the Buddha to show her a better 
placee where no such calamiies could be 
encountered. The World-Honored One appeared 
before her and showed all the Buddha lands and 
she chose the Land of Amitabha as the best of all. 
The Buddha then taught her how to medifate upon 
1t and finally to be admitted there. He Instructed 
her by his own way of teaching and at the same 
time by the special teaching of Amitabha. That 
both teachings were one 1n the end could be seen 
from the words he spoke to Ananda at the 
of his “Oh Ananda! 
Remember this sermon and rehearse It to the 
assembly on the Vulture Peak. By this sermon, Ï 
mean the name of Amitabha." ” From this we can 
see that the obJect of the sermon was the 
adoraton of Amitabha. Thus, we see that 
Sakyamumi Buddha's teaching was after all not 
diferent from that of Amitabha. 
Sakhavati-vyuha 1s the main text for reciting of 
the Pure Land Sect. With the Pure Land, the 
devotional repetition of the Buddha's name Is a 
necessary action of the pious to deepen the faith, 
without which salvation will never be complete— 
Phạn ngữ có nghĩa là “Kinh A Di Đà Tiểu Bổn,” 
là một bản toát yếu hay trích yếu của Đại phẩm 
Đại Vô Lượng Thọ Kinh (Sukhavati-Vyuha). Kinh 
điển Phật giáo Ấn Độ có hai bản (Tiểu Bổn và 
Đại Bổn). Bộ đầu tiên trở thành giáo thuyết căn 
bản của các trường phái Tịnh Độ vùng Đông Á, 
mà giáo thuyết tu tập căn cứ theo bốn mươi tám 
lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong đời quá 
khứ khi còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Nguyện quan 
trọng nhất trong các nguyện ấy là nguyện thứ 18, 
trong đó Ngài hứa rằng những ai nguyện hồng 
danh của Ngài hay ước nguyện vãng sanh Cực 
Lạc chắc chắn sẽ được sanh về cõi này. Trong khi 
trong Đại Bổn A Di Đà Kinh được thuyết giảng 


conclusion S€rmons. 


The smaller 


4283 


trên núi Linh Thứu, nơi Đức Phật Thích Ca giảng 
cho A Nan về những nguyện đời quá khứ của Đức 
Phật A Di Đà đã đưa đức Phật này lên điểm cao 
nhất là thành tựu Phật quả và thiết lập thiên 
đường Tây phương Cực Lạc, nơi có điều kiện 
thuận lợi nhất cho việc tu tập Phật pháp. Tiểu Bổn 
A Di Đà Kinh không hề để cập đến chuyện vãng 
sanh Cực Lạc gì cả, mà chỉ nhấn mạnh về những 
đặc điểm độc đáo bao gồm tất cả những thanh 
âm, ngay cả tiếng gió qua cành lá cũng là những 
tiếng pháp âm. Đây là bộ chót trong số ba kinh, 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh (Amitayr-dhyana-sutra) 
cho chúng ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ 
do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Nguyên do 
Đức Phật thuyết Kinh A Di Đà là khi thái tử A 
Xà Thế nổi loạn chống lại vua cha là Tần Bà Sa 
La và hạ ngục nhà vua nầy. Hoàng hậu Vi Đề Hi 
cũng bị giam vào một nơi. Sau đó Hoàng Hậu 
thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, 
nơi không có những tai biến xãy ra như vậy. Đức 
Thế Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện 
cho thấy tất cả các Phật độ, và bà chọn quốc độ 
của Đức Phật A Di Đà coi như là tối hảo. Phật 
bèn dạy bà cách tụng niệm về quốc độ nầy để sau 
cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà bằng 
giáo pháp riêng của Ngài, và đồng thời giảng giáo 
pháp của Phật A Di Đà. Đức Phật đã căn dặn ngài 
A Nan như sau: “Này A Nan! Hãy ghi nhớ bài 
thuyết pháp nầy và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà 
Quật nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A 
Di Đà.” Đối tượng của bài thuyết pháp nầy của 
Phật là sự tôn thờ Phật A Di Đà, và từ đó chúng ta 
cũng thấy rằng giáo thuyết của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không khác với giáo 
thuyết của Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà Tiểu Bổn 
là giáo tụng chính yếu của tông Tịnh Độ. Theo 
Tịnh Độ tông, việc chuyên tâm niệm Phật là cần 
thiết để đào sâu đức tin, vì nếu không có đức tin 
nầy thì không bao giờ có sự cứu độ trọn vẹn. 
Sukha vedana (p): The pleasant feeling—Lạc 
thọ—See Three dharmas (XXI). 

Sukhendriya (sk0: Pleasure—Lạc căn—See 
Twenty two roofs. 

Sukhupapatfiyo (p): Three happy rebirths— 
Tam Chủng Lạc Sanh—See Three dharmas 
(XXXVI). 


Sukkha (p): BlissHappiness—Joy—Pleasure— 
Lạc (vui sướng)—See Sukha. 
Sukla (skt): Sukra (skt——Thúc Ly. 
I)_ Silvery white: Màu trắng bạc. 
2) The waxing half of the moon: Nửa mảnh 
trăng tròn. 
Suklapaksa (skt: Bạch nguyệt—Bạch Phẩần— 
FIrst fortnight of a lunar month. The bright moon, 
usually the moon light during the first half of the 
month, In contrast with the krsnapaksa dark or 
latter half Nửa tháng đầu của tháng âm lịch (khi 
trăng sáng dân và sáng dân). Trăng sáng, thường 
chỉ ánh trăng của nửa tháng đầu, đối lại với hắc 
phần hay ánh trăng tối của nửa tháng sau (từ ngày 
bắt đầu có trăng đến ngày trăng tròn). 
Suklodana (skt): Thu Câu Lư Na—A prince of 
Kapllavastu, younger brother of Suddhodana, and 
father of Tisya, Devadatta, and Nandika—Một vị 
thái tử của thành Ca Tỳ La Vệ, em vua Tịnh 
Phạn, là cha của Tisya, Để Bà Đạt Đa, và 
Nandika. 
Suklodana-raja (skt): Bạch Phạn Vương—A 
prnce of Kapilavastu, second son of Simhahanu; 
younger brother of King Suddhondana (father of 
Siddhartha); father of Tisya, Devadatta and 
Nandika—Hoàng tử con thứ hai của vua Sư Tử 
Giáp Vương; em trai vua Tịnh Phạn; là cha của 
Đế Sa, Đề Bà Đạt Đa, và Nan Đề Ca. 
Sukra (skt): The planet Venus—Kim tinh (Thái 
Bạch) —See Seven brilliant 
luminaries. 
Sukravara (skt): Thứ Sáu —Friday—See Seven 
days in a week. 
Sukshmamatfi (skt): Diệu Huệ Trí huệ tính 
diệu—Exquisite knowledge. 
Suksma  (sk: Manju (sk—WonderfulẴ— 
Supernatural—Profound—Mgsterious—Diệu. 
Sullied charity: Impure charity—Bất tịnh thí— 
See Two kinds of dana or charity (B). 
Sumana (skt): Tô Mạt Na—Tu Ma Na—A 
yellow sweet-smelling flower growing on a bush 3 
or 4 feet híph, perhaps the “great flowered 
Jasmine.” A plant with light yellow flowers, the 
“øreat flowered Jjasmine”—Một loại cây có bông 
vàng thơm, thường mọc thành bụi, cao khoảng 3 
hay 4 bộ, có thể là hoa “lài”. Còn gọi là Tu Mạn 


ones, and Nine 





4284 


Na, là tên một loài hoa như hoa lài lớn rất thơm, 
xòe ra xung quanh như cái lọng, bông màu vàng 
lợt. 

Sumana-Blossom-Light Buddha: Tu Mạn Đà 
Na Hoa Quang Phật. 

Sumana Flower Light Buddha: Phật Tu Ma 
Na Hoa Quang. 

Sumatfi (skt): Tu Ma Đề—Of wonderful meaning, 
or wisdom, the abode of Amitabha, his Pure 
Land—Còn gọi là Tu Ma Đầu, Tàu dịch là Diệu 
Ý, Hảo Ý, biệt danh của cõi Tây Phương Cực Lạc 
của Đức Phật A Di Đà. 

Sumati-sutra (skt: Tu Ma Để Trưởng Giả 
Kính—A sutra about the Iimpermanence of life, 
preached by the Buddha after the death of 
Sumatiˆs son in Rajagaha—Kinh Đức Phật giảng 
về vô thường sau cái chết của con trai gia đình 
trưởng giả Tu Ma Đề (sau khi con trai Tu Ma Đề 
trưởng giả trong thành Vương Xá chết, hai ông bà 
trưởng giả buồn rầu khôn xiết, nhân đó Phật 
thuyết Kinh Tu Ma Đề, nói về tất cả các pháp đều 
vô thường để khuyến dụ họ tu). 

Sumafikirdi  (sk: Tông Khách Ba—The 
reformer of the Tibetan church, founder of the 
Yellow Sect. According to the New Record of the 
Western Lands, Sumatikiri was born in 1417 in 
Hsin-Ning, Kan-Su. His sect was founded on stricf 
discipline, as opposed to the lax practices of the 
Red Sect. He is considered to be an incarnation of 
Manjusri; others say of Amitabha—Người cải 
cách hệ thống Chùa bên Tây Tạng, vị sáng lập ra 
tông phái áo vàng (Hoàng Giáo). Theo Tây Vực 
Tân Ký thì Tông Khách Ba sanh năm I14l17 tại 
Tân Ninh, tỉnh Cam Túc, tông phái của ông được 
thành lập dựa trên sự tinh chuyên giữ giới, để đối 
lại với sự biếng nhác của Hồng Giáo (phái áo đỏ). 
Người ta cho rằng Tông Khách Ba là hậu thân của 
Văn Thù; người khác lại cho rằng ông là hậu thân 
của Đức Phật A Di Đà. 

Sumedha (p): Tên một vị ẩn sĩ giữ hạnh bổ tát 
để trở thành một vị Phật toàn giác. Đây là vị bổ 
tát tiền thân Phật Thích Ca. 

Sumeru (skt): Tô Mê —The central mountain of 
every world—Núi Tu Di là trung tâm của mọi thế 
giớ—See Sumeru Mountann. 


Sumeru-Appearance Buddha: 
Buddha (skÐ——Tu Di Tướng Phật. 
Sumeru ỉn the center: Núi Tu Di ở giữa—See 
Ñine concentric mountain ranges and eight seas. 
Sumeru-Kalpa Buddha: Tu Di Sơn Phật. 
Sumeru-Lamp Buddha: Tu Di Đăng Phật. 
Sumeru-Lipht  Buddha: 
Buddha (skt——Tu Di Quang Phật. 
Sumeru Mountaïn: Mount Meru—Núi Tu Di— 
According the Avatamsaka Sutra, Polar 
Mountain, Mount Sumeru, or Sumeru 
Mountain, the central mountain of every world, 
wonderful heipht, wonderful brilliancy. Ït 1s a 
mountainn formed from gold, silver, gems and 
crysfal. It is 505,000 miles high. Only heavenly 
beings live there, human beings cannot see or øet 
According to Buddhist theory, Mount 
Sumeru contained ¡in a Mustard Seed, and a 
Mustard Seed contained in Mount Sumeru. In the 
world of relativity, I{ Is Impossible for Mount 
Sumeru to be confained in a mustard seed; only 
the reverse hypothesis 1s possible. However, In the 
world of the absolute, the realm of those who have 
experienced full enlightenment, both hypotheses 
can be defended as there 1s no differentiation with 
regard to time and space. Ït 1s at the top of Indraˆ”s 
heaven, or heavens, below them are the four 
devalokas; around are eight circles of mounfains 
and between them are the eipht seas, the whole 
forming nine mountains and eigpht seas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, núi Tu Di là núi trung tâm của 
tất cả các thế giới, còn gọi là Diệu Cao hay Diệu 
Quang. Núi được kết thành bởi toàn vàng, bạc, 
châu báu và lưu ly, cao đến 505.000 dậm, chỉ có 
chư thiên cư ngụ, chứ con người không thể thấy 
mà cũng không thể đến đó được. Theo Phật giáo 
thì cả núi Tu Di chứa trong một hạt cải, và hạt cải 
chứa trong núi Tu Di. Trong thế giới tương đối thì 
hạt cải có thể chứa đựng trong núi Tu Di, chứ 
không làm cách nào núi Tu Di có thể chứa đựng 
được trong hạt cải. Tuy nhiên, trong thế giới tuyệt 
đối, thế giới của những bậc đã chứng ngộ, thì cả 
hai đều đúng, vì trong thế giới nầy không có biện 
biệt của thời gian và không gian. Trên đỉnh núi là 
cõi Trời Đế Thích, giữa chừng núi và cõi trời nầy 
là nơi ở của Tứ Thiên Vương, cung quanh có tám 
núi tám biển bao bọc, toàn thể tạo thành “cửu sơn 


Merudvaja- 


Meru-prabhasa- 


tO 
OrT 


there. 


4285 


bát bể” (chín núi nầy gồm Trì Song, Trì Trục, 
Đảm Mộc, Thiện Kiến, Mã Nhĩ, Tượng Ty, Trì 
Biên, Tu Di ở trung tâm, và bên ngoài cùng là núi 
Thiết Vi). 

Summarized teaching: Lược Giáo—General 
teachng during his first l2 years 
enlightenment—Những lời dạy tổng quát của Đức 
Phật cho đệ tử trong 12 năm đầu sau khi Ngài 
thành đạo (trong 12 năm đầu hoằng hóa, về giới 
luật thì Đức Phật chỉ nói một cách khái quát về 
“chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh 
kỳ ý, thị chư Phật giáo,” chứ Ngài không nói chi 
tiết về giới luật; tuy nhiên, vì có quá nhiều người 
làm trái pháp, nên sau đó Ngài nói về “Quảng 
Giáo,” tức chế ra giới luật rõ ràng và chỉ tiết— 
See Dual division of the Buddha'”s teaching (XI), 
and Eipht Tien-Tai classiications of 
Sakyamuni”s teaching (B). 


after his 


Summarized version: Abbreviated version— 
Tiểu Phẩm (phẩm kinh tóm tắt). 
Summarized version of Prajna-paramita- 


sutra: Astasahasrika-PraJna-paramita-sutra 
(sk)—Tiểu phẩm Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh— 
An abbreviated version of the Maha-Prajna 
Paramita Sutra, translated Into Chinese by 
Kumarajiva in 10 books—Bản Kinh Đại Bát Nhã 
tóm lược, được Cưu Ma La Thập dịch ra Hoa ngữ, 
10 quyển. 

Summary: Khái lược. 

Summary of the essenftials of a sutra: Điển 
Lãm—Summary of the essentials of a canonical 
book—Phần tóm lược những điểm chính yếu trong 
kính. 

Summer retreaf: Vassa (sk)—Hạ an cư—An 
Cư Kiết Hạ—“Vassa” is a Sanskrit term for the 
retreat or rest during the summer rains (based on 
the instruction of the Buddha). Peaceful residing 
during the summer retreat—The three months of 
summer retreat every year (from 15” of the Lunar 
fourth month to 15” of the Lunar seventh 
month)—Monsoon-season (Rain) Retreat—The 
period of three months in the monsoon season 
(ndian rainy season). During the rains it was 
difficult to move about without InJuring the Insectf 
life, so monks and nuns are expected to reside in 
one place and devote themselves to theIr practice. 
The end of the Rain Retreat coincides with 


theUllambana Festival. It 1s an auspicious day for 
monks and nuns, as on that day those who 
attended the Rain Retreat become one year older 
in the Order. The age of a monk as monk, the 
years of his ordination, or the years a person has 
been a monk are counted by the number of 
p2assed. To 
monastic age. To add to one”s monastic aøe on the 
conclusion of the summer retreat. The precedence 
of monks and nuns In the Order 1s determined by 
the number of they have 
attended—“Vassa” là từ Phạn ngữ có nghĩa là 
“An Cư Kiết Hạ.” Tăng đoàn vâng theo lời chỉ 
dạy của Phật mà tọa vũ an cư hay an cư kiết hạ về 


Summer retreafs T€C€IVe One€”S 


summer retreafs 


mùa mưa (để giảm thiểu sự tổn hại các loài côn 
trùng, đồng thời nhập thất tịnh tu). Ba tháng an cư 
kiết hạ mỗi năm vào mùa mưa (từ 15 tháng tư đến 
15 tháng bảy âm lịch). Vào mùa mưa khó mà di 
chuyển và không muốn làm tổn hại côn trùng, nên 
chư Tăng Ni trụ lại một nơi để dụng công tu tập. 
Khi chấm dứt mùa an cư kiết hạ cũng trùng vào 
dịp lễ Vu Lan Bồn, ngày mà chư Tăng Ni tham dự 
an cư được tăng một tuổi đạo. Tuổi của Tăng Ni 
được tính bằng số an cư kiết hạ mà các vị đã trải 
qua. Sau kiết hạ an cư, chư Tăng Ni nào đã nhập 
hạ đều được tăng một tuổi đạo. Quyền đi trước 
của Tăng Ni trong đoàn tùy thuộc vào tuổi hạ lạp. 
Summer Solsfice: Hạ Chí —See Eight royal 
days. 

Summing up or conclusion: Nigamana (skÙ— 
Kết —See Five parts of a syllogism. 

Summon (v): Triệu hồi. 

Sun (n): Aditya (sk—Mặt Trời—Nhật Diệu — 
Thái dương—The sun, one of the nine luminarles; 
one of the retinue of the sun ruler shown ¡n the 
Eastern part of Garbhadhatu group driving three 
horses—Mặt trời, một trong cửu diệu, thuộc đoàn 
tùy tùng của Nhật Thiên, đông độ của Thai Tạng 
Giớ—Sce Seven brilliant 
luminaries. 

Sun Buddha: Vairocana (skÐ——Vajra-Buddha— 
Đại Nhật Như Lai—Tỳ Lô Giá Na Phật—See 
Vairocana. 

Suns in Buddhism: Mặt trời trong Phật giáo— 
See Four suns (n Buddhism). 

Sunbeam passing a crack: Bạch câu quá khích 
(bóng câu qua cửa sổ)—Time flies. 


ones, and Nine 


4286 


Sundara: The Buddha was badly slandered by 
Sundara—Đức Phật bị nàng Tôn Đà Lợi phỉ báng 
thậm tệ—See Nine distresses. 

Sundarananda (skt): Sunanda (skt—Tôn Đà La 

Nan Đà —Said to be younger brother of 

Sakyamuni, his wife's name being Sundari; thus 

called to distinguish him from Ananda—Em trai 

của Đức Phật, có vợ tên là Tôn Đà Lợi, nên nguời 
ta gọi ông là Tôn Đà La Nan Đà để phân biệt với 
ông A Nan Đà. 

Sundara?s slander: The Buddha was badly 

slandered by Sundara—Đức Phật bị nàng Tôn Đà 

Lợi phỉ báng thậm tệ—See Nine distresses. 

Sundari (skt: Tôn Đà Lợi. 

1l) Name of a courtesan who defamed the 

Buddha in front of a crowd: Tên của một bà 

quý phái đã hủy báng Đức Phật trước đám 

đông. 

Name of a young child who realized the truth 

after hearing the Buddha's preaching: Tên 

một đứa trẻ do vua Ba Tư Nặc dẫn đến để 
được gặp Phật, đứa bé đã ngộ đạo sau khi 
nghe Phật thuyết pháp. 

Name of an arhat: Tên của một vị A La Hán. 

Wife of Sundarananda: Vợ của tôn giả Tôn 

Đà La Nan Đà. 

Sunday (n): Chủ Nhật. 

Sun-deva: Nhựt thiên—See Two kinds of devas 

(A). 

Sun disc: Nhật Luân—Which ¡is the exterior of 

the sun palace of the sun ruler—Ngoại viện mặt 

trỜI. 

Sundry pracfices: Tạp Hạnh. 

(ŒÓD Tạp Hạnh—-Combinng practices—Mixed 
culivaton—Sundry  practices—Combining 
practices “Mixed 
Cultivation.” This refers to culvators who 
mimic others” practices depending on who 1s 
practicing what at the time. Thus, they are 
consftantly mixing and changing their pracfIces 
by practicing Pureland one day, Zen the next, 
and then another day chanting one Sutra, only 
to swi(ch to a different Sutra the next day, etc. 
Varlous practices for a Buddhist such as 
practicing charify, distributing free sutras, 
building temple, keeping precepts, 


2) 


3) 
4) 


also referred to as 


etc. 


However, Buddha 
meditation, the mind ¡1s not able to focus on a 
sinple Individual practice and it 1s difficult to 
achieve one-pointedness of mind. Thus, It 1s 
difficult to be reborn in the Pure Land or to 
achieve the Buddhahood—Tạp hạnh có nghĩa 
là người thấy ai tu pháp môn gì cũng bắt 
chước theo cả, thay đổi liền liền. Nay tu Tịnh 
Độ, mai tu Thiển, mốt tụng kinh. Nay tụng 
kinh nầy, mai tụng kinh khác, vân vân. Có 
nhiều pháp tu cho người Phật tử như bố thí, in 
kinh, trì giới, xây chùa. Tuy nhiên, nếu không 
niệm Phật hay tọa thiền thì khó lòng đạt được 
nhất tâm bất loạn. Do đó thật khó vãng sanh 
Tịnh Độ hay thành Phật. 
Method of “Sundry Pracices—Pháp môn 
Chúng Hạnh: 
l) Seeking rebirth through the power of vows: 
Nguyện Lực Vãng Sanh—See Rebirth 
through the power of vows. 


without Tecifation or 





qI) 


2) Achieving rebirth through Mind-power: Tâm 
Lực Vãng Sanh —See Rebirth through Mind- 
DOWET. 

3) Achieving rebirth through spiritual power: 
Thần Lực Vãng Sanh—See Rebirth through 
spiritual poWer. 

4) Achieving rebrth throuph the power of 


accumulated  merits: Phước Lực Vãng 
Sanh—See Rebirth through the power of 
accumulated merIts. 
See Three Methods 
Cultivation. 

Sundry thoughfs: Tạp niệm. 

Sun-face Buddha: Nhật Diện Phật —The “Sun- 
Face” Buddha, whose lie ¡is 1.800 years, in 
contrast with the “Moon-Face” Buddha, whose life 
1s only a day and a night—Nhật Diện Phật với thọ 
mạng là 1.800 năm, ngược lại với Nguyệt Diện 
Phật mà thọ mạng chỉ có một ngày một đêm. 
Sung Pham Zen Master: Thiền Sư Sùng Phạm 
(1004-1087) —Zen Sùng Phạm, the 
Dharma heir of the eleventh lineage of the 
Vinitaruci Zen Sect. After leaving home to 
become a monk, he went to see Zen Master Vô 
Ngại to study meditation. Sometime later he went 
to India and wandered all over India to study 
dharmas. He went back to Vietnam and sfayed at 


+ 


in the Pure Land 


Imasfter 


4287 


Pháp Vân Temple in Cổ Pháp to expand the 
Buddha Dharma. He passed away 1n 1087, at the 
age of 84—Thiển sư Sùng Phạm, đời thứ 11 dòng 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi xuất gia sư đến tham 
vấn với ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Ít lâu sau 
đó sư đi vân du khắp các miền xứ Thiên Trúc và 
trở về trụ tại chùa Pháp Vân làng Cổ Pháp để 
hoằng dương Phật Pháp. Sư thị tịch năm 1087, thọ 
84 tuổi. 

Sung Phuc Pagoda: Sùng Phúc Tự—See Tay 
Phuong Pagoda. 

Sung-Yuan Hinayana and Mahayana 
Canon: Tống Nguyên Nhập Tạng Chư Đại Tiểu 
Thừa Kinh—Sutras of the Hinayana 
Mahayana admitted ¡into the canon during the 
Northern and Southern Sung 960-1127 and 1127- 
1280 A.D., and Yuan 1280-1368 A.D. dunasties— 
Bộ Kinh Tạng được nhận vào Kho Kinh Điển 
Trung Quốc từ Ấn Độ, kể cả Tiểu lẫn Đại Thừa, 
vào thời Bắc Tống Nam Tống (960-1127 và 1127- 
1280 sau Tây Lịch) và thời nhà Nguyên (1280- 
1368 sau Tây Lịch). 

Sun-Iluminating Bodhisattva: Nhật Chiếu 
Vương—See Twenty five Bodhisattvas 
protect all who call Amitabha. 

Sunirmita or nirmanarati (sk0: Lạc Biến Hóa 
Thiên—Tu Niết Mật Đà—Diệu Lạc Hóa Thiên— 
Hóa Tự Tại Thiên—Lạc Hóa Thiên—The fifth of 
the six desire heavens, where every form of JOy 1S 
attainable at will—Cõi trời thứ năm trong sáu cõi 
trời dục giới, nơi các vị trời bằng thần thông tự tại 
biến ra những niềm vui tuyệt diệu và vui thích với 
những niềm vui ấy. 

Sunita (sk): Bi Đề One of the Buddha's 
diseiples—=One day, the Buddha was on his 
begging rounds ¡in Sravasti when he spotted a 
manure carrier named Sunita who belonged to the 
Untouchable caste. The Buddha wanted to convert 
him, but Sunifta was so ashamed of h¡s filth and his 
low class that he dared not face the dignified 
Buddha. He quickly moved off the path and 
accidentally overturned a bucket of manure. The 
pervaded. Sunia blushed 
Iimmediately knelt down to ask for forgIveness. 
The Buddha told Sunita that he wanted him to lead 
a monastic life. The Buddha said that Buddhism 
treated everyone as equals, Just like pure water, If 


and 


who 


foul  smell and 


could wash off all filth and dirt. Sunita was deeply 
moved. He gladly and whole-heartedly knelt down 
before the Buddha to become a member of the 
Sangha—Một trong những đệ tử của Đức Phật. 
Một hôm, Đức Phật đi khất thực trong thành Xá 
Vệ, nhìn thấy tiện dân Ni Để đang gánh phân, 
Phật muốn cứu độ, nhưng Ni Đề tự cảm thấy mình 
mẩy dơ bẩn, nên không dám diện kiến Phật trang 
nghiêm, vội vàng quay người né tránh, vô ý làm 
đổ thùng phân, mùi khai thúi nỗng nặc. Ni Đề đỏ 
mặt vội vàng phục xuống xin tội. Phât bảo Ni Đề 
là Ngài muốn Ni Đề sống đời xuất gia tịnh hạnh. 
Ngài nói trong Phật giáo, mọi người đều bình 
đẳng, giống như nước sạch có thể tẩy trừ mọi ô 
uế. Ni Đề cảm động vô cùng, thành tâm bái lạy 
Đức Phật để trở thành một thành viên của Tăng 
đoàn. 

Sunk ïn the gloom of reincarnafion and 
ipnorance: Immerse oneself in the gloom of 
reincarnation and ignorance—Trầm minh (trầm 
luân trong sanh tử và vô minh). 

Sunk in the water: Trầm một. 

Sunken (a): Chìm đắm. 

Sunken ïn grief: Chìm đấm trong sầu muộn. 
Sunlight: Nhật Quang, một trong hai vị hầu cạnh 
của Phật Dược Sư—One of the two atendants by 
the side of the Master of Medicine—See T'wo 
atfendants (B). 

Sunlipht  Bodhisatva:  Surya-prabhasana 
(sk)——Nhật Quang Bồ Tát—Sunlight Bodhisattva, 
one of the two Bodhisattvas who are assistants of 
the Master of Healing (Dược Sư). Sunlipht 
Bodhisattva 1s the ninth in the Ti-Tsang Court of 
the Garbhadhatu group—Một trong hai Bồ Tát 
hầu cạnh Phật Dược Sư. Vị Bồ Tát nầy ở ngôi vị 
thứ chín trong Viện Địa Tạng của Thai Tạng Giới. 
Sun and moon: Nhật Nguyệt. 
Sun-Moon-Lamp Buddha: Phật Hữu Nhật 
Nguyệt Đăng. 

Sun-Moon-Light Buddha: Nhật Nguyệt Đăng 
Minh Phật (Nhật Nguyệt Quang Phật)—The Sun 
Moon Lipht Buddha 1s an ancient Buddha. 
According to Manjusri Bodhisattva (Manjushri) in 
the Lotus Sutra, Chapter I, this Buddha preached 
the proper law for those who sought to be 


Sravakas and Pratyekabuddhas, and he also 


4285 


preached a suitable Law for the Bodhisattvas. This 
Buddha also preached the Great-Vehicle sutra 
called Innumerable Meaninss, the law by which 
bodhisattvas are Instructed and which the buddhas 
watch over and keep In mind. Having preached 
this sutra, he at once, admidst the great assembly, 
sat cross-legeed and entered meditation. At this 
momernt, the sky rained beautiful flowers over the 
buddhas and the great assembly. AÀs soon as the 
universal buddha-world shook in various ways, the 
Buddha Sun Moon Light sent forth the circle of 
white hair between his eyebrows a ray of lipht, 
which Illuminated eighteen thousand buddha-lands 
in eastern quarter, just like those that now are 
seen—Theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong Kinh 
Pháp Hoa, Phẩm số I, Đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh giảng pháp riêng cho những ai mong 
được là Thanh Văn hay Duyên Giác, và Ngài 
cũng giảng pháp thích hợp cho chư Bồ Tát. Chính 
Ngài đã thuyết giảng bộ kinh “Đại Thừa Vô 
Lượng Nghĩa,” tức là giáo pháp mà chư Bồ Tát 
được thuyết dạy và được chư Phật hộ niệm. Khi 
giảng kinh này xong, Ngài liền thu nhiếp đại 
chúng, ngồi kiết già và nhập định. Bấy giờ mưa 
hoa rải lên chư Phật và đại chúng. Ngay khi toàn 
cõi Phật rung động theo nhiều cách khác nhau, 
đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng hào 
quang từ vòng lông trắng giữa hai cặp chân mày 
chiếu sáng mười tám ngàn Phật độ ở phương 
Đông, giống như các cõi Phật đang được thấy đây 
vậy. 

Sun and moon losing their order (eclipses): 
Too early monsoon or too late monsoon—Nạn bởi 
mặt trời mặt trăng lỗi độ—See Seven calamities 
(A). 

Sun-Moon-Pearl-Light Buddha: Nhật Nguyệt 
Châu Quang Phật 

Sunnato-samadhi (p): The concentration on 
emptinesse—Không định—See Three dharmas 
(XLTIV) (B). 

Sunnyata (skt: Không—See Sunyata. 

Sunrise exponents: Nhật Xuất Luận Giả—A 
tile of the founder of the Sutra Sect before the 
Christian Era—Nhật Xuất Luận Giả là tên của vị 
sáng lập ra Kinh Bộ Tông, vào khoảng đầu kỷ 
nguyên Thiên Chúa. 


Sun-ruler: Supra (skt——Nhật Thiên Tử—See 
Supra. 

Sun Shang Master: Sư Tỉnh Thường— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Sun-Shang was the Seventh Patriarch of Chinese 
Pureland Buddhism. His given name was Thứu-VI, 
a son of the Nhan family of the Tsien-T”ang 
Disrict. He lived during the Sung Dynasty. When 
he turned seven, he encountered a blessed 
opportunmity and left home to Join the order. When 
he was seventeen, he had completed the Bhiksu 
Precepts. During the Thuần Hòa regin period, he 
became headmaster of Chiêu-Khánh Temple. 
Because of his fondness for the past tradition at 
Mount Lu, he had a statue of the Amitabha 
Buddha sculpted and gathered fellow Pureland 
cultvatOrS Congregation. 
Thereafter, he pricked blood to use as ink to hand- 
the “Pure Conducts” chapter of the 
Avatamsaka Sutra. Ulimately, this was the reason 
for the change of name from Lotus Congregation 
to Pure Conducts Congregation. There were a 
total of 120 superiorly educated and highly 
influential people who took part In this Buddha 
Recitation Congregation. Additionally, there were 
several thousand other virtuous and faithful men 
and women who called themselves “Pure-Conduct 
Disciples.” The leader among lay people was the 
hiph ranking ¡Imperial magistrate, or Prime 
Minister Wang-Wen-Tan. Specifically as to the 
Bhiksus, the Great Master taught and guided more 
than 1,000 monks, all of whom practiced Pureland 
Buddhism. In December of the fourth year of 
Tlen-HIis reign period, as usual, the masfer sat in 
the lotus position, engaging in Buddha Reciftation. 
Moments thereafter, he suddenly said aloud: 
“Amitabha Buddha 1s here.” He then sat there In a 
perfect cerect posiion and passed away Into 
Nirvana. He was 62 years old—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, 
Tỉnh Thường là vị Tổ thứ bảy của Tịnh Độ Tông 
Trung Quốc. Ngài tự là Thứu Vi, người đời nhà 
Tống, con của họ Nhan ở quận Tiền Đường. Khi 
lên bẩy tuổi, ngài gặp duyên lành xuất gia tu tập. 
Đến năm 17 tuổi đã thọ xong cụ túc giới. Trong 
niên hiệu Thuần Hòa, ngài về trụ trì tại chùa 


to form a Lotus 


WTIt© 


4289 


Chiêu Khánh. Vì mến vi phong của Lô Sơn, nên 

ngài tạo tượng Phật A Di Đà, kết hợp bạn sen, 

thành lập Liên Xả. Sau đó ngài lại chích máu tả 
phẩm “Tịnh Hạnh” trong kinh Hoa Nghiêm. Do 
nhân duyên ấy nên mới đổi tên Liên Xả thành là 

Tịnh Hạnh Xả. Các hàng sĩ phu có đến 120 người 

dự vào hội niệm Phật. Ngoài ra các hàng nam nữ 

thiện tín khác, số đông có đến hàng vạn, tất cả 
đều xưng là “Tịnh Hạnh Đệ Tử.” Trong đó có 
quan Tướng Quốc Vương Văn Đán làm hội thủ. 

Riêng phần Tỳ Kheo Tăng, đại sư độ được hơn 

1.000 người, tất cả đều tu theo môn niệm Phật. 

Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng giêng. Theo 

thường khóa, đại sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây 

phút sau đó, ngài bỗng nói to lên rằng: “Đức A Di 

Đà Thế Tôn đã đến.” Rồi ngài ngồi lặng yên mà 

thoát hóa. Ngài hưởng thọ 62 tuổi. 

Sunu (p): A son—Con trai. 

Sun-worship (n): Tục thờ mặt trời. 

Sunya (skt: Space—Không—Hư không—See 

Sunyafa, and Ñine kinds of non-action. 

Sunyasamadhi (skt: Đại Không Tam muội—A 

samadhi on the 1dea that all things are of the same 

Buddha-nature, the highest samadhi practiced by 

bodhisattvas—Nhất Thiết Như Lai Định, loại 

thiển định cao nhất được các vị Bồ Tát tu tập. 

Sunyafa (skt: Sunnata (p)—Không tính—State 

of emptiness (nothingness—non-exIstence—non- 

realfylllusory natre of all worldly 
phenomena)—Emptiness—Void—Tánh không. 

()D An overview of “Sunyata”—Tổng quan về 
“lánh không”: Emptiness or void, central 
noton of Buddhism recognized that all 
composte things are empty (samskrIta), 
1mpermanent (anitya) and void of an essence 
(anatamn). That 1s to say all phenomena lack 
an essence or self, are dependenf upon causes 

condifions, lack 

existence. Thus, a person 1s said to be empty 


and and so, Inherent 


qI) 


of being a “self” because he 1s composed of Ù) 


parts that are constantly changing and entirely 
dependent_ upon 
However, the concept of emptiness Is viewed 
by Buddhists as a positive perspecftive on 
reality, because 1t Implies that everything 1s 
consfantly changing, and ¡s thus open toward 
the future. If things possessed an unchangIng 


causes and conditions. 


essence, all beings would be stuck in theIr 
present sifuations, and real change would be 
1mpossible. Devout Buddhists should try to 
attain the realization of emptiness In order to 
develop the ability to detach on everything, 
and utilize all the available time to practice 
the Buddha-teachings. The more we practice 
the Buddha's teachings, the more we 
approach the attainment of wisdom, that 1s to 
say the more we are able to reach the “direct 
realization of emptiness,” and we realize the 
“emptiness of all things,” the more we can 
reach the “perfection of wisdom.”—Chư pháp 
không hay là hư không, trống rỗng (sự không 
có tính chất cá biệt hay độc lập), vô thường, 
và không có tự ngã. Nghĩa là vạn pháp không 
có tự tính, mà tùy thuộc vào nhân duyên, và 
thiếu hẳn tự tánh. Vì vậy một con người nói 
là không có “tự tánh” vì con người ấy được 
kết hợp bởi nhiều thứ khác nhau, những thứ 
ấy luôn thay đổi và hoàn toàn tùy thuộc vào 
nhân duyên. Tuy nhiên, Phật tử nhìn ý niệm 
về “không” trong đạo Phật một cách tích cực 
trên sự hiện hữu, vì nó ám chỉ mọi vật đều 
luôn biến chuyển, nhờ vậy mới mở rộng để 
hướng về tương lai. Nếu vạn hữu có tánh chất 
không biến chuyển, thì tất cả đều bị kẹt ở 
những hoàn cảnh hiện tại mãi mãi không thay 
đổi, một điều không thể nào xảy ra được. 
Phật tử thuần thành phải cố gắng thấy cho 
được tánh không để không vướng víu, thay 
vào đó dùng tất cả thời giờ có được cho việc 
tu tập, vì càng tu tập chúng ta càng có thể 
tiến gần đến việc thành đạt “trí huệ” nghĩa là 
càng tiến gần đến việc trực nghiệm “không 
tánh,” và càng chứng nghiệm “không tánh” 
chúng ta càng có khả năng phát triển “trí huệ 
ba la mật.” 


The meaning of “Sunyata—Nghĩa của 
“Sunyata”: 
The term “Sunyata” terminologically 


compounded of 
void, or hollow, 


“Sunya” meaning empty, 
and an abstract suffix “ta” 
meaning “ness”. The term was extremely 
diffcult to be translaed ¡nto Chinese; 
however, we can translate Into English as 
“Emptiness,” “Voidness,” or “Vacultty.” The 
concept of this term was essentially both 


2) 


3) 


4290 


logical and dialectical The difficulty ¡in 4) According to 


understanding this concept ¡is due fO IfS 
transcendenfal meaning in relaton to the 
logico-linguistic meaning, especially because 
the etymological tracing of is meaning 
(sunyata meaning vacuous or hollow within a 
shape of thing) provides no theoretical or 


Chinese-English Buddhist 
Dictionary, “the void, the 
1mmaterialityof the nature of all things” 1s the 
basic meaning of “Sunyata”: Theo Trung Anh 
Phật học Từ Điển, bản chất không là tánh 
không vật thể của bản chất các hiện tượng là 
ý nghĩa căn bản của tánh không. 


nafure 1.©., 


practical addition to one”s understanding of (II) Characteristics of “Sunyata”—Đặc tánh của 


the concep—Thuật ngữ “Sunyata” là sự kết 
hợp của “Sunya” có nghĩa là không, trống 
rỗng, rỗng tuếch, với hậu tiếp từ “ta” có nghĩa 
là “sự” (dùng cho danh từ). Thuật ngữ rất khó 
mà dịch được sang Hoa ngữ; tuy nhiên, chúng 
ta có thể dịch sang Anh ngữ như là sự trống 
không, sự trống rỗng, hoặc chân không. Khái 
niệm của từ “Sunyata” căn bản thuộc về cả 
hợp lý và biện chứng. Thật khó để hiểu được 
khái niệm “Tánh không” vì ý niệm chân đế 
của nó (thắng nghĩa không, ha các pháp thì 
không có tự tánh) liên quan đến ý nghĩa ngôn 
ngữ học, đặc biệt vì từ nguyên học (tánh 
không có nghĩa là trống rỗng hoặc không có 
gì trong hình dáng của chư pháp) không cung 
cấp thêm được gì vào ý thực tiễn hay lý 
thuyết của khái niệm này. 

According to Dr. Harsh Narayan, Sunyavada 
1s complete and pure Nihilism. Sunyata 1s a 
negativism which radically empties existence 
up to the last consequences of Negation: Theo 
Tiến sĩ Harsh Narayan, tánh không là thuyết 
hư vô thanh tịnh hoàn toàn, là thuyết phủ 
định, sự trống rỗng không triệt để của chư 
pháp hiện hữu cho đến những hệ quả cuối 
cùng của sự phủ định. 

The thinkers of Yogacara school describe 
“Sunyata” aS total — Nihilism. Dr. 
Radhakrishnan says that absolute seems to be 
1mmobile In Ifs absoluteness. Dr. Murti views 
Prajna-paramita as absolute itself and said: 
““[he absolute 1s very offen termed sunya, as 
1t 1s devoid of all predicates.”—Những nhà tư 
tưởng của trường phái Du Già đã mô tả tánh 
không như là hoàn toàn hư vô. Tiến sĩ 
Radhakrishnan nói rằng sự tuyệt đối dường 
như là bất động trong tính tuyệt đối. Tiến sĩ 
Murti trí tuệ Ba la mật là một sự tuyệt đối 
hoàn toàn. 


Ù 


2) 


3) 


Ä) 


“Tánh không: According to other Mahayana 
sutras, “Sunyata” means the true nature of 
emperical Reality. Ït is considered as beyond 
the Negatlon or Indescribable. The Buddha 
used a number of similes In the Nikayas to 
poInt out the unreality of dharmas of every 
kind and 1t 1s these similes that have been 
used with great 
Mahayana philosophical schools, especially 
of Chinese Buddhist thinkers—Theo các kinh 
điển Đại Thừa khác, tánh không có nghĩa là 
bản chất đích thực của thực tại kinh nghiệm. 
Tánh không vượt khỏi sự phủ định và không 
thể diễn tả được. Đức Phật cũng dùng vô số 
những hình ảnh so sánh trong kinh điển Pali 
để chỉ ra sự không thật của mỗi loaj pháp và 
chính những hình ảnh này, sau này được dùng 
một cách hiệu quả trong các trường phái triết 
học Đại Thừa, đặc biệt là những nhà tư tưởng 
Phật giáo Trung Hoa đã so sánh tánh không 
với nhiều hình ảnh và màu sắc linh động: 
Emptiness Implies like 
space or the Void, it exists within many things 
but never hinders or obstructfs anything: ““Tánh 
không” không chướng ngại... giống như hư 
không trống không, hiện hữu trong mọi hiện 
tượng nhưng chưa bao giờ cản trở hoặc 
chướng ngại bất cứ tướng trạng nào. 
Emptiness Implies omnipresence... like the 
Void, it is ubiquitous; 1t embraces everything 
everywhere: “Tánh không” như nhất thiết 
trí... giống như trống không, ở khắp nơi, nắm 
giữ và biết hết mọi điều, mọi nơi. 

Emptiness Implies equality... like the Void, 1t 
1s equal to all; it makes no discrimination 
anywhere: “Tánh không” như sự bình đẳng... 
giống như Không, bình đẳng với tất cả, không 
phân biệt thiên lệch bất cứ nơi nào. 

Emptiness Implies vastness... like the Void, 1t 
is vast, broad and infinite: “Tánh không” biểu 


later effectiveness In 


non-obsfrucfion... 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


=< 


II 


` 


4291 


thị tánh chất mênh mông... giống như không, 
vô biên, rộng lớn và vô tận. 

Emptiness 1mplies formlessness or 
shapelessness... like the Void, It 1s without 
form or mark: “Tánh không” không có hình 
sắc và bóng dáng... giống như không, không 
mang dáng dấp hoặc hình tướng nào. 
Emptiness Implies purity... like the Void, 1t 1s 
always pure without defilement “ánh 
không” biểu thị sự thanh tịnh... giống như 
không, luôn luôn trong sáng không gợn phiền 
não ô uế, 

Emptiness Implies motionlessness... like the 
Void, 1t Is always at rest, rising above the 
Drocesses of construction and desfruction: 
“Tánh không” biểu thị sự bất động... giống 
như không, luôn luôn ở trạng thái dừng chỉ, 
năng động nhưng vượt lên những tiến trình 
sanh và diệt. 

Emptiness Impliesthe positive negation... 1t 
negates all that which has limits or ends: 
“Tánh không” ám chỉ sự phủ định tích cực... 
phủ định tất cả những gì có giới hạn và kết 
thúc. 

Emptiness Implies the negation of negation... 
1t negates all Selfhood and destroys the 
clinging of Emptiness: “Tánh không” ám chỉ 
sự phủ định của phủ định... phủ định tất cả 
Ngã chấp và đoạn diệt những chấp thủ vào 
tánh không. 

Emptines Implies  unobtainability 
unpraspability... space or the Void, It 1s not 
obtainable or graspable: ““Tánh không” ám chỉ 
sự không đạt được hoặc không nắm giữ 
được... giống như không gian hay hư không, 
không lưu dấu hoặc nắm giữ pháp nào. 

At the beginnng of Madhyamika Sastra, 
Nagarjuna gives the fundamentfals of his 
phiosophy by means of eight negations. 
There is neither origination, nor cessation, 
neither permanence 
neither unity nor diversity, neither coming-in 
nor øoing-out, in the law of Pratityasamutpada 
(Dependent Origination). Essentially, there 1s 
only non-originaton which ¡is equated with 


Or 


nOT 1mpermanence, 


Sunyata. Elsewhere he also states that 
Pratityasamutpada 1s called Sunyata. Here 
Sunyata referring as 1t does to non- 


12 


13 


`~ 


` 


Origination, 1s In reality the Middle path which 
avoids the two basic views of existence and 
Sunyata the 
existence of things, or a kind of relativity. So, 
according to the Madhyamika, sunyata does 
not means absolute non-being, but relative 
being—Bắt đầu Trung Quán Luận, ngài Long 
Thọ đã đưa ra nền tảng triết lý của mình bằng 
tám sự phủ định. Không có sanh diệt, một, 
khác, đoạn, thường, đi đến trong định thức 
duyên khởi. Hay nói một cách khác về căn 
bản thì nơi đây chỉ có duy nhất “không sanh” 
được coi ngang hàng với tánh không. Trong 
vài chỗ khác ngài Long Thọ cũng cho rằng 
Duyên khởi là tánh không. Ở đây tánh không 
nằm trong thực tại của lý Trung Đạo này vượt 
khỏi hai quan điểm căn bản đối đãi là hiện 
hữu và không hiện hữu. Tánh không là sự 
hiện hữu tương đối của chư pháp hoặc là sự 
tương đối. Như vậy theo Trung Quán Luận thì 
tánh không không có nghĩa là không hiện hữu 
tuyệt đối mà là sự hiện hữu tương đối. 
Emptiness 1mplies the true nature of empirical 
Reality or what is the same, the form of true 
nature of all phenomena. This subJect matter 
of sunyata will cover all the questions 
concerning the Buddhist outlooks on life and 
world: Tánh không ám chỉ bản chất đích thực 
của thực tại kinh nghiệm hoặc điều gì đó 
giống như vậy, hình thức của bản chất thật 
của các hiện tượng. Tánh không bao gồm tất 
cả những vấn đề liên quan đến quan điểm 
của Phật giáo về cuộc đời và thế giới. 
Nagarjuna claimed Sunyafa as the true nature 
of empirical Reality: “With sunyata, all 1s 
possible; without 1t, all 1s Iimpossible”—Ngài 
Long Thọ đã tuyên bố rằng Tánh không như 
một bản chất đích thực của thực tại kinh 
nghiệm: “Với tánh không, tất cả đều có thể; 
không có tánh không, tất cả đều không thể.” 


non-existence. 1S relative 


14)In the Prajna-Paramita Sutra, Sunyata refers 


to the world of enlightenment, but 1t also 
sfated that this world of enlightenment 1s not 
separate from the world of delusion: “The 
world of illusion 1s identical with the world of 
enlightenment (form 1s identical with void), 
and the world of enlipghtenment 1s identical 
with the world of illusion (void ¡is identical 


15) 


16) 


4292 


with form).”—Trong kinh Bát Nhã Ba La 
Mật, tánh không chỉ cho thế giới tuệ giác là 
không thể tách rời ra khỏi thế giới vọng 
tưởng: “Thế giới vọng tưởng là đồng với thế 
giới tuệ giác (sắc là đồng nhất với không), 
thế giới tuệ giác là đồng với thế giới vọng 
tưởng (không thì đồng với sắc).” 

The purpose of Sunyata refers to the 
objecive of extinguishing linguistic 
proliferation and the efforts leading towards 
ths objecuive: “Sunyata corresponds to 
ulimate truth, namely, the sfate in which 
linguistic proliferation has been extinguished; 
and the meaning of Sunyata signifies all 
existent relating to our everyday life in which 
Sunyafa 1s an actual established fact.”——Mục 
đích của Tánh không chỉ ra sự đoạn diệt về 
ngôn ngữ và những nỗ lực nhằm đưa đến sự 
đoạn diệt này: “lánh không tương ứng với 
chân lý tối hậu, được gọi là trạng thái trong 
đó ngôn ngữ cũng bị đoạn tận và “lánh 
không' nghĩa là tất cả những pháp hiện hữu 
liên quan tới đời sống hằng ngày chúng ta là 
một yếu tố được xác lập thật sự.” 

The term “Emptiness” or “Sunyata” 1s mainly 
used as a means to achieve Nirvana or 
Salvaton. Psychologically, “Sunyata`” 1s 
detachment. The teaching of Sunyata 1s fO 
empty the mind of cravings. Morally, this 
negaton has a posiive effect, namcly, 
preventing one from doing evils and making 
one love oneself and others. Ït is to foster the 
vifue of compassion. Epistemologically, 
Sunyafa Is an unattached insight that truth 1s 
not absolutely true. It teaches that discursive 
knowledge does not provide true wisdom and 
that enlipghtenment ¡is the abandonment of 
conceptual thinking. Metaphysically, Sunyata 
means that all things are devoid of definite 
nature, characteristc and function, and that 
metaphysical views are unintelligible and 
should be discarded. Spiritually, Sunyata 1s 
freedom, Nirvana or liberation from suffering 
of the world. Emptiness Is not a theory, but a 
ladder that reaches out Into the Iinfinite. A 
ladder ¡1s not there to be discussed, but to be 
climbed. If one does not even take the ñrst 
Sf€ps 0n If, If is no use to have the ladder. 


Thus, Emptiness Is a practical concept for 
cultivation, not a view for điscussion. The 
only use of the Emptiness 1s to help us get rid 
of this world and of the Ignorance which binds 
us fo 1t. lt has only one meaning which 1s to 
help us transcend the world through wIsdom—— 
Thuật ngữ “Tánh Không” được xử dụng đơn 
giản như một phương tiện để đi đến Niết Bàn 
hay Giải thoát. Về mặt tâm lý học, “Tánh 
Không' là sự buông bỏ chấp thủ. Pháp thoại 
về 'Tánh Không" nhằm để buông xả tất cả 
khát ái của tâm. Về mặt đạo đức học, sự phủ 
định của “Tánh Không” là một hiệu quả tích 
cực, ngăn chặn Bồ Tát không làm các điều ác 
mà nỗ lực giúp người khác như chính bản 
thân mình. Đức hạnh nầy khiến nuôi dưỡng 
và tăng trưởng lòng từ bi. Về mặt nhận thức 
luận, “ánh Không" như ánh sáng chân trí tuệ 
rằng chân lý không phải là thực thể tuyệt đối. 
Tri thức chỉ cung cấp kiến thức, không cung 
cấp trí tuệ chân thật và tuệ giác là vượt qua 
tất cả ngôn từ. VỀ mặt siêu hình, “Tánh 
Không' nghĩa là tất cả các pháp không có bản 
chất, tánh cách và chức năng cố định. Về mặt 
tinh thần, “Tánh Không' là sự tự do, Niết Bàn 
hoặc giải thoát khỏi khổ đau phiển não. Như 
vậy, “Tánh Không' không phải là lý thuyết 
suông, mà là nấc thang để bước lên giải 
thoát. Nấc thang mà nơi đó không cần phải 
bàn luận, mà chỉ cần cất chân bước lên. Nếu 
hành giả không bước, dù chỉ một bậc, thì nấc 
thang trở nên vô dụng. Như vậy, “Tánh 
Không" tượng trưng cho một phương pháp tu 
tập hơn chỉ là một khái niệm để bàn luận. 
Công dụng duy nhất của “Tánh Không' là 
giúp cho chúng ta loai bỏ phiền não và vô 
minh đang bao bọc chúng ta để mở ra những 
tiến trình tâm linh siêu vượt thế giới nầy 
ngang qua tuệ giác. 
** See Three emancIpatIons. 
Sunyaftanutpadanishsvabhavadvaya (skÐ: 
Không, Vô Sinh, Vô Tự Tính, Vô Nhị— 
Emptiness, No-birth, No self-substance, No- 
duality In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
taught: “Those Bodhisattva-mahasattvas who have 
a thorouph understanding as regards to the aspect 
Of existence of “Emptiness, No-birth, Non-duality, 


4293 


and No self-substance,” will quickly come to the 
realizaton of the supreme enliphtenment.” 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Chư Bồ Tát 
Ma Ha Tát nào thông suốt về khía cạnh hiện hữu 
của “Không, Vô sinh, Vô tự tính, và Vô nhị” sẽ 
nhanh chóng đạt đến thể chứng tối thượng. 
Sunyata principle: Law of void—Không lý 
(about the unreality of the ego and phenomena—— 
về tính không có thực chất của cái ngã và vạn 
hữu). 

Sunyata samadhi (skt: Sunnata-samadhi (p)— 
Emptiness-samadhi—The which 
dwells on the Void or the Immaterial—Thiền định 
quán không tướng. 





meditation 


l) Internal sunyata samadhi: Không Định Nội 
Đạo—See Three samadhis. 
2) Sunyata samadhi, limited to the four dhyanas, 


except the illusion that things have a reality In 
themselves, as Individuals: Không Định 
Ngoại Đạo: Giới hạn trong tứ không định— 
See Four balanced states which transcend the 
world of matfter. 
Sunyata school: Không Môn. 
Il) Sunyata school: The teaching which regards 
everything as unreal or Iimmaterial, which 
also denies that there can be any sfatic 
©existence, one of the four divisions made by 
Tien-Ta Pháp môn không tướng hay 
trường phái dạy về tánh không thực của vạn 
pháp, phá bỏ kiến chấp thường hữu, ngã 
không, pháp không, hữu vi không, vô vi 
không, một trong bốn tông phái Thiên Thai. 
The door to nirvana: Cửa vào Niết Bàn. 
A general name for Buddhism: Tên gọi chung 
cho Phật Giáo. 
Sunyafa-sunyata (skÐ: Emptines of 
emptiness—Không Không: Không của Không— 
See Emptiness of emptiness. 
Sunyavadin (sk): Những nhà không luận— 
According to the Madhyamikas, the Sunyavadin 1s 
neither a thorouph-going sceptic nor a cheap 
nihilist who doubts and demies the existence of 
everything for Its own sake or who relishes 1n 
shouting that he does not exist. His obJect 1s 
simply to show that all world-objects when taken 
to be ulimately real, self- 
confraditctory and relatve and hence mere 





2) 
3) 


wil be found 


appearances. In fact, the Sunyavadin indulges In 
condemning all phenomena to be like Illusion, 
dream, mirage, sky-flower, son of a barren 
woman, magic, e(c., which sugsest that they are 
something absolutely unreal. But this 1s not his 
real obJect. He ¡ndulges In such descriptions 
simply to emphasize the ultimate unreality of all 
phenomena. He emphatically asserts again and 
again that he Is not a nihiist who advocates 
absolute negation, that he, on the other hand, 
mainftains the empirical Reality of all phenomena. 
He knows that absolute negation 1s Impossible 
because It necessarlly presupposes affirmation. 
He only denies the ulimate realty of both 
affirmation and negation. He condemns Intellect 
from the ultimate standpoint only for he knows 
that 1ts authority 1s unquestionable in the empirical 
world. He wants that we should rise above the 
categorles and the the contradictions of the 
Iintellect and embrace Reality. He asserts that It 1s 
the Real itself which appears. He maintains that 
Reality ¡is the non-dual Absolute, Blissful and 
beyond ¡ntellect, where all plurality is merged. 
This 1s the constructive side of the dialectc im 
Sunyata which we propose to consider now. Here 
Iintellect 1s transformed ¡nto Pure Experlence— 
Theo phái Trung Quán Luận, nhà không luận 
không phải là người hay hoài nghi triệt để cũng 
không phải là người theo thuyết hư vô rẽ tiễn, phủ 
định sự hiện hữu của chư pháp vì lợi ích của chính 
nó hoặc người thích thú trong việc tuyên bố rằng 
chính người ấy cũng không có hiện hữu. Mục tiêu 
của người ấy chỉ đơn giản cho thấy rằng tất cả các 
pháp hiện tượng trên thế giới này cuối cùng được 
xem là chân thường, chân ngã và chân lạc, đó là ý 
nghĩa của tánh không. Do đó sự tự mâu thuẫn và 
tương đối chỉ là sự tạm xuất hiện theo nhân duyên 
và chữ nghĩa mà thôi. Kỳ thật, nhà không luận 
thích thú tuyên bố các pháp hiện tượng là mộng 
ảo, là giấc mơ, ảo tưởng, hoa đốm, là con trai của 
người đàn bà vô sanh, là pháp thuật, vân vân, đã 
tuyên bố rằng tất cả chúng là tuyệt đối không 
thật. Nhưng đây không phải là mục tiêu thật sự 
của người ấy. Người ấy muốn mô tả đơn giản 
nhưng nhấn mạnh đến thực tại tối hậu không thật 
của chư pháp. Người ấy khẳng định nhiều lần một 
cách dứt khoát rằng người ấy không phải là người 
theo thuyết hư vô, hay là người theo chủ trương 


4294 


phủ định tuyệt đối, mà thật ra người ấy vẫn duy trì 
Thực tại thực nghiệm của chư pháp. Nhà không 
luận biết rằng sự phủ định tuyệt đối là không thể 
bởi vì sự cần thiết của sự khẳng định trước. Người 
ấy chỉ phủ nhận thực tại tối hậu của cả hai sự phủ 
định và khẳng định mà thôi. Người ấy chỉ trích 
khả năng tri thức từ lập trường tối hậu chỉ bởi biết 
rằng quyền lực của nó là không thể bác bỏ trong 
thế giới thực nghiệm. Người ấy muốn rằng chúng 
ta nên phát khởi những phạm trù ở trên và những 
mâu thuẫn của trí năng và chấp thủ thực tại. 
Người ấy khẳng định thực tại như nó đã xuất hiện 
và cho rằng thực tại là nội tại trong sự xuất hiện 
và rồi chuyển hóa tất cả chúng, thực tại là một 
thực thể không đối đãi, hạnh phúc và vượt lên 
khỏi lập luận, nơi mà tất cả đa nguyên khởi lên. 
Đây là một sự thành lập biện chứng trong Tánh 
không mà chúng ta nên quan sát. Ở đây, trí thức 
được chuyển thành những Chứng nghiệm Thuần 
tịnh. 

Supadharita (p): Well considered—Được cứu 
xét kỹ lưỡng. 

Superficial reality of phenomena: Giả hữu. 
Superflous (a): Dư vật—Rest=Remnant. 
Superhuman (a): Siêu phàm. 

Superhuman effort: Nỗ lực siêu phàm. 
Superhuman  sírength: Iddhipàdà (p)— 
Rddhipàda (skt)——Divine power—Thần lực (năng 
lực của sự thánh thiện). 

Superintendent: Người giám thị. 

Superior (a): Cấp trên—Thượng hạng. 

Superior abiliy to lead people to the 
practice of the Buddha?s Teaching: Khả năng 
thù thắng dẫn đạo chúng sanh y đạo tu hành —See 
Five superior virtues of a Buddha. 

Superior Beings: Hiệu là Thắng Tát Đỏa vì giác 
ngộ pháp thù thắng —Enlightening Beings are 
called Superior Beings because they are aware of 
high laws—See Ten appellatlons of greatness of 
Great Enlightening Beings. 

Superior characfer or capacity: Thượng Căn. 
Superior class: Highest class—Thượng bối. 
Superior class of “prayer-beads.”: Tối thắng 
phẩm—Superior, numbering 108. This ¡is one of 
the four classes of “prayer-beads.”—Đây là một 


trong bốn loại niệm châu —See Four classes of 
“prayer-beads”. 

Superior conduct: Hành vi thù thắng—See Five 
superior virtues of a Buddha. 

Superior disciple: Superior pupils—Cao túc— 
Thượng s—The superlor disciple who become 
spiritually perfect benefitting himself and others. 
Superior-Fragrant Buddha: Phật Hương 
Thượng. 

Superior and øood people: Beings of the 
highest virtue. 

Superior incarnational Buddha-body: Thắng 
Ứng Thân—A Tien-Tai term for the the superior 
1ncarnational Buddha-body, 1.e. his compensation- 
body under the aspect of saving others—Còn gọi 
là Tôn Đặc Thân, một trong ba thân Phật, Pháp 
thân, Báo thân, và Ứng thân do tông Thiên Thai 
lập ra. Báo thân lại chia làm hai Tự Thụ Dụng và 
Tha Thụ Dụng thân. Tha Thụ Dụng của báo thân 
đối với Tự thụ dụng mà gọi là Thắng Ứng thân 
(Tha thụ dụng thân vừa là báo thân mà cũng là 
ứng thân). 

Superior, middle, and lower class, ørade: 
Thượng Trung Hạ Phẩm. 

Superior mỉnd: Tăng Thượng Tâm —Tâm tăng 
trưởng cường thịnh hay thế lực của định tâm, hay 
tâm siêu việ—Advancing or Improving mind. 
Superior monk of a Buddhist monastery: Sư 
cụ. 

Superior order: Superior class or grade— 
Thượng phẩm. 

Superior or perfect wisdom: Trí huệ thù 
thắng—See Five superior virtues of a Buddha. 
Superior ïn pity for others and devotion to 
their salvation: Bi Tăng Bồ Tát—Bồ Tát đại bi 
tăng thượng, vì thương xót chúng sanh mà trụ lâu 
trong đời để hóa độ, chứ chẳng một mình đắc quả 
Bồ Để —See Two superior kinds of bodhisattvas. 
Superior poiïnt of view: Kiến giải thù thắng— 
See Five superior virtues of a Buddha. 

Superior preaching ability: Minh thuyết thù 
thắng—See Five superior virtues of a Buddha. 
Superior pupils: Eminent disciples—Superior 
disciples—Cao túc. 


4295 


Superior rebirth: To be born ¡in the Vairocana 
Pure Land—Thượng phẩm (sanh vào Mật nghiêm 
quốc)—See Three kinds of attainment in the Pure 
Land. 

Superior robe: Thượng y—Three superior robes 
of monks—Ba loại Thượng Tăng Già Lê (cao 
nhất)—See Nine grades of the monk's patched 
robe. 

Superior truth: Paramartha-satya (skÙ—Thắng 
Nghĩa Đế—The enlightened truth, as contrast with 
worldly truth—Chân đế hay chân lý cao tuyệt đối 
lại với tục đế hay chân lý của thế tục. 

Superior virfues: Buddha receives the respect 
of the world because of the five superlor virfIes—— 
Đức Phật được thế gian tôn kính bởi năm công 
đức thù thắng—See Five superior virtues of a 
Buddha. 

Superior vows: Siêu Thế Nguyện —Vows that 
are superior to any other vows, I.e. the forty-eipht 
vows of Amitabha Buddha—Thệ nguyện vượt hơn 
hẳn các lời nguyện khác, ý nói 48 lời nguyện của 
Đức Phật A Di Đà vượt hơn hẳn các lời nguyện 
của Tam Thế chư Phật—See Forty-eight vows of 
Amitabha. 

Superior in wisdom; however, chiefly 
beneficial to self: Trí Tăng Bồ Tát—Bồ Tát đại 
trí tăng thượng (tự đoạn ác chứng lý). Tuy nhiên 
chính yếu là tự lợi nhiều hơn lợi tha—See Two 
superior kinds of bodhisattvas. 

Superior world: Thượng ngươn. 

Superiority (n): Visesa (p & skt)—Sự ưu việt— 
Thù thắng. 

Superiority over equals and equality with 
superiors: Ati-mana (skQ—Quá mạn—See Ati- 
mana and Seven arrogances. 

Superiority over manifest superiors: Manati- 
mana (skt—Mạn quá mạn—Khởi tâm kiêu mạn 
cho rằng mình hơn những người hơn mình —§ee 
Seven arrogances. 

Superlative đharma: Thắng nghĩa pháp. 





Superman (n): Siêu nhân. 
Super-meditation: Siêu định. 
Supermundane (a): Siêu phàm. 


Supermundane consciousness: Lokuttara-citta 


(p Tâm Siêu Thế—See Four classes of 
COnSCIOUSness. 
@Ó) The meanings of “Supermundane 


consciousness”——Nghĩa của “Tâm siêu thế”: 
According to the Abhidharma, supermundane 


consclousness transcend the world of 
condiioned things 1s the uncondiioned 
element Nirvana, and the types of 


consciousness that directly accomplish the 
realizaton of Nirvana—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận, tâm siêu thế có thể giúp ta vượt ra khỏi 
thế gian danh sắc để đạt thẳng đến cảnh giới 
Niết Bàn. 

Categories of Supramundane 
Consciousness—Phân loại Tâm Siêu Thế: 


qI) 


l) Four kinds of Supramundane Wholesome 
Consciousness: Bốn Tâm Thiện Siêu Thế— 
See Eight kinds of supermundane mind (A). 

2) Four kinds of Supramundane Resultant 


Consciousness: Bốn Tâm Quả Siêu Thế—See 

Eight kinds of supermundane mind (B). 
Supermundane mỉnd: Tâm Siêu Thế Theo A 
According to the Abhidharma, there are eipht 
kinds of supermundane mind—Tỳ Đạt Ma Luận, 
có tám loại tâm siêu thế—See Eight kinds of 
supermundane mind. 
Supermundane sfate: Trạng thái siêu viỆt. 
Supernatural: Manju (skQ—Suksma (skÙ— 
Wonderful—Profound—Mysterious—Diệu—Siêu 
nhiên. 
Supernatural beings: Chúng sanh siêu nhân— 
The eight classes of supernatural beings in the 
Lotus Sutra or the Eight Vajra Deitles—Tám 
chúng sanh siêu nhân trong Kinh Liên Hoa—See 
Eight Vajra Detties. 
Supernatural cause: The eightfold noble path 
as the cause leading to the extinction of passion 
and mortality (Diệt đế) ¡in the future life—Xuất 
thế gian nhân quả—See Two aspects of cause and 
effect. 
Supernatural consciousness of the waning of 
vicious propensifies, and the deliverance of 
mỉnd from passions: Asravaksaya-jnana (skÙ— 
Lậu Tận Thông hay khả năng chấm dứt nhiễm 
trược và đưa tâm đến chỗ giải thoát khỏi mọi dục 


4296 


vọng—See Six miraculous or transcendental 
DOW€TS. 
Supernatural creatures: Linh vật There are 


four supernatural creatures—Có bốn linh vật— 
See Four supernatural creafues. 


Supernatural existence: Diệu Hữu—The 
absolute reality—lIncomprehensible entity, as 
confrased with the superficlial realfty of 


phenomena—Cái “hữu” tuyệt đối (cái hữu phi 
hữu, cái có mà không phải là có), đối lại với cái 
hiện hữu giả hợp của vạn pháp. 

Supernatural faculfies: Abhijna (skt——Psychic 
powers—Thần Thông—S§ee Abhinna. 
Supernatural hearing: Thiên nhĩ thông—Deva 
Ear. 

Supernatural insight: Asravaksaya (sk)—Lậu 
tận thông—Clear vision of the saint or clear vision 
in future mortal conditions (deaths and rebirths). 
The supernatural Insipht Into the ending of the 
transmigration, of the 
supernatural powers (abhijnanas)—Nhãn quan 
của một bậc Thánh hay sự thấy biết sự chết và tái 
sanh của các loài hữu tình. Trí tuệ siêu việt đưa 


sream of one SIX 


đến chấm dứt luân hồi sanh tử, một trong sáu thần 
thông—See Three Insights, and Six miraculous or 
transcendental powers. 
Supernatural lipght sent out by a Buddha: 
the Buddhas eyebrows 
illuminate a distant world—Thần thông quang— 
Ánh quang minh siêu nhiên được chư Phật dùng 
thần lực phóng ra (khoảng giữa hai mí chân mày 
của Phật)—See Dual lights (C). 
Supernatural or magical 
medicine: Y thông—See 
supernatural powers (A). 
Supernatural or magic vehicle: The esoteric 
sect——Thần thông thừa (Chân Ngôn tông). 
Supernatural power: Magical power—Báo 
thông—Thần thông (đại thần lực) —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of supernatual power. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the versality 
of sreat knowledge of Buddhas. 
(A) Pancabhina (skÙ The five supernatural 
powers, or five mystical powers—Năm thần 


From between tO 


of 
of 


pOWerS 


Five kinds 


thông hay ngũ thông hay ngũ trí chứng—See 
FIve kinds of supernatural powers. 
(B) Five kinds of supernatural powers—Ngũ 


Thông—Năm loại thần thông—See Five 
kinds of supernatural powers. 


(Œ) Abhijna OT Sadabhijna (skÐ—S1x 
superknowledges—SIx supernatural OT 
universal powers acquired by a Buddha, also 


by an arhat throuph the fourth degree of 
dhyana—Sáu thần thông mà chư Phật hay chư 
A La Hán đạt được qua tứ thiển—Six 
miraculous or transcendental powers—SIx 
magical penetrations—See S1x miraculous or 
transcendental powers. 

(D) Supernatural powers that have been acquired 
as karma by demons, spIriIS, nagas, e€fc. 
Supernatural powers obtained from former 
karma, one of the five supernatural powers. 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of versalitles 
of Great Enlightening Beings: Sức thần thông 
của nghiệp báo, một trong ngũ thông. Có 
được nghiệp thông là nhờ công đức tu hành 
trong nhiều đời trước (chư Thiên Long Hộ 
Pháp, chư Bồ Tát, chư Thiên đều dựa vào túc 
nghiệp tu hành của những đời trước mà có 
được sức thần thông). Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười môn du hí của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được đại trí du hý vô thưỡng của Như 
Lai—See Ten kinds of versaliles of Great 
Enlipghtening Beinss. 

Supernatural power to appear at will in any 

pace: To go or fly anywhere without hindrance, to 

have absolute freedom——Năng lực siêu phàm có 
thể xuất hiện ở bất cứ nào mình muốn, đi trên bộ 
hay bay bổng trên không trung không bị chướng 
ngại, hoàn toàn tự tại—See Five supernatural 

DOW€TS. 

Supernatural powers of arhafs: Thần thông— 

See Five kinds of supernatural powers (A). 

Supernatural powers of Bodhisattvas: Đạo 

thông—See Five kinds of supernatural powers 

(A). 

Supernatural powers in which Buddhas and 

bodhisatfvas indulge, or take their pleasurc: 

Du hý thần thông. 





4297 


Supernatural power of inferpreting all the 
languages of all beings: Sarva-ruta-kausalya 
(sk)——Giải nhứt thiết chúng sinh ngôn ngữ. 
Supernatural powers obtained from former 
karma: Báo Thông—Nghiệp  Thông— 
Supernatural powers that have been acquired as 
karma by demons, spIrIfs, nagas, etc., one of the 
five supernatural powers—Sức thần thông của 
nghiệp báo, một trong ngũ thông. Có được nghiệp 
thông là nhờ công đức tu hành trong nhiều đời 
trước (chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Bồ Tát, chư 
Thiên đều dựa vào túc nghiệp tu hành của những 
đời trước mà có được sức thần thông). 
SupernaturalÐ power originatng from 
deliverance: Năng lực siêu nhiên khởi lên từ sự 
giải thoát—See Ten theories that independently 
cause the manifestation of the ideal world (B). 
Supernatural power of. transformatfion: 
Năng lực biến hóa siêu phàm—There are eight 
supernatural powers of  transformation, 
characteristics of every Buddha—Có tám loại 
biến hóa hay tám thần thông biến hóa của chư 
Phậ—See Eigh( supernatural powers of 
transformation. 

Supernatural powers and wisdom: Thông 
Huệ — Thông tuệ —-Supernatural powers 
wisdom, the former being based on the latter— 
Thần thông và trí tuệ, mọi phép thần thông đều 
dựa vào trí tuệ làm thể (thông cũng tức là tuệ). 
Supernatural transformation: Thần biến 
(thân: physical)—Do thân nghiệp của Đức Phật 
hiện đủ loại thần biến, khiến chúng sanh khởi 
chánh tín—See Three sovereign powers for 
converting others. 

Supernatural vehicle: Chân Ngôn Thừa— 

1) The True World Vehicle: Mantra Vehicle— 
Mật Chú Thừa. 

The supernatural or magic vehicle, 1.e. the 
esoteric sect or Shingon. The supernatural 
vehicle, because of Iimmediate attainment of 
the Buddha-land through tantric methods: 
Thần Thông Thừa—Tên gọi Chân Ngôn giáo, 
tức thừa giáo dựa vào sức gia trì thần biến 
của Như Lai. Thừa theo giáo pháp chân ngôn 
mà đến đất Phật một cách nhanh chóng. 


and 


2) 


Supernatural wisdom: Xuất thế gian Bát nhã— 
Trí tuệ xuất thế gian—See Two kinds of wisdom 
(A). 

Supernaturalism: Chủ nghĩa siêu tự nhiên. 
Supernaturalist (n): Người tin vào thế giới siêu 
nhiên. 

Supernature (n): Siêu tự nhiên. 
Superorganism (n): Siêu hữu cơ thể. 
Supersfition (n): Mê tín dị đoan hay dị đoan tà 
thuyết Strange  principles unorthodox 
theorIles—Belief or rite unreasoningly upheld by 


and 


faith such as venerating the head of tiger, and 
buffalo, the snake and centipede deities, the 
Lares, consulting fortunteller, the 
horoscope, etc., dont belong to the Buddhist 
teachings. wisdom.  And, 
Buddhism never accept superstitions; however, 


reading 
Buddhism  means 


superstiious beliefs and riftuals are adopted to 
decorate a religion 1n order (to affract the 
multifude. But, after some time, the creeper which 
1s planted to decorate the shrine outerows and 
outshines the shrine, with the result that religious 
tenets are relegated to the background and 
superttious  beliefs 
predominent—Lối mê tín như thờ đầu cọp, đầu 


and  rituals become 
trâu, hay thờ thần rắn rít, bình vôi ông táo, xin 
xâm, bói quẻ, vân vân, không phải là giáo lý của 
đạo Phật. Đạo Phật là đạo của trí tuệ và đạo Phật 
không bao giờ chấp nhận mê tín dị đoan; tuy 
nhiên, những niểm tin có tính cách mê tín và lễ 
nghi cúng kiến đã được một số người đưa vào đạo 
Phật nhằm lôi cuốn quần chúng. Nhưng một lúc 
sau thì những dây leo được trồng để trang hoàng 
lăng tấm đã leo phủ cả lăng tẫm, và kết quả là 
giáo lý tôn giáo bị gạt ra nhường chỗ cho những 
nghi thức mê tín. 

Supersfitionist (n): Người mê tín dị đoan. 
Superstfifious (a): Mê tín dị đoan. 

Superstring: Thuyết siêu tơ trời. 
Supersymmetry: Siêu đối xứng. 

Supervisor of the Buddha Haill: Trí Điện— 
The warden of a temple——VỊ Tăng chăm sóc điện 
thờ Phật. 

Supervisor 0Ÿ monks: Karmadana (sk)—Duy 
Na—VỊ sư giám viện—The duty-distributor, or 
arranger of duties, a supervisor of monks In a 


4298 


monastery. One of the six main monks—VỊ sư 
phân phối và giám sát công việc trong tự viện. 
Một trong sáu vị sư chính trong tự viện—See 
Three main monks In a monasftery. 

Super-worldly paramita ỉn the highest sense 


for Bodhisattvas: Paramitas of the supreme 
ones of Bodhisattvas, relating to the future life for 
all—Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật—ln 
the Lankavaftara Sutra, the Buddha gave three 
kimds of Paramitas, one of them is the super- 
worldly paramita for Bodhisattvas. The Paramita 
that are super-worldly in the highest sense are 
practiced by a Bodhisattva who understands that 
the world ¡1s dualistically conceived, because of 
the discriminating mind, and who 1s detached from 
©rroneous Imaginations and wrong atfachments of 
all kinds, such as mind, form, characters, etc. He 
would practice the virtue of charity solely to 
benefit sentient beings and to lead them a a 
blissful state of mind. To practice morality without 
forming any attachment to condition in which he 
binds himself, this 1s his sila-paramita. Knowing 
the distinction between subject and obJject, and yet 
quietly to accept It without waking any sense of 
attachment detachment this is the 
Bodhisattva's  Kshanti-paramia. To exercise 
himself most ¡intently throughout the day and 
nipht, to conform himself to all the requirements 
of discipline, and not to evoke a discriminating 
mind, this 1s his Vyria-paramita. Not to cling to the 
philosopher”s view of Nirvana and to be free from 
discrimination, this 1s his Dhyana-paramita. As to 
PraJna-paramita, It 1s not to evoke a discriminating 
mind within oneself, nor to review the world with 
any kind of analytical understanding, not to fall 
1nto dualism, but to cause a turning at the basis Of 
COnSCIOusness. Ít 1s not to destroy the working of a 
past karma, but to exert oneself 1n the exercIse of 
bringing about a sfate of self-realization, this 1s 
PraJna-paramita—Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
đưa ra ba loại Ba La Mật. Một trong ba loại này là 
“Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật.” Đây là 
loại Ba La Mật siêu thế gian trong ý nghĩa cao 
nhất được thực hành bởi một vị Bồ Tát hiểu rằng 
thế giới được quan niệm một cách nhị biên do bởi 
cái tâm phân biệt và vị ấy thoát khỏi những tưởng 
tượng sai lầm và những ràng buộc hư vọng như 


Or 


tâm, hình tưởng, đặc tính, vân vân. Vị ấy thực 
hành đức hạnh bố thí chỉ nhằm làm lợi cho tất cả 
chúng sanh hữu tình và đưa họ đến trạng thái tâm 
linh hạnh phúc. Vị ấy thực hành trì giới mà không 
ra bất cứ điều kiện hay sự ràng buộc nào, ấy là trì 
giới Ba La Mật của một vị Bồ Tát. Vị ấy biết 
được sự khác biệt giữa chủ thể và đối tượng, 
nhưng vẫn yên lặng chấp nhận mà không khởi lên 
bất cứ ý nghĩ nào về sự gắn bó hay tách rời nào, 
đó chính là nhẫn nhục Ba La Mật của một vị Bồ 
Tát. Vị ấy tu tập một cách mạnh mẽ suốt ngày 
suốt đêm, hòa mình theo mọi đồi hỏi của kỹ luật 
mà không khởi lên cái tâm phân biệt nào, đó 
chính là tinh tấn Ba La Mật. Vị ấy không chấp 
vào kiến giải về Niết Bàn của các triết gia và 
thoát khỏi mọi sự phân biệt, đó chính là Thiển 
định Ba La Mật. Còn về Bát Nhã Ba La Mật, vị 
ấy không sanh tâm phân biệt bên trong mình, 
không nhìn thế giới bằng bất cứ loại hiểu biết hay 
phân tách nào, không rơi vào nhị biên mà gây nên 
sự chuyển biến từ căn bản của tâm thức. Đó là 
không đoạn diệt sự vận hành của nghiệp trong 
quá khứ, mà cố gắng tu tập để tạo ra một trạng 
thái tự chứng. 

Super-worldly paramita for Sravakas and 


Pratyekabuddhas: Paramitas for Sravakas and 
Pratyeka-buddhas relating to the future life for 
themselves: Xuất thế gian Ba La Mật —In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha gave three kinds 
of Paramitas, one of them 1s the super-worldly 
paramita for Sravakas and Pratyeka-buddhas. 
This 1s the super-worldly kind of paramitas which 
1S practced by Sravakas and Pratyekabuddhas 
who, clinging to the Idea of Nirvana, 
determined to attain 1t at all costs; they are like 
the worldly people who are attached to the 
enjoyment of egotism—Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật đưa ra ba loại Ba La Mật. Một trong ba 
loại này là “Xuất thế gian thượng thượng Ba La 
Mật.” Đây là loại Ba La Mật siêu thế gian dành 
cho hàng Thanh văn và Duyên giác. Đây là loại 
Ba La Mật siêu thế gian được chư Thanh Văn và 
Duyên Giác tu tập. Chư vị nầy chấp vào ý niệm 
về Niết Bàn và quyết đạt cho được Niết Bàn 
bằng mọi giá. Họ cũng giống như người thế gian 
bị ràng buộc vào sự hưởng thụ quy ngã. 


are 


Super-worldly system: Hệ thống siêu thế. 


4299 


Supper (n): Bữa ăn tối. 

Supplant (v): Hất cẳng. 

Supplemental ordinafion: Sự truyền giới bổ 
túc (tuyển giới lại khi có sự khả nghi về phong 
cách đạo đức của người được truyền giới). 
Supplicate (v): Khẩn cầu—Nài xin. 
Supplication (n): Sự khẩn cầu—Sự nài xin. 
Support (v): Cúng dường —To offer—To make 
offerines—To supply—To offer to Buddha— 
Material and spiritual suppor—Sự ủng hộ vật 
chất và tinh thần—According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are 
four supports—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn y chỉ—See Four 
SUPpOTfS. 

Support and assist those who understand 
the Truth and consider the monks as 
teachers: Hộ trì người biết pháp, hoặc giả xem 
chư Tăng như những vị Thầy—See Eight fields for 
cultivating blessedness (TH). 

Support of the Buddhas: Sự hộ trợ của chư 
Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of support by Buddhas. If 
Enlightenng Beings can get rid of the ten 
pOSSesslons by demons, they can gain ten kinds of 
support by Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 
mười điều được chư Phật nhiếp trì. Nếu chư Bồ 
Tát rời bỏ được mười điểu bị ma nhiếp trì thời 
được mười điều được chư Phật nhiếp trì—See Ten 
kinds of support by Buddhas and Ten kinds of 
pOSSession by demons. 

Supportfs and columns: Rường cột—Keystone. 
Support monks: Hộ trì Tăng Già—Đây là một 
trong tám ruộng phước điển theo Kinh Phạm 
Võng—This Is one of the eigh( fields for 
cultivating blessedness (blessinsgs), according to 
the Brahma Net Sutra—See Eight fields for 
cultivating blessedness (II). 

Support by the power ac(s: Nghiệp lực trì — 
One of the ten kinds of support of power of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can gain the support of the power 
of supreme mastery of all truth—Một trong mười 
lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong 
pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được lực trì tự 


tại vô thượng—See Ten kinds of support of power 
of Great Enlightening Beings. 

Support by the power of Buddhas: Phật lực 
trì —One of the ten kinds of support of power of 
Great Enlightening Beings. Enlipghtening Beings 
who abide by these can gain the support of the 
power of supreme mastery of all truth—Một trong 
mười lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ 
trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được lực 
trì tự tại vô thượng—See Ten kinds of support of 
power of Great Enlightening Beings. 

Support by the power of the environment: 
Cảnh giới lực tr —One of the ten kinds of support 
of power of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can gain 
the support of the power of supreme mastery of all 
truth—Một trong mười lực trì của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các 
pháp được lực trì tự tại vô thượng—See Ten kinds 
Of support of power of Great Enlightening Beings. 

Support by the power 0Ÿ øood: Thiện lực trì— 
One of the ten kinds of support of power of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can gain the support of the power 
of supreme mastery of all truth—Một trong mười 
lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong 
pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được lực trì tự 
tại vô thượng—See Ten kinds of support of power 
of Great Enlightening Beings. 

Support of power of Great Enlightening 
Beings: Lực trì của chư Đại Bồ Tát —According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are fen kinds of support of power of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can gain the support of the power 
of supreme masftery of all truth—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp lực trì của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời 
nơi tất cả các pháp được lực trì tự tại vô thượng— 
See Ten kinds of support of power of Great 
Enlightening Beings. 

Support by the power of knowledge: Trí lực 
trì —Support by the power of knowledge, one of 
the ten kinds of support of power of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can gain the support of the power 
of supreme mastery of all truth—Một trong mười 





4300 


lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong 
pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được lực trì tự 
tại vô thượng—See Ten kinds of support 0Ÿ power 
of Great Enlightening Beings. 

Support by the power of pracfices: Hạnh lực 
trì —Support by the power of practices, one of the 
Of SUppOFrt of Great 
Enlightening Beings. Enlighteninng Beings who 


ten kinds Of pOWeF 
abide by these can gain the support of the power 
of supreme mastery of all truth—Một trong mười 
lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong 
pháp nầy thời nơi tất cả các pháp được lực trì tự 
tại vô thượng—See Ten kinds of support of power 
of Great Enlightening Beings. 

Support by the power of senfient beings: 
Chúng sanh lực tr —Support by the power of 
sentient beings, one of the ten kinds of support of 
power of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can gain the support of 
the power of supreme mastery of all truth—Một 
trong mười lực trì của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp 
được lực trì tự tại vô thượng—See Ten kinds of 
support of power of Great Enlightening Beings. 
Support by the power of time: Thời lực trì — 
Support by the power of time, one of the ten kinds 
Of support of power of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can gain 
the support of the power of supreme mastery of all 
truth—Một trong mười lực trì của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các 
pháp được lực trì tự tại vô thượng—See Ten kinds 
Of support of power of Great Enlightening Beings. 
Support by the power of truth: Pháp lực trì — 
Support by the power of truth, one of the ten kinds 
Of support of power of Great Enlipghtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can gain 
the support of the power of supreme mastery of all 
truth—Một trong mười lực trì của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các 
pháp được lực trì tự tại vô thượng—See Ten kinds 
Of support of power of Great Enlightening Beings. 
Support by the power 0Ÿ vows: Nguyện lực 
trì —Support by the power of vows, one of the ten 
kinds of support of power of Great Enlightening 
Beings. Enliphtening Beings who abide by these 
can gain the support of the power of supreme 


mastery of all truth—Một trong mười lực trì của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát trụ trong pháp nầy 
thời nơi tất cả các pháp được lực trì tự tại vô 
thượng—See Ten kinds of support of power of 
Great Enlightening Beings. 

Support the Sangha: Trợ Tăng—See Eight 
fields for cultivating blessedness (II). 

Support by truth of Great Enlightening 
Beings: Pháp nhiếp trì của chư Bổ Tát— 
According Suftra, 
Chapter 38, there are ten kinds of support by truth 
of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain the supreme supportf 
of truth of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có muời điều được pháp nhiếp trì của 
chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được pháp nhiếp trì vô thượng của tất cả chư 
Phật—See Ten kinds of support by truth of Great 
Enlightening Beings. 

Supported: Được giúp đở. 
Supporter (n): Người hộ 
supporters: Những người hộ trì Phật. 
Supporter of the Triple Gem: Hộ Tn Tam 
Bảo. 

Supporfing the law, while discoursing on 
immortality: Phù Luật đàm thường giáo—The 
keeping of the law 1s necessary to salvatlon—See 
Dual division of the Buddha”s teaching (X). 
Supportive karma: Upatthambaka (p)—Nghiệp 
Trợ Duyên—According the Abhidharma, 
supportive karma does not gøaIn an opporfumfy to 
produce 1s own result (it 1s to say 1t does have the 
wholesome or unwholesome nature), but which, 
when some other karma or productive karma 1s 
©xercising a productive function, supporfs 1t either 
by enabling 1t to produce 1fs pleasant or painful 
resulfs over an extended time without obstrucfion 
or by reinforcing the continum of agsregaftes 
produced by another karma—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp trợ duyên không đạt 
được cơ hội sanh quả của chính nó (nghĩa là nó 
không có tánh cách thiện hay bất thiện), nhưng nó 
đến gần và nâng đỡ nghiệp tái tạo và các nghiệp 
khác bằng cách làm cho những nghiệp nầy có thể 
tạo nên những quả sung sướng hay khổ đau—See 
Four types of kamma (karma) (A). 


to the Flower Adornment 


trì —Buddha”s 


{O 


4301 


(A) When through the productive function of 
wholesome karma, 1t may—Khi nghiệp thiện 
được trợ duyên có thể: 

l) Cause one to be reborn as a human being: 
Lầm cho một chúng sanh được sanh vào cõi 
người. 

2) Contribute to the extension of one”s life span: 
Góp phần làm cho đời sống kéo dài hơn. 

3) Ensure that one ¡is healthy and wealthy: Bảo 
đảm sức khỏe tốt và giầu có. 

4) Well provide with the necessiles of lIfe: 
Cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết cho 
cuộc sống. 

(B) When an unwholesome karma has exercised 
1s productive function, it may—Khi nghiệp 
bất thiện được trợ duyên, có thể: 

l) Cause one to be reborn as an animail: Làm 
cho một chúng sanh sanh vào cõi thú. 

2) Cause a painful disease: Gây ra bệnh nặng. 

3) Prevent medicines from working effectively, 
thereby prolonging the disease: Làm cho 
thuốc không còn khả năng hữu hiệu khi trị 
bệnh do đó mà bệnh bị kéo dài. 

Supporting cause: Y nhân, một trong năm 

nguyên nhân—One of the five causes (four 

elements of earth, water, fire and wind which are 
the causers or producers and maintainers of 
1nfinite forms of nature (results)—See Five causes 

(A). 

Supportfive Recitaton: Hộ Niệm (see Trợ 

Niệm). 

(Œ) An overview of “Supportve Recitalon”— 
Tổng quan về Hộ Niệm: Family members and 
relatives of a dying person should always 
remain calm, without weeping or lamenting, 
from the time that person becomes gravely 1ll 
until his last moments. Some people, while 
not crying, still show sorrow and emotion on 
their faces. This, too, should be avoided, the 
crossroads which separate the living from the 
dead and the mundane from the 
transcendental. The critical Importance and 
danger of this moment can be compared to a 
mass of thousand pounds hanging under a 
han, his fate Is determined by a halrs 
breadth! At this time, the most important thing 
1S fO practic€ supportve reciftaton. Even 


though a person may have set his mind on 
rebirth in the Pure Land, I1f family members 
weep and lament, thus arousing deep-seated 
feeling of love-attachment, he will certainly 
sink Iinto the cycle of Birth and Death, wasting 
all his efforts 1n cultivation! When a patient 
on the verge of death wishes to bathe, dress In 
different garments, or change his posifion or 
sleep quarters, we may comply, while 
©xercising caution and acting in gente, 
careful manner at all times. lf the patient 
refuses, or cannot øIve his consent because he 
has become mute, we certainly should not go 
agaInst his wishes. This 1s because the patient 
on the veree of death Is generally In great 
physical pain. If he 1s forced to move, bathe or 
change clothing, he may experilence even 
greater pain. There are numerous cases of 
cultivators who had soupht rebirth in the Pure 
Land but failed to achieve this goal because 
therr relatives moved them around, disturbing 
them and destroying their right thought. This 
unfortunate development occurs very often. 
There are also cases of individuals who might 
have achieved rebirth In the hipher realms. 
However, out of ienorance, others made them 
suffer physically, by rearranging the posifions 
of their hands and feet, for Instance, making 
them rrritated and angry. Because of this one 
thought of anger, they Immediately sank into 
the evil realms. As an extreme example, King 
Ajatasatru had earned numerous merifs and 
blessings through cultivation. However, at the 
time of death, one of his attendants dozed off 
and inadvertently dropped a paper fan onto 
the king”s face. He became so furious that he 
expired on the spot, to be reborn, 1t 1s sald, as 
a pathon. This example should serve as a 
warning to all of us. At the time of death, the 
cultivator himself should either lie down or sIf 
up, according to what comes naturally, 
without forcing himself. If he feels weak and 
can only lie down, forcing himself to sit up for 
appearances” sake, 1s dangerous and should 
be discouraged. Likewise, even thouph, 
according to Pure Land tradition, he should lie 
on his ripht side facing west; 1f, because of 
pain, he can only lie on his back or on his left 


4302 


side facing east, he should act naturally and 
not force himself. The patlent and his family 
should understand all this and act accordinply. 
Supportive recifation by family members or 
Dharma friends 1s most necessary when a 
patent is on the verge of death. This 1s 
because, at that time, he is weak In body and 
mind and no longer master of himself. In such 
trying circumsfances, not only 1s 1t difficult for 
those who have not cultivated in dally life to 
focus on Amitabha Buddha, even ¡individuals 
who have regularly recied the Buddha's 
name may find 1t difficult to do so in all 
©earnestness, unless there ¡is supportive 
recitation—Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, người bệnh 
từ khi đau nặng cho đến lúc sắp tắt hơi, thân 
bằng quyến thuộc phải bình nh đừng khóc 
lóc. Có kẻ tuy không khóc nhưng lại lộ nét bi 
thương sầu thảm, đó cũng là điều không nên. 
Bởi lúc bấy giờ bệnh nhân đã đi đến ngã rẽ 
phân chia giữa quỷ, người, phàm, Thánh; sự 
khẩn yếu nguy hiểm khác thường, như ngàn 
cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy duy chỉ có nhất 
tâm trợ niệm Phật là điều thiết yếu. Người dù 
có chí nguyện vãng sanh, mà bị quyến thuộc 
thương khóc làm cho khơi động niệm tình át, 
tất phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng 
đành luống uống! Lại khi bệnh nhân gần qua 
đời, tự họ muốn tắm gội, thay y phục hay đổi 
chỗ nằm, thì có thể thuận theo, song phải nhẹ 
nhàng cẩn thận mà làm. Như họ không chịu, 
hoặc á khẩu không nói được, không nên miễn 
cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết thân thể 
thường đau nhức, nếu ép di động, đổi chỗ 
nằm hoặc tắm rửa, thay y phục thì bệnh nhân 
càng đau đớn thêm. Nhiều người tu hành phát 
nguyện cầu về Cực Lạc, nhưng khi lâm chung 
vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá mất 
chánh niệm, nên không được vãng sanh, việc 
nầy xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung 
có thể sanh về cõi lành, nhưng bị người khác 
không biết, xúc chạm thân thể, sửa đổi tay 
chân làm cho đau đớn, nên sanh lòng giận 
tức. Do một niệm đó, liền đọa vào ác đạo, 
làm rồng, rắn, cọp, beo, hoặc các loài độc 
khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, 
khi lâm chung bị người hầu cận ngủ gục làm 


rớt cây quạt trên mặt, nên giận rồi chết bị đọa 
làm rắn mãng xà. Gương nây không phải là 
đáng sợ lắm sao? Người bệnh khi lâm chung 
hoặc ngồi, hoặc nằm, đều tùy tiện, chớ nên 
gắng gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có 
thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ, gắng 
gượng ngồi dậy, là điều nguy hại không nên 
làm. Hoặc theo lẽ, phải nằm nghiêng bên mặt 
hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức 
phải nằm ngửa, hay nằm nghiêng bên trái 
hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên chớ nên 
gắng gượng. Đây chính bệnh nhân phải hiểu 
như vậy mà tự xử. Còn người thân thuộc cũng 
phải hiểu lẽ nầy, chẳng nên cầu danh, bắt 
người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về 
tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa thế ngồi 
kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chút hư 
danh, mà khiến cho người chết phải đọa tam 
đổ, chịu vô lượng sự khổ! Lúc bệnh nhân sắp 
sửa mãn phần, sự trợ niệm là điều rất cần 
thiết. Bởi khi ấy, người bệnh từ tinh thần đến 
thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bề tự chủ. 
Đừng nói kẻ bình nhựt chưa tu không giữ nổi 
câu niệm Phật được lâu bển; mà ngay cả 
người bình nhựt lấy câu niệm Phật làm 
thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm 
cũng khó mong đắc lực. 


I) The meaning of supportive recitation—Nghĩa 


của Hộ Niệm: To guard and care for, protect 
and keep in mind—Bảo hộ ức niệm (khiến 
cái ác bên ngoài không xâm phạm thì gọi là 
hộ, khiến điều thiện ở bên trong được nẩy nở 
thì gọi là niệm). 


II) Reasons for Supportive recitaion—Lý do Hộ 


Niệm: Supporive Recitation 1s recifation 
performed by one or more Pure Land 
practiioners alongside a dying person, to 
assist him in achieving rebirth In the Pure 
Land. Family members and relatves of a 
dyinng person should remain calm, show 
Sorrow without weeping or lamenting from 
the time that person becomes gravely ill until 
her or his last moments. We should always 
remember that this 1s the Bardo stage, the 
most Important juncture In any being”s life. 
This 1s the period where the dying person 1s 
sanding 1n front of a crossroads which 
separate demons from humans, and the 


4303 


mundane from the transcendental. At this 
time the most Important thing to do 1s tO recIfe 
the supportive together. 
though that person already set her or his mind 
on rebirth, may be an upward path; however, 
when the relatves weep and lament would 
arouse deep-seated feeling of 
attachment In that person, thus he or she wIll 
certainly sink In the cycle of births and deaths, 
wasting all her or his whole-life efforts In 
cultivation: Hộ niệm là phương thức tụng 
niệm của những người tu theo Tịnh Độ, giúp 
cho người quá vãng được vãng sanh Tịnh Độ. 
Thành viên trong gia đình người sắp chết 
cũng như bà con phải luôn bình nh, buồn 
nhưng không khóc, từ lúc người ấy trở bịnh 
nặng cho đến lúc lâm chung. Chúng ta phải 
luôn nhớ rằng đây là giai đoạn của thân trung 
ấm, giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhứt 
trong kiếp chúng sanh. Đây là giai đoạn mà 
người lâm chung đang đứng trước ngã rẽ giữa 
quỷ, người, phàm Thánh. Trong giai đoạn nầy 
điều quan trọng nhất nên làm là cùng nhau hộ 
niệm. Dù cho người ấy đã có ý hướng sanh về 
cõi nào, có thể là cõi thiện; tuy nhiên, sự than 
khóc của người thân làm khơi dậy niệm luyến 
ái trong người ấy, do vậy người ấy có thể rơi 
trở về vòng sanh tử, uống phí một đời tu. 


recitation Even 


love- 


(IV) Practices of Supportive recitation—Cách thực 


5 


hành Hộ Niệm: Supportive recitation 1s 
recitation performed by one or more Pure 
Land practiioners alongside a dying person, 
to assist him In achieving rebirth in the Pure 
Land. Such Supporive Recitation should 
follow the guidelines of the chief monk. 
Where there ¡is no monk or nun, family 
members of the dying person should follow 
the following procedures—Hộ niệm được 
những người theo trường phái Tịnh Độ thực 
hành bên cạnh người sắp chết nhằm giúp 
người ấy được vãng sanh Tịnh Độ. Phương 
thức hộ niệm phải theo sự hướng dẫn của một 
vị Tăng chủ lễ. Nếu nơi nào không có chư 
Tăng Ni thì gia đình người quá vãng nên theo 
những phương thức sau đây: 

Respectfully place a statue or Iimage of the 
standing Amitabha Buddha 1n front of the 
dying person, so that he or she can see the 


2) 


3) 


Á) 


5) 


6) 


image of the Buddha: Thỉnh tượng hay hình 
Phật Di Đà đứng để ngay trước chỗ người 
đang lâm chung để cho người ấy thấy Phật. 
Place a vase of fresh flowers and a burn lipht 
1ncense with soft fragrance. This will help the 
dying person to develop right thoughts. Not to 
burn so much Incense to prevent choking: Đặc 
một bình hoa tươi và đốt một cây nến thơm 
thoang thoảng mùi hương nhằm giúp người 
lâm chung khởi lên chánh niệm. Không nên 
đốt quá nhiều nhang để khỏi bị ngộp. 

If there is a monk or a nun who guide the 
practice of supportive reciaton, that 1s 
helpful. If not, anybody (the best 1s about four 
to five person at a time) can take turns to 
practice the supportve recitaton. Try to 
prevent any crowded gathering around the 
dying person because the person always 
needs fresh air to breathe—Nếu có vị Tăng 
hay Ni hướng dẫn thì tốt. Nếu không thì ai 
cũng có thể thay phiên nhau tụng được (tốt 
nhất là mỗi lần từ bốn năm vị là đủ). Nên 
tránh co cụm đông quá quanh người lâm 
chung, vì người ấy vẫn cần không khí trong 
sạch để thở. 

Participanfs In the supportive recifation should 
take tumns to recIte  contnuously 
(uninterrupted); each session should last about 
an hour. Other than reciing the name of 
Amitabha Buddha, no sounds or voice should 
be raised: Người tham dự nên thay phiên tụng 
niệm không cho gián đoạn; mỗi phiên có thể 
kéo dài một tiếng đồng hồ. Ngoài tiếng niệm 
Phật ra không nên khởi lên bất cứ âm thanh 
hay tiếng nói nào khác. 

The best recitation recommended by the 
famous master Yin Kuang 1s only the words of 
“Amitabha Buddha” because at that time the 
dying person 1s very weak In both body and 
mind: Sự trì niệm tốt nhất mà Ngài Ấn Quang 
Đại sư đã để nghị là chỉ cần niệm lục tự Di 
Đà (Nam Mô A Di Đà Phật) là đủ vì trong lúc 
nầy người sắp lâm chung rất yếu về cả thể 
xác lẫn tinh thần. 

Before starting supportive recitation, If the 
dying person 1s still able to talk and respond to 
questions even with a very weak or soft voIce, 
family members can ask the person about 


?) 


8) 


9) 


10 


=< 


4304 


what kind of recitaton the person likes to 
recIte. To do this, we help the dying person 
siendly recite along with the supportive 
recitation party. IÝ we recIte what the person 
does not like or not his or her habits, we may 
cause uneasiness and destroy the person”s 
right thought: Trước khi bắt đầu tụng niệm, 
nếu người sắp lâm chung vẫn còn có thể nói 
và trả lời dù rất yếu, gia đình nên hỏi xem 
người ấy muốn hay thích niệm gì. Lầm như 
vậy là giúp cho người sắp lâm chung có thể 
niệm thầm theo, vì nếu chúng ta tự ý tụng 
niệm, thì những lời ấy có thể không đúng sở 
thích của người ấy cũng gây nên khó chịu và 
mất chánh niệm cho người sắp lâm chung. 
'When reciting, we should not recite too fast or 
too loud because by doing this we create 
uneasiness for the dying person to catch up 
reciting with us: Khi niệm chúng ta không nên 
tụng quá nhanh hay quá lớn vì làm như vậy 
chúng ta gây khó chịu cho người sắp lâm 
chung muốn bắt kịp trì niệm với chúng ta. 
'When recifing, try not to recIf©e foo sÏow or fOO 
soft because by doing this we prevent the 
dying person”s weakened mind to register the 
words: Khi tụng, nên cố đừng tụng quá chậm 
hay âm thanh quá thấp vì làm như vậy chúng 
ta cản ngăn sự thu nhận âm thanh nơi cái tâm 
quá yếu của người sắp quá vãng. 

If the person 1s too weak and 1s not able to 
hear external recitation, we can recite Into the 
person”s ear. This will help keep the person”s 
mind clear and steady with only the words of 
Amitabha Buddha or whatever name of the 
Buddha the person likes: Nếu người ấy quá 
yếu, không thể nghe được lời tụng niệm, 
chúng ta có thể niệm sát vào lổ tai người ấy 
để tâm người ấy luôn vững vàng trong sáng 
khi chỉ nghe hồng danh Phật A Di Đà hay 
hổng danh của vị Phật nào mà người ấy 
muốn. 

In conclusion, we should try to recite so that 
the name of the Buddha can pass through the 
person”s ears and penetrate deep Into his or 
her Alaya consciousness, so that when his or 
dying comes, his Alaya 
consclousness only bears the words of 
Amitabha Buddha, he or she will surely øo to 


her time 


the Pure Land: Nói tóm lại, chúng ta phải trì 
niệm thế nào cho lời niệm được vào tai và 
thấm sâu vào tâm thức người ấy, để khi lâm 
chung người ấy chỉ có một niệm Di Đà, ấy là 
Tây Phương Tịnh Độ. 
Supposifion (n): Giả thuyết. 
Suppress (v): Bãi bỏ—Giải tán. 
Suppress demons: Phích Quỷ——Diệt quỷ. 
Suppress something: Put an end to something— 
Tiêu diệt cái gì. 
Suppress one?s tears: Gạt nước mắt. 
Suppressing afflictions with the mỉnd: Dùng 
Tâm Đối trị —See Four basic ways to subdue 
greed, anger and delusion. 
Suppressing afflictons with noumenon: 
Dùng Lý Đối Trị —See Four basic ways to subdue 
greed, anger and delusion. 
Suppressing afflictions with phenomena: 
Dùng Sự Đối Trị —See Four basic ways to subdue 
greed, anger and delusion. 
Suppressing afflictions with repentance and 
recitation: Dùng Sám Tụng Đối Trị_—See Four 
basic ways to subdue greed, anger and delusion. 
Suppression (n): Sự bãi bỏ—Sự đè nén—Sự áp 
chế—Sự đàn áp—Sự áp bức. 
Suppression of the self leads to sadness: Ép 
mình sanh ra buồn—See Ten states of Feeling 
Skandha. 
Suppression or universal receptfion of evil 
beings: Ức Chỉ Nhiếp Thủ—The suppression or 
universal reception of evil beinss; pify demands 
the latter course; to subdue the evil and receIve 
the good—Răn đe và dung nạp, giống như chiết 
phục nhiếp thọ. Về phương diện trí tuệ thì răn đe 
và cự tuyệt tội ác bạo ngược; về mặt từ bi thì dung 
nạp hết thảy thiện ác một cách không sót lọt. 
Suppressive karma: Upapilaka-kamma (p)— 
Chướng nghiệp. 
Supra (skt): Nhật Thiên Tử Tô Lợi Da—Tu 
Lợi —Tu Dã Thiên Tử—Tu ý Thiên Tử—The sun- 
ruler, one of the metamorphoses of Kuan-Yin, 
dwelling in the sun as palace, driving a quadriga—— 
Bảo Quang Thiên Tử hay Bảo Ý Thiên Tử, là 
biến hóa thân của Quán Âm Bồ Tát, trụ ở trong 
mặt trời. 


4305 


Suprabuddha (sk0: The King of the Koliya tribe 
whose capifal was Devadaha which 1s now part of 
Nepal. He was the father of Yasodhara (wife of 
Siddhartha before he left home)—Vua của bộ tộc 
Câu Ly, kinh đô là thành Devadaha, nay là một 
phân của xứ Nepal. Ông là cha của công chúa Da 
Du Đà La (vợ của thái tử Sĩ Đạt Đa trước khi ngài 
xuất gia). 

Supra-mundane abode: Xuất Thế Xá—A 
monastery, a hermifage, or an abode away from 
the world—Nơi cư ngụ của người xuất thế (tịnh 
xá). 

Supra-mundane dharma: Xuất Thế Pháp— 
Pháp xuất thế gian (thực hành pháp nầy sẽ ra khỏi 
vòng luân hồi sanh tử). 

Supra-mundane fruit: Xuất Thế Quả—The 
fruit of leaving the world. The result in another 
world or Nirvana—Nhờ công hạnh xuất thế tu 
hành mà đắc quả Niết Bàn. 

Supra-mundane garment: Xuất Thế Phục— 
The garment of one who has left the world—Y 
phục của người tu xuất thế. 

Supra-mundane karma: Xuất Thế Nghiệp— 
The work or position of one who has quitted the 
world. The work or position of a monk——Nghiệp 
của người đã xuất thế gian (Tăng Sĩ). 
Supra-mundane knowledge: Jnanam- 
lokottaram (skt—Xuất Thế Gian Trí—Spiritual 
wisdom, or Super-worldly knowledge. 
Supra-mundane mỉnd: Xuất Thế Tâm—The 
nirvana, or other world-mind—Vô Lậu Tâm hay 
tâm Niết Bàn. 

Supramundane righ( understanding: Xuất 
Thế Gian Chánh Kiến—-Supramundane right 
understanding the understanding 
experienced at the moment of aftaining one or the 
other of four stages of realization. This Is what 1s 
known as “penetration.”—Chánh kiến siêu thế 
được trực nghiệm ngay ở khoảnh khắc chứng đạt 
một trong Tứ Thánh Quả. Đây là loại chánh kiến 
thường được gọi là “thể nhập.”—See Two kinds 
of right understanding. 

Supramundane vehicle Xuất Thế Gian 
Thừa—The Vehicle or teaching for the attainment 
1n lives outside this world, in contrast with the 
ordinary vehicle or teaching for the attainment of 


ƒmeans 


good fruit in the present life—Giáo thuyết chỉ dạy 
sự đạt đến những đời sống bên ngoài thế giới trần 
tục, ngược lại với thế gian thừa hay giáo thuyết 
chỉ dạy về sự đạt được quả lành trong hiện đời. 
Supra-mundane wisdom: Xuất thế gian trí— 
The spiritual wisdom. The wisdom of Sravaka or 
Pratyetka-buddha—Trí của bậc Thanh Văn và 
Duyên Giác, hãy còn hư vọng phân biệt tự 
tướng—See Three kinds of wisdom (B). 
Supranatural (a): See Supernatural. 
Supranaturalism (n): See Supernaturalism. 
Supranaturalist (n): See Supernaturalist. 
Supratiehthitatcharitra (skU: An lập Hạnh. 
Supremaey (n): Sự tối thượng. 
Supreme (a): Tối thượng—Chí 
Đối—See Beyond compare. 
Supreme adornment: Trang nghiêm tối thượng 
(thường có ở chư Phật mà thôi)—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of supreme adornment of all Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ tối 
thắng vô thượng trang nghiêm của chư Phật —See 
Ten kinds of supreme adornment of all Buddhas. 


tôn—Tuyệt 


Supreme authority: Quyền cao. 
Supreme being: Phạm——Một Đấng siêu nhân. 


l) Supreme Being regarded as Impersonal: 
Brahman (skt)—Phạm Thiên. 

a)  Celibate and pure: Thanh Tịnh. 

b)_ Giving up desires: Ly Dục. 

2) Enlightenng Beings are caled Supreme 


Beings because their knowledge 1s supreme—— 
Hiệu là Tối Thắng Tát Đỏa, vì trí huệ tối 
thắng—See Ten appellations of greatness of 
Great Enlightening Beings. 
Supreme bodhi:  Anuttara-samyuk-sambodhi 
(sk)—Supreme enlightenment—Vô thượng bổ 
đề. 
l1) The supreme bodhi, or enlightenment, or the 
enlightening power of a Buddha—Giác ngộ 
tối thượng, chỉ sự giác ngộ của Phật. 
The supreme bodhi or enliphtenment of the 
Buddha: Vô Thượng Bồ Để—Giác ngộ Bồ 
Đề mà Phật đã đạt được. 
**. See Three kinds of bodhI. 
Supreme Buddha: Cứu Cánh Phật—The 
fundamenrfal, ultimate or supreme Buddha, who 


2) 


4306 


has complete comprehension of truth. Buddha ¡in 
his supreme reality—Phật trong chân lý tối 
thượng—See Six sfages of Bodhisattva 
developmenIs. 

Supreme Buddha?s Dharma: Vô thượng pháp 
luân. 

Supreme condifion: Karana-hetu (skt)— Tăng 
Thượng Duyên hay điều kiện tối cao—See Four 
Causations. 

Supreme Deities: Thượng Đẳng Thần. 
Supreme desire: Sự mong muốn tối thắng—See 
Ten kinds of definitive mark of Great Enlightening 
Beings (6). 

Supreme dharma: Vô Thượng Pháp— 
According to the sastra on the Mha-Prajna Sastra, 
the supreme dharma is the nirvana—Theo Trí Độ 
Luận, Vô Thượng Pháp có nghĩa là Niết Bàn 
(trong các pháp không có pháp nào hơn được Niết 
Bàn). 

Supreme Dharmakaya: Cứu cánh Pháp thân— 
The highest conception of Buddha as the absolute. 
Supreme enlightened mỉnd: Anuttaram-cittam 
(p—Tâm Vô Thượng Bồ Để—See Mind of 
supreme enlightenment. 

Supreme cnlipghfenmenf: Anuttara-samyuk- 
sambodhi (skt—Supreme bodhi—Giác ngộ tối 
thượng—Cứu Cánh Giác The supreme 
enlightenment (that of Buddha), one of the four 
kinds of enlightenment the 
Awakening of Faith—Một trong bốn bậc giác theo 
Đại Thừa Khởi Tín Luận, đây là lúc Bồ Tát đạt 
đến mức giác ngộ tròn đầy tột cùng hay đạt tới 
ngôi vị Phật—See Four apprehensions of the 
Awakening of faith. 


menfioned  ¡n 


Supreme enlightenment mỉnd: Tâm giác ngộ 
tối thượng. 

Supreme eye: Vô Thượng Nhãn—The supreme 
eye, able to discern the inward significance of all 
things—Vô thượng nhãn có thể biện biệt ý nghĩa 
sâu kín bên trong của vạn hữu. 

Supreme fact: Nhất Thật The one reality— 
The bhutatathata—Ultimate reality—Chân lý tối 
thượng. 

Supreme field of blessednesses: Vô thượng 
phước điền. 


Supreme forms of Buddha enlightenment: 
Universal and supernatural illumination—Đẳng 
diệu. 

Supreme or fundamental meaning: Supreme 
realty/—Meaning of enlightenmen——Đệ nhất 
nghĩa. 

Supreme øarment of the field of blessedness: 
Vô thượng phước điền y. 

Supreme gøarmen( of sensifveness to the 
shameful: Monkˆs robe—Vô thượng tàm quí y 
(áo cà sa của nhà sư)—See Kasaya. 

Supreme øood: Chí thiện—Highest good. 
Supreme Great Vigor That AII Worlds 
Delight To See Buddha: Phật Nhứt Thiết Thế 
Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn. 

Supreme happiness: Ultimate happiness—Cực 
lạc hay hạnh phúc tối thượng In Buddhism, 
Nirvana 1s called the Supreme happiness and this 
happiness Is brought about by the complete 
calming, the utter ceasing of all sensations. Now, 
this saying, indeed, confuses us completely, we 
who have experienced so many pleasant feelings 
with our sense faculties. In the Anguttara NÑikaya, 
the Venerable Udayl, a disciple of the Buddha, 
was confronted with this very problem. The 
Venerable Sariputta addressing the monks said: 
“It is Nibbana, friends, that 1s happIness; 1t 1s 
NÑibbana, friends, that Is happiness.” Then the 
Venerable Udayi asked: “But what, friend 
Sariputta, 1s happiness, since herein there 1s no 
feeling?” Sariputfa responded: “Just this, friend, 1s 
happiness, that herein there 1s no feeling.” This 
saying of Venerable Sariputta 1s fully supported 
by the following one of the Buddha in the 
Samyuta Nikaya: “Whatever Is experlenced, 
sensed, felt, all that is suffering.” Thus, Nibbana 
or Supreme happiness 1s a state realizable In this 
very life. The thinker, the inquiring mind, will not 
find 1t difficult to understand this state—Trong 
Phật giáo, Niết Bàn được gọi là hạnh phúc tối 
thượng (Paranam sukham) và hạnh phúc nây phát 
sanh đo sự lắng địu hoàn toàn, sự diệt hoàn toàn 
của mọi cảm thọ. Đây chính là lời tuyên bố làm 
cho chúng ta hoàn toàn khó hiểu, vì chúng ta đã 
quen cảm thọ những lạc thọ nầy bằng các căn của 
chúng ta. Theo Kinh Tăng Chi Bộ, tôn giả Udayi, 


4307 


một vị đệ tử của Đức Phật cũng đã đối diện với 
vấn đề nầy. Một lần nọ, Tôn giả Xá Lợi Phất gọi 
các Tỳ Kheo và nói: “Niết Bàn, nầy chư hiển đức, 
là lạc, Niết Bàn chính là hạnh phúc.” Khi ấy Tôn 
giả Udayi bèn hỏi: “Nhưng hiển giả Xá Lợi Phất! 
Lạc thú ấy là thế nào, vì ở đây không có thọ?” Xá 
Lợi Phất trả lời: “Ngay đó chính là lạc, nầy hiển 
giả, vì ở đây không còn thọ.” Lời giải thích nầy 
của tôn giả Xá Lợi Phất đã được xác chứng bởi lời 
Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ: “Bất cứ thứ gì 
được cảm thọ, được nhận thức, được cẩm giác, tất 
cả những thứ đó đều là khổ.” Như vậy, hạnh phúc 
tối thượng là một trạng thái có thể chứng đắc ngay 
trong kiếp sống nầy. Người có suy tư, có đầu óc 
quan sát, hẳn sẽ không thấy khó hiểu trạng thái 
nầy—See Nirvana. 

Supreme heaven: Supreme with 
Bodhisatvas and Buddhas 1n efernal 
immutability—Đệ nhất nghĩa thiên với chư Bồ Tát 
và chư Phật trong cõi vĩnh hằng—See Four 
classes of deva. 

Supreme High atmosphere: Thắng Cao phong 
luân—See Ten types of characteristics Of 
manifestation of a Buddha (8). 

Supreme joy of nirvana: Cứu Cánh Lạc (diệu 
lạc của Niết Bàn). 

Supreme knowledge: Aryajnana (skÐ—Holy 
wisdom—Wisdom of Buddha—Sự hiểu biết tối 
thượng——Thánh Trí. 

l) Supreme wisdom, or the wisdom of a saint, 


heaven 


whereby one 1s enabled to look Into the 
deepest recesses of conscIousness 1n order to 
ørasp the Iinmost truth hidden away from the 
sight of ordinary understanding: Cái trí tuệ tối 
thượng hay trí huệ của bậc Thánh, nhờ đó 
người ta có thể nhìn vào những chỗ thâm sâu 
nhất của tâm thức để nắm lấy cái chân lý 
thâm mật bị che khuất mà cái trí tầm thường 
không thể thấy được. 

Sage-lke or saimtlike knowledge: The 
wisdom of Buddha, or the saints or the sages; 
the whch 1s  above all 
particularizaton, 1e. the wisdom of 
transcendental truth —Phật trí hay trí của các 
bậc Thánh, trí siêu việt và vượt ra ngoài mọi 
sự phân biệt. 

Supreme lamp: Vô thượng đăng. 


2) 


wisdom 


Supreme Mahayana: Đại thừa vô thượng. 
Supreme mahayana truth: Đại thừa vô thượng 
pháp. 

Supreme mara-king: Ma vương—See Four 
enemies (maras). 

Supreme meaning: Đệ nhất nghĩa đế (tối thắng 
nghĩa đế)—Fundamental meaning, the supreme 
reality, i.e. enlightenment—Nghĩa căn bản tối 
thượng của sự lý hay chân lý tối thượng, hay sự 
giác ngộ. 

Supreme mysfic enlightenment: Vô thượng 
diệu giác—Giác thể mà Như Lai sở đắc là không 
ai hơn được và không thể nghĩ bàn. 

Supreme nirvana: Vô thượng Niết Bàn. 
Supreme Patriarch of the Sangha Council: 
Đức Tăng Thống của Hội đồng Tăng già (Viện 
Tăng Thống). 

Supreme Peerless Honored One: Vô thượng 
Tôn. 

Supreme peerless Two-Legsed Honored 
One: Vô thượng Lưỡng túc Tôn. 

Supreme perfec( enlightenment: Anuttara 
Samyak-sambodhi (skt)—Supreme Buddhahood—— 
Unexcelled perfect cenlightenment—Supreme 
perfect enlightenment or wisdom——Unexcelled 
perfect enlightenment—A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề—Vô Thượng Chánh Biến Tri—The 
perfect wisdom which comprehends truth that 1s 
attained only by a Buddha—A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề (Đạo không có cái gì lớn hơn 
được là vô thượng; đạo chân chánh, không pháp 
nào là không biết được gọi là chánh biến tri). Sự 
giác ngộ hoàn toàn và tối thượng. Toàn trí thông 
hiểu chân lý chỉ đạt được nơi Phật —See Three 
kinds of bodhi, and Five bodhi or stages of 
enliphtenment. 

Supreme power of the Buddha: Tối thượng 
lực—Supreme power of the Buddha. This 1s one 
of the ten kinds of might with enormous power of 
all Buddha which the Buddha taught 
Flower Adornment Sutra—Đây là một trong mười 
thứ lực của chư Phật mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of might with 
enormous power of all Buddhas. 

Supreme Pure King: Tịnh Vương. 





in the 


4308 


Supreme qualities: Phẩm chất cao tuyệt— 
According Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of supreme 
qualities of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33, có mười pháp tối thắng của chư Phật— 
See Mười Pháp Tối Thắng Của Chư Phật. 
Supreme reality: 
l) Meaning of enlightenment—Supreme or 
fundamental meaning—Đệ nhất nghĩa. 
2) The nrvana—Đệ Nhứt Tịch Diệt—Chân lý 
tối thượng, niết bàn. 
Supreme right and balanced state of bodhi: 
See Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Supreme souls: Atman (skt— 
Permanent person—Spirtual ego—Supreme 
spiri—Thần Ngã. 
l) The soul, the spiriual ego, or permanent 
person, which by non-Budhists was said to 
migrate on the death of the body: Cái thực 
ngã mà ngoại đạo chấp rằng khi thân chết thì 
thần ngã xuất ra. 
Purusa 1s also the Supreme Soul or 
which produces all forms of existence. 
Supreme stage of Buddhahood: Cứu Cánh 
VỊ —The supreem class or stage of Buddhahood, 
the hiphest of the five sfages of atfainment of 
Buddhahood—Phật quả tối thượng, giai đoạn cao 
nhất trong năm giai đoạn tiến đến Phật Quả của 
Phật Giáo Đại Thừa—See Five flavors of making 
ghee (€). 
Supreme supra-worldly knowledge: Jnanam- 
lokottaratam (sk)— Xuất Thế Gian Thượng 
Thượng Trí —Supreme supra-worldly knowledge 
1s the Tathagata-knowledge which 1s obtained in 
the Kshanti, tranquil and most excellent, and 1t 
gives birth to the most excellent meaning which 
transcends all doings—Xuất thế gian thượng 
thượng trí là Như Lai trí thanh tịnh có được trong 
sự nhận biết về nhẫn, tịch tịnh tuyệt vời, và nó tạo 
ra ý nghĩa tuyệt vời nhất vượt khỏi mọi hành 
động. 
Supreme of the supreme: Above 
supreme——Buddha——Vô thượng thượng. 
Supreme teacher: Vô thượng sư—Take refuge 
1n the Buddha as a supreme teacher—Quy y Phật 


to the Flower Adornment 





Purusa or 


2) SpIrIt 


the 


vị đạo sư vô thượng —See Take refuge ¡in the 
Triple Gem. 

Supreme truth: Paramattha-saccam (p)— 
Paramartha-satya (skÙ—Đệ Nhứt Nghĩa Đế— 
Chân đế— Chân lý cứu cánh hay sự thật tối 
thượng—Absolute truth—Ulumate truth—The 
realify, In contrast with the seeming; also called 
Veriable truth, sage-truth, surpassing truth, 
nirvana; bhutatathata, madhya, sunyata etc. 
Ultuimate truth means the final nature of reality, 
which is unconditioned (asamskrta) and which 
neither 1s produced nor ceases. Ït is equated with 
emptiness (sunyafa) and truth body (dharma-kaya) 
and is contrased with conventonal truths 
(samvrti-satya), which are produced and ceased by 
causes and conditions and Iimpermanence (anitya). 
One of the two truths, the highest truth, the 
supreme truth or reality, the ultimate meaninøs, the 





paramount truth in contrast with the seeming; also 
called Veritable truth, sage-truth, surpassing truth, 
nirvana, bhutatathata, madhya, sunyata, etc.— 
Chân đế có nghĩa là bản chất tối hậu của thực tại, 
là vô vi, là không sanh không diệt. Nó ngang hàng 
với tánh không và chân thân, và nó trái lại với tục 
đế, có sanh có diệt bởi nhân duyên và vô thường. 
Một trong hai đế, chân lý thâm diệu, tên gọi đối 
lại với tục đế. Đệ nhứt nghĩa đế còn gọi là chân 
đế, Thắng nghĩa đế, Niết bàn, chân như, thực 
tướng, trung đạo, pháp giới, chân không, vân vân 
(theo Đại Thừa Nghĩa Chương, đệ nhứt nghĩa đế 
còn gọi là chân đế, đối lại với tục đế hay vọng 
đế)—See Two Truths. 

Supreme understanding: Adhimoksha (skÙ— 
Hiểu biết rõ ràng, không còn nghi ngờ gì cả—See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Supreme vehicle: Đệ Nhứt Thừa—Tối Thượng 
Thừa—The highest vehicle, another name for 
Mahayana—Giáo pháp cao nhất hay giáo pháp 
rốt ráo nhất (các tông phái đều cho tông nghĩa của 
phái mình là tối thượng thừa). Tên khác của Đại 
Thừa (theo Kinh Hoa nghiêm, đệ Nhứt Thừa hay 
Đại Thừa, hay Thắng Thừa vượt trên Nhị Thừa 
của hàng Thanh Văn, Duyên Giác, vì đây là Tối 
Thượng Thừa làm lợi ích cho hết thấy chúng 
sanh). **See Mahayana. 

Supreme And XVenerable Dragon-King 
Buddha: Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương. 


4309 


Supreme void: Highest void—Đệ Nhứt Nghĩa 
Không—See Highest void. 

Supreme way: Vô thượng đạo—Supreme truth 
of the Buddha”s teachings—Chân lý tối thượng 
trong giáo thuyết của Đức Phật. 

Supreme wisdom: Aryajnana or Prajnaparamita 
(sk)——Tuệ độ—Xuất thế gian thượng thượng trí— 
Wisdom of the Buddha—Wisdom leading to the 
shore of enlightenment—Supreme wisdom, or the 
wisdom of a saint, whereby one 1s enabled to look 
1nto the deepesft recesses of consciousness In order 
to grasp the Iinmost truth hidden away from the 
sipht of ordinary understanding. In Buddhism, this 
1s the wisdom of the Buddha, or the saints or the 
the wisdom whiích 1s all 
partIcular1zation, 1.e. the wisdom of transcendenfal 
truth. The wisdom of a Buddha that leads people 
to cross the shore of birth and death and come to a 
complete enliphtenment (to the of 
enlightenment)—Cái trí tuệ tối thượng hay trí huệ 
của bậc Thánh, nhờ đó người ta có thể nhìn vào 
những chỗ thâm sâu nhất của tâm thức để nắm lấy 
cái chân lý thâm mật bị che khuất mà cái trí tầm 
thường không thể thấy được. Trong đao Phật, đây 
là Phật trí hay trí của các bậc Thánh, trí siêu việt 
và vượt ra ngoài mọi sự phân biệt. Tuệ độ hay vô 
thượng huệ (trí huệ Phật). Trí tuệ dẫn dắt chúng 
sanh vượt thoát bờ mé sanh tử để đạt đến giác ngộ 
Supreme wisdom of Bodhisattvas and 
Buddhas: Xuất thế gian thượng thượng trí — Trí 
của chư Phật và chư Bồ Tát, quán sát hết thẩy chư 
pháp bất sanh bất diệt, la bỏ nhị kiến hữu vô— 
See Three kinds of wisdom (B). 

Supreme Yana: Đại thừa—Thượng Thừa—See 


Sages; above 


shore 


Mahayana. 

Supreme Zen: Tối thượng Thiền. 

Sura (skt): 

1) Wine: Tửu —Alcoholic liquor; forbidden to 


monks, nuns and lay-people by the fifth 
commandment—Tiếng Phạn là Tố La, nghĩa 
là rượu; giới thứ năm trong nhà Phật cấm tín 
đồ Tăng tục không được uống rượu. 

Maireya, or Madya (sk)—Đại Tinh Tấn Bồ 
Tát—A_  hero bodhisattva, one of the sixteen 
bodhisattvas of the southern external reglon 
of the Vajradhatu—Một trong 16 vị Bồ Tát 


2) 


hay Tôn giả của Hiển Kiếp ở ngoại khu phía 

Nam của Mạn Đồ La Kim Cang giới. 
Surangama (skt: Thủ Lăng Nghiêm. 
Surangama mantra: Chú Lăng Nghiêm. 


Surangama-samadhi (skÐ: Surangama- 
dhyana—Thủ Lăng Nghiêm định—-Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội—Powerful Samadhi. 

Surangama Sutra (skt): Surangama-samadhi- 
nirdesa (sk Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Also 
called the Sutra of the Heroic One. The sutra 
emphasizes the power of samadhi, through which 
enlightenment can be atfained and explained the 
varlous methods of the medifation on emptiness 
though the practice of which everyone can 
realize enlightenment. This profound writing, 
originally in sanskrit, written In the first century 
A.D. The sutra was brought to China by 
Paramartha and translated into Chinese with the 
assistance of Wang Yung about 717 A.D. (some 
said that it was angered the Tang Emperor that 
this had been done without first securing the 
permission of the governmernt, so Wang-Yung was 
punished and Paramartha was forced to return to 
India). It is widely developed and venerated ¡n all 
the Mahayana Buddhist countries. Among other 
things, the helps  Buddhist 
exercising Bodhisattva magøa. It deals at length 
with the successive steps for the atfainment of 
supreme enliphtenment. It also emphasIzes the 
power of samadhi, throupgh which enlightenment 
can be attained. In addition, the sutra also explains 
the varlous methods of the 
emptiness through the practice of which everyone 
can realize enlightenment The sutra also 
emphasizes the power of samadhi, through which 
enlightenment can be attained, and explained the 
varlous methods of emptiness meditation through 
the practice of which everyone can realize 
enliphtenmemt. It the tranquilizing 
(pacifying) of the mind by exclusion of concepts 
arising directly or ¡indirectiy from sensory 
experiences, the nature of truth realized in 
or deepest confemplation, the 
transcendental virties and powers resulting. The 
Surangama Sutra was spoken for Ananda”s sake, 
precisely because he didn't 
samadhi-power. He had not done the work of 


sutra followers 


meditation on 


describes 


samadhi and 


have sufficient 


4310 


meditation required to develop it. When people 
Were In sifing meditatineg, Ananda would go to 
read a book or write someting else Instead. He 
thoupht since he was the Buddha”s cousin, the 
Buddha certanly help him 
Buddhahood too, and so 1t did not really matter 
whether he cultivated or not. He ended up wasting 
a lot of time. One day, Ananda went out begging 
for food by himself. he took his bowl and went 
from house to house. While he was alone on the 
road he encountered the daughter of Matangl. 
Ananda was particularly handsome, so when 
Matangi”s daughter saw him, she was Immediately 
atfracted to him. But she did not know how to 
snare him. So, she went back and told her mother, 
“You should absolutely have to get Ananda to 
marry me. If you do not, I will die.` The mother, 
Matanøgi, belonged to the religion of the Kapllas, 
the “tawny haired”, and she used that religlonˆs 
mantras and dharma devices to delude Ananda”s 
mind, which were extremely effective. Because 
Ananda did not have any samadhi-power, he could 
not control himself. At that time Ananda was 
confused as If he had drunk or taken drugs. He 
followed the mantra and went to Matangls 
daughter”s house, where he was on the verøe of 
breaking one of the precepts, the precept against 
sexual misconduct. The Buddha knew about If as 1t 
was happening. Realizing his cousin was in 
trouble, he quickly spoke the Surangama Matra to 
break up the mantras of the Kapila and the power 
of the Surangama matras woke Ananda up from 
his confusion, and then he wondered how he had 
gotten himself Into such a situation. When he 
returned, he knelt before the Buddha, and cried 
out In distress. “l have relied exclusively on 
erudition and have not perfected any strength in 
the Way. I have no samadhi-power. Please tell me 
how the Buddhas of the ten directions cultivated 
so that they were able to obtain samadhi-power.` 
In reply, the Buddha spoke the Surangama Sutra. 
Thus the sutra 1s said to describes the tranquilizing 
of the mind by exclusion of concepfs arIsing 
directly or Indirectly from sensory experlences, 
the nature of truth realized in samadhi or deepest 
contemplation, and the transcendental virtues and 
pOWers resultinsg. The sutra was translated Into 
Chinese by Kumarajiva—Còn gọi là Kinh Thủ 


could realize 


Lãng Già Ma, hay kinh của bậc “Kiện Tướng,” 
kinh nhấn mạnh về “Tam Muội” qua đó đại giác 
được đạt tới và giải thích những phương pháp khác 
nhau về Thiển “Tánh không” để đạt tới đại giác. 
Tên đây đủ là Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng 
Nghiêm, là bộ kinh thâm sâu nguyên tác bằng 
tiếng Phạn, được viết vào thế kỷ thứ nhất sau Tây 
Lịch. Kinh Lăng Nghiêm được ngài Paramartha 
(Chơn Đế) đem sang Trung quốc và được thừa 
tướng Vương Doãn giúp dịch vào khoảng năm 717 
sau Tây Lịch (có người nói rằng vì vụ dịch kinh 
không xin phép nầy mà hoàng đế nhà Đường nổi 
giận cách chức thừa tướng Vương Doãn và trục 
xuất ngài Chơn Đế về Ấn Độ). Bộ kinh được phát 
triển và tôn trọng một một cách rộng rãi ở các 
nước Phật Giáo Đại Thừa. Cùng với các vấn để 
khác, kinh giúp Phật tử tu tập Bồ Tát Đạo. Kinh 
còn nói đầy đủ về các bước kế tiếp nhau để đạt 
được giác ngộ vô thượng. Kinh cũng nhấn mạnh 
đến định lực, nhờ vào đó mà đạt được giác ngộ. 
Ngoài ra, kinh còn giải thích về những phương 
pháp “Thiên Tánh Không” bằng những phương 
thức mà ai cũng có thể chứng ngộ được. Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm cũng nhấn mạnh về lực Tam Muội, 
nhờ đó mà hành giả đạt được giác ngộ. Kinh giải 
lý những pháp Không Quán và tịnh tâm bằng cách 
loại bổ những niệm khởi lên dù trực tiếp hay gián 
tiếp. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là Kinh mà Đức 
Phật đặc biệt thuyết giảng cho ngài A Nan, vì chủ 
yếu là ngài không có đủ định lực. Vì ngài chưa tu 
tập thiển tập đủ để phát triển định lực. Khi người 
ta ngồi thiển thì ngài lại đi đọc sách hay viết cái 
gì đó. Ngài nghĩ rằng ngài là em họ với Phật, chắc 
chắn Phật sẽ giúp ngài thành Phật, nên không hề 
hấn gì với việc tu hay không tu. Ngài đã để phí rất 
nhiều thì giờ. Một ngày nọ, khi ngài đi ra ngoài 
khất thực một mình. Ngài lấy bát và đi từ nhà này 
sang nhà khác, và trong khi ngài đi một mình trên 
đường thì ngài gặp phải con gái của yêu nữ Ma 
Đăng Già. Vì ngài A Nan đẹp đẽ một cách đặc 
biệt, nên khi con gái của Ma Đăng Già thấy ngài 
liền sanh lòng tríu mến. Nhưng cô không biết phải 
làm sao để gài bẫy ngài. Cô ta chạy về nói 
chuyện với mẹ, “Mẹ phải làm sao cho A Nan cưới 
con mới được. Nếu không, con sẽ chết mất.` Ma 
Đăng Già tu theo giáo phái Kapilas, giáo phái để 
tóc dài như bờm ngựa. Bà dùng thần chú rất hiệu 
nghiệm của giáo phái này làm mờ tâm trí của 


4311 


ngài A Nan, và loại chú này thật là hiệu nghiệm. 
Vì A Nan không có định lực nên không kiểm soát 
được chính mình. Lúc đó A Nan lờ mờ như người 
say rượu hay dùng ma túy. Ngài theo lời chú mà 
đi đến nhà con gái của Ma Đăng Già, ở đây suýt 
chút nữa là ngài đã phá giới về 'dâm dục”. Đức 
Phật lúc đó biết rõ sự thể đang xảy ra. Thấy rằng 
người em họ của Ngài đang lâm nạn, nên Ngài 
liền niệm thần chú Thủ Lăng Nghiêm để phá vỡ 
chú của phái Kapila. Uy lực của thần chú Thủ 
Lăng Nghiêm đã đánh thức A Nan qua khỏi cơn 
rối loạn, rồi ngài mới tự hỏi tại làm sao mà ngài 
lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Sau khi trở về , 
ngài quỳ dưới chân Phật mà khóc lóc thẩm thiết. 
“Con đã ÿ lại vào sự học rộng uyên bác của mình 
mà không chịu hoàn thiện định lực trên bước 
đường tu tập. Con không có chút định lực nào hết. 
Xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho con làm thế nào mà 
mười phương chư Phật đạt được định lực.” Để đáp 
lại lời thỉnh cầu của A Nan, Đức Phật đã thuyết 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì vậy mà người ta nói 
kinh diễn tả cách lắng tâm bằng đi sâu vào Thiền 
Tam muội để gạt bổ mọi khái niệm, trực tiếp hay 
gián tiếp, từ đó chân tánh hiển bày. Kinh được 
Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. 
Surangamasamadhi-Sutra (sk0: Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội—See Surangama Sutra. 
Suraskandha (skt): Vua loài A tu la. 

Surata (skt): Tô La Đa. 

1) Enjoyment: Amorous pleasures—Khoái lạc; 
2) A rich person at the time of the Buddha: Tu 
đà la (một trưởng giả hồi thời Đức Phật). 
Surpass: Vikrama (skt)—Leap over—Surpass— 
Trascendent—Siêu—Vượt trộ The Buddha”s 
halo surpasses that of gods—Ánh hào quang của 

đức Phật vượt trội của chư Thiên. 

Surpass those who are equal to me: Ngã 
Thắng Mạn—Đối với người bằng mình, lại sinh 
tâm quá mạn cho rằng mình hơn họ—See Nine 
forms of pride. 

Surpassing: Vượt trội. 

Surpassing action: Thắng hạnh. 

Surpassing body as seen by Bodhisattvas: 
Thắng ứng thân—Thân Phật được thị hiện thành 
thân thù diệu được thấy nơi chư Bồ Tát —See Two 
kinds of transformation-body of a Buddha. 


Surpassing earthly ideas: Thắng Nghĩa— 
Beyond description which surpasses mere earthly 
ideas; superlative; inscrutableKhông thể giải thích 
bằng lời hay đối lại với lời của thế tục mà gọi là 
thắng nghĩa (diệu lý sâu xa vượt hơn hẳn lý thời 
gian thế tục)—. 

Surpassing evil: Dausthalva (skt)—Extremely 
evil—Quá ác. 

Surpassing fruit: Thắng Quả—The surpassing 
fruit, I.e. that of the attainment of Buddhahood, in 
confrast with Hinayana lower aims; two of these 
fruls are transcendent nirvana and complete 
bodh—Quả Thắng Diệu hay Phật quả, đối với 
Tiểu Thừa là Thanh Văn quả hay Duyên Giác 
quả; còn đối với Thập Địa Bồ Tát thì gọi là Thắng 
qua.—See TWwo surpassing fruIts. 

Surpassing karma: Thắng nghiệp. 

Surpassing lake: See Surpassing lake of Indra. 
Surpassing lake of Indra: Thù Thắng Tr—Ao 
Thù Thắng hay ao báu ở ngay trước cung điện của 
vua Trời Đế Thích (theo Câu Xá Luận, trong tòa 
thành lớn nơi trời Đế Thích đóng đô, có điện Thù 
Thắng, trước điện có ao Thù Thắng, với vô số 
châu báu đầy đủ trang nghiêm, che khắp Thiên 
cung). 

Surpassing merits: Thắng đức. 

Surpassing organ: Thắng Nghĩa Căn—The 
1ntellectual perception, behind the ordinary organs 
Of perception, e.g. eyes, ears, etc.—Đối lại với 
trần căn mà lập ra thắng nghĩa căn. Thực thể của 
năm căn nhãn, nhĩ, vân vân (nhờ vào nó mà có 
tác dụng phát thức thủ cảnh, do tứ đại chủng tạo 
thành). 

Surpassing palace: Thù thắng điện (in Indra 
heaven). 

Surpassing palace of Indra: Thù Thắng 
Điện—Cung điện của vua Trời Đế Thích. 
Surpassing progress in dhyana-wisdom: 
Thắng Tiến Đạo —Surpassing progress in dhyana- 
wisdom. This stage assoclates with the staøge of an 
Arhat—-Hành vi ngày càng tăng tiến để tăng 
trưởng định tuệ sau khi đã thành tựu giải thoát 
đạo. Giai đoạn nầy liên hệ tới giai đoạn thành tựu 
của bậc A La Hán—See Four modes of prosress. 
Surpassing qualities: Thắng sự There are 
seven surpassing qualiies of a Buddha—Có bảy 


4312 


loại thắng sự—See Seven surpassing qualities of a 
Buddha. 

Surpassing real: Thắng nghĩa không —Nirvana 
as surpassinply real or transcendenfal—Tính siêu 
việt hay tính không của Niết Bàn. 

Surpassing the sacred immortal truth: Xuất 
Thánh. 

Surpassing the sun and moon light Buddha: 
Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. 

Surpassing the supra-mundane: Xuất Xuất 
Thế Gian—Surpassing the supra-mundane, the 
staøe of bodhisattvahood above the eighth 
ground—Vượt qua thế gian pháp, hay ở trên địa 
thứ tám của Thập Địa—See Ten grounds. 
Surpassing three realm Bodhisattva: A 
Bodhisattva who has surpassed the three realms of 
desire, form and formlessness—Một vị Bồ Tát đã 
vượt qua Tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới). 

Surpassing truth: Supreme truth—The reality, 
1n contrast with the seeming; also called Veritable 
truth, sage-truth, nirvana; bhutatathata, madhya, 
sunyata etc.—Đệ nhất nghĩa đế. 

Surpassing virtue: Thắng đức. 

Surpassingly wonderful body: Thù Diệu 
Thân—Surpassngly wonderfuUIl body, 1e. 
Padmottara, the 729 Buddha of 1000 Buddhas of 
the present kalpa—Sắc thân thù diệu, tên của Thù 
Thắng Diệu Thân Như Lai, vị Phật thứ 729 trong 
1000 vị Phật trong Hiền kiếp. 

Surpassing the world: Siêu Thế—Superior to 
anything in the world—Vượt hơn hẳn mọi thứ trên 
thế gian nây. 

Surprise someone: Làm cho ai ngạc nhiên. 
Surupa (sk): Diệu Sắc Tô Lâu Ba—The 
wonderful form or body (Buddhaˆ”s sambhogakaya 
and his Buddha-land)—§ắc tướng báo thân báo độ 
của Phật là tuyệt diệu không thể nghĩ bàn. 
Surupakaya Tathagata (sk): Diệu Sắc Thân 
Như Lai—Aksobhya, the Buddha of the East, who 
1s thus addressed when offerings are made to the 
hungry ghosts—Đức Phật A Súc ở phương Đông 
được kể đến khi làm phép bố thí cho ngạ quỷ— 
See Aksobhya. 

Survey something: Quan sát một cái gì. 


Surya (sk): Suriya (p)—Kế Lợi Da—Tu Lợi— 
Tu Lợi Da. 


1) Sun—Tu lợi da (mặt trời). 

2) The sun-god: Thân mặt trời. 

3) Name of a yaksa, the ruler of the sun: Tên 
của một loài Dạ Xoa, người cai quản mặt trời. 

4) The sun or ifts deities: Nhật cung thiên tử— 


Nội thần của vua Đế Thích—See Twenty 

devas.. 
Surya-deva (sk): Bảo Quang Thiên Tử— 
lpht deva, the sun-prince, a 
manifestation of Kuan-Yin, one of the three kings 
of preclous lipht—Một trong Tam Quang Thiên 
Tử, tức Nhật Thiên Tử, gọi là Bảo Ý là ứng hiện 
của Đức Quán Âm—See Deva from the three 
lights. 
Suryamitra (skt: Tú Lợi Mật Đa—Thần Mặt 
Trời—The sun-god. 
Surya-prabhasana (skt: Nhật Quang Bồ Tát— 
Sunlight Bodhisattva, one of the two Bodhisattvas 
who are assistants of the Master of Healing (Dược 
Sư). Sunlight Bodhisattva 1s the ninth In the TI- 
Tsang Court of the Garbhadhatu group——Một 
trong hai Bổ Tát hầu cạnh Phật Dược Sư. Vị Bồ 
Tát nầy ở ngôi vị thứ chín trong Viện Địa Tạng 
của Thai Tạng Giới—See Moonlight Bodhisattva. 
Suryarasmi Buddha (sk0: Diệu Quang Phật— 
The 930” Buddha of the present kalpa—Vị Phật 
thứ 930 trong Hiển Kiếp. 
Surya-Vamsa (skt): Nhật Chúng. 
1) Nhật Chủng: One of the five surnames of 
Sakyamuni, sun-seed or lineage, his first 
ancestors having been produced by the sun 
from “two stalks of sugar-cane.”—Một trong 
năm họ của dòng Thích Ca. Tương truyền tổ 
tiên của dòng họ Thích Ca được sanh ra bởi 
mặt trời từ trong cây mía hai nhánh. 
Nhật Chủng Thiện Sanh: An ancient king of 
Potala and ancestor of the Sakya line——VỊ vua 
thời cổ của Potala và là tổ tiên của dòng 
Thích Ca. 
Suryavarta-samadhi (sk): Nhật Luân Tam 
Muội—Nhật Tuyển Tam Muội—-One of the 
sixteen samadhi mentioned in the Lotus Sutra— 
Một trong mười sáu phép tam muội được kể trong 
Kinh Pháp Hoa. 


Precious 


2) 


4313 


Susana (p): A cemetery—Nghĩa địa. 
Susanagopaka (p): A cemetery-keeper—Người 
canh giữ nghĩa địa. 

Sasankhata (p): Well prepared—Được chuẩn bị 
kỹ càng. 

Susanta (skÐ: Tu Phiến Đa Phật—A Buddha who 
1s entirely pure, or very placid—Tên của Tu Phiến 
Đa Phật, một vị Phật cực kỳ thanh tịnh. 

Susiddhi (skt: Tô Tất Địa—A mystic word of the 
Tantra School, meaning, “may 1t be excellently 
accomplished.”—Một chữ bí mật trong Mật Tông, 
có nghĩa là “mong sự việc thành công mỹ mãn.” 
Susiddhi sutra (skÐ: Tô Tất Địa Kinh—See 
Susiddhi and Susiddhi-karamaha-tantra-sadhano- 
PayIka-Pataka. 
Susiddhi-karamaha-tantra-sadhano-Payika- 
Pataka (skt: Kinh Tô Tất Địa Yết La—Also 
called  “Susiddhikara-sutra,” 
Tantric rituals. The sutra was translated Into 
Chinese by Subhakarasimha—Còn gọi là Kinh Tô 
Tất Địa, diễn tả những nghi thức khác nhau trong 
Phật giáo Mật tông. Kinh được Ngài Thâu Ba Ca 
La dịch sang Hán tự. 

Susidhikara-sutra (skt: Tô Tất Địa Yết La 
Kímh—See Susiddhi and Susiddhi-karamaha- 
tantra-sadhano-Payika-Pataka. 

Susikkhita (p): Well-trained—Được huấn luyện 
kỹ càng. 

Susila (p): Virtuous (a)—Có đạo đức. 

Suspend (v): Đình chỉ (chức vụ)-——Treo. 
Suspended in space: Huyền không (treo lơ 
lửng). 

Suspension (n): Sự đình chỉ chức vụ. 
Suspension bell: Chuông treo. 

Suspicious (a)›: Ám muội —Shady—Fishy 
Doubtful—Underhand——Dark——DIstrustful. 
Suspicious miỉnd: Nghi tâm. 


described  various 





Sussarata (p): Having a sweet voice (a)—Có 
một giọng nói trong trẻo êm địu. 

Sussati (p): To wither—To be dried—Khô héo. 
Sussusa (p): Obedience—Sự vâng lời. 

Sustain (v): Chấp nhận một lời để nghị, hay 
kham chịu một việc gì. 


Sustained applicafon: Vicara (p)—Sát— 
Susfained applicaton—The word “vicara” usually 
means “examination,” but in Abhidharma It 
sienifes the “sustained applicatlon” of the mind 
on the object. Whereas “vitakka” 1s the directing 
of the mind and 1s concomifants towards the 
obJect, vicara 1s the continued exercise of the 
mind on the object—Danh từ “Sát” có nghĩa là 
quan sát hay dò xét. Trong A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 
Diệu Pháp), “Sát” có nghĩa là “liên tục đặt tâm 
trên đối tượng.” 

l1) Vitakka 1s like a bird”s spreading out Ifs wings 
to fly, vicara 1s like the bird”s gliding through 
the air with outstretched wings: “Tâm” tựa 
như con chim đang xoải cánh rộng ra để bay, 
còn “Sát” thì tựa như con chim đang bay lượn 
trên không trung với đôi cánh xoải rộng. 
“Vitakka” 1s like a bee”s diving towards a 
flower, vicara 1s like the bee”s buzzing above 
the flower: “Tâm” tựa như con ong bay hướng 
về cánh hoa, “Sát” tựa như con ong đang bay 
lượn trên hoa. 

In practicing meditation, “vicara” serves tfO 
temporarily inhibit the hindrance of doubt: 
Trong thực tập thiển, thì “Sát” giúp tạm thời 
khắc phục hoài nghĩ. 

** See Fifty-two mental states. 

Susfained thought: Thought kept up for a long 
time—Tứ, tư tưởng được duy trì một thời gian 
dài—See Fifty-two menfal states. 

Sustaining and ỉnspiring power: Adhisthana 
(skÐ—Œna Trì Lực—See Ten spiritual powers of a 
Buddha. 

Susu (p): A boy—Đứa trẻ. 

Susuddha (p): Very clean (a)—Thật sạch. 
Susukka (p): Very white (a)—Thật trắng. 


2) 


3) 


Sufa (p): The treasure of learning—Văn Tài— 
See Seven Treasures of Enlightened Beings. 
Suftamaya-panna (p): 
moral reading, hearing 
1nstruction—Attanng wisdom based 
learnnpg—Đạt được văn huệ qua đọc nghe và 
những lời giáo huấn —-See Three dharmas 
(XXXVII) (B), and Three modes of atfaining 
moral wisdom. 


Văn Huệ —Attaining 
wisdom from and 


On 


4314 


Suftavudham (p): What one has learnt— 
Nghe—See Three dharmas (XXXYVIHI). 
Sufena (p): Reproof based on what has been 
heard—Nghe—See Three dharmas (XXXIV). 
Sufra (skÐ: Sutta (p)—Tu Đa La—Còn gọi là 
Tô Đát Lãm, Tố Đát Lãm, Tu Đa La, Tu Đan 
La—Tu Đố Lộ—Tu Đa Lan-Tu Đan Lan Đa. 
1) To sew: Xâu lại thành dây cho khỏi sút 
ra——Tio thread—To string together. 

2) A thread: Sợi chỉ hay sợi dây—A string. 

3) Strung together as a garland of flowers: 
Xâu lại thành tràng hoa. 

4) The Sutra-pitaka, or the first portion of 
the Tripitaka, but sometimes applied to 
the whole Buddhist Canon—Phần thứ 
nhất trong Tam tạng, nhưng lắm khi ám 
chỉ tất cả kinh Phật: Buddhist sutras, 
usually introduced by “Thus Have I 
Heard°—Kinh điển Phật Giáo, thường 
giới thiệu bằng “Như Thị Ngã Văn”—A 
religIous lesson—Kinh Phật—A SanskrIt 
tem for “discourses” or “scrIpture.” 
Literally, sutra means a thread on which 
Jewels are strung. Words spoken by the 
Buddha or sermons attributed to 
Sakyamumi Buddha, and sometimes, less 
commonly, to one of his 1mmediate 
disciples. Sutra-pitaka 1s one of the three 
in the Buddhist Tripataka. According to 
the Buddhism history, In the first Buddhist 
Council presided by Mahakashyapa, right 
after the death of the Buddha, based on 
the responses of Ananda”s to recIte 
Buddha sutras. Usually, sutras begin with 
the only formula, “hus have I heard at 
one time,” which according to tradition 
was adopted at the “First Buddhist 
Council” at Rajagrha. The sutras are 
Buddhist scriptures, that 1s, the purported 
dialogues and sermons of Sakyamuni 
Buddha. There are said to be over ten 
thousand, only a fraction of which have 
been translated Into English. The so- 


called Hinayana were originally recorded 
in Pali, the Mahayana 1n Sanskrit. Most 
Buddhist sects are founded upon one 
particular sutra from which they derive 
therr authority. The T”ien-T”ai and Lotus 
Sects from the Lotus sutra; the Hua-yen 
from the Avatamsaka Sutra. The Zen 
sects, however, 1s assoclated with no 
sutra, and this gIives Zen masters freedom 
to use the scriptures as and when they see 
fit or to Ignore them entirely. There 1s a 
familiar statement that Zen 1s a special 
transmission outside the scriptures, with 
no dependence upon words and letters. 
This only means that for the Zen sect, 
truth must be directly grasped and not 
taken on the authoriry of any thing, even 
the sutras. Nowadays, there are two 
kinds of Buddhist canon: Mahayana sutras 
and Theravada sutras. Mahayana sutras 
totally differ in terms of contents and 
form from those of the Pali Canon. It 1s 
said that Mahayana did not appear In 
India untl around first century B.C. 
(several centurles after the death of the 
Buddha). The temporal discrepancy 1s 
explained by their adherents as being due 
to their being hidden from the masses and 
only passed on to advanced pracfitioners. 
The Theravada school reJects the 
Mahayana sutras as forelgn sutras that 
could not have been spoken by 
Sakyamuni Buddha, but adherents of 
Mahayana assert that their texts are 
advanced teachings, while the sutras of 
the Pali Canon were spoken for followers 
of lesser capacitles—Phạn ngữ có nghĩa 
“bài giảng” hay “khế kinh” Nghĩa đen 
của tiếng Phạn là “sợi chỉ xâu các hạt 
châu.” Những lời thuyết giảng của Phật, 
hay những bài thuyết pháp của Đức Phật, 
thỉnh thoảng, không phải thường xuyên, 
từ một đại đệ tử của Phật. Kinh là một 


4315 


trong Tam tạng giáo điển của Phật giáo. 
Theo lịch sử Phật giáo, thì trong lần kiết 
tập đầu tiên ngay sau khi Phật nhập diệt, 
đại hội do trưởng lão Đại Ca Diếp chủ trì 
đã dựa vào những câu trả lời của A Nan 
mà trùng tụng lại những lời Phật dạy 
trong giỏ Kinh điển. Thường thường, kinh 
được bắt đầu với một công thức duy nhất: 
“Một thuở nọ, tôi nghe như vây,” mà theo 
truyền thống đã được đại hội kiết tập 
kinh điển lần thứ nhất tại thành Vương 
Xá đã chấp nhận như vậy. Kinh là Thánh 
Thư của Phật giáo, tức là những cuộc đối 
thoại có định hướng, những bài thuyết 
pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Người 
ta nói có hơn vạn quyển, nhưng chỉ một 
phần nhỏ được dịch ra Anh ngữ. Các kinh 
Tiểu Thừa được ghi lại bằng tiếng Pali 
hay Nam Phạn, và các kinh Đại Thừa 
được ghi lại bằng tiếng Sanskrit hay Bắc 
Phạn. Đa số các tông phái Phật giáo được 
sáng lập theo một kinh riêng từ đó họ rút 
ra uy lực cho tông phái mình. Phái Thiên 
Thai và Pháp Hoa (Nhật Liên Tông ở 
Nhật —Nichiren in Japan) thì dùng Kinh 
Pháp Hoa; Tông Hoa Nghiêm thì dùng 
Kinh Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, Thiền 
Tông không liên hệ với kinh nào cả, điều 
nầy cho phép các thiển sư tự do sử dụng 
các kinh tùy ý khi các thầy thấy thích 
hợp, hoặc có khi các thây không dùng bộ 
kinh nào cả. Có một câu quen thuộc trong 
nhà Thiền là “Bất lập văn tự, giáo ngoại 
biệt truyền,” nghĩa là không theo ngôn 
ngữ văn tự, giáo lý biệt truyền ngoài kinh 
điển. Điều nầy chỉ có nghĩa là với Thiển 
Tông, chân lý phải được lãnh hội trực 
tiếp và không theo uy thế của bất cứ thứ 
gì ngay cả uy thế của kinh điển. Hiện tại 
có hai tạng kinh: kinh Đại Thừa và kinh 
Nguyên Thủy. Kinh Đại Thừa có nội 
dung hoàn toàn khác biệt với Nguyên 
Thủy. Người ta nói mãi vài thế kỷ sau 


ngày Đức Thế Tôn nhập diệt thì tạng 
kinh Đại Thừa mới xuất hiện tại Ấn Độ. 
Người ta giải thích sở dĩ có khoảng cách 
thời gian như vậy là vì thời đó những tạng 
kinh này được cất giấu chờ ngày giao lại 
cho những hành giả có trình độ cao. Tuy 
nhiên, trường phái Nguyên Thủy bác bỏ 
hoàn toàn kinh diễn Đại Thừa như là 
những ngoại điển, có thể không phải do 
Phật thuyết, nhưng những người trung 
thành với Đại Thừa lại khẳng quyết rằng 
giáo điển của họ chỉ dành cho những 
người có trình độ cao, trong khi kinh điển 
Pali dành cho các đệ tử có trình độ thấp 
hơn—Sec Twofold canon (B), 
Twelve sutras. 


and 


Suftra of Amitabha: Sukhàvati-vyuha-sutra 
(skÙ——Kinh A Di Đà. 

Sutras of the Buddhaˆ?s preaching: Buddha 
thesaurus—Phật pháp tạng. 

Sutras carved in stone: Thạch Bích Kinh— 
Sufras cut in stone in 829 A.D. during the 
Tang dynasty In the Chung Hsuan temple, 
Soo-Chow, where Po-Chu-L put up a tablet. 
They consist of 69,550 words of the Lotus 
Sutra, 27,092 of the Vimalakirti Sutra, 5,287 
of the Diamond Sutra, 3,020 of the Unisha- 
Vijaja-Dharan-Sutra, 1,800 of Amitabha 
Sutra, 6,990 of the Samantabhadra's 
practices, 3,150 of the Esoteric Reality 
Dharma (2??2), and 258 of the Prajna Heart 
Sutra—Kinh khắc trên vách đá vào khoảng 
năm 829 sau Tây Lịch, đời nhà Đường, tại 
Trùng Huyền Tự, ở Tô Châu do Bạch Cư Dị 
làm bia. Kinh Thạch Bích gồm Kinh Pháp 
Hoa 69.550 chữ, Kinh Duy Ma 27.092 chữ, 
Kinh Kim Cang 5.287 chữ, Kinh Phật Đảnh 
Tôn Thắng Đà La Ni 3.020 chữ, Kinh A Di 
Đà 1.800 chữ, Kinh Phổ Hiền Hạnh Pháp 
6.990 chữ, Kinh Thực Tướng Pháp Mật 3.150 
chữ, và Kinh Bát Nhã Tâm Kinh 258 chữ. 
Sufra chanfing: Tụng kinh. 


4316 


Sutra of the Characteristics of Non-ego: 


Anattalakkhana-suta (p)—Kïmnh Vô Ngã 
Tướng. 
Sufra of Collected Essenfials of the 


Buddhas: Chư Phật Yếu Tập Kinh. 
Sufras and commandmenfs: Sutras 
morality, or discipline—Kinh Giới —Sutras 
and commandments; the sutras and morality 
or discipline. The commandments found In 
the sutras. The commandments regarded as 
permanent and fundamental—Kinh và giới 
luật,hay những giới luật được tìm thấy trong 
kinh điển. Những giới luật được coi là căn 
bản bất hư. 

Sufra of Comparison of the Merits of Rare 
Occurences: Ke-u-koryo-kudoku-kyo (Jap)— 
Kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức. 

Suftra of Contemplafion of Infinite Lifc: 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh—Phật Thuyết 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh—Quán Kinh—An 
important Mahayana sutra relating to 
Amitabha Buddha and the Pure Land (there 
are numerous commentarles on 1£)—Một 
Kinh Đại Thừa quan trọng, liên hệ tới Phật A 
Di Đà và trường phái Tịnh Độ (có nhiều luận 
cho bộ kinh nầy). 

Sutra describing the blood bath for women 
in Hades: Huyết Bồn Kinh—Nữ Nhân Huyết 
Bồn Kinh—Mục Liên Chính Giáo Huyết Bồn 
Đại Thừa Pháp Bảo Chư Phẩm Kinh—It is a 
Chinese invention and 1s called by Eitel “the 
placenta tank, which consists of an Immense 
pool of blood and from this hell, 1t 1s said, no 
release 1s possible;” but there are ceremonies 
for release from It—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, kinh nầy diễn tả hình 
phạt tắm máu của đàn bà trong địa ngục. Đây 
là sự bày vẽ của người Tàu. Eitel nói rằng 
“Bồn nhao (của đàn bà đẻ) nầy bao gồm một 
hồ máu khổng lổ và không ai có thể thoát 
khỏi địa ngục nầy một khi đã bị lọt vào, trừ 
phi có những nghi thức đặc biệt. 


and 


Sufra of Dharma Phrases: Dhammapada 
(p)—Kinh Pháp Cú —See Dharmapada Sutra. 
Sutra of the Diamond-Cutter of Supreme 
Wisdom: Vajraccedika-praJna-paramita-sutra 
(sk)—Diamond Sutra—Kinh Kim Cang Bát 
Nhã Ba La Mật Đa—Sutra of the Diamond- 
Cutter of Supreme Wisdom, one of the most 
ptodfound sutras ¡1n the Mahayana, an 
independent part of The Vairacchedika 
Prajanparamita Sutra. The Diamond Sutra 
shows that all phenomenal appearances are 
not ulimate reality but rather illusions or 
proJecions of ones mind (all mundane 
condiioned dharmas are like dreams, 
1llusions, and bubbles). Every 
cultivator should regard all phenomena and 
actions 1n this way, seeing them as empty, 
devoid of self, and tranguil. The work 1s 
called Diamond Sutra because 1t 1s sharp like 
a diamond that cuts  away all necessary 
conceptualization and brings one to the 
further of enliphtenment. The 
perfection of wisdom which cuts like a 
diamond. The sutra ends with the followIing 
statement: “This profound explanaton 1s 
called Vajracchedika-Prajna-Sutra, for the 
diamond 1s the gem of supreme value, 1t can 
cut every other material (thoughÐ) and lead to 
the other Shore.” The sutra was translated 
into Chinese by Kumarajiva. À gatha of the 
Diamond Sutra sfates. 

*All phenomena ïn this world are 

Like a dream, fantasy, bubbles, 

shadows; 

They are also like dew, thunder, and 

lightening; 

One must understand life like that. 
Kinh Kim Cang, một trong những kinh thâm 
áo nhứt của kinh điển Đại Thừa. Kinh nây là 
một phần độc lập của Kinh Bát Nhã Ba La 
Mật Đa. Kinh Kim Cang giải thích hiện tượng 
không phải là hiện thực, mà chỉ là những ảo 
giác hay phóng chiếu tỉnh thần riêng của 
chúng ta (Bất cứ hiện tượng và sự vật nào 


shadow 


shore 


4317 


tồn hữu trong thế gian nầy đều không có thực 
thể, do đó không hễể có cái gọi là “ngã”). 
Chính vì thế mà người tu tập phảẩi xem xét 
những hoạt động tinh thần của hiện tượng sao 
cho tinh thần được trống rỗng, cởi bỏ và lắng 
đọng. Nó có tên Kim cương vì nhờ nó mà 
chúng sanh có thể cắt bỏ mọi phiển não uế 
trược để đáo bỉ ngạn. Kinh được kết thúc 
bằng những lời sau: “Sự giải bày thâm mật 
này sẽ gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La 
Mật Đa. Vì nó cứng và sắt bén như Kim 
Cương, cắt đứt mọi tư niệm tùy tiện và dẫn 
đến bờ Giác bên kia.” Kinh đã được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự: 

*Nhứt thiết hữu vi pháp, 

Như mộng huyễn bào ảnh, 

Như lộ, điệc như điện, 

Ưng tác như thị quán. 
Sufra of. the Diamond-Prajna-Paramita: 
Vajraccedika-praJna-paramita-sutra  (skt)— 
Diamond Sutra—Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba 
La Mật Đa—See Sutra of the Diamond- 
Cutter of Supreme Wisdom. 
Sutras of the esoteric sect: Bí mật kinh. 
Sufra of exposition of the dharma through 
allegories: Avadana——Kinh Thí Dụ. 
Sufra of extensive exposition of principles of 
truth: Kinh Phương Quảng—Kinh Phương 
Đắng——Vaipulya (for Mahayana). 
Sutra of the Flower of Compassion: Karuna- 
pundarika-sutra (skt—Hige-Kyo (Jap)—BI 
Hoa Kinh. 
Sutra of the Flower of Dharma: Saddharma- 
pundarika-sutra (skt——Lotus sutra—Sutra of 
the Lotus Flower of the Wonderful Dharma—— 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa—See Lotus Sutra. 
Sufra in Forty-fwo Secfions: Tứ thập Nhị 
Chương Kinh —Dvachatvarimshat-khanda- 
Sutra—Sutra Forty-Iwo Sections— 
Essential teachings of the Lesser Vehicle, 
such as Impermanence and desire or craving. 
The first Buddhist writen work in Chinese 
language, the essential teachings of the 


1n 


Lesser Vehicle, such as Impermanence and 
desire or craving. The sutra was translated 


1nto Chinese by (attributed tO) 
Kasyapamatanga and Gobharana (Chu-Fa- 
Lan), the frst Indian monks to arrIve 


officially in China. It was, however, probably 
first produced in China in the Chin dynasty—— 
Giáo thuyết cốt yếu của Tiểu Thừa dạy về vô 
thường, dục vọng và khát khao. Kinh Bốn 
Mươi Hai Chương đầu tiên được dịch sang 
tiếng trung Hoa, kinh chứa đựng những lý 
thuyết chính yếu về Tiểu thừa như các khái 
niệm về ham muốn hay vô thường. Kinh được 
các Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp 
Lan (những sư Ấn Độ đầu tiên đến Trung 
Quốc) dịch sang Hán tự. Tuy nhiên, mãi đến 
đời Tấn mới được ¡in ấn và lưu hành —See 
Twenty difficulties people always encounter. 
Sura of the Four Methods of a 
bodhisattva”s preparation: Tứ Sự Kinh— 
Kinh nói về bốn phương pháp chuẩn bị của 
Bồ Tát. 

(A) 
l) 
2) 


Preaching the Law: Giảng kinh pháp. 

Into complete moral self-control: Vào 
gIỚI. 

Entry into meditation: Vào định. 

Into wisdom and into clear discernment or 
clear reasoning: Vào huệ cũng như có 
những lý luận sáng suốt. 

(B) Almost the same as the four methods of a 
bodhisattva's  preparation, the 
methods of a bodhisattva's preparation 
for preaching the Law: Tứ Sự Pháp 
Môn—Gần giống như Tứ Sự Kinh, Tứ Sự 
Pháp Môn là bốn cách chuẩn bị của Bồ 
Tát trước khi giảng kinh: 

Entry into meditation: Vào thiền. 

Entry Into wIsdom: Vào huệ. 

Entry Iinto complete moral self-control: 
Vào giới tự chế. 

Entry Into clear điscernment or reasoning 
(Biện tài): Nhận thức sáng suốt. 


3) 
#) 


four 


l) 
2) 
3) 


4 


4318 


Sutra of Great Assembly: Đại Phương Đẳng 
Đại Tập Kinh—The sutra of the great 
assembly of Bodhisattvas the 
directions, and of the apocalpytic sermons 
them by the  Buddha. 
Mahavaipulya-Mahasamnipata-Sutra (skÐ 1s 
full name. Translated into Chinese around 
397-439 A.D., said have been preached by 
the Buddha from the age of 45 to 49, to 
Buddhas and Bodhisatvas assembled from 
every region, by a great staircase made 


from ten 


delivered to 


between the world of desire and that of 
form—Kinh Phật thuyết cho đại chúng Bồ 
Tát khắp mười phương. Tên đây đủ của Kinh 
Đại Tập, được dịch sang Hoa Ngữ vào 
khoảng từ năm 397 đến 439 sau Tây Lịch. 
Người ta cho rằng Phật đã thuyết bộ kinh nầy 
giữa khoảng Ngài từ 45 đến 49 tuổi. Kinh 
thuyết cho chư Phật và chư Bồ Tát. 

Sutra of the Great Decease: 
Mahaparinirvana-sutra (sk)—Đại Bát Niết 
Bàn Kinh—See Mahaparinirvana-sutra. 

Sufra of the Great Demise: 
Mahaparinirvana-sutra (skÐ——Dalhatsu- 
nehan-kyo (ap)—Great Nirvana Sutra—Kinh 
Đại Bát Niết Bàn—The sutra or sermon of 
the Great Decease or passing Into final 
Nirvana. A long sutra containing a description 
of the Buddha”s passing and his teaching— 
The Paradise Sutra. The sutra also deals with 
the doctine of Buddha-nature, which 1s 
Immanent In all beings. The sutra was 
translated Into Chinese by Dharmaksema—— 
Kinh thuyết về Phật nhập diệt và những giáo 
lý của Ngài, còn gọi là Kinh Thiên Đường. 
Kinh cũng bàn về lý thuyết bản tánh Phật 
vốn có ở mọi thực thể. Kinh được Ngài Đàm 
Vô Sám dịch sang Hán tự. 

Sufra of Great Extension: Kinh Đại Phương 
Quảng—See Extensive discourses. 

Sufra of Great Prajna-Paramita: Maha- 
prajna-paramita-sutra (skt)—DaI-hannya-kyo 





(ap)—Great Prajna Sutra—Đại Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Kinh. 

Sutra of the Great Reliable Brahmana: Đại 
Kiên Cố Bà La Môn Kinh—Kinh nói về một 
tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni—See Great 
Reliable Brahmana. 

Sutra Hall: Kinh Đường. 

Sufra of the Heroic One: Surangama Sutra 
(skt—Kinh Lăng Nghiêm—AIso called the 
Sutra of the Heroic One. This profound 
wrIting, originally In sanskrIt, written In the 
first century A.D. The sutra was brought to 
China by Paramartha and translated Into 
Chinese with the assistance of Wang Yung 
about 717 A.D. (some said that 1t was angered 
the Tang Emperor that this had been done 
without first securing the permission of the 
government, so Wang-Yung was punished 
and Paramartha was forced to return to 
India}—It is widely developed and venerated 
in all the Mahayana Buddhist countries. 
Among other things, the sutra helps Buddhist 
followers exercising Bodhisattva magsa. lt 
deals at length with the successive steps for 
the attainment of supreme enlightenment. lí 
also emphasizes the power of samadhi, 
through which enlightenment can be atfained. 
In addition, the sutra also explains the varIous 
methods of emptiness meditation through the 
practice of whích everyone can realize 
enlightenment—Tên đầy đủ là Kinh Đại Phật 
Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, là bộ kinh thâm sâu 
nguyên tác bằng tiếng Phạn, được viết vào 
thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Kinh Lăng 
Nghiêm được ngài Paramartha (Chơn Đế) 
đem sang Trung quốc và được thừa tướng 
Vương Doãn giúp dịch vào khoảng năm 717 
sau Tây Lịch (có người nói rằng vì vụ dịch 
kinh không xin phép nầy mà hoàng đế nhà 
Đường nổi giận cách chức thừa tướng Vương 
Doãn và trục xuất ngài Chơn Đế về Ấn Độ). 
Bộ kinh được phát triển và tôn trọng một một 


%, 


cách rộng rãi ở các nước Phật Giáo Đại 


4319 


Thừa. Cùng với các vấn để khác, kinh giúp trong những bản văn được biết rộng rãi nhất 
Phật tử tu tập Bồ Tát Đạo. Kinh còn nói đầy của Theravada và được tứ chúng của trường 
đủ về các bước kế tiếp nhau để đạt được giác phái nầy trì tụng mỗi ngày: 

ngộ vô thượng. Kinh cũng nhấn mạnh đến 1) This is what should be done by a man 


định lực, nhờ vào đó mà đạt được giác ngộ. 
Ngoài ra, kinh còn giải thích về những 
phương pháp “Thiền Tánh Không” bằng 
những phương thức mà ai cũng có thể chứng 
ngộ được. 

Sufra of Huỉ-Neng: Platform Sutra—Sixth 
Partriarch Sutra—Kinh Pháp Bảo Đàn. 

Sufra of a Hundred Collected Stories: Kinh 
Tuyển Tập Bách Duyên. 

Sufra of immateriality: Không kinh. 

Sutra in the Indian language: Phạm bản 
(kinh điển bằng tiếng Ấn Ðộ). 

Sutra of Infinite Life: Kinh Vô Lượng Thọ—— 
Long Amitabha Sutra. 

Sufra of Infinite Light: Kinh Vô 
Quang. 

Sufra of Infinite Meaning: Kinh Vô Lượng 
Nghĩa— The sua was composed as 
“Introduction to the Wonder Lotua Sutra.” 
The sutra sfressed that only the Infinite 
doctine and meaning of the Buddha's 
teachings can be used to cut off countless 
afflictions. 
Chinese by Dharmagatayasas—Kinh được 
soạn như là phần “Dẫn Nhập Diệu Pháp Liên 
Hoa.” Kinh nói về giáo lý và ý nghĩa vô 
lượng của Phật pháp dùng để cắt đứt vô biên 
phiền não. Kinh được Ngài Đàm Ma Già Đa 
G1a Xá dịch sang Hán tự. 

Sufra-interpreter: 
WrIter—Luận sư. 
Sutra of Kindness: Metta-Sutta (p)—Mattri- 
Sufra (sk—Kinh Từ Thiện—Sutra 
Kindness composed by the Hinayana school. 
lt is one of the most popular texts of the 
Theravada and recited dally by monks, nuns 
and lay people in this school. The texts 
says—Kinh nói về lòng từ thiện soạn bởi 
trường phái Phật giáo Tiểu thừa. Đây là một 


Lượng 


an 


The sutra was translated Into 


Philosopher—Sastra- 


on 


2) 


who 1s wise, who seeks the good, and 
know the meaning of the place of peace. 
Let him be strenuous or determined, 
upright, and truly straight. Let him not be 
submerged by the things of the world, 
free of cares (đạm bạc) and easily 
contented and Joyous. Let his sense be 
confrolled— “Đây là những gì nên làm 
của những kẻ khôn ngoan, đi tìm giải 
thoát, và biết thực nghĩa của nơi yên tĩnh. 
Người đó phải kiên quyết, ngay thẳng và 
thật thà; trong khi vẫn dịu dàng, chăm 
chú và trừ bỏ mọi kiêu hãnh; người đó 
luôn sống đạm bạc và dễ bằng lòng, 
khiêm nhường, chăm chỉ vừa phải, nhưng 
thông minh và luôn làm chủ được các 
giác quan. 

Let him not desire øreat possessions even 
for his family. Let him do nothing that 1s 
mean or that the wise would reprove. 
May all beings be happy and at theIr ease 
! May they be Joyous and live in safety! 
All beings whether weak or sftrong, In 
high, middle or low realms of existence, 
small or great, visible or 1nvisible, near or 
far away, born or to be born—May all 
beings be hapy at their easel Let none 
deceives another, or despites any beings 
1n any states! Let none be anger or 1ll-will 
wish harm to anotherl Even as a mother 
watches over and protects her child, her 
only child , so with a boundless mind 
should one cherish all living beings, 
radiating friendliness over the entire 
world, above, below, 
without limit. So let him cultivate a 
boundless good will towards the entire 
world, uncramped, free from i1ll-will or 
enmity. Standing or walking, siting or 


and all around 


4320 


lying down, during all his walking hours, 
let him establish this mindfulness of 
goodwill, which men call the highest 
state. Abandoning discusslons, 
having a clear vision, free Írom sense 
appetites, he who 1s made perfect wIll 
never again know rebirth: Còn về chuyện 
gia đình thì không có tham vọng lớn, dễ 
hài lòng, không mãi miết trong những 
mục đích xấu. Để cho tha nhân, các vị 


vain 


hiển triết phải tự trách mình. Phải cầu 
cho mọi người được yên bình hạnh phúc, 
cầu cho tất cả được hoàn toàn hạnh phúc. 
Cầu cho mọi sanh linh, đang vận động 
hay đang nằm im, đang bò hay đang bay, 
nhỏ hay vừa, khỏe hay ốm, hữu hình hay 
vô hình, gần hay xa, Đã thọ sanh hay vẫn 
còn nằm trong thai, tất cả đều được hạnh 
phúc! Cầu cho người đó đừng bao giờ 
trêu chọc người khác. Hãy đừng bao giờ 
ai lừa gạt hay khinh miệt ail Hãy đừng 
bao giờ bị thúc đẩy bởi oán giận hay hận 
thù để rồi tự mình gây ra lầm lỗi! Giống 
như một người mẹ che chở cho đứa con, 
đứa con độc nhất bằng cả cuộc đời. Đối 
với tất cả phải giữ gìn cho lòng mình 
tránh mọi ngăn cách. Bày tỏ lòng từ thiện 
với tất cả mọi người, giữ cho tinh thần 
mình không thành kiến, không hẹp hòi 
với trên, dưới và với xung quanh. Không 
một chút thù hằn và đối địch. Đứng, ngồi, 
nằm hay đi. Dù đấu tranh chống sự yếu 
mềm như thế nào, cũng cố giữ lấy tinh 
thần. Thái độ nầy được coi là lối sống 
Thánh Thần trên mặt đất. Tránh sa vào tà 
thuyết, cố giữ lấy giới luật và thiển định 
cho trí tuệ triển khai, chiến thắng những 
cơn khao khát đòi hỏi khoái lạc. Thì 
không còn tái sanh lần nào nữa trong 
bụng mẹ. 

Sufra on the King of the Mahadruma 

Kinnaras: Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở 

Vấn Kinh Translaed ¡no Chinese by 


KumarajJiva—Kinh được Ngài Cưu Ma La 
Thập dịch sang Hoa ngữ. 

Sufra of the king of Malla: Mạt La Vương 
Kinh —The sutra of the king of Malla, whose 
road was blocked by a rock, which his people 
were unable to remove, but which the Buddha 
removed easily by his miraculous pOWers—— 
Kinh nói về vua hành Mạt La. Thuở ấy có 
một tẳng đá lớn chắn giữa đường đi của quốc 
vương, mà không ai có thể dời đi được. Dân 
trong thành không thể di chuyển được. Đức 
Phật bèn hiện thần thông dời hòn đá đi (nhân 
đó Phật thuyết về bốn lực để độ cho nhân 
dân vùng nầy)—See Four powers. 
Sutralankara-sastra (skÐ: Đại Trang 
Nghiêm Kinh Luận—15 books composed by 
Asvaghosa and translated Into Chinese by 
Kumarajiva in 405 A.D.—15 quyển được ngài 
Mã Minh Bồ Tát biên soạn và ngài Cưu Ma 
La Thập dịch sang Hoa ngữ vào khoảng năm 
405 sau Tây Lịch. 

Sutra of the Lotus Flower: Diệu Pháp Liên 
Hoa kinh—Wonderful Law Lotus Flower— 
The Lotus of the True Law. 

Sufra of the Lotus Flower of the Wonderful 
Dharma: Saddharma-pundarika-sutra (skt)— 
Lotus sutra—Sutra of the Elower of 
Dharma— Kinh Diệu Pháp Liên Hoa—See 
Lotus Sutra. 

Sufra of the Lucky Kalpa: Bhadrakalpa sutra 
(skt)——Kinh Hiền Kiếp. 

Sufras of the Mahayana: Đại Thừa Phương 
Đẳng Kinh Điển—See Scriptures of the 
Mahayana. 

Sufra of Maintaining the Bodhisattva-Statc: 
Kinh Bồ Tát Địa Trì. 

Sutra of Maitreya”s Ascent and Birth: Kinh 
Di Lặc Hạ Sanh. 

Suftra of Meditaton of the Bodhisattva 
Universal Virtue: Kinh Phổ Hiền Bồ Tát. 
Suftra of One Hundred Fables (Parables): 
Kinh Bách Dụ. 


4321 


Sufra of Past Deeds as a String of Pearls: 
Anh Lạc Bổn Khởi Kinh. 

Sutra of Pasí Occurences: Tu Hành Bổn 
Khởi Kinh. 

Sufra of Perfect Enlightenment: Kinh Viên 
Giác Sutra Of Perfect Enlightenment, a 
that Iindicates the “perfect 
enlightenment.” lí translated 
Chinese in 693 by a Tibetan monk named 
Buddhatrata. In it twelve bodhisattvas, among 
them ManjJusti and Samantabhadra, 
1nsfructed the of perfect 
enlightenment. This sutra had great Iinfluence 
on both Chinese and Japanese Zen—Kinh nói 
về “Đại Giác Toàn Hảo. ” Kinh được một 
nhà sư Tây Tạng tên Buddhatrata dịch sang 
Hoa ngữ năm 693. Mười hai vị Bồ Tát trong 
đó có Văn Thù và Phổ Hiển đã nhận được từ 
đó những chỉ dẫn về nội dung đại giác toàn 
hảo. Kinh Viên Giác có ảnh hưởng quyết 
định tới Thiển Tông Trung Quốc và Nhật 
Bản. 

Sutra Pitaka (skÐ: Tạng Kinh —Basket of 
Wrniing, a part of the Buddhist canon. 
According to tradiion, the sutra-pitaka 
contains the discourses of Buddha 
SakyamunI. The Sanskrit or Mahayana Canon 
divides 1O  Íive 1) 
Drmghagama (Long Discourse), which 
corresponds to the Digha Nikaya in the Pali 
Canon; 2) Madhyamagama (Middle Length 


Sutra 


WaS 1nto 


are 


1n nature 


them SectIonS: 


Discourses), which corresponds to the 
Majjhima Nikaya in the Pali Canon; 3) 
Samyuktagama  (Connected Discourses), 


which corresponds to the Samyutta Nikaya In 
the Pali Canon; 4) Ekotarikagama (Increased- 
by-one Discourses), which corresponds to the 
Anguttara Nikaya In the Pali Canon. 5) The 
SanskrIf Canon has a so-called 
“Ksudrakagama” (Lesser Discourses), 
however, 1t does not correspond to the 
“Khuddaka Nikaya” In the Pali Canon—Tạng 
Kinh, một bộ phận trong Tam tạng điển lễ 


Phật giáo (Tripitaka), chứa đựng những bài 
thuyết giảng của Phật Thích Ca. Tạng kinh 
Phạn hay Đại Thừa chia làm năm phần: 1) 
Trường Bộ Kinh, tương ứng với Trường A 
Hàm của tạng kinh Pali; 2) Trung Bộ Kinh, 
tương ứng với Trung A Hàm của kinh tạng 
Pali; 3) Tạp Bộ Kinh, tương ứng với Tạp A 
Hàm trong kinh tạng Pali; 4) Tăng Chi Bộ 
Kinh, tương ứng với Tăng Nhất A Hàm; 5) 
trong kinh tạng Phạn ngữ, có bộ kinh gọi là 
Tiểu Bộ Kinh, tuy nhiên bộ kinh này khônh 
tương ứng với bộ Khuất Đà Ca A Hàm trong 
kinh tạng Pali—See Sutra, and Five parts of 
correct doctrines. 

Sutras of the Pure Land: Bốn bộ kinh— 
There are four sutras of the Pure Land, 
according to Tz'u-Ên—Theo Từ Ân Đại Sư, 
có bốn bộ kinh làm bản kinh của Tịnh Độ— 
See Four sutras of the Pure Land. 

Sufra of Quesfions and Answers befween 
Mahabrahman and the Buddha: Daibonten- 
o-monbutsu-ketsugikyo (Jap)—Kjnh Đại 
Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi. 
Suftra on Quesfions of King Milinda: Kinh 
Na Tiên Tỳ Kheo—See Milindapanha. 

Sutra Reading Hall: Khán Kinh Đường— 
Phòng Đọc Kinh. 

Sufra of Reflecfion on the Practice of 
Dharma by Bodhisattva Universal Virtue: 
Kinh Quán Phổ Hiển Bồ Tát Hành Pháp. 
Sufras and regulafions of the esoteric secfs: 
Kinh Quỹ—Kinh điển và nghi quỹ của Mật 
giáo. 

Sutras ø0f ripe curds: Thục Tô Kinh —The 
sufras Of ripe curds or cheese, the PraJna 
group—Bộ Kinh Bát Nhã vì coi chúng như là 
vị thục tô trong ngũ vỊ. 

Sutra of Round Realizafion: Kinh Viên 
Giác. 

Sutra on royal law: Vương Pháp Kinh— 
Composed by I-Ching—Phật Vị Thắng Quang 
Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh, được 
Ngài Nhất Hành biên soạn. 


4322 


Sufra school: Kinh tông —Any school which 
bases 1ts doctrines on the sutras, 1.e. Hua-Yen, 
Tien-T”aI, in contrast to schools based on the 
sastras or philosophical discourses—Kinh 
tông, bất cứ trường phái nào mà giáo thuyết 
dựa trên kinh điển như Hoa Nghiêm và Thiên 
Thai, đối lại với các trường phái dựa vào luận 
điển. 

Sura of small  examples:  Culla- 
Malinkyaputta sutta (p)—Kinh Tiểu Dụ. 
Sufra of the sfory of Angulimala: 
Angulimala-Sutra (skt)—Chỉ man kinh. 

Sufra of Three Thousand Dignified Forms 
for Ordained Monks: Kinh Đại Tỳ Kheo 
Tam Thiên Uy Nghi. 

Sutra on the True Happiness: 
Mahamangala-suta (p)—Chân hạnh phúc 
kinh. 

Sufra of the Ultimate Extinction of the 
Dharma: Kinh Tận Mạt Pháp The Buddha 
spoke about this sutra when He was In the 
city of Kusinagara, three months before He 
en(ered Nirvana. At that time the Buddha was 
tranquil and silent. He spoke not a word until 
Ananda requested three times. He then told 
Ananda, “After I enter Nirvana, when the 
dharma 1s about to perish, during the Evil Age 
of the Five Turbidities, the way of demons 
will flourish. Demonic beings will become 
Sramanas; they will pervert and destroy my 
teachings. They will wear the garb of lay 
people; they will prefer pretty clothes and 
ther precept wil be made of 
multicolored cloth. They will use Iintoxicants, 
ceat meats, kill other beings; and they will 
indulge their desire for flavorfull food. They 
will lack compassion and they will hear 
hatred and Jealousy even among themselves. 
However, at the same time, there still wIll be 
Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, and Arhats 
who wIll reverenfly and diligently cultivate 
Iimmaculate virtues. These cultivators will 
take pity on the poor and the aged, and they 


sashes 


those who encounter difficult 
circumsfances. They will always encourage 


will save 


sentilent beings to worship and protect the 
sufras and images of the Buddhas—Đức Phật 
thuyết bài kinh này tại thành Câu Thi Na, ba 
tháng trước lúc Ngài nhập Niết Bàn. Vào lúc 
đó Đức Phật thật tỉnh lặng và thanh tịnh. Ngài 
không nói một lời nào cho đến khi ngài A 
Nan cầu thỉnh đến lần thứ ba. Sau đó Ngài 
nói với A Nan Đa: “Sau khi ta nhập diệt, khi 
pháp sắp đến hổi tận mạt, trong thời ngũ 
trược ác thế, ma quỷ thạnh hành. Chúng sẽ 
làm Tăng làm Ni mà phá huỷ pháp ta. Mặc 
áo đời, mà chỉ thích may bằng loại vải tốt, 
khăn choàng tốt, làm bằng loại vải có màu 
sắc rực rỡ. Họ thích ăn thịt, uống rượu; làm 
tốn hại các loại chúng sanh. Tăng chúng thời 
này thiếu hẳn lòng bi mẫn và họ ganh ghét 
ngay trong nhóm của chính họ. Tuy nhiên, 
vào đồng thời vẫn còn có các bậc Bồ Tát, 
Bích Chi Phật và A La Hán được tôn kính vì 
họ vẫn tinh chuyên tu hành giới đức tính 
khiết. Các bậc này vẫn thương tưởng đến 
người nghèo khó, vẫn đoái hoài đến người 
giả cả, và giáo hóa những người gặp cảnh 
khó khăn. Các bậc ấy luôn khuyến khích 
chúng sanh kính ngưỡng và bảo quản kinh 
tượng của Đức Phật. 

Sufra of Unprecedented Episodes: Abdhuta- 
dharma (skÙ-Accouns on miracles 
performed by the Buddha—Kinh Vị Tằng 
Hữu Nhân Duyên. 

Sufra of unreality: Không kinh. 
Sutra-vibhanga (skÐ: Phân Biệt Kinh. 

Sufra of the Wise and the Stupid: Kengu- 
kyo (ap)—Kinh Hiền Ngu. 

Sufras wri(fen in garments: Kinh Y—The 
garment with sutras in which the dead were 
dressed, so called because 1t had quofations 
from the sutras written on i—Áo có ghi chép 
kinh điển trên đó, dùng để mặc cho người 
chết. 


4323 


Sutta (p): Kinh—Ghi lại những lời giảng của 
Đức Phật. Tạng thứ hai trong Tam Tạng 
Pali—See Sutra. 

Suffa of the Setting in mofion of the Wheel 
of Doctrine: Dhammacakkappa-vattana-sutta 
(p)—Chuyển pháp luân kinh. 

Sutta of small exemples: 
Malinkyaputfa-sutta (skt)——Cù la kinh. 
Su-Tung-Po: Tô Đông Pha—One of the 
øreatest literary stars 1lluminating the cultural 
world of Sung—Một trong những ngôi sao 
văn học lớn làm sáng ngời thế giới văn hóa 
của nhà Tống. 

Suvarna (skt): Tố Phược Lý Nã, còn gọi là 
Tô Phạt La, Tu Bạt Nô, nghĩa là vàng—Made 
of gold—Of a golden or beautiful colour. 
Suvarnabhumi (skQ: Kim Địa Quốc—A 
country south of SravastI, to which Akosa sent 
missionaries—Một nước về phía nam thành 
Hoa Tử, vua A Dục đã gửi đoàn truyền giáo 
Phật giáo đến hoằng pháp tại đây. 
Suvarnagotra (sk): Tô Phược La—A 
matriarchal kingdom, somewhere the 
Himalayas, described as the Golden Clan— 
Vương quốc mẫu hệ, nằm trong vùng Hi Mã 
Lạp Sơn, còn được mô tả là bộ tộc Hoàng 
Kim. 

Suvarnaprabhasa-Sutra: Kinh Kim Quang 
Minh—The Sutra of Golden Light—Golden 
Light Sutra, translated In the sixth century and 
twice later, used by the founder of T”1en-T”a1. 
Golden Lipght Supreme King Sutra, A 
Mahayana sutra mentioned that those who 
recife 1t will receive the support and protect 
from the four heavenly kings. That was why 1t 
played a maJor role 1n establishing Buddhism 
in Japan. It stressed the political aspect of 
Buddhism and thus was highly regarded by 
the Japanese ruling class. The main theme of 
the sutra 1s the virtue of wisdom (inner light) 
which discrimminates good and evil. Each 
person from the ruler to those in the lowest 
state, must follow this “inner light.”——K1m 


Culla 


1n 


Quang Minh Kinh được dịch sang Hoa ngữ 
vào thế kỷ thứ sáu và hai bản dịch khác về 
sau nầy (có 3 bản dịch: Đàm Vô Sám đời Bắc 
Lương, Nghĩa Tịnh đời Đường, Thiên Thai Trí 
Giả). Kinh được sơ tổ tông Thiên Thai là ngài 
Trí Giả dịch và dùng cho tông phái mình. 
Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương— 
Kinh Đại thừa cho rằng đọc tụng sẽ được sự 
hộ trì của Tứ Thiên Vương. Chính vì thế mà 
thời trước kinh đóng một vai trò quan trọng 
trong việc du nhập đạo Phật vào Nhật bản. 
Kinh nhấn mạnh tới khía cạnh chánh trị của 
đạo Phật, và vì lý do đó nó được nhiệt liệt 
hưởng ứng bởi giai cấp lãnh đạo Nhật. Ý 
tưởng chánh của kinh là đức trí năng phân 
biệt thiện ác. Mọi người từ lãnh đạo đến tiện 
dân đều phải tuân theo “ánh sáng bên trong” 
ấy. 

Suve (p): Tomorrow (adv)——Ngày mai. 
Suvinda (skt): Đại A la hán Tô Tần Đà. 
Suvisada (p): Very clear—Rất rõ ràng. 
Suvisudda (p): Thế giới Thiện Tịnh. 
Suvitthika (p): Having abundant rain (a)—Có 
rất nhiều mưa. 

Suyama (skt): Yama (skt)—Tu Dạ Ma——The 
Yamas or the ruler of the Yama Heaven, who 
are In the state of continual happiness— Trời 
Diệm Ma, còn gọi là Tu Diệm Ma, Tu Viêm, 
Tu Viêm Ma, Tàu dịch là Diệu Thiện hay 
Diệu Thời Phân, tên của Tu Ma Thiên 
Vương, vị cai quản cung trời Dạ Ma. Cối trời 
nơi chúng sanh thường xuyên sống trong 
trạng thái hạnh phúc—See Six Desire 
Heavens. 

Suyama-heavens: Trời Tu Diệm Ma hay trời 
Dạ ma—Đây là một trong tám điều kiện tái 
sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới 
và thập thiệncũng như bố thí —Reborn in the 
Suyama-heavens. This is one of the eight 
happy conditions in which one may be reborn 
so that one can keep the five commandments 
and the ten good ways and bestows alms—— 
See Seven Heavens 1n the Form Realm (A) 


4324 


and Eight happy conditions in which one may 
be reborn. 

Suzuki, Daisetz Teitaro (1870-1966): A 
Japanese Buddhist scholar (1870-1966), who 
as one of the best known to the West for his 
modern Interpretatons of Zen. He always 
emphasizes on the Intellectual interpretation 
of the Zen teachings; however, he was never 
confirmed as a Zen master. He studied with 
the Rinzai master Shaku Soen and reportedly 
had experlence of Kensho 
meditating on the “WUu” koan. He traveled to 
the U.S.A. and worked with Paul Carus from 
1897 to 1909, after which he returned to 
Japan. In 1911 he married Beatrice Lane, and 
returned to the U.S.A. briefly in 1936. He 
lived in Japan during World War II, and again 
returned to America form 1950 to 1958. He 
published a number of influential books, and 
played an Iimportant role in the popular1zation 
of Zen in the West—Thiển sư Suzuki (1870- 
1966), một học giả Phật giáo nổi tiếng Nhật 
Bản, được phương Tây biết đến qua những lý 
giải thiển hiện đại, là tác giả bộ Thiển Luận. 
Ông luôn nhấn mạnh trí tuệ trong thiển; tuy 
nhiên, ông không bao giờ được xác nhận là 
một thiển sư. Ông học thiển với Thiển sư 
Lâm Tế tên Shaku Soen và chứng ngộ khi 
đang thiển về công án “Không.” Ông du hành 
sang Hoa Kỳ và làm việc với Paul Carus từ 
năm 1897 đến năm 1909, sau đó ông trở về 
Nhật Bản. Năm 1911 ông kết hôn với 
Beatrice Lane và trở về lưu lại Hoa Kỳ một 
thời gian ngắn vào năm 1936. Ông sống tại 
Nhật trong suốt thời đệ nhị thế chiến, và trổ 
về sống tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến năm 
1958. Ông xuất bản một số sách có ảnh 
hưởng lớn và đóng một vai trò quan trọng 
trong việc phổ thông hóa Thiển cho Tây 
phương. 

Suzuki, Shunryu (1904-1971): Jlapanese Soto 
Zen master, a student of Kishizawa Roshi, 
who was the son of a Soto Zen monk. He 


an whlle 


traveled to the U.S.A. in 1958, following 
which he founded several Zen centers, 
including the San Francisco Zen Center and 
the Zen Mountain Center In TassaJara, CA, 
which was the first Soto monastery In the 
West. His book: Zen Mind, Beginner`s Mind 
1s one of the most popular books on Zen In 
English —Thiển sư Nhật thuộc Thiển phái 
Tào Động, đệ tử của Thiền sư Kishizawa, con 
của một Thiển sư tào Động. Ông du hành 
sang Mỹ vào năm 1958, sau đó ông sáng lập 
vài trung tâm Thiển, gồm Trung Tâm Thiển 
Cựu Kim Sơn, và Trung Tâm Thiển trên núi 
TassaJara, California, đó cũng là Tu Viện 
Tào Động đầu tiên ở Tây phương. Quyển 
sách của ông có tựa đề “Tâm Thiền, Tâm Sơ 
Cơ” là một trong những quyển sách Thiển 
được viết bằng Anh ngữ nổi tiếng nhất. 

Sva (sktf): Svayam (skt—Oneˆ”s own—Self— 
Tự mình. 

Svabhava (skÐ: Sabhava (p)—The (Own- 
nature—Tự Tánh. 

A Sanskrit term for “essence” or “inherenf 
quality.” In Abhidharma, “svabhava” 1s said 
to be defining character of a dharma. Thus, 
soffness, example, 1s the defining 
charatceristic of water, and hardness of earth. 
Any sort of essence, either for simple atomic 
elements or complex wholes, is denied In 
Madhyamaka, which extends the logic of 
selflessness (anatman) to all phenomena. All 
things without exception are said to lack any 
enduring essence or self. Because things are 
collections of parts and are produced in 
dependence upon causes and conditions, they 
do not exist by way of their own nature, but 
rather only exist conventionally. Thus thetr 
final nature 1s emptiness (sunyata). This does 
not mean, however, that things do not exIst; 
rather, they do exist in the way that they 
appear to the cognition of deluded beings. 
The the 
Lankavatara Sutra at least In fwo senses. 


for 


term svabhava” 1s used 1n 


4325 


When 1t means “self-substance” making up 
the substratum of the ¡individual being, It 1s 
synonymous with “atman” and “pudgala.” It 
also means of 
existence, 1n which case 1t 1s Identical with 
“tathata.” Mahayana Buddhism sees all things 
as empty of self-nature, devoid of self 
sufficlent, idependent existence or lasting 
substance. This, however, does not mean that 
they do not exist, the existence Is purely 
outside appearance and do not constitute the 
true reality—Từ ngữ Bắc Phạn có nghĩa là 
“Thực chất” hay “phẩm chất vốn có” (phẩm 
chất cố hữu) Trong Vi Diệu Pháp, 
“svabhava” được định nghĩa như là bản chất 
của chư pháp. Vì vậy thí dụ như “nhu nhuyễn” 
được dùng để định nghĩa bản chất của nước, 
và “cứng rắn' được dùng để định nghĩa bản 
chất của đất. Mọi loại thực chất, dù là một 
nguyên tử đơn giản hay một tổng thể phức 
tạp, đều bị trường phái Trung Quán chối bỏ 
thực chất, điều nầy mở rộng tới lý luận “vô 
ngã” của vạn hữu. Vạn hữu không có tự tánh 
và không có ngoại lệ. Bởi vì chúng chỉ là sự 
kết hợp của nhiều phần và được sanh ra do 
bởi nhân duyên, chúng không hiện hữu bằng 
tự tánh của chúng, mà chỉ hiện hữu một cách 
ước lệ. Vì vậy bản chất cuối cùng của chúng 
là “không.” Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là chúng không hiện hữu, mà chúng 
hiện hữu theo cách chúng hiện ra trong tâm 
mê mờ của phàm nhân. Thuật ngữ nầy được 
dùng trong Kinh Lăng Già, ít ra theo hai 
nghĩa. Khi nó có nghĩa là cái “tự tánh” tạo 
thành thể tánh của một hữu thể cá biệt thì nó 
đồng nghĩa với “ngã” và “nhân.” Nó cũng có 
nghĩa là lý do hay sự như như của hiện hữu, 
trong trường hợp nầy nó đồng nhất với 
“tathata.” Phật giáo Đại thừa coi tất cả sự vật 
đều không có bản chất riêng (bản chất bền 
vững), không có sự tổn tại độc lập. Tuy 
nhiên, điều nầy không có nghĩa là không có 
sự hiện hữu, sự hiện hữu chỉ thuần là bể 


the reason or suchness 


ngoài và không kết thành chân tánh của hiện 
hữu. 

Svabhava literallyY means “own being.' 
Candrakrrti says that this word has been used 
in Buddhist philosophy In two ways: T) the 
essence or special property of a thing, e.øg., 
“heat 1s the svabhava or speclal property of 
fire.' In this world an attribute which always 
accompanies an obJect, never partfs from It, 
that, not being Indissolubly connected with 
any thing else, 1s known as the svabhava, 1.©., 
special property of that obJect; 2) svabhava 
(own-beiIng) as the contrary of parabhava 
(other-being). Candrakirti says, “Svabhava 1s 
the own being, the very nature of a thing.” 
Nagarjuna says: “hat 1s really svabhava 
which 1s not brought about by anything else, 
unproduced (akrtrimah), that which 1s not 
dependent on, not relative to anything other 
than 1(self, non-contingent, unconditioned.”—— 
Nghĩa đen của “svabhava” là “tự kỷ.” Nguyệt 
Xứng cho rằng trong triết lý Phật giáo, chữ 
này được dùng bằng hai cách: 1)Bản chất hay 
đặc tánh của một sự vật, thí dụ như nóng là tự 
tánh hay đặc tánh của lửa. Ở trong thế giới 
này, một thuộc tánh luôn luôn đi theo một 
vật, tuyệt đối, bất khả phân, nhưng không 
liên hệ một cách bền vững với bất cứ sự vật 
nào khác, đây được biết như là tự tánh hay 
đặc tánh của vật ấy; 2) chữ “svabhava” hay 
tự tánh là phản nghĩa của “tha tánh” 
(parabhava). Nguyệt Xứng rằng 
“svabhava là tự tánh, cái bản chất cốt yếu 
của sự vật.” Trong khi ngài Long Thọ bảo 
rằng “Kỳ thực tự tánh không do bất cứ một 
vật nào khác đem lại, nó là vô tác, nó không 
lệ thuộc vào bất cứ cái gì, nó không liên hệ 
với bất cứ thứ gì khác hơn là chính nó, nó 
không tùy thuộc và vô điều kiện.” 
Svabhavalakshana-traya (skt): Tam Tự Tính 
Tướng — Theo Kinh Lăng Già, có ba hình 
thức của trí còn được gọi là tam tự tính 
tướng —According to The Lankavatara Sutra, 


nói 


4326 


there are three forms of knowledge known as 
Svanhavalakshana-traya. 


Ũ 


2) 


Parikalpita (sk—Vọng Kế Tính (Biến 
Kế Sở Chấp): The first of the three 
Svabhavas 1s known as the Parikalpita or 
wrong discriminaton of Judgment, and 
proceeds from rightly comprehending the 
nafure of obJects, Internal as well as 
external, and also relationship existing 
between  objects as Independent 
individuals or as belonging to a genus— 
Tự tính thứ nhất được gọi là Biến Kế Sở 
Chấp, là sự phân biệt sai lầm của sự phán 
đoán, và xuất phát từ sự hiểu đúng bản 
chất của các sự vật, bên trong cũng như 
bên ngoài và hiểu đúng mối liên hệ giữa 
các sự vật như là những cá thể độc lập 
hay thuộc cùng một loại. 

Paratantra (sk—Y Tha Khởi Tính: The 
second 1s the Paratantra, lterally, 
“depending on another,” 1s a knowledge 
based on some fact, which 1s not, 
however, in correspondence with the real 
nafure of existence. The characteristic 
feature of this knowledge 1s that It 1s not 
altogether a subJective creation produced 
out Of pure nothingness, but 1t 1s a 
consfruction of some obJective reality on 
which it depends for material. Therefore, 
1š definmtlon 1s “that 
depending upon a support or basis.” And 
1t 1s due to this knowledge that all kinds 
of objects, external and Internal, are 
recognized, and In these 1ndividuality and 
generalty are distinguished. The 
Paratantra 1s thus equivalent to what we 
nowadays call relatve knowledge or 
relativity; while the Parikalpita 1s the 
fabricationof one”s own Imagination or 
mínd. In the dark a man steps on 
something, and Iimagining 1t to be a snake 
1s friphtened. Thịs 1s Parikalpita, a wrong 
Judgment or an Imaginative consfruction, 


which arIses 


attended an unwarranted excitement. He 
now bends down and examines 1t closely 
and finds 1t to be a piece of rope. This 1s 
Paratantra, relative knowledge. He does 
not know what the rope really is and 
thinks it to be a realify, individual or 
ulimate. While it may be difficult to 
disinguish sharply between the 
Parikalpita and the Paratantra from these 
brief statements or definitions, the latter 
seems to have at least a certain degree of 
truth as regards obJects themselves, but 
the former implies not only an Intellectual 
mistake but some affective functions set 
in motion along with the wrong Jjudgmeit. 
When an obJect is perceived as an obJect 
existing externally or Internally and 
determinable under the categorles of 
particularity and  generality, the 
Paratantra form of cognition takes place. 
Accepting ths as real the mind 
elaborates 0n 1f both 
Iintellectually and affectively, and this 1s 
the Parikalpita form of knowledge. It may 
be after all more confusing to apply our 
modern ways of thinking to the older ones 
especlally when these were actuated 
purely by religious requirements and not 
at all by any disinterested philosophical 
ones—Tự tính thứ hai là Y Tha Khởi 
Tính, nguyên nghĩa là phụ thuộc vào cái 
khác, là cái trí dựa vào một sự kiện nào 
đó, tuy những sự kiện nây không liên hệ 
đến bản chất thực sự của hiện hữu. Đặc 
trưng của cái trí nầy là nó hoàn toàn 
không phải là một sáng tạo chủ quan 
được sinh ra từ cái “không” suông, mà nó 
được cấu trúc của một thực tính khách 
quan nào đó mà nó phụ thuộc để làm 
chất liệu. Do đó, nó có nghĩa là “sinh 
khởi dựa vào một chỗ tựa hay một căn 
bản.” (sở y). Và chính do bởi cái trí nầy 
mà tất cả các loại sự vật, bên ngoài và 


further 


3) 


4327 


bên trong, được nhận biết và tính đặc thù 
phổ quát được phân biệt. Y tha khởi tính 
do đó tương đương với cái mà ngày nay ta 
gọi là trí hay biết tương đối hay “tương 
đối tính;” trong khi Y Tha Khởi là sự tạo 
ra sự tưởng tượng hay tâm của người ta. 
Trong bóng tối, một người dẫm lên một 
vật gì đó, vì tưởng rằng đấy là con rắn 
nên anh ta sợ hãi. Đây là Y Tha Khởi, 
một phán đoán sai lầm hay một cấu trúc 
tưởng tượng được kèm theo bằng một sự 
kích thích không xác đáng. Khi nhìn kỹ 
lại thấy rằng vật ấy là sợi dây thừng. Đây 
là Y Tha Khởi, cái trí tương đối. Anh ta 
không biết sợi dây thừng thực sự là gì và 
tưởng nó là một thực tính, đặc thù và tối 
hậu. Trong khi khó mà phân biệt một 
cách tinh tế sự khác biệt giữa Biến Kế Sở 
Chấp và Y Tha Khởi từ những định nghĩa 
ngắn trên, thì Y Tha Khởi hình như ít ra 
cũng có một mức độ sự thật nào đó về 
mặt tự chính các đối tượng, nhưng Biến 
Kế Sở Chấp không chỉ bao gồm một sai 
lầm tri thức mà còn gồm một số chức 
năng cảm nhận được vận hành theo với 
sự phán đoán lầm lạc. Khi một đối tượng 
được nhận thức như là một đối tượng hiện 
hữu, bên trong hay bên ngoài, thì cái hình 
thức nhận biết gọi là Y Tha Khởi xãy ra. 
Nhận đối tượng nầy là thực, cái tâm nhận 
xét kỹ hơn về nó cả về mặt trí thức cả về 
mặt cảm nhận, và đây là hình thức hiểu 
biết gọi là Biến Kế Sở Chấp. Sau cùng, 
có thể chúng ta càng làm cho rối ren 
thêm khi áp dụng những cách suy nghĩ 
ngày nay của chúng ta vào những cách 
suy nghĩ thời xưa khi những cách suy nghĩ 
này chỉ đơn thuần được vận hành do 
những đòi hỏi có tính cách tôn giáo chứ 
không do những đòi hỏi vô tư có tính triết 
lý. 

Pariishpanna (skt—Viên Thành Thực 
Trí: The third form of knowledge 1s the 


Parinishpanna, perfected knowledge, and 
corresponds to the Right Knowledge 
(SamyagJnana) and Suchness (Tathata) of 
the five Dharmas. It is the knowledge that 
1s available when we reach the state of 
self-realization by going beyond Names 
and Appearances and all forms of 
Discrimination or Judgmenrt. lt 1s suchness 
1ts©lf, 1t 1s the Tathagata-garbha-hridaya, 
1f 1s something indestructible. The rope 1s 
now perceived_ ¡In 1s true perspective. Ïf 
1s not an obJect consfructed out of causes 
and conditions and now lying before us as 
something external. From the absolutist”s 
point of view which 1s assumed by the 
Lankavatara, the rope 1s a reflection of 
our own mind, it has no obJectfivity apart 
from the latter, 1t 1s In this respect non- 
exIstent. But the mind out of which the 
whole world evolves 1s the obJect of the 
Parinishpanna, perfectly-attained 
knowledge—Viên thành thực trí tức là 
cái biết toàn hảo và tương đương với 
Chánh Trí (samyagJnana) và Như Như 
(Tathata) của năm pháp. Đấy là cái trí có 
được khi ta đạt tới trạng thái tự chứng 
bằng cách vượt qua Danh, Tướng, và tất 
cả các hình thức phân biệt hay phán 
đoán (vikalpa). Đấy cũng là Như Như, 
Như Lai Tạng Tâm, đấy là một cái gì 
không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ 
đây được nhận biết theo thể diện chân 
thực của nó. Nó không phải là một sự vật 
được cấu thành do các nguyên nhân và 
điều kiện hay nhân duyên và giờ đây 
đang nằm trước mặt chúng ta như là một 
cái gì ở bên ngoài. Từ quan điểm của nhà 
Duy Thức Tuyệt Đối theo như Lăng Già 
chủ trương, sợi dây thừng là phản ánh của 
chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi 
cái tâm thì nó không có khách quan tính, 
về mặt nầy thì nó là phi hiện hữu. Nhưng 
cái tâm vốn do từ đó mà thế giới phát 


4328 


sinh, là một đối tượng của Viên Thành 

Thực hay trí toàn đắc. 
Svabhava-sunyata (skt: Emptiness of self- 
nature—Tự tánh trống không——Không của tự 
tánh—The emptiness of self-nature. The 
nafure of emptiness, a central notion in the 
PraJjnaparamita sutra and In the teaching of 
the Mahayana school. According to Zen 


Master D.T. Suzuki In Essays in Zen 
Buddhism, Book IH, ¡in Hsuan-Chuang's 
version of the Mahaprajnaparamita, 


Svabhava-sunyata Is one of the eighteen 
forms of emptiness. Svabhava means “to be 
by Itself,” but there 1s no such being 1t 1s also 
empty. Is then opposition of being and non- 
being real? No, 1t 1s also empty, because each 
term of the opposition 1s empty—Tính hư 
không, là ý tưởng trung tâm của Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa và trường phái Đại thừa. 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận 
Tập II, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyền Trang, tự tánh không là một 
trong 18 hình thức của “Không”. Tự Tánh có 
nghĩa là “nó là nó,` nhưng không có cái nó 
nào như thế. Cho nên Không. Vậy thì đối 
nghịch của hữu và vô là thực ? Không, nó 
cũng không luôn, vì mỗi phần tử trong đối lập 


vốn là Không—§ee Eighteen forms of 
emptiness. 
Svabodhi (skÐ: Tự Giác Ngộ— 


Enlightenment derived from oneˆs self—The 
Buddha's teachings on “Self-enlightenment” 
in the Dharmapada Sutra—You should make 
an effort by yourself! The Tathagatas are 
only teachers. The Tathagaftas cannot set free 
anyone. The meditative ones, who enter the 
way, are delivered from the bonds of 
Mara.”—Lời Phật dạy về “Tự Giác Ngộ” 
trong Kinh Pháp Cú: “Các ngươi hãy tự nỗ 
lực lên! Như Lai chỉ dạy cho con đường giác 
ngộ, chứ không giác ngộ cho ai được. Sự trói 
buộc của ma vương sẽ tùy sức thiển định của 


các ngươi mà được cỡi mở. (Dharmapada 
276). 

Svabuddhabuddhata (skt): The essence of 
Buddhahood—Tự Giác Tính (thể tính của 
Phật tính). 

Svabuddhi (skt): Own Iintelligence—Tự Trí— 
By means of his the 
BodhIsattva causes a revolution 1n his Inmost 


own_ Intelligence 


abode where his former memory 1s stored 
Nhờ vào trí tuệ của chính mình, vị Bồ Tát 
gây nên một sự chuyển biến trong trú xứ 
thâm sâu nhất của ngài, nơi mà tập khí xưa 
cũ của ngài được tích tập. 

Svacitta (skU: Tự tâm—Self-mind—One”s 
own mind—One”s own heart. 
Svacittadrisyamatra (skt): Duy Tự Tâm Sở 
Hiện——All 1s no other than the manifestation 
of one's own mind—Tất cả chẳng gì khác 
hơn là sự biểu hiện của chính tâm mình— 
Giới Duy Nhất Tâm—See 
Tribhavacittamatra. 

Svadhishthana-Chakra (skt: Đan Điển—lt 
lies in the energy channel at the root of the 
genitals. Cultivators able 
concentrate on this no longer fear of water, 





Tam 


who are tO 
acquire varlous psychic powers, InfuifIVe 
knowledge, complete mastery of his senses. 
All greed, hatred, ignorance, arrogance, doubt 
Wrong completely 
eliminated—Điểm nằm ở gốc của cơ quan 
sinh dục. Hành giả nào tập trung được vào 
điểm nầy sẽ không còn sợ nước, đạt được 
nhiều khả năng về tâm thân và trực giác, sẽ 
làm chủ hoàn toàn các giác quan, mọi tham 
sân sĩ mạn nghi tà kiến đều bị xóa sạch—See 
Chakra. 
Svagata (skU: Susvagata (sk)—§a Yết Đà— 
Welcome, or welli-come, a term of 
salutation—Thiện lai (lời để chào hỏi). 
Svaha (skÐ: Tát Bà Ha. 
1) So be it: Sa Bà Ha—Tát Bà Ha (Phải 
như vậy thôi!}—A ritual term pronounced 
at the end of the prayer. A Brahminical 


and VICWS are 


4329 


salutation at the end of a sacrIfice—— Thuật 
ngữ được dùng trong nghi lễ vào lúc cuối 
cuộc lễ. Chữ cuối trong mỗi bài chú— 
Hail!——The last word in any mantra. 

A_ kind of amen; a mystic word Indicating 
completion, good luck, nirvana, may evil 
disappear and good be Increased: Tô Ba 
Ha——Một câu tán thán hay một mật tự chỉ 


2) 


sự hoàn tất, chúc lành, chúc tiêu tai cát 

tường (sự dữ tan biến và sự lành xuất 

hiện). 
Svahetulakshana (skt): Nhân Tự Tính —Self- 
cause-characteristic, that 1s, reality. In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “A 
mere discrimination 1s the hareˆs horn, there 
are no real signs of selfhood.” —Đặc tính tự 
là nguyên nhân, tức là thực tính. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật dạy: “Phân biệt suông 
cũng giống như sừng thỏ, chứ không có những 
dấu hiệu thực sự của tự tính.” 
Svaka (skÐ: Đại la hán Thú bác ca. 
Svalaksana (skt): Tự Tướng. 
l) Individuality, or individual marks which 
distinguish one class of beings from 
another; for Instance, matter has Its own 
characferistIcs distinguished from 
mind, and mind from matter, etc.: Tự 
tướng hay tính đặc thù hay những tướng 
trạng đặc thù phân biệt loại hiện hữu với 
các loại khác, ví dụ, vật chất có những 
đặc tính riêng của nó khác với tâm, và 
tâm có những đặc tính riêng của nó khác 
với vật chất, vân vân. 
Individuality, or particular, or personal as 
contrast with general or common: “Tự 
Tướng” đối lại với “Cộng Tướng”. 
Seec Two forms (characteristics) of the 
bhutatathata. 
Svalakshana-sunyata (skt: Emptiness of 
selfhood—Tự Tướng Không—Không của tự 
tướng—See Emptiness of selfhood. 
Svamivacana (skt): Bát Chuyển Thanh—This 
IS one of the eigh( cases of nouns In 


aS 


2) 


+ 


Sanskri—Sở thuộc thanh hay từ biểu thị vật 
chủ cách. Đây là một trong tám trường hợp 
chuyển thanh trong Phạn ngữ (subanta)—See 
Eight cases of nouns In SanskrIt. 
Svartha-viruddha (skÐ: Tự Ngữ Tương VI— 
A manifest contradiction, one of the nine 
fallacles of a proposition, 1.e. “my mother 1s 
barren.”—Một trong chín lỗi của Minh Nhân 
Tông Pháp (ví dụ như nói “Mẹ” ta là “Thạch 
Nữ,” tức là đàn bà không sinh nở giống như 
đá. Thế nhưng về hữu pháp thì lại nói là “mẹ 
ta” tức là người đã có con. Vậy mà đối với 
năng biệt thì lại nói là “Thạch Nữ,” như vậy 
có sự mâu thuẩn giữa hữu pháp và năng biệt). 
Svasakshatkara (sk): Tự Chứng —lInner 
wWwIfness——lInner assurance——Self-realizatlon—— 
The witness within—Self-attained assurance 
of the truth, such as that of the Buddha (to 
realize enlightenment by oneself— Tự thân 
giác ngộ hay đạt được chân lý như Đức Phật 
đã từng làm. 

Svasfika (skÐ: Phạt Xa La—Hung Tự —K1m 
Cương Chấp—Phạt Xa La—Phược Bạch 
La—Phạt Triết Đa—Ba Phát Xa La—Phạt 
Triết Xa La—Good luck—Prosperity— 
Diamond club—The thunderbolt—Cát tường 
(chữ Vạn) —The svastika on Buddhaˆs breast, 
one of the thirty-two marks. The symbol of 
the all-conquering power of Buddha—Dấu 
kiết tường trên ngực của Phật, một trong 32 
tướng hảo. Dấu hiệu của sức mạnh có khả 
năng chế ngự tất cả của Phật. 
Svatantrika-madhyamaka (skt): Trung Quán 
Tự Quản Tông—A Sanskrit term for “Middle 
Way Autonomy School.” (Trung Quán Tự 
Quản Tông). One of the two main divisions of 
the Madhyamaka tradiion, according 
Tibetan doxographers (the other being 
Prasangikas). lIts founder 1s considered by 
tradition to have been Bhavya (490-570), who 
1S said to have favored the use of autonomous 
(svatantra) syllogIsm 1n addition to the dialect 
of Nagarjuna and Buddhapalita. According to 


(O 


4330 


Tibetan commentarles, he claimed that a 
Madhyamaka philosopher should be able to 
formulae a thess and develop 
epistemology. Tsongkhapa contends that a 
key difference between the two divisions of 
Madhyamaka 1s that the Svatantrikas accept 
conventionally, but 
Prasangtkas deny 1t both ulumately and 
conventionally—Từ Bắc Phạn dùng để chỉ 
“Trung Quán Tự Quản Tông.” Một trong hai 
phân chi chính của trường phái Trung Quán. 
Theo truyền thống người ta xem Bhavya là vị 
sáng lập ra phân chi này, người thích dùng 
tam đoạn luận tự quản bên cạnh sự biện 
chứng của các ngài Long Thọ và 
Buddhapalita. Theo bình luận Tây Tạng, 
Bhavya tuyên bố rằng một nhà triết học 
Trung Quán có thể trình bày có hệ thống một 
luận để và khai triển về nhận thức luận. Tông 
Khách Ba lại tranh luận rằng sự khác biệt chủ 
yếu giữa hai phân chi của trường phái Trung 
Quán là Svatantrikas chấp nhận có sự hiện 
hữu ước lệ, nhưng Prasangikas chối bổ cả hai 
thứ bản chất tối hậu của thực tại và thực tại 
ước lệ (hay hiện hữu ước lệ). 

Svafi (skÐ: Nistya—Kháng——Name of one of 
the twenty eight constellations—See Twenty 
eight constellations. 

Svayambhu (skÐ: Tự nhiên—Natural. 
Svayambhuvah (skt): 

l1) Tự Nhiên Thành Phật Đạo—Thành Phật 
bằng tự lực — To become Buddha by 
ones  own power—lndependen of 
Buddhahood. 

Vô Sư Giả: Bậc tự hiện hữu, một trong 
những danh hiệu của Đức Phật —Self- 
exIsting one, one of the epithets of the 
Buddha. 

Sve (p): Tomorrow (adv)—NÑgày mai. 

Swaba (skÐ): Tát ba ha. 

Swallow and drown oneself in the sea of 
sorrow: Trầm luân khổ hải. 

Swallow insult: Nuốt nhục. 


an 


Iinherent existence 


2) 


Swastika (sk): Svasika—Uế Khư A Tất Để 
Ca—Kiết tường —The revolving cross—The 
term “Swastika” 1s SanskrIt term derIves from 
prefix “Sw,” meaning good or well, and the 
verb “astI,” means “to be.” It symbolizes the 
ceaseless activity of the universal life 
principle evolving the cosmos. This 1s an 
ancient solar symbol of well-being and good 
fortune. The ancient sign of the Swastika 1s 
Iinterpreted in Buddhism as a symbol of the 
wheel of Buddhist teaching, and In Zen 1t 
symbolizes the “seal of the Buddha-mind.” li 
1s Often found on Buddhist monasteries and 
temples—Từ “Swastika” là Phạn ngữ lấy từ 
tiếp đầu ngữ “Sw” có nghĩa là tốt lành, và 
động từ “asti” có nghĩa “là như vậy.” Tên chữ 
Vạn, tượng trưng cho sự vận chuyển (sinh 
hoạt) không ngừng của đời sống và vũ trụ. 
Đây là dấu hiệu mặt trời thời cổ tượng trưng 
cho giàu có và may mắn. Nó cũng tượng 
trưng cho pháp luân trong Phật giáo, và trong 
nhà Thiển nó có nghĩa là “Phật tâm ấn.”. Dấu 
hiệu này thường được thấy trên các tịnh xá 
hay chùa chiễn. 

Swear (v): Thể nguyền—Chửi thể—Thệ 
Nguyện——To vow——To swear. 

1) Devoted Buddhists should be 1ssued from 
the realm of the Buddha-teaching, always 
accomplish the preservaton of the 
Buddha-teaching, sustan the 
lineage of Buddhas, be oriented toward 
rebrrth in the family of Buddhas, and seek 
omniscient knowledse: Phật tử chân 
thuần thệ nguyện từ Phật giáo mà sanh, 
hộ trì chánh pháp, chẳng để dứt Phật 
chủng, để sanh vào nhà như Lai cầu nhứt 
thiết trí. 

The forty-eight vows of Amitabha to save 
all beings: Tứ Thập Bát Nguyện—Bốn 
mươi tám lời thệ nguyện cứu độ chúng 
sanh của Đức Phật A Di Đà—See Forty- 
eight vows of Amitabha. 


VOW_ {O 


2) 


4331 


Swear to fall into one of the three 
unwholesome desfinies: Thể sẽ bị rơi vào 
trong ba đường dữ —Under 
circumstances, a Bhiksu or BhiksunI swears to 
fall Iinto one of the three unwholesome 
destinles. If he or she does so, he or she 
commits an Expression of Regret Offense—— 
Trong bất cứ trường hợp nào, Tỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni không thể nào thể sẽ bị rơi vào một 
trong ba đường dữ. Nếu làm như vậy là vị ấy 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát 
lồ sám hối). 


một no 


Swear by all the gods: Call ghosts ans spIrIfs 
to witness—Xin quỷ thần chứng minh. 
Swearer (n): Người thể thốt. 

Swearer, Donald K. (1934 - ): American 
buddhologist, one of the leading figures on 
Theravada Buddhism In Southeast Asia. He 
received his Ph. D. from Princeton UnIversity 
in 1967, and 1s currently a Professor of 
Religion Swarthmore College 
Pennsylvania. His publications Include studies 
of classical Theravada, cross-cultural studies, 
and contemporary Buddhist movements In 
Southeast Asia—Nhà Phật giáo học người 
Mỹ, một trong những nhân vật hàng đầu của 
trường phái Theravada ở Đông Nam Á. Ông 
đậu Tiến Sĩ Triết tại đại học Princeton vào 
năm 1967, và hiện tại là giảng sư Tôn giáo 
học tại trường đại học Swarthmore thuộc tiểu 
bang Pennsylvania. Sách xuất bản của ông 
bao gồm những nghiên cứu về trường phái 
Theravada cổ điển, nghiên cứu về sự pha trộn 
đa văn hóa, và những phong trào Phật giáo 
đương thời trong vùng Đông Nam Á. 
Swearword (n): Lời nói chửi thể. 

Sweat (n & v): Đổ mồ hôi. 

Sweat under one's armpit Đổ mổ hôi 
nách—See Five signs of decay of people 
when approaching death. 


at 1n 


Sweep the floor: Tảo Địa—To sweep the 
floor, or ground, an act to which the Buddha 1s 
said to have attributed five kinds of merIt. 


They are—Quét nhà có năm công đức (Trong 
Tỳ Nại Da Tạp Sự, Phật nói với các vị Tỳ 
Kheo rằng, phàm làm người quét nhà có năm 
điều lợi hơn cả: 

1) To purify our own mind: Tâm mình trong 
sạch. 

To help purifying other peopleˆs minds: 
Làm cho tâm người được trong sạch. 

To cause all the Devas to have Joy: Làm 


2) 


3) 


cho chư Thiên hoan hỷ. 
4) To plant good karma: Vun trồng chính 
nghiệp. 


5) Affer death will be reborn as a Deva: Sau 
khi mệnh chung được sanh lên cõi Trời. 
Sweepings: Garbage—Phấn tảo. 

Sweeping away false ideas: Đào thải tà 
kiến—Phế bỏ—To eliminate—The fourth of 
the five periods of Buddha'*s teaching, 
according to Tien-l”al, 1e. the sweeping 
away of false Ideas, produced by appearance, 
with the doctrine of the Void, or the reality 
behind the seeming—Đây là thời thứ tư trong 
năm thời giáo thuyết của Đức Phật, theo tông 
Thiên Thai thì đây là giai đoạn đào thải 
những tà kiến hay tình cảm chấp trước bên 
ngoài bằng lý “không.”. 

Sweeping garbage: Phẩn tảo—Quét. 

Sweef: Ngọt ngào. 

Sweet dew: Amrta (skt)—Amrta (skt—Tô 
Đà —Tô Ma (soma)—Cam Lộ. 

1) Sweet dew: Sương Ngọt. 

2) Ambrosia: Phấn Ong (phấn hoa do ong 
tích tụ trong tổ để ăn). 

Wine of gods: The alcoholic drink made 
from the plant “Soma” 
formerly offered to the Brahminical 
øods—Thần Tửu—Một loại thức uống có 
rượu làm từ một loại cây mà trước đây 
được dùng để tế lễ Phạm Thiên. 

The nectar (water) of Iimmortality: The 
nectar from heaven—Nước (mật) Bất Tử. 
Deva-wine—The nectar of gods. There 
are four kinds——Thiên Tửu (rượu trời): 


3) 


named and 





4) 


5) 


4332 


a) 
b) 


Green Ambrosia: Thanh Cam Lộ. 

Yellow Ambrosia: Hoàng Cam Lộ. 

c)_ Red Ambrosia: Hồng (Xích) Cam Lộ. 

d)_ White Ambrosia: Bạch Cam Lộ. 

Sweet dew of immortality: Bất tử cam lộ—A 
baptismal water of the Shingon—Một loại 
nước dùng trong lễ quán đảnh của Chân 
Ngôn tông. 

Sweet Dew True Words: Cam Lộ Thủy Chân 
Ngôn (Chú Cam Lộ Thủy). 

Sweet sound: Mỹ Âm. 

1) Beautful, and admirable sound: Diệu 
Âm—Tiếng nói tốt. 

A king of Gandharvas, 
musicians: Mỹ Âm Càn Thát Bà—Vua 
của loài Càn Thát Bà. 

Name of the son of Sudhira and Sumitra, 
converted by Ananda: Tên của con trai 
của Sudhira và Sumitra, người quy-y đầu 
Phật theo A Nan Đà. 

Sweefness: Cam Mỹ hay sự ngọt ngào —This 
1S one of the eight waters of merit and virtue 
or eipht kinds of water of virtues, or eipht 
virtues. lt 1s said that these are characterIsfIcs 
of water In the lakes and ponds In the Pure 
Land of Amitabha Buddha—Đây là một trong 
tám công đức được ví với tám tánh của nước. 
Người ta nói đây là tánh đặc thù của nước 
trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà —See Eight kinds of water of 
Virtues, or eight virtues, and Eight virtues of 
WAICT. 

SwWIft (active) and enlightened nature and 
roots: Căn tánh nhanh nhẹn sáng suốt— 
Nature and roots should be active (swIft) and 
enlightened. This Is one of the five basic 
characteristics of any Zen cultivators—Đây là 
một trong năm đức tánh căn bản của người tu 
thiển—See Five basic characteristics of any 
Zen cultIvafors. 


2) or Indra”s 


3) 





Swimming float: Floating bag—LIfebuoy—— 
Phù nang (phao cứu cấp). 
Swindle (v): Lừa đảo——To deceive. 


Swindle and deccive the white-robed: Lừa 
đảo và gạt gẫm hàng bạch y. 

Swindler: kẻ lừa đảo. 

Swine (n): Con heo 

word (n): Thanh gươm. 

Sword of Buddha-truth: Gươm trí huệ— 
Pháp Kiếm —Able to cut off the functioning 
of delusions—Lưỡi kiếm chân lý chặt đứt hết 
sự hoạt động của phiên não. 

Sword of knowledge: Trí Đao—Knowledge 
like a sword 
người tu sắc bén như lưỡi kiếm (có khả năng 
chặt đứt khổ đau phiển não). 

Sword of wisdom: Prajnakhadga (skt—Tuệ 
kiếm hay Gươm trí huệ_— The sword of 
wisdom which cuts away delusion and passion 
and severs the link of transmigration—Trí tuệ 
có thể cắt đứt mọi dục vọng phiền não nhằm 
dứt tuyệt đường sinh tử luân hồi nên gọi là 
kiếm huệ. 


Lưỡi kiếm trí tuệ. Trí tuệ của 





Sycamore (n): Cây sung. 

Syllogism: Tam đoạn luận (tiền đề—tiểu đề 
và kết luận). 

Syllogism assuming that all thỉngs are real: 
Tự Hiện Lượng —A syllogism assuming that 
all things are real, 1.e. a vase or øarment 1s 
real, and not made up of certain elements— 
Tự hiện lượng là do sự khởi dậy cái tâm phân 
biệt cho rằng vạn hữu là thật, thí dụ như cái 
bình cái áo là cái bình cái áo, chứ không phải 
do tứ đại hợp thành. ** See Nyayapravesa 
Sastra. 

Syllogisms ỉn Buddhist logic: There are eight 
kímnmds of syllogisms in Buddhist logic—Có 
tám pháp môn hay tám lý luận khôn ngoan 
trong lý luận Phật giáo—See Eight kinds of 
syllogisms in Buddhist logic. 

Sylvain Levi: One of the most famous French 
Buddhist scholars In the nineteenth century, 
according to Prof. Bapat In the Twenty-FIve 
Hundred Years of Buddhism, Sylvain Levi 
who rendered unique service fo studies In 
Sanskrit Buddhism. He was endowed with a 


4333 


profound knowledge of the Chinese, Tibetan 
and Kuchean languages, which enabled him 
to gIve the first critical editlons of a number 
of Mahayana texts. In 1892 he published, for 
the fÍirst time, the first chapter of the 
“Buddhacarita” the same year 
discovered two Chinese translatlons of 
“Milinda-panha. In 1905, he came to Nepal, 
explored 1s librariles anew and wrote his 
famous “Le Nepal.” In 1907, he wrote a 
criical study of Divyavadana and, in 1911, 
published fragments of Buddhist texts in the 
Kuchean language. In 1912, he wrote an 
Important work on Dhammapada recensions. 
Durinng the same period, he published the 
Safapancasatika-stotra 1912 
discovered a legend of the Karuna-pundarika 
in the Tokharian language. In 1918, he 
brought out with Th. Stcherbatsky the first 
Kosasthana of Yasomitra*s Sphutartha and in 
the following year the 
Narratmya-pariprccha. He also discovered the 
Mahakarma-vibhanga, a Sanskkrit version of 
the  Cula-kamma-vibhanga-suta of the 
Majjhima-nikaya, and published it with 1ts 
Chinese version in 1932. During 1929-31 he 
published with Prof. J. Takakusu three books 
of Hobogrrin, and an encyclopedic dictionary 
of Chinese Buddhist  terms, which 
unfortunately remained ¡ncomplete on 
account of the Second World War. Sylvain 
Levis greatest discovery was the Sanskrit 
texts of the Vijnanavada of Buddhism while 
that of the Mahayanasutralankara was a 
milestone in Mahayana studies. His edition of 
this text with a French translaton and an 
exposiion of Vijnapada appeared ¡In 1907. 
His major discovery was the twin texts, the 
Vimsatka and the Trimsatka with thelr 
commentaries, which he published in 1925. In 
1934 he edied with S. Yamaguchi the 
Mahayana-vibhaga-tika, a Systematic 
exposition, of the Yogacara-Vijnaptivada as 


and 1n 


and 1n 


he  điscovered 


contained in Vasubandhu's Bhasya on the 
Madhyanta-vibhaga-sutra of Maitreya. These 
works 1lluminated a dark period of Buddhist 
history and many eminent scholars like 
Poussin, Stcherbatsky and others became 
1nterested 1n the study of Yogacara which was 
the final phase of Buddhist philosophy in 
India—Một trong những học giả Phật giáo 
người Pháp rất nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19, 
theo giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, thì Sylvain Levi là 
người có công lao đặc biệt trong việc nghiên 
cứu Phật giáo qua tiếng Phạn. Ông có kiến 
thức thâm sâu về tiếng Trung Hoa, Tây Tạng 
và Kuchean, nhờ đó ông có thể cho xuất bản 
một số kinh sách của Phật giáo Đại Thừa. 
Năm 1892, ông cho xuất bản lần đầu tiên, 
chương đầu của bộ Phật Sở Hành Tán và 
cũng trong năm này, ông tìm được hai bản 
dịch tiếng Trung Hoa của bộ Di Lan Đà Vấn 
Đạo. Năm 1905 ông đến Népal, lục tìm trong 
các thư viện ở đây một lần nữa và viết nên 
cuốn “Le Népal” nổi tiếng của ông. năm 
1907, ông viết một bài nghiên cứu quan trọng 
về bộ Divyavadana và năm 1911, ông cho in 
một số đoạn trong kinh thư Phật giáo bằng 
tiếng Kuchean. năm 1912, ông viết một cuốn 
sách quan trọng về những chỗ duyệt sửa 
trong Kinh Pháp Cú. Trong thời gian này ông 
xuất bản bộ Satapancasatika-stotra, và vào 
năm 1912 ông phát hiện một truyện cổ tích 
thuộc BI Hoa Kinh trong ngôn ngữ Tokharian. 
Năm 1918 cùng với Th. Stcherbatsky, lần đầu 
tiên ông cho xuất bản tập Kosasthana trong 
bộ Yasomitra's Sphutartha, và qua năm sau 
ông lại tìm thấy bộ Nairatmya-pariprccha. 
Ông còn phát hiện ra bộ Mahakarma- 
vibhanga, một bản dịch ra tiếng Phạn của bộ 
Phận Biệt Căn Bổn Nghiệp Kinh thuộc Kinh 
Trung Bộ và đã cho xuất bản cuốn sách này 
với các bản dịch ra tiếng Trung Hoa vào năm 
1932. Trong khoảng thời gian 1929-1931, 
cùng với giáo sư Junjiro Takakusu, ông đã 


4334 


xuất bản 3 tập sách của Hobogirin và một 
cuốn Từ Điển Bách Khoa về các thuật ngữ 
Phật giáo bằng tiếng Trung Hoa, tiếc thay 
cuốn từ điển này chưa hoàn tất thì xẩy ra 
cuộc thế chiến thứ hai. Sự phát hiện lớn nhất 
của Sylvain Levi là những kinh sách tiếng 
Phạn của Duy Thức Tông, còn việc phát hiện 
ra bản tiếng Phạn của bộ Đại Thừa Trang 
Nghiêm Kinh là một sự kiện quan trọng 
trong việc nghiên cứu về Đại Thừa. Năm 
1907, ông cho xuất bản bộ kinh này với một 
bản dịch bằng tiếng Pháp và một bài giới 
thiệu về Duy Thức tông. Một phát hiện quan 
trọng khác của ông là bộ đôi Nhị Thập Tụng 
và Tam Thập Tụng cùng với các bản luận 
giải về hai bộ sách này, được ông cho xuất 
bản vào năm 1925. Năm 1934, cùng với S. 
Yamaguchi, ông cho xuất bản Trung Biện 
Phân Biệt Tụng, một bản văn trình bày có hệ 
thống về Du Già Duy Thức tông như được 
thấy trong bộ Thích của ngài Thế Thân về 
cuốn Trung Biện Phân Biệt Kinh của ngài Di 
Lặc. Các tác phẩm này rọi sáng cho một thời 
kỳ tăm tối của lịch sử Phật giáo và nhiều học 
giả xuất chúng như Poussin, Stcherbatsky, và 
những người khác trở nên quan tâm đến việc 
nghiên cứu Du Già Hành Tông hay Duy Thức 
Tông vốn là giai đoạn sau cùng của triết lý 
đạo Phật tại Ấn Độ. 

Symbol (n & v): 





I) Mudra (sk)—Biểu tượng (dấu hiệu)— 
Stamp——Approval——Assurance— 
Emblem——Proof—Seal—SIgn 
Symbol—Manual signs Indicatve of 
various Ideas—See Mudra. 

2) Lakshanasvabhava (skÙ—Sign—Tướng 


Tự Tánh-Dấu hiệu hay cái tượng 
trưng—See Seven types of self-nature. 
Symbol on a Buddha?s breast: Svastika 

(skt)—Phật Tâm Ấn. 

l1) Buddha mind seal: Mind-seal of the 
Buddha (the full lotus posture)—The 
stamp of universal Buddha-heart in every 


one—Dấu ấn phổ quát tâm Phật trong 

mọi chúng sanh. 

The seal on a Buddhaˆs heart, or breast; 

the Svastika: Chữ “Vạn” trên ngực của 

Phật. 

Symbol Circle: Samaya-mandala (skt)—Tam 

Ma Da Mạn Đà La— The Symbol Circle 1s 

the circle of the same assembly represented 

by symbols or an article possessed by each. 

Samaya In Sanskrit means the “original 

vows,” but here It 1s represented by an article 

borne by each—Tam Ma Da Mạn Đà La là 

vòng tròn của cùng hội chúng nầy được biểu 

thị bằng những dụng cụ tượng trưng cho mỗi 

vị. Tam Ma da trong Phạn ngữ có nghĩa là 

“bản thệ,” nhưng được trình bày bằng vật tiêu 

biểu cho mỗi vị cầm tay—See Four kinds of 

Mandala. 

Symbols of the five celements: Ngũ Đại 

Hình—Biểu trưng của năm yếu tố lớn. 

1) Earth as square: Đất hình vuông. 

2) Water round: Nước hình tròn. 

3) Fire triangular: Lửa hình chữ nhật. 

4) Wind half moon: Gió hình bán nguyệt. 

3) Space Is the combination of the other 
four: Hư không bao gồm tất cả các hình 
trên. 


2) 


Symbols and manual signs: Samaya-Jnana- 
mudra (skt—Tam Muội Da Ấn— See Four 
wisdom symbols of the Shingon cult. 
Symbolical (a): Tượng trưng. 

Svmbolical Buddha: A Buddha made of 
incense and burnt——Ấn Phật. 

Symbolics (n): Biểu tượng học. 

Symbolism (n): Tính chất tượng trưng. 
Symbolist (n): Người xử dụng biểu tượng. 
Symbolization (n): Sự tượng trưng cho. 
Symbolize (v): Tiêu biểu cho. 

Symbolosy (n): Biểu tượng học. 

Sympathetic (a): Trìu mến. 

Sympathetic understanding: Cảm thông. 


4335 


Sympathize with (s.o., s.o's feelings): Be in 
sympathy with (s.o., s.os feelings)—Cảm 
thông. 

Sympathy (n): Thiện cảm. 

Synagogical (a): Thuộc hội đường (Do Thái). 
Synagogue (n): Thánh đường Do Thái giáo. 
Synchronous ofering: Đẳng Cúng— 
Synchronous offering, 1.e. the simultaneous 
beginning of a meal when the master of 
ceremonies cries that the meal 1s served— 
Đẳng Đắc hay nghi thức ăn của chư Tăng. 
Sau khi thức ăn được phân phối bằng nhau thì 
vị Duy Na hay vị sư chủ lễ xướng câu “Đẳng 
Cúng” rồi thì chư Tăng mới bắt đầu ăn. 
Syneretism (n): Chủ nghĩa hòa đồng tôn giáo. 
Syncretist (n): Người theo chủ nghĩa hòa 
đồng tôn giáo. 

Syncretistic (a): Có tính cách hòa đồng tôn 
giáo. 

Synod (n): Công nghị Thượng hội đồng. 
Synodal (a): Thuộc về hội nghị. 

Synonymous (a): Đồng nghĩa. 

Synthesis (n): Tổng hợp. 

System of monastic education: Hệ thống 
giáo dục Phật giáo. 

Systematic (a): Thuộc về hệ thống—Có hệ 
thống. 
Systemafic  atfention: Yonisomanasikara 
(p—Như lý tác ý —Systematic attention 
lteraly means “doing-in-the-mind.” lí 
requires constant awareness of the things that 
one meets with in everyday life. “Yoniso” 1s 
a Pali term which means “by-way-of-womb” 
instead of only on the surface. Therefore, 
systematic atfention means a radical or 
reasoned attention——Như lý tác ý có nghĩa là 
“làm ở trong tâm.” Như lý tác ý đòi hỏi hành 
giả phải thường xuyên tỉnh giác trên những 
đối tượng mà mình gặp trong cuộc sống hằng 
ngày. Theo chữ Pali, “Yoniso” có nghĩa là 
bằng đường ruột, thay vì chỉ trên bể mặt nông 
cạn. Do đó, như lý tác ý là sự chú ý triệt để 
hay sự chú ý hợp lý. 





Buddha?s words— Phật Ngôn: 


Of all đharmas, mind 1s the forerunner, mind 
1s chief. We are what we think, we have 
become what we thought (what we are today 
came from our thoughts of yesterday). If we 
speak or act with a deluded mind or evil 
thoughts, suffering or pain follows us, as the 
wheel follows the hoof of the draught-ox: 
Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, 
tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói 
năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp 
kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật 
kéo xe (Dhammapada I). 


Of all dharmas, mind 1s the forerunner, mind 
1s chief. We are what we think, we have 
become what we thought. If we speak or act 
with a pure mind or thought, happiness and 
Joy follows us, as our own shadow that never 
leaves: Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm 
làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm 
thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành 
động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như 
bóng với hình (Dhammapada 2). 


Wearing a yellow saffron robe with an 
Iimpure mind. What will the robe do If 
truthfulness 1s lacking and discipline or self- 
confrol is denied?: Mặc áo cà sa mà không 
rời bỏ những điều uế trược, không thành thật 


4336 


khắc kỷ, thà còn hơn 


(Dhammapada 9). 


K2 x 
chẳng mặc 


He who drops all stain, stands on virtue, 
learns discipline and speaks the truth. Then 
the yellow robe will fit him: Rời bỏ những 
điều uế trược, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, 
khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng 
mặc áo cà sa (Dhammapada 10). 


Proverbs— Châm Ngôn: 


Who keeps company with the wolf will learn 
to howl: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 


Who laughs the last will laugh the loudest: 
Cười người chớ khá cười lâu, cười người hôm 
trước hôm sau người cười. 


Who sows the wind will reap the whirlwind: 
Gieo gió gặt bão. 

When you are in Rome, do as Roman do: 
Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. 


When you can”t get what you like, you must 
like what you have: Không nên đứng núi này 
trông núi nọ. 


'When wine 1s In wIf 1s out: Rượu vào lời ra. 


Where there”s a wIll, there”s a way: Có chí 
thì nên. 


Where the goat 1s fettered she must browse: 
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà 
vẫn hơn. 


Better an egg today than a hen tomorrow: Thà 
rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây 
hạc vàng. 


Before you make a friend, eat a bushel of salt with 
him: Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết 
lòng người dở hay. 


Better bend than break: Nhu thắng cương, 
nhược thắng cường. 

Better go round than fall into the ditch: Thà đi 
vòng mà đến đích còn hơn đi thắng mà té hố. 


Tiền bạc như nước triều lên xuống: Money is 
like the tide which ebbs and flows. 


The fortune-teller talks in the dark: Thầy bói 
nói đui. 


lf you have plenty of money, better gIve 
alms; don”t spend 1t on fortune-telling lest you 
would live with worries: Thừa tiền thừa bạc 
nên cho, đừng có xem bói thêm lo vào mình. 


Honors and position are like a cake ¡in the 
picture; wealth and possessions are like a 
dream: Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm 
bao. 


When eating a fruit, think of the person who 
planted the tree: Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. 


NÑice words do not cost anything, so choose 
words that can please one another”s ears: LỜI 
nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho 
vừa lòng nhau. 


To become a teacher, one must respect oneˆ”s 
teacher first: Trọng thây mới được làm thầy. 


When you enter a river, follow 1ts shapes; 
when you enter a house, follow the rules of 
that house: Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy 
tục. 


We bear other people°s troubles lightly: Muối 
đổ lòng ai nấy xót. 


We have gone too far to draw back: Trót 
phóng lao phải theo lao. 


